THIỆN PHÚC 


BUDDHIST 
DIC ITIONARY 


ENGLISH-VIETNAMESE 
ANH-VIET 


VOLUME I (A-B) 





TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG 
3010 W. HARVARD STREET 
SANTA ANA, CA 92704 USA 

TEL & FAX: (714) 437-9511 


Copyright © 2007 by Ngoc Tran. AlI rights reserved. 


No part of this work may be reproduced or transmifted In any form or by any means, 
elecromc or mechanical, Including photocopying and recording, or by any 
Information s(orage or retrieval system without the prior written permission of the 
author, except for the Inclusion of brief quotations. However, staff members of 
Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the 
Buddhadharma, please contact Minh Dang Quang Patriarchal Temple at (714) 895- 
1218. 


INTRODUCTION 


Mr. Ngoc Tran has assembled and defined In this dictlonary words and terms which are 
authentic and traceable to the orIginal canonical sources. He has spent almost two decades 
reading and studying voluminous Buddhist materlal and in writing this book. He has 
arranged this text of over 5,000 pages, In Vietnamese and English, In a manner 
understandable to the average reader and student of Buddhism. 

In the myriad of documents, books and records of the Buddhaˆs talks, there are no 
words written by the enlightened one called SakyamumI Buddha during his forty-five years 
of walking and teaching 1n northeast India. He spoke his messages of living a life of loving- 
kindness and compassion to kings, high Intellectuals and the poor and i1gnorant, and their 
gaIning the wisdom to achieve salvation from the rounds of birth and death, and for each 
person to lead others to achieve that wisdom. Texts wriften In the Pali and SanskrIt 
languages purport to contain the teachings of this Sixth Century, Before Common Era 
(B.C.) Indian enlightened one. 

The author, Ngoc Tran, 1s a meticulous researcher in the literary sense. His exploration 
into ancient Sanskrit and Chinese references was demanded of him In compiling this 
dictionary. Tran has reached back Into reliable texts translated from the Agưnas 1n SanskrIt 
and the NMikaya ïn Pali. He 1s a serious Buddhist devotee, householder and one who 
practices his religion to the extent which he lives 1t — with happiness and serlous simplicIty. 

The reader who already has some knowledge of the Buddhist doctrine wIll find herein 
definiions which can further Iimprove her/his understanding. As with any literary work of 
this nature, the primary obJective of the author 1s to be concise, yet thorough and steer 
away from the pedantic. The middle path 1s, of course, to define a complex system such as 
Buddhism 1n terms appealing and understandable to the novice as well as those highly 
informed. Tranˆs technique of both style and content accomplish this, I believe, In all 
respecfs. 

The style of this author”s descrIptions temper the material conftent In such a balanced 
fashion to remove any questionable conflicts which are known to the Enlightened Oneˆs 
teaching. This authorˆs definitions are factual and need no further details to exemplify or 
extend meanings to be understood. The descriptlons are arranged In a well-ordered 
fashion, linking the factual, down-to-earth meanings common-place 1n Buddhist doctrine. 

The author explains those collected beliefs of the Buddha as found in the Sutras 
(Canonic body) and the liturgically accepted comments (the Sastras), covering firstly the 
profound points of view of human life. Mr. Tran describes the Buddhaˆs training as a yogl 
with his teachers, his marvelous transition to enliehtenment and the lessons on “he 


Middle Way” to his firsts five disciples(Turning the Dharma Wheel in Deer Park, directly 
after his enlightenmernI.) 

The doctrines to be understood by every seeker of this øreat religion are described 
clearly, with documentatlon referring to original Pali and Sanskrit written records. The 
reader find's herself/himself immersed In the profound descriptlons of the Buddhaˆs 
fundamental teachings, e.g. The Eightfold Path, Four Noble Truths, PraJna Paramita (S1x 
Ways to Wisdom), Karma, re-birth, Nirvana, Conditioned Beginninss, the Doctrine of No- 
Soul and the Setting—up of Mindfulness. 

The factors of style and content which set this work above other like texts, are terms 
first defined in Vietnamese with English Iimmediately following. I personally find this 
helpful in describing the phrases I use in my Dharma talks I give at my pagoda. This 
publication wIll be a great help to those many Vietnamese 1n temples 1n the United States 
at lectures and study groups In order to have a better understanding of the Dharma. 

My personal congratulatlons go to Ngoc Tran for this product of his laborIous, detailed 
and extensive workK In giving us critIcal descriptlons and highlighting detaIls of the beliefs, 
teachinss and practices of Sakyamumi Buddha. 


Most Venerable Thích An-Hue 
Dr. Claude Ware, Ph.D. 
25 ]une 2007 


LỜI GIỚI THIÊU 


Ông Thiện Phúc Trần Ngọc đã thu thập và định nghĩa trong bộ từ điển này những từ ngữ 
Phật Giáo chính thống có thể được tìm thấy trong các nguồn kinh điển nguyên thủy. Trong 
gần hai thập niên ông đã dày công học hỏi và nghiên cứu hầu hết kinh điển Phật giáo để viết 
nên bộ sách này. Ông đã sắp xếp trong bộ sách dày trên 5.000 trang với hai ngôn ngữ Anh và 
Việt bằng một phương cách thật dễ hiểu với đọc giả và sinh viên Phật giáo trung bình. 

Trong vô số tài liệu, sách vở và những ghi chép về những bài thuyết giảng của Đức Phật, 
không có một chữ nào được chính Đấng Giác Ngộ Thích Ca Mâu Ni viết lại trong suốt 45 
năm chu du hoằng hoá của Ngài trên khắp miền Đông Bắc Ấn Độ. Ngài chỉ đơn thuần thuyết 
giảng và gửi những thông điệp về cuộc sống từ bi đến các vị quốc vương, các thức giả, và 
đến cả những người cùng đinh ngu muội để họ có được cái trí tuệ giải thoát khỏi vòng luân 
hồi sanh tử, cũng như cho từng người một có được khả năng dẫn dắt người khác đạt được trí 
tuệ. Những sách vở Phật giáo được viết bằng tiếng Nam Phạn và Bắc Phạn đều được viết với 
nội dung chứa đựng những lời dạy của Đấng Giác Ngộ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch. 

Nói theo nghĩa văn học, tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc là một nhà nghiên cứu thật tỉ mỉ. 
Sự nghiên cứu về những cổ ngữ Nam Phạn, Bắc Phạn và Hán ngữ là một đòi hỏi phải có khi 
viết bộ Tự Điển Phật Học Anh-Anh-Việt này. Tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã tìm đến 
những văn bản rất đáng tin cậy được dịch ra từ những bộ kinh A Hàm từ tiếng Bắc Phạn và 
những bộ kinh khác được viết bằng tiếng Nam Phạn. Tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc là một 
Phật tử thuần thành và nghiêm túc, người đã tu tập và sống với những giáo thuyết của Đức 
Phật với sự bình dị mà hạnh phúc và nghiêm túc. 

Với độc giả đã có một ít kiến thức về Phật giáo sẽ tìm thấy trong bộ tự điển này những 
định nghĩa có thể làm tăng thêm kiến thức cho chính mình. Cũng như với bất cứ tác phẩm 
văn học nào, mục tiêu chính của tác giả là viết lại những giáo thuyết của Đức Phật thật chính 
xác, thật đầy đủ, và tránh xa lối viết mô phạm một cách khô khan. Dĩ nhiên con đường Trung 
Đạo phải được dùng để diễn tả một hệ thống phức tạp về Phật giáo để làm dễ hiểu cho cả 
những người sơ cơ lẫn những người đã hiểu biết nhiều về Phật giáo. Tôi tin về mọi khía 
cạnh, về cả thể cách lẫn nội dung, tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã đạt được kỹ thuật diễn 
đạt này. 

Phương cách diễn tả của tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc về nội dung của tài liệu thật quân 
bình đến nỗi không còn vấn để gì nữa để thắc mắc về những giáo thuyết của Đấng Giác 
Ngộ. Những định nghĩa của tác giả thường dựa trên sự kiện thật và không cần thêm thắt chỉ 
tiết hay thí dụ, hay giảng bày thêm về nghĩa lý để được dễ hiểu. Sách được sắp xếp có thứ 
tự, liên kết sự kiện đến tận gốc rễ, hay những châm ngôn bình thường về giáo lý. 

Tác giả giải thích về những tín điều sưu tập được từ những lời dạy của Đức Phật được tìm 
thấy trong các kinh điển và những luận điển đã được chấp nhận, bao trùm những quan điểm 
thâm sâu của Phật giáo về nhân sinh quan. Từ những giảng giải đó tác giả Thiện Phúc Trần 
Ngọc đã viết về sự tu tập của Đức Phật với các bậc thầy, sự chuyển tiếp kỳ tình đến giác ngộ 


và những bài học về “Trung Đạo” cho năm vị đệ tử đầu tiên của Ngài (Chuyển Pháp Luân 
trong Vườn Lộc Uyển ngay khi Ngài vừa giác ngộ). 

Những giáo lý cần được hiểu bởi mỗi người đang trên đường tầm đạo của tôn giáo vĩ đại 
này đã được tác giả trình bày rõ rệt với tài liệu tham khảo từ kinh điển được viết bằng các 
thứ tiếng Nam và Bắc Phạn. Người đọc thấy mình được trầm mình trong sự trình bày thâm 
sâu về giáo lý nhà Phật, tỷ dụ như về Bát Thánh Đạo, Tứ Diệu Đế, Bát Nhã Ba La Mật Đa 
(Lục Ðộ), Nghiệp, Tái sanh, Niết Bàn, duyên khởi, giáo thuyết về Vô Ngã và Tỉnh Thức. 

Những sự kiện về phương cách và nội dung đã làm cho bộ sách này vượt lên các sách 
giáo khoa khác bằng một phong thái tuyệt hảo, vì nó được viết bằng hai ngôn ngữ Anh và 
Việt. Cá nhân tôi thấy bộ sách thật hữu dụng khi diễn tả những từ mà tôi dùng trong các cuộc 
pháp thoại tại chùa cũng như khi giảng dạy tại các trường đại học. Bộ Từ Điển Phật Học 
Anh-Anh-Việt sẽ là sự trợ giúp lớn lao cho nhiều người Việt tại Hoa Kỳ. Nó giúp cho người 
ta có được sự am hiểu sâu rộng hơn trong các buổi thuyết giảng hay trong các nhóm nghiên 
cứu Phật Pháp. 

Tôi xin chúc mừng tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc về bộ sách tốn nhiều công sức, thật chỉ 
tiết mà cũng thật bao quát, nhấn mạnh đến những chỉ tiết và tóm lược những tín điều, giáo 
thuyết và thực hành của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi rất hân hoan tán dương công đức 
của tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc, người đã hoàn thành công trình Văn hóa hiếm có và xin 
trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật tử trí thức, hy vọng mỗi vị có một bộ Từ Điển 
Phật Học Anh-Anh-Việt nầy để tham khảo rộng sâu hơn. 


Hòa Thượng Thích Ân Huệ 
Tiến Sĩ Claude Ware, Ph. D. 
25 tháng 6 năm 2007 


COMMENDATION OE THE 
AUTHOR'ˆS MERIT 


Thịs 1s my Íirst return to visit the United States of America since the time I 
graduated from Yale University, Connecticut forty years ago. Il am deeply amazed 
with such change and progress from Sclence, Technology, the Economy, and Social 
ScIences, and so on. 

I( also amazes me that In the 1950s, the Vietnamese population In the United 
Sfates was only 202, Iincluding the Republic of Vietnam Embassy officials. Ï was 
counted as number 202 when I arrived In late 1950. Now the Vietnamese population 
in the USA 1s more than a million. 

Among Vietnamese Americans In the United States, the highly educated and 
Iintelligent are considered as the basic social class with adequate knowledge, talenfs 
and experience, who have become both an Important 1ntrical part of Amerlican socIety 
and also wonderful role models to help improve Vietnam now and In the future. 

This visitation to the USA in 2000, the beginning of the 21" century, I myself see 
with my own eyes so many wonderful things In the Vietnamese commumrity, both in 
the monasfterles and outside life. 

I was filled with deep admiration when [ had a chance to read over the draft of 
the Vietnamese-English—English-Vietnamese Dictionary from the author Thiện 
Phúc. 

-—-Admiration for before 1975, the author knew very little about Buddhism when he 
was In Vietnam. 

---Admiration for the fact that the author must work to support his family 1n this busy 
socIety, but he has not been affected by vamity or materialism. On the contrary, 
despIte his tight work schedule and despite his continued commitment fo communIty 
activitles, he has been spending most of his precIous spare time to _research and study 
the Buddhist Tripitaka in Chinese and English to compose and accomplish this 
Dictlonary In a sclentIfic method. 

_—-Admiralon for such Vietnamese-English—English-Vienamese Buddhist 
Dictionary would normally need a committee of several Buddhist intellects and a long 
period of time to accomplish. Thiện Phúc himself with tireless effort, has spent more 
than 1Š years to devote himse]lf in research, study and overcoming a 

lot of difficultiles to perfectly accomplish this diffIcult work. 

Thịs merit shows us a posifIive sp1rit of egolessness and altruIism for the sake of 
Buddhism and for the benefit of Monks, Nuns and all Buddhist followers. 


l am very pleased to praise the authorˆs merits for his accomplishment of this 
rare religlous and cultural work. This 1s a genuine contributlon of his share to the 
propagaton of the Dharma. I ˆ would like to take this opportumty to highly 
recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as welÏl as to any readers of 
Buddhist texts. With the hope that each and everyone of you will possess this 
Vietnamese-English—English-Vietnamese Dictionary to aid in your deeper study of 
Buddha-Dharma. 


California, November Việt 2000 
Most Venerable Thích Quảng Liên 
Chief of Quảng Đức Monastery 
Thủ Đức—Việt Nam 


TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 


Tư ngày tốt nghiệp Đại Học Yale, Connecticutt tại Hoa Kỳ, trở về Việt Nam 
đến nay là 40 năm, lần đầu tiên tôi có cơ hội viếng thăm lại Hoa Kỳ, nhận thấy đất 
nước Hoa Kỳ thay đổi tăng tiến trên nhiều lãnh vực Khoa học, Kỹ thuật, Kinh tế và 
Xã hội, vân vân. 

Điều mà tôi không thể tưởng tượng được là trong thập niên 50 (1950-1960), trên 
toàn lãnh thổ Hoa Kỳ chỉ có 202 người Việt, kể cả nhân viên Tòa Đại Sứ Việt Nam 
Cộng Hòa, mà tôi là người thứ 202, theo bảng thống kê ngoại kiều của Chánh Phủ 
Hoa Kỳ thời bấy giờ. Ngày nay Việt kiểu đã lên đến số triệu, đủ thành phần các giới. 

Trong thành phần Việt kiều tại Hoa kỳ, giới trí thức được xem là thành phần nòng 
cốt, không những tăng cường thêm sức mạnh đóng góp đất nước Hoa Kỳ trên nhiều 
lãnh vực, mà cũng là thành phần đủ nhân tố kinh nghiệm khả năng kiến thức xây 
dựng đời sống mới tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam ngày nay và tương lai. 

Cuộc thăm viếng hoa Kỳ năm 2000, đầu thiên niên kỷ của thế kỷ XXI, tôi được 
trực tiếp mục kích tiếp thu nhiều cái hay cái đẹp Đạo cũng như Đời, trong đời sống 
cộng đồng của người Việt. 

Điều rất ngạc nhiên mà cũng rất đáng khâm phục, khi được xem qua cuốn Đại Từ 
Điển Phật Học Anh-Việt của tác giả Thiện Phúc. 

----Khâm phục vì trước năm 1975, tác giả chưa học gì nhiều về Phật Học khi còn ở 
Việt Nam. 

----Khâm phục vì tác giả vừa đi làm để nuôi sống gia đình nơi đất nước quê người mà 
không đam mê vật chất nơi chốn phù hoa tiên cảnh, ngược lại dùng những thì giờ 
nhàn rỗi vàng ngọc, tập trung tư tưởng, đại sự nhân duyên, vì tương lai Phật Giáo, sưu 
tầm, nghiên cứu Kinh điển bằng nhiều thứ tiếng, và biên soạn có khoa học hoàn 
thành cuốn Đại Từ Điển Phật Học Anh-Việt. 

_—--Khâm phục vì Bộ Đại Từ Điển Việt-Anh—Anh-Việt phải cần đến nhiều nhà trí 
thức học giả thâm hiểu vấn để Phật Giáo và phải mất rất nhiều thời gian mới thực 
hiện được, song đây chỉ là một người như tác giả Thiện Phúc, nhiệt tâm cố gắng 
không ngừng, trong thời gian không lâu mà hoàn thành mỹ mãn. 

Đây là tinh thần tích cực, vô ngã, vị tha, vì Đạo và Đời, với mục đích giúp cho chư 
Tăng Ni Phật tử và những nhà nghiên cứu Phật Giáo có tài liệu và dữ kiện tham 
khảo. 


10 


Tôi rất hân hoan tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc, người đã hoàn 
thành công trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật 
tử trí thức, hy vọng mỗi vị có một cuốn Đại Từ Điển nây để tham khảo rộng sâu hơn. 


California, November Via , 2000 
Hòa Thượng Thích Quảng Liên 
Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức 
Thủ Đức Việt Nam 


II 


INTRODUCTION 


We all know that life in the United States 1s so busy and under so much pressure so 
people have very little time to practice and study Sacred Text Books. During the period of 
more than twenty-five years of preaching the Buddha”s Teachings In the USA, I myself see 
with my own eyes so many wonderful things In the Vietnamese community, both In the 
monasteries and outside life. However, after reading the draft of the Vietnamese-English 
English-Vietnamese Buddhist Dictionary from the author Thiện Phúc, I[ was filled with 
surprise and deep admriration. Thiện Phúc came to the United States in 1985 and became one 
of my best disciple in the same year. He 1s commendable because before that time he knew 
very little about Buddhism. While working as a volunteer teacher of Vietnamese language 
programs In Southern California, around 1985 and 1986, a lot of young Vietnamese students 
came to him to ask for the meanings of some Buddhist terms. Some terms he was able to 
provide the meaning, but a lot of them he could not. He talked to me and I encouraged him to 
start his work on The Basic Buddhist Terms. He 1s admirable because he must work to 
support his family in this busy society, but he has not been affected by vanity or materialism. 
On the contrary, despite his tight work schedule and despite his continued commitment to 
commumity and temple activities, he has been spending most of his preclous spare time to 
research and study the Buddhist Tripitaka in Vietnamese, Chinese and English to compose 
and accomplish this Dictlonary In a sclentific method. He 1s admirable for his firm effort 
because such Buddhist Literary Work would normally need a committee of several Buddhist 
Iintellects and a long period of time to accomplish. Thiện Phúc himself with tireless effort, has 
spent more than 15 years to devote himself In research, study and overcoming a lot of 
difficulties to perfectly accomplish this difficult work. 

He 1s also the author of a serles of books written 1n Vietnamese, tifled “Buddhism In 
Life,” ten volumes, “Buddhism, a religion of Peace, Joy, and Mindfulness,” and “Intimate 
Sharinngs with Parents and Children,” “Eundamentals of Buddhism” in Vietnamese and 
English, and “Famous Zen Masters” in Vietnamese and English. 

This merit shows us a posifive spirit of egolessness and altruism for the sake of Buddhism 
and for the benefit of Monks, Nuns and all Buddhist followers. 

lam very please to commend and praise the author”s merits for his accomplishment of 
this rare relipIlous and cultural work. This 1s a genuine contribution of his share to the 
propagation of the Dharma. I would like to take this opportumty to highly recommend to all 
Monks, Nuns, Buddhist practiioners, as well as to any readers of Buddhist texts. With the 
hope that each and everyone of you will possess this Vietnamese-English—English- 
Vietnamese Dictionary to aid in your deeper study of Buddha-Dharma. 


California, November vuẠi 2003 

Most Venerable Thích Giác Nhiên 
President of The International Bhiksu 
Sangha Buddhist Association 


12 


LỜI GIỚI THIẾU 


Ai trong chúng ta cũng đều biết rằng đời sống tại trên đất nước nầy rất ư là bận rộn và 
con người trong xã hội nầy phải chịu nhiều áp lực về cả vật chất lẫn tinh thần nên ít ai có 
được thì giờ để tu tập hay nghiên cứu Kinh điển. Trong suốt thời gian hơn 25 năm hoằng 
pháp tại Hoa Kỳ, tôi được trực tiếp mục kích tiếp thu nhiều cái hay cái đẹp trong Đạo cũng 
như ngoài Đời trong đời sống cộng đồng của người Việt. Tuy nhiên, tôi rất ngạc nhiên và 
khâm phục, khi được xem qua bộ Từ Điển Phật Học Việt-Anh Anh-Việt của tác giả Thiện 
Phúc. Thật là đáng khen ngợi vì tác giả Thiện Phúc đến Hoa Kỳ năm 1985, quy-y Tam Bảo 
với tôi cùng năm, nhưng trước đó tác giả biết rất ít về Phật pháp. Trong khoảng những năm 
1985 hay 1986, trong khi Thiện Phúc đang dạy học thiện nguyện chương trình Việt ngữ ở 
miễn Nam California, có rất nhiều học sinh Phật tử đến hỏi nghĩa của các từ ngữ Phật học. 
Một số từ Thiện Phúc biết, nhưng rất nhiều từ không biết. Vì thế tác giả có nói chuyện với 
tôi về nỗi băn khoăn của mình và tôi đã khuyến khích Thiện Phúc tiến hành việc tầm cầu 
nghiên cứu này. Thật đáng khâm phục vì tác giả vừa đi làm để nuôi sống gia đình nơi đất 
nước quê người mà không đam mê vật chất nơi chốn phù hoa, ngược lại vừa phải đi làm, làm 
việc xã hội thiện nguyện và Phật sự, mà Thiện Phúc vẫn cố gắng dùng những thì giờ nhàn 
rỗi vàng ngọc, tập trung tư tưởng, vì tương lai Phật Giáo, sưu tầm, nghiên cứu Kinh điển bằng 
tiếng Việt, tiếng Hoa và tiếng Anh, để biên soạn một cách khoa học và hoàn thành Bộ Từ 
Điển Phật Học Việt-Anh Anh-Việt nầy. Đáng khâm phục vì Bộ Từ Điển này phải cần đến 
nhiều nhà trí thức học giả thâm hiểu vấn để Phật Giáo và phải mất rất nhiều thời gian mới 
thực hiện được, song đây chỉ là một người như tác giả Thiện Phúc, nhiệt tâm cố gắng không 
ngừng, trong thời gian không lâu mà hoàn thành mỹ mãn. Thiện Phúc cũng là tác giả của bộ 
Đạo Phật Trong Đời Sống (10 tập), Đạo Phật An Lạc và Tỉnh Thức, Tâm Sự Với Cha Mẹ và 
Tuổi Trẻ, Phật Pháp Căn Bản (8 tập sắp phát hành) và Những Thiền Sư Nổi Tiếng (sắp phát 
hành). 

Đây là tinh thần tích cực, vô ngã, vị tha, vì Đạo và Đời, với mục đích giúp cho chư Tăng 
Ni Phật tử và những nhà nghiên cứu Phật Giáo có tài liệu và dữ kiện tham khảo. 

Tôi rất hân hoan khen ngợi và tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc, người đã hoàn 
thành công trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật tử trí 
thức, hy vọng mỗi vị có một cuốn Đại Từ Điển nầy để tham khảo rộng sâu hơn. 

Westminster, November 17”, 2003 
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên 
Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới 
Californa—USA 


13 


INTRODUCTION 


In 1961, I was assigned as a teacher of biology at Tong Phuoc Hiep High School in Vĩnh 
Long Province. Then, in 1964, I was promoted to the Principal of the same school and stayed 
In this position until 1972. During more than a decade there, I had an opportunity to teach and 
know a lot of outstanding students In town, Mr. Tran Ngoc, AKA Ngoc-Em Tran, was one of 
the best students of mine. During his seven years in High School, Mr. Ngoc-Em showed to be 
eminent with his academic achievement. He always received monthly recognitlons from the 
Principal and yearly awards at the end of each school year. 

After more than 30 years living oversea, in April 2003, when I had a chance to form 
Oversea Tong Phuoc Hiep Alumni Association, I reunited with a lot of my students. Ï was so 
glad that a lot of my students were so successful from all over the world. What surpirsed me 
the most was the achievement of a student named Tran Ngoc-Em with the Buddhist name 
“Thien Phục”, an excellent student in Math in High School 40 years ago, but he 1s so 
successful in publishing books in Buddhism. I was so glad and so proud to participate In the 
Proofreading Committee for his Vietnamese-English Buddhist Dictionary. I personally 
believe that this 1s one of the most helpful Vietnamese-English Buddhist Dictionary for 
Buddhists abroad. 

Once again, in mid 2007, Thien Phục asked me to help with proofreading for his will-be 
published English-English-Vietnamese Buddhist Dictionary. Ï am so proud to participate in 
proofreading for this very helpful work. The dictionary has more than 5,200 pages with so 
many Buddhist terms and phrases that are extremely helpful for Buddhist readers to deepen 
their knowledge in Buddhism. 

My personal congratulation to Thien Phục and I am not only very proud to see the 
excellent achievement of one of my former students, but I am also very please to praise him 
for his accomplishment of this rare religious and cultural work. This Is an exceptional 
contribution of his share to the propagation of the Buddha-dharma. I would like to take this 
Opportunity to sincerely recommend this work to all Buddhists, especially lay Buddhists with 
the hope that this work can help aid your knowledge in Buddhism and make 1t easler for your 
way Of cultivation. 


Califorma, September 10, 2007 

Dao Khanh Tho 

Former Principal of 'Tong Phuoc Hiep HS 
Vinhlong Province-South Vietnam 


14 


LỜI GIỚI THIỆU 


Vào năm 1961 tôi được bổ nhiệm về làm Giáo sư Vạn Vật tại trường Trung Học Tống 
Phước Hiệp, tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, vào năm 1964, tôi được bổ nhiệm vào chức vụ Hiệu 
Trưởng trường Trung Học Tống Phước Hiệp cho đến năm 1972. Trong gần hơn một thập niên 
phục vụ tại đây, tôi có cơ hội dạy và được biết rất nhiều học sinh xuất sắc trong thị xã, mà 
anh Trần Ngọc-Em là một trong những học trò xuất sắc nầy. Trong suốt bẩy năm trung học, 
anh Ngọc-Em đã tỏ ra rất xuất sắc và luôn nhận giấy khen hằng tháng của Hiệu Trưởng, 
cũng như lãnh thưởng mỗi cuối năm. 

Sau hơn 30 năm sống nơi hải ngoại, vào năm 2003, do duyên lành tại California, tôi đã 
thành lập Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Tống phước Hiệp, nhờ đó mà tôi đã gặp lại rất nhiều 
học sinh cũ của tôi. Tôi rất hãnh diện khi thấy rất nhiều học sinh cũ của tôi nay đã thành 
công khắp nơi trên thế giới. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất của tôi là có một em học sinh 
xuất sắc trước kia rất giỏi về môn Toán, mà bây giờ lại rất thành công trong việc viết và xuất 
bản nhiều bộ sách về Đạo Phật với Pháp danh là Thiện Phúc. Cùng năm 2003, tôi vô cùng 
sung sướng và hãnh diện được tham dự vào Tiểu Ban Duyệt Đọc bộ Từ Điển Phật Học Việt- 
Anh của anh Thiện Phúc. Riêng tôi thì tôi tin rằng đây là một trong những bộ Từ Điển Phật 
Học có rất nhiều lợi ích cho Phật tử nơi hải ngoại. 

Lần nữa, vào giữa năm 2007, anh Thiện Phúc lại mời tôi tham dự vào Tiểu Ban Duyệt 
Đọc cho bộ Từ Điển Phật Học Anh-Anh-Việt sẽ được xuất bản trong một ngày gần đây. Tôi 
vô cùng sung sướng được góp phần vào tác phẩm thật hữu ích nầy. 

Riêng cá nhân tôi, tôi xin chúc mừng anh Thiện Phúc. Tôi rất hãnh diện nhìn thấy được 
thành quả xuất sắc của một anh cựu học sinh của mình, mà Tôi hết sức hân hoan tán dương 
sự thành tựu của tác giả Thiện Phúc về sự hoàn thành công trình tôn giáo và văn hóa hiếm 
có nầy. Đây là sự cống hiến hết sức đặc biệt của anh Thiện Phúc trong công cuộc truyền bá 
Phật Pháp. Tôi xin trân trọng giới thiệu đến chư Phật tử trí thức, nhất là các Phật tử tại gia, 
hy vọng mỗi vị có được một bộ Đại Từ Điển nầy để tham khảo rộng sâu hơn, hanh thông hơn 
trong việc tu hành. 


California, ngày 10 tháng 9, 2007 

Đào Khánh Thọ 

Cựu Hiệu Trưởng 

Trường TH Tống Phước Hiệp-Vĩnh Long 


15 


PREEACE 


Thịs book 1s not an ordinary English-Vietnamese or Vietnamese-English Dictionary, nor 
1s this a book of Total Buddhist Terminology. Thịs 1s only a booklet that compiles of some 
basic Buddhist terms, Buddhist related terms, or terms that are offen seen 1n Buddhist texts 
with the hope to help Vietnamese Buddhists understand more Buddhist essays wriften In 
English or Buddhist Three Baskets translated Into English from either Pali or Sanscrit. 
Buddha teachings taught by the Buddha 26 centuries ago were so deep and so broad that 1t”s 
difficult for any one to understand thoroughly, even in their own languages. Beside, there are 
no absolute English or Vietnamese equivalents for numerous Pali and Sanskrit words. Its 
even more difficult for Vietnamese people who have tried to read Vietnamese texts partly 
translated from the Chinese Mahayana without making a fallaclous Interpretation. As you 
know, Buddhist teaching and tradition have deeply rooted in Vietnamese socIety for at least 
20 centuries, and the majority of. Vietnamese, In the country or abroad, directly or indirectly 
practice Buddha teachings. Truly speaking, nowadays Buddhist or Non-Buddhist are 
searching for Buddhist text books with the hope of expanding their knowledge and improving 
therr life. For these reasons, until an adequate and complete Buddhist Dictionary 1s In 
exIstence, I have temerariously tried to compile some of most useful Buddhist terms and 
Buddhist related terms which I have collected from reading Buddhist English texts during the 
last fifteen years. I agree that there are surely a lot of deficiencies and errors In this booklet 
and [_ am far from considering this attempt as final and perfect; however, with a wish of 
sharing the gift of truth, I am not reluctant to publish and spread this booklet to everyone. 
Besides, the Buddha taught: “Among Dana, the Dharma Dana or the gift of truth of Buddha”s 
teachings 1s the highest of all donations on earth.” 

Once again, I hope that this booklet 1s helpful for those who want to know more about the 
truth of all nature and universe. As I mentioned above, this 1s not a completely perfect work, 
so [ would very much appreciate and open for any comments and suggestions from the 
learned as well as from our elderly. 

Last but not least, the author would like first to respectfully offer this work to the Triratna, 
and secondly to demit the good produced by composing this book to all other sentient beings, 
universally, past, present and future. Hoping everyone can see the real benefit of the 
Buddhaˆs teachinss, and hoping that some day every sentient being will be able to enter the 
Pure Land of Amitabha. 


Thiện Phúc 


l6 


LỜI TỰA 


Đây không phải là một quyển Tự Điển Anh-Việt Việt-Anh bình thường, đây cũng không 
phải là Toàn Tập Danh Từ Phật Giáo. Đây chỉ là một quyển sách nhỏ gồm những từ ngữ 
Phật giáo căn bản, những từ có liên hệ đến Phật giáo, hay những từ thường hay gặp trong 
những bài kinh Phật, với hy vọng giúp những Phật tử Việt Nam tìm hiểu thêm về những bài 
luận Phật giáo bằng Anh ngữ, hoặc tìm hiểu Kinh Tạng Anh ngữ được dịch sang từ tiếng 
Phạn Pali hay Sanskrit. Đức Phật đã bắt đầu thuyết giảng Phật pháp 26 thế kỷ về trước mà 
giáo lý thật là thậm thâm rất khó cho bất cứ ai trong chúng ta thấu triệt, dù bằng chính ngôn 
ngữ của chúng ta. Ngoài ra, không có từ ngữ tương đương Việt hay Anh nào có thể lột trần 
được hết ý nghĩa của nhiều từ ngữ Phạn Pali và Sanskrit. Lại càng khó hơn cho người Việt 
chúng ta tránh những diễn dịch sai lầm khi chúng ta đọc những kinh điển được Việt dịch từ 
những kinh điển Đại thừa của Trung quốc. Như quý vị đã biết, giáo lý và truyền thống Phật 
giáo đã ăn sâu vào xã hội Việt Nam chúng ta từ 20 thế kỷ nay, và đa phần người Việt chúng 
ta trong quốc nội cũng như tại hải ngoại đều trực tiếp hay gián tiếp thực hành Phật pháp. 
Thật tình mà nói, ngày nay Phật tử hay không Phật tử đều đang tìm tòi học hỏi giáo lý nây 
những mong mở mang và cải thiện cuộc sống cho chính mình. Vì những lý do đó, cho đến khi 
nào có được một bộ Từ Điển Phật Học hoàn chỉnh, tôi đã mạo muội biên soạn những từ ngữ 
thường dùng Phật giáo cũng như những từ ngữ liên hệ với Phật giáo trong suốt hơn mưới lăm 
năm qua. Đồng ý là có rất nhiều lỗi lầm và sai sót trong quyển sách nhỏ nầy và còn lâu lắm 
quyển sách nầy mới được xem là hoàn chỉnh, tuy nhiên, với ước mong chia xẻ chân lý, chúng 
tôi đã không ngần ngại cho xuất bản và truyền bá quyển sách nầy đến tay mọi người. Hơn 
nữa, chính Đức Từ Phụ đã từng dạy: “Trong pháp Bố Thí, bố thí Pháp hay bố thí món quà 
chân lý Phật pháp là cách cúng dường cao tuyệt nhứt trên đời nầy.” 

Một lần nữa, Hy vọng quyển sách nhỏ nầy sẽ giúp ích cho những ai muốn tìm biết thêm 
về chân lý thực tánh vạn hữu. Như đã nói trên, đây không phải là một tác phẩm hoàn chỉnh, 
vì thế chúng tôi chân thành cảm tạ sự chỉ dạy của chư học giả và các bậc cao minh. 

Cuối cùng, tác giả cung kính cúng dường lên ngôi Tam Bảo, và xin thành kính hồi hướng 
tất cả công đức nầy đến chúng sanh muôn loài trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Những mong 
ai nấy đều thấy được sự lợi lạc của Phật pháp, để một ngày không xa nào đó, pháp giới 
chúng sanh đồng vãng sanh Cực Lạc. 

Thiện Phúc 


17 


Acknowledgemenfs 


First, I would like to take this opportunity to thank Most Venerable Thích Giác Nhiên for 
encouraging me fo start this proJect, providing me with Tripitaka In English version and other 
books of Buddhist doctrines, and reviewing my work. Beside, Most Venerable Thích Giác 
Nhiên also takes his time to sít down and explain to me Buddhist terms which I don”t know. 
Secondly, I want to take this opportunity to thank Most Ven. Dr. Thích Quảng Liên, Most 
Ven. Dr Claude Ware, Most Ven. Thích Chơn Thành, Most Ven. Thích Giác Lượng, Most 
Ven. Thích Nguyên Đạt, Most Ven. Thích Hạnh Đạo, Most Ven. Thích Giác Ngộ, Most Ven. 
Thích Giác Tràng, Most Ven. Thích Giác Toàn, Most Ven. Thích Giác Tuệ, Most Ven. Thích 
Minh Thiện, Ven. Prof. Thích Chơn Minh, Ven. Thích Minh Mẫn, Ven. Thích Nguyên Trí, 
Ven. Thích Quảng Thanh, Ven. Thích Giác Sĩ, Ven. Thích Minh Thành, Ven. Thích Minh 
Đạt, Ven. Thích Minh Nhân, Ven. Thích Minh Nghị, Ven. Thích Minh Ấn, Ven. Thích Minh 
Hiển, Ven. Thích Vô Đạt, Ven. Thích Minh Định, Ven. Thích Minh Thông, Bhikhunis Thích 
Nữ Diệu Lạc, Thích Nữ Diệu Nguyệt, Thích Nữ Diệu Hóa, and Thích Nữ Tịnh Hiển, Thích 
Nữ Diệu Đạo, Thích Nữ Diệu Minh, Thích Nữ Liên Dung, Thích Nữ Tịnh Liên, Thích Nữ 
Như Hạnh, and Thích Nữ Nhẫn Liên, Prof. Nghiêm Phú Phát, Prof. Lưu Khôn, Prof. Andrew 
J. Williams, Ms. Sonia Brousseau, Ms. Sheila Trương, Ms. Nguyễn Thị Kim Ngân, Mr. 
Nguyễn Minh Lân, Minh Hạnh, Huệ Đức, Bửu Đức, Mr. And Mrs. Vạn Võ and Hoàng 
Khuyên, Mr. And Mrs. Quảng Tâm and Minh Chính, Minh Chánh, Tâm Nghĩa, Thiện Vinh, 
and Diệu Hảo for their kind support and encourasement which have helped me overcome 
difficulties along every step of composing this book. They have set aside theIr precious time 
to review and proofread the draft, correct errors and offer me with invaluable advice to 
1mprove this work. I also would like to take this chance to send my special thanks to all my 
good spiritual advisors and friends, especially Ms. Nguyễn Thị Ngọc Vân, and Former 
Principals of Tong Phuoc Hiep High School, Mr. Đào Khánh Thọ, and Mrs. Võ Thị Ngọc 
Dung who have provided extremely helpful advice, guidance and ideas. 

I would also like to express my speclal gratitude to my family for all their support. 
Without their support, this work can not be accomplished. 

Next, I would like to take this opportunity to thank the proof-reading committee for their 
hard work, especially Upasika Nguyễn thị Ngọc Vân for her extraordinary efforts to complete 
this extremely difficult assignment. 

Last but not least, I would respectfully like to dedicate all merits and virtues derived 
from this work to all sentient beings throughout the six paths in the Dharma Realms to rebirth 
in the Amitabha Pure Land. 

Anaheim, California 
November 2007 
Thiện Phúc 


18 


Cảm Ta 


Trước nhất, tác giả xin chân thành cảm tạ Hòa Thượng Thích Giác Nhiên đã khuyến khích 
tác giả từ những ngày đầu khó khăn của công việc biên soạn. Hòa Thượng đã cung cấp Anh 
Tạng cũng như những sách giáo lý Phật giáo khác. Ngoài ra, Ngài còn dành nhiều thì giờ quí 
báu coi lại bản thảo và giảng nghĩa những từ ngữ khó hiểu. Kế thứ, tác giả cũng xin chân 
thành cảm tạ Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích Quảng Liên, Hòa Thượng Tiến Sĩ Claude Ware, 
Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Hòa Thượng Thích Nguyên 
Đạt, Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Hòa Thượng Thích Giác Ngộ, Hòa Thượng Thích Giác 
Tràng, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Hòa Thượng Thích Giác Tuệ, Hòa Thượng Thích Minh 
Thiện, và Thượng Tọa G.S. Thích Chơn Minh đã khuyến tấn trong những lúc khó khăn, 
Thượng Tọa Thích Minh Mẫn, Thích Nguyên Trí, Thích Quảng Thanh, Thích Giác Sĩ, Thích 
Minh Thành, Thích Minh Đạt, Thích Minh Nhân, Thích Minh Nghị, Thích Minh Ấn, Thích 
Minh Hiền, Thích Vô Đạt, Thích Minh Định, các Sư Cô Thích Nữ Diệu Lạc, Thích Nữ Diệu 
Nguyệt, Thích Nữ Diệu Hóa, Thích Nữ Tịnh Hiên, Thích Nữ Diệu Đạo, Thích Nữ Diệu Minh, 
Thích Nữ Liên Dung, Thích Nữ Tịnh Liên, Thích Nữ Như Hạnh, và Thích Nữ Nhẫn Liên đã 
khuyến khích tác giả vượt qua những khó khăn trở ngại. Một số đã không ngại thì giờ quí báu 
duyệt đọc phân Việt ngữ như Giáo Sư Lưu Khôn, Giáo Sư Nghiêm Phú Phát, Giáo Sư 
Andrew J. Williams, Sonia Brousseau, Sheila Trương, Nguyễn thị Kim Ngân, Nguyễn Minh 
Lân, Minh Hạnh, Huệ Đức, Bửu Đức, Vạn Võ, Hoàng Khuyên, Quảng Tâm, Minh Chính, 
Minh Chánh, Tâm Nghĩa, Thiện Vinh, và Diệu Hảo đã duyệt đọc từng phần trong tác phẩm 
nầy. Tác giả cũng xin chân thành cảm tạ cô Nguyễn Thị Ngọc Vân, cùng quí Thầy Cô Cựu 
Hiệu Trưởng Trường Trung Học Tống Phước Hiệp, Ông Đào Khánh Thọ và Cô Võ Thị Ngọc 
Dung đã tận tình giúp đở về tinh thần lẫn vật chất. 

Tác giả cũng chân thành cảm tạ toàn thể gia đình đã tích cực yếm trợ. Không có sự yếm 
trợ nầy, chắc chắn bộ sách nây không thể nào hoàn thành mỹ mãn được. 

Kế đến tác giả xin thành thật cẩm ơn sự cố gắng tận tụy của ban duyệt đọc, đặc biệt là 
những cố gắng vượt bực của Đạo hữu Nguyễn thị Ngọc Vân trong công việc cực kỳ khó khăn 
nầy. 

Cuối cùng, tác giả xin thành kính hồi hướng công đức nầy đến pháp giới chúng sanh trong 
sáu đường pháp giới sẽ được vãng sanh Tịnh Độ. 


Anaheim, California 
Tháng 11, năm 2007 
Thiện Phúc 


19 


Note To Our Readers 


This booklet 1s a collection of Buddhist, Buddhist-related terms, and terms that are 
often seen in Buddhist texts, written in both Vietnamese and English. Like I said In 
the Preface, this Is not a Total and Complete Buddhist Dictionary; however, with a 
wish of share, I hope that all of you wIll find this a useful and helpful booklet for you 
to broaden knowledge on Buddhism. 


Thiện Phúc 


Lời ghi chú đến chư độc giả 


Quyển sách nhỏ nầy chỉ là một tập hợp các từ ngữ Phật giáo, các từ ngữ có liên 
quan đến Phật giáo, và các từ ngữ thường được tìm thấy trong các sách giáo khoa 
Việt Anh Phật giáo. Như trên đã nói, đây không phải là bộ từ điển hoàn hảo; tuy 
nhiên, với tâm nguyện sẻ chia, tôi mong rằng quí vị sẽ tìm thấy nơi bộ sách nầy 
những điều bổ ích cho việc mở rộng kiến thức về Phật giáo của mình. 


Thiện Phúc 


20 


This work 1s respectfully dedicated to the Three Jewels, to my Original Master, 
Most Venerable Thích Giác Nhiên, to my deceased parents Mr. Lê Văn Thuận and 
Mrs. Trần Thị Sửu, to my mother and father-in-law Mr. Tân Ngọc Phiêu and Mrs 
Trần thị Phàn. This work is also dedicated to my wife Tương Thục and children Thanh 
Phú, Thanh Mỹ and Thiện Phú, my longlife best friends for their enormous supports. Ï 
am enormously grateful to my friend, Chiếu Tâm Benjamin Nguyễn, who helped 
typed, and retyped the work. 


Xin thành kính cúng dường tác phầm nầy lên ngôi Tam Bảo, kế thứ cúng dường 
lên Thầy Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, kế thứ là cúng dường đến cha mẹ quá vãng là ông Lê 
Văn Thuận và bà Trần Thị Sửu, nhạc phụ và nhạc mẫu là ông Tân Ngọc Phiêu và bà 
Trần thị Phàn. Tôi cũng xin kính tặng tác phẩm nầy đến hiển phụ Tương Thục, và các 
con Thanh Phú, Thanh Mỹ, Thiện Phú, cũng như người bạn Chiếu Tâm Benjamin 
Nguyễn đã giúp đánh máy đi đánh máy lại và sửa chữa những trở ngại kỹ thuật. 


21 


Note on Languaøe and Abbreviations 


(A) Languages: (B) Abbreviations 
Ch : Chinese B.C. : Before Christ (trước Tây Lịch) 
Jap : lapanese A.D. : Anno Domini (sau Tây Lịch) 
Kor: Korean e.g.  :Forexample 
P :Pali 1.©. : For example 
Tib : Tibetan a : AdJective 
Viet: Vietnamese n : NÑoun 
npl  : Noun Plural 
V : Verb 


Words or Phrases that are used interchangeably. 


Nhân = Nhơn (nghĩa là người) Chưởi=Chửi 

Nhất = Nhứt (nghĩa là một) Nầy= Này 

Nhật = Nhựt (nghĩa là ngày) Dharma (skt)=Dhamma (p) 
Yết = Kiết Karma (skt)=Kamma (p) 
Xây = Xẩy Sutra (skt=Sutta (p) 


Other siøns of reference. 


*% These two stars mean that the term has adequate meaning 1tself; however, If 
you wish to obtain further detalls, you can refer to the term or terms  menfioned 
behind these two stars. 


H. 


V2 60t ậP đo d9 


22 


Advisory Committee 


Most Venerable Dr. Thích Quảng Liên, Ph.D. 

Most Venerable Thích Giác Nhiên 

Most Venerable Thích Chơn Thành 

Most Venerable Thích Giác Lượng 

Most Venerable Thich Ân Huệ---Dr. Claude Ware, Ph.D. 


Proofreading Committee 


English: 


1. Prof. Andrew J. Williams, Ph.D., Australia. 


CO 1C Y CÀ 9O £a 


=.= 
¬ CC 


` } = == =  = = 
CC `'C Cœ ¬Il CA +> CC) 


Ms. Sonla Brousseau, M.F.C.C., Canada. 
Vietnamese and English: 


Đ.Đ. Thích Minh Đạt 
Đ.Đ. Thích Minh Nghị 
Đ.ĐÐ. Thích Minh Nhân 
S.C. Thích Nữ Dung Liên 
S.C. Thích Nữ Tịnh Liên 
S.C. Thích Nữ Nhẫn Liên 
S.C. Thích Nữ Như Hạnh 
Prof. Nghiêm Phú Phát 
Mr. Nguyễn Minh Lân 


. Ms. Nguyễn Thị Kim Ngân 

. Ms. Sheila Trương 

. Mr. Đào Khánh Thọ 

- Mrs. Võ Thị Ngọc Dung 

. Mr. Minh Chánh Nguyễn T. Liêm 

. Mrs. Diệu Hảo Ann Phạm 

. Mr. Bửu Đức Trần Ngọc Trác 

. Mrs. Thanh Khai Tiêu Quí Huê 

. Ms. Chơn Lạc Hương Nguyễn T. Mai 
. Ms. Diệu An Trịnh Hoài Thu 

. Ms. Diệu Hải Nguyễn T. Liên 

. Ms. Diệu Thanh Hoàng T. Kim Thanh 


23 


22. Ms. Nhựt Hạnh Lương K. Ngọc Hân 
23. Ms. Thảo Ngọc Nguyễn H. Thảo 
24.Mr. Thiện Đạo Vương Bình 

25. Mr. Thiện Lợi Tyler Hồ 

26. Mr. Thiện Duyên Lê Lộc Sanh 
27. Ms. Tín Ngọc Vương Thị Tuyết 
28. Mr. Phúc Tuệ Nguyễn Huê 

29. Ms. Diệu Hiếu Jennifer Nguyễn 
30. Mr. Nguyễn Văn Cân 

31. Mr. Thiện Giác Trần Thanh Tòng 
32. Tâm Minh Hạnh Võ Minh Thế. 
33. Nguyễn Thị Ngọc Vân. 

34. Tâm Tinh Cần Lee Wilson 

35. Huệ Đức Lâm Xuân Huy 

36. Minh Hạnh 

37. Phạm Ngọc Mai 

38. Thiện Hữu 

39. Phạm thị Kim Phượng. 


IH. — Sanskrit(/Pali——Phạn & Ba Lï 


I1. Phạm Kim Khánh 

2. Lê Thị Sương (who passed away before the print of this work. May 
she rest In peace In the Buddha Land and attain the Buddhahood 
there). 


12. 


13. 


14. 


15: 


16. 


24 


Rcferences 


.. Phật Học Phổ Thông, Thích Thiện Hoa: 1958 (3 volumes). 


Phật Học Từ Điển, Đoàn Trung Còn: 1963 (2 volumes). 


Từ Điển Phật Học Việt Nam, Thích Minh Châu: 1991. 


.. Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa: 1958. 


Suramgama Sutra, Minh Tâm Lê Đình Thám: 1961. 
The Flower Ornament Scripture, Shambhala: 1987. 


Buddhist Dictionary, Nyanatiloka and Nyanaponika: Revised 1980. 


.Á Popular DIctionary of Buddhism, Christmas Humphreys: London 1984. 


The Shambhala Dictionary of Buddhism and Zen: 1991. 


. The Seekerˆs Glossary: Buddhism: 1998. 


. The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion, Ingrid Fisher-Schreiber: 


1994 
Dictlonary of Philosophy, Dagobert D. Runes: 1961. 


A Dictonary of Chinese Buddhist Terms, Wiliam Edward Soothil & LewIs 
Hodous: 1934. 


World Religions, Lewis M. Hopfe: 1982. 
The Buddha and His Teachings, Narada: 1973. 


The Connected Discourses of the Buddha, translated from Pali by Bhikkhu Bodhi, 
2000. 


l7: 


18. 


19. 


20. 


SẠP 


S225 


23. 


24. 


29. 


26. 


Tiện 


28. 


29. 


30. 


SIP 


2. 


2ó: 


23 


The Long Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Maurice Walshe, 
1987. 


The Middle Length Discourses of the Buddha, translated from the Pali by BhikkhU 
Nanamoli, edited and revised by Bhikkhu Bodhi, 1995. 


The Spectrum Of Buddhism, Mahathera Piyadassi, 1991. 

Essays In Zen Buddhism, Daisetz Teitaro Suzuki, 1949. 

Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes & Chimyo Horioka, 1973. 

Gems Of Buddhism Wisdom, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda, 1983. 
Kinh Trường Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Kinh Trung Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Tương Ưng Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Tăng Chi Bộ, Viện Nghiên Cứu Phât Học Việt Nam: 1996. 

Kinh Tạp A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Trung A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Trường A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu: 1991. 

Luận Đại Trí Độ, dịch giả Hòa Thượng Thích Trung Quán: 1990. 

Jataka (Stories Of The Buddhaˆs Former Births), Prof. E.B. Cowell: Delhi 1990. 


Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh: 1990. 


34. 


TS N 


36. 


31. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


41. 


48. 


49. 


50. 


26 


Zens Chinese Heritage, Andy Ferguson: 2000. 
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Nguyễn Lang: 1977. 
Thiển Sư Trung Hoa, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1995. 


Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm: 
1950. 


The Path of Purification, Pali Text by Bhadantacariya Buddhaghosa, translated by 
Bhikkhu Nanamoli: 1956. 


The books of The Discipline (Vinaya Pitaka), translated by L.B. Horner: 1997. 
Luật Nghi Khất Sĩ, Tổ Sư Minh Đăng Quang: 1950. 

Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 
Sa Di Luật Giải, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 


Luật Sa Di Thường Hàng (Luật Căn Bản Của Người Xuất Gia), dịch giả Thích 
Thiện Thông, Thích Đồng Bổn, Thích Nhựt Chiêu: 1995. 


Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1950. 
Tỳ Ni Hương Nhữ, dịch giả Thích Thiện Chơn: 1997. 

Giới Đàn Tăng, Hòa Thượng Thích Thiện Hòa: 1968. 

Giới Đàn NI, T.T. Thích Minh Phát: 1988. 


Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Lược Ký, dịch giả Tỳ Kheo Ni Huyễn Huệ: 
1996. 


'What Buddhists Believe, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda: 1987. 


A Comprehensive Manual of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi: 1993. 


51. 


2: 


BÊ 


54. 


39. 


56. 


Sóc 


58. 


)g: 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


G7. 


68. 


27 


What The Buddha Taught, Walpola Rahula: 1959. 

The Story of Buddha, Jonathan Landaw: 1978. 

Religions of The Wolrd, LewIs M. Hopfe: 1963. 

Thiền Sư Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1972. 

The Holy Teaching Of Vimalakrrtil, Robert A.F. Thurman: 1976. 
In This Very Life, Sayadaw U Pandita: 1921. 

The Essentials of Buddhist Philosophy, JunjJiro Takakusu, 1947. 
The Essence of Buddhism, Daisetz Teitaro Suzuki, 1947. 

The Vimalakirti Nirdesa Sutra, translated by Charles Luk, 1972. 
Chơn Lý, Tôn Sư Minh Đăng Quang, 1946. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1948. 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tâm Minh Lê Đình Thám, 1961. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Trí Độ và Tuệ Quang, 1964. 

Phật Lý Căn Bản, Hòa Thượng Thích Huyễn Vi, 1973. 

Pháp Môn Tọa Thiền, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, 1960. 
Con Đường Thoát Khổ, W. Rahula, dịch giả Thích Nữ Trí Hải, 1958. 
Tịnh Độ Thập Nghi Luận, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1962. 


Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Cư Sĩ Nguyễn Văn Hương, 1951. 


69. 


70. 


VIP 


1: 


TỔ. 


74. 


To, 


76. 


J5 


78. 


19: 


80. 


61. 


82. 


63. 


64. 


85. 


66. 


28 


Đường Vào Ánh Sáng Đạo Phật, Tịnh Mặc, 1959. 

Nhơn Quả, Nghiệp và Luân Hồi, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1960. 
The Method of Zen, Eugen Herrigel, 1960. 

Việt Nam Danh Lam Cổ Tự, Võ Văn Tường, 1992. 

The Three Pillars of Zen, Roshi Philip Kapleau, 1912. 

Vì Sao Tin Phật, K. Sri Dhammananda, dịch giả Thích Tâm Quang, 1998. 
Introduction To Tantra, Lama Thubten Yeshe, 1935. 

Buddha and Gospel of Buddhism, Ananda K. Coomaraswamy, 1974. 
Mahayana Buddhism, Beatrice Lane Suzuki, 1969. 

Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, 1975. 

Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1997. 
Zen Buddhism and Psychoanalysis, D.T. Suzuki and Richard De Martino, 1960. 


Lá Thư Tịnh Độ, Đại Sư Ấn Quang, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 
1956. 


Liên Tông Thập Tam Tổ, Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1956. 
Studies in The Lamkavatara Sutra, D.T. Suzuki, 1930. 

Buddhism Explained, Bhikkhu Khantipalo, 19743. 

Khảo Nghiệm Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, 1987. 


Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 


G7. 


68. 


69. 


90. 


91, 


g2, 


93. 


94. 


95. 


96. 


D7. 


98. 


g9: 


100. 


101. 


102. 


103. 


104. 


29 


Thư Gửi Người Học Phật, Thượng Tọa Thích Hải Quang, 1998. 
Buddhism: Its Essence and Development, Edward Conze, 1951. 
An Introduction To Zen Buddhism, D.T. Suzuki, 1934. 


The Tibetan Book Of The Dead, Guru Rinpoche according to Karma Lingpa, 
1975. 


Kinh Ưu Bà Tắc Giới, Sa Môn Thích Quảng Minh, 1957. 
Philosophy and Psychology in The Abhidharma, Herbert V. Guenther, 1957. 
SIxth Patriarch”s Sutra, Tripitaka Master Hua, 1971. 

Thiển Luận, 3 vols, D.T. Suzuki, dịch giả Trúc Thiên, 1926. 

In This Very Life, Sayadaw U. Pandita, 1921. 

Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, P.V. Bapat, 1959. 

Phật Học Tinh Yếu, 3 vols., Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1965. 
Phật Và Thánh Chúng, Cao Hữu Đính, 1936. 

Liberation In The Palm Of Your Hand, Pabongka Rinpocbhe, 1991. 
The Zen Doctrine of No Mind, D.T. Suzuki, 1949. 

The Tibetan Book of Living and Dying, Sogyal Rinpoche, 1992. 
Ân Đức Phật, Cư Sĩ Huỳnh Thanh Long, 1962. 

Insight Meditation, Joseph Goldstein, 1993. 


Đại Tạng Kinh Nhập Môn, Hán dịch Thích Hải Ấn và Thích Nguyện 
Quỷnh, Việt dịch Thích Viên Lý, 1999. 


105. 


106. 


107. 


106. 


109. 


110. 


III. 


112. 


113. 


114. 


115. 


116. 


117. 


118. 


119. 


120. 


121: 


122. 


30 


The Experience of Insight, Joseph Goldstein, 1976. 

IUs Easier Than You Think, ŠSylvia Boorstein, 1995. 

Journey Without Goal, Chogyam Trungpa, 1981. 

A Glossary of Buddhist Terms, A.C. March, 1937. 

Early Madhyamika In India and China, Richard H. Robinson, 1967. 
Hinayana and Mahayana, R. Kimura, 1927. 

The Elements of Zen, David Scott and Tony Doubleday, 1992. 

The Buddhist Catechism, Henry S. Olcott, 1903. 

Đạo Phật Với Con Người, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1953. 


Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Hán dịch Cưu Ma La Thập, Việt dịch Cư Sĩ 
Tuệ Nhuận, 1951. 


Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ, Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, 1963. 


The Diamond Sutra and The Sutra Of Hui-Neng, A.F. Price and Wong 
Mou-Lam, 1947. 


Gương Sáng Người Xưa, Hòa Thượng Thích Huyền Vi, 1974. 
Wherever You Go, There You Are, Jon Kabat Z1mn, 1994. 
Zen In The Art Of Archery, Eugen Herrigel, 1953. 

Phật Giáo Thánh Điển, Cư Sĩ Thái Đạm Lư, Taiwan 1953. 


Phật Giáo Thánh Kinh, Cư Sĩ Dương Tú Hạc, TaIiwan 1962, Việt dịch 
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm, 1963. 


Phật Học Tinh Hoa, Nguyễn Duy Cần, 1964. 


123. 


124. 


125. 


126. 


127. 


128. 


| nh 


130. 


131. 


132. 


1343. 


134. 


135. 


136. 


l57: 


138. 


3l 


Phật Pháp, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Thiên Ân, Hòa 
Thượng Chơn Trí, Hòa Thượng Đức Tâm, 1964. 


Phật Giáo Cương Yếu, Việt dịch Sa Môn Hiển Chơn, 1929. 
Calm and Insight, Bhikkhu Khantipalo, 1981. 
Rebirth as Doctrine and Experlence, FrancIs Story, 1975. 


Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật, Tinh Vân Pháp Sư, Việt dịch Hạnh Cơ, 
1994. 


Kinh Dược Sư, Hán dịch Huyền Trang, Việt dịch Hòa Thượng Thích 
Huyền Dung, 1949. 


Luận Bảo Vương Tam Muội, Sa Môn Diệu Hiệp, Việt dịch Minh Chánh. 
Kinh Pháp Bửu Đàn, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1942. 


Milinda Vấn Đạo và Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Hòa Thượng Thích Minh 
Châu, 1964. 


How To Get From Where You Are To Where You Want To Be, Cheri 
Huber, 2000. 


Luận Thành Duy Thức, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, 1995. 
Kinh Địa Tạng, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

Kim Cang Giảng Giải, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 
Kinh Pháp Bảo Đàn, Cư Sĩ Tô Quế, 1946. 

Kinh Pháp Bảo Đàn, Mai Hạnh Đức, 1956. 


Các Tông Phái Đạo Phật, Đoàn Trung Còn. 


139. 


140. 


141. 


142. 


1443. 


144. 


145. 


146. 


147. 


148. 


149. 


150. 


151. 


152. 


153. 


154. 


155. 


156. 


32 


Sự Tích Phật A Di Đà, 7 Vị Bồ Tát và 33 Vị Tổ Sư, Trần Nguyên Chẩn, 


1950. 

Na Tiên Tỳ Kheo, Cao Hữu Đính, 1970. 

Pháp Môn Tịnh Độ Thù Thắng, Hòa Thượng Thích Hân Hiển, 1991. 
Tam Kinh Tịnh Độ, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

The Life of Buddha, Edward J. Thomas, 1952. 

The Buddhaˆs Ancient Path, Piyadassi Thera, 1964. 

The Land of Bliss, Luis O. Gomez, 1996. 

Buddhist Images of Human Perfection, Nathan Katz, India 1982. 
Buddhist Meditation, Edward Conze, 1956. 

Buddhist Sects In India, Nalinaksha Dutt, 1978. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Việt dịch Hòa Thượng Thích Phước Hảo, 
Essential Tibetan Buddhism, Robert A.F. Thurman, 1995. 
Calming The Mind, Gen Lamrimpa, 1992. 

Pháp Bửu Đàn Kinh, Hòa Thượng Minh Trực, 1944. 


The Literature of The Personalists of Early Buddhism, Bhikkhu Thích 
Thiện Châu, English translator Sara Boin-Webb, 1996. 


The Essence of Buddhism, P. Lakshmi Narasu, Colombo 1907. 
Gems of Buddhist Wisdom, many authors, Kular Lumpur, 1983. 


Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, 1951. 


1990. 


33 


157.  Calming The Mind and Discerning The Real, Tsong-Kha-Pa, English 
Translator Alex Wayman, 1978. 


158.  Seven Works of Vasubandhu, Stefan Anacker, Delhi 1984. 
159. Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

160. The Gospel Of Buddha, Paul Carus, 1961. 

lóI. The Conquest of Suffering, P.J. Saher, Delhi 1977. 


162. Bát Quan Trai Thập Giảng, Diễn Bồi Đại Sư, Việt dịch Thích Thiện 
Huệ, 1992. 


163.  Linguistic Approach to Buddhism Thought, Genjun H. Sasaki, Delhi 
1986. 


164. The Buddhist Outlook, 2 vols., FrancIs Story, Sri Lanka 1973. 
165.  Buddhist Logic, 2 vols., Th. Stcherbatsky, 1962. 

166. Kinh Tâm ĐỊa Quán, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1959. 

167. Kinh Phật Bản Hạnh Tập, Hòa Thượng Thích Trung Quán. 

168. Qui Nguyên Trực Chỉ, Đỗ Thiếu Lăng, Saigon 1961. 

169. Bản Đồ Tu Phật, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

170. Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, Hòa Thượng Thích Mật Thể, 1943. 
171. Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp, Việt dịch Minh Thiền, 1972. 


172. Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 
1991. 


173. Kinh Viên Giác, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Saigon 1958. 


34 


174. Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức, Hòa Thượng Thích Huyền Dung, 
1949. 


175. Kinh Tam Bảo, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 1970. 
176. Chư Kinh Tập Yếu, Hòa Thượng Thích Duy Lực, 1994. 
177. Lịch Sử Đức Phật Tổ, Thông Kham Medivongs. 


178. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Bích Liên, Hòa Thượng Như 
Phước, Hòa Thượng Từ Quang, 1957. 


179. A Record of Buddhist Kingdoms, Fa-Hsien, English translator James 
Legge, 1965. 


180. Thập Độ, Tỳ Kheo Hộ Tông. 
I8I. Tăng Già Việt Nam, Hòa Thượng Thích Trí Quang, Phật Lịch 2515. 


182. A Comprehensive Manual Of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi, Sri Lanka 
1993. 


183. The Spectrum of Buddhism, PIyadassi, Sri Lanka 1991. 
184. Thắng Pháp Tập Yếu Luận, Hòa Thượng Thích Minh Châu. 


185. Vi Diệu Pháp Toát Yếu, Narada Maha Thera, 1972, Việt dịch Phạm 
Kim Khánh. 


186. Nagarjuna”s Philosophy, K. Venkata Ramanan, Delhi 1975. 
187. Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Mãn Giác, 1985. 
188.  Buddhist Ethics, Hammalawa Saddhatissa, 1970. 

189. The Buddha Eye, Frederick Franck, 1982. 


190. The Dhammapada, Narada, 1963. 


35 


191. In The Hope of Nibbana, Winston L. King, 1964. 


192. The Chinese Madhyama Agama and The Pali MaJjhima NÑikaya, 
Bhikkhu Thích Minh Châu, India 1991. 


193. Skillful Means, Tarthang Tulku, 1978. 


194. Tài Liệu Nghiên Cứu Và Diễn Giảng, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 
1957. 


195. Phật Giáo, Tuệ Quang Nguyễn Đăng Long, 1964. 

196. The Vimalakirti Nirdesa Sutra, Charles Luk, 1972. 

197. Zen Philosophy, Zen Practice, Hòa Thượng Thích Thiên Ân, 1975. 
198. Kinh Bách Dụ, Việt dịch Thích Nữ Như Huyễn, 1957. 


199. Kinh Phô Hiền Hạnh Nguyện, Việt dịch Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 
1956. 


200. Sakyamuniˆs One Hundred Fables, Tetcheng Lioa, 1981. 
201. Tám Quyển Sách Qưí, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1954. 


202. Huệ Quang Phật Học Đại Từ Điển, Ven. Thích Minh Cảnh Chủ Biên, 
1994. 


203. Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Zen Master Thích Nhất Hạnh, 1975. 
204. The Buddha and His Dharma, Dr. B.R. Ambedkar, 1997. 

205. The Beginnings of Buddhism, Kogen Mizuno, 1980. 

206. A Concise History of Buddhism, Andrew Skilton, 1994. 


207.  Pagodas, Gods and Sprrts of Vietnam, Ann Helen UỦnger and Walter 
Unger, 1997. 


208. 


209. 


210. 


211. 


212. 


2Ä SE 


214. 


21iab 


216. 


217. 


218. 


219. 


220. 


221. 


220: 


T24: 


224. 


?/Đ/aN 


36 


Buddhism A to Z, Ronald B. Epstein, Ph.D., 2003. 

Buddhism, Clive Erricker, 1995. 

Buddhism, Ed. Manan Sharma, New Delhi, 2002. 

Essentials of Buddhism, Kogen Mizuno, Tokyo, 1972. 

Modern Buddhism, Alan & Jacqul James, 1987. 

The Questions of King Milinda, TW. Rhys Davis, 1963. 

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Hòa Thượng Giới Nghiêm Việt dịch, 2005. 
The Zen Teaching of Bodhidharma, translated by Red Pine 1987. 

The PIioneers of Buddhist Revival in India, D.C. Ahrr, New Delhi 1989. 


Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes and Chimyo Horloka, 
Tokyo, 19743. 


Introducing Buddhism, Kodo Matsunami, Tokyo 1965. 

A Buddhist Philosophy of Religion, Bhikkhu Nanajivako, 1992. 

A Manual of Abhidharma, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1956. 
A Manual of Buddhism, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1992. 


Rebirth and The Western Buddhist, Martin Wilson, Ven. Thịch Nguyên Tạng 
Việt dịch 2006. 


The Buddhist Handbook, John Snelling, 1991. 
Essential of Buddhism, Gnanarama, Singapore, 2000. 


Buddhism For Today, Nikkyo Niwano, 1976. 


226. 


221. 


228. 


229. 


230. 


23L 


232. 


22s: 


234. 


2265 


236. 


2 o 


238. 


ZẠ0: 


240. 


37 


An Index to the Lankavatara Sutra, Daisetz Teitaro Suzuki, London, 1934. 
Studies in The Lankavatara Sutra, DaIsetz Teitaro Suzuki, London, 1930. 


The Concept of Personality Revealed Through The Pancanikaya, Thích Chơn 
Thiện, New Delhi, 1996. 


Studies in Ch"an and Hua-Yen, Robert M. Gimello and PeterN. Gregory, 
Honolulu, 1983. 


The Sacred East, Scott Littleton, 1996. 
Buddha, Dr. Hermann Oldenberg, New Delhi, 1997. 
RaJagraha, Jugal Kishore Bauddh, New Delhi, 2005. 


How to Overcome Your Difficultes: Worry and Fear, Dhammananda, Ven. 
Nhuan Chau translated in 2005. 


Bodh Gaya, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2005. 


The Great Buddhist Emperor of Asia, Ven. Dr. Medhankar, Nagpur, India, 
2000. 


Sarnath, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2003. 

Buddhist Shrines In India, D.C. Ahir, New Delhi, 1986. 

Pryaers to the Medicine Buddha, composed by Geshe Norbu Phunsok, 
translated Into Vietnamese by Sonam Nyima Chân Giác Bùi Xuân Lý In 
2005. 


Walking with the Buddha, India Dept. of Tourism, Ñew Delhi, 2004. 


The Practice of Tranquility and Insight, Khenchen Thrangu, New York, 1993. 


38 


241. Pen Portralts Ninety Three Eminent Disciples of the Buddha, C. de 
Saram, Singapore, 1966. 


242. History of Theravada Buddhism In South East Asia, Kanal Lal Hazra, New 
Dehli, 198S1. 


39 


About The Author 


Thiện Phúc Tran Ngoc, AKA Ngoc-Em Tran, was born on August sa 1949 to Mr. 
Le van Thuan and Mrs. Tran thi Suu In Vĩnh Long Province, a small town about 136 
kilometers southwest of Saigon, South Vietnam. He grew up In Vĩnh Long town, 
South Vietnam and attended Tong Phuoc Hiep Hipgh School. He was born to a very 
poor family; however, his parents had tried their best to raise their all children with a 
minimum of high school education. He obtained his Bachelor in English in 1973, and 
Bachelor in Vietnamese-Chinese In 1974 at Cantho University. He was brought up In 
a Buddhist-tradition family. His grandparenfs and parents were devoted lay disciples 
of Honorable Venerable Master Minh Đăng Quang. He came to the United States In 
1985 and became a disciple of Most Venerable Thích Giác Nhiên In the same year. 
He has been working for Califorma State Department of Rehabiltaton as a 
Rehabilitation Supervisor since 1988. His main responsIbility 1s to supervise a unIt oŸ 
ten counselors who counsel people with problems, especially people with disabilities. 
He was very much Impressed by the life and teachings of the Buddha. He realizes 
that Buddhism has been an Important part of the cultural heritage, not only of 
Vietnam, but also of Southeast Asian countrIes and most parts of Asia. While working 
as a volunteer teacher of Vietnamese language programs In Southern Califorma, 
around 1985 and 1986, a lot of young Vietnamese students came to him to ask for the 
meanings of some Buddhist terms. Some terms he was able to provide the meaning, 
but a lot of them he could not. He talked to Most Venerable Thích Giác Nhiên and 
was encouraged by the Most Venerable Giac Nhiên to start his works on The Basic 
Buddhist Terms. With the encouragement from Most Venerable Thích Giác Nhiên, he 
sfarted to compose his works tiled “Vietnamese-English Buddhist Dictionary” and 
“English-Vietnamese Buddhist Dictionary” in 1986. He published the “Vietnamese- 
English Buddhist Dictionary” In 2005. He 1s also the author of a serles of books 
written in Vietnamese titled “Buddhism 1n Life,” ten volumes, “Buddhism, a religion 
of Peace, Joy, and Mindfulness,” “Intimate Sharings with Parents and Children,” “A 
Short Journey to India,” and “A Glimpse on Cocochine.” Books wIll be published In a 
near future: I. The Buddhaˆs Basic Teachings In Vietnamese and English, 2. Chinese 
Famous Zen Masters in Vietnamese and English. 


40 


Quick Search for Some Important Terms 
in This Volume 


A 

A Bệ Bạt Trí: Avaivartika 

A Di Đà: Amitabha 

A Dục Vương: Asoka 

A Dục Vương Kinh: AsokaraJa sutra 

A Dục Vương Thạch Trụ: Asoka marble pillar 

A Dục Vương Tháp: Asokaˆs stupa 

A Đề Phật: Adi-Buddha 

A Để Sa: Atisa 

A Hàm: Agama 

A Hàm Thời: Agama period 

A La Hán: Arhat 

A La Hán Quả: Arahantship, Arahattaphala 

A Lại Da Ngoại Đạo: Alaya Heresy 

A Lại Da Thức: Alaya-conscIousness, Alaya-viJnana 
A Lan Nhã: Aranya 

A Nan Bồ Đề Thụ: Ananda Bodhi Tree 

ANa Luật (A Nậu Lâu Đà): Anuruddha 

A Nhã Kiểu Trần Như: Ajnata-Kaundinya 

A Tu La: Asura 

A Tư Đà: Asita 

A Tỳ Đạt Ma: Abhidharma 

A Tỳ Đạt Ma Câu Xá: Abhidharma-Kosa 

A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận: Abhidharma-Kosa Sastra 
A Tỳ Đạt Ma Giáo Nghĩa Cương Yếu: Abhidharma-Sangaha 
A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Luận: Abhidharma-Jnana-prasthana-sastra 
A Tỳ Đạt Ma Tạng: Abhidharma-Pitaka 

A Tỳ Đạt Ma Tâm Luận: Abhidharma-hrdaya-sastra 
A Tỳ Đạt Ma Tỳ Bà Sa Luận: Abhidharma-vibhasa-sastra 
A Tỳ địa ngục: Avici 

A Xà Thế: Ajatasatru 

Ác tri thức: Bad friend 

Ái kiến: Attachment growing from thinking of others 
Ái sanh: Arousals of CravIng 

Ái trước: Attachment of love 

An Hòa: Ability to ø1ve comfort 


4I 


An Thế Cao: An-Shi-Kao 

Áo giáp: Armor 

Ấn khả: Approval of enlightenment 
Ấn Mẫu: Anjali 

Ẩn sĩ: Arannavasi 


B 

Ba La Nại: BaranasI 

Bà La Môn: Brahman 

Bán già phu tọa: Bodhisattvaˆ”s form of sitting 
Bàn Khuê (Sư): Bankei Eitaku 

Bảo Quốc: Bao Quoc Temple in Hue 

Bảo Tháp: Bao Thap Pagoda 

Bát Bửu Phật Đài: Bat Buu Phat Dai Stupa 

Bát Khất Thực: Alms bowl 

Bất diệt: Anirodha 

Bất Động Tâm Giải Thoát: Akuppa-ceto-vimutti 
Bất Động Tôn Như Lai: Aksobhya Buddha 

Bất Giác: Anavabodha 

Bất khả đắc: Anupalabdhya 

Bất Khả Tư Nghì: Acintya-jnana 

Bất khởi pháp nhẫn: Anutpattika-dharma-shanti 
Bất Không: Amoghavajra 

Bất không chân như: Bhutatathata, like a mirror, reveals all obJects 
Bất Lai: Anagami, Anagamin 

Bất Nhị: Advita 

Bất sanh: Anutpatti 

Bất Thiện: Akusala 

Bất Thiện nghiệp: Bad karma 

Bất Thối Địa: Avaivartika-bhumi 

Bệnh hoạn nơi thân: Afflicted with 1llnesses 
Bích Động: Bịch Dong Pagoda 

Bích Nham Lục: Blue Rock Collection 

Biến hóa sanh: Birth by transformation 

Bình Sa Vương: Bimbisara 

Bình Sa Vương và A Xà Thế: Bimbisara and Ajatasatru 
Bình Sa Vương và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Bimbisara and Sakyamunmi Buddha 
Bồn xẻn: Avarice 

Bố Thí: Almsgiving 

Bồ Đề: Bodhi 


42 


Bồ Đề Đạo Tràng: Bodh-Gaya 

Bồ Đề Đạt Ma: Bodhidharma 

Bồ Đề Lưu Chi: Bodhiruci 

Bồ Đề Phần: Bojjhanga 

Bồ Đề Tát Đỏa: Beings of enlightenment, Bodhisattva 
Bồ Đề Tâm: Bodhicitta, Bodhi Mind 

Bồ Đề Thọ: Bodhi tree 

Bồ Đề Thọ Thần: Bodhi-vrksa 

Bồ Tát Địa: Bodhisattva-bhumi 

Bồ Tát giới: Bodhisattva precepts 

Bồ Tát hạnh: Bodhisattva-conduct 

Bồ Tát và Nhị Thừa: Bodhisattva and the Two Vehicles 
Bồ Tát và Phàm nhân: Bodhisattvas and ordinary people 
Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả: Bodhisattva fears of causes, ordinary people fear 
Of results 

Bồ Tát Thừa: Bodhisattva-yana 

Bồ Tát vô úy: Bodhisattva-fearlessnesses 

Bối Khê: Boi Khe Pagoda 

Buông xả: Abandoning 

Bút Tháp: But Thap Temple 

Bửu Hưng: Buu Hung Temple 

Bửu Lâm: Buu Lam Temple 

Bửu Phong: Buu Phong Temple 

Bửu Quang: Buu Quang Temple 

Bửu Quang: Buu Quang Vihara 


C 

Cái đẹp trong đạo Phật: Buddhism and Beauty 
Cam lộ: Amrta 

Cận tử nghiệp: Asanna 

Cấp Cô Độc: Anathapindika 

Câu Xá Tông: Abhidharma-Kosa School 

Cầu báo thí: Anticipating gifts in return 

Cõi: Abode 

Cõi A Tu La: Asura realm 

Cực Quang Âm Thiên: Abhasvara 

Chánh báo: Body and environment 

Chân Không: Absolute void 

Chân Như: Absolute reality, Bhutatathata 
Chân như duyên khởi: Bhutatathata influenced by environment 


43 


Chân Như Pháp Thân: Absolute Dharmakaya 

Chân Như tùy duyên: Bhutatathata In the relative conditions 
Chân tánh: Bhutabhava 

Chấp thủ vào giả danh: Attachment to the temporary name 
Chấp thủ vào không tâm: Attachment to the Void ¡tself 
Chấp Trước: Abhinivesa 

Chủ nghĩa khổ hạnh: Asceticism 

Chủ nghĩa vô thần: Atheism 

Chùa Bộc: Boc Pagoda 

Chứng các loại thần thông: Ability to wield various kinds of supernormal powers 
Chướng ngại: Avarana 


D 

Danh hiệu: Appellation 

Dĩ Ly Dục: Abandomert of desire realm 

Dĩ Tri Căn: AJnendriya 

Diệu Hỷ Quốc: Abhirati 

Du Già Mật Tông Tối Thượng: Anuttara-yoga-tantra 

Dục cổ: Bathing drum 

Dụng chân như: Bhutatathata, like a mirror, serves all beIngs 
Duy giả thiết danh: Artificial name 

Đa Bảo Như Lai: Abundant Treasure Buddha 

Đa Văn Bộ: Bahusrutiya 

Đại Bồ Tát: Bodhisattva Mahasattva 

Đại nhân giác: Awakening of Great People 

Đại Viên Cảnh Trí: Adarsa-jnana 

Đảnh lễ Đức Phật: Bow and prostrate to the Buddha 

Đắc đạo: Attain Nirvana 

Đẳng Giác và Diệu Giác: Absolute Universal and Wonderful Enlightenment 
Đẳng quán: Beholding of all things as equal 

Địa: BhumI 

Địa Cư Thiên: Bhumi-avacara-deva 

Địa Tạng Bồ Tát: Bodhisattva Ksitigarbha 

Điểm Đạo: Abhiseka 

Điểu thử Tăng: Bat-monk 

Đoạn kiến: Annihilation, Attachment of Nihilism 

Đời sống người Phật tử: Buddhist life 

Đốn Ngộ Nhất Thời: Abrupt experience of enlightenment 
G 

Gia Trì: Adhisthana 


44 


Gia Trì Lực: Adhisthanabala 

Giả định: Assumption 

Giác Đạo Đăng: Bodhipatha-pradipa 
Giác Hiển: Buddhabhadra 

Giác ngộ: Awakening 

Giáng đản: Anniversary of the descent 
Giáo dục Phật giáo: Buddhist education 
Giáo Đoàn Tỳ Kheo Ni: Bhikshuni order 
Giáo thể: Body of doctrine 

Giáo thọ: Acarya, AJahn 


H 

Hạ Lạp: Age of a Monk as Monk 

Hàng phục: Abhicaraka 

Hành Chứng: Action and Proof 

Hành động: Action 

Hành Nguyện: Action of the body and vow of the mind 

Hành Nguyện Bồ Đề Tâm: Bodhi-mind that acts out one°s vows to save all living 
beings 

Hạnh phúc: Bliss 

Hạnh phúc được có tài sản: Bhogasukha 

Hắc Bạch Nhị Thử: Black and white rats 

Hằng thuận chúng sanh: Accommodate and beneft all living beings 
Hệ quả Du Già: Anuyoga 

Hiền Hộ: Bhadrapala 

Hiền kiếp: Bhadra-kalpa 

Hiện chứng: Abhisamaya 

Hiện tại: At this moment 

Hiện tiền địa: Abhimukhi 

Hiếu kính cha mẹ: Be filial towards one”s parents 

Hoa Nghiêm Kinh: Avatamsaka Sutra 

Hóa sanh: Aupapaduka 

Hòa hợp chúng: Assembly of four Monks 

Hỏa luân: Alatacakra 

Hội Ái Hữu Hòa Bình Phật Giáo: Buddhist Peace Fellowship 
Hồn phách: Anima and animus 

Huệ lực: Ability to mainfain clear wIsdom 

Huyết Bồn Kinh: Blood basin for women in hades 

Hư không: Akasa 

Hư vọng phân biệt: Abhutaparikalpa 


45 


Hương tập: Abode of Akasa Bodhisattva 
Hữu: Bhava 

Hữu kết: Bond of existence 

Hữu lậu: Asrava 

Hữu luân: Bhava-cakra 

Hữu vi pháp: Active dharmas 

Hỷ Kiến Thành: Beautiful City 


K 

Kết: Bond 

Kết sanh: Bond of rebirth 

Kết tập kinh điển: Buddhist Councils 

Khách trần: Agantu-klesa 

Khai kinh kệ: Begin a sutra 

Khai tố: Abandon Vegetarianism 

Khánh hỷ: Ananda 

Khẳng định: Affirmation 

Khất thực: Beg for alms 

Khẩu Nghiệp: Action of the mouth 

Khổ hạnh: Ascetic 

Khổ tập: Accumulation of suffering 

Không chân như: Bhutatathata, like a mirror, independent of all beings 
Không tướng: Animitta 

Không vô biên xứ: Akasanantya-yatanam 
Không Vương: BhismagarjItasvara raJa 

Kiểm soát tri giác: Abhibhavayatana 

Kiến kết: Bond of heterodox views 

Kiến Phật: Behold the Buddha 

Kiến phược: Bond of illusion 

Kiến tánh: Behold the Buddha-nature within oneself 
Kiến thức tuyệt đối: Absolute knowledge 
Kiếp: Aeon 

Kiết giới: Bound by commandments 

Kiết Mạn Đà La: Artcraft Circle 

Kiêu mạn: Arrogance 

Kinh A Di Đà: Amitabha sutra 

Kinh Hiển Kiếp: Bhadra-kalpika-sutra 

Kinh Quán Vô Lượng Thọ: Amitayurdhyana sutra 
Ky nhật: Anniversary of the death of a person 


46 


L 

Lễ Bái Tr Danh: Bowing to the Buddha Recitation 
Lồng từ: Be kind 

Lợi hành: Artha-carya 

Lợi hòa đồng quân: Beneficial concord 

Lợi lạc: Artha 

Lợi tánh: Bharadvaja 

Lợi tha: Benefitting others 

Luận chứng: Argument 

Luận sư: Abhidharmika 

Lực: Bala 

Lực Ba La Mật: Bala-paramita 

Ly Bố Úy Như Lai: Amoghasiddhi 

Ly Cấu nhãn: Abandon the eye of impurity 

Ly Tĩnh Vô Biệt Phật: Apart from mind there 1s no Buddha 
Lý Thú Kinh: Abhyardasatika-PraJna-Paramita-Sutra 
Lý tính: Absolute nature 

Lý tưởng Bồ Tát: Bodhisattva ideal 


M 

Ma nghiệp: Actions of demons 

Mã Minh: Asvaghosa 

Mã Nhĩ Sơn: Asvakarna 

Mã Thắng: Asvajit 

Mạn kết: Bondage of the pride 

Manh quy: Blind turtle 

Mẫu Đà La Pháp Ấn: Abhaya-mudra, AnjJali-Mudra 
Mệnh căn: Basis for life 


N 

Năng Sở: Active and passive ideas 
Năng tác nhân: Active cause 

Năng tiểu: Animan 

Năng trì: Ability to keep precepts 

Ngày Pháp Bảo: Asalaha Puja 

Nghệ thuật: Art 

Nghiệp báo thân: Body of karmic retribution 
Nghiệp thức: Acfivity-conscIousness 
Ngộ nhập: Apprehend the Idea of reality 
Ngu phu sở hành thiền: Balopacarikam 


47 


Người mọi rợ từ xứ Lãnh Nam: Barbarian from Lin Nan 

Nhà lửa tam giới: Burning house 

Nhất sanh bổ xứ: Accomplishment of three stages in one life for final entry 
Nhất thiết trí: All knowledge 

Nhị Bất Định Giới: Aniyata 

Nhiễm Tịnh Chân Như: Bhutatathata as contaminated and as pure 

Nhiệm vụ của người Phật tử: Buddhists° duties 

Niêm Hoa Vi Tiếu: Buddha held up a flower and Kasyapa smiled 

Niệm Phật: Buddha Recitation 

Niệm Phật và Lục Ba La Mật: Buddha Recitation and practicing the Six Paramitas 
Niệm Phật Nhất Tâm: Buddha Recitation with singlemindedness 

Niệm Phật Tam Muội: Buddha Recitaton Samadhi 

Niệm Phật Tông: Buddha Recitation school 

Niệm Thân: Body Contemplation 

Niết Bàn Đường: Anrakudo 

Nơi Đức Phật đản sanh: Birth place of the Buddha 

Nội duyên: Accessory condiflons 


P 

Phá giới: Break the monastic rules 

Phá pháp: Break the Buddha law 

Phá tà hiển chánh: Break the false and make manifest the right 
Phá trai: Break the monastic rule of the regulation food 
Phạm âm: Brahma voice 

Phạm hạnh: Brahmacari 

Phạm học: Brahma-study 

Phạm luân: Brahma wheel 

Phạm ngữ: Brahma language 

Phạm thế giới: Brahma-lokas 

Phạm Thiên: Brahma, Brahma-heavens 

Phạm trú: Brahma vihara 

Phạm tự: Brahma letters 

Phạm Võng Kinh: BrahmaJala sutra 

Phản tỉnh khẩu nghiệp: Action with the speech 

Phản tỉnh thân nghiệp: Action with the body 

Phản tỉnh ý nghiệp: Action with the mind 

Pháp lạp: Buddhist year 

Pháp Minh: Brightness of the law 

Pháp thân tháp: Abode of the Dharmakaya 

Pháp xuất ly kính: Bhutatathata, like a mirror, is not hindered by objects 


48 


Phát Bồ Đề Tâm: Bodhi resolve 

Phân Biệt Minh Bồ Tát: Bhavya 

Phật: Buddha 

Phật Âm: Buddhaghosa, Buddha”s volce 

Phật Bổn Hạnh Tập Kinh: Buddhacarita 

Phật chân ngôn: Buddha-truth 

Phật Di Giáo: Buddhaˆs Final Teachings 

Phật diệt độ: Buddhaˆs Nirvana 

Phật Dược Sư: BhaiIsaJyaguru 

Phật Đàn: Buddha-dana 

Phật Đản Sanh: Birth of the Buddha, Buddha's Birthday 
Phật địa: Buddha-land 

Phật Giáo: Buddhism 

Phật giáo tại Anh: British Buddhism 

Phật giáo Ấn Độ: Buddhism In India 

Phật giáo Chăm: Buddhism in Champa 

Phật Giáo Học: Buddhology 

Phật giáo và khoa học: Buddhism and sclence 
Phật giáo kỳ: Buddhist flag 

Phật giáo Mã Lai: Buddhism in Malaysia 

Phật giáo Miến Điện: Buddhism in Burma 
Phật giáo tại Mỹ: American Buddhism 

Phật giáo Népal: Buddhism In Nepal 

Phật giáo Trung Á: Buddhism in Central Asia 
Phật Hộ: Buddhapalita 

Phật nghiệp: Buddha-action 

Phật nhật: Buddha-sun 

Phật Pháp: Buddha Dharma, Buddha”s teachings 
Phật quả: Buddhahood 

Phật quốc: Buddha-country, Buddha-ksetra 
Phật sắc: Buddha-sasana 

Phật sự: Buddha”s affairs, Buddha”s deeds 
Phật tánh: Buddha-nature, Buddhata 

Phật tâm: Buddha-mind 

Phật thân: Buddhaˆs body 

Phật thọ: Buddha-age 

Phật Thừa: Buddha Vehicle 

Phật trí: Buddhaˆs knowledge, Buddha-wisdom 
Phi An Lập Đế: Bhutatathata, the absolute as it exists in itself 
Phật tử: Buddhist 


49 


Phật tượng: Buddhaˆs statue 

Phi tâm: Acitta 

Phỉ báng: Apavada 

Phiển não: Affliction 

Phiển não tức Bồ Đề: Afflictions are Bodhi 

Phiển não nghiệp khổ: Afflictions arising from the karma of suffering 

Phong đại: Ar 

Phong luân: Atmosphere 

Phước đức trang nghiêm: Adornmernt of the Blessedness 

Phước lực vãng sanh: Achieving rebirth through the power of accumulated merIts 


Q 

Quá mạn: Atimana 

Quán đánh: Baptism 

Quán Thế Âm: Avalokitesvara 

Quang Âm Thiên: Abhasvara-vimana 

Quảng Quả Thiên: Brhatphala 

Quảng trường thiệt tướng: Broad long tongue 

Quảng tu cúng dường: Broad cultivation and making abundant offerings 


R 
Ràng buộc và giải thoát: Bondage and free from bondage 


S 

Sanh: Birth 

Sanh báo: Birth requital 

Sanh diệt: Arsing and extinction 

Sanh tử: Birth and death 

Sát biện: Attempting to see where the master stands 
Sau khi chết: After death 

Sắc Cứu Cánh Thiên: Akanishtha 

Sân hận: Anger 

Sinh tức vô sinh, vô sinh tức sinh: Be born 1s not to be born, not to be born 1s to be 
born 

Sở duyên: Alambana 

Sở duyên duyên: Alambana-hetu 

Sở tri chướng: Barrier of old knowledge 

SỞ y: Asraya 

Sổ tức: Anapanasatti 

Súc sanh đạo: Animality 


50 


Sự hoạt động của tâm: Activities of the mind 


T 

Tà dâm: Adulterous conduct 

Tà hạnh: Bad ways 

Tác cử: Accusation 

Tác phạm: Active sin 

Tái sanh: Be born again 

Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới: Billion-World Universe 
Tam tụ tịnh giới: Accumulations of pure precepts 

Tăng Già: Buddhist community 

Tăng Nhất A Hàm: Anguttara Nikaya 

Tăng thượng mạn: Abhimana 

Tâm an lạc: AnJin 

Tâm lực vãng sanh: Achieving rebirth through Mind power 
Tâm vô ngại: Asamga-citta 

Tây Sơn Trụ Bộ: Avarasailah 

Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện: Biographies of famous pilgrims 
Tham lam: AbhiJJha 

Thanh Biện: Bhavaviveka 

Thanh diện Kim Cang: Blue-faced raja 

Thanh tịnh thức: Amala-viJnana 

Thánh: Arya 

Thánh đạo: Arya-marga, Aryastanga-marga 

Thánh Đế: Arya-satya 

Thánh Đề Bà: Aryadeva 

Thánh Tăng: Arya-samgha 

Thánh trí: AryaJnana 

Thành Phật: Become a Buddha 

Thành Phật tử: Become a Buddhist 

Thành Phật tử thuần thành: Become devoted Buddhists 
Thành tựu đạo quả: Attainment of the Tao 

Thành tựu giới hạnh: Attain virtues 

Thành tựu Như Lai Lực: Attain of powers of the Enlightened 
Tháp Đại Giác: Animeshalochana Stupa 

Tháp tượng trong Phật giáo: Buddhist Shrines and Images 
Thắng Ứng Thân: Buddha's surpassing body as seen by Bodhisattvas 
Thân: Body 

Thân đăng: Body as a lamp 

Thân kiến: Body-view 


51 


Thân tiền hữu: Antecedent Existence Body 

Thần lực: Abhinna 

Thần lực vãng sanh: Achieving rebirth through Spiritual power 
Thần thông: Abhijna 

Thế giới Tất Đàn: Buddha's line of reasoning in the secular world 
Thế Tôn: Bhagavan 

Thể hiện vô thượng đạo: Actualization of the Supreme Way 
Thí Khai Phế: Bestowing-Opening-Abrogating 

Thí vô úy: Abhayadana 

Thiền cầu: Ball of hair used in in meditation hall 

Thiện hiện: Beautiful appearance 

Thiện pháp chân như: Bhuftatathata, as good 

Thiểu dục tri túc: Being content with few desires 

Thiểu quyền: Anujna 

Thỉnh ích: Asking for instruction 

Thoại tượng: AuspicIous Image 

Thoại ứng: AuspicIous response 

Thờ cúng tổ tiên: Ancestor worship 

Thờ thiên nhiên: Animism 

Thủ: Attachment 

Thủ ấn: Bhumisparsha-mudra 

Thủy đại: Apas 

Thủy giác: Beginning of illumination 

Thuyết giới: Bi-monthly precept recitation 

Thực tại tế: Bhutakoti 

Thực tướng: Absolute fundamental reality 

Thường kiến: Attachment to Eternalism 

Thượng Hành Bồ Tát: Action Bodhisattva 

Tiểu kiếp: Antara-kalpa 

Tín hành: Believing action 

Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã sanh: Abandon demerit when it arises 
Tính tự tính: Bhavasvabhava 

Tỉnh thức: Awareness 

Tịnh Độ Thánh Hiền Lục: Biographies of Pure Land Sages and Saints 
Tông phái Phật giáo: Buddhist schools 

Tông phái Phật giáo Nhật Bản: Buddhist sects in Japan 

Trà tỳ: Bhida 

Trang nghiêm: Adornment 

Tranh cãi lớn tiếng: Argue in loud voice 

Trí huệ trang nghiêm: Adornment of wIsdom 


32 


Trí nghiệp: Actions of knowledge 

Trí tích: Accumulation of knowledge 

Trì Thế Bồ Tát: Bodhisattva Ruler of the World 

Trích Yếu Vi Diệu Pháp: Abhidharma Samuccaya 

Trợ nghiệp: Auxiliary karma 

Trộm đầu hói: Bald-headed thief 

Trụ địa: Abiding place 

Trụ Định Bồ Tát: Abiding in Certainty Bodhisattva 

Trụ quả: Abiding in the fruit 

Trụ trì: Abbot 

Trụ tướng: Abiding state of exIstence 

Trụ vị: Abiding In a place 

Trụ xứ của chư Bồ Tát: Abiding of Great Enlightening Beings 
Trúc Lâm Tịnh Xá: Bamboo Forest Monastery, Bamboo-Grove Vihara 
Truyền giới Sa Di: Allow the Novice Precepts 

Truyền giới Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni: Allow someone to receive the Bhiksu or 
BhiksunI Precepts 

Tu: Abhyasa 

Tu đạo: Bhavana-marga 

Tu hành khổ hạnh: Ascetic practices 

Tu tập: Bhavana 

Túc mục: Aksapada Gotama 

Tùy Tức Tn Danh: Breath-by-Breath Recitation 

Tuyệt đối: Absolutely, Beyond compare 

Tứ Đoạt Niệm Phật: Buddha Recitation and the four realizations 
Tứ Thánh Hành: Ariya-vamsa 

Tự trị: Authorifativeness 

Tương tự giác: Approximate enlightenment 

Tỳ Kheo: Bhikkhu 

Tỳ Kheo Ni: Bhikkhuni 


U 

Uy Âm Vương: Bhisma-garjita-ghosa-svara-raja 
Ức đoạn: Abandoning by suppressing 

Ưng vô sở trụ: Act without attachments 


V 

Vạn pháp nhất như: Absolute in everything 
Vô duyên tam muội: Anilambha 

Vô đẳng đẳng: Asamasama 


S3 


Vô gián ngục: Avici 

Vô học: AsaIksa 

Vô học đạo: Asaiksa-marga 

Vô ký: Avyakrta 

Vô ký pháp chân như: Bhutaftathata, as neutral 
Vô Lượng Thọ Phật: Amitayus Buddha 
Vô minh: Avidya 

Vô minh kết: Bond of ignorance 

Vô ngã: Anatman 

Vô não: Angulimala 

Vô ngại: Apratihata 

Vô sắc định: Arupya-samapatti 

Vô sắc giới: Arupa-dhatu 

Vô sắc hành: Arupyacarin 

Vô sở hữu xứ: Akincanyayatana 

Vô tác: Asamskrta 

Vô thủy: Beginninglessness 

Vô thường: Anitya 

Vô trạch diệt: Apratisamkhyanirodha 

Vô tự tính: Asvabhava 

Vô tướng định: Animitto-samadhi 

Vô tướng lạc: Animittasukha 

Vô Tướng Phật: Alaksana Buddha 

Vô tưởng: Asamjni-sattvah 

Vô Úy Sơn: Abhayagiri 

Vô Trước: Asangha 

Vô vi không: Asamskrta-sunyata 

Vô vị pháp: Asamskrta-dharma 

Vô vị pháp thân: Asamskrta-dharmakaya 
Vũ trụ luận Phật giáo: Buddhist cosmology 


X 

Xả thọ: Abandon both pain and pleasure 

Xả Vô Lượng Tâm: Absolute indifference 

XỨ: Ayatana 

Xứng Pháp Hạnh: Being In accord with the dharma 


34 


TABLE OF CONTENT 


VOLUME ONE (A-B) 1-610 
VOLUME TWO (C-D) 611-1146 
VOLUME THREEK (E-F) 1147-1876 
VOLUMEFOUR (G-K) 1677-2512 
VOLUME FIVE (L-N) 2513-3142 
VOLUME SIX (O0-R) 3143-3726 
VOLUMESEVEN (S) 3727-4336 
VOLUMEEIGHT (TA-TEL) 4337-4768 
VOLUME NINE (TH-TZ) 4789-5224 


VOLUME TEN (U-Z) 5225-5626 


Á 


A (sk): Vô—Phi_—Không—Chẳng phải—The 
prefX meaning “ the negative. Before 
another vowel 1t may be followed by a 
supplemental  consonant euphony, e.g., 
a(n)atta, not atfa. It 1s said that from it born all 
other letters, and it 1s the first sound uttered by 
the human mouth. It has therefore numerous 
mystical indications—Tiếp đầu ngữ trong Phạn 
ngữ có nghĩa là “không” hay phủ định. Khi đứng 
trước một nguyên âm khác, nó có thể được theo 
sau bởi một phụ âm cho thuận tai, như a(n)atta, 
chứ không phải atta. Người ta nói từ mẫu tự này 
sản sanh ra tất cả những chữ khác, và nó cũng là 
tiếng đầu tiên thốt ra từ cửa miệng của nhân loại. 
Trong tất cả các nền văn hóa trên thế giới, nó 
biểu thị rất nhiều bí ẩn. 

Ababa (sktÐ: Habava (sk——A Ba Ba—A Bà Bà 
Địa Ngục—Hoắc hoắc bà —Hell of the only 
sound to possible to frozen tongues, the fourth of 
the eight cold hells—Tiếng kêu rít lên vì lạnh, địa 
ngục thứ tư trong bát hàn địa ngục—See Địa 
Ngục (b) (4), and Eight cold hells. 

Abandon (v): Parityajati (sk)——Buông bỏ hay từ 
bỏ—To deser—To drop—To foresake—To 
leave——To part from. 

Abandon cruelty: Đoạn trừ các tâm tư não hại— 
See Ten Ariyan dispositions (7). 

Abandon demerit when it arises: Tinh tấn dứt 
trừ những điều ác đã phát sanh—Effort to 
eliminate sins already arisen—Putting an end to 
existing evil—Endeavor to eliminate already- 
formed evil—To remove any evil as soon as 1t 
starts. Here a monk rouses his will, makes an 
effort, stirs up energy, exerts his mind and strives 
to overcome evil unwholesome mental states that 


» 


not, 


for 





have arisen—Điều dữ đã sanh, phải tinh cần dứt 
trừ đi. Ở đây vị Tỳ Kheo khởi lên ý muốn, cố 
gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm với mục đích 
khiến cho các ác pháp đã sanh được diệt trừ— 
See Four right efforts. 


55 


Abandon the eye of impurity: To leave the 
eye of conftamination, and attainn the eye which 
beholds truth and reality—Ly cấu nhãn (rời bỏ uế 
nhiễm nhãn để đạt được thanh tịnh nhãn nhìn 
thấu suốt được chân lý của vạn hữu). 

Abandon ïll-will: Đoạn trừ các tâm tư sân 
hận—See Ten Ariyan dispositions (7). 

Abandon ïllusion and turn to 
enlightenment: Return to the source—Hoàn 
nguyên. 

Abandon obscurers of hindrances to truth: 
Ly Cái (từ bỏ được năm thứ phiền não che mất 
chân tâm). **See Five kinds of hindrance. 
Abandon negative karma: Từ bỏ ác nghiệp. 
Abandon the old and embrace the new: 
Cách cố đỉnh tân (Bỏ cũ dựng mới). 

Abandon both pain and pleasure: Xả Thọ— 
One of the five vedanas or sensations, the sfate 1n 
which one has abandoned both pain and 
pleasure—The of 
indifference to sensation—Một trong năm trạng 
thái cảm thọ, trạng thái trong đó con người đã xả 
bỏ sự đớn đau cũng như lạc thú. 

Abandon quesfs: Đoạn trừ các mong cầu—§ee 
Ten Ariyan dispositions (6). 

Abandon the quesfs for the holy life: Làm an 
tịnh các mong cầu về phạm hạnh—See Ten 
Ariyan dispositions (6). 

Abandon the quests for rebirth: Đoạn trừ các 
mong cầu về hiện hữu—See Ten Ariyan 
dispositions (6). 

Abandon the quesfs for sense-desires: Đoạn 
trừ các mong cầu về dục vọng—See Ten Ariyan 
dispositions (6). 

Abandon thoughfs: Đoạn trừ các tâm tư dục 
vọng—See Ten Ariyan dispositlons (7). 
Abandon thoughts of sensuality: Đoạn trừ 
tư dục vọng—See Ten Ariyan 
dispositions (7). 

Abandon vegetarianism: Khai Tố—As ¡s 
permitted In case of sickness—Ngã mặn, được 
cho phép trong trường hợp bệnh hoạn (trong 
trường hợp trên, người bệnh được phép dùng gia 
vị và thịt, hoặc rượu để chữa bệnh). 
Abandoning: Upeksa (sk)— Upeksendriya 
(skÐ—Buông căn—Abnegatlont— 


state renunciation or 


các tâm 


xả—Xãả 


Equanimity——Indifference——To let 8ØO— 
NÑeglect—Neutral feelinge—Relinquish— 
Renounce—Self-sacriice—One of the chief 


Buddhist virtues, that of renunciation, leading to a 
sfate of indifference without pleasure or pain, or 
independence of both. It is defined as the mind In 
equilibrium, 1.e. above the distinction of things or 
persons, of self or others; indifferent, having 
abandoned the world and all things, and having no 
affectons or desirs. Upeksa 1s one of the seven 
Bodhyangas. The Buddha taught: “If one wishes 
to penefrate Into the profound realm of liberation 
of the Maha-Bodhisattvas, Buddhists must first be 
able to let go of all of the five desires of ordinary 
people.” According to the Vimalakrrti Sutra, 
when ManJjusri Bodhisattva called on to enquire 
after Upasaka Vimalakirtis health, Manjusn 
asked Vimalakirti about “Upeksa”. Manjusn 
asked Vimalakirit: “What should be relinquish 
(upeksa) of a Bodhisattva?” Vimalakirti replied: 
“In his work of salvation, a Bodhisattva should 
expect nothing (1e. no gratfude or reward) 1n 
return.”—Còn gọi là Một Xa, nội tâm bình đẳng 
và không có chấp trước, một trong những đức tính 
chính của Phật giáo, xả bỏ sẽ đưa đến trạng thái 
hửng hờ trước những vui khổ hay độc lập với cả 
hai thứ nầy. Xả được định nghĩa là tâm bình 
đẳng, như không phân biệt trước người vật, kỷ bỉ; 
xả bỏ thế giới vạn hữu, không còn bị phiền não 
và dục vọng trói buộc. Xả là một trong thất giác 
phần hay thất bô đề phần. Đức Phật dạy: “Muốn 
được vào trong cảnh giới giải thoát thậm thâm 
của các bậc Bồ Tát, Phật tử trước hết cần phải xả 
bỏ tất cả dục lạc của ngũ dục của phàm phu. 
Theo Kinh Duy Ma Cật, khi ngài Văn Thù Sư Lợi 
Bồ Tát đến thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật, ông có 
hỏi về lòng “xả”. Văn Thù Sư Lợi hỏi Duy Ma 
Cật: “Sao gọi là lòng xả?” Duy Ma Cật đáp: 
“Những phước báo mà vị Bổ Tát đã làm, không 
có lòng hy vọng”——See Twenfy two rootfs. 
Abandoning by cutfing off: Đoạn trừ bằng 
cách cắt đứt—See Three excisions of beguiling 
delusion. 

Abandoning by subsfitution of opposite: It ¡s 
like the abandning of darkness at night through 
the means of a ligh—Đoạn bằng cách thay vào 
một pháp ngược lại, giống như thay thế bóng tối 


& 


56 


bằng ánh sáng—See Three excisions of beguiling 
delusion (C). 

Abandoning by suppressing: Ức đoạn—This 
1s like the pressing down of water-weed by 
placing a porous pot on weed-filled waterĐoạn 
trừ bằng cách ức chế như đè cây lau bằng cách 
đặt trên ngọn cây một cái bình đầy nước có lỗ— 
See Three excIsions of beguiling delusion (C). 
Abandonment (n): Upeksa-bodhyanga (skt)— 
Sự buông bỏ hay sự xả bỏ—Detachment— 
Abandonment Is one of the most Important 
enfrances to the great enliphtenment; for with 1t, 
we can turn away from the five desires. There are 
seven abandonments or riddances—Xả giác phần 
còn là một trong những cửa ngõ quan trọng đi vào 
đại giác, vì nhờ đó mà chúng ta có thể từ bỏ ngũ 
dục. Có bảy loại buông xả. **See Seven 
Bodhyanga and Seven riddances. 
Abandonment of desire-realm: Dĩ Ly Dục— 
Dĩ Ly Dục Giả—Those who have abandoned the 
desire-realm, divided Info two classes—Người đã 
từ bỏ dục giới, có hai loại: 


l1) Ordinary people—DI Sanh: Ordinary people 
who have left desire, but will be born Into the 
six gat—Phàm phu đã ha dục vọng, nhưng 
vẫn còn luân hồi trong lục đạo. 

2) Saints or Sages—Thánh Giả: The saints, who 


will not be reborn Into the desire-realm, for 
both Non-Buddhists and Buddhists—Những 
vị Thánh không còn luân hồi trong dục giới, 
cho cả Phật tử và không Phật tử. 
Abandonment of all materialistic desires 
for palaces and pleasures: All Buddhas have 
already abandoned all materialistic desires for 
palaces and pleasures; they have no craving or 
obsession—Chư Phật nơi những sắc dục cung 
điện hay kỹ nhạc đều đã xa la không tham 
nhiễm—See Ten kinds of Buddha-work ¡n all 
worlds in all times of the Buddhas (B) (3). 
Abbaey (n): Abbotship—Chức vị hay quyền hạn 
của vị Tu Viện Trưởng. 
Abbess: Head of a nunnery—Nữ viện chủ. 
Abbot: Đại lão Hòa thượng—Phương Trượng— 
Trụ Trì —Viện chủ —Head of a monastery or an 
abbey. A Chinese term for abbot 1s “fangzhang,” 
or “ten feet square,` is a ferm used primarily 1n 
Zen monasferies and refers to the ideal size of the 


abbot”s quarters. Also called master of a temple, 
a chairman, president, the head of the monks, an 
abbot. Abbot also has another meaning: a 
“dweller and upholder of Buddhadharma.” That 
means a monk who 1s a resident superintendent of 
the monasftery and maintains or holds firmly to 
faith in the Buddha——Từ ngữ chữ Hán là phương 
trượng, mười mã vuông, nguyên thủy được dùng 
trong các Thiền viện chỉ kích cỡ lý tưởng cho khu 
vực tọa chủ. Còn gọi là Thủ Tọa, Thượng Tọa, 
hay Tọa Nguyên, là vị chủ một nhóm cử tọa đại 
chúng hay vị Thượng Tọa trụ trì tự viện. Từ 
“Abbot” còn có nghĩa là “Trụ Trì”. Nghĩa là một 
vị giám sư trong tự viện luôn giữ vững niềm tin 
nơi Đức Phật. 

Abbotf's attendant: Thị giả. 

Abbot”s chamber: Phương trượng (phòng của vị 
sư trụ trì). 

Abbreviated version: Summarized version— 
Tiểu Phẩm (phẩm kinh tóm tắt). 
Abdhuta-dharma (skÐ: Wonderful 
Dhammas—Kinh Vị Tầng Hữu Thuyết Nhân 
Duyên—Accounts on miracles performed by the 
Buddha. 

Abdicate: Renounce the throne—Resign from 
the throne—Thoái vị (từ bỏ ngai vàng). 





Aberration: Hallucination—Áo giác. 
Abhabbagamana (skt): Abhibbagamana (p)— 
Incapable of progressinge——Those beings who are 
obstructed by theIr actons, by therr 
defilements, by the result of their evil actions. 
Those who are devoid of faith, energy and 
knowledge, and unable to enter the right path and 
reach perfection—Không còn khả năng chuyển 
hóa. Những kẻ bị chướng ngại vì những ác hành 
và nhiễm ô của họ. Những kể không có tín 
ngưỡng, nghị lực và sự hiểu biết, không thể nào 
bước vào con đường chánh đạo để đi đến toàn 
giác được. 

Abhassara: Deva—The “Radiant Ones.”—A 
class of heavenly beings of the fine-materlal 
world (rupa-loka)—Cõi trời sắc giới—See 
Radiant devas and Three dharmas (XXXYV]). 
Abhasvara (skt: Pure heaven of utmost light 
and sound—Cực quang âm thiên—Đại Quang 
Âm Thiên—Quang Âm Thiên. 


evil 


(A) Light and sound or Lipht-sound heavens, also 
styled the heaven of utmost light and purIty, 
the third of the second dhyana heavens, In 
which Inhabitants converse by light instead of 
words; they recreate the universe from the 
hells up to and ¡including the first dhyana 
heavens after it has been destroyed by fire 
during the final series of cataclysms; but they 
gradually diminish in power and are reborn In 
lower statesQuang Âm Thiên hay Cực 
Quang Tịnh Thiên, là cõi trời thứ ba trong đệ 
nhị thiển thiên thuộc sắc giới. Tại cõi trời 
nầy dứt mọi âm thanh, lúc muốn nói thì dùng 
tinh quang làm ngôn ngữ, nên gọi là Quang 
Âm. Thời đại hỏa tai hủy diệt cõi sơ thiển 
thiên của sắc giới thì chúng sanh ở hạ giới 
đều tập hợp tất cả vào cõi trời nầy. Chờ tới 
sau khi thế giới tái thành, buổi ban đầu của 
thành kiếp, từ cõi trời nầy nổi lên những áng 
mây vàng, trút mưa lũ xuống để tạo ra thế 
giới từ sơ thiển thiên xuống tới địa ngục. Khi 
thế giới đã thành rồi thì chúng sanh ở cảnh 
trời nầy phúc bạc, dần dần phải đi xuống cõi 
dưới, thậm chí cho tới địa ngục đều thấy 
chúng sanh. 

(B) The three heavens of the second dhyana 
are—Ba cõi trời trong nhị thiển thiên gồm 
có: 

1) Minor-Light Heaven: Thiểu Quang Thiên. 

2) Infiinie-LIgh(t Heaven: Vô Lượng Quang 
Thiên. 

3) Lightand Sound Heaven: Quang Âm Thiên. 

**. See Four đhyana heavens and Four Jhanas. 

Abhasvara-vimana (skt): A Ba La—The sixth 

of the light 

(abhasvara) and 1s devas—Cõi trời Quang Âm 

Thiên—A heaven belonging to the world of form 

or rupaloka, where no sounds are heard; when the 

inhabifants wish to talk, a ray of pure light comes 
out of the mouth, which serves as speech—Quang 

Âm Cung hay Cực Quang Tịnh Thiên là một cõi 

trời thuộc sắc giới, ở đấy không nghe thấy âm 

thanh nào; khi các cư dân ở đó muốn nói chuyện, 


Brahmalokas of and sound 


một tia sáng thanh tịnh thoát ra khỏi miệng được 
dùng làm ngôn ngữ. **See Devas. 

Abhava (skt: Phi Hữu—Không hiện hữu, không 
có thật—Non-exIstence——Not real—Non-reality. 


Abhasvara (sk): Cực Quang Tịnh Thiên— 
Quang Âm Thiên—See Second Dhyana Heaven 
qI) @). 

Abhava-sunyata (sk): Emptiness 
being—Vô Tánh Không—Không của vô thể— 
See Emptiness of non-beiIng. 

Abhavasvabhava (skÐ: Lack of self-substance 
or absence of the substance of existence—Không 
có tự tính, không có một thuộc tính độc lập. 
Abhava-svabhava-sunyafa (skt: Emptiness of 
the non-being of self-nature—Vô Tánh Tự Tánh 
Không —Không của vô thể của tự tánh—See 
Emptiness of the non-berng of self-nature. 
Abhaya (sk0: 


1) Courage——Dauntless—Fearlessness—Vô úy. 


of non- 


2) Giving of courage or fearlessness—Vô Úy 
Thí —See Three kinds of dana. 

Abhaya-bhumi: Fearless bhumi—Vô úy sở địa. 

Abhayadana (skt: Abhayandada (skÙ— 

Bestower of fearlessness—Thí Vô Úy—Còn gọi 

là Thí Vô Úy Giả hay Thí Vô Úy Tát Đỏa. 

1) The When 
someone encounters disasters or calamities 
which terify him, at that moment the 
Bodhisatva removes his 
sufferines through one”s 
Dispelling fear means to give the gift of 


bestower of _ fearlessness: 


anxieties and 


own efforts. 
fearlessness. The giving of fearlessness 1s the 
best way that can give a genuine peaceful 
and happy 
because a real state of fearlessness 


environment for everyone, 
1S 
considered as synonymous with the freedom 
and blis without war, dislike, fighting, 
killing, etc..—Người bố thí sự vô úy. Làm 
cho người khác không còn lo âu sợ hãi. Khi 
một người gặp tai họa làm khủng hoảng, 
chính giây phút ấy, Bồ Tát bằng phương tiện 
lời nói hay các phương pháp khác để người 
đó dẹp bổ được sự lo lắng. Dẹp bổ được sự 
sợ hãi cho ai là món quà vô úy thí. Vô úy thí 
là cách tốt nhất mang lại hoà bình và an lạc 
cho mọi người, bởi vì trạng thái không sợ hãi 
đồng nghĩa với tự do, an lạc không có chiến 
tranh, hận thù, đánh nhau hay chém giết 
nhau, vân vân. 


38 


2) A tide of Kuan-Yin: Một danh hiệu của Đức 
Quán Thế Âm (vì ngài là chỗ nương tựa của 
chúng sanh, khiến họ không còn sợ hãi nữa). 
A Bodhisattva in the Garbhadhatu: Một vị Bồ 
Tát trong Thai Tạng GIới. 

Abhayagiri (skt & p): 

I) A Bạt Da Chỉ Ly: Mount Fearless in Ceylon 
at Anuradhapura—Núi Vô Úy ở A Nâu La 
Đà Bổ La, cố đô (kinh đô cổ) của nước Tích 
Lan. 

Name of a famous monasfery and surviving 
Stupa at Anuradhapura, once the capital of 
Ceylon. This an Important early monasftery In 
Sri Lanka, founded by King Vattagamani im 
Anuradhapura during the first century B.C. Its 
monks formed a separate Nikaya that 
remained intact until the 12” century, when it 
amaleamate with the 
Mahavihara nikaya by King Parakramabahu 
I—Tên của một tự viện và phế tháp tại 
Anuradhapura, một thời là kinh đô 
Lan. Đây là ngôi tịnh xá quan trọng vào buổi 
đầu ở Tích Lan, được vua Vattagamani xây 
dựng tại thành Anuradhapura vào thế kỷ thứ 
nhất trước Tây lịch. Những vị sư tại đây đã 
thành hình một bộ kinh điển riêng biệt tổn tại 
thế kỷ thứ 12, khi 
Parakramabahu I hạ lệnh phải hòa nhập với 
phe bên Đại Tịnh Xá (Mahavihara)—See 
Anuradhapura. 

Mount of Fearlessness: Vô Úy Sơn—Mount 
fearless in Ceylon, with an ancient monastery 
where Fa-Hsien found 5,000 monks—Núi Vô 
Úy ở Tích Lan, với một tự viện cổ, nơi mà 
ngài Pháp Hiển đã tìm thấy 5.000 chư Tăng 
tòng tu trong đó. 

Abhayagiri-vasin: Vô úy sơn trụ bộ. 
Abhaya-mudra (skt): Mẫu Đà La Pháp Ấn— 
The gesture of Sakyamuni Buddha right after he 
affained enlightenment (the ripht hand 1s raised to 
shoulder level with fingers extended and palm 
turned outward)—Cử chỉ của Phật Sakyamuni 
ngay sau khi Ngài đạt Đại giác (bàn tay phải đưa 
ngang vai, các ngón tay duỗi thẳng, lòng bàn tay 
hướng về phía trước). 

Abhibhavayatana (sk: Abhibhayatana (p)— 
Flelds (mediftation exercIses) of mastery the 
sphere of the senses of perception in relation to 


3) 


2) 


was ordered to 


của Tích 


cho đến vua 


3) 


various objects—Cách kiểm soát tri giác về 
những đối tượng khác nhau trong thiển định: 


l) 


2) 


3) 


) 


5) 


Perception of forms in relation to one”s own 
body and of limited forms In the external 
world such as beautiful or ugly, which helps 
the cultivator to conquer attachment to forms: 
Luôn biết về những hình thức của thân thể 
với những hình thức giới hạn của thế giới bên 
ngoài như đẹp xấu giúp cho người tu tập làm 
chủ được những ham thích về hình tướng của 
mình. 

Perception of forms ¡n relation to the body 
and of unlimited external forms which also 
helps the cultivator to conquer attachment to 
forms: Luôn biết về những hình thức của thân 
thể với những hình thức không giới hạn của 
thế giới bên ngoài, cũng nhằm giúp cho 
người tu tập làm chủ được sự ham thích hình 
tướng của mình. 

Perception of no forms In relatlon fo one”s 
own body and limited external forms which 
help Increasing or sfrengthening the 
culdvator`s concentration ability: Luôn biết 
không có những hình thức của thân thể với 
những hình thức giới hạn của thế giới bên 
ngoài, điều nầy giúp tăng cường định lực của 
người tu tập. 

Percepton of no forms 1n relation to one”s 
own body and unlimied external forms, 
which helps strengthenng the 
culdvator`s concentration ability: Luôn biết 
không có những hình thức của thân thể với 
những hình thức không hạn chế của thế giới 
bên ngoài, điều nầy cũng giúp tăng cường 
định lực của người tu tập. 

From the fifth stage to the eiphth stage, the 
cultivator perceives no forms In relation to 
one”s own body, but externally blue, yellow, 
red, and white forms are still perceived. 
These practices will help the cultivator 
restraining atfachment to beauty: Từ giai 
đoạn năm đến tám, người tu tập không không 
còn lưu ý đến những hình thức của thân thể, 
nhưng vẫn còn biết về những hình thức mang 
những màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Những 
thực tập nầy giúp người tu tập khống chế 
những ham muốn về cái đẹp bên ngoài. 


also 


59 


Abhicaraka (skÐ: Subjugator of dẳemons—Hàng 
phục. 


l) 


2) 


3) 





A Tỳ Lỗ Ca: Exorcism 
Controller of demons—Người kiểm soát ma 
quỷ. 

To subdue: Hàng Phục—One of the four 
kinds of altar-worship of the Shingon sect, 
©XxorcIser; maøic; subjugator of demons—To 
tame—S§ubjugaton— Tiếng Phạn là A Tỳ 
Giá Lỗ Ca, một trong tứ đàn pháp của tông 
Chân Ngôn, nghĩa là hàng phục ma quân sức 
trí tuệ và lòng từ bi của mình —See Four 
kinds of altar-worshIp. 

A Tỳ Già Lỗ Ca: Điều phục hay hàng phục— 
For suppressing or exorcising. Một trong năm 
loại tu pháp One of the five kinds of 
esoteric ceremonial—See Five kinds of 
€SOf€rIC ceremonIes. 


An ©XOrcIser— 


Abhidharma (skt—Abhidhamma (p): A Tỳ 
Đạt Ma (Vi diệu pháp)—A tỳ đạt ma Luận (VI 
Diệu Pháp; Thắng Pháp; những giáo pháp cao 
thượng của Đức Phật; tạng thứ ba trong Tam 
Tạng Pali; triết học và tâm lý học Phật giáo; siêu 
hình học Phật giáo, giải thích sự vật theo chân 


đế). 


(D_ An overview of “Abhidharma: Tổng quan về 


“Vi Diệu Pháp —Higher Dharma or the 
analytc doctrinne of Buddhist Canon or 
Basket of the Supreme Teaching. 
Abhidharma 1s the third of the three divisions 
of the Buddhist Canon. The study and 
investigaion of the Buddha-dharma. 
Abhidharma was translated Into Chinese as 
Great Dharma, or Incomparable Dharma. 
However, In many later Mahayana works, the 
term “Abhidharma” 1s always referring to 
Hinayana teachings. As a matter of fact, 
Abhidharma of  books of 
psychological analysis and synthesis. Earliest 
compilaion of Buddhist phiosophy and 
psychology, concerning psychological and 
spiritual phenomena the 
discourses of the Buddha and his principal 
disciples are presenfed ¡In a systematic 
order—VI diệu Pháp hay bộ Luận Tạng Phật 
giáo hay là cái giổ của học thuyết cao 
thượng. Vi Diệu Pháp là tạng thứ ba trong 
Tam tạng giáo điển Phật giáo. Nghiên cứu 


COnSISfS 


confained  ïn 


a) 


b) 


qI) 


5 


về Phật pháp. A Tỳ Đạt Ma được dịch sang 
tiếng Trung Hoa như là Đại Pháp hay Vô Tỷ 
Pháp (Vô Đối Pháp). Tuy nhiên, trong những 
tác phẩm Phật giáo Đại Thừa về sau này, 
người ta thường gán cho từ “A Tỳ Đạt Ma” là 
giáo thuyết Tiểu Thừa. Kỳ thật, đây chính là 
những lời giảng và phân tích về các hiện 
tượng tâm thần và tâm linh chứa đựng trong 
những thời thuyết pháp của Phật và các đệ tử 
của Ngài. 

Abhidharma with the prefix “Abhi” gives the 
sense of eiher “furher” or “about.” 
Therefore, Abhidharma would mean “The 
Higher Special “The 
Discourse of Dharma.” While the Dharma 1s 
the general teaching of the Buddha, the 
Abhidharma is a speclal 1s a special 
metaphysical discourse brought forward by 
certain elders: Abhidharma với tiếp đầu ngữ 
“Abhi” có nghĩa là “hơn thế,” hay “nói về.” 
Như vậy Abhidharma có nghĩa là “Tối thắng 
Pháp” hay “trần thuật về Dharma.” Trong 
khi Dharma là giáo lý tổng quát của Phật, thì 
A Tỳ Đạt Ma là một trần thuật siêu hình đặc 
biệt do các bậc trưởng lão mang lại. 
Abhidharma hiphly  abstract, 
philosophical of Buddhist 
doctrine; the sastras which discuss Buddhist 
phiosophy or metaphysics; defined by 
Buddhaghosa as the law or truth (dharma) 
which abhi goes beyond the law: A Tỳ Đạt 
Ma chứa đựng những minh giải trừu tượng và 
triết học siêu hình về Phật giáo; hai tạng kia 
là Luật Tạng, gồm những điều luật Phật chế 
ra cho tứ chúng. 

The meaninzs of “Abhidharma”—Nghĩa của 
“VI Diệu Pháp”: 

A Sanskrit term meaning “hiph doctrine,” 
referring to the philosophical and scholastic 
lieratire contaned ¡in the Abhidharma- 
Pitakas of Indian Buddhist schools. The 
earliest Abhidharma material was composed 
around 300 B.C. According to the Buddhist 
legends, Abhidharma was first preached by 
the Buddha to his mother during a visit to her 
in the after her death. 
According to most Eastern and Western 
philosophers, This 1s both a distillation (sự 


Or Dharma” or 


confains 
elucidations 


“Tusita Heaven” 


60 


gạn lọc) and elaboration (sự nghiên cứu kỹ 
lưỡng) on the doctrines presented in the Sutra 
lierature. For the discourses reported In the 
do present  a 
philosophical system, and so the main aim of 
the “Abhidharma” writers was to codify and 
systematize their doctrines. Abhidharma texts 
generally rearrange and classify the terms 
concepts of the sutras, focusing 
particularly epistemology (nhận thức luận) 
and psychology. Other Important themes 
include cosmology and meditaton theory. 
According to Erich Frauwallner, earliest 
scholars brought together concepts from a 
wide range of texts, but often without a clear 
patern of arrangement. nul 
cenuries  A.D., the fully developed 
Abhdharma  consiss of  voluminous 
scholastic in which doctrines 


Sufras nOf COnSIstent 


and 


several 


texfS and 
Of practices 
systematized with great precision and 1n 
elaborate detail. As varilous scholastic 
traditons developed in Indian Buddhism at 
that time, different schools created their own 
Abhidharmas. Nowadays, the only complete 
abhidharma that 
language 1s found in the Pali Canon of the 
school,  but 
Abhidharmas exist in Chinese and Tibetan 
translations, as well as Sanskrit fragments. In 
addition to the Abhidharmas of the schools of 
Buddhism, 
abhidharma works in Mahayana schools, such 
as Asanga's Abhidharma-Samuccaya—Phạn 
ngữ có nghĩa là “giáo thuyết cao,” chỉ triết 
thuyết chứa đựng trong A Tỳ Đạt Ma Luận 
Tạng của các trường phái Phật giáo Ấn Độ. 
Những tài liệu về A Tỳ Đạt Ma Luận được 
biên soạn vào khoảng 300 năm trước Tây 
lịch. Theo truyền thuyết, thì A Tỳ Đạt Ma 
lần đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng cho 
mẹ Ngài khi Ngài thăm viếng bà trên cung 
trời Đâu Suất. Theo các nhà triết học Đông 
và Tây phương, thì A Tỳ Đạt Ma Luận là 
một sự gạn lọc và nghiên cứu kỷ lưỡng về 
giáo thuyết được trình bày trong văn chương 
kinh điển. Vì giáo thuyết trong kinh điển 
không trình bày theo một hệ thống triết học 


methods are codified and 


Ssurvives ¡in an Indian 


Theravada other  Indian 


Theravada there were also 


2) 


trước sau như một, nên mục tiêu chính của 
người viết A Tỳ Đạt Ma là sắp xếp các giáo 
thuyết này lại cho có hệ thống. A Tỳ Đạt Ma 
Luận sắp xếp lại và phân loại những từ ngữ 
và khái niệm trong kinh điển, đặc biệt về 
nhận thức luận và tâm lý học. Những chủ đề 
quan trọng khác bao gồm vũ trụ luận và học 
thuyết thiên định Theo Erich 
Erauwallner, những học giả sớm nhất đã gom 
góp những khái niệm từ nhiều kinh điển, 
nhưng không có sự sắp xếp có chuẩn mực rõ 
ràng nào cả. Mãi cho đến vài thế kỷ sau Tây 
lịch thì A Tỳ Đạt Ma mới được phát triển 
toàn vẹn thành nhiều tập trong đó giáo 
thuyết và phương pháp thực hành được sắp 
xếp và hệ thống hóa với những chi tiết chính 
xác và giải thích rõ ràng. Vì có nhiều trường 
phái phát triển trong Phật giáo Ấn Độ thời 
đó, nên những trường phái khác nhau tự tạo 
A Tỳ Đạt Ma luận cho riêng mình. Hiện tại 
bộ A Tỳ Đạt Ma Hoàn chỉnh còn sót lại trong 
ngôn ngữ Ấn Độ được tìm thấy trong kinh 
tạng Pali của trường phái Nguyên Thủy, 
nhưng các bản dịch ra tiếng Trung Hoa và 
Tây Tạng, và những phần không đầy đủ bằng 
tiếng Bắc Phạn vẫn còn. Bên cạnh bộ A Tỳ 
Đạt Ma của các trường phái Phật giáo 
Nguyên Thủy, cũng còn có các tác phẩm về 
A Tỳ Đạt Ma của các trường phái Đại Thừa, 
như bộ A Tỳ Đạt Ma Luận của ngài Vô 
Trước. 

Abhidharma means the dharma which 1s 
organized logically or a systematic exposifion 
of Buddhist psychologsy of mind. The 
Abhidharma was first taught by the Buddha 
and his Iimmediate disciples; however, later, 
Abhidharma Sysfematic 
treatises by enlightened masters. The most 
well-known of the Hinayana Abhidharma 
treatises Is the Abhidharmakosa by the 
Venerable Vasubandhu. Among the most 
popular Mahayana Abhidharma treafises 1s 
the Treatse on Consclousnes Only by 
Tripitaka Master Hsuan-Tsang—A Tỳ Đạt 
Ma là những pháp được xếp đặt có lý luận. 
Người ta có thể coi A Tỳ Đạt Ma như trình 
bày có hệ thống về tâm lý học của Tâm. A 
Tỳ Đạt Ma hay Luận Tạng được Đức Phật và 


về 


also  includes 


6l 


3) 


4) 


các đệ tử trực tiếp của Ngài thuyết giáo đầu 
tiên, tuy nhiên về sau này Luận Tạng cũng 
bao gồm những bài luận của những vị thây 
đã giác ngộ. Luận Tạng nổi tiếng của phái 
Tiểu Thừa là bộ luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá 
được viết bởi ngài Thế Thân. Trong số những 
bộ luận phổ thông nhất của Đại Thừa là bộ 
Luận Thành Duy Thức của ngài Tam Tạng 
Pháp Sư Huyễn Trang. 

The methods by which Wisdom should be 
developed have been set out ¡in the 
Abhidharma books. These books are 
obviously later than the other parts of the 
Canon. Some schools, like the Sautrantikas, 
insisted that they were not the authentic 


Buddha word, and should therefore be 
rejected. The meaning of the word 
“Abhidharma” 1s not que certain. 


Abhidharma may mean “Further-Dharma,” or 
“Supreme-Dharma.” It is difficult to know at 
what time the Abhidharma books were 
composed. One does not, perhaps, go far 
wrong when assipning them to the first fwo 
centuries after the death of the Buddha— 
Những phương pháp phát triển Trí Tuệ được 
trình bày trong Luận Tạng. Những bộ sách 
này rõ ràng được viết sau những phần khác 
của Kinh Điển. Một vài trường phái như Kinh 
Lượng Bộ, chủ trương rằng những tác phẩm 
này không phải đích thực lời Phật thuyết, và 
do đó phải gạt ra ngoài. Ý nghĩa của chữ A 
Tỳ Đạt Ma không hoàn toàn rõ rệt. A Tỳ Đạt 
Ma có thể có nghĩa là “Pháp Tối Hậu” hay 
“Tối Thắng Pháp.” Thật khó mà biết A Tỳ 
Đạt Ma được trước tác vào lúc nào. Có lẽ 
người ta không sai lầm lắm khi cho rằng bộ 
luận này được trước tác vào khoảng hai thế 
kỷ sau khi Đức Phật nhập diệt. 

Two recensions of the Abhidharma books 
have come down to us: a set of seven In Pali 
and another set of seven, preserved In 
Chinese, but originally composed 1n SanskrIt. 
The Pali texts represent the tradition of the 
Theravadins, the Sanskrit texts that of the 
Sarvastivadins. About seven cenfurles after 
the original composition of the Abhidharma 
books, the teachings of both Abhidharma 
tradiions were finally codified, probably 


5) 


between 400 and 450 A.D. This work was 
carried out for the Theravadins In Ceylon by 
Buddhaghosa, and for the Sarvastivadins by 
Vasubandhu ïn the North of India. After 450 
A.D. there has been litle, If any, further 
development In the Abhidharma doctrines— 
Ngày nay chúng ta còn có hai bản sao và 
hiệu đính của luận tạng A Tỳ Đạt Ma: một 
bộ 7 cuốn bằng tiếng Pali , và một bộ 7 cuốn 
được lưu giữ bằng tiếng Hoa, nhưng theo 
nguyên bản tiếng Phạn. Kinh bản tiếng Pali 
của truyền thống Thượng Tọa Bộ, kinh bản 
Sanskrit của Hữu Bộ. Vào khoảng 7 thế kỷ 
sau khi nguyên bản A Tỳ Đạt Ma được trước 
tác, những giáo lý của cả hai truyền thống A 
Tỳ Đàm sau cùng được biên tập thành pháp 
điển, có lẽ vào khoảng 400 đến 450 sau Tây 
lịch. Tác phẩm này được ngài Phật Âm thực 
hiện cho Thượng Tọa Bộ ở Tích Lan, và Thế 
Thân cho Hữu Bộ ở vùng Bắc Ấn. Sau 450 
sau Tây lịch, có rất ít, nếu không phải là 
không có, một sự phát triển nối tiếp những lý 
thuyết của A Tỳ Đạt Ma. 

lt must be admitted that the style of the 
Abhidharma books is extremely dry and 
unattractive. The treatment of the various 
topIics resembles that which one would 
©Xpect in a freatise on accountancy, or a 
manual of engineering, or a handbook of 
physics. of style 
altogether absent from Buddhist literature 
when 1t was destined for propaganda and 
atempted to win the consent of the 
unconverted, or to edIfy the sentiments of the 
faithful. The Abhidharma books, however, 
were meant for the very core of the Buddhist 
elite, and it was assumed that the Wisdom 
acqured from their perusal would be a 
sufficient reward and incenfive of study— 
Phải nhận rằng văn pháp của A Tỳ Đạt Ma 
rất khô khan và không hấp dẫn. Cách luận 
giải những chủ để khác nhau trong đó giống 
như tài liệu mà người ta mong thấy trong một 
bài khái luận về kế toán, hay một cuốn sách 
giáo khoa về cơ học hay vật lý. Văn pháp 
bóng bẩy lôi cuốn không thiếu trong văn 
chương Phật giáo khi nó được dùng để hoằng 
hóa đạo pháp, hay cảm hóa tín đồ. Nhưng A 


Allurements are not 


62 


Tỳ Đạt Ma chỉ dành riêng cho thành phân 
tinh hoa nhất của Phật giáo, và hình như trí 
Tuệ thủ đắc từ việc đọc những cuốn sách đó 
đủ là một phần thưởng và khích lệ của việc 
học hỏi. 


(II) Abhidharma ¡s explained by—Sự giải thích 


l) 


a) 
b) 


2) 


3) 


4) 


về A Tỳ Đạt Ma: 

Surpassing law: Thắng Pháp—Compendium 
of Philosophy 1s one of the chief sastras or 
commentaries of the Abhidharma-kosa 
School, which is classified ¡into two kinds: 
conditioned and non-conditioned. These are 
all created things, 72 in number and with 
uncreated things, 3 in number, consfitute the 
categories and the seventy-five 
dharmas—Thắng Pháp Yếu Luận là một 
trong những bộ luận của Câu Xá Tông, trong 
đó tất cả các pháp được chia làm hữu vi và 
vô vi. Những pháp nầy đều là hữu vi, tống 
cộng có 72, cùng với 3 pháp vô vi tạo thành 5 
bộ loại với 75 pháp—See Seventfy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 

The created or uncondiioned: Hữu Vi 
Pháp —See Samskrita. 


five 


Asamskta (sk: Vô VI Pháp—See 
Asamskrta. 
Incomparable  law: Vô Tỷ Pháp— 


Incomparable truth—Pháp cao tột không gì 
có thể so sánh được. 

Comparing the law: Đối Pháp Trí đối 
cảnh —The Corresponding law, the 
philosophy in the Buddha's teaching, the 
abhidharma; comparison of cause and 
effec—Pháp đối quán hay đối hướng, nghĩa 
là dùng trí huệ của bậc Thánh đạo vô lậu để 
đối quán cái lý của tứ đế Niết Bàn. 
Directonal law, showing the cause and 
effect: Hướng Pháp—Nhân hướng quả. 


(V)The Abhidharma Literature: Văn học A Tỳ 


Đàm —According to Prof. Junjiro Takakusu 
in the Essentials of Buddhist Philosophy, 
Abhidharma of the 
following works—Theo Giáo Sư Junjio 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo, văn học A Tỳ Đàm gồm những tác 
phẩm sau đây. 

Katyayaniputra's  Source of Knowledge 
(Jnana-prasthana) or Eight Books (Astha- 


lieraturte consists 


2) 


3) 


4) 


+ 


5) 


6) 


7) 


a) 


grantha): Phát Trí Luận hay Bát Kiền Độ 
Luận của Ca Đa Diễn Ni Tử. 

The Six Legs (wrote about the Jnana- 
prasthana): Lục Túc Luận (viết về Bát Kiển 
Độ Luận)—See Six Legs In the commenfary 
on the Source of Knowledge. 

Parsva°s Great Commentary (Mahavibhasa), 
translated ¡into Chinese with 200 volumes: 
Đại Tỳ Bà Sa Luận, được viết bởi Parsva, 
được dịch ra Hán văn thành 200 quyển. 
Abridged Commentary (Vibhasa), translated 
into Chinese with I4 volumes: Bệ Bà Sa 
Luận, được dịch ra Hán văn thành 14 quyển. 
In Chinese we have thus two transmissions of 
the Vibhasa, Large (200 parts) and Small (14 
parts). Whether one was an abridgement of 
the other we cannot tell for certain. But from 
several points of view we can Iimagine that 
the larger one belongs to the Kashmir School 
and the smaller to the Gandhara School: Ở 
Trung Hoa có hai bản lưu truyền của Tỳ Bà 
Sa. Đại bộ 200 quyển và tiểu bộ 14 quyển. 
Tuy nhiên, chúng ta không thể đoan chắc 
rằng bộ nào là bản tóm tắc của bộ kia. 
Nhưng theo nhiều quan điểm chúng ta có thể 
tin rằng bộ lớn thuộc phái Kashmir và bộ nhỏ 
thuộc phái Kiện Đà La. 

Abhidharma-hrdaya, written by Dharmottara, 
translated into Chinese In 391 A.D.: A Tỳ 
Đàm Tâm Luận, được viết bởi Pháp Thượng, 
dịch ra Hán văn vào năm 391 sau Tây Lịch— 
See Abhidharma-hrdaya-sastra. 
Samyukta-abhidharma-hrdaya, by 
Dharmatrata, translated into Chinese in 426 
A.D. From ths time, the Chinese 
Abhidharma School called Pi-l”an was 
founded: Tạp A Tỳ Đàm Tâm Luận, được 
viết bởi ngài Pháp Cứu, Hán dịch vào năm 
426 sau Tây Lịch. Kể từ đó, học phái A Tỳ 
Đàm được thành lập ở Trung Quốc. 
Vasubandhu's Abhidharma-kosa—A Tỳ Đạt 
Ma Câu Xá Luận, viết bởi Thế Thân—See 
Abhidharma-kosa-sastra. 

Paramartha's Chinese Translaton (about 
563-567 A.D.). From this time, the Chinese 
Kosa School called Chu-Shê was founded: 
Hán dịch của Chân Đế vào khoảng những 


Writfen 


63 


năm 563-567 sau Tây Lịch. Kể từ đó học 
phái Câu Xá được thành lập ở Trung Hoa. 
Hsuan-Tsang”s (Hsuan-Tsang 596-664 A.D.) 
Chinese Translaton (around 65lI to 654 
A.D.). After this translation the Kosa School 
was completed as a philosophical system 
chiefly by K”uei-Chi (632-682 A.D.), a pupil 
of Hsuan-Tsang: Hán dịch của Huyễn Trang 
(596-664 sau Tây Lịch) vào khoảng những 
năm 651 đến 654 sau Tây Lịch. Sau bản Hán 
dịch nầy, học phái Câu Xá được kiện toàn 
như một hệ thống triết học, chính yếu là do 
Khuy Cơ (632-682), một đệ tử của Huyền 
Trang. 

Abhidhamma-dharmasangani (p): Book of 
the Elements of existence—A Tỳ Đạt Ma Pháp 
Tụ Luận. 

Abhidharma Dharma Skandha Pada (sk0: 
A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận—Composed 
by Mahamaudgalyayana—Do Ngài Đại Mục 
Kiềển Liên biên soạn. 
Abhidhamma-dhatu-katha (p): Book of the 
Origin of things —A Tỳ Đạt Ma Giới Thuyết 
Luận. 
Abhidhamma-dhatu-kaya-pada-sastra  (p): 
Book of Elements—A Tỳ Đạt Ma Giới Thân Túc 
Luận, do Ngài Thế Hữu biên soạn. 
Abhidharma-hrdaya-sastra (sk0: Heart of the 
Higher Dharmas—A Tỳ Đạt Ma Tâm Luận —The 
Heart of the Hipher Dharma was written by 
Dharmamottara, either before or after the 
Buddhist Council of King Kaniska”s reign, by 
Dharmamottara, a noted monk, belonged to the 
Gandhara branch. It was translated into Chinese 
in 391 A.D. A commenfary on 1t called Samyukta- 
abhidharma-hrdaya was wriftten by Dharmatrata, 
a pupIl of Dharmamottara. This work became the 
fundamental text of the Gandhara branch and 
subsequently of the Chinesểe Abhidharma 
School—A Tỳ Đạt Ma Tâm Luận được viết trước 
hay sau cuộc kết tập kinh điển của vua Ca Sắc Nị 
Ca, bởi Pháp Thượng (Dharmamottara), một cao 
Tăng thuộc chi phái ở Kiện Đà La. Tác phẩm nầy 
được dịch sang Hán văn vào năm 391 sau Tây 
Lịch. Một bản chú giải về tác phẩm nây là Tạp A 
Tỳ Đàm Tâm Luận, do Pháp Cứu, một đồ đệ của 
Pháp Thượng soạn thảo. Tác phẩm nầy trở thành 


b) 


bản văn căn bản của chi phái Kiện Đà La và sau 

cùng là của phái A Tỳ Đàm Trung Hoa. 

Abhidharma Jnana Prasthana (sk): A Tỳ 

Đạt Ma Phát Trí Luận—Composed In about 300 

years affer the Buddha passed away by 

Katyayanitra, an Indian monk—Do Tỳ kheo Ấn 

Độ Cà Đa Diễn Ni Tử soạn vào khoảng năm 300 

sau khi Phật nhập diệt. 

Abhidharma-jnana-prasthana-sastra  (p): 

Book of the Beginning of knowledge, written by 

Bhiksu Kattyayaniputra In the first century A.D., 

(other sources saild about 300 years after the 

Buddha passed away) and was translated Into 

Chinese by Hsuan-Tsang around 656 and 659—A 

Tỳ Đạt Ma Phát Trí Luận, được ngài Cà Đa Diễn 

Ni Tử biên soạn vào khoảng thế kỷ thứ nhất sau 

Tây Lịch (có thuyết nói vaò khoảng năm 300 sau 

khi Phật nhập diệt) và được ngài Huyễn Trang 

dịch sang Hoa ngữ vào khoảng những năm 656 và 

659. 

Abhidhamma-katha-vatthu (p)› Book of 

Conftroversies—A Tỳ Đạt Ma Thuyết Sự Luận. 

Abhidharma-Kosa (skQ: A-Pi-Ta-Mo-Ku-She- 

Lun—A Tỳ Đạt Ma Câu Xá (Tổng Minh Luận)— 

Abhidharma Storehouse Treatise. 

(Œ)Q An overview of “Abhidharma-Kosa”—Tổng 
quan về A Tỳ Đạt Ma Câu Xá: A Sanskrit 
term for “[reasury of Higher Doctrine,” one 
of the most important works of Buddhist 
scholastcilsm prlor to his conversion to 


Mahayana. Treasue chamber of the 
Abhidharma which reflects the transitilon 
from the Hinayana to the Mahayana, 


composed by Vasubandhu in Kashmrr In the 
fifth century A.D. The root text 1s commonly 
believed to have been written in accordance 
wíh the philosophical system of the 
Vaibhasika (based the 
philosophical system of the scholastic treafIse 
Mahavibhasa), but his commentary on the 
text, the Abhidharma-Kosa-Bhasya, crifIiques 
some key elements of the root text from the 
perspective of the rival Sautrantika school. 
This comprehensive treatise discusses the 
doctrine of Hinayana. This texts includes 
detaled analysis of the action of human 
1s relatlonship the 
environment as well as transformations that 


school on 


COnSCIOUsness 1n tO 


64 


Occur In the process of medifation practice. 

lts doctrinnes would later contribute to the 

development of the theorles of the Yogacara 

School. The Treatise of Abhidharmakusa was 

translated Iinto Chinese between 651 and 654 

by Hsuan-Tsang—Từ Phạn ngữ có nghĩa là 

“Tạng Vi Diệu Pháp,” một trong những tác 

phẩm Phật giáo quan trọng, được Ngài Thế 

Thân viết trước khi Ngài chuyển qua Đại 

Thừa. Kho báu A Tỳ Đạt Ma, phản ảnh việc 

chuyển từ Tiểu Thừa (Hinayana) sang Đại 

Thừa (Mahayana). Ngài Thế Thân soạn bộ 

luận này tại Kashmir vào khoảng thế kỷ thứ 

5 sau Tây lịch. Bản gốc thường được tin rằng 

đã được viết theo hệ thống triết lý của trường 

phái Tỳ Bà Sa, nhưng luận luận tạng của 

Ngài Thế Thân, những bài phê bình những 

yếu tố chính của bản gốc thì từ bối cảnh của 

trường phái đối nghịch là Kinh Lượng Bộ. 

Đây là một bộ luận hàm súc bàn luận về 

giáo thuyết Tiểu Thừa. Bộ luận bao gồm 

những phân tích chỉ tiết về nghiệp thức của 
con người liên hệ với môi trường chung 
quanh, cũng như sự chuyển hóa xẩy ra trong 
tiến trình thiển tập. Học thuyết A Tỳ Đạt Ma 

Câu Xá góp phần phát triển giáo thuyết của 

trường phái Du Già về sau này. A Tỳ Đạt Ma 

Câu Xá Luận đã được ngài Huyền Trang 

dịch sang tiếng Hoa vào khoảng những năm 

651 và 654. 

Author and translator: Tác giả và dịch giả— 

The Abhidharma-kosa-sastra 1S a 

philosophical work by Vasubandhu refuting 

doctrines of the Vibhasa school, translated 
imnto Chinese by Hsuan-Tsang during the 

Tang dynasty—Bộ A Tỳ Đạt Ma câu Xá 

Luận được ngài Thế Thân soạn ra để phản 

bác lại trường phái Tỳ Bà Sa, được ngài 

Huyền Trang dịch ra Hoa ngữ dưới thời nhà 

Đường—See Vasubandhu. 

(qM) The of the Abhidharma-kosa, 
according to Prof. Junjiro Takakusu in the 
Essentials of Buddhist Philosophy——Nội dung 
bộ luận, theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong 
Cương Yếu Triết Học Phật Giáo: 

(A) According to the published text and the 
Chinese vesion, the contens of the 
Abhidharma-kosa are as follows—Theo ấn 


qI) 





confenfs 


` 


bản nây và dịch bản của Trung Hoa, nội dung 
của Câu Xá Luận như sau: 

On Elements: Phân biệt giới về các pháp. 

On Organs: Phân biệt căn về các quan năng. 
On Worlds: Phân biệt thế gian về thế giới. 
On Actions: Phân biệt nghiệp về các nghiệp. 
On Drowsiness or Passion: Phân biệt tùy 
miên về các phiền não. 

On the Noble Personality and the Path: Phân 
biệt Hiền Thánh về Thánh giả và đạo. 

On Knowledge: Phân biệt trí về trí thức. 

On Meditation: Phân biệt định về tư duy. 

The Chinese text has a ninth chapter on 
Refutation of the Idea of the Self: Hán dịch 
có một phẩm thứ chín (Phá Ngã Phẩm). 

In writing the Abhidharma-kosa, Vasubandhu 
seems to have followed the work of his 
predecessor, Dharmatrata, called Samyukta- 
abhidharma-hrdaya, and this, again, 1s a 
commentary on Dharmottara's Abhidhama- 
hrdaya. A careful comparison of the three 
works wIll indicate that Vasubandhu had 
before him his predecessor”s works, or else 
sụch questions as discussed In these works 
must have been common topics of the school. 
The first eight chapters of the work explain 
special facts or element of matter and mind, 
while the ninth and last chapter elucidates the 
general basic principle of selflessness that 
should be followed by all Buddhist schools. 
Especlally the ninh chapter seems to 
Ooripinate from Vasubandhu”s own idea, for 
there 1s no trace of this subJect in the other 
books: Khi viết Câu Xá Luận, Thế Thân hình 
như đã noi theo tác phẩm của vị tiền bối là 
ngài Pháp Cứu, gọi là Tạp A Tỳ Đạt Ma 
Tâm Luận (Samyukta-abhidharma-hrdaya); 
và tác phẩm nầy lại là sớ giải về A Tỳ Đàm 
Tâm Luận của ngài Pháp Thượng. So sánh 
kỹ cả ba tác phẩm nầy chúng ta sẽ thấy rằng 
Thế Thân đã có trước mặt những tác phẩm 
của các vị tiền bối, nếu không thì những vấn 
để được thảo luận trong các tác phẩm nây 
chắc chắn cũng là chủ trương chung của học 
phái nầy. Tám chương đầu của tác phẩm cắt 
nghĩa những sự kiện hay những yếu tố đặc 
thắng là sắc và tâm, trong khi chương chín là 
chương cuối cùng minh giải nguyên lý cơ bản 


~ 


và tổng quát, tức Vô Ngã, một nguyên lý mà 
hết thảy các học phái Phật giáo khác đều 
phải noi theo. Đặc biệt chương chín hình như 
xuất phát từ quan điểm riêng của Thế Thân, 
vì không có dấu vết gì về chủ để nây trong 
những sách khác. 

Though the Kosa thus resembles the Hrdaya 
in subject matter, there 1s no indication that 
the former 1s indebted to the latter 1n forming 
opInions, for Vasubandhu was very free and 
thorough In his thinking, and he did not 
hesitate to take the tenets of any school other 
than his own when he found excellent 
reasoning in them: Mặc dù Câu Xá Luận 
giống với Tâm Luận về chủ để, nhưng không 
có chứng cớ nào nói rằng nó vay mươn Tâm 
Luận khi thành lập các quan điểm, bởi vì Thế 
Thân rất tự do và quán triệt trong tư tưởng 
của mình, và ông không ngần ngại lấy những 
chủ trương của bất cứ bộ phái nào ngoài chủ 
trương riêng của mình khi tìm thấy ở chúng 
lối lý luận tuyệt hảo. 


(V)Translaions and development of the 


Abhidharma-kosa in China—Dịch thuật và sự 
phát triển của A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận tại 
Trung Quốc: 

When Vasubandhus Abhidharma-kosa was 
made public in Gandhara, It met with 
ripeOrous opposition from ¡nside and from 
outside of his school. Yet the final victory 
seems to have been on his side, for his work 
enjoyed popularity in India; it was taupht 
widely and several annofations of It Wwere 
made ¡in Nalanda, Valabhi and elsewhere. lt 
was translated Into Tbetan by ]inamitra and 
into Chinese first by Paramartha of Valabhi 
during 563-567 A.D. and later by Hsuan- 
Tsang who studied at Nalanda University 
during 561-564 A.D. In China especially 
Serious studies were made, and at least seven 
elaborate commenfaries, each amounting to 
more than twenty or thirty Chinese volumes, 
were written on it: Khi Câu Xá Luận của Thế 
Thân được truyền bá ở Kiện Đà La, liền gặp 
phảẩi sự chống đối nghiêm khắc từ bên trong 
và bên ngoài bộ phái của ông (tức Hữu Bộ). 
Dù vậy, hình như thắng lợi cuối cùng đã về 
phía ông, bởi vì tác phẩm của ông phổ biến 


2) 


khắp xứ Ấn Độ, nó được giảng dạy rộng rãi 
và có nhiều chú giải về nó được viết ở Na 
Lan Đà, Valabhi và những nơi khác. Nó được 
dịch sang Tạng ngữ do Jinamittra và dịch 
sang Hoa ngữ lần đầu do Chân Đế từ năm 
563 đến năm 567 sau Tây Lịch, và lần sau do 
Huyền Trang, người đã từng du học tại Na 
Lan Đà vào khoảng những năm 651-564 sau 
Tây Lịch. Đặc biệt ở Trung Hoa có nhiều 
khảo cứu và ít ra có bẩy bộ sớ giải được viết 
căn kẻ về nó, mỗi bộ có trên hai hay ba mươi 
quyển. 

Before the translation of the Abhidharma- 
kosa there was in China a school called P”- 
Tan Tsung which 1s the first one In the list of 
Chinese sects given above. P1 T”an being the 
Chinese abbreviation of Abhidharma. This 
Chinese school represents the Gandhara 
branch of Sarvastivadins. The principal texts 
of this school with Vibhasa commenfary were 
translated Iinto Chinese as early as 383-434 
A.D. The larger Vibhasa commentary 
belonging to the Kashmir branch was also 
translated, but there appeared no Chinese 
school or sect representing 1t. When the Kosa 
text of Vasubandhu was translated by 
Paramartha during 563-567 A.D. and again 
by Hsuan-Tsang during 651-654 A.D., the 
Kosa School, or Chu-Shê Tsung, came I1nto 
©xistence, was seriously studied, and was 
made Into an ¡ndispensable basis of all 
Buddhist studies. The P”i T”an School came 
to be entirely replaced by the new Kosa 
School: Trước khi Câu Xá Luận được dịch, ở 
Trung Hoa đã có một học phái mệnh danh là 
Tì Đàm Tông, dứng đầu trong bản danh sách 
về các tông phái Trung Hoa ở trên. Tỳ Đàm 
là tên gọi tắt của tiếng Trung Hoa về A Tỳ 
Đạt Ma (Abhidharma). Tông phái nầy đại 
diện cho chi phái Hữu Bộ ở Kiện Đà La. 
Những tác phẩm chính của phái nầy, cùng 
với bản sớ giải Tỳ Bà Sa được dịch sang Hán 
văn rất sớm, vào khoảng những năm 383-434 
sau Tây Lịch. Bản đại sớ Đại Tỳ Bà Sa thuộc 
chỉ phái Kashmir cũng được phiên dịch, 
nhưng không có tông phái Trung Hoa nào đại 
diện cả. Khi Câu Xá Luận của Thế Thân 
được Chân Đế dịch vào khoảng những năm 


66 


563-567 sau Tây Lịch, và Huyễn Trang dịch 
vào khoảng những năm 651-654 sau Tây 
Lịch, từ đó Câu Xá Tông (Kosa) xuất hiện, 
được nghiên cứu tường tận và trở thành một 
nên tảng thiết yếu cho tất cả những khảo cứu 
Phật học. Tỳ Đàm tông hoàn toàn được thay 
thế bởi tông phái mới mang tên là Câu Xá 
Tông. 
Abhidharma-Kosa-samaya-pradipika- 
sastra (skD: A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Hiển Tông 
Luận—Do Ngài Chúng Hiển biên soạn—See 
Abhidharma-Kosa. 
Abhidharma-Kosa-sastra (skt: Kusha-ron 
(ap)—A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận (Tổng Minh 
Luận)—Treasure chamber of of the Abhidharma 
which reflects the transition from the Hinayana to 
the Mahayana, composed by Vasubandhu ïn 
Kashmrr in the fifth centuy AD—A Tỳ Đạt Ma 
Câu Xá Luận, kho báu Vi Diệu Pháp, phản ảnh 
việc chuyển từ Tiểu Thừa (Hinayana) sang Đại 
Thừa (Mahayana) được Ngài Thế Thân soạn tại 
Kashmir vào khoảng thế kỷ thứ 5 sau công 
nguyên. **See Abhidharma-Kosa. 
Abhidharma-Kosa-School: Abhidharma-kosa 
or Pitaka school of Vasubandhu—Câu Xá Tông— 
Name of the school is an abbreviaton of 
Abhidharma-kosa, which the te of 
Vasubandhu's work on realsm and may be 
translated “The Story of the Higher Dharma.” The 
great philosopher Vasubandhu was born ¡n 
Purusapura (Peshawar) in Gandhara and received 
his ordination In the Sarvastivada School. He 
went to Kashmr ¡incognto to learn the 
Abhidharma philosophy. On his return home he 
wrote the 
preserved In sixty volumes of Chinese translation. 
The Sanskrit text 1s lost, but fortunately we have 
a commenfary wriften by Yasomitra called the 
Abhidharma-kosa-vyakhya which has facilitated 
the restoration of the lost text undertaken by the 
late Professor Louis De La Vallée Poussin of 
belgium and completed by Rahula Sankrityayana 
of Ceylon. All elements of the universe were 
minutely explaned by Vasubandhu 1n his 
Abhidharma-kosa. The sipnificant name of the 
School “all-things-exist-doctrine”  (sarva-asti- 
vada) affirms all existences, both material and 
menrtal, as well as that which 1s neither matter nor 


1S 


Abhidharma-kosa-sastra which 1s 


mind. This, however, does not mean to admit the 
exiIstence of Self (atman), an individual ego or 
soul or the universal prineiple or First Cause. 
Whether or not he anticipated the danger of being 
involved in the admission of Self, Vasubandhu 
the chapter of his 
Abhidharma-kosa sastra to the refutation of the 
atman theory (see Bảy Mươi Lăm Pháp Câu Xá 
Tông). The Kosa School, though 1t states that all 
things exist, is quite different from general nạve 
materialism, because, according to 1fs theory, all 
thngs are elements (dharmas) which ¡include 
mind as well as matter, all on an equal footing. It 
asserts the reality of all dharmas and yet it admits 
the theory of no substance, no duration and no 
bliss except Nirvana. Most of the Abhidharma 
schools probably arose after the Council of Asoka 
(240 B.C.), because the Abhidharma literature, 
seven texts In all, 
recognized as one of the Tripitaka (three baskets 
or collections) in this council. At the time of the 
fñirst and the second councils there were only two 
Pitakas (Sutras and Vinaya)—Tông Câu Xá của 
Ngài Thế Thân— Tên gọi của tông phái là một 
danh từ giản lược của Phạn ngữ A Tỳ Đạt Ma 
Câu Xá, là nhan để của một tác phẩm của Thế 
Thân viết về chủ thuyết duy thực và có thể dịch 
là “Câu chuyện của Pháp Tối Thượng.” Đại triết 
gia Thế Thân sanh tại Bạch Sa Ngõa, thuộc xứ 
Kiện Đà La, xuất gia theo Hữu Bộ. Ông âm thầm 
đến Ca Thấp Di La để học triết học A Tỳ Đàm. 
Khi trở về cố hương, ông viết A Tỳ Đạt Ma Câu 
Xá Luận (Abhidharma-kosa-sastra) hiện vẫn còn 
60 quyển Hán dịch. Bản văn Phạn ngữ đã thất 
lạc, nhưng may mắn chúng ta vẫn còn một bản 
chú giải do Yasomitra viết với nhan đề là A Tỳ 
Đạt Ma Câu Xá Thích Luận. Nhờ bản chú giải 
này mà cố Giáo Sư Louis De La Vallée-Poussin 
ở Bỉ đã dễ dàng trong việc tái lập bản văn thất 
lạc và được kiện toàn bởi Rahula Sankrityayana 
người Tích Lan. Mỗi yếu tố trong vũ trụ được 
Thế Thân giải nghĩa chi li trong Luận Câu Xá của 
ông. Danh từ quan trọng của tông này là “học 
thuyết về tất cả đều hiện hữu,` khẳng định mọi 
hiện hữu, cả tâm và vật, cũng như không phải 
tâm và không phải vật. Tuy nhiên, điều nây 
không phải để thừa nhận hiện hữu của ngã 
(atman), một bản ngã cá biệt hay một linh hồn 


devoted whole ninth 


was for the first time 


67 


hay nguyên lý phổ quát hay nguyên nhân đầu 
tiên. Chúng ta không biết Thế Thân có tiên đoán 
mọi nguy hiểm do sự thừa nhận có 'Ngã,` sẽ xãy 
ra hay không mà ông đã bỏ ra toàn chương chín 
để bác bỏ thuyết Hữu Ngã. Câu Xá tông dù chủ 
trương rằng tất cả các pháp đều thực hữu, hoàn 
toàn khác với duy thực luận ngây thơ thường tình, 
bởi vì theo lý thuyết của tông nầy, vạn hữu là 
những pháp bao gồm cả tâm và vật, tất cả cùng ở 
trên cước địa như nhau. Tông này thừa nhận thực 
tại tính của mọi pháp nhưng lại chấp nhận thuyết 
không có tổn thể, không có thường hằng, không 
có phúc lạc ngoại trừ Niết Bàn. Hầu hết những 
trường phái A Tỳ Đàm có lẽ đã phát khởi sau 
cuộc kết tập của Vua A Dục (khoảng năm 240 
trước Tây Lịch), bởi vì văn học A Tỳ Đàm gồm 
tất cả 7 bộ luận, lần đầu tiên được chấp nhận là 
một trong Tam tạng Kinh Điển (Tripitaka) trong 
cuộc kết tập này. Trong cuộc kết tập lần đầu và 
lần thứ hai chỉ có hai tạng (Kinh và Luật). 
Abhidharma-Kosa Sect: Câu Xá Tông— 
Abhidharma-Kosa Sect, based on the 
Abhidharma-Kosa Sastra—Giáo thuyết Câu Xá 
Tông dựa trên bộ Câu Xá Luận—See Six schools 
in China, Abhidharma-Kosa Sastra, 
Abhidharma-Kosa school. 

Abhidharma Mahavibhasa-sastra (skQ: A- 
Pi-Ta-Mo-Ta-Pi-Po-Sha-Lun—A Tỳ Đạt Ma Đại 
Tỳ Bà Sa Luận—Parsva's Great Commenfary 
(Mahavibhasa), translated into Chinese with 200 
volumes—Đại Tỳ Bà Sa Luận, được viết bởi 
Parsva, được dịch ra Hán văn thành 200 quyển. 
**See VIibhasa-sastra. 

Abhidharma of the Mahayana: Đại Thừa 
Luận. 


and 


Abhidharma-nyanyanusara-sastra (sk): A 
Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Luận—Do Ngài 
Chúng Hiển biên soạn. 

Abhidharma-Pitaka (skt): Abhidhamma-Pitaka 
(p)—Basket of philosophical treatises—Higher 
Dharma——Thesaurus of điscussions of 
discourses—A Tỳ Đạt Ma Tạng—A tỳ đạt ma 
Luận tạng—Ưu Bà Đề Xá Tạng (Upadesa)— 
Tạng Luận, do ngài Ca Chiên Diên (Katyayana) 
trùng tụng—A  Sanskrit term for “Basket of 
Higher Doctrine,” or “Basket of Philosophical 
treatises of the Doctrine.” This 1s the third of the 


three baskets (tripitaka) of the Buddhist canon, 
which contains scholastic treatises that discuss the 
central doctrines of Buddhism. It comprises the 
phiosophical works. The first compilaton 1s 
accredited to Maha-Kasyapa, disciple of Buddha, 
but the work is of a later period. The primary 
focus of Abhidharma Pitaka 1s on philosophy and 
psychology, usually known or called by the short 
Books of psychological 
analysis and synthesis. Earliest compilaton of 
Buddhist philosophy and psychology, concerning 
psychological and spiritual phenomena contained 
1n the discourses of the Buddha and his principal 
disciples are presented 1n a systematic order. The 
Chinese version the 
Mahayana Philosophy, the Hinayana Philosophy, 
and the Sung and Yuan Addenda (960-1368 AD). 
The Abhidharma also reflects the views Of 
Hinayana. The Abhidharma 1s the third division of 
the Buddhist Canon of the Theravadan School. 
Although most of the early Buddhist schools 
probably developed their own Abhidharmas, only 
two complete versions are exfant today: I) the 
Sarvastivada Abhidharma, whiích exists in 
Chinese and Tibetan; and 2) the Theravada 
Abhidharma, which ¡1s preserved ¡in Pali—Phạn 
ngữ có nghĩa là “Cái giỏ Vi Diệu Pháp.” Đây là 
tạng thứ ba trong tam tạng kinh điển Phật giáo, 
chứa đựng những bài luận bàn thảo về những 
giáo lý chính yếu của đạo Phật. Luận Tạng bao 
gồm phần giải thích và biện luận kinh điển hay 
những lời Phật dạy. Luận Tạng đầu tiên được mọi 
người công nhận là của ngài Đại Ca Diếp, một đệ 
tử của Phật biên soạn, nhưng mãi về sau nầy mới 
hoàn thành. Luận Tạng tập trung chính yếu vào 
triết học và tâm lý học, thường được gọi tắt là 
Luận. Những lời giảng và phân tích về các hiện 
tượng tâm thần và tâm linh chứa đựng trong 
những thời thuyết pháp của Phật và các đệ tử của 
Ngài. Bộ Luận Tạng đã được dịch sang Hoa ngữ 
gồm ba phần: Đại Thừa Luận, Tiểu Thừa Luận, 
và Tống Nguyên Tục Nhập Tạng Chư Luận (960- 
1368 sau Tây Lịch). Đây cũng là cơ sở giáo lý 
chủ yếu của phái Nam Tông. Vi Diệu Pháp là 
tạng thứ ba trong Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo 
của trường phái Phật giáo Nguyên Thủy. Mặc dù 
hầu hết các trường phái Phật giáo nguyên thủy 
đều có bộ luận tạng riêng của họ, nhưng chỉ có 


name Abhidharma. 


IS In three sections: 


68 


hai bộ còn đến ngày nay: 1) Thuyết Nhất Thiết 
Hữu Bộ A Tỳ Đạt Ma, còn bản Hoa ngữ và Tây 
Tạng: và 2) A Tỳ Đạt Ma Phật Giáo Nguyên 
Thủy, bản chữ Pali—See Eive parts of correct 
doctrines. 
Abhidharma-prajnaptipada-sastra (skÐ: 
Book of Descriptions—A Tỳ Đạt Ma Thi Thiết 
Túc Luận. 

Abhidharma Prikarana Pada (skt): A Tỳ Đạt 
Ma Phẩm Loại Túc Luận—Book of Literature— 
Do Ngài Thế Hữu biên soạn. 
Abhidhamma-puggala-pannafi (p): Book of 
Person—A Tỳ Đạt Ma Nhân Thi Thiết Luận. 
Abhidharma-samgiti-Sastra: A tỳ đạt ma tạp 
tập luận—Composed by Sariputra—Do Ngài Xá 
Lợi Phất biên soạn. 

Abhidharma-samuccaya (sk0: A Sanskrit term 
for “Compendium of Higher Doctrine.” This 1s an 
1mportant Sanskrit scholastic treatise written by 
Asanga, which attemps to construct a Mahayana 
Abhidharma. It particularly on the 
characteristics of Dharmas, the basic consfituenfs 
Of reality, at the same time also emphasizing theIr 


focuses 


emptiness (sunyata) of ¡Inherent existence 
(svabhava)—Phạn ngữ có nghĩa là “Bản trích yếu 





Vi Diệu Pháp.” Đây là bản luận bằng Phạn ngữ 
quan trọng được viết bởi Ngài Vô Trước, cố gắng 
dựng bộ Vi Diệu Pháp cho Phật giáo Đại Thừa. 
Bản trích yếu này tập trung vào những đặc tính 
của chư Pháp, đồng thời cũng nhấn mạnh đến 
tánh không và tự tánh. 

Abhidhamma-sangaha (p): Collection of the 
Sipgnificatons of Abhidharma—A Tỳ Đạt Ma 
Giáo nghĩa Cương Yếu. 
Abhidharma-sangifi-paryaya-pada-sastra 
(skt): Book of Recitatons—A Tỳ Đạt Ma Thập 
Nhị Môn Túc Luận. 

Abhidharma school: Luận Tông —Tông phái 
Luận—The Sastra school—The 
Madhyamaka school of the San-Lun (Sanron). 
Abhidhamma-skandha-pada-sastra (p): 
Book of things—A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc 
Luận. 

Abhidhammattha-sangaha (p): A Tỳ Đạt Ma 
Giáo Nghĩa (Cương Yếu -Composed by 
Anuruddha, a native of Ceylon, in about I100 
AD, introduced an overview of Abhidhamma—— 


Tam 


Do một luận sư người Tích Lan tên Anuruddha 
soạn vào khoảng năm II00 sau Tây Lịch, giới 
thiệu tổng quát giáo nghĩa của phái A Tỳ Đàm. 
Abhidhamma-vibhanga  (p): Book 
Classificatlons—A Tỳ Đạt Ma Phân Biệt Luận. 
Abhidharma vibhasa sastra (skQ: A-Pi-Ta- 
Mo-Ta-Pi-Po-Sha-Lun—A Tỳ Đạt Ma Tỳ Ba Sa 
Luận—-Explaned the Abhidharma Jnana 
Prasthana of Bhikkhu Katyayantra  (a 
commentary on the Fa-Chih-Lun) and was 
translated Into Chinese by Hsuan-Tsang between 
656 and 659. Ịt is believed that this treafise was 
probably composed in Kashmir around the first 
century A.D. It is a philosophical treatise of the 
Sarvasivada School which argues 
agaInst the theories of various other schools at the 
time—Giải thích cuốn Phát Trí Luận của Cà Đa 
Diễn Ni Tử và được ngài Huyền Trang dịch sang 
Hoa ngữ vào khoảng những năm 656 và 659. 
Người ta tin rằng có lẽ bộ luận này được biên 
soạn tại Kashmir vào khoảng thế kỷ thứ nhất sau 
Tây Lịch. Đây là một bộ luận về triết học của 
trường phái Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ biện luận 
chống lại các trường phái đương thời khác. 
Abhidharma Vijnana Kayapada-sastra 
(skÐ: A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Luận —Book 
of knowledge, composed by an Indian Bhikkhu 
named Devasarman, which denied the ego—Do 
Tỳ Kheo Ấn Độ tên Đề Bà Thiết Ma biên soạn, 
phủ nhận cái “ngã”. 

Abhidhamma-vamaka (p): Book of Pairse—A 
Tỳ Đạt Ma Song Đối Luận (Kinh Song Đối). 
Abhidharmika (skt) Abhidhammika (p)—Luận 
Sư—Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Luận sư đầu tiên 
của đạo Phật —Sakyamuni Buddha ¡is known as 
the first Abhidharmika 1n Buddhism, even though 
the Abhidharmika was compiled long after his 
death. A Buddhist monk who specializes In the 
study of Abhidharma, but also good in Sutra- 
pưaka and Vinaya-pitaka—Luận sư Phật giáo 
nhưng cũng giỏi về Kinh và Luật. 

Abhidheya (skt: Ý nghĩa—Meaning. 
Abhidheyavikalpa (sk0: Sở thuyết bất phân— 
Wrong regarding 
described—Sự phân biệt sai lầm về những gì đã 
được thuyết giảng hay miêu tả. 


of 


Kashmir 


discrimination what 1s 


69 


Abhijijiha (p)›: Tham lam—Covetousness— 
Greed—MIserly—Lust—Synonym of Lobha and 
Tanha—According to Most Venerable ¡in The 
Buddha and His Teachings, 
conditions that are necessary to complete the evil 
of 
consequences—Theo Hòa Thượng Narada trong 
Đức Phật và Phật Pháp, những điều kiện cần thiết 
để thành lập nghiệp tham lam và hậu quả tất yếu 
của nó: 





there are fwo 


COVvefOusness and 1S Inevitable 


1) Another”s possession: Vật sở hữu của người 
khác. 

2) Adverting to 1t, thinking “would this be 
mine!”: Tâm thèm muốn, ước mong được 
làm chủ vật ấy. 

3) The Inevitable consequence of covefousness 


is non-fulfillment of one”s wishes: Hậu quả 

tất yếu của tham lam là không bao giờ được 

mãn nguyện. 
Abhijit (skt): Ngưu —Name of one of the twenty 
eipht  constellations—See Twenty ceight 
constellations. 
Abhijna (@ktÐ: Abhinna (p)— Thần thông-A 
Sanskrit term for higher knowledge. Super- 
knowledge are modes of Insight atfained by the 
pracice of Dhyana. Super knowledge or 
supernatural a híph state of 
consciousness when six spiritual powers have 
been  developped, pOSSesses by 
Buddha, bodhisatva or arhat. These are six 
supernatural abililes that are believed in 
traditional Buddhist meditation theory to result 
from the pracice of mediation: l) magical 
powers (rddhi), sụch as levifation, or divine ability 
to be at anywhere at anytime; 2) the “devine ear” 
(divya-srotra), clairaudience, which 
perceive all human and divine voices; 3) the 
ability to know others” minds (paracitta-jnana); 4) 
the “devine eye” (divya-caksus), or clairvoyance, 
which can see all things in the universe Iincluding 
the cycles of births and deaths of all beings; 5) the 
abilty to recall the detaills of former lives 
(purvanivasamusmrti), or divine perception of the 
thoughts of other beings, recollection of prevIous 
exiIstences; 6) knowledge of the extincion of 
defilements (asrava-ksaya-vIjnana), or 
knowledge concerning the extinction of one”s 
own imputriy and passions. The first five are 


DOWTS, 


abilities a 


Or can 


classified as mundane abilities, while the sixth 1s 
supramundane ability that 
completion of training In Insight meditatlon—Từ 
Phạn ngữ có nghĩa là “Thân Thông.” Thần thông 
là những loại tuệ giác đạt được bằng tu tập thiển 
định. Những quyền năng siêu nhiên, trạng thái 
tâm thức cao khi những năng lực tâm linh được 
phát triển, những năng lực phi phàm có được ở 
một vị Phật, Bổ Tát hay A la hán. Có sáu loại 
thân thông: 1) Thần túc thông là có khả năng 
biến hiện khắp mọi nơi trong mọi lúc; tha tâm 
thông là đoán biết được tâm hay ý tưởng của 
người khác; 2) Thiên nhĩ thông là nghe được mọi 
tiếng của trời người; 3) Tha tâm thông; 4) Thiên 
nhãn thông là thấy mọi vật trong vũ trụ ngay cả 
những sinh tử của thế gian; 5) Túc mạng thông là 
biết chuyện đời trước, đời nây và đời sau của 
mình và người; 6) Lậu tận thông lậu tận thông là 
dứt tận mọi ô nhiễm chấp trước—See Abhinna. 
Abhilakshana (sk0Q: Earnestly desiring. By 
earnestly seeking for the realizaion of the 
supeme wisdom which ¡is In one”s Inmost 
consciousness—Chuyên cầu hay mong ước mãnh 
liệt. Tha thiết mong cầu sự thể chứng trí tuệ tối 
thượng vốn ở trong tâm thức sâu kín nhất của 
mình. 

Abhilapavikalpa (skQ: Wrong discrimination 
concerning sounds and expr€©ssions, 1.e., øeffing 
attached to varlous pleasant sounds and sonss, 
etc.——Ngôn thuyết phân biệt hay sự phân biệt sai 
lầm về các biểu thể, như chấp vào âm thanh, bài 


a results from 


hát, vân vân. 

Abhimana (skt): Tăng Thượng Mạn. 

l) One of the seven arrogances. pride (of 
superior knowledge), haughtiness, self- 
concett, high opinion of one”s self: Một trong 
thất mạn, nghĩ rằng ý kiến của mình là trên 
hết. **See Seven arrogances. 

A monk who thinks to have attained more 
than 1s the fact A Supremely (lofty— 
haughty) arrogant monk who has high opinion 
of one's self (self-concel—self pride— 
haughtiness) the 
Buddhaˆs Teachings—Một vị Tăng nghĩ rằng 
mình đã chứng đắc, hoặc một vị Tăng cao 
ngạo, tự cho mình là hay giỏi, không chịu tu 
trì Phật pháp. 


2) 


and refuses to hear 


70 


3) When the Buddha preached about the Lotus 
Sutra, there were 5,000 disciples who, In 
their Hinayana superiority, thoupht they had 
gained all wisdom and refused to hear the 
Lotus sutra: Trong Pháp Hội Pháp Hoa, trong 
khi Đức Phật đang giảng Kinh Pháp Hoa, thì 
năm ngàn vị Tỳ Kheo Tiểu Thừa, tưởng rằng 
mình đã chứng đắc, nên bỏ ra về, từ chối 
không nghe Phật giảng kinh. 

Abhimukhi (skt: Hiện Tiền địa—Deliverance 
from the cycle of birth and death, which continues 
only as long as desires are present. The 1s the 
sfage of the land in view of wIsdom, or the ground 
of manifestation, the sixth of the ten stages of 
Bodhisattvas—Tín giải (tin và hiểu) về sự giải 
thoát khỏi chu kỳ luân hồi, chu kỳ ấy chỉ tiếp 
diễn khi nào con người vẫn còn những dục vọng. 
Đây là Hiện Tiên địa, giai đoạn thứ sáu trong 
mười giai đoạn của Bồ Tát. **#§ee Ten grounds 
(6). 
Abhinibbattfi (p) Punabhava (skU: Tái sanh— 
Rebirth. 
Abhinivesa (skt): Graha (skt——Attachment— 
Tendency for settling down in the mind—Chấp 
Trước (sự ràng buộc). 
I) Clinging or adhering very closely: Cố chấp 
chặt. 
Cling to things as real. To grasp, hold, or 
clng to anything. A tendency for setfling 
Dính mắc vào tư tưởng 
cho rằng vạn hữu là thực (dính chắc vào sự 
vật mà không rời ha. Mỗi pháp đều có nhiều 
nghĩa tương đối, nếu chấp chặt vào một 
nghĩa, chẳng biết dung hòa, chẳng biết tùy 
nghi, chấp trước như vậy chỉ là tự hạn hẹp 
lấy mình mà thôi). 

In the Lankavatara Sutra, the Buddha 

reminded Mahamati: “Oh Mahamati, there 

are Iinnumerable signs of close attachmenfs to 
the world by taking letters as exactly 
corresponding to meaning.”: Trong Kinh 

Lăng Già, Đức Phật dạy Mahamati: “Này 

Mahamati, có vô số lượng các hình thức chấp 

chặt vào thế giới bằng cách coi từng chữ 

trong kinh văn tương ứng đúng đắn với ý 

nghĩa.” 

Abhinivesamdhi (skt): Close attachment—Solid 

attachment—Chấp Chặt—See Abhinivesa. 


2) 


down in the mind 





3) 


Abhinna (p): Abhijna (sk)—Thần Lực—Thần 
Thông (thắng trí hay năng lực siêu nhiên)— 
Supernatural power(s)—Spiritual  power(s)— 
Awesome  sprituial  power(s)—Supernatural 
sclence or faculty of a Buddha—Miracle powers 
include knowing, skillful, clever, understanding, 
with, remembrance, 

Miracles mean ubiquitous supernatural power, 

psychic hịph powers, supernormal 

knowledges, superknowledge. Miraculous 

Powers the religIous 

Imaginaion would regard as miraculous or 

supernatural, attainable only through penetrating 

1nsipht, as seen 1n the two Amifabha Sutras as 
inconceivable—Sức mạnh kỳ diệu bao gồm sự 
hiểu biết, kỹ xảo, thông minh, trí nhớ, vân vân. 

Thần thông là những thứ mà sự tưởng tượng của 

xã hội văn minh trần tục hiện nay cho là phi 

thường, hay những thứ mà sự tưởng tượng trong 
các tôn giáo phương tây cho là siêu nhiên; thần 
lực đạt được bằng trí tuệ sáng suốt, được thấy qua 

Kinh A Di Đà, và không thể nghĩ bàn: 

I1) Dibba-cakkhu—Thiên nhãn thông: Seeing to 
any distance—Ability 
hindrances. Ability to see beings vanishing 
and reappearinng, low and noble ones, 
beautiful and ugly ones, seeing beings are 
reappearing according ther deeds 
(karma)—Khả năng thấy không ngăn ngại, 
thấy chúng sanh biến mất rồi xuất hiện, ti 
tiện và cao quý, đẹp xấu, tùy theo nghiệp lực 
của họ. 


COnversant recollection. 
DOWET, 
OFr 
Western 


are  wWhat 


(O  see without 


{O 





2) Thiên nhĩ thông: Dibba-sota—Ability to hear 
sound both heavenly and human, far and 
near—Khả năng nghe được âm thanh của 
trời và người, xa hay gần—Hearing to any 
distance. 

3) Ceto-pariya-nana—Tha tâm thông: 


Penetrating men”s thoughts—Ability to know 
the minds of other beings, by penetrating 
them with one's own mind. This person 
knows the greedy mind, hate mind and 
deluded mind, shrunken and distracted mind, 
developed mind and free mind of others or 
vice sersa—Khảẩ năng xuyên suốt tâm trí của 
người khác. Người nây nhìn biết tâm tham, 
tâm sân, tâm mê mờ, cũng như tâm đắm 


71 


nhiễm, tâm phát triển, tâm tập trung tâm giải 
thoát của người khác, hay ngược lại. 
Iddhi-vidha—-Thần túc thông: Magical 
powers—Taking any form at wIl—Ability to 
pass through walls and mounfains, Just as If 
through the arr. Ability to walk on the water 
without sinking, just as if on the earth—Khả 
năng đi xuyên qua tường vách, núi non, cũng 
như đi trên không, trên nước mà không chìm 
như đi trên đất. 

Asavakhaya—Lậu thông: Ability 
extnct all cankers (afflictions) in this very 
life, extinction of cankers through wisdom—— 
Khả năng hủy diệt phiền não ngay trong đời 
nầy kiếp nầy bằng trí tuệ. 
Pubbe-nivasanus-sati (skt——Túc mạng thông: 
Knowing therr state and antecedents—Ability 
to remember former existences, may be from 
one fo five or even to hundred or thousand 
births—Khả năng nhớ lại tiền kiếp, có thể từ 
một đến năm hay một trăm, một ngàn đời. 
Abhinnalakshana (skÐ: Dị tướng hay những 
trạng thái sai biệt—Differentiating marks. 
Abhinnavosita (p): One who has attained 
supernatural knowledge—Người đã đạt được siêu 
việt trí —See Abhijna. 


4) 


5) tận fO 


6) 


Abhinnaya (p): Trí tuệ cao siêu —Supernormal 
knowledge—See Abhijna. 

Abhirati (sk): A Duy La Đề —A Tỳ La Đề— 
Diệu Hỷ Quốc—Hoan Hỷ Quốc —The eastern 
Pure Land of Aksobhya. The happy land, or 
paradise of Aksobhya located in the east of our 
universe. Abhirat Is a “Realm of Joy”; the 
paradise of the Buddha Akshobhya. In Buddhism, 
realms (paradises, hells, etc) are considered not 
geographical locatons but rather sfates of 
consciousness—Cõi Tịnh Độ phương Đông (Đông 
độ Thiên Đường) của Tu Mật La Thiên hay Đức 
Phật A Súc (Vô Nộ hay Diệu Lạc Phật). Hoan Hỷ 
Quốc nằm về phương đông của vũ trụ (Kinh 
Pháp Hoa, phẩm Hóa Thành Dụ). Đông độ Thiên 
Đường của Tu Mật La Thiên hay A Súc Bệ Phật. 
Trong đạo Phật, những cảnh giới tiêu biểu cho 
những hiện tượng tâm lý hay tâm thức, chứ không 
phải là những địa danh. 

Abhisamacarika-sila (p): Morality consisting in 
good behavior relates to the external duties of a 


monk, such as toward his superior. The Buddha 
taught: “Tf certain monks and nuns have had no 
good behavior, in no way they can fulfill the law 
Of genuine pure conduct.”—GIới hạnh oai nghi. 
Phật dạy: “Chư Tăng Ni nào không có giới hạnh 
uy nghi thì không thể nào tu hành thanh tịnh 
được.” 

Abhisamacarika-sila (p): Morality consisting in 
good behavior relates to the external duties of a 
monk, such as toward his superior. The Buddha 
taught: “TIf certain monks and nuns have had no 
good behavior, In no way they can fulfill the law 
of genuine pure conduct.”—GIới hạnh oai nghi. 
Phật dạy: “Chư Tăng Ni nào không có giới hạnh 
uy nghi thì không thể nào tu hành thanh tịnh 
được.” 

Abhisamaya (sk0Q: Pratyaksa (skÙ—Hiện 
chứng—Immediate perception, evidence of the 
eye or other organ—lmmediate realizatlon of 
enliphtenment—lInner 
Sanskrit term for “Clear realizatlon” direct of key 
Buddhist doctrines. In the Theravada tradition, 1t 
refers fo Intuifive understanding of the four noble 
truths (arya-satya). Inner realizaton or truth- 
realization, or full and direct grasp of the four 
Noble Truths by the Stream-Winner (dự lưu). This 
1s more than an intellectual understanding of the 
truth, 1t 1s spiritual. In Mahayana meditation 
theory, 1t Is extended to include a range of non- 
conceptual (nirvikalpa) states of gnosis. In texts 
that use the term, it Implies not only correct 
undersftanding of particular concept, but also a 
progresson from accumulaton of merit tO 
Intuiive gnosis with respect to core Buddhist 
doctrines—Từ Phạn ngữ có nghĩa là “Hiển 
Chứng” trực tiếp về những giáo pháp chính yếu 
của Phật giáo. Trong truyền thống Phật giáo 
Nguyên Thủy, nó là sự hiểu biết bằng trực giác 
về tứ diệu đế. Hiện chứng hay sự thể chứng nội 
tại, hay thực chứng đầy đủ và trực tiếp về Tứ 
Diệu Đế của hàng Dự lưu. Sự thể chứng nầy cao 
hơn sự hiểu biết bằng tri thức về chân lý, nó 
thuộc tâm linh. Trong truyền thống Đại Thừa, nó 
trải rộng để bao gồm phạm vi vô phân biệt về 
những trạng thái chứng ngộ. Trong giáo điển từ 
hiển chứng ám chỉ chẳng những sự hiểu biết đúng 
đắn về một khái niệm đặc biệt, mà còn là sự tiến 





realizaton——NIrvana——A 


72 


triển từ việc tích tụ công đức đến chứng ngộ trực 
giác theo cốt lõi của giáo thuyết nhà Phật. 
Abhisamayakara (skt): A Sanskrit term for 
“Ornament for Clear Realizatlons.” A scholastic 
treatise atfributed to Maitreya, which focuses on 
key doctrines 1n the “Perfection of Wisdom” 
(Prajna-paramita) literature. Ït consists of eipht 
chapters, each of which 1s referred to as an 
“Abhisamaya,” which according to Haribhadra”s 
commentary  ¡indicates non-conceptual 
(nrvikalpa) state of Intuiive gnosis—Từ Phạn 
ngữ chỉ “Luận Hoa Nghiêm Minh Chứng” người 
ta nói của ngài Di Lặc, tập trung vào giáo thuyết 
văn chương Bát Nhã. Bộ luận gồm tám chương, 
mỗi chương, theo lời bình của Haribhadra, nói về 
trạng thái 'vô khái niệm' về thuyết trực quang 
hay thần bí học. 

Abhisambodha (skt): Chứng hay sự giác ngộ 
hoàn toàn—Being fully awake. 
Abhisambuddha (skt): Abhisambodha (skt)——A 
Tỳ Tam Phật Đà—-Fully awake—Complete 
realizaton—Realizing or manifesting universal 
enlightenment—Hiện Đẳng Giác Phật. 
Abhisankhara (skt): Abhisamkhara (p)—Karma 
formations, identical with the second link of the 
paticcasamuppada—Hành Nghiệp Ma vương, 
giống như mắc xích thứ nhì trong 12 nhân duyên. 
Abhiseka (skt & p): Murdhabhisikta (skt)——Điểm 
đạo—-Quán Đảnh—-Baptism or anointnent— 
Consecralon or Iniiaton-lniiaion of 
transmission of  power—lnitaton—Head— 
SuperintendentEmpowermernt. 

(Œ)Q An overview of Abhiseka—Tổng quan về 
Quán đẳnh: 

Intiadlon of Baptsm or anointment, 
sprinkling, or Initiation of transmission of 
power, the process used by Vajrayana (Mật 
Tông), in which the disciple 1s empowered by 
the masfter fo carry out specific meditation 
practices: Pháp Quán đảnh hay lễ xức dâu 
nhập môn của phái Kim Cương Thừa; trong 
đó các môn sinh nhận từ thầy mình quyển 
được hiến mình cho những luyện tập thiển 
định đặc biệt. 

Abhiseka means “lnitiation.” A ceremony 
that marks a person”s entry into a Buddhist 
øroup. In esoteric Buddhism, Initiation 1s 


a 





Ù 


Or 


2) 


3) 


generally considered to be essential for 
anyone wishing to engage In riual or 
mediftaion practce. In tantric practice, 
1niiation often symbolically creates a direct 
karmic link between the practitioner and the 
focal deity (vị thần tiêu điểm). This ¡s the 
process used by Vajrayana, in which the 
disciple 1s empowered by the masfter to carry 
out specific meditation practices—Abhiseka, 
theo cả Nam Phạn lẫn Bắc Phạn có nghĩa là 
“Lễ Quán Đảnh.” Quán đẳnh là một nghi lễ 
đánh dấu sự gia nhập của một người vào một 
nhóm Phật tử. Trong Mật tông Phật giáo, lễ 
quán đẳnh thường được coi như thiết yếu cho 
bất cứ ai muốn tham dự vào nghi lễ hay thiển 
tập. Trong tu tập Mật giáo, quán đảnh thường 
tạo ra sự nối kết về nghiệp lực một cách tiêu 
biểu giữa hành giả và vị thần tiêu điểm 
(thường hành giả nào trong Mật tông cũng 
đều có một vị thần tiêu điểm). Đây cũng là 
lễ xức dầu nhập môn của phái Kim Cương 
Thừa; trong đó các môn sinh nhận từ thây 
mình quyển được hiến mình cho những luyện 
tập thiển định đặc biệt. 

Inauguration or consecratlon by placing the 
hand on or sprinkling or pouring water on the 
head. Every Buddha baptizes a disciple by 
laying a hand on his head. An Indian custom 
on the Investiture of a king, whose head was 
baptized with water from the four seas and 
from the rivers in his domain. In China, ït 1s 
administered as a Buddhist rie chiefly to 
high personages and for ordination purpose. 
Among the esoferics It 1s a rite especially 
administered to their disciples; and they have 
several categorles of baptism, e.g. that of 
ordinary disciples, of teacher or preacher, of 
leader, of office-bearer; also for special 
causes such relef from calamity, 
preparation for the next life, etc.: Quán đảnh 
đệ tử bằng cách đặt tay hay rưới nước lên 
đầu đệ tử. Chư Phật quán đảnh đệ tử bằng 
cách đặt tay lên đỉnh đầu của đệ tử. Tục lệ 
Ấn Độ nầy thường thấy trong lễ phong 
vương, bằng cách rưới lên đầu tân vương 
nước từ bốn bể, và nước từ những con sông 
trong lãnh địa của ông ta. Bên Trung Quốc, 
người ta thường dùng nghi thức Phật Giáo 


aS§ 


73 


qI) 


cho các vị đại quan, cũng như lễ thọ cụ túc 
giới cho chư Tăng Ni. Các thầy Mật Giáo 
dùng nghi thức quán đảnh để điểm đạo cho 
đệ tử của mình, cho các cấp lãnh đạo, cũng 
như trong các buổi đàn tràng siêu độ (cầu 
nguyện sau khi xãy ra tai ương hay chuẩn bị 
cho sự tái sanh). 

There are four differenf sucessIve staøes Of 
initiation in Vajrayana—Gồm có bốn giai 
đoạn nhập môn kế tiếp nhau trong Kim Cang 
Thừa: 

Vase Initiaton: Nhập môn bình cúng. 

Secret Initiation: Nhập môn bí mật. 

Wisdom Initiation: Nhập môn trí năng. 

Fourth Initiation: Nhập môn thứ tư—When a 
Bodhisattva reaches his last stage of self- 
discipline, he 1s anointed by the Buddhas with 
theirr own hands and formally inaugurated as 
one of them—Khi một vị Bồ Tát đạt đến địa 
cùng hay Pháp Vân Địa 
(Dharmamegha) của sự tu tập, ngài được chư 
Phật quán đẳnh bằng những bàn tay của các 
Ngài, và vị Bồ Tát ấy được chính thức khai 
nhận như là một vị trong chư Phật. 


cuối 


(HD The riual of anointment of the Shingon 


School—Quán Đảnh Chân Ngôn: Theo Giáo 
Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết 
Học Phật Giáo—According to Prof. Junjiro 
Takakusu in The Essentials of Buddhist 


Philosophy: 
The Shimngon School has the riual of 
anoimntment (Abhikesa) as well as the 


ordination ceremony. The area of anointmenf 
must be decided with the Circles of the two 
realms; all riual requirements must be 
fulflled. Sometimes the Circles are spread 
out and thereby the ritual area 1s formed. So 
the area 1s called “Circle.” Only the adequate 
performance of the riual can make the 
evoking of any enfolding power of Buddha 
effective. According tradition, 
Subhakarasimha and his pupil, I-Hsing, 
transmited the Matrix doctrine, while 
Vajrabodhi and his pupil, Amoghavajra, 
taught the Diamond doctrine. Thus we must 
presume that there were fwo traditions of 
transmission, both being only partial or one- 
sided: Chân Ngôn tông có nghi quỹ quán 


{O 


2) 


đảnh (Abhiseka) cũng như nghi quỹ đàn 
tràng. Nơi sửa soạn lễ quán đảnh phải được 
trang hoàng bằng mạn đà la của cả hai giới; 
và tất cả những nhu cầu lễ tiết phải được 
thực hiện đầy đủ. Đôi khi các mạn đà la được 
nới rộng ra để thành lập môi trường hành lễ. 
Do đó mà nơi đây được gọi là mạn đà la. Chỉ 
khi nào nghi thức được triệt để tuân hành 
mới có thể đạt được linh nghiệm từ năng lực 
gia trì của Phật. Theo truyền thuyết, Thiện 
Vô Úy và đô đệ là Nhất Hành, truyền thừa 
Thai Tạng giới, trong lúc Kim Cương Trí và 
đệ tử là Bất Không giảng thuyết về Kim 
Cang giới. Thế nên ta phải nhận định rằng có 
đến hai dòng truyền thừa, mà mỗi dòng chỉ 
là một phần hay phiến diện. 

However, the recent discovery of the Tattva- 
sangraha in Tibet by Professor Tucci and the 
Vajra-sekhara in Japan by Professor Ono 
make the old traditions entirely untenable, 
because the Vajra-sekhara represented 1n the 
Five Assemblies was kept In secret In the Mii 
Monastery in Ômi and Shorenin in Kyoto. 
The Five Assemblies are Buddha, Padma, 
Ratna, Vajra and Karma. These being 
oripinally the divisions of the Diamond 
Realm, ¡ít ¡is clear that we had from the 
beginning the text of the “Diamond” doctrine 
brought by Subhakarasimha. They were 
actually the transmission by Subhakarasimha. 
From this 1t will be seen that at the time of 
Subhakarasimha both the 
“Matrix` doctrines were existing in China. 
Tucc1”s text 1s Sanskrit and Ono”s 1s pictorial 
explanaton without which a perusal of 
SanskriIt original offen becomes Iimpossible. 
Students of mysticism may expect a real 
confribution from the study of these texts: 
Tuy nhiên, sự khám phá mới đây của giáo sư 
Tucci về Tattvasamgraha ở Tây Tạng, và của 
giáo sư Ono về cuốn Vajra-Sekhara ở Nhật 
đã khiến cho những truyền thuyết cũ không 
còn đứng vững nữa, bởi vì quyển Vajra- 
sekhara trình bày trong Ngũ Bộ Tâm Quán 
được giữ bí mật tại tự viện Mii ở Ômi và 
Shorenin, Kyoto. Ngũ Bộ là Phật, Liên Hoa, 
Đa Bảo, Kim Cương, và Kiết Ma. Đây 
nguyên là các bộ phận của Kim Cang giới; rõ 


“Diamond` and 


74 


ràng là ngay từ đầu chúng ta đã có bản kinh 
về Kim Cương giáo thuyết do Thiện Vô Úy 
mang đến. Thực sự chúng là dòng truyễển 
thừa của Thiện Vô Úy. Từ đó, chúng ta nhận 
thấy rằng vào thời của Thiện Vô Úy, cả hai 
giáo thuyết về Kim Cương và Thai Tạng đã 
có mặt ở Trung Quốc. Bản của Tucci bằng 
Phạn ngữ và của Ono là bản giải thích bằng 
tranh ảnh, nếu không có nó thì khó mà theo 
đối nguyên bản Sanskrit. Những người 
nghiên cứu Mật giáo có thể hy vọng được hỗ 
trợ thực tế nhờ khảo cứu các bản văn nầy. 
Abhutaparikalpa (skQ: A Sanskrit term means 
“False Judgment.” In the Lankavatara Sutra, the 
Buddha taught: “As a variety of false Judgements 
1S øIVen fo obJecfs conceived ¡1n their multiplicIty, 
there takes place a strong clinging to the external 
world."—Một thuật ngữ Bắc Phạn có nghĩa là “hư 
vọng phân biệt hay sự phán đoán sai lầm.” Trong 
Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy: “Vì sự phán đoán 
sai lầm được nêu ra về các sự vật được quan 
niệm trong phức tính của chúng nên xãy ra sự 
chấp thủ mạnh mẽ vào thế giới bên ngoài.” 
Abhyasa (p & skÐ; Tu. 
1) To mend: Tu Sửa. 
2) To center into relipion—To become 
Buddhist monk: Gia nhập vào giáo đoàn để 
trở thành Tăng sĩ Phật giáo. 
To cultivate: Tu Hành —To observe or keep 
commandments—To practice—“Iu” means 
correct our characters and obey the Buddhaˆs 
teachings. “Pu” means to study the law by 
reciting sutras in the morning and evening, 
being on strict vegetarian diet and studying 
all the scriptures of the Buddha, keep all the 
precepts; however, the most Important 
factors In real “Tu” are fo correct your 
character, to eliminate bad habits, to be 
Joyful and compassionate, to build virtue. In 
reciting sutras, one must  thoroughly 
understand the meaning. Furthermore, one 
should also practise meditation on a 
daily basis to get insipht. For laypeople, “Pu” 
means to mend your ways, from evil to 
wholesome (ceasing transpressions 
performing good deeds)—Tu có nghĩa là tu 
tập hay thực tập những lời giáo huấn của 
Đức Phật, bằng cách tụng kinh sáng chiều, 


a 


3) 


and 


bằng ăn chay học kinh và giữ giới; tuy nhiên 
những yếu tố quan trọng nhất trong “thực tu” 
là sửa tánh, là loại trừ những thói hư tật xấu, 
là từ bi hỷ xả, là xây dựng đạo hạnh. Trong 
khi tụng kinh ta phải hiểu lý kinh. Hơn thế 
nữa, chúng ta nên thực tập thiển quán mỗi 
ngày để có được tuệ giác Phật. Với Phật tử 
tại gia, tu là sửa đổi tâm tánh, làm lành lành 
dữ. 
Abide (v): Sthiti (skt). 
l1) To tolerate: Chịu đựng —To abide one”s fits 
of temper—Chịu đựng sự nóng giận của ai. 
2) Live In a place: Cư trú nơi nào. 
Abide alone in a grove: Ở một mình nơi vườn 
rừng mà làm Phật sự—See Ten kinds of Buddha- 
work In all worlds In all times of the Buddhas (B) 
(8). 
Abide ïn attaïinment of acceptance, fulfiling 
the forcast of enlightenmentf: An trụ đắc nhẫn, 
vì viên mãn thọ ký—See Ten kinds of abiding of 
Great Enlightening Beings. 
Abide (v) by: Tuân theo—Tôn trọng. 
I1) To abide by one”s promise: Giữ lời hứa. 
2) To abide by a contract: Tôn trọng hợp đồng. 
3) To abude by the terms of an agreement: Tôn 
trọng những điều khoản trong một thỏa ước. 
Abide in the company of the enlightened, to 
learn the conduct of Buddhas: An trụ thân 
cận các Đức Như Lai, vì học Phật oai nghi—See 
Ten kinds of abiding of Great Enlightening 
Beingss. 
Abide in which all 
percepfions are extinguished: Bodhisattvas 
do not stop the activifty of enlightening beings— 
Dầu trụ trong diệt tưởng định, mà cũng chẳng dứt 
Bồ Tát hạnh—See Ten kinds of path of Great 
Enlightening Beings (9). 
Abide in concenfrafon in which all 
sensafions are exfinguished: Bodhisattvas do 
not stop the activity of enlightening beings—Dầu 
trụ trong diệt thọ định, mà cũng chẳng dứt Bồ Tát 
hạnh—See Ten kinds of path of Great 
Enlightening Beings (9). 
Abide in conformity to ausferify: An trụ tùy 
thuận đầu đà—See Ten kinds of abiding of Great 
Enlightening Beings. 


in concentration 


75 


Abide in conformity to contenfmenf: An trụ 
tùy thuận tri túc—See Ten kinds of abiding of 
Great Enlightening Beings. 

Abide in conformity to few desires mean 
few concerns: An trụ tùy thuận thiểu dục thiểu 
sự—Seec Ten kinds of abidng of Great 
Enlightening Beings. 

Abide in conformity to getfing rỉd of evil: 
An trụ tùy thuận diệt bỏ những điều ác—See Ten 
kinds of abiding of Great Enlightening Beings. 
Abide in conformity to moderafion ỉn food, 
clothing, and dwelling: An trụ tùy thuận điều 
tiết trong ăn, mặc, và ở —See Ten kinds of 
abiding of Great Enlightening Beings. 

Abide conformiqy to  universal 
knowledge: An trụ tùy thuận nhứt thiết trí—See 
Ten kinds of abiding of Great Enlightening 
Beings. 

Abide in the cosmos of reality, able to 
observe everywhere: An trụ pháp giới, hay 
khắp quán sát—See Ten kinds of Budha-work in 
all worlds in all times of the Buddhas (A). 

Abide in deep faith, bearing the true 
Teaching: An trụ thâm tín, vì gánh vác chánh 
pháp—See Ten kinds of abiding of Great 
Enliphtening Beinss. 

Abide in dispassion: An trụ nơi bình thẩn vô 
tư—See Ten kinds of abiding of Great 
Enlightening Beings. 

Abide ỉin generation of spiritual powers, to 
fulfill great knowledge: An trụ xuất sanh thần 
thông, vì viên mãn đại trí —See Ten kinds of 
abiding of Great Enlightening Beings. 

Abide ïn the heaven of contentment ïn all 
worlds, remaining unhindered: Nơi tất cả thế 
giới trụ ở cung trời Đâu Suất vô chướng ngại 
tụ—See Ten ways in which Buddhas remain 
unhindered. 

Abide (v) in the nondualistic awareness: Trụ 
trong cái biết bất nhị (không hai). 

Abide in nonduality: Đồng chư Như Lai trụ 
pháp bất nhị—See Ten kinds of truth seal. 

Abide in the principle of absence of 
selfhood: Trụ nơi pháp không tự tánh—See Ten 
kinds of abode. 


in 


Abide by right Iivelihood: Bodhisattvas abide 
by right livelihood, being frugal and content, 
careful and correct in behavior, eating, dressing, 
sleeping, eliminating evil, and practicing good, all 
1n accord with enliphtenment, forever getting rid 
of all faults—An trụ chánh mạng, đầu đà tri túc, 
oai nghi thẩm chánh, tùy thuận Bồ Đề, thực hành 
Thánh chủng, tất cả lỗi lầm đều rời hẳn—See 
Ten kinds of path of Great Enlightening Beings 
(8). 

Abide acceptance 0Ÿ 
nonoriginatfion: An trụ vô sanh nhẫn—See Ten 
thngs which Enliphtenng Beings cause the 
Buddhas to reJoice (B). 

Abide securely in daunfless power: An trụ 
dũng mãnh—See Ten things which Enlightening 
Beings cause the Buddhas to rejoice (B). 

Abide securely the  enliphfening 
pracfices: An trụ đại hạnh—See Ten things 
which Enlightening Beings cause the Buddhas to 
rejJoIce (B). 

Abide securely in the fulfillment of the 
transcendent ways: An trụ đầy đủ các môn Ba 
La Mật—See Ten things which Enlightening 
Beings cause the Buddhas to reJoice (B). 

Abide securely in great compassion: An trụ 
đại bi —See Ten thngs which Enlightening 
Beings cause the Buddhas to reJoice (B). 

Abide securely in great kindness: An trụ đại 
từ—See Ten things which Enlightening Beings 
cause the Buddhas to reJoice (B). 

Abide securely in great vows: An trụ đại 
nguyện—See Ten things which Enlightening 
Beings cause the Buddhas to reJoice (B). 

Abide securely ỉn knowledge and wisdom: 
Observing all things have no abode, like empty 
Space—An trụ trí huệ, quán sát chư pháp vô trụ, 
như hư không—See thngs which 
Enlightening Beings cause the Buddhas to reJoice 
Œ). 

Abide securely in nonindulgenee: An trụ bất 
phóng dật—See Ten things which Enlightening 
Beings cause the Buddhas to rejoice (B). 

Abide securely in skilful means: An trụ 
phương tiện thiện xảo—See Ten things which 


securely in 


in 


Ten 


76 


Enlightening Beings cause the Buddhas to reJoIce 
(Bì). 
Abide in the site of enlightenment, fulfiling 
powers, fearlessness, and all aspects of 
Buddhahood: An trụ đạo tràng, vì đầy đủ thập 
lực, vô úy và tất cả Phật pháp—See Ten kinds of 
abiding of Great Enlightening Beings. 
Abide in the teaching of truth: An trụ thuyết 
pháp—See Ten kinds of abiding of Great 
Enlightening Beings. 
Abide in the transcendent ways: An trụ Ba 
La Mật—See Ten kinds of abiding of Great 
Enlightening Beings. 
Abide unsoiled: Live undefiled (unstained)— 
Sống không bị ô nhiễm. 
Abide where the Buddha-merit ïs stored: Đã 
an trụ trong kho tàng phước đức của Phật—See 
Characterisics of Sravakas the 
Gandavyuha Assembly. 
Abide in the will for enlighfenmentf: An trụ 
tâm Bồ Để—See Ten kinds of abiding of Great 
Enliphtening Beinss. 
Abide (v) with: Cư ngụ với ai. 
Abide ïn all worlds, remaining unhindered: 
Trụ ở tất cả thế giới, vô chướng ngại trụ —§ee 
Teen ways in which Buddhas remain unhindered. 
Abidings: Trú xứ —-Abiding, one of the four 
forms of activity. There are three abidings—Tru, 
một trong bốn loại hữu vi tướng. Có ba loại trụ— 
See Three dharmas (LIID and Four forms of 
aC{IVItY. 
Abiding in Certainty Bodhisattva: Trụ Định 
Bồ Tát—A Bodhisattva firmly fixed, or abiding in 
certainty. After a Bodhisatva has completed 
three great asamkhyeya kalpas he has still one 
hundred great kalpas to complete. This period 1s 
called abiding in fixity or firmness, divided Into 
sixth kinds—Bổ Tát sau khi tu lục độ hành trong 
ba a tăng kỳ kiếp, thì còn phải tu trong 100 đại 
kiếp nữa mới có thể thành tựu viên mãn. Các giai 
đoạn tu hành trong 100 đại kiếp nầy được gọi là 
“Trụ Định.” Trụ định là an trụ ở sáu loại quyết 
định: 
l1) Certainty of being born In a good gatIi such as 
1n the deva realms_ or in the realms of human 


Ten 1n 


beings: Thiện Thú Định—Quyết định sanh ở 
thiện đạo trời, người. 

Certainty of being born In a noble family: 
Quyết định sanh vào nơi quý tộc. 

Certainty of being born with a good body: 
Quyết định sanh ra có đầy đủ lục căn không 
tàn khuyết. 

Certainty of being born as a man: Quyết định 
sanh làm người nam. 

Certainty of being born knowing the abiding 
places of his transmigrations: Quyết định có 
được túc mệnh thông. 

Certainty of being born knowing the abiding 
character of his good work: Quyết định tạo 
tác thiện nghiệp bển vững không thoái 
chuyển. 

** See SIx kinds of cerfainty. 

Abiding in the dharma: Trụ Pháp Vị —To 
abide In place In the Dharma. 

Abiding in øgoodness: Upavasatha, or Posadha 
(skÐ)—Thiện Túc. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


I1) Abiding in goodness: Chỉ trú ngụ nơi điểu 
thiện. 
2) A disciple who keeps eight commandments: 


Một vị Phật tử (tại gia) giữ được tám giới 
(bát quan trai giới). 
Abiding of Great Enlightening Beings: Trụ 
Xứ của chư Đại Bổ Tát —According to The 
Flower Adornement Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of abiding of Great Enlightening Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these can 
reach the Buddhas supreme abiding ¡n 
omniscience—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, 
có mười chỗ an trụ của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy thời được an trụ nhứt 
thiết trí vô thượng—See Ten kinds of abiding of 
Great Enlightening Beings. 
Abiding in the fruit: Trụ Quả—Abiding ¡n the 
fruit, i.e. sravakas and pratyeka-buddhas who rest 
satisfied in their attainmenfs and do not sfrIve for 
Buddhahood—Trụ nơi quả vị đạt được, như việc 
Thánh giả Thanh Văn và Duyên Giác an trụ quả 
đã chứng được mà không cầu tiến lên quả vị 
Phật. 
l) Pratyeka-buddhas who rest satisfied in their 
afanmens and do not strive for 
Buddhahood: Trụ Quả Duyên Giác—Những 


77 


vị Duyên Giác sau khi chứng quả thì an trụ 
chứ không cầu tiến lên quả vị Phật. 

Sravakas who rest satisied their 
afanmens and do not strive for 
Buddhahood: Trụ Quả Thanh Văn—Những 
vị Thanh Văn sau khi chứng quả thì an trụ 
chứ không cầu tiến lên quả vị Phật. 

Arahans who rest 
arahanhood and do not strive for 
Buddhahood: Trụ Quả La Hán—Những vị A 
La Hán sau khi chứng quả thì an trụ chứ 
không cầu tiến lên quả vị Phật. 

Abiding kalpa: Vivarta siddha kalpa (skÙ——Trụ 
Kiếp— The existng kalpa; the kalpa of human 
existence—Thời kỳ mà các loài hữu tình yên ổn 
tồn trụ (một trong bốn trung kiếp, thành, trụ, hoại, 
không). ** See Four kalpas. 

Abiding in knowledge of the ulfimate 
profundity: Trụ nơi trí thậm thâm mà làm Phật 
sự—See Ten kinds of Buddha-work in all worlds 
1n all times of the Buddhas (B) (8). 

Abiding of non-backsliding: The stage where 
cultivator does not backslide from the experience 
of emptiness, no desires. This 1s the seventh of 
the ten stages of never receding or confinuous 
progress—Bất thối trụ, là nơi mà hành giả không 
còn đi lùi về kinh nghiệm tánh không, và cũng 
không còn tham dục. Đây là trụ thứ bảy trong 
thập trụ là “Bất Thối Chuyển.” 

Abiding place: Dwelling place—Trụ địa— 
Dwelling place; abiding place In the Truth, 1.e. 
the acquirement by faith of a self believing 1n the 
dharma and producing 1(s fruits, one of the ten 
Sfages, resting and developing places or abodes of 
the Bodhisattva, which is entered after the staøe 
of belief has been passed——NGơi trụ vào chân lý, 
thí dụ như bằng niềm tin tự tin nơi giáo pháp và 
những quả vị, một trong thập trụ Bồ Tát, sau khi 
qua “tín vị” thì trụ lại để phát triển tu tập. 
Abiding ïn a place: Trụ Vị —Abiding place, one 
of the ten stages, resting and developing places or 
abodes of the Bodhisattva, which is entered after 
the staøe of belief has been passed——Nớơi trụ, một 
trong thập trụ Bồ Tát, sau khi qua “tín vị” thì trụ 
lại để phát triển tu tập. 

Abiding ïn space: Akasa-pratisthia (skU)—Hư 
không cư (hư không trú). 


2) in 





3) satisied ¡in their 





Abiding state of existence: Sthiti (skt)—Smrty- 
upasthana (sk—Trụ Tướng —Abiding, being the 
state Of existence, one of the four characterIstics 
of all beings and things, 1e. bìírth, existence, 
change or decay, and death or cessatlon—Một 
trong bốn tướng sanh, trụ, hoại, diệt. 

Abiding Three Treasures: Thọ Trì Tam Bảo— 
See Triratna (IV)(C). 

Abilty (n)›: Khả năng (công 
Capability——Competence—Power. 
Ability to acquire insighf: Khả năng nội quán. 
Ability to emanate networks of pure light, 
the same as all Buddhas: Phóng đại quang 
minh thanh tịnh đồng với chư Phật—See Ten 
things that Enlipghtening Beinss attain when they 
abide in the Unimpeded wheel concenfration. 
Ability to analyze and explain all truths: 
Khả năng phân tích và giải thích chân lý—There 
1S a spIrtual friend who enables cultivators to 
analyze and explain all truths. This 1s one of the 
ten kinds of spiritual friends who help them along 
the path to enliphtenment ¡in the Flower 
Adornment Sutra—Có một loại thiện tri thức có 
khả năng phân tích và giải thích tất cả các pháp. 
Đây là một trong mười loại thiện hữu tri thức mà 
Đức Phật đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm—See 
Ten kinds of spiritual friends. 

Ability to annihilate causality karma for 
sentient beings: Khả năng loại trừ nhân quả 
nghiệp báo cho chúng sanh. Đây là một trong ba 
điều mà Đức Phật không thể làm được —He 
cannot annihilate causality karma. This 1s one of 
the three things Iimpossible to a Buddha—See 
Three things Iimpossible to a Buddha. 

Ability to appear before all senfient beings: 
Thân nghiệp ở trước tất cả chúng sanh đều có thể 
thị hiện—See Ten kinds of physical aclon of 
Great Enlightening Beings (J). 

Ability to avoid pride and boasting: This ¡s 
one of the eight virtues that enable Buddha to 
bestow blessings and happiness upon the 
people—Đức Phật có khả năng tránh tâm kiêu 
mạn. Đây là một trong tám công đức làm cho 
Phật có khả năng ban phước hạnh cho con người. 
**See Elight virtues. 


năng)— 


78 


Ability (power) to be anywhere and to do 
anything at wil: Rddhi-saksatkriya-jnana 
(sk)—Thần Túc Thông—Khả năng đi bất cứ đâu 
và làm bất cứ thứ gì tùy ý—See Six miraculous 
Or transcendental powers. 

Ability to be enlightened: Ngộ tính. 

Ability to bear: To undertake—Kham năng. 
Ability to bear bodily feelings that are 
painful: One bears cold and heat, hunger and 
thirst, and contact with gadflies, mosquitoes, 
wind, the sun, and creeping things; one endures 
1ll-spoken, unwelcome words and arisen bodily 
feelings that are painful, racking, sharp, pIercing, 
disapreeable, distressing, and menacing to life— 
Vị ấy có khả năng chịu đựng được những cảm thọ 
về thân khởi lên, khổ đau, nhói đau, thô bạo, chói 
đau, bất khả ý, bất khả ái, đưa đến chết điếng— 
See Ten meris of the culivation of the 
mindfulness of the body. 

Abiliy to  bear cendurance 
pracficing: Tu Nhẫn—See 
cultivation and S1x kinds of enduance. 

Ability to bear external hardships: Pháp 
Nhẫn—See Dharmakshanti and Six kinds of 
enduance. 

Abiliy to bring immediate beneffs and 
happines: The Buddha has the ability to bring 
Iimmediate benefits and happiness 1n the world 
throuph practice of His teaching. This 1s one of 
the eight virtues that enable Buddha to bestow 
blessings and happiness upon the people—Đức 
Phật có khả năng làm lợi ích và hạnh phúc cho 
chúng sanh qua thực hành giáo pháp của Ngài. 
Đây là một trong tám công đức làm cho Phật có 
khả năng ban phước hạnh cho con người. **See 
Eight virtues. 

Ability to conceive: Khả năng nẩy mầm. 
Ability to concentrate one?s mỉnd: Định 
lực—The power of meditation (dhyana) or the 
force of concentration which leads to eliminate all 
passions and desires—Sức mạnh của Tam Ma địa 
nhằm loại bổ đam mê dục vọng—§ee Five 
DOWTS. 

Ability to conquer all demons: Có thể hàng 
phục chúng ma—Should be able to conquer all 
demons. This 1s one of the ten kinds of rules of 


during 


Patence ¡In 


behavor of great cenliphtenng beings. 
Enliphtening beings who abide by these can attain 
the supreme discipline of. preat knowledge—Đây 
là một trong mười luật nghi của chư Đại Bồ Tát. 
Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời được luật 
nghi đại trí vô thượng—See Ten kinds of rules of 
behavior of great enlightening beinss. 

Ability to control all natural laws: Isitva 
(skÐ—To make everywhere and everthing to be 
omnipotent or to be able to control all natural 
laws. This Is one of the eight supernatural powers 
of transformation, characterlsics of ©every 
Buddha—Năng hữu chủ Có khả năng làm cho có 
quyền vô hạn ở khắp mọi nơi và trên mọi vật. 
Đây là một trong tám loại biến hóa hay tám thần 
thông biến hóa của chư Phật. **See Eight 
supernatural powers of transformation. 

Abilitqy to convert the hefterodox 0r 
o0pponen(s: Nghịch Hóa The abilty of the 
Buddhas and bodhisatvas to convert the 
heterodox or opponents—Khả năng của chư Phật 
và chư Bồ Tát, giáo hóa những kẻ theo tà giáo 
hay những người đối địch với mình. 

Ability to cover all worlds with one hand: 
Thân nghiệp dùng một tay có thể che khắp tất cả 
thế giới—See Ten kinds of physical action of 
Great Enlightening Beings ()). 

Ability to develop the rootfs of øoodness of 
enlightening beings as appropriate: Tùy 
thuận phát khởi những thiện căn của Bồ Tát— 
See Ten ways of receiving the prediction of 
Budhahood (B). 

Ability to develop all senfient beings: Khả 
năng khiến thành thục được tất cả chúng sanh— 
There 1s a spiritual friend who enables cultivaftors 
to develop all sentient beings. This 1s one of the 
ten kinds of spiritual friends who help them along 
the path to enlightenment ¡in the Flower 
Adornment Sutra—Có một loại thiện tri thức 
khiến thành thục được tất cả chúng sanh. Đây là 
một trong mười loại thiện hữu tri thức mà Đức 
Phật đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm—See Ten 
kinds of spiritual friends. 

Ability to direct and guide all living beings: 
Giáo hóa tất cả chúng sanh —See Ten kinds of 
Buddha-work In all worlds in all times of the 
Buddhas (B) (5). 





79 


Ability to distinguish spheres of knowledge: 
Hay khéo phân biệt cảnh giới trí huệ—See Ten 
kinds of path of Great Enlightening Beings (5). 
Ability to do what He has spoken: This ¡s one 
of the eight virtues that enable Buddha to bestow 
blessings and happiness upon the people—Đức 
Phật có khả năng y ngôn thực hành (Nói làm như 
nhứt). Đây là một trong tám công đức làm cho 
Phật có khả năng ban phước hạnh cho con người. 
**See Eight virtues. 

Ability to do work: Khả năng làm việc. 
Ability to end conftaminatfion: Asravaksaya- 
Jnana (skÐ—Lậu Tận Thông—See Six 
miraculous or transcendenfal powers. 

Ability to end the realm of the living: He 
cannot end the realm of the living. This 1s one of 
the three things impossible to a Buddha—Khả 
năng chấm dứt các đường dữ cho chúng sanh. 
Đây là một trong ba điều mà Đức Phật không thể 
làm được—See Three things Impossible to a 
Buddha. 

Ability to expound the characteristics of the 
four truths: Khéo có thể khai triển tướng của 
bốn chân đế—See Ten aspects of the turning of 
the great wheel of teaching. 

Abiliy to full the of hỉs 
compassionafe heartf: This is one of the eight 
virtues that enable Buddha to bestow blessings 
and happiness upon the people—Đức Phật có khả 
năng hoàn thành mãn túc chư nguyện. Đây là 
một trong tám công đức làm cho Phật có khả 
năng ban phước hạnh cho con người. **See Eight 
Virfues. 

Ability to øïve comfort: This ¡s one of the eight 
wWafers of merit and virtue or eight kinds of wafter 
Of virtues, or eipht virtues. Ít 1s said that these are 
characteristics of water in the lakes and ponds In 
the Pure Land of Amitabha Buddha—An Hòa hay 
có khả năng làm an lạc và êm dịu mọi tình 
huống. Đây là một trong tám công đức được ví 
với tám tánh của nước. Người ta nói đây là tánh 
đặc thù của nước trong những ao hồ nơi cõi Tịnh 
Độ của Đức Phật A Di Đà—Eipht kinds of water 
of virtues, or eipht virtues, and Eight virtues of 
WaT. 


VOWS 


Ability to go to the assemblies of all 
Buddhas: Thân nghiệp qua đến chúng hội của 
chư Phật—See Ten kinds of physical action of 
Great Enlightening Beings ()). 

Ability to grind the iron surrounding 
mounfains of all worlds to dust with one 
hand: Thân nghiệp có thể dùng một tay chà tất 
cả kim cang vi thiết sơn nát như vi trần—See Ten 
kinds of physical action of Great Enlightening 
Beings (). 

Ability to hear all sounds (ability to hear 
any sound anywhere): Divyasrotra (skÙ— 
Thiên Nhĩ Thông— Khả năng nghe mọi âm 
thanh. Khả năng nghe và hiểu mọi ngôn ngữ— 
See SIx miraculous or transcendental powers. 
Ability to improve health and nourishing 
all roofs:This is one of the eight waters oŸ merit 
and virtue or eipht kinds of water of virtues, or 
eipht lt that 
characteristIcs of water In the lakes and ponds In 
the Pure Land of Amitabha Buddha—Có khả 
năng cải tiến sự khang kiện và bổ khỏe các căn. 
Đây là một trong tám công đức được ví với tám 
tánh của nước. Người ta nói đây là tánh đặc thù 
của nước trong những ao hồ nơi cõi Tịnh Độ của 
Đức Phật A Di Đà —See Eight kinds of water of 
virftuies, or eipht virtues, and Eipht virtues of 
Wat€T. 

Ability to judge of an average person: Prajna 
(sk)—Khả năng phán đoán mà một người bình 
thường cũng có—See Fliffy-one 
1nteractive with the Mind. 

Ability to judge correctly between right and 


Virtues. 1S said these are 


Dharmas 


wrong: Ability to judge correctly between good 
and bad. This 1s one of the eight virtues that 
enable Buddha to bestow blessings and happiness 
upon the people—Đức Phật có khả năng phán 
đoán một cách chính xác thiện ác chánh tà. Đây 
là một trong tám công đức làm cho Phật có khả 
năng ban phước hạnh cho con người. **See Eight 
VIrfues. 

Ability to keep preceptfs: Năng Trì —Ability to 
keep or maintain the commandments—Có khả 
năng trì giữ giới luật (theo pháp thọ giới trong 
Kinh Phạm Võng, Giới Hòa Thượng hướng về 
người thọ giới mà nói rõ từng giới tướng trong 


80 


thập giới trọng cấm rồi hỏi: “Ông có thể giữ được 
giới đó không?” Người thọ giới trả lời: “Năng Tn 
hay có thể giữ được.” Sau lời đáp “năng trì” là 
coi như đã thọ giới đó). 

Ability (power) to know the thoughts of all 
other mỉnds which enlightened beings have 
to a øreatfer or lesser exten( depending on 
their spiritual achievemenfs: Paracitta-jnana 
(skÙ—Tha Tâm Thông hay Tha Tâm Trí 
Thông—Khả năng đọc được tư tưởng của người 
khác mà các bậc giác ngộ đạt được cao hay thấp 
tùy theo sự thành đạt của bậc ấy—See Six 
miraculous or transcendental powers. 

Ability to know the thoughfs of others or 
power fo read thoughts, or knowledge of 
the mỉnds of all living beings: Paracitta-jnana 
(skÙ—Tha Tâm Thông hay Tha Tâm Trí 
Thông—See Six miraculous or transcendental 
DOW€TS. 

Ability to lead all people by an equal way: 
This 1s one of the eipht virtues that enable 
Buddha to bestow blessings and happiness upon 
the people—Đức Phật có khả năng hướng dẫn 
chúng sanh một cách bình đẳng. Đây là một trong 
tám công đức làm cho Phật có khả năng ban 
phước hạnh cho con người. **See Eight virtues. 
Ability to lead and guide people to convert 
to the right way: This is one of the eight virtues 
that enable Buddha to bestow blessings and 
happiness upon the people—Đức Phật có khả 
năng dẫn đạo khiến chúng sanh nhập chánh đạo. 
Đây là một trong tám công đức làm cho Phật có 
khả năng ban phước hạnh cho con người. **See 
Eight virtues. 

Ability to lead people to enlightenment by 
teaching his right way: This ¡s one of the eight 
virtues that enable Buddha to bestow blessings 
and happiness upon the people—Đức Phật có khả 
năng giáo đạo chính đạo khiến chúng sanh giác 
ngộ. Đây là một trong tám công đức làm cho Phật 
có khả năng ban phước hạnh cho con người. 
**See Eight virtues. 

Ability to maintain clear wisdom: Huệ lực— 
The power of wisdom (awareness) or the force of 
wisdom which rests on 1nsight into the four noble 
truths and leads to the knowledge that liberates— 


Sức mạnh của trí năng, dựa vào chân lý Tứ Diệu 
Đế dẫn đến nhận thức đúng và giải thoát—§ee 
FIve pOW€FS. 

Ability to obtaïn the four jhanas at will: One 
obfains at will, without trouble or difficulty, the 
four jhanas that constitute the hipher mind and 
provide a pleasant abiding here and now——Tùy 
theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt 
nhọc, không có phí sức, vị ấy chứng được Tứ 
Thiển, thuần túy tâm tư, hiện tại lạc trú —See 
Ten merifs of the cultivation of the mindfulness of 
the body. 

Ability to overcome all disturbing thoughts: 
Samadhibala (skt—Power of abstract or ecstatic 
meditation—Định lực. 

Ability to pass through the solid or through 
space, or throuph fire or water, or tranform 
the four elements at will: Prakamya (skt)— To 
be one or many and at wIll pass through the solid 
or throuph space, or through Íire or wWaf€r, Or 
tranform the four elements at will, I.e. turn earth 
1nto water or to be able to assume any shape. This 
IS“ one of the eiph( supernatural powers of 
transformation, characteristics of every Buddha— 
Tùy ý hay có khả năng làm tùy theo ý mình. Đây 
là một trong tám loại biến hóa hay tám thần 
thông biến hóa của chư Phật—See Eight 
supernatural powers of transformation. 

Ability to perceive phenomena: Perceptive 


faculties, assoclated with  function—The 
subjective mind—Năng kiến tướng—Có thể thấy 
được mọi hiện tượng—See Three subtle 
concepfions. 


Ability to provoke pure faith in the mỉnds 
of all sentient beings: Có thể làm cho chúng 
sanh phát tâm tin thanh tịnh—See Ten aspects of 
the turning of the great wheel of teaching. 

Ablity to quench thirst: Có khả năng làm dịu 
những khao khát —This 1s one of the eight wafers 
of merit and virtue or eight kinds of water of 
virfues, or eipht virtues. Ít is said that these are 
characteristics of water in the lakes and ponds In 
the Pure Land of Amitabha Buddha—Đây là một 
trong tám công đức được ví với tám tánh của 
nước. Người ta nói đây là tánh đặc thù của nước 
trong những ao hồ nơi cõi Tịnh Độ của Đức Phật 





61 


A Di Đà —See Eight kinds of wafter of virtues, or 
eipht virtues, and Eight virtues of Wafer. 

Ability to regulate physical acfions: Thân 
Tiên Nhãn—The eye that precedes the body, or 
the ability to regulate our physical actions even 
before we are conscIous of them. 

Ability to retain all the teachỉng one hears: 
The power to retain all the teaching one hears— 
Thính trì Đà La NI—See Three kinds of dharan1. 
Ability to save countless beings: The Buddha 
can save countless beings. This 1s one of the three 
things possible to a Buddha—Khả năng cứu độ vô 
lượng chúng sanh. Đây là một trong ba điều mà 
Đức Phật có thể làm được. **See Three things 
possible to a Buddha. 

Ability to save all sentient beings they thỉnk 
0Ý: Rốt ráo tùy nghĩ nhớ đến chúng sanh nào có 
thể cứu hộ—See Ten ulimate great tasks of 
Great Enlightening Beings. 

Ability to save senfient  beings 
uncondifionally: The Buddha cannot save 
sentient beings uncondifionally. This 1s one of the 
three things impossible to a Buddha—Khả năng 
cứu rỗi chúng sanh một cách vô điều kiện. Đây là 
một trong ba điều mà Đức Phật không thể làm 
được. **See Three things Impossible to a Buddha. 
Ability to see beings passing away and 
reappearing: One sees beings passing away and 
reappearing, Inferlor and superlor, fair and ugly, 
fortunate and unfortunate, and one understands 
how beings pass on according to their actilons——VỊ 
ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kể cao 
sang, nguời đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn, 
kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ—See 
Ten merifs of the cultivation of the mindfulness of 
the body. 

Ability to see all forms: Divyacaksus (skÐ— 
Thiên Nhãn Thông —See Six miraculous or 
transcendental powers. 

Ability to shake all things: Năng động hay có 
khả năng làm cho động được. Đây là một trong 
tám loại biến hóa hay tám thần thông biến hóa 
của chư Phật The be able to shake all things. 
This 1s one of the eight supernatural powers of 
transformation, characteristics of every Buddha. 
**  See Eigh( supernatural of 
transformaftion. 


DOW€TS 


Ability to transfer the body at will: Thân Túc 
Thông—The power to transfer oneself fo varIous 
reglons at will, also to change the body at will, or 
the power to transfer the body through space at 
wil—Thân như ý thông—Khả năng tự chuyển 
mình đến nhiều vùng khác nhau tùy ý, cũng là 
khả năng chuyển đổi thân hình, hay khả năng di 
chuyển trong không gian tùy ý. 

Ability to travel in all worlds: Thân nghiệp du 
hành tất cả thế giới—See Ten kinds of physical 
action of Great Enlightening Beings (1). 

Ability to traverse the solid as space: This ¡s 
one of the eight( great powers of personality or 
sovereign independence—Thân khắp mọi chốn 
giống như cõi hư không. Đây là một trong tám cái 
ngã tự tại lớn. **See Eigh(t great powers of 
personality. 

Ability to undertake birth in all states of 
being: Thân nghiệp nơi tất cả các loài đều có thể 
thọ sanh —See Ten kinds of physical action of 
Great Enlightening Beings ()). 

Ability to use of one physical organ ïn place 
of another: This ¡is one of the eight great powers 
Of personality or sovereign Iindependence——Năng 
dùng các căn thay cho nhau. Đây là một trong 
tám cái ngã tự tại lớn—See Eight great powers of 
personality. 

Ability to use the sense organs to discern 
the truth: Chính căn—See Two roots (B). 
Abilty to  wield kinds of 
supernormal powers: One wields the various 
kinds of supernormal power: having been one, he 
becomes many; having been many, he becomes 
he appears and vanishes; he goes 
unhindered through a wall, through an enclosure, 
throupgh a mounfain as though through space; he 
dives in and out of the earth as though It were 
water; he walks on water without sinking as 
though it were carth; seated cross-legged, he 
travels In space like a bínd; with his hand he 
touches and strokes the moon and sun so powerful 
and mighty; he wIelds bodily mastery even as far 
as the Brahma-world—VỊ ấy chứng được các loại 
thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều 
thân hiện ra một thân; hiện hình biến đi ngang 
qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư 
không; độn thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở 


various 


one; 


82 


trong nước; đi trên nước không chìm như đi trên 
đất liền; ngồi kiết già đi trên hư không như con 
chim; với bàn tay chạm và rờ mặt trăng và mặt 
trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần như 
vậy; có thể thân có thân thông bay cho đến Phạm 
Thiên; với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể 
nghe hai loại tiếng, chư Thiên và loài người, ở xa 
hay ở gần—See Ten merits of the cultivation of 
the mindfulness of the body. 

Abject (a): Đê hèn—Mean—Base—Vile. 
Abjuration (n): 





I) Sự tuyên bố chối bỏ—Sự thể bỏ—Sự bội 
đạo——Renunciation upon oath. 
2) Từ bỏ ngoại đạo tà giáo trước khi quy-y Tam 


Bảo: Renunciation of heterodoxy (paganism) 

before taking refuge with the Triple Jewel. 
Able to accomplish things that are difficult 
to accomplish: Việc khó làm mà làm được, một 
trong 12 loại người chân thật hảo tâm bố thí— 
See Twelve kinds of people who have truly good 
heart and genuine gøIving. 
Able to be lord: Năng Thiên Chủ. 
Able man: Năng Nhân—Người có khả năng. 
I) Mighty in loving-kindness: Có lòng nhân— 
Able In generosity, Indicating Sakyamuni”s 
character. 
An ancient king, probably Iimaginary, of the 
“sixteen countries” of India, for whom the 
Buddha 1s said to have dictated the Mighty in 
Loving-kindness Sutra: Một vị vua thời cổ, có 
lẽ do tưởng tượng, trị vì l6 xứ ở Ấn Độ, 
người mà Đức Phật đã đọc lại cho nghe Kinh 
Nhân Vương. 
3) Sakyamuni Buddha: Phật Thích Ca. 
Able-minded (a): Sáng suốt—Clear-sighted— 
Clear-headed—ConscIous. 
Able to rescue when ït is difficult to rescue: 
Việc khó cứu mà cứu được, một trong l2 loại 
người chân thật hảo tâm bố thí—See Twelve 
kinds of people who have truly good heart and 
øenuine øIving. 
Able speak: Năng thuyết. 


2) 


Abnegation (n): 
I1)  Self-denial or renunciation: Sự phủ định—Sự 
từ bỏ. 


2) Abandonment: Xả—See Seven riches. 


Abnormal (a): Bất thường —Extraordinary— 
lIrregular. 

Abode (n): Cõi—Sở trụ Home—Land 
Residence—A living place—According to The 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of abode of Great Enlightening Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these can 
reach the supreme abode of Buddhas where there 
is no obstruction—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 
38, có mười chỗ sở trụ của chư Đại Bồ Tát. Chư 
Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được chỗ sở trụ 
vô ngại vô thượng của Như Lai. **See Ten kinds 
of abode of Great Enlightening Beings. 

(Pure) abode: Cõi Tịnh. 

Abode of Akasa-Bodhisattva: Hương Tập— 
According to the Akasagarbha-Bodhisattva Sutra, 
this 1s the name of the western Buddha land In 





which Akasa Bodhisatva lives, described In the 
Akasagarbha-sutra—Theo Kinh Hư Không Tạng 
Bồ Tát: “Tây phương đi qua 80 hằng hà sa số thế 
giới, có một cõi Phật tên là Nhất Thiết Hương 
Tập, cõi nước đó có Đức Phật tên là Thắng Hoa 
Phu Tạng Như Lai. Đức Phật đó đang chuyển 
diệu pháp cho đại chúng. Ở đó có vị Bồ Tát tên 
là Hư Không Tạng.” 

Abodes of beings: Chỗ an trú của loài hữu 
tình —According to the Sangiti Sutta, there are 
nine abodes of beings—Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có chín chỗ an trú cho loài 
hữu tình. **See Nine abodes of beings. 

Abode of the Bodhisattva of Fragrance and 
Light: Hương Phong Sơn—Trụ xứ của Bồ Tát 
Hương Quang. 

Abode for the celibate: Place for pure 
cultivation—Place for spiritual cultivatlon—Pure 
dwellinge—The abode of the celibate, or house 
chasfity, I.e. a monastery, nunnery, Or cOonVent— 
Tinh thất —Nơi an trụ thanh tịnh, như đạo tràng tu 
pháp, đàn tràng tinh diệu, hay tự viện (tu viện) 
của Tăng và Ni—See Pure abode. 

Abode of the common or unelightened 
people: Dim city—Hôn thành (thành lũy tối tăm, 
chỗ mà kẻ phàm phu hôn ám nương náu). 

Abode of compassion: Từ Bi Thất —According 
to the Lotus Sutra, this ¡is the abode or the 
dwelling of Buddha—Theo Kinh Pháp Hoa, thì 





83 


Từ Bi Thất là tên khác của nơi trú ngụ của Đức 
Phật. 

Abode of consciousness: Alaya-vijnana (sk)—— 
Chúng tử thức —The store-house of consciousness 
from which all phenomena spring, producing and 
reproducing momentarily—Tạng thức nơi mọi 
hiện tượng phát khởi, nhất thời sản sinh và tái sản 
sinh. 

Abodes of demons: All abodes of demons are a 
grove for Enliphtening Beings because they 
conquer them all. This is one of the ten kinds of 
grove of Great Enlightening Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can achieve the 
Buddhas” unexcelled peaceful, happy action, free 
from sorrow and affliction—Tất cả cung điện của 
ma là viên lâm của Bồ Tát, vì hàng phục được 
chúng ma. Đây là một trong mười loại viên lâm 
của chư đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp 
nầy thời được đại hạnh an lạc la ưu não vô 
thượng của Như Lai—See Ten kinds of grove of 
Great Enlightening Beings. 

Abode of the dharmakaya: Pháp Thân 
Tháp —The pagoda where abides a spiritual relic 
of Buddha; the esoteric sect uses the letter 
“[sung” as such an abode of the dharmakaya—— 
Tháp có đặt xá lợi Phật. Mật giáo lấy chữ “Tông” 
trong tiếng Phạn là Pháp Thân (vì chữ “Tông” là 
hạt giống pháp giới, hình dáng như tháp tròn). 
Abode of equality of all things: By virtue of 
having gained the prediction of Budhahood— 
Dùng tất cả pháp bình đẳng làm chỗ sở trụ, vì 
được thọ ký—See Ten kinds of abode of Great 
Enlightening Beings. 

Abode of formlessness: Animitapatha or 
Animittadishthana (sk)—Vô Tướng Đạo (vô 
tướng xứ, nghĩa là con đường hay chỗ ở của vô 
tướng). 

Abode of the øgods: Devapura (skt)—Palace of 
devas—Thiên Cung. 





I) The deva bow: The rainbow—Cung của cõi 
trời. 

2) Devapura: Devaloka—lhe palace of 
devas—The abode of the gods—Heavenly 
palace. 

3) The six celestial world situated above the 


Meru, between the carh and the 


Brahmalokas: Cung trời thứ sáu nằm trên núi 

Tu Di, giữa thế giới và Phạm Thiên giới. 
Abode of great compassion: Not slighting the 
uncultivated—Dùng đại bi làm chỗ sở trụ, vì 
chẳng khinh người chưa học—See Ten kinds of 
abode of Great Enlightening Beings. 
Abode of great equanimity: Regarding the 
created and uncreated equally—Dùng đại xả làm 
chỗ sở trụ, vì nơi hữu vi vô vi đều bình đẳng— 
See Ten kinds of abode of Great Enlightening 
Beings. 
Abode of great goodwill: Being ¡impartial 
toward all sentient beings—Dùng đại từ làm chỗ 
sở trụ, vì tâm bình đẳng với tất cả chúng sanh— 
See Ten kinds of abode of Great Enlightening 
Beings. 





Abode of great joy: Aloof from all vexations— 
Dùng chỗ đại hỷ làm chỗ sở trụ, vì rời tất cả ưu 
não—Seec Ten kinds of abode of Great 
Enlightening Beings. 

Abode of infinife space: Akasanantyayatana 
(sk)—Không vô biên xứ. **See Four Iimmaterial 
heavens. 

Abode of the living: Quốc độ thế gian. 

Abode of. mindfulness: 
(sk —There are four abodes of mindfulness, or 
four foundations of mindfulness (¡in Theravada). 
**See Four Foundations of Mindfulness. 

Abode of Nirvana: Nirvana-dhatu (skt— 
Realm of nirvana—The realm of nirvana (the 
abode of Nirvana), or bliss, where all virtues are 
stored and whence all good comes, one of the 
three dharmas of inaction—Niết Bàn có thể tàng 
giữ muôn đức vô vi, nơi sanh ra các việc lợi lạc 
thế gian và xuất thế gian, một trong tam pháp vô 
vi—See Three non-created dharmas. 

Abode of peaee: Tĩnh thất. 

Abode of recollection and awareness: By 
virtue of full development of recognition of 
truth—Dùng niệm huệ làm chỗ sở trụ, vì nhẫn 
pháp thành tựu viên mãn—See Ten kinds of 
abode of Great Enlightening Beings. 

Abode of signlessness: Not leaving the absolute 
state—Dùng vô tướng làm chỗ sở trụ, vì chẳng ra 
hồi chánh vị —See Ten kinds of abode of Great 
Enlightening Beings. 


Smrty-upasthana 


84 


Abode of Sravakas, Pratyeka-Buddhas and 
Bodhisattvas: The abode of Sravakas, Pratyeka- 
Buddhas and Bodhisattvas, equivalent of samadhi 
of the Immaterial realm, formless and still— 
Thánh trụ (trụ xứ của bậc Thánh giả Tam thừa, 
tức là tam tam muội, không, vô tướng và vô tác). 
Trụ xứ của Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, 
tương đương với tam ma địa của cảnh giới không, 
vô tướng và vô tác—See Four states of conditions 
found In mortality. 

Abode of Tathagata: Như Lai thất (nhà Như 
LaI). 

Abode of all thỉings: Pháp tánh. **See Twelve 
aspects of the Bhutatathata. 

Abode of transcendent ways: Being led by the 
aspiration for enlightenment—Dùng tất cả Ba La 
Mật làm chỗ sở trụ, vì lấy Bồ Đề tâm làm đầu— 
See Ten kinds of abode of Great Enlightening 
Beings. 

Abode of the Triratna: Precious place—A 
monastery—Bảo phường. 

Abode of universal empfiness: By virtue of 
skillful analysis—Dùng nhứt thiết không làm chỗ 
sở trụ, vì thiện xảo quán sát—See Ten kinds of 
abode of Great Enlightening Beings. 

Abode of  wishlessness: Examinng the 
experlence of taking on life—Dùng vô nguyện 
làm chỗ sở trụ, vì quán sát thọ sanh—See Ten 
kinds of abode of Great Enlightening Beings. 
Abolish (v): 

I) Bãibỏ 
2) Tiêu trừ: Eradicate—Suppress. 

Abolition (n): Sự thủ tiêu. 

Abortion (n): Sự phá thai—Terminating life of a 
fetus—According to Buddhist scriptures, abortion 
1S a prave offence. Any monk or nun who gIves 
advice or supplles abortive medicine wIll be 
expelled from the monkhood—Theo kinh điển 
Phật giáo thì phá thai là một trọng tội. Bất cứ 
Tăng Ni nào khuyên hay cung cấp thuốc phá thai 
đều sẽ bị loại ra khỏi Giáo đoàn. 

Abortionist (n): Người phá thai—A person who 
performs or Induces abortIions. 

About right (a): Gần đúng. 

Above: Uttara (skt——Superior—Trên. 


To annul. 





Above all (a): Trước tiên—- Trước hết— 
Exceeding all other factors In importance. 

Above the øground: On the ground—Địa 
thượng. (trên mặt đất). 

Above the limit of creafion: Vô sinh—Without 
creaftlon—See Bhutatathata and Three aspects of 
Bhutatathata. 

Above the limit of a soul: Vô tánh—W¡thout 
nature—See Bhutatathata and Three aspects of 
Bhutatathata. 

Above the limitation of form: Vô tướng— 
Without form—See Bhutatathata and Three 
aspecfs of Bhutatathata. 

Above to seek Bodhi: Thượng cầu Bồ Đềể— 
Thượng cầu Phật đạo—This is one of the great 
vows of a Bodhisattva. One other great Vvow 1s 
“Below to transform all beings.”—Đây là một 
trong những đại nguyện của một vị Bồ Tát. Một 
đại nguyện khác là “Hạ hóa chúng sanh.” 
Abrahmacarya (skt: Sexual immoralty or 
bestialityDâm Dục —Phạm tội thông dâm— 
Adultery—See Parajika (AI). 

Abrupt Doctrine of the Great Vehicle: Đại 
Thừa Đốn Giáo—See Five divisions of Buddhism 
(). 

Abrupt experience of enlightenment: Đốn 
Ngộ Nhất Thời—Enlightenment comes upon one 
abruptly and is a momenfary experlence. In fact, 
1 1t Is not abrupt and momentary, I( IS nof 
enliphtenmemt.  This abruptness 
characterizes the Hui-Neng school of Zen ever 
since 1fs proclamation late In the seventh century. 
His opponent Shen-Hsiu was Insistent on a 
gradual unfoldment of Zen consciousness. Hui- 
Neng's followers were thus distinguished as 
strong upholders of the doctrine of abruptness. 
This abrupt experience of enliphtenment, then, 
opens up In one moment (ekamuhurtena) an 
altogehter new visfa, and the whole existence 
apprased from quite anple of 
observation—Sự Chứng ngộ diễn ra một cách 
đường đột; và đó là một kinh nghiệm trong nhất 
thời. Thực sự, không phải là đường đột và nhất 
thời, thì không phải là ngộ. Đốn là đặc điểm của 
dòng Thiền Huệ Năng, kể từ khởi nguyên của nó 
vào cuối thế kỷ thứ bẩy. Đối thủ của Ngài là 
Thần Tú, nhấn mạnh trên sự khai triển tuần tự 


1S What 


a n©ew 





85 


của tâm thức. Như vậy các đồ đệ của Huệ Năng 
hiển nhiên là những người tích cực chủ trương 
giáo lý đốn ngộ. Kinh nghiệm đốn ngộ nầy mở ra 
một nhãn giới hoàn toàn mới mẻ ngay trong một 
khoảnh khắc (ekamuhurtena) và toàn thể đời 
sống bấy giờ được đánh giá từ một quan điểm 
mới mẻ hẳn. 

Absenee (n): Sự vắng mặt —The state of being 
away or not being present. 

Absence of anger: Advesha (skÙ—Vô sân 
(không sân)—See Fifty-one Dharmas InteracfIve 
with the Mind. 

Absence of cause: Vô nhân—There are two 
theories on the absence of cause—Có hai thuyết 
về vô nhân. **See Two theories on the absence 
Of cause. 

Absence of cruelty: Ahimsa (skÙ—Avihimsa 
(p—Humanity—Non-violence—Bất bạo động— 
Nhân đạo—Nhân tính (hiền lương). 

Absence of desire: Viraga (skt)—Vô tham. 
Absence of doubt: Absence of doubt and 
suspicion when hearing (the expounding of) sufras 
which he has not heard before—Những kinh chưa 
nghe, nghe không nghi—See Eight perfections. 
Absence of greed: Alobha (sk)—Vô tham 
(không  tham)—See Fifty-one 
1nteractive with the Mind. 


Dharmas 


Absence of ipnorance: Amoha (skÐ—Vô sĩ 
(không si)—See Fifty-one Dharmas Interactive 
with the Mind. 

Absence of illness: Arogyra (skt—Healthy— 
An lành (không bệnh hoạn). 

Absence of intention: Vô Ý —Absence of 
Idea—Absence of objective thought, of will or 
intention, the highest stage of dhyana—Ý tứ 
không hư vọng, đây là chỗ cao tột của thiển định. 
Absence of objective thought: Vô Ý— 
Without obJective, wIll, or intentlon—Absence of 
Idea—Absence of objective thought, of will or 
intention, the highest stage of dhyana—Ý tứ 
không hư vọng, đây là chỗ cao tột của thiển định. 
Absence of passion: Không có dục vọng. 
Absenee of percepftion: Vô trị. 

Absence of the substance of existence: Vô tự 
tính (không có một thuộc tính độc lập, bất biến 
hay bất tử). 


Absence of thinking: Vô tưởng —See Asamjni- 

sattvah and Nine heavens of the fourth dhyana 

heaven. 

Absence of thinking heaven: Asamjni-sattvah 

(sk)——-Heaven above Thought—Vô Tưởng—See 

NÑine heavens of the fourth dhyana heaven and 

Four dhyana heavens. 

Absent-minded (a): Inattentive—Tâm bất tại 

(vô tâm vô hồn hay lơ đãng). 

Absolute (a): 

l1) Chân như—See Five laws or categories (II). 

2) Tuyệt đối: Vô hạn định—Complete— 
Perfect. 

Absolute annihilation: Absolute extinction— 

Completed extinction of individual existence—— 

Extnguished from existence—Liberated from 

existence—Tịch diệt. **See Nirvana. 

Absolute apart from phenomena: Truth— 

'True principle——Principle of truth—Chân lý. 

Absolute Bodhicitta: Tâm Bồ Đề tuyệt đối hay 

sự thấy biết chơn lý cao tuyệt. 

Absolute Buddha-truth: Real 

religIon—True way——Thực đạo. 


way——True 


Absolute in iís causafve or relafve 
condiftion: Absolute causative or relative 
condtion of all things—The Bhutatathata 


influenced by environment, or pure and impure 
conditions, produces all things—Chân Như Duyên 
Khởi (chân như bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, 
điều kiện thanh tịnh hay bất tịnh, tạo ra chư 
pháp). **See Theory of causation and Four 
principal uses of conditional causation (3). 


Absolute confidence 0f  cease of 
transmigration: Lậu Vĩnh Tân Vô Sở Úy— 
Absolute confidence of Buddha that 


transmieration would cease forever—Tin tưởng 
tuyệt đối nơi Phật là dòng luân hồi sẽ vĩnh viễn 
chấm dứt. 

Absolute dharma: Chân pháp Real dharma, 
1n contrast to phenomena which are regarded as 
momentary constructs—Chân pháp, đối lại với 
các hiện tượng, những thứ được xem là những cấu 
trúc tạm thời. 

Absolute dharma without attributes: Real 
dharma—Chân pháp. 


S6 


Absolute đharmakaya: All-embracing body— 
Sprritual body—Chân Như Pháp Thân—Not-void, 
or phenomenal bhutatathata has limifless virtue. 
The absolute as dharmakaya or spiritual body, all 
embracing—Bất Không Chân Như có đây đủ 
pháp công đức vô lượng. Cái thể của pháp thân, 
chân thực như thường. 

Absolute enlightenment: Biến Giác—The 
omniscient enliphtenment, or universal awareness 
ofa Buddha——Toàn giác của Đức Phật. 

Absolute eternal wisdom: Bổn giác —Bodhi 
which possessed by everyone—Trí huệ hay sự 
hiểu biết tuyệt đối bên trong hay Bồ Đề vốn sẵn 
có trong mỗi người —See Five stages of bodhi. 
Absolute in everything: Vạn Pháp Nhất Như— 
Ultimate reality behind everything; the ulũmate 
reality behind everything—Vạn pháp đều có 
chung một tánh là “không tánh” (vạn pháp đều do 
nhân duyên sanh diệt, chứ không có tự tánh, vì 
không có tự tánh nên ta gọi “tánh không” là tánh 
chung của vạn hữu). 

Absolute extinction: Absolute annihilation— 
Completed extinction of Individual existence—— 
Extnguished from existence—LiIberated from 
©xistence——Tịch diệ—See Nirvana. 

Absolute freedom of space: Hư không—See 
Eight (pleasures) of the Buddha's 
nirvana. 

Absolute and Punctional bodies: Thực tướng 
và Vi vật thân—See Two forms of body (D). 
Absolute fundamental reality: Dharmata or 
Bhutatathata (skÐ——Reality, with 
unreal or false; absolute fundamental reality, the 
ultimate, the absolute; the Dharmakaya, or the 
Bhutatathata—Thực Tướng—Chân như (tính chất 
chân thực thường trụ)—Pháp tánh (thể tính vạn 
pháp)—Bản thể_—Thực thể—Nhất thực —Nhất 
như—Nhất tướng—Vô tướng Pháp chứng— 
Pháp vị _-Niết bàn—Vô vi—Chân đế—Chân 
tánh—Chân không—Thực tánh—Thực đế—Thực 
tế—Chân tướng, bản tánh, là bản thể của vạn 
hữu (tướng là vô tướng), đối lại với hư vọng. 
Absolute indifference: Upeksa (skt)—Xả Vô 
Lượng Tâm —Limitless Indifference—Giving up 
all things—Complete abandonment, or absolute 
indiference (renunciaion of the mental 
faculties), one of the four forms of unlimited, or 





SaVOUfS 


In COnItrasf 





unsparing mind of all Buddhas—Hoàn toàn xả 

bỏ, một trong tứ vô lượng tâm của chư Phật —See 

Four Immeasureable minds. 

Absolute intuiion above the laws of 

differentiation (of a Buddha): Universal and 

impartial perception (of a Buddha)—Bình đẳng 

Giác. 

Absolute knowledge: 

1) Parinispanna (skÐ: Kiến thức tuyệt đối—The 
absolute knowledge 1s the highest truth or 
tathata, the absolute. The 1llusory knowledge 
and empirical knowledge correspond to 

truth (samvrti-satya), the 
absolute knowledge to the highest truth 
(paramartha-satya) of the Madhyamika 
system——Tuyệt đối là chân lý cao nhất hay 
chân như, chân lý tuyệt đối. Huyền ảo và 
thường nghiệm tương ứng với chân lý tương 
đối, còn tuyệt đối thì tương ứng với chân lý 
cao nhất của Trung Luận tông—See Three 
degrees of knowledge. 

Pravicayabuddhi (skt): Quán Sát Trí —This 1s 

one of the two kinds of knowledge menfioned 

the Sutra.  Absolute 
knowledge corresponds to the Parinishpanna. 
Pravicaya means “to search through,” “to 
examine thoroughly,” and the Buddhi so 
qualified penetrates ¡Into the fundamental 
nature of all things, which 1s above logical 
analysis and cannot be described with any of 
the four propositions—Đây là một trong hai 
loại trí được nói đến trong Kinh Lăng Già. 
Quán sát trí là trí tuyệt đối, tương đương với 
Viên Thành Thực Trí. Chữ Phạn Pravicaya 
nghĩa là tìm tòi xuyên suốt hay khảo sát 
tường tận, và cái trí được định tính như thế 
thâm nhập vào bản chất căn bản của tất cả 
các sự vật, là cái vượt khỏi phân tích lý luận, 
và không thể được diễn tả bằng mệnh đề nào 
trong tứ cú—See Two kinds of wIsdom (B). 

Absolute in manifestation: Bất không chân 

như—See Two Truths (C). 

Absolute nature: Lý tính—The fundamental 

principle or character—Nguyên lý hay tánh chất 

căn bản—Parinishpanna (skt—Viên Thành Thực 

Trí One of the three forms of 

“Svabhavalakshana-sunyata” or knowledge 1s the 


relatIve and 


2) 


1n Lankavatara 


87 


Parinnishpanna, perfected knowledge, and 
corresponds the  Right Knowledge 
(Samyagjnana) and Suchness (Tathata) of the five 
Dharmas. It 1s the knowledge that 1s available 
when we reach the state of self-realizatlon by 
going beyond Names and Appearances and all 
forms of Discrimination or Jjudgment. It 1s the 
highest truth the Yogacara School”s 
epIstemological ultimate, because If Is the way 
thngs really are as understood by the 
unenliphtened mind. It is the truth that ultimately 
all things are completely lacking In duality, even 
though they appear to the unenliphtened mind 
under the guise of dualism. ÏIt 1s suchness Itself, 1t 
1s the Tathagata-garbha-hridaya, It Is something 
indestructible. The rope 1s now perceived in Its 
true perspective. Ït Is not an object constructed 
out Of causes and conditions and now lying before 
us as something external. From the absolutists 
point assumed by the 
Lankavatara, the rope 1s a reflection of our own 
mind, it has no objectivity apart from the latter, 1t 
1s in this respect non-existent. But the mind out of 
which the whole world evolves 1s the object of 
the Parinishpanna, perfectly-attained 
knowledge—Viên thành thực trí tức là cái biết 
tương đương với Chánh Trí 
(samyagjnana) và Như Như (Tathata) của năm 
pháp. Đấy là cái trí có được khi ta đạt tới trạng 
thái tự chứng bằng cách vượt qua Danh, Tướng, 
và tất cả các hình thức phân biệt hay phán đoán 
(vikalpa). Đây là chân lý cao nhất, chân lý tối 
thượng của khoa nhận thức luận Du Già, vì nó là 
cách thức sự vật thật sự hiện hữu được hiểu bởi 
tâm giác ngộ. Chân lý này nói rằng mọi sự mọi 
vật đều hoàn toàn không có tính nhị nguyên, mặc 
dù ngươi có tâm không giác ngộ, nhìn sự vật theo 
cách nhị nguyên. Đấy cũng là Như Như, Như Lai 
Tạng Tâm, đấy là một cái gì không thể bị hủy 
hoại. Sợi dây thừng giờ đây được nhận biết theo 
thể diện chân thực của nó. Nó không phải là một 
sự vật được cấu thành do các nguyên nhân và 
điều kiện hay nhân duyên và giờ đây đang nằm 
trước mặt chúng ta như là một cái gì ở bên ngoài. 
Từ quan điểm của nhà Duy Thức Tuyệt Đối theo 
như Lăng Già chủ trương, sợi dây thừng là phản 
ánh của chính cái tâm của chúng ta, tách ra khỏi 
cái tâm thì nó không có khách quan tính, về mặt 


{O 


of view which 1s 


toàn hảo và 


nầy thì nó là phi hiện hữu. Nhưng cái tâm vốn do 
từ đó mà thế giới phát sinh, là một đối tượng của 
Viên Thành Thực hay trí toàn đắc—See 
Svabhavalakshana-traya. 

Absolute Necessity (n): Bất khả kháng. 
Absolute oneness of perfect knowledge: 
Parinishpanna (skQ—Sự nhất tính tuyệt đối của 
trí tuệ toàn hảo hay trí viên thành—See Eight 
ways of no-birth. 

Absolute oneness of perfect knowledge 
excludes the idca of otherness: The 
parinishpanna excludes the Idea of otherness—Sự 
nhất tính tuyệt đối của trí tuệ toàn hảo hay trí 
viên thành (parinishpanna) loại trừ cái ý niệm về 
dị biệt. 

Absolute perfection: 
uftermost—Viên Cực (viên mãn tuyệt đối). 


Inclusve to the 
Absolute in phenomena: Bất không chân 
như—See Two Truths (C). 


Absolute power: Quyền tuyệt đối. 


Absolute reality: Bhuuatathaa  (skÐ— 
Parinispanna (skt). 
l1) Incomprehensible entity: Supernatural 


©existence, as contrast with superficial reality 
of phenomena—Diệu hữu hay thực tại chân 
thực (tâm Phật hay Phật tánh). 


2) Perfect true nature: Viên Thành Thực Tính— 
Chân Như—Thực Tướng —Pháp Giới—Pháp 
Tính—NIết Bàn. 

3) The pure Ideaton can purify the tainted 


portion of the ideation-store (Alaya-vijnana) 
and  further develop pOWer Of 
undersfanding. The world of Iimagination and 
the world of interdependence will be brought 
to the real truth (Parinispanna): Tính chân 
thực của chư pháp hay chân lý tuyệt đối. 
Tịnh thức có thể tẩy sạch phần ô nhiễm của 
tạng thức và còn khai triển thế lực trí tuệ của 
nó. Thế giới của tưởng tượng và thế giới hỗ 
tương liên hệ được đưa đến chân lý chân 
thực, tức là viên thành thực tánh. 

Absolute source and characfer: Ulimate 

source and character of all phenomena—Chân 

như bản tính. 

Absolute State (n): Nirvana—Tiịch tịnh tuyệt 

đối. 


1S 


88 


Absolute sunya: Absolute Void—Thực không— 
Absolute vacurfy; all things being produced by 
cause and environment are unrealL—Nhất thiết 
chư pháp đều do nhân duyên sinh ra, không có tự 
tính—See Emptiness. 
Absolute true appearance of all thỉngs: Chân 
thật tướng. 
Absolute  truth: (p)— 
Paramartha-satya (skt)—Chân đế (chân lý hay sự 
thật tuyệt đối) — Tuyệt đãi chân như—See 
Ultimate truth, and Two Truths (H). 
Absolute truth or lipht of the Buddha: 
Dharmakaya (skt)—Thực tướng thân hay Pháp 
thân—See T'wo forms of body (D). 
Absolute uncondifioned aspect of the 
bhutatathata: Diệt tướng—Extinction as when 
the presenft passes Into the past. 
Absolute universal enlightenmentf: Samyak- 
sambodhi (skt—Đẳng giác. 
Absolute universadl and wonderful 
enlightenmentfs: Samyak-sambodhi (skt—Đẳng 
giác Diệu giác —Absolute 
enlightenment, omnisclence, a qualifty of a term 
for a Buddha. The balanced state of truth, the 
fifty-first of the fifty-two stages throupgh which a 
bodhisattva 1s supposed to pass on the road to 
Buddhahood. The attainment of the Buddha- 
enlightenment which precedes the final stage of 
truth—Sự giác ngộ của chư Phật bình đẳng nhất 
như. Quả vị thứ 51 trong 52 quả vị mà Bồ Tát 
phải trải qua trên đường đi đến quả vị Phật. Đẳng 
Giác đi trước Diệu Giác hay Phật Quả Giác Ngộ. 
Absolute  Void: Sunyata (skÐ—Absolute 
sunya—Emptiness—Nothingness—Chân Không. 
l) Emptuiness: Wonderful 
©empftiness IS not empfy; I( gIves rise fO 
wonderful existence. Wonderful existence 


Paramattha-saccam 


và unIversal 


©xIstence——True 


does not exists; It does not obstruct True 
Emptiness. From the void which seemingly 
contans nothing, absolutely everything 
descends—Chân không không có nghĩa là 
trống rỗng, mà có nghĩa là cái không mà 
không phải là không; chân không làm khởi 
lên diệu hữu. 

The absolute void, completely vacurfy, said 
to be the nirvana of the Hinayana: Người ta 
nói chân không là Niết Bàn của Tiểu Thừa 


2) 


(chân không tức niết bàn diệt đế, chẳng phải 
giả nên gọi là chân, ha bỏ hành tướng nên 
gọ! là không). 

According to the Awakening of Faith, Only- 
Consciousness, and The Flower Adornment 
Sutra, emptiness means the essence of the 
bhutatathata: Không Chân Như—Theo Khởi 
Tín Luận, Duy Thức Học, và Kinh Hoa 
nghiêm, chân không là lý tính chân như. Xa 
la các tướng do mê tình nhìn thấy trong Khởi 
Tín Luận—See Bhutatathata. 
Nhị Không trong Duy 
Dvayanairatmya. 

Chân Không tam quán trong Hoa Nghiêm—— 
See Three contemplations. 

The void or Immaterial as reality, as essential 


3) 


4) Thức —See 


5) 


6) 
or substantial, the nof-void void, the ultimate 
reality, the highest Mahayana concept of true 
voidness, or of ultimate reality: Phi Không 
Chi Không—Đối với hữu trong phi hữu là 
diệu hữu, nói không trong phi không là chân 
không. 

7) For more Information, please see Emptiness 

and Wonderful existence. 

Absolute as the void: Không chân như—See 

Two Truths (C). 

Absolute wisdom: Bhutatathata (skt-—Tathata 

(skÐ—-Chân như—Bhutatathata 

FIve laws or categories (l). 

Absolute  wisdom of Buddhas and 

Bodhisattvas: Thực trí —Trí huệ tuyệt đối của 

chư Phật và chư Bồ Tát —See Two kinds of 

wisdom (C). 

Absolutely: Tuyệt Đối—Vượt ra ngoài sự so 

sánh —Absolute—Absolutely——Beyond 

compare——Outstandinge—Special—Supreme—— 

The Absolute is the Reality of the appearances. 

The Absolute ¡1s always of uniform nature. 


wisdom—See 


Nưrvana or the Absolute Reality 1s not something 
produced or According the 
Madhyamaka philosophy, Candrakirti, to the 
saints, the Absolute 1s jJust silence, for It 1s 
inexpressible by speech—Tuyệt đối là thực tại 
của những hiện tượng. Tuyệt đối luôn luôn có 
bản chất đồng nhất. Niết bàn hoặc thực tại tuyệt 
đối không phải là thứ gì được tạo sanh hoặc thành 
tựu. Theo triết học Trung Quán, Nguyệt Xứng 


achieved. tO 


89 


cho rằng với các bậc Thánh giả thì Tuyệt Đối chỉ 
là sự im lặng, vì nó là cái gì bất khả thuyết hay 
bất khả diễn đạt bằng lời. Có rất nhiều chữ để 
mô tả về Tuyệt Đối. 

Absolutely free or unhindered: Illimitable— 
Universal Nhất Thiết Vô Chướng Ngại—Hoàn 
toàn thoát khỏi mọi chướng ngại. 

Absolutely perfect and complete wisdom: 
Thực trí hay Như Thực Trí —Chân Thực Trí —Trí 
chiếu tỏ sáng đạo lý chân thực, bình đẳng, không 
sai biệ—See Two kinds of Tathagata-wisdom. 
Absoluteness: The bhutatathata in its purity— 
Không như lai tạng. 

Absolution: Lễ siêu độ. 

Absolutfism (n): Chuyên chính— Thuyết Tuyệt 
Đối—Thuyết tiền định—Predestinarianism. 
Absorb (v): Hấp thụ—To receive. 

Absorbing: Chan chứa—Extremely ¡interesting 
or Involving 

Absorption (n): Sự thẩm thấu. 

Absorbtion by drops: Thấm từng giọt. 
Abstain (v): Kiêng cử— Tiết chế——To refrain. 
Absfain from being angry, but being gentle: 
Không sân hận, mà ôn nhu—See Ten meritorIous 
deeds (]). 

Abstain from being attached (devoted) to 
wrong views, but understand correctly: 
Không mê muội tà kiến, mà hiểu theo chánh 
kiến—See Ten meritorious deeds (1). 

Abstain from being øreedy and covefous: 
Không tham lam ganh ghét ngướ—See Ten 
meriforious deeds (]). 

Absfain from eating meat: Kiêng thịt. 
Abstain from all sexual  exXcess: 
Kamamithyacaradviratih (sk—Kamesu- 
micchacara (p)—Không tà dâm—Against lust— 
Not to commift adultery—Not to engage In 
1mproper sexual conduct—See Flve precepts. 
Abstin from useles øossiping, but 
speaking useful words: Không nói lời vô ích, 
mà nói lời hữu ích—See Ten meritorious deeds 
Œ@). 

Abstaining from Commitfing adultery: 
Abstain from wrong sexual behavior—Không tà 
dâm—Không hạnh —According the 


tà {O 


Anguttara NÑikaya, the Buddha taught: “Monk, I 
know not of any other single form by which a 
mans heart 1s attracted as It is by that of a 
woman. Monks, a woman”s form fills a man”s 
mind. Monks, I know not of any other single 
sound by which a man”s heart 1s attracted as If 1S 
by that ofa woman. Monks, a woman”s sound fills 
a mans mind. (the same thing happens with 
smell, flavor, touch...” Sex Is described by the 
Buddha as the strongest Iimpulse in man, If one 
becomes a slave to this impulse, even the most 
powerful man turn into a weakling; even the saøe 
may fall from the higher to a lower level—Theo 
Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy: “Này các Tỳ 
Kheo, Như Lai không thấy một sắc nào khác, do 
sắc đó tâm của một người đàn ông bị hấp dẫn, 
xâm chiếm và ngự trị như sắc của một người đàn 
bà. Này các Tỳ Kheo, sắc của một người đàn bà 
xâm chiếm và ngự trị tâm của người đàn ông. 
Này các Tỳ Kheo, Như Lai không thấy một âm 
thanh nào khác, do âm thanh đó tâm của một 
người đàn ông bị hấp dẫn, xâm chiếm và ngự trị 
như âm thanh của một người đàn bà. Này các Tỳ 
Kheo, âm thanh của một người đàn bà xâm 
chiếm và ngự trị tâm của người đàn ông. Lại 
cũng như vậy đối với hương, vị, xúc...” Sự hấp 
dẫn về giới tính được Đức Phật mô tả như là một 
xung lực mạnh mẽ nhất trong con người. Nếu trở 
thành một kẻ nô lệ cho xung lực nầy thì dù có là 
người mạnh nhất cũng biến thành yếu ớt, dù là 
bậc hiển nhân cũng có thể từ bậc cao rớt xuống 
bậc thấp như thường. 

Absfaining from doỉng something: Vivajjitta 
(p—Vivarjana (skt—Viễn ly (xa rời các hành 
động tạo tác của tâm thức). 

Absfaining from Drinking (intoxicant 
substance): Không uống những chất cay độc. 
Abstaining from Killing: Không giết hại 
Absfaining from Lying: Không vọng ngữ. 
Absfaining from Stealing: Không trộm cướp. 
Absfaining from wrong sexual behavior: 
Không tà dâm—Không tà hạnh —See Absftaining 
from Committing adultery. 

Abstemious (a)›: Có tiết độ Tiết 
Abstemious meal—Bữa ăn đạm bạc. 
Abstemiousness (n): Sự kiêng cử hay tiết chế. 
Abstenfion (n) Sự kiêng cử. 


chế— 


90 


Abstention from discrimination ïn regard 
to donations and offerings: Donations and 
offerings thoupht of 
điscrimination in order to subdue his mind—Thấy 
người được cúng dường cũng không phân biệt, 
không khoe những lợi lộc của mình, ở nơi đó mà 
điểu phục tâm mình—See Eight perfections. 
Absfention from getfing jealousy: Abstention 
from discrimination im regard to donations and 
offerings received with no thought of self-profit in 
order to subdue his mind—Thấy người được cúng 
dường cũng không tật đố, không khoe những lợi 
lộc của mình, ở nơi đó mà điều phục tâm mình— 
See Eight perfectIions. 

Abstenftion from opposifion to the Sravaka 


received— with no 


Dharma: Không chống trái với giáo pháp của 
hàng Thanh Văn—See Eight perfections. 
Abstinenece (n): Virati (sk)—Sự kiêng giữ—Sự 
kiêng thịt, kiêng rượu, và tiết dục—Tâm Sở Tiết 
Chế—Sec Fifty-two mental stats. 

Abstinence from lying: Không nói dối (chẳng 
nói láo)—Not to lie—See Ten precepts. 
Abstinence from taking fermented lỉquor: 
Không uống rượu —Not to drink liquor, beer or 
wine—See Ten precepts. 

Abstnence from taking  food 
unprescribed time: Not to eat food out of 
regulated hours—Không ăn trái thờ —See Ten 
precepts. 

Absfinence from taking life: Not to kill living 
beingse—-Không sát sanh (chẳng giết mạng 
sống)—See Ten precepts (J). 

Abstinence from taking what is not given: 
Không trộm cắp (chẳng lấy của không cho)—Not 
to steal—Not to take what Is not been given. 
**See Ten precepfs. 

Absfinence from unchasity: Không dâm dục. 
**See Ten precepfs. 

Absfinential rules: Giớ—Rules for 
purification, e.g. the eight prohibitions—Thanh 
tịnh thân tâm hay để phòng thân tâm lười biếng 
giải đãi, thí dụ như bát quan trai giới. 

Abstract (a): Trừu tượng. 

Abstract contemplafion: Dhyana (skQ—See 
Meditation. 

Abstract (v) from: Rút ra (từ). 


in 


Trai 





Abstract meditation: Thiền Định—Meditation 
in the realms of form and beyond form—Thiển 
định trong cõi Sắc giới hay Vô Sắc giới—See 
Two kinds of samadhi. 
Abstract numbers: Những con số trừu tượng. 
Abstract objecfs: Immaterial objects—Trừu 
tượng sắc —See Three kinds of rupa (A). 
Abstract postulates: Chứng đắc thế tục đế hay 
phương tiện an lập đế—Abstract postulates (the 
four Noble Truths). Đây là một trong tám sự 
thật —This 1s one of the eight truths (postulates or 
Judgments)—See Eight truths. 
Abstraction (n): 
l1) Sự trừu tượng—Quan niệm trừu tượng. 
2) Dhyana samadhi-paramita 
Concentraton—Contemplatlon— 
Meditation—Thiển Định Ba La Mật—See 
SIx paramifas and Ten paramItas. 
Abstractness (n): Tính trờu tượng. 
Abstruse manner: Bút pháp thâm thúy. 
Abstruse response: Deep response—Huyển 
ứng. 
Absurd (a): Vô lý—Phi lý Lố bịch—Ngu 
xuẩn. 
Absurdity (n): Sự lố bịch—Sự phi lý, sự vô lý. 
Abundant (a): Có nhiều. 
Abundant Fruit Heaven: Cõi Trời Quảng Quả. 
Abundant meri(s: Great frut Quảng Quả— 
Broad Phala, the 12” Brahmaloka—See Nine 
heavens of the fourth dhyana heaven. 
Abundant Treasure: Prabhutaratna (skÙ— 
Taho (jap—Many jewels—ĐÐĐa Bảo—See 
Abundant treasures Buddha. 
Abundant treasures Buddha: Prabhutaratna- 
Buddha (skt—Many Jewels Buddha—ĐÐĐa Bảo 
Như Lai—Abundant-treasures (Many Jewels) 
Buddha—The Anclent Buddha, 
Nưrvana a long long time ago, who appeared In 
his stupa to hear the Buddha preach the Lotus 
Sufra (chapter II), by his presence revealing that 
nirvana is not annihilation. Prabhutaratna Buddha, 
an Important image 1n the Lotus Sutra: an ancient 
monument emerges from the ground, opens up, 
Buddha, 
Prabhutaratna, who although extinct 1s still alive 
and teaching. This symbolizes the idea that truth 


(sk)— 


who entered 


and reveals an extinct named 


9] 


1s eternal, even though It may sometimes be 
concealed or forgotten, sometimes revealed or 
rediscovered—Một vị cổ Phật (ở thế giới Đông 
Phương Bảo Tịnh) đã nhập Niết bàn, đã xuất hiện 
nghe Phật Thích Ca thuyết kinh Pháp Hoa (phẩm 
11), do sự hiện diện của Phật Đa Bảo, chúng ta 
thấy Niết bàn không phải là sự hủy diệt. Phật Đa 
Bảo là một hình ảnh quan trọng trong Kinh Pháp 
Hoa: một tòa bảo tháp cổ nổi lên từ dưới đất 
(tòng địa dõng xuất), một vị cổ Phật từ đó bước 
ra. Biểu tượng nây tượng trưng cho chân lý trường 
tồn, dù đôi khi chân lý ấy bị lu mờ hay chôn vùi; 
cũng có lúc nó sẽ được phát hiện sáng ngời. 
Abuse (v): Lạm dụng—Lợi dụng—See Seven 
Sins. 

Abuse animals: Lạm dụng thú vật—A Bhiksu 
or Bhiksuni who abuses animals or takes theIr 
bones, horns, or skin to make art work or 
decorations, commits an Expression of Regret 
Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào lạm 
dụng thú vật hay lấy xương, sừng hoặc da của 
chúng để làm những tác phẩm nghệ thuật, hoặc 
để trang trí phòng ốc, là phạm giới Ba Dật Đề, 
phải phát lỗ sám hối. 

Abuse with foul language: Nói lời tục tu 
(Phún phẩn). 

Abuse or rude words: Ác khẩu—See Four un- 
Ariyan modes of speech (A). 

Abused (a): Bị lạm dụng. 

Abyss (n): Vực thẳm—Vực sâu. 

Abyss of the mortal life: Sanh tử viện. 
Academiic (a): Thuộc về học thuật. 

Academic Study: Học lý thuyết. 

Academic Theories (n): Lý thuyết Những học 
thuyết có tính cách học suông. 

Academy (n): Hàn lâm. 

Acala (skt): Niscala (skt—Dhruva (skt—A Xa 
La—Unmoved——Immobile—Motionless— 
Immovable—Bất động.. 

I) Immovable land—Bất Động địa—Địa thứ 
tám trong Thập Địa tiến về Phật Quả toàn 
thiện—The eighth of the ten stages In a 
Buddha”s advance to perfection. **See Ten 
grounds (B). 

Immovable Raja: Bất Động Minh Vương. 
**See Ten grounds (B). 





2) 


a)_ Subduer of demons: Vô Động Tôn, vị tôn chế 
ngự ma quỷ. 

b) The one who executes the orders of 
Vairocana: Vị Tôn thừa hành mệnh lệnh của 
Đức Tỳ Lô Giá Na. 

3) Who 1s assoclaed with Manjusri (Văn 
Thù)—Vô-Yểm-túc #**See Ten raksasi 


mentioned In the Lotus sutra. 
Acalabhumi (skt): Immovable ground, the 8th 
ground of Bodhisattva—Bất động địa—See Ten 
ørounds. 
Acalanatha (p): Bất Động Tôn. 
Acalagra-vidyaraja (skÐ: Immovable 
Vidyaraja—Bất động tôn, Bất động Minh vương. 
Acala-vidya-raja (skÐ: Immovable vidyaraja— 
Bất động Minh vương. 
Acara (skÐ: A Chiết La. 
l1) An arhat of the kingdom of Andhra: VỊ A La 
Hán trong Vương Quốc Andhra. 
2) Founder of the Acara monastery: Người sáng 
lập tự viện A Chiết La. 
Acarika (skÐ: Tập quán—Habit—Custom. 
Acarin (skt): 


1) Practitioner: Hành giả. 

2) An abbot's attendant: Người thị giả ở phương 
trượng. 

3) Zen Practitioner: Người hành thiền. 

4) One who practices and performs the duties of 


a disciple: Vị đệ tử tu hành theo Phật. 
Acariyamutthi (p)›: Mật 
doctrine—Secret teaching. 
Acarya (skÐ: A Già Lợi Da—A xà lê—Xà Lê— 
A Xà Lê_- Giáo Thọ—Master—Preceptor— 
Sprritual teacher (mnstructor, master, preceptOr)—— 
Giáo thọ sư—Y chỉ sư. **See Five categories of 
acarya. 

(A) Master of a new or Junior monk. Any monks 
or nuns must have an Acarya. This masfer 1s 
extremely Important 
process for a genflềe person can easily 
become ¡influenced by a duious master and to 
follow a less moral path. Acarya 1s a spiritual 
teacher for our cultivation life. lt is crucial 
that the person we learn from be qualified 
and deeply learned in the dharmas. Before 
choosing a master, we should know that that 
master possesses excelent virtues (correct 


giáo——Esoteric 


In Our culfivation 


92 


conducf) and spiritual knowledge so he 1s 
able to teach others—Thâầy giáo thọ của các 
Tỳ Kheo vừa mới được thọ giới để dạy dỗ và 
nhắc nhở trong việc tu hành. Bất cứ vị Tăng 
hay Ni nào cũng đều phải có một vị Y chỉ sư. 
Vị Thầy này cực kỳ quan trọng trong tiến 
trình tu tập của chúng ta vì một người hiển 
lành có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi một vị 
thầy xấu và đi theo con đường không có đạo 
đức một cách dễ dàng. Vị Y chỉ sư này là vị 
thầy tinh thần trong đời tu tập của chúng ta. 
Thật là quan trọng cho chúng ta là bậc A Xà 
Lê phải có chính hạnh hay phẩm hạnh tốt 
đẹp, phải có những hiểu biết sâu sắc về giáo 
pháp để có khả năng dạy người khác. Trước 
khi chọn một vị thầy chúng ta phải biết vị 
thầy này có đạo đức và những kiến thức tâm 
linh. 

Teacher—A spiritual guide or teacher—One 
who knows or teaches the acara or rules of 
good conduct—Master 
dharma. One of the two kinds of spiritual 
masters (known In Buddhism) who not only 
has mastered the dharmas also has realized 
the truths they contain—Một trong hai loại 
thầy tinh thần được biết đến trong Phật giáo; 
người chẳng những thông hiểu giáo lý mà 
còn thực chứng những chân lý chứa đựng 
trong đó. 

There are five categories of acarya: Có năm 
loại giáo thọ (a xà lê)—See Five categorles 
Of acarya. 

Acavanadhamma (p): Bất Chung Pháp —Not 
subJect to death. 

Accadhaya (p): Having placed one leg upon the 
other ¡n a slightly changed position—Để chân này 
tréo lên chân kia trong tư thế hơi thay đổi. 
Accana (p): Honor—Danh dự. 

AÁccanta (p): Perpetual—Absolute (a)—Tuyệt 
đối. 

Accasanna (p): Very near (a)—Rất gần. 
Accaya (p): Fault—Lầm lỗi. 

Accayika (p): Urgent (a)—Khẩn cấp. 

Accede fo (v): Đồng ý—Tán thành. 

Áccept commandments: Receive (v) the 
precepts—=Nạp Giớ—Thọ Giới —Thụ giớ—To 
receive or accept the commandments. According 


(B 


` 


or Teacher of the 


(C) 


(©O Professor Soothll in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms—Thụ giới hay 
là thụ nhận giới thể nơi thân mình. Theo Giáo Sư 
Soothill trong Trung Anh Phật Học Từ Điển: 

l) To Buddhism: Receiving the 
precepts—To  receive accept the 
commandments—Thọ giới là thọ nhận giới 
luật do Phật chế ra. 

A novice disciple, or the beginner receIves 
the first five commandments: Đệ tử sơ cơ thọ 
lãnh ngũ giới. 

The monks, nuns, and the earnest laity 
proceed to the reception of eipht 
commandments: Chư Tăng Ni và Phật tử 
thuần thành tiến hành thọ lãnh bát giới. 

Fully ordained monks and nuns can receIve 
Or accept fen or more commandments: Chư 
Tăng Ni Thọ giới đầy đủ có thể thọ trì từ 
thập giới trở lên. **See Complete moral 
precepts for monks. 

The term 1s also applied by the esoferIc secfs 
to the reception of their rules on admission: 
Từ thọ giới còn dùng để chỉ người thọ giới 
Tam Muội Da Chân Ngôn. 

Accept (v) the Critficisms of Others: Chấp 
nhận sự chỉ trích của người khác. 

Accept disciples with the purpose to serve 
one”s reputation: Nhận học trò vì danh lợi cho 
riêng mình—A Bhiksu or a Bhiksuni who accepts 
disciples not with the purpose to teach and nurture 
them on the path of cultivation, but only to serve 
his or her own repufatlon or personal benefits, 
commits an Expression of Regret Offence——VỊ Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào thâu nhận đệ tử không 
với mục đích giáo dưỡng họ tu học, mà vì danh 
tiếng hay lợi ích cho cá nhân mình, vị đó phạm 
giới Ba Dật Đề, phải phát lồ sám hối. 

Accept One”?s Fate: Cam chịu —To be content 
with one”s lot. 


embrace 
Or 


2) 


3) 


Bộ, 


5) 


AÁccepft or no( (0o accep( angry and 

displeased: Chấp nhận hay không chấp nhận 

phẫn nộ và không hoan hỷ —In the Middle 

Length Discrouses—Trong Kinh Trung Bộ. 

l) Angry and displeased, brahmana Akkosaka- 
bharadvaja went to the Enlightened One, and 
there abused and reviled the Enlightened 
One in harsh and rude words—“Phẫn nộ và 


93 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


1) 


8) 


không hoan hỷ, Bà la môn Akkosaka 
Bharadvaja đi đến Thế Tôn, sau khi đến y 
nói những lời không tốt đẹp, ác ngữ, phỉ báng 
và nhiếc mắng Thế Tôn. 

Being thus spoken the Enlightened One said 
the brahmana: “What do you think 
Do your friends and 
acquaintances, do your blood relatives and 
guesfs pay a visit to you?”—Được nghe nói 
như vậy, Thế Tôn nói với Bà la môn 
Akkosaka BharadvajJa: “Này Bà la môn, ông 
nghĩ thế nào? Các thân hữu bà con huyết 
thống, các khách có đến viếng thăm ông 
không? 

Akkosaka replied: “Yes, sometimes, friends 
and acquainfances, blood relatives and øuests 
pay me a visit”—Bà la môn Akkosaka 
Bharadvaja trả lời: “Thỉnh thoảng các thân 
hữu bà con huyết thống, các khách có đến 
viếng. 

The Buddha said: “What do you think, oö 
brahmana? Do you offer them food to chew, 
to eat and to taste?”—Đức Phật bảo: “Này 
Bà la môn, ông nghĩ thế nào? Ông có sửa 
soạn cho họ các món ăn loại cứng, loại mềm 
và các đồ nếm không?” 

Akkosaka replied: “Sometimes, I offer them 
food to chew, to eat and to taste.”—Bà la 
môn Akkasoka trả lời: “Thỉnh thoảng có sửa 
soạn cho họ các món ăn loại cứng, loại mềm 
và các loại đồ nếm.” 

The Buddha continued to ask: “O brahmana, 
1f they do not accept them, to whom these 
foods come back?>—Đức Phật hỏi tiếp: 
“Nhưng này Bà la môn, nếu họ không nhận, 
thời các món ăn ấy sẽ về ai?” 

Brahmana replied: “If they do not accept 
them, these foods come back to us.”—Bà la 
môn Akkasoka đáp: “Nếu họ không nhận, 
thời các món ăn ấy sẽ về lại chúng tôi.” 

The Buddha continued to say: “In the same 
way, o brahmanal You have abused us who 
đo not abuse. You have reviled us who do not 


tO 
Brahmana? 


revile. You have seolded us who do not scold. 
We do not accept them from you, so they are 
all for you. O brahmana, they are all for you. 
O brahmana, he who abuses back when 
abused at, who reviles back when reviled, 


who scolds back when scolded, o brahmana, 
ths 1s called eatng them together and 
sharing them together. We do not eat them 
with you. We do not share them with you. So 
they are all for you, o brahmana! They are all 
for you, o brahmanal—Đức Phật nói tiếp: 
“Cũng vậy, này Bà la môn, nếu ông phỉ báng 
chúng tôi là người không phỉ báng lại, mắng 
nhiếc chúng tôi là người không mắng nhiếc 
lại, xỈ vả chúng tôi là người không xỉ vả lại, 
chúng tôi không thâu nhận sự việc ấy từ ông, 
thời này Bà la môn, sự việc ấy lại về ông. 
Này Bà la môn, ai phỉ báng lại khi bị phỉ 
báng, nhiếc mắng lại khi bị nhiếc mắng, xỉ 
vả lại khi bị xỈ vả, thời như vậy, này Bà la 
môn, người ấy được xem là hưởng thọ, đã 
san sẻ với ông. Còn chúng tôi không cùng 
hưởng thọ sự việc ấy với ông, không cùng 
san sẻ sự việc ấy với ông, thời này Bà la 
môn, tất cả sự việc ấy lại về với ông và tất 
cả sự việc ấy chỉ về lại với ông mà thôi.” 
Accept gifts from laypeople whose mỉnd ïs 
not pure: Nhận quà của người thế tục có tâm 
mờ ám—A Bhiksu or Bhiksuni who accepts gIfÍts 
from laypeople, or even from a nun or a monk 
whose mind ¡s not pure and who has a special 
affection her, 
Expression of Regret Offence——VỊ Tỳ Kheo hay 
Tỳ Kheo Ni nào nhận quà của người thế tục, 
ngay cả từ một vị Ni hay một vị Tăng mà tâm 
không thanh tịnh (có ý mờ ám), là phạm giới Ba 
Dật Đề hay giới Đọa (phải phát lồ sám hối ngay). 
Accept nothing to do Buddha-work for 
sentient beingøs: Vì chúng sanh mà lấy sự 
“không có chỗ thọ” để làm Phật sự—See Ten 
kinds of performance of Buddha-work. 
Accept offerings but do not cultivafe: Nhận 
của cúng dường mà không chịu tu tập—A Bhiksu 
or a Bhiksuni who accepts offerings from 
laypeople but does not truly try to cultivate, and 
says that It ¡is the duty of laypeople to bring 
offerings to nurture the Sangha, commits an 
Expression of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo hay 
Tỳ Kheo Ni nào nhận của cúng dường mà không 
chịu cố gắng tu tập, mà còn nói bổn phận của đàn 
na tín thí là phải cúng dường nuôi Tăng chúng, là 
phạm giới Ba Dật Đề, phải phát lỗ sám hối. 


toward him or commits an 


94 


Accept offering from the stable-keeper: 
Nhận sự cúng dường thực phẩm từ người giữ 
ngựa—See Nine distresses. 
Accept poverty in one”s search for the Way: 
An bần lạc đạo—To accept to live in poverty so 
aS fO nurfure one”s vIrtues. 
Accept rules Nạp Cụ —To accept all the 
monastic commandments, or rules—Thọ nhận cụ 
túc giới nơi thân mình. 
Accep(t somcthing as a fact: 
something—Thừa nhận điều gì. 
Accept things to do Buddha-work for 
senfient beings: Vì chúng sanh mà lấy sự “có 
chỗ thọ” để làm Phật sự—See Ten kinds of 
performance of Buddha-work. 
Acceptable to (a): Có thể chấp nhận được. 
Acceptance (n): Sự chấp nhận. 
Accepfance of being dreamlike: Như mộng 
nhẫn. **See Ten kinds of acceptance. 
Acceptance of being echolike: Như hưởng 
nhẫn. **See Ten kinds of acceptance. 
Acceptance of being fanthomlike: Như hóa 
nhẫn. **See Ten kinds of acceptance. 
Acceptance of being like a reflectfion: Như 
huyễn nhẫn. **See Ten kinds of acceptance. 
Acceptance of being miragelike: Như diệm 
nhẫn. **See Ten kinds of acceptance. 
Acceptance of illusoriness: Như huyễn nhẫn. 
**See Ten kinds of acceptance. 
Accepfance of the nonorigination of all 
things: Vô sanh pháp nhẫn. **See Ten kinds of 
acceptance. 
Acceptance of being spacelike: Như hư không 
nhẫn. **See Ten kinds of acceptance. 
Acceptance of the voice of the Teaching: Âm 
thanh nhẫn. **See Ten kinds of acceptance. 
Access (v): Đến với—Tiếp cận. 
AÁccess-Concentration: Khả năng vào định— 
Ability to enter concentration. 
Accessory conditions: Nội duyên—Sở duyên. 
I) Alambana (skt: Sở duyên—Upon which 
something resfs or depends, hence objects of 
perception; that which 1s the environmental 
Or confributory 
circumstances—Cảnh đối đãi với tâm thức 


Recogn1ze 


CauUs€; attendant 


(pháp tâm và sở tâm là năng duyên, cảnh là 
sở duyên). 

Hetupratyaya (skÐ: Nội Duyên— 
Environmental cause—Secondary cause— 
The condition of perception arising from the 
five 


2) 


senses—lmmediate, conditional or 
environmental causes, in contrast with the 
more remote—Ý thức trong tâm phân biệt 
các pháp khởi lên từ năm thức. 

Accefi (p): To pass time——Cho qua thời gian. 

Accha (p): ClearPure—Trong trẻo. 

Acchadana (p): Clothinge—Quần áo—Y phục. 

Acchadeti (p): To cover with —To clothle—Mặc 

quần áo. 

Acchambhi (p): Fearless—Not frightened—Vô 

úy. 

Acchara (p): Short moment—Khoảng thời gian 

ngắn. 

Acchara-sanghata (p): snapping of 

fingers—Trong một khảy móng tay (trong khoảng 

thời gian thật ngắn). 

Acchariya (p): Wonder—Kỳ diệu. 

Acchariyabbhutadhamma (p): Vị Tằng Hữu 

Pháp —Marvellous quality. 

Acchariya manussa (p): Người phi thường—An 

extraordinary man—A Marvellous man. 

Acchecchi (p): Cut out—Destroyed—Phá hủy. 

Acchejja (p): Unbreakable——lIndestructible—Bất 

hoại. 

Acchijja (p): Of the following—Theo sau đây. 

Acchindati (p): To rob—To take by force— 

Cướp. 

Acci (p): Flame (n)—Ngọn lửa. 

Accident (a): Ngẫu nhiên. 

Accident Theory (a): Thuyết ngẫu nhiên. 

Accidenfal (a): Bất ngờ Unexpected. 

Accidentalism (n): Thuyết ngẫu nhiên—Người 

theo dị thuyết chủ trương sự kiện phát sanh không 

có nguyên nhân—Heretic people believe that 

things happen without any causes. 

Accita (p): Esteemed—Honored (a)— Được vinh 

dự—Được kính trọng. 

Accodaka (p): Too much water—Quá nhiều 

nước. 

Accomodation (n): Sự thích ứng—Sự hợp giải. 


In a 


95 


Accommodate and benefit all living beings: 
Hằng Thuận Chúng Sanh—This is the ninth of the 
of Samantabhadra 
Bodhisattva. To accommodate and benefit all 
living beings means we wIll accord with and take 
care of all living beings, making offerings to all 
living beimngs as If we made offerings to all 
Buddhas, honors and serves them as IÝ we 
honored and served all Buddhas and 
Bodhisattvas. We should be a good doctor for the 
sick and suffering, lead those who have lost theIr 
way to the right road, be a bright light for those In 
the dark nipht, give food to the hungry, give drink 
to the thirsty, and so on. lf we accord with living 
beings, then we accord with and make offerings 
to all Buddhas. If honor and serve living beings, 
we then honor and serve the Thus Come Ones. lf 
we make living beings happy, we are making all 
Thus Come Ones happy—Đây là hạnh nguyện 
thứ chín trong Phổ Hiển Thập Hạnh Nguyện. 
Hằng thuận chúng sanh là tùy thuận chúng sanh 
mọi loài mà thật hành cúng dường và cung kính 
như cha mẹ, hoặc như các bậc Bồ Tát hay Phật. 
Nếu chúng sanh bịnh thì chúng ta làm lương y; 
nếu chúng sanh lạc đường thì chúng ta vì họ mà 
chỉ cho con đường chánh; nơi đêm tối chúng ta vì 
họ mà làm đuốc sáng, người cần ăn chúng ta cho 
ăn; người cần uống chúng ta cho uống, vân vân. 
Tùy thuận chúng sanh là tùy thuận chư Phật, cúng 
dường chúng sanh là cúng dường chư Phật, làm 
cho chúng sanh hạnh phúc là làm cho chư Phật 
hoan hỷ. 

Accommodate and bencf(t all senfient 
beings: Hằng thuận chúng sanh—See Five 
sfages In a penitential service (II) (Š), and Ten 
VOWS Of respects of Samantabhadra Bodhisattva. 
Accommodate (v) a quarrel: Hòa giải một 
cuộc tranh cãi. 

Accommodate (v) oneself to: Tự thích ứng với. 
Accommodate (adapt) oneself to 
circumsfances: Tùy cơ ứng biến. 
Accompanied by (p.p): Cùng đi với ai. 
Accompany (v): Đi theo (đồng hành) —To go 
with. 


ten conducts and vows 


Accompany someone: Đi cùng ai. 
Accomplish (v): Hoàn thành—To finish. 


Accomplishh the acfsÃ and vows of 
Universally Good Bodhisattva: To accomplish 
or undertake the acts and vows of Ủniversally 
Good Enlightened Beings—Thành Tựu Hạnh 
Nguyện Phổ Hiển. **See Ten vows of respects of 
Samantabhadra Bodhisattva. 

Accomplish all enlightening practices: Rốt 
ráo thành tựu tất cả hạnh Bồ Tát —See Ten 
ultimate great tasks of Great Enlightening Beings. 
Accompilish all the far-reaching meditations 
of enlightening beings: Đầy đủ tất cả Bồ Tát 
quảng đại thiền định —See Ten kinds of 
aftfainment of powers of the enliphtened of 
enlightening beings. 

Accomplish one?s labour by prolonged 
sifing: Tọa Cửu Thành Lao—As did 
Bodhidharma—Ngồi lâu mà thành tựu như Ngài 
Bồ Đề Đạt Ma. 

Accomplished all manner of freedom of 
enlightening beings: Tất cả pháp tự tại của Bồ 
Tát đều đã thành tựu—See Ten kinds of way of 
adornment of Great Enlightening Beings (10). 
Accomplish (v) a merit: Tạo lập công đức. 
Accomplish the Paths of Enlightening 
Beings: Enlightening beings accomplish the 
Paths of Enliphtenng Beings win the ten 
appellations—Chư Bồ Tát thành tựu Bồ Tát Đạo 
thời được mười danh hiệu nầy See Ten 
appellations of greatness of Great Enlightening 
Beings. 

Accomplished: Viên Mãn—Accomplished, 
perfection, completion, completely full, wholly 
complete; the fulfilling of the whole, I.e. that the 
part contains the whole, the absolute in the 
relative—Hoàn toàn thành tựu. 

Accomplished Wisdom Buddha: Trí Thành 
Tựu Phật. 

Accomplishing toleranee: Thành tựu nhẫn— 
See Ten ways of receiving the prediction of 
Budhahood (B). 

Accomplishing the Way: After six years 
sufering, subduing atfaining 
enlighenmen—Thành đạo sau 6 năm khổ 
hạnh —See Eight aspects of Buddha's life. 
Accomplishment of all Buddha teachings: 
Chư Phật thảy đều thành tựu Phật pháp—See 


mara and 


96 


Ten kinds of measureless, Inconceivable ways of 
fulfillment of Buddhahood of all Buddhas. 
Accomplishment of seven good qualities: 
See Aftfain seven good qualities. 
Accomplishment of three sfages in one life 
for final entry: Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát One 
who, in this one life, accomplishes the three 
stages for final entry. The stage of having only 
lfeime to go before enliphtenment, 
generally attributed to Bodhisattvas (associated 
with 20” vow of Amitabha). Everyone in the Pure 
Land 1s sure to experience the staøge of having 
only one lifetime to go before enliphtenment, and 
among them are countless numbers of such 
superlative Bodhisattvas—VỊ chỉ còn sanh vào 
cõi Tịnh Độ một lần nữa là được lên ngôi Phật, 
thường chỉ áp dụng cho Bồ Tát. Tất cả các vị 
vãng sanh Tịnh Độ, người nào cũng quyết thực là 
nhất sanh bổ xứ, trong số đó có vô số “Thượng 
Thiện Nhân”. 

Accomplishment of true awakening: Tu 
thành chánh đẳng chánh giác—Accomplishment 
of true awakening, one of the ten kinds of 
culivation of Great Enlightening Beings—See 
Ten kinds of cultivaton of Great Enlightening 
Beings. 

Accord with one?s calling: Thuận Phận—To 
follow out one”s duty; to carry out the line of 
Bodhisattva progress according to plan—Lầm 
theo nhiệm vụ của một vị Bồ Tát. 

Accord with the Dharma: Xứng Pháp Hạnh— 
To be in accord with the Dharma—See Four 
disciplinary processes (B). 

Accord with and preserve the teaching of 
the Buddhas: Vì tùy thuận thủ hộ Phật pháp mà 
thị hiện ở vương cung—See Ten reasons 
Enliphtening Beings appear to live in a royal 
palace. 

Accord with the unobstructed liberation of 
all Buddhas: Tùy thuận chư Phật vô ngại giải 
thoát—See Ten aspects of the turning of the great 
wheel of teaching. 

Accord with the world: Thuận thế (tùy thuận 
theo dòng đời). 

Accordant acfion: Tu hành phổ—See Ten 
universals of a Bodhisattva. 


one 


Accordant cause: In contrast with the resisting 
accessory cause (nghịch duyên)—Thuận Duyên. 
According as: Tùy theo—Tu hay không là hoàn 
toàn tùy ở bạn—You may either cultivate or not 
completely according as you decide. 

According to (pr.p): Tùy theo 

According to the capacity: Tùy Căn Cơ— 
According to the capability—The teaching of the 
Buddha according with the capacity of 
everyone—Pháp Phật thuyết giảng tùy căn cơ 
trình độ của từng người. 

According to one?s capability: Tùy khả năng 
của chính mình. 

According to classes: Tùy Loại —According to 
type.  Buddhas Bodhisattvas 
themselves in varying forms according to the 
neecd or nature of the beings whom they desire to 
save——Tùy theo chủng loại. Đức Phật và Bồ Tát 
tùy theo chủng loại chúng sanh mà thị hiện 
thuyết giáo khác nhau. 

According with enlightenment: Tùy thuận Bồ 
Để —See Ten kinds of actions of knowledge (6). 
According to lot: Tùy Phân —According to the 
part assipned or expected; according to duty— 
Tùy theo hạn phận của sức lực mà hoàn thành 
công việc đã được giao phó. 

According to meaning: Tùy Nghĩa—Tùy theo 
ý nghĩa—According to intention, or to the ripht. 
According to ifs place: Đương Vị Tức Diệu — 
According application, 
effective; e.g. poison as poison, medicine as 
medicine—Việc gì mà ở đúng chỗ của nó cũng 
đều vi diệu cả, như độc dược cũng có công dụng 
của độc dược, lương dược cũng có công dụng của 
lương dược. 

According to the Law: According to rule—Như 
pháp. 

According to opportunity: Tùy Cơ— 
According to capactty, or capability, 1e. the 
teachng of the Buddha according with the 
capacify of everyone—Tùy theo cơ hội hay căn 
cơ, như giáo thuyết của Đức Phật thích hợp với 
căn cơ của mọi người. 

According to the order or rank: Thuận Thứ. 


and reveal 


(O 1S wonderfIl or 


97 


l) According to order or rank, one after the 
other: Theo thứ tự cấp trật hay tuổi hạ trong 
giáo đoàn. 

2) The next líe ¡in Paradse to follow 


Iimmediately after this without Intervening 
stages: Vãng sanh về cõi Cực Lạc ngay đời 
kế tiếp không gián đoạn. 
According to prayer: Tùy Cầu —Tùy theo sự 
cầu nguyện của chúng sanh. 
According-to-prayer Bodhisattva: Tùy Cầu 
Bổ Tát—Bodhisattva (Kuan-Yin) who sees that 
all prayers are answered—Bồ tát Quán Âm Tầm 
Thanh Cứu Khổ. 
According to the sutras and vinaya: Tùy 
Kinh Luật—According the discipline as 
described In the sutras, 1.e. the various regulations 
for conduct in the Sutra-pitaka; according to the 
wisdom and Insight as described in the Vinaya- 
pitaka—Hành động đúng theo luật được diễn tả 
trong Luật Tạng. 
According to types: Tùy loại —See According 
to class. 
According with: Theo như. 
According with Condidoning Cause: 
Resulting conditioning  cause, 
Circumstances as waves result from wind—Tùy 
Duyên—ChỊu theo cái duyên mà sự vật bên 
ngoài kéo tới gây ra cảm xúc cho tự thể, như sóng 
là hệ quả của gió (nước nhờ duyên gió thổi mà 
sinh ra sóng). 
Account (n): Chuyện kể hay bài tường thuật — 
Narraton—The account of the Buddha”s life— 
Chuyện kể về cuộc đời Đức Phật. 
Account (v) for: Giải thích về —No one can 
account for other people*s behavior—Không ai 
có thể giải thích được về cách cư xử của người 
khác. 
Accrue (v): Đổ dồn về. 
Accrue (v) from: Sanh ra từ—Những khó khăn 
đều do ngu sỉ mà ra—All difficulties accruing 
from I1gnorance. 
Accugøsata (p): Very high (a)—Rất cao. 
Accumulate (v): Chồng chất—Tích lũy —To 
pile up. 
Accumulate evils: Tích ác. 


{O 


from OFr 


Accumulate a great amount of wealth: Tích 
lũy số lượng tài sản lớn. 

Accummulate merit(s: Tích lũy công đức. 
Accumulate money and possessions: Tích lũy 
tiền bạc và của cải—A Bhiksu or Bhiksuni who 
thinks that money and possessions can øguarantee 
his or her securify of cultivatlon and seeks ways 
(to accumulate them so that they become an 
obstacle to his or her path of cultivation, commIts 
a Release and Expresslon of Regret—VỊ Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào nghĩ rằng tiền bạc và 
của cải có thể bảo đảm cuộc sống tu hành của 
mình rồi tìm cách tích lũy chúng làm trở ngại cho 
bước đường tu tập, là phạm giới xả đọa (buông 
bỏ và phát lộ). 

Accumulate all roots of øgoodness: Rốt ráo 
chứa nhóm tất cả thiện căn—See Ten ulũmate 
great tasks of Great Enlightening Beings. 
Accumulatfe virtues: Tích đức. 

Accumulated fire: Hỏa Tụ. 


1) Accumulated ones own hell-fires: Sự kết tụ 
hỏa địa ngục. 
2) The body as a heap of fire to be feared, the 


fire of angry-passions: Thân như một cụm lửa 

đáng sợ, lửa giận hờn và dục vọng. 
Accumulated fires of hell: Accumulating one's 
own hell-fires—Body as a heap of fire—FIre of 
angry passions—Ngục Hỏa tụ. 
“Accumulated fire” rsỉi: Hỏa Tụ Tiên —This 
øenius and his wife are shown above Vaisramana 
¡in the Garbhadhatu—Vị Thần bổn mệnh và vợ 
của ông ta bên trên Thai Tạng Pháp Giới. 
Accumulated hindrances: Tích lũy chướng. 
Accumulated treasures: (skĐ— 
Collection of gems—Gem-heap—Bảo tích. 
Accumulating ones  own  hell-fires: 
Accumulated fires of hell Body as a heap of 
fire—Fire of angry passions—Hỏa tụ. 
Accumulating all roots of goodness: Y chỉ 
chứa nhóm tất cả thiện căn thực hành hạnh Bồ 
TátSee Ten kinds of relance of Great 
Enlightening Beings. 
AÁccumulation (n: Sự tích lũy —An 
accumulation or heap, implying the five physical 
and mental constituents, which combine to form 
the ¡Intelligence or nature, and rupa. The 


Ratna-rasi 


98 


accumulation in Buddhism (skandhas) refer only 
to the phenomenal, not to the non-phenomenal—— 
Tích tập hay chứa nhóm (ý nói các sắc pháp tâm 
lớn nhỏ trước sau tích tập mà tạo ra tính và sắc). 
Chỉ là những hiện tượng hữu vi chứ không phải 
VÔ VI. 

Accumulaton of ïilusion: Tập khí—The 
remainder or remaining influence of illusion—Dư 
khí của phiền não gọi là “Tập Khí” hay là “Tập”. 
Accumulafon of knowledge: Jnanakara 
(sk)—Trí Tích —Sự tích tụ trí huệ—Name of a 
Bodhisattva mentioned In the Wonder Lotus Sutra 
(Aksobhya Prajnakuta) The eldest son of 
Mahabhlna He 1s the of 
Prabhutratna—Tên của một vị Bổ Tát được nói 
đến trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Là con 
trưởng của Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Trí 
Tích là quyến thuộc của Đức Đa Bảo Như Lai. 
Accumulation of merit: Sụ tích lũy công đức— 
According the Buddha, the practice of 
øenerosity, morality, patlence, and energy will 
result in the accumulation of merit, manifested in 


in refinue 


{O 


the form dimension; while the practice of energy, 
the 
accumulation of knowledge, manifested in the 
truth dimension (formless)—Theo Đức Phật thì 
việc hành trì bế thí, trì giới, nhẫn nhục, và tỉnh 
tấn sẽ dẫn đến việc tích lũy công đức, được biểu 


meditation and wisdom will result ïn 


tượng trong cõi sắc giới; trong khi hành trì tỉnh 
tấn, thiển định và trí huệ sẽ dẫn đến việc tích lũy 
kiến thức, được biểu tượng trong cảnh giới chân 
lý (vô sắc). 

Accumulatfion of misery produced by false 
views: Tà Tụ — The accumulation of misery 
produced by false views, one of the three 
accumulations—Khổ đau chông chất vì tà kiến, 
một trong tam tụ. 

Accumulafions of purity precepfs: Three 
of pure precepts, or three 
accumulalions of pure preceps of the 
Bodhisattvas. Those culivating Hinayana's 
Sravaka Way do these 
accumulations of purity precepts. Only Mahayana 
Bodhisatvas pracice them. These three 
accumulations of pure precep(s encompass the 
“Four Propagation Vows.”—Ba tụ giới của chư 
Bồ Tát. Ba tụ tịnh giới nây hàng Thanh Văn 


collections 


not  have three 


Duyên Giác Tiểu Thừa không có, mà chỉ có nơi 
các bậc Bồ Tát Đại Thừa. Ba tụ tịnh giới nầy 
nhiếp hết thảy Tứ Hoằng Thệ Nguyện—See 
Three collections of pure precepts. 
Accumulation of sufferings: Samudaya-arya- 
satya (skt)—Collection of suffering—Khổ Tập— 
Arisineg, coming together, collection, multitude. 
The second of the four axiloms that of 
“accumulation,” that misery 1s Intensified by 
craving or desire and the passions, which are the 
cause of reincarnation—Huân tập khổ đau, đế thứ 
nhì trong Tứ Diệu Đế. Khổ đế càng tăng khi ham 
muốn dục vọng tăng, đây lá nguyên nhân của 
luân hồi sanh tử—See Four Noble Truths. 
Accunha (p): Very hot (a)—Rất nóng. 
Accurate (a): Chính xác —Exact. 

Accursed (p.p): Đáng nguyễn rủa. 

Accusation: Tác cử ——Accusation of sin made 
against particular monks by the virtuous monk 
who presides at the pravarana gathering on the 
last day of the summer`s rest—Trong ngày lễ ra 
hạ, vị Tăng có đức hạnh chủ trì buổi lễ, nêu một 
số tội lỗi của các vị Tăng cho đại chúng biết. 
Accuse falsely: Đổ thừa oan. 

Accuse (v) someone of something: Cáo buộc 
ai về tội gì. 

Accusation (n): Sự kết tộ—Bản cáo trạng. 
(False) Accusation (n): Cáo gian. 

Aceussanna (p): Much abundant (a)—Rất nhiều. 





Accutfa (p): Everlasting (a)—Not passing away— 
Trường tôn. 

Acela (p): Void of cloth—Naked (a)—Trần 
truỗng. 

Acelaka (p): Naked ascetc—Khổ hạnh trần 
truỗng. 

Acetana (p): Senseless—Vô giác. 

Achieve: Gain—Thành tựu. 

Achieve Awakening: Đắc quả giác ngộ. 
Achieve (v)  Enlightenment: 
Awakening—Become a Buddha 
Enlightened One—Thành tựu giác ngộ —If we 
practice the Noble Path diligently, we will finally 
achieve Enlightenmen—Nếu chúng ta chuyên 
cần tu tập Thánh đạo, thì cuối cùng chúng ta sẽ 
thành tựu giác ngộ. 


Achieve 
Become an 








99 


Achieve holiness: Đạt thành Thánh quả (chánh 
quả)—Tu thành chánh quả. 

Achieve an impartial mỉnd and culfivate 
the path of universal knowledge: Great 
enlightening beings cause all sentlent beings to 
achieve an Iimpartial mind and induce them to 
cultivate the path of universal knowledge—Bồ 
Tát làm cho tất cả chúng sanh được tâm bình 
đẳng, khuyên họ siêng tu đạo nhứt thiết tr —See 
Ten kinds of Great 
Enlightening Beings (9). 

Achieve knowledge: Thành tựu trí huệ. 
Achieve omniscient knowledge: Chư Phật đều 
thành tựu nhứt thiết chủng tr—See Ten kinds of 
measureless, Inconceivable ways of fulfillment of 
Buddhahood of all Buddhas. 

Achieve one”s goal: Thành đạt mục đích. 
Achieve the ten powers öf being unhindered 
in function: Đồng chư Như Lai thành tựu thập 
lực thực hành vô ngại—See Ten kinds of truth 
seal. 

Achieve (attain) threefold knowledge: Đắc 
tam minh. 

Achievement: Attanment—Sự thành tựu—Sự 
chứng đắc. 

Achievement of Merit: Thành tựu công đức. 
Achievement of Perfection: Đạt đến toàn hảo. 
Achieve (v) Self-liberation: Đạt được giải 
thoát cho riêng mình. 

Achieve success ïn life: Thành công trong đời. 
Achievement (n): Sự thành tựu—WOorldly 
Achievemernt (n): Thành tựu thế gian. 
Achievements of merits: Công nghiệp. 
Achievement of morality dear to the Noble 
Ones: Thành Tựu Giới Đức Được Các Vị Thánh 
Ái Mộ—He is possessed of morality dear to the 
Noble Ones, unbroken, without defect, unspotted, 
without Inconsistency, liberating, praised by the 
uncorrupted, and  conducive tO 
concentration—Vị nầy thành tựu giới đức được 
các bậc Thánh ái mộ, không bị hư hoại, không bị 
vết, được thực hành liên tục, không bị khiếm 
khuyết, khiến con người tự tại, được bậc Thánh 
tán thán, không bị nhiễm ô, hướng đến thiển định. 
**See Four characfer1stics of a stream-winner. 





of definitive mark 


WIS€, 





100 


Achievement of the unwavering confidence 
in the Buddha: Thành Tựu Lồng Tin Tuyệt Đối 
Với Phật —Here, the Ariyan disciple 1s possessed 
of unwavering confidence In the Buddha, this: 
“This Blessed Lord 1s an Arahant, a fully- 
enlightened Buddha, endowed with wisdom and 
conduct, the Well-Farer, Knower of the worlds, 
incomparable Trainer of men to be tamed, 
Teachers of gods and humans, enliphtened and 
blessed—Ở đây Thánh đệ tử thành tựu lòng tin 
tuyệt đối với Phật, đây là Thế Tôn, bậc A La 
Hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật. **See Four 
characteristics of a stream-winner. 

Achievement of unwavering confidence ỉn 
the Dharma: Thành Tựu Lòng Tin Tuyệt Đối 
Với Pháp —He is possessed of unwavering 
confdence ¡in the Dharma, thus: “Well- 
proclaimed by the Lord is the Dharma, visible 
here and now, timeless, Inviting Inspection, 
leading onward, to be comprehended by the wise 
each one for himself.”——VỊ nầy thành tựu lòng tin 
tuyệt đối đối với Pháp, đây là Pháp được Đức 
Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, Pháp ấy là thiết 
thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà 
thấy, có hiệu năng hướng thượng, chỉ người có trí 
mới tự mình giác hiểu. **See Four characteristics 
Of a stream-winner. 

Achievement of unwavering confidence ỉn 
the Sangha: Thành Tựu Lòng Tin Tuyệt Đối Nơi 
Giáo Đoàn —He Is possessed of unwavering 
confidence 1n the Sangha, thus: “Well-directed 1s 
the Sangha of the Lord's disciples, of upright 
conduct, on the ripht path, on the perfect path; 
that 1s to say the four pairs of persons, the eight 
kinds of men. The Sangha of the Lord”s disciples 
1S worthy of veneration, an unsurpassed field of 
merit in the world.”—Vị ấy thành tựu lòng tin 
tuyệt đối nơi chúng Tăng. Chúng Tăng đệ tử của 
Thế Tôn là đầy đủ diệu hạnh, đầy đủ trực hạnh, 
đầy đủ như lý hạnh, đầy đủ chánh hạnh; đây là 
bốn đôi tám vị. Chúng Tăng đệ tử của Thế Tôn 
này đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chấp tay, là phước điển 
vô thượng ở đời. **See Four characteristics of a 
Sfream-winner. 


Achieving Power: Công năng. 

Achieving rebirth throuph Mind-power: 
Tâm Lực Vãng Sanh—Moreover, ¡in the 
Maharatnakuta Sutra, Sakyamuni Buddha told 
Maitreya Bodhisattva: “These Ten Minds cannot 
be developed by ordinary people, nor those who 
lack virtue and beset by afflictions (See Ten 
Minds developed by the Pure Land practitioners). 
For someone fo attain one of these ten frames of 
Mind while seeking rebirth in the Pure Land and 
vet fail to be reborn 1s sinply 1impossible.”—Lại 
như trong Kinh Đại Bảo Tích, Đức Thế Tôn bảo 
Ngài Di Lặc về mười tâm như sau: “Mười thứ tâm 
nầy không phải hạng phàm phu, bất thiện hay kẻ 
có nhiều phiền não có thể phát được. Nếu có kẻ 
nào thành tựu một trong mười tâm trên, muốn 
sanh về thế giới Cực Lạc mà không được như 
nguyện, đó là điều không khi nào có.” 
Achieving rebirth through the power of 
accumulated merits: Phước Lực Vãng Sanh— 
Moreover, the Meditaton Sutra states: ““Those 
who wish to be reborn In the land of Ultimate 
Bliss, must cultivate the three-fold goodness. 
These are the efficient causes for the pure acfions 
of all the Buddhas of the three worlds, past, 
present and future—Lại nữa, Kinh Quán Vô 
Lượng Thọ có nói: “Muốn sanh về Cực Lạc, phải 
tu ba thứ phước. Ba thứ phước nầy là chánh nhân 
tịnh nghiệp của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị 


mo 


lai”. 

Achieving rebirth through spiritual power: 
Thần Lực Vãng Sanh—Moreover, in the Sutra of 
the Heart of Great Compassion Mantra, 
Avalokitesvara Bodhisattva (Kuan-Yin) said to 
the Buddha: “Great Honored Teacher!l lf any 
sentient being should assiduously recite the Great 
Compassion Mantra and still descend upon the 
Three Evil Paths, Ï vow not to attain Buddhahood. 
lf any practitioner should assiduously recite the 
Great Compassion Mantra and faIl to be reborn In 
the lands of the Buddhas, I vow not to attain 
Buddhahood. If any practiioner should 
assiduously recite the Great Compassion Mantra 
and not to achieve innumerable samadhis and 
øreat eloquence, Ï vow not to attain Buddhahood. 
lf anyone should assiduously recite the Great 
Compassion Mantra and not have all wishes and 


101 


hopes of his present life fulfilled, this dharani 
cannot be called the Great Compassion Mantra! 
The only exceptions are wishes which are 
unwholesome and those made when the Mind 1s 
not utterly sincere."”Moreover, practitioners who 
assiduously recite such dharani as the Thousand- 
Armed Avalokiesvara Mantra, the Rebirth 
Mantra, etc. with utmost sincerity, can all be 
reborn In the Western Pure Land or other pure 
lands—Trong Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Đức 
Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật: “Bạch Thế 
Tôn! Nếu chúng sanh nào trì tụng thần chú Đại 
Bi, mà còn bị đọa vào ba đường ác, tôi thể không 
thành Chánh Giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, mà 
không được sanh về cõi Phật, tôi thể không thành 
Chánh Giác. Tụng trì thần chú Đại Bi nếu không 
được vô lượng tam muội biện tài, tôi thể không 
thành Chánh Giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, tất 
cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không 
được như nguyện, thì chú nầy không được gọi là 
chú Đại Bi Tâm Đà La Ni; duy trừ cầu những 
việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành.” 
Ngoài ra, những kẻ chí tâm trì tụng các chú như 
Bạch Tán Cái, Chuẩn Đề, Vãng Sanh, đều có thể 
sanh về Cực Lạc hoặc các Tịnh Độ khác. 

Acinta (skÐ: Thoughtlessness—Vô Niệm. 
Acintya (skQ: Acinteyya (p)—Bất Khả Tư 
Nghì —Beyond conception—Beyond 
comprehension—Beyond the DOWeT of 
mentaton—Beyond thought or discussion— 
Beyond  thought or descripion—Beyond 
concepton—Beyond thought and words—Cannot 
or could not be thought——Incomprehensible— 
Impenetrable——Inconceivable—Inexpressible— 
Unthinkable—Bất khả tư nghì hay không thể nghĩ 
bàn, không thể nào suy nghĩ được. Không thể nào 
hiểu được, vượt ra ngoài tư tưởng và biện luận 
hay tư tưởng và văn tự. **See Five inconceivable 
things. 

Acintya-dhatu (skt): Realm beyond thought and 
words—Bất tư nghì giới. 

Acintya-jnana (skQ: Bất Khả Tư Nghì Trí— 
Inconceivable wisdom-——lIndescribable Buddha's 
wisdom—lntuitive knowledge—The knowledge 
that 1s beyond the ordinary 
understanding—Cái biết hay cái trí vượt ngoài sự 
hiểu biết bình thường hay là cảnh giới trí tuệ bất 





or wWisdom 


tư nghì của chư Như Lai (bất tư nghì chư Như Lai 
trí tuệ cảnh giới). 

Acintyamati (p): Bất Khả Tư Nghị Huệ. 
Acintyaparinama (skt: Mysterious 
transformations—Bất tư nghì huân biến. 
Acintyaparinamacyutfi (skÐ: 
transformation of the death—Bất tư nghì biến 
dịch tử. 

Acira (p): Recent—New (a)—Vừa mới. 
Aciravata (p): A-Di-Na-Hòa-Đề—Name of a 
TOVIC€. 

Aciravati (p): A-Di-La-Bà-Đề— Tên của một 
trong năm con sông lớn tại Ấn Độ—Name of one 
of the five big rivers in India. 

Acitta (skÐ: Phi Tâm—Apart form mind— 
Without mind—No-mind or beyond menfation. 
Such abstract terms as these are frequently met 
with in the sutras belonging to the Prajnaparamita 
class of Mahayana literature—Phi tâm hay vượt 
khỏi ngoài tâm thức. Các thuật ngữ trừu tượng 
như thế nầy thường được gặp trong các kinh thuộc 
loại Bát Nhã Ba La Mật trong văn học Đại Thừa. 
Acclaim (v): Hoan hô—Tán thưởng. 

Acinta (sk0: Vô niệm——Thoughtlessness—No 
thought—Wïthout a thought—Without 
recollection—Absence of false ideas or thoughts; 
apart from thought—Không có vọng niệm. 
Acknowledge (v): Báo ân—To pay a debt of 
gratitude——To requite favors—To return good for 
good. 


Inconceivable 


Acquaint (v) oneself with: làm quen với cái gì. 

Acquaintance (n): Biế—See Knowing. 

Acquired Buddha-nature: Tu Tập Phật tánh— 

See Five surnames of Buddha before he became 

enlipghtened (B). 

Acquire a habit: Nhiễm thói quen. 

Acquire a great depth of vision: Tích lãy tri 

kiến thâm hậu. 

Acquire knowledge: Gain knowledge—Thâu 

thập kiến thức. 

Acquired (a): 

I1) Tích lũy: Hoard of acquired wealth—Của cải 
tích lũy. 

2) Thủ đắc: Do luyện tập mà có được, đối lại 

bẩm sinh—Acquired special 

characteristics through cultivation. 


với 


102 


Acquired: Tích lũy —Hoard of acquired wealth: 
Của cải tích lũy. 

Acquired Habit: Thói quen do những hành 
động mỗi ngày tích lũy. 

Acquire by ourselves: Verification—Thực 
chứng. 

Acquired  puriy through  avoiding 
pollution: Ly cấu thanh tịnh—Đạt được tâm thể 
thanh tịnh bằng cách xa ha mọi ô nhiễm—See 
Two kinds of purity. 

Acquire the same variegated arrays 0Ÿ 
marks and refinemenís as all Buddhas: 
Được tướng hảo trang nghiêm đồng với chư 
Phật—See Ten things that Enlightening Beings 
attain when they abide In the Unimpeded wheel 
concenfrafion. 

Acquired wisdom: Thế trí. 

Acquiring the Tathagata nature or seed: 
Dwelling of noble birth—Sinh quí trụ —See Ten 
ørounds and Ten stages in Bodhisattva-wisdom. 
Acquisition (n): Patilabha (p)—Prapti (sk—Sự 
đắc —Attainment—Gainine—Obtaining—Sự 
chiếm đoạt. **See Twenty-four non-interactive 
activity dharmas, and Seventy-five dharmas of 
the Abhidharma Kosa. 

Acquisiion of personality by another”s 
voliftion, not one?s own: Tự thể có được do ý 
chí của người khác, chứ không do ý chí của 
mình —See Four ways of getting new personalIty. 
Acquisiton of personality by both one”s 
own volition, and another?s: Tự thể có được 
do cả ý chí của mình lẫn ý chí của người khác— 
See Four ways of getting new personality. 
Acquisition of personality by neither oneˆ”s 
own volifion, nor another?s: Tự thể có được 
không do ý chí của mình, cũng không do ý chí 
của người —See Four ways of getting new 
personality. 

Acquisiton of personality by one?s own 
volition, not another°s: Tự thể có được do ý 
chí của mình, không do ý chí của người khác— 
See Four ways of getting new personalIty. 
Acquisition and possession: Sự chiếm đoạt và 
sở hữu. 


Acquit (v) someone of something: Tha thứ cho 
ai về cái gì. 

Across way of the Pure Land secf: Hoành 
xuất—See Short way of the Pure Land sect, and 
Two modes of escape from morfality (B). 

Act (n): Asevati (p)—Asev (sk)—Hành động— 
Sự thực hiện—To perform——To practice. 

Áct  according to circumsfances: To 
improvise—Cơ biến—Tùy cơ ứng biến. 

AÁct against the monastic rules: Hành động 
ngược lại với giới luật của tịnh xá. 

Act against righteousness: Hành động ngược 
lại lẽ phải. 

Áct against worthy conduct: Hành động 
ngược lại với phạm hạnh. 

Act (v) from fear rather than from a sense 
of duty: Hành động vì sợ hãi hơn là vì ý thức 
trách nhiệm. 

Act (v) in concert with: Hành động phối hợp 
(với). 

Acftin an ïll-manered way: Hành sử thô bạo— 
A Bhiksu or Bhiksuni who, relying on the 
authority he or she holds in the congregation, acfs 
in an ill-mannered way Insulting other monks or 
nuns so that they suffer to a point that they can no 
longer cultivate, commifs a Sangha Restoratlon 
Offence—VỊị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào ỷ 
mình có quyên trong giáo hội rồi hành xử thô bạo 
để mắng nhiếc Tăng Ni khiến cho mấy vị ấy 
không thể tu tập được nữa là phạm tội Tăng Tàn. 
Acfs of. intellectuation: 
pondering—Giác quán. 

Act (v) kindly: Hành động một cách từ bi. 

Act (n) 0f bodhi-mind: Hành Nguyện Bồ Đề— 
To start out for bodhi-mind to act out one”s VOWS 
to save all living beings (all beings possess 
Tathagata-garbha nature and can become a 
Buddha; therefore, vow to save them all) —Tu 
hành những gì mình phát nguyện (nguyện là tất 
cả chúng sanh đều hàm chứa Như Lai tạng tính, 
đều có thể an trụ ở vô thượng Bồ Đề, nên nguyện 
đem pháp Đại Thừa Vi Diệu mà độ tận). 

Act out one?s bodhi-vow: Hành Nguyện Bồ 
Đề—See Act of bodhi-mind. 

Act (n) of Compassion (n): Hành động từ bi. 


Awareness and 


103 


Act of faith: Hành vi của đức tin—Externalists 
believe that the act of faith is the most Important 
and beyond the comprehensive level of human 
knowledge, intelligence and wisdom——Ngoại đạo 
cho rằng hành vi của đức tin là tối quan trọng và 
không thể nghĩ bàn, nó vượt ra ngoài sự hiểu biết 
và trí không của con người. 

Act (n) 0f grace (n): Hành động vì biết ơn. 

AÁct (v) in Line with the (Moral) Way: Hành 
động theo đúng đạo đức. 

Act (v) from: Hành động vì. 

Act as a match-maker: Làm mai làm mối —If 
a Bhiksu or a Bhiksuni acts as a match-maker or 
as a go-between, or makes arrangeemen(fs for a 
wedding between a man and a woman, or 
between two people of the same sex, that Bhiksu 
or Bhiksun commis a Sangha Restoratlon 
Offence—Nếu vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào 
làm mai mối, hay đứng chủ hôn cho hai người 
hoặc khác phái, hoặc cùng phái, vị ấy phạm giới 
Tăng tàn. 

AÁct as models in order to teach and 
transform living beings: Hành động gương 
mẫu nhằm chuyển hóa chúng sanh. **See 
Fourteen fearlessnesses. 

Actf (v) out ð0f curiosity: Hành động vì tò mò. 
Act out one”s vows to save all living beings: 
Hành nguyện Bồ Đề Tâm—See Three kinds of 
bodhi (B). 

Act out a role: Play a par—Đóng hay diễn một 
Vai trò. 

Act out the role of someone: Đóng vai trò của 
người nào. 

Act performed by speech: Khẩu Nghiệp—See 
'Vaca-karma. 

Act of punishment: Dandakamma (p)—Hành 
phạt. 

Acf as a spy: Lầm gián điệp—A Bhiksu or 
Bhiksuni who acts as a spy, taking Iinformation 
from the Sangha and giving 1t to a political party 
or a political organization, commits a Sangha 
Restoration Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 
Ni nào cung cấp tin tức của giáo hội cho một 
đẳng phái hay một tổ chức chính trị, là phạm giới 
Tăng Tàn. 


Act (v) for the Truth: Hành động theo chân lý 
(lẽ phải). 

Áct (v) upon: Làm theo. 

AÁct and vow: Hành Nguyện—Action of the 
body and vow of the mind, resolve or Intention; to 
act out one”s vows; to vow—Hành động của thân 
và ý nguyện của tâm (nương tựa hành nguyện mà 
tu hành). 

Act of walking seven steps: Thị hiện bảy 
bước —According to the Flower Adornment Sutra, 
there are ten reasons Great Enlightening Beings 
show the act of walking seven steps. For these 
ten reasons they show the act of walking seven 
seps after birth; they manifest this to pacIlfy 
sentient beings—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 
38, có mười lý do khiến chư đại Bồ Tát thị hiện đi 
bảy bước. Chư Đại Bồ Tát vì muốn điều phục cho 
chúng sanh được an lạc nên thị hiện đi bảy bước 
như vậy—See Ten reasons Great Enlightening 
Beings show the act of walking seven steps. 

Act (v) with: Hành động (với). 

Act (v) with Kindness and Love: Hành động 
với tâm rộng lượng và lòng từ bị. 

Act without attachmentfs: Ưng Vô Sở Trụ Nhi 
Sanh Kỳ Tâm (Kinh Kim Cang)—According to 
the Diamond Suta, a Bodhisattva should produce 
a thoupht which is nowhere supported, or a 
thought awakened without abiding in anything 
whatever. The complete sentence which the 
Buddha taught Subhuti as follows: “Do not act on 
sipht. Do not act on sound, smell, taste, touch or 
Dharma. One should act without attachments.”—— 
Theo Kinh Kim Cang, một vị Bồ tát nên có các tư 
tưởng được thức tỉnh mà không trụ vào bất cứ thứ 
gì cả. Toàn câu Đức Phật dạy trong Kinh Kim 
Cang như sau: “Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng 
trụ thính, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm, ưng vô 
sở trụ nhi sanh kỳ tâm (không nên sinh tâm trụ 
vào sắc, không nên sinh tâm trụ vào thanh, 
hương, vị, xúc, Pháp. Nên sinh tâm Vô Sở Trụ, 
tức là không trụ vào chỗ nào). 

Acfing in accord with the ten kinds of 
dedication: Tùy thuận tu hành nơi mười môn hồi 
hướng, một trong mười Trí Nghiệp. **See Ten 
kinds of actions of knowledøge (8). 

Action: Hành động—Nghiệp—Karma—All 
doinøs that are conditioned by past habits and also 





104 


condtion futurte habIts and  state of 

development—See Karma. 

(A) Two kinds of action—Hai loại nghiệp: 

e_ (Skillful) Action (n): Thiện nghiệp—Kusala 
karma 

e  Unskilful Action (n): Bất thiện nghiệp— 
Akusala karma 

(B) Ba loại nghiệp—There are three conditions, 
inheritances, or three kinds of karma. **See 
Three karmas. 

(C) Action: Hạnh lực. **See Sixteen great 
powers obtainable by a Bodhisattva. 

(D) Samskara (skÐ——Activity——Conceptlon— 
Disposition——Volitional actlons—Karma 
formation—Impulse—Moral conduct—Hành. 

** See Twelve conditions of cause and effect 
and Four functions of cognifion. 

Action  Bodhisattva: 

Thượng Hành Bồ Tát. 

l) Bodhisattva, who suddenly rose out of the 
earth as Buddha was concluding one of his 
Lotus sermons. He 1s supposed to have been 
a convert of the Buddha ïn long past ages and 
to come to the world in 1ts days of evil: Tùng 
Địa Dõng Xuất Bồ Tát. 

2) After undergoing so many hardships and 
troubles, Nichiren wrote several works. In the 
Eye-opener, his famous vows are found: “J 
will be the pillar of Japan; I will be the eyes 
of Japan; I will be the vessel of Japan.” Here 
he became conscious of himself being the 
Distinguished Bodhisattva 
(Visistacartra) with whom the Buddha 
entrusted the work of protecting the Truth: 
Sau khi trải qua nhiều gian khổ và khó khăn 
trong việc truyền bá Nhật Liên Tông, Nhật 
Liên cũng viết được nhiều tác phẩm. Trong 
“Khai Mục Sao,” ông có lời nguyện trứ danh 
của ông là “Ta sẽ là cột trụ của Nhật Bản, ta 


Visista-caritra (skÐ—— 


Action 


sẽ là con mắt của Nhật Bản, ta sẽ là huyết 
mạch của Nhật Bản.” Qua đây, ông tự nhận 
ông là Bồ Tát Thượng Hành là vị mà Đức 
Phật phó thác cho công việc bảo vệ chánh 
pháp. 
Action of Body: Kaya Karma (sk)—Thân 
Nghiệp. 


Acfion at will in anything in anywhere: 
Mind that resides in vows——Nguyện tâm trụ —See 
Ten grades of Bodhisattvaˆs faith. 

Action with the body: Phản Tỉnh Thân 

Nghiệp—The Buddha taught Venerable Rahula 

about “Acion Wih the Body` ¡in the 

Ambalatthikarahulovada Sutta ¡in the Middle 

Length Dicourses of the Buddha—Trong Kinh 

Giáo Giới La Hầu La Ở Rừng Am Bà La trong 

Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã dạy La Hầu La về 

“Phản Tỉnh Thân Nghiệp: : 

l1) Rahula, when you wish to do an action with 
the body, you should reflect upon that same 
bodily action thus: “Would this action that Ï 
wish to do with the body lead to my own 
affliction, or to the affliction of others, or fo 
the affliction of both? Is it an unwholesome 
bodily action with painful consequences, with 
painful results?”—“Này La Hầu La, khi ông 
muốn làm một thân nghiệp gì, hãy phần tỉnh 
thân nghiệp ấy như sau: “Thân nghiệp nầy 
của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến 
hại người, có thể đưa đến hại cả hai; thời 
thân nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau 
khổ, đem đến quả báo đau khổ.” 

a) When you reflect, If you know: “This action 
that I wish to do with the body would lead to 
my own affliction, or to the affliction of 
others, or to the affliction of both; it is an 
unwholesome bodily action with painful 
consequences, with painful results,” then you 
definitely should not do such an action with 
the body—Này La Hầu La, nếu trong khi 
phản nh ông biết: “Thân nghiệp nây ta 
muốn làm. Thân nghiệp nầy của ta có thể 
đưa tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể 
đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp nầy là 
bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo 
đau khổ.” Một thân nghiệp như vậy, này La 
Hầu La, ông nhất định chớ có làm. 

b)  When you reflect, 1Ý you know: “This action 
that I wish to do with the body would not lead 
to my own affliction, or to the affliction of 
others, or to the affliction of both; It 1s a 
wholesome bodily action with pleasant 
consequences, with pleasant results,” then 
you may do such an action with the body—— 
Này La Hầu La, khi ông muốn làm một thân 


2) 


a) 


b) 


105 


nghiệp, nếu sau khi phản tỉnh ông biết: 
“Thân nghiệp nây ta muốn làm. Thân nghiệp 
nầy của ta không có thể đưa đến tự hại, 
không có thể đưa đến hại người, không thể 
đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp nầy là 
thiện, đưa đến an lạc, đưa đến quả báo an 
lạc.” Một thân nghiệp như vậy, này La Hầu 
La, ông nên làm. 

Rahula, while you are doing an action with 
the body, you should reflect upon that same 
bodily action thus: “Does this action that Ï am 
dong with the body lead to my own 
affliction, or to the affliction of others, or fo 
the affliction of both? Is it an unwholesome 
bodily action with painful consequences, with 
painful results?”—Này La Hầu La, khi ông 
đang làm một thân nghiệp, ông cần phải 
phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: “Thân 
nghiệp nầy ta đang làm. Thân nghiệp nây 
của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa 
đến hại cả hai; thời thân nghiệp nầy là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo 
đau khổ.” 

Rahula, when you reflect, 1ƒ you know: “This 
action that Ï am doing with the body leads to 
my own affliction, or to the affliction of 
others, or to the affliction of both; it is an 
unwholesome bodily action with painful 
consequences, with painful results,” then you 
should suspend such a bodily actlon—Này La 
Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh, ông biết: 
“Thân nghiệp nầy ta đang làm. Thân nghiệp 
nầy của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, 
đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp nầy là 
bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo 
đau khổ.” Này La Hầu La, ông hãy từ bỏ một 
thân nghiệp như vậy. 

But when you reflect, If you know: “This 
action that I am doing with the body does not 
lead to my own affliction, or to the affliction 
of others, or to the affliction of both; It Is a 
wholesome bodily acton with pleasant 
consequences, with pleasant results,” then 
you may confinue 1n such a bodily actlon— 
Nhưng nếu, này La Hầu La, trong khi phản 
tỉnh, ông biết như sau: “Thân nghiệp nây ta 
đang làm. Thân nghiệp nầy của ta không đưa 
đến tự hại, không đưa đến hại người, không 


3) 


a) 


b) 


đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp nầy là 
thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an 
lạc.” Thân nghiệp như vậy, này La Hầu La, 
ông cần phải tiếp tục làm. 

Rahula, after you have done an action with 
the body, you should reflect upon that same 
bodily action thus: “Does this action that Ï 
have done with the body lead to my own 
affliction, or to the affliction of others, or fo 
the afficion of boti? Was 1í an 
unwholesome bodily acton with painful 
consequences, with painful results?”—Này 
La Hầu La, sau khi làm xong một thân 
nghiệp, ông cần phải phản tỉnh thân nghiệp 
ấy như sau: “Thân nghiệp nầy ta đã làm, 
thân nghiệp nầy của ta đưa đến tự hại, đưa 
đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân 
nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, 
đem đến quả báo đau khổ.” 

When you reflect, 1f you know: “This action 
that I have done with the body leads to my 
own affliction, or to the affliction of others, or 
to the afflicion of both; 1t 
unwholesome bodily acton with painful 
consequences, with painful results,” then you 
should confess such a bodily action, reveal 1t, 
and lay 1t open to the Teacher or fO yOur WIS€ 
companionss ¡in the holy lHíe. Having 
confessed 1t, revealed it, and laid 1t open, you 
should undertake restraint for the future: Nếu 
trong khi phần tỉnh, này La Hầu La, ông biết 
như sau: “Thân nghiệp nầy ta đã làm. Thân 
nghiệp nầy đưa đến tự hại, đưa đến hại 
người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp 
nầy là bất thiện đưa đến đau khổ, đem đến 
quả báo đau khổ.” Một thân nghiệp như vậy, 
này La Hầu La, ông cần phải thưa lên, cần 
phải tỏ lộ, cần phải trình bày trước các vị 
Đạo Sư, hay trước các vị đồng phạm hạnh có 
trí. Sau khi đã thưa lên, tỏ lộ, trình bày, cần 
phải phòng hộ trong tương lai. 

Rahula, but when you reflect, I1 you know: 
“This action that I have done with the body 
does not lead to my own affliction, or to the 
afflicion of others, or to the affliction of 
both; 1t was a wholesome bodily action with 
pleasant consequences, with pleasant 
results," you”can abide happy and glad, 


Was an 


106 


training day and night in wholesome stafes: 
Này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh, ông 
biết như sau: “Thân nghiệp nầy ta đã làm. 
Thân nghiệp nầy không đưa đến tự hại, 
không đưa đến hại người, không đưa đến hại 
cả hai; thời thân nghiệp nầy thiện, đưa đến 
an lạc, đem đến quả báo an lạc.” Do vậy, 
này La Hầu La, ông phải an trú trong niềm 
hoan hỷ tự mình tiếp tục tu học ngày đêm 
trong các thiện pháp. 
Acfion of the body and vow of the mỉnd: 
Hành Nguyện—Acts mean the activiiles of 
thought, word, deed, moral action; karma. Act and 
VOW mean resolve or Intenfion; or to act out one”S 
vows; to vow——Hành động có nghĩa là việc làm 
của thân, khẩu, ý (việc làm thiện ác sẽ gánh chịu 
quả báo khổ vui). Hành nguyện có nghĩa là hành 
động của thân và ý nguyện của tâm (nương tựa 
hành nguyện mà tu hành). 
Actions of demons: Ma nghiệp —According to 
The Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten kinds of demons” actons of Great 
Enlightening Beings. Enlightening Beings should 
quickly get away from to seek enlightened 
action—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười thứ ma nghiệp của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 
Tát nên mau xa lìa mười ma nghiệp nầy mà siêng 
cầu Phật nghiệp. *#*See Ten kinds of demons' 
actions of Great Enlightening Beings. 
Actions of knowledge: Trí nghiệp—According 
to The Flower Adornment Sutra, there are fen 
kinds of actons of knowledge. Enlightening 
Beimgs who abide by these ten actions of 
knowledge can atfain the supreme action of øgreat 
knowledge of Buddhas, ¡ncluding all skillful 
means of liberation—Theo Kinh Hoa Nghiêm, có 
mười trí nghiệp. Chư Bồ Tát an trụ trong mười trí 
nghiệp nầy thời được tất cả thiện xảo phương tiện 
đại trí nghiệp vô thượng của các Đức Như Lai. 
**See Ten kinds of actions of knowledge. 
Acfion with the miỉnd: Phản Tỉnh Ý Nghiệp— 
The Buddha taught Venerable about “Action With 
the Mind' in the Ambalatthikarahulovada Sutfa In 
the Middle Length Discourses of the Buddha— 
Đức Phật đã dạy Đại Đức La Hầu La về “Phản 
Tỉnh Ý Nghiệp' trong Kinh Giáo Giới La Hầu La 
Ở Rừng Am Bà La: 





l1) Rahula, when you wish to do an action by 
mind (See Action with the body I, just 
substituting “speech” for “body”): Này La 
Hầu La, như ông muốn làm một ý nghiệp gì, 
hãy phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau: “Ý 
nghiệp nầy của ta có thể đưa đến tự hại, có 
thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả 
hai; thời ý nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến 
đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.”. 

a)  See Action with the body la, just substituting 
“speech” for “body”: Này La Hầu La, nếu 
trong khi phản tỉnh, ông biết: “Ý nghiệp nầy 
ta muốn làm. Ý nghiệp nầy của ta có thể đưa 
đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể 
đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp nầy là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo 
đau khổ.” Một ý nghiệp như vậy, này La Hầu 
La, ông nhất định chớ có làm. 

b) See Action with the body Ib, just substituting 
“speech” for “body”: Này La Hầu La, nếu 
trong khi phản tỉnh, ông biết: “Ý nghiệp nầy 
ta muốn làm. Ý nghiệp nầy của ta không có 
thể đưa đến tự hại, không có thể đưa đến hại 
người, không có thể đưa đến hại cả hai; thời 
ý nghiệp nầy là thiện, đưa đến an lạc, đem 
đến quả báo an lạc.” Ý nghiệp như vậy, này 
La Hầu La, ông nên làm. 

2) See Action with the body 2, Jjust substituting 
“speech” for “body”: Này La Hầu La, khi 
ông đang làm một ý nghiệp, ông cần phải 
phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau: “Ý nghiệp 
nây ta đang làm. Ý nghiệp nầy của ta đưa 
đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả 
hai; thời ý nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến 
đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Rahula, 
while you are doing an action by mind. 

a)  See Acton with the body 2a, just substituting 
“speech” for “body”: Này La Hầu La, nếu 
trong khi phản tỉnh, ông biết: “Ý nghiệp nầy 
ta đang làm. Ý nghiệp nầy của ta đưa đến tự 
hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; 
thời ý nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau 
khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Này La 
Hầu La, ông hãy từ bỏ một ý nghiệp như 
vậy. 

b) See Action with the body 2b, Jjust substituting 
“speech” for “body”: Nhưng nếu, này La Hầu 
La, khi phản tỉnh ông biết như sau: “Ý nghiệp 


107 


nây ta đang làm. Ý nghiệp nầy của ta không 
đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, 
không đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp nây 
là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an 
lạc.” Ý nghiệp như vậy, này La Hầu La, ông 
phải tiếp tục làm. 

3) Rahula, after you have done an action by 
mind (See Action with the body 3, just 
substitutng “speech” for “body”): Sau khi 
làm xong một ý nghiệp, này La Hầu La, ông 
cần phải phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau: “Ý 
nghiệp nây ta đã làm. Ý nghiệp nầy của ta 
đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến 
hại cả hai; thời ý nghiệp nây là bất thiện, đưa 
đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” 

a)  See Action with the body 3a, just substituting 
“speech” for “body”: Này La Hầu La, nếu 
trong khi phản tỉnh, ông biết như sau: “Ý 
nghiệp nây ta đã làm. Ý nghiệp nầy đưa đến 
tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; 
thời ý nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau 
khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Một ý 
nghiệp như vậy, này La Hầu La, ông cần 
phải lo âu, cần phải tàm quý, cần phải nhàm 
chán. Sau khi lo âu, tàm quý, nhàm chán, cần 
phải phòng hộ trong tương lai. 

b)  See Action with the body 3b, just substituting 
“speech” for “body”: Còn nếu trong khi phản 
tỉnh, này La Hầu La, ông biết: “Ý nghiệp này 
ta đã làm. Ý nghiệp nây không đưa đến tự 
hại, không đưa đến hại người, không đưa đến 
hại cả hai; thời ý nghiệp nầy là thiện, đưa 
đến an lạc, đem đến quả báo an lạc.” Do 
vậy, này La Hầu La, ông phải an trú trong 
niềm hoan hỷ, tự mình tiếp tục tu học ngày 
đêm trong các thiện pháp. 

Action of Mouth: Vac Karma (sk)—Khẩu 

Nghiệp—The evill karma of speech 1s the 

mightiest. We must know that evil speech 1s even 

more dangerous than fire because fire can only 
destroy all material possessions and treasures of 
this world, but the firece fire of evil speech not 
only burns all the Seven Treasures of Enlightened 
beings and all virtues of liberation, but 1t will also 
reflect on the evil karma vipaka 1n the future— 

Khẩu nghiệp rất ư là mãnh liệt. Chúng ta nên biết 

rằng lời ác còn quá hơn lửa dữ bởi vì lửa dữ chỉ 

đốt thiêu tất cả tài sản và của báu ở thế gian, trái 


lại lửa giận ác khẩu chẳng những đốt mất cả Thất 

Thánh Tài (see Thất Thánh Tài) và tất cả công 

đức xuất thế, mà còn thêm chiêu cảm ác báo về 

sau nầy. **See Ten evil deeds (acts) (B). 

Action non-interrelated: Bất tương ưng hành. 

Acfion non-inferrelaed with  mỉnd: 

Cittaviprayuktasamskara (skt)—Bất Tương Ứng 

Hành (hành động và tâm không tương ứng với 

nhau). 

Action and proof: Hành chứng—Tu hành và 

chứng ngộ. 

l) Action and proof; knowledge or assurance 
derived from doing; practice of religious 
discipline and the resulting enliphtenment: 
Dựa vào hành đạo mà chứng lý. Hành là 
nhân và chứng lý là quả. 

2) Knowledge derived from doing, or practice of 
religlous  dicipline the  resulting 
enliphtenment: Chứng ngộ từ thực hành, hay 
sự tu tập tôn giáo và kết quả giác ngộ. 


and 


Acfion to receive retribution immediately: 
Thuận Hiện Nghiệp Định Quả—Hành động gây 
ra báo ứng tức khắc See Four kinds of 
retribution. 
Acfion to receive retribufion in the life to 
come: Thuận Sinh Nghiệp—Hành động gây báo 
ứng trong đời sống kế tiếp —See Four kinds of 
retribution. 
Acfion to receive retribution ỉn one of the 
lives following the next: Thuận Hậu Nghiệp— 
Hành động gây báo ứng trong các đời sau, không 
nhứt định thời gian—See Four kinds of 
retribution. 
Action to receive retribution ïn the present 
life: Thuận Hiện Nghiệp Bất Định Quả—Hành 
động gây báo ứng trong đời hiện tại (không nhứt 
định thời gian)—See Four kinds of retribution. 
Action with the speech: Phản Tỉnh Khẩu 
Nghiệp—The Buddha taught Venerable Rahula 
about “Acion With the Speech ¡1n the 
Ambalatthikarahulovada Sutta in the Middle 
Length Discourses of the Buddha—Trong Kinh 
Giáo Giới La Hầu La ở Rừng Am Bà La trong 
Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã dạy La Hầu La về 
'Phản Tỉnh Khẩu Nghiệp: 
1) Rahula, when you wish to do an ction by 
speech. See Action with the body I, Just 


a) 


b) 


2) 


a) 


b) 


108 


substtutng “speech” for “body”: Này La 
Hầu La, khi ông muốn làm một khẩu nghiệp 
gì, hãy phản tỉnh khẩu nghiệp ấy như sau: 
“Khẩu nghiệp nầy của ta có thể đưa đến tự 
hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến 
hại cả hai; thời khẩu nghiệp nầy là bất thiện, 
đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” 
See Action with the body la, just substituting 
“speech” for “body”: Này La Hầu La, nếu 
trong khi phản tỉnh, ông biết:°Khẩu nghiệp 
nầy ta muốn làm. Khẩu nghiệp nầy của ta có 
thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại nguời, 
có thể đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp 
nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến 
quả báo đau khổ.” Một khẩu nghiệp như vậy, 
này La Hầu La, nhất định chớ có làm. 

See Action with the body Ib, Just substituting 
“speech” for “body”: Này La Hầu La, nếu 
trong khi phản tỉnh, ông biết: “Khẩu nghiệp 
nầy ta muốn làm. Khẩu nghiệp nầy của ta 
không có thể đưa đến tự hại, không có thể 
đưa đến hại người; không có thể đưa đến hại 
cả hai; thời khẩu nghiệp nầy là thiện, đưa 
đến an lạc, đem đến quả báo an lạc.” Một 
khẩu nghiệp như vậy, này La Hầu La, ông 
nên làm. 

Rahula, when you are doing an action by 
speech. See Action with the body 2, just 
substtutng “speech” for “body”: Này La 
Hầu La, khi ông đang làm một khẩu nghiệp, 
ông cần phải phản tỉnh khẩu nghiệp ấy như 
sau: “Khẩu nghiệp nây ta đang làm. Khẩu 
nghiệp nầy của ta đưa đến tự hại, đưa đến 
hại người, đưa đến hại cả hai; thời khẩu 
nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, 
đem đến quả báo đau khổ.” 

See Action with the body 2a, just substituting 
“speech” for “body”: Này La Hầu La, nếu 
trong khi phản tỉnh, ông biết: “Khẩu nghiệp 
nầy ta đang làm. Khẩu nghiệp nầy của ta đưa 
đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả 
hai; thời khẩu nghiệp nầy là bất thiện, đưa 
đau khổ.” 
một khẩu 


đến đau khổ, đem đến quả báo 
Này La Hầu La, ông hãy từ bỏ 
nghiệp như vậy . 

See Action with the body 2b, Just substituting 
“speech” for “body”: Nhưng nếu này La Hầu 
La, khi phản tỉnh, ông biết như sau: “Khẩu 


3) 


a) 


b) 


nghiệp nầy ta đang làm. Khẩu nghiệp nây 
của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến 
hại người, không đưa đến hại cả hai; thời 
khẩu nghiệp nầy là thiện, đưa đến an lạc, 
đem đến quả báo an lạc.” Khẩu nghiệp như 
vậy, nầy La Hầu La, ông cần phải tiếp tục 
làm. 

Rahula, after you have done an action by 
speech. See Action with the body 3, Just 
subsftituting “speech” for “body”: Sau khi ông 
làm xong một khẩu nghiệp, này La Hầu La, 
ông cần phải phản tỉnh khẩu nghiệp ấy như 
sau: “Khẩu nghiệp nây ta đã làm. Khẩu 
nghiệp nầy của ta đưa đến tự hại, đưa đến 
hại người, đưa đến hại cả hai; thời khẩu 
nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, 
đem đến quả báo khổ.” 

See Action with the body 3a, just substituting 
“speech” for “body”: Nếu trong khi phản 
tỉnh, này La Hầu La, ông biết như sau: “Khẩu 
nghiệp nây ta đã làm. Khẩu nghiệp nầy đưa 
đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả 
hai; thời khẩu nghiệp nầy là bất thiện, đưa 
đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” 
Một khẩu nghiệp như vậy, này La Hầu La, 
ông cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần 
phải trình bày trước vị Đạo Sư, hay trước các 
vị đồng phạm hạnh có trí. Sau khi đã thưa 
lên, tỏ lộ, trình bày, cần phải phòng hộ trong 
tương lai. 

See Action with the body 3b, Just substituting 
“speech” for “body”: Nếu trong khi phản 
tỉnh, này La Hầu La, ông biết như sau: “Khẩu 
nghiệp nầy ta đã làm. Khẩu nghiệp nây 
không đưa đến tự hại, không đưa đến hại 
người, không đưa đến hại cả hai; thời khẩu 
nghiệp nầy là thiện, đưa đến an lạc, đem đến 
quả báo an lạc.” Do vậy, này La Hầu La, ông 
phải an trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tiếp 
tục tu học ngày đêm trong các thiện pháp . 


Action and vow: Hạnh nguyện—To act out of 
one*s vow—Resolve or Iintention—Làm vì lời 
nguyện. 

Acfive cause: Karana-hetu (skt)—Năng Tác 
Nhân—According to the Abhidharma of the Kosa 
School, this is one of the six chief causes in the 
Theory of Causal Relation. The active cause as 
the leading factor in the production of an effect— 


109 


Theo A Tỳ Đàm của tông Câu Xá, đây là mộ 
trong sáu căn nhân trong thuyết nhân quả. Năng 
tác nhân là yếu tố dẫn đạo trong sự phát sinh một 
hậu quả—See Six chief causes in the Theory of 
Causal Relation. 

Active deliverance to Arahatship: Earthly 
deliverance to Arahatship—Hữu vi giải thoát— 
See Two kinds of deliverance (A). 


Active đharmas: Functioning dharmas—Hữu vi 
pháp—Functioning dharmas are things that are 
related to something else. All things of our 
everyday world are functioning dharmas In two 
ways: each one ¡1s dependent on a multiplicity of 
other events which surround it, and all of them 
are linked to suffering and ignorance throuph the 
twelve links of the chain of causation. The 
Buddha concludes with the famous verse In the 
Vajrachedika-Prajna-Paramita Suftra: “AI 
phenomena are like a dream, an ¡llusion, abubble 
and a shadow, like dew and lightning. Thus 
should you meditate upon them.” Like dew drops 
and a lightening flash the things of this world are 
evanescent and short-lived. Each experience 
bursfs soon, like a bubble, and it can be enJoyed 
only for a moment. The transformation of the 
earthly scene concerns us, and our true welfare, 
no more do the changing shapes of the clouds we 
may watch on a hot summer day. The appearance 
of this world 1s like a hallucination which springs 
from a disease In the organ of vision about as real 
as the spots which livery people see before their 
eyes. Like a magical shows 1t deceives, deludes 
and defrauds us, and it is false, when measured 
by what we slowly learn about ultimate reality. 
As a lamp goes on burning only as long as fuel 1s 
fed Info it, so also this world of ours continues 
only while craving supplies the drive. The 
enlightened awake to reality as If 1s; compared 
wih their vision of true reality our normal 
experience 1s that of a dream, unreal and not to 
be taken serlously. Finally, what we see around 
us can be likened to the stars. As sfars are no 
longer seen when the sun has risen, so also the 
thngs of this world are visible only ¡in the 
darkness of ipnorance, and, in the absence of 
reactions to them, they are no longer noficed 
when the true non-dual knowledge of the 
Absolute has taken place—Pháp hữu vi là pháp 


có liên quan đến các pháp khác. Các pháp trong 
cuộc sống hằng ngày của chúng ta là hữu vi theo 
hai cách: một là mỗi pháp tùy thuộc vào vô số 
các pháp khác xung quanh nó, và hai là tất cả các 
pháp bị ràng buộc với nhau, rồi dẫn đến khổ đau 
và vô minh ngang qua mười hai mắc xích nhân 
duyên nối với nhau. Đức Phật đã kết luận với 
một bài kệ nổi tiếng trong kinh Kim Cang Bát 
Nhã Ba La Mật Đa như sau: “Nhất thiết hữu vi 
pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như 
điển, phải quán sát như vậy.” Các pháp trong 
cuộc đời này ngắn ngủi và chóng phai tàn như 
giọt nước và ánh chớp. Mỗi sự hiện hữu của 
chúng chợt nổi lên, rồi nhanh chóng biến mất 
giống như bọt bóng và chúng có thể chỉ được 
thích thú hiện hữu trong chốc lát. Sự vô thường 
thay đổi cảnh tượng xung quanh chúng ta. Nó 
chóng thay đổi giống như những dáng hình của 
đám mây bay luôn thay đổi hình thù mà chúng ta 
ngắm trong những ngày hè oi bức. Sự xuất hiện 
của thế giới này giống như ảo giác, như người bị 
nhặm mắt thấy hoa đốm mà người bình thường 
không thấy vậy. Giống như nhà ảo thuật biểu 
diễn trò ảo thuật đánh lừa chúng ta và nó là 
không thật. Giống như ngọn đèn tiếp tục cháy 
sáng chỉ khi dầu còn, cũng vậy thế giới này của 
chúng ta chỉ tiếp tục khi khát ái còn tổn tại. 
Người giác ngộ thấy rõ bản chất thực tại như nó 
đang là, khi so sánh với việc quán sát sự hiện hữu 
thông thường của chúng ta thì cái nhìn của chúng 
ta là giả tạo, là giấc mơ, không có thật như nó 
đang là. Cuối cùng, những gì chúng ta thấy xung 
quanh chúng ta có thể giống như các vì sao. Các 
vì sao không có thể thấy được nữa khi mặt trời 
mọc lên sáng chói; cũng vậy các pháp của thế 
gian này có thể được thấy chỉ trong màn đêm tối 
của vô minh và trong sự vắng mặt của các thực 
nghiệm trực giác. Nhưng chúng sẽ không còn 
hiện hữu nữa khi chúng ta chứng nghiệm lý bất 
nhị tuyệt đối—See Three active dharmas. 

Actfive (swifft) and enlightened nature and 


ro0ofs: Nature and roots should be active (swIft) 
and enlightened. This 1s one of the five basic 
characteristics of any Zen cultivators—Căn tánh 
nhanh nhẹn sáng suốt. Đây là một trong năm đức 
tánh căn bản của người tu thiển—See Five basic 
characfteristIcs of any Zen cultivators. 


110 


Active expresson: Biểu Sắc —Active 
expression, as walking, sitting, standing, bending, 
stretching, taking, refusing, etc; one of the three 
forms, the other two being the colours, red, blue, 
eí(c., and shape, long, short, etc—Một trong ba 
loại hình sắc. Biểu sắc là biểu thị tích cực qua 
cách đi, đứng, nằm, ngồi, vân vân; hai thứ sắc 
khác là màu sắc đỏ, xanh, và hình thể dài, ngắn. 
Active forces: Hữu lực—Positive or dominant 
forces—See Dual powers (II. 

Acfive law: Tác Trì Giới—Active keeping of 
the commandments, in contrast with passive, such 
as not killing, not s(ealing, etc.——Tích cực trì giới 
(việc thiện vâng làm), đối lại với thụ động hay 
tiêu cực trì giới (chỉ trì giới hay việc ác không 
làm) như không sát sanh, không trộm cắp, vân 
vân 

Actfive observance of commandments: Tác 
trì giới —See Active law. 

Actfive and passive ideas: Năng Sở—Ability to 
transform or transformable and the obJect that 1s 
transformed—Pháp tự động là năng, pháp bị động 
là sở, như khả năng chuyển hóa là “năng hóa,” 
và vật được chuyển hóa là “sở hóa” (năng duyên, 
sở duyên; năng kiến, sở kiến; lục thức và lục căn 
có khả năng phát khởi mối cảm gọi là năng, lục 
trần có sức thu lấy mối cảm gọi là sở). 





Actfive sin: Tác Phạm-—Transgression sin by 

action, active sin, or posifive 1n doing evil such as 

killing, stealing, etc——Phạm tội bằng hành động 

(hay phạm những giới mà mình đã thụ) như sát 

sanh, trộm cắp, vân vân thì gọi là “tác phạm.” 

Acfive space: Hữu Vi Hư Không—Phenomenal 

space which Is differentiated and limited, and 

apprehended by sipht—Hư không có phân hạn, có 
sinh diệt, thuộc về thứ mà mắt có thể nhìn thấy 
được—See Two kinds of space. 

Active (eaching: Chuyển tịnh pháp luân—See 

Ten kinds of unimpeded liberation of the 

Buddhas. 

Actividies (n): 

l) Samskara (skĐ——Action—Conceptlon— 
Dispositlon—Volitional actlons—Karma 
formation—Impulse—Moral conduct—Hành. 
**See Twelve links of cause and effect. 

2) According to the Flower Adornment Suữa, 
Chapter 38, there are ten kinds of activity of 





Great Enlightenng Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can achieve the 
supremely great activity of Buddhas—Hành 
động Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười nghiệp của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy thời được nghiệp 
quảng đại vô thượng của Như Lai—See Ten 
kimnds of activity of Great Enlightening 
Beings. 

Acfivides of the body, mouth and mỉnd: 

Two kinds of activitiles of the body, mouth and 

mind—Hai loại biểu nghiệp của thân khẩu ý. 

**See Two kinds of activities of the body, mouth 

and mind. 

Actfivifies in the Dharma hall, the main hall 

and the meditation hall: Sinh hoạt trong Pháp 

đường, chánh điện và thiển đường. 

1) A Bhiksu or Bhiksuni should not arrive 1n the 
Dharma hall after the teacher and should 
leave before or in the middle of the Dharma 
talk—Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni không nên 
đến Pháp thoại đường sau Thầy, và không 
nên ra về trước thầy hay ra về giữa chừng. 

2) A Bhiksu or Bhiksuni should set an example 
for laypeople by leaving their shoes or 
slippers neatly outside of the halls In the 
temple—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nên 
làm gương cho Phật tử tại gia bằng cách để 
giày dép gọn gàng bên ngài các sảnh đường 
trong tự viện. 

3) Except the Dharma master who must sIt up 
front and ¡in the middle of the hall (the best 
seat should be reserved for him or her), other 
monks and nuns should not reserve the best 
seat for himself or herself in the Dharma hall, 
the main hall, or the meditation hall——Ngoại 
trừ vị Pháp Sư phải ngôi phía trước và chính 
giữa (nghĩa là phải chừa chỗ tốt cho Pháp 
Sư), còn thì tất cả Tăng Ni khác không nên 
dành chỗ tốt cho mình. 

4) A Bhiksu or Bhiksuni should always respect 
the schedule of the activiies of the Sangha 
by being present and arriving on time for all 
acfivitles so that he or she may be a model 
for not only other monks and nuns, but also 
for laypeople—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni 
nên tôn trọng giờ giấc sinh hoạt trong tự 
viện, để chẳng những làm gương tốt cho các 





1II 


bạn đồng tu, mà còn làm gương tốt cho cư sĩ 
nữa. 

5) After sitting medifation in the meditation hall, 
a Bhiksu or Bhiksuni should arrange his or 
her cushion and mat tidily—Sau khi tọa 
thiển, Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni nên sắp xếp 
gối thiển cho thẳng thóm. 

Actfivites of karma: Hành nghiệp—The 

activitles of thougpht, word and deed—Việc làm 

của thân, khẩu, ý (việc làm thiện ác sẽ gánh chịu 
quả báo khổ vui). 

Activities of the Mind (n): Mind and actions— 

Sự hoạt động của Tâm. 

1) The activities of the mind have no limit: Tâm 
biến hóa vô cùng (nó hoạt động không giới 
hạn). 

2) The mind originate delusion: Tâm phát khởi 
mê lầm. 

3) The mind originate Enlightenment: Tâm ngộ. 

4) Everything existence or phenomenon arIses 
from the functions of the mind: Tất cả sự vật 
đều do tâm tạo. 

5) The mind creates Nirvana: Tâm tạo Niết bàn. 

6) The mind creates Hells: Tâm tạo địa ngục. 

7) An impure mind surrounds 1tself with Iimpure 
things: Một cái tâm ô nhiễm bị vây hãm bởi 
thế giới ô nhiễm. 

8) A pure mind surrounds Itself with pure things: 
Tâm thanh tịnh xuất hiện trong một thế giới 
thanh tịnh. 

9) Surroundings have no more limits than the 
acfivities of the mind: Tâm làm ngoại giới 
biến hóa vô hạn. 

10) The mind creates Buddhas (Buddha is like 
our mind): Tâm làm Phật. 

II) The mind creates ordinary men (sentient 
beings are 1s just like our mind): Tâm làm 
chúng sanh. 

12) The mind 1s a skilful painter who creates 
pIctures of various worlds: Tâm là một họa sĩ 
kỳ tài có khả năng vẻ vời mọi thứ thế giới. 

13) There 1s nothing In the world that 1s not mind- 
created: Không có thứ gì trên thế gian nầy 
mà không do tâm tạo. 

14) Both life and death arise from the mind and 
exist within the mind: Sanh tử đều khởi lên 
và tôn tại từ tâm nầy. 


15) The mind creates greed, anger and 
Ipnorance; however, that very mind 1s also 
able to creafe giving, patience and wisdom: 
Tâm sanh khởi tham, sân, si; tuy nhiên, cũng 
chính tâm ấy sanh khởi bố thí, nhẫn nhục và 
trí huệ. 

16) A mind that 1s bewildered by 1ts own world of 
delusion will lead beings to an unenlightened 
life: Một cái tâm bị vây hãm trong thế giới 
ảo tưởng sẽ dẫn dắt chúng sanh đến cảnh 
sống si mê u tối. 

17) I we learn that there 1s no world of delusion 
outside of the mind, the bewildered mind 
becomes clear, we cease f0 create impure 
surroundings and we attain enlightenment: 
Nếu chúng ta thấy rằng không có thế giới ảo 
tưởng ngoài tâm nầy, thì tâm u tối trở thành 
trong sáng, không còn tạo cảnh bất tịnh, nên 
Bồ Đề hiển lộ. 

18) The mind ¡is the master of every siftuation (It 
rules and controls everything). The world of 
suffering Is brought about by the deluded 
mortal mind. The world of eternal Joy 1s also 
brought about by the mind, but a clear mind: 
Tâm làm chủ tất cả. Do tâm mê mờ mà thế 
giới đầy phiền não xuất hiện. Thế giới 
thường lạc lại cũng do tâm tạo, nhưng là cái 
tâm trong sáng. 

19) The mind is as the wheels follow the ox that 
draws the cart, so does suffering follow the 
person who speaks and acts with an impure 
mind: Tâm như bánh xe theo bò kéo, vì vậy 
mà khổ đau phiền não đi liền với người nào 
dùng tâm bất tịnh để nói năng hành động. 

20) If the mind 1s Impure, 1t will cause the feet to 
stumble along a rogh and difficult road; but If 
a mind 1s pure, the path will be smooth and 
the journey peaceful: Nếu tâm bất tịnh thì 
con đường trước mặt là gồ ghể khó đi, nhưng 
nếu tâm thanh tịnh thì con đường trước mặt 
sẽ trở nên bằng phẳng an lành. 

Acfivifes of thought, word, 

Activities of karma—Hành nghiệp. 

Acfivity ceasing: Dụng Diệt -Function or 

actIivity ceasing; however, matter or the body 


or decd: 


does not cease to exist, but only ifs varying 
functions or activities cease—Tác dụng của các 


112 


pháp diệt (nhưng thể của chúng chẳng diệt, thể 
luôn thường trụ hằng hữu). 
Actual (a): Hiện có— Thật 
Real——True—Như Thực. 
Actual manifestation here ỉn this life: Chân 
tu (trước nhờ duyên tu, sau khi sanh trong đời rồi 
thì chân tu)—See Two kinds of devotions. 


sự—Genuine— 


Actual occurrenee (n): Sự việc thật sự xãy ra. 
Actual states or categories as conceived: Sắc 
pháp—Các pháp do tâm pháp và tâm sở pháp 
biến ra—See Five laws or categories (II). 

A ctualism (n): Hiện thực luận— Thực tế luận. 
Actuality (n): Tính thực tế. 

Actualization of the Supreme Way in our 
daily lives: Vô Thượng Đạo Chi Thể Hiện (thể 
hiện đạo vô thượng trong cuộc sống hằng 
ngày)—See Three aims of meditation. 
Acfivity-consciousness: Karma-vijnana (skt— 
conscIousness—Nghiệp Thức— 
According to The Awakening of Faith, karmic 
CONSCIOUSn€ss; act1VIty-conscIousness 1n the sense 
that through the agency of Ipnorance an 
enlightened mind begins to be disturbed; 
ConscIousness as the result of past behavior, that 
1S CONCref€ consciousness In the present—Theo 
Khởi Tín Luận, nghiệp thức là cái thức căn bản 
lưu chuyển trong các loài hữu tình, là ý niệm dựa 
vào căn bản vô minh khiến chân tâm nhất như 
bắt đầu chuyển động hay vô minh lực làm cho 
tâm bất giác chuyển động, là kết quả cụ thể hiện 
tại của những hành động trong quá khứ. 

Actual: True—Real—Genuine—Chân. 
Actualization of the Supreme Way: Vô 
Thượng Đạo Chi Thể Hiện—One of the three 
aims of meditation. At this point we do not 
distinguish the end from the means. The highest 
type of Zen corresponds to this staøe. When you 
sit earnestly and egolessly In accordance with the 
I1nstructions of a competent teacher, with your 
mind fully conscious yet as free of thought as a 
pure white sheet of paper is unmarred by a 
blemish, there 1s an unfoldment of your 
Iintrinsically pure Buddha-nature whether you 
have had awakening or not. But what must be 
mephasized here 1s that only with true awakening 
do you directly apprehend the truth of your 
Buddha-nature and perceive that awakening, the 


Karmic 


purest type of Zen, Is no different from that 
practiced by all Buddhas—Một trong ba mục tiêu 
của tọa thiển. Thể hiện đạo vô thượng trong cuộc 
sống hằng ngày. Lúc nầy chúng ta không còn 
phân biệt cứu cánh và phương tiện nữa. Giai đoạn 
nầy tương ứng với tối thượng thừa thiền. Khi các 
bạn ngồi một cách hăng say và không vị kỷ, cũng 
như hợp với sự dẫn đạo của một bậc chân sư, 
nghĩa là hợp với tâm mình, mặc dù có ý thức đầy 
đủ, vẫn hoàn toàn vô niệm như một tờ giấy trắng 
tinh không một vết bẩn, bây giờ dù các bạn đã 
ngộ hay chưa, Phật tánh thanh tịnh vốn có của 
mình vẫn khai mở. Nhưng đây phải nhấn mạnh 
chỉ với chân ngộ các bạn mới có thể trực nhận 
được chân thể tánh Phật của mình, và tối thượng 
thừa thiển là loại thuần khiết nhất, không khác gì 
loại thiển đã được chư Phật thực hành —See 
Three aims of meditation. 
Acumen (n): Sự nhạy bén. 
Adamanfine Determination (n): Sự quyết tâm 
sắt đá—Tâm kim cang—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 
of adamantine mind of commitment to universal 
enlightenment. Enliphtening Beings who abide by 
these can attan the ¡ndestructible supreme 
spiritual knowledge of Buddhas—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười thứ tâm thệ nguyện 
Đại thừa như Kim Cang. Chư Bồ Tát an trụ trong 
pháp nầy thời được trí đại thần thông vô thượng 
kim cang tánh của Như Lai—See Ten kinds of 
adamantne mind of commitment to universal 
enlightenmernt. 
Adamantine faculfies: Như Kim Cang căn— 
See Ten kinds of faculties of Great Enlightening 
Beings. 
Adamanftine sỉtting: Chỗ ngồi kim cang, vì 
hàng phục ma quân và ngoại đạo —Conquering 
demons and false teachers—See Ten kinds of 
sitting of Great Enlightening Beings. 
A đana (skÐ: 
I)_ Hold ñrmly—Receptacle—Chấp trì. 
2) Another name for Alaya conscIousness—Tên 
khác của A Lại Da Thức. **See Alaya 





ViJnana. 
Adana-vijnana (skÐ: Another name for Alaya- 
vij]nana—According tO the Mahayana 


Dharmalaksana School, Adana-vijnana 1s another 


113 


name for Alaya-vijnana—Chấp trì thức, tên khác 

của A Lại Da Thức. Tiếng Phạn là A Đà Na 

Thức, theo nghĩa lý Đại Thừa của Pháp Tướng 

tông, A Lại Da Thức còn có tên là A Đà Na 

Thức—See Alaya. 

Adapt (v) to the miỉnds of sentient beings in 

the polluted world: Vì muốn tùy thuận tâm 

chúng sanh đời ngũ trược mà thị hiện ở vương 
cung—See Ten reasons Enlightening Beings 
appear to live In a royal palace. 

Adapt (v) oneself to: To adjust oneself to— 

Quyền biến— Thích nghi với. 

Adapt (v) oneself to the new situations: Tự 

thích nghi với hoàn cảnh mới. 

Adaptability (n): 

I) Sự thích ứng The adaptabilty of body, 
mental factors and conscIousness. 

2) Upaya (skt—Expedients—Skill-in-means— 
Use of expedient or proper means—Phương 
tiện Ba La Mật. **See Ten paramitas. 

3) Power of borowing: Tá Thức lực— 
Revolving any required organ of sense or 
knowledge, by being above the second 
dhyana—See Five powers. 

A daptation (n): Sự thích ứng. 
Adaptation to external conditions: Thích nghĩ 
với ngoại cảnh. 
Adapting to conditions fundamtenfally 
unchanging: Tùy Duyên Bất Biến—Ever 
changing ¡n yet 
essence—Bất biến trong những hành động tùy 
duyên, như thể của chân như là bất biến, nhưng 
khi tiếp xúc với cái duyên thì nẩy sinh ra vô số sự 
vật khác nhau. 

Adapting to sentient beings? mentalities, 

predilections, and understandings to teach 

them as is expedient: Tùy tâm sở thích sở 
nguyện của chúng sanh phương tiện giáo hóa 
không thôi nghỉ mà làm Phật sự—See Ten kinds 
of Buddha-work im all worlds in all times of the 

Buddhas (B) (8). 

Adapfive cause: Phương 

environmental cause (water and soil help the 

seed growing)—See Two causes (B). 

Adara (sk: A Đà La-—To salute with folded 

hands, palms together—Chấp tay chào. 


conditions Iimmutable ¡ïn 


tiện nhân—The 


Adarsa-jnana (skt): Adarsana-jnana (sk)—Đại 
Viên Cảnh Trí Great perfect mirror wisdom—— 
Perfect all-reflecing Buddha-wisdom. One of the 
five wisdoms menfioned ¡n the Shingon texts. The 
øreat ground mirror wisdom, derived from alaya- 
vijnana (alaya consclousness), reflecting all 
things; corresponds to the earth, and 1s associated 
with Aksobhya and the east—Trí to lớn viên mãn 
hay trí hiển hiện các sắc tướng trong cảnh trí của 
Như Lai. Một trong năm trí được nói đến trong 
kinh điển của tông Chân Ngôn. Là trí chuyển từ 
A-Lại-Da thức mà được, là trí hiển hiện vạn 
tượng của pháp giới như tấm gương tròn lớn, 
tương ứng với thế giới và liên hệ với A Súc Bệ 
Phật cũng như Đông Độ—See Flve wisdoms. 
Adarsavimba (skU: Ảnh trong kính —Mirror- 
1maøe. 
Adattadana (skt): Bất Dữ Thủ—Theft—Taking 
that which 1s not given. This 1s against the second 
commandment—Chẳng cho mà cứ lấy, đó là trộm 
cắp. Điều nây đi ngược lại với giới cấm thứ hai— 
See Parajika (AI). 
Adattadanaviratih (skt): Adinnadana (p)—Not 
to steal—Không trộm cắp——Against thef—Not to 
take anything which does not belong to you or 
what 1s not ø1ven to you—See Five precepts. 
Adbhuta (skÐ: Hạt Bộ Đa. 
I) Remarkable: Thần thông huyền diệu— 
Miraculous—Supernatural. 
2) Never yet been: Rare—Marvelous—Non- 
such—Vị Tầng Hữu (hy hữu). 
Adbhuta-dharma (skt: A phù đà đạt ma— 
Rare, (wonder) and  unprecedented 
Occurences. A system or series of marvels or 
prodigles. Supernatural things, prodigles, or 
miracles, which are beyond though( or 
điscusson—Kinh Vị Tầng Hữu Thuyết Nhân 
Duyên. Những việc siêu nhiên hiếm có, không 
thể nghĩ bàn. **See Twelve divisions of 
Mahayana Sutras (canon). 
Adbhutadharma-paryaya (skD: Vị Tằng Hữu 
Kính —Accounts on miracles performed by the 
Buddha, one of the twelve divisions of the sutras 
A Phù Đạt Ma—Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân 
Duyên, một trong mười hai bộ kinh Đại thừa (ghi 
lại Phật và Bồ Tát thị hiện vô số thần lực bất khả 
tư nghì). 





marvel 


114 


Addeyabadde (sk): Con trai vua A Xà Thế— 
Người đã giết và đoạt ngôi vua A Xà Thế —§on 
of King Ajatasatru—Who killed and dethroned 
King AJjJatasatru. 

Addhamasa (p): A fortnight—Mười lăm ngày. 
Adhamma (p): Evil 
Immoral—Xấu ác. 

Addharatta (p): Midnight—Nửa đêm. 

Addict (v) to: Say mê—Ham thích—Ghiễn. 
Addicted to gambling: Đam mê cờ bạc. **See 
Six ways Of wasting one”S DrOp€Tty. 

Addiction of alcohol and drugs: Nghiện rượu 
và ma túy —According to the Sigalaka Sutra, 
there are six dangers when one atfaches to 
addiction of alcoholic drinks and drugs—Theo 
Kinh Thi Ca La Việt, có sáu nguy hiểm khi đam 
mê các loại rượu và thuốc. **See Six dangers 
when one attaches to addiction of alcoholic drinks 
and drugs. 

Addiction to concentration: Say đắm tam 
muội—Addiction to concentration, one of the ten 
things that Bodhisattvas should avoid—See Ten 
things that cause enliphtening beIngs fo repress 
from the Buddha teachinss. 

Addiction to strong drinks: Đam mê các loại 
rượu —Addiction to strong drinks and siloth- 
producing drugs Is one way of wasfing one”s 
substance—See SIx ways of wasting one”s 
DrOpe€Tty. 

Addle (v) one?s brain with: Đầu óc rối bù với. 
Adesana-patihariyam (p): The miracle of 
telepathy—Tha tâm thần thông —See Three 
dharmas (LH). 

Adhere (v) to: To cling to—Dính chặt vào— 
Bám chặt vào. 

Adhere to one Buddha and one sutra: Nhất 
Trì. 

Adhered to: Bám chặt vào —Attached to— 
Clung to. 

Adherenee (n): Gắn liền với—Sự cố chấp không 
rờ—Adherent (a) 

Adherence to commandmentfs 0F 
specifications: Sự tuân thủ giới luật. 

Adherent (n): Người ủng hộ. 





Wrong——ÙnJust 


Adhering or clinging to: Abhinivesa (p & 
sk)—Bám chặt vào hay vướng mắc vào—Gắn 
bó. 

Adhering or clinging very closely: Chấp 
Chặt—See Close attachment. 

Adhicitta (p): Tăng thượng tâm—Lofty mind. 
Adhicitta-sikkha (p): 


Trainng ¡1n hipher 


thought—Tăng thượng tâm học—See Three 
dharmas (%XL]). 

Adhigamavabodha (sk0Q: Chứng Trí— 
ExperIiential knowledge——Realization or 


attainment of truth by the Bodhisattva In the first 

stase—Chứng trí vô lậu của Bồ Tát ở ngôi sơ địa 

ngộ lý trung đạo chân thực. 

Adhimana (skt): 

l) Vaunting assertion of possessing the truth: 
Tăng thượng mạn—Khởi tâm kiêu mạn khi 
chưa chứng đắc Thánh đạo mà cho là chứng 
đắc—See Seven arrogances. 

2) The pride of thinking onself superlor to 
equals, one of the nine kinds of pride: Ngã 
Thắng Mạn—Ngã mạn cho rằng ta hơn 
những kẻ ngang hàng với ta—Nine forms of 
pride. 

Adhimokkha (p): Determination—Sự quyết 

định—See Adhimoksa. 

Adhimokkho (p): Decision—Xác Định—See 

Fifty-two mental states. 

Adhimoksa (skO: Decision—Thắng giải (sự 

quyết định)—See Seventy-five dharmas of the 

Abhidharma Kosa. 

Adhimukti (skt): Atimukti or Abhimukham (skt). 

(A) A Đề Mục Già: 

l) Entire freedom of mind, confidence, 
Interpreted as “pious thoughffulness,” good 
propensity: Tâm giải thoát, được diễn dịch là 
“Thiện Tư Duy”. 

2) The word Adhimukti or Atimukti occurs 1n 
the sense of inclination, zeal or fondness. In 
Encyclopedia of Buddhism, the term derived 
from the Intesifying directive “adhi” and the 
TOOf (muncati), means to release, 
abandoning of the present position with a 
going forth in a new position. Such resolve, 
therefore, has in it a liberating force, which 
leads to emancipation, although with this 
speciic connofation, 1t would rather be 





“muc” 


115 


considered as a perfection of determination. 
According to the Dasa-bhumika Sutra, the 
future Bodhisatva prepares himself to 
undertake a long and sfrenuous journey for 
the 
concenfrates on his spiritual edification. On 
the eve of his departure, the thought of 
Enliphtenment 1s awakened In his mind due 
to hs disposiftions 
transparency of his inward resolutlon——Thuật 
ngữ “Atimuktf” nghĩa là nhiệt tình, hay khát 
ngưỡng mạnh mẽ. Trong Bách Khoa Toàn 
Thư Phật Học, từ nầy xuất phát từ “adhi” và 
có gốc “muc” (muncati), nghĩa là giải thoát, 
là từ bỏ vị trí hiện tại để tiến đến một 
khuynh hướng mới. Vì vậy, thắng giải có một 
lực hướng thiện đưa đến giải thoát, với sự kết 
hợp của nguyện Ba La Mật. Theo Kinh Thập 
Địa, Bồ Tát tương lai phải chuẩn bị một 
chặng đường dài tu tập để đạt Bồ Tát quả. 
Trước khi bắt đầu tiến trình nầy, Bồ Tát phải 
phát khởi tâm Bồ Đề để làm động lực hướng 
thiện và chuyển thành nguyện Bồ Để mạnh 
mẽ. 

3) Atimuktaka, a plant like the “dragon-lick,” 
suøeestive of hemp, with red flowers and 
bluish-øreen leaves; Ifs produce 
fragrant oil, sesame: Tên của một loại cây có 
hoa đỏ, lá màu xanh đậm, hạt ép ra dầu 
thơm. 

(B) A Tỳ Mục Khư: 

I1) Inpresence of: Hiện Tiển. 

2) Towards: Tiến đến gần—Approaching. 

3) The sixth im the ten grounds or stages: Hiện 
Tiền Địa—Trụ thứ sáu trong Thập Trụ. 
**See Ten grounds. 

4) Abhimukham Bodhisatva: A Mục Khư Da 
Bồ Tát. 

Adhipanna-sikkha (p): Traiing ¡in higher 

wisdom—Tăng thượng tuệ học—See Three 

dharmas (XL]). 

Adhipatiphala (skt): Tăng Thượng Quả—One 

of the five kinds of fruit, agsregate effect 

produced by the karma hetu—Một trong ngũ quả, 
quả tập hợp tạo bởi nghiệp nhân. **See Eive 
fruits or effects. 

Adhipati-pratyaya (skÐ: Conditioned 

condition—The Iinfluence of one facfor in causing 


realizaion of Bodhisattvahood. He 


Immaculate and 


seeds 


others—Sở duyên duyên—See Alambana-hetu 
and Four causations. 


Adhiprajna-siksa (skÒ: Formation of the 
wisdom——Tuệ học. 
Adhisila-sikkha (p): Trainng ¡in higher 


moraliy—Tăng thượng giới học—See Three 

dharmas (XLỤ). 

Adhisthana (skt: Assist and protect—Gia Trì. 

1) Determination—Resoluion—-Quyết định— 
Quyết tâm. 

2) To depend upon: Gia Tn—Địa Sắt Vĩ 
Năng—Dependence on the Buddha, who 
confers his strength on all who seek 1t and 
upholds them; it implies prayer, because of 
obtanng the Buddhas  power 
transferring 1t to others. In general It means 
to aid or to support—Gia trì có nghĩa là nhờ 
vào Đức Phật, người đã dùng sức của chính 
mình để gia hộ và trì giữ cho chúng sanh yếu 
mềm đang tu hành; gia trì còn có nghĩa là 
cầu đảo, vì mong cầu Phật lực hộ trì cho tín 
giả. Nói chung gia trì có nghĩa là “hộ trì. 

3) The spiritual power of the Buddha which 1s 
added to a Bodhisattva and sustans him 
throuph his course of. discipline. This 1s one 
of the conceptions peculiar to Mahayana 
Buddhism: Gia trì lực hay uy thần lực—Năng 
lực tâm linh của Đức Phật gia trì cho một vị 
Bồ Tát và hộ trì vị ấy xuyên qua quá trình tu 
tập của vị ấy. Đây là một trong những quan 
niệm đặc biệt của Phật giáo Đại Thừa. 

Adhisthanabala (skt): Gia trì lực hay uy thần 

lực—Magical  power 

Buddha confers his strength on all who cultivate 

to liberate themselves. This 1s the spiritual power 

of the Buddha which 1s added to a Bodhisattva 
and sustains him through his course of. discipline. 

Ths ¡is one of the conceptlons peculiar to 

Mahayana Buddhism—Đức Phật ban sức mạnh 

của Ngài cho tất cả những ai tu tập giải thoát. 

Đây là năng lực tâm linh của Đức Phật gia trì cho 

một vị Bồ Tát và hộ trì vị ấy xuyên qua quá trình 

tu tập của vị ấy. Đây là một trong những quan 
niệm đặc biệt của Phật giáo Đại Thừa. 

Adhyardhasatika-Prajnaparamita-Sutra: 

Kinh Đại Lạc Kim Cang Bất Không Chân Thật 

Tam Ma Đà ——AIso called “The Interesting Sutra” 


and 


of determination—The 


116 


or “The Interesting Prajna Sutra.” It stressed on 

the essence of the Tantric schools that taught how 

to practice and become a Buddha ¡n this very life. 

The sutra was translated ¡into Chinese by 

Amoghavajra—Còn được gọi là “Lý Thú Kinh” 

hoặc “Bát Nhã Lý Thú Kinh.” Đây là tính yếu 

giáo lý của Mật Tông, dạy cách tu hành thành 

Phật ngay trong đời nầy. Kinh được Ngài Bất 

Không dịch sang Hán tự. 

Adhyatma-bahirdha-sunyata (skt: Emptiness 

of Inner-and-outer things—Nội Ngoại Không: 

Không của các pháp nội ngoại tại—See 

Emptiness of inner-and-outer things. 

Adhyatma-sunyata (sk): Emptiness of the 

inner things—Nội Không—Không của các pháp 

nội tạ —See Emptiness of the Inner things. 

Adhyatma-vidya (skU: Nội minh—A treatise 

on the inner meaning of Buddhism—Một trong 

ngũ minh, nói về nội giáo của Phật pháp. 

Adi-Buddha (skt): A Để Phật Đà—The primal 

Buddha of ancient Lamaism—Đây là vị Phật bản 

sơ của Lạt Ma giáo. 

The self-existence, unoriginated 

Universal Mind—A Đề Phật. 

l1) A Sanskrit term for “Original Buddha.” The 
pñnmordial Buddha, who has always been 
awakened. In some Buddhist schools, this 
buddha ¡is associated with Samantabhadra, 
and In Tibetan tantic Buddhism he 1s 
commonly said to be Vajradhara. In Japanese 

tradiions the adibuddha 1s 
1dentiied with Mahavairocana. One who 1s 
All-pervadingly Good, Whose 
Beneficence Is Everywhere: Từ Bắc Phạn có 
nghĩa là “Bổn Phật.” Vị Phật luôn giác ngộ. 
Trong một vài trường phái Phật giáo, vị Phật 
này liên hệ với Phổ Hiển Bồ Tát, và trong 
Mật giáo Tây Tạng Ngài là Chấp Kim Cang. 
Trong các truyền thống Mật giáo Nhật Bản, 
Bổn Phật được đồng nhất với Đức Đại Nhật 
Như Lai, vị mà thiện phúc lan rộng khắp nơi 
và tính từ thiện cũng ở khắp mọi nơi. 

2) One of the most Important bodhisattvas of 
Mahayana Buddhism. He 1s venerated as the 
protector of all those who teach and practice 
the dharma. Also called Fu-H”sien who rides 
a whie elephant with six tusks appears 
alongsde with Sakyamunir Buddha 





SOUrce Of 


©SOft€TIC 


and 


and 


ManJusri. The white elephant represents the 
power of wisdom to overcome obsfructions. 
The six tusks represent overcoming 
attachment to the six senses: Là bậc Toàn 
thiện hay Toàn phúc, một trong những vị Bồ 
Tát quan trọng trong Đại thừa Phật giáo, là 
người bảo hộ cho những ai truyền bá và 
hoằng trì chánh pháp. Còn được gọi là Phổ 
Hiền Bồ Tát, cỡi voi trắng sáu ngà, xuất hiện 
bên cạnh Phật Thích Ca và Văn Thù. Voi 
trắng tượng trưng cho sức mạnh của trí năng 
lướt thắng trở ngại, còn sáu ngà tượng trưng 
cho sự chiến thắng sáu giác quan. 

Adinava (p): Unsatisfactoriness—Danger—Evil 

consequence—Hậu quả xấu ác. 

Adinnadana (p): Adattadanaviratih (skQ—Bất 

đữ Thủ—Not to steal——Không trộm cắp——Against 

theftNot to take anything which does not 

belong to you or what 1s not given to you—See 

FIve precepts. 

Adinnadanam (p): Trộm đạo. 

Adinnadana-veramani (skt): Bất Thâu Đạo— 

Không trộm đạo, giới thứ nhì trong thập giới— 

Not to steal the of the 

commandments—See Không Trộm Cắp. 

Adhitthana (p): Nhẫn nhục—Forbearance— 

Endurance——Patience. 

Aditya (p): Nhựt Thần—The sun god or spirit— 

See Seven brilliant ones, and NÑine luminaries. 

Adityasambhava-Buddha: Nhựt sanh Phật. 

Adjacent Hells (n): Địa ngục cận biên. 

Adjacent to: Gần kề. 

Adjudge (v): Xét xử. 

Adjudicate (v): Xét xử. 

Adjust (v): Điều chỉnh. 

Adjust to a new condition: Thích ứng vào 

hoàn cảnh mới. 

Adjust oneself to something: Tự thích nghỉ 

Vào VIỆC øì. 

Adjust oneself to changes of life: Tự thích 

nghi vào những thay đổi của cuộc sống. 

Adjustment (n): Sự điều chỉnh. 

Adjustment of oneself: Tự điều chỉnh. 

Administrate (v): To administer—Cai quản. 

Administratfion (n): Sự cai quản. 


second ten 


117 


Admirable sound: Mỹ Ân. 

1) Beautiful, sweet, or admirable sound: Diệu 
Âm——Tiếng nói tốt. 

2) A king of Gandharvas, or Indra`s musiclans: 
Mỹ Âm Càn Thát Bà—Vua của loài Cần 
Thát Bà. 

3) Name of the son of Sudhira and Sumitra, 
converted by Ananda: Tên của con trai của 
Sudhira và Sumitra, người quy-y đầu Phật 
theo A Nan Đà. 

Admirafion for someone: Admire someone— 

Ngưỡng mộ aI. 

Admire: Thán phục. 

Admire the scenery: Ngắm cảnh. 

Admire someone: Ngưỡng mộ ai. 

Admirer: Người ngưỡng mộ. 

Admit (v) to: Chấp nhận. 

Admonish (v): 

I1) Khiển trách. 

2) Khuyến dụ. 

Admonisher (n): Người khuyên bảo. 

Admonifion (n): Lời cảnh cáo—Lời khuyên 

bảo. 

Adodhya: A du đà quốc —An important city in 

the Kingdom of the Kosalas in north-east of India 

in the me of the Buddha—Một thành phố quan 
trọng trong vương quốc Kosala, nằm về phía đông 
bắc Ấn Độ trong thời Đức Phật còn tại thế. 

Adopt (v): Nhận. 

Adopt a new faith: Accept a new faith Chấp 

nhận một tín ngưỡng mới. 

Adopfion (n): Sự nhận nuôi. 

Adorability (n): Sự đáng sùng kính. 

Adorable (a): Đáng tôn thờ. 

Adoration (n): Sự tôn kính. 

Adore (v): Look up to 

Chiêm ngưỡng——Tôn thờ —Quy ngưỡng. 

Adorn (v): Alamkaraka (skt—Decorate— 

Ornament—Trang hoàng —Trang Nghiêm—See 

Adornmert. 


To revere—Put trust in 





Adorn an altar or shrine: Decorate an altar— 
Trang trí bàn thờ. 

Adorned Flower Bodhisatva: Hoa Nghiêm 
Vương—See Twenty five Bodhisattvas 
protect all who call Amitabha. 


who 


Adorn an image of the Buddha: Hành 

Tượng—To Iimase of Buddha ¡n 

DrOcession; 1t was a custom observed on Buddha”s 

birthday acording to the Records of the Western 

Lands (records of the Land of the Buddha)— 

Phong tục ở Tây Vực mỗi năm vào ngày Phật đản 

sanh, người ta tô điểm trang hoàng tượng Phật 

cho buổi lễ diễn hành trong kinh thành. 

Adorned with: Được trang hoàng (bằng). 

Adornment (n): Alamkaraka (skt—Trang 

nghiêm—Adornment—Ornament—Glory—— 

Honour—The action and effect of creating the 

beauties of a purified field—All manifestatlon— 

All phenomena—Adornments of space: The 

features of the world. 

1) To ornate, or to adorn, e.ø. the adornments of 
morality, meditation, wIsdom, and the confrol 
of good and evil forces. In Amitabha's 
paradise twenty-nine forms of adornment are 
described: Dùng những thứ hay đẹp để làm 
đẹp cho đất nước hay quốc độ, hoặc dùng 
công đức làm đẹp cho bản thân. Trong cõi 
Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà có 29 loại 
trang nghiêm khác nhau. 

2) Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn, có hai loại 
trang nghiêm—According 
Sutra, there are fwo adornments—See wo 
kinds of adornmeIt. 

3) Ten kinds of adornment of Great Enlightening 
Bemgs (The Flower Adornment Sutra— 
Chapter 38—Detachment from the World)— 
Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 
tất cả pháp trang nghiêm vô thượng của Như 
Lai—Enlightenng Beings who abide by 
these can attain the adornment of all supreme 
attributes of Buddhas—See Ten kinds of 
adornment of Great Enlightening Beings. 

Adornment atmosphere: Trang Nghiêm phong 

luân—See Ten types of characteristics Of 

manifestation ofa Buddha (8). 

Adornment of the Blessedness: Punya (skt)— 

Blessings and virtuies—Merit—Blessed virtues— 

Phước Đức Trang Nghiêm—All good deeds, or 

the blessing arising from good deeds. The karmic 

result 
physical. The blessing wealth, Intellipence of 
human beings and celestial realms; therefore, 


take an 


to Parinirvana 


of unselfish action either mental or 


118 


they are temporary and subJect to binh and 
death—Phước đức do quả báo thiện nghiệp mà 
có. Phước đức bao gồm tài sản và hạnh phước 
của cõi nhân thiên, nên chỉ là tạm bợ và vẫn chịu 
luân hồi sanh tử—See Two kinds of adornment. 
Adornment of blessedness and virtue: Phúc 
đức trang nghiêm. 

Adornments emit marvelous sounds that 
delight all hearers: Tất cả những đồ trang sức 
đều tự phát diệu âm, ai nghe cũng đều vui mừng 
cả—See Ten kinds of Buddha-work ¡in all worlds 
1n all times of the Buddhas (B) (7). 

Adornment of Good deeds: Phúc đức trang 
nghiêm—See Two adornmenfs. 

Adornment of the wisdom: Prajna (skt)—Trí 
Huệ Trang Nghiêm—The prajna-paramita Is a 
gate of Dharma-illumination; for with 1t, we 
eradicate the darkness of ignorance. Among the 
basic desires and passions, Ipnorance has the 
deepest roots. When these roots are loosened, all 
other and passions, greed, 
attachment, arrogance, doubt, and wrong VIeWs 
are also uprooted. In order to obtain wisdom- 
paramita, practfitioner must make a great effort to 
meditate on the truths of impermanence, no-self, 
and the dependent origination of all things. Once 
the roots of Ignorance are severed, we can not 
only liberate ourselves, but also teach and guide 
bengs to break through the 
1mprisonment of birth and death—Trí huệ Ba la 
mật là cửa ngõ đi vào hào quang chư pháp, vì nhờ 
đó mà chúng ta đoạn trừ tận gốc rễ bóng tối của 
si mê. Trong các phiển não căn bản thì si mê là 
thứ phiên não có gốc rễ mạnh nhất. Một khi gốc 
rễ của si mê bị bật tung thì các loại phiền não 
khác như tham, sân, chấp trước, mạn, nghĩ, tà 
kiến, đều dễ bị bật gốc. Nhờ có trí huệ Ba La 
Mật mà chúng ta có khả năng dạy dỗ và hướng 
dẫn những chúng sanh si mê. Để đạt được trí huệ 
Ba La Mật, hành giả phải nỗ lực quán chiếu về 
các sự thực vô thường, vô ngã, và nhân duyên 
của vạn hữu. Một phen đào được gốc vô minh, 
không những hành giả tự giải thoát tự thân, mà 
còn có thể giáo hóa và hướng dẫn cho những 
chúng sanh sỉ mê khiến họ thoát ra khỏi vòng 
kểm tỏa của sanh tử—See Two adornments, and 
Two kinds of adornment. 


desires anger, 


fooloish 


Adoso (p): Non-hated—Không Sân—See Fifty- 

two mental states. 

Adoso kusala (p): Wholesome root of non- 

hated—Vô sân thiện căn—See Three dharmas 

II). 

Adukkha asukha (p): Bất khổ bất lạc—Without 

suffering, without happIness. 

Adukkham-asukha vedana (p): Neither 

pleasant nor painful feeling—Phi khổ phi lạc 

thọ—See Three dharmas (XXI). 

A duÍlt (n): Trưởng thành 

Adulterer (n): Kẻ gian dâm 

Adulteress (n): Người nữ phạm tội ngoại tình. 

Adulterous (a): Thông gian. 

Adulterous conduct: Dục Tà Hạnh —Tà Hạnh. 

l)  Adultery: Tà Dâm. 

2) The ninety-six heretical ways: Chín mươi sáu 
cách tà hạnh. 

3) The diciplines of non-Buddhist sects: Giới 
hạnh ngoại đạo. 

4) According to The Path of Purification, “Bad 
Ways” 1s a term for doing what ought not to 
be done and not doing what oupht to be done, 
out of desire, hate, delusion, and fear. They 
are called “bad ways” because they are ways 
not to be travel by Noble Ones: Theo Thanh 
Tịnh Đạo, tà hạnh là làm những điều đáng lý 
không nên làm, và không làm cái nên làm, 
do tham sân si và sợ. Chúng được gọi là 
đường xấu vì đó là những con đường mà bậc 
Thánh không đi. 

5) Adultrous conduct, which 1s prohibited in the 
five basic commandmenfs: Tà dâm hay tà 
hạnh là giới cấm trong ngũ giới. 

6) Adultery is mentioned In Buddhist texts as 
one of a number of forms of similar sexual 
misconduct. For monks or nuns who only 


thnk about or wish to commit sexual 
Intercourse with any people (not wait until 
physically commiting sexual Intercourse) are 
guilty and violate the Vinaya commandments 
and must be excommunicated from the 
Order. For laypeople, thinking or wishing to 
make love or physically making love with 
those who are not their husband or wIfÍe 1s 
forbidden—Tà dâm được nói trong giáo lý 
nhà Phật như là một trong những hình thức 


119 


tương tự với sự Gian Dâm. Với Tăng Ni dù 
chỉ suy nghĩ hay ao ước đến chuyện làm tình 
với một người khác, chứ đừng nói đến 
chuyện làm tình, là đã có tội và phạm giới 
luật nhà Phật, phải bị khai trờ khỏi Giáo 
đoàn. Riêng với Phật tử tại gia, nếu suy nghĩ 
hay ao ước, hoặc làm tình với người không 
phải là vợ chồng của mình đều bị cấm 
đoán—-See Sexual misconduct, 
precepts, and Seven sIns. 

7)  Thịis Is also one of the eipht teachers In our 
đaily life: Dâm—Kẻ tà dâm—Đây cũng là 
một trong tám vị thầy trong cuộc sống hằng 
ngày của chúng ta—See Eight teachers. 

Adultery (n): Ngoại tình—Tà 

Adulterous conduct. 

Advance beyond terminology to meditation, 

or study and accordant actfion: Quán hạnh 

Tức Phật—Chẳng những lý giải mà còn thiển 

quán và y giáo phụng hành—See S1x sfages of 

Bodhisattva developments. 

Advance (v) in one?s cultivation: Tiến bộ 

trong việc tu tập. 

Advanee progressively: Tiệm tiến. 

Advaneed: Tiến bộ—Khai triển. 

Advancced — knowledge: Tăng  Trí—A 

Bodhisattva who 1s able to cut off all illusion and 

develop an advanced knowledge that justifles his 

withdrawal to nirvana—Một vị Bồ Tát có khả 
năng cắt đứt phiền não và phát triển đầy đủ tăng 
trí để nhập niết bàn. 

Advancing fruit: Adhipatiphala (skt—Tăng 

Thượng Quả—One of the five kinds of fruit, 

agsgregate effect produced by the karma hetu— 

Một trong ngũ quả, quả tập hợp tạo bởi nghiệp 

nhân. **See FIive fruifs or effecfs. 

Advancing mỉnd: Tăng Thượng Tâm— 

Advancing or Iimproving mind, superlor mind— 

Tâm tăng trưởng cường thịnh hay thế lực của định 

tâm, hay tâm siêu viỆt. 

Advantaøse (n): Lợi ích —The dual advantages or 

benefits—Có hai lợi ích. **See Dual 

benefits. 

(Personal) Advantage (n): Lợi ích cá nhân. 

Advantage of someone: Lợi dụng. 


FIve 


dâm—See 


loại 


Advaya-jnatritva (sk): Trí Kiến Bất Nhị— 
Knowledge of non-duality—Nondualistic 
knowledge (the knowledge without thinking of 
extremes)—Tri kiến không nghĩ đến nhị biên. 
Advayta or Advaitfa (skQ—Từ ngữ của Ấn Độ 
giáo có nghĩa là “bất nhị——Hindu term meaning 
non-dual or not two. 

1) Non-dual: Nottwo—Bất nhị hay vô nhị. 

2) Non-duality: Vô nhị biên. 

Adversary (n): Kẻ thù —Enemy. 

Adverse (a): Bất 
Unfavorable. 

Adverse cireumsfances: 
Cảnh—-Nghịch Khảo—See 
challenges. 

Advertise one?s own power or virtue: Tự 
thuyết công năng hay nói ra cái hay giỏi của 
mình hay tự khoe tài giỏi để cầu lợi dưỡng—See 
FIve kinds of deviant livelihood. 

Advesa (skU: Advesha (skt-Absence of 
anger—Non-malevolence—Vô sân (không sân 


lợi—DIsadvanftages— 


Adversity—Nghịch 


Two kinds of 


hận)—See Fifty-one Dharmas interactive with 
the Mind, and Sevenfy-five dharmas of the 
Abhidharma Kosa. 

Advice to lay people: Kinh Thi Ca La Việt— 
Kinh dạy người tại g1a. 
Advise (v): Khuyên—To 
counsel. 


recommend——To 


Advise (v) against: Khuyên ngăn—To dissuade. 

Advise (v) oneself: Tự an ủi. 

Advise (v) (exhorf) someone of something: 

Khuyên ai về việc gì. 

Adviser (n): Người hướng dẫn—There are two 

kinds of advisor. **See Two kinds of advIsor. 

Advyita (p): Advaita or Advaya (skt——Advaya 

(p)—Bất nhị. 

l) Non-duality: The unity of all things—No 
second—The one and undivided truth, the 
Buddha-truth—The unity of Buddha-nature— 
The universal Buddha-nature—Unique In 1ts 
kind—Tánh đồng nhất của vạn pháp——Như 
như bình đẳng, không có sự khác biệt giữa 
cái nây với cái kia. 

2) The Non-dual Truth represents No-Self and 
No-Dharma—Chân lý Bất Nhị biểu thị vô 
ngã và vô pháp: 


120 


a) No-Self: Vô Ngã —See Anatman. 

b)  No-Dharma: Vô Pháp —See No-Dharma. 

Advocate: 

l1) (n): Người bào chữa hay biện hộ. 

2) (v): Bào chữa hay biện hộ cho a1. 

Aeon (n): Kalpa (sk)—Kiếp—Thời 

According to Buddhism, aeon 1s a period of time 

between the creation and recreation of a world or 

universe. This process composed of formation, 
existence, desfruction, and non-existence—Theo 

Phật giáo, kiếp là một khoảng thời gian giữa sự 

thành lập và sự tái thành lập của một thế giới hay 

vũ trụ. Tiến trình này bao gồm thành, trụ, hoại, 
và không. **See Kalpa. 

Aestheticism (n): Duy mỹ chủ nghĩa. 

Affair (n): Sự tướng—Phenomena—Practice. 

Affected: Cảm động—Moved—Touched. 

Affected by: Do bởi. 

Affection (n): Ái. 

1) Kàma (skÐ: Ràga (sk—Love—Sự mến 
mộ——Á¡ tình—Cảm tình—See Love. 

2) Mattri (skÐ: Metta (p)—Affection 
kindness—Tenderness—Lòng 
Loving-kindness. 

3) Karuna (skÐ: Compassion—See Compassion. 

4) The eiphh of the 
conditioned arising: Yếu tố thứ tám trong 
thập nhị nhân duyên. 

Affection for man and kindness tfowards 

creatures: Ái nhân lợi vật (lòng nhân của con 

người). 

Affectionate (a): Thương yêu. 

Affectionate speech: Priyavacana (sk—Kind 

speech, or pleasant words—Kindly talk—Kind 

communicaton—Kind words which help beings 
love and receive the truth —Ái Ngữ Nhiếp hay 
tùy theo căn tánh của chúng sanh mà dùng lời lẽ 
tốt lành để dẫn dắt họ vào con đường đạo đức— 

See Four elements of popularity. 

Affianee (n): Vow——Lời thể hứa trung thành. 

Affiliate (v): Gia nhập hay kết nạp, nhận làm hội 

viên—Affiliate oneself to a society—Tự kết nạp 

vào hội. 

Affiliation (n): Sự gia nhập hay kết nạp, sự hội 

nhập. 

Affiinities: Duyên. 


đại— 








Loving 
từ—See 


twelve factors of 


Affñinity: 

l1) Duyên phận. 

2) Mối quan hệ. 

3) Quan Hệ Tánh—The tendency of beings to 
come together as organism, families, specIes, 
and other groupings, providing 1ndividuality 
and diversity withimn the plenum—Khuynh 
hướng hợp quần của các sinh vật thành tổ 
chức, gia đình, chủng loại hay những nhóm 
khác, từ đó tánh cá nhân và tánh khác biệt 
được dùng để cung ứng cho đoàn thể. 

Affirm (v): Nhận chắc—Xác nhận. 

Aflirmation (n)›: Sự khẳng định—Khẳng 

Nhận—One of the eight chief characteristics of 

“satorl.` In Zen. What Is authorifativeness and 

final can never be negative. For negation has no 

value for our life, it leads us nowhere; 1f Is not a 

power that urges, nor does 1t give one a place to 

rest. Thouph the saforI experlence 1s sometimes 
expressed In negafive terms, it Is essentially an 
affirmative attitude towards all things that exIsf; It 
accept them as they come along regardless of 
therr moral values. Buddhists call this patlence 
(kshanti), or more properly “acceptance,` that 1s, 
acceptance of things In their supra-relafve or 
transcendenfal aspect where no dualsm of 
whatever sort avails. Some may say that this IS 
pantheistic. The term, however, has a definite 
philosophic meaning and we would not see 1t used 
1n this cennection. When so Interpreted the Zen 
©€xperience exposes Ifself to endless 
misunderstandings '*defilements.”"Ta-Hui 
says In his letter to Miao-Tsung: “An anclenf saøe 
says that the Tao I1tself does not require special 
disciplining, only let 1t not be defiled. We would 
say to talk about mind or nature ¡1s defiling; to 
talk about the unfathomable or the mysferIous 1s 
defiling; to direct one”s affention to 1t, to think 
about it, is defiling; to be writing about It thus on 
paper with a brush Is especially defiling. What 
then shall we have to do 1n order to get ourselves 
oriented, and properly apply ourselves to 1t? The 

DrecIous vajra sword 1s ripht here and Ifs purpose 

1S fo cụt off the head. Do not be concerned with 

human quesftions of right and wrong. All is Zen 

Just as If Is, and ripht here you are to apply 

yourself. Zen 1s Suchness, a grand affirmation— 

Một trong tám đặc tánh của giác ngộ trong Thiền. 


and 


121 


Những gì thuộc tự tri và tối hậu thì không bao giờ 
có thể. là phủ định. Bởi vì, phủ định chẳng có giá 
trị gì đối với đời sống của chúng ta, nó chẳng đưa 
chúng ta đến đâu hết, nó không phải là một thế 
lực đẩy đi và cũng chẳng kéo dừng lại. Mặc dù 
kinh nghiệm chứng ngộ đôi khi được diễn tả bằng 
những từ ngữ phủ định; chính ra, nó là một thái 
độ khẳng định nhận hướng đến mọi vật đang hiện 
hữu; nó chấp nhận mọi vật đang đến, bất chấp 
những giá trị đạo đức của chúng. Các nhà Phật 
học gọi đó là “Nhẫn,” nghĩa là chấp nhận mọi 
vật trong khía cạnh tuyệt đối và siêu việt của 
chúng, nơi đó, chẳng có dấu vết của nhị biên gì 
cả. Người ta có thể bảo đây là chủ trương phiếm 
thân. Nhưng từ ngữ nầy có một ý nghĩa triết học 
quá rõ và không thích hợp ở đây chút nào. Giải 
thích kiểu đó, kinh nghiệm của Thiền bị đặt vào 
những ngộ nhận và 'ô nhiễm' không cùng. Trong 
bức thơ gửi cho Đạo Tổng, Đại Huệ viết: “Thánh 
xưa nói rằng Đạo chẳng nhờ tu, mà chỉ đừng làm 
ô nhiễm.” Dù nói tâm hay nói tánh đều là ô 
nhiễm, nói huyền hay nói diệu đều là ô nhiễm; 
tọa Thiền tập định là ô nhiễm; trước ý tư duy là ô 
nhiễm; mà nay viết nó ra bằng bút giấy cũng là 
sự ô nhiễm đặc biệt. Vậy thì, chúng ta phải làm 
øì để dẫn dắt chính mình và ứng hợp mình với 
nó? Cái bửu kiếm của kim cương treo đó đang 
hăm chặt dứt cái đầu nầy. Đừng bận tâm đến 
những thị phi của nhân gian. Tất cả Thiền là thế 
đó: và ngay đây hãy tự ứng dụng đi. Thiền là 
Chân như, là một khẳng nhận bao la vạn hữu— 
See Eight chief character1stics Of “safori.` In Zen. 
(Way of) Affirmation (n): Posiive way— 
Đường hướng tích cực. 

Affirmative: Eva (sk)—Yes—Tiếng trả lời 
khẳng định. 

Affix (v) to: Gắn chặt vào. 

Affix a seal to a doeumentf: Đóng dấu một tài 
liệu. 

Afflict (v): Gây tai họa. 

Afflicted with illnesses: Bệnh hoạn nơi thân— 
Let us not even talk about the time of death. Even 
in đaily life, If you are afflicted with some mild 
llness, you suffer, moaning and groaning 
endlessly. As you search for a physician or a cure 
or seek out monks and nuns to reci(© verses Of 
repentance, hoping for a quick recoVery, yOUr 


sundry thoughts are legion. Ït 1s not easy, then, to 
concenftrate the Mind and recite the Buddha's 
name—Chẳng đợi lúc lâm chung, giả sử trước khi 
bạn chưa chết mà có chút bệnh nơi thân, phải 
gắng chịu sự đau khổ, rên rỉ không yên, tìm thuốc 
hỏi thầy, nhờ người cầu an sám hối, tạp niệm rối 
ren, chưa dễ nhiếp tâm niệm Phật —See Seven 
ciIrcumstances that are difficult to practice Buddha 

Recitation. 

Afflicted with old age and declining 

strength: Tuổi cao sức yếu —Even under normal 

circumstances, when you are 1n good health, you 
may be afflicted with old age and declining 
strength, beset by all kinds of worriles and 

sorrows. Keeping the aging body together 1s a 

never-ending task; how can you have time for 

Buddha Recitaion?—Dù bạn chưa có bệnh, 

nhưng bị tuổi cao sức yếu, đủ sự suy kém, áo não 

buồn than, chỉ lo sự việc trên cái thân già còn 
chưa xong, chắc chi đã niệm Phật? **See Seven 
circumstances that are difficult to practice Buddha 

Reciftation. 

Affliction (n): Distress—Misery—Pain. 

1) Suffering: Nỗi khổ sở. 

2) Emotions: Delusion—Evil—Love- 
attachment—(greed, anger, sfupIdIty, 
arrogance, doubt, Improper views)—Vướng 
mắc—Phiển não—See Afflictions and Klesa. 

3) Klesadvaya (skÐ: Hai loại phiển não—Two 
kimnds of (passions, 
delusions, tempftations, trials). **See Two 
hindrances and Two kinds of affliction. 

4) Three kinds of afflictions—See Three kinds 
of affliction. 

5) There are five afflictions that are the lot of 
every man—Có năm nỗi khổ đau của con 
người. **See FIve afflictions. 

6) Những phiển não phụ —-According to 
Vasubandhus Trimsika, there are fwenty- 
four secondary afflictions—Theo Tam Thập 
Tụng của Ngài Thế Thân, có hai mươi bốn 
tùy phiển não. **See Twenty-four secondary 
afflictlons. 


affliction——Klesas 


122 


7) Pradasa (skÙ: Não—See Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Affliction is bodhi and mortality (samsara) 
is nirvana: Sanh tử tức Niết Bàn—Phiển não tức 
bồ đề, sinh tử tức niết bàn. 
Afflictions are Bodhi: Phiền não tức bổ đềể— 
According to the Mahayana teaching, afflictions 
are Inseparable from Buddhahood. Afflictions and 
Buddhahood are considered to be two sides of the 
same coin. When we realize that afflictions in 
themselves can have no real and independent 
existence, at that very moment, afflictions are 
bodhi without any difference—Theo Phật giáo 
Đại thừa, đặc biệt là tông Thiên Thai, phiền não 
và bổ đề là hai mặt của đồng tiền, không thể tách 
rời cái nầy ra khỏi cái kia. Khi chúng ta nhận biết 
rằng phiền não không có tự tánh, chúng ta sẽ 
không vướng mắc vào bất cứ thứ gì và ngay tức 
khắc, phiển não đã biến thành Bồ để (khi biết vô 
minh trần lao tức là bổ để, thì không còn có tập 
để mà đoạn; sinh tử tức niết bàn, như thế không 
có diệt để mà chứng). 
Afflicions arising from external stains: 
Khách trần phiền não. 
Afflictions (Klesas) arising from false 
reasoning: Phân biệt khởi phiền não—Phiển 
não y nương vào các duyên mà khởi dậy những tà 
lý luận—See Two kinds of affliction (B). 
Afflictons arising from the karma of 


suffering: Ilusion, accordant action, and 
suferins—Phiển Não Nghiệp Khổ—Hoặc 


Nghiệp Khổ—The suffering arising out of the 
working of the passions, which produce good or 
evil karma, which In turns results in a happy or 
suffering lot in one of the three realms, and again 
from the lot of suffering (or mortality) arises the 
karma of the passions. The pains arising from a 
life of illusion, sụch as greed, hatred, ignorance—— 
Do phiền não tham sân si mà tạo ra nghiệp thiện 
ác. Vì đã có các nghiệp thiện ác mà phải cảm 
nhận các quả khổ vui của ba cõi, rồi thân phải 
chịu cái khổ quả đó tiếp tục tạo ra nghiệp phiển 
não. Các phiền não như tham, sân, si thì gọi là 
hoặc; những việc làm thiện ác y vào cái hoặc nầy 
gọi là nghiệp; lấy nghiệp nầy làm nhân sinh tử 
niết bàn gọi là khổ. 


Afflictions caused by desire or desire to 
have: Raga (sk)—Tham Phiểền Não hay phiển 
não gây ra bởi tham ái hay muốn có (nhiễm trước 
thành tính rồi sinh ra khổ nghiệp)—See Six great 
klesas, passlons or distressers. 

Afflictions caused by doubt: Vicitiksa (skÙ— 
Nghi Phiền Não là loại phiển não gây ra bởi nghĩ 
hoặc (do ngờ vực về chân lý mà thành tính, từ đó 
ngăn cần tín tâm rồi hành động tà vạy mà thành 
nghiệp)—See Four fundamental evil passions 
and S1x great klesas, passlons or distr©ss€rs. 
Afflictions caused by False views: Drishu 
(sk)—Ác Kiến Phiển Não là loại phiển não gây 
ra bởi ác kiến hay tà kiến (do ác kiến suy nghĩ 
đảo điên mà thành tính, ngăn cản thiện kiến rồi 
hành động tà vạy gây ra ác nghiệp). **See Four 
fundamenfal evil passions and Six great klesas, 
pAsslons or distressers. 

Afflictions caused by pride or self-concelt: 
Mana (skt)—Mạn Phiển Não là loại phiển não 
gây ra bởi kiêu ngạo (do thói cậy mình tài hơn 
người mà thành tính và sanh ra khổ nghiệp)—See 
Four fundamental evil passions and Six great 
klesas, passlons or distressers. 

Afflictions caused by resentment or anger: 
Pratigha (skt)—Sân Phiển Não—Phiển não gây 
ra bởi sân hận (do căm ghét mà thành tính, dựa 
vào bất an và ác hành mà tạo thành nghiệp). 
and Six 





**See Four fundamental evil passions 
øreat klesas, passions or distress€rs. 

Affictions caused by sfupidiy or 
ignorance: Mudhaya (skt—S¡ Phiền Não là loại 
phiển não gây ra bởi si mê (mê muội mờ ám về 
sự lý mà thành tính, dựa vào những nghi hoặc mà 
tác thành nghiệp)—See Four fundamental evil 


passions and Six great klesas, passions or 
distressers. 

Afflictions of delusion: Phiền não gây ra bởi sĩ 
mê. 


Afflictions (annoyances) are inexhausfible 
(endless), I vow to end (cut£) them all: Vow to 
put an end to all passions and delusions, though 
inumerous—Phiển não vô tận thệ nguyện đoạn. 
Nguyện đoạn tận hết thảy phiển não dục vọng— 
See Four 

Bodhisattva. 


universal vows of a Buddha or 


123 


Afflictions (Klesa) natural to all: Câu sinh 
khởi phiền não—Phiên não do huân tập từ vô 
thủy đến nay—See Two kinds of affliction (B). 
Affliction of pride and self-love: Phiển não 
gây ra bởi ngã mạn và ái kỷ. 

Affliction as a thief: Phiển Não Tặc— 
Temptation or passion, as a thief InJuring the 
spiritual nature—Giặc phiền não làm tổn hại túc 
mệnh, làm tổn thương pháp thân. 

Affliction turbidity: Phiển Não Trược—The 
turbidty of afflicion—See Five kinds of 


turbidity. 
Affliction of unenlightenment: Sĩ Sử—Lictor 
of unenlightenment—Messenger of 


unenliphtenment—One of the ten bonds or 
feters—Một trong thập kiết sử, vô minh sai 
khiến con người đến chỗ lầm lạc, khổ não, không 
rõ chánh kiến, không biết chánh đạo. 

Afflictive Emotion (n): Thống cảm. 

Afflictive hindraneces (n): Klesavarana (skt)— 
Hindrance of passions—Phiền não chướng. **See 
'Two hindrances (A). 

Affluences: Lậu hoặc—According to The 
Connected Discourses of the Buddha, Chapter 
Esanavaggo (Searches), there are three 
affluences or taints that feed the stream of 
morfality or transmigration—Theo Tương Ưng Bộ 
Kinh, Phẩm Tâm Cầu, có ba lậu hoặc. **See 
Three affluences. 

Affusion (n): Sự dìm trong nước—Heretic 
people believe that affusion ceremony (dipping 
Into water) can wash away all their sins—Ngoại 
giáo cho rằng lễ dìm trong nước có thể xóa sạch 
tội lỗi. 

Afghanistan: Area known today as Afghanistan 
was formerly known by such name as Gandhara, 
Kandahar and Balkh. By beginning of Christ Era, 
this sullÐ stronply ¡Influenced by 
Buddhismn (according to the Archeological 
research in the 20 century); however, Buddhist 
culture began to decline in 7” century, and totally 
replaced by Islam ¡in the beginning of 10” 
century—Khu vực mà bây giờ là A Phú Hãn, xưa 
kia là Gandhara, Kandahar and Balkh. Trước kỷ 
nguyên Thiên Chúa, khu vực nầy là khu vực mà 
văn hóa Phật giáo (theo nghiên cứu khảo cổ thế 
kỷ 20) rất thịnh hành. Tuy nhiên, vào đầu thế kỷ 


area  Was 


thứ bảy thì ảnh hưởng Phật giáo trong khu vực 

nầy bắt đầu sút giảm, đến thế kỷ thứ mười thì 

hoàn toàn được thay thế bởi Hồi giáo. 

Afro-Asian: Á-Phi. 

After: Later—Posterior—Hậu (về sau này). 

After all: Cuối cùng. 

Affer beïng copied a third time, the original 

text is bound to be losf: Tam sao thất bổn (sau 

ba lần sao chép thì mất đi bản gốc). 

After the Buddhas death: After 

Nirvana—ĐDiệt hữu. 

After death: Sau Khi Chết—After death and 

after this life. 

I) After death—Sau khi chết: According to 
Buddhism, death 1s not end. After death, the 
heart ceases to beat, only consciousness 


the 


generally identified as the soul follows Its 
course determined by the dead's karmic 
forces to enter the embryo to be reborn. Such 
a process 1s called reincarnation. lf we 
understand the Buddha”s Teachings, before 
parting, we can remain as calm as possIble; 
we will not fear, knowing that our next 
rebirth 1s dedicated by our own karma, not by 
any external power. They will have a strong 
faith on “the way you live 1s exactly the way 
you die.” In realiy, there are so many 
Buddhists and non-Buddhists who do not 
thoroughly the — Buddha's 
Teachings. For them, death Is the end; 
thnking of death only makes them tired. 
They Just live for the present. This 1s the way 
of living for those who do not know how to 
live a happy and joyful life In accordance 
with the Buddha”s Teachings. They do not 
understand the relationship between cause 
and effect, linking generations to øeneraflons 
or successive lives. When they are young and 
they feel with 
everything, but when they become sick, or 
aged, Isolated from kinfolk or short of money, 


unđerstand 


sfrong, comfortable 


they will be agifated, but it 1s too late for 
them to regret. Buddhists should always 
remember the old proverb “You need to dig 
the well before you are thirsty” fo prevent 
the feeling of late repret—Theo Phật giáo, 
chết không phải là hết. Sau khi chết chỉ có 


2) 


124 


thân xác ngừng hoạt động, còn thần thức, có 
người gọi là linh hồn, chuyển theo nghiệp 
lành hoặc nghiệp dữ mà đầu thai vào nơi 
thiện hoặc nơi ác, phát khởi sự tái sinh gọi là 
luân hồi. Thông hiểu giáo lý đạo Phật giúp 
cho Phật tử sắp mãn phần được bình thản, 
không loạn động, vững tâm tin tưởng nơi 
tương lai của chính mình, chỉ nương theo 
nghiệp đã tạo mà đi, không sợ hãi; ngược lại, 
người Phật tử trước khi mãn phần có thể bình 
tĩnh tin tưởng trong giờ phút cuối cùng của 
cuộc đời rằng sống thế nào thì chết như thế 
ấy. Trong thực tế, có rất nhiều Phật tử hay 
không Phật tử, không hiểu giáo lý nhà Phật 
lại cho rằng chết là hết, suy nghĩ về cái chết 
làm gì cho mệt, hãy sống cho hiện tại. Đây là 
lối sống của những người không biết sống 
đúng theo hạnh phúc an vui mà Phật đã dạy. 
Họ không hiểu mối tương quan nhân quả 
giữa các thế hệ, giữa các cuộc sống tiếp nối 
nhau. Khi họ còn trẻ, còn mạnh, họ có thể 
lướt qua được những cơn đau ốm, đến khi già 
yếu tiền bạc hao mòn, thân thích xa rời, sự sợ 
hãi, nỗi âu sầu, cảnh buôn bã, lòng luyến 
tiếc đối với họ quá mạnh, sự xúc động trước 
cảnh tử biệt, làm cho họ hối hận nhưng 
không còn kịp nữa. Người Phật tử phải luôn 
nhớ câu ngạn ngữ “Phải đào giếng trước khi 
khát nước” để khỏi mang tâm trạng hối hận 
thì đã muộn. 

Afier life—Sau đời sống này (đời sau): Kiếp 
sau—Since earliest time, Buddhism has 
asserted that all sentient beings are born, 
die, and are reborn again in dependence on 
their past actions (karma) In an endless cycÌe. 
The queston whether or not beings are 
actually reborn in this way has become a 
confroversial topic among 
Buddhists, many of whom do not accept that 
the doctrine of rebirth is literally true. The 
overwhelming majority of Asian Buddhist 
teachers, however, consider belief in rebirth 
to be a central tenet of Buddhism, and 
contending that 1t accords with the teachings 
of the Buddha as reported in the Buddhist 
canon. It Is also widely thought that the 
doctrine of rebirth 1s very necessary In order 
for Buddhist karma theory to make sense, 


Western 


since I1f there were no rebirth there would be 
no đirect recompense for any actions—Ngay 
từ buổi sơ khai, Phật giáo đã xác nhận rằng 
tất cả chúng sanh đều sanh, tử, tử, sanh tùy 
theo nghiệp đời quá khứ của họ trong một 
chu kỳ không ngừng nghỉ. Vấn để liệu có sự 
tái sanh của chúng sanh hay không hiện còn 
đang là để tài bàn cãi của Phật tử Tây 
phương, vì trong số họ, nhiều người không 
chấp nhận rằng giáo thuyết về tái sanh là có 
thật. Tuy nhiên, tuyệt đại đa số các vị thầy 
Phật giáo ở Á Châu lại xem niễm tin tái sanh 
là giáo lý chính của Phật giáo, và hài lòng 
rằng giáo lý ấy khế hợp với những lời Phật 
dạy trong các kinh điển. Đa số đều nghĩ rằng 
giáo lý về tái sanh là tối cần thiết để học 
thuyết về nghiệp trong Phật giáo được hợp 
lý, vì nếu không có tái sanh chắc là không có 
quả báo trực tiếp cho bất kỳ hành động nào. 

After due consideration: Sau khi cân nhắc kỹ 

lưỡng. 

After food: Thực Hậu —After food, not after the 

pñncipal meal at noon, but after breakfast till 

noon—Sau khi ăn, không phải là sau giờ ngọ, mà 

là sau khi ăn sáng cho tới bữa ăn chánh ngọ. 

After life: Đời sống sau kiếp này—See After 

death (2). 

After the Nirvana: After the Buddha's death— 

Diệt hữu. 

Affer raïn comes fair weather: Sau cơn mưa 

trời lại sáng. 

Affer a storm comes a calm: Hết cơn bỉ cực 

đến hồi thới lai. 

After-taste: Dư vị. 

After that: Sau đó. 

Affer the manner: Theo cách. 

Aga (p): Mountain—Núi. 

Agada (skÐ: A Đà—A già đà (thuốc)—A Yết 

Đà—Medicine—IDrug—Free from disease, an 

antidote, a medicine that entirely rids of disease, 

elixir of life, universal remedy (phổ khử)—Một 

thứ thuốc phòng ngừa và trị mọi thứ bệnh, mọi 

thứ độc. 

Agadha (p): Very deep——Thật sâu. 

Again and Again: Repeated—Lần nữa và lần 

nữa—Liên tiếp—Trùng trùng. 


125 


Against lust: Kamamithyacaradviratih (skÙ— 
Kamesu-micchacara (p)—Không tà dâm——Not to 
engage In Improper sexual conduc—Not to 
commit adultery——Abstain from all sexual excess, 
or refraining from sexual misconduct—See Five 
Drecepts. 

Against lying, deceiving and slandering: 
Mrsavadaviratih (sk)—Không vọng ngữ—Not to 
lie, deceive or slander—Refraining from lying 
speech—See Five precepts. 

Against murder: Pranatipataviratih (skÙ— 
Panatipata (p)—Không sát sanh—Not to kill or 
injure any living beine——Refraining from taking 
life—See FIve precepts. 

Against nature: Siêu phàm——Phi thường. 
Against the Rules: Sái phép——Contrary to the 
rules. 
Against 
Adinnadana 


theft: Adattadanavirath (skÙ— 

(p Không trộm cắp—Not to 
steal—Not to take anythng which does not 
belong to you or what 1s not gIven to you—See 

FIve precepts. 

Agama (skt: A Hàm Kinh—See Agama. 

Agama (sk): Nikaya (p)—A Già Ma—A 

tradiional doctrine or precept—Collection of 

Buddha's  doctrine—Sacred work—Anything 

handed down and fixed by tradilon—See 

Hinayana. 

(Œ) Meanings of “Agama”—Nghfa của Kinh 
Điển: 

(A) A Sanskrit term for “Scriptures.” This 1s a 
general name for the texts and teachings of 
the four main Sanskrit Buddhist collections of 
discourses attributed to Sakyamuni Buddha. 
Mahayana name for collections of writings of 
the Sanskrit canon or sufras Or Sermons as 
collected by the Sarvastivadin school of 
Hinayana—Từ Bắc Phạn chỉ “Kinh Điển.” 
Đây là tên gọi chung cho tất cả kinh điển và 
những lời giáo huấn được cho là của Đức 
Phật Thích Ca Mâu NI. Đại thừa gọi đây là 
những sưu tập các văn bản Kinh bằng tiếng 
Phạn (tương đương với Nikaya trong thuật 
ngữ Pali). Kinh A Hàm là bản dịch tiếng Hoa 
những kinh điển hay những bài giảng của 
Đức Phật bằng Phạn ngữ. 


(B) The Agamas are Chinese translations of the 
sufras or sermons in Sanskrit of the Buddha, 
collected by the Sarvastivadin School of the 
Hinayana. They vary little the 
corresponding Sutta Pitaka of the Theravada 
Canon of today—Kinh A Hàm là bản dịch 
tiếng Hoa những kinh điển hay những bài 
thuyết giảng của Đức Phật bằng Phạn ngữ 
được trường phái Đại Chúng Bộ của Tiểu 
Thừa thâu thập. Bộ A Hàm hơi khác với bộ 
tạng kinh của Phật giáo Nguyên Thủy ngày 
nay. 

(I) Categories of Agama—Phân loại Kinh Điển: 

(A) Mahayana Agamas—Kinhh A Hàm của 
trường phái Đại Thừa: 

l) Long Collectlon—Trường A 
Dirghagama (skt—Long Collection which 
comprises fifty sutras—Gồm năm mươi bản 
kính. 

2) Medium  Collecion—lrung A Hàm: 
Madhyamagama (sk)—Medium Collection 
which comprises of 222 sutras, concerning 
with metaphysical problems—Gồm 222 bản 
kinh bàn những vấn đề siêu hình. 

3) Miscellaneous Collecion—-Tạp A Hàm: 
Samyuktagama (skÐ——M:scellaneous 
Collection which comprises of 1,362 sutras, 
dealing with abstract meditation—Gồm 1362 
bản kinh, những văn bản hỗn hợp nầy bàn về 
suy tưởng trừu tượng. 

4) Numerical Collection—Tăng Nhứt A Hàm: 
Ekottarikagama (skÐ—Numerical Collection 
which comprises 5l sutras—=Gồm 51 bản 
kinh, bàn về các con số. 

(B) Theravadan Agamas—Kinh Bộ của trường 
phái Theravada: 

l) Dimgha Agama (Digha-Nikaya—p), 
“Long Discourses”——Trường Bộ Kinh. 

2) Madhyama Agama (Majjhima-Nikaya—p), 
the “Middle Length Discourses)—Trung Bộ 
Kinh. 

3) Samyukta Agama (Samyutta-Nikaya—p), the 
“Connected Discourses—Tương Ưng Bộ 
Kinh. 

4) Ekotarlka Agama (Anguttara-Nikaya—p), 
the “Increased-by-One Discourses.”—Tăng 
Chi Bộ Kinh. 


from 


Hàm: 


the 


126 


5) There 
lteratire of  Ksudraka 


also mentions 1n Buddhist 
Agama 
Discourses”, but scholars generally believe 
that this refers to a miscellaneous collection 
of texts that is not analogous to the Pali 
Khuddaka Nikaya—Tiểu Bộ Kinh, nhưng các 
học giả thường tin rằng kinh Tiểu Bộ tương 
ứng với bộ Tạp A Hàm, chứ không tương tự 
với Khuddaka Nikaya của trường phái 
Nguyên Thủy. 
Agama period: Time of the Deer Park—A Hàm 
Thời—One of the five perlods, the period when 
the Buddha taught Hinayana doctrine ¡in the 
Lumbimi garden during the first twelve years of 
his ministry. The second period, also called the 
“Time of the Deer Park.” The Time of the Deer 
Park 1s only one-sided as 1t teaches only 
Hinayanistic views. Perceiving that his disciples 
were not yet ready for the teachings of the 
Avatamsaka Sutra, the Buddha next preached the 
early Agamas to suit the people of the Inferlor 
capactty. His disciples were now able to follow 
his teaching and practiced accordingly in order to 
attain the fruition of arhat or saintly position. This 
period 1s also called the Time of Inducement, or a 
period in which the people were atfracted to the 
higher doctrine. In the period of the Agama-Sutra. 
In this period, the Buddha did not teach the 
complete truth, but only what his disciples could 
understand. He presented the truths of suffering, 
emptiness, impermanence, egolessness, the four 
noble truths, the eighffold noble path and 
conditioned arising, etc., which help free people 
from the three realms and six paths. This phase 
lasted twelve years. The teachings In this period 
correspond to the Theravada teachings—Thời kỳ 
A Hàm—Một trong năm thời thuyết pháp của 
Đức Phật. Thời Đức Thế Tôn nói về kinh A Hàm 
(Lộc Uyển Thời) trong khoảng 12 năm tại vườn 
Lâm Tỳ Ni. Thời kỳ thứ hai còn gọi là thời Lộc 
Uyển. Thời Lộc Uyển chỉ phiến diện vì chỉ giảng 
các kiến giải Tiểu Thừa. Sau khi Đức Phật thấy 
rằng không đệ tử nào của Ngài sẵn sàng tiếp 
nhận và hiểu nổi kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật 
bèn giảng các kinh A Hàm nguyên thủy để khế 
hợp với những kẻ căn tánh thấp kém. Chúng đệ 
tử của Ngài bây giờ có thể tuân theo lời dạy của 
Ngài và thực hành một cách xứng lý để đạt được 


are 
“Lesser 


quả vị A La Hán. Thời kỳ nầy còn được gọi là 
thời dụ dẫn, tức là thời kỳ mà mỗi người được 
dẫn dụ để đi đến giáo lý cao hơn. Trong giai đoạn 
nầy, Đức Phật không dạy toàn bộ giáo điển nữa, 
mà Ngài chỉ dạy những gì mà các môn đồ có thể 
hiểu được. Ngài trình bày về khổ, không, vô 
thường, vô ngã, Tứ diệu đế, Bát chánh đạo và 

Thập nhị nhân duyên, vân vân, nhằm giúp chúng 

sanh giải thoát khỏi tam đồ lục đạo. Giai đoạn 

nầy kéo dài 12 năm. Giáo thuyết nầy tương xứng 
với giáo thuyết của Phật giáo Nguyên Thủy— 

See Five periods and eight teachings of the T”1en- 

Tai. 

Agama in Sanskrit: Bộ kinh A Hàm viết bằng 

tiếng Phạn. 

Agama Sutras Increased by One: Zo-Ichi- 

Agon-Kyo (ap)—Tăng Nhất A Hàm. 

Agamy (n): Chế độ vô hôn nhân—Chế độ độc 

thân. 

Agantu-klesa (skt: Khách Trần—Phiền Não— 

Guest-dust—Afflictions—Guest-defilement. 

lI) “Klesa” IiterallyY means “pain,”” “external 
dust,” “. something 
tormenting” and 1s translated as “affliction.” 
As there 1s nothing so tormenting spiritually 
as selfish, evil desires and passions, klesa has 

to be undersood chiefly In 1s 
derivative 
agantuklesa: Từ “Klesa” nghĩa đen là sự đau 
đớn, bụi bậm bên ngoài, nỗi khổ đau, hay 
một cái gì gây đau đớn, và được dịch là 
phiền não. Vì không có gì gây đau đớn tâm 
linh bằng những ham muốn và đam mê xấu 
xa ích kỷ, nên “Agantuklesa còn được dịch là 
phiền não. 

2) Explaining ¡in details for “Guest-dust”—Giải 
nghĩa từng chữ cho “Khách trần”: 

a) The foreign atom (guest)—Khách: The 
foreign atom, or Intruding element, which 
enters the mind and causes distress and 
delusion—Phiển não không phải vốn có của 
tâm tánh, nhưng do mê lầm mà nổi dậy, nên 
gọi là khách. 

b) Dust—Trần: The mind is naturally pure or 
innocent till the evil element enters—Phiền 
não có công năng làm nhơ bẩn tâm tánh nên 
gọi là trần. 

** For more Information, please see Affliction. 


“afliction,” or 


cơme 


sense and external dust for 


127 


Agara (p): House—Dwelling place—Nhà—Nơi 

cư trú. 

Agarika (p): Layman——Người tại gia. 

Agaru (skÐ: Aguru (sk)—Trầm Đàn—Cây trầm 

hương và chiên đàn hương——Sandal Incense. 

Agastya (skt: A Kiệt Đa. 

l1) The star Canopus: Vòm Sao Canopus. 

2) Lightning: Tiếng Sét. 

Agastya-rsi (sk): A Kiệt Đa Tiên—According 

to the Nirvana sutra, aøastya was one of the øenII, 

who stopped the flow of the Ganges for twelve 
years by allowing If run into one of his ears— 

Theo Kinh Niết Bàn, A Kiệt Đa là một vị Tiên có 

sức thân thông dừng nước sông Hằng trong 12 

năm, bằng cách cho dòng nước ấy chảy vào một 

trong hai lổ tai của ông. 

Agata (skÐ: Lai (đã đến nơi)—Come or arrived. 

Agata-gamanani (p): Tứ Bất Hành Xứ Hạnh— 

See Four ways Of going wrong. 

Agati (skt & p): 

l) Wrong course. The wrong path as distinct 
from the riph( path, or the path to 
enlightenment: Tà đạo—Tà đạo để phân biệt 
với Chánh đạo hay con đường đi tới giác ngộ. 

2) Rebirth: Tái sanh. 

Aøe (n): 

l) Jara (skQ—Lão—See Twenty-four 
Iinteractive activity dharmas. 

2) Thời đại—Era. 

3) Tuổi. 

4) Yuga (skÐ: 1,000” part of a kalpa—Một phần 
ngàn kiếp. 

5) Loka (skÐ: The world—Thế gian. 

Age-long karmaic influence: Cảnh nghiệp 

tướng—One of the ten stages or objects In 

meditaion—Một trong mười cảnh trong thiển 
quán—See Ten statges or obJects in meditation. 

Age of a monk as monk: Dharma summer— 

Hạ Lạp The year or age of a monk or a nun 

after ordination (the age of a monk as monk, the 

years of his ordination), or the years a person has 
been a monk are counted by the number of 
summer refreats passed. To 
monastic aøe. To add to one”s monastIic age on 
the conclusion of the summer retreat. The 
precedence of monks and nuns in the Order 1s 
determined by the number of summer retreafs 


non- 


TC©eIVe One ”s 





they have attended—Pháp Hạ hay số năm tuổi 
của Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni tính từ sau khi thọ 
cụ túc giới. Tuổi này được tính bằng số lần an cư 
kiết hạ mà các vị đã trải qua. Sau kiết hạ an cư, 
chư Tăng Ni nào đã nhập hạ đều được tăng một 
tuổi đạo. Quyển đi trước của Tăng Ni trong đoàn 
tùy thuộc vào tuổi hạ lạp. 

Age in the order: Tăng Lạp —Precept age— 
Sacerdotal age. **See Summer Retreat. 
Agelessness: Eternal youth—Bất lão—See Eight 
savours (pleasures) of the Buddhaˆs nirvana. 
Aged (a): lJara (skÙ—Có tuổ—Lão—See 
Twenty-four non-interactive activity dharmas. 
Aøed (n): The aged—Lão—Người già cả—This 
1s one of the eipht teachers—Đây là một trong 
tám vị thây—See Eight teachers. 

Agency (n): Đại lý—Môi giới —Tác dụng—Tác 
động. 

Agenda (n): Tiến trình buổi họp hay buổi lễ. 
Agent (n): Kartri (skÙ—Tác 
nhân—Nhân tố tạo ra tác động. 
Agga (p): The highest—Cao nhất. 
Agganmna (p): Known as the highest (a)—Được 
biết như là người hay sự việc gì cao nhất. 

Agpha (p): Price—Giá trị. 

Agphati (p): To be worth—To deserve—Có giá 
trị. 

Aggøi (p): Eire—Lửa. 

Aggikkhandha (p): A mass of fire—Một đám 
lửa lớn. 

Aggiparicarana (p): Fire-worship—Thờ lửa. 
Aggisala (p): Heated room—Phòng được sưởi 
ấm. 

Aggisikha (p): Flame——Ngọn lửa. 

Aggivessana (p): A Kỳ Xá Na—Tên của một bộ 
tộc Bà-La-Môn—Probably name of a Brahmin 
clan. 

Aggregafe (n): 
Agpregations. 
There are five skandhas—Ngũ uẩn. 
1) Form: Sắc. 

2) Feeling: Thọ. 

3) Perception: Tưởng. 

4) Impulse: Hành—Volition. 

5) Consciousness: Thức. 


nhân—Động 


Skandhas—-Uẩn—-See Five 


128 


Aggregafe of consciousness (n): Vijnana 
(sk)—Vinnana (p)—Vinnakkhandha (p)—Thức 
uẩn; 

Œ@) The Abhidharma-kosa and Satyasiddhi sects, 
vijnana-skandha 1s one of the five agøregafes 
or atfributes: Theo Câu Xá và Thành Thực 
tông, thức uẩn là một trong ngũ uẩn—See 
FIve Agsregations. 

đI) According to Most Venerable Piyadassi In 
“The Buddha?s Ancient Path/”- Theo Hòa 
Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường 
Cổ Xưa”: 

l) Agpregate of consclousness is the most 
Importfant of the aggregates; for 1t 1s the 
receptacle, so to speak, for all the fifty-two 
mental concomifants or factors, since without 
COnsclousnes no mental factors are 
avallable. Consciousness and the factors are 
Iinterrelated, ¡nter-dependent, and co- 
©xistenf. Aøsregate of consciousness has six 
fypes and 1ts function 1s varied. It has 1ts basIS 
and obJects. All our feelings are experienced 
through the confact of sense faculties with the 
external world—Thức uẩn được coi là quan 
trọng nhất trong năm uẩn; có thể nói Thức 
uẩn là kho chứa 52 tâm sở, vì không có Thức 
thì không Tâm sở nào có được. Thức và các 
Tâm sở tương quan, tùy thuộc và đồng thời 
tổn tại với nhau. Thức cũng có 6 loại và 
nhiệm vụ của nó rất đa dạng, nó có các Căn 
và Trần của nó. Tất cả mọi cảm nhận của 
chúng ta đều được cảm nhận qua sự tiếp xúc 
giữa các căn với thế giới bên ngoài. 

2) Although there 1s this functional relationship 
between the faculties and their obJects, for 
Instance, eye with forms, ear with sounds, 
and so on, awarenes comes through 
conscIousness. In other words, sense obJects 
can not be experienced with the particular 
sensitivity without the appropriate kind of 
conscIousness. Now when eye and form are 
both present, visual consciousness arIses 
dependent on them. Similarly with ear and 
sound, and so on, down to mind and mental 
obJects. Again, when the three things, eye, 
form, and eye-consciousness come together, 
1t 1s their coincidence that 1s called “conftact”. 
From contact comes feeling and so on. Thus, 


COnSCIOusness originates through a stimulus 
arising In the five sense doors and the mind 
door, the sixth. As consciousness arIses 
through the interaction of the sense faculties 
and the sense objects, It also 1s conditioned 
and not Iindependent. Ït is not a spirit or soul 
opposed to matter. Thoughts and ideas which 
are food for the sixth faculty called mind are 
also dependent and condiioned. They 
depend on the external world which the other 
five sense facultes experlence. The five 
faculties contact objects, only 1n the present, 
that 1s when objects come ¡1n direct contact 
with the particular faculty. The mind faculty, 
however, can experilence the sense object, 
whether it is form, sound, smell, taste, or 
thoupht already cognized by the sense 
organs. For Instance, a visible object, with 
which the eye came ¡In contact in the past, 
can be visualized by the mind faculty Just at 
this moment although the object 1s not before 
the eye. Similarly with the other sense 
obJects. This 1s subJective, and It 1s difficult to 
experilence some of these sensatlons. This 
sorf Of activity of the mind ¡1s subtle and 
Sometimes beyond ordinary 
comprehension—Mặc dù có sự tương quan 
giữa các căn và đối tượng của chúng. Chẳng 
hạn, nhãn căn với các sắc, nhĩ căn với các 
âm thanh, sự biết vẫn phải qua Thức. Nói 
cách khác, các đối tượng giác quan không 
thể được cảm nhận với độ nhạy cảm đặc biệt 
nếu không có loại Thức thích hợp. Bây giờ, 
khi con mắt và hình sắc đều có mặt, Thức 
Thấy sẽ phát sinh tùy thuộc hai yếu tố nầy. 
Tương tự, với tai và âm thanh, vân vân, cho 
tới tâm và các pháp trần. Lại nữa, khi ba yếu 
tố mặt, sắc và nhãn thức gặp nhau, chính sự 
trùng hợp nây được gọi là xúc. Từ xúc sanh 
Thọ, vân vân. Như vậy, Thức sanh khởi do 
một kích thích nào đó xuất hiện ở năm cửa 
giác quan và ý môn, căn thứ sáu. Vì Thức 
phát sanh do sự tương tác giữa các Căn và 
Trần, nên nó cũng do duyên sanh chứ không 
hiện hữu độc lập. Thức không phải là một 
linh hồn hay tinh thần đối lại với vật chất. 
Các tư duy và ý niệm là thức ăn cho căn thứ 
sáu gọi là “tâm” nầy cũng do duyên sanh, 


129 


chúng tùy thuộc vào thế giới bên ngoài mà 
năm căn kia kinh nghiệm. Năm căn tiếp xúc 
năm trần, chỉ trong thời hiện tại, nghĩa là khi 
trần (đối tượng) tiếp xúc chạm với căn tương 
ứng của nó. Tuy nhiên, Tâm căn có thể kinh 
nghiệm trần cảnh, dù đó là sắc, thanh, hương, 
vị, hay xúc đã được nhận thức bằng các giác 
quan. Chẳng hạn, một đối tượng của sự thấy, 
mà với đối tượng nầy nhãn căn đã tiếp xúc 
trong quá khứ, có thể được tưởng tượng lại 
bằng tâm căn ngay lúc nầy mặc dù đối tượng 
ấy không có trước mắt. Tương tự như vậy đối 
với các trần cảnh khác. Đây là chủ thể nhận 
thức và rất khó kinh nghiệm một số các cảm 
giác nầy. Loại hoạt động của Tâm nây rất vi 
tế và đôi khi vượt quá sự hiểu biết thông 
thường. 
Aggregate demons: Ấm ma—The 
skandhas are considered as maras of demons 
fighting against the Buddha-nature of men——NÑgũ 
uẩn được xem như là Ấm ma chống lại Phật tánh 
của con người. 
Aggregate of facfors (n): Uẩn—See Eive 
Ag8regations. 
Aggregate of feeling (n): Vedanakkhandha 
(p—Thọ uẩn (sensation)—According to Most 
Venerable Piyadassi In “I[he Buddha's Ancient 
Path,” all our feelings are included in the øroup of 
“Agpsregate of feeling”. Feelings are threefold: 
pleasant, unpleasant, and neutral. They arise 
dependent on confact. Seeing a form, hearing a 
sound, smelling an odor, tasting a flavor, touching 
some tangible thing, cognizing a mental obJect, 
either an idea or a though(, man experlences 
feeling. When, for instance, eye, form and eye- 
conscIousness (cakkhu-vinnana) come together, 1t 
1s their coincidence that 1s called contact. Contact 
means the combination of the organ of sense, the 
obJect of sense, and sence-consciousness. When 
these are all present together there 1s no pOWeT Or 
force that can prevent the arising of feeline— 
Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con 
Đường Cổ Xưa,” mọi cảm thọ của chúng ta đều 
nằm trong nhóm “Thọ” nầy. Thọ có ba loại: Lạc 
thọ, khổ thọ, và phi lạc phi khổ thọ. Thọ phát 
sanh tùy thuộc nơi xúc. Thấy một sắc, nghe một 
âm thanh, ngửu một mùi, nếm một vị, xúc chạm 
một vật gì đó, nhận thức một ý niệm hay một tư 


five 


tưởng, con người cảm nhận một trong ba loại thọ 
vừa nói trên. Chẳng hạn, khi mắt, hình sắc, và 
nhãn thức gặp nhau, chính sự tương hợp của ba 
yếu tối nầy được gọi là xúc. Xúc nghĩa là sự kết 
hợp của căn, trần, và thức. Khi ba yếu tố nầy 
cùng có mặt thì không có sức mạnh hay lực nào 
có thể ngăn được Thọ phát sinh—See Five 
Ag8regations. 

Agsgregates of grasping: Uẩn thủ—According 
to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are Íive agpregates of øraspIng—— 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 
năm uẩn thủ—See Five Aggregates of Clinging 
Or raspIng. 

Aggregate of grasping of body: Sắc Thủ 
Uẩn—-See Five Aggregates of Clnging or 
8rasping. 

Aggregafe of grasping of consciousness: 
Thức Thủ Uẩn—See Five Aggregates of Clinging 
Or øraspIng. 

Aggregate of grasping of feelings: Thọ Thủ 
Uẩn—-See Five Aggregates of Clnging or 
8rasping. 

Aggregate of  øgrasping of mental 
formafions Hành Thủ Uẩn—See 
Aggregates of Clinging or øraspIng. 
Aggregafe of ørasping of perceptions: Tưởng 
Thủ Uẩn—See Five Aggregates of Clinging or 
8raspIng. 

Agøregate matter (n): Rupakkhandha (p)—Sắc 
Uẩn (form)—The skandha of form relates to the 
physical body, while the remaining four concern 
the mind. The skandha of rupa (or that which has 
form). According to Most Venerable Piyadassi In 
“The Buddha's Ancient Path,” matter contains 
and comprises the Four Great Primaries which are 
traditionally known as, solidity, fluidity, heat or 
temperature, and motion or vibration. However, 
they are not simply earth, water, fire and wind, 
though conventionally they may be so called. In 
Buddhist thoupht, especially in the Abhidhamma, 
the Higher Doctrine, they are more than that— 
Sắc uẩn thuộc về thân, còn bốn uẩn kia thuộc về 
tâm. Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển 
“Con Đường Cổ Xưa,” sắc uẩn chứa đựng và bao 
gồm Tứ Đại: đất, nước, lửa, gió. Tuy nhiên, tứ đại 
không đơn thuần là đất, nước, lửa, và gió như 


Five 


130 


chúng ta thường nghĩ. Trong tư tưởng Phật giáo, 
nhất là trong Vi Diệu Pháp, tứ đại có ý nghĩa 
rộng hơn. 

Agsgregate of matter: Rupa (p)—Sắc uẩn—S§ee 
FIive Aggpregations. 

Aggregate of menfal formation (n): Samskara 
(skÒ—Sankhara (p)—Samkharakkhandha (p)— 
Hành uẩn (voliion—-Accordng to Most 
Venerable Piyadassi In “I[he Buddha's Ancient 
Path,” agsøregate of volational formations Include 
all mental factors except feeling and perception. 
The Abhidhamma speaks of fify-two mental 
concomitants or factors (cetasika). Feeling and 
perception are two of them, but they are not 
volittional activities. The remaining fiffy are 
collectively known as mental or voliional 
formations. Voliion (cetana) plays a very 
1mporfant role in the mentfal realm. In Buddhism, 
no action 1s considered as “kamma” 1f that action 
And like feelng and 
perception, it 1s of six kinds: volition directed to 
forms, sounds, smells, tastes, bodily confacfs and 
mental obJects—Theo Hòa Thượng Piyadassi 
trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” hành uẩn bao 
gồm tất cả các tâm sở, ngoại trừ Thọ và Tưởng. 
Vi Diệu Pháp để cập đến 52 tâm sở. Thọ và 
Tưởng là hai trong số đó, nhưng không phải là 
hoạt động thuộc ý chí. Năm mươi tâm sở còn lại 
gọi chung là Hành. Tư Tâm Sở (Cetana) đóng 
một vai trò rất quan trọng trong lãnh vực tỉnh 
thần. Theo Phật giáo, không có hành động nào 
được xem là Nghiệp (kamma), nếu hành động đó 
không có chủ ý, hay tách động của Tư. Cũng như 
Thọ và Tưởng, Hành có sáu loại: sắc tư, thinh tư, 
hương tư, vị tư, xúc tư, và pháp tư—See Five 
Ag8regations. 

Aggregate of percepfion (n): Samjna (sk)— 
Sanjna (skt—Sanna (p)—Sannakkhandha (p)— 
Tưởng Uẩn (thnking— The aggregate of 
perception, one of the five skandhas—According 
to Most Venerable PIiyadassi in “Ihe Buddhaˆs 
Anclent Path,” the function of perception 1s 
recognition of objects both physical and mental. 
Perception, like feeling, sixfold: 
perception of forms, sounds, smells, tastes, bodily 
confacfs, and mental obJects. Perception In 
Buddhism 1s not used ¡in the sense that some 
Western philosophers like Bacon, or Descartes, 


IsÃ void of. volition. 


alsO 1s 


used the term, but 
perception. There is a cerfain affinity between 
awareness (a function of consciousness) and 
recogniton (a function of perception). While 
consciousness becomes aware of an object, 
simultaneously the mental factor of perception 
takes the distinctive mark of the obJect and thus 
distinguishes 1t from other obJects. This distinctive 
mark 1s Instrumentfal In cognizing the obJect a 
second and a third time, and 1n fact, every time 
we become aware of the object. Thus, It 1s 
perception that brings about memory—Tưởng 
uẩn, một trong năm uẩn. Theo Hòa Thượng 
Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” 
nhiệm vụ của tưởng là nhận biết đối tượng, cả 
vật chất lẫn tinh thần. Cũng như Thọ, Tưởng có 
sáu loại: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tưởng 
trong đạo Phật không được dùng theo nghĩa mà 
các triết gia Tây phương đã dùng như Bacon, 
Descartes, vân vân, mà chỉ đơn thuần như một sự 
nhận thức về giác quan. Có một sự tương đồng 
nào đó giữa Thức Tri (ViJanama), hay nhiệm vụ 
của Thức, và Tưởng Tri (Samjanama), hay nhiệm 
vụ của Tưởng. Trong khi Thức hay biết một đối 
tượng, lập tức Tâm Sở Tưởng bắt lấy dấu hiệu 
đặc biệt nào đó của đối tượng, nhờ vậy phân biệt 
được nó với các đối tượng khác, dấu hiệu đặc 
biệt nầy là công cụ giúp nhận ra đối tượng vào 
các lần khác. Thật vậy, mỗi lần chúng ta trở nên 
biết rõ hơn về đối tượng. Như vậy, chính Tưởng 
làm nẩy sanh ký ức—S§ee Five Aggregations. 
Aggressive infenf: Trưng—lIn Zen, there ¡s a 
kind of queston which confains an agøressive 
inent. A monk asked Mu-Chou: “The Patriarch 
came from India and what did he design to do 
here?” Mu-Chou retorted: “You tell; what did he 
design?” The monk gave no reply, so Mu-Chou 
struek him—Trong Thiển, có loại câu hỏi chứa 
đựng một ý định bức bách. Một vị sư hỏi Mục 
Châu: “Tổ sư từ Ấn sang đây để làm gì?” Mục 
Châu cắt nghĩa: “Hãy nói, để làm gì?” Vị sư 
không đáp. Mục Châu bèn đánh cho—See 
Eighteen questions. 

Agha (skt: Ác—Bad—Cruel—Evil—Hateful— 
act—Wicked—Wrong—Wicked 
deeds which are against the right—Hành vi trái 
đạo lý (sẽ chuốc lấy khổ báo trong hiện tại và 
tương lai). 


etc. 4S a IICFC SCHSC 








Mischievous 


131 


Aghana (sk): A Già Đàm—Not solid, not 
dense—Không rắn, không đặc. 

Aghanam (skt): A Yết Đa—A flash in the east, 
the lightning god; the term 1s defind as not solid, 
liquid. 

Aghata-pativinaya (p): Chín Sự Điều Phục 
Xung Đột—According to the Sangiti Sutfa In the 
Long Discourses of the Buddha, there are nine 
ways Of overcoming malice by thinking “There 1s 
no use to think that a person has harmed, 1s 
harming, or will harm either you, someone you 
love, or someone you hate.”—Theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, có chín sự điều phục 
xung đột bằng cách nghĩ rằng: “Có lợi ích gì mà 
nghĩ rằng một người đã làm hại, đang làm hại, và 
sẽ làm hại mình, hại người mình thương, hoặc hại 
người mình ghét ”—See wWays OŸ 
overcoming malice. 

Aghata-vatthuni (p): Chín thứ tổn hại —See 
Ñine causes of malice. 

A ghi (p): The sky—Bầu trời. 

Agility (n): Sự nhanh nhẹn. 

Aging: Lão. 

Aging-illness-death: Lão Bệnh Tử—See Old 


age-sickness-death. 


Nine 


Agitate someone: Ruffle someone—Làm ai dao 

động. 

Agitaion (n): Chanda (skt—Agitation— 

Excitement—Impulses—Sức thúc đẩy— 

Restlessness—Ambitious—Unsettled——Trạo 

Cử——Những phiển não khiến cho tâm xao xuyến 

không an nh—See Ten kinds of afflictions. 

Agitaton and worry: Uddhacca-kukkucca 

(p——Trạo Cử Hối Quá Triển Cái —See Five 

hindrances. 

Agni: A Kỳ Nễ—A Kỳ Ni. 

1) Fire: Lửa. 

2) The fire-deva: Vedic fire god—Thần Lửa— 
Vị Thần tối cao trong các vị thần trong thân 
thoại Ấn Độ. 

3A Kỳ N_—Ô Di—Name of an ancient 
kingdom of Yenchi, situated at the modern 
Yenchi country, north of Lop Nor, presently 
Karashahr in Sinkiang Uighur autonomous 
region—Tên của một vương quốc cổ Yenchi, 
tọa lạc tại vùng mà bây giờ là xứ Yenchi, 


nằm về phía bắc của Lop Nor, mà bây giờ là 
Karashahr thuộc vùng tự trị Tân Cương 
Uighur. 
Agni-dhatu-samadhi (skt: Hỏa Giới Định— 
The meditation on the final destruction of the 
world by fire—Thiển quán vào giai đoạn cuối 
của thế giới bị tiêu hủy bằng lửa. 
Agnosfic: 
1) (a): Thuộc về thuyết bất khả tri. 
2) (n): Người tin theo thuyết bất khả tri. 
Agnosfticism (n): Thuyết Bất Khả Tri Luận— 
The doctrine that man can never know the nature 
of Ulimate Reality— Thuyết không thể biết về 
bản chất của chân lý tối thượng. 
Agonshu: A sect founded by Seiyu Kiriyama, 
which claims to base 1s doctrines and pracfIces on 
early Buddhist teachings confained in the Agamas 
(collecions of texts purportedly) taugh(t by 
Sakyamunmi Buddha. Kiriyama claimed that his 
studies of these texts revealed that most human 
problems are caused by the malevolent acfIvities 
of the spirits of the dead, who afflict the living 
and cause spiritual hindrances and pollution 
(tatari). The goal of Agonshu 1s to cut the karmic 
tles to these spirits, because these ties allow the 
dead to continue to work their mischief. A 
tradtion with a aØØT€SSIVe 
proselytizing, Agonshu 1s also famous for staging 





reputaton for 


mass ceremonies In which huge bonfires are lit. It 
1s claimed that these rituals serve to cut off 
massive amounts of karma for many people— 
Một tông phái được Seiyu Kiriyama sáng lập, tự 
cho là giáo pháp và thực hành của tông phái mình 
dựa trên giáo lý Nguyên Thủy của Phật giáo 
chứa đựng trong các kinh A Hàm, được Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni giảng dạy. Kiriyama cho rằng 
giáo thuyết mà ông học được cho thấy hầu hết 
những vấn để của con người đều do các hành 
động hiểm ác của hồn ma của những người chết, 
gây phiển chuốc não cho người sống cũng như 
gây ra những chướng ngại và nhiễm ô nơi tâm 
linh. Cứu cánh của Agonshu là cắt đứt những nối 
kết nghiệp với người chết, vì những nối kết này 
cho phép người chết tiếp tục làm chuyện xấu ác. 
Trường phái này nổi tiếng về việc xông xáo làm 
thay đổi ý kiến về tôn giáo của người khác. 
Agonshu cũng nổi tiếng về việc cử hành nghi 
thức trong đó nhóm lửa mừng thật lớn được đốt 


132 


lên. Trường phái này cho rằng những nghi thức 
này nhằm cắt đứt khối nghiệp lớn của nhiều 
người. 
Agoøny (n): Sự thống khổ—Sự phiền muộn. 
Agotra: Vô tánh Bồ Tát. 
Agree with (on, to): Biểu đồng tình—To 
express agreement—To show sympathy—To be 
1n accord with. 
Agura (jap): The loose cross-legsed sitting 
posiion mostly used by Japanese, which 1s 
neither the half, nor the full lotus—Thế ngồi xếp 
chân lỏng thường được người Nhật dùng, không 
phải là thế bán hay kiết già 
Aguu (skÐ: Agaru (sk)——A Già Lâu. 
1)_ Name ofa mountain: Tên của một ngọn núi. 
2) Tagara (skt): A Già Lư—Aloes wood—Eagle 
wood—FEragrant shrub: Sandal 
Trầm hương—Một loại trầm hương: Fragrant 
aloe-wood; the Incense that sinks In water. 
Lignum aloe tree the wood of which ¡1s used 
as incense—Một loại cây mà gỗ của nó được 
dùng làm nhang thơm để đốt (lõi chìm gọi là 
trầm hương, phần chìm một nửa là sạn 
hương, phần nổi trên mặt nước thì gọi là 
hoàng thục hương). 
Ahaha (skQ: Hahava (skt)—A Ha Ha—Cold 
hell—Hàn ngục——Hell of the only sound to frozen 
throats—Hổ hổ bà —Ấu Hầu Hầu Địa Ngục— 
Tiếng kêu rên hừ hừ từ trong cổ họng—See Eight 
cold hells. 
Ahamkara (skQ: The belef of 
1ndividuality, that the self contains some Immortal 
and unchanging faculty or soul—Tà kiến về cái 
ngã bất tử và thường hằng. 
Ahara (skÐ: Food—Nutiment—Thức ăn—Chất 
bổ dưỡng. 
Ahead of tỉme: Trước thời hạn. 
Ahetukacitfani (p): Tâm vô nhân—Rootless 
CONSCIOusness. 
Ahicchatra (sk): A Hê Chế Đán La—Á Hê 
Xiết Đát La Quốc—Á Hê Xiết Đát La Quốc—A 
citadel of an ancient kingdom in Central India. 
According to Hsuan-Tsang 1n the Records of the 
Western Lands, there were about 10 monasferies 
with more than 1,000 Sammitiya monks—Còn gọi 
là A Đam Xa Đa La, một kinh đô của vương quốc 
cổ nằm trong vùng trung Ấn. Theo ngài Huyền 


1ncense—— 





false 


Trang trong Tây Vực Ký, xứ này có khoảng 10 tự 
viện với trên 1.000 Tăng sĩ thuộc phái Chính 
Lượng Bộ. 

Ahimsa (p): Bất Hại—Bất tổn hại—Từ bi— 
Compassion—Non-violence—Non-inJury——Not 
huring—Not harming—Not ¡njurinp—The first 
precept in the basic five precepts and the second 
of the Four Sublime Moods in Buddhism. 
Nonharming of living beings 1s considered one of 
the most important aspects of the Buddhist 
spiritual attitude, especially human beinss and all 
animals. Thus, the rule of vegeftarianism 1s 
recommended 
Mahahayana Buddhism—Giới luật đầu tiên trong 
năm giới và vô lượng tâm thứ hai trong tứ vô 
lượng tâm. Bất tổn hại là một trong những mặt 
căn bản của đạo Phật là tôn trọng tuyệt đối mọi 
sinh linh, đặc biệt là con người và các loài cầm 
thú. Chính vì vậy mà đa phần các nước theo 
truyền thống văn hóa Phật giáo thường khuyên sư 
sấãi và Phật tử nên ăn chay—See Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 

Ahirika (p): Hành động bất thiện. 

Ahirikam (p): Shamelessness—Vô Tàm—See 
Fifty-two mental sfates. 

Ahosi (p): Nghiệp Vô Hiệu Lực—See Defunct 
karma. 

Ahrika (skt): Without shame—Shameless— 
Shamelessness—Vô tàm—Không thấy xấu hổ 
khi làm việc ác (gây ra tội lỗi tự xét không thấy 
xấu hổ gọi là vô tàm, làm điều xấu xa trước mặt 
người khác mà không thấy thẹn thùng gọi là vô 


for monks and nuns in 


qu—See Seventy-ive dharmas of the 
Abhidharma Kosa. 
Ahrikya (skÐ: Lack of shame—— 


Shamelessness—Vô tàm—To do wrong, but 
always feel self-righteous—Làm sai mà tưởng 
mình đúng nên không biết xấu hổ—See Ahrika, 
Fifty-one Dharmas Interactive with the Mind, and 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Ahu (skt: A Hô — -Tán thán từ Aho! An 
1nterJection—Kỳ lạ thay! 

Ahum (skt): A Hỗồng—The supposed foundation 
of all sounds and writing, “A” being the open and 
“hum” the closed sound. “A” ¡is the seed of 
Vairocana, “hum” that of Vajrasattva, “A” being 
the bodhicitta and “hum” the nirvana, and both 


133 


have other Indicatons. “A” represents the 

absolute, “hum” the particular, or phenomenal— 

Hai âm “A” và “Hum” là căn bản của hết thẩy 

mọi âm thanh và chữ viết (muôn đức như cát 

sông Hằng đều bao quát trong hai âm nầy). “A” 

là sự bắt đầu phát ra âm thanh, “Hum” là sự 

chấm hết của hơi thở hít vào. Chữ “A” là Đức Tỳ 

Lô Giá Na, “Hum” là Đức Kim Cang Tát Đỏa, 

chữ “A” là Bồ Đề Tâm, “Hum” là Niết Bàn, “A” 

là tuyệt đối hay chân đế, “Hum” là hiện tượng 

hay thế tục. 

Ahuneyyaggi (p): The fire of those to be 

revered—Lửa của người hiếu kính—See Three 

dharmas (XXVIID (B). 

Ahura-Mazda: Yêu thần. 

Aichi-gakkuen (jap): Ái Trí Học Viện—Name 

of a Buddhist Institute in Japan—Tên của một 

Viện Phật Học ở Nhật Bản. 

Aid: Tế Độ. 

I1) To help: To relieve——To save—Giúp đỡ. 

2) To fery the livings across the sea of 
reincarnation to the shore of nirvana: Đưa 
chúng sanh qua biển luân hồi sanh tử để sang 
bờ Niết Bàn bên kia. 

Aids to Enlightenment: Những trợ giúp cho 


giác ngộ See Thity seven limbs of 
Enliphtenment and Thirty-seven aids to 
enliphtenment. 


Aids to the karma: Trợ nghiệp —Aids to the 
karma of being born in Amitabha”s Pure Land 
such as offerings, chantings, etc—Nghiệp có thể 
trợ giúp cho việc vãng sanh như cúng dường hay 
niệm Phật —See Two classes of karma (). 

Aid (v) secretly: Ám trợ. 

Aiding to all fulfll poeple?s vows and 
accomplish their spiritual ends: Linh tha 
nguyện mãn—Một trong Thập Kim Cang Tâm—— 
See Ten “diamond” minds. 

Aiding causes: Trợ nhân—See Three gradual 
sfage of cultivation. 

Aiding karmas: Trợ nghiệp—Aids to the karma 
of being born in Amitabha”s Pure Land such as 
offerings, chantings, etc—Nghiệp có thể trợ giúp 
cho việc vãng sanh như cúng dường hay niệm 
Phật—See Two classes of karma (TI). 

Aim after gain: Seek wealth—Cầu tài. 


Airavati: A ly la bạt đề. 

Aisvarikas (skÐ: A Thuyết La Bộ—A theistic 

school of Nepal, which set up Adi-Buddha as a 

supreme divinity—Một trường phái thờ Thần ở 

Népal, đặt A Để Phật lên hàng Tối Thánh. 

Aitken, Robert: An American Zen roshi who 

first encountered Japanese culture as a prIsoner 

of war during World War II. In 1950 he traveled 
to Japan and studied Zen with several famous 

Japanese masters. In 1974 he was certified as a 

Roshi by Yamada Doun Roshi and subsequently 

setled in Hawal. He 1s one of the most 

1nfluential Western Zen masfers and has students 
all over the world. He has written a number of 
books, Including “Taking the Path of Zen.”— 

Thiền sư người Mỹ người đã đi vào văn hóa Nhật 

Bản khi còn là một tù binh của đệ nhị thế chiến. 

Năm 1950, ông du hành đến Nhật Bản và học 

thiển với vài thiển sư nổi tiếng. Vào năm 1974 

ông được thiển sư Yamada Doun Roshi ấn chứng 

và sau đó ông định cư tại Hạ Uy DI. Ông là một 
trong những Thiển sư Tây phương có ảnh hưởng 
lớn và có môn đệ khắp nơi trên thế giới. Ông đã 
trước tác một số tác phẩm trong đó có tác phẩm 

“Bước lên Đường Thiên.” 

Ailment: Illness—Bệnh hoạn (nhẹ). 

(A) See Three ailments. 

(B) See Four hundred and four ailments of the 
body. 

(C) The four ailments, or mistaken ways of 
seeking  perfection, The 
Complete Enlightenment Sutra—Bốn bệnh 
được nói đến trong Kinh Viên Giác—See 
Four ailments. 

Aim (v) at: Nhắm vào. 

Aim at doïng something: Direct oneˆs effort to 

something—Nhắm vào việc gì. 

Aim of immediate affainment Wil of 

immediate attainment—Đốn chỉ. 

Aim at the initial fruit: Sơ hướng quả (nhắm 

đến sơ quả)—See Four kinds of holy men. 

Aim for the meaning of the Teaching, to 

quickly attain wisdom: One of the ten kinds of 

Great Enlightenng Beings. 

Enliphtenng Beings who abide by these can 

achieve the action of Buddhas that has no coming 

or goiny—Hạnh xu hướng pháp nghĩa vì mau 


mentfioned  ¡ïn 


action of 


134 


được trí huệ—See Ten kinds of practice of great 

enlightening beinøs (II). 

Air: Vayu (skÐ)—Vayo (p). 

1) Phong Đại (Động) —Airr, wind, motion, or 
energy of motion. Air element 1s the element 
of motion In the body. After death, breathing 
ceases, body functions become catatonic or 
completely rigid because the great wind no 
longer works within the body—Gió (những 
chất hơi thường lay chuyển, hơi trong bao tử, 
hơi trong ruột, hơi trong phổi). Gió là thành 
phần chuyển động trong thân thể. Sau khi ta 
chết rồi thì hơi thở dứt bặt, thân thể cứng đơ 
vì phong đại đã ngừng không còn lưu hành 
trong cơ thể nữa—S§ee Four great elements. 

2) Air ¡1s considered as one of the four 
poIsonous snakes In a basket which imply the 
four elemenfs in a body (of which a man 1s 
formed)—Gió được coi như là một trong bốn 
con rắn độc trong giỏ ám chỉ tứ đại trong 
thân thể (tạo nên thân thể con người)—See 
Four poisonous snakes. 

Airavana (skt): Nhân La Na—Ế La Diệp—Nhân 

Na Bà Na—Y La Bà Nô—Y La Bát Đa La—Y 

La Bát Na—Y Lan—Y La Bà Na. 

I) A king ofthe elephants: Vua của loài voi. 

2) Indra”s white elephants: Tên một con voi của 
vua trời Đế Thích. 

3) Name ofa certain tree or herb: Tên một loài 
cỏ. 

4) A tree named Airavana: Tên loại cây Y-La. 
5)_ Name ofa naga: Tên của một vị long vương. 
6) Name of a park, ILe. Lumbini, where the 
Buddha ¡s said to have been born: Tên của 
khu vườn Lâm Tỳ Ni, nơi mà người ta nói 
Đức Phật đã được đản sanh. 
Air-monger: Người hay mơ tưởng hảo huyền. 
Aisvarikas (kÐ: A Thuyết La Bộ—A theistic 
school of Nepal, which set up Adi-Buddha as a 
supreme divinity—Một trường phái thờ Thần ở 
Népal, đặt A Đề Phật lên hàng Tối Thánh. 
Aizen-myo-o (jap): Ragaraja (skÙ—God of 
Love—Ái Nhiễm Minh Vương One of the 
Ragas, who has angry appearance, three faces 
and six arms. According to Buddhism, the great 
taint, or dharma of defilement, sex-attraction, 
associated with the god of love (Ái Nhiễm Minh 





Vương)—Thần tình yêu, một trong những Minh 
Vương, có vẻ mặt giận dữ với ba đầu sáu tay. 
Theo Phật giáo, pháp ái nhiễm lớn nhất là sắc 
dục nhiễm hay sự ái nhiễm của hai tính nam nữ, 
liên hệ tới Ái Nhiễm Minh Vương. 

Ajahn: Teacher—Zen master—A spiritual guide 
or teacher—A Thai term for “acarya” In SanskrIt, 
used to refer to a Buddhist meditation masfter. 
One who knows or teaches the acara or rules of 
good conduct, or master or teacher of the 
dharma. One of the two kinds of spiritual masters 
(known in Buddhism) who not only has mastered 
the dharmas also has realized the truths they 
contain. However, In lay worldly socIety 1t can 
also be used for a senior school-teacher or 
college Instructor—Từ ngữ Thái có nghĩa là Giáo 
thọ, được dùng để chỉ Thiển sư Phật giáo. Một 
trong hai loại thầy tinh thần được biết đến trong 
Phật giáo; người chẳng những thông hiểu giáo lý 
mà còn thực chứng những chân lý chứa đựng 
trong đó. Tuy nhiên, trong xã hội của người tại 
gia thế tục, từ nầy cũng dùng để chỉ một thầy 
giáo thâm niên ở trung học hay đại học. 
Ajalandika (p): Goat's duneg—Phân dê. 
Ajanana (p): Ignorance—Vô minh. 

Ajananta (p): Not knowing—lgnorant of— 
Không biết về cái gì. 

Ajanna (p): Unclean——Impure—Bất tịnh. 
Ajanta: City in the western part of central India, 
famous for a series of Buddhist historical caves 
excavated In the sixth century (dating from 200 
BC to 700 AD) in northwest Hyderabad, India. 
The complex conftains over thiny major structures, 
mostly monastc residences (vihara). In these 
caves we can sfill see the best preserved Buddhist 
Írescoes in the world which 1llustrate the life of 
the historical Buddha as 1t is known from the 
sutras (Prince Siddhartha Gautama at the four 
gates, the tempfation of mara, entry Info nirvana, 
ect). The cave paintings are among the best 
preserved ancient works of Buddhist art, and 
Ajanta's surviving Inscriptions given 
contemporary scholars Iimportant Insights into the 
religIous lives of Indian Buddhists in this period. 
Thành phố miễn trung tây Ấn độ, nổi tiếng nhờ 
một dãy những hang động lịch sử Phật giáo đã có 
từ thời 200 trước Tây Lịch và 700 sau Tây Lịch 


have 





135 


trong vùng Hyderabad. Trong đó có những cấu 
trúc tịnh xá nhỏ. Trong các hang động nây hiện 
nay còn thấy những bức minh họa về những hình 
ảnh về cuộc đời Đức Phật, bốn lần ra đi bốn cửa 
của Phật, ý định của Mara, hay Phật nhập Niết 
Bàn, v.v. Những bức họa trong hang động là 
những tác phẩm nghệ thuật Phật giáo cổ còn lưu 
trữ. Những câu viết còn tổn tại khiến cho những 
học giả đương thời có được sự hiểu biết quan 
trọng về đời sống của các Phật tử Ấn Độ trong 
giai đoạn đó. 
Ajapalanisgrodha (p): A-Na-Hòa-La-Ni-Câu- 
Loại —Tên của một loại cây bên dòng sông Ni 
Liên Thiển—Name of a tree on the bank of 
Neranjara. 
Ajari (jap): An outstanding monk—Một vị sư 
xuất chúng —Translation of the Sanskrit term 
“Acharya”, tile of a Buddhist master. In Japanese 
Buddhism, “Ajari” ¡is used especially for an 
oufstanding monk of the T”ien-T”ai or Shingon 
schools. However, today this term 1s used as a 
polite tile for any monk, much as the term 
“Lama” is offten loosely used today for any 
Tibetan monk—Từ dịch từ Phạn ngữ “Acharya”, 
một danh vị của một vị thầy Phật giáo. Trong 
Phật giáo Nhật Bản, người ta dùng từ “Ajari” để 
chỉ một vị sư xuất chúng của các tông Thiên Thai 
và Chân Ngôn. Tuy nhiên, ngày nay từ này được 
dùng như một danh vị lịch sự để chỉ bất cứ vị 
Tăng nào, gần giống như việc dùng từ “lạt ma” 
thường được dùng trong Phật giáo Tây Tạng ngày 
nay. 
Ajata (skÐ: Anutpatti (p)—Anutpada (skt)—Non- 
birth—Not born—Not to be reborn—Exempt from 
rebirth—Unproductive—Sapless—Bất sinh—See 
AnufpattI. 
Ajatasatru (sk): Ajatasattu (p—Vua A Xà Thế 
(VỊ Sinh Oán——oán thù ngay từ lúc chưa sanh ra). 
l) Ajatasatru means “Enemy before bírth,” or 
“enemy while still unborn.” According to the 
legend, when his mother was pregnant, she 
always wished to drink blood from his 
father`s knees. This was interpreted by the 
astrologers to mean that the child would kil 
his father  According to the Buddhist 
tradition, AJjJafasatru Iimprisoned his father 
and sfarved him to death—A xà thế có nghĩa 
là “kẻ thù trước khi sanh ra.” Theo truyễển 





2) 


thuyết thì lúc mang thai A xà thế, mẹ ông 
thường đòi uống máu lấy từ đầu gối của 
chồng. Các nhà chiêm tỉnh đều tiên đoán sau 
nầy A xà thế sẽ giết vua cha. Thực đúng như 
vậy, A xà thế đã giết cha đoạt ngôi. Theo sử 
liệu Phật giáo, A Xà Thế đã bắt giam và bỏ 
đói giết chết vua cha trong ngục thất. 

The king of Magadha, son of King Bimbisara 
and Queen Vaidehi, one of the Buddha”s 
major patrons. He reigned over the kinegdom 
of Magadha (around 494-462 B.C.) during the 
last eight years of the Buddhaˆs life and for 
(wenfy-fOur years the  Buddha”s 
Nrvana. Together with Devadata, he 
developed a conspiracy agaInst the Buddha 
which was unsuccessful. The plot Iinvolved 
kiHling the Buddha so that Devadatta could 
lead the monastic communrity and also killing 
Bimbisara so that AJatasatru could seize the 
throne. Both plots failled, but AJjatasatru 
subsequently reconciled with the Buddha and 
his father and ascended the throne with his 
fatherˆs blessing. However, he later became 
concerned that his father still presented a 
threat to his rule and had him Imprisoned. 
Bimbisaa died of starvaion 1n prison. 
According to Buddhist tradition, later he 
became a follower of the Buddha and 
supported strongly Buddhism. Despite his 
sometimes adversarial relationship with the 
Buddha, Ajatasatru is described as a devout 
supporter in the Pali Canon, and he was 
1nvolved in the distributon of the Buddha”s 
relics after his cremation—A Xà Thế làm 
vua xứ Ma Kiệt Đà, con của vua Tần Bà Sa 
La và hoàng hậu Vi Đề Hi, một trong những 
người bảo trợ chính của Đức Phật. Ông lên 
làm vua và trị vì xứ Ma Kiệt Đà khoảng 
những năm 494-462 trước Tây Lịch, khoảng 
tám năm trước và 24 năm sau khi Phật nhập 
diệt. Với sự trợ lực của Để bà đạt đa, A xà 
thế đã bày kế giết cha đoạt ngôi cũng như 
làm hại Đức Phật. Cả hai âm mưu đều thất 
bại, nhưng về sau A Xà Thế đã hòa giải với 
Đức Phật và cha ông để lên ngôi với sự chúc 
phúc của cha ông, Tuy nhiên, về sau này ông 
quan ngại rằng cha ông vẫn còn là mối đe 
dọa cho sự cai trị của ông nên ông đã cho hạ 


after 


136 


ngục cha mình và bỏ đói cho đến chết. Theo 
truyền thống Phật giáo thì về sau này ông trở 
thành Phật tử thuần thành và hỗ trợ Phật giáo 
một cách mạnh mẻ. Dù thỉnh thoảng ông có 
mối quan hệ thù nghịch với Đức Phật, theo 
kinh điển Pali thì ông là một Phật tử thuần 
thành, và ông đã quan hệ trong việc chia 
phần xá lợi của Phật sau lễ trà tỳ của Ngài. 
3) Ajatasaru was an ambitilous king; however, 
after he took refuge In the Triratna, he 
completely changed and became one of the 
most kind-hearted king ¡In the Indian history. 
Eventually, he was killed by his own son, 
prince Udayabhadra—A Xà Thế là một ông 
vua đầy tham vọng. Tuy nhiên, từ khi quy-y 
Phật, ông đã chuyển hướng và trở thành một 
trong những ông vua nhân từ nhất trong lịch 
sử Ấn Độ. Cuối đời ông bị chính con trai 
mình là Thái tử Udayabhadra sát hại. 
Ajeyya (p): Invincible—Vô địch (không ai đánh 
bại được). 
Ajimha (p): Straight—Not crooked—Không tà 
vạy. 
Ajina: Tri bốn tế—Liễu bổn tế. 
Ajina Kaundinya: A Nhã Kiểu Trần Như, một 
trong năm đệ tử đầu tiên của Phật —One of the 
ñrst five disciples of Sakyamuni Buddha. 
Ajinapatta (p): Con dơi. 
Ajini (p): To conquer—Thống trị. 
Ajinna: Vô tri. 
Ajira (p): Court yard—Sân. 
Ajiravati (sk0: Hiranyavati (skÙ—A ly la bạt 
đề—A Thị Đa Phạt Để—A L¡ Da Bạt Đề—A Thị 
Da Phạt Để—A Chi La Bà Để_— The river 
Hiranyavati—Tên sông A Li La Bạt Đề hay Hữu 
kim (thời Đường gọi sông nầy là Vô Thắng, Đức 
Thế Tôn đã nhập diệt bên bờ sông nầy)—See 
Eight big rivers of India at the time of the 
Buddha. 
Ajirika: A-kỳ-tỳ giả——Indigestion—Sự tiêu hóa. 
Aljita (skU: A Chế Đa—A Dật Đa (Vô năng 
thắng)—Not conquered—Unsubdued—— 
Unsurpassed——Invincible—lrresistble—Name of 
Maitreya or a future Buddha—Không bị chế 
ngự—Không bị khuất phục —Tên của Phật Di 
Lặc hay của một vị Phật tương lai. 


Ajita-Bodhisattva (sk): A Dật Đa Bồ tát —The 
Bodhisattva Ajita 1d Maitreya. In the future he 
wIll become a Buddha, but now he is at the staøe 
of Equal Enlightenment—Bồ Tát A Dật Đa (Vô 
Năng Thắng), tên riêng của Ngài Di Lặc. Ngài là 
bậc sẽ thành Phật trong tương lai, nhưng bây giờ 
Ngài đang ở ngôi Đẳng Giác. **See Maitreya. 
Ajita-Kesakambala (sk): A Kỳ Đa Xí Xá 
Khâm Bà La—See Ajita-Kesakamball. 
Ajita-Kesakambali (sk): A Kỳ Đa Xí Xá 
Khâm Bà La—Ajta Keshakambaln was a 
contemporary of the Buddha. One of the six 
famous leaders of heretical sects, who taugpht a 
more exteme nihilism regarding everything 
except the four main elemen(s. He did not 
believe In utility of gIfts, in sacrifice, the fruIfs of 
good and bad acfs, the existence of heavenly 
worlds or persons possessing hipher or 
supernatural powers. He held that the body 
consisted of four elements, Into which it dissolved 
after death. He also held that it was useless to 
talk of the next world; that both the wise and the 
Ipgnorant die and have no further life after death. 
His views are similar to those of the Carvakas, 
and his doctrine may be styled Ucchedavada—— 
Ajita Keshakambalin là một người đồng thời với 
Đức Phật. Một trong sáu vị sư ngoại đạo nổi 
tiếng, người chủ trương mọi thứ đều đoạn diệt, 
cuối cùng chỉ còn lại tứ đại, nên tu hành khổ 
hạnh, để cho mọi thứ nóng bức thiêu đốt thân thể 
mà giải thoát. Ông không tin vào lợi ích của việc 
cúng dường, vào sự tế lễ, vào kết quả của những 
việc làm thiện ác, sự hiện hữu của thiên đàng hay 
của những con người quyển lực cao siêu hoặc 
phép thân thông. Ông cho rằng thân xác được cấu 
tạo bởi tứ đại và sau khi chết thì nó trở về với tứ 
đại. Ông cũng cho rằng nói chuyện kiếp sau 
chẳng có ích øì, rằng cả người khôn và người dại 
đều phải chết và chẳng có cuộc đời nào khác sau 
khi chết. Quan điểm của ông cũng tương tự như 
quan điểm “duy vật cổ sơ”, và chủ thuyết của 
ông có thể cho vào kiểu “Đoạn Kiến”—See Six 
heterodox teachers. 

Aijita Keshakambalin: 
Kesakambala. 

Ajitavati (skt): Sông A Thị Đa Phiệt Để—Còn 
gọi là A Li Da Bạt Đề—A Thị Da Phạt Để—A 


See Ajlta- 


137 


Chi La Bà Đề—The river Hiranyavati which runs 
through Kusinagara. Ít was on the western bank 
of this river In “Sala Forest” where the Buddha 
entered into Nirvana—Tên sông A L¡ La Bạt Đề 
(thời Đường gọi sông nầy là Vô Thắng), chảy 
ngang qua thành Câu Thi Na. Chính tại bờ Tây 
con sông này, trong rừng Ta La Song Thọ, Đức 
Thế Tôn đã nhập diệt. 

Ajiva (p): Chánh Mạng, chánh đạo thứ năm 
trong Bát Chánh Đạo——Right Livelihood, the fifth 
step on the Noble Eightfold Path. 
Ajivaparisuddhi sila (p): Giới Thanh Tịnh— 
Morality pertaining to purity of livelihood—See 
Four kinds of higher morality. 

Ajja (p): Today——Hôm nay. 

Ajjata (p): Từ bây giờ trở đi (tùng kim nhựt thủy) 
—From now onwards. 

Ajjava (p): Honesty—lIntegrity—Uprightness— 
Straightness—Sự lương thiện. 

Ajihabhasati (p): To speak—To address— 
Thuyết trình. 

Ajjhacara (p): Wrong doing—Transgression— 
Wrong behavior—Sexual 
động sai trái (hành dâm). 


1ntercourse—Hành 


Ajjhacarati (p): To conduct against the rules— 
To transgress—Phạm tội. 

Ajhacinna (p): Habitually done—Được làm theo 
thói quen. 

Aijiravati (skÐ: Hiranyavati (sk)—Sông A Di La 
Bạt Để—See Hiranyavati, and Eight big rivers of 
India at the time of the Buddha. 

Ajjihaga (p): Experienced—Thể nghiệm hay 
kinh qua bằng kinh nghiệm. 

Ajjihapana (p): 
thuyết. 
Ajjhapanna (p): Become guilty of an offence— 
Phạm tội. 


Teaching——Instrucion—Giáo 


Ajjharuhati (p): To rise up—To climb over— 
Trèo lên. 

Ajjhasaya (p): Intention—Sự cố ý. 

Ajjhatta (p): Personal—Thuộc về cá nhân. 
Ajjhavara (p): A candidate—Ứng viên. 
Ajjhavasati (p): To inhabit—To settle down— 
Trú ngụ. 


Ajjhavuttha (p): Inhabited—Occupied—Chiếm 
ngụ. 

Ajjhaya (p): Chapter—Chương sách. 
Ajjhayaka (p): Instructor—Teacher—Thầy dạy. 
Ajjhayana (p): Study—Learning—Học. 
Aijjihesana (p): Invitation—Request (n)—Lời 
(sự) thỉnh cầu. 

Ajjihesati (p): To ¡invie—To request—Thỉnh 
cầu. 

Ajjhogahati (p): To enter—Đi vào. 

Ajjhokasa (p): The open air—Ngoài trời. 
Ajjhupagacchati (p): To arrive—To reach— 
Đến. 

Ajjhupagamana (p): Arrival—Agreement—Sự 
đến— Sự thỏa thuận. 

Ajjhupagata (p): Of the above—Theo trên. 
Ajjhupekkhana (p): Indifference— 
Negligence—Sự lãnh đạm—Sự quên lãng. 
Ajjhupekkhati (p): To be indiferent—Lãnh 
đạm. 

Ajjhupeti (p): To come near—To approach— 
Đến gần. 

Aljita (p): Earned—Collected—Thu thập được. 
Ajna-Chakra (skÐ): It lies ¡in the sushumna nadi 
between the eyebrows. One who concentrates on 
this chakra destroys all karma from previous 
lives—Điểm nằm giữa hai chân mày. Hành giả 
tập trung được vào đây sẽ có khả năng trừ được 
tất cả các hậu quả của hành động trong quá 
khứ —See Chakra. 

Ajnana (skÐ: Unknowledge——Vô thức. 
Ajnanakarmatrishna (skÐ: Ignorance, karma, 
and desire are the three motive powers that keep 
the present world in motion. Ignorance, karma, 
and desire are the Inner fetters. The Buddha 
taught: “The world arises from such causal 
combinations as Ignorance, desire, karma, and 
discrimination—Vô Minh-Nghiệp-Ái¡, ba động lực 
giữ cho thế giới nầy vận hành. Vô minh, nghiệp 
và ái là những mối ràng buộc bên trong. Đức 
Phật dạy rằng toàn thể thế giới khởi sinh từ 
những nguyên nhân phối hợp của vô minh, ái 
dục, nghiệp, và sự phân biệt. 

Ajnata (skÐ: Anna (p)—Tuệ Viên Mãn—Trí tuệ 
cao nhất —Trí tuệ kiện toàn— Tuệ tâm linh— 





138 


Highest  knowledge—Perfect 
Sprritual knowledge. 
Ajnata-Kaundinya (k0: A Nhã Kiểu Trần 
Như—Liễu Giáo—A famous disciple named 
Ajnata-Kaundinya, one of the first five disciples 
of the Buddha, who heard the Buddha's first 
sermon at the Deer Park to attain “Dharma-eye.” 
He was a prince of Magadha, a maternal uncle of 
Sakyamuml. He 1s to be reborn as Buddha under 
the name of Samanta-Prabhasa—Tên của một 
trong năm đệ tử Phật nổi tiếng là Liễu Pháp 
(Aijnata-Kaundinya), là thái tử của xứ Ma Kiệt 
Đà, và là cậu của Phật Thích Ca Mau Ni. Ông 
cũng tái sanh thành Phật dưới tên Samanta- 
Prabhasa. Ông là người nghe được bài pháp đầu 
tiên của Đức Phật tại Vườn Lộc Uyển mà đắc 
được “Pháp Nhãn.”—See First Five of Buddha”s 
Converts. 

Ajnata-Vindriya (sk): Power of perfect 

knowledge of the four Noble Truths—Cụ tri 

căn—See TWwenty fwO rOofs. 

Ajnendriya (skÐ: 

1l) Dĩ Trí Căn—The three 
passlonless roots. Ajnendriya means one who 
already knows the Indriya or roots that arIse 
from the practical stage associated with the 
four dogmas (purpose, Joy, pleasure, 
renunciation, faith, zeal, memory, abstract 
meditaton, wisdom)—Một trong ba căn vô 
lậu. Có nghĩa là người đã biết rõ căn cội 
thiện lành đều phát khởi từ những chân lý (ý, 
lạc, hỷ, xả, tín, tấn, niệm, định, huệ) mà ra. 

2) Power of having learned the four Noble 
Truths—Ký tri căn. ——See TWwenty fwo roofs. 

Akaca (p): Flowless—Vô lậu (không chảy hay rỉ 

ra). 


knowledge—— 


second of the 





Akala (p): Inappropriate time——Out of season— 
Bất thời (không đúng thời). 

Akaliko (skt & p): Timeless. 

Akamaka (p): Unwillinse—Không tự nguyện. 
Akampiya (p): Inmmovable—Stable—Firm—Bất 
động. 

Akanista (skt): Cõi trời vô sắc—See Akanishtha. 
Akanishtha (skÐ: Asamjini-sattvah (skÙ—A Ca 
Ni Trá—Sắc cứu cánh Thiên Heaven above 
thought—No  Thought Heaven—Thoughtless 
Heaven—The highest of the Brahmalokas—The 





highest heaven of form—The highest of the 
material heavens. Akanishtha literally means “not 
the least” or “not the smallest,” and the heaven so 
desipnated 1s regarded as situated at the highest 
end of the Rupadhatu or Rupaloka, the world of 
Form. According to Dr. Unrai Wogihara In 
MahavyutpattI, page 306, “aka” must have been 
oripinally “agha”, and “apha” ordinarily means 
“evil” or “pain,” but Buddhists undersfood 1t In 
the sense of form, perhaps because paln Is 
ineviftable accompaniment of form. Hence the 
Chinese “Akanishtha” 
form—Tầng trời sắc giới cao nhất. Akanishtha 
nghĩa đen là “không phải cái ít nhất” hay “không 
phải cái nhỏ nhất,” và cõi trời nầy là cõi chỗ tột 
cùng cao nhất của sắc giới mà tiếng Phạn gọi là 
Rupadhatu hay Rupaloka, tức là thế giới của hình 


means limit or end of 


sắc Theo Tiến Sĩ Unrai Wogihara trong 
Mahavyutpatti, trang 306, “aka” hẳn phẩi là 


“agha,” và apha thường có nghĩa là “tệ hại” hay 

“khổ đau,"nhưng Phật tử hiểu nó theo nghĩa 

“sắc,” có lẽ vì sự đau khổ là một sự đi kèm không 

thể tránh được của sắc. Do đó mà Hoa ngữ dịch 

Akanishtha là giới hạn hay chỗ tột cùng của 

sắc—§ce Fourth Dhyana Heaven (II) (4) and 

Ñine heavens of the fourth dhyana heaven. 

Akanta (p): Bất thọ—Desireless. 

Akarana (p): Non-action—Vô vi. 

Akaraniya (p): 

l1) That should not be done: Không nên làm việc 
ấy. 

2) Improper action: Hành động sai trái. 

Akaronta (p): Not doing or not performing— 

Không tạo tác. 

Akarsani (skt: A Yết Sa Ni—Câu triệu hay 

Nhiếp triệu có nghĩa là vời đến—For calling or 

affracting of øood beings or aid. Một trong năm 

loại tu pháp —One of the five kinds of esoferIc 


ceremoniaal—See Five kinds of esoteric 
CeremonIes. 
Akasa (skt): 
l) Space—-Hư không—See Seventy-five 


dharmas of the Abhidharma Kosa. 

2) A Ca Sắc: Agham (sk According to 
Professor Soothll in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, Agham has 
fWo ODpOSIf€ Interpretations, substantial and 


139 


unsubstantial—Theo Giáo Sư Soothill trong 
Trung Anh Phật Học Từ Điển, agham có hai 
nghĩa đối nghịch nhau, một là vật chất hữu 
hình, hai là không giới vô hình. 

3) A Ca Xa—The sky space—Atmosphere— 
The air—Hư không—Hư Không Vô Vi— 
Space 1s that which gives no hindrance and 
1fself penetrates through any hindrance freely 

no change. One of the 
assamskrta dharmas, passive void or Space—— 
Pháp không chướng ngại và thâm nhập qua 
tất cả mọi chướng ngại một cách tự do không 
biến chuyển. Một trong những pháp vô vi, hư 
không vô vi hay không gian không hạn 
lượng, không biên tế, không tịch diệt, không 
chướng ngại. **See Dvayanarratmya. 

4) According to Buddhism, there are two kinds 
of space (two kinds of space are 
distinguished)—Theo Phật giáo, không gian 
có hai thứ: 

1 Limited (by corporeality) space: Giới hạn. 

1) Unlimited space: Vô hạn. 

53) Space Is that which gives no hindrance and 
1fself penetrates through any hindrance freely 
and manifess no change—Pháp không 
chướng ngại và thâm nhập qua tất cả mọi 
chướng ngại một cách tự do không biến 
chuyển—See Three non-created dharmas. 

Akasadhatu (skt): Space—Hư Không Giới 

(không gian, hư không)—See Ten inexhaustible 

VOWS. 

Akasagarbha (p): Hư Không Tạng Bồ Tát —See 

Akasagarbha Bodhisattva. 

Akasagarbha Bodhisatfva (sk0: Empty Store 

Bodhisattva—Space-garbha Bodhisattva—This 1s 

one of the eight diamond-kinss, or bodhisattvas as 

guardians of Vairocana (Đại Nhựt Như Lai)—Hư 

Không Tạng Bồ Tát (hiện làm Đại Tiếu Kim 

Cương). Đây là một trong tấm Kim Cang vương 

hay Kim Cang Hộ Bồ tát cho Phật Tỳ Lô Giá 

NÑa—See Eight diamond-kings, and Twenty five 

Bodhisattvas who protect all who call Amitabha. 

Akasanantya-yatanam (sk0: The land of 

infinie space—Không vô biên xứ—Hư Không 

Xứ——The first of the four Iimmaterial jhanas. The 

dhyana, or meditation connected with the abode 

of the Infinite space (the formless or immaterial), 
in which all thought of form 1s suppressed. When 


and manifests 


the mind, separated from the realm of form and 
mattfer, Is exclusively directed towards imnfinite 
space, If is said to be abiding in the Akasanantya- 
yvatanam. To reach this, a meditator who has 
mastered the fifth fine-material jhana based on a 
“kasina” obJect spreads out the counferpart sign 
of the “kasina” until it becomes Immeasurable In 
extent. The he removes the “kasina” by attending 
only to the space It pervaded, contemplating 1t as 
“infinite space.” The expression “base of Infinite 
space,” strictly speaking, refers to the concept of 
infinite space which serves as the obJect of the 
first immaterlal-sphere conscIlousness. This 1s the 
state or heaven of boundless space, where the 
mind becomes void and vast like space. Existence 
1n this stage may last 20,000 great kalpas—Không 
xứ đầu tiên trong Tứ Không Xứ. Thiển định liên 
hệ tới cõi không vô biên xứ. Khi phát định trong 
cõi nầy thì hành giả chỉ còn cảnh giới là không 
vô biên xứ, chứ không còn biết cũng không còn 
hiểu. Khi cái tâm được tách khỏi cảnh giới hình 
và chất, được đặc biệt đưa thẳng đến không gian 
vô biên thì nó được gọi là đang trú trong không 
vô biên xứ. Để đạt đến cõi nầy, hành giả đã đạt 
tới tầng thiển thứ năm trong sắc giới có thể trau 
dồi thiền vô sắc, bắt đầu gom tâm vào điểm sáng 
phát ra từ để mục hay đối tượng (kasina), cho đến 
khi nào điểm sáng ấy lớn dần đến bao trùm toàn 
thể không gian. Đến đây hành giả không còn 
thấy gì khác ngoài ánh sáng nầy, cùng khắp mọi 
nơi. Từ ngữ Không Vô Biên Xứ hay không gian 
đầy ánh sáng nầy không có thực, không phải là 
một thực tại, mà chỉ là một khái niệm (không 
gian phát huy từ đối tượng). Đây là cõi trời vô 
biên nơi mà tâm trở nên vắng lặng và vô tận như 
hư không. Thọ mệnh trong cõi trời nầy có thể dài 
đến 20.000 đại kiếp —See Four formless jhanas, 
NÑine kinds of non-action (A), and Nine lands (C). 
Akasanantyatana-Samadhi: Không vô biên 
xứ định. 
Akasanetra (p): Hư không nhãn. 
Akasa-pratisthita (skt): Abiding ¡in space—Hư 
không trú. 
l1) Abiding In space: Trụ trong hư không. 
2) Name ofthe fifth son of Mahabhijna Buddha, 
a Bodhisattva to the south of our unIverse: 
Tên của người con thứ năm của Đại Thông 


140 


Tối Thắng Như Lai, vị Bồ tát trụ về phương 
nam của vũ trụ. 
Akasa-pratisthita-bodhisatva (sk): Hư 
Không Trụ Bồ Tát—Bồ Tát trụ phía nam vũ 
trụ—A Bodhisattva who abides in the south of our 
unIverse. 
Akasara (skÐ: Ác Sát Na—Ác Sát La. 
I1) Imperishable: Không biến đổi—Vĩnh cửu— 
Unchangeable——Permanent—Unalterable. 
2) A root-word: Chữ gốc (không thay đổi)— 
Word-root—Unchanging word. 
Akasa-Samadhi: Hư không tam muội. 


Akashagarbha: Hư Không Tạng—See 
Akasagarbha Bodhisattva, and Fifteen 
bodhisatvas who represent the Buddha's 


dharmakaya, or spirtual body; wisdom 1n 
ØTaciousness and a plerce or angry form agaInst 
evil (II). 

Akasi (p): did, made, or performed—Đã tạo tác 
hay đã làm rồi. 

Akata (p): Not done—Not made—Chưa hoàn 
tất. 

Akatannu (p): Ungrateful—Vô ơn bạc nghĩa. 
Akchaya: Vô tận. 

Akchayamaiti: Vô tận Ý Bồ Tát. 

Akhetfa (p): Unsuitable place—Nơi không thích 
hợp. 

Akincana (p): Untiring—Không mỏi mệt. 
Akincanyayatana (skÐ: Heaven of Formless or 
the sphere of Nothingness—Vô sở hữu xứ —The 
thrd Iimmaterial attainment has 1s obJect the 
present non-existence or voidness. Medifators 
must gIve affenton to the absence of that 
conscIousness In the second Iimmaterial-sphere 
When the mind going even 
beyond the realm of consciousness finds no 
speclal resting abode, it acquires the 
concentration called “knowing nowhere to be.” 
This 1s the state or heaven of nothing or non- 
existence. Where the discriminative powers of 
mind are subdued. Existence in this staøe may 
last 60,000 great kalpas—Để mục của tầng thiển 
vô sắc thứ ba là “không có gì hết,” nơi đây hành 
giả phải chú ý vào sự vắng mặt của “thức” trong 
nhị thiển vô sắc. Khi mà tâm của hành giả vượt 
khỏi cả cái cảnh giới của thức mà thấy không có 


COnSCIousness. 


chỗ nào riêng để trú, thì nó đạt được cái định gọi 
là “Không biết chỗ nào để hiện hữu.” Đây là cõi 
trời vô hữu nơi không còn sự phân biệt. Thọ 
mệnh trong cõi trời nầy có thể kéo dài đến 
60.000 đại kiếp—See Four formless jhanas. 
Akincanayyatana samadhi: Vơ sở hữu xứ 
định. 

Akiriya (p): Non-action—Vô vi. 

Akka (p): The sun—Mặt trời. 

Akkamatfi (p): To step or tread upon—Dẫm lên. 
Akkandati (p): Wail—Cry—Khóc than. 
Akkanta (p): Stepped upon—Trodden—Dẫm 
lên. 

Akkha (p): Sense organ—Căn. 

Akkhadasa (p): A judge—An umpire—Quan 
tòa—Trọng tài. 
Akkhadhutta (p): 
Ghiển cờ bạc. 
Akkhaka (p): Collar-bone—Xương cổ. 
Akkhana (p): Inappropriate tme—Bất thời hay 
không đúng thời điểm. 
Akkhana-asamaya-brahmacariya-vasaya 
(p): Chín thứ bất thời bất tiết trong đời sống phạm 
hạnh—See Nine unfortunate Inappropriate tiImes 
for leading the holy life. 
Akkhara (p): A letter—Chữ. 
Akkhata  (p): Unhurt—Not 
Faultless—Không bị tổn hại. 
Akkhati (p): To announce—To declare—Tuyên 
bố. 

Akkhatu (p): One who relates or preaches— 
Người thuyết giẳng. 

Akkhaya (p): Changeless—Eternal— 
Decayless—Bất biến—Không hoại diệt. 

Akkhi (p): Eye—Mắt. 

Akkhidala (p): Eyelid—Mí mắt. 

Akkhikupa (p): Socket of the eye—Hốc mắt. 
Akkhitara (p): Pupil of the eye—Con ngươi của 
mắt. 

Akkhitta (p): Not despised or thrown away— 
Không xem thường. 

Akkhobha (p): Imperturbable—Điểm tĩnh. 
Akkodha (p): Freedom from hatred—Thoát khỏi 
hận thù. 


Addicted to gambling— 


wounded—— 


141 


Akkodhanao-anupanahi (p): Not disposed 

towards malice, animosifty, and anger—Không 

buông lung phóng túng theo chiều hướng độc 
hiểm, thù oán và sân hận. 

Akkosati (p): To abuse——To scold—Lạm dụng. 

Akovida (p): Not clever—Độn căn. 

Akrosa (skÐ: A Câu Lư Xá—Mạ ly—Scolding— 

Abusing. 

Aksa (skÐ: Rudraksa (sk)—Ác Xoa—Kim Cang 

Tử —Name of a tree (Eleocarpus ganitrus) a seed 

of which rosaries are made. A seed similar to a 

peachstone used for beads—Một loại cây mà hạt 

dùng làm tràng chuỗi. Một loại hạt giống như hạt 
kim cang dùng để làm chuỗi. 

Aksagarbha (sk): Ganganagarbha (skt—Hư 

Không Dựng. 

l1) The womb of space: Hư không thai tạng. 

2) The Central Bodhisattva in the court oŸ space 
in the garbhadhatu group. He 1s also—Tên 
đấng Hư Không Tạng Trung Tôn trong Mạn 
Đà La Thai Tạng Giới, một vị Bổ Tát trong 
trung ương Thai Tạng giới: 

a) Guardian of the treasure of all wisdom and 
achievement: Người hộ trì kho tàng của 
Không Tuệ. 

b) His powers extend to the five directions of 
space: Ủy lực của ngài bủa đi năm hướng 
trong hư không. 

Aksamala (skt): A Xoa Ma La. 

I) Arosary: Chuỗi. 

2) A symbol of the ten perfections: Biểu tượng 
của Thập Toàn. 

Aksapada (skt): Mục Túc Tiên—Founder of the 

Nyaya, or logical school of philosophers—VỊ 

sáng lập ra phái Nhân Minh Luận—See 

Aksapada Gotama. 

Aksapada Gotama (skt): Túc Mục—According 

to Keith in The Dictionary of Chinese Buddhist 

Terms, this is the name of Aksapada Gotama, to 

whom Is ascribed the beginning of logic; his work 

1S seen In five books of aphorism on the Nyaya—— 

Theo Keith trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, 

Túc Mục là tên của vị Tiên nhân đầu tiên nói về 

thuyết Nhân Minh. Tác phẩm của ông gồm năm 

quyển. 

Aksara (skt): Letter—Syllable—Chữ (mẫu tự). 


Aksayamati (skt: A Sai Mạt. 
I1) Unceasing devoton, with an unfailing mind: 
Bất Thối Chuyển. 
2) Name of a Bodhisattva: Tên của một vị Bồ 
Tát. 
Aksayamafi Bodhisattva: Infnie Resolve 
Bodhisatva—Vô Tận Ý Bổ Tát-lInfinite 
Resolve Bodhisattva, name of AksayamatIl, a 
bodhisattva to whom sakyamuni Is supposed to 
have addressed the Avalokitesvara chapter In the 
Lotus Sutra—Tên của ngài A Sai Mạt Để Bồ Tát 
mà Đức Phật nói đến trong Kinh Pháp Hoa, Phẩm 
Quán Thế Âm. 
Akshara (skÐ: Ruta (sk)—Văn Tự—Chữ viết — 
The letter—The wriften words—The written word 
1s described as the breath and lie of the 
dharmakaya. However, the tru must be 
detached from letters. In any preaching, the 
Buddha always reminded: ““The Tathagatas do not 
preach the doctrine that has degenerated Into 
mere words.”—Văn tự được diễn tả như là hơi 
thở hay sinh mệnh của pháp thân. Tuy nhiên, 
chân lý phải được tách rời khỏi văn tự. Trong bất 
cứ lần thuyết giảng nào, Đức Phật thường luôn 
nhắc nhở: “Chư Như Lai bất thuyết trụy Văn Tự 
Pháp (chư Phật không thuyết giảng cái học thuyết 
bị thối chuyển suông trong văn tự).” 
Aksobha (skt): Vô động. 
l) Unmoved: Calm——Imperturbable—Serene— 


Unagitated. 
2) The term ¡is used for the unvarying or 
unchangng, for the pole-star, for 


fearlessness, for Indifference fo passion or 
temptation: Từ được dùng để chỉ sự không 
thay đổi như cánh sao Bắc Đẩu, sự vô úy, và 
lãnh đạm trước cám dỗ hay dục vọng. 
Aksobhya Buddha (sk0: Bất Động Tôn Như 
La—Đông Phương A Sấm Phật—Aksobya 
Buddha íúm the East—lmmovable Buddha— 
Imperturbable Buddha—A Súc bệ Phật—The 
Imperturbed (Unperturbed or motionless) Buddha 
who 1s always calm, serene and absence of 
passion. He Is one of the Five Dhyami-Buddhas, 
and generally reigns over the east, his kingdom 
being Abhirrati, realm of mystic pleasure. In the 
Lotus Sutra he 1s named as the first of the sixteen 
sons of Mahabhijnabhibhu. One of his principal 


142 


characteristics Is that of subduing the passions. 
“Aksobhya” 1s  a  SanskriI 
“Imperturbable.” This ¡is the name of a Buddha 
who resides over the eastern paradise of Abhirati. 
In Buddhism, paradise is not understood as a 
location but rather as a sfate of consciousness. He 
IS øenerally represented Iconographically as 
having dark blue, and occasionally gold skin and 
sometimes as riding on an elephant. He generally 
holds a Vajra In his ripht hand and makes the 
“earth-touching” gesture with his left. He is said 
to have received his name because he kept his 
VOW never fo manIfest anger toward any being. 
He ¡is mentioned ¡in quite a number of early 
Mahayana Sutras. His worship must have been 
farly widespread, but only fragments of his 
legend have survived. Aksobhya as a monk 1s 
said to have taken a vow before the Buddha who, 
endlessly long ago, reigned over Abhirati, never 
feel disgust or anger toward any being. In 
carrying out this vow, he showed himself 
“mmovable” and after endlessly long striving, he 
became Buddha Aksobhya and thereby the ruler 
of the Abhirati paradise. Whoever 1s reborn there 
can never fall back Immo lower levels of 


term for 


consciousness. Thus all Buddhist believers should 
seek to fulfill the promise kept by Aksobhya— 
Đức A Súc Bệ Phật của thế giới Diệu Hỷ, ngự trị 
nơi Đông Độ. Ngài là một trong năm vị Phật 
Thiển Định hay Siêu Việt. Ngài luôn tỉnh lặng, 
thanh khiết và vô tham dục. Theo Kinh Pháp Hoa 
thì ngài là con trai trưởng trong 16 người con của 
Phật Đại Thông Trí Thắng. Đặc tính chính yếu 
của ngài là hàng phục dục vọng. Từ Bắc Phạn 
dùng để chỉ “Bất Động.” Đây là tên của vị Phật 
đang trụ tại Thiên Đường Đông Độ Abhrrati. 
Trong Phật giáo, thiên đường không nhằm chỉ 
một địa danh, mà là một trạng thái của tâm thức. 
Người ta thường phác họa Ngài có da màu xanh 
đậm, thỉnh thoảng có màu vàng kim, thường cỡi 
voi. Ngài thường cầm Kim Cang chùy bên tay 
phải và tay trái làm dấu hiệu tiếp xúc với đất. 
Người ta nói Ngài có tên “Bất Động Tôn” vì Ngài 
giữ lời nguyện là chẳng bao giờ nóng giận với bất 
cứ chúng sanh nào. Tên ngài được những kinh 
điển Đại Thừa đầu tiên nhắc đến rất nhiều. Sự 
thờ phụng ngài chắc chắn bành trướng thật rộng 
rãi, nhưng thần thoại về ngài rất tản mạn. Theo 


truyền thuyết thì Aksobhya là một vị sư người đã 
thệ nguyện trước vị Phật đã từng trị vì vô cùng 
lâu dài ở Abharati rằng sẽ không bao giờ oán hận 
hay giận đữ một sinh linh nào cả. Vị sư đã luôn 
tuân thủ lời thể của mình và sau nầy đã trở thành 
Phật A Súc Bệ ngự trị thiên đường AbhiratI. Ai 
được sanh vào thiên đường nầy sẽ không bao giờ 
rơi lại vào ác đạo. Vì thế Phật tử nên phát 
nguyện giữ đúng lời thể do Phật A Súc Bệ đã nói 
lên—See Four regional Buddhas. 
Aksobhya-Delight-in-Light Buddha: A Súc 
Bệ Hoan Hỷ Quang Phật. 

Aku-Bvyodo (ap): A Japanese Buddhist term for 
“Bad sameness.” This Is the tendency fo see 
thngs as the same ¡1n the sense of a 
misunderstanding of the enliphtened experilence 
of the sameness of the nature of all thinøgs. In Zen 
View, this sameness of nature 1s transitional staøe 
on the path to deeper enlightenment. One who 
and, because of the 
overwhelming experilence of the sameness of 
nature of all things, overlooks their distinctness 
and uniqueness, falls Into this bad sameness— 
Thuật ngữ Phật giáo Nhật Bản có nghĩa là “Sự 
đồng nhất tệ hại.” Đây là khuynh hướng thấy vạn 
hữu đồng nhất hay lý giải sai học thuyết về sự 
đồng nhất căn bản của vạn hữu. Theo quan điểm 
nhà Thiên, sự đông nhất được thể nghiệm ấy chỉ 
là một giai đoạn trung gian trên con đường dẫn 
tới đại giác sâu sắc. Người nào dừng lại ở giai 
đoạn này sẽ không thấy đặc tánh riêng và tánh 
đặc thù của vạn hữu, đó là bị rơi vào tình trạng 
“giải thích sai lạc về sự đồng nhất.” 

Akulakara (skt): A Cưu La Gia La. 

1) Disturbing: Phiền hà —Quấy rầy——Upsetting. 
2) Name ofa wind: Tên của một thứ gió. 
Akuppa-ceto-vimutti (p): Bất Động Tâm Giải 
Thoát—Tâm giải thoát là tâm ở trạng thái bất 
động—Unshakeable deliverance of mind—lIn the 
Long Discourses of the Buddha, the Buddha 
taught: “Which one thing 
Unshakeable deliverance of mind 1s one thing 
which needs be realized.”—Trong Trường Bộ 
Kinh, Đức Phật dạy: “Thế nào là một pháp cần 
được tác chứng? Bất động tâm giải thoát. Đó là 
một pháp cần được tác chứng.” 


remains stuck here 


to be realized? 


143 


Akuppam-nanam (p): Bất Động Trí— 
Immovable knowledge—Non-distnguished and 
nonverbal knowledge, In contrast with movable 
and verbal knowledge——Tri kiến không phân biệt 
và không lời, đối lại với động trí được diễn tả 
bằng lời. 

Akusala (p & skt): Bất Thiện —Demeritorious— 
Evil (wrong—bad) deeds—Unwholesome deeds 
(anything connected with the unwholesome root 
or akasula mula) accompanied by greed, hate or 
delusion and cause undesirable karmic results or 
future suffering—Điễểu ác hay Bất Thiện—Điều 
không lành mạnh (là cội rễ bất thiện) theo sau 
bởi tham sân si và những hậu quả khổ đau về sau. 
Akusala cỉtam (p)›: Bất Thiện Tâm— 
Unwholesome mind—See Unwholesome mind. 
Akusala-dharma-tathata (skÐ: Bất Thiện 
Pháp Chân Như—See Nine kinds of non-action 
Bì). 

Akusala karma (@): Bất thiện nghiệp— 
Unwholesome deeds—Unskilful action which 
will produce painful resultsNegative karma—— 
Black path. 

Akusala-mahabhumika (skÐ: General 
functions of evi—Đại bất thiện địa pháp —See 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Akusalamula (skt & p): Fuzen-gon (jap)—Not 
wholesome roots—Roots of evil—Bất thiện căn. 
Akusala-vitakka: Tư tưởng bất 





thiện— 


Unwholesome thoughts—See Three dharmas 
(VD, and Three kinds of unwholesome 
1nvestigation. 


Akushu-ku (jap): Trạng thái hư không bị hiểu 
sai lạc—A Japanese Buddhist term for “Falsely 
understood Emptiness.” This misunderstanding of 
the teaching of emptiness arIses from the concept 
that understanding of emptiness can be acquired 
fom learninng, not neccesanly from the 
experience of  cenliehtenment In this 
misunderstanding, emptiness Is understood as 
mere nothinsgness, as a negation of all existence. 
In the conftrary, emptiness, as If 1S spoken of In 
Zen, had nothing to do with this purely 
philosophical concept of nothingness. Ït 1s an 
emptiness that 1s not the opposife of the existence 
of all things and their properties but rather the 
basis of this existence, and bears 1t and, from the 


sandpoimt of complete enliphtenment, 1s 
absolutely Identical with it Thus, the 
Mahaprajnaparamita-hridaya-sura emphasIzes, 


“Form 1s no other than emptiness, emptiness 1s no 
other than form.”— Thuật ngữ Phật giáo Nhật 
Bản có nghĩa là “Trạng thái hư không bị hiểu sai 
lạc.” Cách lý giải sai lạc này khởi lên từ việc 
xem sự am hiểu về hư không có được từ sự học 
chứ không nhất thiết từ sự thể nghiệm đại giác. 
Trong cái hiểu sai lạc này, hư không ở đây là đối 
tượng của một sự lý giải về hư vô, nó được đồng 
nhất với hư vô, hay với sự phủ định về mọi tổn 
tại. Ngược lại, hư không mà nhà Thiển nói tới 
không có liên quan gì đến khái niệm thuần túy 
triết học “hư vô” cả. Đây là chân không, không 
những trái ngược với sự tổn tại của các sự vật và 
những phẩm chất của chúng, mà nó chính là nền 
tảng của sự tổn tại đó. Chính nó làm cho các sự 
vật hiện rõ lên, chính nó mang các sự vật đó và 
từ quan điểm viên giác, nó tuyệt đối đồng nhất 
với các sự vật. Vì thế mà Kinh Bát Nhã Ba La 

Mật Đa nhấn mạnh, “Sắc tức thị không, không 

tức thị sắc” (hình thức chỉ là hư không, hư không 

chỉ là hình thức mà thôi). 

Akutila (p): Straight—Honest—Not crooked— 

Thẳng thắn—Thành thật—Không tà vạy. 

Akutobhaya (p): Safe from every direction—An 

toàn từ mọi phía. 

Alabho (p): LossThấc-Bất Đắc hay thua 

kém——Decline—See Eight winds. 

Alaksana (skt): Vô Tướng. 

1) Without marks or recognizable signs: Không 
có tướng trạng hay các dấu hiệu có thể nhận 
được. 

2) Formless: 
appearance, form, or sign—No marks or 


Signlessness——Without 


characteristIcs——Nothingness—Have no 
exIstence—Is not found—Does not occur—— 
Không có hình tướng. 
3) Absolute truth as having no differentiated 
1deas: Chân lý dứt tuyệt mọi tướng. 
4)_ Nirvana: Niết Bàn—See Nirvana. 
Alaksana Buddha: Nirkasana Buddha (skt— 
The Buddha without thirty two or eiphty marks, 
1.e. NagarJuna—Vô Tướng Phật Phật không có 32 
tướng hảo hay 80 tướng tốt, như ngài Long Thọ. 


144 


Alambalambya (sk0: Năng duyên sở duyên 
hay chủ thể và đối tượng——Mutual dependence, 
subJect and obJect. 

Alambana (skt): Arammana (p)—Phan duyên— 

Sở duyên. 

l) Resting or depending upon (object of 
consciousness). Upon which something rests 
or depends, hence objects of perception; that 
which is the environmental or contributory 
cause; affendant circumstances: Sở Duyên 
hay đối tượng, tức là cái để dựa vào hay tùy 
thuộc vào. Cảnh đối đãi với tâm thức (pháp 
tâm và sở tâm là năng duyên, cảnh là sở 
duyên) 

2) Free from all condiions (alambavigata): 
Viễn ly nhất thiết sở duyên (thoát ra ngoài 
mọi điều kiện). 

Alambana-hetu (sk): Adhipati-pratyaya (skÐ—— 

Sở Duyên Duyên—Conditioned condition—The 

reasonng mind, or the mind 

Intelligence In contact with 1ts obJect—Condition 

becoming an object of cognition. Upon which 

something rests or depends, hence obJects of 
perception; that which 1s the environmental or 
confributory cause; atfendant circumstances. The 
relatlonship being like that of form or colour to 
the eye. The Iinfluence of one factor In causing 
others—Điều kiện trở thành một đối tượng của 
nhận thức. Cảnh đối đãi với tâm thức (pháp tâm 
và sở tâm là năng duyên, cảnh là sở duyên). Cái 
duyên của sở duyên hay tâm thức đối với cảnh 
giới như mắt đối với sắc (tâm thức gọi là năng 
duyên, cảnh giới gọi là sở duyên)—See Four 

Causations. 

Alambana-pratyaya (sk0: DỊ Duyên—Things 

distracting the attention, distracting thouphts; the 

acion of external objJects conditioning 
consciousness—Những yếu tố bên ngoài làm ảnh 
hưởng đến sự chăm chú, hay tập trung tư tưởng. 

Alambana-vigata (skU: Viễn ly sở duyên. 

Alamkaraka (skÐ: 

Adornment—Ornament—Glory: 

ornate—To adorn, e.g. the 

morality, meditation, wisdom, and the conftrol of 
good and evil forces. In Amitabha's paradise 
twenty-nine forms of adornment are described—— 

Dùng những thứ hay đẹp để làm đẹp cho đất 


Teasoningø—— 


Trang Nghiêm— 


Honour——To 





adornments of 


nước hay quốc độ, hoặc dùng công đức làm đẹp 
cho bản thân. Trong cõi Tịnh Độ của Đức Phật A 
Di Đà có 29 loại trang nghiêm khác nhau. **See 
Two adornments. 

Alamkarrasura (skt: Tam muội —Tịnh chiếu 
minh. 

Alara-Kalama: The recluse the 
youthful Prince Gautama first went for spiritual 
help on leaving his fathers home to save 
mankind—Một thiển sư nổi tiếng thời Đức Phật, 
một trong hai vị thầy của Bồ tát Sĩ Đạt Ta. Nhà tu 
khổ hạnh mà Thái Tử Cô Đàm đã tìm đến đầu 
tiên sau khi Ngài rời bỏ cung điện của vua cha để 
ra đi tìm đường cứu vớt nhân loại. 

Alasanda: A lệ tán. 

Alatacakra (sk): Hỏa Luân- Tuyển Hỏa 
Luân—A fire-wheel—A wheel of fire, produced 
by rapidly whirling a fire-brand, a symbol of the 
unreality of the visible, since such a wheel does 
not exIst. Whirling fire (fire whirled In a circle), 
the whole circle seeming to be on fire, the 
emblem of illusion. The Lankavatara Sutra uses 
the fire circle to illustrate the illusive nafture of 


to whom 


exIstence. A real wheel or circle comes Into view 
when a fire brand 1s rapidly turned round, but In 
reality there is no wheel, being a mere vision— 
Lửa cuộn tròn hay quay tít thành hình vòng tròn 
như như bánh xe lửa, biểu tượng của ảo tưởng. 
Kinh Lăng Già dùng hỏa luân để diễn tả bản chất 
ảo hóa của hiện hữu. Một bánh xe hay một vòng 
tròn thực sự được nhìn thấy khi một que lửa quay 
nhanh theo vòng tròn, nhưng thực ra không có 
bánh xe mà đấy chỉ là một ảo ảnh mà thôi. 
Alatacakra-seal: Hỏa Luân Ấn—A sign made 
by putting the double fists together and opening 
the ¡Index fÍingers to form the fire-sign, a 
triangle—Dấu ấn hình thành bằng cách chụm hai 
nắm tay với hai ngón trổ chụm vào nhau làm 
thành một dấu tam giác lửa. 
Alaya (skÐ: A Lại Da—See Nine elements or 
nine substances (B). 
Alaya consciousness: Alaya Vijnana (skÙThe 
receptacle CONnSCIOusness, 
COnSC1Ousness, Eighth 
subconsciousness, and sfore conscIousness. 
l1) Alaya means a house or rather a home, which 
1s In turn a place where all the valued things 


intellect or basic 


CONnSCIOusness, 


145 


for use by us are kept and among which we 
dwell: Chữ “Alaya” có nghĩa là cái nhà nơi 
mà tất cả những gì có giá trị cho chúng ta 
dùng được tàng trữ và cũng là nơi cư ngụ của 
chúng ta. 

2) Also called “Store consciousness,” “eiphth 
conscIousness,” or “karma repository.” All 
karma created In the present and prevIous 

the  Alaya 

Consciousness—Thức A Lại Da, cũng còn 

được gọi là “Tàng Thức,” hay là “thức thứ 

” hay là “tàng nghiệp.” Tất cả mọi 
nghiệp đã lập thành trong quá khứ hay đang 
được lập thành trong hiện tại đều được tàng 
trử trong A Lại Da Thức nầy. 

3)  According to the Consciousness-Only, there 
are eight consciousnesses (sipht, hearing, 
smell, taste, touch, mind, Mana and Alaya). 
These enable 
beings to discriminate between ripht and 
wrong of all dharmas (thouphts, feelings, 
physical things, etc). However, human beings 
have a deep consclousness which ¡1s called 
Alaya-consciousness which 1s the actual 
subJect of rebirth, and is mistakenly taken to 
be an eternal soul or self by the other 

the Alaya- 

conscIousness that the Impressions of action 
and experlence are stored In the form of 

“seeds” and 1t is these seeds which engender 

©xperiences  according to the 
individual situation—Giáo điển dạy Tâm Lý 
Học, về tám thức (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, 
Mạt na và A Lại Da). Những thức nầy giúp 
chúng sanh phân biệt phải trái. Tuy nhiên, 
chúng sanh con người có một cái thức thâm 
sâu gọi là A Lại Da Thức, là chủ thể chính 
của sự luân hồi sanh tử, và bị các thức khác 
hiểu lầm đó là một linh hồn hay một cái ngã 
trường cửu. Chính tại A Lại Da Thức này 
những ấn tượng hay kinh nghiệm của hành 
động được tàng trữ dưới hình thức những 
“chủng tử” và chính những chủng tử này làm 
nẩy nở những kinh nghiệm sắp tới tùy theo 
hoàn cảnh của từng cá nhân—See Alaya 
vijnana, and Eight consciousnesses. 

Alaya Heresy: A Lại Da Ngoại Đạo—The alaya 

heresy, one of the thirty heretical sects which 


lifetime 1S stored  ïn 


tám, 


CONSCIOusnesses senfient 


CONSCIOUSN©SS@S. ÏÍ( 1S In 


further 


considered the alaya 1s a sort of eternal substance 
or matfer, creafives and containing all forms; 
when considered “unrolled,” or phenomenal, 1t 
fills the universe. Ït seems to be of the nature of 
opposed to the 
conception of the Alaya-vijnana—Một trong 30 
loại ngoại đạo, xem A Lại Da là một chất liệu 
trường tổn, sáng tạo và chứa đựng tất cả. Khi 
được xem như là hiện tượng, thì A Lại Da bao 
trùm khắp vũ trụ. 

Alaya-vijnana (skt): Tathatgata-garbha (skÙ— 


materlialism  as 1dealistic 


Sơ Năng Biến-Như Lai Tạng Alaya 
Consciousness—The  all-conserving mind— 
Eighh consclousness—Karma respiraftOry— 


Storehouse of consciousness—Storehouse of all 
knowledge—Hàm tạng thức See Eight 
consciousnesses (]) (B). 

() The meanings of Alayavijnana—Nghĩa của 
A Lại Da Thức: 

l) A Sanskrit term for 
The Iinitiator of change, or the first power of 
change, or mufafion, 1.e. the alaya-v1Jnana, so 
called because other vijnanas are derived 
from It. An important doctrinal concept that 1s 
particularly Imporftant 1n the Yogacara 
traditon. This term 1s sometimes translated 
by Western 
COnSscIousness,” since If acfs as the reposItory 
(kho) of the predisposition (thiên vể) that 
one”s produce. It 
predispositions until the conditions are ripht 
for them to manifest themselves. The Tibetan 
translators rendered (hoàn lại) 1t as “basis of 
all” because 1t serves as the basis for all of 
the phenomena of cyclic existence and 
nirvana. Through meditative practice and 
engaøing in actions, 
gradually replaces afflicted seeds with pure 
ones; when one has completely purified the 
confinuum of the alaya-vijnana, It 1s referred 
to as the “purified consciousness.”—Thuật 
ngữ Bắc Phạn dùng để chỉ “Tạng Thức.” Cái 
tâm thứ biến hiện chư cảnh thành tám thức. 
A-Lại Da hay thức thứ tám được gọi là “Sơ 
Năng Biến” vì các thức khác đều từ đó mà 
ra. Một khái niệm về giáo thuyết đặc biệt 
quan trọng với trường phái Du Già. Thuật 
ngữ này có khi được các học giả Tây phương 


“basIs consclousness.” 


scholars as “storehouse 


actions stores  these 


Im€TIfOrIOUS one 


2) 


3) 


qI) 


l) 


2) 


3) 


146 


dịch là “Tàng Thức,” vì nó là cái kho chứa, 
nơi mà tất cả những hành động được sản sinh 
ra. Tàng thức cất giữ những gì được chứa vào 
nó cho đến khi có hoàn cảnh thích hợp cho 
chúng hiện ra. Những dịch giả Tây tạng lại 
dịch nó là “Căn bản của tất cả” vì nó làm 
nên tảng cho mọi hiện tượng trong vòng sanh 
tử và Niết Bàn. Qua thiển tập và tham dự 
vào những thiện nghiệp, người ta từ từ thay 
thế những chủng tử phiền não bằng những 
chủng tử thanh tịnh; một khi người ta thanh 
tịnh hóa một cách toàn diện A Lại Da, thì đó 
được coi như là “Tịnh Thức.” 

Alaya means all-conserving mind. Ït Is in 
company with the seven ViJjnanas which are 
øenerated the  dwelling-house of 
ignorance: A Lại Da có nghĩa là cái tâm cất 
chứa tất cả. Nó đi chung với bẩy thức được 
sinh ra trong ngôi nhà vô minh. 

Alaya means the preconsciousness, or the 
eiphth consciousness, the 
Consciousness. lt 1s the central or universal 


1n 


Or SfOT€- 
consciousness which ¡is the womb or store 
consciousness (the storehouse consciousness 
where all karmic seeds enter and cause all 
thought activitiles)—A Lại Da tàng thức (đệ 
bát thức). Ý thức căn bản về mọi tổn tại hay 
ý thức di truyền, nơi những hạt giống karma 
lọt vào và gây ra hoạt động tâm thần. 

Other meanings of Alaya-vijnana: Những 
nghĩa khác của A Lại Da Thức—According 
to Keith in The Dictionary of Chinese- 
Englsh Buddhist terms composed by 
Sootill, Alaya-vijinana 1s 
1nterpreted as—Theo Keith trong Trung Anh 
Phật Học Từ Điển của Giáo Sư Soothill, A 
Lại Da Thức được diễn dịch như sau: 
Adana-vijnana: A Đàn Na Thức—It holds 
together, or 1s the seed of another rebirth, or 
phenomena, the causal nexus—Chấp Trì 
Thức—Nó giữ lấy tất cả các nhân thiện ác 
và giữ cho thân thể của hữu tình chúng luôn 
luân lưu trong luân hồi sanh tử. 

Original mind, because 1t 1s the root of all 
things: Bản Thức —Gốc rễ của chư pháp. 

lt contains good and bad karma which In turns 
produces the rounds of mortality: DỊ Thục 
Thức—Gọi là DỊ Thục Thức vì nó chứa đựng 


Professor 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 
a) 


b) 


và làm chín mùi những thiện ác nghiệp, từ đó 
có thể dẫn đến luân hồi sanh tử. 

The prime or supreme mind or conscIousness: 
Đệ Nhất Thức—Đệ nhất thức từ gốc trở về 
ngọn (tầm quan trọng đệ nhất của A Lại Da 
Thức). 

It is the last of the eight vijnanas: Đệ Bát 
Thức——Thức cuối cùng trong tám thức. 
Manifested mind, because all things are 
revealed In or by 1t: Hiện Thức—Chư pháp 
đều hiển hiện trên bản thức. 

The fundamental mind-consclousness of 
conscious beinss, which lay hold of all the 
experlences of the individual life: Hữu Tình 
Căn Bản Chi Tâm Thức—Tâm thức căn bản 
của loài hữu tình. 

Seeds mind, because from 1t spring all 
individualiles, or particulars: Chủng Tử 
Thức—Chủng tử thức cơ bản vì từ đó mà 
phát sanh ra mọi pháp, mọi vật; giống như từ 
hạt giống nầy mà sanh ra cây cối hoa quả. 
Alaya-vijnana 1s the basis of all knowledge: 
Sở Tri Y Thức —Gọi là Sở Tri Y thức vì nó là 
cơ sở cho mọi pháp thiện ác dựa vào. 

Store Consclousness—Tàng thức: 

AII karma created in the present and previous 
lifeime 1s stored In the Alaya Consciousness. 
This 1s like a sforage space receiving all 
imnformaton  colleced ¡in the  Mana 
consciousness. When a sentilent being dies, 
the first seven consciousnesses die with It, 
but the Alaya-Consciousness carrles on. Ít 1s 
the supreme ruler of one existence which 
ulimately determines where one will gain 
rebirth in the six realms of existence: Tiểm 
thức hay tạng thức, thức thứ tám hay Nghiệp 
thức. Tất cả nghiệp được thành lập trong hiện 
đời và quá khứ đều được tàng trữ trong A Lại 
Da thức. A Lại Da thức hành xử như nơi tổn 
chứa tất cả những dữ kiện được Mạt Na thức 
thâu thập. Khi một sinh vật chết thì bẩy thức 
kia sẽ chết theo, nhưng A-Lại-Da thức vẫn 
tiếp tục. Nó là quyết định tối hậu cho cho sự 
đầu thai trong lục đạo. 

The storehouse-consclousness Is a place 
where stores—Tàng thức là nơi tích lũy: 

All impressions: Tất cả những ấn tượng. 


11) 


12) 


13) 


14) 


15) 


(II)Other 


1) 


2) 


147 


All memory-seeds: Tất cả những hạt giống 
ký ức. 

All karmic seeds: Tất cả những hạt giống 
nghiệp. 

Mind 1s another name for Alaya-vijnana, as 
they both store and give rise to all seeds of 
phenomena and knowledge: Tâm Thức— 
Tâm là tên khác của a Lại Da Thức vì cả hai 
đều tích tụ các hạt giống của chư pháp và 
làm cho chúng khởi lên. 

Abode of consciousness: Trạch Thức—Là 
nhà ở của các hạt giống. 

Unsullied consciousness when considered In 
the absolute, i.e. the Tathagata: Vô Cấu 
Thức —Cực thanh tịnh thức ở bậc “Như Lai 
Địa,” nơi nương tựa của các pháp vô lậu. 
Inexhaustible mind, because none of ïts 
seeds, or products 1s lost (non-disappearing, 
perhaps non-melting): Vô Một Thức—Tất cả 
các chủng tử không bị mất mát (không mất, 
không tan). 

Tathagata-garbha (skt): Như Lai Tạng —See 
Tathagata-garbha. 

characterisics of Alaya-vijnana— 
Những đặc tính khác của A Lại Da Thức: 
According to Asvaghosa Bodhisattva in the 
Awakening of Faith and the Samparigraha, 
the Alaya or store 1d the consciousness in 
which the true and the false unite. When 
Alaya Consclousness becomes pure and 
taintless, ¡it ¡is Tathata (Thusness): Theo Bổ 
Tát Mã Minh trong Đại Thừa Khởi Tín Luận 
và Nhiếp Luận Tông, A Lại Da thức là nơi 
hòa hợp chân vọng. Khi nó trở nên thanh tịnh 
và không còn ô nhiễm, nó chính là “Chân 
Như.” 

According to Prof. Junjiro Takakusu in The 
Essentials of Buddhist Philosophy, when all 
thngs are reflected on our mind, our 
discriminating or Imaginatng pOWer 1S 
already at work This called our 
COTSCIOuSness (vijnana). Since the 
co-ordinatng all 
elements stores them, it is called the store- 


CONSCIOUSn€SS reflected 


consciousnes or ideation-store. The 
1deation-store 1fself is an existence of causal 
combination, and ïn it the pure and tainted 
elemens are causally combined or 


1nterminsled. When the Ideation-store begins 
to move and descend to the everyday world, 
then we have the manifold existence that 1s 
only an imagined world. The Ideation-store, 
whích ¡is the seed-consciousness, 1s the 
conscIous center and the world manifested by 
1deation 1s 1ts environmert. Ït 1s only from the 
Buddha's Perfect Enlightenment that pure 
1deation flashed out. This pure ideation can 
pur1fy the tainted portion of the Ideation-store 
and further develop ItsÃ  power of 
undersfanding. The world of Iimagination and 
the world of interdependence will be brought 
to the real truth (parinispanna). This having 
atfained, the seed-store, a§ 
consciousness, will disappear altogether and 
ultimately will reach the state where there 1s 
no distinction between subJect and object. 
The knowledge so gained has no 
discriminaton (Avikalpa-vijnana).  This 
ultimate state 1s the Nirvana of No Abode 
(apratisthita-nirvana), that 1s to say, the 
attainment of perfect freedom, not being 
bound to one place: Theo Giáo Sư ]unjiro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo, khi vạn vật phản chiếu trong tâm trí ta, 
thì thế lực phân biệt hay tưởng tượng của tâm 
ta sẽ sẵn sàng hoạt động ngay. Đây gọi là 
“thức” (vijnana). Chính vì thức kết hợp với 
tất cả yếu tố phản chiếu, tàng chứa chúng, 
nên được gọi là A Lại Da Thức hay “thức 
tạng.” Tạng thức chính nó là sự hiện hữu của 
tập hợp nhân quả và những tâm sở thanh tịnh 
hoặc nhiễm ô, được tập hợp hay lẫn lộn với 
chúng theo tương quan nhân quả. Khi tạng 
thức bắt đầu hoạt động và bước xuống thế 
giới thường nhật nầy, thì chúng ta có hiện 
hữu đa dạng vốn chỉ là thế giới tưởng tượng. 
Tạng thức, vốn là chủng tử thức, là trung tâm 
ý thức; và thế giới do thức biểu hiện là môi 
trường của nó. Chỉ có ở nơi sự giác ngộ viên 
mãn của Phật, thức thanh tịnh mới bừng 
chiếu lên. Tịnh thức nầy có thể tẩy sạch phần 
ô nhiễm của tạng thức và còn khai triển thế 
lực trí tuệ của nó. Thế giới của tưởng tượng 
và thế giới hỗ tương liên hệ được đưa đến 
chân lý chân thật, tức Viên Thành Thật tánh 
(parinispanna). Sau khi đạt đến đó, chủng tử 


been 


148 


tạng, tức là thức, sẽ biến mất và cuối cùng 
đưa đến trạng thái nơi mà chủ thể và đối 
tượng không còn phân biệt. Đấy là vô phân 
biệt trí (avikalpa-vijnana). Trạng thái tối hậu 
là Vô Trụ Niết Bàn (apratisthita-nirvana) 
nghĩa là sự thành tựu tự do hoàn toàn, không 
còn bị ràng buộc ở nơi nào nữa. 

3) The functon of Alayavijnana 1s to look Into 
1tself where all the memory (vasana) of the 
beginningless past is preserved In a way 
beyond consciousness (acintya) and ready for 
further evolution (parinama); but it has no 
acfive energy In Ifself; 1t never acts, 1t siImply 
p©rceives, 1t 1s in this exactly like a mirror; If 
1s again like the ocean, perfectly smooth with 
no waves disturbing 1ts tranguillity; and 1t 1s 
pure and undefiled, which means that 1t 1s 
free from the dualismof subJect and obJject. 
For 1 Is the pure act of perceiving, with no 
differentiation yet of the knowing one and 
the known: Chức năng của A Lại Da Thức là 
nhìn vào chính nó trong đó tất cả tập khí 
(vasana) từ thời vô thỉ được giữ lại theo một 
cách vượt ngoài tri thức (bất tư nghì— 
acintya) và sẵn sàng chuyển biến (parinama), 
nhưng nó không có hoạt năng trong tự nó, nó 
không bao giờ hoạt động, nó chỉ nhận thức, 
theo ý nghĩa nầy thì nó giống như một tấm 
kiếng; nó lại giống như biển, hoàn toàn 
phẳng lặng không có sóng xao động sự yên 
tĩnh của nó; và nó thanh tịnh không bị ô 
nhiễm, nghĩa là nó thoát khỏi cái nhị biên 
của chủ thể và đối tượng. Vì nó là cái hành 
động nhận thức đơn thuần, chưa có sự khác 
biệt giữa người biết và cái được biết. 

(V)The Buddha's teaching on Alayavijnana— 
Lời Phật dạy về A Lai Da Thức: In the 
Lankavatra Suữa, the Buddha told 
Mahamati: “Oh Mahamati! The Tathagata- 
garbha confains in 1tself causes alike good 
and not-good, and from which are generated 
all paths of existence. It 1s like an actor 
playng  diferent 
harboring any thought of. “me and mine.””—— 
Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật nói: “Nầy 
Mahamatil Như Lai Tạng chứa trong nó 
những nguyên nhân cả tốt lẫn xấu, và từ 
những nguyên nhân nầy mà tất cả lục đạo 


characters without 


(sáu đường hiện hữu) được tạo thành. Nó 
cũng giống như những diễn viên đóng các vai 
khác nhau mà không nuôi dưỡng ý nghĩ nào 
về “tôi và của tôi.” 
Aleohol prohibition (n): Cấm uống rượu. 
AIertness (n): IntrospecCảnh giác—Tỉnh 
giác—See Ten perfecting Mahayana rules. 
Alexander Csoma de Koros: A Hungarian 
scholar who made a daring journey (1818-1823) 
from his native Transylvania to India and having 
learned Tibetan from the monks of Ladakh wrote 
his Tibetan psrammar and his Tibetan dictionary In 
1834, and published his famous “Analysis of the 
KanJur” (Asiatic Researches, Vol. 20, 1836)— 
Một học giả người Hung Gia Lợi đã có một cuộc 
hành trình táo bạo từ năm 1818 đến năm 1823 từ 
quê hương ông ở Transylvania đến Ấn Độ và sau 
khi học tiếng Tây Tạng từ các vị sư ở Ladakh, 
ông đã soạn bộ Văn Phạm Tạng Ngữ cùng cuốn 
tự điển Tạng Ngữ năm 1834, và xuất bản tác 
phẩm nổi tiếng của ông, “Phân Tích Thư Mục 
Kanjur” (trong Asiatic Researches, quyển 20, 
xuất bản năm 1836) 
AlIenating words: Words whiích 
estraneement between friends—Ly gián ngữ. 
Alienation (n): Sự làm cho xa la hay sự tha hóa. 
Alight (v) from: Xuống từ—Đức Thế Tôn giáng 
trần từ cung trời Đâu Suất—The Buddha alighted 
from the Tushita. 
Alike:  Like—Similar—ldentical——Attainment- 
like (this 1s only a temporary situation)— Tương 
Tự. 
Alike in body and alike in perception: 
Beings alike In body and alike In perception such 
as Heavens of pure dwelline—Loài hữu tình có 
thân đồng nhất, tưởng đồng nhất như Tịnh Cư 
Thiên—See Nine abodes of beings. 
Alike in body and different in perception 
such as Lighf-sound heavens (Abhasvara): 
Loài hữu tình có thân đồng nhất, tưởng sai biệt 
như Quang Âm Thiên—See Nine abodes of 
beingss. 
Alingi (skt: A Lê Nghi. 
I)_ To embrace: Ôm ấp. 
2) A small drum: Cái trống nhỏ. 
3) A kind of esoteric meditation: Một loại thiền 
Mật giáo. 


cause 


149 





AIive (a): Jiva or Jivaka (skt)——Lively 
Sống động. 

All-absorbing synpathy: Tình cảm chan 
chứa. 

All the accessory conditions: Environmental 
causes which Influence life—Chư duyên. 

AlI afflictions, wrath, and folly: Phiển não 
tham sân si—All afflictions, wrath, and folly are 
weapons of enliphtening beings because they 
liberate beings through 
Enliphtening Beings who abide by these can 
annhiate the afflicions, bondage, and 
compulsion accumulated by all sentient beinss In 
the long night of ignorance——Tham, sân, si và tất 
cả phiền não là khí giới của Bồ Tát, vì dùng môn 
phiền não để độ chúng sanh. Chư Bồ Tát an trụ 
nơi pháp nầy thời có thể diệt trừ những phiển 
não, kiết sử đã chứa nhóm từ lâu của tất cả chúng 
sanh—See Ten weapons of Great Enlightening 
Beings. 

AlI alone: Một mình—Đơn độc. 

AlI along: Từ đầu đến cuối. 

AII and all are one, each being a universal 
cause: Pháp Giới Duyên Khởi —The doctrine of 
conditional causation of Complete Mahayana, In 
which one 1s all and all are one, each being a 
universal cause—Viên Giáo (trừ Đốn Giáo vì 
loại nầy theo tông chỉ “vô tướng ly ngôn), trong 
đó một là tất cả, tất cả là một —See Principle of 
unIversal causation. 

AlI are co-related: Tất cả đều cộng đồng liên 
hệ—See Ten theories that independently cause 
the manifestation of the ideal world (A). 

All are drunk while I alone am sober: Tất cả 
đều say chỉ có ta là tỉnh (chúng nhân giai túy, duy 
ngã độc tỉnh). 

All around: Xung quanh. 

AII in all: Nói chung. 

All at once: Thình lình. 

AlI beings: All that exists—Vạn hữu. 

All beings become Buddha: Nhất thiết chúng 
sanh giai tất thành Phật quả——All beings have the 
Buddha-nattre and must ulimately become 
enlightened—Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh 
và cuối cùng rồi cũng đạt được giác ngộ. 


Lving 


senfient afflictions. 


AlI beings obtain wisdom of the divine ear: 
Thiên Nhĩ Trí Thông Nguyện —The seventh of 
the forty-eight vows of Amitabha, not to become 
Buddha until all obtan the divine ear—LỜI 
nguyện thứ bảy trong bốn mươi tám lời nguyện 
của Đức Phật A Di Đà, nguyện chẳng thành Phật 
cho đến khi nào tất cả chúng sanh đều có được 
Thiên Nhĩ Thông. 

AlI beings obfain wisdom of the divine eyc: 
Thiên Nhãn Trí Thông Nguyện—The sixth of 
Amitabha”s forty-eipht vows, that he would not 
enter the final stage until all beings had obtained 
this divine vision—Lời nguyện thứ sáu trong 48 
lời nguyện của Phật A Di Đà, ngài sẽ chẳng 
thành Phật cho đến khi nào pháp giới chúng sanh 
đều đạt được thiên nhãn. 

All beings possess feeling: Hàm tình. 
All-bestowing: Sarvada (skt)——Nhất Thiết Thí— 
One who who gives hIs all——Toàn thí. 

AI Bodhisattvas and Mahasattvas: 
thiết Bồ Tát Ma Ha Tái. 

All classes of living beings: Quần loại— 
Especially the sentien—Tất cả chủng loại chúng 
sanh, đặc biệt là những chúng sanh hữu tình. 

All complete vehicle: Viên thừa—The final 
teaching of Buddha—Phật Thừa hay giáo pháp 
viên mãn không thiếu sót. 

All conduct or action: Chư hạnh. 

AlI day long: Suốt ngày. 

AlI the deluded: All delusions—Quần mê—Chỉ 
chung những chúng sanh hãy còn mê mờ điên 
đảo. 

All is devoid of a self: Anatman (skt—Vô 
ngã—See Three clear conceptions of all beings. 
All đharmas: Vạn pháp. 
All-Dharmas-Always-Fulfilled-King 
Buddha: Nhất Thiết Pháp Thường Mãn Vương 
Phật. 

AI the differentiating characferisfics of 
thỉngs: Chư tướng. 
All directions: 
directions. 





Nhất 


Thập phương—See Ten 


AII the điverse views: All heterodox opinions— 
Chư kiến. 


150 


AII-embracing: All inclusive—Viên hợp (dung 
hợp tất cả). 

All-embracing body: Absolute dharmakaya— 
Sprritual body—Chân như pháp thân. 
AlII-embracing ocean: Viên Hải—The all- 
embracing ocean, I.e. the perfection or power of 
the Tathagata—Như Lai lực ví như biển cả ôm 
trọn tất cả. 

All-embracing perfec( voice: Viên âm (âm 
thanh tròn đây). 

All-embracing  virtues: Catvari-samgraha- 
vastuni (skt—Bốn pháp để dẫn dắt chúng sanh— 
Four elements of popularity—Four ways of 
leading human beings to emancipation. Also 
called four means of Integration, four Inteprative 
methods, four means of  integration, four 
atftractions, four Dharmas of attraction, or four all- 
embracing  virtuies—See 
popularity. 

AlII is empfy: All ¡is of the void—All are 
empty—Nhất Không—Tất cả đều không—See 
Three voids (C). 

AII cqually: Everywhere alike—Universal 
equality—Phổ đẳng (khắp nơi đều giống nhau). 
AlI that exists: All beings—Quần Hữu—One of 
the three stages of mortal existence or nine síaø©s 
or condifions In which sentient beings enjoy to 
dwell—Các cõi hiện hữu (có quả báo và chúng 
sanh thụ quả báo), một trong tam hữu hay cửu 
hữu. ** See Three kinds of existence and Nine 


Four elements of 


realitles. 

AII facilities are able to array all worlds 
with infinite embellishments: Đồ dùng tự 
tại —Control of faciliiesDùng vô lượng đồ 
trang nghiêm để trang nghiêm tất cả thế giới— 
See Ten kinds of control of Great Enlightening 
Beings. 

All that glitters is not øold: Tất cả những gì 
lấp lánh đều không phải là vàng. 
AlII heterodox opinions: AII 
views—Chư kiến. 

All the honored ones: Chư tôn. 
AlI is impermanent: Anitya (skt)——Nhất Thiết 
Hành Vô Thường hay vạn vật vô thường —See 
Three clear conceptions of all beings, and Four 
dogmas. 


the diverse 


AIl-inclusive: All-embracing—Viên hợp (dung 
hợp tất cả). 
Allinclusive sutra: Viên Mãn Kinh—The 
complete sutra, a term applied to the Hua-Yen 
sutra—Kinh bao gồm tất cả, từ dùng để chỉ Kinh 
Hoa Nghiêm. 
All knowledge: Nhứt thiết tr——AlI knowledge is 
a weapon of enlightening beings because they do 
not øIive up the avenues of practice of 
enliphtening beings. Enliphtening Beings who 
abide by these can annihilate the afflictions, 
bondage, and compulsion accumulated by all 
sentient beings in the long nipht of ipnorance—— 
Nhứt thiết trí là khí giới của Bồ Tát, vì chẳng bỏ 
hạnh môn của Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ nơi 
pháp nầy thời có thể diệt trừ những phiền não, 
kiết sử đã chứa nhóm từ lâu của tất cả chúng 
sanh—See Ten weapons of Great Enlightening 
Beings. 
All-Knowledge-Accomplished Thus Come 
One: Nhứt Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. 
All-knowing: Sarvajna (skt)—Sarvajnana (skÐ. 
l) Enlightenment Giác ngộ—A 
epithet of Buddhas, who are regarded as “all- 
knowing” because they know all the paths 
that lead to liberaton—Know all the paths 
that lead to liberatlon—Know the causes and 
effects of all evenfs and thinøs. 
2) Buddha-wisdom: Perfect 
Omniscience—Nhất Thiết Trí. 
(The) All-knowing One: Đấng Giác Ngộ— 
Buddha 1s an All-Knowing One. 
All knowing and all pifying: Trí bi—See 
Three Buddha'ˆs virtues. 
All-knowing virtues: Qualiies of a Buddha— 
Trí Đức—See Three Buddhaˆs virtues (D). 
AII the land: Everywhere—Great earth—The 
whole earth—Đại địa. 
AlI the living: Quân Sinh—Especially all living, 
conscious beings—Tất cả chúng sanh, đặc biệt là 
những chúng sanh hữu nh. 
All the monks: Sangha (skt)—Assemly at least 
of three monks—Chúng Tăng. 
All in one: Nói tóm lại. 
AlI over the world: Khắp thế giới. 


COTimmmon 


knowledge—— 





151 


All passing vehicles have tracks, all trees 
have shade: Có xe chạy qua là có vết tích còn 
để lại, có cây ắt có bóng (Hữu xa tựu hữu triệt, 
hữu thụ tựu hữu ảnh). Không có thứ gì có thể giữ 
bí mật được mãi—Nothing can be kept secret 
forever. 

All paths or desfinies of senfientf existence: 
From devas, men, asuras, to all beings In 
purgatory, pretas and animals—Chư thú. 

All pervading: Spreadiny everywhere—Lan 
rộng khắp nơi. 

All phenomena (n): See All that is produced by 
Causafive action. 

All phenomenal  changes: 
change—Chư pháp vô thường. 
All phenomena are empty or immaterial: 
Câu không—Tất cả đều không—See Three voids 
(Bì. 

All-pitying virtues of a Buddha: Bi Đức—See 
Three Buddha”s virtues (D). 

AlII that is produced by causafive actfion: 
Nhất thiết pháp hữu vi—Tất cả pháp sanh diệt— 
All phenomena—Everything that 1s dynamrc, not 
sfatic. 

All procedures: All actions—Vạn hạnh. 

All roofs: Chư căn——AII roots include eyes, ears, 
nose, tongue, and body; or faith, energy, memory, 
meditation, and wisdom, etc.—Chư căn bao gồm 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân; hay tín, tấn, niệm, định, 
tuệ, vân vân. 

AlIl the saints: 
assembly. 

AlI the same: Cũng thế thôi. 

AlI-Seeing One: The Seer of All, an epithet of 
the Buddha—Bậc Chánh Biến Tri, một danh hiệu 
của Đức Phật. 

AlI sentient beings: Hàm loại—Hàm thức (nhất 
thiết chúng sanh). 

AII-Sidedness of the Bodhisattva Regarder 
of the Cries of the World: Phẩm Quán Thế 
Âm Bồ Tát Phổ Môn—-See Twenty-eight 
chapters in the Lotus Sutra. 

All is sorrowful: Duhkha (sk)—Khổ—See 
Three clear conceptions of all beings. 


AII dharmas 


Thánh Chúng—See Sacred 


AlI is suffering: Nhất Thiết Hành Khổ hay mọi 

thứ đều đưa đến khổ đau—See Four dogmas. 

AII the tỉme: Luôn luôn. 

AII things: Sarvadhamma (p)—Sarvadharma 

(sk)—Chư pháp (vạn pháp, tất cả hiện hữu hay 

sự vật hiện tượng, thuộc cả tâm lý và vật lý). 

All things being of Buddha become 

Buddha: Bản lai thành Phật. 

All things beỉng produced by causes and 

accessory condifions have no reality: Chư 

pháp giai không. 

All things come info existence and cease fo 

exist: Sanh Diệt Khứ Lai—The Madhyamika- 

Sastra believed that all things coming Into 

existence and ceasing fo exist, past and future, 

are merely relafive terms and not true 1n reality— 

Trung Luận cho rằng sinh diệt khứ lai, chỉ là 

những từ ngữ tương đối và không thật (ký thật 

chư pháp vốn là Như Lai Tạng bất sanh bất diệt 

bất khứ bất lai). 

All things are empty: 

l1) Both things are unreal—Ego and things have 
no reality—Câu không. 

2) Pháp không—See Three voids (B). 

AlI thingøs have no self: Chư Pháp Vô Ngã hay 

vạn pháp đều vô ngã—See Four dogmas. 

All things are the highest truth: Tất cả pháp 

đệ nhứt nghĩa—See Ten kinds of expression of 

the true meaning of the Buddhas” Teaching. 

AlI things are just made by words: Tất cả 

pháp chỉ văn tự làm ra—See Ten kinds of 

expression of the true meaning of the Buddhas” 

Teaching. 

All things are just one mỉnd: Nhất Thức—The 

Satyasiddhi Sect considered that all things are Just 

one mind—Tông Thành Thực cho rằng vạn hữu 

duy tâm. 

AlI things are like illusions: Tất cả pháp 

dường như huyễn—See Ten kinds of expression 

of the true meaning of the Buddhas” Teaching. 

AlI things are like reflections: Tất cả các pháp 

dường như bóng—See Ten kinds of expression of 

the true meaning of the Buddhas” Teaching. 

All things are mỉnd or menfal: Nhất thiết 

nhất tâm thức. 


152 


All things only have names: Tất cả pháp chỉ 

có danh—See Ten kinds of expression of the true 

meaning of the Buddhas' Teaching. 

AlI things only originate conditionally: Tất 

cả pháp chỉ do duyên khởi—See Ten kinds of 

expression of the true meaning of the Buddhas” 

Teaching. 

AlI thỉngs as pan-Buddha in ten forms: Giải 

Cảnh Thập Phật —All existence discriminated as 

ten forms of Buddha. The Hua-Yen school sees 

all things as pan-Buddha, but dicriminates them 

into ten forms—Tông Hoa Nghiêm khi lấy trí 

chân thực để giải kiến pháp giới đã lập ra thuyết 

vạn hữu vô tự thập Phật nghĩa là chúng sanh đều 

giống như Phật dưới mười hình thức: 

I1) AlI the living: Chúng Sanh Thân. 

2) Countries or places: Quốc Độ Thân. 

3) Karma: Nghiệp Thân. 

4) Sravakas: Thanh Văn Thân. 

53) Pratyeka-buddhas: Bích Chi Phật Thân. 

6) Bodhisatvas: Bồ Tát Thân. 

7) Tathagatas: Như Lai Thân. 

8) Jnanakaya: Trí Thân. 

9) Dharmakaya: Pháp Thân. 

10) Space, 1.e. each 1s a corpus of the Buddha: 
Hư Không Thân. 

All thỉings are pure in acftion: Tất cả pháp 

nghiệp thanh tịnh—See Ten kinds of expression 

of the true meaning of the Buddhas” Teaching. 

AlI thỉngs in theiïr real aspect: Chư pháp thực 

tướng. 

AlI thỉings are the realm of reality: Tất cả 

pháp là giới pháp —See Ten kinds of expression 

of the true meaning of the Buddhas” Teaching. 

AlI things are signless: Tất cả pháp vô tướng— 

See Ten kinds of expression of the true meaning 

of the Buddhas' Teaching. 

All things are totally empty: Chư Pháp Giai 

Không —All things and phenomena are totally 

empty. All things are produced by causes and 

accessory conditions have no reality, a doctrine 

differently—Hết thảy chư pháp đều không có 

thực tính, chúng do nhân duyên mà sanh ra. Giáo 

thuyết về “không” này nhiều trường phái Phật 

giáo giải thích khác nhau. 





All thỉings are the ultimate reality: Tất cả 
pháp thực tế—See Ten kinds of expression of the 
true meaning of the Buddhas” Teaching. 

AlI things are unborn: Sarvadharma-anutpada 
(sk)—Nhất Thiết Pháp Bất Sinh—Mọi vật đều 
không sanh. 

All the “true word” rulers: Nhất Thiết Chân 
Ngôn Chú —Shown in the Garbhadhatu and 
Vajradhatu groups—Chú “Chân Ngôn” (lời chân 
thập được phô bày trong hai nhóm Thai Tạng và 
Kim Cang giới. 

All virtues: Vạn đức. 

All the water of the Eastern sea will not be 
enough to wash away the filth of human 
beings? conduct, all the bamboo of the 
Southern Mountain woods will not be 
enouph to record the guilts of their actions: 
Nước biển Đông cũng không đủ để rửa sạch hành 
vi ô uế của chúng sanh, trúc rừng núi Nam Sơn 
cũng không đủ để ghi hết những tội lỗi của họ 
(Đông hải chi thủy bất túc đĩ trạc kỳ ô, Nam Sơn 
chỉ trúc bất túc đĩ thư kỳ ác). 

All-wise one: Vairocana—Nhất Thiết Trí Huệ 
Giả. 

AI wishes realized: Sarvarthasiddha (skt— 
Siddhartha (skQ—Nhất Thiết Nghĩa Thành— 
Name of Sakyamuni at birth—Tên đặt cho Phật 
Thích Ca lúc Ngài mới đản sanh. 

All are without a self: Tất cả đều không có 
ngã—According to the Sutra In Forty-TWwo 
Sections, Chapter 20, the Buddha said: “You 
should be mindful of the four elements within the 
body, thouph each has a name, all are without a 
self. Since they have no self, they are like an 
1llusion.—Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, 
Chương 20, Đức Phật dạy: “Phải biết rằng tứ đại 
trong thân, dù mỗi đại có một tên (Đất, Nước, 
Lửa, Gió), tất cả đều không có ngã; cái ngã đã 
không có thì cái có chỉ là ảo hóa mà thôi.” 
All-in-the-World-GIlad-to-See Supreme- 
Zcal Buddha: Nhất Thiết Thế Gian Lạc Kiến 
Thượng Đại Tinh Tấn Phật. 

Allegory (n): Ám dụ——Ấn dụ. 

Alleviate (v): Làm nhẹ đi. 

Allianee (n): Đồng minh—Liên minh. 

Allocate (v): Chỉ định. 


153 


Allot something to someone: To give 
something to someone—To save something for 
someone—Để dành cái gì cho ai. 

Alow (@v): Cho phép—To permi—To 

authorize—To empower——To enable——To let. 

Allow one”s anger to confinue up to seven 

days: Để cho sự giận hờn kéo dài đến bẩy 

ngày—A Bhiksu or Bhiksuni who allows his or 
her anger to continue up to seven days and still 
has no Intention to practice reconciliation, 
commits an Expression of Regret Offence——VỊ Tỳ 

Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào để cho sự giận hờn 

kéo đài đến hơn bảy ngày mà vẫn chưa có ý định 

thực tập hòa giải, là phạm giới Ba Dật Đề hay 
giới Đọa (phải phát lồ sám hối). 

Allow one”s haïr to grow long infentionally: 

Cố ý để cho tóc mọc dài ra—A Bhiksu or 

Bhiksuni who 1ntentionally allow his or her hair to 

gørow long, commifs an Expression of Regret 

Offence—Vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào cố ý 

để cho tóc mình ra dài là phạm giới Ba Dật Đề, 

phải phát lỗ sám hối. 

Allow someone to receive the Bhiksu or 

Bhiksuni Precepts: Truyền giới Tỳ Kheo hay 

Tỳ Kheo Ni cho aI. 

1) A Bhiksu knows that a novice monk 1s not yet 
twenty years old or has not been accepted by 
the Sangha as an ordinee, and still allows him 
to receive the Bhiksu Precepts, commifs an 
Expression of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo 
biết vị Sa Di chưa đủ 20 tuổi hay chưa được 
giáo hội chấp nhận là một sa di chính thức 
thế mà vẫn cho vị ấy thọ giới Tỳ Kheo là 
phạm giới Ba Dật Đề (phải phát lỗ sám hối). 

2) A Bhiksu or Bhiksuni who knows a nun 1s not 
yet 20 years old, or 1s 20 years old but has not 
studied the precepts for two years, or has 
studied precepts for tfwo years but has not 
practiced the six Siksamana precepts well, or 
has already received the Bhiksuni precepts in 
the past, or has not been accepted by the 
Sangha as an ordinee, and still allows her to 
receive the Bhiksuni Precepts, commifs an 
Expression of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni nào biết một ni cô chưa đủ 
20 tuổi, hay đã đủ 20 tuổi mà chưa học giới 
đủ hai năm, hai học giới đủ 2 năm nhưng 


chưa thực tập thuần thục, hay đã nhận giới 
Tỳ Kheo Ni trong quá khứ, hay chưa từng 
được giáo hội chấp nhận như một ni cô đã 
thọ giới, mà vẫn cho vị ấy thọ giới Tỳ Kheo 
Ni là phạm giới Ba Dật Đề hay giới Đọa 
(cần phải phát lồ sám hối). 

Allow someone to reccive the novice 

precepts: Truyền giới Sa Di cho ai. 

1) A Bhiksu who knows that a man has an 
incurable or a confagious disease, or 1s fryIng 
to avoid paying tax or debts, or has broken a 
criminal law, or does not have an agreementf 
of his wife and children to be ordained, and 
still allows that person to receive the Novice 
Precepts, commifts an Expression of Regret 
Offence—VỊị Tỳ Kheo nào biết người nam 
kia có bệnh nan y truyền nhiễm, hoặc trốn 
thuế hay nợ, hoặc phạm tội hình sự, hoặc 
không được vợ con đồng ý mà vẫn cho người 
ấy xuất gia (thọ giới Sa Di) là phạm giới Ba 
Dật Đề hay giới Đọa (phải phát lồ sám hối). 

2) A Bhiksu or Bhiksuni who knows that a 
woman 1s pregnant, or suckling her child, or 
has an incurable or a confag1ous disease, Or 1S 
trying to avoid paying tax or debts, or has 
broken a criminal law, or does not have an 
agreement of her husband and children to be 
ordained, and stll allows that person to 
receive the Novice Precep(s, commits an 
Expression of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni nào biết người nữ đang 
mang thai, đang cho con bú, có bệnh nan y 
truyền nhiễm, hoặc trốn thuế, hoặc phạm 
pháp, hoặc không được sự đồng ý của người 
chồng, mà vẫn cho xuất gia (thọ giới Sa Di) 
là phạm giới Ba Dật Đề hay giới Đọa (phải 
phát lồ sám hối). 

Almighty (a): Toàn năng—Ngoại đạo tin rằng 

có một thượng đế toàn năng trong vũ trụ này— 

Externalists believe that there exists an Almighty 

God In this unIverse. 

Almoner (n): Người phát chẩn. 

Almonry (n): Nơi phát chẩn (tế bần). 

Alms (n): Dana—Của bố thí —Money, food, or 

clothes offered to the poorAlms-g1ving. 

Alms bowl: Bát Khất Thực. 


154 


() The meanings of “Alms bowl—Nghĩa của 
“Bát Khất Thực”: Offering food to monks and 
nuns Is one of the most Iimportant parts of 
Buddhist practice. In Asia, 1t 1s not unusual to 
see monks walking towards the villages early 
in the morning carrying their alms bowls. 
They go from house to house until someone 
offers them food. Since monks and nuns do 
not choose their food, they learn to be 
grateful for whatever they are given. This 
practice helps them not to be greedy. It also 
gives the lalfy an opportunity fo practice 
giving. Going out to collect food 1s less 
common in some countries so the laity øoes 
to the monasfery to make offerings of food—— 
Cúng dường phẩm vật lên chư Tăng Ni là 
một trong những phần quan trọng nhất trong 
tu tập theo Phật giáo. Tại Á châu, không phải 
là chuyện lạ khi thấy chư Tăng đi vào các 
làng mạc vào buổi bình minh với bát khất 
thực của họ. Họ đi từ nhà này qua nhà khác 
cho đến khi có ai đó dâng cúng thực vật. Chư 
Tăng Ni rất biết ơn cho những thực vật mà họ 
thọ dụng vì họ không chọn lựa thức ăn. Đây 
cũng là cơ hội cho Phật tử tại gia thực tập 
hạnh cúng dường bố thí. Tại vài xứ mà hạnh 
tu khất thực ít phổ biến hơn thì Phật tử tại gia 
đi đến các tự viện cúng dường phẩm vật và 
thực phẩm. 

đI) The fine manner of carrying the alms bowl— 
Uy nghi mang bình khất thực: 

1)  A Bhiksu or Bhiksuni should care for his or 
her alms bowl with respect—VỊ Tỳ Kheo hay 
Tỳ Kheo Ni nên giữ gìn bát khất thực một 
cách trân quý. 

2) A Bhiksu or Bhiksuni should not use more 
than one alms bowl—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ 
Kheo Ni không nên dùng hai bát khất thực 
cùng một lúc. 

3) A Bhiksu or Bhiksuni should not make noIse 
with his or her spoon or chopsticks against h1s 
or her alms bowl—VỊ Tỳ Kheo không nên 
dùng muỗng hay đũa khua vào bát khất thực. 





Alms box: Poor box—Thùng quyên góp tiền bạc 
để giúp cho kẻ nghèo. 

Alms-doer: The practice of the alms-giving. 
Almsgiving: Dana (sk)—Charity—Giving. 

1) See Two kinds of dana or charIty. 


2) One of the three kinds of good root—Một 
trong ba loại thiện căn—See Three kinds of 
good roots. 

3) Có năm loại bố thí —There are five kinds of 
almsgiving or danas—See Five kinds of 
almsgiving. 

4) According to Venerable Thích Hải Quang ¡in 
Letters To Buddhist Followers, there are 
thirty types of giving that are not pure that 
the givers will neither gain merifs, nor will 
they be called “People who give out of the 
gøoodness of theIr hearts”—Theo Thương Tọa 
Thích Hải Quang trong Thơ Gửi Người Học 
Phật, có ba mươi loại bất tịnh bố thí, mà 
người thí chẳng được phước, cũng chẳng 
được gọi là “Hảo Tâm Bố Thí Nhân”—See 
Thirfy types of Impure g1ving. 

3) Dana-paramita (skt—Charty—Thí Ba La 
Mật—See Ten paramitas. 

**. See Dana, and Four right obJects of faith and 
five right modes of procedure. 

Almsgiver: Danapati (skÐ—Benefactor—Lord 

of charity—Patron of Buddhism—Đàn chủ (thí 

chủ). 

Almsgivng for acquiring a  good 

reputation: Yếu Danh Thí—See Eight kinds of 

almsgiving (A) (7). 

Almsgiving for adorning and preparing 

one”s heart: Bố Thí vì muốn trang nghiêm và tư 

trợ tâm—See Eight kinds of almsgiving. 

Almsgiving of daily food to the monks and 

nuns: Bố thí (cúng dường) đồ ăn thường ngày 

cho chư Tăng NÑi—See Seven kinds of offering 

(A). 

Almsgiving and faith: Faith of an almsgiver— 

Đàn tín. 

Almsgiving because of faith: Gifs of the 

fathfIll—-To practice almsgiving because of 

faith Tín Thí—Bố thí do nơi niềm tin (tin nơi 
hành trì lục độ Ba La Mật mà bố thí). 

Almsgiving from fear: Bố Úy Thí—See Eight 

kinds of almsgiving (A) (2). 

Almsgiving out of gratitude: Báo ân thí (bố 

thí để báo ân). 

Almsgiving to the hungry: Thí cho người đói 

khát—See Five kinds of almsgiving. 


155 


Almsgiving to the monasteries: Bố thí cho 
tịnh xá chùa chiền—See Seven kinds of offering 
(A). 

Almsgiving to the nurses: Bố thí cho người 
hầu bịnh (trông nom người bệnh)—See Seven 
kinds of offering (A). 

Almsgiving ỉn petition for restoration from 
illness: Tán Sinh Trai—Bố thí để cầu xin khỏi 
bệnh hoạn. 

Almsgiving to the sick: Bố thí cho người ốm 
đau bịnh hoạn—See Five kinds of almsgiving, 
and Seven kinds of offering (A). 

Almsgiving of thỉngs: Vật Thí—Bố thí đồ vật, 
một trong ba loại bố thí —One of the three kinds 
of almsgiving. **See Three kinds of dana. 
Almsgiving thinking that ỉt is good to give: 
Bố Thí vì nghĩ rằng Bố Thí là tốt—See Eight 
kinds of almsgIving. 

Almsgiving thinking of something ïỉn 
return: Báo Ân Thí—-See Eight kinds of 
almsgiving (A) (3). 

Alsmgiving to those from afar (a distance): 
Thí cho kẻ ở phương xa lại—See Five kinds of 
almsgiving. 

Almsgiving to those goỉing afar (goỉng to a 
distance): Thí cho kẻ sắp đi xa—See Five kinds 
of almsgiving. 

Almsgiving to those wise in Buddhist 
doctrine: Thí cho người trí huệ và đạo đức—See 
Five kinds of almsgiving. 

Almsgiving to travellers: Bố thí cho người đi 
đường—See Seven kinds of offering (A). 
Almsgiving to visitors or callers: Bố thí cho 
khách lạ hay cho người lận đận chốn tha hương— 
See Seven kinds of offering (A). 

Almsgiving to visitors, travellers 0F 
strangers: Bố thí cho khách và người lỡ bước— 
See Seven grounds for a happy karma through 
benevolence to the needy. 

Alni (skt: Arni (sk)—A Lợi Ni—According to 
EHiel in The Dictonary of Chinese-English 
Buddhist Terms, Arni was a kingdom which 
formed part of ancient Tukhara, situated near to 
the source of the Oxus—Theo Eitel trong Trung 
Anh Phật Học Từ Điển, Arni là một phân của 


⁄ hd . À 2 
vương quốc cổ Tukhara, tọa lạc nơi nguồn của 


dòng Oxus. 

Alobha (skÐ: Absence of  øreed— 
Greedlessness—Non-greediness——Vô tham 
(không  tham)—See Fifty-one Dharmas 


interacive with the Mind, and Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa (HI) (a). 
Alobho (p): Non-greed—Không Tham—See 
Fifty-two mental sfates. 

Alobho kusala (p): Wholesome root of non- 
greed—Vô tham thiện căn—See Three dharmas 
II). 

AIoes wood: Aguru or Tagara (skÐÙ—Eagle 
wood—Fragrant shrub—Sandal incense—Trầm 
hương. 

Aloka-sanna (skt: Perception of lipht. 

Along with: Cùng với. 

Alongside with: Sát cạnh—Dọc theo—Cùng 
VỚI. 

Aloof from something: Detached from 
something——Viễn Iy——Không tham luyến điều gì. 
Aloofness: Detachment—Hạnh viễn ly. 
AIpecchuh (skt): Thiểu dục —Small desire— 
Having little or moderate wishes. 

Altan Khan (1507-1583): A descendant of 
Chingsis Khan and leader of the Tumet Mongols. 
In 1578 he met with Sonam Gyatso, the third 
Dalai Lama, and conferred on him the title ““Tale” 
or “Ocean,” Iimplying that he was an “ocean of 
wisdom.” The tile “Dalai 
retrospectively gIven to his two predecessors and 
has become the most common tile by which 
Sonam Gyatsoˆ”s successors are known——Hậu duệ 
của Chingsis Khan và là lãnh tụ của bộ tộc 
Tumet của Mông Cổ. Vào năm 1578 ông gặp 
Sonam Gyatso, Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 3 và 
ban cho Ngài tước hiệu “Đại Dương,” ám chỉ 
Ngài là một biển trí tuệ.” Tước hiệu Đạt Lai Lạt 
Ma cũng được ban cho 2 vị giáo chủ tiền nhiệm 
của Ngài, và tước hiệu ấy trở thành thông dụng 
cho tất cả những người kế nhiệm ngài Sonam 
Gyatso về sau này. 

AItar (n): Bàn hương án—Bàn thờ. 

I1)  Ancestors' altar: Bàn thờ tổ tiên. 

2) Hiph altar: Main altar—Bàn thờ chính. 


Lama” was also 


156 


3) Side altar: Wing altar—Bàn thờ bên hông 
bàn thờ chính. 
Altar of commandmenfs: Giới Đàn—The altar 
of the law—The which the 
commandmenfs are received by the novices— 
Đàn tràng truyền thụ giới pháp. 
Altar decoration: Trang trí trong bàn thờ. 
Altars of the esoferic cult: Lò lửa—Furnace— 
There are four furnaces, or altars of the esoteric 
cult, each differing in shape—Có bốn loại hỏa lò 
hay bàn thờ của Mật Giáo, mỗi thứ đều có hình 
thể khác nhau—See Four furnaces. 
Altar for expiatory or atonement ceremony: 
Trai đàn (dành cho lễ sám hối trong Phật giáo). 
AItar of the law: Giới Đàn—Nhật Giới Đàn— 
The altar of the law. The altar at which the 
commandmenfs are received by the novices— 
Đàn tràng truyền thụ giới pháp. 
Altar of transformation: Hóa đàn—The altar 
of crematorium—Chỗ để thiêu hóa thi hài của 
vong nhân. 
AlItar at which the commandmen(ts are 
received by the novice: Giới đàn. 
Altar-worship: Đàn pháp —The four kinds of 
altar-worship of the esoteric sect—Tứ Chủng Tất 
Địa—Tứ Chủng Thành Tựu Pháp hay bốn loại 
đàn pháp của Mật giáo—See Four kinds of altar- 
WorshIp. 
Altar for worshipping: Bàn thờ (tổ tiên, Phật, 
hay chư Tổ). 
Alter (v): Nrmana (skt)—Parinam (skt)—To be 
changed or transformed ¡into—To change—To 
transform—Biến Đổi—Thay đổi——Chuyển hóa. 
AlIter one?s course (route): Change one”s 
direction—Turn the head to——Chuyển hướng. 
AIter one's roufe: Alter one's course—Turn the 


altar at 





head to—Change ones direction—Chuyển 
hướng. 
Alteraton: Parinama (skt-—Transformation 


into—Change—Sự biến đổi—Sự chuyển hóa— 
Sự thay đổi. 

AIternation of life and death: Aupapaduka 
(skÐ—DIrect metamorphosis—Birth by 
transformation—Death and reincarnation—Hóa 
sinh. 


Alternatives: Những biên kiến—There are five 
alternatives—Có năm loại biên kiến—See Eive 
alternaftives. 

Alterafion (n): Sự biến đổi—Biến Đổi—See 
Alteration. 

Altering: Parinamin (sk)——Đang chuyển hóa. 
Altogether: AlI_—The whole—Nhất Thiết. 
Altruism (n): Self-forgetfulness—When we talk 
about altruism and about others` well-being, we 
should not misunderstand that this means totally 
rejectng our own self-interest. Altruism 1s a 
result of a very strong stafte of mind, so strong that 
that person is capable of challenging the self- 
cherishing that loves only the self generation 
after generation—Khi nói tới vị tha và phúc lợi 
của người khác, chúng ta không nên lầm tưởng 
rằng nó có nghĩa là mình phải quên mình hoàn 
toàn. Lòng vị tha là kết quả của một tâm thức 
mạnh mẻ, mạnh đến độ con người đó tự thách đế 
lòng vị kỷ hay lòng chỉ yêu có mình từ đời này 
qua đời khác—See Self-forgetfulness. 
Altruistic intention: Bodhicita (sk)—Bồ Ð 
Tâm—See Bodhi Mind. 

Altruistc mỉnd of enlightenment: Bồ Đề 
Tâm—See Bodhi Mind. 

Always: Luôn luôn—Always progressing: Bất 
thối chuyển. 

AIways advance toward goodness-never 


ẲẰ»x 


regreesing foward evil: Sugata (skt)—Thiện 

Thệ—See Ten epithets of a Buddha. 

AIways remembering: Always repeatine— 

Thường niệm—Luôn luôn ức niệm (theo Kinh 

Pháp Hoa, nếu có chúng sanh có nhiều dâm dục, 

mà biết thường xuyên niệm tụng Quán Thế Âm 

Bồ Tát, thì có thể la bỏ dâm dục). 

Amacchari (p): Not niggardly or stingy, but 

largehearted or generosity—Không keo kiết bổn 

xẻn mà quảng đại rộng rãi. 

Amagasaki (jap): Xứ Ni Lực Kỳ (Nhật). 

Amala (skt): 

1l)  Amala (skÐ: Am Ma Lặc Ca—A kind of nut 
like the betel nut, used as a cure for colds (1s 
sclentfic name 1s Emblicaofficinalis or 
Phyllanthusemblica)—Một loại hạt như hạt 
cau, dùng trị cảm lạnh (quả dư-cam-tử, khi 
mới ăn thấy hơi đắng, nhưng khi nuốt nước 


157 


vào trong cổ họng thì nghe ngọt, tên khoa 
học của nó là hay 
Phyllanthusemblica). 

2) Undefiled or pure knowing or knowledge: Vô 
cấu thức—See Amala-vijnana. 

Amalaka (skt: A ma lặc—Pure—Undefiled— 

Vô nhiễm. 


Emblicaofficinalis 


Amala-vijnana (skt: Pure and uncontaminated 
knowledge—Purity of consciousness—Vô cấu 
thức Thanh Tịnh Thức. 

l1) Pure and unconfaminated knowledge, earlier 
regarded as the ninth, later as the eighth or 
alaya-vijnana: Thức thanh tịnh, trước đây gọi 
là thức thứ chín, về sau nầy gọi là thức thứ 
tám hay A-Lai-Da thức. 

2) Undefiled or pure knowing or knowledge, 
another name for Alaya-vijnana: Vô Cấu 
Thức hay A Mạt La là tên khác của A Lại Da 
Thức (thức nây là chỗ dựa của các pháp vô 
lậu, mà chỉ Như Lai mới có được)—See 
Alaya Vijnana. 

3) According to the Samparigraha School (the 
forerunner of the Dahrmalaksana School), 
the taintless conscIousness 1s only flashed out 
from the Buddha”s Perfect Enlightenment. 
This pure ideation can purify the tainted 
pordon of the Ideation-store and further 
develop 1s power of understanding. The 
world of Iimaginaton and the world of 
interdependence will be brought to the real 
truth: (parmispanna). This having been 
atfained, the seed-sfore, as c€OnSCIOUSneSS, 
wIll disappear altogether and ultimately will 
reach the state where there is no distinction 
between subJect and obJect. The knowledge 
so gained has no discrimination (avikalpa- 
Jnana). This ultimate state 1s the Nirvana of 
NÑo Abode (apratisthita-nirvana), that 1s tO 
say, the aftainment of perfect freedom, not 
being bound to one place: Theo Nhiếp Luận 
Tông (tiền thân của Pháp Tướng Tông), Vô 
Cấu Thức hay Tịnh Thức chỉ có nơi sự giác 
ngộ viên mãn của Phật. Vô Cấu Thức có thể 
tẩy sạch phần ô nhiễm của tạng thức và khai 
triển thế lực trí tuệ của nó. Thế giới của 
tưởng tượng và thế giới hỗ tương liên hệ 
được đưa đến chân lý chân thật, tức viên 
thành thực tánh. Sau khi đạt đến đó, chủng tử 


tạng, tức là thức, sẽ biến mất và cuối cùng 
đưa đến trạng thái nơi mà chủ thể và đối 
tượng không còn phân biệt. Đây là “Vô Phân 
Biệt Trí.” Trạng thái tối hậu là vô trụ Niết 
Bàn, nghĩa là sự thành tựu tự do hoàn toàn, 
không còn bị ràng buộc ở nơi nào nữa. 
Amalgate (v): Trộn lẫn. 
Amalo (p): Akalanka (skt——Bất Cấu—Không dơ 
hay không có dấu vết —Without stains or spots— 
Spotless. 
Amanapa Dhamma (p): Bất khả pháp— 
Unlovely dđhamma. 
Amantrana (skt: Hô thanh hay từ biểu thị cách 
gọi vật thể. Đây là một trong tám trường hợp 
chuyển thanh trong Phạn ngữ (subanta)—This is 
one of the eight cases of nouns in Sanskrit—See 
Eight cases of nouns In Sanskrit. 
Amarapura Nikaya: One of the three major 
orders In the contemporary Samgha In Sri Lanka. 
lts name derives from Amarapura, the former 
captal of Ceylon. lt founded by 
Nanavimalatissa Thera, who together with five 
novices and three laymen traveled to Amarapura 
and received ordination In a ceremony sponsored 
by King Bodawpaya. In 1803 1t split with the 
Siyam Nikaya—Một trong ba trường phái chính 
của Phật giáo Sri Lanka đương thời. Tên của 
trường phái lấy từ tên Amarapura, cố đô của Tích 
Lan. Trường phái này được Nanavimalatissa 
Thera cùng với năm vị Sa Di và 3 vị Phật tử tại 
gia du hành đến Amarapura thọ giới trong một 
nghi lễ được vua Bodawpaya bảo trợ. Vào năm 
1803 trường phái này tách rời khỏi trường phái 
Siyam NÑikaya. 
Amaravati (skt&p): South Indian city, about l6 
miles from west of Guntur, city of magnificent 
speciment of Buddhist art near Madras; In the 
second and third cenfurles Wwas an Important 
center for Buddhist art in which the beginnings of 
the Mahayana were reflected. Where king Asoka 
erected a sfupa to contain the relics of the 
historical Buddha. The stupa at this place 1s the 
largest and most famous. lt was first begun as 
early as the second century B.C. and was 
enlarged between 150 and 200 A.D. by the efforts 
of Nagarjuna. This stupa 1s larger than the Sanchi 
stupa. The beautiful railings depict scenes from 


WaS§ 


158 


the Buddha”s life. The relief medallions, beautiful 
balanced in composition, are among the greatest 
works of art in India. The Amaravati stupa could 
well vie in artistic beauty and grandeur with the 
sanchi and Bharhut stupas In the North. Like the 
Mathura and Gandhara schools of sculpture, the 
Amaravati school enjoyed great Influence. Ïlfs 
products were brought to Ceylon and South-East 
Asia and had a marked effect on the local 
styles— Thành phố Nam Ấn, cách Guntur chừng 
16 dặm về phía tây, trung tâm nghệ thuật Phật 
giáo Đại thừa vào những thế kỷ thứ II và thứ II. 
Nơi Vua A Dục đã dựng trụ tháp thờ xá lợi Phật. 
Ngôi tháp nầy là tháp lớn nhất và nổi tiếng nhất. 
Tháp bắt đầu được xây lần đầu tiên trong thế kỷ 
thứ hai trước Tây Lịch, và được làm lớn thêm 
trong khoảng năm 150 và 200 do những nỗ lực 
của ngài Long Thọ. Ngôi tháp nầy lớn hơn ngôi 
tháp ở Sanchi. Các hàng lan can đẹp mắt mô tả 
các cảnh trong cuộc đời Đức Phật. Các hoa văn 
nổi, với sự phối hợp cân xứng một cách tuyệt mỹ, 
được xếp vào số tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất 
của Ấn Độ. Tháp Amaravati có thể tranh đua với 
các tháp Sanchi và Bharhut ở phía bắc về vẻ đẹp 
nghệ thuật và tầm cỡ. Giống như các trường phái 
điêu khắc Mathura và Gandhara, trường phái 
Amaravati có thể gây một ảnh hưởng mạnh mẽ. 
Các sản phẩm ở đây được mang đến Tích Lan, 
vùng đông nam Á, và đã có ảnh hưởng đáng kể 
trên các kiểu dáng của địa phương. 

Amass (v): Góp nhặt (tích lũy). 

Amass a fortune: Tích lũy hay góp nhặt tiền 
của. 

Amass meri(t and virtue: Tích Lũy Công 
Đức—Any Buddhist would want to amass merit 
and virtue, but not be attached to the process. 
People who cultivate the Way should act as If 
nothing 1s being done. We should sweep away all 
dharmas, should go beyond all attachment to 
views. A sincere Buddhist should not say, “I have 
this particular spritual skill” or “I have some 
cultivation.” It is wrong to say “I have such and 
sụch a sfate,” or “I have such and such psychic 
power.” Even If we have such attainment, 1t 1s 
sữll unreal and not to be believed. Do not be 
taken ¡n. Faith in strange and miraculous abilitles 
and psychic powers wIll keep us from realizing 
øenuine proper concenfration. We should realize 


that proper concentration does not come from 
outside, but is born instead from within our own 
nature. We achieve proper concentraton by 
Infrospection and reflection, by seeking within 
ourselves—Bất cứ người Phật tử nào cũng muốn 
tích lũy công đức, nhưng khi làm được công đức 
không nên chấp trước những công đức đã thực 
hiện. Người Phật tử chơn thuần làm công đức mà 
xem như chưa từng làm gì cả. Người Phật tử phải 
quét sạch hết mọi pháp, phải xa ha hết thẩy mọi 
tướng, chớ đừng nên nói rằng “Tôi làm công đức 
nầy, tôi tu hành như thế kia,` hoặc nói “Tôi đã đạt 
đến cảnh giới nầy, hay “Tôi có pháp thần thông 
kia.` Những thứ đó, theo Đức Phật đều là hư dối, 
không nên tin, lại càng không thể bị dính mắc 
vào. Nếu tin vào những thứ ấy, người tu theo Phật 
không thể nào vào được chánh định. Nên nhớ 
rằng chánh định không phải từ bên ngoài mà có 
được, nó phải từ trong tự tánh mà sanh ra. Đó là 
do công phu hồi quang phản chiếu, quay lại nơi 
chính mình để thành tựu chánh định. 

Amatfa (p): Amrita (sk—Đạo quả Vô sanh Bất 
diệt —Immortal—Deathless—NIirvana— 
Immortality. 

Amateur (n): Không chuyên nghiệp (tài tử). 
Amaze someone: Surprise someone—Làm ai 
kinh ngạc. 

Amba (skÐ: A Ma—Mother, a title of respect— 
Mẹ, một danh hiệu tôn kính. 

Ambapali (skt): A courtesan ¡in the city of 
Vaisali who gave a mansion to the Buddha for the 
use of the Sangha. According to the Maha- 
Parinibbanna Sutta in the Digha Nikaya, vol. 16, 
at the age of eiphty, the Buddha, accompanied by 
a large assembly of monks, set out on a long 
Journey from the Vulture Peak (Gijjhakuta) In 
Rajagaha to Kusinagara. On the way they stopped 
by many towns, ciies and villages where the 
Buddha preached the Dharma, enliphtening his 
disciples with discourses, 
emphasizing the fundamenftal doctrine of the Four 
Noble Truths. When they arrived in Vesali, a 
prosperous town at that time. The Buddha and all 
the monks stayed at Ambapali°s mango-grove, 
where the Buddha gave a lecture to the Licchavi 
and Ambapali, who later offered the Buddha and 
the Sangha her mango-grove—Một kỷ nữ thượng 


VaArious and 


159 


lưu trong thành Tỳ Xá Ly, người đã cúng dường 
ngôi tịnh xá cho Đức Phật và Tăng đoàn. Theo 
Kinh Đại Bát Niết Bàn trong Trường Bộ Kinh, 
quyển 16, vào tuổi 80, Đức Phật được hội chúng 
đông đảo Tỳ Kheo cùng đi từ núi Linh Thứu trong 
thành Vương Xá để đi tới thành Câu Thi Na. Đức 
Phật và Tăng đoàn đi đến nhiều thị trấn, kinh 
thành và làng mạc, và tại các nơi ấy Đức Phật đã 
thuyết pháp, khai ngộ chư đệ tử với nhiều pháp 
thoại nhấn mạnh đến Tứ Thánh Đế. Khi đến 
thành Tỳ Xá Ly, một kinh thành phồn thịnh thời 
bấy giờ, Đức Phật và Tăng đoàn cư ngụ trong 
vườn xoài của nàng Ambapali. Tại đây Đức Phật 
thuyết pháp cho dòng họ Licchavi và nàng kỷ nữ 
Ambapali. Chính Ambapali sau này đã cúng 
dường Đức Phật và Tăng chúng khu vườn xoài 
của mình. 

Ambarisa (skt): Am Bà Lợi Sa—Name of a king 
in ancient India—Tên của một vị vua thời cổ Ấn 
Độ. 

Ambedkar, Bhimrao Ramji (1891-1956): 
Also known as Bhimrao Ramji name of a 
member of the Mahar (Untouchable) caste, 
Ambedkar served as the Indian Minister of Law 
and was one of the fathers and drafters of the 
postindependence constitution. 
movement to convert the members of the lowest 
caste of the Indian social system to Buddhism. 
Ambedkar himself was originally a Hindu, 
converted publicly to Buddhism In 1956 in a huge 
ceremony along with 500,000 other lowest caste 
people. He was the author of the book titled “The 
Buddha and His Dharma” which served as an 
guide for his followers. In 1956 he 
converted to Buddhism In a public ceremony In 


Founder a a 


enfrance 


Nagpur, along with a half milion fellow 
Untouchables. Since then, millions of other 
Untouchables have followed his lead and 


converted to Buddhism, which dịd not adopt 
Hinduism”s caste system—Tên của một vị hội 
viên thuộc giai cấp cùng khổ bên Ấn Độ. 
Ambedkar là Bộ trưởng Bộ Luật Pháp của Ấn Độ 
và là một trong những cha đẻ cũng như người đã 
thảo ra bản hiến pháp Ấn Độ sau thời kỳ độc lập. 
Người sáng lập phong trào qui y Phật cho những 
người hạ đẳng. Người đã cải đạo từ Ấn giáo sang 
Phật giáo và lôi kéo hơn 500.000 người khác gia 
nhập đạo Phật với mình. Người đã viết quyển 


Đức Phật và Phật pháp làm sách nhập môn cho 
những ai muốn gia nhập phong trào của ông. Vào 
năm 1956 ông cải sang đạo Phật trong một buổi 
lễ công cộng ở in Nagpur với nửa triệu người 
cùng giai cấp với ông. Từ đó, hàng triệu người 
khác thuộc giai cấp cùng khổ đã theo chân ông 
và cải sang đạo Phật, một tôn giáo chối bỏ hệ 
thống giai cấp của Ấn Độ giáo. 

Ambiguous (a): Mơ hồ. 

Ambiguity (n): Ám nghĩa—Tối nghĩa. 
Ambifion (n): Tham vọng. 

Ambition for one”s clan or family: Tộc tính 
giác—Vì cao vọng cho dòng họ—See Eight 
wrong perceptions of thoupht. 

Ambrosỉia (n): Cam Lộ —See Amrta. 
Ambrosiadharma: Cam Lộ Pháp—The 
ambrosial truth or rain, the Buddha truth—Giáo 
pháp của Đức Phật ví như nước cam lộ (trong 
Kinh Pháp Hoa, phẩm Dược Thảo Dụ, Đức Thế 
Tôn đã khẳng định vì muốn cho chúng sanh được 
yên ổn mà Ngài xuất hiện nơi đời, vì đại chúng 
mà Ngài thuyết Cam Lộ Pháp, pháp chỉ thuần 
một vị giải thoát). 

Ambrosia-king: Cam Lộ Vương-ln ¡ts 
1mplication of Iimmortality 1s a name of Amitabha 
(connected with him are the Mantra of Ambrosia, 
the Mantra of Ambrosial Dharani, Ten Mantras of 
Ambrosia, Sutra of Ambrosia)—Ám chỉ bất tử là 
tên của Đức A Di Đà Như Lai (thường đi chung 
với Cam Lộ Chú, Cam Lộ Đà La Ni Chú, Thập 
Cam Lộ Chú hay Thập Cam Lộ Minh, Cam Lộ 
Kinh). 

Ambrosia-rice: Amrtodana (skt— Cam Lộ 
Phạn—A Di Đô Đàn Na—The king whose name 
was “Ambrosia-Rice,” a prince of Magadha, 
father of Anurudha and Bhadrika, and paternal 
uncle of Sakyamuni—VI vua có tên là “Cam Lộ 
Phạn,” là cha đẻ của A Nậu Lâu Đà và Bhadrika, 
và là chú của Phật Thích Ca. 

Ambrosial (n): Mùi thơm huyền diệu 
Ambrosial drum: Cam lộ cổ (trống cam lộ). 
Ambrosial raimn: Cam Lộ Vũ—Cam Lộ Pháp— 
See Ambrosia-dharma. 

Ambrosial truth: Buddha-truth—Cam lộ pháp. 
Ambrosy: Amrta (sk)—Cam Lộ—See Amrta. 


160 


American Buddhism: In most Asian Buddhist 
SOclefles, a single tradilon of Buddhism, 
generally one that has existed in the country for 
cenfuries, predominates, and so 1t 1s relatively 
easy fo sketch the general outlines of Buddhism 
in these countries. In America, however, the 
situatlon is both fluid and diverse. Every major 
lineage of Buddhism, and most minor ones, are 
newly established in the U.S.A., and Buddhism 1s 
sull in the process of adapting to this new 
environment. Moreover, the surge of Interest In 
Buddhism In America is a recent phenomenon, 
and most American Buddhist centers are less than 
three decades old. There were certainly Instances 
Of interest in Buddhism before this: several of the 
New England Transcendentalists, for example, 
on Buddhism and ¡ncorporated 
Buddhist ideas into their writings, and Henry 
David Thoreau (1817-1862) translated Eugène 
Bernoufˆs French translation of the Lotus Sutra 
into English. Despite some examples of Interest 
in Buddhism during the nineteenth century among 
American ¡ntellectuals however, Its Íirst 
significant movement Into the country was due to 
the mmflux of Chinese workers In the early 
nineteenth century, most of whom were manual 
laborers. The first Buddhist temple built in 1853 
in San Francisco, which was intended to minister 
to Chinese Immigrants. Until 1950s, Buddhism In 
America was largely confined to such immigrant 
communities, but beginning at that time a number 
of successful Buddhist missionaries arrived In the 
U.S.A. There was a significant surge of Interest 
during the 1960s and 1970s, during which time a 
number of centers were founded, many of which 
are still operating. Several contemporary scholars 
who study American Buddhism have noted two 
parallel movements: l) one mainly 1nvolving 
ethnc Asian communites, which generally 
establish Buddhist centers on the models of their 
counfres of origin; and 2) mostly Caucasian 
Americans who have decided to convert to 
Buddhism, or at least engage 1n Buddhist practice, 
who generally tran under 
According to recently compiled statistcs, the 
latter group 1s overwhelmingly white, middle 
class, and well educated. In contrast to the Asian 
model, lay American Buddhists generally are 


read  books 


Asian teachers. 


mainly Interested in medifation practice, which In 
Asia 1S primarlly a monastic activity. Another 
siegnmficant diference between Amrican 
Buddhism and Asian Buddhism, the patrlarchal 
structures that are found in Asian societles have 
largely been abandoned In the U.S.A., and a 
number of ¡nfluential female teachers have 
emerged. As is true In all countries in which 
Buddhism has set down roots, in America the 
adapting to i1ís socio-cultural 
envronment and Buddhist 
1ncreasingly Iinfluence American values on every 
aspecfs, Including families, 
communities. Thus a number of commentators 
have noted that American Buddhism tends to 
develope a significant element of soclal actIvIty. 
An example of this trend is “engaged Buddhism,” 
a term coined by Thích Nhat Hanh to describe 
Buddhists who attempt to manifest Buddhist 
Ideals throuph activism on behalf of others. 
American Buddhist Institutions also tend to be 
democratic, anti-authoritarian, and 
hierarchical. They are often run by boards of 
directors, which are generally composed of 
laypeople. A number of Asian teachers have 
expressed discomfort with such arrangements, 
since they are effectively employees of the 
Organization and can be dismissed by the board of 
directors or is membership at any time, a 
situalion that many feel therr 
traditional authority in Asian temples. Current 
total number of American Buddhists 1s about over 
2 million, but there 1s no official census on this 
issue—Trong hâu hết các xã hội Phật giáo Á 
Châu, một truyền thống duy nhất của Phật giáo, 
thường là truyền thống đã tổn tại trong xứ trong 
nhiều thế kỷ, chiếm ưu thế, và tương đối dễ dàng 
phác họa những nét đại cương về Phật giáo trong 
các xứ này. Tuy nhiên, bên Hoa Kỳ, hoàn cảnh 
dễ thay đổi và khác nhiều. Mọi dòng truyền thừa 
chính và phụ của Phật giáo, đều mới được thành 
lập ở Hoa Kỳ, và Phật giáo vẫn còn đang trên 
tiến trình hội nhập vào hoàn cảnh mới tại đây. 
Hơn nữa, phong trào gia tăng quan tâm đến Phật 
giáo tại Mỹ Châu là một hiện tượng mới xảy ra 
gần đây, hầu hết các trung tâm Phật giáo đều 
mới được thành lập chưa đây ba thập niên. Có 
những trường hợp cho thấy có sự quan tâm đến 


reliplon 1s 
establishments 


individuals, and 


non- 


diminishes 


lóI 


Phật giáo trước đây, thí dụ như vài người theo 
trường phái Tiên Nghiệm ở New England, đọc 
sách Phật giáo và đã phối hợp những tư tưởng 
Phật giáo trong những bài viết của họ, và Henry 
David Thoreau đã phiên dịch tác phẩm “Liên 
Hoa” từ tiếng Pháp của Eugène Bernouf sang 
Anh ngữ. Mặc dù có những quan tâm về Phật 
giáo tại Mỹ vào thế kỷ thứ 19 trong số các trí 
thức, tuy nhiên, phong trào Phật giáo đáng kể đầu 
tiên vào xứ sở này do đòng thợ từ Trung Hoa vào 
đầu thế kỷ thứ 19, đa số là những người lao động 
tay chân. Ngôi chùa Phật giáo đầu tiên được xây 
vào năm 1853 tại Cựu Kim Sơn, chỉ nhằm giúp 
những người di dân Trung Hoa. Cho đến thập 
niên I950s, Phật giáo ở Mỹ Châu chỉ hạn hẹp 
trong các cộng đồng di dân mà thôi, nhưng vào 
buổi đầu của thời kỳ đó có một số đoàn truyền 
giáo thành công đã đến Hoa Kỳ. Có sự gia tăng 
đáng kể về mối quan tâm đến Phật giáo vào 
những thập niên từ 1960s đến 1970s, trong 
khoảng thời gian ấy, một số các trung tâm Phật 
giáo được thành lập, nhiều trung tâm vẫn còn 
hoạt động đến ngày hôm nay. Nhiều học giả 
nghiên cứu Phật giáo Mỹ Châu đương thời đã ghi 
nhận hai phong trào song song nhau thời đó: l) 
một phong trào chủ yếu quan hệ với các cộng 
đồng Á Châu, thường thành lập các trung tâm 
Phật giáo phỏng theo kiểu cách từ chánh quốc 
của họ; và 2) phong trào khác mà hầu hết là 
người Mỹ gốc Caucasian những người quyết định 
cải sang đạo Phật, hoặc ít nhất tham dự vào các 
tu tập Phật giáo, những người thường được huấn 
thị với một vị thầy người Á Châu. Theo thống kê 
mới đây, thì nhóm thứ nhì đa số là dân da trắng, 
thuộc thành phần trung lưu, có giáo dục cao. 
Ngược lại với kiểu cách của người châu Á, Phật 
tử tại gia người Mỹ thường thường thích tu tập 
thiển định, mà ở vùng châu Á, đó là những sinh 
hoạt tu tập trong tự viện. Sự khác biệt đáng kể 
khác giữa Phật giáo Mỹ Châu và Phật giáo Á 
Châu là cấu trúc về thầy tổ tìm thấy tại các xã 
hội Châu Á đa phần bị quên lãng tại Hoa Kỳ và 
một số lớn các vị thầy phụ nữ đã nổi bật lên trong 
Phật giáo Mỹ Châu. Cũng đúng như tại các quốc 
gia mà Phật giáo đã bắt rễ, tại Mỹ Châu tôn giáo 
này đang thích ứng với hoàn cảnh văn hóa xã hội, 
và những cơ sở Phật giáo đã ngày càng gia tăng 
ảnh hưởng đến giá trị của người Mỹ, bao gồm từ 


cá nhân, đến gia đình và cộng đồng. Vì vậy mà 
một số các nhà bình luận đã ghi nhận rằng Phật 
giáo Mỹ Châu có khuynh hướng phát triển yếu tố 
có ý nghĩa về siinh hoạt xã hội. Một thí dụ của 
khuynh hướng này là “Phật giáo nhập thế” từ 
được Thầy Nhất Hạnh dùng để diễn tả những 
Phật tử cố gắng thể hiện lý tưởng Phật giáo qua 
các hoạt động nhân danh người khác mà làm. 
Các tu viện Phật giáo Mỹ Châu cũng có khuynh 
hướng dân chủ, và không có hệ thống giáo 
quyền. Những tu viện này thường sinh hoạt dưới 
sự điều khiển của một hội đồng điều hành thường 
bao gồm những Phật tử tại gia. Một số các thầy 
người Á Châu biểu lộ sự không cảm thấy thoải 
mái với sự xếp đặt này, vì họ chỉ được xem như 
là những nhân viên của tự viện và có thể bị hội 
đồng điều hành hay hội viên đuổi bất cứ lúc nào. 
Hơn nữa, các vị thầy Á Châu cũng cảm thấy nhỏ 
nhoi theo truyền thống quyên hành đã có từ trước 
của họ. Hiện tại người ta ước lượng có chừng trên 
2 triệu người Mỹ theo Phật giáo, nhưng chưa có 
thống kê chính thức nào về con số này. 

A miỉnd full of desire: Ái tâm——A mind 
dominated by desire. 

Amiability (n): Bạn hữu—Sự hòa hợp—Hòa 
khí. 

Amida (jap): A Di Đà—See Amitabha. 

Amida Holy Trinity: The Amida Holy Trinity 
of£ The Amitabha Buddha, the 
Avalokitesvara and Mahasthamaprapta 
Bodhisattvas—Di Đà Tam Tôn gồm Phật A Di 
Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế 
Chí. 

Amidado (jap): A Di Đà Đường. 

Amidism: A generic term under which are 
comprehended all of Chinese and 
Japanese Buddhism that have made Amitabha the 
cenftral point of their teaching. These schools 
include the Pure Land in China and the Jodo- 
Shin-Shu in Japan—Thuật ngữ chỉ riêng toàn bộ 
các tông phái Phật giáo Trung Hoa và Nhật Bản 
đặt Đức Phật A Di Đà vào trung tâm giáo thuyết 
của họ. Những giáo phái này bao gồm những 
tông phái Tịnh Độ ở Trung Hoa và Nhật Bản. 
Amisa-dana (skt): Tài th—Giving of material 
objJects—Giving of goods (or donating material 
goods such as flesh, food, meat, prey, gIÍt, efc). 


CONSISfS 


schools 


162 


Giving of wealth Includes both outer and Inner 
wealth. The outer wealth refers to one”s kingdom 
and treasures, one”s wife and sons. Those who 
practice the Bodhisattva way have no mark of self 
so they are able to give away their kingdom, their 
homes and even their wives and sons. Sakyamuni 
Buddha for example should have become a King, 
but he chose Instead to become a monk. He left 
his wife and his newly born son. Relinquishing 
the glory of royalty. He went to the sfate of 
homelessness. The ¡inner wealth, on the other 
hand, refers to one”s own body, head, eyes, brains 
and marrow, skin, blood, flesh and bones. All can 
be given to others—Tài thí là thí của cải vật chất 
như thực phẩm, quà cáp, vân vân. Tài thí bao 
gồm nội thí và ngoại thí. Ngoại thí là bố thí kinh 
thành, của báu, vợ con... Bồ Tát là vị không chấp 
vào ngã, nên có thể cho cả kinh đô, của báu và 
vợ con... Thái tử Sĩ Đạt Đa là một vị hoàng tử 
giàu sang phú quí, nhưng Ngài từ bỏ hết ngay cả 
vợ đẹp, con ngoan và hoàng cung lộng lẫy để trở 
thành một sa môn không một đồng dính túi. Nội 
thí là Bồ Tát có thể cho cả thân thể, đầu, mắt, tay 
chân, da thịt và máu xương của mình cho người 
xin. 

Amitabha: Amita (p)—Amitayus (skÙ—The 

Buddha of Immeasurable Ligh—Amitabha 

Buddha—Amida. 

) An overview of Amitabha: Tổng quan về 
Đức Phật A Di Đà —There are several names 
for “A Di Đà Phật” 
languages; however, Amitabha 1s the most 
commonly used name for the Buddha of 

Light Líc. A 

transhistorical Buddha venerated by most 

Mahayana schools. He presides over the 

Western Pure Land where anyone can be 

reborn through utterly sincere recitafton of 

His Name, particularly at the time of death. 

Amitabha 1s the most widely venerated of the 

non-historical or Dhyani-Buddhas. Indeed, in 

the Pure Land sects, he overshadows both 

Vaiocanaa and the historic Buddha 

Sakyamuni—Có nhiều tên gọi Phật A Di Đà, 

tuy nhiên, Amitabha là tên thường được dùng 

nhất để gọi Phật Vô Lượng Quang và Vô 

Lượng Thọ. A Di Đà là một vị Phật phi lịch 

sử, trước thời Phật Thích Ca, được tôn kính 


in several other 


Infinite and  Infinite 


qI) 


Ù 


2) 


3) 


bởi các trường phái Đại Thừa. A Di Đà Phật 
đang chủ trì Tây Phương Tịnh Độ, nơi mà 
chúng sanh được vãng sanh nhờ thành tâm trì 
niệm hồng danh của Ngài, nhứt là vào lúc 
lâm chung. A Di Đà là vị Phật được tôn kính 
rộng rãi nhất trong các vị Phật phi lịch sử. Kỳ 
thật, trong các tông phái Tịnh Độ, Ngài che 
mờ cả Phật Tỳ Lô Giá Na và Đức Phật Lịch 
Sử Thích Ca Mâu Ni. Ngài còn nhiều tên 
khác. 

Summary of history of Amitabha Buddha—— 
Lược sử của Đức Phật A Di Đà: 

A transhistorical Buddha venerated by all 
Mahayana schools (T”ien T?aI, Esoteric, Zen, 
Pure Land, etc): Vị Phật lịch sử được tôn kính 
bởi các trường phái Đại thừa (Thiên Thai, 
Mật tông, Thiền, Tịnh Độ, v.v). 

Amitabha 1s the most commonly used name 
for the Buddha of Infinite Light and Infinite 
Life In the Western Land of Ultimate Bliss. 
A transhistorical Buddha venerated by all 
Mahayana schools. He presides over the 
Western Pure Land where anyone can be 
reborn through utferly sincere reciftatlon of 
His name, particularly at the time of death— 
Amitayus nơi cõi Tây Phương Cực Lạc. VỊ 
Phật lịch sử được trường phái Đại thừa tôn 
kính. Ngài đang ngự trị nơi Tây Phương Tịnh 
Độ, nơi vãng sanh cho những ai chí thành 
niệm hồng danh Ngài, nhứt là lúc lâm chung. 
The Buddha who ¡1s the main object of 
devotion 1n the the Pure Land School of 
Buddhism ¡in China, Japan, Vietnam and 
Korea. This tradition holds that people who 
recI© his name with a sincere faith are 
reborn in Sukhavati. In Japan, the most 
Important practice for achieving 
recifaton of the “Nembutsu” or “Namo 
Amida Butsu.” In China, “Namo A-mi-to-fo.” 
And in Vietnam, “Nam Mô A Di Đà Phật.” 
These all have the same meaning: “Praise to 
Amitabha Buddha.” According to Amitabha”s 
eiphteenth vow, anyone Invokes 
Amitabha”s name ten times, or desires rebirth 
1n Sukhavati ten times, will surely be reborn 
there. This 1s often referred to as an “easy 
practice,” because 1t is based on faith and 
repetition of recitation of the formula “NÑamo 


this 1s 


who 


4) 


5) 


163 


Amitabha Buddha,” rather than on difficult 
meditational practices: VỊ Phật chính được trì 
niệm bởi Phật tử của trường phái Tịnh Độ tại 
các nước Tàu, Nhật, Việt và Đại Hàn. Theo 
truyền thống này thì những ai trì tụng hổng 
danh của Ngài với lòng tin chân thành sẽ 
được tái sanh vào cõi Tây Phương Cực Lạc. 
Bên Nhật, thực hành quan trọng nhất là trì 
niệm “Nembutsu.” Bên Trung Hoa thì trì 
tụng “Namo A-mi-to-fo.” Còn bên Việt Nam 
thì tụng “Nam Mô A Di Đà Phật.” Tất cả đều 
có nghĩa là “Tán thán Đức Phật A Di Đà.” 
Theo lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di 
Đà (see Forty-eight vows of Amitabha), bất 
cứ ai khẩn nguyện mười lần để mong vãng 
sanh về Tây Phương Cực Lạc, chắc chắn sẽ 
được sanh về cõi ấy. Người ta thường nói đây 
là cách “tu đễ” vì chỉ dựa vào niềm tin và sự 
lặp đi lặp lại của sự trì tụng, hơn là phải thực 
hành thiển tập khó khăn. 

The cult of Amitabha shows strong lranian 
influence, and began about the first years of 
Christan Era. Amitabha ¡is the Buddha of 
Infinite (Amita) Light (abha) and his kingdom 
1s 1n the West. He ¡is known as Amitayus, 
because his lie-span (ayuh) 1s 
(amita). A øreat number of texts are devoted 
to Amitabha. The best known among them 1s 
the Sukhavati-vyuha, the Array of the Happy 
Land, which describes his Paradise, 1fs origin 
and structure: Sự thờ phụng Đức Phật A Di 
Đà chịu ảnh hưởng nặng nề của Ba Tư, bắt 
đầu từ những năm đầu công nguyên. A Di Đà 
Phật là Vô Lượng Quang Như Lai và cõi Cực 
Lạc của Ngài ở phương Tây. Ngài cũng còn 
được biết dưới tên Vô Lượng Thọ 
(Amitayus), vì sự trường thọ (ayus) của Ngài. 
Một số lớn kinh văn dành cho Vô Lượng 
Quang Phật; cuốn kinh được biết tới nhiều 
nhất là Sukhavati-vyuha, Kinh Di Đà, mô tả 
Thiên đàng của Ngài, nguồn gốc và cách cấu 
tạo của cõi ấy. 

Name of a mythical Buddha—The Buddha of 
Ininte Liph(t and Infinte Life—The 
presiding Buddha of the Western Paradise 
worshipped In Pure Land Buddhism. Most 
often he ¡is seated ¡in the middle of a lotus 
blossom, symbol of purity. He offten appears 


Infinite 


together with Avalokitesvara on his left hand 
and Mahasthamaprapta on his right hand 
(Amitabha 1s seated and the two bodhisattvas 
stand): Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ 
Phật. Đức Phật chủ trì Tây phương Cực Lạc. 
Naài là đối tượng thờ cúng và tu tập của các 
phái Tịnh độ ở Tàu và Nhật. Ngài thường 
ngồi ở giữa liên đài ám chỉ sự thanh tịnh. 
Ngài thường xuất hiện cùng với bên phải là 
Đại thế chí và bên trái là Quán Thế Âm 
(Phật A Di Đà ngồi còn hai vị Bồ tát thì 
đứng). 


(ID Amifa-peitism according to Prof. Junjiro 


2) 


Takakusu in The Essentials of Buddhist 
Philosophy—Tín ngưỡng A Di Đà theo Giáo 
Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết 
Học Phật Giáo: 

Amita-peitism, as represented by the Pure 
Land School of Fa-Ran, the Shingon of Shin- 
Ran, and Shih-Tsung of I-Bien shows a 
unique aspect of Buddhism. While all other 
of Mahayana Insist on self- 
schools sole 


schools 
enliphtenment, 
reliance on the Buddha”s power: Tín ngưỡng 
Di Đà tiêu biểu bởi Tịnh Độ Tông của ngài 
Pháp Nhiên, Chân tông của Thân Loan, và 
Thời Tông của Nhất Biến cho thấy một sắc 
thái độc đáo của Phật giáo. Trong lúc tất cả 
các tông phái khác của Đại Thừa chuyên chú 
về tự giác, thì các tông phái Tịnh Độ lại dạy 
y chỉ nơi Phật lực. 

The Buddha of all other exoteric schools 1s 
Sakyamuni, while the Buddha of these 
schools is Amita, or Amitabha, or Amifayus: 
Đức Phật của những tông phái Phật giáo 
khác là Đức Thích Ca Mâu Ñ, trong lúc Đức 
Phật của Tịnh Độ tông là A Di Đà hay Vô 
Lượng Quang hay Vô Lượng Thọ. 


these teach 


(IV)The Land of Bliss of Amitabha Buddha 1s laid 


in the Western Quarter—Quốc độ của Đức 
Phật A Di Đà là Tây Phương Cực Lạc: 

The critical division of the Buddha”s teaching 
adopted by Fa-Ran was Into the two docfrines 
of the Holy Path and the Pure Land, 
originally proposed by T”ao-Ch”o of China In 
645 A.D. The former 1s the difficult way to 
traverse while the latter is the easy way to 
travel defined by Nagarjuna: Phán giáo theo 


164 


quan điểm của Pháp Nhiên là chia thành hai 
thuyết Thánh đạo và Tịnh Độ, nguyên lai do 
Đạo Xước để xướng ở Trung Hoa vào 
khoảng năm 645 sau Tây Lịch. Học thuyết 
đầu là “Nan Hành Đạo,” trong lúc học thuyết 
sau là “DỊ Hành Đạo” được Long Thọ xác 
định. 

2) There Is another division which was proposed 
by Vasubandhu and elucidated by T”ao-Ch”o, 
that 1s, the ways of self-power and anotherˆs 
power. Another's power here means the 
power of Amitabha Buddha, not any other”s 
power. Those who pursue the Holy Path can 
attain Buddhahood In this world, 1f they are 
qualified, while other just want to seek 
rebirth In the Pure Land and attan the 
Buddhahood there: Còn một lối phân chia 
khác do ngài Thế Thân để xướng, và Đạo 
Xước minh giải, đó là con đường tự lực và 
tha lực. Tha lực ở đây có nghĩa là năng lực 
của Đức Phật A Di Đà, chớ không phải của 
bất cứ ai khác. Ai đi theo Thánh đạo có thể 
thành Phật quả trong thế gian nầy nếu họ có 
đầy đủ căn cơ, trong lúc có những người chỉ 
khát vọng vãng sanh Tịnh Độ và thành Phật 
tại đó. 

(V) Amitabha Buddha also has several other 
tiles—Những danh hiệu khác nhau của Đức 
Phật A Di Đà: 

I1) Buddha of Unlimited Light: Vô Lượng Quang 
Phật. 

2) Buddha of Boundless Light: Vô Biên Quang 
Phật. 

3) Buddha of Irresistable Light: Vô Ngại Quang 
Phật. 

4) Buddha of Incomparable Light: Vô Đối 
Quang Phật. 

53) Buddha of Yama or Flame-King Light: Diệm 
Vương Quang Phật. 

6) Buddha of Pure Lipht: Thanh Tịnh Quang 
Phật. 

7) Buddha of Joyous Light Hoan Hỷ Quang 
Phật. 

8) Buddha of Wisdom Light: Trí Huệ Quang 
Phật. 

9) Buddha of Unending Light: Bất Đoạn Quang 
Phật. 


10) Buddha of Inconceivable Light: Nan Tư 
Quang Phật. 

11) Buddha of Indescribable Light: Vô Xưng 
Quang Phật. 

12) Buddha of Light Surpassing that of Sun and 
Moon: Siêu Nhựt Nguyệt Quang Phật. 

13) Buddha of Boundless Age (Life): Vô Lượng 
Thọ Phật. 

14) Buddha of Infinie King of Sweet-Dew: 
SwectDew King—Vô Lượng Cam Lộ 
Vương Như Lai. 

(VDBuddha of Boundless (Infinite) Lipht: Vô 
Lượng Quang Phật—Amitabha 1s a Sanskrit 
term for “Limitless Light.” A Buddha who 1s 
said to preside over the western paradise of 
Sukhavati, a realm in which bengs born there 
are assured of attaining buddhahood 1n that 
lifetime. The conditions of the paradise are 
optmal for pracice of Budhism, ¡in 
accordance with Amitabha”s former vows—— 
Amitabha là một Phạn ngữ chỉ “Vô Lượng 
Quang.” Đây là một vị Phật ngự tại Thiên 
Đường Tây Phương, cõi nước mà chúng sanh 
sanh vào chắc chắn sẽ đạt thành Phật quả 
trong một đời. Điều kiện tu tập trong cõi 
thiên đường này là tốt nhất cho những ai tu 
tập Phật pháp, y theo những lời nguyện đời 
trước của Đức Phật A Di Đà. 

** See Seven Tathagatas. 

Amitabha Buddha: The Buddha of Illimitable 

Light. Amitabha Buddha In the West—Vô Lượng 

Quang Như Lai. Tây Phương Vô Lượng Thọ 

Phật—See Amitabha, Four regional Buddhas, and 

Four saints (rewards) (B). 

Amitabha Buddha 15” day: A Di Đà Như Lai, 

ngày I5—See Ten Buddhas or Bodhisattvas 

connected with the ten fast days. 

Amitabha Buddha with  His all- 


encompassing vows: Vì theo Kinh Vô Lượng 
Thọ thì trong nhiều kiếp tu nhân về trước, Đức 
Phật A Di Đà đã phát bốn mươi tám lời thệ 
nguyện rộng sâu. Tiêu biểu cho những lời nguyện 
nầy là lời nguyện thứ 18 và II—Because 
according to the Longer Amitabha Sutra or the 
Infinite Life Sutra, in his previous lifetimes, 
Amitabha Buddha has made forty-eight profound, 
all-encompassing vows. The general tenor of 
these vows 1s best exemplifiled in the eighteenth 


165 


and eleventh vows—See Forty-eight vows of 

Amitabha (II) and (18), and Three reasons for 

reciting Amitabha Buddha. 

Ami(tabha Buddha has adorned the 

Western Pure Land with forty-eight lofty 

Vows: Sentient beings ¡in the Saha World recite 

Amitabha Buddha's name with a wish to be 

reborn 1n the Pure Land because Amitabha 

Buddha has adorned the Western Pure Land with 

forty-eight lofty Vows. These vows (particularly 

the eiphteenh Vow of “welcoming and 
escortng”) embrace all sentient beings, from 

Bodhisattvas to common beings full of evil 

transegressions—Chúng sanh ở cõi Ta Bà niệm 

hông danh Phật A Di Đà để cầu vãng sanh Cực 

Lạc do Đức A Di Đà Thế Tôn có 48 lời thệ rộng 

lớn trang nghiêm cối Tịnh Độ, nguyện tiếp dẫn từ 

bậc Bồ Tát, cho đến hàng phàm phu nhiều tội 
ác—See Three reasons for reciing Amitabha 

Buddha. 

Amitabha”?s Happy Land: Sukhavati (sk)——A 

Di Đà Cực Lạc Quốc——An lạc quốc. 

Amitabha-Lotus Sect: Pure Land Sect—Tịnh 

Độ Tông—See Ten schools of Chinese 

Buddhism. 

Amitabha*s Original Vows: A Di Đà Bổn 

Nguyện—-See Original vows of Amitabha 

Buddha. 

Amitabha”?s Paradise in the West, beyond 

ten thousand million Buddha-realms: Thập 

Vạn Ức Phật Độ, Tây Phương Cực Lạc A Di Đà. 

Amitabha-pietism is of four aspects: Bốn sắc 

thái tín ngưỡng Di Đà —See Four aspects of 

Amitabha Pietism. 

Amitabha Sutra: Sukhavati Vyuha Sutra 

(sk)—Sutra of Amitabha—Kinh A Di Đà ——See 

Three Pure Land Sutras, and Four sutras of the 

Pure Land. 

(Œ)Q An overview of “Amitabha Sutra”: Tổng 
quan về Kinh A Di Đà—Short form of 
Amitabha Sutra. One of the three basIc sutras 
of the Pure Land sect. It was translated Into 
Chinese by Kumarajiva. The complete tide 
translated from the Chinese 1s The Buddha 
Speaks of Amitabha Sutra. There are two 
sutras, the large and the small (Sukhavati- 
vyuha-sutra, large and small), both sutras 


have the same tile “Amitabha Sutra” and 
take their subject as Amitabha Buddha, his 
pure Buddhaland to the West. Ultimate Bliss 
1s the name of this land. There 1s another 
sura also describes Sukhavati: the 
Meditaton on Amitabha Suữa or the 
Mediaton on the Infinte Life Suữa. 
Together, these three sutras comprise the 
three basic texts of the Pure Land School. 
The large sutra explains Amitabha Buddha”s 
48 vows made in His former life and their 
realization In the Land of Ultimate Bliss. The 
Meditation on Amitabha Sutra 1s a guide to 
cultivation and describes a serles of sixteen 
meditations which lead to varlous grades of 
rebrth by transformation in the Land of 
Ulumate Bliss. Both sutras contain Dharmas 
preached In specIfic response to the requesfs 
of sentient beings. The large Amitabh Sutra, 
at the request of Ananda, the Meditation on 
Amitabha Sutra at the request of Vaidehi, 
queen mother of wicked Prince AJatasatru. 
The small Amitabha Sutra, although the 
shortest of the three, is by no means less 
1mportant than the other two for the entire 
sutra belongs to the “self-spoken division.” In 
other words, the Buddha spontaneously 
preached the Dharma of this sutra, OVer- 
stepping the usual practice of speaking 
Dharma only upon request. The Buddha 
proclaims In this sutra that in the evil time of 
the five turbidities, this dharma 1s extremely 
difficult to believe. The sutra also explains 
the causes and circumstances for rebirth In 
the Land of Ulimate Bliss. The essential 
message of this sutra Is to teach us fo recIte 
the name “Namo Amitabha Buddha.” 
Amitabha Buddha has a great Infinity with 
living beings im the Saha world. Before 
realizing Buddhahood, he made forty-eipht 
vows and each vow involved taking living 
beings to Buddha-hood. At that time, he was 
a Bhiksu named Dharma-lreasure or 
Dharmakara. He said: “When I realize 
Buddhahood, I vow that living beings who 
recte© my name wil also realize 
Buddhahood. Otherwise, I won't.” By the 
power of his vows, Amitabha Buddha leads 


166 


all beings to rebirth in his country where they 
realize Buddhahood. This power attracfs 
living beings to the Land of Ulimate Bliss, 
Just as a magnet attractfs 1ron filings. If living 
beings do not attain enlightenment, he 
himself won”t realize Buddhahood. What a 
great vow!—Một trong ba bộ kinh chủ yếu 
của trường phái Tịnh Độ. Kinh được Ngài 
Cưu Ma La Thập dịch sang Hán tự. Tên đủ 
của kinh được dịch từ Hoa Ngữ là Phật 
Thuyết A Di Đà Kinh. Có hai bộ, một là bộ 
kinh dài và một là bộ kinh ngắn, cả hai đều 
mang tên là “Kinh A Di Đà” và cả hai đều 
lấy chủ đề Đức Phật A Di Đà, Tây phương 
Tịnh độ. Cực Lạc là tên của quốc độ này. 
Còn một bộ kinh khác cũng diễn tả về cõi 
Tây Phương Cực Lạc, đó là Kinh Quán A Di 
Đà Kinh hay Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Ba 
bộ kinh này lập thành Tịnh Độ Tam Kinh. Bộ 
kinh dài giải thích về 48 lời nguyện của Đức 
Phật A Di Đà trong tiền kiếp và sự hiện thực 
của quốc độ Cực Lạc. Bộ Quán A Di Đà 
Kinh hướng dẫn cách tu và nói về mười sáu 
pháp quán nhằm giúp đưa hành giả đến chỗ 
hóa sanh Cựu Lạc. Cả hai bộ kinh đều bao 
gồm những pháp được thuyết giảng do sự 
yêu cầu của chúng sanh. Bộ Trường A Di Đà 
thì do ngài A Nan thỉnh Phật, còn bộ Quán A 
Di Đà Kinh thì do bà hoàng hậu Vi Đề Hy, 
mẹ của ác vương tử A Xà Thế, thỉnh cầu 
Phật thuyết giảng. Trong khi bộ A Di Đà, dù 
là bộ kinh ngắn nhất trong ba bộ, nhưng 
không phải là không quan trọng. Đây là bộ 
kinh trong phân bộ “Vô vấn tự thuyết” kinh 
của Đức Phật. Nói cách khác, Đức Phật tự ý 
thuyết bộ kinh này, vượt hẳn ra ngoài thông 
lệ là phải chờ ai hỏi thì Ngài mới thuyết 
giảng. Đức Phật nói rằng trong thời ngũ trược 
ác thế, những lời thuyết giảng trong kinh này 
thật là khó tin. Kinh Tiểu Bộ còn giảng về 
nguyên nhân và hoàn cảnh tái sanh vào quốc 
độ Cực Lạc. Lời nhắn nhủ chủ yếu trong 
Kinh này dạy chúng ta niệm “Nam Mô A Di 
Đà Phật.” Đức Phật A Di Đà có một quan hệ 
thật lớn với chúng sanh trong cõi ta bà. Trước 
khi thành Phật, Ngài đã lập 48 lời nguyện và 
trong mỗi lời nguyện đều quan hệ tới việc 
đưa chúng sanh đến Phật quả. Lúc đó Ngài 


qI) 


chính là Tỳ Kheo Pháp Tạng. Ngài nói: “Khi 
tôi thành Phật, tôi nguyện rằng chúng sanh 
nào niệm hồng danh tôi đều sẽ được thành 
Phật. Nếu không tôi nguyên không đắc thành 
Chánh Đẳng Chánh Giác.” Vì nguyện lực 
của Ngài, Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng 
sanh tái sanh vào quốc độ nơi mà họ có thể 
thành Phật. Nguyện lực này hấp dẫn chúng 
sanh về cõi Cực Lạc cũng như khối nam 
châm hút lấy mạt sắt vậy. Nếu chúng sanh 
niệm tên Ngài mà không thành Phật thì Ngài 
nhất quyết không thành Phật. Quả là một lời 
nguyện vô cùng vĩ đại vậy! —See Smaller 
text of Sukhavati-vyuha. 

Content of Amitabha Smaller Sutra—Nội 
dung Kinh A Di Đà Tiểu Bổn: 

The Buddha speaks of Amitabha Sutra—Phật 
thuyết A Di Đà Kinh: 

Namo Sea vast Lotus Pool Assembly of 
Buddhas and Bodhisattvas (3 times)—Nam 
Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát (3 lần). 
Thus I have heard, at one time, the Buddha 
dwelt at Shravast in Jeta Grove, ¡in the 
Garden of the Benefactor of Orphans and 
Solitary, together with a gathering of Great 
Bhikshus twelve hundred fifty im all, all Great 
Arhas whom the Assembly knew and 
recognized—Như thị ngã văn: Nhứt thời Phật 
tại Xá Vệ Quốc, Kỳ thọ Cấp Cô Độc viên, 
dữ Đại Tỳ kheo Tăng, thiên nhị bá ngũ thập 
nhơn câu, giai thị Đại A La Hán, chúng sở tri 
thức: 

Elder Sharipura, Mahamaudgalyayana, 
Mahakasyapa, Mahakatyana, 
Mahakaushtla, revata, Suddhipanthaka, 
Nanda, Ananda, Rahula, GavampatI, Pindola 
BharadvJa, Kalodaynn, Mahakaphina, 
Vakkula, Aniuruddha, and others such as 
these, all Great Disciples; together with all 


the Bodhisattvas, Mahasattvas: Dharma 
Pinnce Manjushn, Ajita Bodhisattvas, 
Gandhastin Bodhisattvas, NÑitya 


Bodhisattvas, and others such as these, all 
Great Bodhisatvas and together with Shakra, 
Chief among Gods, and numberless Great 
multitudes from all heavens—Trưởng lão Xá 
Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiễển Liên, Ma Ha Ca 
Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hy 


167 


La, LI Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nan 
Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiểu Phạm Ba 
Đề, Tân Đầu Lô Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, 
Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu 
Lâu Đà, như thị đẳng chư đại đệ tử, tinh chư 
Bồ Tát Ma Ha Tát. Văn Thù Sư Lợi Pháp 
Vương tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càng Đà Ha Đề 
Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ tát, dữ như thị 
đẳng, vô lượng chư thiên, đại chúng câu. 

At that time the Buddha told the Elder 
Shariputra: “Passing from here through 
hundreds of thousands of millions of 
Buddhalands to the West, there ¡is a world 
caled Ulumate Bliss. In the land of a 
Buddha called Amitabha right now teaches 
the Dharma.”—Nhĩ thời Phật cáo Trưởng 
Lão Xá Lợi Phất: “Tùng thị Tây phương quá 
thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết 
Cực Lạc kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, kim 
hiện tại thuyết pháp 

Shariputra ! For what reason 1s this land 
called Ulũmate Bliss ? AlI living beings of 
this country ensure none of the sufferings, but 
enjoy every bliss. Therefore, It is called 
Ulũimate Bliss--Xá Lợi Phất ! Bỉ độ hà cố 
danh vi Cực Lạc ? Kỳ quốc chúng sanh vô 
hữu chúng khổ, đản thọ chư lạc, cố danh Cực 
Lạc. 

Moreover, Shariputra ! This land of Ulimate 
Bliss Is everywhere surrounded by seven 
tilers Of railings, seven layers of netting and 
seven rows of trees, all formed from the four 
treasures and for this reason named Ultimate 
Bliss—Hựu Xá Lợi Phất ! Cực Lạc quốc độ, 
thất trùng lan thuẩn, thất trùng la võng, thất 
trùng hàng thụ, giai thị tứ bảo, châu táp vi 
nhiễu, thị cố bỉ quốc danh vi Cực Lạc. 
Moreover, Shariputra ! The land of Ulimate 
Bliss has pools of the seven Jewels, filled 
with the eight wafters of merit and virtue. The 
bottom of each pool 1s pure, spread over with 
golden on the four sides are stalrs of gold, 
silver, lapis lazuli and crystal; above are 
raised pavilions adored with  gold, silver, 
lapis lazull, crystal, mother-of-pearl, red 
pearls and carnelian. In the pool are lotuses 
as large as carriaøe wheels: øreen colored of 
green light; yellow colored of yellow light; 


red colored of red light; white colored of 
white light; subtly, wonderfully fragrant and 
pure—Hựu Xá Lợi Phất ! Cực Lạc Quốc độ, 
hữu thất bảo trì, bát công đức thủy, sung mãn 
kỳ trung, trì để thuần dỉ kim sa bố địa. Tứ 
biên giai đạo; kim ngân, lưu ly, pha lê, xa cừ, 
xích châu, mã não, nhi nghiêm sức chi. Trì 
trung liên hoa, đại như xa luân, thanh sắc 
thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích 
sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu 
hương khiết. 

Shariputra ! The realization of the land of 
Uluimate  Blss 1s  thus meritoriously 
adorned—Hựu Xá Lợi Phất ! Bỉ Phật quốc 
độ. 

Moreover, Shariputra ! In that Buddhaland 
there Is always heavenly music and the 
ground 1s yellow gold. In the six perlods of 
the day and nigpht a heavenly rain of 
madarava flower falls, and throuphout the 
clear morning for each living being of this 
land, which sacks full of the myriads of 
wonderful flowers, makes offerings to the 
hundreds of thousands of millions of Buddhas 
of the other directions. At mealtime they 
refurn to their own country, after having 
eaten they stroll around—Xá Lợi Phất ! Cực 
Lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang 
nghiêm, thường tác thiên nhạc; huỳnh kim vi 
địa, trú dạ lục thời, vũ thiên mạn đà la hoa, 
kỳ độ chúng sanh thường dĩ thanh đán, các dĩ 
y kích thạnh chúng diệu hoa cúng dường tha 
phương thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời 
hườn đáo bổn quốc, phạn thực kinh hành. 
Shariputra ! The realization of the land of 
Uluimate Bliss 1s thus meritoriously adorned. 
Moreover, Shariputra ! In this country there 
are always rare and wonderful  varicolored 
birds: whife cranes, peacocks, parrots, and 
egrets, kalavinkas, in the six periods of the 
day and night, the flocks of birds sing Joyful 
sounds proclaim the five roots, the five 
powers, the seven bodhi shares, the eipht 
sapgely way shares, and Dharma such as 
these. When living beings of this land hear 
these sounds, they are all toøgether mindful of 
the Buddha of the Dharma, mindful of the 
Sangha—Xá Lợi Phất ! Cực Lạc quốc độ 


168 


thành tựu như thị công đức trang nghiêm. 
Phục thứ Xá Lợi Phất ! Bỉ quốc thường hữu 
chủng chủng kỳ diệu, tạp sắc chi điểu: Bạch 
hạc, Khổng tước, Anh võ, Xá lợi, Ca lăng tần 
già, cọng mạng chi điểu, thị chư chúng điểu, 
trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm, kỳ âm 
diễn xướng: ngũ căn, ngũ lực, thất bồ để 
phần, bát thánh đạo phân, như thị đẳng pháp, 
kỳ độ chúng sanh văn thị âm đĨ, giai tất nệm 
Phật, nệm Pháp, niệm Tăng. 

Shariputra ! Do not say that these birds are 
born as retribution for their karmic offenses. 
For what reason ? In this Buddhaland there 
are no three evil ways of rebirth. Shariputra ! 
In ths Buddha-land not even the names of 
the three evil ways exIsts, how much the less 
ther actuality I desiring that the Dharma 
sound be widely proclamed, Amitabha 
Buddha by transformaton made this 
multtude of birds—Xá Lợi Phất ! Nhữ vật vị 
thử điểu, thiệt thị tội báo sở sanh. Sở dĩ giả 
hà ? Bỉ Phật quốc độ vô tam ác đạo. Xá Lợi 
Phất ! Kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi 
danh, hà huống hữu thiệt, thị chư chúng điểu, 
giai thị A Di Đà Phật dục linh pháp âm tuyên 
lưu biến hóa sở tác. 

Shariputra ! In that Buddha-land, when the 
soft wind blows, the rows of Jewelled trees 
and  jewelled nets, give forth subtle and 
wonderfIil  sounds, like one hundred 
thousand kinds of music played at the same 
me. All those who hear this sound 
naturally bring forth in their hearfs 
mindfulness of the Buddha, mindfulness of 
the Dharma, and mindfullness of the 
Sangha—Xá Lợi Phất ! Bỉ Phật quốc độ vi 
phong xuy động, chư bảo hàng thọ, cập bảo 
la võng, xuất vi diệu âm, thí như bá thiên 
chủng nhạc đồng thời cu tác, văn thị âm giả, 
tự nhiên giai sanh: niệm Phật, niệm Pháp, 
niệm Tăng chi tâm. 

Shariputra ! The realization of the land of 
Ulumate Bliss 1s thus meritoriously adorned. 
Shariputra ! What do you think ? Why 1s this 
Buddha called Amitabha ? Shariputra The 
brlliance of that Buddhas ligh( 1s 
measureless, illuminating the lands of ten 
directions everywhere without obstruction; 


for this reason he ¡s alled Amitabha—Xá Lợi 
Phất ! Kỳ Phật quốc độ, thành tựu như thị 
công đức trang nghiêm. Xá Lợi Phất ! Ư nhữ 
ý vân hà ? Bỉ Phật hà cố hiệu A Di Đà ? Xá 
Lợi Phất ! Bỉ Phật quang minh vô lượng, 
chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, 
thị cố hiệu vi A Di Đà. 

Moreover, Sharipura ! The life of that 
Buddha and that of his people extends for 
measureless limitless asankhyeya kalpas. For 
this reason he ¡is called Amitayus. And 
Sharputra !  since Amitabha realized 
Buddhahood, ten kalpas have passed—Hựu 
Xá Lợi Phất ! Bỉ Phật thọ mạng, cập kỳ 
nhân dân, vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, 
cố danh A Di Đà. Xá Lợi Phất ! A Di Đà 
Phật thành Phật dĩ lai, ư kim thập kiếp. 
Moreover, Shariputra ! ` That Buddha has 
measureless, Sound-hearer 
disciples all  Arhats, therr 
incalculable; thus also ¡is the Assembly of 
Bodhisattvas. Shariputra ! The realization of 
the land of Uluimate Bliss is thus 
meriforiously adorned—Hựu Xá Lợi Phất ! 
Bỉ Phật hữu vô lượng vô biên Thinh văn đệ 
tử, giai A La Hán, phi thị toán số, chi sở năng 
tri; chư Bồ Tát chúng diệc phục như thị. Xá 
Lợi Phất ! Bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị 
công đức trang nghiêm. Hựu Xá Lợi Phất ! 
Cực Lạc quốc độ chúng sanh sanh giả, giai 
thị a bệ bạt trí, kỳ trung đa hữu nhứt sanh bổ 
xứ, kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri 
chi, đản khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ 
thuyết. 

Moreover, Shariputra ! Those living beings 
born in the land of Ulumate Bliss are all 
Avaivartka. Among them are many who in 
this very life will dwelt in Buddhahood. Their 
number 1s exttemely many; 1t is incalculable 
and only ¡in measureless, limitless 
asankhyeya kalpas could it be spoken. 
Shariputra ! Those living beings who hear 
should vow, “[ wish to be born In that 
country.” And why 2? All those who thus 
attain are all superlor and good people, all 
coming together in one place. Shariputra ! 
One cannot have few good roots, blessings, 
virtues, and causal connections to attain birth 


limitless 
number 


169 


¡n that land—Xá Lợi Phất ! Chúng sanh văn 
giả, ưng đương phát nguyện, nguyện sanh bỉ 
quốc. Sở dĩ giả hà ? Đắc dữ như thị chư 
thượng thiện nhân câu hội nhứt xứ. Xá Lợi 
Phất ! Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức 
nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. 

Shariputra ! If there is a good man or woman 
who hears spoken Amitabha and holds the 
name, whether for one day, two days, three 
days, four days, five days, six days, as long as 
seven days, with one heart unconfused, when 
this person approaches the end of life, before 
hm will appear Amitabha and all the 
Assembly of holy ones. When the end comes, 
his heart Is without Inversion; in Amitabha”s 
land of Ultmate bliss he will attain rebirth— 
Xá Lợi Phất ! Nhược hữu thiện nam tử, thiện 
nữ nhân, văn thuyết A Di Đà Phật, chấp tr 
danh hiệu, nhược nhứt nhựt, nhược nhị nhựt, 
nhược tam nhựt, nhược tứ nhựt, nhược ngũ 
nhựt, nhược lục nhựt, nhược thất nhựt, nhứt 
tâm bất loạn. Kỳ nhơn lâm mạng chung thời, 
A Di Đà Phật dữ chư Thánh chúng, hiện tại 
kỳ tiền, thị nhơn chung thời, tâm bất điên 
đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật Cực 
Lạc quốc độ. 


Shariputra ! Because I see this benefit, I 
speak these words: “Tf living beings hear this 
spoken they should make the vow, “I wIsh to 
be bom ¡n that land.”—Xá Lợi Phất ! Ngã 
kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, nhược hữu 
chúng sanh văn thị thuyết giả, ưng đương 
phát nguyện, sanh bỉ quốc độ. 

Sharipura !  As l now_ prailse the 
inconceivable benefit from the merit and 
virtue of Amitabha—Xá Lợi Phất ! Như ngã 
kim giả, tán thán A Di Đà Phật bất khả tư 
nghị công đức chi lợi. 

Thus in the East are also Aksobhya Buddha, 
Sumeru Appearance Buddha, Great Sumeru 
Buddha, Sumeru Ligh(t Buddha, Wonderful 
Sound Buddha; all Buddhas such as these, 
numberless as ganges sands, In his own 
country each brings forth the appearance of 
a vast and long tongue. Everywhere covering 
the three thousand great thousand worlds 
(great cosmos), and speaks the sincere and 


actual words, “All you living beings should 
believe, praise and hold in reverence the 
1nconceivable merit and virtue of this sutra 
of the mindful one of whom all are Buddhas 
are protective.”—Đông phương diệc hữu A 
Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di 
Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật; như 
thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ 
quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến 
phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành 
thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín 
thị, xưng tán bất khả tư nghì công đức nhứt 
thiết chư Phật sở hộ niệm kinh.” 

Shariputra ! In the Southern World are Sun- 
Moon-Lamp Buddha, Welli-Known Lipht 
Buddha, Great-Blazing Shoulder Buddha, 
Sumeru-Lamp-Buddha, Measureless Vigor- 
Buddha; all Buddhas such as these, 
numberless as ganges sands. In his country, 
each bring forth the appearance of a vast and 
long tongue, everywhere covering the three 
thousand great thousand worlds (great 
cosmos), and speaks the sincere and actual 
words, “All living beings should believe, 
prase and hold in reverence the 
inconceivable merit and virtue of this sutra 
ofthe mindful one of whom all Buddhas are 
protective.”—Xá Lợi Phất ! Nam phương thế 
giới hữu Nhựt nguyệt Đăng Phật, Danh Văn 
Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di 
Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, như thị 
đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, 
xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam 
thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt 
ngôn: “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị, 
xưng tán bất khả tư nghì công đức nhứt thiết 
chư Phật sở hộ niệm kinh.” 

Sharjputra ! In the Western World are 
Measureless-Life Buddha, Measureless- 
Appearance Buddha, Measureless-Curtain 
Buddha, GreatLipht  Buddha, Great 
Brightnnes  Buddha, Jewelled-Appearance 
Buddha, Pure-Lipht Buddha; all Buddhas 
such as these, numberless as ganges sands. In 
hisồ own country each brings forth the 
appearance of a vast and long tongue, 
everywhere covering the three thousand 
great thousand worlds (great cosmos), and 


170 


speaks the sincere and actual words, “All you 
living beings should believe, praise and hold 
1n reverence the ¡inconceivable merit and 
virtue of this sutra of the mindful one of 
whom all Buddhas are protective.”—Xá Lợi 
Phất ! Tây phương thế giới hữu Vô Lượng 
Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng 
Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, 
Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật; như thị 
đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, 
xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam 
thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt 
ngôn: “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị, 
xưng tán bất khả tư nghì công đức nhứt thiết 
chư Phật sở hộ niệm kinh.” 

Shariputra ! In the Northern World are 
Blazing-Shoulders Buddha, Most-VictorIlous- 
Sound Buddha, Hard-To-InJure Buddha, Sun- 
Bith Buddha, Net-Briphtness Buddha; all 
Buddhas such as these, numberless as ganges 
sands. In his country each brings forth the 
appearance of a vast and long tongue, 
everywhere covering the three thousand 
great thousand worlds (great cosmos), and 
speaks the sincere and actual words, “All you 
living beings should believe, praise and hold 
1n reverence the inconveivable merit and 
virtue of this sutra of the mindful one of 
whom all Buddhas are protective.”—Xá Lợi 
Phất ! Bắc phương thế giới hữu Diệm Kiên 
Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, 
Nhựt Sanh Phật, Võng Minh Phật; như thị 
đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, 
xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam 
thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt 
ngôn: “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị 
xưng tán bất khả tư nghì công đức nhất thiết 
chư Phật sở hộ niệm kinh.” 

Shariputra ! In the world below are Lion- 
Buddha, Well-Known Buddha, Famous-Light 
Buddha, Dharma Buddha, Dharma-Curtain 
Buddha, Dharma-Maintaning Buddha, all 
Buddhas such as these, numberless as ganges 
sands. In his own country, each brings forth 
the appearance of a vast and long tongue, 
everywhere covering the three thousand 
great thousand worlds (great cosmos), and 
speaks the sincere and actual words: “All 


you living beings should believe, praise and 
hold In reverence the inconceivable merIf 
and virtue of this sutra of the mindful one of 
whom all Buddhas are protective.”—Xá Lợi 
Phất ! Hạ phương thế giới hữu Sư Tử Phật, 
Danh-Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma 
Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, như thị 
đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, 
xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam 
thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt 
ngôn: “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị, 
xưng tán bất khả tư nghì công đức nhứt thiết 
chư Phật sở hộ niệm kinh.” 

Shariputra ! In the world above are Pure- 
Sound  Buddha, King-OfStars Buddha, 
Superior-Fragrance Buddha, Fragrant-Light 
Buddha, Great-BlIazing-Shoulder Buddha, 
Varicolored-Jewelled-And-Flower- 
Adornment Buddha, Sal King Buddha, 
Jewelled-Flower-Virtue-Buddha, Vision-Of- 
AII-Meaning Buddha, Such-As-Mount 
Sumeru Buddha; all Buddhas such as these, 
numberless as ganges sands. In his country 
each brinsgs forth the  appearance of a vasf 
and long tongue, everywhere covering the 
three thousand great thousand worlds (great 
cosmos) and speaks the sincere and actual 
words: “All you living beings should believe, 
prase and hold in reverence the 
1nconceivable merit and virtue of this sutra of 
the mindful one of whom all Buddhas are 
protective.”—Xá Lợi Phất ! Thượng phương 
thế giới hữu Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, 
Hương Thượng phật, Hương Quang Phật, Đại 
Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm 
Thân Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bảo Hoa 
Đức Phật, Kiến Nhứt Thiết Nghĩa Phật, Như 
Tu Di Sơn Phật; như thị đẳng hằng hà sa số 
chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường 
thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế 
giới, thuyết thành thiệt ngộn: “Nhữ đẳng 
chúng sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư 
nghì công đức nhứt thiết chư Phật sở hộ 
niệm kinh.” 

Shariputra ! What do you thínk ? Why 1s 1 
called sutra of the mindful one of whom all 
Buddhas are protective ?—Xá Lợi Phất ! Ư 


171 


nhữ ý vân hà ? Hà cố danh vi: Nhứt thiết chư 
Phật sở hộ niệm kinh ? 

Shariputra ! If a good man or a good woman 
hears this sutra and holds to it, and hears the 
names of all these Buddhas, this good man 
or good woman will be the mindful one of 
whom all Buddhas are protective, and will 
1rreversibly annutttara-samyak- 
sambodhi. Therefore, Shariputra, all of you 
should believe and accept my works, and 
those which all Buddhas speak—Xá Lợi Phất 
! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhơn văn 
thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh 
giả, thị chư thiện nam tử, thiện nữ nhân giai 
vi nhứt thiết chư Phật sở hộ niệm, giai đắc 
bất thối chuyển ư a-nậu-đa-la tam miệu tam 
bổ để. Thị cố Xá Lợi Phất ! Nhữ đẳng giai 
đương tín thọ ngã ngữ, cập chư Phật sở 
thuyết. 

Shariputra ! If there are people who have 
already made the vow, who now made the 
vow, or who are about to make the vow, “l 
desire to be born in Amitabha”s country,” 
these people whether born ¡n the past, now 
being born, or to be born ¡n the future, all 1lI 
1rreversibly atfain annuttara-Samyak- 
Sambodhi—Xá Lợi Phất ! Nhược hữu nhơn dĩ 
phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát 
nguyện, dục sanh A Di Đà Phật quốc giả, thị 
chư nhơn đẳng giai bất thối chuyển ư a-nậu- 
đa-la tam-miệu tam-bồ-để, ư bỉ quốc độ 
nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương 
sanh. 

Therefore, Shariputra ! All good men and 
good women, If they are among those who 
have faith, should make the vow, “[I will be 
born in that country.”——Thị cố Xá Lợi Phất ! 
Chư thiện nam tử, thiện nữ nhơn, nhược hữu 
tín giả, ưng đương phát nguyện sanh bỉ quốc 
độ. 

Shariputra ! Just as Ï am now one who praIses 
the merit and virtue of all Buddhas. All those 
Buddhas equally pralse my inconceivable 
merit and virftuie saying these words: 
“Sakyamuni Buddha complete 
extremely rare and difficult deeds, In the 
Saha Land, ¡in the evil tme of the Íive 
turbidities, in the midst of kalpa turbidity, the 


atfain to 


can 


view turbidity, the affliction turbidity, the 
living beings turbidity, and the life turbidity, 
he can attain Annuttara-Samyak-Samboddhi 
and for the sake of living beIngs, speak this 
Dharma which In the whole world 1s hard to 
believe—Xá Lợi Phất ! Như ngã kim giả 
xưng tán chư Phật bất khả tư nghì công đức, 
bỉ chư Phật đẳng, diệc xưng tán ngã bất khả 
tư nghì công đức nhi tác thị ngôn: Thích Ca 
Mâu Ni Phật năng vi thậm nan hy hữu chi sự, 
năng ư Ta bà quốc độ ngũ trược ác thế; kiếp 
trược, kiến trược, phiển não trược, chúng 
sanh trược, mạng trược trung đắc A nậu đa la 
Tam miệu tam bổ để, vị chư chúng sanh, 
thuyết thị nhứt thiết thế gian nan tín chi pháp. 

* Sariputral For the people of the defiled 
world, I preached unbelievable and difficult- 
to- practice dharmas—Xá Lợi Phất ! Đương 
tri ngã ư ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, 
đắc A nậu đa la Tam miệu tam bồ đề, vị nhứt 
thiết thế gian thuyết thử nan tín chi pháp, thị 
vi thậm nan. 

*.. After the Buddha spoke this sutra, Shariputra 
and all the Bhiksus, all the Gods, Human and 
Asuras, and others from all the worlds, 
hearing what the Buddha had said, Joyously 
welcome, faithfully accepted, bowed and 
withdrew——Phật thuyết thử kinh dĩ, Xá Lợi 
Phất cập chư Tỳ kheo, nhứt thiết thế gian, 
Thiên, Nhơn, A-tu-la đẳng, văn Phật sở 
thuyết, hoan hỷ tín thọ tác lễ nhi khứ. 

The Buddha speaks of Amitabha Sutra. 
Phật thuyết A Di Đà Kinh. 

Amitabha?s Ten Vows: Thập Nguyện A Di 

Đà —Amitabha vowed to become the source of 

unlimited Light and Boundless Life, freeing and 

radiating the treasure of his wisdom and virtue, 
enlightenng all lands and emancipating all 
suffering people. These are ten of the mosf 

Imporftant vows 1n the Amitabha's forty-eipht 

vows—A Di Đà nguyện trở thành Vô Lượng 

Quang, Vô Lượng Thọ, người giải thoát và chiếu 

rọi kho trí tuệ và công đức, giác ngộ mọi quốc 

độ, và giải thoát chư chúng sanh đau khổ. Đây là 
mười nguyện quan trọng nhất trong số 48 lời 
nguyện của Đức Phật A Di Đà. 

l1) Though Iattainn Buddhahood, I shall never be 
complete until everyone In my land 1s certain 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


172 


of centering Buddhahood and gaining 
Enlightenment: Dầu đạt thành Phật quả, tôi 
nguyện không thành Phật cho đến khi nào 
chúng sanh trong toàn cõi nước tôi đều nhập 
Phật quả và đạt thành đạo quả giác ngộ Bồ 
Đề. 

Thouph I attain Buddhahood, I shall never be 
complete until my affirming light reaches all 
over the world—Dầu đạt thành Phật quả, tôi 
nguyện không thành Phật cho đến khi nào 
ánh sáng khẳng quyết của tôi chiếu đến toàn 
thế giới. 

Thouph I attain Buddhahood, I shall never be 
complete until my life endures through ages 
and saves innumerable numbers of people: 
Dù đạt thành Phật quả, tôi nguyện không 
thành Phật cho đến khi nào trong vô lượng 
thọ mệnh tôi đã cứu độ được vô lượng chúng 
sanh. 

Thouph I attain Buddhahood, I shall never be 
complete until all the Buddhas ¡in the ten 
directions unite in praising my name: Dâu đạt 
thành quả vị Phật, tôi nguyện không thành 
Phật cho đến khi nào thập phương nhứt thiết 
chư Phật đồng hội tụ xưng tán hồng danh của 
tôi. 

Thouph I attain Buddhahood, I shall never be 
complete untl people with sincere faith 
endeavor to be reborn in my land by 
repeating my name ¡n sincere faith ten tines 
and actually do succeed in this rebirth: Dầu 
đạt thành quả vị Phật, tôi nguyện không 
thành Phật cho đến khi nào mà tất cả những 
người tín tâm niệm hồng danh tôi mười lần 
được vãng sanh. 

Thouph I attain Buddhahood, I shall never be 
complete until people everywhere determine 
to atftain Enliphtenment, practise virtues, 
sincerity wish to be born In my land; thus, Ï 
shall appear at the moment of their death 
with a great company of Bodhisattvas to 
welcome them into my Pure Land: Dầu đạt 
thành quả vị Phật, tôi nguyện không thành 
Phật cho đến khi nào mọi người đều quyết 
định đạt thành giác ngộ Bồ Đề, thực tập công 
đức, thành tâm nguyện vãng sanh. Do thế, tôi 
cùng chư Thánh chúng sẽ xuất hiện ngay lúc 
họ lâm chung để tiếp dẫn họ về Tịnh Độ. 


7) Though I attain Buddhahood, I shall never be 


8) 


9) 


10 


`=< 


complete until people everywhere, hearing 
my name, think of my land and wish to be 
born there and, to that end, sincerely plant 
seeds of. virtues, 
accomplish all to their heart`s desire: Dầu đạt 
thành quả vị Phật, tôi nguyện không thành 
Phật cho đến khi nào mọi người đều nghe 
được danh hiệu tôi, suy nghĩ về cõi nước tôi 
và nguyện được vãng sanh về đó, đến cuối 
cùng, thành tâm gieo trồng chủng tử đức 
hạnh, và có khả năng thành tựu được những 
ước muốn trong tim. 

Thouph I attain Buddhahood, I shall never be 
complete until all those who are born In my 
Pure Land are certain to attain Buddhahod, so 
that they may lead many others 
enliphtenment and to the practice of great 
compassion: Dầu đạt thành quả vị Phật, tôi 
nguyện không thành Phật cho đến khi tất cả 
mọi người trong cõi nước tôi đều đạt thành 
giác ngộ Bồ đề hầu giúp cho người khác giác 
ngộ và thực tập đại bi. 

Thouph I attain Buddhahood, I shall never be 
complete until people all over the world are 
influenced by my spirit of loving compassion 
that will purIfy their minds and bodies and lift 
them above the things of the world: Dầu đạt 
thành Phật quả, tôi nguyện không thành Phật 
cho đến khi thập phương thế giới chúng sanh 
tiếp xúc được với ánh sáng từ bi của tôi mà 
thân tâm được thanh tịnh. 

Though I attain Buddhahood, I shall never be 
complete until people everywhere, hearing 
my name, learn ripht ideas life and death, 
and gain that perfect wisdom that wIll keep 
their minds pure and tranquil in the midst of 
the worlds greed and suffering: Dầu đạt 
thành quả vị Phật, tôi nguyện không thành 
Phật cho đến khi nào thập phương thế giới 
chúng sanh, nghe danh hiệu tôi mà chưa vượt 
được sanh tử cũng như đạt được toàn trí hầu 
giữ tâm họ thanh tịnh giữa thế giới tham lam 
đau khổ nầy. 


and are thus able to 


tO 


Amitabha-Vvyuha-Sutra (skt: Đại Bản Kinh— 
Vô Lượng Thọ Kinh—Sutra of Infinite Life. 
Amitadhvaga-Buddha: Vô Lượng Tràng Phật. 


173 


Amitayurdhyana Sutra (skt: Kinh Quán Vô 
Lượng Thọ—Meditation Sutra, the sutra on the 
contemplaton of the Buddha Amitabha, the 
buddha of Boundless Life. Thịs sĩ one of the three 
sutras that form the doctrinal basis of the Pure 
Land sect. It gIves description of the Pure Land of 
the Buddha Amitabha and the pactice of this 
school throueh leading a pure life, observing 
moral rules and recitation of Amitabha”s name to 
wipe away all unwholesome deeds and attain 
rebinth ¡in the Pure Land. The 
mentioned about the Buddhaˆs preaching to help 
Vaidehi to attain the Pure Land—Kinh quán Phật 
A Di Đà, vị Phật trường thọ. Đây là một trong ba 
bộ kinh chính của trường phái Tịnh Độ. Kinh diễn 
tả về cõi nước Tịnh Độ của Phật A Di Đà và 
phương pháp tu hành cho phái Tịnh Độ qua cuộc 
sống tịnh hạnh, trì trai giữ giới và niệm hồng 
danh Phật A Di Đà để gột rữa những ác nghiệp 
và vãng sanh Tịnh Độ. Kinh cũng nói về thời 
giảng của Phật đã chỉ dẫn Hoàng Hậu Vi Đề Hi 
cách vãng sanh Tịnh Độ. 

Amitayus Buddha: Vô Lượng Thọ Phật—A 
Sanskrit term for “Limitless Life.” An alternative 
manifestaaion of Amitabha Buddha, who 1s 
particularly associated with longevity. He 1s 
usually depicted with red skin and holding a 
begging-bowl containing the elixir of Immortality. 
This Buddha, in a lifetime during which he was a 
monk named Dharmakara, had his vows to creafe 
a realm that would be the ideal training sround 
for beings aspiring to Buddhahood. Amitabha 
Buddha 1s usually depicted as sitting with a vessel 
of nectar of Iimmortality In his hands—Từ Phạn 
ngữ chỉ “Vô Lượng Thọ.” Một sự hiển hiện dưới 
hình thức khác của Đức Phật A Di Đà, đặc biệt 
liên hệ với vô lượng thọ. Người ta thường họa 
hình Ngài có da đỏ và tay cầm bát khất thực 
chứa đựng thuốc trường sinh. Vị Phật này, trong 
đời quá khứ tên là Tỳ Kheo Dharmacara, có lời 
nguyện sẽ tạo ra cõi nước tu tập lý tưởng cho 
chúng sanh nào muốn đạt thành Phật quả. Đức 
Phật A Di Đà thường được phác họa ngồi, trên 
tay cầm chiếc bình đựng mật hoa bất tử. 
Amitayus-Dhyana-Sutra: Kinh dạy hành giả 
16 cách tu tập để nhìn thấy Phật A Di Đà—A 
Sutra that teaches the practtloners l6 ways to 
cultivate to see the Amitabha Buddha. 


sutra  also 


Amogha (sk0: 
Khư—A Mục 
Amoghavajra. 
Amoghadarsin (skt): Bất Không Kiến Bồ Tát— 
The unerring seeing bodhisattva, shown In the 
second place of Ti-lsangs court ¡In the 
Garbhadhatu—Vị Bồ tát đứng hàng thứ hai trong 
sân Địa Tạng trên Thai Tạng GIới. 
Amoghasiddhi (skt: Ly Bố Úy Như Lai—One 
whose achievement Is not in vain, who unerrinpÌy 
achieves his goal. One of the five transcendent or 
Celestial Budhhas of Mahayana Buddhism. With 
him are associated the earthly Maitreya Buddha 
and the transcendental bodhisatva Vishvapanmi. He 
1S associated with the northern direction. He 1s 
always depicted with green skin and with his left 
hand In his lap, palm up, while his right hand 
makes the gesture of fearlessness (abhaya- 
mudra)—Người thực hiện mục đích không sợ hãi. 
Một trong năm vị Phật siêu việt trong Phật giáo 
Đại thừa, mà Đức Di Lạc thế gian và Bồ Tát siêu 
việt đều phải theo. Ngài có liên hệ đến hướng 
chánh Bắc, người ta thường họa hình Ngài có da 
xanh tay trái trong lòng, lòng bàn tay ngửa lên, 
trong khi tay phải bắt ấn dấu vô úy. 

Amogha Tripitaka Dharma Master: Bất 
Không Tam Tạng Thesaurus of Wisdom 
(Amogha Tripitaka)—Đại Biện Chính Đại Quảng 
Trí Bất Không Tam Tạng Hòa Thượng (người 
nước Chấp Sư Tử Nam Thiên Trúc, sống vào 
khoảng 458-522 A.D., pháp húy là Trí Tạng, hiệu 
là Bất Không Kim Cương). 

Amoghasiddhi Buddha: Vi Diệu Thanh 
Phật—Sakyamuni Buddha who reigns In the 
North, the world of the Lotus Adornment—VỊ 
Phật ngự trị ở thế giới Liên Hoa Trang Nghiêm 
phương Bắc hay Phật Thích Ca—See Four 
regional Buddhas. 

Amoghavajra (sk): A Mục Khư Bạt Chiết La— 
Bất Không—A monk from northern India, a 
folower of the mystc teachings of 
Samantabhadra. Vajramati is reputed to have 
founded the Yogacarya or Tantric school in China 
about 719-720 A.D. Amogha succeeded him In 1ts 
leadership In 732. From a journey through India 
and Ceylon from 74I to 746, he brought back to 
China than 500 SaSfraS; 


Amoghavajra (sk)—A Mục 
Khư Bạt Chiết La—See 


more sutras and 


174 


inroduced a new form for transliterating Sanskrit 
and published 108 works. He 1s credited with the 
inữroduction of the Ullambana festival of All 
Souls, 15 of 7? moon. He ¡is the chief 
representative of Buddhist mysticism in China, 
spreading 1t widely throuph the patronage of three 
successive emperors during the T”ang dynasty. 
He was especlally noted for rain-making and 
sulling storms In 746, when he baptized the 
emperor Hsuan-Tsung. In 2749 he received 
permission to return home, but was stopped by 
1mperial orders when ¡n the south of China. In 756 
under Su Tsung he was recalled to the capital. His 
time until 77l was spent translating and editing 
tantric books in 120 volumes, and the Yogacara 
rose fo Ifís peak of prosperity. He died greatly 
honoured at 70 years of age In 774, twelve years 
of Tai-Tsung, the third emperor under whom he 
had served. The festival of feeding the hungry 
SpIrIs 1s affributed to him. His titles of Thesaurus 
of Wisdom and Amogha Tripitaka—VỊ Tăng tên 
Bất Không Kim Cang (Amoghavajra), người Bắc 
Ấn, đệ tử của trường phái Mật Giáo Phổ Hiển. 
Ngài Kim Cang Trí rất nổi tiếng và đã sáng lập ra 
trường phái Mật Giáo Du Già ở Trung Quốc vào 
khoảng những năm 719-720 sau Tây Lịch. Bất 
Không kế thừa lãnh đạo trường phái nầy vào năm 
732. Trong cuộc hành hương xuyên Ấn và Tích 
Lan từ năm 741 đến 746, ông đã mang về Trung 
Quốc 500 quyển kinh luận; giới thiệu phương 
pháp chuyển ngữ mới từ Phạn sang Hoa ngữ, ông 
đã xuất bản 108 tác phẩm. Ông là người có công 
giới thiệu ngày lễ Vu Lan Bồn, ngày rằm tháng 
bẩy vào truyền thống Trung Quốc. Vào khoảng 
năm 746 ông trở lại Trung Quốc, vào cung lập 
đàn quy-y cho vua Thiên Bảo Huyền Tống. Ông 
có biệt tài cầu mưa ngưng bão. Đến năm 749 ông 
được phép về nước, nhưng vừa tới quận Nam Hải 
thì có sắc chỉ giữ ông lại. Năm 756 ông được 
triệu hồi về kinh và ở đây ông dùng hết thời gian 
còn lại đến năm 771 dịch và in ấn kinh Mật Tông 
được cả thảy 120 quyển. Ông là người đại diện 
chính của Phật giáo Mật Tông ở Trung Hoa, 
hoằng hóa rộng rãi qua ba triều vua nhà Đường, 
được phong danh hiệu Quốc Sư. Vào thời ông 
Mật Giáo cực thịnh. Ông thị tịch vào năm 774, 
thọ 70 tuổi, được vua ban cho thụy hiệu Tam 


Tạng Đại Biện Chánh Quảng Trí—See Eipht 

patriarchs of the True Word sect. 

Amoha (skt): 

Wisdom—Tuệ giác —Vô si (không sI)—See 

Fifty-one Dharmas Interactive with the Mind. 

Amoho kusala (p): Wholesome root of non- 

delusion—Vô sĩ thiện căn—See Three dharmas 

II). 

Among the blind, the one-eyed man ïs kỉng: 

Trong xứ mù, người chột làm vua. 

Amphitheater: 

Preaching hall—Giảng đường. 

Ample property: Tài sản đủ đầy —See Ten 

kinds of Buddha-work In all worlds in all times of 

the Buddhas (B) (10). 

Amra (skt): Nan phân biệ—Am-ma-la—Xoài— 

Mango. 

Amradarika (skt): Amrapali (sk)——Nai Nữ. 

Amradarika (sk0: Amrapal or Ambapali 

(sk)—Am Bà Nữ—Am La Nữ—Am Thụ Nữ. 

1) The guardian of the amra tree: Người bảo vệ 
cây amra hay cây Xoài. 

2) A female who presented to Sakyamuni the 
Amravana garden, another legend says she 
was born of an amra tree: Người đàn bà đã 
hiến cho Phật khu vườn xoài (Amravana), có 
truyền thuyết khác nói rằng bà sanh ra từ 
một cây xoài—See Amrapall. 

Amraka fruit in the midden: Phẩn Quả— 

Theo Kinh Niết Bàn, thì quả Phẩn là quả amraka 

nơi đống phân, hay viên ngọc trong bùn— 

According to the NÑirvana Suữra, this 1s a pearl In 

the mud. 

Amrapali (sk0: Amradarika (skt Am La Ba 

LJ—Nại Nữ—A woman who is said to have been 

born on a mango tree, and to have given the 

Plum-garden to the Buddha—Name of a garden 

at the time of the Buddha 1n Northern India—Tên 

của một ngôi vườn tại vùng Bắc Ấn Độ vào thời 
của Đức Phật. Bà được sanh ra từ trên một cây 
xoài, người đã hiến “Nại Uyển” cho Đức Phật. 

Amrapalika: Am-la-quả. 

Amraphala (skt: Dư Cam Tử The fruit of 

amraphala, grown in Kuang-Chou and India, used 

as a shampoo—Quả Am Ma Lạc Ca, mọc nhiều ở 


Absence of Ignorance— 


Auditorium—Lecture hall— 





175 


Quảng Châu và Ấn Độ, dùng làm xà bông gội 

đầu. 

Amrataka (skt: Am Bà La Đa Ca—A celestial 

frui—Một loại trái cây của chư Thiên. 

Amravana (skt): Am Ma La Viên—Name of a 

garden at the time of the Buddha in Northern 

India—Tên của một ngôi vườn tại vùng Bắc Ấn 

Độ vào thời của Đức Phật. 

Amra-vijnana (skt): Vô cấu thức hay Bạch tịnh 

thức—Undefiled consciousness. 

Amrta (skt): Cam Lộ——Tô Đà——Tô Ma (soma). 

I1) Ambrosia: Phấn Ong (phấn hoa do ong tích tụ 
trong tổ để ăn). 

2) Nectar: A Mật Lý Đa—Mật Hoa. 

3) To distl: Lọc lựa ra để lấy tỉnh chất: To 
extract—To generate. 

4) Sweet dew: Sương Ngọt. 

5) The alcoholc drink made from the plant 
named “Soma” and formerly offered to the 
Brahminical gods: Thần Tửu—Một loại thức 
uống có rượu làm từ một loại cây mà trước 
đây được dùng để tế lễ Phạm Thiên—Wine 
of gods. 

6) The nectar from heaven: Nước (mật) Bất 
Tử —The nectar (water) of immortality. 

7) Deva-wine: Thiên Tửu (rượu trời)—The 
necfar of øods. There are four kinds: 

a) Green Ambrosia: Thanh Cam Lộ. 

b)  Yellow Ambrosia: Hoàng Cam Lộ. 

e) Red Ambrosia: Hồng (Xích) Cam Lộ. 

d)_ White Ambrosia: Bạch Cam Lộ. 

§)_ Quân Đồ Lợi Minh Vương: 

a) One of the five Ming-Wang, the ambrosia 
king: Một trong ngũ đại minh vương, Cam Lộ 
Minh Vương. 

b) Also known as Yaksa in his firece form of 
queller of demons: Dạ Xoa trong hình thức 
trừ ma. 

Amrtakundalin (skt): Cam Lộ Vương Tôn— 

One of the five Ming-Wang, who has three 

different forms—Một trong năm vị Minh Vương, 

vị luôn hiện dưới ba hình thức khác nhau: 

1) Vajra-Anrtakundaln: Kim Cang Cam Lộ 
Minh Vương. 

2) Lotus-Amrtakundaln: Liên Hoa Cam Lộ 
Minh Vương. 

3) Nectar-Amrtakundalin: Cam Lộ Minh Vương. 


Amrtodana (skO: Cam Lộ Phạn—-Cam Lộ 
Vương—A DI Đô Đàn Na—The king whose 
name was “Ambrosia-Rice,” a prince of 
Masadha, father of Anurudha and Bhadrika, and 
paternal uncle of Sakyamumi—VỊ vua có tên là 
“Cam Lộ Phạn,” là cha đẻ của A Nậu Lâu Đà và 
Bhadrika, và là chú của Phật Thích Ca. 
Amsuvarman (skt: Ương Thu Phạt Ma—A 
king of anclent Nepal, of the 
Licchavis—Một vị vua của xứ Nepal thời cổ, là 
dòng dõi Licchavis (Lực Sĩ). 

Amudha-vinaya (skÐ: Bất Tri— 
Irresponsibility——Mental derangement—To make 
a monk admit that he was not In his normal mind 
when the point of dispute arose—Làm cho một 
bên nhìn nhận rằng tâm trí mình không bình 
thường khi xãy ra tranh chấp—See Seven rules 
given In the Vinaya for settling disputes among 
monks and nuns. 

Amulets: Bùa chú—Charms——Deviant 
manfras—Incantation—Spells. 

Amuse (v): Du hý—To entertain—See Vikridita. 
Amuse someone: Entertain someone—Làm cho 
ai thích thú. 

Ana (skt): A Na——Hít vào (thở vào)——Inhalation. 
Anabhasa (skt): Imageless or shadowless, ¡.e. 
beyond the reach of the sense—Không có hình 
ảnh hay không có bóng dáng, tức là vượt khỏi 
phạm vi của các giác quan. 

Anabhinirvritti (skt: Vô sinh khởi—Not rising. 
Anabhoga (skÐ: Purposeless—Effortless, or 
unaware of conscious sfriving, In conftrast with 
effortful lfe—Vô công dụng hay không có mục 
đích, đối lại với gia hành. 

Anabhraka (skt): Phúc Ái Thiên—Blessed Love 
Heaven—See Fourth Dhyana Heaven (TH) (2). 
Anachronistic (a): Sai năm tháng. 

Anagami (p & skU: A-Na-Hàm—Bất Lai— 
Never-Returner—A na hàm; bất lai; vị đắc tầng 
thánh thứ ba, không còn tái sanh vào cảnh dục 
giới, hoàn toàn loại trừ sân hận và tham ái ngũ 
dục; nhưng còn các phiển não vi tế như: luyến ái 
cảnh sắc giới, luyến ái cảnh vô sắc giới, ngã 
mạn, phóng dật và vô minh—See Anagamin. 
Anagamin: Non-coming—Non (never)- 
returner—One who has attained the third stage of 


descendant 


176 


the Path—A Na Hàm —Bất Lai—Quả vị thứ ba 

“Bất Laï—VỊ đã đắc thánh quả thứ ba trên 

đường Đạo—See Four kinds of holy men. 

() The meanings of Anagamin—Nghĩa của A 
Na Hàm: A Sanskrit term for “Non-returner.” 
The position of the Way of Cultivation. He no 
longer has to undergo birth and death in the 
Desire realm. Anagamin 1s one of the four 
stapes in Hinayana sanctity. According to 
Theravada Buddhism, anagamin 1s a person 
1s free from the first five fetters of believing 
ego, doubt, clinging fo rites and rules, sensual 
appetite, and resentment (who eliminated the 
first five fetters (samyojana): clinging to the 
Idea of self, doubt, clinging to rituals and 
rules, sexual desire, and resentment). Ône 
who Is never again reborn 1n this world. In his 
or her next life, such a person will be reborn 
n one of£ the five “pure abodes”. 
(suddhavasa) and will become an Arhat 
there. Non (never)-returner are those who 
are free from the first five fetters of believing 
ego, doubt, clinging fo rites and rules, sensual 
appetite, and resentment. One who 1s never 
agaIn reborn In this world. Never Returner 1s 
the third of the four stages on the Path, the 
state which 1s not subJect to returning. The 
Anagami does not return to the earth after his 
death, but is reborn in the hiphest formless 
heaven and there attains arhatship—Từ Bắc 
Phạn có nghĩa là “Bất Lai.” Hành giả cũng 
đang trong tư thế tu Đạo. Người ấy không 
còn trở lại sinh tử trong cõi Dục giới nữa. A 
Na Hàm là một trong bốn Thánh quả trong 
Tiểu Thừa. Theo Phật giáo Nguyên Thủy, 
Anagamm là người đã giải thoát khỏi năm 
ràng buộc đầu tiên là tin vào cái ngã, nghĩ 
ngờ, chấp trước vào nghi lễ cúng kiến, ghen 
ghét và thù oán. A na hàm là bậc không còn 
tái sanh vào thế giới Ta bà nầy nữa. Trong 
kiếp tới vị này sẽ tái sanh vào một trong năm 
cõi “tịnh trụ” và sẽ thành A La Hán tại đây. 
A Na Hàm là người đã giải thoát khỏi năm 
ràng buộc đầu tiên là tin vào cái ngã, nghĩ 
ngờ, chấp trước vào nghi lễ cúng kiến, ghen 
ghét và thù oán. A na hàm là bậc không còn 
tái sanh vào thế giới Ta bà nầy nữa. Đây là 
quả vị thứ ba trong tứ Thánh quả. Trạng thái 


qI) 


l) 


2) 


không còn trở lại nữa, quả vị thứ ba trong 
bốn quả vị của người tu Phật giáo. Người đắc 
quả vị nây thì sau khi nhập diệt, không còn 
trở lại tái sanh trong cõi trần, mà tái sanh vào 
cõi trời vô sắc cao nhứt và sau đó đạt được 
Thánh quả A La Hán—See Four stages in 
Hinayana sanctIty. 

Special characteristics of Anagamin—Những 
đặc tính của A Na Hàm: 

Anagamnn attains the third stage of Sainthood 
1S no more reborn in this world. After death 
he 1s born in the Pure Abodes till he atfains 
Arahantship—See Anagamin. 

Third of the four stages on the Path—Quả vị 
thứ ba trong tứ Thánh quả: Never Returner— 
Third of the four stages on the Path, the state 
which Is not subject to returning—The 
Anagami does not return to the earth after his 
death, but is reborn in the hiphest formless 
heaven and there attains arhatship—A Na 
Hàm—Bất Lai Trạng thái không còn trở lại 
nữa, quả vị thứ ba trong bốn quả vị của người 
tu Phật giáo—Người đắc quả vị nầy thì sau 
khi nhập diệt, không còn trở lại tái sanh trong 
cõi trần, mà tái sanh vào cõi trời vô sắc cao 
nhứt và sau đó đạt được Thánh quả A La 
Hán—See Four kinds of holy men. 


(HD Categories of Anagamin—Phân loại A Na 


Hàm: According to the Sangiti Sutta in the 
Long Discourses of the Buddha, there are 
five kinds of anagamins (Ña Hàm) who never 
return to the desire-real—Theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm loại bất 
hoàn hay ngũ chủng Na Hàm—See Five 
kinds of anagamins. 


(V)According to the Sutra In Forty-Two 


Sections, Chapter I, the Buddha said—Theo 
Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 1, Đức 
Phật dạy: “Prior to the Arahant 1s the 
Anagamm. At the end of his liíe, an 
Anagamin (vial spirit) will ascend to the 
nineteenth heaven and there, he will certIfy 
(achieve) to Arahantship.”—“Kế quả A La 
Hán là quả A-Na-Hàm. Vị chứng quả A-Na- 
Hàm, khi hết tuổi thọ thế gian sẽ sanh lên cõi 
trời thứ 19 và chứng quả A-La-Hán tại đó.” 


Anagarika (skt & p): A homeless one—A 


Sanskrit term for “Homeless. 


» 


A person who 


177 


enters the homeless life but without receiving 
monastic ordination, or without formally entering 
the Sangha. At the time of the Buddha, in India 
there existed numerous groups of Anagarika, 
among which Sangha was only one of them. In 
modern times this term was used by the Sri 
Lankan reformer Anagarika Dharmapala, who 
intended to develop an Institution for Buddhists 
who were commitfed to religious practice but who 
did not wish to take monastic vows——Người thoát 
ly gia đình, nhưng không thọ giới hay không theo 
Tăng đoàn Phật giáo. Vào thời Đức Phật ở Ấn độ 
có vô số nhóm Anagarika mà Tăng già chỉ là 
một. Hiện nay từ này được dùng để chỉ những 
người theo nhóm Hộ Pháp Thoát Ly cải cách, 
những người có ý định xây dựng cơ sở Phật giáo 
và tu tập theo Phật giáo nhưng không thọ giới 
Phật giáo. Người hộ tăng. Trong các xứ Phật 
giáo, người hộ tăng giữ tám giới hay mười giới, 
thường mặc đồ trắng, sống trong chùa phụ giúp 
cho Tăng NI. 

Anagatfa (skt): Future—Đương lai (tương lai). 
Anagafa addhana (p): The future——VỊ lai. 
Anagafo addha (p): Euture—VỊ lai —See Three 
dharmas (XX). 

Anahana (jap): The Japanese form of the 
Sanskrit word “Anapana,” which in Indian Yoga 
refers to the regulation of the breath. In Zen, the 
breath is not “controlled” or “regulated,” and 
anapana means the natural rhythmic flow of the 
breath. The practiioner 1s aware of the flow of 
the breath but does not try to Influence 1t. 
Whereas Yoga 1s based on the point that the 
regulation of the breath has the effect of calming 
the mind, the Zen approach 1s that throuph the 
concenfration of the mind in siting meditation, 
the breathing calms 1(self whereas the Instrusive 
approach of Intentionally influencing the breath 
leads rather to Inner fensions and distracts from 
actual Zen practice. Beginers in Zen often 
receIive as their fÍirst practice “counting the 
breath,” which, however, 1s not the anapana in the 
Indian Yoga sense—Cách đọc của người Nhật 
với từ Phạn ngữ “Anapana,” chỉ sự kiểm soát hơi 
thở trong Du già Ấn Độ. Khác với Du già, Thiển 
không bắt phải điều tiết hay kiểm soát hơi thở. Ở 
đây “Anapana” tương ứng với dòng thở nhịp 
nhàng tự nhiên. Trong tu tập thiển định, hành giả 


chỉ cần chú ý đến nhịp thở của mình mà không 
cần phải ảnh hưởng tới nó bằng bất cứ cách nào. 
Trong khi Du già căn cứ trên quan điểm kiểm 
soát hơi thở để mang lại sự thanh thản cho tỉnh 
thần thì Thiển trái ngược lại, người ta dựa vào 
nguyên lý cho rằng chính sự tập trung tỉnh thần 
trong khi tọa thiển sẽ dẫn tới sự điều hòa hơi thở, 
ngược lại tác động tới sự điều hòa hơi thở chỉ có 
thể đưa đến những căng thẳng bên trong mà thôi, 
và do đó, làm sai lệch sự thực hành đích thực của 
thiển định. Những người mới tập thiển thường 
nhận được bài thực tập về “đếm hơi thở,” tuy 
nhiên, sự đếm hơi thở này không theo nghĩa với 
sự kiểm soát hơi của phái Du Già bên Ấn Độ. 
Anahata-Chakra (skt: It lies ¡in the heart 
region, within the energy channel (middle line In 
the body). Cultivator who meditates on this center 
completely master the quality of air (he can fly 
through the air and enter the bodies of others— 
Điểm nằm ngay vùng tim trên đường giữa. Hành 
giả tập trung vào điểm nây đến thuần thục sẽ 
kiểm soát hoàn toàn không khí. Người nầy có thể 
bay và nhập vào thân thể một người khác—See 
Chakra. 

Anahata-Sabda (skU: Anahata-Shabda (p)—A 
mystic sound which can be perceived during the 
advanced stage of practicing meditation or at a 
certain stage of spiritual development. Sometines 
OM ¡s also referred to as a mystic sound—Âm 
thanh huyển bí, chỉ có thể nhận biết khi thiển 
định đã tiến bộ. Đôi khi người ta dùng âm OM 
như một âm thanh huyền bí. 
Anajnatamajnasyamindriya (skt: Power for 
learning the four Noble Truths—VỊ tri đương tri— 
See TWwenty twOo roofs. 

Analogous (a): Giống như. 

Analosy (n): Sự tương đồng. 

Analysis (n): Một Đề Mục Phân Tách—Sự phân 
tích —According to Buddhist  terms, 
“Analysis” means “the Mental Factor Analysis,” a 
mind which investigates 1(s obJect carefully and 
precisely. lf we use the mind to Investigate an 
object roughly, that 1s the mind of invesfIgation— 
Theo thuật ngữ thiển quán Phật giáo, Analysis có 
nghĩa là “Tâm Sở Tư” nghĩa là tâm tra tầm đối 
với đối tượng của nó một cách kỹ lưỡng và minh 
bạch. Nếu chúng ta dùng tâm tra tầm đối tượng 


Zen 


178 


một cách thô thiển thì tâm đó được gọi là “lâm 

Sở Tầm”—See Forty meditation subjects. 

Analysis of faith (n): Sự phân tích về tín 

ngưỡng. 

Analysf (n): Nhà phân tích 

Analytical answer: Câu trả lời phân tích. 

Analytfical wisdom: Tích Trí—Analytical 

wisdom, which analyses dharmas and affains to 

the truth that neither the ego nor the things have a 

basis in realit(y—Trí huệ phân tích các pháp Tiểu 

Thừa để quán xét “không tính,” chúng ta sẽ thấy 

rằng “ngã” và chư pháp đều không có thực tánh. 

Ananasukha (skt): Hạnh phúc không nợ nần— 

One of the four kinds of bliss of lay Buddhists, 

according to the Anguttara Nikaya Sutra. Herein 

a clansman owes no debt, great or smaill, to 

anyone. At the thought, bliss and satisfaction 

come to him. This the bliss of 
debtlessness—Một trong bốn loại hạnh phúc cho 
người tại gia được Đức Phật dạy trong kinh Tăng 

Nhứt A Hàm. Người kia không thiếu ai món nợ 

lớn nhỏ nào. Khi nghĩ như vậy người kia cảm 

thấy thỏa thích và mãn nguyện. Đó là hạnh phúc 
không mang nợ—See Four kinds of bliss of lay 

Buddhists. 

Ananda (skÐ: Khánh Hỷ ——Joy—A younger 

brother of Devadatta; he was noted as the most 

learned disciple of the Buddha. He had a perfect 
memory and thus was capable of recalling all of 
the Buddha”s sermons—Em trai của Đề Bà Đạt 

Đa; A Nan nổi tiếng là người đệ tử học rộng nhất 

của Đức Phật. Ngài có một trí nhớ toàn hảo và vì 

thế mà có thể nhớ hết những bài thuyết giảng của 

Đức Phật—See Ananda and Ten chief disciples 

of the Buddha. 

(D An overview on Ananda: Tổng quan về A 
Nan—A Nan (Hoan Hỷ Vô nhiễm)—A 
SanskrIt “Bliss.” 
Shakyamuni, one of the Buddhaˆs ten great 
disciples. Ananda served as the Buddha”s 
personal attendant during the last twenty-five 
years of his life. He was famous for his 
excellent memory and 1s supposed to have 
memorized all the Buddha's sermons, which 


1s“ called 


term for A cousin of 


were later recorded as sutras. Ananda 1s 
often extolled (praised) in the canonical 


writings for his humility and devotion toward 


qI) 
l) 


the Buddha. He first took his position of a 
personal attendant after the Buddha had 
assured him he would acqured no 
advanfages as a result of his position. His 
name means “rejoicing,` because he was born 
on the day the Buddha realized Buddhahood. 
With his flawless memory, he was chosen to 
recite the Dharma at the First Council (4 
months after the cremation of Buddha sacred 
body). Ananda was more than any other an 
advocate for the cause of women. After the 
Buddha ¡initially refused a request by his 
stepmother Mahaprajapati that he allow her 
and other women to be ordained, Ananda 
Interceded with the Buddha on her behalf, 
and the Buddha eventually agreed to 1nstitute 
ordinaton for women—Từ Bắc Phạn có 
nghĩa là “Phước lành.” Anh em họ của Phật 
và cũng là một trong những đại đệ tử. A Nan 
chính là thị giả thân cận nhất của Đức Phật 
trong suốt 25 năm. Ông nổi tiếng nhờ trí nhớ 
tuyệt hảo mà ông đã nhớ lại hết những thời 
thuyết pháp của Phật, sau nầy nhờ đó mà ghi 
lại thành kinh điển Phật giáo. A Nan thường 
được dẫn ra như một tấm gương trong các 
kinh điển vì tính khiêm nhường và lòng tận 
tụy của ông đối với Đức Phật. Ông chỉ nhận 
phục vụ riêng cho Đức Phật sau khi Đức Phật 
bảo đẩm với ông rằng cương vị ấy không 
mang lại cho ông bất cứ ưu thế nào. Tên ông 
có nghĩa là “Hoan Hỷ” vì ngày ông sanh ra 
chính là ngày Đức Phật thành đạo. Với trí 
nhớ vô song của ông nên ông là người đầu 
tiên được chọn trùng tụng trong lần kết tập 
kinh điển đầu tiên (4 tháng sau khi Phật nhập 
diệt). Ông là người binh vực nữ quyển. Sau 
khi Đức Phật từ chối lời khẩn câu của Di 
Mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề về việc thành lập 
Ni đoàn, A Nan đã can thiệp cho bà và cuối 
cùng Đức Phật đã đồng ý cho thành lập Ni 
đoàn. 

Life of Ananda—Cuộc đời của ngài A Nan: 
Ananda was the son of Dronodana-raja (a 
younger brother of King Suddhodana). 
Ananda was a younger brother of Devadatta. 
He was known as Sundarananda or Beautiful 
Nanda, as he was born bringing happiness to 
all his kinsfolk, he was named Ananda. He 


2) 


179 


was a cousin of Sakyamuni and one of the 
Buddha”s ten great disciples. In the second 
year of the Buddha's ministry, Ananda 
en(ered the Sangha together with the other 
Sakya Nobles (Anuruddha, Devadatta, 
Bhaddiya, Bhagu, and Kimbala). When the 
Buddha was fifty-five years old, Venerable 
Ananda became his chief attendant (he was 
personal attendant to the Lord Buddha for 
more than twent(y years) Ananda 
volunteered to become a personal attendant 
for Lord Buddha on condition the Buddha 
would grant the following eipht things—A 
Nan là con vua Hộc Phạn (em trai của vua 
Tịnh Phạn). A Nan là em ruột của Đề Bà Đạt 
Đa. Ông được biết đến như là Thiện Hoan 
Hỷ vì khi ông sanh ra mang lại hoan hỷ cho 
mọi người nên mới được đặt tên là A Nan. 
Ngài là em họ của Phật Thích Ca và cũng là 
một trong thập đại đệ tử của Ngài. Hai năm 
sau ngày Phật thành đạo, A Nan đã cùng với 
năm vị hoàng thân khác của dòng Thích Ca 
(Anuruddha, Devadatta, Bhaddiya, Bhagu, và 
Kimbala) đã xin xuất gia với Đức Phật. Khi 
Đức Phật được 55 tuổi ông A Nan đã theo 
làm thị giả cho Ngài trên hai mươi năm. 

He was famous (famed) for his extraordinary 
(excellent) memory, capable of remembering 
every word ever spoken by the Buddha In his 
sermons, which were later recorded as sutras. 
Who was chosen to recite the Dharma at the 
First Council (4 months after the cremation of 
Buddha sacred body). He 1s said to have 
recitted all the Buddhas's sermons which 
were later recorded as “Basket of Buddhist 
Scriptures.” He was the second patrlarch In 
India, after Mahakasyapa. Ananda 1s said to 
have attained enlightenment after the passing 
of the Buddha and to have lived to the age of 
120. The Buddha predicted that Ananada will 
become a Buddha named Saga-ravara-dhara- 
buddhi-vikridi-tabhidjina: A Nan nổi tiếng 
nhờ trí nhớ xuất sắc, có khả năng nhớ từng 
chữ trong những thời thuyết giảng của Phật, 
rồi sau nầy được trùng tụng thành kinh điển. 
Ông được chọn trùng tụng về Kinh điển trong 
lần Đại hội kết tập kinh điển đầu tiên (4 
tháng sau ngày Phật nhập diệt). Người ta nói 


chính ngài A Nan đã đọc thuộc lòng những 
bài thuyết pháp của Đức Phật mà về sau 
được ghi lại thành Kinh Tạng. Ngài là vị Tổ 
thứ hai sau Đại Ca Diếp. Người ta nói ngài A 
Nan chứng đạo sau khi Phật đã nhập diệt và 
ông sống đến 120 tuổi. Phật thọ ký cho ngài 
sau nầy thành Phật hiệu là Sơn Hải Tự Tại 
Thông Vương Phật. 


(HD Ananda begsed to serve the Buddha with the 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


lộ, 


8) 


following conditons—Ngài A Nan xin được 
phục dịch Đức Phật với những điều kiện sau 
đây: 

The Buddha should not give him robes which 
people offered to the Buddha: Đức Phật 
không ban cho ngài những bộ y mà thiện tín 





đã dâng cúng cho Phật. 

The Buddha should not give him food which 
people offered to the Buddha: Đức Phật 
không ban cho ngài vật thực mà thiện tín đã 
cúng dường cho Phật. 

The Buddha should not allow him to dwell in 
the same fragrant chamber: Đức Phật không 
cho phép ngài cùng ở trong một tịnh thất với 
Phật. 

The Buddha should not take him with him 
wherever the Buddha ¡s invited: Đức Phật 
không cho phép ngài đi cùng với Đức Phật 
những nơi nào mà thí chủ thỉnh Đức Phật. 
The Buddha should kindly go with him 
wherever he ¡is invited: Đức Phật sẽ hoan hỷ 
cùng ngài đi đến nơi nào mà thí chủ thỉnh 
ngài đến. 

The Buddha should give him permission to 
1ntroduce visitors that come from afar to see 
the Buddha: Đức Phật hoan hỷ cho phép ngài 
được tiến dẫn những vị khách từ phương xa 
đến viếng Phật. 

The Buddha should kindly grant 
permission to approach him whenever any 
doubt should arise: Đức Phật hoan hỷ cho 
phép ngài đến bạch Đức Phật mỗi khi có 
điều hoài nghi phát sanh. 

)The Buddha should kindly repeat to him the 
discourses that were declared In his absence: 
Đức Phật hoan hỷ lập lại bài pháp mà Đức 
Phật đã giảng lúc ngài vắng mặt. 


him 


180 


(V)The roles of Ananda in Buddhism: Vai trò 


(V) Roles of Ananda 


của Ngài A Nan trong Phật giáo—See Eirst 
nun and First Order of Bhiksunis. 
in the FEirst Buddhist 
Council: Vai trò của Ngài A Nan trong lần 
Kết Tập Kinh Điển lần thứ nhất: 


(A) Ananda also played a crucial role In the 


(B 


` 


“First Buddhist CounciT” held at Rajagrha, at 
which 500 Arhats assembled to recite the 
discourses of the Buddha from memory. 
Ananda had been presented at most of these, 
but he had not yet attained arhathood, and so 
was Iniially excluded from the council. He 
became an arhat on the night before the 
councll, however, able 
attend—A Nan Đa đã đóng một vai trò hết 
sức trọng yếu trong kỳ “Kết Tập Kinh Điển 
lần thứ Nhất” được tổ chức tại thành Vương 
Xá, trong đó có 500 vị A La Hán hội họp để 
trùng tuyên những bài giảng của Đức Phật 
bằng trí nhớ. A Na cũng có mặt nhưng không 
được tham dự vì Ngài chưa chứng quả A La 
hán, tuy nhiên, đêm trước ngày đại hội, ngài 
đã chứng quả A La Hán và cũng được tham 
dự—See Buddhist Councils (I). 

Venerable Ananda, the closest disciple and 
the attendant of the Buddha for 25 years. He 
was endowed with a remarkable memory. 
First Ananda was not admiftted to the Flirst 
Counecil. According to the Cullavagga, later 
other Bhikhus objJected the decision. They 
strongly Interceded for Ananda, though he 
had not attained Arhathood, because of the 
hipgh moral standard he had reached and also 
because he had learnt the Dharma and vinaya 
from the Buddha himself Ananda was 
eventually accepted by Mahakasyapa Into 
the Council, and was able to recite what was 
spoken by the Buddha (sutras and doctrines). 
However, Ananda was charged by other 
Bhikshus several charges which he explained 
as follows—Trong Hội Nghị Kết Tập Kinh 
Điển lần thứ nhất —In the First Council: Ngài 
A Nan, người đệ tử thân cận nhất của Phật 
trong suốt 25 năm, thiên phú với một trí nhớ 
xuất sắc. Lúc đầu đã không được xếp vào 
thành viên Hội Nghị. Theo Kinh Tiểu Phẩm, 
sau đó vì có sự phản đối của các Tỳ Kheo 


and so was {O 





2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


quyết liệt bênh vực cho A Nan, mặc dù ông 
nầy chưa đắc quả A La Hán, bởi vì ông có 
phẩm chất đạo đức cao và cũng vì ông đã 
được học kinh tạng và luật tạng từ chính Đức 
Bổn Sư. Sau cùng A Nan đã được Đại Ca 
Diếp chấp nhận vào Hội Nghị. A Nan đã 
trùng tụng lại tất cả những gì mà Đức Phật 
nói. Tuy nhiên, tại Hội Nghị nầy, A Nan đã 
bị các Tỳ Kheo trách cứ nhiễu tội mà ông đã 
giải thích như sau: 

He could not formulate the lesser and minor 
precepts, as he was overwhelmed with grief 
at the imminent death of the Master: Ông 
không thể kể lại được hết các giới luật nhỏ 
nhặt mà Đức Phật nói là có thể bỏ bớt sau 
khi Ngài nhập diệt, bởi vì ông quá đau buồn 
trước sự nhập diệt sắp xãy ra của Đức Bổn 
Sư. 

He had to tread upon the garment of the 
Master while sewing It as there was no one to 
help him: Ông phải đạp chân lên áo của Đức 
Phật lúc vá áo vì không có ai cầm giúp ông. 
He permitted women to salute first the body 
of the Master, because he did not want to 
defain them. He also did for their edification: 
Ông đã cho phép nữ giới lễ xá lợi Đức Phật 
trước những người khác vì ông không muốn 
giữ họ lại lâu. Ông làm như thế cũng là để 
khai trí cho họ, giúp họ mong muốn được cải 
thân người nam ở kiếp sau. 

He was under the influence of the evil one 
when he forgot to request the Master to 
enable him to continue his study for a kalpa: 
Vì bị quỷ ma che mờ tâm trí nên ông đã quên 
không cầu xin Đức Bổn sư cho ông có thể 
tiếp tục học đạo cho đến suốt đời. 

He had to plead for the admission of women 
ino the Order out of consideraton for 
Mahaprapati Gautami who nursed the Master 
in his infancy: Ông đã xin cho nữ giới là bà 
Ma Ha Ba Xà Ba Đề gia nhập Tăng đoàn trái 
với luật lệ, bởi vì bà ta đã nuôi dưỡng Đức 
Bổn sư khi Ngài còn bé. 

However, according to the Dulva, two other 
charges also seem to have brought against 
Ananda—Tuy nhiên, theo bộ Dulva thì Ngài 
A Nan còn bị gán thêm hai tội nữa: 

He failed to supply drinking water to the 


8) 


181 


Buddha though he had thrice asked for 1t. He 
said that the water of the river at that time 
was muddy, not potable for the Buddha: Ông 
đã không lấy nước uống cho Đức Phật mặc 
dù ngài đã ba lần đòi uống. Ông làm như thế 
vì bấy giờ nước sông đang đục không thể lấy 
cho Đức Phật uống được. 

He showed the privy parfs of the Buddha to 
men and women of low character. He said 
that the exhibition of the prIvy parfs of the 
Buddha would rid those concerned of their 
sensuality: Ông đã để cho nam và nữ giới 
thuộc hàng hạ phẩm được xem âm tàng của 
Đức Phật. Ông nói sự để lộ âm tàng của Đức 
Thế Tôn nhằm giải thoát cho những kẻ còn 
bận tâm về chuyện ái dục. 


(VDStories about Ananda at the time of the 


Buddha—Những câu chuyện về Ngài A Nan 
lúc Đức Phật còn tại thế: At the time of the 
Buddha, once when the World Honoured One 
had a slight Indisposition and needed some 
cow milk, Ananda took a bow]l and went to a 
Brahmin family where he stood at the door— 
Thời Đức Phật còn tại thế, lúc Thế Tôn thân 
hơi có bệnh phải dùng sữa bò, A Nan bèn 
cầm bát đến đứng trước cửa nhà người Đại 
Bà La Môn để xin sữa: 

“Why are you out so early holding a bowl In 
your hand?”—Lúc ấy ông Duy Ma Cật đến 
bảo A Nan: “Này A Nan! Làm gì cầm bát 
đứng đây sớm thế?”—Vimalakirti came and 
asked Ananda. 

Ananda replied: “Venerable Upasaka, the 
World Honoured One 1s slighfly Indisposed 
and wanfs some cow miÏk; this 1s why I have 
come here.—A Nan đáp: “Cư sĩ, Thế Tôn 
thân hơi có bệnh phải dùng sữa bò, nên tôi 
đến đây xin sữa.” 
Vimalakrdi said: “Stop, Ananda, stop 
speaking these words. The Tathahataˆs body 
1S as strong as a diamond for He has cut off 
all evils and has achieved all good. What 
kind of indisposition and trouble doe He still 
have? Ananda, do not slander the Tathagata 
and do not let other people hear such coarse 
language. Do not let the god (devas) as well 
as the Bodhisattvas of other pure lands hear 
about it. Ananda, world ruler (cakravarti) 


who has accumulated only a fe little merits 1s 
already free from all allments; how much 
more so 1s the Tathagata who has earned 
counfless merits and has achieved all moral 
excellences? Go away, Ananda, do not cover 
us all with shame. If the Brahmins heard you 
they would say: “How can this man be a 
saviour If he cannot cure his own illness; how 
can he pretend to heal the sick?” Get away 
unnoticed and quickly and do not let others 
hear what you have said. Ananda, you 
should know that the body of the Tathagatfa 1s 
the Dharmakaya and does not come from (the 
1llusion of) thought and desire. The Buddha 
1s the World Honoured One (Bhagavat); His 
body 1s above and beyond the three realms 
(of desire, form and beyond form) and 1s 
outsde the steam of _ transmigratory 
suffering. The Buddha body 1s transcendental 
(we wei) and is beyond destny. How then 
can such a body be ilI?—Ông Duy Ma Cật 
nói: “Thôi thôi! Ngài A Nan chớ nói lời ấy! 
Thân Như Lai là thể kim cang, các ác đã dứt, 
các lành khắp nhóm, còn có bệnh øì, còn có 
não gì? Im lặng bước đi, ngài A Nan! Chớ có 
phỉ báng Như Lai, chớ cho người khác nghe 
lời nói thô ấy, chớ làm cho các trời oai đức 
lớn và các Bồ Tát từ Tịnh Độ phương khác 
đếnđây nghe được lời ấy! Ngài A Nan! 
Chuyển Luân Thánh Vương có ít phước báu 
còn không tật bệnh, huống chi Như Lai phước 
báu nhiều hơn tất cả đấy ư? Hãy đi ngài A 
Nan! Chớ làm cho chúng tôi chịu sự nhục đó, 
hàng ngoại đạo Phạm chí nếu nghe lời ấy, 
chắc sẽ nghĩ rằng “Sao gọi là Thây, bệnh của 
mình không cứu nổi mà cứu được bệnh người 
khác ư?' Nên lén đi mau, chớ để cho người 
nghe! Ngài A Nan! Phải biết thân Như Lai, 
chính là Pháp thân, không phải thân tư dục, 
Phật là bực Thế Tôn hơn hết ba cõi, thân 
Phật là vô lậu, các lậu đã hết, thân Phật là 
vô vi, không mắc vào các số lượng, thân như 
thế còn có bệnh gì?” 

At that time, Vimalakirts words covered 
him with shame and he asked himself 1f he 
had not wrongly understood the Buddhaˆs 
order. Thereat, a volce was heard in the air 
above, sayIng: “Ananda, the upasaka 1s right, 


182 


but since the Buddha appears In the five 
kasaya (or periods of turbidity on earth), He 
uses this (expedien) method (upaya) to 
liberate living beings. Ananda, go and beg 
for the cow milk without shame.”—Lúc đó A 
Nan thật quá hổ thẹn tự nghĩ không lẽ ngài 
gần Phật bấy lâu nay mà nghe lầm ư? A Nan 
liền nghe trên hư không có tiếng nói rằng: “A 
Nan! Đúng như lời cư sĩ đã nói, chỉ vì Phật 
ứng ra đời ác đủ năm món trược nên hiện ra 
viêc ấy, để độ thoát chúng sanh thôi. A Nan! 
Hãy đi lấy sữa chớ có thẹn.” 
Ananda Bodhi Tree: A Nan Bồ Để Thụ— 
Ananda Bodhi Tree, so called because It was 
Venerable Ananda who was responsible for the 
planting of the tree. In the absence of the Buddha, 
devout followers, who used to bring flowers and 
garlands, laid them at the entrance to the fragrant 
chamber and departed with much rejoicing. 
Anathapndika heard of ¡it and requested 
Venerable Ananda to inquire from the Buddha 
whether there was a possibility of finding a place 
where his devotees mipht pay obeisance to the 
Buddha when he 1s away on his preaching fours. 
Venerable Ananda mentioned this matter to the 
Buddha and asked I1f he might bring a seed from 
the great Bodhi Tree and plant at the entrance to 
Jetavana, as a symbol of the Buddha for people to 
pay homage when the Buddha was on his 
preaching tours. The Buddha agreed. The tree 
that sprang up In that place was known as the 
Ananda-Bodhi—Còn gọi là cây Bồ Đề A Nan, vì 
chính ngài A Nan đã trồng nó. Trong thời Đức 
Phật còn tại thế, thiện tín đến thăm viếng Phật 
đều mang theo bông hay những tràng hoa để 
cúng dường. Trong những lúc Đức Phật đi vắng 
thì thiện tín đặt những thứ hoa ấy trước cửa tịnh 
thất của Phật rồi ra về. Trưởng giả Cấp Cô Độc 
thấy vậy thỉnh cầu Đại Đức A Nan bạch với Phật 
tìm một nơi nào khác để thiện tín có thể đến lễ 
bái cúng dường trong lúc Đức Phật đi chu du 
hoằng pháp. A Nan bèn bạch với Đức Phật cho 
phép ông lấy một hạt Bồ Đề gieo thành cây ngay 
trước cổng tịnh xá làm biểu tượng của Phật cho 
thiện tín đến lễ bái cúng dường khi Phật bận đi 
hoằng hóa phương xa. Cây Bồ Đề ấy đến nay 
vẫn còn và được gọi là “cây Bồ Đề A Nan”. 


Ananda Metteyya: Ananda Metteyya ¡is the 
Buddha name of Charles Allen Bennett 
McGregor (1872-), a pioneering British Bhikkhu 
who founded the International Buddhist Soclety. 
After reading Sir Arnold Edwin's “The Light of 
Asia,” he traveled to Sri Lanka and fter that 
recerived the novie monk”s ordination in Burma In 
1901 and became a fully ordained Theravada 
monk 1n the following year. He founded the 
International Buddhist Society (Buddhasasana 
Samagama) ¡in I903—Pháp danh của Charles 
Allen Bennett McGregor, một vị sư Anh đi tiên 
phong trong việc sáng lập ra Hội Phật Giáo Quốc 
Tế. Sau khi đọc tập thơ “Ánh Sáng Á Châu” của 
SIr Arnold Edwin, ông du hành sang Sri Lanka và 
sau đó thọ giới Sa Di tại Miến Điện năm 1901 và 
trở thành Tỳ Kheo theo Phật giáo Nguyên Thủy 
vào năm 1902 ông sáng lập ra Hội Phật Giáo 
Quốc Tế vào năm 1903. 

Anandapura (sk): A Nan Đà Bổ La— 
According to Eitel in The Dictionary of Chinese- 
English Budhist Terms, Anandapura was a place, 
northeast of GuJerat (presently Barnagar), near 
Kurree, which was one of the strongholds of the 
Jain sect (externalists)—Theo Eitel trong Trung 
Anh Phật Học Từ Điển, A Nan Đà Bổ La nằm về 
hướng đông bắc của Gujerat (bây giờ là 
Barnagar), gần Kurree, một trong những cứ địa 
hùng mạnh của phái Jain (ngoại đạo). 
Anangana (p): Vô uế—Without blemishes. 
Anannaftam-nassamifindriyam (p): Vị tri 
đương tri căn—The faculty of knowing that one 
will know the unknown—Trí căn dùng để biết 
những gì chưa được biết—See Three dharmas 
(XXXIX). 

Ananta-citta (skt): Tâm Vô Biên—According to 
The Avatamsaka Sutra, this is one of the eleven 
minds that lead to enliphtenment. An endless 
heart which 1s like space—Theo Kính Hoa 
Nghiêm, đây là một trong 11 tâm dẫn đến giác 
ngộ. Tâm vô biên như hư không —See Eleven 
minds that lead to enlightenmeit. 
Anantannirdesapratishthana-samadhi: The 
Concentration whích the Buddha 1s 
represented as entering before preaching the 
doctrine of infiniy as given In the Lotus Sutra— 
Vô Lượng Nghĩa Xứ Tam Muội, loại tam muội 


1nto 


183 


mà Đức Phật nhập định trước khi thuyết giảng 

Kinh Pháp Hoa Vô Lượng Nghĩa. 

Anantarya (skt: Vô Gián Nghiệp. 

Anantasavara-usnisa (p): Phật đảnh Vô Biên 

Âm. 

Anantat: Vô biện—Vô lượng. 

Anantatcharitra: Vô biên hạnh Bồ Tát. 

Anantatvikramin: Vô lượng lực Bồ Tát. 

Anantava loko (p) Thế giới vô biên—The 

world 1s Infinite. 

Anapana (skt: A Na Ba Na—Exhaling and 

Inhaling—Hơi thở ra vô—Phép quán sổ tức— 

Contemplaton of the breathing (mnhaling and 

exhaling)—Số Tức Quán—See Anapanasatti. 

Anapanasatisuttam: Kinh Nhập Tức Xuất Tức 

Niệm. 

Anapanasati (p› Sổ Tức Quán— 

Contemplation by counting the breathing—Niệm 

hơi thở. 

(Œ) The meanings of Contemplation by counting 
the breathing——Ý nghĩa của Quán Sổ Tức: 

1) _ Wakefulness during inhaling and exhaling, or 
mediftaton on the breath. One of the most 
Imporftant  preliminary 
attainment absorptions—Sự chú tâm đối với 
hơi thở vào và thở ra hay thiển quán hơi thở. 
Một trong những bài tập quan trọng nhất đưa 
đến sự định tĩnh. 

2) Mindfulness of breathng—Niệm Tức: The 
affentiveness fo the touch sensation of In- 
breath and out-breath In the vicinty of the 
nosfrils or upper lip, whether the alr 1s felt 
strikmng as one breathes in and out—Suy 
niệm về hơi thở. Tỉnh thức về cảm giác xúc 
chạm của những vùng phụ cận hai lổ mũi hay 
môi trên khi không khí ập đến lúc ta thở vào 
thở ra. 

3) There are many methods of contemplation, 
but the method of contemplation by counting 
the breathing 1s the easiest way to practice. A 

of counting breathngs to 

eliminate scattering thoughts. First we inhale 
the air ten 

When cxhalng deeply, 

1magine that what Is Impure 1n our body such 

aS WOTry, øreed, anger, and Ipgnorance would 
be rejected in the atmosphere. When inhaling 


©X€TCIS€S for 


medifation 


and exhale tmes for 


normalization. 


4) 


qI) 


l) 


2) 


deeply, Iimagine that what Is pure from the 
cosmos would follow the air to Impregnafe 
our body and mind. The most Iimportant detail 
to remember 1s to pay close atfention to the 
breathing. Do not let the mind wander. If 
there Is some error In the counting, don't 
worry, just do it again—Có nhiều phương 
pháp quán, nhưng quán số tức là dễ thực 
hành nhất. Sổ tức là phép quán đến hơi thở 
để loại trừ những tạp niệm. Trước khi bắt 
đầu phải thở ra hít vào khoảng 10 lần cho 
điều hòa. Khi thở ra nhẹ nhàng và dài, nên 
tưởng “những điều phiền não tham sân sỉ 
cũng như các chất ô trược đều bị tống khứ ra 
ngoài hết.` Khi hít vào cũng nhẹ nhàng và 
đài như lúc thở ra và tưởng “những chất thanh 
tịnh của vũ trụ đều theo hơi thở thấm vào 
khắp thân tâm.` Điều cần nhớ là cần phải 
chuyên tâm vào hơi thở, không để tạp niệm 
xen vào; nếu có quên hay lầm lộn con số, 
đừng nên lo lắng, chỉ cần bắt đầu đếm lại rõ 
ràng. 

Mindfulness of breathing: Niệm Tức—Suy 
niệm về hơi thở —The attentiveness to the 
touch sensation of in-breath and out-breath In 
the vicinty of the nostrils or upper Ïp, 
whether the arr 1s felt striking as one breathes 
in and out—Tỉnh thức về cảm giác xúc chạm 
của những vùng phụ cận hai lổ mũi hay môi 
trên khi không khí ập đến lúc ta thở vào thở 
ra—See Ten recollections. 

There are four ways of counting—Có bốn 
cách đếm như sau: 

Even counting—Đếm hơi chẳn: Counting the 
cycle of breathing that comprises both 
inhaling and exhaling. Count l for the first 
cycle, count 2 for the second cycle, and so on 
until 10 and do 1t again and again for 30 or 45 
minutes. This way of counting Is the most 
commonly applied—Hít vào, thở ra đếm I; 
hít vào thở ra đếm hai; đếm đến 10 rồi đếm 
lại trong khoảng thời gian 30 đến 45 phút. 
Odd countinse—Đếm hơi lẽ: Counting 1 for 
the ¡nhaling process; counting 2 for the 
exhaling process until 10 and repeat the same 
process for 30 or 45 minutes—Thở vào đếm 
1, thở ra đếm 2, đếm đến mười rồi tiếp tục 
trở lại trong khoảng thời gian 30 đến 45 phút. 


3) 


4) 


(IIThe 


(A) Breathing 


l) 


2) 


3) 


184 


Counting from Ï to 10, utilizing either one of 
the above two methods: Đếm thuận—Đếm 
theo hai cách trên tuần tự từ 1 đến 10. 
Counting from 10 to I utilizing either one of 
the above two methods: Đếm nghịch—Đếm 
theo hai cách trên từ 10 đến 1. 

Buddha's teachingøs 1n the 
Anapanasatisutta—Những lời Phật dạy về 
“Quán sổ tức” trong Kinh Quán Niệm: 
medifation—Ana me€ans 
exhalinge—Pana means Inhaling. According to 
the Anapanasatisutta, how_ 1s mindfulness of 
breathing developed and cultivated, so that It 
1S Of preat fruit and great benefit>—Ana có 
nghĩa là thở ra. pana (skt) có nghĩa là thở 
vào. Theo Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm, 
thế nào là tu tập Nhập Tức Xuất Tức Niệm 
để được công đức lớn? 

Thịs 
beginners. lf we are unable to engage 1n 
higher forms of medifation, we should try this 
basic breathing meditaton. Meditaton or 
concentration on normal 
exhalatons of breath through our nostrils. 
Just focus our mind on one thing: breathing, 
we will soon overcome a lot of distractions 
and unhappy states of mind. Try to calm the 
body and mind for contemplation by counting 
the breathing: Đây là phương pháp Thiển 
Quán căn bản cho những người sơ cơ. Nếu 
chúng ta không thể thực hành những hình 
thức thiển cao cấp, chúng ta nên thử quán sổ 
tức. Thiển Sổ Tức hay tập trung vào hơi thở 
vào thở ra qua mũi. Chỉ tập trung tâm vào 
một việc là hơi thở, chẳng bao lâu sau chúng 
ta sẽ vượt qua sự lo ra và khổ não của tâm. 
Here a Bhikkhu, gone to the forest or to the 
root OŸ a free or to an empty hut, sits down; 
having folded his legs crosswise, set his body 
erect, and established mindfulness In front of 
him, ever mindful he breathes in, mindful he 
breathes out: Ở đây, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ 
Kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi 
đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lưng 
thẳng và trú niệm trước mặt. Chánh niệm, vị 
ấy thở vô; chánh niệm vị ấy thở ra. 

Breathing in long, he understands: “[ breathe 
in long?” or breathng out long, he 


1s the basic meditaton method for 


inhalatons and 


4) 


5) 


understands: “I breathe out long.” Breathing 
in short, he understands: “I breathe 1n short;” 
or breathing out short, he understands: “] 
breathe out short.” He trains thus: “T shall 
breathe In experiencing the whole body of 
breath;” he trains thus: “[ shall breathe out 
experiencing the whole body of breath.” He 
trains thus: “[ shall breathe in traqilizing the 
bodily formation;” he trains thus: “T shall 
breathe out trangulizng the bodiy 
formation.”: Thở vô dài, vị ấy biết mình đang 
thở vô dài. Hay thở ra dài, vị ấy biết mình 
đang thở ra dài. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết 
mình đang thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, vị 
ấy biết mình đang thở ra ngắn. Vị ấy tập: 
“Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô.” VỊ ấy 
tập: “An tịnh toàn thân tôi sẽ thở vô.” Vị ấy 
tập: “An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra.” 

He thus “[  shall 
experiencing rapture;” he trains thus: “I 
shall breathe out experiencing rapture.” He 
trains thus: “[ shall breathe in experiencing 
pleasure;” he trains thus: “[ shall breathe out 
experlencing pleasure.” He trains thus: “] 
shall breathe ¡in experiencing the mental 
formation;” he trains this: “I shall breathe out 
experilencng the mental formation.”” He 
trains thus: “I shall breathe In tranquilizing 
the mental formation;” he trains thus: “I shall 
breathe tranqguilizing the 
formation.”: Vị ấy tập: “Cảm giác hỷ thọ, tôi 
sẽ thở vô.” VỊ ấy tập: “Cảm giác hỷ thọ, tôi 
sẽ thổ ra.” Vị ấy tập: “Cảm giác lạc thọ, tôi 
sẽ thở vô.” Vị ấy tập: “Cảm giác lạc thọ, tôi 
sẽ thở ra.” VỊ ấy tập: “Cảm giác tâm hành, 
tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: “Cảm giác tâm 
hành, tôi sẽ thở ra.” VỊ ấy tập: “Cảm giác an 
tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: 
“Cảm giác an tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra.” 
He thus “I[  shall 
experiencing the mind;” he trains thus: “I 
shall breathe out experiencing the mind.” He 
trains thus: “I shall breathe in gladdening the 
mind;” he trains thus: “[I shall breathe out 
gladdening the mind.” He trains thus: “I shall 
breathe In concentrating the mind;” he trains 
thus: “[ shall breathe out concenfrating the 
mind.” He trains thus: “[ shall breathe In 


traIns breathe ¡n 


OUf mental 


traIns breathe ¡n 


6) 


(B) 


1) 


185 


liberating the mind;” he trains thus: “I shall 
breathe out liberating the mind.”: Vị ấy tập: 
“Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: 
“Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra.” Vị ấy tập: 
“Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: 
“Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra.” Vị ấy tập: 
“Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: 
“Với tâm định fĩnh, tôi sẽ thở ra.” Vị ấy tập: 
“Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô.” VỊ ấy tập: 
“Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra.” 

He thus: “[  shall 
contemplating impermanence;” he trains 
thus: “I shall breathe out contemplating 
Impermanence.” He trains thus: “I shall 
breathe ¡in contemplating fading away;” he 


traIns breathe ¡1n 


trains thus: “I shall breathe out contemplating 
fading away.” He trains thus: “I shall breathe 
1n contemplating cessation;” he trains thus: “] 
shall breathe out contemplating cessation.” 


He trans thus “I shall breathe In 
contemplating relinguishment;” he trains 
thus: “I shall breathe out contemplating 


relinquishment.”: Vị ấy tập: “Quán vô 
thường, tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: “Quán vô 
thường, tôi sẽ thở ra.” Vị ấy tập: “Quán ly 
tham, tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: “Quán ly 
tham, tôi sẽ thở ra.” Vị ấy tập: “Quán đoạn 
diệt, tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: “Quán đoạn 
diệt, tôi sẽ thở ra.” Vị ấy tập: “Quán từ bỏ, 
tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: “Quán từ bỏ, tôi sẽ 
thở ra.” 

And how, Bhikkhus, does mindfulness of 
breathing, developed and cultivated, fulfil 
the four foundations of mindfulness?—Và 
như thế nào, nầy các Tỳ Kheo, là nhập tức 
xuất tức niệm được tu tập? Như thế nào làm 
cho sung mãn, khiến bốn niệm xứ được viên 
mãn? 

Bhikkhus, on whatever occasion a Bhikkhu, 
breathing In long, understands: “I breathe 1n 
long;” or breathe out long, understands: “[I 
breathe out long;” breathng ¡in short, 
undersfands: “[ breathe In short;” breathing 
out short, understands: “I breathe out short.” 
He thus: “I shall 
experiencing the whole body of breath;” he 
trains thus: “[ shall breathe out experiencing 
the whole body of breath;” he trains thus: “I 


traIns breathe ¡n 


2) 


a) 


b) 


c) 


d) 


shall breathe ¡in tranguilizing the bodily 
formation;” he trains thus: “I shall breathe out 
tranguilizing the bodily formation.” On that 
occasion, a Bhikkhu abides contemplating the 
body as a body, ardent, fully aware, and 
mindful, having put away covetousness and 
grief for the world. I say that this 1s a certain 
body among the bodies, namely, In-breathing 
and out-breathing. That ¡1s why on that 
occasion a Bhikku abides contemplating the 
body as a body, ardent, fully aware, and 
mindful, having put away covetousness and 
grief for the world: Khi nào, nầy các Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo thở vô dài, vị ấy biết là mình 
đang thở vô dài. Hay khi thở ra dài, vị ấy biết 
là mình đang thở ra dài. Hay thở vô ngắn, vị 
ấy biết là mình đang thở vô ngắn. Hay thở ra 
ngắn, vị ấy biết là mình đang thở ra ngắn. Vị 
ấy tập: “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô.” 
VỊ ấy tập: “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở 
ra.” Vị ấy tập: “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở 
vô.” Vị ấy tập: “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở 
ra.” Trong khi tùy quán thân thể trên thân 
thể, này các Tỳ Kheo, vị Tỳ Kheo trú, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham 
ưu ở đời. Nây các Tỳ Kheo, đối với các thân, 
Ta đây nói là một, tức là thở vô thở ra. Do 
vậy, nầy các Tỳ Kheo, trong khi tùy quán 
thân thể trên thân thể, vị Tỳ Kheo trú, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham 
ưu ở đời. 

Bhikkhus! Ôn whatever occasion a Bhikkhu 
thnks about “experiencing rapture—Khi 
nào, nầy các vị Tỳ Kheo, vị Tỳ Kheo nghĩ về 
cảm giác hỷ thọ: 

He trans thus “I shall breathe In 
experiencing rapture”—VỊ ấy tập: “Cảm 
giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô.” 

He trans thus “I[ shall breathe out 
experiencing rapture”—VỊ ấy tập: “Cảm 
giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra.” 

He thus: “I shall breathe im 
experiencing pleasure.”—VỊ ấy tập: “Cảm 
giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô.” 

He thus “[ shall breathe out 
experiencing pleasure.”—VỊ ấy tập: “Cảm 
giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra.” 


traIns 


trains 


8) 


h) 


3) 


a) 


b) 


c) 


q) 


186 


He thus: “1 shall 
experiencing the mental formation.”—VỊ ấy 
tập: “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô.” 

He thus: “I[  shall 
experiencing the mental formation.”—VỊ ấy 
tập: “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra.” 

He trans thus “I shall breathe In 
tranquilizing the mental formation.”: Vị ấy 
tập: “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô.” 

He thus: “I[  shall 
tranquilizing the mental formation.”—Vị ấy 
tập: “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra.” 

©n that occasion a Bhikhu abides 
contemplating feelings as feelings, ardent, 
fully aware, and mindful, having put away 
covefousness and grief for the world. I say 
that this Is a this 1s a certain feeling among 
the feelings, namely, giving close attention to 
in-breathing and out-breathing. This 1s why 
on that Bhikkhu  abides 
contemplating feelings as feelings, ardent, 
fully aware, and mindful, having put away 
covefousness and grief for the world: Trong 
khi tùy quán thọ trên các thọ, nầy các Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Nây 
các Tỳ Kheo, đối với các thọ, Ta đây nói là 
một, tức là thở vô thở ra. Do vậy, nầy các Tỳ 
Kheo, trong khi tùy quán thọ trên các thọ, vị 
Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm để chế ngự tham ưu ở đời. 

Bhikkhus, on whatever occasion, thinks of the 
'experiencing the mỉnd.': Khi nào, nầy các 
Tỳ Kheo, Tỳ Kheo nghĩ về cảm giác tâm. 

A Bhikkhu trains thus: “[ shall breathe In 
experiencing the mind.”—VỊ ấy tập: “Cảm 
giác tâm, tôi sẽ thở vô.” 

He thus: “I[  shall 
experiencing the mind.”: Vị ấy tập: “Cảm 
giác tâm, tôi sẽ thở ra.” 

A Bhikkhu trains thus: “[ shall breathe In 
gladdening the mind.”——VỊ ấy tập: “Với tâm 
hân hoan, tôi sẽ thở vô.” 

A Bhikkhu trains thus: “[ shall breathe out 
gladdening the mind.”—VỊ ấy tập: “Với tâm 
hân hoan, tôi sẽ thở ra.” 


traIns breathe ¡n 


trains breathe out 


trains breathe out 


OCcasion  a 


trains breathe out 


e) A Bhikkhu trains thus: A Bhikkhu trains thus: 


8) 


h) 


4) 


a) 


b) 


c) 


q) 


“JI shall breathe In gladdening the mind.”——VỊ 
ấy tập: “Với tâm Thiền định, tôi sẽ thở vô.” 
A Bhikkhu trains thus: “I shall breathe out 
concentrating the mind.”—Vị ấy tập: “Với 
tâm Thiền định, tôi sẽ thở ra.” 

He trains thus: A Bhikkhu trains thus: “T shall 
breathe ¡n liberating the mind.”—VỊ ấy tập: 
“Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô.” 

He trains thus: A Bhikkhu trains thus: “T shall 
breathe out liberating the mind.”——VỊ ấy tập: 
“Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra.” 


On that occasion a Bhikkhu abides 
contemplating mind as mind, ardent, fully 
aware, and mindfulỰ, having put away 


covefousness and øgrief for the world. I do not 
say that the development of 
mindfulness of breathing for one who 1s 
forgefful, who 1s not fully aware. That 1s why 
on that Bhikkhu  abides 
contemplating mind as mind, ardent, fully 
aware, and mindful, having put away 
covefousness and grief for the world: Trong 
khi tùy quán tâm trên tâm, nầy các Tỳ Kheo, 
Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Nầy các Tỳ 
Kheo, sự tu tập nhập tức xuất tức niệm không 
thể đến với kẻ thất niệm, không có tỉnh giác. 
Do vậy, nầy các Tỳ Kheo, trong khi tùy quán 
tâm trên tâm, vị Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. 
Bhikkhu, on whatever occasion, a Bhikkhu 
thinks “eontemplatfion of 
impermanence'—Khi nào nầy các Tỳ Kheo, 
Tỳ Kheo nghĩ về “quán vô thường: 

He trans thus “I shall breathe In 
contemplating impermanence.”—VỊ ấy tập: 
“Quán vô thường, tôi sẽ thở vô.” 

He trans thus “[ shall breathe out 
contemplating impermanence.”—Vị ấy tập: 
“Quán vô thường, tôi sẽ thở ra.” 
He thus: “I1 shal 
contemplating fading away.”—Vị Ấy tập: 
“Quán ly tham, tôi sẽ thở vô.” 
He thus: “I[  shall 
contemplating fading away.”—Vị Ấy tập: 
“Quán ly tham, tôi sẽ thở ra.” 


there 1s 


OCCcasion  a 


about 


traIns breathe ¡n 


trains breathe out 


8) 


h) 


5) 


6) 


187 


He thus: “I1 shal 
contemplating cessation.”——VỊ ấy tập: “Quán 
đoạn diệt, tôi sẽ thở vô.” 

He thus: “I[  shall 
contemplating cessation.”——VỊ ấy tập: “Quán 
đoạn diệt, tôi sẽ thở ra.” 

He thus: “[  shall 
contemplating relinquishment.”—VỊ ấy tập: 
“Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô.” 
He trans thus: “I shall 
contemplating relinquishment.”—Vị ấy tập: 
“Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra.” 

On that Bhikkhu abides 
contemplating mind-objects as mind-obJects, 
ardent, fully aware, and mindful, having put 
away covetousness and grief for the world. 
Having seen the wisdom the abandoning of 
covefousness and øsrief, he closely looks on 
with equanimity. That is why on that occasion 
a Bhikkhu abides contemplating mind-obJects 
as mind-oblJects, ardent, fully aware, and 
mindful, having put away covetousness and 
grIef for the world: Trong khi tùy quán pháp 
trên pháp, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo trú, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự 
tham ưu ở đời. Vị ấy, do đoạn trừ tham ưu, 
sau khi thấy với trí tuệ, khéo nhìn sự vật với 
niệm xả ly. Do vậy, nầy các Tỳ Kheo, trong 
khi tùy quán pháp trên các pháp, vị Tỳ Kheo 
trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế 
ngự tham ưu ở đời. 
Bhikkhus, that 1s 
breathing, developed and cultivated, fulfils 
the four foundations of mindfulness: Nhập 
tức xuất tức niệm, nầy các Tỳ Kheo, được tu 
tập như vậy làm cho sung mãn như vậy, 
khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn. 


traIns breathe 1n 


breathe out 


trains 


breathe 1n 


traIns 


breathe out 


OCcasion  a 


how mindfulness of 


(V)And how, Bhikkhus, do the four foundations 


l) 


of mindfulness, developed and cultivated, 
fulñl the seven enlightenment factors?—Và 
Bốn niệm xứ, nầy các Tỳ Kheo, tu tập như 
thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, 
khiến cho thất giác chỉ được viên mãn? 

Bhikkhus, on whatever occasion a Bhikkhu 
abides contemplating the body as a body, 
ardent, fully aware, and mindful, having put 
away covetousness and grief for the world, 
on that occasion unremitting mindfulness 1s 


2) 


3) 


established In him. On whatever occasion 
unremifing mindfulness 1s established in a 
Bhikkhu, on that occasion the miỉndfulness 
enlightenment facfor ¡1s aroused in him, and 
he develops 1t, and by development, It comes 
to fulfilment in him: Nầy các Tỳ Kheo, trong 
khi tùy quán thân trên thân, Tỳ Kheo trú, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự 
tham ưu ở đời, trong khi ấy, niệm không hôn 
mê của vị ấy được an trú. Trong khi niệm 
không hôn mê của vị ấy cũng được an trú, 
nầy các Tỳ Kheo, trong khi ấy niệm giác chỉ 
được bắt đầu khởi lên với Tỳ Kheo, trong khi 
ấy, Tỳ Kheo tu tập niệm giác chi. Trong khi 
ấy niệm giác chi được Tỳ Kheo tu tập đi đến 
viên mãn. 

Abiding thus mindful, he Investigates and 
examines that 
embarks upon a full ¡inguiry imto it. On 
whatever occasion, abiding thus mindful, a 


state with wisdom and 


Bhikkhu Investigates and examines that state 
with wisdom embarks upon a full inquiry 1nto 
1t. (On that occasion, the investigation-of- 
states enlightenmen( factor ¡is aroused In 
him, and he develops 1t, an by development If 
comes to fulfilment in him: Nầy các Tỳ 
Kheo, trong khi trú với chánh niệm như vậy, 
Tỳ Kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, thẩm sát 
pháp ấy. Nầy các Tỳ Kheo, trong khi trú với 
chánh niệm như vậy, Tỳ Kheo với trí tuệ suy 
tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy, trong khi ấy 
trạch pháp giác chỉ được bắt đầu khởi lên 
với Tỳ Kheo. Trong khi ấy, Tỳ Kheo tu tập 
trạch pháp giác chi. Trong khi ấy trạch pháp 
giác chỉ được Tỳ Kheo tu tập đi đến viên 
mãn. 

In one who Investigates and examines that 
state with wisdom and embarks upon a full 
1nquIry In(o 1t, tireless energy 1s aroused. On 
whatever occasion, tireless energy 1s aroused 
in a Bhikkhu who Investigates and examines 
that state with wisdom embarks upon a full 
1nquïry I1n(o 1t. Ôn that occasion, the energy 
enlightenment facfor 1s aroused in him, and 
he develops 1t, an by development It comes 
to fulfilment in him: Nầy các Tỳ Kheo, trong 
khi trú với chánh niệm như vậy, Tỳ Kheo với 
trí tuệ suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy, sự 


4) 


5) 


6) 


188 


tỉnh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên với 
vị Tỳ Kheo. Nây các Tỳ Kheo, trong khi Tỳ 
Kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, thẩm sát pháp 
ấy, sự tinh tấn không thụ động được bắt đầu 
khởi lên với Tỳ Kheo ấy. Trong khi ấy tỉnh 
tấn giác chỉ được Tỳ Kheo tu tập đi đến 
viên mãn. 

In one who arouses energy, worldly rapture 
arises. On whatever occasion, unworldly 
rapture arises in a Bhikkhu who has aroused 
that the raptfure 
enlightenment facfor ¡1s aroused in him, and 
he develops It, an by development It comes 
to fulfilment in him: Hỷ không liên hệ đến 
vật chất được khởi lên nơi vị tinh tấn tinh 
cần. Nầy các Tỳ Kheo, trong khi hỷ không 
liên hệ đến vật chất khởi lên nơi Tỳ Kheo 
tinh tấn tinh cần, trong khi ấy hỷ giác chi bắt 
đầu khởi lên trong vị Tỳ Kheo. Trong khi ấy 
hỷ giác chỉ được vị Tỳ Kheo tu tập đi đến 
viên mãn. 

In one who 1s rapturous, the body and mind 
becomefranquil. On whatever occasion, the 
body and mind become tranquil in a BhikkhU 


energy, on OCCasion, 


who 1s rapturous, on that occasion, the 
tranquility enlightenment facfor is aroused 
in hiím, and he develops 1t, an by 
development 1t comes to fulfilment in him: 
Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành 
khinh an, tâm cũng được khinh an. Nây các 
Tỳ Kheo, trong khi Tỳ Kheo với ý hoan hỷ 
được thân khinh an, được tâm cũng khinh an, 
trong khi ấy, khinh an giác chi bắt đầu khởi 
lên nơi Tỳ Kheo. Trong khi ấy, khinh an 
giác chỉ được Tỳ Kheo tu tập. Trong khi ấy, 
khinh an giác chi được Tỳ Kheo làm cho đi 
đến sung mãn. 

In one whose body 1s tranguil and who feels 
pleasure, the mind becomes concenfrated. On 
OCcasion, the 
concentfrated in a Bhikkhu who 1s tranquil and 
pleasure, on that occasion, the 
concentrafion cenlightenment factor 1s 
aroused in him, and he develops 1t, an by 
development 1t comes to fulfilment in him: 
Một vị có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy 
được định tĩnh. Nầy các Tỳ Kheo, trong khi 
Tỳ Kheo có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy 


whatever mind ˆ become 


feels 


được định tĩnh, trong khi ấy định giác chi bắt 
đầu khởi lên nơi vị Tỳ Kheo nầy. Trong khi 
ấy định giác chỉ được Tỳ Kheo tu tập. trong 
khi ấy định giác chi được Tỳ Kheo làm cho đi 
đến sung mãn. 

7) He closely looks on with equanimity at the 
mind thus. On whatever occasion, a Bhikkhu 
closely looks on with equanimity at the mind 
thus, on that the cequanimity 
enlightenment factor is aroused ¡n him, and 
he develops 1t, an by development It comes 
to fulfilment in him: Vị ấy với tâm định nh 
như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly. 
Nầy các Tỳ kheo, trong khi Tỳ Kheo làm với 
tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý 
niệm xả ly, trong khi ấy xả giác chỉ được Tỳ 
Kheo tu tập. trong khi ấy xả giác chỉ được vị 
Tỳ Kheo làm cho đi đến sung mãn. 

Anapatrapya (skt: Lack of remorse—Non- 

bashfulnesse—Vô quí (không biết thẹn)—See 

Fifty-one Dharmas Interactive with the Mind, and 

Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 

Anapranasmrfi (sk): Anapanasati (p)—Sổ 

Tức Quán-Midfulness on the 

breathing—See AnapanasatfI. 

Anasrava  (sk): No  leakage—Without 

leakage—Liberaton—NIrvana—No  drip—No 

leak—No leakage—Outside the passion stream—— 

Passlonless—A sfate without emotional distress—— 

Unconditoned—Vô Lậu. 

l) No leakage: Without leakage—No drIp— 
Không đột. 

2) Outside the Of transmiprafory 
suferinge—Away from the down flow into 
lower rebirth—Unconditioned 
merifs and virtues are the main causes of 
liberation from birth and death: Không phiên 
não—Vượt ngoài dòng dục vọng và những 
khổ sở của luân hồi sanh tử. Tránh khỏi tam 
đồ ác đạo. Phước đức và công đức vô điều 
kiện là những nhân tố chính đưa đến giải 
thoát. 

3) The state in which things are as they are: 
Trạng thái như thị của sự vật. 

Anatanirdesapratisthana samadhi: Vô 

Lượng Nghĩa Xứ Tam Muộit_—lInto which the 

Buddha 1s represented as entering before 


OCCaSION, 


1n-and-out 


Stream 


forms of 


189 


preaching the doctrine of imnfniy (the Lotus 
Sutra)—Phật nhập vào định nầy trước khi Ngài 
nói kinh Vô Lượng Nghĩa (Pháp Hoa). 
Anathapindika (skt & p): A Na Tha Tân Đồ 
Đà—A Na Đà Tân Đồ Đà—Cấp Cô Độc. 





(Entrance to the ruin of Anathapindika Stupa—— 
Đường vào phế tháp Ngài Cấp Cô Độc) 
A Sanskrit term for “Feeder of the destitute.” One 
who takes care of widows and orphans. One who 
presented Sakya Muni Buddha with the Jetavana- 
vihara (Jeta Grove). Chief faithful supporter of 
the Buddha. One of the Buddha”s disciples. His 
real name 1s Sadatta, the øgIver of cakes or food to 
the poor, the feeder of forlorn, who lived at the 
time of the Sakyamuni Buddha, was one of the 
Buddha”s most renowned lay folowers. His real 
name was Sudatta, but he Is referred to as 
Anathapindika. He spent a great deal of money to 
acqurre the Jetavana Grove, where he had built a 
monastery for the Buddha and his order. This 
place also became the preferred rainy season 
retreat of the Buddha. Anathapindika was a 
wealthy banker from Sravasti, who bought the 
Jetavana Grove for Sakyamuni Buddha and his 
followers. The Buddha spent his last twenty-five 
rainy season retreats there. Anathapindika 1s 
described as one of the most liberal giver of alms 
among the Buddha's lay followers, and several of 
the Buddha”s discourses are addressed to him. His 
Øenerosity was so great that he was finally 
reduced to poverty, but he was rewarded with 
rebrrth in Tusita heaven. According to Buddhist 
lepgendary, he was the one who presented 
Sakyamuni Buddha with the Jetavana-vihara 
(Jeta Grove). He was also a chief supporter of the 


Buddha. At the time of the Buddha, there was a 
wealthy merchant named Sudatta living in the 
kingdom of Sravasti. Because of his concern and 
øenerosity towards the poor and less fortunate, he 
was given the epithet “Anathapindika' or 
“provider for widows and orphans.` One day the 
Buddha was ¡nvied to preach 1n Sravastl, 
Anathaphindika tried to find a suitable place for 
the Buddha and His Sangha of 1,250 monks. 
Determining that the estate of Prince Jeta, son of 
King Prasenajit, with its grassy fields and leafy 
trees, would be ideal, he approached the prince 
and offered to buy it. The prince startled, said 
proudly, “I am prepared to sell you as much land 
as you can cover with gold.`” Anathaphindika 
remained silent for a moment, at which point the 
Prince laughed, “that seems to be too much for 
you, does 1t?” Anathapindika replied, “Why, no,” 
I was simply thinking which of my storehouses to 
take the gold from. Later In the day, as the Prince 
watched In amazement, bullock cart after bullock 
cart arrived at his estate, and the workers began 
to lay a carpet of gold upon the land, stretching 1n 
all directions. The only patches of ground which 
could not be covered were those where the trees 
stood. Prince Jeta, realizing that the Buddha must 
be an exceptional man, then decided to donate 
these patches of land. In honour of the two 
benefactors, the estate was henceforth known as 
the Garden of Jeta and Anathapindika. In 
Buddhist literature, the name of Anathapindika 
has become synonymous with selfless, or extreme 
øenerosity in the cause of Dharma, 1.e. building 
temples, printing sutras and commenftaries. 





(Ruin of Anathapindika Stupa in Sravasi—Phế 
tháp của Ngài Cấp Cô Độc tại xứ Xá Vệ Quốc) 


190 


Từ Bắc Phạn có nghĩa là “Cấp Cô Độc,” người 
cấp dưỡng cho những người cô độc, hay người 
chăm sóc cho cô nhi quả phụ. Người đã dâng cho 
Phật vườn Kỳ Thọ. Người hộ trì tín tâm của Phật. 
Cấp cô độc, một trong những đệ tử của Phật, tên 
thật là Tu Đạt (Sadatta), người cho người nghèo 
bánh và đồ ăn, người nuôi nấng những kẻ cô độc, 
sống vào thời của Đức Phật Thích Ca và là một 
trong những đệ tử tại gia nổi tiếng của Phật. Ông 
đã dùng số tiền lớn để mua vườn Kỳ Đà xây tịnh 
xá cho Phật và Tăng đoàn, nơi đã trở thành chốn 
an dưỡng của Phật trong mùa kiết hạ an cư. Đức 
Phật đã trải qua 25 mùa an cư kiết hạ cuối đời 
của Ngài tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc. Cấp Cô 
Độc là người được mô tả là một trong những thí 
chủ rộng rãi nhất của Đức Phật, và vài bài giảng 
của Đức Phật cũng đã nói về ông. Sự bố thí của 
ông lớn đến nỗi làm cho cuối cùng ông phải trở 
nên nghèo khổ, nhưng lại được quả tái sanh vào 
cung trời Đâu Suất. Theo truyền thuyết Phật 
giáo, ông là người đã cúng dường cho Phật vườn 
Kỳ thọ. Ông cũng là một Phật tử hết lòng ủng hộ 
Đức Phật. Người ta nói vào thời Đức Phật còn tại 
thế, có một vị thương gia trưởng giả tên là Tu 
Đạt, sống trong thành Xá Vệ. Vì ông rất quan 
tâm cứu giúp người nghèo cũng như cô nhi quả 
phụ nên ông được người ta mệnh danh là Cấp Cô 
Độc. Người ta nói có một lần Đức Phật được 
thỉnh đến thành Xá Vệ, Cấp Cô Độc cố tìm một 
nơi thích hợp cho Ngài và 1.250 Tỳ Kheo trong 
Tăng đoàn. Cuối cùng ông ưng ý với ngôi vườn 
của Thái Tử Kỳ Đà, con vua Ba Tư Nặc, với cỏ 
cây xanh mướt, thật là một nơi lý tưởng để thiết 
lập tịnh xá dâng Phật. Ông tìm đến Thái Tử Kỳ 
Đà để hỏi mua miếng vườn. Thái tử lấy làm ngạc 
nhiên hỏi ông rằng: “Tôi sẵn sàng bán tất cả 
những đất đai mà ông có thể phủ đây vàng.” 
Trưởng giả Cấp Cô Độc trầm ngâm suy nghĩ một 
lúc, trong khi thái tử Kỳ Đà cười thích thú mà 
rằng, “Có lẽ như vậy thật là quá sức đối với ông, 
có phải vậy không ông Cấp Cô Độc?” “Tại sao 
ông không trả lời ta?” Trưởng giả Cấp Cô Độc 
bèn trả lời: “Tại sao không được chứ?” Tôi chỉ 
đang suy nghĩ coi nên dùng kho vàng nào thôi.” 
Ngày hôm sauThái tử Kỳ Đà ngạc nhiên khi nhìn 
thấy những xe bò chở đầy vàng ròng đang tiến 
vào khu vườn của ông. Sau đó thợ bắt đầu lót 


vàng trên đất. Một lúc sau, chỉ trừ những gốc cây 
là chưa phủ vàng, còn thì vàng đã được lót tứ 
hướng. Lúc đó Thái tử Kỳ Đà nghĩ rằng chắc là 
Đức Phật Thích Ca phải là một siêu nhân, ông 
bèn quyết định hiến những mảnh đất nầy. Hai vị 
thí chủ, người hiến đất, kẻ xây tịnh xá, nên từ đó 
mới có tên “Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên.” Trong 
văn chương Phật giáo, chữ Cấp Cô Độc đồng 
nghĩa với “vị tha,” hay quảng đại trong việc xây 
chùa, dựng tháp, in kinh, ấn tống, vân vân 





(Anathapindika Stupa in Sravast— Tháp Ngài 
Cấp Cô Độc tại xứ Xá Vệ) 


Anathapindika-Vihara (skt): Kỳ Thọ Cấp Cô 

Độc Viên—See Anathapindika. 

Anaficari (p): Pure in conduct—Đức hạnh trong 

sạch. 

Anatman: Nairatmyam (skt)—Anatta (p)—No- 

Soul—No-Self—Nonself—Not selfF —Not 

spiritual—Without self—No self—-Desttute of 

spirit or self—Something different from spIrIt or 
soul. Anatma or Egolessness, no-self, not self, 
non-ego, or the emptiness of a self. 

(D The meanings of Anatman—Nghĩa của Vô 
ngã: 

l) A Sanskrit term for “No-self” One of the 
“three characteristlcs” (tri-laksana) that the 
Buddha apply to all condiioned 
(samskria) phenomena, the others being 
Impermanence and unsatisfactoriness or 
suffering. The doctrine holds that, contrary to 
the assertions of the brahmanical orthodoxy 
of the Buddha's time, there 1s no permanent, 
pardless, substantial “self” or soul. The 
brahmanical tradition taught that the essence 
of every Individual 1s an eternal, unchanging 


said 


2) 


qI) 
] 


2) 


191 


essence (called the atman). The Buddha 
declared that such a essence Is merely a 
conceptual Ð construct and that every 
1ndividual 1s in fact composed of a constantly 
changing colleclion of “ageregates” 
(skandha)—Anatman là từ ngữ Bắc Phạn có 
nghĩa là “vô ngã.” Một trong ba đặc tính mà 
Đức Phật đã dạy áp dụng cho tất cả pháp hữu 
vi, hai đặc tính khác là vô thường và khổ đau 
hay bất toại. Giáo pháp này trái ngược với 
giáo pháp của Bà La Môn vào thời Đức Phật 
còn tại thế. Truyền thống Bà La Môn dạy 
rằng cốt lõi của mọi người là cái “thường 
ngã” hay cái ngã vĩnh hằng không thay đổi. 
Ngược lại, Đức Phật lại tuyên bố rằng cái 
được gọi là “ngã” ấy chỉ là một khái niệm 
được dựng lên, kỳ thật mỗi cá nhân đều là sự 
kết hợp của các uẩn luôn thay đổi. 
Non-existence of a permanent self. The body 
consIsts of the five elementfs and there 1s no 
self. Elements exist only by means of union 
of condilons. There Is no eternal and 
unchangeable substance In them—Không có 
sự hiện hữu của cái tự ngã trường tổn. Thân 
nầy chỉ là sự kết hợp của ngũ uẩn. Ngũ uẩn 
chỉ hiện hữu khi có đầy đủ nhơn duyên mà 
thôi. 

The doctrine of “Anatman”——Thuyết Vô ngã: 
The doctrine of “Anatman” ¡1s one of the 
cenfral teachings of Buddhism; 1t says that no 
self exists In the sense of a permanent, 
eternal, intepral and independent substance 
withm an individual existen—Vô ngã hay 
tính vô ngã là một trong những học thuyết 
trọng tâm của đạo Phật. Nó phủ định cái ngã 
bên trong một cá nhân theo nghĩa bất tử, bất 
diệt, duy nhất và độc lập. 

The anatfta or anatma doctrine taught by the 
Buddha, to which most Buddhists, including 
Zen practiioners, subscirbe, 1s briefly the 
“not self” idea of man”s true nature. This 1s 
not to be confused with the “not self” 
expression used ¡in Hindu philosophies. lt 
means that the true nature of man 1s not 
conceivable by the human mind: Giáo thuyết 
“Anatta” hay “Antma” được Đức Phật thuyết 
giảng mà hầu hết Phật tử, kể cả thiển gia 
đều cho rằng đây là ý tưởng “vô ngã” của 


3) 


chơn tánh con người. Phật tử không nên lầm 
“vô ngã” của Phật giáo với thuyết “vô ngã” 
của Ấn giáo với nghĩa là chơn tánh mà tâm 
con người không thể nhận biết được. 

How can one speak of “Anatta” 1f there 1s no 
“Ata”? We must understand what the 
Buddha meant by “Anatta”. He never meant 
anything In contra-distinction to “Atta”. He 
did not place two terms In Juxfaposition and 
say: “This 1s my “Anatfa” in oppositlon to 
“Atta'.” The term “Anatta”, since the prefix 
* non-existence, and 
opposition. So “Anatta” literally means no 
atfa, that 1s the mere denial of an “atta”, the 
non-exiIstence of “atta”. The believers in an 
“atta” tried to keep therr “atta”. The Buddha 
simply denied 1t, by adding the prefix “an”. 
As this concept of an Atta, Self, or Soul, was 
deep rooted in many whom the Buddha met, 
He had to discourse at length on this pivotal 
question of Self to learned men, dialecticians 
and hair-spliting disputans—Làm thế nào 
người ta có thể nói là vô ngã nếu không có 
ngã? Chúng ta phải hiểu Đức Phật muốn nói 
gì với từ “Vô ngã” nầy. Đức Phật không hề 
có một ý gì đối lập với “Ngã” cả. Ngài không 
đặt hai từ nầy ở vị trí kế nhau và nói: “Đây 
là cái vô ngã của tôi đối lập với cái ngã 
nầy.” Từ Anatta, vì tiếp đầu ngữ “An” chỉ 
một sự không hiện hữu, abhava, chứ không 
phải đối lập. Anatta có nghĩa là không có 
“Atta,” đó chỉ đơn thuần là sự phủ nhận của 
một “Atta”, sự không hiện hữu của một 
“Atta” mà thôi. Những người tin có một 
“Atta” cố gắng để giữ cái “Atta” của họ, còn 
Đức Phật chỉ phủ nhận nó bằng cách thêm 
tiếp đầu ngữ “An” vào. Vì cái quan niệm có 
một “Atta”, tự ngã hay linh hồn nầy đã ăn 
sâu trong rất nhiều người mà Đức Phật từng 
gặp, nên Ngài đã phải thuyết những bài pháp 
dài về vấn đề Bản ngã nầy cho những nhà trí 
thức, những nhà biện chứng và những người 
giỏi tranh luận. 


an” Indicates not 


(HD Two special characteristics of “Anatman”— 


Hai đặc tánh của Vô ngã: The doctrine of no- 
self has two main characteristIcs: selflessness 
of things (dharma-nairatmya) and 
selflessness of person (pudgalanariratmya)— 


l) 


2) 


a) 


b) 


c) 


192 


Vô Ngã, thuyết Vô Ngã có hai đặc tánh 
chính là pháp vô ngã và nhân vô ngã 
Pudgalanairatmya (skÐ: Selflessness of 
person—Nhân Vô Ngã—Man as without ego 
or permanent soul, or no permanent human 
ego or soul—Con người không có sự thường 
hằng của cái ngã. 

Dharmanarratmya (skÐ: Pháp Vô Ngã— 
Selflessness of things. 

No  permanent  ¡individualtqy /!n or 
independence of things: Things are without 
independent individuality, 1.e. the tenet that 
things have no independent reality, no reality 
1n themselves—Vạn hữu không có thực ngã, 
không có tự tính, không độc lập. 

The Idea that there ¡1s no self-substance or 
“Atman” consttuting the ¡individuality of 
each obJject 1s Insisted on by the followers of 
Mahayana Buddhism to be their exclusive 
property, not shared by the Hinayana. This 
1dea 1s naturally true as the idea of “no self- 
substance” or Dharmanairatmya 1s closely 
connected with that of “Sunyata” and the 
latter 1s one of the most distinguishing marks 
of the Mahayana., It was natural for 1s 
scholars to give the former a prominent 
positon ¡in therr philosophy: Cái ý niệm cho 
rằng không có tự tính hay ngã tạo nên tính 
đặc thù của mỗi sự vật được những người 
theo Phật Giáo Đại Thừa khẳng định là đặc 
biệt của họ chứ không phải của Tiểu Thừa. Ý 
niệm nây thật tự nhiên vì ý niệm về “không 
tính” là một trong những đặc điểm nổi bậc 
nhất của Đại Thừa, nên thật là tự nhiên khi 
các học giả Đại Thừa đặc “Pháp Vô Ngã” ở 
một vị trí nổi bậc trong triết học của họ. 

In the Lankavatara Sutra, the Buddha taught: 
“When a Bodhisattva-mahasattva recognIzes 
that all đharmas are free from Citta, Manas, 
Manovijnana, the FEive Dharmas, and the 
Threefold Svabhava, he is said to understand 
the sienificance of 
Dharmanarratmya.”—Trong Kinh Lăng Gà, 
Đức Phật dạy: “Khi một vị Bồ Tát Ma ha tát 
nhận ra rằng tất cả các pháp đều thoát ngoài 
tâm, mạt na, ý thức, ngũ pháp, và ba tự tính, 
thì vị ấy được gọi là hiễu rõ thực nghĩa của 
“Pháp Vô Ngã.” 


well real 


(IV)Determinism and Selflessness— Thuyết Tất 


l) 


2) 


Định và Vô ngã: 

Not-self No-self, Egolessness Non- 
Personalty, Non-self, or Non-ego— 
Determinism means the theory of being 
determined by fate, nature, or god. Buddhism 
believes in the absence of a permanent, 
unchaøging self or soul—Non-existence of a 
permanent self. According to the Vimalakirti 
Sutra, the body consists of the five elemenfts 
or skandhas, which together represent body 
and mind, and there Is no such so-called 
“self.”” Elements exist only by means of union 
There 
unchangeable substance In them. When these 


of conditions. 1S no ef(ernal and 
come apart, so-called “body” immediately 
disappears. Since the form which 1s created 
by the four elemen(s Is empty and without 
self, then the human body, created by the 
unification of the five skandhas, must also be 
empty and without self. Human body 1s In a 
transforming process from second to second. 
In Theravada, no-self is only applied to the 
person; In the Mahayana, all things are 
regarded as wifout essence— Thuyết tất 
định chỉ cho lý thuyết có sự quyết định của 
“định mệnh,'` hay Thiên mệnh, hay thượng 
đế. Phật giáo chủ trương sự vắng mặt của 
một bản ngã thường hằng bất biến. Theo 
Kinh Duy Ma Cật, vô ngã có nghĩa là sự hiểu 
biết chơn chánh rằng thân gồm ngũ uẩn chứ 
không có cái gọi là “bản ngã trường tồn.” Tứ 
đại chỉ hiện hữu bởi những duyên hợp. 
Không có vật chất trường tổn bất biến trong 
thân nầy. Khi tứ đại hết duyên tan rã thì thân 
nầy lập tức biến mất. Vì vật chất do tứ đại 
cấu thành, trống rỗng, không có thực chất, 
nên con người do ngũ uẩn kết hợp, cũng 
không có tự ngã vĩnh cữu. Con người thay đổi 
từng giây từng phút. Theo giáo lý Tiểu Thừa 
thì “Vô Ngã” chỉ áp dụng cho loài người, 
nhưng trong Phật giáo Đại Thừa thì vạn hữu 
đều vô ngã. 

According to Prof. Junjiro Takakusu in The 
of Buddhist Philosophy, the 
Buddha regarded this world as a world of 
hardship, and taught the ways to cope with It. 
Then what are the reasons which make 1t a 


Essentials 


193 


world of hardship? The first reason, as given 
by the Buddha 1s that all things are selfless or 
egoless, which means that no things, men, 
animals and Iinanimate obJects , both living 
and not living, have what we may call theIr 
oripinal self or real being. Let us consider 
man. A man does not have a core or a soul 
which he can consider to be his true self. A 
man exiss, but he cannot grasp his real 
being, he cannot discover his own core, 
because the existence of a man ¡1s nothing but 
an “existence depending on a serles of 
causations.” Everything that exists 1s there 
because of causatlons; It wIll disappear when 
the effects of the causation cease: Theo Giáo 
Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết 
Học Phật giáo, Đức Phật xem thế giới nầy là 
thế giới của khổ đau, và Ngài đã dạy những 
phương pháp đối trị nó. Vậy cái gì đã làm thế 
giới nầy trở thành khổ đau? Lý do đầu tiên 
như Đức Phật đã dạy, là các pháp đều vô 
ngã, nghĩa là vạn vật, hữu tình hay vô tình, 
tất cả đều không có cái mà chúng ta có thể 
gọi là bản ngã hay thực thể. Chúng ta thử 
khảo sát con người. Một người không thể 
xem tinh thần hay hồn của y là một thực ngã. 
Y hiện hữu nhưng không thể nào nắm được 
cái thực thể của y, không thể tìm thấy được 
tỉnh thần của y, bởi vì sự hiện hữu của con 
người không gì ngoài cái “hiện hữu tùy thuộc 
vào một chuỗi nhân duyên.` Mọi vật hiện 
hữu đều là vì nhân duyên, và nó sẽ tan biến 
khi những tác dụng của chuỗi nhân duyên ấy 
chấm dứt. 

The waves on the wafter”s surface certainly 
exist, but can it be said that a wave has Its 
own self? Waves exist only while there 1s 
wind or curren(. Each wave has Its own 
characteristics according to the combination 
Of causations, the Intensity of the winds and 
currents and their directions, etc. But when 
the effects of the causations cease, the waves 
are no more. Similarly, there cannot be a self 
which stands ¡independent of causations: 
Những làn sóng trên mặt nước quả là hiện 
hữu, nhưng có thể gọi mỗi làn sóng đều có tự 
ngã hay không? Sóng chỉ hiện hữu khi có gió 
lay động. Mỗi làn sóng đều có riêng đặc tính 


b) 


đ) 


tùy theo sự phối hợp của những nhân duyên, 
cường độ của gió và những chuyển động, 
phương hướng của gió, vân vân. Nhưng khi 
những tác dụng của những nhân duyên đó 
chấm dứt, sóng sẽ không còn nữa. Cũng vậy, 
không thể nào có cái ngã biệt lập với nhân 
duyên được. 

As long as a man 1s an existent depending on 
a S©€rles Of causations, 1t is unreasonable for 
him to try to hold on to himself and to regard 
all things around him from the self-centered 
point of view. All men ought to deny their 
own selves and endeavor to help each other 
and to look for co-existence, because no man 
can ever be truly independent: Khi con người 
còn là một hiện hữu tùy thuộc một chuỗi 
nhân duyên thì , nếu y cố gắng trì giữ lấy 
chính mình và nhìn mọi vật quanh mình từ 
quan điểm độc tôn ngã là một điểu thật vô 
lý. Mọi người phải từ bỏ cái ngã của mình, 
cố gắng giúp đỡ kẻ khác và phải nhận hức 
cái hiện hữu cộng đồng, vì không thể nào 
con người hoàn toàn hiện hữu độc lập được. 
Tf all things owe their existence fo a series of 
causations, their existence Is a conditional 
one; there 1s no one thing In the universe that 
1S permanent or independent. Therefore, the 
Buddha's theory that selflessness Is the 
nature of all things inevitably leads to the 
next theory that all things are Impermanenf 
(anitya): Nếu mọi vật đều hiện hữu tùy thuộc 
vào một chuỗi những nhân duyên thì cái hiện 
hữu đó cũng chỉ là tùy thuộc điều kiện mà 
thôi; không có một vật chất nào trong vũ trụ 
nầy có thể trường tổn hay tự tại. Do đó Đức 
Phật dạy rằng vô ngã là yếu tính của vạn vật, 
và từ đó, đưa đến một lý thuyết nữa là vạn 
vật đều vô thường, là điều không thể tránh. 
Men In general seem to be giving all of their 
energy fo preserving their own existence and 
theIr possesslons. But In truth 1t 1s Impossible 
to discover the core of their own existence, 
nor 1s It possible to preserve 1t forever. Even 
for one moment nothing can stay unchanged. 
NÑot only 1s 1t insecure In relation to space but 
1t 1S alSO Insecure In relation to time. lÝ 1t 
were possible to discover a world which 1s 
spaceless and timeless, that would be a world 


©) 


8) 


194 


of true freedom, ¡.e., Nirvana: Hầu hết mọi 
người đều dốc hết năng lực vào việc gìn giữ 
sự hiện hữu của mình và những tư hữu của 
họ. Nhưng thực ra, không thể nào tìm được 
trung tâm hiện hữu của nó, cũng không thể 
nào giữ nó đời đời được. Không vật nào là 
không biến chuyển, ngay cả trong một sát na. 
Không những nó bất ổn trong tương quan với 
không gian, mà nó cũng bất ổn trong tương 
quan với thời gian nữa. Nếu ta có thể m 
được một thế giới không có không gian và 
thời gian, thế giới đó mới thật là thế giới tự 
do chân thật, tức là Niết Bàn. 

If, as the modern physicIsfts assert, space 1s 
curved and time is relative, this world of 
space and time 1s our enclosed abode from 
which there 1s no escape; we are tied down in 
the cycles of cause and effect: Nếu như 
những nhà vật lý hiện đại xác nhận, không 
gian là một trong những số lượng biến đổi và 
thời gian là tương đối thì thế giới của không 
gian thời gian nầy là cái ngục tù mà chúng ta 
không thể nào thoát ra được, tức là chúng ta 
đã bị trói buộc trong vòng nhân quả rồi vậy. 
As long as men cannot discover a world 
which is not limited by time and space, men 
must be creatures of suffering. To assert that 
suụch a sfate, unlimited ¡1n time and space, 1S 
attanable by man 1s the message of 
Buddhism: Khi nào con người chưa tìm được 
cái thế giới không bị hạn cuộc bởi thời gian 
và không gian, con người vẫn phải là một tạo 
vật khổ đau. Xác nhận rằng con người có thể 
đạt được cảnh giới đó, cảnh giới không bị 
hạn cuộc bởi thời gian và không gian là sứ 
mệnh của Phật Giáo. 

Of course, there 1s no such thing as a limitless 
time. Even modern physical sclence does not 
recogmize Innfñnity in Space. 
However, the Buddha brougpht forward his 
ideal, Nưrvana (extinction), following his 
theories of selflessness and Impermanence. 
Nirvana means extinction of life and death, 
extinction of worldly desire, and extinction of 
space and time conditions. This, in the last 
analysis, means unfolding a world of perfect 
freedom. Selflessness (no substance) and 
Impermanence (no duration) are the real 


time and 


State Of our existence; Nirvana (negatively 
extinction; positively perfection) 1s our Ideal, 
that 1s, perfect freedom, quiescence: Lẽế dĩ 
nhiên không có gì có thể được xem như là 
không gian vô hạn và thời gian vô cùng. 
Ngay cả vật lý học ngày nay cũng nhìn nhận 
cái vô tận của thời gian và không gian. Tuy 
nhiên, Đức Phật đã xướng thuyết về lý tưởng 
Niết Bàn hay tịch diệt, theo nguyên tắc vô 
thường và vô ngã. Niết Bàn có nghĩa là hủy 
diệt sinh tử, hủy diệt thế giới dục vọng, hủy 
diệt những điều kiện thời gian và không gian. 
Sau hết, Niết Bàn có nghĩa là cảnh giới của 
giải thoát viên mãn. Vô ngã hay không có sự 
bất biến, vô thường hay không có sự trường 
tồn là trạng huống thật sự của sự hiện hữu 
của chúng ta. Niết Bàn theo nghĩa tiêu cực là 
hủy diệt, nhưng theo nghĩa tích cực là tròn 
đầy, là lý tưởng của chúng ta, ấy là sự giải 
thoát trọn vẹn. 
Anatta (p): Anatma (sk—Vô ngã—Not-SelfF— 
Non-self—Non-ego—Absence of a permanent, 
unchanging self or soul—Vô ngã, phi ngã, không 
có tự ngã, không có bản chất, không đáp ứng 
được sự mong ước của con người. Một trong Tam 
tướng: vô thường, khổ, vô ngã—See Anatman. 
Anatta lakkhana (p): Đặc tính hay tướng vô 
ngã. Hiện tượng vượt ngoài khả năng kiểm soát. 
Anatfa-nupassana-nana (p): Tuệ giác thấy 
được sự vô ngã. Trực giác được rằng không ai có 
thể điều khiển, kiểm soát các pháp. 
Anavabodha (sk0: Bất Giác—Not knowing— 
Unconsciously, unknowingly, unenlightened or 
Uncomprehending, without “spiritual” Iinsight, the 
condition of people in general, who mistake the 
phenomenal for the real, and by Ignorance beget 
karma, reaping 1fs results, in the morfal round of 
transmigration. One ”s attachment to the self- 
nature of realities takes place owing to one”s not 
knowing hat the truth that what 1s presented as an 
external world 1s no more than the mind 1tself— 
Không giác ngộ hay không hiểu mà cho rằng thế 
giới hiện tượng là hiện thật và vì sĩ mê mà gây 
tội tạo nghiệp, cũng như chất chồng nghiệp báo 
trong vòng tử sanh luân hồi. Sự chấp trước của 
người ta vào tự tính của các thực tính xãy ra do 
bởi người ta không biết chân lý về những gì được 


195 


hiển bày ra thế giới bên ngoài chỉ là chính cái 

tâm của mình mà thôi. 

Anavajjasukha (p): Hạnh phúc không bị khiển 

trách—One of the four kinds of bliss of lay 

Buddhists, according to the Anguttara Nikaya 

Sutra. Herein the Aryan disciple 1s blessed with 

blameless action of body, blameless action of 

speech, blameless action of mind. At the thoupht, 
bliss and satisfacton come to him. This 1s called 
the bliss of blamelessness—Một trong bốn loại 
hạnh phúc cho người tại gia được Đức Phật dạy 
trong kinh Tăng Nhứt A Hàm. Bậc Thánh nhân 
không bị khiển trách về thân khẩu ý. Khi nghĩ 
như vậy, người ấy cảm thấy thỏa thích và mãn 
nguyện. Đó là hạnh phúc không bị khiển trách— 

See Four kinds of bliss of lay Buddhists. 

Anavakara-sunyata (sk): Emptines of 

dispersion—Tán Không —Không của sự phân 

tán—See Emptiness of dispersion. 

Anavaragpra-sunyata (sk0: Emptiness of 

limitlessness—Vô Tế Không——Không không biên 

tế —See Emptiness of limitlessness. 

Anavatapfa (skU: 

1l) Heatless: No heat—Vô Nhiệt—A nậu đạt 
trì —Long vương trì —Không có sức nóng. 

2) Heaven without heat or affliction: Vô Nhiệt 
Thiên—See Nine heavens of the fourth 
dhyana heaven and Four dhyana heavens. 

Anavafapta-deva (skt: Vô Nhiệt Thiên— 

Anavatapta or Atapta heaven, without heat or 

affliction, the second of the five pure-dwelling 

heavens, in the fourth dhyana heaven—Tầng trời 
thứ hai của Ngũ Tịnh Cư Thiên trong Tứ Thiển 

Thiên, cõi trời vô phiển vô não. 

Ancesfor (n): Tổ tiên. 

Ancestors? blessing: Phúc ấm—The beneficent 

influence of one°s ancestors” virtue—Ảnh hưởng 

phúc đức từ tổ tiên. 

Ancestor worship: Thờ cúng tổ tiên. 

l1) Vietnamese people have long believed In the 
existence of the soul or conscIousness after 
death. Ancestors are thought to watch over 
and to support therr living descendants. Thus, 
living descendants always worship their 
ancestors with ultimate respect. Vietnamese 
people celebrate death anniversary, not only 
for their deceased parents, but also for therr 


grand-parents, øreat grand-parents, and 
øreatgreat  grand-parents. They 
celebrate with a party or with the simpliest 
ancestral ritual of burning ¡Incense and 
bowing before their ancestors” 
before their ancestors” portraifs. Ín some 
families, beside placing offerings of food and 
drink in front of the altar, they also have the 
cusom to burn paper money for their 
ancestors. In addition, in some areas ¡In 
Central Vietnam, there still exist some Clan 
Temples which worship ancestors of the 
same surnames. It is no doubt that ancestor 
worshIp has helped our people mainfain unity 
and continuity (maintaining gø€enerafIons): 
Dân tộc Việt Nam từ lâu đã tin tưởng có linh 
hồn hay thần thức sau khi qua đời. Người ta 
luôn nghĩ rằng tổ tiên phù hộ con cháu còn 
sống. Chính vì thế mà con cháu luôn thờ 
phượng tổ tiên với lòng kính trọng tối thượng. 
Người Việt Nam không những tổ chức ngày 
ky giỗ cho cha mẹ quá vãng, mà họ còn làm 
lễ ky giỗ cho ông bà nội, ngoại, ông bà cố, 
hay cố tổ nữa. Họ có thể làm lễ ky giỗ như 
một bữa tiệc hay một nghi thức thờ cúng đơn 
giản nhất là đốt nhang và lạy trước bàn thờ 
hay hình ảnh của tổ tiên họ. Trong vài gia 
đình, ngoài việc dâng cúng thức ăn thức uống 
trước bàn thờ tổ tiên, họ còn có tục đốt giấy 
tiền cho người chết. Hơn nữa, trong vài vùng 
ở miễn Trung nước Việt, hãy còn những ngôi 
nhà thờ họ, nơi thờ cúng những tổ tiên trong 
cùng dòng tộc. Chẳng nghi ngờ gì cả, tập tục 
thờ cúng tổ tiên đã giúp cho dân ta duy trì 
được sự đoàn kết và nối dòng nối dõi. 

2) Buddhism always promotes ancestor worship 
by the practice of chanting sutras for the 
dead, hoping to relieve their karma: Phật 
giáo luôn khuyến khích việc thờ cúng tổ tiên 
bằng cách tụng kinh cầu siêu cho người quá 
vãng, với hy vọng làm nhẹ đi nghiệp chướng 
cho họ sớm được siêu thoát. 

Ancestral tablet: Bài vị. 


An-Ch?an Zen master: An Thiền Thiển Sư— 
Zen Master An Thiển—A Vietnamese famous 
Zen masfter In the early nineteenth century. He 
was the author of “A Thorough Study on the 
Three Religilons” composed In the middle of the 


can 


altars or 


196 


nineteenth century. Probably printed in 1845. He 
spent most of his life at Đại Giác Temple ¡in Bồ 
Sơn, Bắc Ninh to expand Buddhism—Thiển sư 
nổi tiếng của Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 19. 
Ngài là tác giả bộ “Tam Giáo Thông Khảo” được 
biên soạn vào giữa thế kỷ thứ 19, có lẽ được in 
vào khoảng năm 1845. Hầu hết cuộc đời hoằng 
pháp của ngài, ngài trụ tại chùa Đại Giác ở Đồ 
Sơn, Bắc Ninh —See Thorough Study ¡in the Three 
Religions. 

Anchoress (n): Nữ ẩn sĩ. 

Anchoret (n): Anchorite—Ẩn sĩ. 

Anchoretic (a): Anchoriic——Ẩn tu. 

Anchorite (n): Người ở ẩn—Người sống xa nhân 
thế. 

Ancienfs (n): Cổ nhân. 

Ancient Buddhas: Cổ Phật —There are seven 
ancient Buddhas—Có bảy vị cổ Phật—See Seven 
ancient Buddhas. 

Ancien( examples: Niêm Cổ——Niêm Để—To 
refer fo ancient principles—Nêu lên những 
nguyên tắc thời xưa. 

Ancient masters: Cổ Đức—See Ancient sages. 

Ancient masters° saying: Trí của bậc cổ đức— 
In Zen, there 1s a kind of question in which an 
anclent master”s saying 1s referred to. A monk 
said to Yun-Mên: “What would one do when no 
boundaries are seen, however wide the eyes are 
open?” Said Yun-Mên: “Look† Trong Thiển, 
có loại câu hỏi đặc ra lời nói của một bậc lão túc. 
Một nhà sư hỏi Vân Môn: “Trừng mắt lên mà 
cũng không thấy bờ mé thì làm sao?” Vân Môn 
“Xem kìa?—See Eighteen kinds of 
quesfion. 

Ancient merits: Cổ Đức—Công đức của người 
xưa. 

Ancient sages: Ancient scholars—Master of the 
past—Tiển triế —Cổ Đức—Meritorious person 
of the past—Bậc Thánh, bậc học giả, bậc thầy, 
hay bậc có nhiều công đức vào thời xưa. 

Ancient scholars: Cổ Đức—See Ancient sages. 

Ancient seven Buddhas: Buddha Sakyamuni 
and the other six Buddhas who preceded him—— 
Phật Thích Ca Mâu Ni và sáu vị Phật trước 
Ngài—For more Information, please see Seven 
ancient Buddhas. 


bảo: 


Ancient tỉimes: Đời xưa—Thời cổ đại. 

And so on: Vân vân. 

Andaja (sk0: Oviparous birth—Noãn Sanh— 

Egg-born, or birth from eggs. Oviparious, as 1s the 

case with chicken, øoose, birds, etc.—Loài sanh 

từ trứng, như loài chim; loài nầy ở trong trứng tạo 
thành hình thể, đúng ngày thì trứng vỡ ra, như 
loài gà vịt, chim, ngỗng, vân vân 

Andhra (sk): Án Đạt La—A kingdom in 

Southern  India, the  Krishna 

Godavari rivers, whose capital was Vengi; the 

country south-east of this was known as Maha- 

Andhra—Một vương quốc nằm về phía nam Ấn 

Độ, giữa hai con sông Krishna và Godavari, kinh 

đô của nó là Vengi; nước nằm về phía đông nam 

của Án Đạt La được biết đến với cái tên Đại Án 

Đạt La. 

Andira: An Để (Lễ) La Đại Tướng —See 

Twelve spiris connected with the Master of 

Healing. 

Anecdote (n): Giai thoại. 

Anenjabhisankharo (p): Imperturbable karmic 

formation—Bất động hành —S§ee Three dharmas 

(XXX). 

Anenjata (skt): Immovability—Bất động—See 

Ñine kinds of non-action. 

Anøa (skt): 

Anøa (skt: 

l1) A limb ofthe body: Chi (tay chân). 

2) The division of the teaching of the Buddha 
1nto twelve angas or limbs: Sự phân chia giáo 
pháp của Đức Phật ra làm 12 phần—See 
Twelve divisions of Mahayana Sutras 
(canon). 

3) Name of one of the l6 greaf countries In 
ancient India: Tên của một trong l6 nước 
thời cổ Ấn Độ. 

Angaraka (sk): A Già La Già—The planet 

Mars; a sfar of Ill omen; a represenfation in the 

Garbhadhat-Hỏa tinh—See Seven brilliant 

ones, and Nine luminaries. 

Angels in heaven: Deva (sk—Thiên—See 

Devas. 

Anger (n): Krodha or Dosa or Dvesa Pratigha 

(skĐ—Aversion—Hate——TIII-will_—Repugnance— 

Resentment—Phẫn (sân nhuế hay sân hận)—Sân 


between and 





197 


hận—See Sevenfy-five dharmas of the 


Abhidharma Kosa. 
(Œ)Q An overview of “Anger—Tổng quan về 


Vì vậy Đức Phật dạy: “Khi mình giận ai, hãy 
lui lại và ráng mà nghĩ đến một vài điều tốt 
của người ấy. Làm được như vậy, cơn giận tự 


“Sân hận”: One of the three poisons In 
Buddhism (greed, anger and ipgnorance)— 
Anger 1s an emotional response to something 
that 1s Inappropriate or unjust. If one does not 
obtain what one 1s øreedy can lead to anger. 
AnBEer Is 
protection. However, according to Buddhist 
doctrines, anger manifes(s Ifself in a very 
crude manner, destroying the practfitioner In a 
most effective way. Thus, according to the 
Buddhaˆs teachings In the Dharmapada Sutra, 
to subdue anger and resentment(, we must 
develop a compassionate mind by meditating 
on loving kindness, pify and compassion. 
According to Buddhism, the basis of anger 1s 
usually fear for when we get angry we feel 
we are not afraid any more, however, this 1s 
only a blind power. The energy of anger, If 
1S not so destrucftive, It may not be of any 
consfructive. In fact, exteme anger could 
eventually lead us even to taking our own 
life. Thus the Buddha taught: “When you are 
angry at someone, let step back and try to 
think about some of the positive qualitles of 
that person. To be able to do this, your anger 
would be reduced by 1s own.”—Sân hận là 
sự đáp lại cảm xúc đối với việc gì không 
thích đáng hay không công bằng. Nếu không 
đạt được cái mình ham muốn cũng có thể đưa 


an emotion ¡nvolved ¡im self- 


đến sân hận. Sân hận liên hệ tới việc tự bảo 
vệ mình. Tuy nhiên, theo giáo thuyết nhà 
Phật thì sân hận tự biểu lộ trong nó một tư 
cách thô lỗ, phá mất hành giả một cách hữu 
hiệu nhất. Chính vì thế mà trong kinh Pháp 
Cú, Đức Phật dạy để chế ngự sân hận, chúng 
ta phải phát triển lòng từ bi bằng cách thiển 
quán vào lòng từ bi. Theo Phật giáo, căn bản 
của sự sân giận thường thường là do sự sợ hãi 
mà ra. Vì khi chúng ta nổi giận lên thường 
chúng ta không còn sợ hãi điều gì nữa, tuy 
nhiên, đây chỉ là một loại năng lượng mù 
quáng. Năng lượng của sự giận dữ có tính 
cách tàn phá và không xây dựng được 
chuyện gì hết. Thật vậy, giận dữ thái quá có 
thể dẫn đến việc tự mình kết liễu đời mình. 


qI) 


nó sẽ nguôi đi.” 

Characteristics of “Anger—Đặc điểm của 
Sân hận: It is a fire that burns in all human 
beinss, causing a feeling of displeasure or 
hostility toward others. Angry people speak 
and act coarsely or pitIless, creating all kinds 
of sufferings. Of the three great poisons of 
Greed, Hatred and Ignorance, each has 1fs 
own unique evil characteristic. However, of 
polsons, hatred ¡1s unimaginably 
destructive and 1s the most powerful enemy 
of one's cultvated path and wholesome 
conducfs. 


these 


The reason 1s that once hatred 
arises from within the mind, thousands of 
karmic obstructions will follow to appear 
1mmediately, impeding the practitioner from 
making progress on the cultivated path and 
learnng of the philosophy of Buddhism. 
Therefore, the anclent virtuous beings taught: 
“One vindictive thought Jjust barely surfaced, 
ten thousands doors of obstructlons are all 
open.” Supposing while you were practicing 
meditation, and your mind suddenly drifted to 
a person who has 
misfreated you with bitter words. Because of 
these thoughts, you begin to feel sad, angry, 
and unable to maintain peace of mind; thus, 
even thouph your body 1s siting there 
quietly, your mind 1s filled with afflictions 
and hatred. Some may go so far as leaving 
their seat, stopping meditation, abandoning 
whatever they are doing, and getting 
completely caupht up ¡in their afflictions. 
Furthermore, there are those who get so 
angry and so depressed to the point where 
they can't eat and sleep; for their satisfaction, 
sometimes they wish their wicked friend to 
die right before their eyes. Through these, we 
know that hatred 1s capable of trampling the 
heart and mind, destoyinng people”s 
cultvated path, and preventing everyone 
from practicing wholesome deeds. Thus the 
Buddha taught the way to tame hatred In the 
Suftra  as “Use  great 
compassion as a home, use peace and 


ofen ¡nsulted and 


Lotus follows: 


198 


tolerance as the armor, use all the Dharma of 
Emptiness as the sitting throne.” We should 
thnk that when we have hated and 
afflictions, the first thing that we should be 
aWare of Is we are bringing miseries on 
ourselves. The fire of hatred and afflictions 
internally burns at our soul, and externally 
infuences our bodies, standing and sitting 
restlessly, cryIng, moaning, screaming, efc. Ín 
this way, not only are we unable to change 
and tame the enemy, but also unable to øgain 
any peace and happiness for ourselves—Sự 
sân hận đốt cháy trong lòng chúng sanh, gây 
nên biết bao cảnh trái ý và thù nghịch cho 
người khác. Người sân hận nói năng thô bỉ 
không có chút từ bi, tạo nên không biết bao 
nhiêu là khổ não. Trong Tam Độc, mỗi thứ 
có một ác tính độc đáo khác nhau; tuy nhiên, 
sân hận có một tướng trạng vô cùng thô bạo, 
nó là kẻ thù phá hoại đường tu cũng như 
công hạnh của người tu Phật mạnh mẽ nhất. 
Lý do là khi một niệm sân hận đã sanh khởi 
trong tâm thì liền theo đó có muôn ngàn thứ 
chướng ngại khác lập tức hiện ra, ngăn trở 
con đường tu đạo, công hạnh cũng như sự 
tiến tu của người học đạo. Chính vì thế mà 
cổ đức có dạy rằng: “Nhứt niệm sân tâm 
khởi, bá vạn chướng môn khai.” (có nghĩa là 
khi một niệm oán thù vừa chớm khởi, thì có 
ngàn muôn cửa chướng khai mở). Thí dụ như 
đang lúc ngôi thiển, bỗng chợt nhớ đến người 
kia bạc ác, xấu xa, gây cho ta nhiều điều cay 
đắng xưa nay. Do nghĩ nhớ như thế nên tâm 
ta chẳng những không yên, mà còn sanh ra 
các sự buồn giận, bức rức. Thân tuy ngồi yên 
đó mà lòng dẫy đầy phiền não sân hận. 
Thậm chí có người không thể tiếp tục tọa 
thiển được nữa, cũng như không thể tiếp tục 
làm những gì họ đang làm vì tâm họ bị tràn 
ngập bởi phiền não. Lại có người bực tức đến 
quên ăn bỏ ngủ, nhiều khi muốn làm gì cho 
kẻ kia phải chết liền tức khắc mới hả dạ. 
Qua đó mới biết cái tâm sân hận nó luôn dày 
xéo tâm can và phá hoại con đường tu tập 
của người tu như thế nào. Chính vì thấy như 
thế mà Đức Phật đã dạy cách đối trị sân hận 
trong Kinh Pháp Hoa như sau: “Lấy đại từ bi 
làm nhà, lấy nhẫn nhục làm áo giáp, lấy tất 


cả pháp không làm tòa ngôi.” Chúng ta phải 
nên nghĩ rằng khi ta khởi tâm giận hờn phiển 
não là trước tiên tự ta làm khổ ta. Chính ngọn 
lửa sân hận ấy bên trong thì thiêu đốt nội 
tâm, còn bên ngoài thì nó khiến thân ta ngồi 
đứng chẳng yên, than dài, thở vắn. Như thế 
ấy, chẳng những chúng ta không cải hóa 
được kẻ thù, mà còn không đem lại chút nào 
an vui lợi lạc cho chính mình. 


(HD How to balance “Anger”?—Làm thế nào để 


quân bình sự “Sân hận ”?: When angry states 
of mind arise strongly, balance them by 
developing feelinsgs of loving-kindness. If 
someone does something bad or gefs angry, 
do not get ansry ourselves. lf we do, we are 
being more ignorant than they. Be wise. 
Keep compassion in mind, for that person 1s 
suffering. FIII our mind with loving-kindness 
as 1ƒ he was a dear brother. Concenfrate on 
the feeling of loving-kindness as a meditation 
subJect. Spread 1t to all beings in the world. 
Only through loving-kindness 1s hatred 
overcome—Khi sân hận nổi lên phải niệm 
tâm từ. Khi tâm nóng giận nổi lên chúng ta 
phải quân bình chúng bằng cách khai triển 
tâm từ. Nếu có ai làm điều xấu đối với chúng 
ta hay giận chúng ta, chúng ta cũng đừng 
nóng giận. Nếu sân hận nổi lên, chúng ta 
càng mê muội và tối tăm hơn người đó nữa. 
Hãy sáng suốt giữ tâm từ ái và thương người 
đó vì họ đang đau khổ. Hãy làm cho tâm tràn 
đầy tình thương, xem người đang giận dỗi 
mình như anh, chị, em thân yêu của mình. 
Lúc bấy giờ chúng ta hãy chú tâm vào cảm 
giác từ ái, và lấy sự từ ái làm đề mục thiển 
định. Trải lòng từ đến tất cả chúng sanh trên 
thế gian nầy. Chỉ có lòng từ ái mới thắng 
được sự sân hận mà thôi. 


(V)The Buddha's teaching on “Anger”—Lời 


l) 


Phật dạy về “Sân hận”: 

One should give up anger; one should 
abandon pride. One should overcome all 
fetters. No suffering befall himm who calls 
nothing his own: Xa bỏ lòng giận dữ, trừ diệt 
tánh kiêu căng, giải thoát mọi ràng buộc, 
không chấp trước danh sắc; người không có 
một vật chi ấy, sự khổ chẳng còn theo dõi 
được. (Dhammapada 221). 


199 


2) He who controls his anger which arises as a 
rolling chariot. He 1s a true charioteer. Other 
people are only holding the rein: Người nào 
ngăn được cơn giận dữ nổi lên như dừng được 
chiếc xe đang chạy mạnh, mới là kẻ chế ngự 
giỏi, ngoài ra chỉ là kẻ cầm cương hờ mà 
thôi. (Dhammapada 222). 

3) Conquer anger by love; conquer evil by 
øood; conquer stingy by giving; conquer the 
liar by truth: Lấy từ bi thắng nóng giận, lấy 
hiển lành thắng hung dữ, lấy bố thí thắng xan 
tham, lấy chơn thật thắng ngoa ngụy. 
(Dhammapada 223). 

4) One should speak the truth. One should not 
be angry. One should give when asked to. 
These are three good deeds that help carry 
men the realm of heaven: Nói chân thật, 
không giận hờn, đích thân bố thí cho người 
đến xin. Đó là ba việc lành đưa người đến 
cõi chư Thiên. (Dhammapada 224). 

53) One should guard against the bodily anger, or 
physical action, and should control the body. 
One should give up evil conduct of the body. 
One should be of good bodily conduct: Gần 
giữ thân đừng nóng giận, điều phục thân 
hành động, xa ha thân làm ác, dùng thân tu 
hạnh lành. (Dhammapada 231). 

6) One should guard against the anger of the 
tongue; one should control the tongue. One 
should give up evil conduct in speech. One 
should be of good conduct In speech: Gìn giữ 
lời nói đừng nóng giận, điều phục lời nói 
chánh chơn, xa lhìa lời nói thô ác, dùng lời nói 
tu hành. (Dhammapada 232). 

7) One should guard against the anger of the 
mind; one should control the mind. One 
should give up evil conduct of the mind. One 
should practice virtue with the mind: Gìn giữ 
ý đừng nóng giận, điều phục ý tinh thuần, xa 
ha ý hung ác, dùng ý để tu chân. 
(Dhammapada 233). 

** See SIx sins that smother the six paramifas or 
the pure mind, Seven messengers, and 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma 
Kosa. 

Anger is a bar fo remembrance: Niệm 

Chướng—This Is one of the 

which the Buddha mentioned ¡n the Lotus Sutra—— 


five hindrances 


Sân hận hay giận dữ là một chướng ngại cho 
chánh niệm. Đây là một trong năm chướng ngại 
mà Đức Phật đã nói tới trong Kinh Pháp Hoa— 
See Five hindrances (1). 

Anger and foolishness: Giận dữ và cuồng đại. 
Anger caused by ignoranece: Giận dữ sanh ra 
bởi sĩ mê. 

Angry and ill-will: Phẫn nộ và uất hận—See 
S1x roofs OŸ contention. 

Anger penetrafting the bones to the marrow: 
Giận vào xương tủy (Oán nhập cốt tủy)—Very 
angry. 

Angkor Wat: A major temple complex ¡in 
central Cambodia built during the reign of King 
Suryavarman II (1113-1150). Originally dedicated 
to the Hindu god Visnu, but after that it became a 
Buddhist establishment following the conversion 
of the succeeding Khmer kings to Buddhism, 
Angkor Wat served as a Buddhist holy place. 
After the destruction of the Angkor by the Thais 
1n the fifteenth century, Khmer capital moved to 
Phnom Penh. It was not rediscovered until the 
nineteenth century—Một dãy những tự viện ở 
trung bộ Cam Bốt được xây vào thời vua 
Suryavarman đệ nhị. Ban đầu được xây để thờ 
phượng thần Visnu của Ấn Độ giáo, nhưng sau đó 
trở thành cơ sở Phật giáo. Sau khi các vua Khmer 
cải đạo và trở về quy y Phật, ngôi đền được dùng 
để thờ cúng theo Phật giáo. Sau khi Angkor Wat 
bị người Thái tàn phá vào thế kỷ thứ 15 (1431), 
kinh đô Khmer đã dời về Nam Vang và ngôi đển 
chỉ được tìm thấy lại vào thế kỷ thứ 19. 

Ango (jap): Rains retreat—An cư kiết hạ—A 
Japanese Buddhist term for “Dwelling In peace.” 
This 1s a three-month period of Intensive spiritual 
training In a temple or a Zen monasftery during 
the rainy season in summer— Thuật ngữ Phật 
giáo Nhật Bản có nghĩa là “Sống trong an lạc.” 
Đây là thời kỳ ba tháng tu tập tâm linh cao độ 
trong một tự viện hay Thiển viện vào thời kỳ mưa 
gió vào mùa hè—See Summer retreat. 

Angry (a): Cáu kỉnh. 

Angry demons: Asura-gati (skÙ)—The state of 
angry demons—Asuras” realm where those who 
are wicked, hot-tempered, violent or are Initiated 
Into paganism (the path of asuras Is filed with 
quarrelling and acrimonious competition)—A-Tu- 


200 


La, tiếng Phạn gọi là Asura, nghĩa là tánh tình 
xấu xa, cũng có nghĩa là phước báo không bằng 
chúng sanh ở hai cõi người và trời. Đây là cảnh 
giới của những chúng sanh xấu ác, hay giận dữ, 
tánh tình nóng nảy, thích bạo động hay gây gỗ, 
và sĩ mê theo tà giáo (chúng sanh trong cảnh giới 
nầy cũng có phước báo, nhưng lại bị tham vọng, 
dối trá, kiêu mạn, là quả của những tiền nghiệp 
lấn lướt, nên tâm thường hay chứa đầy tức giận 
và chấp trước). 

Angry despair is to be abandoned: Phẫn não 
cần phải từ bỏ—See Eight things that lead to the 
cutfing off of affa1rs. 

Angry and displeased with one”s fellows: 
Tức giận đối với các vị đồng phạm hạnh—See 
Eive mental blockages. 

Anguish: Nỗi đau đớn hay đau khổ—In 
Buddhism, anguish means painful resistance to 
the reality of mortality—Trong Phật giáo, đây là 
nỗi đau khổ về bộ mặt thật của sanh tử tử sanh. 
Angulimala (skt): Chỉ Man (Vô Não)—The 
killer who was converted by the Buddha—Một kẻ 
sát nhân được Đức Phật chuyển hóa——ƯƠơng Quật 
Ma La—A Brahmin follower who erroneously 
practiced by killing people and wore chaplet of 
ñnger-bones (the Sivaltic sect that wore such 
chaplets), and made assassination a religious act. 
After he killed 99 people, the hundredth person 
he met was his mother. While chasing to kill his 
mother, the Buddha appeared, he turned to chase 
the Buddha; however, affer some conversations 
wih the Buddha, he was converted by the 
Buddha. He repented his evil ways and Jjoined the 
Order. He was a greatest killer when the Buddha 
was alive. However, the Buddha with his Buddha 
eye, foresaw that this killer had the potential to 
attain Arhathood enlightenment because of his 
good karma from previous lives. According to 
Buddhist sutras, one day when the Buddha was In 
the neiphborhood to beg for food, he appeared In 
font of Angulimala's house, the killer was 
attempting to kill his mother, but he saw the 
Buddha and decided to chase after the Buddha 
instead. He kept chasing the Buddha but in no 
way he could catch up with the Buddha. He then 
yelled at the Buddha: “Gotama, stop! Stop! Stop! 
He Kept asking the Buddha to stop. The Buddha 
responded: “Angu! I have stop for so long and 





have been waiting for you; however, the problem 
1S you; you don”t want to stop.” So surprised at the 
Buddha's response, Angulimala asked the 
Buddha: “Recluse Gautama, while you are 
walking, you say “I stand still.” And to me who 
sfand still, you say that I am not sfanding still. 
Therefore, recluse Gautama, let me ask you, 
“How 1s that you are standing still, but Ï am not 
sanding still?” The Buddha  replied: 
“Angulimala, Ï am standing still, having given up 
the stick and the sword for all beings. But you are 
merciless to all beings, therefore, Ï am standing 
sull, and you are not standing still.” The Buddha 
then continued to explain to him the real meaning 
of “stop.” He understood and told the Buddha: 
“Long have I revered you, the great sage. Now 
having heard your own words, [ will soon 
renounce evil.” Then Angulimala hurled his 
sword and weapon down a clÍf, into a pít. He 
then was converted to practice Buddhism and 
eventually attained enlightenment. 


(Angulimala Stupa in Sravast——Tháp Chàng Vô 
Não tại xứ Xá Vệ) 


Một môn đồ Bà La Môn, người đã tu tập sai lầm 
bằng cách giết người và đeo chuỗi được xâu lại 
bằng những ngón tay của những người chết, và 
coi chuyện sát hại người là một hành động tín 
ngưỡng linh thiêng. Sau khi ông giết 99 người, 
người thứ 100 mà ông gặp là mẹ ông. Trong khi 
đang đuổi giết mẹ, thì Đức Phật xuất hiện, ông 
bèn buông tha mẹ mà đuổi theo Phật. Tuy nhiên, 
sau vài câu trao đổi với Phật, ông được Phật cảm 
hóa. Hối hận vì những tội lỗi của mình, ông bèn 
xin gia nhập Tăng đoàn. Với thiên nhãn thông, 
Phật nhìn thấy cò thể hóa độ được ông trở thành 


201 


A La hán vì những thiện nghiệp trong những đời 

trước của ông. Theo kinh điển Phật thì một ngày 

nọ trong khi đang khất thực trong vùng, Phật xuất 
hiện trước nhà của Ương Quật Ma La, trong khi 
ông nầy đang đuổi giết mẹ, khi thấy Phật Ương 

Quật bèn đuổi theo để giết Phật. Cứ chạy theo 

Phật mà không bắt kịp, Ương Quật bèn la to lên 

kêu Phật dừng lại, dừng lại ! Phật bèn đáp lại 

rằng: “Nầy Ương Quật ! Ta đã dừng lại từ lâu và 
đang đợi nhà ngươi đây! Tuy nhiên, vấn để là 
ngươi không chịu dừng lại.” Ương Quật Ma La 
lấy làm lạ trước câu trả lời này, bèn hỏi Đức Thế 
Tôn: “Trong khi ông đang đi, này ông Cổ Đàm, 
sao ông lại bảo “Ta đã dừng lại và đối với tôi, 
tôi đã dừng rồi, thì ông lại nói là chưa dừng? Này 
ông Cổ Đàm, tôi xin hỏi ông về vấn đề “Thế nào 
là ông đang dừng bước, nhưng tôi lại không 
dừng?” Đức Phật trả lời: “Này Ương Quật Ma 

La, Ta đang dừng bước, sau khi từ bỏ đao trượng 

đối với tất cả chúng sanh hữu tình. Chỉ có ngươi 

là tàn ác với muôn loài, vì thế mà Ta nói Ta đang 
dừng bước và ngươi vẫn chưa dừng.” Nghe xong 

Ương Quật Ma La hiểu ý bài pháp nên bảo Đức 

Thế Tôn: “Từ lâu tôi đã tôn kính ngài, một bậc sa 

môn, một bậc đại Thánh. Nay lại nghe được 

chính lời dạy của ngài, tôi sẽ từ bỏ ác nghiệp.” 

Nói xong, đoạn Ương Quật Ma La quăng dao 

kiếm và vũ khi xuống bờ vực sâu. Sau đó Phật 

giải thích cho Ương Quật thế nào là “Dừng lại.” 

Cuối cùng Ương Quật hiểu và cải đạo thành Phật 

tử và cuối cùng sau khi dụng công tu tập ông đã 

đắc quả A La Hán. 

Angulimala-Sutra (skt: Chỉ Man Kinh—Sutra 

of the story of Angulimala—Kinh kể về chuyện 

của chàng Vô Não—See Angulimala. 

Anguli-parvan (sk): Chỉ Tiết. 

l)  A measure, the 24” part of a forearm: Đơn vị 
đo lường tương đương với 1/24 cánh tay: 
Hasta (skÐ. 

2) Finger-joint: Lóng tay. 

Anguttara Nikaya (p): Tăng Nhất A Hàm 

(Tăng Chí Bộ Kính —A Sanskrt term for 

“Increased-by-One-DIscourses.” The fourth 

collection 1n the “Basket of Discourses” (Sutfa- 

pitaka) of the Pail Canon. Ït contains sermons 
attributed to the Buddha, and sometimes his main 
disciples, that are arranged according to the 
number of Items contained in the texts. These are 


numbered from one to eleven—Từ Bắc Phạn có 
nghĩa là “Những bài giảng về Tăng Nhất.” Giỏ 
kinh tạng thứ tư trong kinh tạng Pali. Tăng Nhất A 
Hàm bao gồm những bài thuyết giảng của Đức 
Phật, và thỉnh thoảng của các đại đệ tử của Ngài, 
được sắp xếp thứ tự theo con số của từng để mục 
trong kinh. Những bài giảng này được xếp từ số 
một đến số mười một. 

Anøva (jap) A Japanese Buddhist term for 
“Wandering on foot.” This 1s the pilprimage of a 
young Zen novice who has completed the first 
phrase of his training 1n a provincial temple to a 
Zen monastery, where he hopes to be accepted 
and receive trainng under a Zen master. Ín 
Japan, this 1s usually a pilgrimage to a distant 
monastery, often through trackless terrain and 
with peril. lít was regarded as an opportunify for 
the novice to put his physical strength of character 
to the test, to develop presence of mind by 
overcoming unforeseen dangers, and, by meeting 
many different kinds of people In Joyful as well 
as adverse circumstances, to ripen Inwardly. In 
the prescribed equipage of a novice is a round 
straw hat with a very low brim. This directs the 
gaze of the pilpgrim onto the path before him; 1t 
also prevents him from looking around, which 
would not be conducive to the menrtal 
concenfration he ¡1s supposed to maintain during 
the entire pilprimmage. A black cloak, white 
woolen socks, and a straw sandals are also part of 
his outfit. On his chest, the monk carries a bundle 
with his summer and winter robes, his eating and 
begging bowls, a razor for shaving his head, and 
some sutra texfs. On his back, he carries a rolled- 
up straw raincloak. When the monk has come 
throuph all the difficultes of the pilprimage and 
arrived at the monastery, he is often refused In 
order to test the earnestness of his desire for 
spiritual training. If, after days of persistence 
outside the monasfery, not rarely in rain and 
snow, or In the entrance hall of the monastery, he 
1s finally let in, then he must provide a further 
proof of his serlousness through a week of sifting 
1n a solitary cell under the most austere conditions 
before he 1s finally accepted into the monastic 
community—Thuật ngữ Phật giáo Nhật Bản có 
nghĩa là “du hành bằng cách đi bộ” (hành hương 
bằng chân). Đây là một chuyến hành hương của 


202 


một tân thiển sinh, ngươì mới vừa hoàn tất giai 
đoạn tập luyện sơ khởi ở một ngôi chùa trong 
tỉnh, đi đến một Thiển viện với hy vọng được thu 
nhận theo học với vị Thiển sư tại đó. Tại Nhật 
Bản, đây thường là một chuyến đi bộ qua các 
vùng xa xôi hẻo lánh không có đường đi và nguy 
hiểm. Đây được coi như là cơ hội thử thách vị tân 
thiển sinh này về khả năng chịu đựng trước những 
thử thách không lường trước được, cũng như để 
trưởng thành nội tậm khi gặp gỡ với nhiều ngươì 
trong thuận cũng như nghịch cảnh. Khi bắt đầu 
cuộc hành hương, vị tân thiền sinh phải đội nón 
rơm có vành tròn để hạn chế tầm nhìn của mắt 
đối với con đường trước mặt và tránh việc nhìn 
ngó hai bên, có hại cho việc tập trung mà người 
tu phải giữ đúng trong suốt chuyến hành hương 
của mình. Một áo choàng đen, một quần vải trắng 
và một đôi giày rơm là trang phục của người du 
hành. Trước ngực, vị tân thiển sinh mang một 
chiếc túi đựng áo quần vào mùa đông và mùa hè, 
chiếc bát để ăn và chiếc bát để khất thực, một 
chiếc dao cạo để cạo tóc và vài bản kinh. Trên 
lưng vị ấy mang một tấm áo mưa bằng rơm. Khi 
đã vượt qua mọi chướng ngại trên đường hành 
hương và tới được Thiền viện mình chọn, thường 
thì vị ấy bị từ chối để thử thách lòng khao khát tu 
tập tâm linh của mình lên tới mức nào. Nếu sau 
vài ngày chờ đợi bên ngoài hay tại cổng tu viện, 
không hiếm khi phải chờ đợi dưới mưa hay tuyết, 
rồi sau đó người ta cho anh ta vào hành lang của 
Thiển đường, tại đây vị tân thiển sinh này phải 
cho thấy một bằng chứng nữa về sự kiên định của 
mình bằng cách tọa thiển cả một tuần lễ trong 
một phòng cách biệt dưới những điều kiện khắc 
nghiệt trước khi được chính thức nhận vào cộng 
đồng của Thiên viện tại đó. 

An-Hui: An Huệ One of the ten famous 
Southern Indian exponents on Buddhist doctrine, 
spcially of the ViJnaptimatratasiddhi sastra, In the 
fifth century—Một trong mười luận sư nổi tiếng 
người Ấn vào thế kỷ thứ năm (đặc biệt về Duy 
Thức Học). 

Anicca (p): Vô thường—See Impermanence. 
Anicca lakkhana (p): Đặc tính hay tướng vô 
thường. Hiện tượng sinh diệt của các pháp. 
Anicca-nupassana-nana (p): Tuệ giác thấy 
được sự vô thường. Trực giác được sự diệt tận 
nhanh chóng của các pháp. 


Anicchanfika (skU): A Xiến Để Ca—Without 
desire, ¡.e. undesirous of nirvana—Vô dục, chỉ sự 
không tham mong niết bàn. 
Anidas-sana-appatigham-rupam (p): 
Invisible and unresisting matter—Vô kiến vô đối 
sắc —See Three dharmas (XXIX). 
Anidassana-sappatigham rupam (p): 
Invisible and resising matter—Vô kiến hữu đối 
sắc—See Three dharmas (XXIX). 

Anila: Át Nể (Lễ) La Đại Tướng —See Twelve 
SpIrifs connected with the Master of Healing. 
Anilambha (skÐ: Vô Duyên Tam Muội—Diệt 
Tận Định—Unpropped samadhi in which all 
with 
environment and cease to function—Thiển định 


mental fÍunctions cease to connect 
diệt hết tất cả tâm thức mà xa la sở duyên. 
Anima and animus: Hồn Phách —Animus and 
anima, the spirtual nature or mind, and the 
animal soul; the two are defined as mind and 
body or mental and physical, the Invisible soul 
inhabiting in the visible body, the former being 
celestial, the latter terrestrial—Tên gọi khác của 
tâm thân. Hồn là tâm thức, có diệu dụng nhưng 
không có hình hài, phách là hình thể và là chỗ 
cho tâm thức nương vào. 

Animals: Tirascina (skt)—Tiryagyoni (sk)—Súc 
vật—Súc sanh —Beasts—One of the three evil 
ways, and also one of the four fields for 
culivating happiness (blessing)—Súc sanh, một 
trong ba ác đạo, cũng là một trong bốn mảnh 
ruộng phước điển —See Three evil ways, Four 
fñields for cultivating happiness, and Seven sfates 
Of sentient beIngs. 

Animal abuse: Hành hạ thú vật—A Bhiksu or 
Bhiksuni who commits animal abuse, commits an 
Expression of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo hay 
Tỳ Kheo Ñ¡ nào hành hạ thú vật là phạm giới Ba 
Dật Đề, phải phát lỗ sám hối. 

Animail food: Thực phẩm bằng thịt thú vật. 
Animail food is filthy, not at all clean as a 
nourishing agency for the Bodhisattva: Thịt 
của thú vật dơ bẩn, chẳng sạch sẽ chút nào để 
làm nguồn dinh dưỡng cho một vị Bổ Tát —See 
Eight reasons for not eating animail food. 
Animal-gati: Huyết Đồ—One of the three gati, 
another name for the gati or destiny of rebirth as 


203 


an animal—Một trong tam đồ, tên khác của súc 
sanh đạo. 

Animal ghost: Mei Ghost—My quỷ—See Ten 
kinds of ghosts that will be reborn as an animal to 
continue to pay their debts. 

Animal kingdom: Súc sanh giới (vương quốc 
của loài súc sanh). 

Animal path: Bàng Sanh Thú—The animal 
path, that of rebirth as an animail, one of the six 
gat—Một trong lục thú, con đường của súc 
sanh—See Six paths. 

Animals previously killed: Con thú đã bị giết 
từ trước—Món thịt đã làm từ trước khi có sự hiện 
diện của mình tại đó—See Nine kinds of clean 
flesh. 

Animail realm: Tirracchana (p)—Thú Đạo —See 
Tirracchana. 

Animal womb: Tirascinayoni (skt)—Cảnh giới 
súc sanh. 

Animal world: Tirascinayoni (sk)—Cảnh giới 
súc sinh. 

Animalism (n): Thuyết nhân loại động vật (cho 
rằng con người cũng chỉ là một loại động vật 
thuần túy, không có phần tâm thức hay tậm linh). 
Animalis( (n): Người tin theo thuyết động vật 
nhân loại (tin rằng con người cũng như con thú, 
không sai khác ở nhục dục và dục cảm). 
Animality: Tiryagyoni-gati (skt)——Animality— 
The state of animals—Animals` realm reserved 
for those souls who are dull-witted, depraved, or 
have committed fornication. The path of animals, 
suụch as buffaloes, cattle, donkeys and horses, 1s 
subJect to heavy toil. Other domestic animals, 
such as goats, pigs, chicken and ducks, are subJect 
to be killed to make food for human beings. Still 
other animals suffer from stupidity, living in filth, 
and killing one another for food—Súc Sanh Đạo 
Tiếng Phạn là Tiryagyoni, nghĩa là loài chúng 
sanh sanh ra để bị người đời hành hạ và ăn thịt. 
Đây là cảnh giới súc sanh, nơi tái sanh của những 
kẻ si mê, sa đọa, tửu sắc, bài bạc, đối trá và tà 
dâm (trên từ rồng, thú, cầm, súc; dưới đến thủy 
tộc và loài côn trùng, không bao giờ đi thẳng 
được như con người hay chư Thiên. Loài nây 
thường giết hại và ăn thịt lẫn nhau, đồng loại thì 
ý mạnh hiếp yếu. Ngoài ra, chúng còn bị con 
người sai sử chuyên chở và đánh đập). Cõi bàng 


sanh như loài trâu, bò, lừa, ngựa bị sự khổ chở 
kéo nặng nể. Loài dê, heo, vịt, gà, thì bị sự khổ 
về banh da xẻ thịt làm thức ăn cho loài người. 
Các loài khác thì chịu sự khổ về ngu tối, nhơ 
nhớp, giết hại và ăn uống lẫn nhau. 

Animan (skt): Năng tiểu —To shrink self or 
ofhers (to make self or others smaller), or the 
world and all things to an atom—Có khả năng 
làm cho nhỏ lại được—See Eight supernatural 
DOWerS Of transformation. 

Animafion: Jivitindriya (skt)—Breath of life— 
Liveliness——Vitality—Sinh khí. 


Animeshalochana Stupa: The 
Animeshalocana stupa 1s located withn the 
courtyad of the Maha Bodhi Temple ¡n 


Bodhsaya. This 1s a small stupa erected at the site 
where the Buddha stood during the third week, 
out of gratitude, stood øazing at the Bodhi Tree 
for giving him shelter, while he attained Supreme 
Enliphtenment. The stupa was built In bricks, 
some of which are carved. Ït is square at the base 
and, tapering towards the top, the height being 55 
fee—Tháp Animeshalocana tọa lạc trong sân 
Tháp Đại Giác tại Bồ Đề Đạo Tràng. Đây là một 
ngôi tháp nhỏ được dựng lên tại nơi Đức Phật đã 
đứng trong suốt tuần lễ thứ ba để cảm niệm ân 
đức của cây Bồ Để đã che nắng che mưa cho 
Ngài trong suốt thời gian Ngài thiển định để đạt 
đến đại giác. Tháp được xây bằng gạch, một số 
được chạm khắc. Nền tháp hình vuông, nhọn về 
hướng đỉnh, với chiều cao khoảng 55 bộ Anh. 

Animism: Animism means “nature worship” 
Primitive man, not to mention the sun, feared the 
moon and stars. They had the same feeling 
toward the snow-capped mountaIns soaring above 
them, the great rivers that sometimes flow quietly 
and at other times overflow their banks and cause 
heavy floods that ravage the land, and the 
boundless Immense ocean stretchng to the 
horizon. They revered birds because of theIr 
wonderful ability to fly, and stood in awe of 
powerful beasfs like elephants, tigers and lions. 
Man's fear of natural things changed gradually to 
the feeling of awe and finally to that worship of 
sụch forces and fierce animals as øods—Animism 
có nghĩa là “sự tôn thờ thiên nhiên.” Người 
nguyên thủy, ngoài mặt trời ra, họ còn sợ cả mặt 
trăng và các vì sao. Họ cũng có cảm giác như thế 


204 


đối với những đỉnh núi phủ tuyết cao vút, những 
con sông lớn có khi lờ đờ trôi chảy, nhưng cũng 
có khi tràn bờ gây nên lũ lụt tàn phá đất đai, và 
biển cả bao la vô tận chạy dài đến tận chân trời. 
Họ kính trọng loài chim vì khả năng bay bổng kỳ 
diệu của chúng, và sợ những con mãnh thú như 
voi, cọp và sư tử. Nỗi sợ hãi của con người đối 
với thiên nhiên từ từ thay đổi thành cảm giác kính 
sợ và cuối cùng thành sự tôn thờ những sức mạnh 
hay những vật thể và các loài mãnh thú như các 
thần linh. 

Animita (@kU: Having no-sipns—Không 
Tướng—Vô Tướng—A  SanskrI 
“Signlessness.” “Signs” include forms, sounds, 
scenfs, tastes, and tangIble obJects, men, women, 
bírth, aging, sickness, death, and so forth. The 
absence of these 1s signlessness. So, animitta 
means  formlessness, no-form, 
appearance, or absence of chracteristics of all 
dharmas; the mark of absolute truth, which 1s 
devoid of distinctions. Animitta 1s commonly 
used as an epithet of Nirvana—Từ Bắc Phạn chỉ 
“Vô Tướng.” Tướng bao gồm sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp, đàn ông, đàn bà, sanh, lão, bệnh, 
tử, vân vân. Sự vắng mặt của những thứ này là vô 
tướng. Như vậy vô tướng có nghĩa là không có 
hình thức, không có các vẻ bên ngoài, không có 
dấu hiệu rõ rệt của chư pháp. Đây là đặc trưng 
cho Chân Lý tuyệt đối, không hề biết đến một sự 
phân biệt đối xử nào—See Three emancipations. 

Animittasukha (skt): Vô Tướng Lạc —Bliss of 
formlessness. A Bodhisattva will always make 
himself properly enJoy the bliss of formlessness, 
and will also make others properly abide In the 
Mahayana—Sự an lạc của vô tướng, hay cái hạnh 
phúc của sự không có hình tướng. Một vị Bồ Tát 
sẽ luôn làm cho mình hưởng đúng cái hạnh phúc 
vô tướng và cũng làm cho người khác an trú đúng 
trong Đại Thừa. 

Animitto-samadhi (p): The concentration on 
the signlessness—Vô tướng định—See Three 
dharmas (XLIV) (B). 

Animosity (n): Sự thù oán. 

Anirodha (skt): Anishthita (skt & p)—Bất diệt— 
Eternal—Everlastng—lmmortal—Undying (not 
dying)—No disappearance—Not extinguished—— 
Not destoyed—Not subject to annihilaton— 


tem for 


devoid of 


Unextinguished—Bất diệt hay không bị tiêu 
hủy——In the Lankavatara Sutra, the Buddha told 
Mahamati: “Oh Mahamat! The doctrine of 
1mmortality advocated by the Blessed One 1s not 
the same as that of other philosophers, not only as 
rards Iimmortality, but as regards bính and 
1mpermanence. Why? According to them, there 1s 
which  they 
1mmortality and unchangeability. My position 1s 
not that, for 1t does not fall into the categorles of 
being and non-being. I( goes beyond the 
categories of being and non-being, of birth and 
disappearance; 1t is not exisfence nor 1s 1t non- 
existence. How 1s it not non-exIstent? Because 1t 
1S like unto a diversity of forms appearing In a 
dream or maya. How 1s 1t not existent? Because 
the self-substance of forms 1s not to be asserfed as 
existent. We see them as appearances which are 
not realitles, we grasp (grahana) them as before 
us yet they are not really graspable. For this 
reason, all existences are to be regarded neither 
aS ©xistent nor as non-existent. lfÝ we know that 
than the 
manifestatlon of our own mind and abide within 


a self-substance about aSsert 


we see before us is no more 
ourselves where no dualistic discrimination takes 
place, we see that there 1s nothing astir In the 
world. The Ignorant assert themselves In theIr 
doinøs, discriminate therein, but the wise do not. 
Oh Mahamati! This 1s due to the discrimination of 
unrealiles whereby the Ignorant get altogether 
confused 1n their judpgments. The Ignorant are 
confused in the judgment of birth and no-birth, 
and of the crated and of the uncreated; there Is 
really no appearance, no disappearance of the 
magical figures, of which we can assert either as 
born or as passed. Oh Mahamatil By being 
untruthful it is meant that the self-nature of things 
1s not truthfully discerned as It Is in Ifself. When 
however an unfrue view prevalls, there Is an 
attachment to the self-substance of things, failing 
to see them In their solitary quietude, and as long 
as this quietude fails to be seen, there will be no 
disappearance of  wrongful 
Therefoe, Mahamatl, a view based on 
formlessness of things 1s superior to that based on 
form, because form ¡is the cause of birth. When 
there 1s formlessness, 1t pufs a sfop to the rise of 
discrimination, and there 1s a state of Immortality, 


discrimination. 


205 


which Oh Mahamatl One finds 
Nrrvana where one sees the abode of reality 1n Ifs 
truthful  signification abandons the 
discrimminaton of all that 1s mind and all that 
belongs to mind.”—Trong Kinh Lăng Già, Đức 
Phật bảo Mahamati: “Này Mahamati! Bất diệt 
mà Thế Tôn nói không giống với học thuyết của 
các triết gia khác. Tại sao? Vì theo họ, có một cái 
tự tính mà họ khẳng định là sự bất tử và sự bất 
khả biến. Lập trường của ta không phải thế, vì sự 
bất diệt mà Ta nói không rơi vào các phạm trù 
hữu và phi hữu, nó vượt khỏi các phạm trù hữu và 
phi hữu của sinh và diệt; nó không phải hiện hữu 
cũng không phải phi hiện hữu. Nó không hiện 
hữu thế nào? Vì tự tính của các hình tướng không 
thể được khẳng định là hiện hữu. Chúng ta nhìn 
thấy chúng như là các hình tướng vốn không phải 
là những thức tính, chúng ta chấp chúng mà cho 
là chúng đang ở trước chúng ta, tuy thế chúng 
thực sự không thể bị chấp. Vì lý do nầy nên mọi 
hiện hữu cần phải được xem là không hiện hữu 
cũng không phi hiện hửu. Nếu chúng ta biết rằng 
những øì chúng ta nhìn thấy ở trước chỉ là sự biểu 
hiện của chính cái tâm của chúng ta và nếu 
chúng ta trú ở bên trong chúng ta, trong đó không 
có sự phân biệt có tính cách nhị biên xãy ra, thì 
chúng ta thấy rằng không có gì loạn động trên thế 
giới. Phàm phu tin chắc vào những hành động của 
họ và phân biệt trong đó chứ người trí thì không 
như thế. Này Mahamati! Chính nơi phân biệt 
những cái không thực mà theo đó phàm phu bị 
lẫn lộn hoàn toàn trong những phán đoán của họ. 
Họ lầm lẫn trong sự phán đoán về sinh và bất 
sinh, về cái được tạo ra và cái không được tạo ra; 
thực ra không có sự xuất hiện, cũng không có sự 
biến mất của những hình tượng, do ảo thuật mà 
chúng ta khẳng định là được sinh ra hay biến diệt. 
Này Mahamatil Sự không đúng thực có nghĩa 
rằng tính của các sự vật không được nhìn ra một 
cách đúng thực như nó trong tự nó. Tuy nhiên, 
một khi ta có kiến giải không đúng thì ta sẽ có sự 
chấp vào tự tính của các sự vật mà không nhìn 


1S nIrvana. 


and 


thấy chúng nó trong sự tịch tịnh của chúng; và hễ 
chừng nào không nhìn thấy sự tịch tịnh nầy, thì sự 
phân biệt sai lầm sẽ không bị mất đi. Do đó 
Mahamati! Một kiến giải được đặt trên căn bản 
phi sắc tướng thì cao hơn kiến giải đặt trên căn 
bản sắc tướng, vì sắc tướng là nguyên nhân của 


sự sinh. Khi có sự phi sắc tướng thì sự sinh khởi 
của phân biệt bị chấm dứt, và có một trạng thái 
bất tử tức Niết Bàn. Này Mahamati! Người ta tìm 
thấy Niết Bàn tại chỗ ở của thực tính trong ý 
nghĩa chân thực của nó và từ bỏ sự phân biệt tất 
cả những gì là tâm và tất cả những gì thuộc về 
tâm.” 

Anirodhanutpada (sk): Bất Diệt Bất Sinh— 
Vượt khỏi sự sinh và sự diệ—Neither dying or 
being reborn—Immortal—No disappearance nor 
appearance. 

Aniruddha (skQ: Anuruddha (skt)—A Na 
Luật—A Nâu Lâu Đà One of the ten great 
disciples of the Buddha. He ¡1s known for his 
pOSSession of the divine eye. He was a cousin of 
Sakyamuml and was one of the six princes in the 
Sakyamumi Buddha throne to cultivate the Way. 
He had the greatest vision (deva Insipht) among 
all Buddha's Arhat disceiples The Buddha 
predicted Anuruddha to reappear as the Buddha 
Samantaprabhasa—A Nậu Lâu Đà, một trong 
mười môn đổ lớn của Đức Phật. Ngài nổi tiếng 
với Thiên Nhãn. Là em họ của Phật Thích Ca và 
là một trong trong sáu hoàng tử của dòng Thích 
Ca, đệ nhứt thiên nhãn trong số những đệ tử A- 
La-Hán của Phật. Đức Phật thọ ký A Nậu Lâu Đà 
sau nầy sẽ thành Phật hiệu là Phổ Minh Như 
Lai—See Ten chief disciples of the Buddha. 
Anissuki (p): Not jealous—Không ganh ty. 
Anitya  (skÐ: (p)—Ephemeral— 
Impermanence——Inconstant—Transient— 
Unsual—Not everlastinge—Occaslonal— 
Incidental——lrregular—Unstable—Uncertain— 
Vô thường (không tổn tại mãi mãi)—A Sanskrit 
term for “lmpermanence.” Impermanence is the 
ever changing nature of all phenomena from 
arising, dwelling and passing away. Anitya Is the 
State of not being permanent, of lasting or existing 
only for a short time, of changing continually. 
Physical changes operating from the state of 
formation, to that of development, decay and 
disintegration are exact manIfestations of the law 
Of transformation. All things In the universe, from 
the small grain of sand, the human body, to the 
big one such as the earth, moon and sun are 
governed by the aove law, and as such, must 
come through these four periods. This process of 
changes characferizes Iimpermanence. Anifya IS 


Anicca 


206 


one of the three fundamental of everything 


existing: lImpermanence (Anitya), Suffering 
(Duhkha) and Non-ego (Anatman). 
lImpermanence 1s the basis of life, without which 
exIstence would nof be possIble. 
“lmpermanence” ¡1s  one of the “three 
characterisics” (trilaksana) that Sakyamuni 


Buddha said distinguish all conditioned (samskrta) 
phenomena, the others being selflessness and 
unsatisfactoriness or suffering. According to this 
doctrne, all condiioned phenomena, 
phenomena that come Into being due to causes 
and conditions, are consfantly changing, and so 
there Is no possibility of holding onto anything. 
Ths 1s the 
characteristics, since the transitory nature of 
phenomena leads to inevitably suffering, because 
beings are Inevitably separated from things that 
they desire. Also, because phenomena are 
constantly changing, there Is no possibility of a 
permanent and unchanging “self” or soul (atman). 
Everything In this world 1s subJect to change and 
perish; nothing remains consfant for even a single 
ksatna or Everything, every 
phenomenon passes through a perlod of bírth, 
maturtty, transformation, and destruction. The 
Diamond Sutra taught: “Just examine the various 
condiioned dharma, it is no different than a 
bubble or dwedrop; 
everything 1s Impermanent, births and deaths are 
like lightnng flashes.” Contemplaton on the 
1mpermanence of things will help us prevent from 
being Imprisoned by the things of the world. 
Sincere Buddhists should always be awakened 
and realize: “Nothing in this world lasts forever.” 
In the end, everything Is a part of the cycle of 
“Formation, Existence, Decadence, 
Emptiness.” If there 1s birth, naturally, there wIll 
be existence for a certain amount of time, then 
decay will come, and, ¡in the end, return to dirt 
and sand. Because we are awakened to these 
conditions of life, we begin realizing the theory 
of “lmpermanence” the Buddha taught ¡in the 
Suftras Is accurate. No matter how much gilory, 
wealth, or success was achieved In the past, In the 
end, these accomplishments are not any different 
than a beautiful dream. Sincere Buddhists should 
know how to adapt and make best of theIr 


1©., 


connec(ed with other  tfwo 


short moment. 


observe and realize 


and 


situatlons, able cleverly to tolerate and endure 
Various condifions and circumstances of life, then 
they may be able to transform misfortunes, 
failures, sufferines Into blessings 
happIiness. Everything In lie, If it has form 
characteristics, then, Inevitably, one day 1t will be 
destroyed. A human life 1s the same way, 1f there 
1s life, there must be death. Even though we say a 
hundred years, I( passes by In a flash, like 
liphtning streaking across the sky, like a flower”s 
blossom, like the Image of the moon at the bottom 
of lake, like a short breath, what 1s really eternal? 
Even our dear bodies, we are unable to maintain 
1fs youth, health, and vitality forever because 1t 
must endure inevitable sufferings, defterioration, 
old age, sickness, and death. Everything im life 1s 
1mpermanent, artificial, dream-like, and transient 
like a bubble in water. After the sunshine, there 1s 


and and 


rain; after rain there Is cessation; after health 
there 1s sickness; after happiness there 1s sadness; 
after being together there 1s being apart; after 
success there 1s fallure; after rise there 1s fall. 
Along the long river some stretch are straight, 
others curve; sometimes If is quite peaceful, other 
tmes turbulent and chaotc. Sincere Buddhists 
should always remember the Impermanence of all 
things, should always try to cultivate, should 
always turn your misfortunes and setbacks as well 
as obstacles Into advanfageous sifuations; should 
always awaken, abandon ipnorance to see the 
lpht of enlightenment, 
determined to solidify your mind to make firm 
progress on your cultivated path—Vô thường 
nghĩa là không thường, không mãi mãi ở yên 
trong một trạng thái nhất định mà luôn thay hình 
đổi dạng. Đi từ trạng thái hình thành, cao to, thấp 
nhỏ, tan rã, vân vân, đạo Phật gọi đây là những 
giai đoạn thay đổi đó là thành trụ hoại không. Tất 
cả sự vật trong vũ trụ, từ nhỏ như hạt cát, thân 
con người, đến lớn như trái đất, mặt trăng, mặt 
trời đều nằm trong định luật vô thường. Vô 
thường là nét căn bản trong giáo lý nhà Phật: 
Sống, thay đổi và chết (thay đổi liên tục trong 
từng phút giây). Là một trong ba đặc trưng của sự 
tồn tại: Vô thường, khổ và vô ngã. Vô thường là 
yếu tố căn bản của đời sống, không có nó sự hiện 
hữu sẽ không có. Vô thường là một trong ba đặc 
tính của chư pháp mà Đức Phật đã giảng dạy về 


and become more 


207 


các pháp hữu vi, hai đặc tính kia là vô ngã và khổ 
đau hay bất toại. Theo giáo thuyết nhà Phật, tất 
cả các hiện tượng hữu vi đều vì nhân duyên mà 
có, chúng luôn thay đổi. Điều này cũng quan hệ 
với hai đặc tính còn lại, là vì bản chất vô thường 
của vạn hữu dẫn tới sự khổ đau không tránh khỏi, 
vì chúng sanh không thể nào tách rời với những 
vật mà mình ham muốn. Cũng vì các hiện tượng 
luôn thay đổi nên không thể nào có một cái ngã 
thường hằng không thay đổi được. Mọi vật trên 
đời nây đều phải thay đổi và hoại diệt; không vật 
gì thường hằng dù chỉ trong phút giây, hay sát na 
ngắn ngủi. Mọi vật, mọi hiện tượng đều phải qua 
giai đoạn sanh, trụ, dị, diệt. Kinh Kim Cang dạy: 
“Nhứt thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, 
ảnh, như lộ diệc như điện, ưng tác như thị quán.” 
Nghĩa là hãy xem các pháp hữu vi, nào khác chi 
bóng bọt, điểm sương, quán xem tất cả vô 
thường, sanh sanh diệt diệt như tuổng chớp 
chăng.” Quán chiếu được sự vô thường của vạn 
hữu sẽ giúp chúng ta không bị trói buộc bởi sự 
vật của thế gian. Phật tử chơn thuần nên luôn 
thức tỉnh rằng: “Muôn vật ở đời vốn không bền 
vững.” Chung quy cũng nằm trong bốn lẽ “Thành, 
Trụ, Hoại, Không” mà thôi. Hễ có sanh ra, tức 
nhiên là có trụ nơi đời một thời gian nào đó, kế 
đến bị hư hoại đi vào kết cuộc quy về nơi cát bụi. 
Do tỉnh ngộ như vậy, chúng ta mới thấy thuyết 
“vô thường” mà Đức Phật đã từng tuyên dạy 
trong kinh điển là đúng. Bao nhiêu công danh, 
phú quý, thành đạt trong quá khứ, rốt rồi những 
thứ nầy có khác nào một giấc mơ hoa. Phật tử 
chơn thuần phải biết quyền biến, tùy duyên, an 
nhẫn thì rất có thể các nghịch cảnh, khổ não được 
chuyển biến thành thuận cảnh. Mọi vật trên đời 
nầy nếu đã có mang cái tướng hữu vi, ắt có ngày 
hoại diệt. Đời người cũng thế, hễ có sanh là có 
tử, tuy nói trăm năm, nhưng so với vũ trụ thì có 
khác nào ánh điển chớp, hay thoáng tựa sương 
tan, như hoa hiện trong gương, như trăng lổng đáy 
nước, như hơi thở mong manh, chứ nào có bền 
lâu? Tấm thân yêu quý nhứt nầy của chúng ta mà 
chúng ta còn không thể giữ cho trẻ trung, mạnh 
khỏe mãi được, mà phải bị đến cái thời chịu các 
mối khổ sanh, già, bệnh, chết. Thế mới biết tất cả 
sự vật trên đời nầy đều là vô thường, giả tạm, 
như mộng, như huyễn, như bọt nước mà thôi. Hết 
nắng lại mưa, hết mưa trời tạnh, hết mạnh rồi 


đau, hết vui rồi buồn, hết hợp rồi tan, hết vinh rồi 

nhục, hết lên xe rồi xuống ngựa, sông dài lúc 

phẳng lặng, lúc lên thác xuống ghênh. Phật tử 

chơn thuần nên luôn biết lẽ vô thường, phải luôn 

cố gắng tu tập, phải cố gắng biến các nghịch cảnh 

rủi ro cũng như các điều trở ngại cho mình và cho 

người thành những hoàn cảnh thuận lợi; phải luôn 

thức tỉnh, bỏ mê theo ngộ mà lập tâm thêm vững 

mạnh trên bước đường tu. 

Anityata (sk0: 

l) Impermanence—Vô thường—See Twentfy- 
four non-interactive activity dharmas. 

2) Unfñixed: Bất định—See Eifty-one Dharmas 
1nteractive with the Mind. 

3) See Anitya and Seventy-five dharmas of the 
Abhidharma Kosa. 

Anityata-bhumika (skÐ): 

functions—Bất định địa pháp—See Seventy-five 

dharmas of the Abhidharma Kosa. 

Aniyada (sk0: Bất định tội. 

Aniyata (sk0: Nhị Giới Bất Định—The meaning 

of the term “Aniyata” 1s “Tndefinite.” Two 


Indeterminate 


offences of ¡indefinite connected with 
activitles of sex. lí depends on circumstances and 
the seriousness of the offence, offenders can be 
temporarily expelled from the Order—Nghĩa của 
từ “Aniyata” là bất định. Nhị giới bất định là hai 
giới phạm liên hệ tới tình dục mà sự vi phạm còn 
mơ hồ, không rõ ràng. Tuy nhiên, tùy theo trường 
hợp và tánh chất nghiêm trọng của nó mà người 
phạm tội nầy sẽ bị tạm thời trục xuất khỏi giáo 
đoàn. 
l1) Not to sit down together with a woman In a 
lonely place which can lead to activitles of 
sex. If the monk confesses, the Order will 
base on his confession for punishment. If he 
falls to confess or his confession does not 
lay follower”s 
confession, the Order will base on what the 
woman lay followers confession to 
determine his punishment: Cấm ngổi nói 
chuyện với đàn bà nơi chỗ vắng vẻ đáng nghi 
ngờ, có thể đưa đến những hoạt động về tình 
dục. Nếu vị Tỳ Kheo cứ thật mà xưng tội, thì 
giáo hội sẽ y như lời khai mà trị. Nếu lời khai 
của Tỳ Kheo không giống như lời khai của 
Ưu Bà Di trong cuộc, thì giáo hội sẽ y theo 
lời của vị Uu Bà Di mà trị. 


are 


match with the woman 


208 


2) Not to sĩt down together with a woman In a 
private, covered place In such a way which 
may develop Into a siuaton of sexual 
Intercourse. Punishment 1s same as in (l): 
Cấm ngồi nói chuyện với đàn bà nơi kín đáo 
riêng tư có thể dẫn đến việc hành dâm. Hình 
phạt cũng giống như điều (1) vừa kể trên. 

Aniyato rasỉ (p): Indeterminate—Bất định tụ— 

See Three dharmas (XXIV). 

Anja (ap): 

l) A Japanese Buddhist term for “A Zen monk 
who attends the Zen master”——Thuật ngữ 
Phật giáo Nhật Bản có nghĩa là “Một vị Tăng 
tu Thiển làm thị giả cho một vị thầy.” 

2) The pronunciaton customary In Zen of a 
word otherwise pronounced “GyoJa”: this 1s 
Japanese the Sanskrit 
“Acharim,” denotng a Buddhist ascetic or 
wandering monk—Lối phát âm thường dùng 
trong nhà Thiển thay cho từ “Gyoja,” có 
nghĩa là khổ hạnh hay một người tu Phật giáo 
theo lối du hành. 

Anjali (sk0: Ấn Mẫu_— Salutation with Joined 
palms—Hợp Chưởng—To bring the ten fingers or 
two palms together, the “mmother” of all manual 
signs. Salufaton with Joined hands, or joining the 
palms together when saluting. The open hands 
placed side by side and slightly holowed (as If by 
a beggar to receive food; hence when raised to 
the forehead, a mark of supplication) reverence, 
salutation—Chấp hay tay chào (hai bàn tay chấp 
vào nhau). Chấp mười ngón tay hay hai bàn tay 
vào nhau, đây là “mẹ” của tất cả các dấu ấn. Hai 
bàn tay để bên nhau trong tư thế khất thực, nâng 
từ từ lên trán như một dấu hiệu khẩn khoản và 
tôn kính. 

Anjali-Mudra (skt): Mẫu Đà La Pháp Ấn— The 

palms are held together at the level of the chest. 

Thịs 1s the customary gesfure of sreeting In India. 

In Buddhism, 1t expresses “Suchness.”——Hai lòng 

bàn tay ép vào nhau ngang ngực. Cử chỉ nầy 

thường dùng để chào hỏi tại Ấn độ. Trong Phật 
giáo cử chỉ nầy có nghĩa là “Như thế đó.”—See 

Mudra. 

Anjin (jap): Santi (skÒ——Upasamayama (skt— 

Tranquility of mind—Sự yên tỉnh của tâm—Làm 

cho tâm yên tỉnh hay đạt được sự yên—To quiet 


tem for term 


the heart or mind—To obtamn tranguility of 
mind—A Japanese Buddhist term for “Heart- 
mind In peace.” Peace of mind 1s a sfate of 
consciousness that according to Buddhism, 1s 
possble only through the experlence of 
enliphtenment. In Zen the practice of sifting 
medifation 1s seen as the shortest path to peace of 
mind. Peace of mind 1s also a renowned koan, the 
example 41 in the Wu-Men-Kuan: “Bodhidharma 
sat facing the wall. The second patriarch, who had 
been standing In the snow, cut off his own arm 
and said, “The mind of yours student still finds no 
peace. Ï entreat you, master, please gøIve If 
peace.` Bodhidharma said, “Bring your mind here 
and PÏlI give It peace.” The second patriarch said, 
“ve looked for the mind, but finally It can't be 
found.` Bodhidharma said, “Then I have given 1t 
peace thoroughly!°”— Thuật ngữ Phật giáo Nhật 
Bản có nghĩa là “An tâm hay trái tim an lạc.” Sự 
an tâm hay an lạc trong tâm, theo quan niệm Phật 
giáo, là trạng thái tâm thức mà chỉ có sự thể 
nghiệm giác ngộ mới cho phép chúng ta biết tới. 
Trong Thiền, cách tập tọa thiển được coi như một 
trong những con đường ngắn nhất giúp đạt tới sự 
an lạc trong tâm. Sự an tâm cũng là một trong 
những công án nổi tiếng trong “Vô Môn Quan,” 
theo thí dụ 41: “Tổ Bồ Để Đạt Ma ngồi quay mặt 
vào tường. Nhị tổ đứng trong tuyết, tự cắt cánh 
tay mình và nói, “Tâm đệ tử không an. Thưa thầy, 
con cầu xin thầy an tâm cho con.` Tổ Bồ Đề Đạt 
Ma noí, “Hãy mang tâm của nhà ngươi lại đây và 
ta sẽ an tâm cho ngươi.` Nhị tổ (Huệ Khả) thưa: 
“Con không tìm được tâm.” Tổ Bồ Để Đạt Ma 
noí: “Vậy là ta đã an tâm cho ngươi rồi đó.”” 
Ankokuji (Jap): Chùa An Quốc (Nhật). 

Anna (sk0: Át Na—Name of a mountain in 
India—Tên của một ngọn núi ở Ấn Độ. 
Anmnafa-indriyam (p): Cụ tri căn—The faculty 
of the one who knows—Trí căn của bậc thức 
giả—See Three đharmas (XXXIX). 

Annexafion (n): Sự thêm vào. 

Amnihilate (v): To disperse—To put an end to— 
To cause to cease—Tiêu diệt. 

Amnihilate the barriers or hỉndrances: Hóa 
giải trở ngại. 

Amnihilation: Uccheda (p & sk)—Đoạn kiến— 
Heterodox teaching denies the law of cause and 


209 


effect. It holds to the idea of annihilation. This 1s 
one of the eight incorrect views—Ngoại thuyết 
chối bỏ luật nhân quả. Ngoại giáo cho rằng mọi 
thứ đều đoạn diệt. Đây là một một tám loại tà 
kiến—See Two extreme views, Three properties 
of matter, Eiph(t Incorrect views, and Eipht 
misleadings. 

Amnihilation of all desire: 

l) One of the four mistaken ways of seeking 
perfection, mentioned ¡in The Complete 
Enlightenment Sutra: Diệt Bệnh—Một trong 
bốn bệnh được nói đến trong Kinh Viên 
Giác. Diệt phiền não nơi thân tâm để cầu 
viên giác gọi là diệt bệnh, vì tánh viên giác 
chẳng phải do tịch diệt mà được)—See Four 
ailmenis. 

2) This Is also one of the eipht misleadinss: 
Đoạn—Đây cũng là một trong tám thứ mê—— 
See Eight misleadings. 

Amnihilation-illusion: See Holding to the view 

of total annihilation. 

Amnihilation trance: Nirodha-samapatti (skt)— 

Diệt tận định—See Seventy-five dharmas of the 

Abhidharma Kosa. 

Amnihilation-view: Ucchedaditthi (p)— 

Ucchedadarsana  (skt)—Annihilation-illusion— 

See Holding to the view of total annihilation. 

Amnihilationism (n): Chủ thuyết đoạn kiến. 

Amnihilationist (n): Người theo thuyết đoạn 

kiến. 

Anmnihilationist view: Vibhava-ditthi (p)—Đoạn 

kiến. 

Amnn  (jap)›: Ksani  (sk——Endurance— 

Forebearance——Patience—An nhẫn. 

Amnindriyam (p): Dĩ trí căn— The faculty of 

highest knowledge—Trí căn tối thượng—See 

Three dharmas (XXXIX). 

Anmniversary (n): Lễ kỷ niệm hàng năm. 

Amniversary of the death of a person: Ky 

Nhật THúy Nhật—-The anniversay of the 

passing away day of a parent, when all thoughts 

are directed to him, and other things avoIded—— 

Ngày chết của một người, của cha mẹ. Vì tưởng 

nhớ đến người quá cố mà kiêng tránh một số việc 

làm trong ngày. 


Amniversary of the descent: Giáng Đản—The 
anniversary of the descent, 1e. the Buddha”s 
birthday, not the conception—Còn gọi là Đản 
Sinh, Giáng Sinh, hay Đản Nhật, là ngày kỷ niệm 
giáng trần của Đức Phật (ngày Đức Phật Thích 
Ca đản sinh, theo lịch sử là cuối tiết xuân, đầu 
hạ, khí trời mát mẻ, điều hòa. Ngay khi Đức Phật 
vừa đản sinh thì có các vị Phạm Thiên, Đế Thích, 
Tứ Thiên Vương đón rước và tắm cho Ngài bằng 
các thứ nước thơm. Vì thế mà sau khi Đức Phật 
nhập diệt, hàng năm cứ đến ngày Phật đản là các 
chùa có lệ “Mộc Dục” hay tắm rửa cho tượng 
Phậ0). 

Anno Domini (Latin): After the Day of Christ 


(A.D.). 
Announcemenrt: Jnapti (skt——Declaration—Tác 
bạch. 
Announcement of distribution of the 


kathina garment: Xuất Đội Ca Để—The pubilic 
announcement of distibuton of the kathina 
garment (công đức y) In the last month of the 
rainy season, I.e. of the coming forth of the monks 
from their retreat—Tháng cuối cùng trong mùa 
an cư kiết hạ, Tăng chúng công bố phân phát 
“công đức y' trước khi ra khỏi đội ngũ của đại 
chúng. 

Anmnoy everybody: Não chúng (làm cho mọi 
người phiển não). 

Amnoy and harm: Não hại. 

Annoy someone: Cause someone trouble—Gây 
phiền nhiễu cho ai. 

Amnoy and trouble: Não loạn. 

Anmnoyanece: 
Trouble—Phiền. 
Annunciate (v): Báo cho biết trước. 
Annunciation (n): Sự báo cho biết trước. 
Anmnyoin (jap): Viện an dưỡng (Nhật). 

Anoint (v): Xức dầu (hay rãi nước trong các 
cuộc lễ). 

Anoint the hand or cut it off Đồ Cát— 
Instances of love and hatred—Xoa hương vào tay, 
và cắt đứt tay là hai thái cực biểu lộ thương và 
ghét (Phật lấy hai hình ảnh nầy để ví với hai loại 
nhân duyên ân oán). 

Anoint oneself with perfumes: Tẩm mình với 
các loại hương. 


Disturbance—Perplexity— 


210 


Anoinfing: Abhiseka (skÙ—Quán Đảnh—See 
Abhiseka. 

Anoku-Bodai (jap)›: A Nậu Bồ Để—See 
Anmutfara-samyak-sambodhI. 
Anokutara-Samyaku-Sanbodai (jap): A Nậu 
Đa La Tam Miệu Tam Bồ Để—See Anuttara- 
samyak-sambodhi. 

Another life: Tha Sinh—Tha Thế——Another 
world, either previous or after this—Đời khác hay 
thế giới khác, hoặc đời trước hoặc đời sau. 
Anoftappam (p): OŸ wrong- 
doinge—Vô Quý—See Fifty-two mental states. 
Anpapaduka (sk0: Opapatika-yoni (p)—Hóa 
Sanh—See Aupapaduka. 

Anrakudo (jap): Niết Bàn Đường—Diên Thọ 
Đường——Tĩnh Hành Đường—Vô Thường Viện— 
A Japanese Buddhist term for “Nirvana Hall.” 
The nirvana hall, or dying place of a monk In a 
monastery, in the direction of the sunset at the 
north-west corner. Other names for the Infirmary 
are the “hall of prolonging life,” and the “hall of 
peace and joy.”—Thuật ngữ Phật giáo Nhật Bản 
có nghĩa là “Niết Bàn Đường.” Nơi đưa chư Tăng 
đau nặng đến để nhập diệt, về hướng mặt trời 
lặn, góc tây bắc của tự viện. Những tên khác chỉ 
trạm xá trong chùa là “phòng duy trì sự sống,” và 
“phòng an lạc.” 

An-Shi-Kao: An-Shih-Kao, one of the famous 
monks, who first advocated of the Zen or 
medifation doctrine in China, about 150 A.D. He 
was a Parthian monk of the second century, a 
crown prince of Parthie and was ¡intended to 
assume the throne at his fatherˆs death; however, 
he entered a monastery. He went to China around 
148 and was the first to translate Buddhist 
scriptures Iinto Chinese. He founded the Dhyana 
school, an early Chinese Buddhism—An Thế 
Cao, một trong những vị cao Tăng nổi tiếng, 
người chủ trương mang Thiển vào Trung Quốc 
vào khoảng 150 sau Tây lịch. Ngài là người xứ 
Parthie vào thế kỷ thứ hai, là hoàng thái tử xứ 
Parthie, người sẽ nối ngôi vua cha; tuy nhiên, ông 
đã xuất gia tu hành. Ông đã từng đến Trung quốc 
năm 148 sau Tây Lịch và là người đầu tiên dịch 
kinh điển Phật giáo ra Hán tự. Ngài là người đã 
lập ra trường phái Thiền Na, một trường phái sớm 
nhất của Phật giáo Trung quốc. 





Fearlessness 


Anshin (jap): An tâm—See Anjin. 

Answering questions: Đối đáp hay trả lời câu 

hỏi. 

(A) There are two kinds of reply—Có hai cách 
đối đáp —See Two kinds of reply. 

(B) There are four kinds of reply—See Four ways 
Of answering quesfions. 


Answers to Doubís and Skepficism 
Commenfary: Quân Nghi Luận—A 


commentary which provides explanations and 

clarifications to Buddhists” doubts and skepticism 

of the Pureland Buddhism, written by a Pureland 

Patriarch—Đây là quyển luận giải tỏa các mối 

nghi ngờ của Phật tử về pháp môn niệm Phật, 

được viết bởi một vị Tổ Tịnh Độ. 

Anfagraha-drsti  (skÐ: 

Kiến—Chấp Kiến—See One-sided standpoint. 

Antara-bhava (skt: Thân Trung Hữu—The 

1ntermediate state of existence—Thân tâm sau 

khi chết —See Intermediate existence body, and 

Three states of mortal existence (C). 

Anfara-kalpa (skt: Intermediate kalpa—Tiểu 

Kiếp. 

l) A small kalpa: A period of growth and decay 
of the universe—An Intermediate kalpa— 
Một giai đoạn tăng giảm thành hoại của vũ 
trụ. 

2) According to the Kosa Sastra, the period In 
which human life Iincreases by one year a 
century until it reaches 84,000; then It 1s 
reduced at the same rate tilI the life-period 
reaches ten years of age. These two are each 
a small kalpa: Theo Câu Xá Luận thì kiếp 
sống con người cứ mỗi thế kỷ là tăng một 
tuổi, cứ tăng như thế cho đến khi tăng tới § 
vạn tư tuổi thì lại bắt đầu giảm dần cũng mỗi 
trăm năm một tuổi, cho đến khi tuổi thọ chỉ 
còn 10 tuổi. Mỗi chu kỳ tăng hoặc giảm như 
vậy là một tiểu kiếp. 

3) According to the Sasta on the Prajna- 
Paramita Sutra, the two above menftioned 
cycles together as one small kalpa: Theo Trí 
Độ Luận thì hai chu kỳ tăng giảm tuổi thọ 
được Câu Xá Luận nói ở trên là một “Tiểu 
Kiếp”. 

Antaravasaka (skt): Inner garment of a monk—— 

An Đà Hội. 


Extremism—Biên 


211 


Anfarayikadharma (skt: Obstructing condition 
of the passage to Nirvana—Chướng pháp. 
Antarikravavasina (skt: Living ¡in the air— 
Không cư (trú ngụ trên không). 

Antecendent Existence Body: Thân Tiển 
Hữu—Antecedent means before, the origin, or 
the beginning, etc. ExIstence means If 1s Inhabited 
currently, and used presently, etc. The antecedent 
exIstence body 1s the present form body, physical 
or non-physical, created from various karmasand 
predestined affiniies that each sentient being 
accumulated in the past. In turn, this antecedent 
exiIstence body wIll pass throuph these four stages 
of Iimpermanence: bírth, old age, sickness, and 
death. The antecedent existence body wIll remain 
only for a definite period of time, but it will not 
be permanent or eternal because there Is birth, 
then there must be death. There 1s absolutely no 
being of the four types of sentient beings, with an 
antecedent existence body, can overcome this 
inevitable fate of these four unchanging laws of 
1mpermanence ¡ncluding the Heavenly Fairles— 
Tiền có nghĩa là trước, khởi thủy hay đầu tiên. 
Hữu có nghĩa là đang có, đang mang, hay đang 
nhận lấy. Thân Tiền Hữu là cái thân xác tứ đại 
hiện tại, thể chất hay phi thể chất, do các nghiệp 
duyên tiền kiếp tạo thành mà chúng sanh chúng 
ta đang mang lấy hiện giờ. Thân tiền hữu nầy sẽ 
phải lần lượt trải qua bốn giai đoạn, sanh, lão, 
bệnh, và tử. Thân tiền hữu chỉ sống còn được 
trong một thời gian nào đó, chớ không được bển 
vững hay trường cửu. Bởi lẽ hễ có sanh tất có 
diệt. Không có bất cứ một loại chúng sanh nào 
trong tứ sanh có thể vượt qua định luật vô thường 
bất di bất dịch nầy, kể cả các bậc Thiên Tiên. 
Anthology: Tuyển tập. 

Anthology of the Most Disfinguished and 
Talented Zen Masters: Tuyển Tập Các Thiền 
Sư Nổi Tiếng và Tài Danh Nhất. 

Anficipating gifts in return: Cầu Báo Thí, một 
trong tám loại bố thí theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh—One gives, thinking: “He will 
give me something.” This is one of the eight 
bases for giving according to the SangitI Sutfa in 
the Long Discourses of the Buddha—See Eight 
causes of dana. 


Anticlerical (a): Bài bác tu sĩ. 


Anficlericalist (n): Người có tư tưởng hay chủ 
trương bài bác và chống đối tu sĩ. 

Anfinomian (n): Sự mâu thuẫn. 
Anfinomianism: Chủ nghĩa mâu thuẫn (theo cái 
này mà cũng muốn theo cái kia)—In Buddhism, 
antinomianism means a notion that one wanfs fO 
live in the monastery but Ignoring the preceptS— 
Trong Phật giáo, người sống theo chủ nghĩa mâu 
thuẫn là người muốn sống trong tự viện nhưng 
không chịu giữ giới. 

Antfi-religions: Chống tôn giáo. 

Anu (skt): A Nã —Minute—lInfinitesimal——The 
smallest agpregaton of matfteF—A molecule 
consisting of seven atoms—Phân tử hay thành 
phần gồm bảy nguyên tử. 

Anubhava (skÐ: Kinh nghiệm—Experience— 
Experlence means knowledge derived from 
personal experiment; impression on the mind not 
from memory—Sự hiểu biết xuất phát từ sự quan 
sát của cá nhân hay thực nghiệm; ấn tượng của 
tâm chứ không từ ký ức. 

Anubhuti (skt): Chứng Nghiệm—To verify— 
Expermental evidence—Knowledge 
from any sources but memory, I.e., knowledge 
from perception, from feelings, from sensing, 
etc—Sự hiểu biết không do ký ức, như sự hiểu 
biết từ tri giác, cảm thọ, và cảm giác, vân vân. 
Anuddhatya-kukrtya (skÐ: 
Ambitious—Unsettled—Trạo cử (những phiền 
não khiến cho tâm xao xuyến không an tĩnh). 
Anugøahita (p): Bảo vệ, đặc biệt cho việc hành 
thiền. 

Anujna: A Sanskrit 
authorization.” Tantric ceremony that authorIzes 
the performance of certan riual practfices 
associated with a particular tantric cycle, such as 
recitation of Mantras and medifation on a detty. Ït 
1s not, however, a full Iniiation, and so a person 
who receives this empowerment is not allowed to 
engage In completion stage (sampanna-krama) 
yogas—Từ Bắc Phạn có nghĩa là “Thiểu quyển” 
(hay một vị có ít thẩm quyển về cái gì). Nghi lễ 
Mật giáo cho phép thực hiện một vài nghi thức 
thực hành liên hệ tới một chu kỳ Mật giáo đặc 
biệt, như tụng chú và thiển tập về một vị thần 
tiêu điểm. Tuy nhiên, với một nghi lễ điểm đạo 


derived 


Restlessness— 


tem for “Lesser 


212 


toàn diện, thì người thọ nhận “Anujna” không 
được phép chủ lễ trong giai đoạn hoàn tất. 
Anuloma (skt): Sở Đắc Phẩm Hạnh Phật (tu tập 
những phẩm hạnh cần thiết để trở thành Phật)— 
See Four courses of attainment of Buddhahood. 
Anumodana (p): Lời cầu chúc của nhà sư sau 
khi nhận lãnh của tín thí (tứ vật dụng). 

Anunaya (p): Complaisance—Ái¡ Kiết Sử—See 
Seven fetters. 

Anupadhisesa (skt): Anupadisesa-nibbana (p)— 
Vô Dư Niết Bàn—See Final nirvana without 
remainder of reincarnation. 

Anupalabdhya (sk0: Bất Khả Đắc. 


l) Beyond laymng hold of —Unobtainable. 
Unknowable, another name for “Void.”: 
Ngoài tầm nắm bắt. Một tên khác của 
“Không”. 


2) All things are beyond the reach of knowledge 
because there are no such things as self- 
substance and its outward signs: Tất cả các 
sự vật đều bất khả đắc hay ở ngoài tầm hiểu 
biết, vì không có sự vật nào như tự tính và 
những tướng vẻ bên ngoài của nó cả. 

3) Apart from “Mind-Only” such notons as 
Brahma, etc, are not to be known: Ngoài 
“lâm” ra thì những ý niệm như Phạm Thiên, 
vân vân đều bất khả đắc hay không thể biết 
được. 

4) Truth, or realty, or 
unattainable and incomprehensible, for they 
are the marks of Suchness: Chân thực, thực 
tánh, tự tánh, vân vân là bất khả đắc và 
không thể hiểu được, vì đây là những tướng 
trạng của “như như.” 

Anupalambha-sunyafta (sk0: Emptiness of 

unattainability——Bất Khả Đắc Không—Không 


self-natuire are 


của cái bất khả đắc See Emptiness of 
unattainability. 


Anupama (skt: A Bà Ma—A tile of the 
Buddha, defined as “Unequalled rank.”—Một 
danh hiệu của Đức Phật, được định nghĩa là “Vô 
Đẳng Đẳng.” 

Anupubha-nirodha (p): Chín sự đoạn diệt— 
See Nine successIve cessafIons. 
Anupubbena-carikam-caramano (p): Hành 
cước. 





1) To wanderfrom place to place: Đi từ nơi nầy 
đến nơi khác. 

2) A wandering monk who wanders fo convert 
people: Du Tăng tu hành theo lối du phương 
hoằng hóa. 

Anuradha (skt): Phòng—Name of one of the 

twenty eight constellatons—See Twenty eight 

constellations. 

Anuradhapura: A Nậu La Đà Bổ La—Name of 

the northern city and old capital of Sri Lanka 

(Ceylon) until the 10” century. It is the site of the 

thee most important early monasterles: the 

Mahavihara, Jetavana, and Abhayagiri. After the 

tenth century, Anuradhapura fell into oblivion 

when the capital moved to Colombo and only 
rediscovered In the nineteenth century. There are 
two øipantc sfupas there: Ruwenwali and 

Thuarama—Tên kinh đô cũ của Tích Lan trước 

thế kỷ thứ X, nằm về phía bắc đảo. Nơi có ba tịnh 

xá quan trọng nhất vào thời sơ khai của Phật giáo 
tại xứ này là Mahavihara, jJetavana, và 

Abhayagiri. Sau thế kỷ thứ mười, Anuradhapura 

bị quên lãng sau khi kinh đô được dời về 

Colombo cho tới thế kỷ XIX mới được phát hiện. 

Có hai tháp mộ lớn tại đây là Ruwanweli và 

Thuarama. 

Anuruddha (skt): A Na Luật. 

1) First cousin of Sakyamuni Buddha and one of 
the ten main disciples, said in the Pali Canon 
to be the foremost In the use of the “divine 
eye” (deva-caksus or dibba-cakkhu)—A nậu 
lâu đà (A-na-luật đà), một người em họ và 
cũng là một trong mười đại đệ tử của Đức 
Phật, theo kinh điển Pali thì Ngài bậc nhất về 
thiên nhãn—See Aniruddha. 

2) The second Anuruddha was an infiuential 
scholar--monk of Sri Lanka (an Important 
Singhalese scholar of the Theravada) who 
lived between the eiphth and the twelfth 
centuries. According to Sinhalese tradition, 
he was an elder (thera) who lived at the 
Mulasoma Vihara. He 1s credited with 
authoring three important Pali-Abhidharma 
commenfaries—A Nậu Lâu Đà thứ hai là 
một học giả nổi tiếng người Tích Lan thuộc 
trường phái Nguyên Thủy, sống vào khoảng 
những thế kỷ thứ VIII hay thứ XII. Theo 
truyền thống Tích Lan, ngài là vị trưởng lão 


213 


đã từng sống tại tịnh xá Mulasoma. Ngài là 
tác giả của ba bộ luận Vi Diệu Pháp nổi 
tiếng bằng tiếng Pali: 

) Compendium of the Meaning of Higher 
Knowledge (Abhidhammattha-sangaha or 
Collecion of the Meanng of the 
Abhidharma): Sưu Tập Vi Diệu Pháp hay 
Bình Giải Abhidharma. 

1)  Ascertainment of Ultimate Truth 

(Paramattha-vinichaya): Chứng thực về Chân 

Lý Tuyệt Đối Luận 

Discimmaton of Name and Form 

(Namaupa-pariccheda): Phân Biệt Danh Sắc 

Luận. 


ii) 


Anus: Hậu môn—See Nine impure openinss in 

our body. 

Anusasani-pafihariyam (p): The miracle of 

instrucion—Giáo giới thần thông —See Three 

dharmas (LIH). 

Anusaya (p): Seven inherent tendencies—Seven 

latent proclivities—Thất Tùy Miên—See Seven 

underlying tendencIes. 

Anusmrfi (skt): 

Chuyên chú. 

Anussati (p): There are ten recollections—Có 

mười để mục suy niệm——See Ten recollections. 

Anutpada (skQ: Anutpatti (p)—Ajata (skÙ— 

Non-bith—Not to be reborn—Exempt from 

rebirth—Unproductive—Sapless—Bất sinh —§ee 

AnufpatI. 

Anutpado-nirvanam (sk0Q: Niết Bàn Bất 

Sinh—Nirvana means no-birth (anything that 1s 

subJect to birth-and-death 1s not ÑIrvana). 

Anutpatfi (sk0: Anutapada or Anutpanna (skt—— 

Aljata (skÐ—Non-birth—UnproductIve—— 

Sapless—Bất sanh. 

l) Unborn: Non-birth (not being born)—Not to 
be reborn—Exempt rebirth— 
Uncreated——Non-appearance—Chẳng 
hay chẳng tái sanh. 

2) Neither dying nor being reborn—Immortal: 
Anirodhanupada (skt—Chẳng tử chẳng sanh 
(Bất tử). 

3) Non-Birth ¡is a term used to describe the 
nature of Nirvana. In Mahayana Buddhism, 

the of the 

discursive thinking by which we conceIve of 


Attentive—Contemplatlon— 


from 
sanh 


No-Bñth means “extinction? 


4) 


5) 


thngs as arising and perishing, forming 
attachment to them: Từ “Vô Sanh” được 
dùng để diễn tả tánh của Niết Bàn. Trong 
Phật giáo Đại Thừa, Vô Sanh có nghĩa là sự 
chấm dứt dòng suy tưởng lan man không 
mạch lạc, qua đó chúng ta nhận biết sự biến 
hiện của vạn hữu, rồi từ đó chạy theo chúng. 
According to the Madhyamaka philosophy, 
non-birth means Nirvana which ¡1s beyond 
birth and death or not subject to birth and 
death, or reincarnation: Theo triết học Trung 
Quán, Vô Sanh là chân lý của Niết Bàn 
không sanh không diệt, không tái sanh, hay 
không còn phải luân hồi sanh tử. 

In the Lankavatara Sutra, the Buddha taught: 
“lpnorance always binds the Ignorant to 
wrong discriminations concerning the self- 
nafture of existence. That Is to say, because 
we are so addicted to the categorles of being 
and non-being, bíth and disapearance, 
creation and destruction, e(c., which are the 
products of discrimination, we cannot look 
Iinto the truth and reality of things; we must 
disentangle ourselves from this bondage of 
the so-called logical necessity of OppoSIfes 
and return to the primary experience If there 
be any such and see and Interpret things from 
the knowledge revealed therein and thereby. 
By this primary experlence which Is not 
logical but 1ssues from a discipline, existence 
1s taken 1n 1s truthful signification, all the 
1ntellectual scaffoldings and consfructions are 
thus done away with, and what is known as 
non-discriminative knowledge 
(avikalpajnana) shines out, and as a result 
we see that all things are unborn, uncreated, 
and pASS aWay, that all 
appearances are like magically created 
figures, or like a dream, like shadows 
reflected on a screen of eternal solitude and 
tranquillity. This 1s not yet perfect attainment. 
To be able to perfectly attain, the screen of 
eternity too must be abolished, for 1t 1s only 
thus that ignorance 1s forever dispelled, 
leaving us perfectly free and unhamperedin 
all our seeings and doings.”—Theo Kinh 
Lăng Già, Đức Phật dạy: “Sự vô minh đã câu 
thúc phàm phu tạo ra sự phân biệt sai lầm về 


never and 


214 


tự tính. Tức là, vì quá mê đắm vào các phạm 
trù hữu và phi hữu, sinh và diệt, sự tạo lập và 
sự hủy hoại, vân vân, vốn là những sản phẩm 
của phân biệt, nên chúng ta không thể nhìn 
suốt vào chân lý và thực tính của các sự vật, 
chúng ta phải thoát ra khỏi sự câu thúc của 
cái gọi là sự cần thiết thuộc luận lý về những 
đối lập và quay trở về với kinh nghiệm cơ 
bản nếu như chúng ta có được mà nhìn thấy 
và diễn dịch các sự vật bằng cái trí huệ được 
hiển lộ ở trong kinh nghiệm cơ bản nầy, vốn 
không thuộc luận lý mà phát sinh do tu tập, 
mà ta thủ đắc được sự hiện hữu trong ý nghĩa 
chân thật của nó, tất cả mọi giàn giá và kiến 
trúc của tri thức do đó mà bị phá vỡ, và điều 
được gọi là cái trí vô phân biệt sẽ tỏa sáng, 
và kết quả là chúng ta thấy rằng tất cả các sự 
vật là không sinh ra, không được tạo lập và 
không bao giờ tiêu diệt; và thấy rằng mọi 
tướng trạng đều giống như những hình tượng 
được tạo ra bằng ảo thuật, hay giống như một 
giấc mộng, những cái bóng được phản chiếu 
trên mặt tấm màn của sự tịch nh miên 
trường. Điều nây cũng chưa phải là sự thủ 
đắc toàn hảo. Muốn được toàn hảo thì ngay 
cả tấm màn thường hằng cũng phải bị loại 
bỏ, và chỉ có như thế thì vô minh mới bị xua 
tan vĩnh viễn để cho chúng ta hoàn toàn tự 
tại, không còn bị trở ngại trong cái thấy và 
hành động của chúng ta.”—See Four kinds of 
“not-born”. 
Anufpattkadharma (sk): Bát Bất Sinh 
Pháp —Eight ways In which the conception of no- 
birth is established—See Eightfold notion of no- 
birth, and Eight ways of no-birth. 


Anutfpattikadharmakshanti (skQ: Bất Khởi 
Pháp Nhẫn—Vô sinh khởi pháp nhẫn— 
Realizaton of the Dharma of non-appearance. 
Calm rest, as a Bodhisattva, in the assurance of 
no rebirth. The stage of endurance, or patient 
meditation, that has reached the state where 
phenomenal illusion ceases to arise, through entry 
Into the realization of the Void, or noumenal of 
all things. This 1s the recognition that nothing has 
been born or created in this world, that when 
things are seen from the point of view of 
absolue knowledge, they 
themselves, are not at all subject to birth and 


are Nưrvana 


death. When gains 
“Anutpattikadharmakshanti”, one has realized the 
ultimate truth of Buddhism—Nhẫn đạt được qua 
hiểu biết rằng tất cả mọi hiện tượng đều không 
sanh. Sự hiểu biết về tánh không và vô sanh của 
chư Bồ Tát, những vị đã đạt được Bát Địa hay 
Bất Thối Địa. Giai đoạn thiển định kham nhẫn, 
trong giai đoạn nầy sự trổi dậy về ảo tưởng hiện 
tượng đều chấm dứt nhờ bước được vào thực 
chứng tánh không của vạn pháp. Đây là nhận ra 
rằng không có cái gì đã được sinh ra hay được tạo 
ra trong thế giới nầy, rằng khi các sự vật được 
thấy đúng như thực từ quan điểm của cái trí tuyệt 
đối, thì chúng chính là Niết Bàn, là không bị ảnh 
hưởng bởi sinh diệt chút nào cả. Khi người ta đạt 
đến “Bất Khởi Pháp Nhẫn” thì người ta thể chứng 
cái chân lý tối hậu của Phật giáo. 
Anutfara-samyak-sambodhi  (skÐ: This 
Sanskrit term which means Supreme Perfect 
Enliphtenment. This ¡1s the ultimate fruit of the 
Great Vehicle—Từ Phạn ngữ này, Hán dịch là A 
Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, có nghĩa là 
Toàn giác tối thượng hay Chánh đẳng Chánh 
giác. Đây là quả vị tối thượng trong Đại Thừa. 
Anutfara-yoga-tantra: A Sanskrit term for 
“Highest yoga tantra.” The fourth and highest of 
the four classes of Buddhist Tantras, according to 
Tibetan Tantric Buddhism. These classes of tantra 
focus on medifational practices relating to subtle 
energles called “winds” (prana) and “drops” 
(bindu), thouph the subtlest 
“channels” (nadi) in our bodies. The practices of 
this class of tantra are divided Into two main 
stayes—Từ Bắc Phạn chỉ “Du Già Mật Tông Tối 
Thượng.” Theo Mật tông Tây tạng, thì đây là loại 
mật chú thứ tư và là loại cao nhất trong bốn loại 
mật chú. Những loại mật chú này tập trung vào 
thiển tập liên hệ tới những năng lực vi tế được 
gọi là “gió” và “những giọt” di chuyển qua 
những kênh vi tế nhất trong thân thể chúng ta. 
Thực tập của loại mật chú này được chia làm hai 
giai đoạn: 
I1) The “generation stage” (upatti-krama): Giai 
đoạn phát động 
2) The “completion stage” (sampanna-krama). 
In the first stage the meditator generates a 
vivid Iimage of a buddha from the wisdom 
ConscIousness realizing emptiness (sunyata), 


One 


whích move 


215 


and In the second stage 1nvites the buddha to 
merge with hímm or her, so that the 
practioner and buddha are viewed as 
inseparable: Giai đoạn hoàn thành. Trong 
giai đoạn đầu, hành giả phát sanh ra một 
hình ảnh sinh động của một vị Phật để từ 
thức tuệ chứng nghiệm “tánh không,” và giai 
đoạn thứ nhì hành giả thỉnh vị Phật ấy hòa 
hợp với mình làm một, sao cho mình thấy 
rằng mình và vị Phật ấy không thể tách rời 
được nữa. 
Anuyoga: A Sanskrit term for “Subsequent 
yoga.” A class of tantric texts in the Nyingmapa 
order of Tibetan Buddhism, which conftains 
teachings referred to as “the trio Guru, great 
perfection, and the Great Compassionate One.” 
These are teachings atfributed to the guru 
Padmasambhava, the great perfection, 
Avalokitesvara, the embodiment of compassion— 
Từ Bắc Phạn chỉ “Hệ quả của Du Già.” Một loại 
kinh điển Mật giáo trong trường phái Nyingmapa 
của Phật giáo Tây Tạng, chứa đựng những lời 
dạy về “ba vị thầy, Đại Toàn, và Đại Bi.” Những 
giáo thuyết này do Liên Hoa Sanh (một nhà sư 
truyền giáo tại Tây Tạng gốc người Ấn Độ), một 
bậc Đại Toàn, và là hiện thận Đại Bi của Ngài 
Quán Thế Âm. 
Anxious (a): Lo lắng. 
(being) Anxious to find out the master”s 
attitude: Thiên Tích ——In Zen, there is a kind of 
queston whereby the questioner Is anxious fo 
find out the master's attitude. A monk asked 
Chao-Chou, “AlI things are reducible to the One; 
but where 1s the One reducible?” Chao-Chou 
replied, “When I was in the district of Ch'ing Ï 
had a robe made that weighed seven pounds.”—— 
Trong Thiên, có loại câu hỏi mà người hỏi nóng 
lòng muốn thấy ra thái độ của thây. Một nhà sư 
hỏi Triệu Châu: “Vạn pháp quy nhất; nhất quy về 
đâu?” Triệu Châu nói: “Khi ở Thanh Châu, tôi có 
may được một chiếc áo nặng bảy cân ”—§ee 
Eighteen kinds of question. 
Anyathatva (sk): Differentiation—Bất hòa hợp 
tnh—See Twenty-four non-interacfve acfIvity 
dharmas. 


and 


Anyhow: Dù sao đi nữa. 


Anzen (jap): An Thiển—A Japanese Buddhist 
term for “Peaceful Zen.” This expression Is 
usually used for proper practice of siting 
meditation, in which body and mind come to 
lucidly wakeful calm——Thuật ngữ Phật giáo Nhật 
Bản có nghĩa là “An Thiền hay Thiền êm đểm.” 
Từ ngữ này thường được dùng để chỉ việc tu tập 
tốt về tọa thiển, nhờ đó mà thân tâm đạt tới sự 
thanh thản sáng suốt. 

Apabharani or Bharani (skt: Vị —Name of 
one of the twenty eigph( constellations—See 
Twenty eight constellations. 

Apadana (skt): This is one of the eight cases of 
nouns in Sanskrit—Sở tòng thanh hay từ biểu thị 
vật đó từ đâu tới. Đây là một trong tám trường 
hợp chuyển thanh trong Phạn ngữ (subanta)—See 
Eight cases of nouns In Sanskrit. 

Aparagaf (sk0: A Ba Na Già Đê—Evil 
directions—EVvil thú—The 
three evil paths, i.e. animal, hungry ghost, hell— 
Tam ác đạo, như súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. 
Aparagodana (sk0): A Bát Lợi Cụ Đà Ni— 
Continent at the West of Mount Meru——Tây Ngưu 
Hóa Châu (lục địa ở về phía Tây của núi Tu 
DI)—See Four continents. 

Apara-godaniya (skt): Godaniya (skÙ—Ngưu 
Hóa Châu —The western of the four continents 
1nto which every world 1s divided, where oxen are 
the principal product and medium of exchange— 
Tây Ngưu hóa châu, một trong bốn châu chánh, 
nơi có nhiều trâu bò, nên dùng trâu bò để trao đổi 
hàng hóa—See Four continenfs. 
Aparapariyavedaniya-kamma (p): 
Indefintely effective karma (karma rippening In 
a later life, but there 1s no definite time frame)— 
Nghiệp Vô Hạn Định—See Indefimtely effectIve 
karma. 


1ncarnations——Ác 


Aparapraneya (skÐ: Not relying on others—Bất 
do ư tha, không dựa vào người khác. 

Apart from bỉrth and death: Creation and 
destruction—Immortal—Ly tánh—See 
Twelve aspecfs of the Bhutatathata. 

Apart From Defilement Buddha: Phật Ly 
Cấu. 

Apart from mỉnd: Without mind—Phi tâm 
(ngoài tâm). 


sanh 


216 


Apart from mỉnd there is no Buddha: Ly 

Tình Vô Biệt Phật —Apart from the soul, there 1s 

no other Buddha, 1.e. the mind ¡is Buddha—Phi 

tâm phi Phật (ngoài tâm không có Phật). Rời tâm 
tánh sẽ không bao giờ thấy Phật, nghĩa là tâm tức 

Phật. 

Apas (sk0: Apo (p)— Thủy Đại (Thấp)—Water, 

fluidity, or liquid. Unlike the earth element 1t 1s 

intangible. It is the element which enables the 
scaffered atoms of mat(er to cohere together. 

After death, these water-based substances will 

dry up. In other words, they have returned to 

water—Nước (đàm, mủ, máu, mồ hôi, nước tiểu, 
nước mắt, nước trong máu, mũi dãi, tất cả các 
chất nước trong người nói chung). Không giống 
như địa đại, nó không thể nắm được. Thủy đại 
giúp cho các nguyên tử vật chất kết hợp lại với 
nhau. Sau khi ta chết đi rồi thì những chất nước 
nầy thảy đều cạn khô không còn nữa, nói cách 
khác chúng hoàn trả về cho nước—See 

Catudhatuvavatthana. 

Apasmara (sk0: 

1) A Ba Ma La: Nhân từ quỷ—Malevolent 
demons, epilepsy, and the demons who cause 
1E. 

2) A Bà Sa Ma La: Epileptic demons, demons 
of epilepsy—Quỷ động kinh. 


Apatrapya (skÐ: Bashfulness— 
Embarrassment—Remorse—Quí hay cảm thấy 
thẹn với ngườ——See Fify-one Dharmas 


interacive with the Mind and Seventy-five 

dharmas of the Abhidharma Kosa (TH) (a). 

Apavada (skt): Reproach—Blaming—Bài bác— 

Phỉ Báng. 

() The meanings of Apavada—Nghĩa của Phỉ 
Báng: 

I1) To slander: Nói xấu ——To speak ¡HH of—To 
defame—To dispralse—To calumniate—To 
refute—To deny——To vIÌify. 

2) A refufation takes place when the impossible 
nafure of a proposition based on wrong views 
1s not clear comprehended: Sự phỉ báng xãy 
ra khi bản chất bất khả hữu của một mệnh để 
được đặt căn bản trên những kiến giải sai 
lầm không được hiểu rõ ràng. 

đI) Ancient virtues taught: “Those who spit at the 
sky, Immediately the spit will fall back on 


their face.” Or To harbor blood to spIt at 
someone, the mouth ¡s the first to suffer from 
filth-—Cổ Đức dạy: “Thí như nhơn thóa thiên, 
hoàn tùng kỷ thân trụy.” Nghĩa là người phun 
nước miếng lên trời nước miếng rơi trở 
xuống ngay nơi mặt chính họ. Hoặc là 
“Ngậm máu phun người nhơ miệng mình.” 

(HD The Buddha's teachings on Apavada—Lời 
Phật dạy về Phỉ Báng trong Kinh Pháp Cú: 
Not to slander, not to harm, but to restrain 
oneself in accordance with the fundamental 
moral codes, to be moderate in eating, to 
dwell in secluded abode, to meditate on 
hipher thoughts, this 1s the teaching of the 
Buddhas (Dharmapada 185)—Chớ nên phỉ 
báng, đừng làm não hại, giữ giới luật tính 
nghiêm, uống ăn có chừng mực, riêng ở chỗ 
tịch tịnh, siêng tu tập thiển định; ấy lời chư 
Phật dạy. 

Apaya (p & skU: The four evil destinies—Tứ Ác 

Thú—Có bốn cảnh khổ: súc sanh, ngạ quỉ, a tu la, 

địa ngục. Chúng sinh ở những cõi này thiếu thiện 

nghiệp nên không có hạnh phúc. 

1) Hells: Địc Ngục. 

2) Hungry ghosts: Ngạ Quỷ. 

3) Animals: Súc Sanh. 

4) Asuras (which is sometimes evil sometimes 
good): A Tu La. 

Apaya-kosallam (p): Skills in going dòwn—Tổn 

ích thiện xảo—See Three dharmas (XLVII). 

Ape-like passion: Tình viên —The passion like 

an ape, never still—Tình cảm dục vọng cũng 

giống như con khỉ, không bao giờ đứng yên một 

chỗ. 





Apex: Đỉnh—Crown—Summit—Top. 

Apogee (n): Điểm xa quả đất nhất. 

Apologize in advanee: Xin lỗi trước. 
Appamadô9 (p): Bất Phóng Dật —No slackness— 
Ño looseness—Concentration of mind and will on 
the good—Không tự tiện phóng túng, mà phải tập 
trung tư tưởng vào những điều thiện lành. 
Appanihito samadhi (p): The concentration on 
desirelessness—Vô nguyện định—See Three 
dharmas (XLIV) (B). 

Appeal to the Buddhas: Khuyến Thỉnh—See 
FIve sfages In a penitential service (ID) (4). 


217 


Appeal to the universal Buddhas to keep 
the law-wheel rolling: Khuyến Thỉnh—Khuyến 
thỉnh thập phương chư Phật chuyển pháp luân— 
See Five stages In a penitenfial service (J). 
Appear: Arise—Come into being—Display— 
Exhibi—Manifest—Sinh khởi—Thị hiện—Xuất 
hiện. 

Appear to abide in a mansion with spouse, 
children, and retinue: Appearing to abide in a 
mansion with spouse, children, and retinue, 1s a 
palace of Enlightenng Beinss, because they 
develop their past associates—Thị hiện ở nội 
cung thê tử quyến thuộc là cung điện của Bồ Tát, 
vì thành tựu chúng sanh đồng hạnh thuở xưa— 
See Ten kinds of palace of great enlightening 
beings. 

Appear to be born as a chỉld: Hiện thân sơ 
sanh—See Ten kinds of Budha-work In all worlds 
1n all times of the Buddhas (B) (2). 

Appear to be born ỉn all lands: Hiện thân mọi 
nơiI—For the sake of sentient beings they appear 
to be born In all lands—Vì chúng sanh nên thị 
hiện thọ sanh nơi tất cả các quốc độ—See Ten 
kinds of way of adornment of Great Enlightening 
Beings (10). 

Appear to be born in a royal palace: For the 
sake of sentient beings they appear to be born In 
a royal palace—Vì chúng sanh mà thị hiện đản 
sanh nơi vương cung—See Ten kinds of Buddha- 
work In all worlds In all times of the Buddhas (B) 
(3). 

Appear in the body of an Asura: Hiện thân A 
Tu La—See Thirty-two response bodies. 

Appear in the body of a Bhikshu: Hiện thân 
Tỳ Kheo—See Thirty-two response bodIes. 
Appear in the body of a Bhikshuni: Hiện 
thân Tỳ Kheo Ni—See Thirty-fwo response 
bodies. 

Appear in the body of a Brahma King: Hiện 
thân Phạm Thiên—See Thirty-two response 
bodies. 

Appear in the body ofa Brahman: Hiện thân 
Bà La Môn—See Thirty-two response bodies. 
Appear in the body of a Buddha: Hiện Phật 
thân—See Thirty-two response bodies. 


Appear in the body of a dragon: Hiện thân 
Rồng—See Thirty-two response bodies. 

Appear in the body of an elder: Hiện thân 
Trưởng Giả—See Thirty-two response bodies. 
Appear in the body of a Gandharva: Hiện 
thân Càn Thát Bà—See Thirty-two response 
bodies. 

Appear in the body of a god: Hiện thân 
Trời —See Thirty-two response bodies. 

Appear in the body of a god from the 
Heaven of Self-Mastery: Hiện thân Trời Tự 
Tại —See Thirty-two response bodies. 

Appear in the body of a god from the 
Heaven of Great Self-Mastery: Hiện thân 
Trời Đại Tự Tại See Thirty-two response 
bodies. 

Appear ïn the body of a gracious lady: Hiện 
thân đồng nữ—S§ee Thirty-two response bodies. 
Appear in the body of a great Heavenly 
General: Hiện thân Trời Đại Tướng Quân—— 
See Thirty-two response bodies. 

Appear in the body of a human king: Hiện 
thân Nhân Vương—See Thirty-two response 
bodies. 

Appear ỉn the body of a Kinnara: Hiện thân 
Khẩn Na La—See Thirty-two response bodies. 
Appear in the body of a Mahoraga: Hiện 
thân Ma Hầu La Già—See Thirty-two response 
bodies. 

Appear in the body of noblewoman: Hiện 
thân mệnh phụ—See Thirty-two response bodies. 
Appear in the body of one enlightened to 
condition: Hiện thân Duyên Giác—See Thirty- 
two response bodies. 

Appear in the body of one of the Eour 
Heavenly Kings: Hiện thân Tứ Thiên Vương— 
See Thirty-two response bodies. 

Appear in the body of an official: Hiện thân 
Tể Quan—See Thirty-two response bodies. 
Appear in the body of a person: Hiện thân 
người —See Thirty-two response bodies. 

Appear in the body of a Prince from the 
kingdoms of the Four Heavenly Kings: Hiện 
thân Thái Tử của Tứ Thiên Vương—See Thirty- 
two response bodies. 


218 


Appear in the body of a pure youth: Hiện 
thân đồng nam—See Thirty-two response bodies. 
Appear in the body of a Shakra: Hiện thân 
Đế Thích—See Thirty-two response bodies. 
Appear in the body of solitarily enlightened 
one: Hiện thân độc giác Phật —See Thirty-two 
response bodIes. 

Appear in the body of a Sound-Hearer: 
Hiện thân Thanh Văn—See Thirty-two response 
bodles. 

Appear ỉn the body of an upasaka: Hiện thân 
Cư Sĩ—See Thirty-two response bodIies. 

Appear in the body of an upasika: Hiện thân 
nữ cư sĩ—See Thirty-fwo response bodIes. 
Appear in the body of a Yaksha: Hiện thân 
Dược Xoa—See Thirty-two response bodiIes. 
Appear as chỉildren: Thị hiện thân đồng tử— 
According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten reasons Enlightening 
Beings appear as childten—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười lý do khiến chư Đại 
Bồ Tát thị hiện ở thân đồng tử—See Ten kinds of 
Buddha-work In all worlds In all times of the 
Buddhas (B) (2), and Ten reasons Enlightening 
Beings appear as children. 

Appear in counfless worlds: Appearing ¡in 
countless worlds Is a way of generating qualities 
of Buddhahood, by maturing sentient beings—Vô 
số thế giới đều thị hiện là đạo xuất sanh Phật 
pháp, vì thành thục chúng sanh—See Ten ways 
of generating the qualiies of Buddhahood of 
Great Enlightening Beings. 

Appear to descend from heaven ỉn infinite 
worlds: All Buddhas can, in a single ¡instant, 
appear to descend from heaven 1n Infinite 
worlds—Trong một niệm, tất cả chư Phật hay thị 
hiện vô lượng thế giới, từ cõi trời giáng xuống— 
See Ten kinds of instantly creative knowledge of 
the Buddhas. 

Appear and disappear: Lấp ló. 

Appear to dwell in the rank of ruler, 
celestial world guardian, Indra, or Brahma: 
Appearing to dwell in the rank of ruler, celestial 
world guardian, Indra, or Brahma 1s a palace of 
Enliphtening Beinøs, in order to tame beings with 
the mentality of controllers—Thị hiện ở ngôi luân 





vương, tứ thiên vương, đế thích, phạm vương là 
cung điện của Bồ Tát, vì điều phục chúng sanh 
tâm tự tạ —See Ten kinds of palace of great 
enlightening beings. 

Appear to live in a royal palace: Thị hiện nơi 
vương cung—According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, 
Enliphtening Beings appear to live in a royal 
palce—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười lý do khiến chư Đại Bồ Tát thị hiện ở vương 
cung—See Ten reasons Enlightenng Beings 
appear to live In a royal palace. 


there are ten reasons 


Appear as leaving home: Hiện thân xuất gia— 
See Ten kinds of Budha-work 1n all worlds In all 
times of the Buddhas (B) (2). 

Appear as princes: Hiện thân làm Thái tử— 

See Ten kinds of Budha-work ¡in all worlds in all 

times of the Buddhas (B) (2). 

Appear supernaturally: Hiển linh—To make 

one”s appearance (deceased person)—To make 

one”s presence felt. 

Appear to testify to those who enter the 

ranks of truth: Nếu có chúng sanh hay nhập 

pháp vị, thời Phật đều hiện chứng —See Ten 
kinds of Budha-work in all worlds in all times of 

the Buddhas (A). 

Appear (arise) to this world: Giáng hiện. 

Appearance (n): Nimita or Rupa (skÐ: Vật 

chất—Appearance——Form——Image—Mark 

Materia—Outward—BễỀ ngoài —-Diện mục— 

Arisinge—Sự xuất hiện—Birth—Sự sanh ra—Hình 

ảnh. 

l) Appearances or phenomena. Appearances 
(nimitta) mean qualitles belonging fo sense- 
obJects such as visual, olfactory, etc.: Các 
pháp hữu vi hay hiện tượng (tướng). Tướng 
nghĩa là các tính chất thuộc đối tượng cảm 
quan như mắt, mũi, vân vân. 

2) There are two kinds of manifestaton or 
appearance: Có hai sự thị hiện—See Two 
kinds of manifesfation. 

3) There are three kinds of rupa (appearance or 
object): Có ba loại sắc—See Three kinds of 
appearance. 

Appearance of the Buddha: Hóa Hiện—The 

forms of a Buddha or bodhisattva for saving 

creatures may take any form required for that 





219 


end—Sự xuất hiện hay hình tướng của một vị 
Phật hay Bồ Tát nhằm cứu độ chúng sanh, có thể 
dưới bất cứ hình thức nào (đủ các loại hình tướng) 
tùy theo cứu cánh. 

Appearance of death: Tử tướng—The 
appearance of death. Signs at death indicating the 
person”s good or evil karma—Tướng của chúng 
sanh lúc chết. Xem xét tử tướng của con người có 
thể biết được nơi vãng sanh tốt hay xấu. 
Appearance of medifafion: Định Tướng— 
Unchanging—Determined—Determinatlon— 
Fixilty—Nrrvana—AII phenomena have no 
fixity—Tướng thường trụ bất biến (hết thầy mọi 
pháp trong thế gian đều không có định tướng). 
Appearance of phenomena: Hoa Khai—Sự 
xuất hiện của mọi hiện tượng. 

Appearances or phenomena: Tướng—See 
FIve laws or categories (l). 

Appearance is unreal: Tướng vô tánh— 
Seeming 1s unreal, 1.e. a robe appearing like a 
snake—Tướng không có tự tánh, thí dụ như sợi 
dây nhìn như con rắn chứ không phải là con rắn— 
See Three things that are without a nature or 
Separafte existence of theIr own. 








Appearing in various forms and ufilizing 
various means fo save beings: By various 
means, perform Buddha-work In all regions, all 
networks, all circles, all systems, In all worlds— 
Dùng các thứ phương tiện ở nơi tất cả phương, tất 
cả lưới, tất cả vòng, tất cả hệ thống, tất cả thế 
giới mà làm Phật sự—See Ten kinds of Buddha- 
work In all worlds In all times of the Buddhas (B) 
(2). 

Appease (v) the mỉnd: Điều tâm (làm nh 
tâm). 

Appellaton (n) Samabhidha (skt Danh 
hiệu —According to the Flower Adornment Sufữra, 
Chapter 38, after accomplishing cultivating ten 
ways Of generating the qualities of Buddhahood, 
Enliphtenng Beings 
appellaons of greatness (See ten ways of 
generating the qualities of Buddhahood)—Theo 
Kính Hoa Nghiêm, Phẩm 38, sau khi thành tựu tu 
tập mười đạo xuất sanh Phật pháp, chư Bồ Tát sẽ 
đạt được mười danh hiệu đại trượng phu—See 
Ten appellaions of greatness of Great 
Enlightening Beings. 


wil attain these ten 


Appellation designation: Epithet—Danh hiệu. 

Applaud (v): Hoan nghênh. 

Apple of one?s eye: Pupil—Con ngươi của mắt. 

Application (n): 

lI) Sự áp dụng. 

2) Upanaya (skÙ—Hợp—See FIive parts of a 
syllogism. 

3) Lưu thông phân—Áp dụng Kinh—See Three 
divisions Of a treafise on a suftra. 

Applied Buddhism: Phật giáo ứng dụng—Phật 

giáo thực tiển. 

Applied thoughf: Thought applied, directed to 

an object—Tầm, ý tưởng dán vào hay hướng đến 

một đối tượng. 

Apply (v) for: Xin hay thỉnh cầu. 

Appoint (v): Chỉ định 

Appoint one”s heir: Lập tự. 

Appreciate (v): Trân quý—Biết ơn. 

Appreciate a Dharma talk: Ca ngợi cuộc Pháp 

thoại. 

Appreciate one?s wholesome acfions: Trân 

quý những hành động thiện lành của mình. 

Appreciafive joy: Mudita pana (p)—Hỷ—See 

Fifty-two mental stafes. 

Apprehend clearly: Anna (p)—Ajna or Ajnati 

(skÐÙ—Liễu Ngộ. 


l) To apprehend, perceive or understand 
clearly: Hiễu rõ. 

2) Thorough enlightenment: Clear 
apprehension—Clear knowledge OT 
understanding—Perfect knowledge— 


Complete enlightenment—Sự hiểu rõ. 
Apprehend and hold in memory: Niệm trì 
(duy trì trí nhớ không gián đoạn). 

Apprehend the immateriality of all thỉngs: 
To interpret the immateriality of all things—Giải 
không. 

Apprehend the idea of reality: Ngộ Nhập— 
Perceive the idea of reality—Enter Into the idea 
of reality—GIác ngộ lý thực tướng, hay nhập vài 
lý thực tướng (tỉnh ngộ và đắc nhập là hai trình 
độ liên tiếp của người tu Phật. Trong Kinh Pháp 
Hoa, phẩm Phương Tiện, Đức Phật đã dạy: 
“Muốn làm cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến 
Phật, nên ngài đã thị hiện ở đời.”). 





220 


Apprehensions: Giác (biết —There are four 
Iintelligeences or apprehensions mentioned ĩn the 
Awakening of Faith (Khởi Tín Luận)—Có bốn 
thứ giác ngộ theo Đại Thừa Khởi Tín Luận—See 
Four apprehensions of the Awakening of faith. 
Apprehension of the meaning of reality 
through wisdom: Tuệ nghĩa. 

Apprehension of ulfimate reality: Dharma- 
viraja (skt—Pure dharma—Pure truth—Thanh 
tịnh pháp——Tinh chân. 

Apprehensive (a): Asanki (p)—Asanta (skÙ— 
Bất 
tranquility. 

Apprehensive and carefully, as if on the 
brink of a deep gulf, or as if treading on 
thỉn ice: Sợ hãi cẩn thận như đến chỗ nước sâu 
hay đi trên băng mỏng (chiến chiến căng căng, 
như lâm thâm uyên, như lý bạc băng). 

Approach (v): Tiến đến. 

Approach dying: Lâm chung—To approach on 
the brink of death. 

Approach the gods or Buddhas in worship: 
Tham Nghệ—Khi lễ bái, người ta tin rằng mình 
có thể đến học hỏi với chư Thiên hay chư Phật. 
Approach (v) to the problem of knowledge: 
Cách lý giải về vấn đề kiến thức. 

Approaching the midday: Lâm Tể—Gần giờ 
ngọ—Near noon. 
Appropriate: 
hợp. 
Appropriate audience for the occasion 
Appropriate conduct: Hạnh kiểm thích hợp 
(của một người con Phật)—To be a good 
Buddhist, you should have an appropriate conduct 
of a real Buddhist. You should always conduct 
yourself according to the Buddha”s teachings. To 
achieve these, you will not only become a noble 
man and attain happiness In this very life, but you 
will also be able to leave this world without fear 
for you have committed no sins—Làm một phật 
tử thuần thành, bạn phải có hạnh kiểm thích hợp 
của một người con Phật chơn thuần. Bạn phải 
luôn hành xử theo những lời Phật dạy. Làm được 
như vậy chẳng những bạn trở thành một con 
người cao thượng, đạt được hạnh phúc ngay trong 
đời này, mà còn có thể. bạn sẽ rời khỏi cõi này 


An—Anxious—Discomfort—Want of 


Correct—Suitable—Đúng—Phù 


không chút sợ sệt vì bạn không phạm phải lỗi lầm 
nào. 

Appropriate methods: Phương cách hay pháp 
môn hợp lý—One should select an approprlate 
method and practice Ií perseverance until 
reaching the Western Pure Land—Chúng ta nên 
lựa một phương cách hợp lý cho đến khi về Tây 
Phương Tịnh Độ. 

Appropriate revision: Hiệu đính (sửa chữa lại 
cho thích hợp). 

Appropriation (n): Sự thích hợp. 

Approval: Mudra (skt)—Acceptance—Sự chấp 
tượng (dấu hiệu)—Stamp— 
Approval—Assurance—Emblem——Proof—— 
Seal—SIgn—Symbol—Manual signs indicative 
Of various ideas—See Mudra. 

Approval of  enlightenment: Ấn khả— 
Approval of enlightenment of the disciple by the 
teacher. This 1s the acknowledgement of the 
disciple”s ability to be a teacher—Ấn chứng của 
người thầy về sự ngộ đạo của một đệ tử. Đây là 
sự thừa nhận về khả năng làm thây của đệ tử từ 
một vị thầy—See Seal of approval. 


thuận Biểu 





Approve: Accept—Chấp thuận. 

Approximate enlightenment: Tương Tự Giác. 

l1) The approximate enliphtenment which In the 
ten grounds, or sfaøes or perlods in 
Bodhisattva-wisdom, ten necessary actIVIties 
of a Bodhisattva, ten kinds of dedications 
expounded by the Buddha of past, present 
and approximates to perfect 
enliphtenment by the subjection of all 
illusion: Địa vị Bồ Tát trong tam thập vị là 
Thập Trụ, Thập Hành và Thập Hồi Hướng, 
đã phát ra trí tuệ giống như chân trí để chế 
phục phiền não—See Ten grounds and Ten 
Kinds of Dedications Expounded By The 
Buddha of Past, Present, and Future. 

2) The second of the four Intellipences or 
apprehensions mentioned ¡in the Awakening 
of Faith: Loại thứ hai trong Tứ Giác đã nói 
trong Khởi Tín Luận-See Four 
apprehensions of the Awakening of faith. 

Approximately (adv): Áng chừng—About. 


future 


Appurtenances: There are seven appurtenances 
of a monk—Có bảy món tùy thân của một vị 
Tăng —See Seven appurtenances of a monk. 


221 


Apramada (skt): Exertion—Bất phóng dật—S§ee 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Apramana (skt): Vô lượng—Immeasurable— 
Unlimited—Unlimited——Immeasurable— 
Measureless—Boundless——Infinite—Countless. 
There are four Infinie characterisics of a 
Bodhisattva: kindness, plfy, Joy, self- 
sacriice—Rất nhiều, không đong đếm hay đo 
lường được. Có bốn thứ vô lượng của vị Bồ Tát là 
Từ, Bi, Hỷ, Xả. 

Apramanabha (skU: Infinite (Immeasurable) 
Infimte Light Heaven—LIght or splendor—Vô 
Lượng Quang Thiên—See Second Dhyana 
Heaven (TI) (2). 

Apramana-dhyana (sk): Tứ Vô Lượng 
Thiển—The measureless-meditations are exactly 
1dentical with those of the Yoga system. Which 
one 1s indebted to the other we cannot say. Both 
look quite Buddhistic—Vô lượng thiển hoàn toàn 
giống như thiển của hệ thống Du Già. Vấn để 
bên nào vay mượn bên nào, chúng ta không thể 
nói được. Cả hai đều mang chất Phật giáo. **See 
Four Iimmeasurable minds. 

Apramanasubha (skÐ: Inñnie (Limitless) 
Purty Heaven—Vô lượng Tịnh Thiên—See 
Third Dhyana Heaven (II) (2). 


and 


Apranihita (skÐ: Wishlessness—— 
Desirelessness——Vô Nguyện—See Three 
emancipations. 


Aprapti (sk): Non-acquisiion—Phi đắc—See 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Apratihata (skÐ: Unhindered—Vô Ngại. 

l) Unhindered: Undoubted—W(thout doubt— 


Without obsfacle——Resistless—Without 
resistance—Tự tại thông suốt, không trở 
ngại. 

2) Permeating everywhere: Tự tại qua lại không 
trở ngại. 


3) All pervasive, dynamic omnipresence which 
enters everywhere without hindrance light 
the light of a candle: Tự tại thông dung thành 
ra một thể, như ánh đèn giao thoa hòa vào 
nhau. 

**. See Four Unobstructed Eloquences. 

Apratisamkhyanirodha (skÐ: Phi trạch diệt. 

l) An takmng place without 
premeditated efforts or an extinction caused 


annihilation 


by the absence of a producfive cause—Sự 
tịch diệt xãy ra mà không cần có những nỗ 
lực hay sự tịch diệt được tạo ra do khuyết 
duyên—See Three non-created dharmas. 

2) Cessaton without knowledge: Through the 
natural cessation of the causes—Đoạn diệt 
không bằng tri thức, nghĩa là do sự đoạn diệt 
tự nhiên của nguyên nhân—See Nine kinds 
Of non-action (A). 

3) Extinction due to lack of producfive cause: 
Phi trạch diệt—See Seventy-five dharmas of 
the Abhidharma Kosa. 

Apravishtam (skt: Bất Nhập—Not entered— 

Like the moon In water, which 1s neither In 1t nor 

out of i—Như trăng trong nước, không phải ở 

trong mà cũng không phải ở ngoài. 

Apriorism: Thuyết về bổn hữu. 

Apunnabhisankharo (p): 

karmic formation—Phi phước hành—See Three 

dharmas (XXX). 

Arabbha-vatthuni (p): Bát Tinh Tấn Sự (tám 

sự tỉnh tấn)—See Occasions for making an effort. 

Arada-kalama (sk: Alara-kalama (p)—The 

name of the hermit to whom Prince Siddhartha 

visted and asked about the enlightenment 

Iimmediately after he left his royal palace and 

became an ascetic. Arada-kalama 1s said to have 

been a Samkhya philosopher and to have lived 
near the Vesali city, modern Besarh in the 

Muzzaffapur district of Blihar the 

northeast India—A La La là tên vị đạo sĩ mà thái 

tử Sĩ Đạt Đa đã đến hỏi đạo giải thoát ngay sau 
khi Ngài rời hoàng cung xuất gia để trở thành nhà 
tu khổ hạnh. Người ta nói đạo sĩ A La La là một 
triết gia theo phái Số Luận và sống gần thành Tỳ 

Xá Ly, nay là thành phố Besarh trong quận 

Muzzaffapur, tiểu bang Bihar, vùng đông bắc Ấn 

Độ. 

Araddhaviriyo (p): Arden and zealous—Hăng 

say và nhiệt thành. 


Demeritorious 


state In 


Araha (p): Completely pure, worthy of worship 
or respect from humans and gods—Hoàn toàn 
trong sạch thanh tịnh, xứng đáng được người, trời 
và phạm thiên kính trọng. Đây là ân đức đầu tiên 
trong mười ân đức của Phật. 

Arahant (skt): Arhat (p)—A La Ha—A-La- 
Hán—One of the titles of Buddha, the arhan who 


222 





has overcome mortaliy——Ứng Cúng, một trong 
những danh hiệu của Đức Phật—See Arhat and 
Four kinds of holy men (II). 

Arahant is incapable of committing sexual 
inftereourse: Một vị lậu tận Tỳ Kheo không thể 
cố ý hành dâm—§ee Five impossible things. 
Arahant is incapable of deliberately taking 
the life of a living being: Một vị lậu tận Tỳ 
Kheo không thể cố ý sát hại đời sống loài hữu 
tình—See Five IimpossIble things. 

Arahant is incapable of storing up gøoods 
for sensual indulgence as he diỉd formerly ỉn 
the household life: Một vị lậu tận Tỳ Kheo 
không thể tiêu dùng các vật chứa cất vào các thú 
vui dục lạc như khi còn là cư sĩ—See Five 
1mpossIble thinøs. 

Arahant is incapable of taking what is not 
given so as to consfitute theft: Một vị lậu tận 
Tỳ Kheo không thể cố ý lấy của không cho để 
tạo tội trôm cắp—See Five impossible things. 
Arahant is incapable of telling a deliberate 
le: Một vị lậu tận Tỳ Kheo không thể tự mình 
biết mà nói láo—See Five impossible things. 
Arahanthood: A-La-Hán—See Arahantship. 
Arahantship: Arahanthood—Who attains the 
fourth stage of Sainthood ¡1s no more reborn 
anywhere. After his death he attains Parinibbana. 
The highest rank attained by Sravakas. An Arhat 
1s a Buddhist saint who has attained liberatlon 
from the cycle of Birth and Death, generally 
throuph living a monastic life in accordance with 
the Buddha”s teachings. This 1s the goal of 
practice,  as with 
Bodhisattvahood in Mahayana practice—Quả vị 
A-La-Hán, người đạt Thánh quả vị thứ tư, không 
còn tái sanh. Sau khi chết người ấy đạt quả vị 
Niết bàn. Đây là quả vị cao nhất của hàng Thanh 
Văn. A La Hán là Thánh quả vị mà người đạt 
được sẽ không còn luân hồi sanh tử nữa nhờ sống 
đời tịnh hạnh và tuân thủ những lời Phật dạy. 
Đây là mục tiêu thực hành của trường phái 
Theravada, đối lại với quả vị Bồ tát trong Phật 
giáo Đại thừa. 

Arahatta (p) Arhattva (sk): Quả vị A La 
Hán —The final stage of sainthood, or the state of 
being an Arhat—See Arhat. 


Theravada contrasted 


Arahattaphala (skt: Ariyaphalam (p)—A La 
Hán Quả -Arahanthood-EThe fruiion of 
arahantship—The fruit of Arhat discipline—Who 
atfains the fourth stage of Sainthood, and 1s no 
more reborn anywhere. After his death he attains 
Parinirvana. The highest rank attained by 
Sravakas. An Arhat 1s a Buddhist saint who has 
affained liberation from the cycle of Birth and 
Death, generally throuph living a monastic life In 
accordance with the Buddha”s teachings. This 1s 
the supreme goal of Theravada practice, as 
confrasted with Bodhisattvahood in Mahayana 
practice—Người đã đạt được Thánh quả vị thứ tư, 
không còn tái sanh. Sau khi chết người ấy vào 
Niết bàn. Đây là quả vị cao nhất cho các hàng 
Thanh văn. A La Hán là một vị Thánh đã giải 
thoát khỏi luân hồi sanh tử, bằng cách sống đời 
tình hạnh đúng theo lời Phật dạy. Đây là mục 
tiêu tối thượng của trường phái Theravada, đối lại 
với quả vị Bồ Tát trong trường phái Đại thừa— 
See Arhat. 
Arama (p): Một tự viện cho các Tỳ Kheo. 
Aranna (skt): 
1) A forest: Một ngôi rừng. 
2) A monastery In the forest: Một ngôi tịnh xá 
trong rừng. 
Arannavasi: A Sanskrit 
dweller.” General term for Theravada monks who 
eschew life In citles or settled monasterles and 
affempt to recreate the eremitical life of the early 
Buddhist order. Like the monks of the Pali Canon, 
they wander from place to place, only taking 
shelter during the rainy season retreat, and subsIsf 
solely on alms—Từ Bắc Phạn chỉ “người trú ngụ 
trong rừng rậm.” Một từ tổng quát trong Phật giáo 
Nguyên Thủy để chỉ những vị Tăng chối bỏ cuộc 
sống an định trong các tự viện và cố tái tạo cuộc 
sống ẩn sĩ của giáo đoàn Phật giáo buổi sơ khai. 
Cũng giống như các nhà sư trong kinh điển Pali. 
các vị Tăng này rày đây mai đó, chỉ trụ lại vào 
mùa mưa, và chỉ sống bằng của cúng dường của 
thí chủ mà thôi. 
Aranya (skÐ0: A lan nhã. 
l1) Aranya literally means “Forest,” or “Woods,” 
or “Wilderness,” but here it refers to the 
forest as a quiet place of cultivation for 
wandering monks: A Lan Nhã có nghĩa là 





term for “forest 


223 


“Rừng,” hay “Nơi hoang dã,” nhưng ở đây A 
Lan Nhã chỉ một khu rừng yên tịnh được 
dùng làm nơi tu tập cho các du tăng khất sĩ. 

2) A hermitage or a place of retrement for 
meditation: Nơi ẩn cư hay nơi dành cho thiển 
tập. 

Aranyaka (skt): One who leave his home to 

seek enlightenment—Người xuất gia đi tìm sự 

giác ngộ—Nhàn cư. 

Aranya Bhikshu: A Luyện Nhã Tỳ Kheo—A 

forest Bhiksu—A monk who lives a solitary life In 

the forest—Lâm Tăng hay Sơn Tăng, vị Tỳ Kheo 
sống độc cư trong rừng. 

Arata-Kalama: Giải đãi. 

Arati (p): Discouragement—Nản chí—See Thập 

Đạo Binh Ma. 

Arava-kayanam (skQ: Thanh văn—See Five 

vehicles (]). 

Arbitrary (a): Độc đoán—Dogmatic. 

Arbuda (skt): 

l) Ác Bộ Đà—Át Phù Đà—A Bộ Đàm —The 
Arbuda hell—Át Phù Đà địa ngục—Nghạch 
bộ đà —Hell of tumours and blains—The first 
of the eipht cold hells, where cold raIses 
tumours on the skin—ĐJa ngục lạnh thứ nhứt 
trong bát hàn địa ngục, nơi những khối u nổi 
trên da vì quá lạnh—See Hells, and Eight 
cold hells. 

2) Ngạch Bộ Đàm —Foetus which 1s at the end 
of the second week——Ngày cuối của tuần thứ 
haiI—See Eight stages of the human foetus. 

Arca (skÐ: A Lợi Sa—Connected with the rsi, or 

holy men; especially their religious ufferences In 

verse—Có liên hệ đến Tiên nhân hay Thánh 
nhân; đặc biệt chân ngôn thành tựu của các bậc 
cổ tiên được ghi lại bằng kệ. 

Archaeology: Khảo cổ học. 

Archaic style: Lối văn chương cổ. 

Arched insteps: Arched top feet—Trên bàn 

chân nổi cao đầy đặn—See Thirty-two auspicious 

marks. 

Arched top feet: Arched ¡insteps—Tlrên bàn 

chân nổi cao đầy đặn—See Thirty-two auspicious 

marks. 

Archetype: Khuôn mẫu—Model. 





Archishmafi (skt: Blazing land—Ground of 
blazng wisdom—Diễm Huệ địa—See Ten 
ørounds (II). 

Architecture: The art of building—Khoa kiến 
trúc. 

Archive (n): Văn khố. 

Archpriest: Tọa Chủ Nô—A master of a temple 
who understands Buddhism only ¡ntellectually, 
without practicing; thus lacks of respect from the 
Sangha—Vi trụ trì chỉ hiểu biết giáo điển mà 
không có thực hành nên không được sự kính trọng 
của Tăng chúng. 

Ardent (a): Nhiệt tâm. 

Ardra (skt): Bahu (skt)——~Tham——Name of one of 
the twenty eigh( constellatlons—See Twenty 
eight constellations. 

Area of a vihara: Area of a monastic 
establishment—Đại giới. 

Areligious (a): Vô tôn giáo. 

Arfura (skt: A Châu Đà —Name of a hermit 
(to be a previous liíe of 
Maudgalyayana—Tên vị đạo sĩ tiền thân của 
Mục Kiển Liên. 

Arghya (sk0: Fragrant liquid—Nước thơm. 
Argpya: Cúng dường. 

Argue (v): Cãi—To dispute——To quarrel. 


who was said 


Argue (v) against: Lý luận chống lại. 

Argue (v) ïn a circle: Rơi vào vòng lý luận lẩn 
quấn. 

Argue (v) in favour of: Lý luận nghiêng về. 
Argue in a loud voice: Tranh cãi lớn tiếng— 
Under no cireumstance, a Bhiksu or Bhiksuni 
argues In a loud voIce. If he or she angrily argues 
in a loud voice and Is gently encouraged by 
another monks or nun that he or she should say no 
more but return to his or her breathing or go 
oufside to practice walking medifation 1n order to 
guard his or her mind, and yet does not listen and 
confinue to argue in a loud voice, commifs an 
Expression of Regret Offence—TIỳ Kheo và Tỳ 
Kheo Ni không được lớn tiếng tranh cãi trong bất 
cứ trường hợp nào. Nếu một vị Tỳ Kheo hay Tỳ 
Kheo Ni tranh cãi một cách giận dữ mà được vị 
Tăng hay Ni khác nhỏ nhẹ khuyên đừng nên nói 
nữa mà nên tìm về hơi thở hay nên đi ra ngoài 
thực tập hành thiển để phòng hộ tâm mình, thế 


224 


nhưng vị ấy vẫn tiếp tục lớn tiếng tranh cãi là vị 

ấy phạm giới Ba Dật Đề hay giới Đọa (phải phát 

lồ sám hối). 

Argue with obstinacy: Dùng chữ bướng để cãi 

lý (Cưỡng từ đoạt lý). 

Arguing of righ( and wrong: Tranh luận thị 

phi (đúng sa). 

Argument (n): chứng—The 

arguments which Vasubandhu quoted from the 

Exegetic Vasubandhu  prefers 

Vasumitra`s opinion (3) as the best of the four 

arguments though he was not entirely satisfiied 

with i—Bốn luận chứng mà ngài Thế Thân đã 
trích dẫn từ nên văn học Luận Tạng. Trong đó 

Thế Thân tán đồng quan điểm của Thế Hữu (3) 

là hợp lý nhất trong số bốn luận chứng, dù ông 

không hoàn toàn thỏa mãn với nó—See Four 
arguments from Vasubandhu. 

Argumentation (n): Luận thuyết. 

Arhan: A La Hán—Arhan, one of the four staøes 

in Hinayana sanctity—A La Hán, một trong bốn 

Thánh quả trong Tiểu Thừa—See Arhat and Four 

staøes in Hinayana sanctIty. 

Arhat (p): A-la-hán. 

(D An overview of “Arhaf—Tổng quan về A 
La Hán: 

l) Arhat literallyY means “foe destroyer,” or 
“worthyý of respect” In early 
Buddhism, the arhat was the most respected 
figure in the Buddhist commumity, for arhat 
was the one who had attained nirvana, who 
had servered afflicion and would not be 
reborn Into the world of suffering. According 
to the Theravada School, Arhat 1s the highest 
rank of attainment in Theravada Buddhism. 


Luận four 


Literature. 


Indian 


Araht 1s one who has cut off all afflictions 
and reached the stage of “Nothing left to 
learn.” This 1s the highest stage of the four 
kinds of holy phalas in Hinayana Buddhism. 
And it has been using as one of the Buddha”s 
ten epithets However, 
Mahayana Buddhist writings, 
teachers imply arhats, along with 
pratyekabuddhas as low practice. 

disparage the Arhats's 
pracices for being 
incomplete in the wisdom of emptiness—A 


In most recenf 
Mahayana 
the 
They 
lower vehicle 


self-centered and 


2) 


La Hán có nghĩa là “Bố Ma,” hay “Ứng 
Cúng.” Trong thời Phật giáo Ấn Độ nguyên 
thủy, A La Hán là một hình ảnh đáng kính 
nhất trong cộng động Phật giáo, vì A La Hán 
là bậc đã đạt được Niết Bàn, bậc đã cắt đứt 
phiền não và sẽ không còn tái sanh trong thế 
giới khổ đau nữa. Theo Phật giáo Nguyên 
Thủy, A La Hán là mức độ đạt đạo cao nhất 
trong Phật giáo Nguyên Thủy. A La Hán là 
bậc đã đạt tới giai đoạn “Vô Học.” Đây là 
Thánh quả cao nhất trong Tứ Thánh Quả 
Tiểu Thừa. Và từ A La Hán còn được dùng 
như là một trong mười danh hiệu của Đức 
Phật. Tuy nhiên, trong các tác phẩm gần đây 
của trường phái Đại Thừa, A La Hán cùng 
với Độc Giác Phật được các thầy Đại Thừa 
ám chỉ như là sự tu tập ở cấp thấp. Các vị 
này hạ thấp giá trị của A La Hán vì cho rằng 
sự tu tập theo A La Hán và Độc Giác Phật là 
tự kỷ và chưa đạt được trí tuệ tánh không của 
Đại Thừa. 

A Buddhist adept who has overcome all 
afflictions. Who has 
done, and attained enlightenment and 1s no 
longer subJect to death and rebirth. A sravaka 
who has attained the highest rank. Arahant 
represents the example of a virtually pure 


done what needs be 


superhuman teacher. So, he 1s an object of 
veneraton and a merit-field which other 
Buddhist should follow to cultivate. Some 
people consider Arahants ideal as low, 
compared to the Bodhisattva Ideal; however, 
devoted Buddhists should always remember 
that both of them are on the same level, but 
cach ideal has Its own special meanine——Một 
vị Phật tử đã dứt trừ mọi phiền não, người đã 
thành tựu những gì cần thành tựu và đã đạt 
đến giác ngộ, không còn phải luân hồi sanh 
tử nữa. Một vị Thanh Văn đã đạt được quả vị 
giác ngộ cao nhất. A La Hán tượng trưng cho 
mẫu mực đức hạnh thanh tịnh. Thế nên A La 
Hán là một đối tượng đáng kính và ruộng 
phước điền cho chúng sanh khác cúng dường, 
cũng như noi theo mà tu tập. Có nhiều người 
cho rằng lý tưởng A La Hán là thấp hơn lý 
tưởng Bồ Tát, kỳ thật hai bậc đó đều được 
xem trọng như nhau, và mỗi lý tưởng có một 
ý nghĩa đặc biệt của nó. 


225 


(ID The meanings of Arhat—Nghĩa của A La 


l) 


Hán: 

A Pali term for “Worthy One.” The term 
“Arahanta” 1s composed of two parts: Ari and 
hanta. Ari means enemies or defilements. 
Hanta means killing or destroying. So, an 
Arahant 1s a man who killed or destroyed all 
defilements like lust, hatred, and delusion, 
etc. This ¡1s an ideal phala of Theravada 
Buddhism; a person who has extinguished all 
defilements (asrava) and afflictions (klesa) so 
thoroughly that they will not reappear In the 
future. At death, the arhat enters Nirvana, 
and wIll not be reborn agaIn. Although arhats 
are commonly castigated ¡In Mahayana 
lierature for pursuing a “selfish” goal of 
personal nirvana, they are also said to be 
worthy of respect and to have attained a 
higher level of spiritual development. The 
figure of the lo-han (arhat) became widely 
popular in East Asia, particularly in Ch'an, 
which emphasized personal striving for 
liberation. The known 
representations of the arhat in China date to 
the seventh century, and the arhat motIf 
became widespread in the ninth and tenth 
centuries. Today groups of 500 arhat figures 
are often seen in Ch'an monasteries, and 
some larger complexes have a separate 
“arhat hall.” It should also be mentioned that 
the term “arhat” is also applied to Buddhas, 
because they 
defilements and enter nirvana at death. In 
early Buddhism, “Arahanf” denotes a person 
who has gained Insight intot the true nature of 
things and the Buddha was the first Arahant. 
After the first conversion, five brothers of 
Kondanna also became Arahanftas. According 
to the Pali NÑikayas such as Samyutta Ñikaya, 
Anguttara Nikaya, and Majjhima Nikaya, 
Arahantas are those who comprehend the 
formula of the twelve causes (nidanas), had 
eradicated the three tains or affluences 
(asravas), practiced the seven factors of 
enliphtenment (samboJjhanga), got rid of the 
five hindrances (nivaranas), freed himself 
from the three roots of evil, and ten fetters. 
He practiced self-restraint and concentration, 


earliest 


too have eliminated all 


and acquired various supernatural powers, 
and awakened the nature of the misery of 
samsara. He practice four dhyanas, eight 
attainments. He obtained eight kinds of super 
knowledge, threefold knowledge, resulted in 
the liberation in the end. This freedom made 
him an Arahant who destroyed the fetter of 
rebirth in the cycle of samsara and enjoyed 
himself in Nrrvana, and was worthy of being 
revered ¡n this world—Từ Nam Phạn có 
nghĩa là “Ứng Cúng.” Từ “Arahant” được 
thành hình từ hai phần: Ari và hanta. “Ari” có 
nghĩa là kẻ thù hoặc phiển não, “hanta' là 
giết hoặc tiêu diệt. Nên “A La Hán" là một vị 
đã giải thoát tất cả các phiền não như khao 
khát, sân hận, si mê, vân vân. Đây là một 
quả vị lý tưởng trong Phật giáo Nguyên 
Thủy; một vị đã loại trừ được hết thảy những 
nhiễm ô và phiển não một cách hoàn toàn và 
chúng sẽ không còn tái xuất hiện trong tương 
lai nữa. Đến lúc viên tịch thì vị A La Hán sẽ 
nhập niết bàn, và sẽ không không còn tái 
sanh nữa. Mặc dầu A La Hán thường bị các 
kinh văn Đại Thừa chỉ trích một cách nghiêm 
khắc là theo đuổi mục tiêu giải thoát niết 
bàn cá nhân vị kỷ, họ là những vị “ứng cúng” 
vì họ đã đạt được sự phát triển tâm linh cao 
độ. Hình ảnh của vị La Hán đã trở nên phổ 
cập trên khắp các vùng Đông Á, đặc biệt là 
trong Thiển Tông, vì Thiển nhấn mạnh đến 
sự giải thoát cá nhân. Những biểu tượng sớm 
nhất về A La Hán được biết đến ở Trung Hoa 
là vào thế kỷ thứ bảy, và chủ để A La Hán 
đã trở nên phổ biến rộng rãi vào những thế 
kỷ thứ chín và thứ mười. Ngày nay những 
nhóm hình ảnh của 500 vị La Hán thường 
được thấy khắp các thiển viện, và vài tự viện 
lớn đã xây riêng một A La hán Đường. 
Người ta cũng nên nhắc lại là từ A La Hán 
cũng dành để chỉ chư Phật, vì chư Phật cũng 
là những bậc đã đoạn trừ hết nhiễm ô và 
nhập niết bàn khi viên tịch. Trong thời Phật 
giáo nguyên thủy, từ “A La Hán” được định 
nghĩa như là người đã đạt được bản chất thật 
của các pháp và Đức Phật được coi là vị A 
La Hán đầu tiên. Sau thời pháp “Chuyển 
Pháp Luân,” năm anh em Kiều Trần Như 
cũng trở thành những bậc A La Hán. Theo 


2) 


3) 
4) 


5) 


226 


Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và 
Trung Bộ Kinh, A La Hán là người hiểu lý 
duyên sanh, đã diệt tận ba lậu hoặc, tu tập 
thất bồ để phần, cởi bỏ ngũ chướng, thoát 
khỏi ngũ phiển não và mười tà kiến. Vị ấy tu 
tập giới, định và đạt được nhiều năng lực 
siêu nhiên cũng như thức tỉnh được bản chất 
đau khổ của thế giới ta bà. Vị ấy đã tu tập tứ 
thiển, bát định, bát thắng trí, tam minh... đưa 
đến giải thoát an lạc tối hậu, thoát khỏi vĩnh 
viễn vòng trói buộc của luân hồi sanh tử, và 
trở thành bậc xứng đáng được cúng dường ở 
thế gian này. 

One of the fuiions of the path of 
cultivation—Một trong những quả vị trên 
bước đường tu tập—See Fruit of Arhat. 

No longer learning: Vô Học (Bất Học). 
According to the Sthaviras, Arhats are perfect 
beinss; but according to the Mahasanghikas, 
Athats are not perfect, they are still troubled 
by doubts and are ignorant of many thinøss. 
Thus, Mahayana Buddhism advises Buddhists 
not to hold up Arhats as Ideals. Rather those 
should be emulated as ideals who during 
aeons of self-sacriice and conftinuous 
strugsle to save sentient beings and to affain 
Buddhahood: Theo Thượng Tọa Bộ, A La 
Hán là một bậc hoàn thiện hoàn mỹ; nhưng 
theo Đại Chúng Bộ, A La Hán chưa phải là 
bậc hoàn mỹ, họ vẫn còn bị những nghi hoặc 
quấy nhiễu và vẫn còn rất nhiều điều chưa 
được liễu giải. Chính vì thế mà Phật Giáo 
Đại Thừa khuyên Phật tử không nên đề cao 
lý tưởng A La Hán. Thay vì vậy, nên noi 
gương những bậc đã hiến trọn đời mình, đã 
hy sinh tự ngã và không ngừng cố gắng nhằm 
đạt đến mục đích cứu độ chúng sanh cũng 
như cảnh giới của chư Phật. 

In the Book of Kindred Sayings, the Buddha 
does not make any statement differentiating 
between Himself and an Arahant: “The 
Tathagata, Brethren, who being Arahant, 1s 
fully enliphtened, he 1t is who doth cause a 
way to arise which had not arisen before; 
who doth bring about a way not brought about 
before; who doth proclaim a way not 
proclaimed before; who 1s the knower of a 
way, who understands a way, who 1s skilled 


6) 


7) 


8) 


a) 


1n a way. And now, brethren, his disciples are 
way-farers who follow after him. That, 
brethren, 1s the distinction, the specific 
featue which distnguishes the Tathagat 
who, being Arahant, Is fully enliphtened, 
from the brother who 1s free be Insipht.”—— 
Trong Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật không 
có sự phân biệt khác nhau giữa Ngài và A La 
Hán: “Nầy các Tỳ Kheo! Như Lai là bậc A 
La Hán, là bậc giác ngộ hoàn toàn, làm cho 
con đường khởi lên mà trước đó chưa khởi, 
đem đến con đường mà trước đó chưa có, 
tuyên bố con đường mà trước đó chưa được 
tuyên bố. Ngài là người biết, hiểu và thiện 
xảo về con đường. Và nầy các Tỳ Kheo, các 
đệ tử của Ngài là những vị sống theo đạo, 
tiếp tục thành tựu đạo. Nây các Tỳ Kheo, đó 
là sự sai biệt, điểm đặc biệt để phân biệt 
Như Lai, bậc A La Hán, hoàn toàn giác ngộ 
với các Tỳ Kheo được giải thoát nhờ trí tuệ.” 
According to the “Buddhist Images of Human 
Perfection”, Nathan Katz showed that: “The 
Arahant Is said to be equal to the Buddha in 
terms of spiritual attainment, as they have 
both completely overcome the asava——Theo 
tác phẩm “Bậc Toàn Thiện trong Phật Giáo”, 
Nathan Katz đã chỉ ra rằng: “A La Hán được 
nói là đồng với Đức Phật về phương diện 
chứng đạt và giải thoát vì cả hai đều hoàn 
toàn vượt qua các kiết sử lậu hoặc. 
According the the Milindapanha, Arahants 
outshinng all other Bhiksus, overwhelming 
them in glory and splendor, because they are 
emancipted In heart. Arahantship 1s called 
the Jewel of emancipation—Trong Kinh Na 
Tiên Tỳ Kheo, A La Hán nổi bật sáng chói 
và trầm tĩnh giữa các Tỳ Kheo khác, bởi lẽ 
các ngài có sự giải thoát và an tĩnh trong thân 
tâm. A La Hán được gọi trân báu của sự giải 
thoát. 

Athat still has three meanings—A-la-hán còn 
có ba nghĩa: 

Worthy of offerings—Ứng Cúng: Worthy of 
offerings, worthy of worship or respect from 
humans and gods, one of the ten tifles of a 
Tathagata. It 1s said that If you make 
offerings to an Arahan, you thereby attain 
limifless and boundless blessings. There 1s no 


b) 


C) 


227 





way to calculate how many—Người xứng 
đáng được cúng dường của người và trời, là 
bậc đã xa la mọi điều ác, một trong mười 
danh hiệu của Như Lai. Người ta tin rằng nếu 
bạn cúng dường cho một vị A La Hán thì bạn 
được vô lượng phước đức, không có cách chi 
mà tính toán cho được. 

Slayer of thieves: Bố Ma—Sát Tặc—Phá 
si—Killer of the demons of ipnorance, or 
slayer of the enemy. The thieves here are not 
external thieves, but the thieves within 
yourself: the thieves of ipnorance, the thieves 
of afflictions, the thieves of greed, hatred, 
pride, doubt, wrong views, killing, stealing, 
lying, and so on. They are unknown to you, 
but they quietly rob all your virtues—Người 
đã tiêu diệt hết ma chướng não phiển. Ma 
chướng phiển não ở đây không phải là ngoại 
ma, mà những tên giặc ở ngay bên trong 
chính bạn: giặc si mê, giặc phiển não, giặc 
tham, sân, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, 
vọng. vân vân. Bạn không biết, nhưng chúng 
âm thầm cướp mất đi hết đạo đức của bạn. 
nonproduction of 
dharmas—Vô sanh pháp nhẫn: They have 
atfained the patience with the nonproduction 
of dharmas. They do not have to be reborn, 
because they have destroyed all the karma of 
reincarnaton—A La Hán đã đạt được vô 
sanh pháp nhẫn. Họ không còn tái sanh vì đã 
diệt hết nghiệp luân hồi sanh tử. 


Pauience with the 


(HD According to the Encyclopedia of Buddhism, 


the word “Arahanta" 1s derived from the root 
“Arh”, to deserve, to be worthy, to be fit, and 
1S used to denote a person who has achieved 
the goal of religIlous lifềể in Theravada 
Buddhism. Arahanta ¡is composed of two 
parts°Ari' and “Hanta'. “Ari` means enemies 
or defilemen(s. “Hanta” means killing or 
destroying. So, an Arahant 1s a man who 
kiled or destroyed all defilements like lust, 
hatred and Ignorance. I.B. Hornor in “The 
Early Buddhist Theory of Man Perfected” 
gives us the following four forms of the 
nouns: araha, arahat, arahanfa, and arahan. In 
early Buddhism, the term denotes a person 
who has gained Insight Into truc nature of 
things, and the Buddha was the first Arahant. 


After the first conversion, five brothers of 
Kondanna also became Arahants. The 
Arahants are described as Buddhanubuddha, 
1.e., those who attained enlightenment after 
the fully Enlightened One. Then, as time 
passed, the conception of Arahantship was 
gradually widened and elaborated by the 
Buddha and his successors. Thus, an Arahant 
who was also supposed to comprehend the 
formula of the twelve nidanas, had 
eradicated the three asravas, practiced the 
seven factors of enliphtement, got rid of the 
five hindrances, freed himself from the three 
roots Of evil, ten fetters of belief. He 
practiced self-restraint and concentration, and 
acquired varlous supernatural power, and 
awakened the naturte of the misery of 
samsara. He practiced the Four mediftations, 
four ecstafic attainments and the supreme 
condition of trance and obtained the six kinds 
of super knowledge, threefold knowledge, 
etc, resulted in the liberation in the end. This 
freedom made hiỉm an Arahan who 
destroyed the fetter of rebirth in the cycle of 
samsara and enjoyed himself in NÑibbana, and 
was worthy of being revered in this world. In 
the Pasadika Sutt(a, the Buddha reminded us 
the following Arahant formula: “The brother 
who Is an Arahant in whom the Intoxicants 
are destroyed, who has done his task, who 
has laid down his burden, who has attained 
salvation, who has utferly destoyed the 
fetters of rebirth, who 1s emancipated by true 
dharmas. The dicipline of a Buddhist 1s aimed 
at the atfainment of Arahantship. In other 
words, Arahant 1s an ideal man or sage at the 
highest of spiritual development—Theo Bách 
Khoa Toàn Thư Phật Học, từ Arahant xuất 
phát từ gốc “Arh”, nghĩa là 'xứng đáng" hay 
“thích hợp”, và được dùng để biểu thị cho một 
người đã đạt được mục đích của đời sống 
phạm hạnh theo Phật Giáo Nguyên Thủy. 
Arahant được thành hình từ hai phần: “Ari' và 
'hanta°. “Ari' có nghĩa là kẻ thù hoặc phiển 
não. “Hanhta' là giết hoặc tiêu hủy. Thế nên 
A La Hán là một vị đã giải thoát tất cả các 
phiền não như tham lam, sân hận và si mê. 
LB. Hornoor trong Giáo Lý Nguyên Thủy về 


228 


Bậc Toàn Thiện, đã đưa ra bốn mẫu của 
danh từ A La Hán như sau: Araha, Arahat, 
Arahanta, và Arahan. Trong Phật giáo 
Nguyên Thủy, từ A La Hán chỉ người đã đạt 
được bản chất thật của các pháp, và Đức 
Phật được coi là vị A La Hán đầu tiên. Sau 
khi thuyết bài pháp đầu tiên “Kinh Chuyển 
Pháp Luân”, năm anh em Kiểu Trần Như 
cũng trở thành những bậc A La Hán. Những 
vị A La Hán nầy được mô tả như là những 
người đã được giải thoát sau bậc giác ngộ 
hoàn toàn, tức là Đức Phật. Theo dòng thời 
gian, khái niệm A La Hán từ từ được Đức 
Phật và những đệ tử của Ngài kế tiếp mở 
rộng và chi tiết hóa. Do đó, A La Hán cũng 
có nghĩa là người hiểu lý Duyên Sanh, đã 
diệt được ba lậu hoặc, tu tập thất giác chi, rũ 
bỏ được năm triển cái, thoát khỏi căn bản 
phiền não và mười tà kiến. Vị ấy đã tu tập 
giới, định, và đạt được nhiều năng lực siêu 
phàm, và tỉnh thức được bản chất đau khổ 
của thế giới ta bà. Vị ấy đã tu tập Tứ Thiền, 
đạt được Tứ định, sáu thắng trí, tam minh, 
vân vân, đưa đến giải thoát an lạc tối hậu. Sự 
giải thoát nầy đưa vị ấy thành bậc A La Hán, 
thoát khỏi vòng trói buộc của luân hồi sanh 
tử và an hưởng Niết Bàn, trở thành bậc xứng 
đáng được cúng dường ở thế gian. Trong 
Kinh Thanh Tịnh, Đức Phật đã đưa ra công 
thức về một vị A La Hán như sau: “Vị ấy là 
bậc A La Hán, lậu hoặc đã diệt trừ, những 
việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt 
xuống, đã giải thoát hoàn toàn những trói 
buộc của tái sanh, vị ấy giải thoát bởi sự thức 
tỉnh các pháp.” Mục đích tu tập của người 
Phật tử là đạt đến quả vị A La Hán. Nói cách 
khác, A La Hán là bậc giác ngộ hay bậc 
phạm hạnh đã đạt được đỉnh cao nhất trong 
tiến trình phát triển tâm linh. 


(qV)Great Arhats—Đại A La Hán: Great Arhats 


are øgreat beinpgs belonging to the 
Dharmakaya, 1e. Great Bodhisattvas, who 
expendiently take the appearance of 
monastic disciples of the Buddha. They have 
realized the ¡inconceivable realty of the 
Buddha Dharma, and so they are called 
“øreat”. They accompanied the Buddha as 


He turned the Wheel of the Dharma, bringing 


benefifs to all the realms of humans and gods, 
and so they were well known to all (n all 
Buddhist Sutras, 1,250 bhiksus were always 
mentioned)—Đại A La Hán là các vị đã bậc 
vốn là Pháp Thân Đại Sĩ, đã chứng được 
Pháp Thân, thị hiện ra làm đệ tử Phật. Các 
bậc này đều chứng thực phép tu bất khả tư 
nghì Phật Pháp, cho nên gọi là Đại A La 
Hán. Từ khi Đức Phật chuyển Pháp Luân, 
các bậc này lúc nào cũng theo Phật, mang lại 
lợi ích cho khắp cõi nhân thiên, cho nên được 
đại chúng biết đến (trong các kinh Phật đều 
có kể đến 1.250 vị). 


(V) Arhat according to the view of Theravada 


Buddhism—A La Hán theo quan điểm 
Nguyên Thủy: 

During the life of the Buddha, many of his 
disciples attained enliphtenment 1n his 
presence. They fully eradicated the fires of 
greed, hatred and delusion and, having 
attained  Nirvana, 
samsara, the endless cycle of rebirth. These 
“Worthy Ones” (Arhats) form part of the 
Noble Sangha (n whích Buddhists take 
refuge), along with the Buddha and the 
Dharma, and represent the ¡ideal of the 
Theravada tradition. Because they received 
the teaching as disciples, than 
discovering It for themselves, they are not 
“Perfect Buddhas.” Famous Arhats include 
Sariputra, known for his wisdom and ability 
to teach; Mogallana, renowned for his mental 
and meditational power; and Ananda, the 
Buddha”s attendant, who was recognized for 
his devotlon and supernatural memory in 
reciting the Buddha”s teaching at the Eirst 
Council. Ananda 1s also known for his role In 
establishing the first Buddhist order of nuns— 
Trong thời Đức Phật còn tại thế, nhiều đệ tử 
của Ngài đạt được giác ngộ dưới sự chứng 
kiến của Ngài. Họ đã hoàn toàn đoạn trừ 
những ngọn lửa tham, sân, si và đạt được 
Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 
Những bậc “Cao Quý” hay A La Hán này 
thành hình một phần của đoàn thể Tăng Già 
(nơi về nương của các Phật tử), cùng với Phật 
và Pháp; và tượng trưng cho lý tưởng của 
Phật giáo Nguyên Thủy. Vì họ tiếp nhận 


were released from 


rather 


2) 


229 


giáo pháp từ Đức Phật, chứ không phải tự 
thân khám phá ra những pháp ấy, nên họ 
không phải là những vị Phật “Toàn Giác.” 
Các vị A La Hán nổi tiếng gồm có các ngài 
Xá Lợi Phất, được biết đến bởi trí tuệ và khẩ 
năng thuyết pháp; Mục Kiền Liên nổi tiếng 
nhờ thần thông và khả năng thiển định, và 
ngài A Nan, thị giả của Đức Phật, nổi tiếng 
do sự tận tụy và trí nhớ siêu phầm trong việc 
trùng tụng lại những lời Phật dạy trong lần 
kết tập kinh điển lần thứ nhất. Ngài A Nan 
cũng nổi tiếng trong vai trò thành lập giáo 
hội Tỳ Kheo Ni đầu tiên của Phật giáo. 

The position of the Arhat, the Consummate 
One, 1s very clear. When a person totally 
eradicates the lust, hatred, and delusion, that 
leads to becoming, he 1s liberated from the 
shackles of fom repeated 
existence. He 1s free In the full sense of the 
word. He no longer has any quality which 
will cause him to be reborn as a living being, 
because he has realized Nibbana, the entire 
cessation of confinuify and becoming (bhava- 
nirodha); he has transcended common or 
worldly activities and has raised himself to a 
state above the world while yet living In the 
world: his 1SSsueless, are 
karmically Ineffective, for they are not 
motivated by the lust, hatred and delusion, by 
(klesa) He is 
Iimmune to all evil, to all defilements of the 
heart In him, there are no latent or 
underlying tendencies (anusaya); he 1s 
beyond good and evil, he has given up both 
good and bad; he 1s not worried by the past, 
the future, nor even the present. He clings to 
nothing In the world and so is not troubled. 
He is not perturbed by the vicissitudes of life. 
His mind 1s unshaken by contact with worldly 
confingencIes; he 1s sorrowless, taintless and 
secure—A La Hán là bậc đã trừ diệt hoàn 
toàn tam độc Tham, Sân, S¡ đưa đến tái sanh. 
Vị ấy đã giải thoát khỏi những trói buộc của 
vòng luân hồi, không còn phải tái sanh. Vị ấy 
được tự do và không còn điều gì khiến vị ấy 
phải tái sanh lại làm người. Vị ấy đã chứng 
đắc Niết Bàn, sự tận diệt hoàn toàn của dòng 
hữu diệt (tiến sanh và trở thành —Bhava- 


samsara, 


actions are 


the mental defilements 


Nirodha). Vị ấy đã vượt qua những hoạt động 
bình thường của thế gian mặc dù vẫn sống 
trong cuộc đời thường của thế gian. Dù vẫn 
còn sống trong trần tục, vị ấy đã tự nâng 
mình lên một trạng thái siêu thế. Những hành 
động của vị ấy không bị tác động bởi Tam 
Độc Tham Sân Si. Vị ấy vô nhiễm với mọi 
điều ác và với các cấu uế của tâm. Trong vị 
ấy không còn các tùy miên phiển não hay 
những khuynh hướng ngủ ngầm (anusaya). Vị 
ấy vượt qua cả thiện lẫn ác, từ bỏ cả tốt lẫn 
xấu. Quá khứ, hiện tại và vị lai không còn 
làm cho vị ấy phải lo lắng. Vị ấy không chấp 
trước điều gì trong thế gian nầy, vì vậy 
không còn sâu lo. Những thăng trầm của 
cuộc sống không làm vị ấy xao xuyến lo sợ 
nữa. Theo Kinh Hạnh Phúc (Mangala Sutta): 
“Khi xúc chạm việc đời, tâm không động 
không sầu.” 


(VDArhat according to the view of Mahayana 


Buddhism—A La Hán theo quan điểm Đại 
Thừa: The Mahayanists always maintained 
that an Arhat had not completely shaken off 
all attachment to “I” and “mine.” He set out to 
obtain Nưrvana for himself, and he won 
Niưrvana for himself, but others were left out 
Of It. In this way, the Arhat could be said to 
make a difference between himself and 
others, and thereby to retain, by Implication, 
some notlon of himself as different from 
others, thus showing his Inability to realize 
the truth of “Not-selfˆ to the full. Mahayana 
Buddhism compared the Arhat unfavorably 
with the Bodhisattva, and ¡t claimed that all 
should emulate the Bodhisattva and not the 
Arhat—Những người theo Phật giáo Đại 
Thừa luôn cho rằng A La Hán là vị chưa 
hoàn toàn rũ hết sự trói buộc đối với “ngã” và 
“ngã sở” (cái “ta'` và cái “của ta”). Vị A La 
Hán sắp đặt Niết Bàn cho chính mình, và đã 
đạt được Niết Bàn cho chính mình, nhưng 
vẫn bỏ người khác bên ngoài. Bằng cách như 
vậy, người ta có thể nói vị A La Hán vẫn còn 
phân biệt giữa ta và người; và như vậy A La 
Hán vẫn còn giữ một vài khái niệm về mình 
với tư cách khác biệt với người khác, do vậy 
chứng tỏ rằng vị A La Hán vẫn chưa có khả 
năng chứng ngộ viên mãn chân lý về “Vô 


230 


Ngã.” Phật giáo Đại Thừa so sánh một vị A 
La Hán một cách bất lợi như vậy đối với một 
vị Bồ Tát, và tuyên bố rằng tất cả phải noi 
theo đường của vị Bồ Tát chứ không phải là 
con đường của vị A La Hán. 

(VII)Four stages of Arhatship—Tứ Thánh quả: 
See Four kinds of holy men (TT). 

(VHDNIne grades of arhats: Cửu Vô Học—There 
are nine srades of arhats who are no longer 
learning, having afained their goal—Có chín 
loại vô học của các bậc A-La-Hán đã đạt 
được mục đích tối hậu không cần phải học 
nữa—See Nine grades of arhatfs. 

(X)The Buddha's teachings on Arhat in the 
Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy về 
A La Hán trong kinh Pháp Cú: 

l) There Is no more suffering for him who has 
completed the journey; he who 1s sorrowless 
and wholly free from everything; who has 
destroyed all fetters (Dharmapada 90): Người 
đã giải thoát hết thấy, đã dứt hết thảy buộc 
ràng, là người đi đường đã đến đích. 

2) The mindful exert themselves, they do not 
enjoy In an abode; like swans who have left 
their pools without any regret (Dharmapada 
91): Kẻ dũng mãnh chánh niệm, tâm không 
ưa thích tại gia, ví như con ngỗng khi ra khỏi 
ao, chúng bỏ lại cái nhà ao hồ của chúng 
không chút nhớ tiếc. 

3) Arhats for whom there 1s no accumulation, 
who reflect well over their food, who have 
perceived void, signless and deliverance, and 
therr path 1s like that of birds In the alr which 
cannot be traced (Dharmapada 92): Những vị 
A-la-hán không chất chứa tài sản, biết rõ 
mục đích sự ăn uống, tự tại đi trong cảnh giới 
“không, vô tướng, giải thoát” như chim bay 
giữa hư không. 

4) Arhats whose afflictions are destroyed, who 
are not attached to food, who have perceived 
void, signless and deliverance, and therr path 
1s like that of birds in the air which cannot be 
traced (Dharmapada 93): Những vị A-la-hán, 
dứt sạch các hoặc lậu, không tham đắm uống 
ăn, tự tại đi trong cảnh giới “không, vô tướng, 
giải thoát” như chim bay giữa hư không. 

53) The gods even pay homage to Arhats whose 
senses are subdued, like steeds well-trained 





`=< 


by a chariloteer, those whose pride and 
afflicions are destroyed (Dharmapada 94): 
Những vị A-la-hán đã tịch tịnh được các căn, 
như tên ky mã đã điều luyện được ngựa lành, 
nên không còn phiển não ngã mạn và được 
các hàng nhơn thiên kính mộ. 

Like the earth, Arhats who are balanced and 
well-disciplined, resent not. He 1s like a pool 
without mud; no new births are In sfore for 
him (Dharmapada 95): Những vị A-la-hán đã 
bỏ hết lòng sân hận, tâm như cõi đất bằng, 
lại chí thành kiên cố như nhân đà yết la, như 
ao báu không bùn, nên chẳng còn bị luân hồi 
xoay chuyển. 

Those Arhats whose mind 1s calm, whose 
speech and deed are calm. They have also 
obtaned ripht knowing, they have thus 
become quilet men (Dharmapada 96): Những 
vị A-la-hán ý nghiệp thường vắng lặng, ngữ 
nghiệp hành nghiệp thường vắng lặng, lại có 
chánh trí giải thoát, nên được an ổn luôn. 

The man who 1s not credulous, but knows the 
uncreated, who has cut off all links and 
retributions, and renounces all desires. He Is 
indeed a supreme man (Dharmapada 97): 
Những vị A-la-hán chẳng còn phải tin ai, đã 
thấu hiểu đạo vô vi, dứt trừ vĩnh viễn nguyên 
nhân, cùng quả báo ràng buộc, lòng tham dục 
cũng xa ha. Chính đó là bậc Vô thượng sĩ. 

In a village or in a forest, in a valley or on the 
hills, on the sea or on the dry land, wherever 
Athas dwell, that place is delightful 
(Dharmapada 98): Dù ở xóm làng, dù ở rừng 
núi, dù ở đất bằng, dù ở gò trủng, dù ở biển 
cả hay đất khô, dù ở bất cứ chốn nào mà có 
vị A-la-hán, thì ở đó đầy dẫy cảnh tượng yên 
VUI. 

For Arhats, delightful are the forests, where 
common people find no delipht. There the 
passlonless will rejolce, for they seek no 
desires nor sensual pleasures (Dharmapada 
99): Lâm dã là cảnh rất vui đối với vị A-la- 
hán, nhưng người đời chẳng ưa thích, trái lại 
dục lạc là cảnh ưa thích đối với người đời, vị 
A-la-hán lại lánh xa. 


ŒX) According to the Sutra In Forty-Two 


Sections, Chapter I, the Buddha said—Theo 
Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 1, Đức 


231 


Phật dạy: “Always observe the 250 precepts; 
enter Into and abide In purity by practicing 
the Four Noble Truths, which accomplish 
Arahantship. Arahants can fly and transform 
themselves. They have a lifespan of vast 
aeons and wherever they dwell they can 
move earth and heaven. One who achieves 
(certfies) Arahantship severes love and 
desire in the same manner as severing the 
four limbs; one is never able to use them 
again.”—“Thường giữ gìn 250 giới, sống đời 
thanh tịnh, thực hành Tứ Diệu Đế, thành tựu 
quả vị A-La-Hán. Vị chứng quả A-La-Hán có 
thể phi hành, biến hóa, kéo dài mạng sống, 
nơi nào người ấy sống đều làm động đến đất 
trời. Người chứng quả A-La-Hán là người đã 
đoạn tận ái dục, như chân tay bị chặt không 
thể xử dụng trở lại được.” 

Arhats deliverance from hindrances fo 

wisdom: Huệ giải thoát —Trí huệ giải thoát của 

bậc A La Hán, ám chỉ các bậc A La hán độn căn 
đã la bỏ chướng phiển não—See Two kinds of 

deliverance (C). 

Arhatship: Stage of an arhat—A La Hán địa (A 

La Hán quả)—See Ten grounds (II). 

Arahatta (p): A La Hán——Arahant (skt )—See 

Arhat and Four kinds of holy men (TH). 

Aranyaka (skÐ: Hermitage—Live in 

retirement—A lan nhã—Nhàn cư. 

Arhats or sainfs: Thánh nhân—This ¡is one of 

the five reverence-fields which belong to the 

eipht fields for cultivating blessedness—Đây là 
một trong năm Kính Điền thuộc tám ruộng phước 
điển—See Eight fields for cultivating blessedness 

(D (AI). 

Arhya (skÐ: Argha (skÙ—A Già. 

1) Water: Nước. 

2) Ceremonial water, e.g. offerings of scented 
Wafer, or Wafter confaining fragrant flowers In 
ceremonies: Nghi thức dâng nước thơm trong 
các buổi lễ. 





Arise: Appear—Come ¡into being—Sinh khởi— 
Xuất hiện— The Tathagata arises in the world, 
the Arhat, the Fully Self-Awakened One—Đức 
Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A La Hán, Chánh 
Đẳng Chánh Giác. 


Arise (appear) in the world: Be born or come 

into life—Xuất hiện ở đời. 

Arises: Khởi dậy. 

Arishta (skQ: Bất diệt, không thể tiêu diệt 

được The Imperishable. 

Arising of delusions: Khởi lên những sai lầm— 

See Two types 0 arising of errors or delusIons. 

Arising, dwelling, decaying, and passing 

away: Sanh, Trụ, DỊ, Diệt—Birth, growth, decay 

and death are the four phases of existence on 
earth—Bốn giai đoạn hiện hữu trên thế gian. 

Arising of errors: Khởi lên những sai lầm— 

There are fwo fypes of arising Of €TrOFS OT 

delusions—See Two types 0Ý arising Of errors or 

delusions. 

Arising and exfinction: Sanh Diệt. 

1) Beginning 
annrhilaton—Appearance 
disappearance—Birth and extinction—Sanh 
và Diệt. 

2) All life or phenomena that have birth and 
death: Các pháp hữu vi dựa vào nhân duyên 
hòa hợp, từ pháp chưa có trở thành có gọi là 
sanh; dựa vào nhân duyên mà pháp đã có trở 
thành không gọi là diệt. 

Arising in a good place, a heavenly world 
after death: After death, at breaking up of the 
body, he arilses 1n a good place, a heavenly 
world. This is one of the five advantages to one of 
good morality and of success In morality——Người 
giữ giới, sau khi thân hoại mệnh chung được sanh 
lên thiện thú hay Thiên giới. Đây là một trong 
năm điều lợi ích cho người đủ giới—See Five 
advanfages to one of good moralIty. 

Arising of personalify: Sakkaya-samudayo 

ano (p)—Hữu thân tập biên—See Three 

dharmas (XX]). 

Arising from the primal nature: Tánh Khởi— 

Arising from the bhutatathata, in contrast with 

arising from secondary causes (Duyên khởi)— 

Pháp tính chân như tự mình khởi lên mà khởi tác 

ra chư pháp, đối lại với duyên khởi là các pháp 

do cả chân thực và hư vọng hòa hợp lại mà khởi 
lên. 


and end: Production and 


and 


Aristocracy (n): Tầng lớp quý tộc. 


232 


Aristotle (n): Triết gia Hy Lạp (384-322 B.C.)— 

Greek philosopher (384-322 B.C.). 

Ariya (p): Arya (skÙ)—Thánh nhân—Đấng Tối 

thượng. 

Ariya-atthangika-magøa (p): 

Đạo—Noble Eightfold Path. 

Ariya-dhanani (p): Thất Thánh Tài —Bẩảy tài 

sản—Bảy tài sản của bậc Thánh Nhân—Seven 

Treasures of Enlightened Beings. 

Ariyan-abiding: Ariyo-viharo (p)—Thánh trú— 

See Three dharmas (LII). 

Ariyan dispositions: Thánh cư—Ariya-vasa 

(p)—According to the Sangiti Sutfa (Sutra) In the 

Long Discourses of the Buddha, there are ten 

Ariyan disposiions—Theo Kinh Phúng Tụng 

trong Trường Bộ Kinh, có mười Thánh Cư—See 

Ten Ariyan dispositIons. 

Ariyaphalam (p) Thánh Quả—The holy 

truh-Frut of the samtly líe (bodhi or 

nirvana)—Holy fruition—Fruit of Arhatship—The 
fruition of holiness—Đạo quả của bậc Thánh, đạt 
được Bồ Đề hay Niết Bàn. **See Six stages of 

Bodhisattva developments (6). 

Ariya-sacca (p): Tứ Diệu ĐếT— Four Noble 

Truth. 

Ariyasaccani (p): Noble truth Chân lý cao 

thượng. 

Ariya-vamsa (p): Tứ Thánh Hành —Tứ Thánh 

Chủng—Tứ Y—Tứ Lương Dược—According to 

the Sangit Sutta In the Long Discourses of the 

Buddha, there are the four holy ways—Theo Kinh 

Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn Thánh 

chủng: 

1)  Wearing rags from dust-heaps: Here a monk 
1S confent with any old robe, praises such 
contentment, and does not try to obtain robes 
1mproperly or unsuifably. He does not worry 
1f he does not get a robe, and 1f he does, he 1s 
not full of greedy, blind desire, but makes use 
Of If, aware of such dangers and wIsely aware 
Of Ifs true purpose. Nor is he conceited about 
being thus content with any old robe, and he 
does not disparage others. And one who 1s 
thus skilful, not lax, clearly aware and 
mindful, is known as a monk who 1s true to 
the ancient, original Ariyan lineage—Bằng 
lòng mặc đồ bá nạp từ vải rách—Ở đây vị 


Bát Thánh 





Tỳ Kheo tự bằng lòng với bất cứ loại y nào, 
tán thán sự bằng lòng với bất cứ loại y nào, 
không cố ý tìm cầu y một cách không xứng 
đáng, không buồn áo não nếu không được y; 
nhưng khi được y vị nầy không nhiễm trước, 
không say mê, không có phạm tội, vị nây 
dùng y, thấy các nguy hiểm và biết rõ sự giải 
thoát. Vì tự bằng lòng với bất cứ loại y nào 
nên vị ấy không khen mình chê người. Ở đây 
vị nầy khéo léo, tinh cần, tỉnh giác, chánh 
niệm. Vị Tỳ Kheo nầy được gọi là một vị đã 
trung thành với Thánh chủng theo truyễển 
thống nguyên thủy quá khứ. 

2) A monk 1s content with any alms-food he 
may get (similar as in I): Bằng lòng với đồ 
khất thực nhận được. 

3) _A monk 1s content with any old lodging-place 
or siting under trees (similar as in 1): Bằng 
lòng ngồi dưới gốc cây hay một phòng xá cũ 
kỹ. 

4) Entire withdrawal from the world or fond of 
abandoning (similar as in l): Hoàn toàn 
buông bỏ thế sự. 

Ariyo-viharo (p): Ariyan-abiding—Thánh trú— 

See Three đdharmas (LII). 

Arjaka (sk): A Lê Thụ—A tree with white 

scented flowers, said to fall in seven parts, like an 

epidendrum——Một loại cây có hoa thơm. 

Arjuna (skt): A Chu Đà Na—A Thuận Na—A 

noble tree In India. Nagarjuna obtained this name 

because he was born under the foot of this tree—— 

Một loại cây quý bên Ấn Độ. Ngài Long Thọ đản 

sanh dưới cội cây nầy nên mang tên Nagarjuna. 

Arka (sk): A La Ca—A Ca—A Già—Hoa 

trắng—White flower. 

Armor: Áo giáp—According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 

of Great Enliphening Beings. 

Enlightening beings who abide by these can wear 

the supreme armor of Buddhas and crush all 

demon armies—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 

38, có mười thứ mặc giáp của chư Bồ Tát. Chư 

Đại Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời mặc được 

mão giáp vô thượng của Như Lai, và có thể xô 

đẹp tất cả ma quân—See Ten kinds of armor of 

Great Enlightening Beings. 





of armor 


233 


Armor of dedication: Giáp hồi hướng—Use to 
construct the adornments of all Buddhas—Dùng 
để kiến lập tất cả sự trang nghiêm của Phật —See 
Ten kinds of armor of Great Enlightening Beings. 
Armor of firm stability and freedom from 
distracion of the mỉnd of universal 
knowledge: Giáp nhứt thiết trí tâm kiên cố 
chẳng tán loạn—Use to prevent cultivators from 
enjoying other vehieles—Dùng để tránh việc ưa 
thích những thừa khác —See Ten kinds of armor 
of Great Enlightening Beings. 

Armor of great benevolence: Giáp đại từ 
Use to rescue all sentient beings—Dùng để cứu 
hộ tất cả chúng sanh—See Ten kinds of armor of 
Great Enlightening Beings. 

Armor 0Ÿ great commitment: Giáp đại 
nguyện—Use to fulfill all their tasks—Dùng để 
hoàn tất mọi việc làm đến chỗ rốt ráo—See Ten 
kinds of armor of Great Enlightening Beings. 
Armor 0 great compassion: Giáp đại bi—Use 
to endure all suffering—Dùng để kham chịu tất 
cả sự khổ—See Ten kinds of armor of Great 
Enliphtening Beinss. 

Armor of single-minded certainty: Giáp nhứt 
tâm quyết định—Help freeing from doubts and 
confusion in regard to all things—Nhằm giúp xa 
ha nghi hoặc nơi các pháp—See Ten kinds of 
armor of Great Enlightening Beings. 

Armor of skill in means: Giáp thiện xảo 
phương tiện—Use to generate universal roots of 
øoodness—Dùng để xuất sanh thiện căn phổ 
môn—See Ten kinds of Great 
Enlightening Beings. 

Armor of virtue: Giáp phước đức—Use to 
benefit all sentient beings—Dùng để làm lợi ích 
tất cả chúng sanh—See Ten kinds of armor of 
Great Enlightening Beings. 

Armor of the ways of transcendence: Giáp 
Ba La Mật—Use 
beings—Dùng để độ thoát tất cả chúng sanh— 
See Ten kinds of armor of Great Enlightening 
Beings. 

Armor of wisdom: Giáp trí huệ—Use to 
destroy the darkness of affliction of all sentient 
beings—Dùng để dứt tối ám phiển não của tất cả 





of armor 





t©O liberate all conscious 


chúng sanh —See Ten kinds of armor of Great 
Enliphtening Beinss. 

Armorous net: Love net—Lưới tình. 

Army of afflictions: Phiển Não Quân— The 
army of temptations, tempters or allurements. 
Army 0Ÿ Asura: A tu la quân—See Asura and 
SIx paths. 

Army of Mara: Ma quân (quân binh ma ác). 
Army of temptations: Đạo quân của sự cám 
dỗ. 

Arni (skÐ: Alni (sk)——A Lợi NÑi—According to 
Eiel In The Dictionary of Chinese-English 
Buddhist Terms, Arni was a kingdom which 
formed part of ancient Tukhara, situated near to 
the source of the Oxus—Theo Eitel trong Trung 
Anh Phật Học Từ Điển, Arni là một phần của 
vương quốc cổ Tukhara, tọa lạc nơi nguồn của 
dòng Ôxus. 

Arnold, Sỉir Edwin (1832- 1904): One of the 
famous British lierary figures, author of an 
influential poem on Buddhism entifled “ “The Light 
of Asia,” which was published in 1879. The poem 
describes the life and teaching of Sakyamuni 
Buddha. This poem has made a considerable 
confribution to the Dharma propagation among 
then. Although a devout 
Christian, Arnold still saw much ¡in common 
between Christianity and Buddhism. He became 
Principal of Deccan College In Poona, India, In 
1856, at the age of 25. At the same time he 
composed Buddhist poetry and translated many 
texts from Sanskrit to English. He visited 
Bodhgaya In 1885 and campaigned for funds to 
restore 1t from 1s dilapidated conditilon—Sir 
Edwin Arnold, một trong những khuôn mặt văn 
chương nổi tiếng của Anh Cát Lợi, tác giả của tập 
thơ có ảnh hưởng trong Phật giáo chủ để “Ánh 
Sáng Á Châu,” được xuất bản năm 1879. Tập thơ 
diễn tả lại cuộc đời và giáo pháp của Đức Thích 
Ca Mâu Ni Phật. Thi phẩm này đã đóng góp phần 
lớn vào việc truyền bá chánh pháp đến người Tây 
phương từ đó đến nay. Mặc dù là một tín hữu Cơ 
Đốc thuần thành, Arnold vẫn thấy có nhiều điểm 
tương đồng giữa Cơ Đốc và đạo Phật. Ông trở 
thành Viện trưởng của Viện đại học Deccan, ở 
Poona, Ấn Độ vào năm 1856, vào tuổi 25. Vào 
thời đó ông cũng làm thơ và phiên dịch nhiều 


Westerners since 


234 


kinh điển ra Anh ngữ từ ngôn ngữ Bắc Phạn. Ông 
viếng thăm Bồ Đề Đạo Tràng vào năm 1885 và 
phát động quỹ trùng tu Đạo Tràng từ tình trạng 
đổ nát. 
Arogya (skt): Kha Lộ Chỉ. 
1) Freedom from sickness, healthy: Khỏe mạnh. 
2) A greeting from a superior monk (are you 
well? Or Be you well?): Lời chào của một vị 
Tăng có tuổi hạ cao. 
Arogya-mada (sk0: The great intoxication of 
health—Trạng thái độc hại của sự vô bệnh. 
Arogya-mado (p): Vô bệnh kiêu —Intoxication 
with health—Kiêu mạn vì thân không bệnh—See 
Three dharmas (XLVIHI). 
Arogyra (skÐ: Healthy—Absence of illness—An 
lành. 
Aroma (n): Mùi hương. 
Around: On every side—Chu (chung quanh). 
Arousals of craving: Ái sanh—According to 
the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are four arousals of cravine——Theo 
Kinh Phúng Tụng trong trường Bộ Kinh, có bốn ái 
sanh—See Four sources of affection for a bhiksu 
or bhiksunI. 
Arouse (v): Khai Giác —To awaken, or to allow 
the original Buddha-nature to open and enlighten 
the mind—Làm cho Phật tánh bản sơ được khai 
mở và tâm trí được giác ngộ—See Arrogance. 
Arouse (v) energy: Tha thiết sống tinh tấn— 
Here a monk who arouses energy, and wants to 
persist in this—Ở đây vị Tỳ Kheo tha thiết sống 
tỉnh tấn và khát vọng sống tinh tấn trong tương 
la —See Seven grounds for commendations. 
Arouse the determination for 
enlipghtenment with cxtraordinary will: 
Dùng thù thắng nguyện phát Bồ Đề tâm, tự biết 
thọ ký—See Ten ways of receiving the prediction 
of Budhahood (A). 
Arouse right energy: Bodhisattvas arouse right 
energy, diligently cultivating all difficult practices 
of enlightening beinøs, entering the ten powers of 
Buddhas without hindrances—Khởi chánh tinh 
tấn, siêng tu tất cả khổ hạnh của Bổ Tát, nhập 
thập lực của Phật không chướng ngại—See Ten 
kinds of path of Great Enlightening Beings (8). 
Arrange (v): To fix at—To place or put—An vị. 





Arrangemenf: The arrangement, which can 
arrange and distribute all skilful and good 
deeds—Trang nghiêm phong luân, có khả năng 
làm trang nghiêm và phân bố các điều thiện 
xảo—See Four kinds of atmosphere. 
Arrangemen( of all the goodness: Trang 
Nghiêm Phong Luân, có khả năng trang nghiêm 
và phân bố các điều thiện xảo—See Ten types of 
characteristics of manifestation of a Buddha (I). 
Array ö0f pure lights atmosphere: Tịnh Quang 
Trang Nghiêm phong luân—See Ten types of 
characteristics of manifestation of a Buddha (8). 
Arresf: To seize——To take—Câu (bắt giữ). 
Arroganee (n): Sự kiêu mạn. 

l) Kiêu (khi lờn người khác) —Ngã mạn— 
According to the Kosa Sastra, there are seven 
pretensions or arrogances—Theo Câu Xá 
Luận, có bảy loại kiêu mạn—See Six things 
that defille the pure mind and Seven 
aTrogances. 

2) Thịs Is one of the eight kinds of pride, mana, 
arrogance or self-conceit—Đây là một trong 
tám loại mạn—See Eight kinds of pride or 
arrogance. 

3) Mana (skt): Mạn —Ngã mạn Tự cao tự phụ—— 
See Fifty-one Dharmas Interactive with the 
Mind. 

4 Mada (sk): Kiêu—-See Sevenfy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 

53) Devout Buddhists should always remember 
that envy Is generated by one”s feeling of 
inferiority, while pride, haugphtiness, and 
arrogance are born from a false sense of 

of pride 

arrogance are caused by looking at things 
from a distorted, self-centered point of view. 

Those who have truly understood the 

Buddha”s teachings and been able to obtain a 

right view of things will never succumb to 

sụch warped thinking—Phật tử thuần thành 
nên luôn nhớ rằng tật đố phát sinh do người 
ta có cảm giác mình thấp kém, trong khi kiêu 
mạn (tà mạn, ngã mạn, tăng thượng mạn, 
etc.) phát sinh từ cẩm giác tự tôn sai lầm. 

Những thứ tự kiêu này sinh ra do người ta 

nhìn các sự vật từ một quan điểm sai lệnh. 

Những ai đã thực sự thông hiểu Phật pháp và 


superlority. These kinds and 


235 


có thể đạt được cái nhìn đúng đắn về sự vật 
sẽ không bao giờ nhân nhượng lối suy nghĩ 
lệch lạc như thế. 
Arroganee is to be abandoned: Quá mạn cần 
phải từ bỏ—See Eight things that lead to the 
cutting off of affairs. 
Pride because of clan or name: Cậy nơi gia 
thế hay tiếng tắm mà kiêu mạn—See Eight kinds 
Of pride or arroøance. 
Arrogance because of cleverness: This ¡is one 
of the eight kinds of pride or arrogance——Cậy nơi 
thông minh trí tuệ mà kiêu mạn. Đây là một trong 
tám thứ kiêu mạn—See Eight kinds of pride or 
arrogance. 
Arrogance because of øood looks: This ¡is one 
of the eight kinds of pride or arrogance——Cậy nơi 
tướng hảo mà kiêu mạn. Đây là một trong tấm 
thứ kiêu mạn—See Eight kinds of pride or 
arrogance. 
Arrogance because of independence or hiph 
p0osifion: This ¡is one of the eight kinds of pride 
Or arrogance—Cậy nơi tự tại hay quyển cao chức 
trọng mà kiêu mạn. Đây là một trong tám thứ 
kiêu mạn—See Eight kinds of pride or arrogance. 
Arrogance because of s(rength: Cậy mình 
mạnh hơn người nên kiêu mạn—See Eight kinds 
Of pride or arrogance. 
Arrogance because of wealth: Cậy nơi nhiều 
tiên lắm bạc mà kiêu mạn—See Eight kinds of 
pride or arrogance. 
Arrogance and pride: Kiêu Mạn——Arrogance 
and pride, a kind of klesa, one of the five hipher 
bonds of desire—Kiêu mạn là tên một loại phiền 
não, một trong ngũ thượng phần kết—See Eight 
kinds of pride or arrogance. 
Arrogance because of strength: Cậy mình 
mạnh hơn người nên kiêu mạn. Đây là một trong 
tám thứ kiêu mạn—This 1s one of the eight kinds 
Of pride or arrogance——See Eight kinds of pride or 
arrogance. 
Arrogance because of wealth: Cậy nơi nhiều 
tiền lắm bạc mà kiêu mạn. Đây là một trong tám 
thứ kiêu mạn—This 1s one of the eipht kinds of 
pride or arrogance—See Eight kinds of pride or 
arrogance. 
Arrogant and haughty: Ngã mạn cống cao. 


Arrogant thoughfs: Mạn tưởng (những tư tưởng 

kiêu mạn). 

Arrow of desire: Dục Tiển. 

I1) The arrows of desire, or lust: Những mũi tên 
của lòng tham dục. 

2) The darts of the Bodhisattva, who hooks and 
draws all beings to Buddha: Dục Kim Cang—— 
Những mũi tên Kim Cang của Bồ Tát, dùng 
để câu móc và lôi kéo chúng sanh về với 
Phật. 

Arrow?s flight: Nhất Tiển Đạo—Đường tên 

bay. 

Arrow and rock: Thỉ Thạch —-Arrow and rock 

are two IincompatIibles, for an arrow cannot pIerce 

a rock—Mũi tên và đá là hai thứ chống chọi lại 

với nhau vì mũi tên không xuyên qua đá được. 

Art: According to extant records of the earliest 

Buddhist community, Iconographic represenfation 

was discouraged by Sakyamuni Buddha and his 

followers, who wanted to prevent the 
development of cults that focus on the figure of 
the Buddha, rather than on the doctrines and 
practices he taupht. In addition, the central focus 
of the monastic communify was InfrospecfIve 
meditation, rather than external symbolism. As 
Buddhism grew and attracted more followers, 
arfistic representations began to appear. There 
was, however, an Initial reclutance to represent 
the Buddha directly, and so he was often depicted 
1n aniconic motIfs, such as his footsprints (buddha- 
pada) or the Bodhi Tree (Bodhi-Vrksa). The most 
widespread aniconic represenfation of the Buddha 
was In the form of reliquarles called “Stupas.” 

These contnue to be popular throughout the 

Buddhist world, and a plethora of styles has 

developed. In Indian Buddhism 1t was commonly 

thoupht that they physically represented the 

Buddha, and some texts Indicate that It was 

widely believed that venerating a stupa was 

equivalent to venerating the Buddha himself. 
lconic representatlons began to appear on stupas 

some time after the reign of Asoka (272- 236 

B.C.), and a number of figures are found on 

stupas at Bharhut, Sancl, and AmaravatI. These 

monuments have carved depicting scenes from 
the life of the Buddha. Around the end of the first 
cenfury, artists began to fashion represenfafions 


236 


of the Buddha, and the Buddha dispersed symbol 
in Buddhist art all over the world. The earliest 
known examples of the Buddha Image borrowed 
mofifs from non-Buddhist traditions, since there 
was at that time no accepted nofion regarding 
how he should be represented. Artists in Mathura, 
present-day north cenftral India, for example, 
adopted Iimagery from the depiction of Yaksas, 
and in Gandhara, present-day Afghanisfan, arfIsts 
appear to have been Influenced by Greek art. As 
Buddhism spread to other parts of the world this 
trend continued, and the Buddha image has 
acquired the characteristics and artistitc motIfS of 
the local populations of every Buddhist society. 
Despie Buddhism's iniial rejection of artistic 
represenftation, Buddhist art flourished both In 
India and throughout Asia. With the development 
of tantric Buddhism ¡in India, art and Iimagery also 
became ¡ntegrated Into meditative practice. As 
tantric Buddhism spread to Tibet, Mongolia, 
China, Japan, Korea and Vietnam, elaborate use 
widespread ¡ín many 
quarters—Theo những hồ sơ còn sót lại của cộng 
đồng Phật giáo, những biểu tượng bằng hình ảnh 
không được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các đệ 
tử của Ngài khuyến khích, vì các Ngài muốn 


of Imagery became 


tránh về sau này phát triển ra những hệ phái chỉ 
nhắm vào hình tượng Phật, hơn là giáo pháp mà 
Ngài đã giảng dạy. Hơn nữa, điểm tập trung chủ 
yếu của cộng đồng Phật giáo là thiển định về tự 
xem xét nội tâm của chính mình, hơn là những 
biểu tượng bên ngoài. Khi Phật giáo phát triển và 
thu hút nhiều tín đồ hơn thì sự tiêu biểu về nghệ 
thuật bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, có sự rụt rè 
ban đầu để biểu trưng về Đức Phật, và thường thì 
Ngài được vẽ dưới những dạng không phải người 
mà cũng không phải là động vật, như dấu bàn 
chân của Ngài hay là cây Bồ Để. Lan truyền 
rộng rãi nhất là những “tháp.” Những tháp này 
tiếp tục phổ cập trong thế giới Phật giáo, và quá 
nhiều kiểu cách đã phát triển. Trong Phật giáo 
Ấn Độ người ta thường nghĩ rằng những tháp này 
tiêu biểu cho hình thể Đức Phật, và trong một vài 
kinh điển người ta còn tin tưởng một cách rộng 
rãi rằng tôn kính tháp cũng như tôn kính Đức Phật 
vậy. Những biểu tượng về hình thể bắt đầu xuất 
hiện trên những tháp ở Bharhut, Sanci, và 
Amaravati. Những tượng đài này đã được khắc 


những cảnh họa về đời sống của Đức Phật. Vào 
khoảng cuối thế kỷ thứ nhất, các nhà họa sĩ bắt 
đầu vẽ các kiểu biểu trưng về Đức Phật hay 
những dấu hiệu tắn mác về Ngài từ khắp nơi trên 
thế giới. Những thí dụ sớm nhất về hình tượng 
của Đức Phật được mượn từ những chủ đề không 
phải là của Phật giáo, vì có lúc người ta không 
chấp nhận khái niệm về phải nên họa Ngài như 
thế nào. Thí dụ như những nhà họa sĩ ở Mathura, 
bây giờ là Bắc Trung Ấn, chấp nhận hình ảnh từ 
bức họa miêu tả của những Dạ Xoa, và ở Kiện 
Đà La, bây giờ là A Phú Hãn, các nhà họa sĩ 
dường như chịu ảnh hưởng của nghệ thuật Hy 
Lạp. Khi Phật giáo được truyển đi tới các nơi 
khác trên thế giới thì khuynh hướng này vẫn tiếp 
tục, và hình tượng Đức Phật có hơi hướng địa 
phương của các cộng đồng phật giáo này, nghệ 
thuật và hình tượng cũng đã quyện vào thiền tập. 
Mặc dầu sự chối bỏ tiên khởi của Phật giáo về 
những biểu tượng nghệ thuật, nghệ thuật Phật 
giáo vẫn thịnh hành ngay trên đất Ấn và khắp Á 
Châu. Với sự phát triển của Mật Tông ở Tây 
Tạng, Mông Cổ, Trung Hoa, Nhật Bổn, Đại Hàn 
và Việt Nam, việc sử dụng hình tượng một cách 
trau chuốt đã trở nên phổ cập ở nhiều nơi. 

Arts of the Buddhist religion: Methods of the 
Buddhist religlon—Đạo thuật. 

Artcraft Circle: Karma-mandala (skt——KIết 
Ma Mạn Đà La—The Artcraft Circle is the circle 
of sculptured figures. In Japan and East Asian 
COUItrIes, 
sculptured figures, but the multitude of Buddhistic 
1mages of Java 1s said to be of this kind. Karma In 
Sanskrit means * 
especially means the artstic work of solid 
representation—Kiết Ma Mạn Đà La là Mạn Đà 
La bằng những hình ảnh điêu khắc. Ở Nhật và 
các nước Đông Á không có Mạn Đà La điêu 
khắc, nhưng vô số tượng Phật ở Java được xem 
như là thuộc loại nầy. Karma trong Phạn ngữ có 
nghĩa là “nghiệp” hay “hành động,” ở đây đặc 
biệt có nghĩa là nghệ thuật trình bày bằng vật 
rắn—See Four kinds of Mandala. 

Arteries and veins: Huyết Mạch —Two linked 
things which are closely connected—Huyết mạch 


there are no artcraft circles of 


“action” or “work,” here It 


bao gồm động mạch và tỉnh mạch kế nối nhau (ví 
như các tông phái đều có tông chỉ uyên áo do chư 
tổ các đời truyền lại, đời đời truyền nối như huyết 


237 


mạch trong cơ thể con người, kế nối nhau, luôn 

luôn nối theo người trước, và mở lối cho người 

sau). 

Arfs of Buddhist religion: Methods of 

Buddhist relipion—Đạo thuật (phương pháp hay 

nghệ thuật tu hành của Phật giáo). 

Artha (sk): Lợi lạc—Meaning—Object— 

Advantage—Use——Wealth—Motive. 

l) Meaninp—Nphĩa: When 1t 1s 
“meaning,” 1t stands contrasted to words or 
letters, and the latter are thought inadequate 
to fully describe the former—Khi từ nây 
được dùng với nghĩa là “nghĩa,” nó trái nghĩa 
với ngôn từ hay văn tự, và ngôn từ được cho 
rằng không tương xứng để miêu tả đầy đủ về 
ý nghĩa. 

2) Objects—Sự vật: When it means “obJects” In 
general, It Is almost equivalent to the 
external world, which Is, however, better 
expressed by Vishaya. Vishaya seems to 
have a more collective sense than Artha 





used as 


when both refer to the objective world—Khi 
từ nây có nghĩa là các sự vật hay đối tượng 
thì nó hầu như tương đương với thế giới bên 
ngoài, tuy rằng thế giới bên ngoài được diễn 
tả bằng từ Vishaya. Vishaya hình như có 
nghĩa chung hơn là Artha khi cả hai đều chỉ 
vào thế giới khách quan hay đối tượng. 

3) Phenomena 1n contrast with Noumena. 
“Practice” or the thing, affair, matfer, In 
confrast with “Theory” or the underlying 
prneiple—“Sự” hay các pháp hữu vi do nhân 
duyên sanh ra, đối lại với “Lý” hay các pháp 
vô vi xa lìa khỏi mọi nhân duyên sanh ra. 
“Thực hành” đối lại với “Lý thuyết”. 

Artha-carya (sk0: Lợi hành —Useful conduct— 

Beneficial conduc—Lợi Hành Nhiếp —Useful 

deeds—Beneficial acton—Useful conduct, or 

beneficial action—Conduct profitable to others—— 

Beneficial conduct which helps others love and 

receive the truth—Khởi thiện hành về thân khẩu 

ý để làm lợi cho người khác để họ nhiếp thụ chân 

lý —See Four elements of popularIty. 

Arthakatha (skt): Explanation—Commentary— 

Bình luận. 

Arthapravicayam (skt): Arthapravicayam, one 

of the four dhyanas. lt consists in examining the 





meaning of a proposition or theory—Quán Sát 
Nghĩa Thiển, một trong bốn loại Thiển, hàm 
nghĩa quán sát “nghĩa lý” của một mệnh để hay 
một lý thuyết. 

Artharva-veda (skt): A-tát-thì-đà. 
Arthavikalpa (skÐ: Phân biệt về tài sắẳn— 
wealh-One of the 
discriminations or “Vikalpas,” 1.e, to øget attached 
to gold, silver, and other various treasures and to 
the talking about them—Một trong những loại 
phân biệt, như chấp thủ vào vàng, bạc, và nhiều 
đồ quý khác hay bằng cách nói về các thứ ấy. 
Article of faith: Tín điều. 

Articles of religion: Tín điều tôn giáo. 

Articles for worship: Phật Cụ —Những món 
dùng cúng Phật (những đồ vật trang trí trên bàn 
thờ)—The six articles for worship in monastaries 
(articles used on an altar in worship of Buddha)— 
Sáu món dành trong việc cúng kiến hay sáu món 
mà Thiển Lâm dâng để cúng Phật. **See Six 
articles for worshIp. 

Artificial (a): Nhân tạo. 

Artificial barriers: Chướng ngại nhân tạo. 
Artiicial name:  Prajnaptinamamatreyam 
(sk)—Duy Giả Thiết Danh——lIn accordance with 
to the thinking of ordinary people or worldly way 
of thinking, there is an ego-substance, which, 
however, to Buddhist theory, 1t 1s only an artificial 
name, not a real existence—Theo suy nghĩ thông 
thường thì có một ngã thể; tuy nhiên, đối với giáo 
lý nhà Phật nó chỉ là giả danh chứ không hiện 
hữu. 

Artistiec work: Work of ar—Công trình mỹ 
thuật. 

Aruna (skt): Rakta (skt——Red—Mầàu đỏ. 
Aruna-kamala (skt): A Lư Na Hoa—Bông sen 
đỏ—The red lotus. 

Arupa (sktQ: Phi Sắc —Formless—Without rupa, 
form or shape—Not composed of the four 
elements—Những thứ không có hình tướng hay 
hình thể, không được thành lập bởi tứ đại (những 
thứ do tứ đại sinh ra và hình thành thì gọi là sắc). 
Arupa-bhavo (p): Becoming ¡n the formless 
world—Vô sắc hữu—See Three dharmas (XVII). 
Arupa-dhatu (skt & p): Arupaloka (skt)—The 
formless element—Vô Sắc Giới — The realm of 


Discriminaton  about 


238 


formlessness or formless-realm——Being above the 

realm of form——Realm beyond form—See Three 

dharmas (XIH) (A). 

1l) A Sanskrit term for “Formless Realm.” One 
of the “three worlds” (triloka) of traditional 
Buddhist cosmology. BeIngs are born info this 
realm as a result of successful cultivation of 
meditative states called the “four formless 
absorptions” (arupya-samapatt), 
which corresponds to a heaven realm within 
the Formless Realm. The formless realm of 
pure spirit, where there are no bodies, places, 
things. Its extent ¡is undefinable In the four 
empty reglons (Tứ không xứ) In the 
Formless Realm there is no physicality, and 
the beings who reside there have lives free 
from pain, anxiety, or afflictions, but this 1s 
seen as unsatisfactory from a Buddhist 
standpoint, because when their lives In the 
Formless Realm end they are again reborn in 
the lower levels of cyclic existence. The 
heavens without form, 1mmaterial, consisting 
only of mind in contemplation. According to 
Buddhism, formless-realm-meditations have 
the formless heaven as theIr obJective. Ít Is a 
well-known fact that In the Buddhaˆ”s career 
he practiced the formless dhyana with Arada 
Kalama, and ascetic who attained the mental 
state of boundless consciousness, and Udraka 
Ramaputra, another ascetic who reached the 
highest staøe of being neither conscIious nor 
unconscIous. Finally, the would-be Buddha 
surpassed his teachers and, having found no 
more to learn from them, went his own way 
1n spIte of their eager requesfs to síay and 
train their respective pupils—Từ Bắc Phạn 
có nghĩa là “Vô Sắc Giới.” Một trong tam 
giới theo truyền thống vũ trụ học Phật giáo. 
Chúng sanh sanh vào chốn này do kết quả 
của sự tu tập thành công bốn giai đoạn thiển 
định gọi là “Tứ Không Xứ.” Trên cõi sắc 
giới, nơi chỉ có tỉnh thần thanh tịnh, nơi 
không còn thân thể, không còn cung điện, 
không còn vật chất. Cõi trời vô sắc kéo dài 
không hạn định trong tứ không xứ. Cõi nầy 
không có vật chất của sắc pháp, mà chỉ còn 
thức tâm trụ nơi thiển định thâm diệu. Trên 
cõi vô sắc không có thân sắc, và chúng sanh 


each of 


trong cõi này không còn khổ đau, lo lắng hay 
phiền não nữa, nhưng đây vẫn được coi như 
bất toại theo quan điểm Phật giáo, bởi vì khi 
thọ mạng của chúng sanh trên cõi này chấm 
dứt họ vẫn phải tái sanh vào cõi thấp hơn 
trong vòng luân hồi sanh tử. Theo Phật giáo, 
vô sắc giới thiển lấy vô sắc giới thiên làm 
đối tượng. Theo truyền thuyết, Đức Phật tu 
tập Vô sắc thiển với Arada Kalama, một nhà 
tu khổ hạnh đã đạt được trạng thái Thức Vô 
Biên; và với Udraka Ramaputra, một nhà tu 
khổ hạnh khác đã đạt được trạng thái cao 
nhất là Phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Cuối 
cùng Đức Phật đã vượt qua các thầy mình, 
và, không còn øì để học hỏi nữa, Ngài tự dấn 
bước trên con đường của mình, mặc cho 
những lời yêu cầu nồng hậu của hai nhà tu 
khổ hạnh kia, mời Ngài ở lại để dạy cho các 
đổ đệ của họ. **§ee Four immaterial 
heavens. 

2) The realm of no Beauty (non-form): This 1s 
the realm of the higher deities. The formless 
or immaterial realm of pure spirit. There are 
no bodies, palaces, things. Where the mind 
dwells in mystic contemplation. Ïts extent 1s 
indefinable ¡in the four “empty” reglons of 
spaces (Tứ không xứ)—Cảnh giới vô sắc, 
không còn thân thể, cung điện, đổ vật. Nơi 
đó tâm an trụ trong thiển định thâm diệu. 
Cảnh giới nầy trải dài đến Tứ Không Xứ— 
Đây là cõi của thiên thần bậc cao (cảnh giới 
nầy cao hơn cảnh sắc giới, chúng sanh không 
còn bị vật chất ràng buộc, đương thể thuần là 
tỉnh thần độc lập, chúng sanh trong cõi nây 
thường trụ trong thâm định, không có cảnh 
giới xứ sở. Y theo thắng liệt của thiển định, 
cõi nầy là cõi tứ không xứ). 

Arupaloka (p): Cảnh giới vô sắc. 

Aruparaga: Attachment to the 

medifative worlds——The seventh fetter. 


Arupasamadhi (sk0: 
Formlessness. 


formless 
See Four Stages Of 


Arupa-tanha (p): Craving for the formless 
world—Vô sắc ái—See Three kinds of craving (I) 
(B). and Three dharmas (XIV) (B). 

Arupya (skt): Vô sắc định—See Four immaterial 
heavens. 


239 


Arupyacarin (sk): Vô Sắc Hành —Formless 
deeds—The exact meaning of this term 1s diffIcult 
to know. It may refer to the life in the world of 
no-form, or If is regarded as synonymous with 
“Anabhogacarya.—Những hành động vô hình 
sắc. Nghĩa chính xác của thuật ngữ nầy thật khó 
biết. Có lẽ nó nhằm ám chỉ đời sống ở cõi vô sắc, 
hay nó đồng nghĩa với vô công dụng hạnh. 
Arupya-dhatu (skt &p): Vô sắc giới—The 
realm of formlessness—BeiIng above the realm of 
form—Realm beyond form—The formless realm 
Of pure spirit, where there are no bodies, places, 
things. Its extent 1s undefinable 1n the four empty 
regions (Tứ không xứ)—The heavens without 
form, Immaterlal, consisting only of mind ïín 
contemplation—Trên cõi sắc giới, nơi chỉ có tĩnh 
thần thanh tịnh, nơi không còn thân thể, không 
còn cung điện, không còn vật chất. Cõi trời vô 
sắc kéo dài không hạn định trong tứ không xứ. 
Cõi nầy không có vật chất của sắc pháp, mà chỉ 
còn thức tâm trụ nơi thiển định thâm diệu —See 
Triloka and Arupa-dhatu. 
Arupya-samapatfi (skt & p): A Sanskrit term 
for “formless absorptions.” Four meditafIve states 
that correspond to levels within the Formless 
Realm (arupya-dhatu), the highest realm within 
cyclic existence. One 1s reborn In one of these 
levels in dependence upon successful cultivating 
the corresponding absorption—Từ Bắc Phạn có 
nghĩa là “Vô sắc định.” Vô sắc định là bốn trạng 
thái thiển định tương ứng với bốn cõi trong cõi 
trời vô sắc, là cõi trời cao nhất trong vòng luân 
hồi sanh tử. Chúng sanh sanh vào những cõi này 
do sự tu tập thiển định thành công tương ứng: 

l) In the absorppion of limiless space 
(akasanantya-samapatfI), the appearance of 
forms to the mind completely disappears, and 
the meditator perceives ceverything as 
limiless space, without any obstruction or 
varlety. The first of the four Immaterial 
Jhanas. When the mind, separated from the 
realm of form and matter, Is exclusively 
directed towards Infinite space, If 1s said to be 
abiding in the Akasanantya-yatanam. To 
reach this, a meditator who has mastered the 
fifth fine-material jhana based on a “kasina” 
object spreads out the counterpart sign of the 
“kasina” until it becomes Immeasurable In 


2) 


extent. The he removes the “kasina” by 
attending only to the space it pervaded, 
contemplating It as “infinite space.” The 
expression “base of Infinite space,” strictly 
speaking, refers to the concept of Infinite 
space which serves as the object of the first 
1mmaterial-sphere consciousness. This 1s the 
state or heaven of boundless space, where 
the mind becomes void and vast like space. 
Existence In this stage may last 20,000 great 
kalpas—Hư Không Xứ —Trong cõi không vô 
biên xứ, sự hiển hiện của hình sắc hoàn toàn 
toàn biến mất, và hành giả nhận biết mọi vật 
như hư không không còn biên xứ nữa, không 
còn bị ngăn ngại nữa. Không xứ đầu tiên 
trong Tứ Không Xứ. Khi cái tâm được tách 
khỏi cảnh giới hình và chất, được đặc biệt 
đưa thẳng đến không gian vô biên thì nó 
được gọi là đang trú trong không vô biên xứ. 
Để đạt đến cõi nầy, hành giả đã đạt tới tầng 
thiển thứ năm trong sắc giới có thể trau dồi 
thiển vô sắc, bắt đầu gom tâm vào điểm sáng 
phát ra từ để mục hay đối tượng (kasina), cho 
đến khi nào điểm sáng ấy lớn dần đến bao 
trùm toàn thể không gian. Đến đây hành giả 
không còn thấy gì khác ngoài ánh sáng nầy, 
cùng khắp mọi nơi. Từ ngữ Không Vô Biên 
Xứ hay không gian đầy ánh sáng nầy không 
có thực, không phải là một thực tại, mà chỉ là 
một khái niệm (không gian phát huy từ đối 
tượng). Đây là cõi trời vô biên nơi mà tâm 
trở nên vắng lặng và vô tận như hư không. 
Thọ mệnh trong cõi trời nây có thể dài đến 
20.000 đại kiếp. 

In the absorption of limifless consclousness 
(viJnananantya-samapatti), the meditator first 
views the preceding absorption as øross and 
then the that 
consciousness 1s limitless as peaceful. After 


VI€WS discrimination 
atfainng the state of the base of Infinite 
space, medifator continues to concentrate on 
this state of “infinite space” until he takes as 
object the consciousness of the base of 
Infinite space, and contemplafes 1f as “infinite 
consciousness” until the second Immaterial 
absorption arises, or when the mind going 
beyond infinite space 1s concentrated on the 
infnitide of consciousness 1t 1s said to be 


3) 


240 


abiding in the V1Jnananantya. This 1s the state 
or heaven of boundless knowledge. Where 
the powers of perception and understanding 
are unlimited. Existence in this staøe may 
last 40,000 great kalpas——Trong cõi thức vô 
biên xứ, hành giả thấy cái định ở không vô 
biên xứ hãy còn thô thiển, đoạn thấy rằng 
ngay cả thức cũng không còn biên xứ nữa, 
không còn bị ngăn ngại nữa. Sau khi đạt 
được trạng thái “Không Vô Biên Xứ,” hành 
giả tiếp tục gom tâm vào sơ thiển vô sắc cho 
đến lúc phát triển nhị thiền vô sắc, hay khi 
cái tâm vượt khỏi cái không gian vô biên mà 
tập trung vào sự vô biên của thức. Đây là cõi 
trời vô tận trí nơi mà khả năng hiểu biết và 
thẩm thấu là vô tận. Thọ mệnh trong cõi trời 
nầy có thể kéo dài đến 40.000 đại kiếp. 

In the absorption of limitless of nothingness 
(akimcanya-samapatfI), VIeWing 
everything as limitless consciousness appears 
as øross, and meditator cultivates a mental 
state in which only nothingness appears to 
the mind. This 
preceding absorption, 
content at all, only 
nothingness. The third Immaterial attainment 
has 1fs obJect the present non-existence or 
voidness. Meditators must give aftention to 
the absence of that consclousness in the 
1mmaterial-sphere 
When the mind going even beyond the realm 
Of consclousness finds no special resting 
abode, 1t acquires the concentration called 
“knowing nowhere to be.” This 1s the stafe or 
heaven of nothing or non-existence. Where 
the discriminatve powers of mind are 
subdued. Existence in this stage may last 
60,000 great kalpas—Trong vô sở hữu xứ, 
hành giả thấy ngay cả mọi vật trong thức vô 
biên xứ hãy còn thô thiên, nên hành giả tu 
tập trạng thái tinh thần vi tế hơn trong đó 
không còn gì hiện lên trong tâm nữa. Để mục 
của tầng thiển vô sắc thứ ba là “không có gì 
hết,” nơi đây hành giả phải chú ý vào sự 
vắng mặt của “thức” trong nhị thiển vô sắc. 
Khi mà tâm của hành giả vượt khỏi cả cái 
cảnh giới của thức mà thấy không có chỗ nào 
riêng để trú, thì nó đạt được cái định gọi là 


even 


1s more subfde than the 


since there 1s no 


undifferentiated 


second COnSCIOusness. 


4) 


“Không biết chỗ nào để hiện hữu.” Đây là 
cõi trời vô hữu nơi không còn sự phân biệt. 
Thọ mệnh trong cõi trời nầy có thể kéo dài 
đến 60.000 đại kiếp. 

In the succeeding absorption, even this 1s left 
behind, and there 1s no coarse điscrimination 
at all, only subtle discriminaton. This 1s 
generally referred to as the “peak of cyclic 
existence” (bhavagra), because 1t leads to 
rebirth at the highest level of the Formless 
Realm, a in which beings 
enormously long unpleasantness and only the 
subflest of discriminations. This fourth and 


state have 


final immaterial attainment ¡1s so called 
because 1t cannot be said either to include 
perception or to exclude perception. The 
nature of this concentration 1s neither In the 
sphere of mental activiftles nor out of it. This 
1s the sfate or heaven of neither thinking nor 
not thinking which may resemble a state of 
intution. The realm of conscilousness Or 
knowledge thought 1s 
(mntuiive wisdom). Existence In this stagøe 
may last to 80,000 great kalpas. In a Buddhist 
context, however, this 1s still unsatisfactory, 
since one”s lifespan eventually ends, and one 
1S agaIn reborn in the lower realms of cyclic 
existence, where one will again suffer, ørow 
old, and die. Thus for Buddhists the final goal 
should be a supramundane path, one that 
leads out of cyclic existence altogether and 
which the 
buddhahood or at least the more limited 
Nrrvana of an Arhat or Pratyeka-buddha— 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Trong giai 
đoạn thiển định kế tiếp này, không còn sự 
phân biệt thô thiển, mà chỉ còn những phân 
biệt vi tế mà thôi. Gọi là “Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ” vì ở trạng thái nầy, “tưởng” 
không thể được bao gồm mà cũng không thể 
bị loại tr. mà cũng không có “không tưởng.” 
Bản chất của cái định nây là không ở trong 
cảnh giới hoạt động của tâm thức mà cũng 
không ở ngoài cảnh giới ấy. Đây là cõi trời 
vô tưởng, nơi chỉ còn trí trực giác chứ không 
còn suy tưởng nữa. Thọ mệnh trong cõi trời 
nầy có thể kéo dài đến 80.000 đại kiếp. Tuy 
nhiên, trong kinh điển Phật giáo, đây cũng 


without reached 


results ¡In either state Of 


241 


còn là bất toại, vì khi thọ mệnh chấm dứt thì 
chúng sanh trong cõi này vẫn phải chịu luân 
hồi sanh tử vào những cảnh giới thấp hơn, nơi 
mà người lại phải chịu cảnh, sanh, lão, bệnh, 
tử. Như vậy đối với người Phật tử, cứu cánh 
cuối cùng phải là con đường giải thoát ra 
khỏi cảnh luân hồi sanh tử để hoặc giả tiến 
tới quả vị Phật hoặc giả ít lắm cũng đạt được 
niết bàn hữu hạn của một vị A La Hán hay 
một vị Độc Giác Phật. 

Arya  (skÙ: Ariya (p)—Thánh—Saint 

Venerable—A Lê Da—A L1 Da—A Li Dã—A 

Lược—A DI. 

l) A Sanskrit term for “noble” or “wise.” A 
person who has atfained the path of seeing 
(darsana-marga), the thưrd of the five 
Buddhist paths. In Mahayana, this means that 
suụch a person has had directed experIience of 
emptiness (sunyata)—Từ Bắc Phạn có nghĩa 
là “Cao quý” hay “khôn ngoan.” Một người 
đã đạt được “kiến đạo,” con đường thứ ba 
trong năm con đường tiến tu của người Phật 
tử. Trong Phật giáo Đại Thừa, “Arya” chỉ 
người đã chứng ngộ “tánh không.” **See 
Four kinds of holy men. 

2) Saint: Thánh giả—Sage. 

3) Holy: Thiêng liêng. 

4) Gods: Thánh thần. 

5) One who is wise and good, and 1s correct In 
all his characters: Chứng đắc Chính Đạo. 

6) The saint is the opposite of the common or 
unenlightened man: Thánh Nhân đối lại với 
Phàm Nhân. 

7) Honourable one: Noble one—A man who has 
thought on the four chief primnciples of 
Buddhism and lives according to them— 
Thánh giả, Thánh nhân hay tôn giả (người đã 
ra khỏi cảnh khổ). 

Aryabhasa (skt): Thánh ngữ. 

I1) Sacred speech, language, words, or sayIngs: 
Thánh ngôn hay những lời nói của các bậc 
Thánh. 

2) Sanskrit: Phạn ngữ——lIndian language—Ngôn 
ngữ của Ấn Độ. 

Aryacalanatha Bodhisattva (skU: This ¡s one 

of the eight diamond-kinss, or bodhisatftvas as 

guardians of Vairocana (Đại Nhựt Như Lai)— Trừ 

Cái chướng Bồ Tát (hiện làm Bất Động Tôn 





Minh Vương). Đây là một trong tám Kim Cang 
vương hay Kim Cang Hộ Bồ tát cho Phật Tỳ Lô 
Giá Na—See Eight diamond-kings. 
Arya-Acalanatha Raja: Bất Động Minh 
Vương—See Fifteen bodhisattvas who represent 
the Buddha's dharmakaya, or spirtual body; 
wisdom in øraciousness and a pIerce or angry 
form against evil (]). 

Aryadasa (skt): A Lê Da Đà Sa—A monk of the 
Mahasanghikah—Một vị sư của trường phái Đại 
Chúng Bộ. 

Aryadesa (skt): Thánh phương—See Holy land. 
Aryadeva (skU: Devabodhisattva (sk)—Thánh 
Đề Bà—Thiên Thần—A Sanskrit term for “Wise 
god.” Name of Devabodhisattva, a natve of 
Ceylon and he 1s said In some biographical 
sources fo have been blind in one eye. He 1s one 
of the major philosophers of the Madhyamaka 
school and the author of the influential work ““Phe 
Four Hundred” (Catuhsataka). By all accounts he 
was a fierce polemicist, who attacks on rival 
philosophers and that led to his assassination. The 
fifteen patriarch, a native of South India, or 
Ceylon, and diseiple of Nagarjuna; he 1s also 
stwled as Devabodhisatva, Aryadeva, and 
NÑilanetra. He was the author of the nine works 
and a famous antagonist of Brahmanism. His 
works, which are only fully extant in Tibetan and 
Chinese versions, are commentaries on the 
wrntings of his teacher Nagarjuna. The Four 
Hundred (Chatuh-shataka) explains 
hundred verses the absence of substantiality 
(anatman or shunyata) through the use of 
negative dialectic. The Treatise on the Hundred 
Songs (Shafa-shastra) exercised a great Influence 
on Buddhism. In it Aryadeva attempted to refute 
varlous philosophical opposed to 
Buddhism. It is one of the foundational works of 
the Three Treatises (San-Lun) school of Chinese 
Madhyamaka—Từ Bắc Phạn có nghĩa là “vị trời 
khôn ngoan.” Tên của Bồ Tát Đề Bà, người gốc 
Tích Lan, theo biên niên tiểu sử thì ông mù một 
mắt. Ông là một trong những triết gia chính của 
trường phái Trung Quán, là tác giả bộ Tứ Bách 
Luận nổi tiếng. Theo ý kiến chung thì ông là một 
nhà bút chiến dữ tợn, người đã tấn công các địch 
thủ và điều đó đã đưa đến sự việc ông bị ám sát 
chết. Tổ thứ 15 dòng Thiển Ấn Độ, gốc người 


in four 


theorles 


242 


Tích Lan, là đệ tử của Ngài Long Thọ Bồ Tát. 
Ông cũng được gọi là Để Bà Bồ Tát, Thánh 
Thiên và Thanh Mục. Ông là tác giả của chín tác 
phẩm và là một người nổi tiếng về chống lại Bà 
La Môn. Các tác phẩm của ông chỉ còn tổn tại 
qua những bản dịch bằng tiếng Tây Tạng và 
Trung Hoa, bình giải những bài viết của Thây 
ông là Ngài Long Thọ Bồ Tát. Tứ Bách Luận giải 
thích sự vắng mặt của bản ngã, dựa vào các biện 
chứng tiêu cực. Bách Luận có ảnh hưởng rất lớn 
đối với Phật giáo, trong đó Thánh Đề Bà cố gắng 
bác bỏ những triết lý khác nhau đối lập với Phật 
giáo. Đây là một trong những bộ luận căn bản 
của trường phái Đại Thừa Tam Luận Tông ở 
Trung Hoa. 
Arya-grahamatrka-dharani-sutra 
Thánh Diệu Mẫu Đà La Ni Kinh. 
Aryajnana (skU: Thánh Trí -Holy wisdom— 
Supreme knowledge—WIsdom of  Buddha— 
Supreme knowledge—Sage-like or 
knowledge—Supreme wisdom, or the wisdom of 
a saint, whereby one 1s enabled to look 1nto the 
deepest recesses of consciousness 1n order to 
ørasp the inmost truth hidden away from the sight 
of ordinary understanding. In Buddhism, this 1s 
the wisdom of the Buddha, or the saints or the 
sages; the wisdom whiích 1s 
partIicularization, the 
transcendental truth —Cái trí tuệ tối thượng hay 
trí huệ của bậc Thánh, nhờ đó người ta có thể 
nhìn vào những chỗ thâm sâu nhất của tâm thức 
để nắm lấy cái chân lý thâm mật bị che khuất mà 
cái trí tâm thường không thể thấy được. Trong 
đao Phật, đây là Phật trí hay trí của các bậc 
Thánh, trí siêu việt và vượt ra ngoài mọi sự phân 
biệt. 

Aryajnanacakshus (skt: Thánh Trí Nhãn— 
The eye of supreme wisdom, also called the 
wisdom eye or Prajnanacakshus—Con mắt của trí 
tuệ tối thượng, cũng được gọi là tuệ nhãn. 
Aryajnanasvabhavavastu (skÙ): Thánh Trí 
Bách Tính Sự—Supreme wisdom as constituting 
the ultimate fact of existence——Trí tuệ tối thượng 
như là tạo thành sự kiện tối hậu của hiện hữu. 


(skÐ: 


saint-like 


above all 


1©. wisdom of 


Arya-marga (skÐ: Ariya-magga (p)—The Noble 
Pah or the Path Sacred 
supermundane path. It consists of the four stages 


of  holiness. 


of holiness (four paths that lead to the 

supramundane state of NÑirvana)—Thánh đạo hay 

con đường siêu nhiên gồm bốn giai đoạn tiến 

“Thánh”: 

l1) Stream enterer: Shrota-apana—Nhập Lưu. 

2) Once returner: Sakridagamin—Nhứt Lai. 

3) Never returner: Anagamin—Bất Lai. 

4) Worthy one: Arhat—Ứng cúng—Everyone 
below this level of attainment 1s referred to 
as an “ordinary being” (Prthag-jana)—Bất cứ 
ai còn dưới quả Ứng Cúng đều được coi như 
là người phầm. 

** See Four kinds of holy men. 

Aryans (skt: A Sanskrit term for a collective 

group of Indo-European tribes that migrated from 

cenfral and northern Europe around the beginning 
of the second millenium B.C., possibly due to 
ecological or climatic changes and the need to 
seek new pastures for their animals. They spoke 

the Indo-Aryan languages of which Sanskrit 1s a 

descendant. At that time, tfwo main routes of 

migration were followed—Từ Bắc Phạn dùng để 
chỉ một nhóm những bộ lạc thuộc sắc dân Ấn Âu 

di cư từ miễn Trung và Bắc Âu đến miễn Bắc Ấn 

Độ vào khoảng đầu thiên niên kỷ thứ nhì trước 

Tây lịch, có lẽ vì lý do sinh thái hay khí hậu thay 

đổi và vì nhu cầu cần tìm đồng cỏ mới cho những 

đàn gia súc. Họ nói những ngôn ngữ Ấn Âu mà 

Phạn ngữ là hậu duệ. Vào thời đó, có hai con 

đường di cư chính: 

l) One to Western Europe: 1) Một là con đường 
đi Tây Âu. 

2) The other to lran and India. In India, the 
Aryans colonized the Norhtern part of the 
country and according fo some accounts 
subJugated the Indigenous Dravidian peoples, 
who came to comprise the lowest of the four 
castes of Aryan society. The religious belief 
of the Aryans are recorded In ancient Hindu 
scriptures written in Sanskrit known as the 
Vedas, and ¡nvolved the worship of a 
plurality of divine beings, many of whom are 
personifications of natural phenomena such 
as the sun, moon, atmospheric 
phenomena like ligphtnng, thunder, 
storms. In Buddhism, the term “Arya” is used 
1n the sense of “Noble” or “Venerable,” and 
takes on a specific meaning In connection 


and 
and 


243 


with the noble ones who have attained 
varlous advanced sfages of _ spirtual 
progress—Con đường đi đến Ba Tư và Ấn 
Độ. Tại Ấn Độ, người Aryans đã chiếm cứ 
miễn Bắc Ấn và theo một vài truyện kể thì 
họ đã khuất phục những thổ dân Dravidian, 
và biến họ thành giai cấp thấp nhất trong bốn 
giai cấp trong xã hội Aryan. Tín ngưỡng của 
người Aryans được ghi lại trong những kinh 
điển Vệ Đà cổ, liên hệ việc thờ phụng đa 
thần, nhiều thần được nhân cách hóa từ các 
hiện tượng thiên nhiên như mặt trời, mặt 
trăng, và những hiện tượng thuộc về bầu khí 
quyển như sấm, sét, bão tố. Trong Phật giáo, 
từ “Arya” được dùng trong nghĩa “Cao quý” 
hay “Iôn quý,” và có nghĩa đặc biệt liên hệ 
với đấng tôn quý người đã đạt được những 
tầng tiến bộ tâm linh cao. 
** See Four Noble Truths and Eight Noble 
Paths. 
Aryan treasures: There are seven Ariyan 
treasures—See Seven treasures of Enlightened 
Beings. 
Aryaprajnacaksu (sk0: 
wisdom——Thánh tuệ nhãn. 
Arya-pudgala (skt: Người cao quí; người đã 
bước vào một trong bốn giai đoạn của con đường 
siêu nhiên—Noble one; persons who are on one 
Of the four stages of the supermundane path—See 
Arya-marga. 
Arya-samgha (sk: Arya-samgha is a Sanskrit 
term for “noble community.” The community of 
the aryas or those “noble persons” (arya-pudgala) 
who have attained the supermundane path (arya- 
marga). This ¡1s the Samgha referred to In the 
formula of the three refuges (trisarana), and Its 
distinct from the broader Buddhist community 
including laymen and laywomen—Từ Bắc Phạn 
dùng để chỉ “cộng đồng của các bậc tôn quý.” 
Cộng đông của những bậc Thánh hay những bậc 
cao quý, những vị đã đạt được con đường siêu 
việt. Đây là cộng đồng Tăng già được nói đến 
trong Tam Bảo, khác biệt với cộng đồng phật 
giáo rộng rãi hơn bao gồm cả người nam và người 
nữ tại gia. 
Arya-satya (skU: Ariya-sacca (p)—Tứ Diệu 
Đế—A Sanskrit term for “noble truths.” Four 


Noble ceyec of 


central tenets of Buddhism (four Truths, the four 

Noble Truths, the Philosophies). A 

fundamental doctrine of Buddhism which clarifies 

the suffering thề way to 
emancipation. Sakyamumi Buddha 1s said to have 
expounded the Four Noble Truths in the Deer 

Park in Sarnath during his fñirst sermon after 

attainng Buddhahood. The Buddha organized 

these ideas Into the Fourfold Truth as follows: 

“LIfe consists entirely of suffering; suffering has 

causes; the suffering 

extinguished; and there exists a way to extinguish 
the cause.”—Từ Bắc Phạn có nghĩa là “Thánh 

Đế.” Bốn chân lý nhiệm mẫu trong giáo lý nhà 

Phật, nói rõ vì đâu có khổ và con đường giải 

thoát. Người ta nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã 

giảng bài pháp đầu tiên về “Tứ Diệu Đế” trong 
vườn Lộc Uyển, sau khi Ngài giác ngộ thành 

Phật. Trong đó Đức Phật đã trình bày: “Cuộc 

sống chứa đây đau khổ, những khổ đau đó đều có 

nguyên nhân, nguyên nhân của những khổ đau 
nầy có thể bị hủy diệt bằng con đường diệt khổ.” 

@) The contents of the four noble truths—Nội 
dung của Tứ Thánh Đế: 

I1) The truth of suffering—Khổ Đế: Duhkha or 
Duhkha-satya (skÙ—Sự thật về khổ— 
Suffering or the pain—All existence entails 
sufferine—Duhkha holds that all existence 
imnvolves Inevifable unsatisfactoriness or 
suffering. That Is to say all existence 1s 
characterized by suffering and does not bring 
satisfaction Mọi hiện hữu đều có bản chất 
khổ chứ không mang lại toại nguyện (sự khổ 
vô biên vô hạn, sanh khổ, già khổ, bịnh khổ, 
chết khổ, thương yêu mà phải xa lìa khổ, oán 
ghét mà cứ gặp nhau là khổ, cầu bất đắc khổ, 
vân vân. Khổ đeo theo ngũ uẩn như sắc thân, 
sự cảm thọ, tưởng tượng, hình ảnh, hành 
động, tri thức). 


four 


cause of and 


causes Of can be 


2) The tru of accumulaion-Tập Đế: 
Samudhaya-satya (skÐ—Sự thật về căn 
nguyên của cái khổ- The truh of 


accumulation or the truth of the arising of 
suffering. Samudhaya-satya asserts that 
suffering 1s caused by desire (trsna). 

a)  Truth of the causes of suffering—Tập Đế là 
sự thật rõ ràng về nguồn gốc của những nỗi 
khổ: According to Buddhist tenets, craving or 


b) 


3) 


4) 


244 


desire 1s the cause of suffering. Ït creates 
dissension in the family and society that 
degenerates Into war between races, natIons, 
and groups of nations in the world—Theo 
giáo lý nhà Phật, tham ái là nguyên nhân của 
đau khổ. Những dục vọng xấu xa nảy nở từ 
những việc vụn vặt trong gia đình, lan ra 
ngoài xã hội, và nổ lớn thành chiến tranh 
giữa các chủng tộc, giữa các quốc gia, hay 
giữa những phe nhóm của các quốc gia trên 
thế giới. 

The truth of the origin of suffering or causes 
of suffering, or I1ts locafion—All sufferings 
are caused by ignorance, which ø1Ives rise fO 
craving and 1llusions (craving or ørasping the 
wrong thinss), 1e. craving for le, for 
pleasure, for power, for wealth; the more he 
earns, the more he wants—Ngu si là nguyên 
nhân của mọi cái khổ (sự ham sống làm cho 
chúng sanh cứ mãi chết đi sống lại, hễ ham 
sống tất ham vui sướng, ham quyên thế, ham 
tài sản, càng được càng ham). 

Nirodha-satya (skÐ: Diệt Đế—Chân lý diệt 
khổ—The truth of the cessation of suffering 
(s cessation)—The truth of dissolution— 
Extincton of suffering—There 1s an end to 
suffering, and this state of no suffering 1s 
called Nưrvana. Nirodha-satya claims that 
suffering can be brought to an end—Cứu 
cánh diệt khổ là Niết bàn tịnh tịch (nếu chịu 
hạ lòng tham xuống rồi bỏ nó đi, hay trục nó 
ra khỏi mình thì gọi là diệt). 

Marga-satya (skt): Đạo Đế—The truth of the 
PATH that leads to the cessation of suffering 
(the way of cure)—The truth of the right 
way—The way of such extincion—To 
practice the Eipht-fold Noble Truths. Marga- 
Satya 1s the path that leads to the cessation of 
sufering, which ¡is completed with the 
atainment of Nirvana. Buddha taught: 
“Whoever accepts the four dogmas, and 
practises the Eighfold Noble Path will put an 
end to births and deaths—Chân lý về con 
đường diệt khổ, ấy là thực hành Bát Thánh 
đạo. Đức Phật đã dạy rằng: “Bất cứ ai chấp 
nhận Tứ Diệu Đế và chịu hành trì Bát Chánh 
Đạo, người ấy sẽ hết khổ và chấm dứt luân 
hồi sanh tử.” 


(U Other details of the Four Noble Truths— 


]) 


a) 


b) 


c) 


q) 


2) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


Những chi tiết khác về Tứ Thánh Đế: In 
Tibetan Buddhism, each of the four is said to 
have four attributes—Theo Phật giáo Tây 
Tạng, mỗi Thánh đế đều có những thuộc tính 
riêng. 

The attributes of the first truth are—Những 
thuộc tính của Thánh đế thứ nhất: 
lmpermanence—Vô thường: Impermanence 
or the fact that pOSS€SSIOnS, 
happIness, etc., eventually change and pass 
away—Vô thường hay yếu tố về sở hữu, 
hạnh phúc, vân vân... cuối cùng rồi cũng sẽ 
thay đối và hoại diệt. 

Misery—Khổ đau: All ordinary beings and 
menfal stafes are prone to misery because of 
being under the influence of afflictions—Tất 
cả phàm phu và những trạng thái tâm đều 
phải chịu khổ đau vì chúng sanh nào cũng bị 
ảnh hưởng của phiển não. 
Emptiness—Không: AI conditioned 
phenomena lack inherent existence—Tất cả 
pháp hữu vi đều không có tự tính. 
Selflessness—Vô ngã: There 1s no such true 
so-called enduring self or essence, but 
ordinary beings always cling the false notion 
of “self—Không có cái gọi là thường ngã, 
nhưng phàm phu luôn vướng mắc vào khái 
niệm giả tạo về cái ngã. 

The attributes of the second truth are— Thuộc 
tính của Thánh đế thứ nhì: 

Cause—Nhân: Contaminated actions and 
afflictions are the causes of sufferings and 
afflictions—Những hành động nhiễm ô là 
nhân của khổ đau phiển não. 

Origin—Căn cố: Contaminated actions and 
afflictions the Origins of 
because they tend to produce continued 
suffering—Những hành động nhiễm ô và 
phiền não là căn cố của khổ đau vì chúng có 
khuynh hướng sản sanh ra khổ đau liên tục. 
Strong production—Sự sản sanh mạnh mẽ: 
Contaminated actions and afflictons produce 
suffering with øgreat force—Những hành động 
nhiễm ô và phiển não sản sanh ra đau khổ 
với một sức lực mạnh mẽ. 
Condiion—Duyên: Contaminated  actions 
and afflictions provide cooperafive conditions 


sfates Of 


are suffering 


3) 


a) 


b) 


C) 


đ) 


4) 


a) 


b) 


C) 


q) 


245 


for further sufferings—Những hành động 
nhiễm ô và phiển não cung cấp phối hợp 
duyên cho nhiều khổ đau hơn nữa. 

The third truth”s attributes are—Thuộc tính 
của Thánh đế thứ ba: 

Cessation—Diệt: Suffering can only be 
overcome through completely extinguishing 
the roots of sufferine—Khổ đau chỉ có thể 
vượt qua bằng cách triệt tiêu căn cế của 
chính nó. 

Pacificaton—Thanh tịnh: Cultivation of a 
state In which afflicions are completely 
abandoned—Tu tập đi đến trạng thái thanh 
tịnh trong đó phiển não hoàn toàn bị loại bỏ. 
Auspicious—KIiết tường: The complete 
eliminaton of suffering, said to be the 
supreme liberation—Hoàn toàn triệt tiêu đau 
khổ, trạng thái giải thoát tối thượng. 

Definite emergence—Sự nổi bật rõ ràng: 
Completely eliminating suffering and 1ts 
causes, such that one 1s fully liberated from 
cyclic existence—Hoàn toàn triệt tiêu khổ 
đau và những nhân gây ra khổ đau, tới đó 
người ta đã thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử. 
The attributes of the fourth truth—Thuộc tính 
của Thánh đế thứ tư: 

Path—-Con đường: Taking meditation on 
selflessness as the cornerstone of the path to 
liberation—Tu tập thiển định về vô ngã là 
viên gạch lót đường đi đến giải thoát. 
Suitabilityý—Sự thích hợp: Meditation on 
selflessness is the most suitable path to 
liberation because 1t serves as an antidofte to 
ignorance—Thiển định về vô ngã là con 
đường thích hợp nhất đi đến giải thoát vì nó 
chính là chất thuốc giải độc diệt trừ vô minh. 
Achievement—Thành tựu: 
selflessness 1s the most appropriate path to 
liberation because through 1t on can correctly 
intuit the nature of mind—Thiển định về vô 
ngã là con đường thích hợp nhất đi đến giải 
thoát vì qua nó người ta có thể có cảm giác 
trực tiếp về bản chất của tâm mình. 
Liberation—Giải thoát: Direct realization of 
selflessness leads to final liberation from 
cyclic existence, and one transcends all 
sufferings and afflictions—Trực tiếp chứng 
nghiệm về vô ngã dẫn đến giải thoát cuối 








Meditaion on 


cùng khỏi vòng luân hồi sanh tử, và người ta 
vượt thoát khỏi những khổ đau phiển não. 

Aryasena (skÐ: A Lê Da Tư NaA famous monk 

of the Mahasanghikah—Một vị sư nổi tiếng của 

trường phái Đại Chúng Bộ. 

Aryasimha (sktÐ: Bhikshu Simha—Sư Tử tôn giả 

hay Sư Tử Tỳ Kheo—The 24 patriarch of India 

Zen Buddhism. He was born ¡into a Brahmin 

famly In Central India He spreaded the 

Buddha”s Teachings In the Northern India. Ït 1s 

sad that he was executed by the king of 

Kashmira—Vị tổ thứ 24 của Thiển tông Ấn Độ. 

Sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn ở Trung 

Ấn. Ông là người đã truyền bá Phật giáo về phía 

Bắc Ấn Độ. Người ta kể rằng ông đã bị vua xứ 

Kashmira hành quyết. 

Aryastanga-marga: A Sanskrit term for 

“eightfold noble path.”—Từ Bắc Phạn chỉ “Tám 

con đường cao thượng.”——Bát Chánh Đạo. 

l1)  Samyag-drsti (skÐ: Samma-ditthi (p)—Chánh 
Kiến (hiểu đúng) —Correct views refer to 
accepting certain key Buddhist concepts such 
as the four noble truths (arya-satya), 
dependent  arising  (pratiya-samutpada), 
karma, efc., as well as to eliminating wrong 
views—Chánh kiến chỉ việc chấp nhận 
những khái niệm chính yếu trong Phật giáo 
như tứ diệu đế, mười hai nhân duyên, 
nghiệp, vân vân., đồng thời loại trừ tất cả 
những tà kiến. 

2) Samyag-samkalpa (skÙ: Samm-sakappa 
(p)—Chánh Tư Duy (nghĩ đúng) —Correct 
1ntention or right thinking 1nvolves cultivating 
a proper orIenfation, that 1s, a menfal attitude 
that aims at following the Buddhist path to 
awakening (Bodhi)—Chánh tư duy là tư duy 
liên hệ đến tu tập đúng, nghĩa là tâm thái 
luôn hướng về con đường của người Phật tử 
để đi đến giác ngộ Bồ Đề. 

3) Samyag-vac (skU: Samma-vaca (p)—Chánh 
Ngữ (nói đúng)—Correct or Right Speech or 
Perfect Speech. Correct speech Involves 
avoiding harsh, untruthful, or divisive speech 
and idle chatter; on the contrary, one must 
1nvolve In speaking truthfully, pleasantly, and 
non-belligerently— Chánh ngữ liên hệ đến 
việc tránh nói lời thô lỗ, lời không chân thật, 
lời gây chia rẻ, hay nhàn đàm hí luận đời nói 


4) 


5) 


6) 


7) 


246 


nhảm nhí); ngược lại, người ta phải quan hệ 
với lời nói chạn thật, vui vẻ và không nói lời 
tranh chấp. 

Samyag-karmanta (skÙ: Samm-kammanta 
(p)—Chánh Nghiệp (làm đúng)—“Correct 
actions” entails adhering to the monastic 
rules outlined ¡in the Pratimoksa, and for 
laypeople trying to adhere to the five or ten 
lay precepts—Chánh nghiệp hành động đúng 
theo giới luật được đặt ra trong giới luật của 
Phật, với người tại gia thì cố gắng giữ gìn 
ngũ gIới. 

Samyag-ajiva (skÙ: Samma-ajiva (p)}— 
Chánh Mạng (mưu sinh đúng) —“Correct 
livelihood” requres that 
Occupatlons that Involve one In negafIve 
actions, such as selling slaves, dealing In 
munitlons, butchery, etc—Chánh mạng đòi 
hỏi người Phật tử tránh những ngành nghề có 
liên hệ tới ác nghiệp, như mua bán nô lệ, 
súng đạn hay nghề đồ tế. 

Samyag-vyayama  (skUÙ: Samma-vayama 
(p Chánh Tinh Tấn (nỗ lực đúng)— 
“Correct effort” 
properly orlenting the mind toward the 
desred goal of liberaion from cyclic 
existence and steadily applying oneself to 
practices that are concordant with i—Chánh 
tỉnh tấn có nghĩa là tâm thái luôn hướng về 
mục tiêu giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh 
tử và vì thế mà tự thân luôn nỗ lực tu tập 
theo đúng với chánh pháp. 

Samyag-smrti (skt): Samma-sati (p)—Chánh 
(chú đúng)—“Correct 
mindfulness” Involves cultivating a state of 
mental clarity and alertness in which one 1s 
aware of. one”s DTOC€sses 
atftitudes and, more importantly, in which one 
1s 1n control of them. Through continuous 
self-examination and mental alertness, one 
can develop the mindfulness that enables one 
(fO master oneÌs emotions, thoughts and 
feelings and focus them 1n the direction of 
awakening (bodhi—Chánh niệm là tu tập 
sao cho tâm mình luôn trong sáng và tỉnh 
thức, trong đó mình phải tỉnh thức những biến 
chuyển trong tâm cũng như tâm thái của 
chính mình, và quan trọng hơn hết là mình 


one  avoid 


refers fo an atttude of 


Niệm tâm 


mental and 


phải kiểm soát được tâm mình. Xuyên qua sự 
tự quán sát và tâm thái tỉnh thức, người ta có 
thể phát triển chánh niệm nhằm làm cho 
mình có thể tự kiểm và tập trung những tình 
cảm, tư tưởng và cảm giác của mình về 
hướng tu tập giác ngộ Bồ Đề. 

8) Samyag-samadh (skÐ: Samma-samadhi 
(p)—Chánh Định (tập trung tư tưởng đúng)— 
“Correct concentrafion” requires the prevIous 
s(eps. Unless one has a concentrated mind 
that can fix Itself calmly and one-pointedly 
on a single objJect without being distracted by 
laxity or excitement, one cannot properly 
enter Into meditation, which requires intense 
concentraton—Chánh định đòi hỏi hành giả 
phải tu tập những bước vừa kể trên. Trừ phi 
nào mình có chánh định, để tâm có thể an trụ 
nhất điểm mà không bị lôi cuốn hay làm cho 
lo ra bởi sự buông thả hay kích thích, chừng 
đó mình mới có thể đi vào thiển định đòi hỏi 
sự tập trung mãnh liệt. 

Aryastupa-mahasri (sk: Đái Tháp—To have 

a pagoda represented on the head, as in certain 

Images; a form of Maitreya—Tháp tượng trên 

đỉnh đầu của một vài hình tượng, như tượng Phật 

Di Lặc. 

Arya-tara (skt: Aryavalokitesvara (sk)—A Lợi 

Da Đa La—Đức Đa La—One of the titles of 

Kuan-Yin—Một trong những danh hiệu của Đức 

Quán Âm. 

Arya-vamsa (skt): Four holy ways—Tứ Thánh 

Hành—See Four holy ways. 

Aryavarman (skt: A Lê Da Phạt Ma—A 

famous monk of the Sarvastivadin school, author 

of a work on the Vaibhasika philosophy——Một vị 
sư nổi tiếng của phái Đại Chúng Bộ, tác giả của 
bộ A Tỳ Đạt Ma Luận Giải hay Vi Diệu Pháp 

Luận Giải. 

As: Tatha (skt—ln such manner—Like—So— 

Thus—See Tathagata. 

As blaek as night (ïink): Tối đen như mực. 

As bright as day: sáng như ban ngày. 

As cool as a cucumber: Bình tĩnh không hễ nao 

núng. 

As cunning as a fox: Ranh ma như cáo già. 

As dumb as a statue: Câm như hến. 

As far as lam concerned: Về phân tôi. 


247 


As greedy as a dog: Tham ăn như chó. 

As Ïf: Y như thể. 

As Ïf there were nobody near: Bàng nhược vô 

nhân (xem như bên mình không có ai)—Nhãn 

trung vô nhân—Mục hạ vô nhân—Too proud for 
one”s own øood. 

As if transformed: Như hóa. 

As a last resource: Như cách sau cùng. 

As long as: Chừng nào 

As a man makes his bed, so must he le: 

Mình làm mình chịu—Nhân nào quả nấy. 

As man sows, so shall he reap: Ác giả ác báo. 

As a matter of fact: Kỳ thật. 

As one đdoes one receives: Tự Tác Tự Thọ— 

Lầm ra cái gì thì thọ dụng cái nấy —Every man 

receives the reward of his deed, creating his own 

karma—Mỗi người đều phải nhận lãnh hậu quả 
của nghiệp do mình tạo ra. 

As a rule: Theo thường lệ. 

As the tree, so the fruit: Rau nào sâu nấy. 

As you sow, so shall you reap: Trồng dưa 

được dưa, trồng đậu được đậu —Nhân nào quả 

nấy. 

As-You-Will Jewel King Dharani: Như Ý 

Bảo Luân Vương Đà La Ni—See Ten small 

manfras. 

As a whole: Nói chung. 

Asaddhamma (p): Thất Phi Diệu Pháp—See 

Seven wrong practices. 

Asadha (skt): A Sa Đà. 

1l) The fourth month of India, between the 
months of June and July: Tháng tư của Ấn 
Độ, khoảng tháng sáu và tháng bảy —See 
Twelve Months ofa Year in India. 

2) Asadha, an 
Sagittarius: Chòm sao của Ấn Độ gồm sao 
“Ky” và sao “Đẩu.” 

3) _Name of an Indian monk. It 1s said he was 
converted by a nun: Tên của một vị Tỳ Kheo 
Ấn Độ. Người ta nói ông A Sa Đà được độ 
bởi một vị Tỳ Kheo Ni. 

Asaiksa (sk): Vô Học—Beyond study—No 

longer learnine—Stage beyond study—Where 

intuiion rules—Bất Thoái tướng—See Nine 
grades of arhats. 


Indian constellation in 


(D An overview of “Asaiksa”—Tổng quan về 
Vô Học: Asalksa or beyond learning stage 
refers to the staøge of Arhatship in which no 
more learnng or striving for relipIous 
achievement ¡is needed (when one reaches 
this staøe) because he has cut off all 1llusions 
and has atfained enlightenment. The state of 
arhatship, the fourth of the sravaka stages; 
the preceding three sfages requiring study; 
there are nine grades of arhats who have 
completed their course of learnins—Không 
cần phải học nữa vì đã đoạn tận vọng hoặc 
và đạt thành giác ngộ. Khi đạt tới giai đoạn 
nầy, hành giả không cần phải học hay cố 
gắng thành tựu theo tôn giáo. Đây là giai 
đoạn của bậc A La Hán, giai đoạn thứ tư 
trong Thanh Văn Thừa, ba giai đoạn trước là 
hữu học—See Asaiksa-marga. 

(ŒI) Categories of “Asaiksa”—Phân loại Vô Học: 

l) Arhat (Worthy of Offerings) or No-birth In 
the Hinayana: A La Hán hay Bất sanh trong 
Tiểu Thừa là bậc vô học—See Arhat and 
Four kinds of holy men. 

2) The Buddha in the Mahayana: Phật là bậc vô 
học trong Đại Thừa—See Buddha. 

Asaiksa-marga (sk0: Asekha-magsa (p)—Vô 

học đạo—A Sanskrit term for “Path to no more 

learning.” Fifth and last of the Buddhist paths. 

Following the fourth, the “path of meditation” 

(bhavana marga), the meditator overcome the 

subflest traces of afflictions and of the conception 

Of a truly existing self (atman), together with theIr 

seeds. In this period, all defilements and perverse 

views about the knowable, such as belief in an 
inherent, permanent self or atman, are overcome. 

Ít 1s at this point one becomes enliphtened as 

eiher an Arhat or a Buddha. A Theravada 

Buddhist who completes this path 1s then referred 

to as an Arhat. A Mahayanist who completes this 

path becomes a Buddha, and according to 

Sarvastivada at the end of this path one becomes 

either a sravaka buddha, pratyeka-buddha, or 

Samyak-sambuddha—Từ Bắc Phạn có nghĩa là 

“Vô Học Đạo.” Con đường thứ năm và cũng là 

con đường cuối cùng trong việc tu tập của người 

Phật tử. Theo sau con đường thứ tư là con đường 

“Thiền đạo,” hành giả vượt qua những dấu hiệu 

vi tế nhất của phiển não và khái niệm về sự hiện 


248 


hữu thật có của một cái ngã, cùng với những 

nhân của chúng. Trong giai đoạn này, tất cả mọi 

phiển não, tà kiến, chẳng hạn như sự tin tưởng 
vào một cái ngã thường còn, đều được khắc phục. 

Vào thời điểm này hành giả trở nên chứng ngộ 

như là một vị A La Hán hay một vị Phật. Hành 

giả theo Phật giáo Nguyên Thủy nào đắc được 

“vô học đạo” được xem như là một bậc A La 

Hán. Hành giả Đại Thừa hoàn tất được con 

đường này là trở thành một vị Phật, và theo 

Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, vị nào đi đến cuối 

“vô học đạo” là trở thành một vị Độc Giác Phật, 

hay đắc Tam Miệu Tam Bồ Đề. 

Asaktfa (p): Vô ngại. 

Asalaha Puja: Ngày của Pháp Bảo (Pháp Bảo 

NhậtĐ——Asalha Puja, known as “Dharma Day”, Is 

celebrated on the full-moon day in July. This day 

commemorates the very first time the Buddha 
taught Dharma to the five monks In the Deer Park 
at Benares, India. One of the major religlous 
festivals in Theravada Buddhist countries, which 
commemorates Sakyamuni Buddha”s preaching 
of his first sermon In the Deer Park. The festival 
takes Its name from the fact that the sermon was 
thoupht to have been delivered on the full moon 
night of the month of Asalha. In Sri Lanka, the 
festival 1s known as the “Esala Perahera.”— 

Asalha Puja là “Ngày Pháp Bảo,” được cử hành 

vào ngày trăng tròn tháng bẩy. Ngày này được tổ 

chức để tưởng niệm ngày đầu tiên Đức Phật 
chuyển Pháp Luân cho năm anh em Kiểu Trần 

Như tại vườn Lộc Uyển trong thành Ba La Nại. 

Một trong những ngày lễ chính của các xứ theo 

Phật giáo Nguyên Thủy, tưởng niệm ngày Đức 

Phật thuyết giảng bài pháp đầu tiên trong Vườn 

Lộc Uyển. Buổi lễ có tên từ sự kiện người ta nghĩ 

rằng bài pháp đã được thuyết giảng trong đêm 

trăng tròn của tháng Asalha (giữa tháng 6 và 

tháng 7 dương lịch—See Twelve Months of a 

Year in India). Tại Sri Lanka, buổi lễ được biết 

tới mang tên lễ “Esala Perahera.” 

Asama (skÐ: Without equal—Vô Đẳng. 

l) Unequal: The one without equal—Không ai 
bằng—So với các loài sinh vật khác không 
một loài nào sánh bằng. 

2) An honoured title of the Buddha: Tôn hiệu 
của Phật — Trí tuệ của Như Lai, trong tất cả 


các pháp không øì so sánh nổi, cũng không gì 
vượt được. 

Asamasama (sk: Equality without equal—Vô 

Đẳng Đẳng. 

l) Equalty without equal—The unequalled 
sfate of equilibrium: Of rank unequalled, or 
cqual with the unequalled—Cái không gì 
sánh nổi, lại không gì sánh ngang bằng. 

2) Buddha and Buddhism are without equal: 
Tôn hiệu của chư Phật và đạo Phật (Phật 
không ai sánh bằng, đạo Phật siêu tuyệt 
không đạo nào sánh bằng). 

Asambhuta (skt): Vô thành hay không được hợp 
thành ——Not combined. 
Asamøa-citfa (skt): Tâm Vô Ngại—According 
to The Avatamsaka Sutra, this is one of the 
eleven minds that lead to enliphtenment. An 
unimpeded heart which wishes to see all the 
impediments removed for others—Muốn đẹp bỏ 
tất cả chướng ngại cho kể khác—See Eleven 
minds that lead to enlightenmeit. 

Asamjni (skÐ: Asannasato (p)—Vô Tưởng— 

Without  thought: thinkIng— 

Senseless—Not having full consciousness—Non- 


Absence of 


conscIlous—Non-percepton—Không còn suy 
tưởng. 
Asamjnika (sk: FEruiion of thoughtless 


heaven—Vô tưởng quả—See 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Asamjnika-samapatfi (skt: Thoughtless 
ecstacy—Vô tưởng định —See Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Asamjnisamapatfi (skt: Meditative 
concentfration in the thoughtless heaven—Vô 
tưởng định—See Twenty-four non-interactive 
activity dharmas. 

Asamjni-sattvah (skb: Vô Tưởng —Absence of 
thinking—Absence of thinking, or the Heaven 
above Thought—See Nine heavens of the fourth 
dhyana heaven. 


Seventy-five 


Asamjnivipaka Facs obtained by 
thoughtless tưởng báo—See 
Twenty-four non-interactive activity dharmas. 

Asamkheya  (skt:  Countless—Exceedingly 
numerous—Innumerable—There are 47 number 
“zero” after number “lI” to make one asankhya. 


According to the Yogacara School, a Bodhisattva 


(skÐ: 
meditation—Vô 


249 


must cultivate for at least three Incalculable eons 
before becoming a Buddha—Vô lượng—Vô số 
kể —Có 47 con số “không” theo sau số “một” làm 
thành một A Tăng Kỳ. Theo trường phái Du Già, 
một vị Bồ Tát phải tu tập ít nhất trong ba a tăng 
kỳ kiếp trước khi thành Phật. 

Asamkhyeya kalpas: Vô lượng kiếp. 
Asamprajanya (skÐ: Improper knowledge—Bất 
chánh tri hay biết không chơn chánh—See Fifty- 
one Dharmas Interactive with the Mind. 
Asamskrta (skt): Asamskrita (skt——Asankhata 
(p—Vô Tác—Vô vi—Doing nothing—Non- 
active—PassIve—Not doing——Passive——Inactive, 
phystcally or Creafting— 
Uncreated—Not becoming. 

(Œ)D_ An overview of “Asamskrta”: Tổng quan về 


menfally——Not 


“Vô VvỬ—A SanskrIt term for 
“Unconditioned.” “Not being produced or 
non-causative.” Whatever dharmas lack 


production, cessation, abiding, and change 
Wwords, 
refers fO 


are “uncondiioned” In other 
“unconditioned, unproduced,” 
everythng that 1s completely beyond 
condiioned  existence, beyond 
dwelling and passing away. In original 
teachng only Nirvana was regarded as 
Unconditioned. According to other traditions, 
Unconditioned dharmas are those which are 


not produced to causes and conditions. In 


arising, 


Sarvastivada school, there are three types of 
unconditioned dharmas: l) space (akasa); 2) 
analytical cessetlons (pratisamkhya-nirodha); 
and 3) non-analytical 

(apratsamkhya-nrrodha). The 
tradition, however, only recognizes 
uncondiftioned dharma, Nirvana, which 1s a 


Cessations 
Theravada 
one 


non-analytical cessation—Từ Bắc Phạn có 
nghĩa là “vô vi.” Vô Vi hay sự tạo tác không 
có nhân duyên. Pháp không nhờ hành động 
của thân khẩu ý. Bất cứ pháp nào không 
sanh, không diệt, không trụ và không biến 
đổi là pháp vô vi. Nói cách khác, pháp nào 
không bị qui định, không thành hình, tất cả 
những gì nằm bên ngoài sự tổn tại, sanh trụ 
dị diệt là pháp vô vi. Trong giáo lý nguyên 
thủy chỉ có Niết bàn mới được coi là Vô vi 
mà thôi. Theo các trường phái khác thì pháp 
vô vi là pháp không sanh sản ra nhân duyên. 


Theo Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, vô vi pháp 
gồm có ba loại: l) hư không; 2) trạch diệt 
pháp; và 3) vô trạch diệt pháp (see Trạch 
Diệt). Tuy nhiên, trường phái Nguyên Thủy 
chỉ chấp nhận có một pháp vô vi mà thôi, đó 
là Niết Bàn hay “Vô Trạch Diệt Pháp.” 
**See Asamskrta dharma. 

đI) Asamkrta according to Taoism: Vô vi theo 
Lão Giáo —This Is a TaoIst term has the 
lteral meaning of “non-doing” or “non- 
striving” or “not making.” It does not 1mply 
Inaction or mere Idling. We are merely to 
cease sfriving for the unreal things which 
blind us to our true self—Đây là một từ của 
Lão giáo có nghĩa đen là “không làm,” 
“không gắng sức,” “không gượng ép,” hay 
không miễn cưỡng tạo tác. Nó không ám chỉ 
sự bất động hay lười biếng. Chúng ta chỉ 
không nên gắng sức vì những việc không 
chân thật, làm cho chúng ta hóa mù đến nỗi 
không thấy được tự tánh. 

qI)Other meanings of “Asamskrta—Những 
nghĩa khác của Vô vi: Asankhata (p)— 
Unproduced—Unconditioned. 

1) Non-active: Inactve—Không tác động. 

2) Passive: Thụ động. 

3) Spontaneous: Natural—Tự động. 

4) Uncaused: Not subject to cause—Không bị lệ 
thuộc vào nhân. 

5) Without 
Unadorned 
Không chủ ý. 

6) Free from the passions or senses: Thoát khỏi 
sự chế ngự của dục vọng và cẩm giác. 

7) Dharma-nature: Pháp Tính. 

8) Dharmadhatu: Pháp Giới. 

9) Nirvana: Niết Bàn. 

Asamskrta dharma (skt): Asankhata-dhamma 

(p)—Unconditioned or unproduced dharma——Diệt 

Pháp—Vô vi pháp. 

Œ) The meanings of Asamskrta dharma——Nghĩa 
của Vô Vi Pháp: 

1l) The uncondiioned dharma, the ultimate 
Inerta from which all forms come, the 
noumenal source of all phenomenal—Pháp 
Vô Vi (dùng để diệt bỏ hết chư tướng. Thân 
tâm đối với cảnh không còn cảm động, 
không ưa, không ghét, không ham, không 


consecrated— 
prepared— 


Intention: Not 
Unpolished—Not 





2) 


3) 


4) 


qI) 


250 


chán, không vui, không buồn, không mừng, 
không giận). 

Anything not subJect to cause, condifion or 
dependence: Pháp xa ha nhân duyên tạo tác 
hay không còn chịu ảnh hưởng của nhân 
duyên. 

Dharmas which are out of time, eternal, 
inactive, unchanging, and supra-mundane: 
Pháp thường hằng, không thay đổi, vượt thời 
gian và siêu vIỆt. 

Nrrvana and space are considered to be 
uncondiioned dharmas: Niết Bàn và hư 
không được xem như là Vô Vi Pháp. 
Categories of Asamskrta dharma—Phân loại 
Vô VỊ Pháp: 


(A) According to Sarvastivadins there are three 


Ù 
2) 


3) 


(B 


` 


Ù 


2) 


3) 


categories of Asamskrta dharma—Theo Đại 
Chúng Bộ có ba loại vô vi pháp: 

Space or ether: Akasa (skt)—Hư Không. 
Conscious cessation of the contamination of 
the passions: Pratsamkhya-nrodha (skt)— 
Thức Diệt. 

Unconscous or cefforless  cessatlon: 
Apratisamkhya-nirodha (sk—Vô Thức Diệt. 
According to the Mahasanghikas, there are 
nine categories of unconditioned dharmas— 
Theo Đại Chúng Bộ, có chín loại pháp vô vi: 
Cessation through knowledge: 
Pratisamkhyanirodha (skt—Trạch diệt 
Đoạn diệt bằng tri thức. 





Cessatlon without knowledge: 
Apratsamkhyanirodha (sk)—Phi  trạch 
diệt—Cessaton without knowledge, Ie., 


throuph the natural cessation of the causes. 
The extinction due to lack of a productive 
cause. An annihilation taking place without 
premeditated efforts or an extinction caused 
by the absence of a productive cause—Đoạn 
diệt không bằng tri thức, nghĩa là do sự đoạn 
diệt tự nhiên của nguyên nhân. Sự tịch diệt 
xấy ra mà không cần có những nỗ lực hay sự 
tịch diệt được tạo ra do khuyết duyên. 

Space: Sunya (skÙ—Hư Không —Akasa- 
dhatu (sk: Hư không Không gian— 
According to the Sarvastivadah Sect, there 
are two kinds of space—Theo Hữu Bộ tông, 
có hai loại hư không—See Two kinds of 
Space. 


4) 
5) 
6) 


) 


8) 
9) 


l(© 


~ 


Akasanantyayatana (skÐ: Không vô biên 
xứ—See Four formless Jhanas. 

The state of boundless knowledge: Thức vô 
biên xứ—See Four formless Jhanas. 
The state of nothing: Vô sở hữu 
Four formless Jjhanas. 
Naivasamjnanasamjnayatana: Phi tưởng phi 
phi tưởng 
NÑaIvasamjJnanasamjnayatana. 
The nature of conditioned arising: Duyên 
khởi chỉ tánh. 

The nature of the holy way: Thánh đạo chi 
tánh. 

According to the Mahisasakah school, there 
are nine kinds of non-action—Theo Hóa Địa 
Bộ, có chín pháp vô vi hay chín pháp giúp 
hành giả tự tại không bị biến thiên vì bốn 
tướng: 


Xứ —See 


Xxứ—See 


1-3) Same as in (A). 


4) 
5) 


6) 


ló, 


8) 
9) 


(D) 


Anenjata (skÐ: Immovability—Bất động. 
Kusala-dharma-tathata (skÐQ: Thiện Pháp 


Chân Như. 
Akusala-dharma-tathaa (skt: Bất Thiện 
Pháp Chân Như. 


Avyakrta-dharma-tathata (skÙ)—Vô Ký Pháp 
Chân Như: That is, suchness of the dharma 
that are merifOrlous, 
neither the one, nor the other—Có nghĩa là 
chân như của vạn pháp vốn là tốt đẹp, không 
tốt đẹp, chẳng phải tốt đẹp mà cũng chẳng 
phải chẳng tốt đẹp. 

Marganga-tathata (skt): Đạo Phân Chân Như. 
Pratitya-samutpada-tathata (skt): Suchness of 
the factors of the Path and suchness of the 
Law of Dependent Origination—Duyên Khởi 
Chân Như. 


unmeriforilous and 


The Dharmaguptakas consider 
“Unconditioned dharmas” as “suchness” and 
“contnuty ¡1n things” by whiích they 


understand that which In their nature does not 
change and in virtue of which, for example, 
good deeds do not produce evIil fruits: Phái 
Đàm Ma Cúc Đa xem “pháp vô vi” như 
“chân tánh” và “sự thường hằng của sự vật”, 
tức là thực chất của chúng. Điều đó không 
thể làm thay đổi bản tánh sâu sắc của chúng, 
hay tất cả những hệ quả của chúng, chẳng 


251 


hạn như những hành động tốt không thể có 
hậu quả xấu được. 

Asamskrta dharmakaya (skÐ: Eternal body of 
a Buddha: Asamskrta dharmakaya (skÐ—Vô VI 
Pháp Thân—The eternal body of Buddha not 
conditioned by any cause and effect—Pháp thân 
mà Phật sở chứng là vĩnh hằng, không chịu chỉ 
phối bởi luật nhân quả hay xa la mọi nhân duyên 
tạo tác (trong Tịnh Độ Luận: “Vô Vị Pháp Thân 
là pháp tính thân. Pháp tính tịch diệt cho nên 
pháp thân vô tướng). 
Asamskrtasila (p): Bồ Đề tâm giới—Kim cang 
bất hoại giới. 
Asamskrta-sunyatfa (skt: Asamskrita-sunyafta 
(sk)—Emptness of things uncreated——Non- 
acive void—Vô VI Không—The Immaterial 
character of the transcendent—Không của các 
pháp vô vi. Tất cả vô pháp là phi vật chất nên 
không thể nắm bắt được —See Emptiness of 
things uncreated. 

Asana (skt & p): Siting posture in meditation— 

Tọa Pháp See Eiph( factors of Yoga 

concentration. 

Asangha (sk): Bồ Tát Vô Trước. 

I1) Unattached: Không nhiễm trước. 

2) Asanga Bodhisattva, an Elder brother of 
Vasubandhu. Asanga was the founder of the 
Yogacara or Consciousness-Only School of 
Mahayana Buddhism. He was one of the two 
main fipures of early Indian Yogacara 
tradition, the other beinng his brother 
Vasubandhu. In tradiional biographies, 
Asanga Is said to have been a third level 
(bhum) Bodhisattva, and Taranatha reporfs 
that in a previous life his mother had been a 
Buddhist monk who was a devotee of 
Avalokitesvara, but who had hurt the feelings 
of another monk while debating with him, 
and Avalokitesvara predicted that this world 
result in repeated births as a woman. During 
one of these births, as a Buddhist laywoman 
named Prasannasila, she gave bít to 
Asanga, Vasubandhu, and a third son named 
Virincynivatsa, all of whom entered the 
Buddhist order. Asanga received monastic 
ordinaion at an early age and soon 
demonstrated an unusual memory and great 


inteligence He first studied under 
Sarvastvada teachers, but he found that 
many of his questions were not being 
satisfactorily addressed, and so he sought 
1nstruction from the future buddha, Maitreya. 
After twelve years of medifating In a cave, 
Asanøa received a vision of Maitreya, and he 
later traveled to Tusita heaven, where 
Maitreya Instructed him in the doctrines of 
Mahayana Buddhism. After his sojourn In 
Tusita he returned to India, where he began 
composing commentarles on Maitreya”s 
works as well as a number of independent 
treatises (some modern scholars attfribute 
these works to a human master, offen 
referred to as Maitreyanatha to distinguish 
him from the bodhisattva of the same name, 
but Buddhist tradiion generally assumes 
them to be the work of the future Buddha). 
Among Asanga”s most Important works are 
the Compendium of the Great Vehicle 
(Mahayana-Samgraha), the Bodhisattva 
Levels (Bodhisattva-bhumi), and the 
Compendium of Higher 
(Abhidharma-Samuccaya). The Yogacara- 
bhumi-sastra was said to have been dictated 
to him by Maitreya in the Tushita Heaven. 
His writings and oral teachinss, along with 
those of his brother Vasubandhu, became the 
main sources of a new philosophical school, 
which later came to be known as Yogacara. 
His philosophical Insiph(s and doctrinal 
Innovafions have had a profound impact on 
Mahayana thought and methods of practice, 
particularly In India, East Asia, and Tibet— 
Bồ Tát Vô Trước, người anh trai của ngài 
Thế Thân. Vô Trước là người sáng lập ra Du 
Già hay Duy Thức Tông của Phật Giáo Đại 
Thừa. Ông là một trong hai nhân vật chính 
của truyền thống Du Già của Ấn Độ vào 
buổi sơ khai, người kia chính là em trai ông 
là ngài Thế Thân. Theo tiểu sử được viết lại 
bởi trường phái Du Già thì Vô Trước đã 
chứng Tam địa Bồ Tát, và trong kiếp trước, 
mẹ ông chính là một Tăng sĩ, đã tận tụy lễ 
bái ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng đã làm 
tổn hại đến cảm giác của một vị Tăng khác 
trong khi đang đàm luận, nên ngài Quán Thế 


Doctrine 


252 


Âm đã tuyên đoán hậu quả là vị ấy kiếp sau 
phải mang thân người nữ. Trong một trong 
các cuộc tái sanh ấy, mẹ ông làm một cận sự 
nữ tên là Prasannasila, và sanh ra Vô Trước 
và Thế Thân, và người con trai thứ ba tên là 
Virincynivatsa, cả ba đều gia nhập giáo đoàn 
Phật giáo. Ngài Vô Trước thọ giới lúc tuổi 
hãy còn rất trẻ khi ông sớm chứng tỏ có một 
trí nhớ khác thường và trí thông minh vĩ đại. 
Lúc đầu thì ông theo tu học với các vị thầy 
của trường phái Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, 
nhưng sau đó thấy có nhiều vấn đề không 
được giải đáp thỏa đáng và đã âm đến Hạ 
Sanh Di Lặc Tôn Phật. Sau mười hai năm tu 
tập thiển quán trong hang động, Vô Trước đã 
nhận được sự điểm nhãn của Đức Di Lặc, và 
sau đó du hành đến cung trời Đâu Suất, nơi 
Đức Di Lặc đã dạy ông về giáo pháp Phật 
giáo Đại Thừa. Sau thời gian tạm trụ nơi 
cung trời Đâu Suất ngài trở về Ấn Độ, và bắt 
đầu biên soạn luận tạng về những lời giáo 
hóa của Đức Di Lặc cũng như một số bài 
luận độc lập khác (vài học giả thời cận đại 
cho rằng các bài luận độc lập khác do vị thây 
khác để tên Maitreyanatha đã viết, để làm 
khác tên mình với vị Bồ Tát có cùng tên, 
nhưng các trường phái Phật giáo thì vẫn coi 
rằng đó là những lời thuyết giảng của Đức Di 
Lặc). Trong số những tác phẩm quan trọng 
của ngài Vô Trước là bộ Toát Yếu về Đại 
Thừa, Bồ Tát Địa, và Toát Yếu Vi Diệu 
Pháp. Người ta nói bộ Du Già Sư Địa Luận 
do chính Bồ Tát Di Lặc đọc cho ngài chép lại 
trên cung trời Đâu Suất. Những tác phẩm 
cũng như những lời thuyết giảng của ông và 
của người em là Thế Thân đã trở thành 
nguồn triết lý chính cho trường phái mới, mà 
sau này mang tên là Du Già. Triết lý của ông 
và những canh tân về giáo thuyết đã ảnh 
hưởng sâu rộng đến tư tưởng và phương pháp 
tu tập theo Đại Thừa, đặc biệt là ở Ấn Độ, 
Trung Á và Tây Tạng. 

Asangha Asamgra Bodhisattva: Vô Trước Bồ 

tát—Brother of Vasubandhu, natives of Peshawar 

1n fifth century—See Asangha. 

Asankhyeya (skÐ: A tăng kỳ ——Countless— 

Innumerable—Vô số—A Sanskrit term with the 

meaning of an extraordinarily long or Indefinitely 


long periodof time. According to the 
Abhidharmakosa, there are either 47 or 49 
number “zero” after number “l” to make one 
asankhya—Từ Bắc Phạn với nghĩa là một khoảng 
thời gian thật dài, một khoảng thơì gian vô định. 
Theo A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, có 47 hay 49 
con số “không” theo sau số “một” làm thành một 
A Tăng Kỳ. 

Asankhyeyas of eons: Uncountable eons—Vô 
lượng kiếp. 

Asankhyeya kalpas: A tăng kỳ kiếp—There 
are three asankhyeya kalpas, 
countless aeons, or the perlods of a bodhisattva”s 
development—Ba a tăng kỳ kiếp hay ba giai 
đoạn phát triển của một vị Bổ Tát—See Three 
asankhyeya kalpas. 

Asankrta-dharma (skt): Negative becoming 
dharmas—Non-created elements—Vô Vi Pháp 
See Seventy-five dharmas of the Abhidharma 
Kosa. 


or the three 


Asanna (p): Cận tử nghiệp—Death-proximate 
karma—According to the Abhidharma, death- 
proximate karma 1s an action, or a potent karma 
remembered or done shortly before death (dying 
moment), that 1s, immediately prlor to the last 
Javana process. lf a person of bad character 
remembers a good deed he has done, or performs 
a good deed just before dying, he may receIve a 
fortunate rebirth; and conversely, 1f a good person 
dwells on an evil deed done earlier, or performs 
an evil deed Just before dying, he may undergo 
an unhappy rebirth. For this reason, or IfS 
sipmificant in determining the future bírth, In 
Buddhist countries it 1s customary to remind a 
dying person of his good deeds or to urge him to 
arouse good thoughts during the last moment of 
his life. When there 1s no weighty karma, and a 
potent death-proximate karma 1s performed, this 
karma wIll generally takes 
generating rebirth. This does not mean that a 
person will espcape the fruits of the other good 
and bad deeds he has committed durinng the 
course of lie. When they meet with conditions, 
these karmas too will produce their due results— 
Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), cận tử 
nghiệp là điều gì mà ta làm hay nghĩ đến liền 
trước lúc lâm chung. Nếu một người xấu mà nhớ 
lại hoặc được làm một việc thiện trước lúc lâm 


on the role of 


253 


chung, có thể nhờ đó mà người ấy được tái sanh 
vào cảnh giới tốt (may mắn) hơn; ngược lại, nếu 
một người tốt mà trước khi lâm chung lại nhớ đến 
một hành động bất thiện của mình, người ấy có 
thể tái sanh vào một trạng thái bất hạnh. Chính vì 
lý do quyết định tái sanh đó mà các xứ Phật Giáo 
có phong tục nhắc nhở người sắp chết những 
hành động lành người ấy đã làm trong đời, và tạo 
cơ hội cho người ấy tạo thiện nghiệp trước phút 
lâm chung. Khi không có trọng nghiệp, và nghiệp 
cận tử được thành lập, thì nghiệp cận tử sẽ giữ 
vai trò chính trong việc tái sanh. Điều nầy không 
có nghĩa là người ấy sẽ trốn thoát được những 
nghiệp thiện ác đã tạo ra trong đời. Khi gặp điều 
kiện thì những nghiệp thiện ác sẽ trổ quả tương 
xứng. 

Asaraddhya: Bất tín. 

Asarya (sk: Teacher—A Xà Lê— Giáo thọ 

sư—See Eight fields for culivating blessedness 

(D (AI). 

Asava: 

l) (skÐ: A Sa Phạ—A formula covering the 
three sections of the Garbhadhatu—Ba phần 
thống nhiếp tất cả chân ngôn của Thai tạng 
GIới: 

a)  “A” the Tathagata section: Chữ “A” của Mật 
giáo là Như Lai. 

b) “Sa” the Lotus section: Chữ “Sa” là Liên Hoa 
bộ. 

cọ “Va” the Diamond section: Chữ “Phạ” là 
Km Cang Bộ. 

2) (p):  Cankers—Corruptions—Defilements— 
Stains—Cấu uế—Lậu hoặc—Hoặc lậu; ách 
nô lệ; trầm luân; trầm mịch hay dòng nước 
lũ. Bởi vì chúng trói buộc, nhận chìm và lôi 
cuốn chúng sinh trôi nổi trong sông mê bể 
khổ. Có bốn loại hoặc lậu. 

a)_ Kamasava (p)—Dục lậu—Ưa thích thụ 
hưởng những khoái cảm giác quan. 

b)_ Bhavasava (p)—Hữu lậu —Khát vọng được 
tổn tại vĩnh viễn. 

c) Dithasava (p)—Kiến lậu —Quan kiến sai 
lầm về vũ trụ và nhân sinh. Có sáu mươi hai 
tà kiến hay quan kiến sai lầm nhưng có thể 
chia ra làm hai nhóm chính: thường kiến và 
đoạn kiến. Thường kiến, cho rằng bản ngã và 
thế giới trường tổn vĩnh cửu. Đoạn kiến chủ 


trương bản ngã hoàn toàn hủy diệt sau khi 
thân hoại mạng chung. 

d) Avijjasava (p)—Vô minh lậu —Không thấy 
rõ hay thấy sai lầm. 

**. See Three dharmas (XVÙ). 
Asavakkhayanana (skt): Lậu Tận Thông—The 
knowledge of eradication of the taints—Hiểu biết 
sự chấm dứt các pháp trầm luân. 
Asavanam-khaye-nanam-vijja (p): 
Knowledge of the destruction of the corruption— 
Lậu tận trí minh—See Three dharmas (L]). 
Asaya (sk0: 
1) A Thế Da—Desired to—Pleased to——Muốn. 
2) Seed: Chủng tử. 
Asbestos cassock: Hỏa Hoản Bố Cà Sa—A 
non-inflammable robe said to be made of the haIr 
of the fire rat—Loại áo cà sa dùng lông của loài 
hỏa thử (chuột lửa) mà dệt, lửa chẳng thể đốt 
cháy được, khi áo dơ chỉ cần ném vào lửa mà giặt 
là sạch. 

Ascarya (p): Trừ nghi Quái. 

Ascend: To come up—Bước lên—Đi lên. 

Ascend the altar: Bước tới bàn thờ để làm lễ. 

To ascend the seat (platform): Thăng Tọa— 

To ascend the platform to expound the sutras, or 

to øo up to the Dharma Haill to preach or to 

expound the sutras—Đăng đàn thuyết pháp. 

Ascend the throne: Đăng Tòa—Bước lên tòa 

(một vị Pháp Sư sắp thuyết pháp). 

Ascension (n): Sự lên cao. 

Ascertain (v) the Truth: Liễu đạt được hay 

hiễu rõ chân lý——To Comprehend——To recognize. 

Ascetic: Khổ hạnh. 

(a): AseceticaL—Ép xác—Khổ hạnh —Dhutanga 
or Dhuto (p)—Dhuta (skÐ——Mendicant 
conducts—Đỗ Đa—Đỗ Trà—An ascetic—A 
monk engaged in ausferities—Hard practice 
or discipline to shake off or cleanse sins. To 
get rid of the trials of le; discipline to 
remove them and attain nirvana. To practIse 
or to cultivate to release from ties to clothing, 
food, and dwelling. Mendicant conducts 
include twelve conductfs and precepts which 
those who practice the Dharma of “Food 
Begging” must accord to—Tu hành khổ hạnh 
hay phép tu tẩy rửa, rũ sạch ba loại tham 


254 


trước về quần áo, đồ ăn, và nơi ở. Hạnh Đầu 
Đà bao gồm 12 hạnh và luật cho người tu 
theo pháp “Khất Thực”—See Twelve kinds 
Of ascetic practices (dhuta). 

(n): Khổ hạnh giả (người tu khổ hạnh). 

Ascefics who burn themselves alive: Phó Hỏa 

Ngoại Đạo—One of the six kinds of heterodox 

setcs—Một trong lục ngoại đạo khổ hạnh. Nhóm 

nầy nhẩy vào lửa để tự thiêu sống (cho rằng đây 
là nhân chứng đắc đạo quả). 

Ascefics who dressed in raøs and ate 

garbage: Thù Trưng Già—One of several kinds 

Of ascetics at the time of the Buddha——Một trong 

những loại khổ hạnh vào thời Đức Phật còn tại 

thế, mặc rách rưới và ăn những thứ rác bỏ. 

Ascetic monk: Vị sư tu theo khổ hạnh—A monk 

who engaged In austerities—See Twelve kinds of 

ascetic practices (dhuta). 

Ascetc monk ỉn the mounfain of the 

bamboo Foresf: King Tran Nhan Tong, the first 

patriarch of Vietnamese Zen sect In the Mountain 
of the Bamboo Forest—Trúc Lâm Đầu Đà (Vua 

Trần Nhân Tông, vị sơ tổ của tông phái Thiển 

Trúc Lâm Yên Tử). 

Asceftic pracfices: Dhuta (p)—Duskara-carya 

(skÙ—Tu hành khổ hạnh—Austere practices—Tu 

Hành Khổ Hạnh 

(D The meanings of “Ascetic practIces”—Nghĩa 
của “Khổ hạnh”: 

l) Ascelc pracices—Undergoing difficulues, 
hardships, or sufferings, burning, 
tormenting; hence religilous austerity, 
mortification—Chịu đựng những khổ hạnh 
hay hành xác (ngoại đạo tu khổ hạnh để cầu 
sanh Thiên, đạo Phật gọi khổ hạnh là “Đầu 
Đà”). 

2) Dhutanga or Dhuto (p)—-Dhuta (skÙ— 
Mendicant conducs—Đỗ Đa—Đỗ Trà —An 
ascetic—A monk engaged in austerIies— 
Hard practice or discipline to shake off or 
cleanse sins. To get rid of the trials of life; 
discipline to remove them and atfain nirvana. 
To practise or to cultivate to release from ties 
to clothing, food, and dwelling. Mendicant 

1nclude 


1©. 


conducts twelve conducts and 
precepts which those who practice the 


Dharma of “Food Begging” must accord to— 


Tu hành khổ hạnh hay phép tu tẩy rửa, rũ 
sạch ba loại tham trước về quần áo, đỗ ăn, và 
nơi ở. Hạnh Đầu Đà bao gồm 12 hạnh và luật 
cho người tu theo pháp “Khất Thực”. 

@T) Special 
practices° Những đặc điểm của “Khổ 
hạnh”: Practices of precepts fo purIfy one”s 


characteristics of “Ascetic 


body and mind. There are twelve ascetic 
rules—Tu hành giới luật thanh tịnh thân tâm, 
có mười hai điều khổ hạnh: 

I1) Never wear a hat: Đầu chẳng đội mủ. 

2) Never wear shoes: Chân không mang giày. 

3) Never keep money; If people offer money 
because they don”t know, explain and return 
to them: Không giữ tiền bạc; nếu có ai cho 
thì giải thích rồi trả lại. 

4) Wearing patched robes: Mặc áo vá. 

5) Eating only begged food: Chỉ ăn đổ khất 
thực. 

6) Eating only a meal a day at noon time: Ngày 
chỉ ăn một ngọ. 

7) Not to eat further food or eating In the 
afternoon: Không ăn thêm hay ăn sái giờ. 

8) Living in secluded, solitary place: Sống nơi 
vên tỉnh cô liêu. 

9) Living in the open: Sống nơi trống trải. 

10) Meditating under a tree: Tham thiển dưới gốc 
cây. 

11) Living in whatever place: Sống bất cứ nơi 


nào. 

12) Siting only, never lying down: Chỉ ngồi chứ 
không nằm. 

(HDThe Buddhas  teachings on Ascetic 


practices—Lời Phật dạy về Khổ Hạnh: 

I) One day the Buddha came across an ascetic 
who sat by the bank of a river, and who had 
praciced austeriles for 25 years. The 
Buddha asked him what he had got out of all 
his practices. The ascetic proudly replied that 
now_ at last he could cross the river by 
walking on the water. The Buddha tried to 
point out that this was little gain for so mụch 
practice, since for one penny the ferry would 
take him across—Ngày kia Đức Phật gặp 
một thây tu khổ hạnh đã tu tập khổ hạnh 
trong 25 năm, đang ngồi bên bờ sông. Đức 
Phật hỏi ông ta đã thành đạt được gì sau 
những tu tập khó nhọc ấy. Nhà tu khổ hạnh 


255 


hãnh diện trả lời rằng ít ra bây giờ ông ta có 
thể vượt qua sông bằng cách đi trên mặt 
nước. Đức Phật đã cố gắng vạch ra cho ông 
ta thấy rằng điều đó chẳng đáng giá là bao 
so với công trình tu tập khó nhọc của ông, vì 
chỉ cần một xu là chiếc đò có thể chở ông ta 
qua sông. 

2) Netther walking bare footed, nor matted 
locks, nor dirt, nor fasting, nor lying on the 
bare ground, nor dust, nor squatting on the 
heels, can purfy a mortal who has not 
overcome his doubts (Dharmapada 141)— 
Chẳng phải đi chân không, chẳng phải để tóc 
xù (bờm), chẳng phải xoa tro đất vào mình, 
chẳng phải tuyệt thực, chẳng nằm trên đất, 
chẳng phải để thân mình nhớp nhúa, cũng 
chẳng phải ngồi xổm mà người ta có thể trở 
nên thanh tịnh, nếu không dứt trừ nghi hoặc. 

Ascetic pracfces as suppor(s for the 

cultivated path: Dùng các thứ khổ hạnh làm trợ 

duyên để tu hành, đừng quá tham cầu các thứ ngũ 
dục—See Eight crucial elements for Pure Land 
cultIvators. 

Ascetical spirituality: Tinh thần tu khổ hạnh. 

Asceficism (n): Chủ nghĩa Khổ hạnh— Cuộc 

sống khổ hạnh—Life of ascetisism——Asceticism, 

in which the body 1s uselessly subjected to all 
forms of mortification. This is one of the ten 
wrong ways into which the Yogin may fall— Chủ 
trương khổ hạnh, nó luống công bắt sắc thân chịu 
mọi hình thức ép xác. Đây là một trong mười lầm 
lạc mà thiển giả có thể bị rơi vào—See Ten 
wrong ways Into which Zen practitioners may fall. 

Asceticism or selfish Hinayana salvafion: 

Nhị thừa—See Ten disturbers of the religious 

life. 

Asekho pugøalo (p): The non-learner—Vô học 

nhân—See Three dharmas (XXXT]). 

Ashamed (a): Hổ thẹn. 

Ashamed for the misdeeds of others: Quý— 

Hổ theẹn—Hổ thẹn vì việc làm xấu của người (đối 

với việc xấu mình làm mà không ai biết, tuy 

nhiên bản thân mình cảm thấy xấu hổ thì gọi là 

“Tàm.” Đối với việc xấu mình làm mà người 

khác thấy, mình thấy xấu hổ thì gọi là “Quý” hay 

hổ thẹn). 


Ashamed of the small and in love with the 
great: Sỉ Tiểu Mộ Đại —Ashamed of the 
Hinayana and ¡in love with the Mahayana—Chối 
bỏ hay mắc cở với cái nhỏ (Tiểu Thừa) và mến 
mộ cái lớn (Đại Thừa). 

Ashavajit (sk): A Nhã Kiểu Trần Như— 
Ashavajit, one who used to practice asceticism 
wíh Prince Siddhartha before he became 
Buddha. He 1s one of the first five disciples of the 
Buddha in the Deer Park—Người đã từng cùng tu 
khổ hạnh với Thái tử Sĩ Đạt Đa trước khi Ngài 
thành Phật. Kiều Trần Như là một trong năm đệ 
tử đầu tiên của Phật trong vườn Lộc Uyển. 
Ashikagashi (ap): Dòng họ Túc Lợi Thị (Nhật). 
Ashraddhya (sk): Lack of faih-—Bất tín hay 
không tín nhiệm hay tin tưởng ai—See Fifty-one 
Dharmas Interactive with the Mind. 

Asipattra (skt): Kiếm Lâm Địa Ngục—See Hell 
Of the forest of swords. 

Asita (sk): A Tư Đà —A hermit sage of 
Kapllavastu (at that time there were many 
hermits who lived outside Kapilavastu) named 
Asia, the most revered among the Brahmans. 
When Prnce Siddhartha bơm, King 
Shuddhodana asked Asia the 
newborn child's physiognomy. The old sage 
uttered blesings for the Prince. After divination, 
tears dropped from his eyes. King Suddhodana 
was puzzled and asked the old sage why he 
swept. The old sage told the King: “The Prince 
has all the transcendental looks of a Great Man. 
He has thirty-two great features of a øgreat man. 
If he leads a religilous life, he will attain 
Enliphtenment and become a Teacher of men and 
devas. If he succeeds to the throne, he would 
most certainly be a ruler of the four domains and 
would become a rare Holy King. But 1t is a pity 
that I am too old and cannot live to see the Prince 
attain Enlightenment. So IÏ am overcome by a 
sense of sadness.” (Asita foretold that 1f the boy 
remained ïn the secular world, he would become 
a wheel-turning (supreme) king by the age of 
twenty nine, but If he renounced the secular life, 
which was more probable, he would achieve 
supreme wisdom and attainn Buddhahood). After 
hearing the prediction of the old sage, King 
Suddhodana was filled with both Joy and sorrow. 


Was 
{fO ©xamine 


256 


No matter how mụuch King Suddhodana tried to 
keep the Prince from leaving the Royal Palace, at 
the age of 29, the Prince left his father”s palace 
and became a 
eventually at the age of 35, he attaned 
enlightenment—For more Information, pÏease see 
A Tư Đà—A-Tư-Đà, một ẩn sĩ nổi tiếng của 
thành Ca Tỳ La vệ (vào thời đó có rất nhiều ẩn sĩ 
sống ở ngoại thành Ca Tỳ La Vệ). Khi Đức Phật 
vừa đản sanh, vua Tịnh Phạn mời A Tư Đà xem 
tướng đứa nhỏ. Sau khi chúc phúc và xem tướng 
Thái Tử, A Tư Đà bỗng dưng rơi lệ, làm cho vua 
Tịnh Phạn vô cùng lo lắng, gặng hỏi nguyên 
nhân. A Tư Đà tâu vua Tịnh Phạn: “Thái tử có 
tướng mạo phi phàm. Ngài có 32 tướng hảo. Nếu 
xuất gia, Ngài sẽ đắc thành Chánh Giác, là đạo 
sư của người và trời. Nếu kế thừa ngôi vua, Ngài 
sẽ thống lãnh thiên hạ, trở thành một Thánh 
vương hy hữu. Chỉ tiếc rằng tôi đã quá già, không 
thể đón chờ ngày Thái Tử đạt thành Chánh Giác, 
vì thế tôi cảm thấy buồn thương cho mình.” (A Tư 
Đà đã nhìn thấy 32 tướng hảo của một bậc vĩ 
nhân, đã tiên đoán cậu bé sẽ là bậc tối thượng 
chuyển luân Thánh Vương trong trần thế, nhưng 
nếu xuất trần thì cậu sẽ trở thành Phật với trí huệ 
tối thượng thừa). Sau khi nghe lời tiên tri của A 
Tư Đà, vua Tịnh Phạn vừa mừng vừa lo. Sau đó 
dù vua Tịnh Phạn có cố gắng thế mấy để giữ 
chân Thái Tử, cuối cùng năm Thái tử 29 tuổi, 
Ngài cũng từ bỏ tất cả để làm một khất sĩ không 
nhà và sáu năm sau Ngài đã đắc thành Chánh 
Đẳng Chánh Giác. 
Asita-rsi (sk): A Tư Tiên—A Tư Đà—A Thị Đa. 
l) A rsi who spoke the Saddharma-pundarika- 
sutra to Sakyamunl In a former Incarnation: 
VỊ Tiên trong quá khứ đã nói Kinh Pháp Hoa 
cho Đức Phật (trong một tiền kiếp) nghe. 
2) The aged saint who pointed out the Buddha- 
signs on Buddhaˆs body at his birth: Đạo Sĩ A 
Tư Đà đã vào hoàng cung xem tướng cho 
Thái Tử Sĩ Đạt Đa lúc ngài mới đản sanh— 
See Asifa. 
Asiti (skÐ: Eighty—Bát thập (80). 
Ask about another”?s welfare: Vấn Tấn—To 
make Inqurry, orally or by folding the hands; 
interrogate; to try a case— Chấp hai tay lại và 
miệng vấn an ai thì gọi là vấn tấn (chấp tay cung 
kính hỏi thăm sức khỏe của ai). 


homeles mendicant and 


Ask about Buddha Dharma: Vấn (hỏi về) 
Phật pháp. 
Ask for considerafion or pardon: Ksamayati 
(sk)——Sám ma (xin sám hối tội lỗi trước chúng). 
Ask for ordination: Xin thọ giới (xuất gia). 
Ask someone to do something: Bid someone 
to do  somethinege—Tell 
something—Bảo ai làm việc gì. 
Ask someone”s permission to do something: 
Beg someone”s permission to do somethinge—Xin 
phép ai để làm điều gì —After perceiving the true 
pIcture of life, the Buddha asked his father's 
permission to renounce the world—Sau khi nhận 
chân ra bộ mặt thật của đời sống, đức Phật xin 
phép cha từ giả thế tục. 
Ask for something carnestly: 
something strongly—CTrave (v) for something— 
Tha thiết đòi hỏi điều gì. 
Ask about Zen: Hỏi Thiên. 
Asking for instruction: Thỉnh Ích—lIn Zen, 
there ¡1s a kind of question which asks for 
I1nstruction. This is what 1s generally asked by a 
novice of the master, wishing to be enlightened 
on such subJects as Buddha, the signification of 
Bodhidharma'”s visit to China, the essence of the 
Buddhist teaching, the Dharmakaya, etc—Trong 
nhà Thiển, có loại câu hỏi xin chỉ dạy. Thông 
thường là câu hỏi của đệ tử hỏi thầy, muốn hiểu 
rõ những vấn để như Phật Đà, Tổ Bồ Đề Đạt Ma 
sang Tàu làm øì, yếu chỉ của Phật pháp, Pháp 
thân, vân vân—See EIghteen kinds of question. 

Asking for pardon: Khamapana (sk)—Hối lỗi. 

Aslesa (skÐ: Liễu —Name of one of the twenty 

eipht  constellaions—See Twenty eight 

constellations. 

Asmagarbha (sk0: A Thấp Ma Yết Bà. 

I1) Hổ phách: One of the saptaratna, amber, or 
yellow amber—Hổ phách là một trong thất 
bảo—See Seven treasures of Enlightened 
Beings. 

2) Emerald: Ngọc Bích. 

3) Agate: Mã Não. 

Asman (skt): A Thấp Ma—Hồn sỏi, cục đá—A 

síone——A rock. 

Asmimana (p): Abhimana or atma-mada (skt— 

Ngã Mạn. 


someone to do 





Desire 


257 


I1) Self-superiority: Sự kiêu hãnh của tự ngã— 
Self-sufficlency——Pride of self. 

2) Exalũng self and depreciating others: Cậy 
vào cái ta mà khinh mạn hay kiêu ngạo 
người khác ——Self-intoxilcaton or pride of 
self. 

3) Ego-conceit: Tính tự cao tự đại của cái ta— 
Egotism. 

Asoka (272- 236 B.C.): A Dục Vương. 

Emperor of India, founder of the Maurya 
Dynasty. A great Buddhist ruler, who was 
converted to Buddhism from Hinduism in 259 
B.C. after a long period of war and conquest. But 
according to some other legends, he was the third 
king of Indian Maurya dynasty. He is widely 
viewed in Buddhist tradition as the paradigm of 
the “religious king” The grandson of 
Candragupta Maurya and son of King Bindusara, 
Asoka 1s best remembered for his “rock edicts” 
that outlined his ruling philosophy and which 
were placed throughout his realm. According to 
traditional histories, he was a harsh and ruthless 
ruler in his early years, but after a bloody war 
against the neighboring state of Kalinga in 260 he 
renounced the method of armed conquest and 
became a Buddhst lay disciple in the 
VibhaJyavada tradition, described in Rock Edict 
XIH. Buddhist tradition asserts that he convened 
the “Third Buddhist Council” at his capifal city of 
Pataliputra under the direcion of the monk 
Moggaliputta Tissa, which was attended by 1,000 
monks and which decided that the VibhaJyavada 
doctrine should be considered orthodox and that 
monks adhering to other systems be expelled 
from the Samgha. His other major contribution to 
the development of Buddhsm was his 
sponsorship of a mission by his son Mahinda (a 
Buddhist monk) to Sri Lanka. This was so 
successful that the king of Sri Lanka became a 
Buddhist convert, and subsequently Buddhism 
became the state religIlon—Một vì vua Ấn Độ, 
người đã tạo dựng triều đại Maurya. Một quân 
vương Phật tử, đã cải đạo từ Ấn Độ giáo sang 
Phật giáo năm 259 trước Tây Lịch sau một cuộc 
trường chỉnh. Nhưng theo những truyền thuyết 
khác thì ông là vị vua thứ ba của triều đại 
Maurya. Ông được xem như là một quân vương 
Phật tử. Ông là cháu nội của vua Candragupta 


Maurya và là con của vua Bindusara. Vua A Dục 
được nhớ đến nhiều nhất bởi những trụ đá dựng 
lên trên toàn cõi đế quốc của ông để nói lên sắc 
luật trị quốc của mình. Theo lịch sử truyền thống 
thì ông là một vì vua độc ác trong nhiễu năm, 
nhưng sau cuộc chiến đẫm máu với xứ láng giềng 
là Kalinga vào năm 260 trước Tây lịch, ông đã từ 
bỏ phương cách chinh phục bằng vũ lực, và trở 
thành Phật tử theo phái Tỳ Ba Sa, như đã ghi lại 
trong bia đá sắc luật số XII. Truyền thống Phật 
giáo xác quyết rằng chính ông là người đã triệu 
tập Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần thứ ba tại thủ 
đô Ba Liên Phất dưới sự chủ trì của Moggaliputta 
Tissa, và một ngàn vị Tăng tham dự, quyết định 
rằng giáo pháp của Vibhajyavada phải là giáo 
pháp chính thống, chư Tăng nào theo hệ thống 
giáo pháp khác sẽ bị trục xuất ra khỏi Tăng đoàn. 
Sự cống hiến chính của ông là việc bảo trợ cho 
đoàn truyền giáo do chính con trai ông dẫn đầu đi 
đến Sri Lanka. Đoàn truyển giáo này đã thành 
công đến nỗi vị vua của Sri Lanka đã cải đạo 
thành Phật tử, và kết quả là đạo Phật đã trở thành 
quốc giáo tại đây. 





(Asoka”s pillar in Sarnath—Trụ đá do vua A Dục 
dựng lên tại Sarnath) 


Buddhism began to flourish in the 3'” century 
B.C. under the patronage of Emperor Asoka, ruler 
of the Magadhan Empire which covered most of 
northern India. Asoka abandoned a tradition of 
ruling by conquest and became engaged in setting 
up a kingdom governed according to Buddhist 
Dharma. Influenced by the teachings of the 
monastic commumity (Sangha), he expressed the 
desire to protect and please the people, and urged 


258 


and rewarded generosiy. Asoka Inaugurated 
many public works to commemorate the Buddha 
and 1s largely responsible for the proliferation of 
stupas (relic mounds) and the cult of devotion at 
these stupas. His views and ordinances, through 
which he tried to implement Buddhist ideas, were 
recorded in his famous edicts carved on rocks and 
pillars throughout his empire—Đạo Phật bắt đầu 
hưng thịnh vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch dưới sự 
bảo trợ của vua A Dục, người trị vì vương quốc 
Ma Kiệt Đà bao trùm hầu hết miễn Bắc Ấn Độ. 
Vua A Dục đã từ bỏ truyền thống cai trị bằng 
xâm lược và thành lập một vương quốc cai trị 
bằng giáo pháp của Đức Phật. Chịu ảnh hưởng 
bởi giáo lý của Tăng đoàn, nhà vua đã thể hiện 
lòng mong muốn bảo vệ và mang lại an lạc cho 
thân dân, ông khuyến khích và tưởng thưởng lòng 
bao dung độ lượng. Nhà vua đã khánh thành 
nhiều công trình công cộng nhằm tưởng nhớ Đức 
Phật và chịu trách nhiệm phần lớn sự phát triển 
của các bảo tháp và sự thờ phụng các bảo tháp 
này. Qua những chỉ dụ được khắc chạm lại trên 
các tảng đá hay trụ đá rải rác khắp nơi trong 
vương quốc, chúng ta thấy được những quan điểm 
và sắc luật của nhà vua luôn cố gắng thực thi tư 
tưởng đạo Phật. 

Asoka marble pillar: A Dục Vương Thạch 
Trụ—Asoka Marble Pillars, erected by Indian 
king of Asoka In about 250 B.C. in Lumbini 
garden In present-day Nepal and all over the lace 
1n India, to show that the Buddha was born here in 
624 B.C., periods when the Buddha travelled all 
over India to preach his doctrines, and Asoka”s 
support of Buddhism. According to Fa-Hsien In 
the Unassuming Pilgrim (his Journey to India), he 
only recorded six pillars. One was erected behind 
the temple built by king Asoka at Sankasya, on 
the spot where the Buddha descended from 
Trayastrimsa Heaven. According to Buddhist 
legends, here once there was a heretics who 
came to challenge the monks the right to live 
here. At the time, the monks were defeated ¡in 
arguments and prayed together: “If this place 1s 
for the monks to live, please 
miracles.” Right after the vow, the lion on the top 
of the pillar roared loudly. The heretics 
frightened and went away. Two other pillars 
stood at Sravasfa, 1,200 paces from the southern 





show some 


gate of the Jetavana Vihara, In front of two 
rooms. One other pillar was erected in Vaisali, at 
the place where the Buddha gave his alms-bowl 
to the Licchavis as a relic when he left Vaisali for 
Kusinara. According to Buddhist legends, the 
Licchavis in Vaisali wished to follow the Buddha 
to his place of Parinirvana, but the Buddha did not 
agree and they would not go away. The Buddha 
had to use his supernatural powers to make 
appeared a deep ditch that they could not pass. 
Then the Buddha gave them his begging bowl as 
a token of faith and sent them back. The stone 
pilar was erected by King Asoka right over this 
place. The rest two pillars were found ¡n 
Pataliputra, one to the south of Asoka Stupa, and 
the other at the city of Nrraya, bullt by Asoka 
himself. Among these six pillars, three pillars had 
Inscriptions on them. The one near the Asoka 
Stupa had these lines: “King Asoka offered 
Jambudvipa to the Sangha from all parts of the 
world, then redeemed it again. And this, he did 
three times.” The other stupa, also at Pataliputra 
had also an inscription, but Fa-Hsien did not quote 
1t. He mentioned simply that an inscription of this 
pilar related the reason for building it and the 
year, the month and the day of Its erection. The 
thưrd stupa with Inscriptions was erected at 
Vaisali, but here Fa-Hsien mentioned simply that 
a store pillar with Inscriptlons was erected there. 
Of the six pillars Fa-Hsien recorded the height of 
only three stupa. The stone pillar at Sankasya was 
thirty feet hiph. The stone pillar to the south of 
Asoka Stupa measured more than 30 feet high 
(may be he used Chinese foot) and fourteen or 
fifteen feet in circumference, while the pillar at 
the city of Hell measured also more than thirty 
feet high. Four pillars had Images as decorative 
designs. On the top of the left pillar in front of 
Jevatana Vihara stood the Image of a wheel, 
while the right pillar had an Image of an ox. The 
pilar at Sankasya had the Image of a lion on 1s 
top. All four sides of the pillar were shinning like 
glass. The Buddha's Images were carved. The 
pHlar in the city of Hell at Pataliputra had also a 
lion on ifs top—Những trụ đá do vua A Dục của 
Ấn Độ dựng lên vào khoảng những năm 250 
trước Tây Lịch trong vườn Lâm Tỳ Ni của xứ 
Nepal và những nơi khác, ghi dấu nơi Đức Phật 


259 


đản sanh năm 624 trước Tây Lịch, những hoạt 
động hoằng pháp của Đức Phật, cũng như những 
hoạt động hộ pháp của vua A Dục. Trong Người 
Hành Hương Khiêm Tốn Tại Tây Vực của Pháp 
Hiển, ông chỉ ghi lại có sáu trụ đá của vua A 
Dục. Một trụ đá sau chùa do vua A Dục xây ở 
Sankasya, tại nơi Đức Phật từ cung trời Đao Lợi 
giáng trần. Theo truyền thuyết Phật giáo, tại đây 
có lần người dị giáo đến thách đấu với các Tỳ 
kheo để chiếm chỗ ở. Các Tỳ kheo đã thua trong 
cuộc tranh luận đó nên đã khấn như sau: “Nếu 
nơi này dành cho Tỳ kheo ở thì xin điểm lạ xãy 
ra.” Vừa lập nguyện xong thì con sư tử trên đỉnh 
trụ cất tiếng rống lớn, người ngoại đạo hoẳng sợ 
bỏ đi. Hai trụ dựng ở Xá Vệ, cách cổng Nam 
1200 bước, trước hai gian phòng tại tịnh xá Kỳ 
Viên, một bên trái và một bên phải của một căn 
phòng trước tịnh xá. Một trụ dựng ở Tỳ Xá Ly, tại 
nơi Đức Phật đã cho những người Lê Sa bình bát 
khất thực của Ngài để làm kỷ niệm như xá lợi khi 
Ngài rời Tỳ Xá Ly để đi Câu Thi Na. Theo 
truyền thuyết Phật giáo, tại thành Tỳ Xá Ly, 
dòng họ Licchavis muốn theo Đức Phật đến chỗ 
Ngài nhập Niết Bàn, nhưng Ngài không đồng ý, 
và họ cũng không muốn bỏ về. Đức Phật bèn 
dùng thần thông tạo ra một cái hố khiến họ 
không vượt qua được. Sau đó Đức Phật cho họ 
bình bát khất thực của Ngài để làm tin và bảo họ 
trở lui. Ngay tại nơi đây trụ đá đã được vua A 
Dục dựng lên. Hai trụ còn lại được ầm thấy ở Ba 
Liên Phất, một ở phía Nam tháp A Dục Vương, 
và một tại thành Địa Ngục do chính vua A Dục 
xây. Trong sáu trụ đá này có ba trụ được khắc 
chữ. Trụ cạnh tháp A Dục có khắc dòng chữ như 
sau: “Vua A Dục đã hiến dâng toàn cõi Diêm 
Phù Để cho chư Tăng khắp nước rồi chuộc lại. 
Và việc này Ngài đã làm ba lần.” Trụ còn lại 
trong thành Ba Liên Phất cũng có khắc chữ nhưng 
Ngài Pháp Hiển đã không ghi gì về nó. Trong số 
sáu trụ đá, Ngài Pháp Hiển chỉ ghi chiều cao của 
ba trụ. Trụ ở Sankasya cao 30 bộ (có lẽ là thước 
của Trung Hoa). Trụ ở phía Nam tháp A Dục cao 
hơn 30 bộ, chu vi là 14 hay 15 bộ. Các trụ đều có 
hình tượng và hoa văn trang hoàng. Trên đỉnh có 
trụ đá bên trái của tịnh xá Kỳ Viên, có hình ảnh 
một bánh xe, còn trụ đá bên phải của tịnh xá này 
có hình một con bò. Trụ đá ở Sankasya có hình 
một con sư tử. Trên bốn cạnh của trụ đá đều sáng 


như gương, có chạm trỗ những hình tượng Phật. 
Trụ đá ở thành Địa Ngục tại Ba Liên Phất cũng 
có một con sư tử trên đỉnh. 

Asoka Mountain: A Dục Vương Sơn—Núi vua 
A Dục bên Tàu —Asoka Mountann In China. 
Asokaraja Sutra (sk0: Kinh A Dục Vương— 
The sutra wriften about the life of King Asoka, a 
Buddhist ruler and the third king of the Maurya 
Dynasty of Magadha, He 
converted from Hinduism to Buddhism after a 
long period of war and conquest—Kinh nói về 
vua A Dục, vị vua thứ ba của triều đại Mauryan 
của xứ Ma Kiệt Đà, thuộc Trung Ấn. Một quân 
vương Phật tử đã cải từ Ấn giáo sang đạo Phật 
sau cuộc trường chinh. 

Asokarama (skt): Vô Ưu Già Lam——According 
to Eitel in The Dictionary of Chinese-English 
Buddhist  Terms, Asokarama, a 
Pataliputra in which the “third synod was held.”— 
Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, 
Vô Ưu Già Lam là một tịnh xá nơi lần kết tập 
kinh điển lần thứ ba được tổ chức 

Asoka?s stories: Asokàvadàna-mà.là (skt— 
Garland of the legends of King Asoka—A Dục 
Vương Truyện—See Asoka. 

Asoka”s stupa: A Dục Vương Tháp —The stupa 
of King Asoka or the Maha Bodhi Temple 
erected by king Asoka In the third century B.C. at 
Buddha Gaya the  Buddha 
enlightenment over 2,500 years ago In northern 
India, present-day part of Nepal. Behind the 
Maha Bodhi Temple at Buddha-Gaya, there 1s a 
small Ð stupa, made of stone with the carved 
Iimages of Buddhas—Ngôi tháp Vua A Dục hay 
tháp Đại Giác do vua A Dục xây dựng vào thế kỷ 
thứ ba trước Tây Lịch ở Bồ Để Đạo Tràng, nơi 
Đức Phật chứng đạo Vô Thượng Bồ Đề cách nay 
hơn 2.500 năm tại miền bắc Ấn Độ, bây giờ là 
một phần của Nepal. Phía sau Tháp Đại Giác, có 
một tháp nhỏ bằng đá, nằm trong khuôn viên của 
Bồ Đề Đạo Tràng, với những hình tượng nổi. 
Asoka-tree: Vô Ưu Thụ—A Thâu Ca——A Thuật 
Ca—The tree under which Sakyamunl 1s said to 
have been born—Người ta nói Đức Phật đản sanh 
dưới gốc cây nầy. 


in cenfral India. 


vihara 1n 


where atfained 


Aspects: Khía cạnh (giáo pháp)—Two aspects— 
Nhị Phận. 


260 


Aspect of Buddha Recitation: Pháp niệm 
Phậ—See Forty-eight aspects of Buddha 
Recitation. 

Aspectfs of Bhutatathata: Chân Như. 

(A) According to Buddhism, there are fwo aspecfs 
of the bhufatathata, or two truths—Theo Phật 
Giáo, có hai loại Chân Như—See Two 
Truths. 

(B) There are three aspects of Bhutatathata—Có 
ba chân như—See Three aspects of 
Bhuftatathata. 

Aspect of combining reciting Amitabha 

Buddha?”s name and cultivafing on the faith 

of Amitabha: Sắc thái dung thông niệm Phật và 

n ngưỡng A Di Đà ——See Four aspects of 

Amitabha PIetism. 

Aspecfs expressed iỉn words: Y ngôn chân 

như—See Two Truths (B). 

Aspects of the ommniscience of Buddha: 

There are three aspects of the omniscilence of 

Buddha—Có ba siêu việt của Phật—See Three 

aspects of the omniscience of Buddha. 

Aspect of the Pure Land Sect on the faith of 

Amitabha: Sắc thái tín ngưỡng của Tịnh Độ 

tông—See Four aspectfs of Amitabha PIetism. 

Aspect of the Shingon Sect on the faith of 

Amitabha: Sắc thái tín ngưỡng của tông Chân 

Ngôn—See Four aspects of Amitabha Pietism, 

and Forty-eight vows of Amitabha (18). 

Aspect of T?ien-T?ai and Shingon on the 

faith of Amitabha: Sắc Thái Thiên Thai và 

Chân Ngôn—See Four aspects of Amitabha 

Pietism. 

Aspirant (n): Hành giả. 

Aspiration (n): Nguyện vọng. 

Aspiraion for Enlipghtenment and 

Buddhahood: Bồ Đề tâm (khao khát Giác Ngộ 

và thành Phật)—See Bodhi miïnd. 

Aspire (v) for : Khát vọng. 

Asraddhya (skÐ: Asraddha (sk)—Non-beliefF— 

Unbelief—Bất tín—§ee Seventy-five dharmas of 

the Abhidharma Kosa. 

Asrama (skt): Hermitagøe—Monastery—Tịnh xá 

(Phạm uyển)—A place where celibate discipline 


1S pracficed. A living place for hermits—Am hay 

cốc dành cho ẩn sĩ. 

Asrava (skt): Hữu Lậu—Lậu hoặc. 

()_ General meanings of “Asrava”—Nghĩa tổng 
quát của Lậu hoặc: 

I) “Outflow discharge”: Cankers—lmpurity— 


Mental  intoxicants—Unclean—Worldly— 
Lậu hoặc. 
2) Phiển Não: KIlesa (skÙ—Passions— 


Distress——Pain—Affliction——Trouble—— 
Compounded—Mortal—Mortality—— 
reincarnational—Temporal—Whatever 1s in 
the stream of births and deaths. Condiioned 
meris and virtues lead to rebirth within 
samsara—Bất cứ thứ gì trong vòng sanh tử, 
phước đức và công đức hữu lậu đều dẫn tới 
tái sanh trong cõi luân hồi. 

3) Asrava 1s some thing which oozes or flows 
out of the mind and spoils the upward career 
of the Buddhist life; to get rid of asrava 1s the 
aimm of our cultivation. In the confrary, 
anasrava 1s a 





state free from these 
1mpuritles—Hữu lậu —Lậu hoặc—Bợn nhơ—— 
Phiển não——Cankers—Corruptions—Mental 
1nfoxicaton—Defilement—Hữu lậu là một 
cái gì tiết ra hay chảy ra khỏi tâm và thường 
làm hư sự nghiệp hướng thượng của đời sống 
Phật giáo; loại bỏ hữu lậu là mục tiêu của 
việc tu tập. Ngược lại, vô lậu là trạng thái 
vượt thoát khỏi những ô nhiễm nầy. **See 
Four principal poisonous outflows. 

I) According to the Mahayana Buddhism, 
Asrava has the following meanings—Theo 
Phật giáo Đại Thừa, Lậu Hoặc có những 
nghĩa sau đây: 

I1) Taint: Điều ô uế. 

2)_ Corruption: Sự đổi bại. 

3) Mania: Ham mê. 

4)_ Anfatuation: Sự mê đắm. 

53) Addiction (to alcohol or drugs): Nghiện (rượu 
và thuốc). 

6) Defilement: Nhơ bẩn. 

(ID Cankers, a term for greed for sense-desire, 
greed for becoming, 
Ignorance, because of the exudingof these 
defilements from unguarded sense-doors like 
water from cracks In a pot In the sense of 

trickling, or theIr 


Wrong view, and 


constant because of 


261 


producing the suffering of the round of 
rebirths—Theo Thanh Tịnh Đạo, lậu hoặc là 
từ để chỉ dục tham, hữu tham, tà kiến và vô 
minh, vì những cấu uế nầy tiết lậu từ các căn 
môn không được phòng hộ, như nước rỉ từ 
bình chảy, hoặc vì chúng phát sanh những 
khổ sanh tử: 

1l) The floods are so called ¡in the sense of 
Ssweeping away into the ocean of becoming, 
and In the sense of being hard to cross: Bộc 
lưu—Cầàn quét, lùa vào biển hữu, khó vượt 
qua. 

2) The bonds are so called because they do not 
allow disengapgement from an object and 
disengagement from suffering. Both “Eloods” 

“Cankers” 
already mentioned: Hệ Phược—Không cho 
phép gỡ ra khỏi một đối tượng, và không gỡ 
khỏi khổ. 

Asravaksaya (skÐ: Lậu Tận—The end of the 

passions or the exhaustion of the stream of 

transmigration—Chấm dứt dục vọng phiền não, 
hay là cạn dòng sinh tử luân hồi. 


and “bonds” are terms for the 


Asravaksaya-jnana (skÐ: Entry into spiritual 
knowledge which 1s free from all faults—Vô Lậu 
Môn (Lậu Tận Thông)—See Six supernatural 
powers (6). 

Asraya (sk): Sở Y—That on which anything 
depends, the basis of the vijnanas. This Is a 
sudden revulsion or turning over which takes 
place at the basis of consciousness, whereby we 
are enabled to grasp the Iinmost truth of all 
existence, liberatng us from the fetters of 
discrimination. All the Buddhist discipline aims at 
this catastrophe, without which there 1s no 
permanent When 1t 1s 
thoroughly comprehended that the external world 
1S no more than the manifestation of one”s own 
mind, 
discrimination, which is emancipation and not 


conversion at all. 


there 1s a revulsion at the basis Of 
destruction. The revulsion is Suchness; the abode 
1s free from discrimination—Cơ sở mà mọi thứ 
phải tùy thuộc vào, hay căn bản của các thức. 
Đây là sự chuyển biến hay đột chuyển xãy ra 
giữa căn bản của tâm thức, nhờ đó người ta có 
thể nắm được cái chân lý thâm sâu nhất của tất 
cả sự hiện hữu, mà giải thoát chúng ta khỏi 
những ràng buộc của phân biệt. Tất cả việc tu tập 


trong Phật giáo đều nhằm vào cái biến cố nầy, 
không có nó sẽ không có sự cải tiến nào cả. Khi 
người ta hiểu thông rằng thế giới bên ngoài chỉ là 
sự biểu hiện của chính tâm mình; thì có một sự 
đột chuyển từ căn bản của phân biệt, đấy là sự 
giải thoát chứ không phải là sự hủy diệt. Sự đột 
chuyển nầy là chân như, là chỗ trú thoát ngoài sự 
phân biệt. 

Asrayaparavritfi (skÐ: Sudden change from 
ignorance to awakening—Chuyển y (sự đột biến 
chuyển hóa trong tâm thức, đưa tâm thức từ trạng 
thái vô minh sang tỉnh thức). 

Assada (p): Sự 
EnJoyment. 

Assaji (skt): Assaji (p)—A Xà Chí —The disciple 
of the Buddha whose simple declaration of the 
doctrine of causaton converted Sariputra and 
Mogsallana—VỊ đệ tử Phật mà lời tuyên giảng 
về nhân quả đã chuyển đổi cả Xá Lợi Phất và 
Mục Kiềển Liên. 

Assemble (v): Gather—Tụ họp. 

Assemble bubbles: Tụ Mạt The phenomenal 
world likened to assemble seum, or bubbles—Thế 
giới hiện tượng hay các pháp vô thường được ví 
với bọt nước, có đó rồi mất đó. 
Assemble (v) together: 
Samadhi and Samaya. 
Assembly (n): Chúng hội —According to the 
Sangti Sutta 1n the Long Discourses of the 
Buddha, there are eight assemblies—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kính, có tấm 
chúng—See Eight assemblies. 

Assembly of ascetfics: Chúng Sa Môn, một 
trong tám chúng—One of the eight assemblles—— 
See Eight assemblies. 

Assembly of Brahma devas: Brahmaparisadya 
or Parsadya (skÙ—Phạm Chúng Thiên—The 
assembly of Brahmadevas, belonging to the 
retinue of Brahma; the first Brahmaloka; the first 
region of the first dhyana heaven of form——Các vị 
chư Thiên ở cõi trời sơ thiển thuộc sắc giới (Phạm 
Thiên giới được chia làm ba cấp, các vị chư thiên 
ở hạ cấp thì được gọi là Phạm Chúng Thiên). 
Assembly of Brahmains: Chúng Bà La Môn, 
trong tám chúng One of the eiph( 
assemblies—See Elght assemblies. 





vui thích —-Attraction— 


Tam Muội—See 





một 


262 


Assembly of Brahmas: Chúng Phạm Thiên, 
trong tám chúng One of the eiph( 
assemblies—See Eight assemblies. 

Assembly of all Buddhas: Nhất Thiết Phật 

Hội —There are two kinds: 

1) Garbhadhatu: Thai Tạng giới. 

2) Vajradhatu: Kim Cang giới. 

Assembly of all Buddha and Bodhisattva 

embodimenfs in the Vajradhatu mandala: 

Tự Chứng Đàn—Tự Chứng Hội—Hội chúng của 

chư Phật hay chư Bồ Tát hiện thân trong Kim 

Cang Giới Mạn Đà La. 

Assembly of devas of the Realm of the Four 

Great Kings: Chúng Tứ Đại Thiên Vương, một 

trong tám chúng—One of the eight assemblles—— 

See Eight assemblies. 

Assembly of four monks: 

I) Hòa Hợp Chúng An assembly of four 
monks or more live in the same place and 
observe pure precepts together—Một chúng 
hội gồm bốn vị Tăng trở lên, cùng ở một nơi, 
cùng giữ giới thanh tịnh thì gọi là một Hòa 
Hợp Tăng—See Six points of reverent 
harmony or un1fy in a monastery. 

2) Bạch Tứ Yết (Kiết) Ma: To consult with an 
assembly of four monks on maffers of grave 
moment and obtain their complete assent— 
Hội đồng tứ Tăng về những vấn để nghiêm 
trọng (trong Tăng chúng khởi hành sự vụ hay 
thọ giới, trước hết báo cáo với Tăng chúng 
về sự việc ấy gọi là bạch; sau đó dò hỏi ba 
lần xem sự việc ấy nên chăng rồi mới làm 
gọi là tam yết ma). 

Assembly of great charity: Đại Thí Hội—See 

Moksa-mahaparisad. 

Assembly hall: The hall for attendance—Giảng 

đường. 

Assembly of Householders: Chúng Gia Chủ, 

trong tám chúng One of the eiph( 

assemblies—See ElIght assemblies. 


một 


một 


Assembly for instrucfion: Congregation— 
Giáo hội. 

Assembly of Khatfiyas: Chúng Sát Đế Lợi, 
trong tám chúng One of the eipht 
assembliles—See Eight assemblies. 


một 


Assemly of at least of three monks: Sangha 
(skÐ——AIl the monks—Hội chúng Tăng. 
Assembly of Maitreya Buddha: Long Hoa 
Hội—See Dragon-Flower Assembly. 

Assembly of maras: Chúng Thiên Ma, một 
trong tám chúng—One of the eight assemblles—— 
See Eight assemblies. 

Assembly of all merit and virtue: Công đức 
tụ—The Buddha and stupas are assemblies of all 
merit and virtue—Đức Phật và tháp thờ xá lợi 
của Ngài là những công đức tụ. 

Assembly of a monastery fraternity: Hội 
đồng Tăng lữ_—An assembly of a monastery 
fraternity, usually composed of seven monks— 
Pháp hội tự viện gồm bảy vị Tăng—See Seven 
monks. 

Assembly of monks: Body of monks— 
Brethren—Buddhist clerey—Those who practice 
religIon—Tăng chúng (Phạm chúng). 

Assembly of monks for chanting before 
meal: Hộ —Assembly of monks for 
chantng, with food provided, usually before 
eatine—Hội chúng của Tăng Ni niệm chú trước 
khi thọ thực. 

Assembly of monks or nuns: Pháp chúng. 
Assembly of all the monks, 
laypersons: Chúng hội. 

Assembly of non-lay Buddhists: Company of 
at least three or four monks or nuns—Samgha 
(skÐ—Hội chúng Tăng NI. 

Assembly of nuns: Ni chúng. 

Assembly of praise sỉingers: Tán Chúng—The 
assembly of  praise-sinsers led by the 
precentor—Chúng hội tán kinh được hướng dẫn 
bởi một vị “tán đầu”. 

Assembly of the saints: Hải Hội—The 
assembly of the saints, who have great virfIes— 
Chỗ ngồi hội họp của Thánh chúng, những vị có 
đức độ sâu rộng lớn như biển cả. 

Assembly of spirits: Minh Dương Hội—The 
assembly for offerings of the spiris below and 
above, pretas, etc.——Minh ám chỉ loài quỷ nơi cõi 
âm, dương ám chi chư thiên nơi cõi trời hay 
chúng Bà La Môn. Minh Dương Hội là hội cúng 
dường cho hai loại chúng sanh vừa kể trên. 


Trai 


nuns, 


263 


Assembly of the Thirty-Three Gods: Chúng 
Tam Thập Tam Thiên, một trong tám chúng—— 
One of the eiph( assemblles—See Eight 
assembilles. 

Assembly for worship or preaching: Pháp 
Hội—An assembly for worship or preaching— 
Cuộc đại hội để hành lễ hay nghe thuyết pháp. 
Assents to bad actions: Đồng ý các việc ác— 
See Four types of people who can be seen as foes 
1n đisøuse. 

Assert (v): Nhận định. 

Asserfing superiority over inferiors and 
equality with equals: Mana (sk)—Mạn—Khởi 
tâm kiêu mạn cho rằng mình hơn hay mình bằng 
người —See Seven arrogances. 

Assess someone by the worldly work, not by 
the cultivation: Đánh giá người khác bằng việc 
làm thế tục, chứ không bằng sự tu tu tập của 
người ấy—A Bhiksu or Bhiksuni who assesses the 
value of someone by the worldly work, and not by 
that person”s cultivation, commits an Expression 
of Regret Offence——VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ñi 
nào đánh giá người khác qua giá trị của việc làm 
thế tục, chứ không bằng sự tu tập, vị ấy phạm 
giới Ba Dật Đề, phải phát lồ sám hối. 





Assetf: Vật quý —Freedom from disease ¡is the 
greatest asset—Không bệnh hoạn là lợi tối thắng 
(là vật quý). 
Assiduous 
miên mật. 
Assigning names according to the seeming 
and unreal with fixation of ideas: Kế Danh 
Tự Tướng—Gắn tên cố định cho những thứ huyễn 
hão giả danh nên sanh khổ đau phiền não—See 
S1X COATS€T StaØ©S. 

Assimilate one people into another people: 
Đồng hóa một dân tộc với dân tộc khác. 
Assimilation of the new and rejection of the 


pracfice: Asevana (sk)—Hành 


old: Hội nhập vào cái mới và bỏ đi cái cũ (Tân 
trần đại tạ). 

Assist (v): Cứu Giúp đở—To aid—To back 
up—To delive—To give a hand—To help— 
To—To save. 

Assist the poor: Tế bần (giúp đỡ người nghèo). 


Assist and protecft Adhisthana (skÙ— 
Determination—Resolution—Œña trì (giúp đỡ và 
bảo vệ). 

Assist someone in misfortune and danger: 
Save from danger—Cứu khốn phò nguy. 
Assistant (n): Người phụ tá—Abbot Assistant— 
Thầy Phó Trụ Trì. 

Associate with bad friends: Gần gủi ác tri 
thức —See Nine kinds of irregular death. 
Associate with all enlightening beings: Thân 
cận tất cả Bồ Tát —See Ten kinds of profound 
øreat determinations that enlightening beings do 
not abandon. 

Associate with all good spiritual friends: 
Gần gửi tất cả thiện tri thức—See Ten kinds of 
profound great determinations that enliphtening 
beings do not abandon. 

Associated with: Liên kết với. 

Association (n): Hội đoàn—Buddhist 
assoclations—Các hội đoàn Phật Giáo. 
Associating with all øood companions: Y chỉ 
gần gủi tất cả thiện hữu thực hành hạnh Bồ Tát— 
Ssee Ten kinds of basis on which Great 
Enlightening Beings carry out theIr practices. 
Associaton with good people: Sappurisa- 
samseva (p)—Thiện nhân thân cận (đi lại với 
thiện hữu tri thức). 

Assume (v): Cáng đáng—To undertake—Giả— 
See Fallacy. 

Assume power: Chấp chính. 

Assumption (n): Sự giả định— Thừa nhận— 
Recognition—All monotheistic religions start with 
cerftain assumptions, and when these assumptions 
are contradicted by the growth of knowledge, 
SOTTOWS Increase and Increase. Buddhism starts 
with no assumptions. l( stands (bases) on facts, 
therefore, 1f the dry lipht of 
knowledge——Tất cả những tôn giáo nhất thần bắt 
đầu bằng những giả thuyết và khi những giả 
thuyết nầy mâu thuẫn với sự phát triển của kiến 
thức thì khổ đau tăng trưởng. Đạo Phật không có 
giả định, mà dựa trên sự kiện, do đó không bao 
giờ lánh xa ánh sáng trí tuệ. 

Assurance (n): Mudra (sk)—Bảo đảm—Dấu 
ấn—Approval—ằGuarantee—Warranty— 
Security-—lnsurance Acceptance—Sự chấp thuận 


never shuns 


264 


Biểu tượng (dấu hiệu) —Stamp——Approval— 
Emblem——Proof—Seal—Sign—Symbol 

Manual signs indicative of varlous Ideas—See 
Mudra and Four functflons of cognition. 
Assurance of ending of the síream of 
transmigration: Assurance of the attainment of 
Nrrvana. 
transmisration 1s ended and nirvana at(ained— 
Lậu tận chứng hay lậu tận minh (niết bàn). Chứng 
lý Niết Bàn hay chứng thực sự chấm dứt của 
dòng luân hồi sanh tử và đạt được đạo quả Niết 
bàn. 





The realizaton that the stream of 


Assurance or realization: Chứng—See Four 
functions of cognition. 

Assurance of universal salvafion: Quả Trục 
Nguyện—The twentieth of Amitabha's forty- 
eight vows—Sự chắc chắn của việc phổ cứu, 
nguyện thứ hai mươi trong Tứ Thập Bát Nguyện 
của Phật A Di Đà. ** See Forty-eight vows of 
Amitabha (20). 

Assuredly can: Ấn khả ——Recognition of ability 
or suitability—Công nhận khả năng hay sự thích 
hợp của ai. 

Asta (skt): Eight—Tám. 

Astaksanah  (skÐ: Bát xứ—Eipht 
Inopportune situations—Eight places of difficulty. 
** See Eight difficult circumstances fo see a 
Buddha or hear his dharma. 

Astamarga (skU: Bát Chánh Đạo—The 
eightfold noble path—See Eight Noble Paths, and 
Thirty-seven Aids to Enlightenment 
Astangikamarga  (skt: Ashtangika-Magga 
(p)—Bát Chánh Đạo—See Eight Noble Paths. 
Asta-sahasrika-prajna-paramita-sutra (skÐ: 
A Sanskrt term for “Eight Thousand Line 
Perfection of Wisdom Sutra.” Widely considered 
by modern scholars to be the earliest extant text 
of the “Perfection of Wisdom” (Prajna-Paramita) 
literature 
Mahayana Buddhism. Probably composed some 
time around the second century B.C. lt contains a 
discourses spoken by Sakyamuni Buddha that 
discusses many of the key doctrines that later 
came to character1ze Mahayana, with a particular 
focus on “emptiness” (sunyata)—Từ Bắc Phạn 
chỉ “Bài kinh tám ngàn câu kệ về Bát Nhã Ba La 
Mật.” Được nhiều học giả thời cận đại xem như 


nan 


and the earliest known text of 


là kinh văn “Bát Nhã Ba La Mật Đa” sớm nhất 
của trường phái Đại Thừa còn lưu giữ lại được. 
Kinh này có lẽ được biên soạn vào khoảng thế kỷ 
thứ hai trước Tây lịch. Nội dung chứa đựng những 
bài giảng của Đức Phật bàn luận về giáo thuyết 
chánh yếu mà sau này trở thành đặc trưng của 
trường phái Đại Thừa, đặc biệt là tập trung vào 
giáo thuyết “tánh không.” 

Astan (sk0: Át Sắc Tra—The eipht divislons of 
the 24 hour day—Tám phần của 24 giờ trong 
ngày. 

Astasahasrika-Prajnaparamita-Sutra (skÐ: 
Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật —The sutra 
consists of 10 in the 37 volumes in the Great 
Prajnaparamita sutra. The sutra explains about 
the “Sunyata” of all things—Kinh gồm 10 quyển 
trong số 37 quyển của bộ Bát Nhã Ba La Mật. 
Kinh nói về “Tánh Không” của chư pháp. 
Asta-vimoksa (sk0Q: Bát Giải Thoát 
Muội—See Eight liberations. 

Asthis (skt: Contemplate on left-over white 
bones—Quán xác chỉ còn lại xương trắng — 
Tưởng nắng chan mưa gội, thây nay chỉ còn trơ 
lại một bộ xương trắng—See Nine types of 
mediftation on corpse. 


Tam 


Astika (skt): To cling to actuality (existence)— 
Chấp có—The realists who maintain the universe 
to be real. The Buddha condemned both realists 
and non-realists—Kẻ chấp là vũ trụ có thật. Phật 
phần bác cả hai phái chấp có và chấp không. 
Astinasti (sk): Hữu và Vô—Being and non- 
being. 

Astringent taste of all food: Chứng Táo Bón— 
One of the five epidemics In Vaisali during the 
Buddha”s lifetime—Một trong năm loại bệnh 
ngặt nghèo trong thành Vaisali vào thời của Đức 
Phật—See Five epidemics. 

Astrologer (n): Chiêm tỉnh gia. 

Astrology (n): Khoa Thiên văn Tử vi—Fortune 
teller—Spirit world—Look at the stars to tell 
people's fortunes: Nhìn sao đoán mệnh—A 
Bhiksu or Bhiksuni who looks at the sfars to tell 
people”*s fortunes (astrology) In order to earn 
money, or even not to earn money but to mislead 
people Into superstitlons, commifs an Expression 
of Regret Offence——VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni 
nào xem sao để đoán vận mệnh để kiếm tiền, 





265 


hay ngay cả không kiếm tiền cũng là hướng dẫn 

người sai lạc vào mê tín dị đoan, đều phạm vào 

giới Ba Dật Đề, phải phát lồ sám hối. 

Astronomical calculations: Calendar—Lịch. 

Astrophysicist: Nhà vật lý thiên văn học. 

Astute (a): Tinh khôn—Xuất chúng. 

Astute intelligenee: Trí thông minh xuất chúng. 

Asubha (p): Ác Lộ. 

I)_ Evilrevealed: Tính độc ác được biểu lộ ra. 

2) All kinds of impure water (foul discharges) 
discharged from human body such as pus, 
blood and urine, etc.: Chất lỏng bất tịnh hay 
các loại nước không sạch sẽ toát ra từ thân 
người như mủ, máu, nước tiểu, v.v. 

3) Contemplation of the ten disgusting objecfs 
which coincide with essentially with the 
practice of charnel ground contemplation: 
Bất tịnh—Sự suy gẫm về mười đối tượng 
ghê tởm, về căn bản giống như sự suy gẫm 
về nghĩa trang. 

4) Ten objects of meditation on impurity: Mười 
Đề Mục về Bất Tịnh —See Forty meditation 
subJects. 

Asubham (p) Samkilesa (p)—Mala or 

Samklesa (skt)—lImpurity—Sự bất tịnh (không 

thuần tịnh hay không trong sạch)—Defilement— 

Uncleanness—Nhiễm trược—There 

kysaya perlods of turbidity, Impurity or chaos— 

See Mala (1) and Seven defilements. 


are flve 


Asubhasanna (p): Perception of foulness—Bất 

tịnh tưởng—See Seven perceptions. 

Asunyafa (sk0: Asunnàta (p)—Emptilessness— 

Phi không hay không phải là Không, rỗng tuếch 

hay không có gì. 

Asura (skt: A Tu Luân—A Tô La—A Tố La— 

A Tu La—War gods—Fiphting-like gods—See 

Eight classes of divintles, Eipht(t classes of 

supernatural beings In the Lotus Sutra and Eight 

classes of nagas and devas. 

() The meanings of “Asura”: Nghĩa của A Tu 
La. 

I) A Sanskrt term for “demi-god.” These 
beings are sometimes considered to be the 
evil spiris. They are the opponents of the 
gods (deva), with whom, especially Indra, 
they wage constant war, primarily motivated 
by Intense envy for the superlor blessings of 


2) 


3) 


4) 


5) 


gøods. This is one of the six destinies (gøatI) of 
sentent beings, the others being gods, 
humans, animals, hungry ghosfs, and hell 
beings—Từ Bắc Phạn có nghĩa là “á thần.” 
Những chúng sanh mà đôi khi người ta cho là 
ác quỷ. A Tu La là những kẻ đối nghịch với 
chư thiên, đặc biệt là với vua trời Đế Thích, 
chúng thường hay phát khởi chiến tranh vì 
ganh ghét với phước đức thượng thặng của 
chư thiên. Đây là một trong sáu nẻo luân hồi 
của chúng sanh, những nẻo khác là chư thiên, 
nhân, súc sanh, ngạ quỷ, và địa ngục. 

The realm of demi-gods: An Inverterately 
angry person, subJect to frequent oufburst of 
anger. A devil (unruly being) who 1s fond of 
(love to) fiphting by nature. The word 
“Asura” means “ugly” or “ungodly.” Asuras 
may live in the heavens, among people, in 
the animal realms or as ghosts. One of the ten 
beings living ¡1n the different states of 
existence—Á thần A Tu La, người hay nổi 
cơn giận và bản tính thích đánh lộn. Chữ A 
Tu La có nghĩa là xấu xí, không thánh thiện. 
A-tu-la có thể sống trên trời, trong cõi người, 
hay súc sanh, ngạ quỷ. Một trong mười loại 
chúng sanh—See Six paths. 

Asura 1s said to mean “not a god”; however, 
they have the blessings to be reborn In the 
heavens, but they don't have the virtue of the 
gøods. They are spirits that are enemies of 
Indra: A Tu La không phải là chư Thiên; tuy 
nhiên, A Tu La được phước tái sanh vào cõi 
trời mà không có đức hạnh của chư Thiên. A 
Tu La là những vị Thần thường đánh nhau 
với Vua Trời Đế Thích. 

There 1s another kind of Asuras which are 
distinguished from the asuras that combat the 
gods of the Tavatimsa heaven, who are 
included among the Tavatimsa gods: Còn 
một loại A-tu-la khác với loại á thần hay 
chiến đấu với chư Thiên, loại nầy sống trên 
Ba-Mươi-Ba Tầng Trời, được coi như trong 
số các chư Thiên. 

A kind of beings having functions both good 
and evil, both deva and demon: Một loại 
chúng sanh hành xử cả thiện lẫn ác, cả trời 
lẫn quỷ. 


266 


6) Asuras also have realms, rulers and palaces, 
as have the devas; but they are not devas for 
theIr forms are very ugly: A Tu La cũng có 
cảnh gới, cung điện như chư Thiên, nhưng 
không phải là chư Thiên vì hình thể rất xấu 
Xí. 

I) According to Professor Soothill ¡in The 
Dictionary of Chinese-English Buddhist 
Terms, and according to the Surangama 
Sufra, book Nine, there are four kinds of 
asura—Theo Giáo Sư Soothill trong Trung 
Anh Phật Học Từ Điển, và theo Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, quyển Chín, có bốn loại A Tu 
La—See Four kinds of asura. 


(ŒIDDemons of higher order—A-tu-la—See 
Seven sfates of sentient beIngs. 
(V)Asura  one of the ceiph( classes of 


supernatural beings who protect Buddhism 
mentioned ¡in the Lotus Sutra or eight Vajra 
Deites—Một trong tám chúng sanh siêu 
nhân hộ trì Phật pháp được nói đến trong 
Kímh Liên Hoa—See Eight 
supernatural beings In the Lotus Sutra. 

(V) One of the nine states of bondage—Một 
trong chín trạng thái bị trói buộc—See Nine 
states of bondage and the one state of 


classes Of 


liberation. 

(VDOne of the nine states of bondage: Một trong 
chín trạng thái trói buộc—See Nine sfates of 
bondage and the one state of liberation (A). 

Asura-army: Tu La Quân—-The army of 

Asuras, fighting on the asura battlefield against 

Indra—Quân binh của A Tu La, đánh nhau với 

trời Đế Thích. 

Asuras Realm: Cõi  A-Tu-La—Titanic 

Demons—Asuras are unruly beings that love to 

fipht. Their name means “ugly.” I(t also means 

“ungodly” because, although some Asuras enJoy 

heavenly blessinøs, nonetheless, they lack 

authority 1n the heavens. In fact, Asuras are those 
who like to Dharmas and prefer performing 
offerings; however, they are hot-tempered, perfer 
to ridicule other people; thus born In this realm. 

There are four categorIes of Asuras 1n the Three 

realms of Existence—A-tu-la là những sinh vật 

ngỗ nghịch ưa thích chiến đấu. Tên của chúng có 
nghĩa là “Xấu tệ.” A-tu-la còn có nghĩa là “không 

Thánh Thiện” vì mặc dù có vài loại A-tu-la cũng 


hưởng phước trời, nhưng không có quyển lực nhà 

trời. Kỳ thật, A-tu-la là những người hâm mộ 

Phật pháp và ưa cúng dường, nhưng tánh khí nóng 

nãy, hay ngạo báng nên sanh ra trong đường nầy. 

Trong Tam Giới có bốn loại A-tu-la: 

l)  Asuras In the path of ghosts, born from egøs 
and belong to the destiny of ghosfs, who use 
their strength to protect Dharma and can with 
Spiritual penetrations travel through space: A- 
Tu-La Quỷ Đạo—Loại quỷ A-tu-la, sanh 
bằng trứng trong loài quỷ, dùng sức mạnh 
của mình để hộ trì Chánh Pháp và nhờ thần 
lực chúng có thể du hành vô ngại trong 
không gian. 

2) Asuras In the realm of Animals. They are 
Asuras who belong to the destiny of animail: 
A-Tu-La Súc Sanh Đạo—Loại quỷ A-tu-la 
sanh trong đường súc sanh. 

3) Asuras In the realm of humans. They are 
Asuras born from wombs and belong to the 
destny of humans: A-Tu-La Nhơn Đạo— 
Loại quỷ A-tu-la sanh trong nhơn đạo. 

4) Asuras In the realm of gods. They are Asura 
Kings who come Into being by transformation 
and belong to the destiny of gods. They 
support Dharma with a penetrating power and 
fearlessness. They struggle for position with 
the Brahma Lord: Thần A-Tu-La Vương— 
Loại nây do hóa sanh mà thành trong đường 
Thiên đạo, chúng hổ trợ Phật pháp bằng sức 
thần thông và vô úy. Chúng đấu tranh để đạt 
đến địa vị Phạm Chủ. 

Asura-way: A Tu La đạo (thường là kẻ hay 

kiếm chuyện gây gỗ), một trong lục đạo ——Asura 

destiny, one of the six paths. 

Asura-wine: Sura (skt)—Tu La Tửu—Wine, 

SpIrifs, but it 1s also Interpreted as asura wine, I.e. 

the non-existen—Rượu Tu La, cũng được diễn 

dịch như là A Tu La Tửu nghĩa là “không có 
rượu.” Ý nói cái gì không hiện hữu. 

Asva (skÐ: A Thấp Bà—Con ngựa——A horse. 

Asvabhava (sk): Không có tự tính—Vô Tự 

Tính —No individual nature—No own nature—— 

NÑot made out of 1tself—Without self-nature—— 

Without a nature of is own—Being without self- 

nature. The state of being without self-nature. All 

things 
independent 


Iindividual Ð nature or 


being composed of 


Without 
©xIstence, 


are 


267 


elements which disintegrate—Không có tự tính 
hay ngã tính. Trạng thái của hữu mà không có tự 
tính. Tất cả các pháp đều là nhân duyên pháp chứ 
không có tự tính. 

Asvaghosa: Asvaghosa Bodhisatva—Mã Minh 
Bồ Tát —A Sanskrit term for “Horse Sound.” A 
Buddhist writer and poet of the first or the second 
century A.D. (600 years after the Buddha's 
nirvana). Author of the Buddha-Carita Kavya, 
famous life of Buddha In verse. He was a famous 
writer whose patron was the Indo-Scythian king 
Kanishka. According to Buddhist tradition he was 
born a brahman but was converted to Buddhism 
by a monk named Parsva, who belonged to the 
VaIbarsva. 
Buddhism; he finally settled at Benares, and 
became the twelfth patriarch. His name 1s 
atfached to the ten works. The two of which have 
exerted great influence on Buddhism are Buddha- 
carita-kavya-sutra, translated into Chinese by 
Dharmaraksa around 414-421 A.D., later 
translated ¡nto English by Beal, S.B.E.; and 
Mahayana-sraddhotpada-sastra, translated by 
Paramartha, around 554 A.D., and by Siksananda, 
695-700 A.D.; later translated Into English by 
Taitaro Suzuki in 1900. He gave to Buddhism the 
phiosophical bass for 1s Mahayana 
development. Asvaghosa occuples a unique 
position not only ¡in the history of Buddhist 
thought but also in the whole tradition of Sanskrit 
poetry. The chief contribution which Asvaghosa 
made to the history of Buddhist thought was his 
emphasis on Buddha-bhakti. Thouph the 
Mahayamist teachings had been spreading for at 
least two to three centuries before his time, they 
find the first notable expression 1n his wrifings, In 
spte of the fact that he belonged to the 
Sarvastivada school. The Buddhacarita described 
the le of Lord Buddha in a chaste and stately 
style, though written with considerable restraint. 
The original poem, as known to I-Ch”ing in the 
Chinese translation in the seventh century A.D., 
contains 28 cantos. The Tibetan translation also 
has the same number of cantos. 
original Sanskrit version must also have consisted 
of 28 cantos. However, only l7 are preserved In 
Sanskrt today, and generally only the first 
thirteen are regarded as authentic. I-Ching says 


He was a Brahmin converted to 


Hence the 


that in his time this beautiful poem was “widely 
read or sung throughout the five divisions of 
India, and the countries of the Southern Sea.` In 
Buddhacariya, Buddhaghosa not only øIves us the 
best account of the life of Lord Buddha, but also 
øIves evidence of his encyclopaedic knowledge 
of Indias mythological tradiilons and pre- 
Buddhistc philosophical systems, nofably the 
Sankhya. The Saundarananda-kavya narrates the 
ordinaton by the Buddha of Nanda, his half- 
brother. Besides these two sipnificant poetical 
works, Asvaphosa wrote three Buddhist dramas 
which were discovered by H. Luders in Turfan in 
Central Asia at the beginning of the twentieth 
century. Of these, the Sariputraprakarana with 
nine acts 1s the most Important. It is the oldest 
dramatic work In Sanskrit literature. Asvaghosa 
also wrote a lyrical poem called Gandistotra- 
gatha which consists of 29 stanzas in the 
sragdhara E.H. Johnston questions 
Asvaphosa's authorship of this work, but as 
Winterniz observes: “lt 1s a beautiful poem, 
worthy of Asvaphosa both 
content.”—Từ Bắc Phạn có nghĩa là “Tiếng ngựa 
kêu.” Mã Minh Bồ Tát, một nhà thơ và nhà triết 
học Ấn độ thuộc phái Đại thừa, sống vào thế kỷ I 
hoặc II sau Tây lịch (khoảng 600 năm sau ngày 
Phật nhập diệt). Ngài là tác giả của Buddha- 
Charita mô tả về cuộc đời Đức Phật. Ngài còn là 
một nhà trước tác nổi danh đương thời rất được 
vua Ca Ni sắc Ca (Kanishka) hộ trì. Theo truyền 
thống Phật giáo thì Asvaghosa sanh ra trong một 
gia đình Bà La Môn nhưng cải sang đạo Phật bởi 
vị sư tên Parsva trong trường phái Tỳ Bà Sa. Lúc 
đầu ngài xuất gia làm ngoại đạo Sa Môn, nhưng 
về sau quy-y Phật, về trú ngụ trong thành Ba La 
Nại, và trở thành vị Tổ thứ 12 của dòng Thiền Ấn 
Độ. Ngài là tác giả của 10 bộ kinh, trong đó có 
hai bộ nổi tiếng là Phật Sở Hành Tán Kinh, được 
ngài Pháp Hộ Đàm Ma La Sát dịch sang Hoa ngữ 
khoảng từ năm 414 đến 421 sau Tây lịch, sau nầy 
được Beal S.B.E. dịch sanh Anh ngữ; bộ thứ hai 
là Đại Thừa Khởi Tín Luận được ngài Paramartha 
dịch sang Hoa ngữ khoảng năm 554 sau Tây Lịch, 
và ngài Thực Xoa Nan Đà dịch sang Hoa ngữ 
khoảng những năm 695-700 sau Tây Lịch. Ngài 
Mã Minh chính là người đã có công lớn từ việc 
chuyển tư tưởng Phật giáo Tiểu Thừa sang Đại 


metre. 


in form and 


268 


Thừa. Mã Minh không những có một địa vị đặc 
biệt trong lịch sử tư tưởng Phật giáo, mà cả trong 
toàn bộ truyền thống thi ca tiếng Phạn nữa. Cống 
hiến lớn nhất của Mã Minh cho lịch sử tư tưởng 
Phật giáo là sự nhấn mạnh niềm tin vào Đức Phật 
của ông. Mặc dù giáo lý Đại Thừa đã có trước 
thời ông từ hai ba thế kỷ về trước, nhưng các giáo 
lý nây đã tìm được sự thể hiện quan trọng đầu 
tiên trong các tác phẩm của ông, dù rằng ông 
thuộc phái Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvastivada 
school). Tác phẩm Buddha-carita miêu tả cuộc 
đời Đức Phật bằng một bút pháp mộc mạc và 
trang trọng, dù được viết rất dè đặt. Nguyên bản 
của bài thơ có 28 đoạn, theo Nghĩa Tịnh qua bản 
dịch chữ Hán vào thế kỷ thứ bảy. Bản dịch Tây 
Tạng cũng có một số đoạn tương tự như thế. Do 
đó bản gốc tiếng Phạn hẳn là phải có 28 đoạn. 
Tuy nhiên, ngày nay chỉ có 17 đoạn tiếng Phạn 
còn được lưu lại, nhìn chung thì chỉ có 13 đoạn 
đầu được xem là đích thực của ông. Nghĩa Tịnh 
nói: “Từ thời của ngài Mã Minh đến nay, bài thơ 
tuyệt vời nầy được đọc và ngâm rộng rãi khắp 
nơi trong năm miễn Ấn Độ và trong các nước 
vùng Nam Hải.” Trong tập thi sử nầy, Mã Minh 
không chỉ thuật lại cho chúng ta cuộc đời Đức 
Phật cùng sự thuyết pháp của Ngài, 
chứng tỏ một kiến thức bách khoa của Ngài về 
các truyền thuyết thân thoại Ấn Độ, về các triết 
học trước Phật giáo, nhất là triết học Sankhya. 
Còn thi phẩm Saundarananda-kavya kể lại 
chuyện truyền giới cho Nan Đà, người anh em 
cùng cha khác mẹ với Phật. Ngoài hai thi phẩm 
quan trọng nầy, Mã Minh còn viết ba vở tuổng 
Phật giáo, đã được H. Luders tìm thấy ở Turfan, 
Trung Á vào đầu thế kỷ thứ 20. Trong các vở 
tuổng đó, có tuổng Sariputraprakarana với chín 
hồi là quan trọng nhất. Đây là một tác phẩm kịch 
nghệ hiện còn trong văn học Sanskrit. Ngoài ra, 
Mã Minh còn viết một thi phẩm trữ tình 
Gandistotra-gatha gồm 29 bài thơ theo vận luật 
sragdhara. E. H. Johnston nghi ngờ không phải là 
của Mã Minh, nhưng Winternitz nhận xét: “Đây 
là một bài thơ hay, xứng đáng là của Mã Minh cả 
về hình thức lẫn nội dung.” 

Asvajit (sk): A Thấp Phạ Phạt Đa: A Thấp Bà 
Thị Đa—A Thuyết Thị—A Thấp Bà Thị—Mã 
Thắng. 


mà còn 


1) Gaining horses by conquest: Đoạt được ngựa 
trong cuộc tranh tài. 

2) Horse-breaker or Horse-master, 
several persons. NÑName of one of the first five 
disciples and relative of Sakyamuni; teacher 
of Sariputra: Còn gọi là Mã Sư, âm tiếng 
Phạn là Ngạch Tỳ, ngài Mã Thắng có phong 
thái đoan chính uy nghi, như người thầy 
hướng dẫn cho mọi người. Ngài Xá Lợi Phất 
lúc bị mất thầy dạy đang đi thất thểu ngoài 
đường thì gặp được ông Mã Thắng với vẻ uy 
nghi, bèn đến gần hỏi đạo. Một lần khi Tăng 
đoàn đang đi vào thành khất thực, một vị 
trưởng lão nhìn thấy ngài Mã Thắng, liên 
sanh lòng hoan hỷ, bèn phát tâm dựng 60 
phòng ở cho Tăng đoàn. Bồ Tát Mã Thắng 
là thầy của ngài Xá Lợi Phất, cũng là một 
trong năm vị Tỳ Kheo đệ tử đầu tiên và có 
cùng huyết tộc với Đức Phật —See First Five 
of Buddha”s Converts. 

Asvakarna (skt): 

I1) Hoa Quang Đại Đế: According to Eitel in 
The Dictonary of Chinese-English Budhist 
Terms, Asvakarna, the Chinese god of fire, 
mentioned ¡n a list of 1,000 Buddhas and 
“who 1s reported to have lived here 1n his first 
1ncarnation.”—Theo Eitel trong Trung Anh 
Phật Học Từ Điển, Hoa Quang Đại Đế, thần 
lửa của Trung Quốc, tiền thân đầu tiên của 
Đức Phật Thích Ca được nói đến trong 1.000 
vị Phật. 

2) Mã Nhĩ Sơn: An Thấp Phược Yết La—Át 
Thấp Phược Yết Na—The fifth of the seven 
circles (concentric rings) round Meru—Núti 
thứ năm trong bảy vòng núi quanh núi Tu Di 
(tiếng Phạn âm là Ngạch Thấp Phược Yết 
Nô, một trong Cửu Sơn, dáng núi hình như tai 
ngựa, một trong bẩy vòng núi bao quanh núi 
Tu-DI)—See Seven concentric ranges around 


name of 


Sumeru. 

3) See Nine concentric mountain ranges and 
eipht seas. 

Asvamedha (skt): 


I1) A Thấp Bà Mê Đà: Tục lệ tế ngựa cổ truyền 
của Hoàng Gia Ấn Độ_——The ancient Indian 
royal horse-sacrifice. 

2) Name of a Buddhits sect—Tên của một tông 
phái Phật giáo—The horse sacrifice, either 


269 


as an annual oblaton to Heaven, or for 
specifc purposes—Phép tu ngoại đạo lấy 
ngựa làm vật hiến tế vì muốn cầu xin lên cõi 
trời hay những mục đích đặc biệt khác (vì 
muốn cầu xin ở cõi trời, nên dùng phép mã 
tự . Chọn lấy một con ngựa bạch, thả ra 100 
ngày, hoặc ba năm, rồi tìm theo vết chân của 
nó mà rắc vàng vào, để bố thí cho mọi người. 
Sau đó bắt lấy con ngựa và giết đi. Phái nầy 
tin rằng con ngựa sau khi bị giết cũng được 
sanh lên cõi trời). 

Asvattha (sk): A Thuyết Tha—A Thấp Ba 

Tha—A Xá Ba Đà—A Thâu Tha. 

1) Bodhi-tree: Cây Bồ Đề. 

2) No-sin tree: Vô Tội Thụ —So-called “NÑo-sin 
tree,” because whoever øoes around 1t three 
times is rid of sin—Gọi là cây vô tội vì bất 
cứ ai đi quanh nó ba vòng sẽ hoàn toàn rũ bỏ 
mọi tội lỗi. 

Asvayuj or Asvini (skt): Lâu—Name of one of 

the twenty eigh( constellations—See Twenty 

eight constellations. 

Asvayuja (sk): A Thấp Phạ Du Nhã—Át Thấp 

Phược (Bà) Sưu Xa—Át Thấp Bà Sưu Xa—The 

first month of autumn (September-October)— 

Tháng đầu tiên của mùa Thu (tháng chín—tháng 

mười)—See Twelve Months of a Year in India 

(7). 

Asvina (skD: Asvayuja (skĐ—Between the 

months of September and October—See Twelve 

Months of a Year In India. 

As-You-Will Jewel King Dharani: Như Ý 

Bảo Luân Vương Đà La Ni—See Ten small 

manftras. 

Astadasa đhatavah (skQ: Eighteen spheres— 

Thập Bát Giới—Six senses, their six objects, and 

corresponding kinds of 

Eighteen realms. 

Atata (skt: A Đa Đa Địa Ngục—Ha La La—Át 

Triết Tra—Nghạch chiết sá—Hell of chattering 

teeth—The third of the eipht cold hells, hell of 

chattering teeth, in which the suferers can only 


consciousness—See 


utfer these sounds—Một trong tám địa ngục lạnh. 
Địa ngục thứ ba trong tám địa ngục lạnh, nơi tội 
nhân chỉ có thể rên khẻ những âm thanh “ha la 
la.”—See Hell (HI(A2), and Eight cold hells. 


At the beginning: Kỳ thủy——At the very start. 


At ease: Ấm no—To be in €aSYy Circumstances— 
See Khinh An. 

At first sight: At the first meeting—Nhất 
Kiến—Cái nhìn hay cuộc gặp gỡ đầu tiên. 

At heart: Tận đáy lòng. 

At the highest of youth: Lúc sung mãn của tuổi 


trẻ. 
At home:Tại Gia—See Laypeople, and 
Upasaka. 


Atimuktatfa (skU: A Địa Mục Đắc Ca—Acacia 
flowers. 

Atman (sk0: Bản ngã—Soul—Ego. 

At most: Bất quá—Only. 

At the mercy of: Dưới sự khống chế (của) —We 
are all living at the mercy of desires and 
pleasures— Chúng ta đang sống dưới sự khống 
chế của dục lạc. 

At no time: Không lúc nào. 

At once: Suddenly——Immediately—Ngay lập tức 
(đốn). 

At one®s own will: Tùy Tự Tùy theo bản 
nguyện của chính mình——Voluntary 

At the risk of one°s life: Liều mạng. 

At the same time: Đồng thời. 

At this moment: Now—At present—Hiện 
Tại —Bây giờ —Buddhism believes 1n the present. 
With the present as the basis 1t argues the past 
and future. The present id the offspring of the 
past, and becomes ïn turn the parent of the future. 
The actuality of the present needs no proOf as If IS 
self-eviden——Ngay lúc nầy. Phật giáo tin vào 
hiện tại. Với cái hiện tại làm căn bản để lý luận 
về quá khứ và tương lai. Hiện tại chính là con, là 
kết quả của quá khứ; hiện tại rồi sẽ trở thành cha 
mẹ của tương lai. Cái thực của hiện tại không cần 
phải chứng minh vì nó hiển nhiên. 

At times: Thỉnh thoảng. 

Atwill: According to desire—Như ý. 

Ataccha (p): False (a)—Không thật. 
Atakkavacara (p): Không thể lý luận—Ngoài 
vòng lý luận—Beyond logic. 

Atandita (p): Active (not lazy)—Hoạt động. 
Atapa (p): Vô phiển—Thiển có năng lực đốt 
cháy phiền não. 

Atavi (p): Forest—Rừng. 





270 


Atharva-Veda (sk0: A Thát Vệ Đà—Nhương 
Tai Vệ Đà The fourth Veda, dealing with 
sorcery or magic—Gồm những bài chú thuật 
dùng để cầu nguyện. **See Four Vedas. 
Atheism (n): Godless religion—Chủ nghĩa Vô 
thằn—Vô Thân—It ¡s that 
Buddhism 1s “atheistic” or a “godless religion.” 
However, the Buddha”s teaching about “the six 
realms of existence” should surely disperse this 
notion. The Buddha states clearly that there exIsfs 
a so-called “the realm of gods” in Buddhism, but 
gods in Buddhism are not those with almighty 
powers who can create the universe, or who can 
reward or punish other creatures. According to 
Buddhism, the gods may be worshipped for 
and worldly blessinps but being 
Iimpermanent and worldly themselves, they 
cannot gørant prayers concerned with that freedom 
or Nirrvana which 1s supermundane and which 
they have not gained. Buddhism 1s only atheistic 
1n the sense that it reJects as false the theory of 
First Cause, a Creator God—Đôi khi người ta nói 
Phật Giáo là “Vô Thần” hay là một “tôn giáo 
không có thần linh.” Tuy nhiên, những lời Phật 
dạy về “Lục Đạo” đã xua tan quan niệm ấy, vì 
trong lục đạo, Đức Phật đã nói rõ ràng có chư 
Thiên, nhưng chư Thiên trong Phật giáo không 
phải là những vị Thần với quyển năng tối thượng 
sáng tạo vũ trụ, hay thưởng phạt chúng sanh. 
Theo Phật giáo, các vị thần có thể được tôn thờ 
nhằm cho những phước lạc có giới hạn của trần 
gian, nhưng chính các chư thiên nầy cũng vô 
thường và tầm thường, không thể thỏa mãn cho 
việc cầu xin liên hệ tới giải thoát hay Niết Bàn, 
vốn là những thứ siêu thế gian mà chính họ chưa 
bao giờ chứng đắc. Bất quá Phật giáo chỉ là vô 
thần trong ý nghĩ rằng Phật giáo phủ nhận lý 
thuyết về một nguyên nhân “Đầu Tiên,” một 
Thượng đế sáng tạo. 
I) Humanistic atheism: Thuyết nhân văn vô 
thần. 
2) Materialistc atheism: Thuyết duy vật vô 
thần. 
3)_ Militant atheism: Thuyết vô thần cực đoan— 
Thái độ phỉ báng các tôn giáo. 
4)_ Negative atheism: Thuyết vô thân tiêu cực. 
5) Political atheism: Thuyết chính trị vô thần. 
6)_ Positive atheism: Thuyết vô thần tích cực. 


sometimes said 


limited 


7) _ Practical atheism: Thuyết vô thần thực tế. 
§) Scientific atheism: Thuyết khoa học vô thần. 
9) Theoretical Thuyết lý luận vô thần. 
Atheistie (a): Vô Thần—See Atheism. 
Atheists (n): Người theo chủ nghĩa vô thần. 
Atigacchati (p): To overcome—Vượt qua (trở 
ngại). 
Atimana (skt & p): Over-pride—Quá mạn—The 
pride which among equals regards self as superIor 
and among superiors as equal—SuperlorIty OVer 
equals and equality with superiorse—Khởi tâm 
kiêu mạn cho rằng mình hơn những người bằng 
mình, và cho rằng mình bằng hay coi thường 
những người hơn mình—See Seven arrogances. 

Atimukti (skD: Adhimukti (skt)—Thắng Giải— 

Thiện Tư Duy—See Adhimukti. 

Atimuttaka (p): A-để-mâu-đa——Acacia flowers. 

Atisa (982-1054): Atisa (skt) Atisha (p). 

)_ Atisa's biography: Tiểu sử của A Để Sa—A 
Buddhist scholar of royal family in Bengal, 
who particularly systematized the method for 
gøenerafting enliphtened mind (bodhicitta). He 
was a patrlarch of Magadha and a well- 
known teacher of Vikramsila UDniversity. 
Atisa arrived 1n 1042 In response to an 
1nvitation from the rulers of western Tibet. 
He spent the last twelve years of his life 

(to preach. In Tibet he founded 

Kadampa school. His teaching tradition had a 

great influence on Tibetan Buddhism later. 

He was the leading figure In the “second 

dissemination” of Buddhism to Tibet. After 

his arrival he worked to reform and revive 

Buddhist teachinss and practices. His most 

influential work 1s “the lamp for the Path to 

Awakening,” in which he outlined a gradual 

path to buddhahood. According to Prof. Bapat 

in the Twenty-Eive Hundred Years of 

Buddhism,  Acarya Dipankara-Srljnana”s 

name sfands foremost among the Indians who 

had worked selflessly to bring Tibet and India 
closer together culturally. In Tibet, his fame 
1s only next to that of the Buddha and 

Padmasambhava. Undoubtedly, of all the 

Indian scholars who went to Tibet from India, 

Acarya Dipankara-Srilnana was one of the 

greatest. He priceless 


there 


made  available 


271 


Sanskrit works In Tibetan. Acarya Dipankara- 
Srijnana”s father was king Kalyana Sri and 
his mother Sri Prabhavati. He was born In 
982 A.D. im eastern India. Not far from the 
Kalyana Sri palace where Dipankara was 
born, was the Vikrama-vihara, which was 
also caled Vikramasila Vihara. The parents 
of Dipankara were Intimately connected with 
the Vikramasila Vihara which was widely 
known throughout the Buddhist world In 
those days. He lef( home at the age of 
twelve. His parents wanted him to stay at 
Vikramasila-Vihara, but after the advice 
from Acarya jJitari he wanted to go to 
Nalanda. He repored himself to 
Bodhibhadra, head of at Nalanda-vihara. 
Later, Avadhutipada, the Guru 
(Bodhibhadra's master), accepted him as a 
disciple. Dipankara stayed with him until he 
was eiphteen. In this period, he made a 
thorough study of the scriptures. Later, he 
returned to Vikramaslla Vihara to complete 
his study, but his thirst for knowledge was not 
quenched, so he went to the Mati Vihara in 
Vajrasana and became the disciple of 
Mahavinayadhara Silaraksia, the great 
Vinaya-pitaka scholar. He studied Vinaya- 
pitaka with him for two years. Thus, by the 
time he reached the age of 3l, Dipankara 
Srijnana had already become a master of the 
three Pitakas and the Tantras, and an all- 
round scholar. At Vikramasila, Dipankara 
had met and learned a lot from the disciples 
of Acarya Dharmapala. However, his wander 
lust was not satisfied. From Bodh-Gaya he 
went to the sea coast, perhaps to Tamralipti, 
the present Tamluk in the Midnapur district 
of West Bengal. Besides, Dipankara must 
have visited Sarnath (Rsipatan), SravastI, 
Kusinara and other holy places before he set 
sal for Sumatra. Dipankara travelled to 
Sumatra while Vijayapala was the king of 
Magadha and Mahmud Ghaznavi invaded 
Inda (1023). Dipankara travelled for 
fourteen months and during this period he 
might have visited Burma and Malaysia also. 
No vestige of the Buddhist religion 1s left in 
Sumatra now except for the ruins of some old 


viharas, but when Dipankara went there, If 
was famous for Buddhist learning. It was 
usual for foreign monks on their way to India 
fo say in Sumatra for some time to acquire 
proficiency in Sanskrit This 1s known from 
the account left by Chinese pilgrims four 
centuries earlier. At the age of forty-four, 
Dipankara Srijnana left Sumatra and returned 
to Vikramasila. By virtue of his extraordinary 
learnng and ability, he became the chief 
among the 5[ scholars and the leader of 108 
temples in the Vikramasila Vihara—A Để 
Sa, vị sư Phật giáo gốc hoàng gia tại vùng 
Bengal, Ngài đã đặc ra phương pháp hệ 
thống hóa sự đại giác. Ngài là trưởng lão của 
xứ Ma Kiệt đà và là giảng sư rất nổi tiếng 
của trường Đại học Vikramsila. Ngài đến 
Tây tạng vào năm 1042 theo lời mời của các 
nhà lãnh đạo miền Tây của Tây Tạng. Ngài 
đã ở đấy giảng đạo trong suốt 12 năm sau 
cùng của cuộc đời. Tại đây ngài đã sáng lập 
trường phái Kadampa. Những thuyết giảng 
của Ngài có ảnh hưởng rất lớn đối với Phật 
giáo Tây Tạng sau nầy. Ngài là nhân vật 
hàng đầu trong thời kỳ truyền bá Phật giáo 
sang Tây Tạng lần thứ nhất. Sau khi đến Tây 
Tạng ngài đã làm việc, cải cách và phục 
hưng giáo thuyết và phương cách tu tập Phật 
giáo. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ngài là 
quyển “Giác Ngộ Đạo Đăng” (đèn sáng cho 
con đường giác ngộ) trong đó ngài vạch ra 
con đường tiệm tiến đến Phật quả. Theo 
Giáo Sư Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm 
Năm Phật Giáo, tên tuổi của luận sư 
Dipankara-Srijinana được xếp hàng đầu trong 
số những người Ấn Độ đã hoạt động nhiệt 
tình để tạo cho Tây Tạng và Ấn Độ gần gủi 
nhau hơn về mặt văn hóa. Tại Tây Tạng, 
danh tiếng ông chỉ đứng sau danh tiếng của 
Đức Phật và ngài Liên Hoa Sinh 
(Padmasambhava). Trong số tất cả các học 
giả Ấn Độ đến Tây Tạng, luận sư A Để Sa là 
một học giả có công lớn lao trong việc dịch 
những tác phẩm vô giá từ tiếng Phạn ra tiếng 
Tây Tạng. Thân phụ của ngài là vua Kalyana 
Sri và thân mẫu là Sri Prabhavati. Ông sinh 
năm 982 tại Sahor, miền đông Ấn Độ. Không 
xa nơi Dipankara chào đời (cung điện 


272 


Kalyana Sri) là tu viện Vikrama, nơi mà song 
thân của ngài rất gắn bó. Tu viện nầy rất nổi 
tiếng vào thời đó. Năm 12 tuổi, ngài xuất gia. 
Song thân muốn ngài tu tại tu viện 
Vikramasila, nhưng sau lời khuyên của luận 
sư Jitari, ngài xin phép song thân để đi đến 
Na Lan Đà. Tại đây ngài được thầy của 
trưởng tu viện là Avadhutipada nhận làm đệ 
tử. Thế là cậu bé Dipankara mười hai tuổi ở 
lại với Avadhutipada cho đến năm I8 tuổi. 
Trong thời gian nầy cậu đã nghiên cứu kỹ 
các kinh sách Phật giáo. Sau đó ngài trở về 
Vikramasila và hoàn tất việc học hành Phật 
pháp tại đây, nhưng sự khao khát về kiến 
thức của ngài vẫn chưa nguôi, nên ngài đi 
đến tu viện Mati ở Vajrasana và trở thành đệ 
tử của Mahavinayadhara Silaraksita, một nhà 
nghiên cứu sâu về luật tạng. Dipankara học 
về luật tạng trong hai năm. Do đó lúc 31 tuổi, 
Dipankara đã trở thành nhà tinh thông về 
Tam Tạng và Mật tông, và trở thành một học 
giả toàn diện. Tại Vikramasila, Dipankara đã 
gặp gỡ các học giả nổi tiếng, và có lẽ đã học 
được nhiều điều từ các môn đệ của ngài Hộ 
Pháp. Tuy nhiên, nỗi khao khát chu du của 
ông vẫn chưa thỏa mãn. Từ Bồ Để Đạo 
Tràng, ngài đi đến vùng duyên hải, có lẽ là 
đến Tamralipti, nay là Tamluk, trong quận 
Midnapur miền tây Bengal. Ngoài ra, ngài 
còn đi đến Lộc Uyển (Sarnath), Xá Vệ 
(Sravasti), Câu Thi Na (Kusinara) cùng các 
thánh địa khác trước khi dong buổm đi 
Sumatra. Lúc Dipankara du hành sang 
Sumatra là thời vua Vijayapala đang cai trị 
xứ Ma Kiệt Đà và Mahmud Ghaznavi đang 
xâm chiếm Ấn Độ (có lẽ vào năm 1023). 
Dipankara đi suốt 14 tháng, trong thời gian 
nầy, có thể ngài đã ghé thăm cả Miến Điện 
và Mã Lai. Ngày nay, không còn một dấu 
tích Phật giáo nào tại Sumatra ngoại trừ 
những đống gạch đổ nát của một vài tu viện 
cổ. Nhưng khi Dipankara đến đây thì nơi nầy 
đã nổi tiếng về kiến thức Phật giáo. Các tu sĩ 
Phật giáo nước ngoài trên đường đến Ấn Độ 
thường lưu lại Sumatra một thời gian để trau 
dồi tiếng Phạn. Người ta được biết điều nây 
qua các bản tường thuật mà các nhà hành 
hương Trung Hoa từ bốn thế kỷ trước còn để 


qI) 


lại. Năm 44 tuổi ngài rời khỏi Sumatra và 
quay trở về Vikramasila. Do có kiến thức và 
năng lực xuất chúng, ngài đã trở thành người 
đứng đầu nhóm 51 học giả và lãnh đạo 108 
đến chùa tại đại tu viện Vikramasila. 

The life and work of Atisa in Tibet: Cuộc 
sống và công việc của tôn giả A Để Sa tại 
Tây Tạng —The life and work of Atisa in 
Tibet are very important for the development 
of Tibetan Buddhism. From the time he came 
to Tibet, Tibetan Buddhism developed Into 
different Indigenous schools. In relation to 
these, the heterogenous and 
unreformed type of Buddhism came to be 
called Rnin-ma-pa or the old school with four 
main sub-sects. The followers of this school 
worship Padmasambhava as their founder 
and Guru, believe in the fulfilment of both 
the divine and the demoniacal, and are 
generally recognized as such by their red 
caps. AtIsa”s reformed teachings, based upon 
the Yogacara traditions founded by Maitreya 
and Asanga, led to the establishment of the 
Bkah-gdams-pa by his Tibetan 
disciple, Hbrom-ston. It took a synthetic view 
of the teachings of both Hinayana and 
Mahayana, the 
monks and discouraged magic practices. Ïf 
was 0n the authoritative basis of this doctrine 
that the great Tibetan reformer, Tson-kha-pa, 
founded ¡in the 14” century A.D. the Dge- 
lugs-pa sect, which purified the Bkah-gdams- 
pa of much of Its elaborate ritualism and 
today dominates Tibetan Buddhism both 
temporarly and spirrtually, through the 
relipIous succession of the Dalai Lamas, of 
whom the fourteenth 1s now the head of this 
theocracy— Cuộc sống và công việc hoằng 
hóa của ngài A Để Sa tại Tây Tạng rất quan 
trọng cho sự phát triển Phật giáo tại nước 
nầy. Từ khi ông đến Tây Tạng thì Phật giáo 
nước nây đã phát triển thành nhiều trường 
phái bản địa khác nhau. trong số nầy hình 
thức Phật giáo hỗn tạp và chưa cải cách ban 
đầu được gọi là Rnin-ma-pa hay là trường 
phái Cũ với bốn tiểu phái chính. Các tín đồ 
trường phái nầy thờ cúng 
Padmasambhava, xem đây là người sáng lập 


earlier 


school 


enforced celibacy upon 


2 
cua 


273 


và là đạo sư của họ, họ tin tưởng vào sự ứng 
nghiệm của thần linh ma quỷ, họ thường 
được nhận biết qua chiếc mũ màu đỏ. Các 
giáo lý cải cách của A Để Sa, dựa trên 
truyền thống Du Già do Di Lặc và Vô trước 
sáng lập, dẫn đến sự hình thành của trường 
phái Bkah-gdams-pa bởi người đệ tử người 
Tây Tạng của ông là Hbrom-ston. Trường 
phái nây có quan điểm tổng hợp của cả Tiểu 
Thừa lẫn Đại Thừa, buộc các tu sĩ phải sống 
độc thân và không khuyến khích chuyện phù 
phép. Chính trên cơ sở của giáo lý nầy mà 
nhà cải cách vĩ đại của Tây Tạng là Tông 
Khách Ba vào thế kỷ thứ 14, đã lập nên 
trường phái Dge-lugs-pa, qua sự gạn lọc 
những nghi thức cầu kỳ của Bkah-gdams-pa 
và đang chiếm ưu thế trong Phật giáo Tây 
Tạng ngày nay cả về thế tục lẫn tâm linh, 
qua sự kế vị của các vị Đạt Lai Lạt Ma 
(Dalai Lamas). 
Atita addhana (p): Quá khứ —The past. 
Atito addha (p): Past—Quá khứ—See Three 
dharmas (XX). 
Atkincanyayatana (skÐ: Land of nothingness— 
Vô Sở Hữu Xứ Địa (Tam Định—Third 
samadhi)—See Nine lands (C). 
Atmahitam (skt): Tự lợ—Benefitting oneself. 
Atma-graha (skÐ: Holding to the concept of the 
reality of the epgo——Permanent personality—The 
atman—Soul——Self—This holding 1s an 1llusIon—— 
The clinging to the idea of self Ngã (Nhân) 
Chấp The false tenet of a soul, or ego, or 
permanent individual, that the Individual 1s real, 
the ego an ¡independent unit and not a mere 
combination of the five skandhas produced by 
cause and effect disintegrating—Chấp vào khái 
niệm của một cái ngã thật. Chấp vào Thường 
ngã, chấp vào cái ngã thường hằng chứ không 
phải là sự phối hợp của năm uẩn sanh bởi nhân 
duyên. 
Atmakatva (skt): Dharmata (skt—Thể Tính— 
Self-substance——The 
nature of all things—Sự không thay đổi của thực 
chất của vạn hữu. 


essental or substantial 


Atma-mana (skU: Egotsm or overweening 
pride—Ngã mạn—Khởi tâm kiêu mạn chấp có ta 
và có cái sở hữu của ta—See Seven arrogances. 


Atman (skt)—Attan or Atta (p): SelfF—Ego— 
Personality——Ta—Soul—Self—Ego—Non- 
changng qualty (atman anything 
substantially conceived that remains eternally 
one, unchanged and free). A basic tenet of 
Hinduism which was rejected by the Buddha. 
When an ego-soul or pudgala 1s thought as such, 
that constitutes the wrong view on existence of a 
permanent ego or atma-drishti. When the reality 
of an ¡individual obJect or dharma as such 1s 
denied, this 1s what 1s meant by the belief that 
“things are without independent individuality” or 
dharmanarratmya. The supreme SELF——Ulũmate 
Reality, or Universal Consciousness, the divine 
element In man, degraded Into idea of an entity 
dwelling in the heart of each man, the thinker of 
his thougphts, and doer of his deeds, and after 
death dwelling in bliss or misery according to 
deeds done in the body—Ngã hay linh hồn có 
nghĩa là một cái gì đó không thay đổi. Đây là 
nguyên lý căn bản của Ấn Giáo bị Đức Phật chối 
bỏ. Khi một cái ngã hay linh hồn được nghĩ là 
như thế thì chính điều ấy sẽ tạo thành ngã kiến. 
Khi thực tính của một sự vật đặc thù như thế bị 
phủ nhận thì điều nầy có nghĩa là pháp vô ngã. 
Ngã thể hay tự tính trong con người, đây là cái 
suy nghĩ ra tư tưởng hay cái làm ra hành động, và 
sau khi chết cái ấy sẽ trụ nơi hạnh phúc hay đau 
khổ tùy theo nghiệp lực đã gây tạo bởi con người 
Ấy. 

Atmasukha (skt): Tự Lạc—Sự vui hưởng của 
chính mình—Self-enjoymeIt. 

Atmavada (skt): Lý thuyết về ngã—The theory 
of ego—lIn the Lankavatara Sutra, the Buddha 
said: “The Tathagatagarbha of which I speak 1s 
not like the doctrine of the ego maintained by the 
philosophers.”——Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật 
nói: “Cái Như Lai Tạng mà ta nói đến không 
giống với học thuyết về ngã mà các triết gia chủ 
trương.” 

Atmiya (skU): Attanya or Atmaniya (p)— 
Belonging to oneself—=Mine—Ngã Sở (cái thuộc 
về của tôi hay cái do ta sở hữu). 

Atmosphere: Phong luân—It is as a billion- 
world universe Is not formed just by one 
condition, not by one phenomenon; It can be 
formed  only by conditions, 





ƒmeanS 


Iinnumerable 


274 


innumerable things. That 1s to say the rising and 
spreading of. great clouds and showering of great 
ran produce four kinds of atmosphere, 
conftinuously making a basis. All are produced by 
the joint actions of sentient beinsgs and by the 
roofs of goodness of enlightened beings, enabling 
all sentient beings to get the use of what they 
need. Innumerable such causes and conditions 
form the universe. Ït 1s such by the nature of 
thinøs, there 1s no producer or maker, no knower 
or creafor, yet the worlds come to be—Đại Thiên 
thế giới nầy chẳng phải do một duyên, chẳng 
phải do một sự mà được thành tựu; phải do vô 
lượng duyên, vô lượng sự mới được thành. Những 
là nổi giăng mây lớn, tuôn xối mưa lớn. Tất cả 
đều do cộng nghiệp của chúng sanh và thiện căn 
của chư Bồ Tát phát khởi, làm cho tất cả chúng 
sanh trong đó đều tùy sở nghi mà được thọ dụng. 
Do vô lượng duyên như vậy mới thành Đại Thiên 
thế giới. Pháp giới như vậy không có sanh giả, 
không có tác giả, không có tri giả, không có 
thành giả, nhưng Đại Thiên thế giới vẫn được 
thành tựu. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Như 
Lai Xuất Hiện (38), có bốn thứ phong luân làm sở 
y—See Four kinds of atmosphere. 

Atmosphere of great knowledge: Đại Trí 
Phong Luân—See Ten types of characteristics of 
manifestation of a Buddha. 

Atmosphere of great knowledge of mental 
command: Đại Trí Phong Luân Đà La Ni—See 
Ten types of characteristics of manifestation of a 
Buddha. 

Atmosphere of great knowledge of skillful 
dedication: Đại Trí Phong Luân Hồi Hướng 
Thiện Xảo—See Ten types of characteristics of 
mamifestatlon of a Buddha. 

Atmosphere of harmony: Hòa khí. 
Atmosphere at peace: Cảnh thanh bình (Thanh 
phong minh nguyệt)—A cool breeze and a bright 
moon—A pleasant evening. 

Atom (n): Cực Vi—Nguyên tử—The smallest 
perceptible Into which matter can be divided— 
Phần nhỏ nhất mà vật chất có thể được phân cắt 
ra—See Parama. 

Atom of dust wandering frecly in water: 
Thủy Trần—Một nguyên tử (hạt) bụi dong ruổi tự 
do trong nước. 


Atom of the earth element: Địa Chủng— 
Earth-seed, one of the four elements—Một trong 
tứ đại chủng. 

Atom of smell: Grandharammana (p)—Element 

of smell—The odourferous objec—The atom or 

element of smell, one of the six gunas—Hương 
trần là mùi hương của lục trần như sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp..., khiến người ngửi thấy có 
cảm giác khoái lạc (người tu Phật, đối với những 
mùi thơm không vui thích, đối với mùi thối không 
khó chịu, mà giữ mình tự nhiên trước hương trần). 

Atoms of things: Sắc Vi—Vi trần —Atoms of 

form, or colour. 

Atonement (n): Sự chuộc lỗ —Buddhism does 

not stress on atonement; each person must work 

out his own salvation. We can help others by 
thought, words, and deeds, but cannot bear 
anotherˆs results or take over consequences of 
another”s errors or misdeeds. However, Buddhism 
stress on compasslon of Bodhisattvas which help 
other beings relieve sufferings and afflictlons— 

Phật giáo không nhấn mạnh đến sự chuộc lỗi; 

mỗi người phải tự tu để cứu lấy chính mình. 

Chúng ta có thể giúp đở người khác bằng tư 

tưởng, lời nói hay việc làm, nhưng chúng ta 

không thể nhận lãnh hậu quả thế cho những 
nghiệp dữ mà người ấy đã gây tạo. Tuy nhiên, 

Phật giáo nhấn mạnh đến lòng bi mẫn của các vị 

Bồ Tát nhằm giúp chúng sanh nhẹ bớt khổ đau 

phiền não. 

Atri (skD: A Để Lý. 

1) A devourer: Kẻ nuốt sống. 

2) One of the stars in Ursa Major: Một trong 
những ngôi sao trong nhóm Đại Hùng. 

3) One of the assistants of Agni shown ïn the 
Garbhadhatu: Một trong những thị giả của 
Thần Hỏa trong Thai Tạng Giới. 

4)_ An ancient rsi: Một vị cổ Tiên. 

Atrocifies (n): Nổi loạn. 

Attfa (p): Lawsuit—Vụ kiện tụng. 

Attabyabadha (p): Tự hại—Self-harm. 

Atfached to: Vướng víu vào —Adhered to— 

Clung to. 

Attached to idleness: Lười biếng—According 

to the Sigalaka Sutra, there are six dangers when 

one attaches to idleness—Theo Kinh Thị Ca La 

Việt, thói quen lười biếng có sấu mối nguy 


275 


hiểm—See Six dangers when one attaches to 
1dleness. 
Atfached to one”s tifle or position: Vướng 
mắc vào danh vị hay chức tước—A Bhiksu or 
Bhiksuni who is attached to his or her tile or 
posIlton of seniority in the Sangha, and becomes 
angry or annoyed when someone does not 
address her according to her position or tells that 
person that he or she should correct his or her 
way of addressing him or her, commits an 
Expression of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo hay 
Tỳ Kheo Ni nào vướng mắc vào các danh vị hay 
chức tước trong hàng giáo phẩm, khi có người nào 
đó xưng hô không đúng danh vị của mình thì sanh 
lòng hờn giận, bực tức hoặc yêu cầu người kia 
phải sửa lại cho đúng cách xưng hô, là vị ấy 
phạm giới phát lồ sám hối. 
Attached to one?s views: Chấp chặt vào quan 
điểm của mình—A Bhiksu or Bhiksuni who is 
attached to his or her own views, mainfaining that 
the knowledge he or she presently possesses IS 
absolute and unchanging, refuses fo open to 
receive the viewpoints and Insights of others, 
after having been warned by three other Bhiksus 
or Bhiksunis, and still refusing to change his or 
her attitude, commifs an Expression of Regret 
Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào cố 
chấp vào quan điểm của mình, cho rằng kiến thức 
mình đang có là những chân lýtuyệt đối không 
thể thay đổi được, mà không chịu cởi mở để đón 
nhận quan điểm và tuệ giác của người khác, sau 
khi được ba vị hoặc Tăng hoặc Ni cảnh cáo mà 
vẫn không chịu thay đổi, là phạm giới Ba Dật Đề 
hay giới Đọa (phát lồ sám hối). 
Atfachment (n): Upàdàna (p & skÐ—Bind— 
Bond—Passion—Tie—Thủ (nắm giữ hay bị cuốn 
hút bởi cái gì) —Grasping. 
(D The meanings of attachment—Nghĩa của chấp 
thủ: 
l1) Attachment or Love growing from thinking of 
others. Love also means the mind of affection 





attached to forms, which binds us with the 
of worldly passlons 
Attachments are what keep us continuing the 
cycle of rebirth. According to the Buddha, 
becoming enlightened 1s nothing other than 
cutting off all attachments. We can become 
attached to either people, things, experlential 


ties and desires. 


2) 


3) 


4) 


sfates, our own thoughts, or preconceptions: 
Chấp trước từ con người mà nẩy lên thứ tình 
yêu hay dục vọng nẩy nở khi nghĩ đến ngưới 
khác. Ái kiến cũng có nghĩa là tâm chấp 
luyến vào hình thức, trói buộc chúng ta vào 
dục vọng và ham muốn trần tục. Chấp thủ là 
những thứ làm cho chúng ta tiếp tục lăn trôi 
trong vòng luân hồi sanh tử. Theo Đức Phật, 
giác ngộ không øì khác hơn là cắt đứt tất cả 
mọi chấp trước. Chúng ta có thể chấp trước 
vào con người, vào sự vật, vào những trạng 
thái mà chúng ta chứng nghiệm, vào những 
suy nghĩ của chính mình, hay những ý định từ 
trước của chính mình. 

Upadana (p): Ái mộ — -Luyến ái—Tham 
luyến—Thủ—Nắm giữ—Chấp—In the Four 
Noble truths, Buddha Shakyamuni taught that 
atfachment to self 1s the root cause of 
suffering. From attachment (craving) springs 
grief and fear. For him who 1s wholly free 
from attachment, there 1s no grief and much 
less fear. The more attachments one has, the 
more one suffers)—Trong Tứ Diệu Đế, Đức 
Phật đã dạy rằng chấp ngã là cội rễ gây ra 
đau khổ. Từ chấp thủ gây nên lo buồn sợ sệt. 
Người giải thoát khỏi chấp thủ sẽ không bị lo 
buồn và ít sợ sệt hơn. Càng chấp thủ thì 
người ta càng khổ đau. 

Gắn bó: Abhinivesa (p & skÐ——Adhering 
to——Inclination to. 

According to the Buddha Birth Story, there 1s 
a story about the Trapper and the Monkey—— 
Theo Truyện Tiền Thân Đức Phật, có một 
câu chuyện về người đánh bẫy và con khỉ: 
How does a trapper catch a monkey? He 
takes a coconut and makes a small hole In 1t. 
He then puts some peanuts Inside and outside 
the coconut: Người đánh bẫy bắt con khỉ 
bằng cách nào? Anh ta lấy một trái dừa và 
khoét một lổ nhỏ. Rồi anh ta để vài hạt đậu 
phộng bên trong và bên ngoài trái dừa. 
Before long, a monkey will come and eat the 
peanuts on the ground. Then he will put his 
hand ¡ín the coconut to reach the peanuts 
inside: Chẳng bao lâu, một con khỉ sẽ đến và 
ăn các hạt đậu phộng trên mặt đất. Rồi nó sẽ 
đặt tay vào trái dừa để với tới những hạt đậu 
bên trong. 


qI) 


] 
a) 


b) 


2) 


276 


Holding the peanuts makes his hand bigger, 
so now he cannot pull 1t out throuph the hole. 
He cries and gets angry, but will not open his 
hand and let the peanuts go. Finally, the 
trapper comes and catches him: Việc nắm 
các hạt đậu phộng bên trong trái dừa sẽ làm 
cho tay nó lớn hơn, vì vậy nó không thể lôi 
tay ra khỏi lổ hổng. Nó la khóc và nổi giận, 
nhưng không chịu buông bỏ các hạt đậu để 
rút tay ra. Cuối cùng, người đặt bẫy đến và 
bắt nó. 

We are like the monkey. We want to be free 
from suffering, but we will not let go our 
desires. In this way we remain caupht in 
Samsara because of OUF own 
ATTACHMENTS: Chúng ta cũng giống như 
con khỉ trên. Chúng ta muốn thoát khổ nhưng 
không chịu buông bỏ các dục vọng. Theo 
cách này chúng ta vẫn bị mắc kẹt mãi trong 
vòng luân hổi sanh tử chỉ vì sự THAM 
LUYẾN của chính mình. 

Categories of “Attachment”—Phân loại Chấp 
Trước: 

Two kinds of attachment—Nhị chấp trước: 
Lagna-atman (skÐ: Chấp Ngã—Bám chặt 
vào Ta—EgoIsm—Ego-grasping 
(Clinging to the “I”) or “attachment to self” 1s 
the root cause of suffering. From attachment 
springs grief; from grief sprinss fear. For him 
who 1s wholly free from attachment, there 1s 
no grief and much less fear. If you don”t have 
attachments, naturally you are liberated— 
Chấp ngã là nguyên nhân căn bản của khổ 
đau; từ chấp trước sanh ra buồn khổ; từ buồn 
khổ sanh ra sợ sệt. Ai hoàn toàn thoát khỏi 
chấp trước, kẻ đó không còn buôn khổ và rất 
ít lo âu. Nếu bạn không còn chấp trước, đĩ 
nhiên là bạn đã giải thoát. 

Attachment to the dharma—Chấp pháp: 

To comply with the law: Bám chặt vào giới 
luật. 

To cling to the dharma: Bám chặt vào giáo 
lý. 

Three Tam Chấp Thủ— 
According to Prof. Junjiro Takakusu In the 
Essentials of Buddhist Philosophy, to realize 
Total-Voidness, one must do away with the 
three attachments—Theo Giáo Sư ]Junjiro 


cái 


attachments: 


Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo, để chứng ngộ Nhất Thiết Không, người 
ta phải la bổ ba sự chấp thủ—See Three 


attachments. 
3) Bhava-raga (p): Luyến ái—§ee Seven 
defilements. 


4) See Ten armies of mara. 

Attachment to ability that is not actually 
ability: Chấp năng phi năng, một trong Thập 
Thức Ấm Ma—See Ten states of consciousness- 
skandha. 

Attachment of the atman: Ngã chấp——Nhân 
chấp hay chấp cái ngã có thậ—See Two 
©€rroneous tenets. 

Attachment to an attainable craving: Chấp 
tham phi tham, mộ trong Thập Thức Ấm Ma— 
See Ten sfates of consciousness-skandha. 
Attachment to an awareness that is not 
actually awareness: Chấp tri vô tri, một trong 
Thập Thức Ấm Ma-See Ten of 
consc1ousness-skandha. 

Attachment to bỉrth that is not actually 
birth: Chấp sinh vô sinh, một trong Thập Thức 
Ấm Ma_-See Ten states of consciousness- 
skandha. 

Attachment to bliss: Trước Lạc —Attachment 
to pleasure regarded as real and permanent—Còn 
gọi là Chấp Lạc, cho rằng lạc thú trên đời là có 
thật và thường hằng. 

Atftachment to both existence and non- 
existenee: Chấp Diệc Hữu Diệc Không (chấp có 
cả hai)—See Four erroneous tenets (A). 
Atfachment to causes and what which is 
caused: Chấp nhân và sở nhân, một trong Thập 
Thức Ấm Ma—See Ten states of consciousness- 
skandha. 
Attachment 
consciouness 


States 


0F arising from 
of pain or pleasure, 
retenftion of memories of past joys and 
sorrows as if they were realify and not 
illusions: Chấp Thủ Tướng—Đối với cảnh khổ 
lạc chẳng biết đó là hư huyễn lại sanh niềm chấp 
thủ—See Six coarser stages. 

Attachment of desire: Tham trước (bám chặt 
vào lòng tham). 


clinging 
0F 


27¡ 


Attachment in the desire-realm: Clinging in 
the desire-realm—Những dục vọng hay luyến ái 
trong dục giới—See Flive states or conditions of 
all errors found in mortality. 

Attachment developed as the result of 
reasoning: Phân Biệt Ngã Chấp—Ý nghĩa về sự 
chấp trước được phát triển từ kết quả của sự lý 
luận—The ¡idea of clinging developed as the 
result of reasoning. 

Attachment to dharmas: Trước Pháp— 
Attachment to things; attachment and 1fs obJect; 
attachment to teaching or doctrine In a sutra— 
Còn gọi là Chấp Pháp, cho rằng các ý niệm về sự 
vật là có thực, hay chấp trước vào giáo thuyết 
trong kinh điển. 

Attachment to doctrines about the ego: Ngã 
Ngữ Thủ—The 
statements about the ego, one of the four kinds of 
at(chment—Ngôn ngữ của kẻ mê chấp đủ loại 
ngã kiến, gọi là ngã ngữ thủ, là một trong tứ thủ. 
**See Four cÏlingIngs. 

Atftachment to the egøo: Trước Ngã— 
Attachment to the idea of permanent selfF—Còn 
gọi là Chấp Ngã, là việc cho rằng trong thân ngũ 
uẩn nầy có cái thực ngã. 

Attachment to cither the cause nor the 
dharma ideas of void: Ngoại đạo chấp chẳng 
lý nhị không—Outsiders who do not accept either 
the cause nor the dharma Ideas of void—See Four 
©rroneous tenets (C). 

Atfachment to all elements: Chấp thủ vào 
Pháp Tâm—According to Prof. Junjiro Takakusu 
in the Essentials of Buddhist Philosophy, to 
realize Total-Voidness, one must do away with 
the three attachments. One of the three kinds of 
attachment 1s “Attachment to all elements.” The 
elements are the basis on which the temporary 
name arises. To be rid of. the attachment to the 
elements 1s to realize their voidness—Theo Giáo 
Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học 
Phật Giáo, để chứng ngộ Nhất Thiết Không, 
người ta phải la bỏ ba sự chấp thủ. Một trong ba 
loại chấp thủ này là Chấp thủ vào Pháp Tâm. 
Các pháp là nền tảng mà tên giả danh khởi lên. 
Từ bỏ sự chấp thủ vào các pháp là chúng ta phải 
chứng nhập không tánh như trên—See Three 
attachments. 


attachment to doctrines or 


Attachment on Eternalism: Chấp Thường 
Kiến—This eternalism, 
believes that man was created by the wIll of some 
Deity. He wIll live his life and act according to his 
beliefs in order to return to Heaven or to be 
condemned forever In Hell. This theory does not 
conform to the Buddhist law of causality. In 
Buddhist view, men are tied to the cycle of birth 
and death, the cycle of reincarnation. This cycle 
turns around and around, compellineg men to 
reincarnate In one of the six realms. Buddhists 
believe that Nihilism 1s false because it 1s based 
on Incomplete reality. 
Eternalism 1s also wrong, because Buddhists 
cannot accept that there 1s anything either in this 
world or any other world that 1s eternal or 
unchangeable—Thuyết nầy tin rằng trước khi là 
người, con người không có hiện hữu, rồi được tạo 
nên, con người được sanh vào đời do ý chí của 
một vị thần linh. Người ấy sống đời mình, rồi tùy 
theo những øì mình tin tưởng hay những hành 
động của mình trong đời, sẽ được về vĩnh viễn 
trên cõi thiên đàng hoặc bị đày vĩnh viễn nơi địa 
ngục. Thuyết nầy không đúng với luật “Luân 
Hồi” của đạo Phật. Theo giáo lý nhà Phật thì 
chúng sanh lăn lộn trong luân hồi sanh tử, vòng 
luân hồi xoay chuyển chúng sanh trong lục đạo. 
Phật tử không tin nơi đoạn diệt, vì đoạn diệt căn 
cứ trên sự hiểu biết không toàn hảo về chân như 
thực tánh; mà cũng không tin nơi thường hằng vì 
Phật tử không tin thế giới nầy hay thế giới nào 
khác lại có sự trường cửu không thay đổi—See 
'Two theorIes on reIncarnation. 

Attachment to existence: Chấp Hữu (chấp 
có)—See Four erroneous tenets (A). 
Attachment in the form-realm: Clinging ¡in 
the form-realm—Sắc ái trụ địa—See Five states 
or condifions of all errors found in mortality. 
Attachment in the formless realm: Clinging 
1n the formless realm——Hữu ái trụ địa—See Five 
states or condiions of all errors found 1n 
mortalIty. 

Attachment to the formless world: Arupa- 
raga (p)—Vô sắc ái kết hay tham vô sắc—Lust or 
formlessness—Greed the 
1mmaterial—Love In the realm of formlessness— 


theory believes In 


undersfanding of 





desre for for 


278 


Craving for the formless world—See Five higher 

bonds of desire. 

Atftachment growing from thinking of 

others: Ái Kiến—Attachment or Love growing 

from thinking of others. Love also means the 
mind of affection attached to forms, which binds 
us with the ties of worldly passions and desIres— 

Chấp trước từ con người mà nẩy lên thứ tình yêu 

hay dục vọng nẩy nở khi nghĩ đến ngưới khác. Ái 

kiến cũng có nghĩa là tâm chấp luyến vào hình 
thức, trói buộc chúng ta vào dục vọng và ham 
muốn trần tục. 

Atfachment to human impersonality, but 

not the unreality of thỉngs: Insiders who hold 

the Abhidharma or Sarvastivadah tenet, which 
recognizes human ¡impersonaliy, but not the 
unreality of things—Nội đạo chấp giữ vào A Tỳ 

Đạt Ma Luận mà thừa nhận rằng có nhân không, 

nhưng không có pháp không (đã chứng lý vô ngã 

nhưng còn chấp vào pháp hữu tính)—See Four 

erroneous tenets (C). 

Attachment of love: Ái Trước. 

() The meaning of “Ái Trước”: Nghĩa của “Ái 
Trước”—The strong attachment of love; the 
bondage of desire. However, from this bond 
of love also arises pity, which 1s fundamental 
to Buddhism—Sự chấp trước hay trói buộc 
mạnh mẽ vào ái dục. Tuy nhiên, từ sự ái 
trước nây lại nẩy sanh ra “từ bi” là nền tảng 
của tình thương trong Phật giáo. 

(I) The Buddhaˆs teachings on “Attachment of 
love” in the Dharmapada Sutra—Lời Phật 
dạy về “Ái Trước” trong Kinh Pháp Cú: 

l1) Death carries off a man who gathers flowers 
of sensual pleasures, whose mind 1s 
distracted, as a great flood sweeps away a 
sleeping village (Dharmapada 47): Như nước 
lũ cuống phăng những xóm làng say ngủ giữa 
đêm trường, tử thần sẽ lôi phăng đi những 
người mê muội sinh tâm ái trước những bông 
hoa mình vừa góp nhặt được. 

2) The destroyer brings under his way the man 
who gathers flowers of sensual pleasures, 
whose mind distracted, and who ¡1s Insatiate In 
his desires (Dharmapada 48): Cứ sanh tâm ái 
trước và tham luyến mãi không chán những 


bông hoa mà mình vừa góp nhặt được, đó 

chính là cơ hội tốt cho tử thần lôi đi. 
Attachment or love growing from thinking 
of others: Ái kiến. 
Atfachment to neither existence nor non- 
exisédence: Chấp Phi Hữu Phi Không (chấp 
không có cả hai)—See Four 
(A). 
Attachment on Nihilism: Chấp Đoạn Kiến— 
Thịs theory believes 1n nihilism, claims that after 
death there 1s nothing left. Man born from dust 
will return to dust. This 1s what sclentists believe. 
They say every person concerved by the fusion of 
a sperm and egøg, will live his life and will die, 
thus terminatng his existence on earth. This 
theory does not conform to the Buddhist law of 
causality. In Buddhist view, men are tied to the 
cycĂle of bíth and death, the cycle of 
reincarnation. This cycle turns around and around, 
compelling men to reincarnate In one of the six 
realms. Buddhists believe that Nihilism 1s false 
because If is based on incomplete understanding 
of reality. Eternalism 1s also wrong, because 
Buddhists cannot accept that there is  anything 
either In this world or any other world that 1s 
eternal or unchangeable—Thuyết nầy tin rằng 
loài người cũng như vật, chết là mất là mất hẳn, 
không còn gì sau đó, là cát bụi con người trở về 
với cát bụi. Các khoa học gia cho rằng mỗi cá 
nhân vào đời lúc được thọ thai do tính cha trứng 
mẹ, sống cuộc đời của mình và chết, chấm dứt 
hiện hữu. Thuyết nây không đúng với luật “Luân 
Hồi” của đạo Phật. Theo giáo lý nhà Phật thì 
chúng sanh lăn lộn trong luân hồi sanh tử, vòng 
luân hồi xoay chuyển chúng sanh trong lục đạo. 
Phật tử không tin nơi đoạn diệt, vì đoạn diệt căn 
cứ trên sự hiểu biết không toàn hảo về chân như 
thực tánh; mà cũng không tin nơi thường hằng vì 
Phật tử không tin thế giới nây hay thế giới nào 
khác lại có sự trường cửu không thay đổi—See 
'Two theories on reicarnation. 
Attachment to non-existence: Chấp Vô (chấp 
không)—See Four erroneous tenets (A). 


€rroneous fenefs 


Atfachment to ones 0wn erroneous 
understanding Kiến Thủ Kiến—See 


Drstiparamasra. 


279 


Attachment to the reality: Thiên Hữu Chấp— 
Strong attachment to the Idea of a real existence 
of all things 
hữu là có và chấp chặt vào đó. 

Attachment of the reality of dharma, thỉngs 
or phenomena: Pháp chấp—Chấp rằng vạn 
pháp có thật —See Two erroneous tenefs. 
Atfachment of the reality of the ego: Ngã 
chấp—Nhân chấp hay chấp cái ngã có thật —See 
'Two erroneous tenets. 

Attachment of the reality of a permanent 
personality: Ngã chấp —See Two erroneous 
tenets. 

Attachment fo a refuge that is not actually 
a refuge: Chấp quy vô quy, một trong Thập Thức 
Ấm Ma_—See Ten states of consciousness- 
skandha. 

Atfachment to rife and ritual: Silabbata- 
paramasa (p)—Giới Cấm Thủ Thân Hệ Phược— 
See Four bandhanas (C). 

Attachment of the self: Ngã chấp——Nhân chấp 
hay chấp cái tự ngã này có thật—See Two 
©rroneous tenets. 

Attachment of the soul: Ngã chấp—See Two 
©rroneous tenets. 

Attachment to the temporary name: Chấp 
thủ vào giả Danh Tâm —According to Prof. 
Junjiro Takakusu In the Essentials of Buddhist 
Philosophy, to realize Total-Voidness, one must 
do away with the three attachments. One of the 
three kinds of attachment 1s “Attachment to the 
temporary name.” All beings and things, since 
they exist as the combination of causations, are 
given temporary names, beause there is no way 
to designate changing existence except by name. 
One must realize that it 1s useless to be attached 
to a self which 1s In truth only an appellation. One 
must first get rid of this attachment to one”s 
temporary name—Theo Giáo Sư lJunjro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, 
để chứng ngộ Nhất Thiết Không, người ta phải lìa 
bỏ ba sự chấp thủ. Một trong ba loại chấp thủ này 
là chấp thủ vào giả danh. Vạn hữu và vạn vật, vì 
hiện hữu như là sự kết hợp của những nhân quả 
được liệt vào giả danh bởi vì không có cách nào 
để chỉ định hiện hữu biến chuyển của nó ngoại 





Kiến giải thiên về một bên cho vạn 


trừ bằng tên gọi. Ta phải nhận ra rằng thật vô 
dụng khi bám chặt vào một tự ngã mà thực sự nó 
chỉ là một tên gọi. Trước hết chúng ta phải từ bổ 
sự chấp thủ vào giả danh của mình—See Three 
attachments. 

Atfachment to the tenet of the “realists.”: 
Those in Mahayana who hold the tenet of the 
'realists."—=Đại Thừa lại chấp vào cứu cánh thực 
tế—§ee Four erroneous tenets (C). 

Attachment to things Trước Pháp— 
Attachment to things; attachment and 1fs obJect; 
attachment to teaching or doctrine In a sutra— 
Còn gọi là Chấp Pháp, cho rằng các ý niệm về sự 
vật là có thực, hay chấp trước vào giáo thuyết 
trong kinh điển. 

Atfachment to truth that is not actually 
truth: Chấp chân phi chân, một trong Thập Thức 
Ấm Ma-See Ten states of consciousness- 
skandha. 

Attachment to the two meanings of “void? 
but not clearly: Those who hold the Satyasiddhi 
tenet which discriminates the two meaninsgs of 
“void” but not clearly—Thành Thực Tông lại phân 
biệt hai nghĩa của “không” nhưng lại phân biệt 
không rõ ràng—See Four erroneous tenetfs (C). 
Attachment and views: Ái Kiến—See 
Attachment øgrowing from thinking of others. 
Attachment to the Void itself: Chấp thủ vào 
Không Tâm—According to Prof  Junjro 
Takakusu in the Essentals of Buddhist 
Philosophy, to realize Total-Voidness, one must 
do away with the three attachments. One of the 
three kinds of attachment 1s “Attachment to the 
Void itself.”” When as above, we have realized 
the voidness of both the individual self and of the 
elements, we may sem to have attainned Total 
Voidness, but the truth there still remains the 
conscIousness of the Void, and we are liable to be 
attached to the idea of the Void as much as 1Ý It 
were something existent. This void-consciIousness 
can be removed when one enters In(o the 
Meditaton of Extinction (nirodha-samapatti or 
into Perfect Nữưrvana. The former 1s, as In an 
Arhat, a state in which all passions we have been 
done away with, and the later Is as In the case of 
the Buddha, the state in which all conditons of 
life, matter and mind, have been extinguished by 


280 


vrtte of Enliphtenment as darkness 1s 
extinguished by light, because the Buddha had 
affained the state of Perfect Nirvana which 1s in 
1(self devoid of any extinguishing qualiies and 
he had transcended the “four arhument—Theo 
Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết 
Học Phật Giáo, để chứng ngộ Nhất Thiết Không, 
người ta phải ha bỏ ba sự chấp thủ. Một trong ba 
loại chấp thủ này là Chấp thủ vào Không Tâm. 
Khi chúng ta chứng ngộ không tánh của Ngã và 
Pháp, chúng ta tưởng chừng đã có thể đạt được 
Nhất Thiết Không; kỳ thật, chúng ta vẫn còn có ý 
thức về Không chẳng khác gì như có một sự thể 
nào đó đang hiện hữu. Không tâm nầy có thể xóa 
bỏ khi người ta đi vào Diệt Tận Định (Nirodha- 
samapatti) hay vào Niết Bàn viên mãn. Diệt tận 
Định, như ở nơi vị A La Hán, là một trạng thái 
trong đó tất cả những tham dục đều bị xả ly; và 
Niết Bàn viên mãn, như ở trường hợp của Đức 
Phật, là trạng thái trong đó tất cả những điều kiện 
của sự sống, tâm và vật, đều bị diệt tận bằng sự 
giác ngộ, giống như bóng tối bị tiêu diệt bởi ánh 
sáng; bởi vì Đức Phật đã đạt đến trạng thái Niết 
Bàn viên mãn, nơi đây không còn những phẩm 
tánh phân biệt, và siêu viêu việt cả “Tứ Cú.”— 
See Three attachments. 
Attachment to the world of forms: Rupa-raga 
(p)—Sắc ái kết hay tham sắc—Lust or desire for 
form—CŒreed for the fine-materialL—Love ¡In the 
realm of form—CTraving for the world of form—— 
See Five higher bonds of desire. 
Atfachment to a wrong idea of permanencce: 
Chấp thường phi thường, một trong Thập Thức 
Ấm Ma-See Ten states of consciousness- 
skandha. 
Attack (v): Công kích. 
Atfack someone: Make an attack on someone—— 
Công kích ai—Tấn công ai. 
Atfadhipateyyam (p): The predominant 
infuence on oneselfF Ngã tăng thượng—See 
Three dharmas (XLIX). 
Atfadipa (p): Hãy tự làm ốc đảo cho chính 
mình—Holding oneself as one”s own Island. 
Attain (v): 
1) Labhati (p)—Đạt đến—To obtain. 
2) Prap or Prapta (skÐ: To attain—To Get—To 
obtain—Đắc. 


Atftan  (v) Annuttfara-samyak-sambodhi: 
Đắc bất thối chuyển A nậu Đa la Tam miệu Tam 
bổ đề. Tất cả chư Phật thành chánh đẳng chánh 
giác chẳng lỗi thời —See Ten kinds of proper 
timing of all Buddhas. 

Atfain Anuttara Samyak Sambodhi at the 
proper time: Tất cả chư Phật thành chánh đẳng 
chánh giác chẳng lỗi thời —See Ten kinds of 
proper timing of all Buddhas. 

Atftain (v) awareness: Buddhi-labhati (p)—Đạt 
được tánh giác—To obtain awareness. 

Attain (v) Bodhi: Chứng quả Bồ Đề. 

Attain Bodhi-mind: Thông Đạt Bồ Đề Tâm— 
To attain to the enliphtened mind; the stage 
where one understands the truth, one of the five 
stages in Vairocana Buddhahood—Đạt được Bồ 
Để Tâm nhờ vào vị Thầy (A Xà Lê) dạy dỗ, một 
trong Ngũ Tướng Thành Thân. 

Atfain concentration of precisely aware 
knowledge and are imbued with the ten 
powers of the enlightened: Bodhisattvas attain 
concentration of precisely aware knowledge and 
are ¡mbued with the ten powers of the 
enlightened, from knowledge of what 1s so and 
what 1s not so up to knowledge of extinction of 
contaminations—Chư Bồ Tát được thiện giác trí 
tam muội, đủ Như Lai thập lực, những là thị xứ 
phi xứ trí lực đến lậu tận trí lực—See Ten kinds 
Of attainment of powers of the enlipghtened of 
enlightening beinss. 

Attain defñnitve analytic and expository 
powers: Đạt được quyết định biện tài —There ¡s 
a sptritual friend who enables cultivators to attain 
definitve analytic and expository powers. This 1s 
one of the ten kinds of spiritual friends who help 
them along the path to enliphtenment in the 
Flower Adornment Sutra—Có một loại thiện tri 
thức khiến được quyết định biện tài. Đây là một 
trong mười loại thiện hữu tri thức mà Đức Phật đã 
dạy trong Kinh Hoa Nghiêm—See Ten kinds of 
spiritual friends. 

Attain desirelessness: Attaining desirelessness, 
yet always most compassionately pityinng all 
sentient beings attached to desires—Đắc pháp ly 
dục mà thường dùng đại bi thương xót tất cả 


281 


chúng sanh nhiễm trước dục lạc—See Ten Paths 
Of Emancipation Of Great Enlightening Beings. 
Atftain emancipation from the three realms 
0f existence: Xuất ly ba cõ—See Ten kinds of 
Buddha-work In all worlds In all times of the 
Buddhas (B) (10). 

Attain Enlightenment: To 
Awakening—To become a Buddha—To become 
an Enliphtened One—Obtain the way—Reach 
pertfecion—Đắc đạo—Đắc quả giác ngộ hay 
thành Phật hay thành bậc Giác Ngộ. 

Atfain (v) the enlightened mỉnd: Thông Đạt 
Bồ Đề Tâm—To attain to the enlightened mind; 
the stage where one understands the truth, one of 
the five stages In Vairocana Buddhahood—Đạt 
được Bồ Đề Tâm nhờ vào vị Thầy (A Xà Lê) dạy 
dỗ, một trong Ngũ Tướng Thành Thân. 

Attain cnlightenment suddenly: Huyền 
Giác —Đạt được giác ngộ một cách bất thần. 
Attain entry to the Buddha-truth: Đắc nhập. 
Attain (v) the eternal peace-Nirvana: đạt đến 
Niết bàn an lạc vĩnh cửu. 

Attain (achieve) the freedom of mỉnd and 
the freedom of wisdom: Be free from all 
Impurifies of mind and attain wisdom——Đạt được 
tâm và tuệ giải thoát—By the destruction of all 
Impurities, the Buddha attained the freedom of 
mind and the freedom through wisdom——Nhờ 
đoạn tận lậu hoặc mà Đức Phật đạt được tâm và 
tuệ giải thoát. 

Attain (v) happiness: Được hạnh phúc. 

Atfain a happy conftentment by proper 
direcfion of the deeds of the body: Thân An 
Lạc Hành: An lạc bằng những thiện nghiệp của 
thân—See Four means of attaining a happy 
contentmer. 

Atftain a happy confentmen(t by the 
thoughts of the mỉnd: Ý An Lạc Hành: An lạc 
bằng những thiện nghiệp của ý—See Four means 
Of attaining a happy contentment. 

Atftain a happy contentment by the will to 
preach all sutras: Thệ Nguyện An Lạc Hành: 
An lạc bằng cách giảng dạy kinh pháp —S§ee Four 
means of attaining a happy contentmernt. 

Atftain a happy contentment by the words 
of the mouth: Khẩu An Lạc Hành: An lạc bằng 


Achieve 


những thiện nghiệp của khẩu—§ee Four means 
Of aftaining a happy contentmeit. 

Atftain happines here and now ïỉn 
meditation: Tu Tập Thiền Định Đưa Đến Lạc 
Trú Ngay Trong Hiện Tại—See 
concentrative meditations. 

Atfain the highest knowledge: Vedagu (p)— 
Minh trí (đạt được trí tuệ tối thượng hay trí tuệ 
của một vị Phật). 

Atfain ilumination of knowledge of all 
thỉngs and can thỉnk and analyze well: Được 
tất cả pháp trí huệ quang minh khéo tư duy phân 
biệt—See Ten kinds of attainment of powers of 
the enlightened of enlightening beIngs. 

Attain (v) knowledge: Jnanam-labhati (p)—Đạt 
được sự hiểu biết—To obtain knowledge. 

Atfain mastery of all meanings in the 
sphere of omniscienee: Nơi nhứt thiết trí đúng 
nghĩa sở hành đều được tự tại —See Ten kinds of 
Budha-work in all worlds im all times of the 
Buddhas (B) (S5). 

Atfain natural enlightenment: Thành Tự 
Nhiên Giác —As all may do by beholding eternal 
truth within their own heart—Đạt được tự nhiên 
giác ngộ bằng cách giữ lấy chân lý ngay nơi tâm 
mình. 

Atfain (v) nirvana: Obtain the way—Reach 
enlightenment—Reach perfection—Đắc Đạo— 
To enter Into Nirvana—To attain Nirvana—To 
obfain the way, or relipion; by obedience to the 
commandmenfs, practice of meditation, and 
knowledge, to atfain enlightenment—Nhập Niết 
bàn hay đạt đến Niết bàn nhờ vào giới, định, huệ 
và đạt được giác ngộ (trí tuệ đoạn trừ lậu hoặc, 
chứng được đế lý gọi là đạo, nhờ thực hành tam 
học mà phát sinh ra trí tuệ đó thì gọi là “đắc 
đạo”). 

Attfain (v) one”s aïm: To realize one”s wishes— 
Đắc chí (đạt được mục đích). 

Atfain to perfect enlightenmenf: Become 
Buddha—To attainn to perfect enliphtenment— 
Thành Chánh Quả—Thành chánh giác—Thành 
Đẳng Chánh Giác—Bậc Bồ Tát tu hành ngôi 
nhân vị tròn đầy bậc toàn giác hay thành Phật. 
Atfain perfect supreme bodhi: Reach perfect 
supreme bodh—Become a Buddha—Thành 


Four 





282 


Phật —To become Buddha and obtain deliverance 
from the round of mortality. To become Buddha, 
as a Bodhisatva does on reaching supreme 
perfect bodhi—Bồổ Tát ở ngôi nhân vị, tu hành 
vạn hạnh, cuối cùng chứng đắc A Nậu Đa La Ta 
Miệu Tam Bồ Để (Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác) hay Phật giải thoát khỏi vòng luân 
hồi sanh tử. 

Atfain  superknowledge: (gain) 
wisdom or enlightenment—Đạt được tối thắng trí 
hay giác ngộ—The Buddha atftained supreme 
knowledge under the Bodhi tree—Đức Phật đạt 
được tối thắng trí dưới cội Bồ Đề. 

Atfain (achieve) threefold knowledge: Đắc 
tam minh. 

Attain perfect wisdom: Đạt tối thắng trí. 
Atfain the reality body with boundless 
knowledge: Đồng được trí huệ pháp thân vô 
biên tế với chư Phật—S§ee Ten kinds of truth seal. 
Attain sainthood: Đạt được Thánh quả. 
Atfained a sfafe of mental concentration 
without thinking and pondering, by 
divining another”s thoughts in one”s mỉnd: 
One of the way of teaching Dhamma ïn regard to 
telling of thought, one tells, not by any of the 
above mentioned means ¡n 1, 2, and 3, but when 
one has at(ained a state of mental concentration 
without thinkmng and pondering, by divining 
another”s thoughts in one”s mind, and one says: 
“As far as so-and-so”s mind-force ¡1s directed, so 
his thoughts will turn to that thing.”—Một trong 
những loại Ký Tâm, có loại không tự tỏ lộ bằng 
hình tướng, cũng không tự tỏ lộ sau khi nghe 
tiếng phát ra từ nhân, phi nhân và chư Thiên, 
cũng không tự tổ lộ sau khi nghe tiếng rõ ràng và 
hợp lý phát ra từ sự suy tầm và tư duy, nhưng khi 
chứng được định, không tầm, không tứ, có thể 
biết được tâm người khác với tâm của mình: “Tùy 
ý nguyện hợp ý hành của vị nầy, vị nầy sẽ hướng 
đến tâm nầy. Nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa, thời sự 
tỏ lộ là như vậy, không phải gì khác.”—See Four 
ways of teaching Dhamma 1n regard to the telling 
of thouphit. 

Attain supreme perfect 


enlightenment: Shall become a Buddha and 
atfain supreme complete perfect enliphtenment— 
Sẽ thành Phật được vô thượng Bồ Để—See Ten 


Achieve 


complete 


kinds of definiive mark of Great Enlightening 


Beings (4). 
Attain the supreme reality-body of 
Buddhas: Based on this so-called body, 


Enlipghtenng Beings will attain the supreme 
reality-body of Buddhas, which fills all times— 
Chư Bồ Tát do thân giả danh sẽ được pháp thân 
vô thượng sung mãn tam thế của các Đức Như 
Lai—See Ten reasons why Great Enlightening 
Beings smile and make a promise In their hearfs 
to tame and pacIfy sentient beIngs. 

Atfain truc enlightenment, manifesting 
bodies in infinite ways, affaining true 
enlightenmen( for the sake of sentienf 
beings: They enjoy atfaining true enlightenment, 
manifesting bodies In Infinite ways, aftaining true 
enlightenment for the sake of sentient beings, one 
of the ten kinds of enJoyment of Enlightening 
Beings. Enlightening Beings who abide by these 
can attain the supreme enJoyment of truth of all 
Buddhas—Thích thành chánh giác, vì tất cả 
chúng sanh mà dùng vô lượng môn thị hiện thân 
để thành chánh giác See Ten kinds of 
enJjoymert. 

Atfain true enlightenment in the pasf, 
present and future: Ở trong tam thế thành 
Chánh Đẳng Chánh Giác—See Ten kinds of 
1nstantly creative knowledge of the Buddhas. 
Attain truth by personal experience: To 
realize truth by personal experience—Chứng đắc 
bằng kinh nghiệm bản thân. 

Attain to the understanding and 
performance of the moral law: Obtain 
precepts—Đắc Giới—Hiểu và hành trì được theo 
giới pháp—See Three kinds of obtaining the 
commandmeIns. 

Atfain unhindered intellect and the light of 
knowledge without being taugh( by 
another: Bodhisattvas are able to illumine and 
understand all Buddha teachings, are sustained by 
the spiritual power of all Buddhas, are one of the 
sane body of realty with all Buddhas, 
accomplish all imncorruptible mystc states of 
clarity and purity of great people, abide ¡n all 
equal vehicles of liberation, are aware of all 
spheres of Buddhahood, are endowed with the 





283 


light of all worldly knowledge, and clearly see all 
realms of sentient beings; they are able to be 
truth-knowing teachers for sentient beings, yet 
they make the appearance of ceaseless search 
for truth; though they are actually unexcelled 
teachers of sentient beings, they show respect fo 
preceptors and religious mentors, because øreat 
enlightening beinss, by skillful expedients, abide 
in the path of enlightening beings, yet manIfest 
whatever is necessary—Chẳng do người dạy mà 
được vô ngại biện, trí huệ quang minh, có thể 
chiếu rõ khắp cả Phật pháp, được thần lực của tất 
cả Như Lai hộ trì đồng một pháp thân với tất cả 
chư Phật, thành tựu tất cả pháp kiên cố, bí mật, 
minh tịnh của bực đại nhân, an trụ những thừa 
giải thoát bình đẳng, cảnh giới chư Phật đều hiện 
ra, đầy đủ tất cả thế trí quang minh, soi thấy tất 
cả chúng sanh giới, có thể vì chúng sanh mà làm 
tri pháp sư, thị hiện cầu chánh pháp không thôi 
dứt, dầu thật làm vô thượng sư cho chúng sanh 
mà thị hiện tôn kính a-xà-lê. Vì đại Bồ Tát thiện 
xảo phương tiện trụ Bồ Tát đạo, tùy theo sở nghi 
đều vì chúng sanh mà thị hiện—See Ten kinds of 
way of adornment of Great Enlightening Beings. 

Atfan virtues Thành Tựu Giới Hạnh— 

According th the Sekha Suta In the Middle 

Length Discourses of the Buddha, the Buddha 

confirmed that In order (to poSsess Of virtue, a 

noble disciple should—Theo Kinh Hữu Học trong 

Trung Bộ Kinh, Đức Phật dạy về Thánh đệ tử 

thành tựu giới hạnh như sau: 

1) Guard the doors of his sense-faculties: Hộ trì 
các căn. **See Guardian of the sense-door. 

2) Be moderate ¡in eating: Tiết độ trong ăn 
uống. **See Moderation ¡n eating. 

3) Be devoted to wakefulness: Chú tâm cảnh 
giác. **See Devotion on wakefulness. 

4) Possess seven øood qualities: Thành tựu Bảy 
Diệu Pháp. *#*See Attain seven good 
qualities. 

5) Pleasant abiding In the four jhanas: Lạc trú 
bốn thiển. **See Four jhanas. 

6) Dwell restraned with the restraint of the 
Patimokkha: Sống chế ngự với sự chế ngự 
của giới bổn Patimokkha. 

7)_ Be perfect in conduct and resort: Đầy đủ oai 
nghi chánh hạnh. 


8) See fear ¡n the sliphtest faults: Thấy nguy 
hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt. 
9) Train by undertaking the training precep(s: 
Thọ lãnh và tu học các học pháp. 
Atftain the way: Become enlightened—Thành 
đạo (chứng đạo hay trở thành toàn giác như Phật 
Thích Ca)—See Enlightenmeit. 
Atfain (v) wisdom: Jnanam-labhati (p)—Đạt 
được trí huệ——To obtain wisdom. 
Attainable (a): Labbho (p)—Có thể đạt được— 
Obtainable. 
Attainability (n): Có thể đạt tới được. 
Atftained to the Sphere of Infinite 
Consciousness: Loài hữu tình đã chứng được (ở 
cõi) Thức Vô Biên Xứ—Beinss who have 
affained to the Sphere of Infinite Conscilousness—— 
See Nine abodes of beings. 
Atfained the sphere of Infinite Space: Loài 
hữu tình đã chứng được (ở cõi) Không Vô Biên 
Xứ —BeIngs who have attained the Sphere of 
Infinite Space—See Nine abodes of beings. 
Atfained to the Sphere of Neither- 
Perception-Nor-Non-Perceptfion: Loài hữu 
tình đã chứng (ở cõi) Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
Xứ —BeIngs who have attained to the Sphere of 
Ñeither-Percepton-Nor-Non-Perception—See 
NÑine abodes of beIngs. 
Atfained to the Sphere of No-Thỉngness: 
Loài hữu tình đã chứng (ở cõi) Vô Sở Hữu Xứ— 
Beings who have attained to the Sphere of No- 
Thingness—See Nine abodes of beings. 
Atfaining: Pautlabha (p)— Đang đắc được— 
Acquisiion—Gaining—Obftaining. 
Atfaining abstraction: Entering dhyana—Chỉ 
Quán——There are three modes of entering dhyana 
(three methods of attaining abstraction)—Có ba 
loại chỉ quán—See Three modes of entering 
dhyana. 
Atfaining moral wisdom from pracfice of 
abstract meditation: Bhavanamaya-panna 
(p)—Tu huệ—Attaining wisdom based on menfal 
development—Đạt được tu huệ qua tu hành phát 
triển tâm linh—See Three modes of attaining 
moral wisdom. 
Atfaining moral wisdom from reading, 


hearing and instrucfion: Sutamaya-panna 


284 


(p)—Văn Huệ —-Attaning wisdom based on 
learnnpg—Đạt được văn huệ qua đọc nghe và 
những lời giáo huấn—See Three modes of 
affaining moral wisdom. 

Atfaining moral wisdom from reflecfion: 
Cintamaya-panna (p)—Attaining wisdom based 
on thinkinge—Tư huệ—Đạt được tư huệ qua suy 
tư—See Three modes of attaining moral wisdom. 
Attaining nirvana: Thuyền Bát Nhã. 
Atfaining wisdom based on learning: 
Sutamaya-pamna (p)—Văn Huệ——Attaining moral 
wisdom from reading, hearing and Instruction— 
Đạt được văn huệ qua đọc nghe và những lời 
giáo huấn—See Three modes of attaining moral 
wisdom. 

Atftaining wisdom based on menfal 
developmen(: Bhavanamaya-panna (p)—Tu 
huệ—Attainng moral wisdom from practice of 
abstract meditaton——Đạt được tu huệ qua tu hành 
phát triển tâm linh—See Three modes of 
atfaining moral wisdom. 

Atfaining wisdom based on thinking: 
Cintamaya-panna (p)—Tư huệ—Attaining moral 
wisdom from reflection—Đạt được tư huệ qua 
suy tư—See Three modes of attaining moral 
wIsdom. 

Attaining wisdom is all Buddhists° goal: Duy 
tuệ thị nghiệp (trí tuệ là cứu cánh của Phật tử). 
Atfainment (n): Prativedha (skt—Conviction by 
thinking—Full understanding—Mystic Insight— 
Penetration—Realization—The 
experlential proof of the dharma in bodhi or 
nirvana—Chứng pháp hay nhận thức thấu đáo về 
Pháp (Sự chứng ngộ, sự đạt tới đích) —See 
Realization. 

Attainment of annihilation: Diệt định — The 
freedom or supernatural power of the wisdom 
attained in Nirvana, or perfect passivity—Sự giải 
thoát hay sức mạnh siêu việt của trí tuệ đạt được 
trong Niết Bàn, hay sự tịch diệt toàn hảo. 
Attfainment of Buddha-seed: Chúng tính trụ— 
See Six bodhisattva-stages (1). 

Atfainment of the Cessation-of-Perception- 
and-Feeling: Thành tựu Diệt Thọ Tưởng Định, 
các tưởng và các thọ đều bị đoạn diệt—By the 


realizaton of 


atfainment of the  Cessation-of-Perception-and- 
Feeling, perception and feeling cease. 
Atfainment of the diamond mỉnd: Thành 
Kim Cang tâm—See Five stages In Vairocana 
Buddhahood. 

Atfainment of discernments and practices: 
Giải hành trụ —See Six bodhisattva-stages (2). 
Attainment of enlightenment: Giác ngộ Bồ 
Để—Do nhân hành mà chứng được đạo quả— 
See Five developmenfs. 

Atfainment of enlightenment for self and 
others: Tự giác giác tha. 

Atftainment of the first jhana: By the 
attainment of the first jhana, perceptlons of 
sensuality cease—Thành tựu Sơ Thiền, các dục 
tưởng bị đoạn diệt—See Nine 
C€SSafIOnS. 

Atfainment of the fourth jhana: Thành tựu 
Tứ Thiên, hơi thở vào hơi thở ra bị đoạn diệ—By 
the attainment of the fourth Jhana, In-and-out 
breathing ceases. 

Atftainment of great fearlessness: 
Mahavaisaradya (sk)—Để đạt được đại vô úy— 
See Ten reasons related to our daily life which 
lead practitioners desire for enlightenmernt. 
Attainment 0f£  a knowledge of 
discrimination: Asesajnana (skÙ—For the 
affainment of a knowledge which leaves nothing 
unknown in the ten directions of the world—Để 
đạt được vô phân biệt trí. Khắp mười phương thế 
giới không gì là không biết đến—See Ten 
reasons related to our daily liíe whiích lead 
practitioners desire for enliphtenmernt. 
Attainment of  liberation through 
enlightenment: Giải thoát bằng sự giác ngộ. 
Attainment-name: Quả Danh—-Quả Hiệu — 
Reward name or tie, 1e. cevery Buddha 
indicates his enlightenment—Danh hiệu của mỗi 
vị Phật chỉ sự giác ngộ của vị Phật ấy. 
Atfainment of Nirvana: Đạt thành quả vị Niết 
bàn—See Five developmens. 

Atfainment of a passionless condifion and 
0f supreme perfect enlightenment: Đạt tới 
tình trạng vô dục và vô thượng Bồ Đề—See Five 
bodhi or stages of enliphtenment. 


SUCC€SSIV€ 


285 


Atftainment of perfect Bodhisatfva: Cứu cánh 
trụ—See Six bodhisattva-stages (6). 

Atftainment of power to aid others 
according to need: Năng lực cứu độ tha nhân— 
Đạt tới khả năng cứu độ tha nhân—See Five 
developmenIs. 

Atfainment of powers of correct decision: 
Quyết định trụ—See Six bodhisattva-stages (5). 
Atfainment of powers of the Enlightened: 
Thành tựu Như Lai Lae—Ten kinds of attainment 
of powers of the enlightened of enlightening 
beings. Enlipghtening Beings who acquire these 
ten powers are called Buddhas, truly awake (the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38)—Có mười 
điểu thành tựu Như Lai lực. Chư Bổ Tát có đủ 
mười Như Lai lực nầy thời gọi là Như Lai Chánh 
Đẳng Chánh Giác (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 
38)—See Ten kinds of attainment of powers of 
the enlightened of enlightening beIngs. 
Atfainment of progress in culfivation: Hành 
đạo tích trụ—See Six bodhisattva-stages (4). 
Atfainment in the Pure Land: Phẩm Tịnh 
Độ —There are three kinds of atfainment in the 
Pure Land—See Three kinds of attainment in the 
Pure Land. 

Attainment of purity: Tịnh tâm trụ—See Six 
Bodhisattva-stages (3). 

Atfainment of the second jhana: By the 
aftfainment of the second jhana, thinking and 
pondering cease—Nhờ thành tựu Nhị Thiền, tầm 
tứ đoạn diệt—See Nine successIve cessatIons. 
Atftainment of the Sphere of. Infinite 
Consciousness: By the attainment of the Sphere 
of Infinite Consciousness, the perception of the 
Sphere of Infinite Space ceases—Nhờ thành tựu 
Thức Vô Biên Xứ, tưởng hư không vô biên xứ 
đoạn diệt—See Nine successive cessafions. 
Attainment of the Sphere of Infinite Space: 
By the attainment of the Sphere of Infinite Space, 
the perception of mafteriality ceases—Nhờ thành 
tựu Hư Không Vô Biên Xứ mà sắc tưởng bị đoạn 
diệt—See Nine successive cessations. 
Atftainment of the sphere of Neither- 
Perception-Nor-Non-Perception: By the 
affainment of the sphere of Neither-Perception- 
ÑNor-Non-Perception, the perception of the Sphere 


of No-Thingness ceases—Nhờ thành tựu Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, mà vô sở hữu xứ tưởng 
bị đoạn diệt—See Nine successIve cessations. 
Atfainment of the Sphere of No-Thỉngness: 
By the attainment of the Sphere of NÑo-Thingness, 
the perception of the Sphere of Infinite 
Consciousness ceases—Nhờ thành tựu Vô Sở 
Hữu Xứ, thức vô biên xứ bị đoạn diệt—See Nine 
SUCC€SSIV€ C€SSAtIOnS. 
Atfainment of spiritual power: Attainment of 
virtue—Chứng đức. 
Attainment of the Tao: Đạt đạo. 
l1) According to the Sixth Patriarch Hui-Neng, 
the attainment of the Tao does not Involve a 
continuous movement from error fo truth, or 
from Ignorance to enlightenment. Ñowadays, 
all Zen masters apgree with the patriarch and 
proclam that there ¡is no enlightenment 
whatever which you can claim to have 
atftained. IÝ you say you have atfaned 
something, this 1s the surest proof that you 
have gone astray. Therefore, not to have 1s to 
have; silence 1s thunder; Ignorance 1s 
enliphtenment; the holy disciples of the 
purtty-path go to hell while the precept- 
violating Bhikshus the 
wIping-off means dirt-accumulating; all these 
paradoxical sayings, and Zen literature Is 
filed with them, are no more than so many 
negations of the continuous movement from 
discriminaton to non-discrimination, from 
affectability to non-affectability, etc., and 
etc—Theo Lục Tổ Huệ Năng, đắc đạo 
không quan hệ øì đến sự vận hành liên tục từ 
sai lâm đến chân lý, hay từ vô minh đến giác 
ngộ. Ngày nay hầu hết các thiển sư đều đồng 
ý với tổ và khẳng định rằng chẳng có sự giác 
ngộ nào có thể được người ta tuyên bố cả. 
Nếu bạn nói rằng bạn đã sở đắc cái gì đó, đó 
là bằng chứng chắc chắn nhất là bạn đã đi sai 
đường. Do đó, không là có, im lặng là sấm 
sét, vô minh là giác ngộ; những vị Thánh 
Tăng của thanh tịnh đạo vào hỏa ngục trong 
khi các Tỳ Kheo pháp giới đi vào Niết Bàn; 
thanh tẩy có nghĩa là tích lũy bụi trần (vì nếu 
không có tích lũy bụi trần là không có thanh 
tẩy); tất cả những từ ngữ khẳng định nghịch 
lý này và đầy dẫy trong văn học nhà Thiển 


atain Nirvana; 


2) 


3) 


286 


đều nói lên tánh phủ nhận sự vận hành liên 
tục từ phân biệt đến vô phân biệt, từ trạng 
thái nhiễm ái đến không nhiễm ái, vân vân. 
The idea of continuous movement fails to 
account for the facts, first, that the moving 
process stops at the originally bripht mirror, 
and makes no further attempt to go on 
indefinitely, and secondly, that the pure 
nature of the mirror suffers 1tself to be 
defiled, 1e. that from one object comes 
another obJect absolutely contradicting 1t. To 
put this another way: absolute negation 1s 
needed, but can 1t be possible when the 
process Is continuous? Here 1s the reason 
why Hui-Neng persistently opposes the view 
cherished by his opponents. He does not 
espouse the doctrine of continuity which 1s 
the Gradual School of Shen-Hsiu. All those 
who hold the view of a continuous movement 
belong to the latter. Hui-Neng, on the other 
hand, 1s the champion of the Abrupt School. 
According to this school the movement from 
Ipenorance to enliphtenment 1s abrupt and not 
gradual, discrete and not continuous—Quan 
niệm về sự vận hành liên tục không phù hợp 
với các sự kiện, trước hết bởi vì quá trình vận 
hành này dừng lại nơi cái gương vẫn sáng 
rạng từ vô thủy, không cố vượt ra và tiếp tục 
vô hạn định, kế thứ, bởi vì bản tánh thanh 
tịnh của gương chịu đựng sự ô nhiễm, nghĩa 
là một vật thể này phát sinh ra một vật thể 
khác, hoàn toàn trái ngược nhau. Hãy nghĩ 
đến sự vật theo cách khác: cần có sự phủ 
định tuyệt đối, nhưng có còn có thể hay 
không khi quá trình vẫn liên tục? Đó là lý do 
tại sao Lục Tổ Huệ Năng khăng khăng chống 
lại quan niệm ấp ủ của đối thủ của Ngài là 
Thần Tú. Ngài không bám chặt giáo lý về 
tính liên tục của Tiệm Giáo của Thần Tú. 
Ngược lại, Huệ Năng là tay vô địch của Đốn 
Giáo. Theo tông này thì sự vận hành từ mê 
đến ngộ là ngay lập tức chứ không từ từ, gián 
đoạn chứ không liên tục. 

That the process of enlightenment 1s abrupt 
means that there ¡is a leap, logical and 
psychological, in the Buddhist experlence. 
The logical leap 1s that the ordinary process 
Of reasoning stops short, and what has been 


4) 


considered rrratlonal 1s perceived to be 
perfectly natural, while the psychological 
leap 1s that the borders of consciousness are 
overstepped and one ¡s plunged Into the 
Unconscious not, all, 
unconscious. This process 1s discrete, abrupt, 
and altogether beyond calculation; this 1s 
“Seeing Into one”s Self-nature.”—Khi nói 
rằng quá trình ngộ là lập tức có nghĩa là nó 
nhảy vọt, theo luận lý học và tâm lý học 
trong kinh nghiệm Phật giáo. Cái nhảy vọt 
theo lý luận học chủ yếu ở chỗ quá trình lý 
luận bình thường dừng lại ngay tức khắc, đến 
độ được xem là phi lý này lại trở thành hoàn 
toàn tự nhiên, trong khi cái nhảy vọt theo 
tâm lý cốt yếu ở chỗ các giới hạn của ý thức 
bị vượt qua, và người ta phóng vào Vô thức, 
và cuối cùng chẳng phải là không ý thức. 
Quá trình này gián đoạn, lập tức và không 
thể tính toán được, đó là “Thấy được tự 
tánh.” 

In the Platform Sutra, Hui Neng said: “Oh 
friends, while under Hung-Jen Master I had a 
SatorI by Just once listening to his words, and 
abruply saw Into the original nature of 
Suchness. This 1s the reason why I wish to 
see this teaching propagated, so that seekers 
of the truth may also be abruptly have an 
1nsight into Bodhi, see each by himself what 
his mind 1s, what original nature 1s... All the 
Buddhas of the past, present, and future, and 
all the Sutras belonging to the twelve 
divisions are 1n the self-natuire of each 
individual, where they were from the first... 
There 1s within oneself that which knows, and 
thereby one has “satori.” If there rises an 
erroneous thought, falsehood and perversions 
obfain; and no outsiders, however wWIse, are 
able to Instruct such people, who are, indeed, 
beyond help. But If there takes place an 
1llumination by means of genuine Prajna, all 
falsehood vanish In an Instant. If one”s self- 
nafure 1s undersfood, one “satori” 1s enouph to 
make one rise to a state of Buddhahood. Oh 
friends, when there 1s a Prajna 1llumination, 
the Inside as well as the outside becomes 
thoroughly translucent, and a man knows by 
himself what his original mind 1s, which 1s no 


whích 1s after 


287 


more than emancipation. When emancIpation 
1s Obfained, It Is the Prajna-samadhi, and 
when this Prajna-samadhi is understood, 
there 1S 
“thoughtlessness.”—Trong Pháp Bảo Đàn 
Kinh, Lục Tổ Huệ Năng dạy: “Này các thiện 
hữu tri thức, khi tôi còn ở chỗ của ngũ tổ 
Hoằng Nhẫn, một hôm tôi chỉ nghe một câu 
mà ngộ được, bèn thấy ngay bổn tánh chân 
như của mình. Đây là lý do mà tôi muốn thấy 
giáo pháp ấy lưu hành cùng khắp, khiến cho 
những người học đạo ngộ ngay Bồ Đề, mỗi 
người tự quán tâm mình, để tự thấy được bổn 
tánh của mình. Chư Phật ba đời quá khứ, 
hiện tại và vị lai và tất cả kinh điển trong 12 
bộ kinh, trong tự tánh mỗi người vốn đã có 
đủ... Trong tự tâm mình đã có sẵn tri thức để 
tự ngộ. nếu mình tự dấy lên ý nghĩ tà vạy mê 
muội; thì không có một thiện tri thức bên 
ngoài nào có thể dạy bảo hay giúp đỡ được 
chúng ta. Nhưng nếu tự khởi lên được sự 
quán chiếu bằng phương tiện chân chánh của 
trí Bát Nhã, thì mọi vọng niệm đều tiêu tan 
trong chốc lát. Nếu biết được tự tánh mình, 
một khi ngộ được thì tức khắc đến ngay đất 
Phật. Này các thiện tri thức, khi có sự quán 
chiếu của trí huệ thì trong và ngoài trở thành 
hoàn toàn trong sáng và biết rõ bổn tâm. Nếu 
biết rõ bổn tâm thì đó là gì nếu không là giải 
thoát? Nếu được giải thoát rồi, tức đó là Bát 
Nhã Tam Muội, và khi Bát Nhã Tam Muội 
đã được hiểu rõ thì đó là trạng thái của “Vô 
Niệm.” 
Atftainment of the ten powers: Dasabala 
(sk)—Để đạt được mười oai lực—See Ten 
reasons related to our daily liíe whiích lead 
practitioners desire for enliphtenment. 
Atfainment of the third jhana: Thành tựu 
Tam Thiên, hỷ đoạn diệt—By the attainment of 
the third jhana, delight (pItI) ceases. 
Atftainment of the truth of sameness which 
consfitutes Buddhahood: 
Samatabuddhadharma (skt—Để đạt được pháp 
bình đẳng của Phật—See Ten reasons related to 
our daily life which lead practitioners desire for 
enliphtenment. 


realized a state of 


Atfainment of virtue: Chứng đức —Attainment 
of spiriual power, through the four dogmas, 
twelve  nidanas SIX paramifas, 1n both 
Hinayana and Mahayana—Chứng đức hay chứng 
được thần lực bằng cách tu tập Tứ Diệu Đế, 12 
Nhân Duyên và Lục Độ, cho cả Tiểu lẫn Đại 
Thừa. 

Atftainment of wisdom: Pannaya-patilabha 
(p)—Đắc huệ_—Thành đạt trí huệ— Obtaining of 
wIisdom—According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, 
atainment of wisdom of Great Enlightening 
Beings. Enliphtening Beings who abide by these 
can attain supreme realizational knowledge of all 
Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười pháp được trí huệ của chư Bồ Tát. Chư Bồ 
Tát an trụ trong pháp nây thời được hiện chứng trí 
vô thượng của tất cả chư Phật —See Ten kinds of 
atfainment of wisdom of Great Enlightening 
Beings. 

Atfainment of wisdom based on learning: 
Sutamaya-panna (p)—Atfainment 
wisdom from reading, hearing and Instruction— 
Văn huệ hay trí huệ đạt được bởi thính pháp (đọc 
nghe và sự chỉ dẫn)—See Three modes of 
atfaining moral wisdom. 

Atfainment of wisdom based on mental 
development:  Bhavanamaya  (p)—Attaining 
moralÐ wisdom from practice of abstract 
meditaton—Tu huệ hay trí huệ đạt được do tu 
hành thiền định —See Three modes of attaining 
moral wisdom. 

Atfainment of wisdom based on thinking: 
Cintamaya-panna (p)—Attainng moral wisdom 
from reflection—Tư huệ hay trí huệ đạt được do 
bởi suy tư quán chiếu See Three modes of 
atfaining moral wisdom. 

Attaka (p): High platform——Bục cao. 
Attakilamathan-nuyoga (p): Tu hành khổ 
hạnh. 
Atfan-tapo-hoti (p): 
torments himself or 1s given to self-tormentineg—— 
Loại người tự mình làm khổ mình và siêng năng 
làm khổ mình—See Four types of persons (A). 
Attannu (p): Knower of selfF Tự tr —See 
Seven qualities of the true man. 


and 


there are ten kinds of 





of  moral 





A certain man who 


288 


Attasarana (p): Hãy tự về nương nơi chính 
mình—Holding oneself as one”s own refuge. 
Atfavada (p): The false belief in an immortal 
(permanent) soul—Ngã chấp. 

Attempt to classify or criticize: Cố phân loại 
hay phê phán—The attempt to class1fYy or CrItic1ze 
according to hs 
Iinterpretaton all the koans left by the ancient 
masters. This Is one of the ten wrong ways Info 
which the Yogin may falL—Tùy theo giải thích 
duy trí riêng biệt của mình, tất cả những công án 
do cổ nhân để lại. Đây là một trong mười lầm lạc 
mà thiển giả có thể bị rơi vào —See Ten wrong 
ways Into which Zen practiioners may fall. 
Attempfing to see where the master stands: 
Sát Biện—In Zen, there is a kind of question 
whereby the questioner attempts to see where the 
master stands. A monk came to Tung-Fêng who 
lived in a mountain hut and asked him, “Ïf a tIger 
should suddenly appear here, what would you 
do?” The hut-keeper roared like a tiger; the monk 
behaved as !f terrified; whereupon the keeper 
laughed heartily—Trong nhà Thiển, có loại câu 
hỏi qua đó người hỏi muốn biết rõ lập trường của 
Bổn Sư. Một nhà sư đến kiếm Đồng Phong cư 
ngụ tại một thảo am trên núi, hỏi: “Nếu có con 
cọp bỗng nhiên hiện ra ở đây, thầy sẽ làm gì?” 
Am chủ liền rống lên như một con cọp; nhà sư kia 
có vẻ hoẳng sợ; thấy thế am chủ cả cười ha hẳ— 
See Eighteen kinds of question. 

Attend (v): Tham dự—Lay Buddhists should set 
up time to attend Buddhist lectures on Sundays—— 
Phật tử tại gia nên dành thì giờ tham dự những 
buổi thuyết giảng về Phật Pháp của quý thầy 
trong những ngày Chủ Nhật. 

Atfend or øo fo sportfs, games, cinema, 0r 
worldly concer(s: A Bhiksu or Bhiksuni who 
attends or øoes fO spOrfs, games, cinema, or 
worldly concerts, commits an Expression of 
Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni 
nào tham dự hay đi xem thể thao, các môn chơi, 
chiếu bóng và nhạc hội thế tục, là phạm giới Ba 
Dật Đề, phải phát lỗ sám hối. 

Attend a lecture: Tham dự buổi thuyết giảng. 
Attend and serve: Cung kính cúng dường—See 
Ten kinds of Buddha-work in all worlds in all 
times of the Buddhas (B) (7). 


own 1ntellectualistic 


Attend on and serve the Triratna: Cận sự 
Tam Bảo. 
Attendant (n): Acarin (skt—Thị giả—One who 
performs the dutiles of a disciple, or one who 
attends on and serves the Triratna—Người làm 
phận sự của một đệ tử (hầu hạ thầy), hay người 
làm việc phụng sự Tam Bảo—See Two 
attendants. 

Attendant Blessings of Loving-kindness 

(The Buddha and His Teachings): Những quả 

phúc của tâm từ (Theo Đức Phật và Phật Pháp 

của Ngài Narada). 

l) Those who practice Loving-kindness (metta) 
sleep happily: Những người có tâm từ luôn 
ngủ được an vui. 

2) As they go to sleep with a loving heart, they 
awake with an equally loving heart: Khi đi 
ngủ với tâm an lành, tự nhiên cũng tỉnh giấc 
với tâm an lành. 

3) Even In sleep loving persons 
perturbed by bad dreams. They are always 

and 


are nof 


ful of love during waking hours, 
peaceful In their sleeping hours: Người có 
tâm từ, không có ác mộng. Khi thức thì họ 
luôn từ bị, khi ngủ thì họ luôn an lành. 

4) They become dear to human beings. As they 
love others, so do others love them: Người có 
tâm từ luôn thân ái với kẻ khác. Họ thương 
kẻ khác và kẻ khác cũng thương yêu họ. 

3) They are dear to nonhumans as welL 
Animals are also atftracted to people with 
loving-kindness: Người có tâm từ còn là bạn 
thân của chúng sanh mọi loài. Loài cầm thú 
cũng lấy làm vui khi được sống gần với 
những bậc hiển nhân đạo đức. 

6) Owing to their loving-kindness, they become 
1mmune from poiIson, unless they are subJect 
to some Inexorable karma in the past: Nhờ 
tâm từ mà họ không bị hại bởi thuốc độc, trừ 
phi họ phải trả một nghiệp xấu đã tạo trong 
quá khứ. 

7) Invisible deities protect them because of the 
power of their loving-kindness: Chư thiên 
luôn hộ trì những người có tâm từ. 

8) Loving-kmdness leads to quick  mental 
concentraton. As ther minds 
perturbed by hostile vibrations; thus, one- 
pointedness can be gained easily: Người có 


are nof 


289 


tâm từ thường an trụ dễ dàng vì không bị 
những tư tưởng trái ngược khuấy động. 
9) Loving-kindness tends to beautify one”s 
facial expression. The face as a rule reflects 
the state of the mind: Người có tâm từ thì 
gương mặt thường tươi sáng, vì gương mặt là 
phản ảnh của nội tâm. 
Persons Imbued with loving-kindness die 
peacefully as they harbour no though(s of 
hatred towards all beings. Even after death 
ther serene face reflects their peaceful 
death: Người có tâm từ đến lúc la đời cũng 
được an vui, vì trong lòng không chứa chấp 
sân hận. Sau khi họ tắt thở, gương mặt tươi 
tỉnh phản ảnh sự ra đi yên bình của họ. 
Since persons with loving-kinndness die 
happlly, they wIll subsequently be reborn In a 
blissful state: Người có tâm từ chết một cách 
hạnh phúc, và sẽ được tái sanh vào một cảnh 
giới cực lạc. 
Persons with loving-kindness will be reborn 
1n a Brahma realm If they gain the Dhyana: 
Nếu đắc thiển thì người có tâm từ sẽ được 
sanh vào cảnh giới của chư Phạm Thiên. 
Atftending fairs: La cà đình đám hý viện—See 
Six ways Of wasting one”S DrOp€TtY. 
Attending the wise  (good-knowing 
advisors), respecfing and providing for 
them, honoring them tirelessly: Gần thiện tri 
thức, cung kính cúng dường, hết lòng tôn trọng, 
trọn không nhàm mỏi—See Ten kinds of actions 
of knowledge (3). 
Attention (n): Sự chú tâm. 
1) See Smrti (skÐ 
2) Pay attenion on something: Chú tâm vào 
việc gì —See Fifty-one Dharmas In(eractive 
with the Mind. 
3) Manasikaro (p): Manaskara (skÐ—Chú Ý— 
See Fifty-two mental states. 
4) Manaskara (skÐ: Tác ý —See Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Attenfon of the mỉnd: Manasikara (p)— 
Manaskara (skt)—Sự chú ý của tâm. 
Atfentive: 
Chuyên chú. 
Attenfive and diligent charge to someone: 
Lời ân cần phó chúc cho ai. 


10 


`=< 


11 


~ 


12 


`~ 


Anusmrti  (skt—ContemplatIve— 


Attha (p): Hiểu biết phân tích về ý nghĩa. 
Atthadasa manopavicara (p): Thập bát ý 
hành—18 menfal ranges. 

Atthaka (p): Dạ Xoa—One of the ten ancient 
rsIs Of the Brahmins. 

Attha loka-dharma (sk): Tám Pháp Thế 
Gian—The eight worldly conditions which are 
1nseparable from life—See Eight winds. 

Atthana (p): Wrong place—Sai chỗ. 

Atthanga Sila (sk0 Attha-sila (p): Bát quan 
Trai giới —Eipht silas which some laymen take 
for a certain period (may be 24 hours each 
month). 

Atthannu (p): Knower of the meaning—Tri 
Nghĩa—See Seven qualities of the true man. 
Atthapada (p): A chessboard—Bàn cờ. 
Atthapatisambhida (p): Nghĩa Vô Ngại—See 
Unobstructed knowledge of the meaning. 
Attha-vayubheda (p): The eight kinds of wind 
or the eight winds—Bát Phong—See Eight winds. 
Atthissara (p): Phật Độc Giác. 

Atthisukha (p): Hạnh phúc có được vật sở 
hữu—One of the four kinds of bliss of lay 
Buddhists, according to the Anguttara Nikaya 
Sutra. Herein a clansman has wealth acquired by 
energetic strivine, amassed by strength of arm, 
won by sweat, and lawfully gotten. At this 
thoupht, bliss and satisfaction come to him. This 1s 
call the bliss of ownership——Một trong bốn loại 
hạnh phúc cho người tại gia được Đức Phật dạy 
trong kinh Tăng Nhứt A Hàm. Hạnh phúc của 
người có vật sở hữu nhờ sự nỗ lực cố gắng, nhờ 
sức lực của chân tay và mồ hôi, sở hữu một cách 
hợp pháp. Khi nghĩ như vậy, người kia cảm thấy 
thỏa thích và mãn nguyện. Đó là hạnh phúc có 
được vật sở hữu—See Four kinds of bliss of lay 
Buddhists. 


Attita: 
1) (p): Grieved (afflicted with--distressed)—Sâu 
muộn. 


2) (skÐ: Past—Quá khứ. 

Attitude (n): Thái độ. 

Attiyana (p): Dislike—Không thích. 
Atfiyati (p): To be in trouble—Mắc nạn. 
Attract (v): Lôi cuốn. 

Attracted: Bị lôi cuốn. 


290 


Attractive (a): Hấp dẫn. 
Attribute: A quality—Đức tính. 
Atfributes of the Tathagata: Tướng Đại—The 
Øreatness of potentialitiles, one of the three øreat 
characteristics menfioned ¡in the Awakening of 
Faith —Tướng là đức tướng, chỉ thể chân như có 
đủ đức tính vô lượng vô biên, một trong “Tam 
Đại” được nói đến trong Khởi Tín Luận—See 
Three great characteristics in the awakening faith. 
Atfribute of Thusness not empty or “void.”: 
Chân Đức Bất Tông Không—See Ten tenets of 
the Hua-Yen School. 
Attrition (n): Không thành tâm sám hối. 
Attukkamsanaparavambhana (p): Self-praise 
and contempt for otherse— Tự phụ và khinh 
miệt—See Ten armies of mara. 
Atyamika (skt): A Điên Để Ca—Tất Cánh— 
Endless—At the end there 1s no mind for atfaining 
Buddhahood—Không có cứu cánh để thành Phật. 
Atyanta (sk): Tất cánh. 
1) Fundamental: Căn bản. 
2) Finally: Cuối cùng—At 
Ultimate. 
3) Atbottom: Dưới đáy. 
Atyanfa-sunyata (sk0Q: Ulúmate emptiness— 
Tất Cánh Không: Không tối hậu—See Ulimate 
emptiness. 
Atyanfica: Xiễn đề—Chẳng ưa Niết bàn. 
Atyataprakripari-suddhi (skQ:The original 
essence of the Garbha 1s pure and transparent, 
means that it is absolutely neutral and transcends 
all the logical categorIes that are derived from the 
dualism of subJect and object. This 1s suchness, 
the state of being unborn—Như Lai Tạng bổn 
sinh minh lương thanh tịnh hay bản thể của Như 
Lai tạng là thanh tịnh và trong suốt, nghĩa là nó 
tuyệt đối trung tính và vượt khỏi mọi phạm trù 
luận lý sinh ra từ cái nhị biên của chủ thể và đối 
tượng. Đây là như như hay trạng thái của bất sinh. 
Auddhatya (skt): 
l) Arrogance: 
Overbearing manner—One of the upaklesa, 
or secondary hindrances—Kiêu mạn. 
2) Hiph-mindedness: Restlessness—Trao cử 
(thân thể luôn nhúc nhích không yên)—See 
Fifty-one Dharmas Interactive with the Mind, 





lastFinal— 


Disdain——Insolence—— 


and Seventy-five dharmas of the Abhidharma 


Kosa. 
Audible object: Saddarammana (skQ—See 
Thanh Trần. 
Auditor (n): Người dự thính. 
Auditorium: Amphitheater—Lecture hall— 
Preaching hall—Giảng đường. 
Auditory clairvoyance: Thấu nhĩ (âm)— 


Auditory clairvoyance—The ability to hear very 
distant sounds. 

Augment (v): Tăng lên. 

Augmented pity of a Bodhisattva: Tăng Biỉ— 
Augmented pity of a Bodhisattva, who remains to 
save, though his advanced knowledge would 
justify his withdrawal to nirvana—Sự tăng trưởng 
lòng từ bi cứu độ chúng sanh của vị Bồ Tát, dù trí 
huệ giác ngộ của vị ấy khiến ngài đủ khả năng 
nhập niết bàn, nhưng với bi nguyện ngài vẫn tiếp 
tục luân chuyển để cứu độ chúng sanh. 

August: Bhadra (skt)—Auspicious—Virtuous— 
Hiền. 

August power of Dharma: Pháp uy đức lực— 
See Five powers. 


Augustness: Prabhava (skÙ—Awe-inspiring- 


maJesty—]Demeanors—Imposing ©Xf€TIOr— 
Majestic—Martial bearinge—Noble bearing— 
Stateliness—Oal Ngh—See Four kinds of 


demeanors. 


Aum or Om (skt: Án—A mystical formulae 
opening a dharani in Vajradhatu  A word of 
solemn respectfful 
Sometimes translated by “Yes.” This 1s the most 
comprehensive and venerable symbol of spiritual 
knowledge in Vajrayana. Om 1s a symbol of form 
as well as sound. This 1s not a magIic word. In fact 
this 1s not even considered to be a word at all. lt is 
rather a manifestation of spiritual power, symbol 
that 1s to be found throughout the East. “A” 1s 
being the open and “Um,” the closed sound. “A”1s 
the seed of Vairocana, “Um” ¡is that of 
Vajrasattva. “A” represen(s the absolute, “Um” 
represents the particular or phenomenal—Lời chú 
mở đầu Đà La Ni Kim Cương Giới. Một từ dùng 
để xác nhận sự uy nghi tôn kính. Thỉnh thoảng 
được dịch là “Vâng.” Đây là một biểu tượng rộng 
và cao nhất trong Kim Cang thừa. Om vừa tượng 
trưng cho hình thức và âm thanh. Đây không phải 


affirmaton and assent. 


291 


là một từ ma thuật, nó không được coi như một từ, 
mà như một biểu tượng tâm linh, một tượng trưng 
phổ biến khắp phương Đông. “A” là âm mở, trong 
khi “Um” là âm đóng. “A” là chủng tử của Phật 
Đại Tỳ Lô Giá Na, còn “Um” là chủng tử của 
Kim Cang Tát Đỏa. “A” tiêu biểu cho cái tuyệt 
đối, còn “Um” tiêu biểu cho hiện tượng hay cái gì 
đặc biệt. 

Aum-Mani-PadmiHum or Om Mani 
Padme Hum: This ¡is the most important and 
Buddhism. 
These six syllables are an expression of the basic 


oldest mantra of Tibetan Tantric 


afftitude of compassion, and the recitation of them 
expresses the longing for liberation—Án Mani 
bát di hồng. Câu chú xưa nhất trong các trường 
phái Mật tông Tây Tạng. Sáu âm tiết trong câu 
chú nây thể hiện thái độ đồng cảm căn bản, mà 
khi niệm lên nó thể hiện ước muốn giải thoát 
Niết bàn. 

Aupapaduka (sk0: Aupapadaka (skÒQ—Hóa 
Sanh—Birth from (by) transformation—FEthereal 
birth—Direct 
metamorphosis or birth by transformation, without 


birth-—Transformational 


parentaøe—Transformational birth—Born (birth) 
by transfOrmation, or spontaneous rebirth. 
Metamorphosis, as 1s the case with maggot 
transforms Into fly, moths from the chrysalis, 
caterpillar becomes butterfly, or detfies and 
superlor beings of the Pure Land. It ¡is said that 
such beings, after the end of their previous 
lifetime, suddenly appear In this fashion due to 
their karma, without the help of parenfs or any 
other intermediary agency. One of the four forms 
of birth. Any form of existence by which required 
form 1s attained In an Instant in full maturity. By 
ths binh bodhisattvas residing in Tusia can 
appear on earth any time at wIll to save beIngs 
(the dhyani-buddhas and bodhisattvas are also of 
such miraculous origin). Form of metamorphic 
birth, as with moths, asuras, hungry ghosts, and 
inhabitants of hells, and the Pure Lands, or first 
newly evolved world. One of the four forms of 
bĩrth, by transforming, without 
parentage, atfained In an Insfant in full maturIty— 
Không nương tựa vào đâu, không nương theo 
chủng tộc, cũng chẳng nhờ nhân duyên của cha 


whiích 1s 


mẹ, mà chỉ dựa vào nghiệp lực mà khởi sanh như 
loài vòi hóa thành ruồi, bướm bởi sâu mà hóa 


sanh ra, hay chúng sanh trong chư thiên, địa ngục 
và sơ kiếp chúng sanh. Người ta nói những chúng 
sanh nây, ngay khi chấm dứt đời trước thì lập tức 
hóa thân tùy theo nghiệp lực, chứ không nhờ sự 
trợ giúp của cha mẹ hay bất cứ tác nhân nào 
khác. Một trong bốn hình thức sanh. Hóa sinh trực 
tiếp hay không dựa vào đâu bỗng nhiên mà sinh 
ra, không có cha mẹ. Bằng cách hóa sanh nầy, 
chư Bồ Tát từ cung trời Đâu Suất có thể xuất 
hiện trên trần thế bất cứ lúc nào tùy ý để cứu độ 
chúng sanh (chư Phật và chư Bồ Tát đều bắt 
nguồn từ sự hóa sanh kỳ diệu như vậy). Những 
hình thức hóa sanh như mối, A Tu La, Ngạ quỷ, 
chúng sanh địa ngục, cả chúng sanh trên Tịnh Độ, 
hay là thế giới mới khởi đầu (con người kiếp sơ). 
Đây là một trong bốn hình thức sanh sản của 
chúng sanh, không có cha mẹ, mà lớn lên tức 
thì —See Nine kinds of birth. 

Aura: Buddharansi (skt—Glory—Halo—Light 
of Buddha—Spiitual  enlightenment—Phật 
quang. 

Auras around the body becomes dim: Ánh 
quang minh nơi thân bỗng nhiên mờ yếu —See 
Five deterioraton signs and characteristics of 
heavenly beings who are nearing death. 





Aureola (n): Vòng hào quang. 

Auricular confession: Private confession—Thú 

tội riêng với một vị thầy. 

Auspicious (a): 

I) Sri (skQ: Thích hợp_—Kiết tường (cát 
tường)—Đây là một trong sáu ý nghĩa của 
chữ Thế 
Lucky—The six meaninsgs of the Honoured 
One or Bhagava—See Six meanings of the 
Honoured One. 

2) Bhadra (skÐ: 
Virtuous—Hiễn. 


Tôn——Favorable—Fortune—— 


August—AuspIcIous— 


Auspicious day: Good day—Lương nhật (ngày 
cát tường). 

Auspicous fruit: Cát tường quả—A 
pomegranate, held by HartI as a bestower of 
childen—Quả Cát Tường, quả lựu, cầm trên tay 
của Quỷ Tử Mẫu, như sự ban bố trẻ con. 
Auspicious grass: Kusa (skÙ—Cát Tường 
Thảo— Thượng Mao——Auspicious grass used at 
religious ceremonials—Cổ Cát Tường, tiếng 
Phạn gọi là Cô-Sa, tiếng Hán là Thượng Mao, 


292 


được dùng trong các buổi lễ hay nghi thức tôn 
giáo. 

Auspicious image: Thoại Tượng—According to 
The Great Tang Chronicles of the western 
World, composed by Hsuan-Tsang, this 1s an 
auspicious Image, especially the first Immage of 
Sakyamuni made of sandalwood and attributed to 
Udayana, king of Kausambi, a contemporary of 
sakyamuni—Theo Tây Vực Ký của ngài Huyền 
Trang, thì đây là tượng kiết tường, đặc biệt là bức 
tượng đầu tiên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
làm bằng gỗ đàn hương bởi vua Udayana của 
nước Câu Đàm Thi, một người sống cùng thời với 
Đức Phật. 

Auspicious indications: Điểm kiết tường—The 
SIX auspIcIous 1ndications attributed to the Buddha 
as a prelimimary to his delivery of the Lotus 
Sutra—§áu điểm kiết tường khi Phật thuyết kinh 
Pháp Hoa—See S1x auspIcIous IndicatIons. 
Auspicious jar: Bhadra-kumbha (skt)—Hiển 
Bình - Thiện Bình—Bình Như Ý—-Hữu Đức 
Bình—Magtc bottle—See Bhadra-kumbha. 
Auspicious kalpa: Good kalpa—Good eon— 
PropitIous kalpa. 

Auspicious plant: Linh Chi —The emblem of 
good luck and long life—Một loại cây tượng 
trưng cho điểm lành và trường thọ. 





Auspicious ray: 

l) The auspicious ray sent from between the 
Buddha”s eyebrows before a revelation (khai 
pháp): Quang Đoan—Tia sáng cát tường 
được Phật phóng ra từ giữa hai bộ lông mày 
của Ngài trước khi Ngài khai pháp. 

2) Ray emitted from between the eyebrows of 
the Buddha before his preaching of the Lotus 
Sutra: Thụy quang—Ánh sáng được phóng ra 
giữa hai chân mày của Đức Phật trước khi 
Ngài thuyết kinh Pháp Hoa. 

Auspicious response: Thoại Ứng—Đáp ứng 

điểm lành. 

1) _ Name of the Udumbara flower: Tên của loài 
hoa Ưu Đàm. 

2) Signs and characteristics of gaining rebirth at 
the last moments, the cultivator 1s able to see 
Buddha, Bodhisattvas, and many other 
enlightened beings surround him or her, or 
hearing heavenly music playing, banners, or 


rare Incense filling the air, etc.: Triệu chứng 
tốt về vãng sanh, như thấy Phật, Bồ Tát, 
Thánh chúng hiện thân tiếp rước, hoặc nghe 
Thiên nhạc, hoặc thấy phướn, lọng, hay 
hương thơm tỏa khắp, vân vân. 
Auspicious river: Cát Hà—The Ganges for the 
heretics say they can wash away theIr sins—Tà 
đạo cho rằng nước sông Hằng có thể rửa sạch 
mọi tội lỗi. 
Auspicious scenes: Thánh cảnh. 
Auspicious sea-cloud: Cát tường Hải Vân— 
Điểm lành của mây và biển. 
Auspicious sign: Thoại Tướng Dấu kiết 
ftường——AuSpIcIous—AuspicIous aspect. 
Austere (a): Kham khổ—To live in narrow 
CIrcumsftances. 
Austere life: Cuộc sống kham khổ (khổ hạnh). 
Austerity (n): Austere way of life—Hạnh đầu 
đà —There are six heretics of the siX ausferities 
which are referred to as outsiders—Có sáu lối tu 
khổ hạnh của ngoại giáo (Lục Khổ Hạnh Ngoại 
Đạo)—See Six austerities. 
Authentc  (a):  Orthodox—Genuine—Chính 
thống (chân truyền, đích thực). 
Authenfic scripfures: Chân kinh. 
Authenfic sectf: Orthodox sect—Chính tông. 
Authenticity (n): Sự chính thống. 
Author (n): Tác giả. 
Authoritarian (n): Người độc đoán. 
Authoritarianism (n): Chủ nghĩa quyền lực. 
Authoritative (a): Có quyền thế. 
Authoritativeness: Tự Tri One of the eight 
In Zen. The 
knowledge realized by satori Is final, that no 
amount of logical argument can refute 1t. Being 
direct and personal 1t Is sufficient unfo 1tself. AlI 
that logic can do here 1s to explain If, to Interpret 
1í In connection with other kinds of knowledge 
with which our minds are filled. Satori 1s thus a 
form of perception, an inner perception, which 
place In 
CONSCIOUSn€SsS. 


chief characteristlcs Of “satori.” 


takes the most Interlor part of 
the Sense of 
authoritativeness, which means finality. So, If 1S 
generally said that Zen 1s like drinking water, for 
1í IS by one”s self that one knows whether If 1s 


warm or cold. The Zen perception being the last 


Hence 


293 


term of experlence, 1t cannot be denied by 
oufsiders who have no such experience—Một 
trong tám đặc tánh của giác ngộ trong Thiền. Cái 
tri kiến do ngộ mà có là rốt ráo, không có thành 
kết nào của những chứng cứ luận lý có thể bác bỏ 
nổi. Chỉ thẳng và chỉ riêng, thế là đủ. Ở đây khả 
năng của luận lý chỉ là để giải thích điều đó, để 
thông diễn điều đó bằng cách đối chiếu với 
những thứ tri kiến khác đang tràn ngập trong tâm 
trí chúng ta. Như thế ngộ là một hình thái của tri 
giác, một thứ tri giác nội tại, phát hiện trong phần 
sâu thẳm nhất của ý thức. Đó là ý nghĩa của đặc 
tính tự tri; tức là sự thực tối hậu. Cho nên người ta 
thường bảo rằng Thiển giống như uống nước, 
nóng hay lạnh tự người uống biết lấy. Tri giác 
của Thiền là giới hạn cuối cùng của kinh nghiệm; 
những kể ngoại cuộc không có kinh nghiệm Ấy 
không thể phủ nhận được —See Eight chief 
characteristics of “satori.` In Zen. 

Authority (n): Quyền hành. 

1) Authority to govern: Quyền cai quản. 

2) Authority to teach: Quyển giáo huấn. 

3) Civil authority: Thế quyền. 

4)_ Divine authority: Thần quyền. 

5) Venerable authority: Quyển của Tăng sĩ. 

Authoritfy and fame: Oai danh. 

Authority and virtue: Dignity (of respect- 

1nspiring virtue)—Oal đức. 

Autobiography (n): Tự thuật—Tự truyện. 

Autocratic (a): Chuyên quyền. 

Autonomous (a): Tự trị. 

Aufonomy (n): Sự tự trị. 

Autumn Equinox: Thu Phân—See Eight royal 

days. 

Auxiliary condition: Trợ duyên. 

Auxiliary karma: Trợ Nghiệp. 

l) Reciuing a sutra to help a death person to 
reach the Pure Land: Tụng kinh hộ niệm giúp 
người quá cố vãng sanh Tịnh Độ. 

2) Worship, praise, and offering, as additional to 

karma, fath ¡in Amitabha, 

expressed by constant thought of him and 
calling on his name: Thờ phượng, tán thán và 
cúng dường trợ giúp chánh nghiệp, như tin 
nơi Phật A Di Đà, thường tưởng niệm đến 
Ngài, và thường niệm hồng danh của Ngài. 


direct 1©. 


Auxiliary means: Trợ Đạo—Auxiliary means 
which help medifation, auxiliary discipline, and 
aid to faith or virtue—Đạo phẩm có thể giúp cho 
thiển quán, luật nghi và quả đức. 

Avabhasa (sk): Quang Đức Quốc —The 

kingdom of light and virtue (glorlous virtue), in 

which Mahakasyapa 1s to be reborn as a Buddha, 
under the name of Rasmiprabhasa—Vương quốc 
ánh sáng (của đức hạnh) nơi Đức Ma Ha Ca Diếp 
tái sanh như một vị Phật dưới tên Quang Minh 

Phật. 

Avadana (sk0: 

1) A Va Đà Na—Hành động thiện lành—Good 
deeds—A  great or glorious act or 
achievement—Avadanas show that good 
deeds bring about good results, and bad 
deeds bad results. The Avadanas consIst of 
legends about previous lives of Buddhist 
sains—-Avadanas chứng minh rằng những 
hành động thiện lành dẫn đến kết quả thiện 
lành, những hành động xấu ác dẫn tới những 
hệ quả xấu ác. Avadanas gồm những truyền 
thuyết về các vị Thánh trong Phật giáo. 

2) Thí Dụ—See Twelve divisions of Mahayana 
Sufras (canon). 

3) Green face devi—A ba đà na—Quỷ mặt 
xanh. 

Avadanas-sutra (sk0: Xuất Diệu Kinh—A Ba 

Đà Na Kinh—Stories of memorable deeds; the 

sections of the canon, 

consisting of parables of comparisons—Kinh nói 

về những chuyện đáng nhớ; phần thứ sáu trong 12 

phần của kinh điển, chọn lấy yếu nghĩa của các 

kinh, để diễn thuyết phô bày cho người sau. 

Avadata (sk0Q: Trắng tính—White—Pure 

Cleansed—Excellent—Blameless—Clean—— 

Clear—Dazzling white——White color. 

Avadata-vasana (skU): Bạch y—Clothed ¡n 

white—White robe—Luay person. 

Available water: Nước có sẵn. 

Avaivartika (skt: Aparivartya (skÙ— Avivartin 

(skĐ —Avinivartaniya (sk—A Bệ Bạt Trí—A 

Bêề—A Duy Việt Trí—A Tỳ Bạt Trí —Bất Thối 

Chuyển—Non-retrogression—Not backsliding— 





sixath of the twelve 








Not losing øround—Always progressine——Never 
retreating but going straight to nirvana—Never 
retreat but going straipht to Nirrvana—Never 


294 


receding or turning back, always progressing and 
certainly reaching Nirvana. 


q) 


Ù) 


a) 


b) 


c) 


2) 


3) 


qI) 


]) 


The meanings of “Avaivartika”—Nphĩa của 
“Bất Thối Chuyển”: 

The Sanskrit word “Avaivartika” means “not 
falling back.” There are three senses of “not 
falling back” that apply to sentlent beings in 
the Pure Land—Chữ A Bệ Bạt Trí, theo tiếng 
Bắc Phạn là Avaivartika, có nghĩa là “Bất 
Thối Chuyển” hay chẳng lùi xuống. Có ba 
nghĩa, áp dụng cho những chúng sanh nơi cõi 
Tịnh Độ: 

Do not fall back from their position: Vị Bất 
Thoái—Having entered the holy stream or 
the four levels of sagehood culminating in 
Ahratship, they do not fall back to the levels 
of gods and men—Một khi đã dự vào địa vị 
Tứ Thánh rồi, chẳng còn bị xuống địa vị Lục 
Phàm nữa. 

Do not fall back from practice: Hạnh Bất 
Thoái—As followers of the Bodhisattva path 
they continue to work for the salvation of all 
beinss, and do not fall back to the level of 
Lesser Vehicles with thelIr concern limited to 
individual salvation—Một khi đã tu hạnh Bồ 
Tát thường hóa độ chúng sanh, chẳng còn sa 
đọa xuống hàng nhị thừa nữa. 

Do not fall back from their mindfulness: 
Niệm Bất Thoái-From mind-moment to 
mind-momernt, they flow Into the ocean of all 
knowledge—G1ờ phút nào tâm niệm cũng 
như dòng nước chảy vào biển “Nhất Thiết 
Trí”. 

One who never recedes. One who never 
reverts to a lower condition: Bậc Bất Thối 
Chuyển—Vị chẳng bao giờ rơi rớt lại những 
đường thấp hơn. 

A Bodhisattva who, In his progress towards 
Buddhahood, never retrogrades to a lower 
state than that to which he has attained: Bồ 
Tát Bất Thối Chuyển, trải qua quá trình tu 
hành đài một đại a tăng kỳ kiếp mà thành 
tựu quả vị Phật, chưa hề thối chuyển. 

Other meanings of “Avaivartika”—Những 
nghĩa khác của “Bất Thối Chuyển”: 
According to The Amitabha Sutra, even those 
who dwell in lowest level of the Pure Land, 
and have been born there bringing along therr 


2) 


3) 


4) 


5) 


karmic burdens, do not fall back from their 
position, from their practice, or from their 
mindfulness: Theo Kinh A Di Đà thì dù cho 
người vãng sanh vào địa vị thấp nhất trong 
cõi Tịnh Độ, dù phải mang theo nghiệp còn 
sót lại, nhưng vẫn không còn thoái chuyển 
nữa. 

One who has reached the realization of 
emptiness (folerance and non-birth) will 
never repres from the Buddha or 
Bodhisattva Paths—Không lùi mà đi thẳng 
vào Niết bàn, người đã đạt tới thực chứng 
tánh không, sẽ không bao giờ đi lùi trên 
đường đi đến Bồ Tát hay Phật quả. 
Non-regression sometimes sinply denotes an 
advanced stage of aspiration and practice 
from which one will never retreat: Đôi khi 
người ta định nghĩa “Bất Thối Chuyển” đơn 
thuần là các bậc tu hành đã tiến đến giai 
đoạn cao không bao giờ còn thối chuyển trở 
lại nữa. 

According to the Amitabha Sutra, living 
beings with  heavy 
accumulated from time Iimmemorlal. They 
cannot escape Birh and Death in one 
lifetime, and are in danger of retrogression 
durng. Thus the Buddha offered and 
recommended the Pure Land teachinss, an 
easy method to escape Birth and Death ¡in 
one lifetime through rebirth in the Pure Land, 
where practitioners can continue cultivating 
without fear of retrogression: Theo Kinh A Di 
Đà, chúng sanh phước mỏng nghiệp dầy tích 
tụ từ vô thỉ, khó lòng tự tu tự độ về cõi Niết 
Bàn trong một đời kiếp, mà ngược lại rất dễ 
dàng bị thối chuyển trong luân hồi sanh tử, 
nên Đức Phật khuyên Phật tử về sau nầy nên 
nhất tâm niệm Phật để được sanh về cõi Cực 
Lạc, hầu tiếp tục tu tập để đạt thành Phật 
quả—See Amitabha Sutra. 

One who never recedes; a Bodhisattva who, 
in his progress towards Buddhahood, never 
retrogrades to a lower state than that to which 
he has attained (a Bodhisattva who 1s in the 
staøe of non-backsliding)—Người không bao 
giờ thối lùi; một vị Bồ Tát trên đường tiến 
đến Phật quả, không bao giờ đi lùi về một 


burdened karma 





295 


cảnh giới thấp hơn cảnh giới mà vị ấy đã đạt 
được. 

6) An epithet of every Buddha: Danh hiệu của 
Đức Phật. 

Avaivartika-bhumi (skt): A Sanskrit term for 

“Irreversible levels.” These are stages beyond 

which a Bodhisattva 1s no longer capable of 

backsliding, generally said to be the eiphth 
through tenth “levels” or “bhumi.”—Từ Bắc Phạn 
dùng để chỉ “Bất thối địa.” Đây là những mức độ 
mà vị Bồ Tát không còn bị thối chuyển nữa, 

thường dùng để chỉ từ địa thứ tám đến địa thứ 10 

trong thập địa Bồ Tát—See Ten grounds. 

Avalokitesvara (skt: Quán Thế Âm—Regarder 

of the world's sounds or criles—Goddess of 

Mercy—See Fifteen bodhisattvas who represent 

the Buddha's dharmakaya, or spirtual body; 

wisdom in øraciousness and a pIerce or angry 
form against evil (IV), and Twenty five 

Bodhisattvas who protect all who call Amitabha. 

(Œ) The meanings of “Avalokitesvara”—Nghĩa 
của Quán Thế Âm: 

1) A Sanskrit term for “Lord who Looks Down.” 
A Bodhisattva who stands on the left side of 
Amitabha Buddha. This 1s the most Importanf 
Bodhisattva in Mahayana Buddhism. He 1s 
the embodiment of compassion (karuna), 
which along with wisdom (prajna) 1s one of 
the two main characteristics of the awakened 
mind of a Buddha. His name literally means 
“the Lord who Look Down,” implying that he 
views the sufferings and afflictions of 
sentient beings with compassion. He figures 
prominently in many Mahayana sutras, e.g., 
several Perfection of Wisdom sutras, the 
Sukhavati-Vyuha, in which he 1s said to be 
one of the Bodhisattvas in the Pure Lan of 
Amitabha, and the Saddharma-Pundarika, 
which has an entire chapter in which he 1s the 
main figure. In this sutra, he 1s described as 
the savior of beings 1n trouble. lt is said that 
by merely remembering his name with 
devotion one can be saved In ftimes of 
distress In early East Asian Buddhist 
depictons, up to the early Sung Dynasty, he 
1S portrayed as a male, but since at least the 
tenth century the Iimage of a female In a 
white robe (Pai-I-Kuan-Yin) has 


predominated ¡íún East Asia. In Tibet 
Avalokitesvara Spyan ras øzIgs dbang phyug 
1S viewed as the counfry”s patron deIfy, one 
of physical enamanations 1s the Dalai Lamas 
Incarnational line. Furthermore, he 1s Is one 
of the eight great Bodhisattvas in Mahayana 
tradtional Buddhism, and one whose 
acfiviles Involve the active practice of 
compassion in saving sentient beinss. The 
mantfra of “Om Mani Pad mi Hum” 1s directly 
assoclated with Avalokitesvara Bodhisattva. 
In Tibenan Buddhism, Avalokitesvara 
Bodhisattva 1s considered to be the main 
patron Bodhisattva, and the Dalai Lama 1s 
viewed as his Iincarnate manifestaton—Từ 
Bắc Phạn có nghĩa là “Vị Chủ Nhìn Xuống” 
(nhìn xuống chúng sanh mọi loài). Vị Bồ Tát 
đứng bên trái của Phật A Di Đà. Đây là vị 
Bồ Tát quan trọng nhất trong Phật giáo Đại 
Thừa. Ngài là hiện thân của từ bị, cùng với 
trí tuệ là một trong hai tính chất quan trọng 
của tâm giác ngộ của một vị Phật. Tên của 
Ngài theo nghĩa đen là “Một vị Chủ Nhìn 
Xuống” ám chỉ Ngài nhìn những khổ đau và 
phiền não của chúng sanh với lòng từ bi. 
Hình ảnh của Ngài nổi bật trong nhiều kinh 
điển Đại Thừa, như kinh Bát Nhã Ba La Mật 
Kinh, Kinh A Di Đà, trong đó Ngài là một 
trong những vị Bồ Tát của cõi Tịnh Độ của 
Đức Phật A Di Đà, kinh Pháp Hoa, có một 
chương trong đó Ngài là nhật vật chính. 
Trong kinh này, Ngài được diễn tả như là vị 
cứu khổ chúng sanh trong cơn hoạn nạn. 
Người ta nói chỉ cần tưởng nhớ tên Ngài một 
cách thành khẩn có thể được cứu thoát qua 
cơn nguy khốn. Trong những hình tượng ban 
sơ của Phật giáo vùng Đông Á, cho đến thời 
nhà Tống Ngài được vẽ như một người nam, 
nhưng từ thế kỷ thứ 10 thì hình ảnh của một 
người nữ mặc đỗ trắng (Bạch Y Quan Âm) 
đã có ưu thế ở vùng Đông Á. Trong truyền 
thống “Spyan ras øzigs dbang phyug” ở Tây 
Tạng, Ngài được xem như là một vị thân 
Giám Hộ xứ sở, một trong những hóa thân 
của ngài là dòng truyền thừa tái sanh Đạt Lai 
Lạt Ma. Ngoài ra, ngài còn là một trong tám 
vị đại Bồ Tát trong truyền thống Phật giáo 
Đại Thừa, và là vị có hạnh từ bi tích cực 


2) 


296 


trong việc cứu độ chúng sanh. Câu thần chú 
“Úm Ma Ni Bát Di Hồng” có quan hệ trực 
tiếp với Bồ Tát Quán Âm. Trong Phật giáo 
Tậy Tạng thì Đức Bồ tát Quán Thế Âm được 
coi như vị Bồ Tát Thế Chủ và Đức Đạt Lai 
Lạt Ma được nhìn như là sự hiện thân của 
NÑgài—See Four saints (rewards) (B). 

According to Eitel in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, 
Avalokitesvara Is one who contemplates the 
world”s sounds, originally represented as a 
male, the images are now generally those of 
a female figure. The meaning of the term 1s 
in doubt. Kuan-Yin is one of the triad of 
Amitabha, 1s represented on his left, and 1s 
also represented as crowned with Amida; but 
there are as many as thirty-two different 
forms of Kuan-Yin, sometimes with a brrd, a 
vase, a willow wand, a pearl, a thousand eyes 
and hands, etc. and when as bestower of 
children, carrying a child. The island of P°u- 
T”o (Poftala) is the chief center of Kuan-Yin 
worship, where she 1s the protector of all in 
distress, especially of those who go fo sea. 
Chapter 25 of the Lotus Sutras devoted to 
Kuan-Yin, and 1s the principal scriptures of 
the cult. Kuan-Yin 1s sometimes confounded 
(bị lầm lẫn) with Amitabha and Maitreya: 
Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ 
Điển của Giáo Sư Soothill, chúng sanh khổ 
não mà nhất tâm xưng danh ngài, tức thời 
ngài quán sát âm thanh của họ (tầm thanh) 
và độ cho họ được giải thoát. Khởi thủy 
tượng của ngài là tượng nam, nhưng bây giờ 
thì thường là tượng nữ. Nghĩa xác thực của 
Quán Âm chưa được xác định. Quán Âm là 
bộ Tam Thánh với Phật A Di Đà, thường 
đứng bên trái của Phật Di Đà, nhưng có đến 
ba mươi ba hai hình thức khác nhau của ngài 
Quán Thế Âm, có thể là một con chim, một 
tịnh bình, một nhành liễu, một viên ngọc ma 
ni, hay ngàn mắt ngàn tai, vân vân; khi làm 
người trợ giúp những em bé thì ngài bổng 
trên tay một đức trẻ. Đảo Phổ Đà là trung 
tâm chính thờ phượng Đức Quán Âm bên 
Tàu, nơi đó ngài là người bảo hộ những kẻ 
khổ đau hoạn nạn, đặc biệt là những người đi 
biển. Phẩm 25 trong Kinh Pháp Hoa là phẩm 


3) 


qI) 


) 
2) 
3) 
4) 


5) 


6) 


Phổ Môn nói về công hạnh của Đức Quán 
Thế Âm. Thỉnh thoảng người ta lầm ngài 
Quán Âm với Phật A Di Đà hay Phật Di Lặc. 
According to Buddhist 
Avalokitesvara Bodhisattva 1s one of the four 
øreatest Important Bodhisattvas in Mahayana 
Buddhism. He 1s a Bodhisattva of Great 
Compassion and Observer of the Sounds of 
the World. He 1s the 
Contemplator of Self-Mastery. He 1s the 
disciple and future successor of Amitabha 
Buddha in the Western Pure Land: Theo các 
nguồn tài liệu Phật giáo khác, Bồ Tát Quán 
Âm là một trong bốn vị Bồ Tát quan trọng 
nhất của Phật giáo Đại Thừa. Ngài là Đại Bi 
Quán Thế Âm. Ngài cũng còn được gọi là 
Quán Tự Tại Bồ Tát. Ngài là đệ tử và là 
người nối tiếp Đức Phật A Di Đà ở Tây 
Phương Tịnh Độ. 

Various tidles of Avalokitesvara 
Bodhisatva—Những danh hiệu của Ngài 
Quán Thế Âm: 

Kuan-Yin: Quán Âm. 

Kuan-Yin Bodhisattva: Quán Tại Tát Đỏa. 
Regarder or Observer of the world”s sounds, 
or crles (sounds that enliphten the world): 
Quán Thế Âm. 

The Sovereign Beholder of the world: Quán 
Thế Tự Tại. 

The Sovereign Beholder, not associated with 
sounds or cries: Quán Tự Tại. 

One Thousand Hands and Eyes Bodhisattva: 
Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn—See (II)(5). 


other SOUTC€S, 


also known as 


(HD The concepts and worship of Avalokitesvara 


in different countries—Khái niệm và sự thờ 
phụng Ngài Quán Thế Âm ở các quốc gia 
khác nhau: 

World Voice-Seeing Bodhisattva, one of the 
great bodhisatvas of the Mahayana 
Buddhism. Avalokitesvara contemplates the 
sound of the world. She can manifest herself 
in any conceivable form to bring help 
wherever It Is needed. Bodhisatva of 
compassion and deep listening. Also called 
Shú Yin the Bodhisatva of 
compassion. One of the three Pure Land 
Sages (Buddhas and Bodhisattvas). The 
othes being Buddha Amitabha and 


Kuan 


2) 


3) 


a) 


297 


Bodhisattva Mahasthamaprapta (Đại Thế Chí 
Bồ Tát —Bồ Tát Quán Thế Âm, một trong 
những vị Bồ tát lớn của trường phái Phật 
giáo Đại thừa. Quán Thế Âm tầm thinh cứu 
khổ, thị hiện trong những hình thức không thể 
nghĩ bàn hầu đem sự gia hộ đến tới bất cứ 
nơi nào cần Ngài. Cũng còn được gọi là Đại 
Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, một trong ba vị 
Phật và Bồ Tát của Tây Phương Tịnh Độ, hai 
vị kia là Phật A Di Đà và Bồ Tát Đại Thế 
Chí. 

Among Buddhism mythological works, works 
on Avalokitesvara Bodhisattva are the most 
oufstanding. By the power of his magic, and 
by his Infinite care and skill he affords safety 
to those who are The word 
Avalokitesvara 1s a compound of the word 
“ishvara” means “Lord or Sovereign,” and of 
“avalokita” which means he who looks down 
with compassion, 1.e., on beings suffering in 
this world: Trong những tác phẩm thần thoại 
về Phật giáo thì thần thoại về Đức Quán Thế 
Âm Bồ Tát là độc đáo nhất. Vì pháp thuật 
thần thông, vì sự ân cần và khéo léo tuyệt 
luân của Ngài “cứu độ tất cả những kẻ đau 
khổ.” Chữ Avalokitesvara là chữ kép của chữ 
“ishvara” có nghĩa là Thế Tôn và chữ 
Avalokita có nghĩa là người nhủ lòng từ bị, 
thí dụ như người nhủ lòng từ bi đến những kẻ 
đau khổ trên thế gian này. 

According to Edward Conze in Buddhism: Ïts 
Essence and Development, Avalokitesvara 
p€ersonifies compassion. The texts and Images 
sugeest that in India one may distinguish 
three stages ¡in his development—Theo 
Edward Conze trong Tĩnh Hoa và Sự Phát 
Triển của Đạo Phật, Quán Thế Âm là lòng từ 
bi nhân cách hóa. Kinh văn và ảnh tượng cho 
phép phân biệt ba giai đoạn của sự phát triển 
của Ngài ở Ấn Độ. 

At first, he 1s a member of a trinity, consIsting 
of Amiftayus, 
Mahasthamaprapta. This Trinty has many 
counterpartfs 1n lranian religion, 1.e., 1n the 
Mithras cult and Zervanism, 
religion which recognized Infinite Time 
(Zervan Akarana=Amita-ayus) as the 
fundamental  primciple. Assimilated by 


anxious. 


Avalokitesvara and 


a Persian 


b) 


c) 


Buddhism, Avalokitesvara becomes a great 
Bodhisattva, so great that he 1s nearly as 
perfect as a Buddha. He possesses a great 
miraculous power to help in all kinds of 
dangers and difficulties: Trước hết, Ngài là 
một phần của “Tam Vị Nhất Thể” gồm Vô 
Lượng Thọ, Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. 
Tam vị nhất thể này có nhiều điểm tương 
đồng với các tôn giáo ở Ba Tư, nghĩa là 
trong sự thờ phụng Mithra và trong tôn phái 
Zervan, các tôn giáo ở Ba Tư coi thời gian vô 
hạn là nguyên lý căn bản. Được thu nhập vào 
Phật giáo, Quán Thế Âm trở thành vị Bổ Tát 
vĩ đại đến độ Ngài gần hoàn hảo như một 
đức Phật. Ngài có một quyền lực pháp thuật 
lớn lao để cứu độ chúng sanh trong mọi khó 
khăn và nguy hiểm. 

In the second stage, Avalokitesvara acquires 
a number of cosmic functions and features. 
He hold the world in his hand, he 1s 
1immensely big, 800,000 myriads of miles, 
each of the pores of his skín conceals a 
world system. He 1s the Lord and Sovereign 
of the world. From his eyes come the sun and 
the moon, from his mouth the winds, from his 
ffet the carth In all Tespects, 
Avalokitesvara resembles the Hindu God, 
Brahma: Ở giai đoạn thứ hai, Quán Thế Âm 
thủ đắc một số chức vụ và tính chất vũ trụ. 
Ngài nắm thế giới trong tay. Ngài vô cùng 
cao lớn, 810.000 ngàn dặm, mỗi lỗ chân lông 
ngài chứa đựng một thế giới hệ. Ngài là chúa 
tể và là đấng Thế Tôn của thế gian. Từ mắt 
Ngài phóng ra mặt trời và mặt trăng. Từ 
miệng Ngài phóng ra gió và từ chân Ngài là 
trái đất. Về tất cả những phương diện này, 
Quán Thế Âm giống như Phạm Thiên. 
Finally, in the third stage, at a time when the 
magical elements of Buddhism come to the 
fore, he becomes a great magician who owes 
his power to his mantras, and he adopts many 
of the characteristics of Siva. This 1s the 
Tantric Avalokitesvara: Cuối cùng, ở giai 
đoạn thứ ba, lúc mà những yếu tố pháp thuật 
trong Phật giáo chiếm hàng đầu, Ngài trở 
thành một pháp sư có nhiều năng lực nhờ 
những mạn trà và thu nhận nhiều đặc tính 
của Siva. Đó là Quán Thế Âm Mật Tông. 


these 


298 


4) Avalokitesvara in the view of East Asian 
Buddhism—Quán Thế Âm dưới cái nhìn của 
Phật Giáo Đông Á: Avalokitesvara, the 
“Bodhisattva who Looks Down” on us with 
compassion, Is one of the most popular 
Mahayana Bodhisattvas. Revered as the 
embodiment of compassion, he 1s frequently 
depicted with eleven heads and 1,000 arms, 
all of which are used In his dispensation of 
aid. Avalokitesvara 1s an attendant of the 
Buddha Amitabha, who rules over Sukhavati, 
the Pure Land of the West. Amitabha 1s one 
of the most Important of the many Buddhas 
who resides in the different Buddha fields of 
Mahayana Buddhism. Avalokitesvara finds 
many ways to help, not least by assuming a 
varlety of forms, including those of a disciple, 
a monk, a god or a Tara. According to 
Tibetan Buddhism, Tara, an Iimportant female 
bodhisattva in Indo-Tibetan Buddhism, was 
born from a teardrop of his compassion, and 
the Dalai Lamas are sometimes said to be 
SUCC€ssive reincarnations of Avalokitesvara. 
The cult of Avalokitesvara has Inspired some 
of the most beautiful works of religIous art in 
Asian Buddhism. In the 10” century, Chinese 
Buddhiss started painting Images of 
Avalokitesvara Bodhisattva with ten arms. 
Four of these ten arms hold the sun, moon, a 
mace and a trident; and the remaining six are 
in the distinctive gesture (mudra) of giving, 
banishing fear and offering—Quán Thế Âm, 
vị “Bồ Tát Nhìn Xuống” chúng ta với lòng bi 
mẫn, là một trong những vị Bồ tát rất quen 
thuộc trong trường phái Đại Thừa. Ngài được 
mọi người tôn kính như là sự hiện thân của 
lòng bi mẫn, thường được mô tả hay họa hình 
với II đầu và 1.000 tay, tất cả đều được 
dùng trong việc phân bố sự cứu trợ của ngài. 
Ngài tháp tùng Đức Phật A Di Đà, vị Phật 
đang ngự trị tại Thiên đường Cực Lạc, Tây 
Phương Tịnh Độ. Phật A Di Đà là một trong 
nhiều vị Phật quan trọng nhất trong các vị 
Phật khác đang ngự tại nhiều Phật quốc khác 
nhau của Phật giáo Đại Thừa. Đức Quán Thế 
Âm có thể tìm nhiễu cách để cứu độ, bao 
gồm cả hình thức của một vị đệ tử, một vị 
Tăng, một vị trời, hay một vị nữ Bồ Tát Ta 


Ra. Theo Phật giáo Tây Tạng, Tara là một vị 
nữ Bồ Tát quan trọng trong Phật giáo Ấn Độ 
và Tây Tạng, được sanh ra từ giọt nước mắt 
thương xót của Bổ Tát Quán Thế Âm, và 
những vị Đạt Lai Lạt Ma cũng được người ta 
cho là những kiếp tái sanh của ngài Quán 
Thế Âm. Sự sùng bái ngài Quán Thế Âm đã 
tạo nên những cảm hứng của những tác phẩm 
nghệ thuật tôn giáo đẹp nhất trong truyền 
thống Phật giáo Á Châu. Vào thế kỷ thứ 10, 
ở Trung quốc người ta bắt đầu trình bày 
những bức vẽ về ngài Quán Thế Âm có 10 
tay. Bốn tay dùng để giữ mặt trời, mặt trăng, 
quyền trượng và đinh ba; sáu cánh tay còn lại 
được dùng để bắt nhiều ấn pháp khác nhau 
biểu hiện sự bố thí, lòng vô úy và đức hiến 
dâng. 
53) According to Chinese Mahayana Buddhism, 
Bodhisattva Avalokitesvara 1s offen depicted 
thousand hands, each hand 
confaining 1fs own eye, fo Indicate the vows 
and powers of the Bodhisattva to see all 
those suffering In the world and reach Into 
the world and pull of theIr 
sufferinge—Theo Phật giáo Đại Thừa Trung 
Quốc, Bồ Tát Quán Thế Âm thường được 
miêu tả với một ngàn cánh tay, trong mỗi 
cánh tay đều có một con mắt của nó, nhằm 
chỉ nguyện lực của Ngài là có thể hết thấy 
những kẻ khổ đau trên thế gian và đưa ngàn 
tay đến cứu vớt lấy họ. 
Avalokitesvara Bodhisattva (skt: Quán Tự 
Tại Bồ Tát (hiện làm Mã Đầu Kim Cương). Đây 
là một trong tám Kim Cang vương hay Kim Cang 
Hộ Bồ tát cho Phật Tỳ Lô Giá Na—This is one of 
the eipht diamond-kings, or bodhisattvas as 
guardians of Vairocana (Đại Nhựt Như Lai)—See 
Eight diamond-kinsgs and Avalokitesvara. 
Avalokitesvara Bodhisattva 18” day: Quán 
Âm Bồ Tát, ngày 18—See Ten fast days. 
Avalokitesvara Chapter in the 
Suddharma-Pundarika Sutra: Kinh Pháp 
Hoa Phẩm Phổ Môn. 
Avalokitesvaras Hall: Quan Âm Đường— 
Bodhisatva  Avalokitesvara— 
Bodhisattva Avalokitesvara's Hall—Pavilion of 
Regarder of the Sounds. 


wih one 


them out 


Pavilion of 


299 


Avalokitesvara Shrine: Điện Quán Âm. 
Avanamita-vaijayanta (skt: Thường Lập 
Thắng Phan—See Ever errect victorious banner. 
Avandana (skt): Kinh Thí Dụ—Stories of the 
Buddha and his former lives. 

Avandana-sataka (skt): Collection of a hundred 
avadanas—Bá Duyên Kinh (kinh thí dụ). 
Avantaka: Đại bất khả khí tử bộ. 

Avantara (sk): A Bàn Đà La—Trung gian— 
Intermediate. 

Avantfi (skt: Avanti ¡is one of the ancient 
kingdoms, situated In the north-east of now 
Bombay. Ït was one of the major states at the 
time of the Buddha. Later, It was Incorporated 
into the Magadhan empire. Mahakatyayana, one 
of Sakyamunis ten great (principal) disciples, 
respected as the foremost 1n debate, was a natIve 
of Avanti He had been sent to Kosala by the 
ruler of Avanti, who had heard reports of 
Sakyamuni Buddha's teachings. After becoming 
Sakyamuni's disciple, he returned to Avanti, 
where he converted the king and many others. 
There were many great stupas built In this region, 
some of which survived or have been excavated 
in modern tines—Avanti là một trong những 
vương quốc cổ nằm về phía đông bắc vùng mà 
bây giờ là Bombay. Đây là một trong những 
vương quốc quan trọng của xứ Ấn Độ vào thời 
Đức Phật. Về sau này nó bị sáp nhập vào vương 
quốc Ma Kiệt Đà. Ma Ha Ca Chien Diên, một 
trong mười đại đệ tử của Đức Phật, được tôn kính 
là bậc đệ nhất nghị luận, là người bản xứ của 
thành Avanti. Ông được vua thành Avanti gửi 
sang Câu Thi La để nghe những báo cáo về 
những giáo lý của Đức Phật. Tại đây ông được 
Đức Phật hóa độ và cho quy-y tại thành Xá Vệ, 
kinh đô của nước Cô Xa La, nơi mà nhà vua đã 
biệt phái ông tới để. Sau khi trở thành đệ tử Phật, 
ông đã trở lại Avanti, và chính tại đây ông đã độ 
cho vị vua và nhiều người khác. Có nhiều tháp 
lớn đã được xây tại vùng này hãy còn tổn tại hay 
đã được đào xới lên trong thời cận đại. 
Avarahakha (skÐ: A Phược La Ha Khư—A 
spell uniting of the powers respectively of earth, 
water, fire, aïr, and space—Một loại chú kết hợp 
sức mạnh của đất, nước, lửa, gió, và hư không. 


Avarana (sk: Chướng ngại —Concealing— 
Hiding—Hindrance——Interruption—Mental 
blindness—An  obstacle—Obstrucion—Screen 
obstucton—Accordng to  Mahayana 
Buddhism, Avarana 1s one of the two factors 
which cause a beIng to remain unenliehtened and 
enmeshed (hindered) in the cycle of birth and 
death. Among the two below mentioned 
hindrances of conative and intellectual, the latter 
1S easier to destroy than the former, for the will to 
live or the egoistic impulses are the last thing a 
man can bring under complete confrol. Arahan 1s 
capable of eliminating the hindrance of passions 
and attain an Incomplete Nrrvana, but only 
Buddhas and Bodhisattvas are able to break 
through a direct realization of the emptiness of all 
phenomena and attain a Complete Nirvana— 
Theo Phật giáo Đại Thừa, Avarana là một trong 
hai yếu tố làm u mê hay chướng ngại chúng sanh 
cứ quanh quấn trong vòng luân hồi sanh tử. Trong 
hai thứ chướng kể dưới đây thì phiền não chướng 
dễ bị đoạn diệt hơn sở tri chướng, vì ý muốn sống 
và những thúc đẩy vị kỷ là cái cuối cùng mà 
người ta có thể điều phục hoàn toàn. Các bậc A 
La Hán có khả năng đoạn diệt phiền não chướng 
và đạt được hữu dư Niết Bàn, chỉ có chư Phật và 
chư Bồ Tát mới có khả năng phá vỡ sở tri chướng 
qua đốn ngộ về không tánh nơi vạn hữu mà thôi. 
l1) Hindrance of passions or afflictive hindrance 
(obscuraion of  negative emotions): 
Klesavarana (skQ—Phiển não chướng hay 
những dục vọng và ảo tưởng làm tăng tái 
sanh và trở ngại Niết bàn—The passions and 
rebrrth 


and 





delusion whích aid and hinder 
enfrance info nirvana. 

2) Hindrance of knowledge or obscuration of 
false views: Jneyavarana (skÙ— Sở tri 
chướng——The intellectual  hindrance— 
Worldly wisdom, assuming the seeming as 
real, a hindrance to true wisdom. The barriler 
of the known, arising from regarding the 
seeming as real—Trí huệ trần tục cho những 
điều không thật là thật làm cản trở chân trí 
huệ. 

Avaranadvaya (skt: Nhị Chướng—Hai chướng 

ngạiI—See Two hindrances. 

Avarasallah (skU: Avarasaila or Aparasaila 

(sk)—A Phạt La Thế La—Tây Sơn Trụ Bộ— 


300 


Tây Sơn Bộ—A La Thuyết Bộ— The school of 
the dwellers In 
Dhankataka (south of India); it was a subdivision 
of Mahasanghika. The second subdivision of 
Mahasanghika school, the twenty 
Hinayana sectfs. A monasftery of this name was In 
Dhana-kataka, said to have been built 600 B.C., 
deserted 600 A.D. During the second century 
after the Buddhaˆs death, the Mahasanghika sect 
was split up into Ekavyaharika, Lokottaravada, 
Kukkutika, Bahusrutiya and Prajnaptivada, and 
shortly afterwards appeared the Saila and the 
Caityaka schools. All of these sub-cults helped 
pave the way for the growth of Mahayanism. The 
Sailas derived their name from the hills located 
round the principal centers of their actIvities. 
They were also called the Andhakas in the 
Ceylonese Chronicles on account of their great 
popularty In the Andhra country. The Pali 
commentary, however, mentions that both the 
Cetyavadinn (Cattyavadin) and the Andhala 
schools were merely names, remofe, provincial, 
standing for certain doctrines. Among the sections 
into which the Mahasanghikas were divided, the 
Caityakas and the Saila schools were the most 
prominent and had great influence 1n the South of 
India—Trường phái Đường Tháp của những 
người bên Tây Sơn Tự ở nước Đà Na Yết Kiệt Ca 
(vùng phía nam Ấn Độ). Đây là một nhánh của 
trường phái Tiểu Thừa Nguyên Thủy. Tông thứ 
nhì của Đại Chúng Bộ, một trong hai mươi tông 
phái Tiểu Thừa. Một tự viện mang tên của tông 
phái nầy ở Tây Sơn, người ta nói nó đã được xây 
dựng từ năm 600 trước Tây Lịch, và bị bổ phế 
vào khoảng năm 600 sau Tây Lịch. Trong thế kỷ 
thứ hai sau khi Đức Phật nhập diệt, Đại Chúng 
Bộ được tách ra thành Nhất Thuyết Bộ 
(Ekavyaharka) và Thuyết Xuất Thế Bộ 
(Lokotarravada), Kê Dẫn Bộ (Kukkutka or 
Gokulika), Đa Văn Bộ (Bahusrtiya), Thuyết Giả 
Bộ (Prajnaptivada), và một thời gian ngắn sau thì 
xuất hiện phái Tây Sơn Trụ Bộ (Aparasaila), 
Đông Sơn Trụ Bộ (Uttarasaila) và Chế Đa Sơn 
Bộ (Caityaka). Tất cả những trường phái trên đây 
đều mở đường cho sự phát triển của Phật giáo 
Đại Thừa. Các phái Tây Sơn và Đông Sơn Trụ 
Bộ đều lấy tên của các ngọn đổi ở cạnh trung 
tâm hoạt động của họ. Họ còn được gọi là 


the Western mounfains in 


one of 


Andhaka trong Biên Niên Sử Tích Lan vì được 

nhiều người trong vùng núi Andhra theo. Trong 

số các bộ phái tách ra từ Đại Chúng Bộ thì Chế 

Đa Sơn Bộ, Tây Sơn Trụ Bộ và Đông Sơn Trụ Bộ 

là nổi bật nhất và có ảnh hưởng lớn tại miền Nam 

Ấn Độ. 

Avarice (n): Macchariyam (p)—Tính bỏn xẻn— 

Tính tham lam. 

1) The characteristic Of avarice or stinginess Is 
concealing one”°s own success when 1t has 
been or can be obfained. Its function 1s not to 

sharing 
manifested as shrinking away from sharing 
and as meanness or sour feeling . Its 
Droximafe cause 1s one”s own sucess—Tánh 
của xan tham hay bỏn xẻn là muốn che dấu 
sự thành công hay thịnh vượng của mình vì 
không muốn chia xẻ với người khác—§ee 
Fourteen unwholesome factors. 

2) According to The Path of Purification, there 
are five kinds of avarice—Theo Thanh Tịnh 
Đạo, có năm loại tham—See Five kinds of 
avarice and Fifty-two mental states. 

Avarice about Dharma: Tham đối với pháp— 

See Five kinds of avarice. 

Avarice about dwellings: Tham đối với chỗ 

ở—See Five kinds of avarice. 

Avarice about families: Tham đối với quyến 

thuộc—See Five kinds of avarice. 

Avarice about øaïn: Tham đối với lợi lộc—See 

FIve kinds of avarice. 


bear these wñh others. lt 1s 


Avarice about praise: Tham đối với tiếng 
khen—See Five kinds of avarice. 

Avaricious (a): Bồn xẻn—Stingy. 

Avasa (p): A site occupied by monks during the 
rainy season refreat. At the time of the Buddha, 
avasa used to be abandoned after the rains, but 
later there was a tendency In the Sangha to 
develop permanent 
residences—VỊ trí an cư kiết hạ của chư Tăng 
vào mùa mưa. Trong thời Đức Phật, thường thì 
giáo đoàn bỏ vị trí an cư để đi nơi khác sau mùa 
mưa, nhưng về sau này thì Tăng đoàn có khuynh 
hướng biến nơi ấy thành khu tịnh xá thường trú 
cho chư Tăng. 

Avastha (skt): Phân Vị —Avastha ¡s defined as 
time and position or a state, such as the sfate of 


aVaSas  IntO monastic 


301 


wafter disturbed Into waves, waves being also a 

state of water—Sự vật phát sinh biến hóa về thời 

phân và địa vị như là một trạng thái, chẳng hạn 
như sóng là trạng thái hay phân vị giả lập ở nước, 
nước cũng lại là một trạng thái của sóng. 

Avastu (skU: Không phải là thực tính—Non- 

reality. 

Avatamsa (skt): Hoa Nghiêm. 

l) A rmng-shaped ornament: Vòng hoa trang 
sức—The flower-adorned, or a garland. 

2) The name of the Hua-Yen Sutra: Tên của 
Kinh Hoa Nghiêm. 

3) The name of the Hua-Yen school: Tên của 
Tông Hoa Nghiêm (một tông phái dùng tên 
kinh nầy làm chỗ sở y và pháp môn cho tông 
phái mình). 

Avatamsaka (sk): Hoa Nghiêm—Flower- 

adorned—Galand Ornament—See Hua-Yen Sect. 

Avatamsaka sages: Three saints in Avatamsaka 

Sutra—Ba vị Phật và Bồ Tát trong kinh Hoa 

Nghiêm: 

1) Vairocana Buddha: Phật Tỳ Lô Giá Na. 

2) Bodhisatva Manjusri: Văn Thù Sư Lợi Bồ 
Tát. 

3) Bodhisatva Samantabhadra: Phổ Hiển Bồ 
Tát. 

Avatamsaka-samadhi: Hoa Nghiêm Tam 
Muộ—-The Buddha-samadhi of 
spiritual realm from which all Buddha activities 
are evolved—Phật Hoa Nghiêm Tam Muội hay 
tam muội Phật, coi duyên khởi vô tận của nhất 
chân pháp giới là một pháp giới tinh thần trường 
cửu mà tất cả các hoạt động của Phật đều mở ra 
từ đó. 

Avatamsaka Trường phái Hoa 

Nghiêm—The based 1s  principal 

teachings on Avatamsaka Sutra—See Hua-Yen 

Sect. 

Avatamsaka Sect: Hoa Nghiêm Tông —Giáo 

thuyết Hoa Nghiêm Tông dựa trên bộ Kinh Hoa 

Nghiêm—Avatamsaka Sect, based on the 

Buddha-Avatamsaka-Sutra—See Hua-Yen Sect 

and Six schools In China. 

Avatamsaka-sutra (skt: Flower Ornament 

Sutra—Kinh Hoa Nghiêm—See Hua-Yen Sect. 

1) A Sanskrit term for “Flower Garland Sutra.” 
A voluminous Mahayana text that confains a 


an eternal 


school: 
school 


2) 


3) 


disparate (khác hắn nhau) collection of parts. 
Among Ifs more Imporfant sections are the 
Sutra on the Ten Levels (Dasabhumika- 
sutra), which describes the ten Bodhisattva 
levels (bhumI), and the Flower Array Sutra 
(Gandavyuha-sutra) which tells the story of 
Sudhana”s quest (ìm kiếm) to attain 
buddhahood. The the 
philosophical basis of the Chinese Hua-Yen 
(Kegon—jap; Hwaom—kor) school, which 
particularly emphasizes the sutra”s teachings 
concerning the 1nferpretation 
connectedness of all phenomena—Từ Bắc 
Phạn có nghĩa là “Kinh Hoa Nghiêm.” Bộ 
kinh Đại Thừa gồm nhiều tập chứa đựng sự 
sưu tập về nhiều phần khác hẳn nhau. Trong 
số những phần quan trọng hơn là kinh nói về 
Thập Địa, diễn tả mười giai đoạn của Bồ 
Tát, phần kinh Hoa Nghiêm trong đó kể 
chuyện về sự kiếm tìm Phật quả của Thiện 
Tài Đồng Tử. Kinh Hoa Nghiêm là triết lý 
chính yếu của Hoa Nghiêm Tông bên Trung 
Hoa, tông này đặc biệt nhấn mạnh đến giáo 
thuyết liên quan đến sự giải thích về sự liên 
hệ của chư pháp. 

The second highest sutra of the Mahayana 
Tradition, teaching the unfathomable and 
incomprehensible (for the human mind) 
world of the Maha-Bodhisattvas: Kinh điển 
cao thứ nhì trong giáo điển Đại thừa, dạy về 
nhân tâm, một cái tâm không thể đo lường và 
không thể nghĩ bàn. 

Flower Ornament Sutra—The Basic text of 
the Avatamsaka school. lt is one of the 
longest sutras In the Buddhist Canon and 
records the hiphest teaching of Buddha 
Shakyamuni, 1mmediately 
enliphtenmernt. It 1s traditionally believed that 
the sutra was taught to the Bodhisattvas and 
other high spiritual beings while the Buddha 
samadhi. The 
described as the “epitome of Buddhist 
thought, Buddhist sentiment, and Buddhist 
experience” and ¡1s quoted by all schools of 
Mahayana Buddhism: Kinh Hoa Nghiêm 
cũng là giáo điển căn bản của trường phái 
Hoa Nghiêm. Một trong những kinh điển dài 
nhất của những giáo điển mà Phật đã thuyết 


Avatamsaka 1s 


and 


after 


Was 1n sutra has beem 


302 


giảng ngay sau khi Ngài giác ngộ. Đây là 
giáo điển Phật dùng để giáo hóa chư Bồ Tát 
và những chúng hữu tình có căn cơ cao—See 
FIve chief Mahayana sutras. 
Avatamsaka (Hua-Yen) and T?ien Tai 
schools: Hoa Thiên—Trường phái Hoa Nghiêm 
và Thiên Thai—See Avatamsaka and T”1en-T”a1. 
Avatamsaka-yana: Hoa Nghiêm Nhứt Thừa— 
The One Vehicle of Hua-Yen for bringing all to 
Buddhahood—Tất cả chúng sanh nhờ một đạo 
duy nhất mà thành Phật, hay tất cả đều y nương 
theo Hoa Nghiêm Nhứt Thừa mà thành Phật đạo. 
Avatar (skt): Vô thượng. 
Avatara (p): Sự hiện thân —Manifestation or 
1ncarnation. 
Avayapada-samkappa (p): Tâm từ. 
Avenge (v): Báo thù —Phục thù —To give tít for 
tat—To take upon vengeance. 
Avenging ghosf: Oán linh (ma oán). 
Avenging spirit: Oán linh. 
Avenika (sk): Special—Exceptional—Bất cộng 
hay nét cá biệt hay bản sắc riêng. 


Avenika Buddhadharma (@kQ: Bất cộng 
pháp—-The characteristcs, achievements and 


doctrine of a Buddha which distinguish him from 

all otherse—Những đặc tính, thành tựu và giáo 

pháp của một vị Phật làm cho vị ấy khác với tất 
cả những chúng sanh khác—See Eighteen 
distinctive characteristics of Buddhas. 

Avenikadharma Buddhadharma  (skt): 

Eighteen different characteristics of a Buddha as 

compared with Bodhisattvas—Mười tám điều 

không giống nhau giữa một vị Phật và chư Bồ 

Tát—See Eighteen distinctive characteristics of 

Buddhas. 

Avenues 0Ÿ precious trees: Bảo Lâm. 

I) The groves ¡in the Pure Land: Rừng bảo châu 
trên cõi Tịnh Độ. 

2) Name of the Monastery where the Sixth 
patriarch once stayed: Tên của ngôi tự viện 
nơi mà Lục Tổ Huệ Năng đã từng trụ. 

Avenues ïn the Pure Land: Groves of precious 

trees—Bảo lâm. 

Average (a): Trung bình. 

Average reader: Độc giả trung bình. 

Aversion (n): Ác cảm. **See Vipallasa. 


Avertfing calamifies from self and others: 

Tức Tai Pháp hay tu pháp để trừ ác sự cho mình 

và người khỏi bị bệnh hoạn tai ương—See Four 

kinds of altar-worshIp. 

Avesa (skÐ: The entering of a deity or a demon 

in a medium which becomes “possessed.”—Biến 

nhập. 

Avici (sk) Avichi (p): A tỳ (ngục vô gián)— 

Hells of uninterrupted sufferings—lncessant 

hells—The lowest and the worst of the eipht hot 

hells, according to the Buddhist theory, the hells 
of no Intermisson of suffering. Hell of 
uninterrupted suffering, in which suffering, death, 
and painful rebirth are continuous until the 
retributon for the 
exhausfted, at which time that being will be reborn 
in a hipher plane of existence. Those who are 
born in this hell always suffer from the heat of 
fire. Avicl Is located under the ground of 
Jambudvipa—Theo giáo lý nhà Phật, vô gián địa 
ngục là địa ngục thấp nhất và tệ nhất trong tám 
địa ngục nóng. Địa ngục của khổ đau không 
ngừng nghỉ, nơi đó tội nhân phải chịu khổ hình 
đau đớn cũng như chết đi sống lại nhiều lần cho 
đến khi trả hết nghiệp báo, mới được sanh lên 
cảnh giới cao hơn. Những người sanh trong địa 
ngục A tỳ thường chịu khổ vì cái nóng của lửa. 

Địa ngục A tỳ nằm bên dưới châu Diêm Phù 

Đề—See Eight great hot hells. 

Avici Hell: Ngục vô gián—-The hell of no 

1nterval—Dniterrupted hell——The last of the eight 

great hot hells where whose sufferers die and 
reborn incessantly—Địa ngục cuối cùng trong Bát 

Nhiệt Địa ngục, nơi chúng sanh phải sống chết 

liên tục để chịu khổ—See Avici. 

Avidhakarna (sk0: A Ty Đà Kiết (Yết) Thích 

Nã. 

I) Unpierced ears: Tai không xuyên thủng. 

2) According to Eitel in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms composed 
by Professor Soothill, Avidhakarna was the 
name of an ancient monastery near Benares 
(near Yodhapatipura): Theo Eitel trong Trung 
Anh Phật Học Từ Điển của Giáo Sư Soothill, 
đây là tên của một tự viện cổ gần thành Ba 
La Nại. 

Avidvat (skt: Người vô trí —The ignorant. 


sufferers evil karma Is 


303 


Avidya (skD: Avija (p)—Moha (skÙ—Vô 
minh—Delusion—Ignorance—Stupidity—— 

Unconsciousness——A SanskrIt 
“lIgnorance.” In Buddhism, Avidya 1s Ignorance or 
noncogrn1zance of the four noble truths, the three 
preclous ones (triratna), and the law of karma, 
etc. Avidya 1s the first link of conditionality 
(pratityasampada), which leads to entanglement 
of the world of samsara and the root of all 
unwholesome ¡in the world. This is the primary 
factor that enmeshes (làm vướng víu) beinss In 
the cycle of bíth, death, and rebirth. In a 
Buddhist sense, 1t refers to lack of understanding 
of the four noble truths (Arya-satya), the effects 
of actions (karma), dependent arising (pratitya- 
samutpada), and other key Buddhist doctrines. In 
Madhyamaka,  “Avidya” the 
determination of the mind through ideas and 
concep(s that permit beings to construct an ideal 
world that confers upon the everyday world Its 
forms and manifold quality, and that thus block 
realty. “Avidya” 1s thus the 
nonrecognition of the true nature of the world, 
which ¡1s empty (shunyata), and the mistaken 
undersfanding of the nature of phenomena. Thus 
“avidya” has a double function: Ipnorance vells 
the true nature and also consfrucfs the 1llusory 
appearance.  “Avidya” the 
conventional reality. For the Sautrantikas and 
Vaibhashikas, “Avidya” means seeing the world 
as unifary and enduring, whereas 1n reality 1t 1s 
manifold and Iimpermanent. “Avidya” confers 
substantiality on the world and 1ts appearances. In 
the Yogachara”s view, “avidya” means seeing the 
object as a unit independent of conscIousness, 
when in reality it is identical with i—Từ Bắc 
Phạn có nghĩa là “Vô Minh.” Trong Phật giáo, vô 
minh là không biết hay mù quáng hay sự cuồng sĩ 
của tâm thức, không có khả năng phân biệt về 
tính thường hằng và tính không thường hằng. Vô 
minh là sự ngu dốt về Tứ Diệu Đế, Tam bảo, 
Luật Nhân quả, v.v. Avidya là giai đoạn đầu tiên 
của Thập nhị nhân duyên dẫn đến mọi rắc rối 
trên đời và là gốc rễ của mọi độc hại trên đời. 
Đây là yếu tố chính làm vướng víu chúng sanh 
trong vòng luân hồi sanh tử. Theo nghĩa của Phật 
giáo, Avidya chỉ việc thiếu hiểu biết về tứ diệu 
đế, nghiệp báo, nhân duyên, và những giáo 


term for 


Tefers tO 


vision Of 


characterizes 


thuyết chủ yếu trong Phật giáo. Theo trường phái 

Trung Quán, “vô minh” chỉ trạng thái của một 

tỉnh thần bị những thiên kiến và những định kiến 

thống trị khiến cho mọi người tự mình dựng lên 
một thế giới lý tưởng lẫn lộn hình thức và tính đa 
dạng với hiện thực thường ngày, hạn chế cách 
nhìn đối với hiện thực. Vô minh là sự không am 
hiểu bản tính thật của thế giới là hư không và 
hiểu sai thực chất của các hiện tượng. Như vậy 
vô minh có hai chức năng: một là che dấu bản 
chất thật, và hai là dựng lên một hiện thực hư ảo. 

“Vô minh” được coi như là hiện thực ước lệ. Theo 

các phái Kinh Lượng Bộ và Tỳ Bà Sa Luận Bộ, 

“vô minh” là một cách nhìn thống nhất và thường 

hằng đối với thế giới, trong khi thật ra thế giới là 

đa dạng và không thường hằng. “Vô minh” là lẫn 
lộn bản chất của thế giới với những vẻ bên ngoài. 

Theo quan điểm của trường phái Du Già, “vô 

minh” coi đối tượng như một đơn vị độc lập với ý 

thức, nhưng trong hiện thực, nó giống như ý thức. 

**See Ignorance, and Seven defilements. 

Avidyamanatva (skU: Vô sở hữu—Not existing. 

Avihimsa (sk: Ahimsa (p)—Absence of 

crueltyHumanity—Non-violence—Hiển lương 

—Nhân đạo—Nhân tính (hiển lương)—Tánh khí 

ôn hòa. 

Avihimsa-Samkappa (p): Tánh ôn hòa. 

Avijja (p): Avidya (skÙ —Ngu si—lgnorance— 

IIlusion—Delusion—Vô minh—Không thấy chân 

lý, nghĩa là không thấy được vô thường, khổ và 

vô ngã, và thấy sai lầm: cho rằng thế gian là 
trường tổn, an vui và có tự ngã. **See Ignorance. 

Avijjasava (p): 

l) Not understanding the Noble Truths: Vô 
Minh Lậu hay sự không hiểu biết về các 
chân lý cao thượng. 

2) The defilements of ignorance in mind: Vô 
minh lậu hay sự uế nhiễm trong tâm khởi lên 
từ sự ngu si—See Three delusions (II). 

Avijjasavo (p): The corruption of ignorance— 

Vô minh lậu —See Three dharmas (X VỊ). 

Avijnapti (sk): Not expressed—Vô Biểu (không 

biểu thị ra ngoài). 

Avijnapti-rupa  (skÐ: 

manifestation—Vô biểu sắc—See Seventy-five 

dharmas of the Abhidharma Kosa () (A). 


Element with no 


304 


Avikalpa (skÐ: Non-discriminating dharma——Vô 
phân biệt pháp. 

Avinasa (skÐ: Bất Hoại—Not to be destroyed—— 
As riphí knowledge and Suchness 
indestructible, for they are regarded as Perfect 
Knowledge—Chánh Trí và Như Như không thể bị 
hủy hoại, nên cả hai được xem là viên thành trí. 
Avinasya (sk): Indestructible mark—Bất hoại 
tướng—See Nine grades of arhats. 
Avinivartaniya (skU: Avaivartika (skQ—Bất 


are 


thối chuyển——Never receding, always 
progressine——Not backslidinge—Not losing 


gøround—Never retreating but going straight to 
nirvana, an epithet of every Buddha—Bất thối— 
See Avaivartika. 

Avirahumkham (skt): A Tỳ La Hồng Khiếm— 
A Ni La Hồng Khiếm—A Vị La Hồng Khiếm— 
The Shingon “true word” or spell of Vairocana, 
for subduing all maras, each sound representing 
one of the five elements, earth, water, fire, wind 
or aïr, and space—Chân ngôn của Đức Đại Nhật 
Như Lai thuộc thai tạng giới. 
Avitakko-avicaro samadhi (p): 
with neither thinking 
pondering—Vô tầm vô tứ định—See Three 
dharmas (XLIV) (A). 

Avitakko-vicara-matto samadhi (p): The 
concentration with pondering without thinkineg—— 
Vô tâm hữu tứ định—See Three dharmas (XLIV) 
(A). 

Avivarta (skÐ: Anivartana (skÙ—Bất Hoàn 
(không có sự thối chuyển)—See Four courses of 
attainment of Buddhahood. 

Avoid (v): Tránh—To keep out of —To shun. 
Avoid all faults of speech: Truly avoiding all 
faults of speech, one of the ten ways of purIfying 
speech of Great Enlightening Beings—Tinh tu 
ngữ nghiệp, xa lìa những lỗi lầm của lời nói— 
See Ten ways of purifying speech of Great 
Enlightening Beings (). 

Avoid idle talk: Tránh nhàn đàm hý luận. 
Avoid lying: Tránh nói dối. 

Avoid back bifing: Tránh nói lưỡi hai chiều. 
Avoid doïng any evil doings: Tránh làm các 
điều ác—See Three collections of pure precepts. 
Avoid harsh speech: Tránh nói lời độc ác. 


The 


concentration nOT 


Avoid heavy work and look for light work: 
A Bhiksu or Bhiksuni who tries to avoid heavy 
work and looks for light work, except 1n case of 
1lÌness or 1f he or she 1s weak and has poor health, 
commifs an Expression of Regret Offence——VỊ Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào cố tìm cách tránh công 
việc nặng để tìm công việc nhẹ, trừ phi vị ấy 
bệnh hay yếu đuối, hay sức khỏe kém, là phạm 
giới Ba Dật Đề, phải phát lồ sám hối. 

Avoid old age: Tránh tuổi già. 

Avoid all regresson on the path of 
enlightening beings: Xa lìa tất cả những thối 
chuyển Bồ Tát đạo —Bodhisattvas should avoid 
all regression on the path of enlightening beinøs. 
This 1s one of the ten kinds of rules of behavior of 
great enlightening beings. Enlightening beings 
who abide by these can attain the supreme 
discipline of sgreat knowledge—Đây là một trong 
mười luật nghi của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát 
an trụ trong pháp nầy thời được luật nghi đại trí 
vô thượng—See Ten kinds of rules of behavior of 
øreat enlightening beIngs. 

Avoid the Sanghakarman Procedure: Tránh 
pháp Yết Ma—A Bhiksu or Bhiksuni should 
always  try to the  Sanghakarman 
Procedure. If he or she cannot attend because of 





attend 


1llness, he or she must ask someone else to be 
represented. If not (he or she tries to avoid 1£), he 
or she commifs an Expression of Regret Offence. 
If he or she pretends to be unwell and does not 
go, he or she also commifs an Expression of 
Regret Offence—Một vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 
Ni nên luôn luôn cố gắng tham dự pháp Yết Ma. 
Nếu vì bệnh hoạn mà không thể tham dự được thì 
phải nhờ người khác đại diện. Nếu không là 
phạm giới Ba Dật Đề hay giới Đọa (phải phát lỗ 
sám hối). Nếu vị ấy làm bộ bệnh không chịu dự 
pháp Yết Ma cũng là phạm giới Ba Dật Đề hay 
giới Đọa (phải phát lồ sám hối). 

Avoid sexual misconduct: Tránh tà dâm. 
Avoid something: Escape something—Tránh 
khỏi điều gì. 

Avoid worldly: Naiskramya (skt)—Lánh tục— 
Giving up the world and leading a holy life or to 
live the life of a recluse (a hermit)—Từ bỏ thế 
tục để sống đời tịnh hạnh hay sống đời của một 
ấn Sĩ. 


305 


Avoidance of publicity to a dispute within 
the Sangpha: Trnastaraka-vinaya (skÐ—Như 
Thảo Phú Địa—See Seven rules given ¡in the 
Vinaya for setfling disputes among monks and 
nuns. 

Avuso (p): Brethen—Co-religion—Friend—Đạo 
hữu. 

Avyakrta (skÐ: Vô ký—Không tuyên bố gì cả— 
Not declare anythng—A Sanskrit term for 
“Neutral,” “without writing,” “not declared,” 
“neutral, or neither good nor bad.” Term relating 
(to meftaphysical questions that are posed by 
several people 1n dialogues In Pali Canon. In one 
of these, the wandering ascetic Vacchagotta asks 
(Vacchagota Suữa, Majjhima-Nikaya 3.72) 
whether the Buddha teaches that the world 1s 
eternal or not; whether the soul (va) and body 
are the same or differenf; and whether Tathagatas 
exIst after death or not. The Buddha refuses to 
assent (tuyên bố) to any of the apparently 
mutually exclusive alternatves, and tells 
Vacchagotta that asking and answering such 
questions 1s a waste of time. They are Irrelevant 
to the present existential situatlon of sentient 
beings, who are caught in the cycle of birth, death 
and rebirth that involves Iinevitable suffering and 
loss. Those who concern themselves with such 
fopIcs only create øreafter suffering and perplexity 
(sự bối rối). It should be noted that the Buddha 
does not state he does not know the answers fo 
these questions, but rather that there 1s no benefit 
in asking or answering them—Từ Bắc Phạn chỉ 
“Trung tính,”... “không tốt không xấu.” Từ này 
quan hệ tới những câu hỏi được đưa ra bởi một 
vài người trong kinh điển Pali. Trong một trong 
những câu hỏi ấy là người khổ hạnh lang thang 
tên Vacchagotta đã hỏi Đức Phật rằng giáo 
thuyết của Ngài thường hằng hay không thường 
hằng; rằng Như Lai còn hay không còn sau khi 
chết. Đức Phật đã từ chối không trả lời những câu 
hỏi như thế và bảo Vacchagotta rằng những câu 
hỏi như vậy chỉ làm phí thì giờ mà thôi. Chúng 
không dính dáng gì tới hoàn cảnh hiện hữu hiện 
tại của chúng sanh, đang bị mắc kẹt trong vòng 
luân hồi sanh tử với những khổ đau và mất mát 
không tránh khỏi. Những ai bận tâm tới những 
câu hỏi kiểu này chỉ làm cho nỗi khổ đau và bối 
rối lớn hơn. Phải nên nhớ rằng không phải Đức 


Phật không biết những câu trả lời này, nhưng 
Ngài nói không có lợi ích gì để hỏi hay để trả lời 
cho những câu hỏi như vậy. 
Avyakrta-dharma-tathata (skt): Vô Ký Pháp 
Chân Như—That 1s, suchness of the đharma that 
are IMeriforlous, unmeriforious and neither the 
one, nor the other—Có nghĩa là chân như của vạn 
pháp vốn là tốt đẹp, không tốt đẹp, chẳng phải 
tốt đẹp mà cũng chẳng phải chẳng tốt đẹp—See 
NÑine kinds of non-action (B). 
Avyapada-samkappa (p): Good will—Thiện 
chí. 

Avyayibhava (sk: Lân Cận Thích—An 
adverbial compound or a term resulting from 
neiehbouring  association, placing 
“remembering” 1n front of “place” to make It 
“remembering place—Lân Cận Thích hay một 
danh từ kép hay từ ngữ liên hệ đến nơi chốn, như 
đem chữ “niệm” đặt trước chữ “xứ” để tạo thành 
chữ “niệm xứ—See Six Interpretatons of 
compound terms. 

Awake: To become enlightened—Comprehend 
spiritual reality——Giác ngộ—See Enlightenment. 
Awake others: Enlighten others—Giác tha. 
Awake from an ïllusion: To awake to reason— 
Cảm ngộ. 


such  as 


Awake to reason: Awake from an illusion— 
Cảm ngộ. 

Awaken (v): Giác Ngộ—See Enliphtenmernt. 
Awaken the boundless will to liberate all 
senfient beings: Phát tâm vô biên độ thoát tất 
cả chúng sanh—See Ten kinds of boundless will 
of Great Enlightening Beings. 
Awaken the truth: Nhập—To 
Entrance—Bring or take in—Entry—Awaken to 
the truth—Begin to understand—To relate the 
mind to realiy and thus evolve knowledge— 
Chứng hội hay hiểu biết sự vật. 

Awaken to the truth: Ngộ đạo. 

Awakened: Giác ngộ—See Awakening, and 
Awakening vs. Enlightenment. 

Awakened mỉnd: Giác ngộ Tâm——According to 
Most Venerable Thích Thiền Tâm ¡n The 
Thiưteen Patriarchs of Pureland Buddhism, 
awakened mind must ¡nclude the following 
awakenings—Theo Hòa Thượng Thích Thiển 


enter—— 


306 


Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, giác ngộ 
tâm bao gồm những điểm giác ngộ sau đây. 


Ù 


2) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


+ 


This body 1s not ME (self) or MINE (self- 
belonging), but 1s  only a temperary 
collaboraton of the four great elements 
(land, water, fire, and wind): Thân nầy chẳng 
phải TA và CỦA TA, mà đó chỉ là một sự 
tổng hợp giả tạm của tứ đại (đất, nước, lửa, 
gió) mà thôi. 

The discriminating mind 1s the same way; If 1S 
the result from the combination of the six 
elements of form, sound, odor, flavor, touch 
and dharma. Therefore, 1t 1s also not ME or 
SELEF-BELONGING etther. If cultivators are 
able to penetrate and comprehend in this 
way, they will be able to eliminate the 
followingss—TÂM THỨC PHÂN BIỆT nầy 
cũng thế, nó chỉ là sự tổng hợp của sáu trần 
là sắc, thinh, hương, vị. Xúc, và pháp mà 
thôi. Do vậy nên nó cũng chẳng phải là TA 
và CỦA TA nữa. Hiểu được như vậy, hành 
giả tu tập sẽ dứt trừ những thứ sau đây: 

Two types of bondage of SELF and SELF- 
BELONGING. Tf there 1s no “Self” or “Self- 





belonging,” then the Self-Form, or the 
characterisic of being attached to the 
concept of  self wil be eliminated 


immediately: Hai thứ trói buộc là NGÃ và 
NGÃ SỞ. Ngã và Ngã sở đã không, tức 
nhiên sẽ dứt trừ được cái “Ngã Tướng” hay 
cái “Chấp Ta”. 

The Others Form or the characteristic of 
clinging to the concept of other people does 
not exist either: Sự “Chấp có nơi người khác” 
hay “Nhơn Tướng” cũng không. 

The Sentien Beings Form the 
characteristic of clinging to the existence of 
all other sentient beings will no longer exIst: 
Sự chấp “Có” nơi tất cả chúng sanh hay 
“Chúng Sanh Tướng”. 

The Recipient-Form 1s also eliminated: Sự 
chấp “Thọ Giả Tướng” hay không có ai 


Or 


chứng đắc. 
Because these four form-characfterIsfics of 
sentent beingss no longer exist, the 


practiioners will attainn Enlightenment—Vì 
Bốn Tướng Chúng Sanh đều bị dứt trừ, nên 
hành giả liền được Giác Ngộ. 


Awakened One: Đấng Giác ngộ—See Buddha. 
Awakened person: Người tỉnh giác (giác ngộ). 
Awakened to the way: Phát Ngộ—Awakened 
to the Way means the ability to see the clear path 


toward 


affaining enlightenment, but 


enliphtenmernt Itself is not yet attained——Phát ngộ 
là có khả năng ngộ đạo hay thấy được con đường 
dẫn đến giác ngộ, nhưng chưa đạt được giác ngộ. 
Awakening: Bodhi (p & skt—Tỉnh thức —Tỉnh 
ngộ—Giác ngộ. 


() 


qI) 


An overview of “Awakening”—Tổng quan 
về “Giác Ngộ”: A complete and deep 


realizaton of what 1t to be a 
Buddha—Achieving a complete and deep 


realization of what it means to be a Buddha 


meanS 


and how to reach Buddhahood. It 1s to see 
one”s Nature, comprehend the True Nature 
of things, the Truth. However, only after 
becoming a Buddha can one be said to have 
truly atfained Supreme Enlightenment—Một 
sự tỉnh thức và nhận biết về Phật và làm sao 
để đạt đến Phật quả—See Enlightenment. 

“Awakening” as one of the three alms of 
meditaton—GIác Ngộ là một trong ba mục 
tiêu chính của Thiển quán: Giác Ngộ—One 
of the three aims of meditation. Awakening 
Or seeing In(o your True-nature and at the 
same time seeing In(o the ultimate nature of 
the universe and all things. It ¡s the sudden 
realizaton that “I have been complete and 
perfect the very beginning. How 
wonderful, hoe miraculous!” ]f it 1s true 
awakening, 1s substance wIll always be the 
same for whoever experiences 1t, whether he 
be the Sakyamuni Buddha, the Amitabha 
Buddha, or any one of you. But this does not 
mean that we can all experience awakening 
to the same degree, for 1n the clarity, the 
depth, the completenes of the 
experience there are great difference—Một 
trong ba mục tiêu của Thiền quán. Kiến tánh 
ngộ đạo hay nhìn thấy tự tánh chân thật của 
mình và đồng thời nhìn thấy bản tánh tối 
thượng của vũ trụ và vạn vật. Ấy là sự hốt 
nhiên nhận ra rằng: “Xưa nay ta vốn đầy đủ 
và toàn hảo. Kỳ diệu thay, huyền diệu thay!” 
Nếu là thấy Phật tánh thì thực chất sẽ luôn 
luôn giống nhau đối với bất cứ ai kinh 


from 


and 


307 


nghiệm nó, dẫu người ấy là Phật Thích Ca 
hay Phật A Di Đà hay bất cứ người nào trong 
các bạn. Nhưng nói thế không có nghĩa là tất 
cả chúng ta đều có kinh nghiệm kiến tánh ở 
cùng một mức độ, vì trong cái rõ, cái sâu, cái 
đầy đủ của kinh nghiệm có những khác biệt 
lớn lao—See Three aims of meditation. 
Awakening of the Bodhicitta: Which takes 
place In the depths of one”s being, 1s a great 
religious event—Phát Bồ Đề tâm diễn ra từ chỗ 
uyên ảo của tự tánh, đó là một biến cố tôn giáo 
vĩ đạ—See Ten characters of Bodhicitta. 
Awakening to the enliphtened knowledge 
and vision: Ngộ giác tri kiến Phật —See Four 
divisions of the Enlightened Knowledge, Four 
knowledges of Opening, Demonstrating, 
Awakening, and Enterng the enlightened 
knowledge and vision of the Buddha. 
Awakening and Enlightenment: Giải Ngộ Và 
Chứng Ngộ —A_ clear distinction should be made 
between Awakening to the Way and atfaining the 
way o0r affainnng Supreme Enlightenment. To 
experience the Awakening 1s to achieve a level 
of insieght and understanding equal to that of the 
Buddha through Zen meditaion or Buddha 
recitation. Awakening 1s fo see one”s nafure, fO 
comprehend the true nature of things, or the 
Truth. However, only after becoming a Buddha 
can one be said to have atfaned Supreme 
Enlightenment or attained the Way——Phải có một 
sự phân biệt rõ ràng giữa giải ngộ (một sự tỉnh 
thức lớn—great awakening) và chứng ngộ hay 
đạt được đại giác tối thượng. Giải ngộ là đạt được 
tuệ giác tương đương với tuệ giác Phật qua Thiển 
định hay trì niệm. Giải ngộ có nghĩa là thấy 
“Tánh,” là hiểu được bản mặt thật của chư pháp, 
hay chơn lý. Tuy nhiên, chỉ sau khi thành Phật thì 
người ta mới nói là thật sự đạt được đại giác tối 
thượng. 
Awakening vs. 
should have a 
“Awakening to the Way” (Great Awakening) and 
aftainng Enlipghtenment or enlightening the 
way—Phật tử nên có một sự phân biệt rõ rệt giữa 
“Thấy được Con đường” và “Đạt được Con 
đường.”—See Awakening and Enlightenment. 
I)_ Awakening the Way: Thấy được Con đường: 


Enlightenment: Buddhists 
clear distincion between 


a) Through practice of mediaton and or 
Buddha recitation, one can have a complete 
and deep realization of what It means to be a 
Buddha and how to reach Buddhahood: Qua 
thiển tập hay niệm Phật, chúng ta có thể có 
được một sự toàn chứng sâu sắc về Phật và 
làm sao để đạt đến Phật quả. 

b)  Awakening the way means to see one”s True 
Nature, to comprehend the True Nature of 
things, or the Truth: Thấy được Đạo tức là 
thấy được bản tánh thật của con người và sự 
vật, hay chân lý. 

a Great 

Awakening (awakens to the Way), he or she 

only temporarly suppresses afflictions, 

greed, hatred, and anger, but has not yet 
eliminated them: Khi hành giả đã thấy được 
đạo, tức là người ấy đã tạm thời chế ngự 
được những phiền não, tham, sân, si, nhưng 


c©) When a cultivaftor experlences 


chưa tận diệt hoàn toàn. 

2) Enliphtenment: Chứng Đạo—Attainment of 
the Way: 

a) Only after becoming a Buddha can one be 
sad to have truly attaned Supreme 
Enlightenment: Chỉ khi nào thành Phật thì 
chúng ta mới có thể nói rằng đã chứng đạo. 

b) A culivator who has already atfained the 
Way or achieved Supreme Enlightenment; 
that person already got rid of all afflictions, 
as well as all preed, hatred, and anger: Người 
Đạt Đạo là người đã tận diệt mọi phiển não, 
cũng như tham, sân, s1. 

Awakening of the Faith (Treatise): Uprising 

of faith Khởi Tín Luận—A major commentary 

by the Patriarch Asvaghosha ¡In the first or second 
century, whích presents the 
pmñnciples of Mahayana Buddhism—Bộ Luận 
chính do Tổ Mã Minh biên soạn vào thế kỷ thứ 
nhứt hay thứ nhì, trong đó trình bày giáo pháp 

Phật giáo Đại thừa căn bản—See Treatise on 

Awakening of Faith. 

Awakening of Faith in the Great Vehicle: 

Đại trí Độ—See Treatise on the Awakening of 

Faith. 

Awakenings of Great People: Đại nhân 

giác There are eight Awakenings of. Great 

People. A disciple of the Buddha, day and nipht, 

should wholeheartedly recite and meditate on the 


fundamental 


308 


eipht awakenings discovered by the great beinøs. 
The sutra was translated from Sanskrt Into 
Chinese by An-Shi-Kao In about 150 A.D., and 
Most Venerable Thích Thanh Từ translated into 
Vietnamese in 1970s—Có tám điều giác ngộ lớn 
của chư Đại Bồ Tát mà Phật tử nên ngày đêm hết 
lòng đọc tụng và thiển quán về tám điều giác ngộ 
lớn mà chư Đại Bồ Tát đã khám phá. Kinh do Sa 
Môn An Thế Cao dịch sang Hán văn khoảng năm 
150 sau Tây Lịch, và Hòa Thượng Thích Thanh 
Từ dịch sang Việt ngữ vào khoảng thập niên 
1970s—See Eight Awakenings of Great People. 
Awakening others: Giác Tha—Enlightening or 
awakenng of others, 1n confrast with self- 
enlightening—Giác ngộ cho người khác, đối lại 
với tự giác (sau khi tự mình đã giác ngộ lại thuyết 
pháp để giác ngộ cho người khác, khiến họ được 
khai ngộ và giúp họ rời bổ mọi mê lầm và khổ 
não trong vòng luân hổi —§ee Two kinds of 
enliphtenment. 
Awakening Path: Con đường Giác Ngộ. 
Awakening or seeing inío your True- 
nature: Giác Ngộ—Awakening or seeing Into 
your True-nafure and at the same time seeIng 1nto 
the ulũmate nature of the universe and all 
things—Kiến tánh ngộ đạo hay nhìn thấy tự tánh 
chân thật của mình và đồng thời nhìn thấy bản 
tánh tối thượng của vũ trụ và vạn vật —See Three 
aims of meditation. 

Award (v): Ban cho—To give—To bestow——To 

endow——To grant. 

Aware 0: Biết —To know. 

Awareness (n): 

I) Buddhi (p & skÙ—Giác—Ý thức Tỉnh 
thức—Bổn giác—Tánh giác—Awakening— 
Knowledge——Understanding—See 
Buddhiboddhavya. 

2) Vitarka (skÐ: Kaku (jap)—Tỉnh giác. 

3) Smrti (skÐ—Sati (p). 

Awareness simnply means “being conscious 
of” or “remembering” or “becoming 
acquainted with.” But we must use 1t in the 
sense of “being in the process of being 
conscIous of)” or “being In the process of 
remembering.” We have learned the word 
“Awareness” in the sense of recognition, or 
bare attention, but the meaning doesn”t stop 


4) 


In awareness, there are also the 
elements of concentraton (Samadhi) and 
understanding (prajna). Concentration and 
understanding together are meditate on the 
absence of identity of all things—TỈnh thức 
là ý thức về một cái gì hay là tiến trình nghĩ 
nhớ về cái gì. Chúng ta đã học chữ “Tỉnh 
thức” theo nghĩa nhận biết hay chỉ là chăm 
chú về cái gì, nhưng nghĩa của tỉnh thức 
không dừng lại ở đó. Trong tỉnh thức cũng có 
những yếu tố của định và tuệ đi kèm. Định 
và tuệ đi với nhau là thiển quán trên sự thiếu 
vắng một thực thể riêng biệt. 

Accordng to the Satipathana Sutta, 
practitioner should “Contemplate the body In 
the body, contemplate the feelings In the 
feelings, contemplate the mind in the mind, 
contemplate the obJects of mind ¡in the 
obJects of mind.” This means that practitioner 
must live in the body ¡n full awareness of 1, 
and not just study like a separate obJect. Live 
1n awareness with feelings, mind, and obJects 
of mind. Do not Just study them. When we 
meditate on our body, we live with It as truth 
and give It our mos( lucid aftention; we 
become one with it. The flower blossoms 
because sunlight touches and warms 1ts bud, 
becoming one with it. Medifation reveals not 
a concept of truth, but a direct view of truth 
1{self. This we call “insight,/” the kind of 
understandng based on attention and 
concenfraton—Theo Kinh Niệm Xứ, hành 
giả nên “quán niệm thân thể trong thân thể, 
quán niệm cảm thọ trong cảm thọ, quán niệm 
tâm thức nơi tâm thức, quán niệm đối tượng 
tâm thức nơi đối tượng tâm thức.” Nghĩa là 
hành giả phải sống chánh niệm với thân thể, 
chứ không phải là khảo cứu về thân thể như 
một đối tượng, sống chánh niệm với cảm 
giác, tâm thức và đối tượng tâm thức chứ 
không phải là khảo cứu về cảm giác, tâm 
thức và đối tượng tâm thức như những đối 
tượng. Khi chúng ta quán niệm về thân thể, 
chúng ta sống với thân thể của chúng ta như 
một thực tại với tất cả sự chăm chú và tỉnh 


there. 


t4 ` ` ` ^ ^Z 1^ ^ ~ 

táo của mình, mình và thân thể là một, cũng 
như khi ánh sáng chiếu vào một nụ hoa nó 
thâm nhập vào nụ hoa và làm cho nụ hoa hé 


309 


nở. Công phu quán niệm làm phát hiện 
không phải là một ý niệm về thực tại mà là 
một cái thấy trực tiếp về thực tại. Cái thấy 
đó là tuệ, dựa trên niệm và định. 
Awareness that the fire of birth and death 
is raping: One of the eigh( awakenings 
discovered by the great beings. The awareness 
that the fire of birth and death 1s raging, causing 
sufering ceverywhere. Bodhisattvas 
should take the Great Vow to help everyone, fo 
suffer with everyone, and to guide all beings to 
the realm of great joy—Một trong tám điều giác 
ngộ lớn mà chư Đại Bồ Tát đã khám phá. Giác 
ngộ lửa dữ sanh tử gây ra vô lượng khổ não khắp 
nơi. Bồ Tát phát đại nguyện cứu giúp tất cả 
chúng sanh mọi loài, cùng chịu khổ với chúng 
sanh mọi loài, và dẫn dắt chúng sanh đến cảnh 
giới an lạc—See Eight Awakenings of Great 
People. 
Awareness that the five categories of desire 
lead to difficuldies One of the eipht 
awakenings discovered by the great beings. The 
awareness that the five categorles of desire lead 
to difficulties. Although we are In the world, we 
should try not to be caught up 1n worldly matfers. 
A monk, for example, has in his possession only 
three robes and one bowl. He lives sinply In 
order to pratlce the Way. His precepts keep him 
free of attachment to worldly things, and he treafs 
everyone equally and with compassion—Một 
trong tám điều giác ngộ lớn mà chư Đại Bồ Tát 
đã khám phá. Giác ngộ rằng ngũ dục dẫn đến lỗi 
vạ. Dù cùng người tục sinh sống mà không nhiễm 
thói trần tục. Như vị Tỳ Kheo xuất gia, thường chỉ 
tam y nhất bát, sống thanh bân lạc đạo, giới hạnh 
thanh cao, bình đẳng và từ bi với tất cả chúng 
sanh mọi loại—See Eight Awakenings of Great 
People. 
Awareness that the human mỉnd never feels 
safised: One of the ceipht awakenings 
discovered by the great beinsgs. The awareness 
that the human mind 1s always searching for 
pOSsesslons and never feels fulfilled. This causes 
Impure actions to ever increase. Bodhisattvas, 
however, always remember the principle of 
having few desires. They live a simple life In 
peace ¡in order to practice the Way, and consider 


endless 


the realizatlon of perfect undestanding as theIr 
only career—Một trong tám điều giác ngộ lớn mà 
chư Đại Bồ Tát đã khám phá. Giác ngộ rằng tâm 
chúng sanh không bao giờ biết đủ, chỉ tham cầu 
nhiều nên tội ác luôn tăng. Bậc Bồ Tát không 
thế, mà ngược lại tâm luôn biết đủ, luôn thanh 
bẩn lạc đạo, luôn lấy trí huệ làm sự nghiệp tu 
hành—See Eight Awakenings of Great People. 
Awareness that ipnorance is the cause of 
the endless cycle of birth and death: One of 
the eipht awakenings discovered by the great 
beings. The awareness that Ignorance Is the cause 
of the endless cycle of birth and death. Therefore, 
bodhisattvas always listen and learn In order to 
develop their understanding and eloquence. This 
enables them to educate living beings and bring 
them to the realm of great joy—Một trong tám 
điều giác ngộ lớn mà chư Đại Bồ Tát đã khám 
phá. Giác ngộ rằng vì si mê nên phải sinh tử tử 
sinh không dứt. Vì thế Bồ Tát luôn học nhiều, 
nghe nhiều để phát triển trí huệ, thành tựu biện 
tài. Nhờ vậy mà có thể giáo hóa hết thẩy chúng 
cảnh giới hỷ lạc—See Eight 
Awakenings of Great People. 

Awareness that laziness is an obstacle to 
pracfice One of the eight awakenings 
discovered by the great beings. The awareness of 
the extent to which laziness 1s an obstacle to 
practice. For this reason, we must practice 
diligently to destroy the unwholesome mental 
factors which bind us , and to conquer the four 
kinds of Mara, in order to free ourselves from the 
prison of the five aggregates and the three 
worlds—Một trong tám điều giác ngộ lớn mà chư 
Đại Bồ Tát đã khám phá. Giác ngộ rằng biếng 
lười là đọa lạc, nên thường phải tu hành tinh tấn 
để dẹp tắt tứ ma mà thoát ra ngục ngũ ấm và tam 
giớ—See Eight Awakenings of Great People. 
Awareness that more desire brỉngs more 


sanh vào 


suffering: Giác ngộ rằng ham muốn nhiều là 
khổ nhiều _-One of the eight awakenings 
discovered by the great beings. The awareness 
that more desire brings more suffering. All 
hardships In daily life arise from greed and 
desire. Those with litle desire and ambition are 
able to relax, their bodies and minds are free 
from entanglement—Một trong tám điều giác 


310 


ngộ lớn mà chư Đại Bồ Tát đã khám phá. Giác 
ngộ rằng ham muốn nhiều là khổ nhiễu. Tất cả 
những khổ nhọc trên đời đều do ham muốn mà 
ra. Những ai có ít ham muốn thì thân tâm được 
giải thoát tự tại—See Eight Awakenings of Great 
People. 

Awareness and pondering: 
1ntellectuation—Gñiác quán. 
Awareness that poverty creafes hafred and 


Acts of 


anger: One of the eight awakenings discovered 
by the great beings. The awareness that poverty 
creates hatred and anger, which creates a VICIOUS 
cycle of negative though(s and activity. When 
practicng generosiy, Bodhiattvas 
everyone, friends and enemies alike, as equal. 
They do not condemn anyone”s past wrongdoinss, 
nor do they hate those who are presently causing 
harm—Một trong tám điều giác ngộ lớn mà chư 
Đại Bồ Tát đã khám phá. Giác ngộ rằng nghèo 
khổ sinh nhiều oán hận giận hờn, từ đó mà ác 
duyên kết tụ. Bổ Tát bình đẳng bố thí, không 
phân biệt kẻ oán người thân, chẳng nghĩ đến lỗi 
xưa, cũng không ghét người đương thời làm ác— 
See Eight Awakenings of Great People. 
Awareness and pondering: Giác quán—Acts 
of ¡intellectuation, both of them hindrances to 
abstraction, or dhyana—Suy nghĩ thô sơ và suy 
nghĩ tường tận, cả hai đều hại đến việc định tâm 
hay thiền định. 

Awareness of incompleteness: Cảm thấy sự 
bất toàn. 


consider 


Awareness of insufficiency: Cảm thấy không 
đầy đủ. 

Awareness and pondering: Giác Quán— 
Awareness and pondering, acfs of intellectuation, 
both of them hindrances to abstraction, or 
dhyana—Suy nghĩ thô sơ và suy nghĩ tường tận, 
cả hai đều hại đến việc định tâm hay thiển định. 
Awareness of all realms of reality: AlI 
Buddhas abide in awareness of all realms of 
reali(y—Chư Phật trụ nơi giác ngộ tất cả pháp 
giới—See Ten kinds of abode. 

Awareness that the world is impermanent: 
Giác ngộ rằng cõi thế gian là vô thường—One of 
the eipht awakenings discovered by the great 
beimngs. The awareness that the world 1s 
1mpermanent. All regimes are subJect to fall; all 


things composed of the four elements that are 
empty and contain the seeds of suffering. Human 
beings are composed of five agsøregates, and are 
without a separate self. They are always in the 
process of change, constantly being born and 
constantly dying. They are empty of self, without 
sovereipnty. The mind 1s the source of all 
unwholesome deeds and confusion, and the body 
1s the forest of all Iimpure actions. If we meditate 
on these facts, we can gradually be released from 
the cycle of birth and death—Một trong tám điều 
giác ngộ lớn mà chư Đại Bồ Tát đã khám phá. 
Giác ngộ rằng cõi thế gian là vô thường, đất nước 
nguy ngập, bốn đại khổ không, năm ấm không 
phải ta, luôn sinh luôn diệt thay đổi, hư ngụy vô 
chủ, tâm là nguồn ác, thân là rừng tội bất tịnh, 
hãy quán sát như thế mà ha dần sanh tử—See 
Eight Awakenings of Great People. 
Awcfulness: Oai linh. 
Awe-inspiring: 
1) Wrathful maJesty—Oal nộ. 
2) Dreadful——Terrible—Terriflc—TerrIfyIng— 
Khủng khiếp. 
Awe-inspiring øods: Awe-inspiring spiri—Oai 
thần. 
Awe-inspiring majesty: Prabhava 
Augustness—Demeanors—lmposing 
Majestc—Martlal  bearinge—Noble 
Statelinesse—Oal Nghi—See 
demeanors. 


(skÙ— 
©X{€TIOT—— 
bearing— 
Four kinds of 
Awe-inspiring spirif: Awe-inspiring gods—Oai 
thần. 

Awesome power: Đại oai đức lực—Awesome 
power. This 1s one of the ten kinds of might with 
enormous power of all Buddha which the Buddha 
taught ¡in the Flower Adornment Sutra—Đây là 
một trong mười thứ lực của chư Phật mà Đức Phật 
đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm—See Ten kinds 
of might with enormous power of all Buddhas. 
Awesome spirit: Oai thần. 

Awesome spirit of the Buddha: Oai thần của 
Đức Phật. 

Axiolosy (n): Giá trị luận. 

Axiom (n): Cách ngôn—Lời vàng. 

Axis (n): Trục. 


311 


Axobya: Another term for Aksobhya—A súc 
bệ——Vô nộ, vô sân, vô động. 

Ayahkanda (skt): A Dạ Kiện Đa—An ïron 
arrow——Thiết tiễn (mũi tên sắt). 

Avya-kosallam (p): Skills ¡in going forward— 


Tăng ích thiện xảo—See Three dharmas 
(XLVII). 

Avyan: Quán—Contemplation. 

Avyana (skt: 


l1) Experiential entry into Buddha truth—GoIing 
to reality—Chứng nhập. 

2) Non-yana: Phi Thừa. 

Ayasma (p): 

l) Venerable: Thượng Tọa. 

2) Venerable: Tôn quý. 

Ayaso (p): Bad repute—Defamation—Defame—— 

Disgrace—Malign—Shame——Nhục (Ác Văn) hay 

tiếng nhơ hay sự hủy báng—§ee Eight winds. 

Ayatana (skt & p): Sphere—Giới—Các xứ, gồm 

nội xứ và ngoại xứ. Nội xứ gồm: Mắt, tai, mũi, 





lưỡi, thân và tâm. Ngoại xứ gồm: Hình sắc, âm 

thanh, mùi, vị, vật xúc chạm và đối tượng của 

tâm. 

(A) A Sanskrit term for “region.” The six abodes 
Of perception or sensation. Each sense sphere 
encompasses the range of potential objects of 
observatlon of Ifs respective sense, and the 
members of each sphere serve as sources of 
perceptions. There are six spheres: l) form 
sense sphere (rupa-ayatana); 2) sound sphere 
(sabda-ayatana); 3) sphere 
(gandha-ayatana); 4) taste sensesphere (rasa- 
ayatana); 5) tangible obJect sense sphere 
(sparsa-ayatana); 6) mental object sense 
sphere (mano-ayatana)—Từ Bắc Phạn chỉ 
“Xứ.” Sáu trú xứ của tưởng. Mỗi trú xứ bao 
gồm những vật thể là đối tượng của các căn 


Scent sense 


tương ứng, và mỗi thành viên của “xứ” là 
nguồn cội của các tưởng. Có sáu xứ: I) sắc; 
2) thinh; 3) hương: 4) vị; 5) xúc; 6) pháp. 

(B) Place—Resting place—Abode—House 
Seat—Home—Support (for Buddhists): Xứ 
(điểm tựa nhau để phát sinh tâm lý vui, buồn 





như sáu căn tiếp xúc với sáu trần, mắt thấy 

cảnh, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi 
^“. H ^ Z ⁄* ^ ^ ^ ^ 

nếm vị, thân xúc chạm với vật thể, vân vân). 


(C) Ayatana (sk: The five sense organs and 
mind (six Internal spheres—(©eye, ear, nose, 
tongue, body, and mind)—Lục căn (ngũ căn: 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý) và lục trần: 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, và pháp. **See 
S1X TOOfS Of SensatIons. 

(D) Six external spheres (visible form, sound, 
odour, taste, tangIble things and mind-obJects 
sụch as ideas, thoughts and conceptions)— 
Lục trần— Sắc, thính, hương, vị, xúc, và 
pháp. **See Six sense-obJects. 

Ayodhya: A du đà quốc—A Du Đổ quốc—A 

Thâu Đổ —Ayodhya “No 

Conflict.” It was an Important city in the Kingdom 

of the Kosalas In north-east of India in the time of 

the Buddha, present Oudh. At one time, Ayodhya 
was a very Important Buddhist center for Indian 

Buddhism, headquarters of ancient Buddhism 

several centuries after the Buddha”s time. Many 

famous monks such as Vasubandhu, Asanga, efc. 
are said to have stayed there. And the Buddha 
preached the Srimala Sutra here—A Du Đà có 
nghĩa là “Không có xung đột.” Nó là một thành 
phố quan trọng trong vương quốc Kosala, nằm về 
phía đông bắc Ấn Độ trong thời Đức Phật còn tại 
thế, bây giờ là vùng Oudh. Có một thời, A Du Đà 
từng là một trung tâm rất quan trọng đối với Phật 
giáo Ấn Độ, bản doanh của Phật giáo sau thời 

Đức Phật vài thế kỷ. Người ta nói những danh 

Tăng Ấn Độ như Thế Thân và Vô Trước đều đã 

từng lưu lại tại đây. Và cũng chính tại đây kinh 

Thắng Man đã được Đức Phật thuyết giảng. 

Avyukkhaya (p): Exhaustion of the life span— 

Mạng Triệ—See Four causes of death (The 

Buddha and His Teachinss). 

Ayurveda (sk0: A Do—One of the Sacred Veda 

Scriptures, discussing about the art of long life—— 

Một trong các sách Thánh Vệ Đà bàn về nghệ 

thuật sống cho được trường thọ. 

Ayusmant (skt): Cụ Thọ——-Having long life, a 

term by which a monk, a pupIl, or a youth may be 

addressed—Tiếng xưng hô chung của các Tỳ 

Kheo, các Thầy gọi đệ tử hay trưởng lão Tỳ 

Kheo gọi các Tỳ Kheo trẻ (ý nói các vị ấy có đủ 

thọ mệnh thế gian và tuệ mệnh pháp thân). 

Ayusmat (skÐ: 

experienced-old 


lierally means 





Venerable monk—An 


and veteran senior who 


312 


pOSSesses of vifal power, healthy, long-lived. A 
kímd of honorific tile for royal personages and 
Buddhist monks—Vi sư trưởng lão, có quyền hạn 
trong tự viện, người có sức khỏe và sống thọ. Một 
danh hiệu cho những nhân vật hoàng tộc hay các 
nhà sư Phật giáo. 

Avyuta (sk): A Do Đa—A Du Đa——An ancient 
Indian numerical unit, an extremely large 
number, approximately a billion—Một đơn vị số 
lượng cổ Ấn Độ, một số lượng cực lớn, khoảng 
một ngàn triệu. 





B 


Babylone (n): Thủ đô của đế quốc Babylonia. 
Backbite (v): Gièm pha—Nói hành nói tỏi—To 
blacken——To speak 1ll of someone. 
Back-scratcher: Dưỡng Hòa Tử—A term for a 
ceremonial sceptre, or a talisman—Cây dùng để 
gãy lưng, một từ dùng để chỉ bùa “như ý”. 
Backside from Mahayana: Revert to 
Hinayana—Thoái Đại (lui bước trước Đại Thừa 
để chuyển bước sang Tiểu Thừa). 

Backslide from meditation: Thoái định. 
Backsliding: Thối chuyển Trở nên tổi tệ 
hơn—Retrogression—There 
backslidings, or three kinds of non-retreat—Có ba 
loại bất thối chuyển —S§ee Three kinds of non- 
retreat. 

Back up (v): Giúp—To give a hand—To help— 
To assIs——To aid. 

Backwards: Thụt lùi. 

Backward or forward: Nghịch Thuận—The 
adversaties, resistine and complying, opposing 
and according with, reverse or direct—Còn gọi là 
“Vị Thuận.” Trái ngược với chân lý gọi là nghịch, 
thuận với chân lý là thuận. 

Bactria (skÐ: Bukhara, or Kusana (skt—Bạc 
Khư La—Name of Yueh-Chih, a country north- 


are three non- 


west of India and Himalayas—Tên nước Nguyệt 
Chi, nằm về phía tây bắc của Ấn Độ, cũng như 
dãy Hy Mã Lạp Sơn. 

Bad (a): Unlucky—Bất tường—Xấu—See Three 
types of characters. 

Bad advisor: Ác Hữu Tri Thức—See Bad 
friend. 

Badaksan (skt): Bạt Sáng Na—Bát Đạc Thương 
Na—A mounfain district of Tukhara. Name of a 
small country In North India at the time when 
Hsuan-Tsang visted the Western countries, 
around 627 A.D.—Một vùng núi thuộc Tukhara. 
Tên của một xứ nhỏ ở vùng Bắc Ấn trong thời 
Ngài Huyền Trang hành hương các xứ Tây Vực, 
khoảng năm 627 sau Tây lịch. 

Bad character: Nết xấu. 

Bad company: Ác hữu (bạn bè xấu ác)— 
According to the Sigalaka Suữra, there are sIx 
dangers when one keeps bad company——Theo 
Kinh Thi Ca La Việt, có sáu mối nguy hiểm khi 
thân cận ác hữu (bạn xấu) —See Six dangers 
when one keeps bad company. 

Bad condifions: Evil conditions—Ác Duyên— 
External conditions or circumstances which stIr or 
tempt one to do evil—Điều kiện, hoàn cảnh, hay 
sự việc bên ngoài dụ dỗ hay khiến con người làm 
điều ác. 

Bad consequence: Punishment—Recompense 
for iIl. As a man sows, so shall he reap—Ác 
Báo— Quả báo xấu (Kẻ làm việc ác phải nhận 
lấy ác báo). Gieo gió gặt bão. 

Bad deeds: Ác nghiệp—Hành vi xấu 

Bad destiny: Bạc mệnh. 

Bad dreams of King Ajatasatru: Những cơn 
ác mộng của vua A Xà Thế— The five bad 
dreams of King Ajatasatru on the nipht that the 
Buddha entered nirvana—Năm cảnh mộng của 
vua A Xà Thế trong đêm Đức Như Lai nhập Niết 
Bàn—See Five bad dreams. 

Bad or evil rules and customs: Ác Luật 
Nghi—See Two kinds of rules or customs. 

Bad example: Gương xấu. 
Bad cxternal conditions: 
circumstances which stir or tempt one to do evil— 
Ác duyên. 

Bad fame: Ác danh. 


Bad external 


313 


Bad friend: Bad intimate—Bad teacher—Evil 

friend—Ác Tri Thức—Ác Sư Hữu. 

(Œ) The meanings of “Bad friend”—Nphĩa của 
Ác tri thức: A bad intimate or friend, or 
teacher—Thầy tà bạn ác. 

(ŒI) The Buddha”s teachings on “Evil friends” 1n 
the Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy 
về “Ác Tri Thức” trong Kinh Pháp Cú: 

l1) Ifa traveler does not meet a companion who 
1s betfer or at least equal, let him firmly 
pursue his solitary career, rather than being 
in fellowship with the foolish (Dharmapada 
61): Không được kết bạn với kể hơn mình, 
không được kết bạn với kể ngang mình, thà 
quyết chí ở một mình tốt hơn kết bạn với 
người ngu muội. 

2) Those who advise, teach or dissuade one 
from evil-doinsg wIll be beloved and 
admired by the good, but they will be hated 
by the bad (Dharmapada 77): Những người 
hay khuyên răn dạy dỗ, cẩn ngăn tội lỗi kẻ 
khác, được người lành kính yêu bao nhiêu thì 
bị người dữ ghét bỏ bấy nhiêu. 

2) Do not associate or make friends with evil 
friends; do not assoclate with mean men. 
Assoclate with good friends; associate with 
noble men (Dharmapada 78): Chớ nên làm 
bạn với người ác, chớ nên làm bạn với người 
kém hèn, hãy nên làm bạn với người lành, 
với người chí khí cao thượng. 

3) He who companies with fools grieves for a 
long time. To be with the foolish is ever 
pamnful as with an enemy. To assoclate with 
the wise Is ever happy like meeting with 
kimsfolk (Dharmapada 207): Đi chung với 
người ngu, chẳng lúc nào không lo buồn. Ở 
chung với kẻ ngu khác nào ở chung với quân 
địch. Ở chung với người trí khác nào hội ngộ 
với người thân. 

Bad habits: Thói quen xấu. 

Bad influenee of stars: Ảnh hưởng xấu của các 

VÌ Sao. 

Bad intention: Evil thoughts—III thought—One 

of the three subversions or subverters—Tưởng 

điên đảo hay ác tưởng, hay tư tưởng xấu xa, một 
trong ba loại điên đảo. 


Bad intimate: Bad friend—Bad teacher—Ác Tri 
Thức—See EvIil friend. 

Bad karma: Bất thiện nghiệp—Ác nghiệp— 
Bad karma created by committing the Íive grave 
sins and the ten unwholesome deeds, which will 
result in misery—Nphiệp gây ra bởi các tội ác 
như ngũ nghịch hay thập ác, đưa chúng sanh đến 
chỗ khổ đau phiền não—See Two classes of 
karma (), and Two kinds of karma (B). 

Bad language: Lời thô tục—Foul language— 
Coarse language. 

Bad men sfick together to do evil things: Kẻ 
ác cùng toa rập nhau để làm điều ác (Đồng ác 
tương tế). 

Bad News Ghost King: Quỷ Vương Chủ Hao. 
Bad reputafion for immoraliy and 
misconduct: He gets bad reputation for 
1mmorality and misconduct. This 1s one of the five 
dangers to the Iimmoral through lapsing from 
morality (bad morality or failure in morality)— 
Người ác giới, tiếng xấu đồn khắp. Đây là một 
trong năm điều nguy hiểm cho người ác phá 
giớ—See Five dangers to the Immoral through 
lapsing from morality. 

Bad (evil repute: Ayaso (p)—Defame— 
Defamation—Disgrace—Shame—Malign—Ác 
danh—Nhục hay Ác Văn—Tiếng nhơ hay sự hủy 
báng—See Eight winds. 

Bad rules and customs: Ác Luật Nghi—See 
'Two kinds of rules or customs. 

Bad son and rebellious mandarins: Tặc tử 
loạn thần (ý nói những tham, sân, s1, mạn, nghi, 
tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng..——implied greed, 
hatred, Ignorance, pride, doubt, stealing, sexual 
misconduct, and lying). 

Bad teacher: Bad intimate—Bad friend—Ác tri 
thức. 

Bad-tempered: Gắt gỏng. 

Bad ways: Tà Hạnh—According to The Path of 
Purification, “Bad Ways” 1s a term for doing what 
ought not to be done and not doing what oupht to 
be done, out of desire, hate, delusion, and fear. 
They are called “bad ways” because they are 
ways not to be travel by Noble Ones—Theo 
Thanh Tịnh Đạo, tà hạnh là làm những điều đáng 
lý không nên làm, và không làm cái nên làm, do 


314 


tham sân si và sợ. Chúng được gọi là đường xấu 
vì đó là những con đường mà bậc Thánh không 
đi. 

Badakshan (skt: Bát Đạc Thương Na—A 
mountain district of Tukhara—Một vùng núi 
thuộc Tukhara. 

Baddha (sk): Bà Đà—Phược Đà—Hệ phược— 
Fettered—Bound—Tied—Fixed. 

Bhadra-kalpa (skt): Hiền Kiếp —Thiện Kiếp— 
The age in which we are living now——The present 
kalpa—The present period. It 1s to last 236 
million years, but over I5I million have already 
elapsed. There are one thousands Buddhas, 
Sakyamumi was the fourth and Maitreya will be 
the 995” to succeed him—Thời đại mà chúng ta 
đang sống (kiếp đã qua là Trang nghiêm Kiếp, 
kiếp sắp tới là Tinh Tú Kiếp). Hiền kiếp kéo dài 
236 triệu năm, nhưng chúng ta đã trải qua I5I 
triệu năm. Trong một ngàn vị Phật Hiền Kiếp thì 
Phật Thích Ca là vị thứ tư và Phật Di Lặc là vị 
thứ 995 nối tiếp. 

Bahai (n): Tín đồ đạo Ba Hai. 

Bahaism (n): Bahaism also known as the 
Splendor of God, founded in 1863 by Husayin— 
Đạo Ba Hai, còn có tên là Đạo Huy Hoàng 
Thượng Đế, do ông Husayin sáng lập năm 1863. 
Bahaist: 

I) (a): Thuộc về đạo Ba Hai. 

2) (n): Tín đồ đạo Ba Hai. 

Bahirdha-sunyata (skQ: Ngoại Không— 
Emptiness of the outer things—Không của các 
pháp ngoại tạ —See Emptiness of the outer 
things. 

Bahlan: Dược Già Lãng—Name of a smaill 
country In North India at the time when Hsuan- 
Tsang visited the Western countries, around 627 
A.D.— Tên của một xứ nhỏ ở vùng Bắc Ấn trong 
thời Ngài Huyền Trang hành hương các xứ Tây 
Vực, khoảng năm 627 sau Tây lịch. 

Bahlika (skt): Phược Hát (Phược Yết Quốc)— 
Name of a small country in North India at the 
time when Hsuan-Tsang visited the Western 
countries around 627 A.D. 
ở vùng Bắc Ấn trong thời Ngài Huyền Trang 
hành hương các xứ Tây Vực, khoảng năm 627 sau 
Tây lịch. 








Tên của một xứ nhỏ 


Bahu (skt): Ardra (skt)——Tham——Name of one of 
the twenty eigh( constellatlons—See Twenty 
eight constellations. 
Bahu-jana (sk): Quần Manh—lgnorant and 
undeveloped beings. All the shoofts, sprouts, or 
1mmature things, 1.e. all the living as 1gnorant and 
undeveloped—Những gì mới lú mầm chưa thành 
thục, ví với những chúng sanh mới phát tâm đạo, 
chưa phát triển, hãy còn bị vô minh che lấp minh 
tâm. 

Bahujanya (skÐ: Sattva (skÙ Chúng Sanh— 

Living beIngs—Conscious beings—LIving 

creatures—All the living—Sentlent beings—All 

who are born. 

Bahularatna (sk0: Prabhutaratna (skÙ—Bào 

Hưu La Lan. 

I1) Abundance of precious things: Đa bảo. 

2) Name of the Buddha mentioned ¡n the Lotus 
Sutra: Tên Đức Phật Đa Bảo Như Lai được 
nói đến trong Kinh Pháp Hoa. 

Bahulata: Arya-Rahula (skt—La hầu la đa—A 

native of Kapilavastu, in present day Nepal, the 

sixteenth patriarch of Indian Ch'an Sect—Người 
gốc Ca Tỳ La Vệ, bây giờ là Nepal, tổ thứ 16 của 
dòng Thiển Ấn Độ. 

Bahu-sruta (skt: Learned (one who has learned 

much—Ða Văn—Nghe và đọc nhiều kinh 

điển —To hear and repeat many sutras—Wide 
erudition. 





(skÐ: Đa 
school 1s 


Văn 
menftioned in 


Bahusrutiya Bộ—The 
Bahusrutiya the 
Inscriptions at Amaravati and Nagarjunakonda 
and 1s a lter branch of the Mahasanghikas. Its 
OW€S 1(S Origin to a learned teacher in Buddhist 
lore. As for the fundamental doctrines of the 
Bahusrutiyas they maintained that the teachings 
of£ the Buddha concerning 
(antyata), suffering (dhukha), the absence of all 
afftributes (sunya), the non-existence of the soul 
(anatman), and the emancipation (nirvana) were 
transcendenfal (lokottara), since they lead to 
emancipation. His other teachings were mundane 
(laukika). On this point the Bahusrutiyas may be 
regarded as the precursors of the later Mahayana 
teachers. According to them, there was no mode 
which led to salvation (nirvanika). Further, the 
Sangha was not subJect to worldly laws. They 


transitoriness 


315 


also accepted the five propositlons of Mahadeva 
as theIr views. In some doctrinal matters they had 
a great deal in common with the Saila schools, 
while In others they were closely allied to the 
Sarvastivadins. According to Paramartha, this sub- 
sect made an attempt( to reconcile the two 
principal systems of Buddhism, the Sravakayana 
the Mahayana. 
Satyasiddhisastra 1s the principal treatise of tIs 
school. The Bahusrutiyas are offten described as a 
bridge between the orthodox and the Mahayana 
school, as they tried to combine the teachings of 
both. Harivarman believed in the absence of the 
soul 1n ¡individuals (atma-nairatmya) and the 
soullessness of all things (dharma-narratmya). 
Like the followers of the orthodox schools, he 
believed in the plurality of the universe which, 
according to him, contained eighty-four elemenfs. 
Like the Mahayanists, he maintained that there 
Wwere two kinds of truth, conventional (samvrti) 
and absolute (paramartha). He further maintained 
that, from the point of conventional truth, atma or 
the classification of the universe into eighty-four 
elements existed, but, from the poInt of view of 
the absolute truth neither existed. From the poInt 
of view of absolute truth there 1s a tofal void 
(sarva-sunya). He believed In the theory of 
Buddha-kaya as well as of Dharma-kaya, which 
he explained as consisting of good conduct (sila), 
(samadh), ¡nsight  (prajna), 
deliverance (vimukt) and knowledge of and 
1nsight into deliverance (vimukti-jnana-darsana). 
Although he did not recognize the absolute 
transcendental nature of the Buddha, he still 
believed in the speclal powers of the Buddha, 
such as the ten powers (dasa balam), and the four 
kinds of confidence (vaisaradya) which are 
admitted even by the Sthaviravadins. He believed 
that only the present was real, while the past and 
the future had no existence—Theo Giáo Sư Bapat 
trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, Đa 
Văn Bộ được nói đến trong các bia ký ở 
Amaravati, Nagarjunakonda và là một nhánh về 
sau của Đại Chúng Bộ. Bộ phái nầy được để 
xướng bởi một luận sư rất uyên bác về triết lý 
Phật Giáo tên là Bahusrutiya. Về giáo lý cơ bản, 
Đa Văn Bộ cho rằng các lời dạy của Đức Phật về 
vô thường, khổ, không, vô ngã và Niết Bàn đều 


and Harivarman”s 


Cconcentfration 


có ý nghĩa xuất thế vì sẽ dẫn đến giải thoát. Còn 
các lời dạy khác thì có giá trị thế tục. Ở điểm 
nầy, Đa Văn Bộ có thể được xem như là những 
người đi trước của phái Đại Thừa. Theo họ thì 
Tăng Già không phải chịu sự chi phối của các 
luật lệ thế tục. Họ cũng chấp nhận năm điều để 
xướng của ngài Đại Thiên xem như quan điểm 
của mình. Trong một số vấn để, chủ thuyết của 
họ có nhiều điểm tuơng đồng với phái Đông Tây 
Sơn Trụ Bộ, còn trong một số vấn để khác thì họ 
lạ ngả theo Nhất Thiết Hữu Bộ. Theo 
Paramartha, Đa Văn Bộ đã cố gắng hòa hợp hai 
hệ phái Thanh Văn và Đại Thừa. Bộ luận chính 
của hệ phái nầy là Thành Thật Luận. Đa Văn Bộ 
thường được xem là một cầu nối giữa trường phái 
chính thống và Đại Thừa, vì họ tìm cách phối hợp 
giáo lý của cả hai phái nầy. Harivarman tin vào 
Sự VÔ ngã nơi con người và sự vô ngã nơi vạn 
pháp. Giống như những tín đổ của phái chính 
thống, ông tin vào tính chất đa nguyên của vũ trụ 
gồm tám mươi bốn yếu tố; và cũng giống như 
những người thuộc phái Đại Thừa, ông cho rằng 
có hai loại chân lý, chân lý quy ước và chân lý 
tuyệt đối. Đi xa hơn, ông còn cho rằng xét trên 
quan điểm tục đế (chân lý quy ước) thì có ngã thể 
(atma) hay sự phân xếp vũ trụ thành 84 pháp, 
nhưng trên quan điểm chân đế thì chẳng còn thứ 
nào cả, mà là sự rỗng không hoàn toàn (sarva- 
sunya). Ông tin vào thuyết Phật thân (Buddha- 
kaya) và Pháp thân (Dharma0kaya) mà ông giải 
thích là gồm có giới (sila), định (samadhi), tuệ 
(prajna), giải thoát (vimukti) và tri kiến giải thoát 
(vimukti-jnana-darsana). Mặc dù không thừa 
nhận bản chất siêu nhiên tuyệt đối của Phật, 
nhưng ông vẫn tin vào các quyển năng đặc biệt 
của Đức Phật, như thập Phật lực, và bốn điều tin 
chắc (vaisaradya) mà cả Thượng Tọa Bộ cũng 
chấp nhận. Ông cho rằng chỉ có hiện tại mới là có 
thực, còn quá khứ và tương lai thì không hiện 
hữu. 

Bahussutanam (p): Learned—Sức học uyên 
thâm. 


Bahussu(o (p): steeped ¡n 
knowledge——Trau dồi học vấn và kiến thức thâm 


Learned and 


sâu. 

Bahuvrihi (skt): Hữu Tài Thích The sign of 
possession, such as worldly people have wealth, 
but cultivator 1s he who has enliphtenment—Hữu 


316 


Tài Thích hay Đa Tài Thích, chỉ sự sở hữu, như 
người thế gian thì có của thế gian, còn người tu 
hành thì có sự giác ngộ—See Six Interpretations 
Of compound terms. 
Bahyamdhyamaka (skt): See Bahyubhava. 
Bahyu-ayatana (skQ: Bahira-ayatana (p)— 
External base—Trân (ngoại trần gồm có sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, và các hiện tượng vật chất 
và tâm lý. Sở đĩ gọi là trần vì chúng làm chất xúc 
tác cho thân tâm ham muốn và luyến ái). 
Bahyubhava (skt: Outside objects—Cảnh vật 
bên ngoài. 
1) Non-Buddhist or heretical rules or tenets: 
Ngoại Chấp. 
2) Non-Buddhist doctrines: Ngoại Điển—Kinh 
điển và sách vở của thế gian và ngoại đạo. 
3) Non-Buddhist religlons: Ngoại Giáo. 
4) External doctrines: Ngoại Pháp. 
5) Outside objects: Cảnh vật bên ngoài. 
Bakhin: Burmese lay Buddhist 
teacher, who worked for most of his life as an 
accountant and served as Accounfant General of 
Burma from 1948 to 1953. He developed a 
method of “Vipassana” practice that emphasized 
1ntensive medifation retreats and downplayed the 
1mportance of theoretical knowledge. His style of 
meditation has been carried on by a number of his 
students who themselves became prominent 
meditation teachers, such as S.N. Goenka, Ruth 
Demnison, and Robert Hover, etc—Một Thiền sư 
tại gia người Miến Điện, cả đời ông làm về kế 
toán tài chánh, từ năm 1948 đến năm 1953 ông 
đã làm Trưởng Phòng Kế Toán Tài Chánh. Ông 
đã khai triển một phương pháp thực tập thiển 
“Minh Sát” nhấn mạnh đến sự thiển hành sâu 
sắc nơi ẩn dật và xem nhẹ tầm quan trọng của 
kiến thức về lý thuyết. Phương thức hành thiển 
của ông đã được xúc tiến bởi một số đệ tử, những 
người sau này trở thành những thiền sư nổi tiếng, 
chẳng hạn như S.N. Goenka, Ruth Dennison, và 
Robert Hover, vân vân. 
Bala (skt & p): 
(A) Bala means strenegth—Bala có nghĩa là sức 
mạnh: 
I) Power—Might—Strength—Quyển thế—Oai 
quyền—Sức mạnh —Authority A Sanskrit 


meditation 


term which means “Power.”—Từ Phạn ngữ 
có nghĩa là “Sức lực.”—See Power. 

2) Name of the sister of Ananda who offered 
milk to Sakyamuni: Tên của em gái của Ngài 
A Nan Đa, người đã dâng sữa lên Đức Phật. 

3) Bạt Lam: Mudrabala (sk)—Số lượng một 
triệu tỷ tỷ tỷ tỷ—Ten septillions (10'” ). 

(B) Bala means ignorant—Bala có nghĩa là ngu 
muội: Ngu Phu. 

l) A man not yet Illuminated, 1.e., Ipnoranf: 
Người không giác ngộ. 

2) lIgnorant, Iimmature, a simpleton, dominated 
by avidya (ignorance): Kẻ bị vô minh chế 
ngự. 

Bala-abhijna-vasita (sk): Thần thông—The 
powers supernatural-faculties-self-mastery——Các 
năng lực siêu nhiên—See Abhijna. 
Baladitya (skU: Ấu Nhật Name of a famous 
monks in North India at the time when Hsuan- 
Tsang visited the Western countries, around 627 
A.D.— Tên của một nhà sư nổi tiếng ở vùng Bắc 
Ấn trong thời Ngài Huyền Trang hành hương các 
xứ Tây Vực, khoảng năm 627 sau Tây lịch. 
Balahaka (skU: Bà La Ha—Vua về ngựa—A 
king of horses, or possessing horses. 
Balance (v): Quân bình 
Balance in infinife consciousness: Balance ¡in 
Infinite consciousness In which the power of 
perception and understanding are unlimited— 
Thức Vô Biên Xứ Định hay trạng thái thiển định 
trong đó khả năng hiểu biết không còn giới hạn— 
See Four balanced states which transcend the 
world of matter. 
Balance in infinite space: Balance ¡in infinite 
space In which the mind becomes void and vast 
like space—Không Vô Biên Xứ Định hay trạng 
thái thiển định trong đó tâm trống rỗng như hư 
không—See which 
transcend the world of matfer. 

Balance in not having anything: Balance ¡in 

not having anything in which the discriminative 

powers of mind are subdued—Vô Sở Hữu Xứ 

Định hay trạng thái thiển định trong đó sự phân 

biệt của tâm bị chế ngự —See Four balanced 

sfates which transcend the world of matter. 


Four balanced  states 


Balanced perspective: Nhãn quan quân bình. 


317 


Balanced sfate: Samadhi 
Định—Composing the 
contemplation—Perfect absorption of thought Into 
the one obJect of meditation. Abstract mediftation, 
the mind fixed in one direction, or field—Hoàn 
toàn chú tâm vào một chủ để thiển quán—See 
SamadhI. 

Balanced states which transcend the world 
of matter: Trạng thái thiển định vô sắc—The 
realm of consciouness or knowledge without 
thought 1s reached——The Intuitive wisdom. One of 
the four balanced states which transcend the 


(sk) lo (Jap)— 
mind——Intent 


world of matter. The last four of the twelve 
dhyanas—Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Định hay 
trạng thái siêu việt thiển định của tưởng và phi 
tưởng. Một trong bốn trạng thái thiển định cuối 
cùng trong thập nhị thiển định—See Four 
balanced states which transcend the world of 
matter. 

Balanced state of truth: Đẳng giác—See 

Samyak-sambodhI. 

Balance in transcendence of thinking and 

no( thinking: See Balanced states which 

transcend the world of matter. 

Bala-paramitfa (skt): 

1) Resolution: Lực Ba La Mật —Bala-paramitas 
1s the most significant paramita of the last 
four paramifas of the ten paramifas, because 
I{ IS thelr focus on their commitmen(t to 
action—Lực ba la mật là yếu tố có ý nghĩa 
nhất trong bốn ba la mật sau cùng của thập 
ba la mật bởi vì chính lực ba la mật chuyển 
Bồ Tát đến thực hành hạnh nguyện—See 
Power, Ten kinds of powers, and Ten powers 
of a Buddha. 

2) Force of purpose—Power—Strength—Lực 
Ba La Mật—See Ten paramitas. 

Balaprthagjana (skÐ: Bà La Tất Lật Thác Ngật 

Na—Bà La Tất Lý Tha Ngật Na—Bà La Tất Ly 

Tha Già Đô Na. 

I)_ Low, foolish people: Ngu Dị Sinh—Chỉ hạng 
phàm phu ngu si thấp hèn. 

2) Natural-minded, as children, of common 
intelligence and ideas: Tiểu Nhi Biệt Sinh— 
Trí óc tự nhiên như trẻ con. 

3) A man ¡n his natural sfate, unilluminated, 
unenlipghtened: Người không giác ngộ. 


Bala-puthujjana (p): Foolish wordling. 


Balatchakravartin Chuyển Luân Thánh 
Vương. 

Bald-headed foolish person: Người ngốc đầu 
hói. 


Bald-headed thief Trộm Đầu Hói—Trộm 
“Đầu Hói” (Tặc Trụ)—A monk or nun who does 
not cultivate while receiving offerings from the 
laity, has betrayed the latter”s trust and, In fact, 
stolen the offerings. The Buddha referred to such 
monks or nuns as “Bald-headed thieves.” They 
have to be reborn In lower paths to repay what 
they owe now—Tăng Ni nhận của cúng dường 
mà không chịu tu hành là phản bội đàn na tín thí. 
Phật gọi những kẻ nầy là những tên trộm “Đầu 
hói.” Những kẻ tội phạm nầy phải chịu vô vàn 
khổ đau để đền tội. 

Bali: Vua A tu la. 

Balin (skt: Đại lực giả— The strong one, an 
epithet of the Buddha—VỊ có sức mạnh to lớn, 
một danh hiệu của Đức Phật. 

Ball of hair used in meditation hall: Thiền 
Cầu—A ball of feather used to throw at and 
awaken those who fell asleep during 
meditaion—Quả cầu lông dùng để ném đánh 
thức người tu thiển ngủ gật (trong Luật Thập 
Tụng, Đức Phật dạy: “Có thầy tu ngủ gật trong 
lúc tọa thiển, hãy lấy nước gội đầu. Nếu cứ ngủ 
gật nữa thì lấy quả cầu lông mà ném. Nếu vẫn cứ 
còn ngủ gật thì lấy Thiền trượng mà đánh). 
Balopacarikam (skU: Dull-wited meditation 
practtioneNgu Phu Sở Hành Thiển— 
According to the Lankavatara Sutra, this 1s one of 
the four kinds of Dhyanas. Though he 1s regarded 
as Ignorant or dull-witted (bala) who practices this 
kind of Dhyana, this is the ordinary form of 
meditation carriled on by most people, some of 
whom are quiteintellipent sharp-witted. 
However, the Mahayana goes beyond these 
medifatons which are more or less relative and 
of the highest sort; for 
meditating on Impurifies, the Impermanence of 
things, sufferings of life, etc., 1s the first lesson for 
the beginners of Buddhism—Theo Kinh Lăng 
Già, đây là một trong bốn thứ Thiền định. Dù 
người thực hành loại Thiền định nây bị xem là kẻ 
ngu sĩ kém trí, đây vẫn là một loại Thiển thông 


and 


ariflcial and not 


318 


dụng mà phần đông người ta thực tập, trong đó có 
cả những người thông minh và nhạy trí. Tuy 
nhiên, Đại Thừa còn đi xa hơn các loại Thiển 
định nầy là những thứ vốn ít nhiều vẫn có tính 
cách tương đối, thiếu tự nhiên và không phải là 
loại tối thượng; vì loại Thiển nầy chú trọng về 
quán bất tịnh, về sự vô thường của các sự vật và 
về những khổ đau của cuộc đời, vân vân, là bài 
học đầu tiên cho những người mới nhập môn Phật 
giáo. 

Baluka (skQ: Bát Lộc Ca—Name of a small 
ancient counfry in North India at the time when 
Hsuan-Tsang visted the Western countries, 
around 627 A.D. I( was also known as the 
kingdom of Kumo during the Han dynasty, 
incdluding the present Paicheng and Aksu 
counties in Sinkiang Uighur autonomous 
region—Tên của một xứ cổ nhỏ ở vùng Bắc Ấn 
trong thời Ngài Huyền Trang hành hương các xứ 
Tây Vực, khoảng năm 627 sau Tây lịch. Dưới 
thời nhà Hán Bát Lộc Ca cũng được biết đến như 
là vương quốc Kumo, bao gồm các xứ Paicheng 
và Aksu thuộc vùng tự trị Tân Cương Uighur. 
Bamboo Forest: 
Grove. 

Bamboo Forest Monasfery: Venuvana (skt— 
Trúc Lâm Tịnh Xá——Trúc Lâm Tự —Trúc Viên— 
Uyển—-Bamboo Forest Monastery or 
“Bamboo-grove,” a park called Karanda- 
venuvana, near Rajagrha, made by Bimbisara for 
a proup of ascetics, later gIven by him to 
Sakyamumi. Another version says that the park 
was bulilt by Karanda and later was gIven to 
Sakyamumi Buddha—Theo Eitel trong Trung Anh 
Phật Giáo Từ Điển, Trúc Lâm Tịnh Xá được vua 
Bình Sa Vương xây lên cho các Sa môn, về sau 
ông dâng cho Phật. Lại có thuyết khác cho rằng 
Trúc Lâm Tịnh Xá được trưởng giả Ca-Lan-Đà 
xây lên và hiến cho Phật. 

Bamboo Grove: Venuvana (skt)—Trúc Lâm—— 
A famous place of retreat near Rajagriha given to 
the Buddha by King Bimbisara of Magadha, now 
Rajgir, Bihar, India—Một nơi an cư nổi tiếng gần 
thành Vương Xá mà vua Bình Sa Vương của xứ 
Ma Kiệt Đà đã hiến cho Đức Phật, bây giờ là 
Rajgrr, Bihar thuộc Ấn Độ. 

Bamboo-Grove Vihara: Trúc Lâm Tịnh Xá— 


Trúc Lâm—See Bamboo 


Trúc 





l) Bamboo Forest Monastery or “Bamboo- 
grove,” a park called Karanda-venuvana, 
near Rajagrha, made by Bimbisara for a 
øroup of ascetics, later given by him to 
Sakyamumr: Theo Eitel trong Trung Anh Phật 
Giáo Từ Điển, Trúc Lâm Tịnh Xá được vua 
Bình Sa Vương xây lên cho các Sa môn, về 
sau ông dâng cho Phật. 

2) Another version says that the park was built 
by Karanda and latr was gIven to 
Sakyamuni Buddha. There 1s still another 
version says that the park was built by King 
Bimbisara and later was given to Sakyamuni 
Buddha and His Sangha. When the Buddha 
arrived at Magadha, King Bimbisara vowed 
to bullt a vihara In the Karanda forest In 
RaJagrha for the Buddha and his disciIples. 
This vihara was built on an extensive scale, 
with 16 main halls each fitted with 60 rooms, 
500 multi-storied buildings, and 72 lecture 
halls. This was the famous Venuvana Vihara, 
where the Buddha and his disciples gave 
lectures and practiced the Way. At that time, 
many people flocked to Venuvana Vihara to 
seek learning from the Buddha. The most 
nofable among them were Sariputra and 
Maudgalyayana who were Iintroduced by 
Asvajit, one of the five Bhiksus. They each 
brought one hundred followers to take refuge 
in the Buddha. This was beneficial for the 
propagation of Buddhism and the Sangha—— 
Lại có thuyết khác cho rằng Trúc Lâm Tịnh 
Xá được trưởng giả Ca-Lan-Đà xây lên và 
hiến cho Phật. Lại có một giả thuyết khác 
cho rằng Trúc Lâm Tịnh Xá được vua Tần 
Bà Sa La xây lên và hiến cho Phật. Khi Đức 
Phật đến xứ Ma Kiệt Đà, vua Tần Bà Sa La 
đã phát tâm xây dựng một ngôi tịnh xá trong 
khu rừng Karanda để cúng dường cho Phật 
và Tăng đoàn. Tòa tịnh xá này được xây 
dựng trên một qui mô rộng lớn, với tổng cộng 
16 viện, mỗi viện có 60 phòng, có 500 phòng 
trên lâu, 72 giảng đường. Đây chính là ngôi 
tịnh xá Trúc Lâm nổi tiếng mà Đức Phật và 
các đệ tử của Ngài đã thuyết pháp và luận 
đạo. Trong thời gian này, rất đông người kéo 
đến tịnh xá Trúc Lâm theo học và qui-y với 
Phật. Trong số đó, nổi tiếng nhất là Xá Lợi 


319 


Phất và Mục Kiên Liên. Hai người này là do 
một trong năm vị Tỳ kheo A Xà Bà Thệ tiến 
dẫn, mỗi người mang theo một trăm năm 
chục đệ tử về quy-y đầu Phật. Điều này có 
lợi cho việc hoằng hóa Phật giáo và giúp ích 
cho Tăng đoàn. 
Bamiyan (sk0: Phạm Diễn Na Quốc —Name of 
a counfry in North India at the time when Hsuan- 
Tsang visited the Western countries, around 627 
A.D. Buddhist holy place In present Afghanistan 
with Interconnected rock-cut caves dated from 
300 to 600 AD, which was wiped out as a result Of 
Invasions by Islamic peoples and the Mongols— 
Tên của một xứ ở vùng Bắc Ấn trong thời Ngài 
Huyền Trang hành hương các xứ Tây Vực, 
khoảng năm 627 sau Tây lịch. Nơi có những hang 
động thiêng liêng của Phật giáo tại vùng bây giờ 
là A Phú Hãn, có niên đại từ năm 300 đến 600 
sau Tây lịch, đã bị tàn phá sau những cuộc xâm 
lấn của Hồi giáo và Mông Cổ. 
Ban: 
1) (n): Forbid—Prohibiion—Lệnh cấm. 
2) (v): To forbid—To prohibi—Cấm. 
Band of ascetics: Đoàn tu hành khổ hạnh. 
Bandha (skt): Attachment—Bind—Bond—Tie 
Phược—Another name for afflicion—Tên gọi 
khác của phiển não—See Afflictions 
Attachment. 
Bandit (n): Đạo tặc. 
Bandit without a sword: Vô Đao Đạo Tặc——A 
bandit without a sword, e.gø. a virtueless monk 
robbing others of their virtue—GIặc cướp không 
đao, dùng để ví với hạng Tỳ Kheo không có đạo 
đức, cướp đoạt đạo đức của người khác hay chỉ 
làm ra vẻ đạo đức giả. 
Bane: Sự tai hạ —The Buddha renounced all 
magnificences in life when he perceived the bane 
that lies in desires—Đức Phật từ bỏ tất cả những 
huy hoàng trong đời sống khi Ngài nhận ra sự tai 
hại nằm ngay trong các dục. 
Banish (v): Thanh lọc—Xua đuổi. 
Banish karma: Chuyển nghiệp. 
Bank of cenliphtenmenft  Shoe of 
enliphtenment, which Buddha has reached after 
crossing the sea of 1llusion—GIác ngạn. 
Banka (jap)›: Công phu tố——A Japanese 
Buddhist term for “Evening session.” The evening 





and 





sutra recitation, part of the daily routine In a 
Buddhist temple or a Zen monastery— Thuật ngữ 
Phật giáo Nhật Bản có nghĩa là “Công phu tối.” 
Đọc kinh buổi chiều, một phần của nghi thức 
thường nhật trong một tự viện hay Thiển viện. 
Banka-Zoji (jap): Quét dọn sau thời kinh 
chiều—A Japanese Buddhist term for “Clean-up 
after Evening session.” Clean-up of the Interior 
rooms, part of the daily routine of a Buddhist 
temple or a Zen monastery——Thuật ngữ Phật giáo 
Nhật Bản có nghĩa là “Quét dọn sau thời công 
phu tối.” Việc quét dọn tự viện sau thời công phu 
tối, một phần trong công việc hằng ngày trong tự 
viện hay Thiền viện. 

Bankei (jap): Sư Bàn Khuê của Nhật Bản (1622- 
1693)—See Bankel Eitaku. 

Bankei Eitaku (jap): Sư Bàn Khuê (1622- 
1693)—A famous Japanese Zen master of the 
Lin-Chi school, and quite the most popular and 
famous of his time. In his early years, he 
wandered through Japan and sought out numerous 
Zen masters. Then for two years he retreated to a 
hermitage 1n order to do nothing but practice 
siting meditation. During this time he neglected 
his health to such an extent that he had almost 
died of consumption when, one morning as he 
coughed up a clot of blood, he suddenly had an 
enlightenment experIence. Later he studied under 
the Chinese master Tao-Che Ch?ao-Yuan, who 
gave him the certification of enlightenment. After 
being appointed by the Imperial House as abbot 
of Myoshin-Ji Monastery in Kyoto in 1672, he 
was a key figure In the revival of the Lin-Chi 
traditon in Japan. The power of his mind and his 
ability to present the truth of Zen in the language 
of the people In a way that was simple and widely 
comprehensive, confributed greatly to the revival 
of the Lin-Chi school in Japan, which for a long 
time had rigidified into concern with outer forms. 
However, he himself left no writings behind and 
forbade his students to record his teachings in any 
form. Thus, very few number of his presentafions 
and dialogues were written down by followers— 
Thiển sư Nhật Bản nổi tiếng của trường phái Lâm 
Tế, và được biết tiếng nhất trong thời của ông. 
Thời niên thiếu ông lang thang khắp nước Nhật 
và tham học với nhiều thầy khác nhau. Rồi rút về 
ẩn cư trong 2 năm, chỉ chuyên việc tọa thiển chứ 





320 


không làm việc gì khác. Trong thời gian này ông 
xem thường sức khỏe đến nỗi có nguy cơ chết vì 
lao phổi. Một buổi sáng, sau khi khạt ra một cục 
máu, ông bỗng đạt được sự thể nghiệm đầu tiên 
về đại giác. Về sau này ông đã theo học thiển với 
thiển sư Tao-Che Ch'ao-Yuan, người đã thừa 
nhận sự chứng ngộ của ông. Sau khi được triều 
đình bổ nhiệm về trụ trì tu viện Myoshin-Ji ở 
Kyoto vào năm I672, ông trở thành nhân vật chủ 
chốt trong việc phục hưng truyền thống Lâm Tế ở 
Nhật Bản. Sức mạnh nơi tâm và khả năng thuyết 
giảng chân lý Thiển bằng ngôn ngữ dân gian một 
cách đơn giản và dễ hiểu đối với quảng đại quần 
chúng đã góp phần mạnh mẽ vào việc phục hưng 
trường phái Lâm Tế tại Nhật, đã từ lâu bị tắc 
nghẽn với hình thức bề ngoài cứng nhắt. Tuy 
nhiên, ông không để lại một trước tác nào và học 
trò của ông cũng bị cấm ghi lại những bài thuyết 
giảng của ông. Vì vậy mà có rất ít ngữ lục của 
ông được đệ tử ghi chép còn sót lại. 

Banner (n): Dhvaja or Ketu or Pataka (skÙ— 
Phướn— Flag—Streamer. 

Banner decorated with gems: Ratnadhvaja 
(skÐ—Bảo phan, phướng. 

Banner Of Eternal Ligh( Buddha: Phật 
Thường Quang Tràng. 

Banners and flags: Kỳ phiên—Cờ phướn. 
Banter with all sentienf beings as sphere of 
actfion: Bodhisattvas beings 
according to their needs and cause them to 
become free—Dùng sự nói chuyện đùa tạp với 
chúng sanh làm chỗ sở hành, vì tùy nghi giáo hóa 
và khiến cho chúng sanh được giải thoát—§ee 
Ten kinds of sphere of action of Great 
Enlightening Beings. 

Banyan ørove: Rừng đa. 

Banyan tree: Nyagrodha (skt)—Cây đa. 
Banzan-Hoshaku (Jap): Panshan-Baochi 
(Panshan-Baoji 720-814) —-Name of a famous 
Chinese Zen master of the Lin-Chi Sect. He was 
a disciple and a dharma-successor of Zen master 
Ma-Tsu Tao-I—Tên của một vị Thiển sư Trung 
Hoa nổi tiếng thuộc phái Lâm Tế. Ngài là đệ tử 
và Pháp tử của ngài Mã Tổ Đạo Nhất. 

Bao Quoc Temple in Hanoi: Chùa Bảo Quốc 
Hà Nội—See Thai Lai Temple. 


teach  sentient 


Bao Quoc Temple in Hue: Chùa Bảo Quốc ở 
Huế——Name of an old temple in Huế. Bảo Quốc 
Patriarchal Temple, with 1ts original name Hàm 
Long Sơn Thiên Thọ Tự, was founded by Most 
Venerable Pháp Hàm Giác Phong in the late 
seventeenth century. In 1747, Lord Nguyễn 
Phước Hoạt enlarged the temple, recognized 1t as 
a national temple, and renamed ¡it Bảo Quốc Tự. 
In 1808, Queen Hiếu Khương, mother of king Gia 
Long, had the temple restored and renamed 1t 
Thiên Thọ. In 1824, king Minh Mạng visited it 
and renamed it Bảo Quốc. In 1858, king Tự Đức 
had it rebuilt with a grant of 700 kuan from the 
throne—Tên của một ngôi chùa cổ ở Huế. Tổ 
đình Bảo Quốc nguyên thủy tên là Hàm Long 
Sơn Thiên Thọ Tự do Hòa Thượng Pháp Hàm 
hiệu Giác Phong khai sơn vào cuối thế kỷ thứ 17. 
Năm 1747, chúa Nguyễn Phước Hoạt mở rộng 
qui mô của chùa, nâng lên hàng quốc tự và đặt 
tên lại là Bảo Quốc Tự. Năm 1808, Hiếu Khương 
Hoàng Hậu, mẹ vua Gia Long, đã cho trùng tu 
chùa và gọi tên chùa là Thiên Thọ. Năm 1824, 
vua Minh Mạng lên thăm chùa đặt tên lại là Bảo 
Quốc. Năm 1858, vua Tự Đức ban 700 quan tiền 
cho trùng tu chùa. 

Bao Thap Pagoda: Chùa Bảo Tháp—Bao Thap 
Pagoda was one of the most ancient pagodas in 
Vietnam. It 1s located in Thuong Phuc hamlet, Ta 
Thanh Oai village, Thanh Tri District, Hanol city. 
IUs said that under the Tran Dynasty, a superlor 
monk whose last name was Ho came here to build 
the pagoda to cultivate. Under the reign of King 
Tran Hien Tong, affter an incident in the royal 
court, a Queen-mother named Minh Tu came 
here and became the head Nun of the pagoda. In 
side the main hall, there are more than 75 statues 
of Buddhas and Bodhisattvas, such as Sakyamuni, 
Amitabha, South Sea Avalokitesvara, King of the 
Hell of Ten Great Halls, and statues of the 
patriarchs, etc Chùa Bảo Tháp là một trong 
những ngôi chùa cổ nhất ở Việt Nam. Chùa tọa 
lạc trong thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai, 
quận Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Tương truyền 
dưới thơì nhà Trần, có một vị cao Tăng họ Hồ 
đến đây tu tập và xây dựng nên ngôi tự viện. 
Dưới thời vua Trần Hiến Tông, sau một biến cố ở 
kinh thành, Hoàng Thái Hậu Minh Từ đến đây và 
trở thành vị nữ trụ trì tại đây. Bên trong chánh 


321 


điện có trên 75 pho tượng Phật và Bồ Tát như các 

tượng Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán 

Thế Âm Nam Hải, Thập Điện Diêm Vương, cũng 

như tượng các vị Tổ, vân vân. 

Baptism (n): Quán đảnh—-Every Buddha 

baptized a disciple by laying a hand on his head. 

l) There are three kinds of baptsm (every 
Buddha baptizes a disciple by either one of 
the below three kinds)—Mỗi vị Phật đều 
quán đảnh Phật tử bằng cách để tay lên đầu. 
Có ba loại quán đảnh—See Three kinds of 
baptism. 

2) There are five abhisecani baptisms of the 
esoteric school —Có năm loại quán đảnh— 
See Five abhisecani baptism of the esoferic 
school. 

3) Externalists believe that no matter what they 
do, their sins will be completely washed by a 
so-called Baptism: Lễ Rửa Tội —Ngoại đạo 
cho rằng dù họ có làm gì đi nữa, tội lỗi của 
họ sẽ được hoàn toàn rữa sạch bởi cái gọi là 
rữa tỘI. 

Baptism for admitting disciples: Abhisecani 
baptism for admitting disciples—Quán đảnh dành 
cho thu nhận đệ tử—See Five kinds of esoteric 
ceremonmial, and Eive abhisecani baptism of the 
esoteric school. 
Baptism for advancement or 
Abhisecan baptism 
success—Quán đảnh dành cho sự tiến bộ và 
thành công—See Flve kinds of esoteric 
ceremonial, and Eive abhisecani baptism of the 
esoteric school. 
Baptsm for controling cevil spirits: 
Abhisecami baptism for controlling evil spIrits or 
getting rid of difficulties—Quán đảnh dành cho 
việc kiểm soát những thói hư tật xấu—See Five 
kinds of esoteric ceremonial, and Five abhisecani 
baptism of the esoteric school. 
Baptism of the esoteric sect: Mật Quán—Lễ 
quán đẳnh theo truyền thống Mật tông. 
Baptism for ordaining acaryas: Quán đảnh 
dành cho A Xà Lê (Giáo thọ sư) —Abhisecani 
baptism for ordaining acaryas, teachers or 
preachers of the Law——See Five kinds of esoterIc 
ceremomial, and Five abhisecani baptism of the 
©soteric school. 


SUCC€SS: 


for advancement OT 





Baptism for putfing an end to calamities: 
Abhisecan baptism for puting an end to 
calamities or suffering for sins—Quán đẳnh dành 
cho chấm dứt tai ương, khổ đau và tội lỗi—See 
Five kinds of esoteric ceremonial, and Five 
abhisecani baptism of the esoteric school. 
Baptism as the summit of attaïinment of the 
concepfion of Buddhahood: Quán đỉnh trụ— 
See Ten stages in Bodhisattva-wisdom. 
Baptismal (a): Thuộc về phép quán đẳnh. 
Baptismail candle: Đèn cầy dùng trong lễ quán 
đánh. 

Baptismail formula: Phương thức quán đảnh. 
Baptismal vase used by the esoteric sects 
for pouring water on the head: Kundika 
(skt—Precious vase—Precious vessels used in 
worship—Bảo bình. 

Baptismal water of Shỉngon secf: Sweet dew 
of immortality—Bất tử cam lộ (Chân Ngôn tông). 
Baptze (v): Làm phép quán đảnh—To 
administrate the ceremony of taking refuge in the 
Triple Jewel. Buddhism stresses on those who 
come to the ceremony voluntarily, but externalists 
want to baptize anyone, Including those who are 
dying and have lost their consciousness—Phật 
giáo chủ trương quán đảnh cho những ai tự 
nguyện quy y Tam Bảo, nhưng ngoại giáo chủ 
muốn rữa tội cho bất kỳ ai, kể cả những người 
sắp chết và đã mất đi sự nhận biết. 

Baptize a disciple by laying a hand on hỉs 
head: One of the three kinds of baptism from the 
Buddha—Ma đẳnh quán đẳnh (quán đảnh bằng 
cách để tay lên đầu đệ tử), một trong ba loại 
quán đảnh của Đức Phật —See Abhiseka and 
Three kinds of baptism. 

Baptze a  discple by predicting 
Buddhahood to him: One of the three kinds of 
baptism from the Buddha—Thọ ký quán đảnh 
(quán đảnh bằng cách tiên đoán Phật quả của đệ 
tử), một trong ba loại quán đảnh của Đức Phật— 
See Abhiseka and Three kinds of baptism. 
Baptize a disciple by revealing a glory to 
him to his profif: One of the three kinds of 
baptism from the Buddha—Phóng quang quán 
đảnh (quán đảnh bằng cách phóng ánh hào quang 
đến đệ tử để làm lợi lạc cho đệ tử ấy), một trong 


322 


ba loại quán đảnh của Đức Phật—See Abhiseka 
and Three kinds of baptism. 

Bar (v) someone”s way: Cần đường ai. 
Baranasi (skt): Ba La Nai —Benares, another 
name for Baranasi, a city In northern India, an 
ancient kingdom and city on the Ganges River, 
the capifal of the kingdom of Kasi which was one 
of the sixteen major countries durinng the 
Buddha”s time. Baranasi was a sacred city for 
both Hinduism and Buddhism. About seven miles 
from Baranasi was sarnath or the deer Park (the 
outskirt of Benares) where the Buddha preached 
his first discourse on the “Sermon on Setting In 
motion of the Wheel of the Law” to his first five 
disciples. Baranasi 1s also the most holy cify In 
India and important in Buddhism—Tên khác của 
thành Ba La Nại Tư (Varanasi), một thành phố 
nằm về phía Bắc Ấn Độ, kinh đô của vương quốc 
cổ Ca Thị nằm bên bờ sông Hằng, một trong 
mười sáu nước của Ấn Độ trong thời Đức Phật 
còn tại thế. Ba La Nại là một thành phố thiêng 
liêng cho cả Ấn giáo và Phật giáo. Lộc Uyển 
cách Ba La Nại chừng bẩy dậm nơi Phật thuyết 
giảng bài pháp đầu tiên “Kinh Chuyển Pháp 
Luân” cho năm vị đệ tử đầu tiên của Ngài. 
Barbarian from Lin-Nan: Người mọi rợ từ xứ 
Lãnh Nam—Người Có Bắc Nam, Phật Tánh 
Không Nam Bắc —When the Six Patriarch Hui 
Neng arrived at Huang Mei and made obeisance 
to the Flfth Patriarch, who asked him: “Where are 
you from and what do you seek?” Hui Neng 
replied: “Your disciple 1s a commoner from Hsin 
Chou, Ling Nan and comes from afar to bow to 
the Master, seeking only to be a Buddha, and 
nothing else.” The Fifth Patriarch said: “You are 
from Ling Nan and are therefore a barbarlan, so 
how can you become a Buddha?” Hui Neng said: 
“Although there are people from the north and 
people from the South, there 1s ultimately no 
North or South in the Buddha Nature. The body of 
this barbarian and that of the High Master are not 
the same, but what distinction ¡is there In the 
Buddha Nature?” Although there are people from 
the North and people from the South, there 1s 
ulimately no North or South im the Buddha 
Nature—Khi Lục Tổ Huệ Năng đến Huỳnh Mai 
lễ bái Ngũ Tổ. Tổ hỏi rằng: “Ngươi từ phương 
nào đến, muốn cầu vật gì?” Huệ Năng đáp: “Đệ 


tử là dân Tân Châu thuộc Lãnh Nam, từ xa đến lễ 
Thầy, chỉ cầu làm Phật, chớ không cầu gì khác.” 
Tổ bảo rằng: “Ông là người Lãnh Nam, là một 
giống người mọi rợ, làm sao kham làm Phật?” 
Huệ Năng liền đáp: “Người tuy có Bắc Nam, 
nhưng Phật tánh không có Nam Bắc, thân quê 
mùa nầy cùng với Hòa Thượng chẳng đông, 
nhưng Phật tánh đâu có sai khác.” 

Barbarous (a): Dã man—Savage—Barbaric. 
Bardo: Thân trung ấm —In-between state that 
connects the death of an individual with rebirth— 
Trạng thái trung gian (giữa sự chết và tái sanh). 
Bardo stagøe: Thân trung ấm—The intermediate 
sfaøe death rebirth—See 
Intermediate existence body. 

Bardo Thodol: Liberation through hearing ín 
the In-between state. The process of death and 


between and 


rebirth 1s set forth In this work as three phases or 
in-between sfates which are closely related to the 
three bodies of a Buddha—Giải thoát bằng thính 
cảm trong trạng thái trung gian. Quá trình chết và 
tái sinh theo truyền thống Tây Tạng, chia làm ba 
trạng thái, gắn chặt với tam thể trong đạo Phật: 

l) Dharmakaya-Pháp thân: Bardo of the 
moment of death. A dazzling white lipht 
manifests—Khi chết một luông sáng trắng 
chói lòa hiện lên. 

2) Sambhogakaya—Báo thân: The bardo of 
supreme reality. Liphts of five colors appear 
in the forms of Mandala—Hiện lên những 
hiện tượng ánh sáng năm màu theo hình Mạn 
đà la. 

3) NHmanakaya-Hóa thân: Bardo of 

Liph(t phenomena of 

brillance appear appear that correspond to 

the six modes of existence—Sinh thành. 





becoming. lesser 


Hiện lên những hiện tượng sáng chói bị che 
lấp, tương ứng với sáu điều kiện tái sanh. 
Bareau, André: A French scholar of Buddhism, 
best known for his work on Indian Buddhist 
secfarianism and the life of the Buddha—Một học 
giả Phật giáo người Pháp, nổi tiếng với tác phẩm 

Tông phái Phật giáo và Cuộc Đời Đức Phật. 
Bare-footed: Chân không—Chân đất. 

Bare on one side: Thiên Đản—Bare on one 
side, I.e. to wear the toga, or robe, over the ripht 
shoulder, baring the other as a mark of respect— 


323 


Hở một bên vai, như mặc áo cà sa choàng qua vai 
phải và để hở vai trái. Đây là dấu hiệu của sự tôn 
kính. 

Bargaining: Trả giá (hard bargainineg—trả giá 
kỳ kèo)—When buying a merchandise, a Bhiksu 
or Bhiksun should not engage ¡im hard 
bargaininge—Khi mua một món hàng, vị Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni không nên kỳ kèo trả giá. 
Barque of the Buddha-truth: Pháp Châu— 
Pháp Thuyển—-The barque of Buddha-truth 
which ferries men out from the sea of mortality 
and reincarnation to enliphtenment and nirvana—— 
Thuyền Phật pháp có thể chở người ta ra khỏi 
biển sanh tử luân hồi để đến cõi Niết Bàn. 
Thuyền Bát Nhã (thuyền Phật pháp) đưa con 
người từ biển sanh tử luân hồi sang bờ giác ngộ 
Niết bàn. 

Barren woman: Thạch Nữ—A woman who ¡s 
Incompetent for sexual intercourse—Người nữ 
đá, chỉ người phụ nữ không còn khả năng giao 
hợp và sanh con nữa. 

Barrenness (n): Sự hiếm muộn—According to 
The Connected Discourses of the Buddha, 
Chapter Esanavaggo (Searches), there are three 
kinds of barrenness—Theo Tương Ưng Bộ Kinh, 
Phẩm Tầm Cầu, có ba Hoang Vu. **See Three 
kinds of barrenness. 

Barrenness of delusion: S¡ hoang vu—See 
Three kinds of barrenness. 

Barrenness of hatred: Sân hoang vu—See 
Three kinds of barrenness. 

Barrenness of lust: Tham hoang vu—See 
Three kinds of barrenness. 

Barricade: (skÙ —-Avarana  (skt)— 
Sreen—Hindrance; a term for the passlons or any 
delusion which hinders enlightenment——Chướng. 
Barrier: Vighna (skt)—Chướng—Obstacle—Có 
ba loại chướng ngại—There are three kinds of 
barriers or hinderers—See Three Hinderers. 
Barrier of old knowledge: Sở trí chướng— 
According to Buddhism, most of the time old 
knowledge 1s the obstacle to new understanding, 
and Buddhism calls it “the barrler bullt of 
knowledge.” Like those who are awakened, øreat 
scIenfists have undergone great Internal changes. 
If they are able to achieve profound realizations, 
ther powers of observation, 





Varana 


It 1SĨ because 


concenfration, and deeply 
developed—Theo Phật giáo, hầu hết những hiểu 
biết cũ đều là chướng ngại cho tuệ giác mới, và 
Phật giáo gọi nó là “Sở tri chướng.” Cũng như 
những bậc đã đạt đạo, những nhà khoa học vĩ đại 
đều phải trải qua những giai đoạn biến đổi lớn 
trong tự thân. Sở dĩ họ đạt được những cái thấy 
sâu sắc là vì nơi họ quán lực, định lực và niệm 
lực đã được phát triển một cách thâm hậu. 
Barrier of sin: The veil of sin, which hinders the 
obtaning of good karma, and the obedient 
hearing of the truth—Tội chướng ngăn trở hành 
giả hành thiện nghiệp, và nghe được chân lý. 


aWareness are 


Barrier of temptatfion: Klesavarana (skÐ 
Barrer of temptation, passion or defilement— 
Hindrance of impurity—Hindrance on spiritual 
progress—Phiển não chướng. 

Baschpa (skt: Bạt Tư Phát—Bạt Hợp Tư Ba— 
Bát Tư Ba—Name of a Tibetan Buddhist and 
advisor of Kublai Khan—Tên của một Phật tử 
Tây Tạng, mà cũng là một vị cố vấn của Kha 
Hắn Mông Cổ Kublai Khan. 

Base (a): Đê hèn—Mean—Abject—Vile. 

Base character: Low capacity—Hạ căn. 

Base of deliverance: Vimuttayatanani (p)— 
Giải thoát xứ —According to the Sangiti Sutta in 
the Long Discourses of the Buddha, there are five 
bases of deliverance—Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có năm giải thoát xứ— 
See FIve bases of deliverance. 

Base passion: Dục vọng căn bản. 

Base (v) on: Căn cứ trên. 

Based on: Được căn cứ trên. 

Based upon dogma of convenfion: Ư Đế—AII 
Buddha”s teaching is “based upon the dogmas” 
that all things are unreal, and that world 1s 
1llusion—Tất cả các pháp do Phật nói là “giáo 
đế” (là chỗ dựa nương cho thế đế và đệ nhất 
nghĩa), rằng tính của chư pháp là không (người 
đời lại điên đảo cho là có tức là thế đế; các bậc 
Hiển Thánh thì biết rõ thực tánh của chư pháp là 
không tức là đệ nhất đế). 

Baseless (a): Mithya (sk. 

I)_ Hưgiả—Vô căn cứ—False. 

2) Không tận—Không có đáy ——Bottomless. 








324 


BashfUlness:  Apatrapya  (sk—Quý—See 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Basho (jap): Zen Master Ba-Jiao-Hui-Qinsg— 
Huệ Thanh Ba Tiêu Thiền Sư—See Hui-Qing- 
Ba-]iao. 

Basi-Asita (skt: Nasasata (skÐ—Bà Xá Tư 

Đa—See Twenty eight Indian Patriarchs (25). 

Basic (a): Căn bản. 

Basc body of the commandments: 

Embodiment of the commandmen(s 1n the heart of 

the recipient—Giới thể. 

Basic Buddhist Teaching: Nền tảng Phật 

pháp. 

Basic deluded views: Những kiến hoặc căn 

bản—Deluded views are illusory or misleading 

views and thoughts. There are ten basic deluded 
views which manifest themselves In relation to 
the Four Noble Truths 1n each of the three worlds: 
desire, form, and formless. The ten are greed, 
anger, delusion, arrogance, doubt, wrong view of 
self, one-sided view, deviant views, the view of 
beimng attached to views, VIew of ørasping 
prohibitive precepts—Kiến hoặc là những ảo 
tưởng đưa đến tà kiến. Có mười kiến hoặc căn 
bản tự chúng hiện ra liên hệ tới việc tu tập Tứ 

Diệu Đế trong tam giới: dục giới, sắc giới và vô 

sắc giới. Mười kiến hoặc này là tham, sân, si, 

mạn, nghi, ngã kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, 
và giới cấm thủ kiến. 

Basic principle of a secf: Tông nguyên. 

Basic subjec(s of Buddhist meditation: Đề 

mục căn bản trong Thiển Phật giáo—See Four 

basic subJects of Buddhist meditation. 

Basic understanding of the Buddha 

Dharma (skt: Hiểu biết căn bản Phật pháp. 

Basis (n): 

1) Mula (sk—Root—Origin—Căn. 

2) Right foundation—Chánh cơ. 

3) Y chỉ—According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of basis 
on which Great Enlightening Beings carry out 
ther practices—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có mười y chỉ mà chư Đại Bồ Tát 
đều phải nương theo để thực hành hạnh Bồ 
Tát—See Ten kinds of basis on which Great 
Enlightening Beings carry out theIr practices. 





Bass of 
commandments 


commandments: Body of 
(the the 
commandments in the heart of the recipient)— 
Giới thể. 
Basis for life: Root or reincarnaton—Mệnh 
Căn—A root for life or reincarnation, the nexus 
of Hinayana between two life-periods, accepted 
by Mahayana as nominal but not real—Theo Tiểu 
Thừa giáo thì căn bản của cuộc sống hay sự tái 
sanh là phi sắc phi tâm, mà là do nghiệp của quá 
khứ sinh ra, Đại Thừa chấp nhận cái nầy mượn 
tên là mệnh căn, chứ không phải là thực thể riêng 
có bốn mệnh. 
Basket of Abhidharma: Matrfka (skt—Bản 
mẫu (cái giỏ Vi Diệu Pháp). 
Baskets (tripitaka) of Buddhist Teachings: 
Triptakas—The three store houses—Three 
Buddhist Canon Baskets. The three baskets 
(tripitaka) of Buddhist Teachings which conftains 
the Buddha's teaching (Is 
estimated to be about eleven times the size of the 
Bible). The Theravada canon written in Pali and 
the Mahayana canon written in Sanskri—Tam 
Tạng Kinh điển gồm trọn vẹn giáo lý của Đức 
Phật (bằng 11 lần quyển Thánh Kinh), được viết 
bằng tiếng Pali trong trường phái Tiểu Thừa và 
tiếng Phạn trong trường phái Đại Thừa—S§ee 
Tripitaka. 
Basket of  phỉilosophical treafises: 
Abhidharma-Pitaka  (skt)—Abhidhamma-Pitaka 
(p)—HIgher Dharma—Thesaurus of discussions 
of  discourses—See Abhidharma-Pitaka 
Baskets (tripitaka) of Buddhist Teachings. 
Baso-Doifsu (jap): Matsu-Tao-I—Mã Tổ Đạo 
Nhất—See Ma-Tsu. 
Baso-Doitsu-Zenji-Goroku (ap): Records of 
the Words of Zen Master Matsu-Tao-I—Mã Tổ 
Đạo Nhất Thiền Sư Ngữ Lục. 
Baso Yesel (jap): Zen Master Ba-Jiao-Hui-Qing 
(Pachia Huiching)—Huệ Thanh Ba Tiêu Thiển 
Sư—See Hui-Qing-Ba-Jiao. 
Baspa (skÐ: Vaspa (sk)—Bà Sư Ba—One of the 
first five disciples of the Buddha, Dasabala- 
Kasyapa, Identiied with Maha-Kasyapa—Một 
trong năm vị đệ tử đầu tiên của Phật, được người 
ta coi như là Ngài Đại Ca Diếp. 


embodiment of 


the essence of 


and 


325 


Bassui Zenji (1327- 1387): Bassui-Tokusho 
(ap)—Bạt Đội Đắc Thắng Thiển Sư—One of the 
great Japanese Zen masters of the Lin-Chi school, 
a disciple of Koho Zenji. He received monastic 
ordination at the aøge of twenty-nine but chose not 
to live In a monastery, shunning comfort 1n favor 
of a life of wandering and meditation. At the aøge 
of fifty, however, he consented to become abbot 
of a Zen monasftery, where he remained until his 
death ten years later—Thiểền sư Bạt Đội Đắc 
Thắng, học trò của Thiển sư Cao Phong Diệu Tổ 
(Koho Zenji), một trong những thiển sư nổi tiếng 
của nhật thuộc tông phái Lâm Tế. Ông thọ đại 
giới vào năm 29 tuổi nhưng không chịu sống 
trong tự viện, mà làm du Tăng và hành thiền. Tuy 
nhiên, vào tuổi 50, ông lại chịu làm trụ trì cho 
một thiển viện và ở đó mười năm cho đến khi 
viên tịch. 

Bat Buu Phat Dai Stupa: Tháp Bát Bửu Phật 
Đài—A famous Buddha Stupa, located within a 
vast field of pineapples in Bình Chánh district, 
Saigon City, South Vietnam. It was builtin 1955; 
however, 1t was tofally destroyed In 1965 due to 
the war. It was rebuilt and enlarged in 1968. Now 
1t has become a famous cultural tourist spot called 
“Soliary Buddha.” On the top of the stupa, there 
1s a Buddha sfatue cast at Xá Lợi Pagoda in 1961, 
the statue I1fself 1s 5.5 meters hiph, situated on a 
1.2 meters pedestal. The Buddha Stupa of Eight 
Precious ObJects 1s an octagonal building. On the 
upper floor Is placed the statue of sakyamuni 
Buddha facing the field. The Buddha Shrine 1s 
situated on the lower floor. The Three Noble 
Ones are worshipped In the Main Hall: Amitabha 
Buddha,  Avalokiesvara Bodhisatva, and 
Mahasthama Bodhisattva. In the back of the Main 
Hall, Patriarch Bodhidharma is enshrined (he was 
also the twenty-eiphth Indian Patriarch and the 
founder of the Chinese Ch*an Buddhism). On both 
sides of the Main Hall are worshipped the statues 
of Yama of Hell and a Dharma Guardian, 
followed by those of Mattreya Buddha, Cundi 
Bodhisattva, Avalokitesvara Bodhisattva, 
Ksitigarbha Bodhisattva adored In other shrines of 
the Main Hall—Bát Bửu Phật Đài là một Phật 
Tháp nổi tiếng, tọa lạc giữa một cánh đồng thơm 
bát ngất mênh mông, trong quận Bình Chánh, 
thành phố Sài Gòn, Nam Việt Nam. Phật Đài 


and 


được kiến tạo vào năm 1955, nhưng đến năm 

1965 bị hư hỏng hoàn toàn vì chiến tranh. Năm 

1968, Bát Bửu Phật Đài được trùng tu và mở 

mang. Nay đã trở thành một khu văn hóa và du 

lịch nổi tiếng với tên “Phật Cô Đơn.” Trên đỉnh 
tháp là tượng Phật cao 5,5 mét, được đặt trên đế 
cao 1,2 mét. Bát Bửu Phật Đài được kiến trúc 
theo hình bát giác, tầng trên cùng tôn trí tượng 

Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, hướng ra cánh đồng. 

Bên dưới là điện Phật. Chánh điện thờ Tam Thế: 

Phật Di Đà, Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại 

Thế Chí. Mặt sau thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma (ngài là 

vị tổ thứ 28 bên Ấn Độ, và cũng là sơ tổ của dòng 

Thiển Trung Hoa). Hai bên chánh điện thờ Diệm 

Ma Vương, Hộ Pháp, kế tiếp là các điện thờ Phật 

Di Lặc, Bồ tát Chuẩn Đề, Bồ Tát Quán Thế Âm, 

và Bồ tát Địa Tạng. 

Bat-monk: Điểu Thử Tăng. 

1l) A “bat monkÌ” Ie. one who breaks the 
commandments, with elusiveness of a 
creature that Is partly bird and partly mouse: 
Điểu Thử Tăng là vị Tăng phá giới, được ví 
với một loài có thân hình nửa chim nửa 
chuột. 

2) One who chatters without meaning like the 
twiftering of birds or the squeaking of rafS: 
Người nói chuyện không có nghĩa lý giống 
như tiếng rít của loài chim hay chuột. 

Bathe (v): Tắm rửa—A Bhiksu or Bhiksuni, 

while bathing, should not sing, recite the sutra, 

talk loudly, tease or Joke—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ 

Kheo Nị, trong khi tắm, không nên vừa tắm vừa 

hát, không nên đọc kinh, nói lớn tiếng, bông đùa 

hay giỡn cợt. 

Bathe the body and reform the heart: Tắm 

thân gội đức (tảo thân dục đức), ý nói đức hạnh 

cũng như thân thể phải luôn được tắm gội. 

Bathing drum: Dục Cổ. 

1) The bathing-drum, announcing the time for 
the ceremony of “washing the Buddha 
image”: Trống báo nghi lễ “mộc dục” hay 
việc tắm Phật trong tự viện. 

2) Thịis 1s also the bathing-drum for announcing 
the time for washng ím the Chan 
monasteries: Trống nầy cũng dùng để báo 
hiệu giờ tắm trong thiển lâm. 


326 


Bayana (skt): Phạm Diễn Na—According to 
Emnel in The Dictonary of Chinese-English 
Buddhist Terms, Bayana, an ancient kingdom and 
city in Bokhara (modern Bamian), famous for a 
colossal statue of Buddha (entering Nirvana) 
believed to be 1,000 feet long—Theo Eitel trong 
Trung Anh Phật Học Từ Điển, Phạm Diễn Na, 
một vương quốc cổ trong vùng Bokhara, bây giờ 
là Bamian, nổi tiếng với những tượng Phật Nhập 
Niết Bàn khổng lồ, dài tới 1.000 bộ Anh. 

B.C.: Before Christ Era— Trước thời đại Thiên 
Chúa. 

B.C.F.: See B.C. 

Be abhorent from: Mâu thuẫn với— Trái với— 
Không hợp với. 

Be abhorent of: Ghét cay ghét đắng (về). 

Be abhorent to: Bị ghét—Mọi người đều ghét 
sự lười biếng —Laziness ¡is 
everybody. 


abhorent to 


Be ablaze: Be ¡in flames—Be on fire—Be 
burning—Đang bừng cháy. 

Be able to shake all things: Năng động (có khả 
năng động được)—See Eight 
supernatural powers of transformation. 

Be about to: Sắp sửa. 

Be absent-minded: Lơ đãng. 

Be absorbed in: Mê mẫn—Mãi mê. 

Be abused: Bị lạm dụng. 

Be in accord with: Biểu Đồng Tình—To 
©xpress  agreement—To sympathy—To 
agree with. 

Be accountable for: Chịu trách nhiệm (về)——To 
be responsible for—Bạn phải chịu trách nhiệm về 
cách cư xử của bạn —You must be accountable 
for your own behavIor. 

Be accustomcd to: Thành thói quen—Quen với. 
Be acquainted with: Quen—Be accustomed 
to——To be used to. 

Be addicted to drink and women: Trầm nịch 
tửu sắc (nghiện rượu và đàn bà). 

Be adep(t in something: Be expert ¡in 
something—Tinh thông điều gì. 

Be adulterous: Gian dâm——To commit adultery. 
Be advanced: Tiến bộ. 


làm cho 


show 


Be affected: Influence—Move—Be touched— 
Be moved—Cảm động. 

Be affectionate to: Thương yêu—Love. 

Be afflicted at (by, with): Đau đớn (về). 

Be afflicted with calamifies: Be afflicted with 
misfortune—Hoạn họa làm cho chúng sanh ưu tư 
và phiền não. 

Be afflicted with sorrow: Ưu hoạn (hoạn họa 
của ưu tư). 

Be afraid: Sợ hãi. 

Be against the Sanghakarman Procedurce: 
Chống lại pháp Yết Ma—A Bhiksu or Bhiksuni 
who, with the Sangha, has already performed a 
Sanghakarman Procedure, but 1s still annoyed and 
displeased about the meeting and tells someone 
else that she 1s against the Sanghakarman 
Procedure that has been successful, commits an 
Expression of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo hay 
Tỳ Kheo Ni nào đã cùng đại chúng làm phép Yết 
Ma rồi mà còn bực bội khó chịu, lại đi nói với 
người khác là mình chống lại phép Yết Ma đã 
thành tựu, vị ấy phạm giới Ba Dật Đề hay giới 
Đọa (phải phát lỗ sám hối). 

Be akin to: Na ná giống—Thương hại thường na 
ná giống như tình thương—Pity is often akin to 
love. 

Be alive to: Giác ngộ hay nhận thức được—We 
are not at all alive to the danger befalling on us— 
Chúng ta chẳng hề nhận thức được những nguy 
hiểm đang giáng xuống đầu chúng ta. 

Be all ears: Chăm chú lắng nghe. 

Be all for the best: Vì kết quả tốt cuối cùng. 

Be all set: Sẵn sàng rồi. 

Be allowed to do something: Được phép làm 
chuyện gì. 

Be aloof from something: Viễn ly điều gì —A 
monk should be aloof from sense pleasures and 
evil states of mind—Một vị Tỳ Kheo nên viễn ly 
tham dục và trạng thái tâm bất thiện. 

Be amenable to the laws: Tuân theo luật lệ. 

Be angry: Giận dữ—Be ¡in a temper—To get 
angry——To lose one”s temper. 

Be antidotal: Giải độc —Detoxicate. 

Anxiety: Sự nóng lòng. 


327 


Be anxious about (upon) something: Lo lắng 

về cái gì. 

Be anxious for doỉng (to do) something: Be 

eager for doing something—Chăm lo làm việc gì. 

Be apart from love: Thoát ly ái dục— 

According to the Sutra In Forty-Two Sections, 

Chapter 32, the Buddha said: “Out of love and 

desire, people ø1Iv€ rise f{O WOrry; Out Of WOTTY 

they give rise to fear. If you are apart from love, 
what worrles are there? What fears?”—Theo 

Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 32, Đức Phật 

dạy: “Con người do ái dục mà sinh ưu sâu, do ưu 

sầu mà sinh sợ hãi. Nếu thoát ly ái dục thì có gì 
mà sầu ưu, có gì mà sợ hãi.” 

Be appointed National Teacher: Be 

appomted State Counselor—Được phong làm 

Quốc Sư. 

Be appointed State Counselor: Be appointed 

National Teacher—Được phong làm Quốc Sư. 

Be as far as possible non-technical: Càng ít 

chuyên môn càng tốt. 

Be ascertained: Parijneya (sk)—Giải Ngộ. 

1) To misunderstanding: To 
comprehend—To be ascertained—Giải thích 
rõ ràng sự hiểu lầm. 

2) Release and awareness: Giải thoát và giác 
ngộ. 

3) The attainng of through 
enlightenment: Giải thoát bằng sự giác ngộ. 

Be ashamed: Feel shame—Cảm thấy hổ thẹn— 

You should be ashamed of your bad behavior— 

Bạn phải biết xấu hổ về hạnh kiểm xấu của 





clear a 


liberation 


mình. 

Be ashamed to do something: Xấu hổ khi làm 
điều gì —Bạn phải biết xấu hổ khi nói dố_——You 
should be ashamed to tell lies. 

Be associated with: Liên kết với. 

Be awaken: Be illumined—Be enlightened— 
Được giác ngộ. 

Be born in the Buddha-age is difficult: Ngộ 
Phật Thế Nan (sanh ra nhằm thời có Phật là 
khó)—See S1x difficult things. 

Be born as a non-human: Thọ sinh làm phi 
nhân. 

Be in congruence with: Hòa Hợp—To unite— 
To blend——To be in congruence with—Ùnited and 


harmonious—The Buddha taught that before 
doing anything else, all the monks, the nuns and 
layfollowers must be unied and harmonious— 
Phật dạy rằng trước khi làm bất cứ thứ gì, Tăng 
Ni và chúng tại gia phải đoàn kết và hòa hợp. 

Be at death?s door: Gần đất xa trời—To have 
one”s foot in the ørave. 

Be at the end of one”s resourees: Cùng kiệt. 
Be at ease: Be comfortable and unworried—Ấm 
no—Thoải mái—-Dễ chị —To be in easy 
Circumstances. 

Be at fault: Lầm lỡ. 

Be attached to the outside objects: Chấp 
ngoại cảnh (trước cảnh). 

Be attached to the self: Chấp ngã (trước ngã). 
Be attached to someone: Luyến ái ai. 

Be attached to something: Luyến ái điều gì. 
Attachment: Sự luyến ái—Sự tham đắm. 

Be attracted by something: Bị lôi cuốn— 
When the eye sees a form, a Buddhist should not 
be atfracted by Ifts general appearance or 1fS 
details—Khi mắt thấy sắc, một Phật tử không nên 
để bị lôi cuốn bởi các tướng chung hay tướng 
riêng. 

Be attracted to: To feel affection for—To 
lke—To  love—Ái (yêu)—Love or affection 
between husband and wife, parents and children, 
etc. This 1s the eiphth of the twelve limbs of 
condioned arisinge—Sự yêu thương giữa chồng vợ, 
con cái. Đây là yếu tế thứ tám trong thập nhị 
nhân duyên—See Twelve conditons of cause 
and effect. 

Be averse to idleness: Ghét thói lười biếng. 

Be awake to: Cảnh giác—TÏnh táo. 

Be awakencd: Bujjhai (p)—Bodhum or 
Sambodhi (skt)—Giác Ngộ —TỉỈnh —Tỉnh thức— 
Enliphtenment—To wake up—To awake—To 
come to oneself—TTo awaken—To become 
enliphtened—To be awakened—To comprehend 
spiritual reality——To understand completely——AII- 
Knowing—Attanment of Enlightenment—See 
Enlightenment. 

Be aware of: Biết —To know. 


Be beneficial: Có lợi. 


328 


Be of benefit to all senfient beings: Luôn làm 
lợi lạc cho chúng sanh—See Three bodies of pure 
precepts. 

Be beside oneself with anger: Phát khùng. 

Be blessed with a secure life: Bổn mệnh vững 
vàng—Được phước với một cuộc sống vững 
vàng. 

Be blinded: Mù quáng. 

Be bored of somcthing: Be 
something—Nhàm chán cái gì. 

Be born: Xuất Sinh—Sanh ra-—To produce. 

Be born again: Tái Sanh—Reincarnation— 
Rebirth is the result of karma. In Buddhist belief, 
there 1s no transmisration of soul or any substance 
from one body to another. What really happens 1s 
that the last active thought (Javana) process of 
dying man releases certain forces which vary in 
accordance with the purity of the five thought 
momenís 1n that series. These forces are called 
karma vega or karmic energy which attracfs 1tself 
to a material layer produced by parenfs in the 
mothers°womb. The material ageregates in this 
germmal compound must possess such 
characteristics as are suitable for the reception of 
that particular type of karmic energy. Atfraction 
in this manner of varlous types of physical 
aggregates produced by parents occurs through 
the operation of death and gives a favourable 
rebrth to the dying man. An unwholesome 
thought gives an unfavourable rebirth. Each and 
every type of sentient being will have different 
appearance whecther 1t be beautful or uply, 
superlor or Inferior. This 1s determined and 1s 
manifested based solely on the varlous karma 
sentient beings created while alive with thelr 
antecedent bodies—Sự tái sanh là do hậu quả 
của nghiệp. Theo niềm tin Phật giáo, không có sự 
đầu thai của một linh hồn hay một chất nào từ 
một thân xác nầy đến một thân xác khác. Cái 
thực sự xãy ra tiến trình tư tưởng chủ động của 
người sắp chết (Javana) phóng ra một số lực thay 
đổi tùy theo sự thanh tịnh của năm chập tư tưởng 
trong loạt nầy. Những lực nầy gọi là “năng lượng 
nghiệp” (Karma vega) tự nó lôi cuốn vào lớp vật 
chất tạo ra bởi cha mẹ trong dạ con người mẹ. 
Uẩn vật chất trong hợp chất phôi thai phải có 
những đặc tính khả dĩ có thể tiếp nhận loại năng 


tred of 


lượng nghiệp đặc biệt nầy. Sự lôi cuốn theo cách 
thức này của những loại uẩn vật chất khác nhau 
tạo ra bởi cha mẹ xuất hiện do hoạt động của cái 
chết và đem lại sự tái sinh thuận lợi cho người 
sắp chết. Một tư tưởng bất thiện sẽ đưa đến một 
sự tái sanh không thuận lợi. Khi đầu thai, mỗi 
mỗi chúng sanh đều có hình dáng xấu đẹp, sang 
hèn khác nhau, đó đều là do các nghiệp nhân đã 
tạo ra khi còn mang thân tiền hữu cảm thành. 

Be born again and again: Sanh tử tử sanh— 
Tái Sanh—See Be born again. 

Be born in the central kingdom ïs difficult: 
Sanh Trung Quốc Nan (được sanh ra trong xứ 
trung tâm là khó)—See Six difficult things. 

Be born and grown up: Sinh trưởng. 

Be born is not to be born, not to be born ïs 
to be born: Sinh Tức Vô Sinh, Vô Sinh Tức 
Sinh—ÏIt is an accepted doctrine of the Prajna 
teachng and 
Madhyamika school. Birth, creation, life, each 1s 
but a temporary term, In common statement 1f 1S 
called birth, in truth it 1s not birth; in the relative 1t 
1s birth, in the absolute non-birth—Sanh tức là 
không sanh, không sanh tức là sanh. Đây là 
thuyết của các kinh Bát Nhã và là tuyệt ý của 
Tam Luận tông. Sanh chỉ là một từ ngữ giả tạm. 
Tục Đế gọi là “sanh,” nhưng Chân Đế lại là “vô 
sanh,” tương đối là “sanh” trong khi tuyệt đối là 
“vô sanh.” 

Be born ỉn the Sun Palace among the devas: 
Inferior rebith—Hạ phẩm (sanh vào Tu La 
Cung)—See Three kinds of attainment in the 
Pure Land. 

Be born in the Vairocana Pure Land: 
Superior rebirth—Thượng phẩm ( sanh vào Mật 
Nghiêm quốc)—See Three kinds of attainment in 
the Pure Land. 

Be born in the Western Paradise of the 
Pure Land: Medium rebirth—Trung phẩm (sanh 
vào Tây Phương Cực Lạc)—See Three kinds of 
attainment In the Pure Land. 

Be bound to do something: Be certain to do 
something—Chắc chắn làm việc gì. 

Be burn out: Kiệt sức—To be worn out—To be 
exhausted. 


the ulũumate doctrine of the 


329 


Be burning: Be on fire—Be ablaze—Be ¡in 
flames—Đang cháy. 

Be burst: Vỡ tan. 

Be busy: Bận rộn. 

Be careful: Cẩn thận—Be prudent. 

Be carved: Chạm trổ. 

Be carved out of marble: Được chạm trổ bằng 
cẩm thạch. 

Be certain: Chắc chắn. 

Be clever at: Giỏi về. 

Be closely connected with something: Có 
liên hệ chặt chẻ với cái gì. 

Be clumsy with one?s hands: Lỡ tay (vụng 
về). 

Be comfortable: An lòng—To ease oneˆs mind 
about something. 

Be comfortable and unworried: Be at ease— 
Thoải mái—Dễ chịu. 

Be comparable to: Giống như. 

Be compassionate: Bi mẫn—To be kind. 

Be completed and definitive: Đầy đủ và dứt 
khoát. 

Be comprehended:  Parjneya (skÐÙ—To 
comprehend—To be ascertained—Giải Ngộ— 
Giải thích rõ ràng. 





Be concerned about someone: Lo ngại cho ai. 
Be confron(ed with someone: Đương đầu với 
a1. 

Be confronted with something: Đương đầu 
với điều gì. 

Be conquered: Bị chế ngự. 

Be consecrated President of the 
International Sangha Bhikshu Buddhist 
Association: Được phong làm Pháp Chủ Giáo 
Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới (Most 
Ven. Thích Giac Nhien). 

Be in contac with: Giao Thiệp—To 
assoclate——To enter a relationship with. 

Be content: Be satisied with ones lot—An 
phận. 

Be content with one?s lo: An phận—Be 
satisfiled with what we have. 


Be contented somewhere: To dwell 
contentedly on one”s own native soIl——An trụ nơi 
bản địa của mình. 

Be converted: Được cải đạo (được giáo hóa). 
Be on the decline: Lu mờ ——To eclipse. 

Be dedicated to omniscience: Hồi hướng tánh 
nhứt thiết trí—See Ten kinds of supreme qualities 
of all Buddhas. 

Be deeply rooted in someone: Bắt rễ sâu trong 
a1. 

Be deranged: Derangement of mind—To be 
mad—Loạn trí. 

Be desirous of everything: Cái gì cũng muốn 
với tầm mắt thiển cận (Nhãn bì tử bạc)— 
Shortsighted. 

Be destroyed: Bị hủy diệt —Nirvana ¡s a state 
where birth and death are destroyed—Niết bàn là 
trạng thái trong đó sanh tử được đoạn tận. 

Be detached: Ly tham—When the mind ¡s 
detached, queston of 
concentraton—Khi tâm không còn tham luyến, 
không còn vấn để thiền định nữa. 

Be detached from the surroundings: Không 
tham luyến ngoại cảnh. 

Be determined: Quyết định—To make up one”s 
mind. 

Be devoted to: Hết lòng——With all one”s heart. 
Be discontented: Bất bình——To be displeased. 
Be disgraced: Nhục——Dishonored. 

Be desirous of something: Khao khát. 

Be devofed to one thỉng: Concentration— 
Chuyên nhất. 

Be discolored: Look pale—Nhợt nhạt. 

Be disillusioned: Loose one°s illusion about 
sins—TÏnh mộng. 

Be dispassionable: Ly tham. 

Be dispelled: Bị xua tan. 

Be displeased with someone: Be dissatisfied 
with someone—Không hài lòng với al. 


there Is no more 


Be dissatisied with someone: Be displeased 
with someone—Không hài lòng với ai. 

Be disturbed: Lo âu —Worried. 

Be down with one”s luck: Gặp vận rủi. 

Be duc f0: Do nơi. 


330 


Be dutiful to one?s parents: Hiếu dưỡng cha 
mẹ—Đây là một trong tám ruộng phước điển 
theo Kinh Phạm Võng—This 1s one of the eight 
fields for cultivating blessedness, according to the 
Brahma Net Sutra. **See Eigph( fields for 
cultivating blessedness. 

Be dynamic: Năng động. 

Be at ease: Contented—Be at repose—An ổn. 
Be af ease and well-nourished: An dưỡng. 

Be effective: Có hiệu quả. 

Be elected in a position: Được chọn vào chức 
vụ. 

Be emaciated very thin and weak: Gây gò và 
yếu ớt. 

Be at the end of one”s resources: Cùng kiệt. 
Be endowed with: Đầy đủ. 

Be engaged ïn polifics: Tham gia chính trị. 

Be enliphtened: Be awaken—Be ¡illumined— 
Chứng Quả—Được giác ngộ— The fruits or 
rewards of the various staøges of attainment—Quả 
chứng được trong từng giai đoạn khác nhau (Tiểu 
Thừa chứng tứ Thánh quả, Đại Thừa Bồ Tát 
chứng Thập Địa, Phật chứng Phật quả chánh trí 
vô lậu). 

Be enlighfened as the result of insight Quán 
Chiếu — To reflec—To be enlightened or to 
enlighten as a result of ¡insipht (mntelligent) 
contemplation—Lấy trí tuệ mà soi sáng hay 
chiếu kiến sự lý—See Prajnas and Three Prajnas. 
Be enlightened by someone: Được ai khai thị. 
Be enfitled: Được đặt đầu đề. 

Be envious: Tật đố—See Eight entanglements 
Or ©viÌs. 





Be equal to: To amount to—Đồng nghĩa hay 
tương đương với. 

Be cestablished: Được an trú vào —Be 
established ¡in the fruit of the First Path—Được an 
trú vào sơ quả. 

Be excited: Lồng lộn (vô cùng hứng thú). 

Be exhausted: Hết sức —At the end of one's 
T€SOUTCeS. 

Be extinguished: Bị dập tắt. 

Be face to face with someone: Diện kiến với 
al. 


Be faithful: Trung thành—A husband should 
always be faithful to his wIfe. This 1s one of the 
five ways for a husband to show compassion and 
respect for his wIfe which taught by the Buddha in 
the Sigalovada Sutta—Trung thành với vợ. Đây 
là một trong năm pháp cung kính của chồng đối 
với vợ mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Thị Ca La 
Việt—See Flve ways for a husband to show 
respect for his wIfe. 
Be familiar: Quen thuộc. 
Be too familiar: Suông sả. 
Be filial (pious) to one?s parenfs: Hiếu kính 
cha mẹ—See Eiph( fields for culivating 
blessedness (II). 
Be on fire: Be ablaze—Be ¡in flames—Be 
burning—Đang bừng cháy. 
Be far removed: Vivrj or Vivarjana (skt)——Viễn 
Ly—Xa lha—To leave afar offF-To be far 
removed—Free from—Absolute separation of 
realfty from the 
phenomena—Xa lìa hay tách rời thực tánh chân 
như vô vi khỏi những pháp hữu vi hiện tượng. 
Be far removed from dust: Viễn Ly Trần Cấu. 
Be far removed from joy of the first dhyana 
heaven: Viễn Ly lạc The joy of the first 
dhyana heaven, in which the defilement of desire 
is left far behind in mystic contemplation—NiỀm 
an lạc của cõi Sơ Thiền Thiên, trong đó hành giả 
xa lìa mọi cấu chướng phiển não để an trụ trong 
thuần vô tướng quán. 

Be at fault: Lỡ lầm—To be mistaken. 

Be filial towards one?s parents: Hiếu kính cha 

mẹ. 

l) Eiial piety toward one”s parents means not 
only to avoid causing them pain, but also to 
strive to make them happy. To be fẨilial, 
therefore, 1s to have loving-kindness and 
COmpassion ftowards our parents, not 
necessaly to obey them 1m any 
circumstances. Eiial piety also means to 
Sftrive fo guide our paren(s to tread on the 
virtuous way: Hiếu kính mẹ cha không chỉ có 
nghĩa là không làm cho các người khổ đau 
phiền não, mà còn phải cố gắng làm cho các 
người được sung sướng hạnh phúc. Vì thế 
hiếu kính cha mẹ là phải tổ lòng từ bi với các 
người, không nhứt thiết là phải vâng lời trong 


uncondifioned realim of 





331 


mọi trường hợp. Hiếu kính cha mẹ cũng còn 
có nghĩa là cố gắng hướng dẫn cha mẹ đi 
trên con đường đạo đức. 

2) The Buddha taught when one 1s filial towards 
one°s parents, It 1s the same as one has 
compassion for all sentient beings for in the 
uninterrupted cycle of birth and death, beings 
had been oneˆ”s parents at some time 1n the 
past—Đức Phật dạy khi mình hiếu kính mẹ 
cha cũng có nghĩa là mình hiếu kính với 
chúng sanh vạn loài, vì trong vòng sanh tử 
không gián đoạn, tất cả chúng sanh đã từng 
một thời là mẹ là cha của mình. 

3) Thus, the Buddha taught: “Before joining the 
Order, monks and nuns should bow down 
before their parenfs one last time In gratitude, 
and then never again.”: Vì thế Đức Phật dạy: 
“Trước khi gia nhập Giáo đoàn, chư Tăng Ni 
nên quỳ lạy cha mẹ để tỏ lòng biết ơn một 
lần chót, rồi sau đó không bao giờ lạy các 
người nữa.” 

Be filed with: Be full of —Tràn ngập. 

Be filled with compassion for something: 

Yearmn for somethinge—Khát vọng hay mong mỏi 

có được cái gì. 

Be filled with sadness and joy: Be full of 

sadness and joy—Tràn ngập nỗi buồn vui. 

Be ñilled with somcthing: Be 

something—Tràn đây cái gì. 

Be in financial diffieulties: Quẩn bách. 

Be on fire: Be burninse—Đang cháy. 

Be flanked by: Be placed on each side—Được 

đặt hai bên. 

Be fond of: 

like—To love. 

Be foolish: Điên khùng. 

Be free: Được giải thoát. 

Be free from desires or passions: Leave 

desires or passions—Ly dục. 


full of 


Yêu chuộng —To esteem—To 


Be free from all fetters: Thoát ly mọi phiền 
trược. 

Be free from sexual desires: Thoát khỏi dâm 
dục. 

Be free from transmigrafion: Cùng Sinh Tử 
Uẩn—Chấm dứt cái uẩn căn bản dẫn đến luân 


hổi sanh tử—To exhaust the concomitants of 
reincarnation. 

Be full of: Be filled with—Tràn đầy. 

Be in full bloom: Be flowerine—Đang nở rộ. 
Be full of compassion: Đầy lòng từ bi. 

Be full of hope: Tràn trể hy vọng. 
Be full of something: Be 
something—Tràn đầy cái gì. 

Be full of wisdom: Trí tuệ tối thượng. 

Be furious: Căm tức. 

Be gilded: Thếp vàng. 

Be in good health: Kiện khang. 

Be granted: Được ban tặng (chức). 

Be grateful: Biết ơn (cảm ân) —Gratitude——To 
be thankful. 

Be gratefUl to for  doïing 
something: Biết ơn ai đã làm việc gì cho mình. 
Be grateful for someone?s kindness and 
seek to return the favour: Cải ân đổ báo (biết 
ơn ai đã đối xử tốt với mình và tính chuyện đển 
đáp lại cái ơn đó). 

Be guarded ïn act and word: Be very careful 
1n acting and speaking—Phòng hộ hành động và 
lời nói. 

Be happy in poverty: Thanh bần. 

Be harmful: Phương hại—To be detrimental. 

Be haughty: Phách lối. 

Be heedful (mindful)Ạ and self-possessed 
(calm and confidenf): Chánh niệm và tỉnh giác. 
Be helpful (useful) to someone: Lợi ích cho ai. 
Be highly honored by: Được trọng vọng. 

Be honest: Ở lành - Lương thiện—To be 
upright. 

Be in human form is diffieult: Đắc Nhân 
Thân Nan (được thân người là khó)—See Six 
difficult things. 

Be of humble birth: Xuất thân từ tầng lớp bình 
dân. 


fñiled with 


S0meone 


Be idle: 
l) Nhàn cư : Aranyaka (skÐ—Lead a life of 
1dleness. 


2) Ở không: Nhàn rỗi—Unoccupied. 
Be illumined: Be awaken—Be enlightened— 
Được giác ngộ. 


332 


Be imbued with something: Thấm nhuần với 
cái gì. 

Be immersed in deep thought: Nhập định— 
Be plunged ¡in meditation—To enter 
contemplation sfate. 

Be impertinent to superiors: Phạm thượng. 
Be in accord with: Biểu đồng tình—To express 
apreement—To agree with. 

Be in accordance with something: Phù hợp 
với điều gì. 

Be in charge of: Đặc trách việc gì. 

Be inclined to do something: Intend to do 
something—Có khuynh hướng làm điều gì. 


1n(o 


Be in comfort: No ấm. 

Be incorperated with: Sáp nhập với. 

Be in danger: Gặp nạn. 

Be freed from something: Được giải thoát 
khỏi cái gì. 

Be in friendly terms with: Giao hảo—To 
entertain friendly relation with. 

Be in good health: Khang ninh—Khỏe mạnh. 
Be at one°s wit end: Cùng kế. 

Be in pain: Be suffering—Gặp đau khổ. 

Be in placed: An vị. 

Be in temper: Giận—To be angry—To get 
angry——To lose one”s temper. 

Be insensible to right feeling: Táng tận lương 
tâm—To be wicked to the point of having no 
more conscience——To lose one”s conscIence. 

Be instructed in something: Được đào tạo về 
(ngành nào đó). 

Be intoxicated with something: Say sưa cái 
gì. 

l1) Intoxicated with delight: Say sưa hoan lạc. 

2) Intoxicated with lusts—Say mê dục lạc. 

Be indebted: Mắc nợ. 

Be instrumenfal: Phuơng tiện. 

Be interested in something: Thích thú cái gì. 
Be involved in: Hệ lụy. 

Be an island to oneself: Hãy làm một hải đảo 
cho tự thân. 

Be isolated from reality: Bế môn tạo xa (đóng 
cửa làm xe, vì đóng cửa nên không biết đường sá 


thế nào, nên việc làm xe cũng chỉ là vô ích), ý 
nói về óc thiếu thiết thực. 

Be jealous of someone”s success: Ganh ty với 
sự thành công của ai. 

Be killed: Bị sát hại. 

Be kind: Lòng Từ —To be compassionate—To 
be kind does not mean to be passive. To be kind 
1n Buddhsm means compassionate, and 
compassionate does not mean to allow others to 
walk all over you, to allow yourself to be 
destroyed. We must be kind to everybody, but we 
have to protect ourselves and protect others. If we 
need to lock someone up because he 1s 
dangerous, then we have to do that. But we have 
to do 1t with compassion. Our mofIvation 1s fO 
prevent that person from continuing his course of 
destruction and from feeding his anger—Hiển 
lành tử tế không có nghĩa là thụ động. Hiên lành 
tử tế trong đạo Phật có nghĩa là từ bi lân mẫn, và 
từ bi lân mẫn không có nghĩa là cho phép người 
khác chà đạp hay tiêu diệt mình. Chúng ta phải tử 
tế với mọi người, nhưng chúng ta cũng phải bảo 
vệ chính chúng ta và nhiều người khác. Nếu cần 
giam giữ một người vì người ấy nguy hiểm, thì 
phải giam. Nhưng chúng ta phải làm việc này với 
tâm từ bi. Động lực là ngăn ngừa người ấy tiếp 
tục phá hoại và nuôi dưỡng lòng sân hận. 

Be known accurately: Parijneya (skt)—Sở biến 
trí. 

Be a lamp to oneself: Hãy làm ngọn đèn cho 
chính mình. 

Be led beyond one?s control: Không tự kiểm 
soát được mình (bị quỷ sử thần sai). 

Be at Ileisure in the blissing world: Roam 
about leisurely In the blissing world—Tiêu dao 
miễn Cực Lạc. 

Be liberated from defilements: Được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc. 

Be liberated from something: Được giải thoát 
khỏi cái gì. 

Be like something: Resemble—Giống như. 

Be loyal to: Trung thành với. 

Be lucky: May mắn—Fortunate—In luck. 

Be made available free: Sẵẳn sàng tặng không. 


333 


Be a master of the doctrine: To master the 
doctrine—Fully understand the teaching—Quán 
triệt giáo lý. 

Be merciful: Be compassionate—Đầy lòng từ 
bi. 

Be merciless: Tàn nhẫãn——Không có từ tâm. 

Be mindful and clearly conscious: Chánh 
niệm và tỉnh giác. 

Be mindful (heedful) and self-possessed: 
Chánh niệm và tỉnh giác. 

Be mistaken: Lỡ lầm—To be at fault. 

Be mistaken suffering for happiness: Lấy 
khổ làm vui. 

Be moved: Influence—Move—Be affected—Be 
touched—Cảm động. 

Be moved with pity for someone: Cảm thương 
ai (tội nghiệp cho al). 

Be moved at the sigpht: Be moved at the 
scenery—Xúc Cảnh. 

Be or not to be: Sat-asat (p & skt—Hữu-phi 
hữu (có hay là không, hiện hữu hay không hiện 
hữu). 

Be obssessed by the devil: BỊ ma ám—To be 
haunted——To obssess——To possess. 

Be occupied with many things at the same 
time: Đa mang. 

Be on a vegetarian diet: Ăn chay. 

Be of one mỉnd: Dung hòa—Harmonize—To 
regulate. 

Be ordained: Be received ¡into the Order— 
Become a monk——Được nhận vào Giáo Hội. 

Be of the orthodox faith: Có đức tin chánh 
thống. 

Be overcome by birth and age: Bị sanh lão 
khống chế. 

Be over confident on oneself: Quá tin. 

Be overflowing with happiness, drenched 
with it, full of i(, immersed ïn it: Có những 
loài hữu tình thấm nhuần, biến mãn, sung mãn, 
hưng thịnh với an lạc —See Three kinds of happy 
rebrrth. 

Be paramount: Tối thượng—To be ultimate— 
Supreme. 

Be peaceful: An bình. 


Be perfect in the five organs is difficult: 
Toàn Căn Nan (sanh được đầy đủ các căn là 
khó)—See S1x difficult things. 

Be pervaded: Bị tràn ngập. 

Be physically and menfally sick: Thân bệnh 
tâm bệnh (Thân tâm giao bệnh). 

Be placated: Được xoa dịu. 

Be plunged in meditation: Nhập định—To be 
Iimmersed ¡in deep thoupht—To enter 
contemplation state. 

Be popular: Phổ cập tới đại chúng—Phổ thông. 
Be possessed by the evil: Ma ám. 

Be present at the appearance of each 
Buddha: Có mặt khi mỗi Đức Phật xuất hiện— 
See Ten vows of a Bodhisattva. 

Be proud of something: Hãnh diện về điều gì. 
Be prudent: Cẩn thận—To be careful. 

Be punished for a sin committed by others: 
According to the Buddhist theories, this 1s not an 
accident, but karma had been accumulated ¡n the 
past—Chó ăn vụn bắt mèo quẹt mỏ hay người 
này làm mà người khác chịu tội (Ô cẩu ngật thực, 
bạch cẩu đương tai hay chó đen ăn bắt chó trắng 
chịu tội). Theo giáo thuyết nhà Phật, đây không 
phải là chuyện ngẫu nhiên, mà là nghiệp đã từng 
được tích tụ trong quá khứ. 

Be qualified to suit the intelligence of oneˆ”s 
hearers: Tùy tha ý ngữ—See Three modes of 
Buddha's discourses. 


1nto 


Be quarrelsome: Thích gây gỗ. 

Be radical: Cấp tiến. 

Be rational: Hữu lý —Reasonable. 

Be ready: Sẵn sàng. 

Be reasonable: Biết điều —Hợp lý. 

Be reborn: To return—To revolve—Tái Sanh— 
See Reincarnation. 

Be reborn among men, become monks, and 
obtain the truth: Sanh vào cõi người và xuất 
gia tu hành đắc đạo—See Eight surpassing things. 
Be reborn ïn the Brahma Heaven or meet a 
Buddha: Sanh vào cõi Phạm Thiên hay vào thời 
gặp Phật —See Eight surpassing things. 

Be reborn from lỉght and honor to heavens: 
Từ chỗ giàu sang vinh hiển sanh vào cõi trời— 
See Four ways of rebirth. 


334 


Be reborn from liphít and honor to 
obscurity and poverty: Từ chỗ giàu sang vinh 
hiển sanh vào chỗ nghèo hèn tối ám—See Four 
ways Of rebirth. 

Be reborn in the heavens of desire: Tái sanh 
vào cõi trời dục giới—See Eight surpassing 
things. 

Be reborn in a lower staøe of existence: 
Thoái một (Tái sanh vào cảnh giới thấp). 

Be reborn from obscurity and povertfy to 
the light and honor: Từ chỗ nghèo hèn tối ám 
sanh vào chỗ giàu sang vinh hiển—§ee Four 
ways of rebirth. 

Be reborn from obscurity and poverty to 
the same condition: Từ chỗ nghèo hèn tối ám 
sanh vào chỗ nghèo hèn tối ám—See Four ways 
of rebirth. 

Be reborn ïn this world: Return to life—Hoàn 
sinh. 

Be received into the Order: Be ordained— 
Become a monk—Được truyền giới. 

Be recorded: Được ghi chép—Được thâu băng. 
Be a refuge to onself: Hãy về nương nơi chính 
mình. 

Be all relatives to one another: Tất cả đều là 
bà con thân thuộc của nhau. 

Be remarkably talented: Lỗi lạc. 

Be repaid for our gøood deeds: Được đển 
đáp—ln the Ten Non-seekings, the Buddha 
taught: “ We should not wish to be repaid for our 
good deeds, lest we develop a calculating mind. 
This leads to greed for fame and fortune.”—— 
Trong Mười Điều Tâm Niệm, Đức Phật dạy: “Thi 
ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân 
có mưu đồ.”—See Ten Non-Seeking Practices. 
Be af repose: At ease—Contented—An ổn. 

Be reprinted: Tái bản (n lại lần nữa). 

Be repulsive: Chán ghét, kinh tởm. 

Be resolute in something: Quyết tâm trong 
việc gì. 

Be responsible for something: Take charge of 
somethinge—Take care of somethinge—Deal with 
something—Chịu trách nhiệm về điều gì. 

Be at res(: Quiet the heart, 
Reassured—Heartened——An tâm. 


or mind— 


Be restrained from doing something: Tránh 
làm điều gì. 

Be restrained from indulgence in sfrong 
drinks: Give up drinking alcohol and taking 
drugs. 

Be restraint from speaking falsehood: Give 
up telling lies——Từ bỏ nói dối. 

Be restrained from taking life: Tránh sát 
sanh. 

Be restrained from taking what is not 
given: Từ bỏ lấy của không cho. 

Be restrained from wrong conduct ỉn sense- 
desires: Từ bỏ tà hạnh tham dục. 

Be revenged: Give someone tit for tat—Have 
one's revenge——To return evil for evil—Revenge 
oneself—Báo thù. 

Be reverentf: Respecfully devoted to ones 
parents—Fulfil one's duty of fiial piety—Báo 
hiếu. 

Be rich in hope: Đầy hy vọng. 

Be ridiculed: Bị chế nhạo. 

Be righteous in one”s living: To be correct in 
life——To be proper in one”s behavior—Sống chân 
chánh—Xử thế đúng đắn—Giữ thái độ sống đoan 
chính. 

Be robbed: BỊ cướp bóc. 

Be in the same realm as all Buddhas: Đồng 
một cảnh với tất cả chư Phật trong ba đời—See 
Ten kinds of way of adornment of. Great 
Enlightening Beings (10). 

Be safisfied: Toại nguyện—W¡ish-fulfilled. 

Be satisfied with one*s lọt: Be content—An 
phận. 

Be saved and freed: Save and set free—Cứu 
thoát. 

Be selfFcontroled in something: Be 
temperate in something—Tiết độ trong việc gì. 
Be separated ïn life and parted at death is 
the bỉifterest sorrow: Sanh ly tử biệt thống 
thiết. 

Be set aside: Thapaniyo-panha (p)—Trả lời câu 
hỏi bằng cách giả lơ hay bỏ qua—See Four ways 
Of answering questions. 

Be settled in a place: Ổn định lại một chỗ. 


335 


Be shocked by something: Bị xúc động vì điều 
gì. 

Be shy: E lệ—To be bashful. 

Be side-tracked: Bị lệch hướng. 

Be silent: Làm thinh—Nín—To keep silent—To 
hold one”s tongue. 

Be silent or be lost for words: Á khẩu vô 
ngôn—Be dumbfounded. 

Be sincere: Thành thật. 

Be skilful with one?s hands: Thiện thủ. 

Be skillful at something: Khéo léo về cái gì. 
Be slack: Kusio (p)—-Giải đã—See Seven 
WTOnE practices. 

Be sleepy or indolenf: Thụy miên—See Eight 
entanglements or eviÌs. 

Be slightly drunk: Ngà ngà say. 

Be slow in atfaining to vision: Taking time in 
atfaining Thời giải thoát—Những 
người độn căn cần thời gian và chậm trong việc 
giải thoát—See Two kinds of deliverance (D). 

Be sorrowful: Sầu khổ. 


{O  VISIONn 





Be speechless: Cứng họng—Remain silent. 

Be snuffed out: Bị tiêu tan. 

Be sophisticated: Tính vi. 

Be static: Tỉnh. 

Be strandcd: Be left ¡in difficulties—BI nguy 

khốn. 

Be stuck: Bí lố—Ask for help when you are 

stuck—Kêu cứu khi bạn bị bí lối. 

Be subdued: Bị khuất phục. 

Be subject to something: Chịu chi phối bởi 

điều gì. 

1) Man is subJect to birth and death—Con người 
phải chịu sự chi phối của sanh tử. 

2) Everything Is subJect to change by the law of 
impermanence—Mọi vật chịu thay đổi bởi 
luật vô thường. 

3) All that 1s subJect to arising 1s subject to 
pAassing away—Những gì chịu sanh khởi đều 
phải chịu sự hoại diệt. 

Be sunken in grief: Bị chìm đấm trong sâu 

muộn. 

Be supported by the power of øgreat 

compassionate commitment: Đại bi nguyện 


lực gia trì —See Ten aspects of the turning of the 
øreat wheel of teaching. 

Be sure: Ăn chắc—Be firm. 

Be surprised: Ngạc nhiên. 

Be in sympathy with: To sympathize with 
someone or someoneˆs feelinge—Cảm thông. 

Be synonymous: Đồng nghĩa. 

Be talented but bad-mannered: Hữu tài vô 
hạnh. 

Be temperate in something: Be self-controlled 
in something—Tiết độ trong việc gì. 

Be thoughfful: Tư lự. 

Be in a thundering rage: Lôi đình (giận dữ như 
sấm sét nổi lên). 

Be topped with something: Trên đỉnh có cái 
gì. 

Be totally compatible: Hoàn toàn đồng ý với 
nhau (tâm đầu ý hợp). 

Be touched: Influence—Move—Be affected— 
Be moved—Cảm động. 

Be towering: Đạt đến đỉnh. 
Be  transcendenfal: Siêu 
transcending—Supermundane——Pass 
Surpassing—Supreme. 

Be ultimate: Tối thượng—Supreme—To be 
paramouIt. 

Be unable to continue something: Không thể 
tiếp tục làm điều gì. 


việ—To be 
OVer— 


Be unconscious: Ngất đi. 

Be under favorable condition: Gặp hoàn cảnh 
thuận lợi. 

Be under the guidance of someone: Dưới sự 
hướng dẫn của ai. 

Be under Mara?s control: Chịu sự kiểm soát 
của ma quân. 

Be under the sponsor (auspices) of 
someone: Dưới sự bảo trợ của ai. 

Be under unfavorable condifion: Gặp nghịch 
cảnh. 

Be under way: Đang tiến hành. 

Be undetermined: Không quyết định. 

Be undisturbed by: Không bị bận tâm bởi. 

Be  ungrateful: Bất 
enfanslements or evIls. 


hố_—See Eight 


336 


Be unified into one: Được thống nhứt làm một. 
Be uni(ed with all the Bodhisatfvas ỉn 
oneness 0f intention: Kết hợp với hết thảy chư 
Bồ Tát trong sự nhất thể của ý định—See Ten 
vows of a Bodhisattva. 

Be unmindful: Mutthassati (p)—Thất niệm— 
See Seven wrong pracfices. 

Be unshakable and formless 
concentration: Yet without abandoning life ¡n 
the realms of desire and form——Nhập vô sắc định 
mà chẳng bỏ thọ sanh nơi dục giới và sắc giới— 
See Ten kinds of path of Great Enlightening 
Beings (9). 

Be upright: Lương thiện—Thẳng thắn—To be 
honest. 

Be used: Được xử dụng. 

Be useful: Đắc dụng. 

Be useful (helpful) to someone: Lợi ích cho ai. 
Be at variance with someone: 
different opinion with someone—Bất đồng ý kiến 
VỚI aI. 


enter 


Have a 


Be vermilion-painted: Thếp vàng. 

Be victorious in something: Đắc thắng về cái 
gì. 

Be virtuous through one”s own nature: Giữ 
đạo đức theo tính tự nhiên. 

Be void of something: Be cempty of 
something—Trống vắng cái gì —The Buddha 
taught: “The world is void of self. The six sense 
Oorgans, six objecfs, six kinds of conftact and 
consciousnesses are void of self”—Đức Phật 
dạy: “Thế giới không có tự ngã. Sáu căn, sáu 
trần, sáu xúc, sáu thức cũng đều không có tự 
ngã.” 

Be weary of the miseries of earth and 
seeking deliverance: Yếm Cầu_—Chán ghét 
những khổ sở của thế gian mà tìm cầu giải thoát. 
Be weary of the world: Renounce the world— 
Yểm thế—Weary of the miseries of earth and 
seking deliverance—Yếm Cầu (chán ghét những 
khổ sở của thế gian mà tìm cầu giải thoát). 

Be well-learned: Tinh thông. 

Be well-off: Khá giả. 





Be wicked to the poïnt of having no more 
conscience: Táng tận lương tâm—To lose one”s 
conscIence——To be 1nsensible to right feeling. 

Be without a blush: Vô quí—See Eight 
entanglements or evils. 
Be without shame: 
entanglements or evils. 
Be the wifness: Làm chứng. 

Be worth: Đáng giá—Valuable. 

Be woven: Đan bện vào nhau. 

Be wrong: Có lỗi. 

Beacon light: Ngọn hải đăng—The Dharma of 
the Budhha goes through a world of suffering and 
darkness like a beacon light to guide and 
1lluminate mankind—Giáo pháp Phật xuyên qua 
thế giới khổ đau tăm tối như ngọn hải đăng chiếu 
toàn nhân loại. 

Bead (n): Rosary—Chuỗi hạt. 

Beam (n): Prabha (skt)—Brightness—Light— 
Ray—Splendor—Ánh sáng —Quang 
Quang huy—There are three kinds of light—Có 
ba loại ánh sáng —See Two kinds of light and 
Three kinds of light. 

Beans: Đậu hạt khô—See Eight kinds of congee. 
Bear (v): Mang vác hay kham chịu —Buddhists 
believe In the law of cause and effect, and not in 
the blind belief that the Buddha shall bear all the 
sins for sentient beings. Furthermore, Buddhists 
believe that at the time of dying, the person 
himself/herself 1s responsible for his/her own 
good and bad deeds, not simply his/her soul will 
separate from his/her body and appear before the 
judgment of the Buddha—Phật giáo đồ tin ở luật 
nhân quả, chứ không mù quáng tin rằng Phật sẽ 
gánh lấy tất cả tội lỗi cho chúng sanh. Hơn thế 
nữa, Phật tử tin rằng khi chết, chính con người ấy 
phải gánh lấy tội phước do chính mình tạo, chứ 
không đơn thuần là hồn lìa khỏi xác để đi đến với 
sự phán xét của Phật. 

Bear to do something: Bear doing something— 
Chịu đựng làm việc gì. 

Bear the ørief: Cưu mang sầu khổ (tỉnh thần). 
Bear the pain: Chịu đựng khổ đau (thân xác). 
Bear a loss: Chịu thiệt hại. 

Bear testimony: Làm chứng. 


Vô Tàm—Seec Eight 


minh 








337 


Bear wi(ness to something: Witness—Chứng 

giám. 

Beast (n): Wild beast—Ác Thú—Vicious animal 

or wild beasts. Evil directions or incarnations. In 

Buddhism, the evil directions or incarnations 

include hells, hungry ghosts 

Sometimes, asuras are considered as 

Incarnations or directions—Thú dữ —Trong đạo 

Phật, ác thú bao gồm địa ngục, ngạ quỷ và súc 

sanh. Thỉnh thoảng A Tu La cũng được xem như 

là ác thú. 

Beat about the bush: Quanh quấn (nói quanh 

co). 

Beat the board: Đá Bản —To beat on a wooden 

block as an announcement or Intimation—Đánh 

vào miếng ván để thông báo sự việc gì. 

Beat for silence: Đả Tĩnh—To beat the 

Khi chúng hội bắt đầu ồn ào thì vị sư 

giám chúng “đả nh” để cho chúng hội im lặng 

trở lại. 

Beatific (a): Hạnh phúc —Sung sướng. 

Beatific life: Cuộc sống tràn đầy hạnh phúc. 

Beatifical (a): See Beatifc. 

Beautiful (a): Đẹp. 

Beautiful appearance: Sudrsa (skQ—Thiện 

Hiện. 

l) Good Healthy 1n 
appearance—Beautiful appearinge—Well 
being—Welfare—Well Manifest—Vẻ đẹp 
đế mạnh khỏe hiện ra bên ngoài. 

2) Name of Subhuti: Tên của Ngài Tu Bồ Đề. 

3) The heaven of lovely form In the desire- 
realm, but said to be above the devalokas: Ái 
Thân Thiên—VỊ Trời ở cõi dục giới có thân 
hình tuyệt diệu. 

4) The seventh Brahmaloka, eiphth of the 
Dhyana heavens: Cõi trời thứ bảy trong 
Phạm giới Thiên. 

Beautiful but charmless: Hữu sắc vô hương. 

Beautiful city: Sudarsana (skQ_—Hỷ kiến 

thành —The chief city or capital of the thirty three 

Indra Heavens. The city of Indra, or the city of 

Sakra, the Lord of devas. The chief city or capital 

of the thirty-three Indra-heavens. Also called the 

Sudarsana city good to behold, or city a Joy to 

behold—Thành chính hay kinh đô của Ba Mươi 


and animals. 


evil 


silencer 





manIfesftation: 


Ba Tầng Trời Đế Thích. Đây là Thiên Đế Thích 

Thành hay Thiên Kiến Thành, thành của Thiên 

Đế, vua của chư thiên. Thủ phủ của ba mươi ba 

tầng Trời Đế Thích. Cũng gọi là Thiện Kiến 

Thành hay Hỷ Kiến Thành. 

Beautiful gem: Viên ngọc quý. 

Beautiful light of spring time: Thiểu quang. 

Beautiful Mental Factors: Tâm Sở Đẹp —See 

Fifty-two mental stafes. 

Beaufiful pagodas and sceneries: Danh lam 

thắng cảnh (chùa nổi tiếng và phong cảnh đẹp). 

Beautiful to see: Thiện kiến. 

Beautiful seeing: Priyadarsana (sk)— Joyful 

seeineg—Joyful to see—Hỷ kiến. 

Beautiful sound: Eine sound—Mỹ Âm. 

1) Beautiful, sweet, or admirable sound: Diệu 
Âm——Tiếng nói tốt. 

2) A king of Gandharvas, or Indra's musiclans: 
Mỹ Âm Càn Thát Bà—Vua của loài Cần 
Thát Bà. 

3) Name of the son of Sudhira and Sumitra, 
converted by Ananda: Tên của con trai của 
Sudhira và Sumitra, người quy-y đầu Phật 
theo A Nan Đà. 

Beautiful voice: Cực hảo âm, một trong tám âm 

thanh của Phật —Beautiful voice, one of the eipht 

tones of a Buddha”s volce—See Eight tones of a 

Buddha's voice. 

Beautify (v): Làm đẹp. 

Beauty-spot: Thắng cảnh. 

Beauty and talent: Sắc tài. 

Bechert, Heinz (1932-): German scholar of 

Buddhsm who specialzed 1n 

Buddhism, whose best-known work is Buddhism: 

Staatiund Gesellschaft 

Theravada Buddhismus—Một học giả Phật giáo 

người Đức chuyên về Phật giáo Nguyên Thủy. 

Tác phẩm nổi tiếng nhất về Phật giáo của ông là 

bộ “Staatund Gesellschaft in den Landern des 

Theravada Buddhismus.” 

Beckon (v): CalE—lInvie to come—Notify— 

Chiêu —So¡ đường dẫn lối. 

Become (v): Trở thành. 

Become angry: Trở nên giận dữ. 

Become an Arahant: Nhập Thánh—Trở thành 

một vị A-La-Hán. 


Theravada 


in den Landern des 


338 


Become an attendant: Làm Thị Giả—To 
become an attendant to a monk and help him with 
his daily chores—Làm người hầu hạ và giúp đở 
công việc hằng ngày cho một vị Tăng. 
Become a Buddha: Achieve Awakening— 
Atftain Enliphtenment—Attain perfect 
enlightenment—Become an Enlightened One—— 
Thành Phật —To become or be a Buddha (to cut 
off illusion, attain complete enliphtenment, and 
end the stage of Bodhisattva discipline). To 
become Buddha and obtain deliverance from the 
round of mortality. To become Buddha, as a 
Bodhisattva does on reaching supreme perfect 
bodhi. To become or be a Buddha (to cut off 
1llusion, attain complete enlightenment, and end 
the stage of Bodhisattva discipline)—Thành Phật, 
cắt đứt mọi phiền não, hoàn thành giác ngộ và 
chấm dứt giai đoạn cuối cùng của Bồ Tát. Bồ Tát 
ở ngôi nhân vị, tu hành vạn hạnh, cuối cùng 
chứng đắc A Nậu Đa La Ta Miệu Tam Bồ Để 
(Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác) hay Phật 
giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử. 
Become Buddha by ones øown power: 
Svayambhuvah (skÐ—Independent of 
Buddhahood. Enliphtenment by the Iinner light, 
independent of external teaching; to become a 
Buddha by one's own power, 1e. Sakyamuni 
Buddha who 1s called Svayambhuvah—Tự Nhiên 
Thành Phật Đạo (thành Phật bằng tự lực). Ngộ 
đạo bằng nội trí chứ không bằng giáo pháp bên 
ngoài; thành Phật bằng chính tự lực của mình như 
Phật Thích Ca người được gọi là Tự Nhiên Thích 
Ca. 
Become a Buddhist: Trở thành Phật tử— The 
first step to become a Buddhist 1s to take refuge In 
the Triple Gem to affirm our spiritual strength by 
empowering the confidence and rationale In us 
during times of adversity and confronfation. This 
also steers us in the right direction of living our 
lives in a more meaningful way—Bước đầu tiên 
để trở thành một Phật tử là quy-y Tam Bảo để 
xác quyết niềm tin trong nghịch cảnh. Điều này 
cũng đưa chúng ta đến với một cuộc sống đúng 
và có ý nghĩa hơn: 
l) Take refuge in Sakyamuni Buddha, the 
founding master: Quy-y Phật, vị Đạo Sư Tối 
Thượng. 





2) Take refuge In the Dharma, the teachings of 
the Buddha: Quy-y Pháp, giáo pháp của Đức 
Thế Tôn. 

3) Take refuge In the Sangha, the congregation 
of monks and nuns who have renounced the 
world and have devoted their effort to a 
lifelong practice of the Dharma: Quy-y Tăng, 
những vị đã cắt ái ly gia để tinh chuyên hành 
trì Phật Pháp. 

Become calm (peaceful or quie®): Trở nên an 

tịnh. 

Become clear: Become manifes—Biểu lộ rõ 

ràng. 

Become comfortable: Trở nên thoải mái. 

Become converted to Buddhism: Quy Phật 

(trở thành Phật tử). 

Become crazy: Trở nên điên loạn. 

Become creative: Trở nên sáng tạo. 

Become debased: Mất giá trị. 

Become depressed and melancholy: Trở nên 

buồn bả thảm sầu. 

Become devoted Buddhists: Trở Thành Phật 

Tử Tại Gia Thuần Thành—To become a devoted 

(good) Buddhist, beside keeping five or ten basic 

preceptfs, one must meet the following criteria— 

Để trở thành một Phật tử thuần thành, ngoài việc 

giữ ngũ giới hay thập thiện, chúng ta cần phải có 

những tiêu chuẩn sau đây: 

1) To take refuge In the Triratna and to keep the 
basic five precepts or any other precepts for 
laypeople: Thọ tam quy trì ngũ giới hay bất 
cứ giới luật nào dành cho Phật tử tại gia. 

2) Always hear the truth with a faith mind: Luôn 
tín tâm nghe chánh pháp. 

3) To do good deeds: Làm lành. 

4) Notto do evil deeds: Lánh dữ. 

5) To venerate (respecÐ) the elderly: Tôn kính 
người già. 

6) Love and care for the young: Thương mến 
người trẻ. 

7)  Comfort those who encounter calamities: An 
ủi vổ về người lâm hoạn nạn. 

8) Purify the body and mind: Thanh tịnh thân 
tâm. 

Become discouraged: Nãn chí. 

Become disenchanted: Không còn ảo tưởng. 


339 


Beccome đdry: Fade——W¡ther—Héo tàn. 

Become dull: Trở nên tẻ nhạt. 

Become enliphfened: Attan the way—To 
awake—To comprehend spiritual reality——GIác 
ngộ—Thành đạo (chứng đạo hay trở thành toàn 
giác như Phật Thích Ca)—See Enlightenment. 
Become an Enlightened One: Thành một bậc 
Giác Ngộ. 

Become estranged from: Trở nên xa lạ với. 
Become exfinct: Tắt rụi. 

Become fond of: Gắn bó——To be attached to. 
Become fully enlightened to the truth: Hoàn 
toàn chứng đắc đạo quả giác ngộ. 

Become greedy: Trở nên tham dục. 

Become increasingly benevolent: Càng trở 
nên thuần tính nhân ái 





Become infoxicated: Say rượu. 

Become jealous: Lấy làm ganh ghét—See 
Jealousy. 

Become kỉnd and full of pify: Trở nên rộng 
lượng. 

Become lean and weak: Trở nên gầy yếu. 
Become liberated: Được giải thoát. 

Become manifest: Become clear—Biểu lộ rõ 
ràng. 

Become a monk: Be ordained—Be received 
into the Order—Trở thành Tăng sĩ. 

Become obsessed with: Bị ám ảnh (với). 
Become open: Trở nên cởi mở. 

Become perfecf: Trở nên toàn bích. 

Become a prey to something: Thành miếng 
môi cho cái gì. 

Become senseless: Quần trí. 

Become serene: Trở nên thanh tịnh. 

Become slaves to sensual pleasures: Trở 
thành nô lệ cho lạc thú thế gian. 

Become stable and calm: Trở nên an định. 
Become suitable to a situafion: Trở nên thích 
ứng với hoàn cảnh. 

Become unexcelled fields of blessings for all 
beings: Làm phước điển vô thượng cho các thế 
gian—See Ten kinds of Buddha-work 1n all 
worlds in all times of the Buddhas (B) (4). 


Become visible Xuất Hiện To be 
manifested—To appear (as does a Buddha”s 
temporary body or nirmanakaya)—Chư Phật vì 
đại sự nhân duyên mà hiện ra nơi đời hay là “hóa 
thân" của Phật nơi đời. 

Becoming: Pravrti (sk)—Lưu chuyển—Thủ— 
Trở thành—See Twenty-four 
activity dharmas. 

Becoming at(ached to and 
slandering precepts: Chấp không và pháp 
giới—See Ten states of Feeling Skandha. 
Becoming at(ached to and 
indulging in lust: Chấp có và buông dâm—See 
Ten states of Feeling Skandha. 

Becoming aware: Know by seeing—Tri kiến. 
Becoming in the formless world: Arupa- 
bhavo (p)—Vô sắc hữu—§ee Three đdharmas 
(XVHI). 

Becoming and re-becoming: Bhava (skÐ— 
Being——Existence—ExIsting—Hữu—See Twelve 
links of cause and effect. 


nñon-Interactive 


empfiness 


eXistence 





Becoming rich in the law: Làm giàu trong 
chánh pháp —The seven riches or seven ways of 
becoming rich in the Law—Có bảy cách làm giàu 
trong chánh pháp—See Seven riches. 

Becoming one with the universe: Hòa nhập 
làm một với vũ trụ—According to Zen Master 
Uchiyama Kosho, no matter what the siftuation, 
we live the liíe of the self. We must sit 
Iimmovably on that foundation. This 1s “becoming 
one wifi the universe°—Theo thiển sư 
Uchiyama Kosho, dù hoàn cảnh thế nào đi nữa 
chúng ta vẫn sống theo bản tính tự nhiên của 
mình. Ta cần phải ngồi yên trên căn bản đó. Đây 
gọi là “hòa nhập làm một với vũ trụ.” 

Becoming ïn the world of form: Rupa-bhavo 
(p)—Sắc hữu—See Three dharmas (XVII). 
Becoming in the world of sense-desire: 
Kama-bhavo (p}—Dục hữu—See Three dharmas 
(XVHI). 

Bedeck something: Adorn something—Trang 
hoàng vật gì. 

Bed of thorns: Giường gai. 

Bed-ridden: Liệt giường. 

Bedding: Giường ngủ (ở) —One of four sources 
of affection for a bhiksu or bhiksuni—Ở là một 


340 


trong bốn thứ làm khởi dậy ái dục cho chư Tăng 
Ñi—See Four sources of affection for a bhiksu or 
bhiksun1. 
Before anything existed: Originally not a thing 
exising—Bản lai vô nhất vật. 
Before the eyes: Mục hạ. 
Before the Lotus: Hóa Tiền —With Tien-T'ai 
cult or the Lotus School, this term means “before 
the Lotus.” However, In the Amitabha cult, this 
term means before the time of the Contemplation 
on the Infinite Life Sutra (the term means before 
its first sutra)—Theo Thiên Thai thì từ nầy có 
nghĩa là trước thời có Kinh Pháp Hoa. Tuy nhiên, 
trong Tịnh Độ, từ nầy có nghĩa là trước thời có 
kinh Quán Vô Lượng Thọ. 

Before the very beginning: Vô thủy dĩ lai. 

Beg for alms: Hành khất (hóa trai)—Beg for 

food—To go begging—Khất Thực. 

Œ) General meanings of Mendicancy: Nghĩa 
chung của Khất  Thực—Religious 
mendicancy—To beg for food. Literally 
“holding the bowl.” There are many forms of 
mendicancy, but monks In monasterles of 
Sangha Bhiksu Sect usually do 1t in group of 
ten or fifteen. As they walk very slowly 
(bare-footed and step by step) through the 
streets of a town, face down, without 
speaking. Mendicancy 1s the ripht livelihood 
of a monk. To work for a living Is an 
1mproper life. In addition, mendicancy keeps 
a monk humble, and frees him from cares of 
life—Khất thực của Tăng nhân. Nghĩa đen 
có nghĩa là “cầm bát.” Có nhiều hình thức 
khất thực, nhưng các vị sư trong các tịnh xá 
của hệ phái Tăng Già Khất Sĩ thường đi 
thành nhóm từ 10 đến 15 vị, đi thật chậm, 
chân không, và đi từng bước một xuyên qua 
phố thị, các ngài thường nhìn xuống đất và 
không nói chuyện. Khất thực là sống đúng 
theo chánh mạng của một nhà sư, ngược lại 
với những vị sư mà còn đi làm thì gọi là sống 
theo tà mạng. Ngoài ra khất thực còn tạo cho 
chư Tăng phẩm chất khiêm cung từ tốn, cũng 
như không trau tria cuộc sống. 

đI) According to the Vimalakirti Sutra—Theo 
Kinh Duy Ma Cật: 


l) Vimalakrti told Maha-Kasyapa about the 
supreme meaning of “Mendicancy” when he 
saw Maha-Kasyapa went begging for food In 
a village Iinhabited by poor people—Duy Ma 
Cật nói với ngài Đại Ca Diếp về tối thượng 
nghĩa của Khất Thực khi gặp ông nầy đi khất 
thực trong xóm nhà nghèo: 

a)  “Mahakasyapa, you are failing to make your 
kind and compassionate mind all-embracing 
by begging from the poor while staying away 
from the rich. Mahakasyapa, in your practice 
of impartiality you should call on your donors 
1n succession (regardless of whether they are 
poor or rích) You should beg for food 
without the (ulterlor) Iidea of eating it. To 
wIpe out the concept of rolling (food Into a 
ball in the hand) you should take it by the 
hand (i.e. without the idea of how you take 
IÐ. You should receive the food given 
without the idea of receiving anything. When 
entering a village you should regard 1t as void 
like empty space. When seeiIng a form you 
should remain Indifferent to it. When you 
hear a volce you should consider It (as 
meaningless as) an echo. When you smell an 
odor take 1t for the wind (which has no 
smell). When you eat, 
discerning the taste. Regard all touch as If 
you were realizing wisdom (which Is free 
from feelings and emotilons). You should 
know that all things are illusory, having 
neither nature of their own nor that of 
something else, and that since fundamentally 
they are not self-existent they cannot now be 
the subJect of annihilaton—“Này ngài Đại 
Ca Diếp! Có lòng từ bi mà không phổ cập là 
bỏ nhà giàu mà đi đến nhà nghèo. Ngài Đại 
Ca Diếp! Ở Pháp bình đẳng nên đi khất thực 
theo thứ lớp. Vì không ăn mà đi khất thực; vì 
phá tướng hòa hiệp mà bốc cơm ăn; vì không 
nhận mà nhận món ăn của người; vì tưởng 
không tụ mà vào làng xóm; có thấy sắc cũng 
như người đui; có nghe tiếng cũng chỉ coi như 
âm vang; có ngửi mùi cũng như gió; lúc nếm 
vị không phân biệt; chạm các vật như trí 
chứng; biết các Pháp tướng như huyễn, 
không có tự tánh, không có tha tánh, trước 
vốn không sanh, nay cũng không diệt. 


refran from 


b) 


2) 


a) 


341 


Mahakasyapa, I1f you can achieve all eight 
forms of liberation without keeping from the 
eipht heterodox ways (of life), that Is by 
1dentifying heterodoxy with orthodoxy (both 
as emanating from the same source), and If 
you can make an offering of your (own) food 
to all living beings as well as to all Buddhas 
and all members of the Sangha, then you can 
take the food. Such a way of eating Is 
beyond the troubles (of the worldly man) and 
the absence of the troubles of Hinayana 
men); above the sfate of stillness (in which 
Hinayana men abstain from eating) and the 
absence of stillness (of Mahayana men who 
eat while in the sfate of seremfy); and 
beyond both dwelling In the worldly state or 
in nirvana, while your donors reap neither 
great nor litle merits, what they give being 
This 1s 
correct entry upon the Buddha path without 
relyinng on the small way of sravakas. 
Mahakasyapa, If you can so eat the food 
gIven you, your eating shall not be in vaIn.”: 
Ngài Đại Ca Diếp! Nếu có thể không bỏ bát 
tà mà vào bát giải thoát, dùng bát tướng mà 
vào Chánh Pháp, dùng một bữa ăn mà thí 
cho tất cả, cúng dường chư Phật và các bực 
hiển thánh rồi sau mới ăn. Ăn như thế, không 
phải có phiển não, không phải rời phiền não, 
không phải vào định ý, không ra định ý, 
không phải ở thế gian, không phải ở Niết 
Bàn, người thí không có phước lớn, không có 
phước nhỏ, không được lợi ích, không bị tổn 
hại, đó chính là vào Phật đạo, không nương 
theo hạnh Thanh Văn. Ngài Ca Diếp! Nếu ăn 
như thế là ăn đồ cúng thí của người không 
uổng vậy. 

Vimalalakirti told Subhuti about the supreme 
meanings of “Mendicancy” when Subhuti 


neither beneficial nor harmful. 


went to Vimalakirti"s house begging for food. 
Vimalakiri took Subhutis bowl and filled 1t 
with rice, saying—Duy Ma Cật nói với Tu 
Bồ Đề về tối thượng nghĩa của “Khất Thực” 
khi ông nầy khất thực trước nhà của Duy Ma 
Cật. Lúc đó trưởng giả Duy Ma Cật lấy cái 
bát của Tu Bồ Đề đựng đầy cơm tồi nói với 
ông ta như sau: 

“Subhuti, 1Ý your mind set on eafing 1s In the 


same sfate as when confronting all (other) 
things, and !f this uniformity as regards all 
things equally applies to (the act of) eating, 
you can then beg for food and eat 1t. Subhut, 
I1 without cutting off carnality, anger and 
stupidity you can keep from these (three) 
evils: 1Ý you do not wait for the death of your 
body to achieve the oneness of all things; 1f 
you do not wIpe out stupidity and love in your 
quest of enlightenment and liberation; IŸ you 
can look Into (the underlying nature of) the 
five deadly sins to win liberation, with at the 
same tine no idea of either bondage or 
freedom; I1 you gIve rise to neither the four 
noble truths nor their opposites; If you do not 
hold both the concept of winning and not 
winning the holy fruit; 1f you do not regard 
yourself as a worldly or unworldly man, as a 
Saint or not as a sainf; IÝ you perfect all 
Dharmas while keeping away from the 
concept of Dharmas, then can you receIve 
and eat the food. Subhuti, 1ƒ you neither see 
the Buddha nor hear the Dharma; If the six 
heterodox teachers, Purana-kasyapa, 
Maskari-gosaliputra,  Yanjaya-vairatiputra, 
Aijita-kesakambala, Kakuda-katyayana and 
NÑirgrantha-Jnatiputra are regarded 
1mpartially as your own teachers and 1f, when 
they induce leavers of home 1nto heterodoxy, 
you also fall with the latter; then you can 
take away the food and eat 1: “Ihưa ngài Tu 
Bồ Để! Đối với cơm bình đẳng, thì các Pháp 
cũng bình đẳng, các Pháp bình đẳng thì cơm 
cũng bình đẳng, đi khất thực như thế mới nên 
lãnh món ăn. Như Tu Bồ Đề không trừ dâm 
nộ si, cũng không chung cùng với nó, không 
hoại thân mà theo một hình tướng, không dứt 
sỉ ái sanh ra giải thoát, ở tướng ngũ nghịch 
mà đặng giải thoát, không mở cũng không 
buộc, không thấy tứ đế cũng không phải 
không đắc quả, không phải phàm phu cũng 
không phải rời phàm phu, không phải Thánh 
nhơn, không phải không Thánh nhơn, tuy làm 
nên tất cả các Pháp mà rời tướng các Pháp, 
thế mới nên lấy món ăn. Như Tu Bồ Đề 
không thấy Phật, không nghe Pháp, bọn lục 
sư ngoại đạo kia như Phú Lan Na Ca Diếp, 
Mạc Dà Lê Câu Xa Lê Tử, San Xà Dạ Tỳ La 


342 


Chi Tử, A Kỳ Đa Xý Xá Khâm Ba La, Ca La 
Cưu Đà Ca Chiên Diên, Ni Kiền Đà Nhã Đề 
Tử là thầy của ngài. Ngài theo bọn kia xuất 
gia, bọn lục sư kia đọa, ngài cũng đọa theo, 
mới nên lấy món ăn. 

b) IÝ you are (unprejudiced abouf) falling Into 
heresy and regard yourself as not reaching 
the other shore (of enliphtenmenf); If you 
(are unprejudiced about) the eight sad 
conditions and regard yourself as not free 
from them; If you (are unprejudiced about) 
defilements and relinquish the concept of 
pure living; If when you realize samadhi In 
which there ¡is absence of debate or 
dispufation, all living beings also achieve 1t; 
1F your donors of food are not regarded (with 
partalty) as (culivatinp) the fñeld of 
blessedness; 1f those making offerings to you 
(are partially looked on as also) falling into 
the three evil realms of existence; If you 
(mpartially  regard YOUT 
companions without differentiating between 
them as well as between other forms of 
defilement; If you are discontented with all 
living beinss, defame the Buddha, break the 
law (Dharma), do not attain the holy rank, 
and fail to win liberation; then you can take 
away the food and eat it: Tu Bồ Để! Nếu 
ngài vào nơi tà kiến, không đến bờ giác, ở 
nơi tám nạn, đồng với phiển não, ha Pháp 
thanh tịnh, ngài được vô tránh tam muội, tất 
cả chúng sanh cũng được tam muội Ấy, 
những người thí cho ngài chẳng gọi phước 
điển, những kẻ cúng dường cho ngài đọa vào 
ba đường ác, ngài cùng với ma nắm tay nhau 
làm bạn lữ, ngài cùng với các ma và các trần 
lao như nhau không khác, đối với tất cả 
chúng sanh mà có lòng oán hận, khinh báng 
Phật, chê bai Pháp, không vào số chúng 
Tăng, hoàn toàn không được diệt độ, nếu 
ngài được như thế mới nên lấy món ăn. 

(ID The Buddhaˆs teachings on “Begging” in the 
Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy về 
Khất Thực trong Kinh Pháp Cú: 

l) A man who only asks others for alms Is not a 
mendicant! Not even !f he has professed the 
whole Law (Dharmapada 266): Chỉ mang 


demons as 


bình khất thực, đâu phải là Tỳ kheo! Chỉ làm 
nghỉ thức tôn giáo, cũng chẳng Tỳ Kheo vậy! 

2) A man who has transcended both good and 
evil; who follows the whole code of morality; 
who lives with understanding 1n this world, 1s 
indeed called a bhikshu (Dharmapada 267): 
Bỏ thiện và bỏ ác, chuyên tu hạnh thanh tịnh, 
lấy “biết” mà ở đời, mới thật là Tỳ Kheo. 

Beg (v) for food: To Mendicate—Hóa trai— 

Khất Thực—See Beg for alms. 

Beg someone”s permission to do something: 

Ask someone”s permission to do somethine—Xin 

phép ai để làm điều gì. 

Beget (v): Sinh ra con. 

Beget a good heart is difficult: Sanh Thiện 

Tâm Nan (sanh được thiện tâm là khó)—See SIx 

difficult things. 

Beggar (n): Hành khất. 

Beggar-bowl (n): Begging bowl—Bát khất 

thực—Bhikhus go around the neighborhood 

getting their bowls filled with food and return to 

the monastery to eat before noon—T kheo ôm 

bình đi quanh xóm cho đến khi đầy bát thì quay 

trở về tịnh xá độ ngọ. 

Beggars cannot be choosers: Đói thì không 

chọn thức ăn (cơ bất trạch thực), ý nói kẻ túng 

quấn thường hay làm bậy chứ không làm được 

những điều thiện lành. 

Begging appeals made to the public by 

priests: Hóa duyên. 

Begging bowl: Patra (sk)—Thiết Đa La hay Bát 

sắt—See Six things which a monk must have (B) 

and Beggar-bowl. 

Begging for food: Khất thực—See Four 

necessaries of a monks (II). 

Begin (v): Phát khởi—To develop——To spring up. 

Begin a sutra: Khai Kinh Kệ—The text to begin 

a SUTA: 

The unsurpassed, deepest and wonderful dharma. 

It 1s difficult to see through thousands of lives. 

Now I can see, hear and recite. 

Vowing to understand the true meaning of 

Tathagata. 

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. 

(Pháp vi diệu rất sâu vô lượng). 

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. 


343 


(Trăm ngàn muôn ức kiếp khó gặp). 

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì. 

(Tôi nay nghe thấy được thọ trì). 

Nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. 

(Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai). 
Begin to understand: Nhập—To enter— 
Entrance—Bring or take In—Entry—Awaken to 
the truth—To relate the mind to reality and thus 
evolve knowledge—Chứng hội hay hiểu biết sự 
vật. 

Beginning (n): Prabhu (skÒ—FEirst—Nguyên 
thủy hay lúc bắt đầu (ban sơ)—Có hai sự bắt 


đầu -There are two beginnings—See Two 
beginninss. 
Beginning of Autumn: Lập Thu—See Eight 
royal days. 


Beginning of the Buddha?s teaching: Hóa 
Nguyên—Bắt đầu giáo pháp của Phật. 
Beginning of the career of a Bodhisatfva: 
Phát Bồ Đề tâm đánh dấu đoạn mở đầu cho sự 
nghiệp của Bồ Tát See Ten characters of 
Bodhicitta. 

Beginning of the day: Sơ Nhật Phần—S§ee 
Three divisions of the day. 

Beginning and end: Root and twigs—First and 
last—Root and branch—Bản mạt (thủy chung). 
Beginning of Hianyana: When the Buddha 
preached Agama Suữa at the Deer Park—A 
Hàm—Phật thuyết kinh A Hàm tại vường Lộc 
Uyển là sự bắt đầu của Tiểu Thừa—See Two 
begInninss. 

Beginning of iIumination: 
enlightenment—Thủy Giác—According to the 
Awakening of Faith, the Initial enlightenment or 
beginning of illumination. The Initial functioning 
of mind or intelligence as a process of becoming, 
arising from the original enlightenment which 1s 
Mind or Intelligence, self-contained, unsullied, 
and considered as universal, the source of all 
enliphtenmenmt. “The intelligence or 
enlipghtenment arises from the Inner influence of 
the Mind and from external teaching. In the 
original intelligence are the four values adopted 
and made transcendented by the Nirvana-sutra, 
perpetutty, Joy, personality, and purity; these are 
acquired through the process of enlightenment— 
Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận, Thủy giác hay 


Initial 


Initial 


bản giác nguyên thủy là tâm thanh tịnh hay tự 
tính của bản tính vốn có của hết thầy chúng sanh. 
Thủy giác khởi lên từ bổn giác cùng sự dạy dỗ 
bên ngoài, theo Kinh Niết Bàn, từ đó phát sanh ra 
bốn đức “thường, lạc, ngã, tịnh—See Two kinds 
of enlightenmernt (A). 

Beginning of the kalpa of formation: Kiếp 
sơ—Thời kỳ đầu của Thành Kiếp hay lúc mới 
hình thành của thế giới. 

Beginning of Mahayana: When the Buddha 
preached the Avatamsaka (Flower Adornment) 
Sutra-Hoa Nghiêm— Phật thuyết kinh Hoa 
Nghiêm là sự bắt đầu của Đại Thừa—See Two 
beginninss. 

Beginning period of the formation of the 
world: Khai thiên lập địa. 

Beginning of the right doctrine: Đạo nguyên 
(bắt đầu giai đoạn chánh pháp). 

Beginning and rise: Pravriti or Utpada (skt— 
Binth and what arises from It—Coming Into 
existence—Sanh Khởi. 

Beginning of Spring: Lập Xuân—Beginning of 
the first term of a year—See Eight royal days. 
Beginning of summer: 

I) Lập Hạ —See Eight royal days. 

2) Kiết Hạ—See Four monastic annual periods. 
Beginning of winter: Lập Đông—See Eight 
royal days. 

Beginninglessness: Vô Thủy — The physical 
evolution of our unIverse 1s a matfter for scIentIfic 
research. Sclence examines the continuity of 
physical material in our universe, how cause and 
effect operate physically to produce the various 
things In our universe. Matter 1n our universe has 
a Caus€: a previous moment of maffer or energy. 
lt would be difficult to prove there was a time 
when neither matter nor energy existed. If there 
once was nothing, then out of what did matter 
arise? How could things be produced without 
causes? Qur present universe 1s a transformation 
of the physical energy that existed previously. 
Our mind I1sn't made of physical material and 
therefore 1s causes arent material. Our mind 
arises from the previous moment of mind 1n Ifs 
confinuity. We can trace our consciousness back 
moment by moment to childhood. Our mind has 
changed since then, but our present mind 1s 


344 


related and caused by our mind when we were 
younger. In this way, the existence of our 
mindsteam can be traced back to the time of 
conception. The consciousness that entered the 
fertilized egg In our mother`s womb must also 
have had a cause. From a Buddhist perspective, 
this Is a previous moment of mind, Ie. our 
conscIousness of a previous life. This continuity 
of mind goes back Indefinitely. There was no 
beginning. Just as the mathematical numberline 
has no beginning, one more can always be added, 
neither has the conftinuity or our consciousness. 
Our disturbing attitudes, which include 1gnorance, 
also arise from causes: the previous moments of 
disturbing attitudes. Their continuity goes back 
infinitely. If there were a first moment of 
disturbing attifudes, then we should be able to 
poInt ot what caused 1t. If it were Initially pure 
and later became ignorant, where did ignorance 
come from? Ifs Impossible for pure beings who 
perceive reality to later become Ignorant. lf 
someone becomes Ignorant, he or she wasn't 
completely pure before. In addition, no other 
being can make us ignorant. No one can put 
Ignorance Into our mindstreams the Way Waf€r 1s 
poured into a cup. From a Buddhist point of view, 
1fs senseless to search for the beginning of our 
existence and the sfart of our disturbing attitudes. 
The Buddha was extremely practical, stressing 
that we deal with the present situation and try to 
remedy it. Getting lost In useless speculatlon 
prevents us from focusing on the present and 
1mproving 1t. For example, a person wounded by 
a bullet, but before he would accept medical 
afftention, he Insists on knowing who shot the 
bullet, who manufactured ït, and when 1t was 
made, etc. He would die before he 1s able to 
obfain the Information he 1s asking. We would say 
such a person 1s foolish. Knowing the origin of the 
bullet doesn”t change his wound, nor does 1t save 
his life. He would have been wiser to deal with 
his present situation, øet medical attention and 
recover. Similarly, 1s betfer fo examine our 
present difficulties and their causes and disturbing 
afftitudes, and remedy them, rather than to get losf 
in speculaton about a non-existent beginning. 
The Buddha didn't discuss the origin of the 
universe, because knowing that doesn”t help us 


solve our problems or improve the quality of our 
lives. Instead, he explained how our minds cause 
our experience throuph mofivating us to act or fO 
create karma. Understanding this enables us to 
gain control over and purify this process—Quá 
trình tiến hóa về phương diện vật lý của vũ trụ là 
một vấn để nghiên cứu khoa học. Khoa học đã 
xem xét tính chất liên tục về phương diện vật 
chất của vũ trụ này, làm thế nào nhân quả vận 
hành để tạo ra vô vàn sự vật khác nhau trong vũ 
trụ. Vật chất trong vũ trụ phải chăng có một 
nguyên nhân: thời điểm trước khi có một dạng 
vật chất hay năng lượng. Nếu có một thời điểm 
như vậy thì vật chất và năng lượng ấy từ đâu phát 
sanh? Làm sao tạo tác ra sự vật khi không có gì 
làm nguyên nhân? Vũ trụ của chúng ta hiện nay 
là một dạng biến hóa của một năng lượng vật 
chất đã có sẵn từ trước. Tâm ý của chúng ta 
không phải được làm bằng vật chất và do vậy 
nguyên nhân của nó không phải là vật chất. Tâm 
ý chúng ta khởi lên từ một tâm ý có trước trong 
dòng chảy liên tục của tâm ý. Chúng ta có thể đi 
lui lại từng bước trở về trước để tìm ra tâm ý của 
chúng ta từ hồi chúng ta còn thơ ấu. Tâm ý của 
chúng ta đã thay đổi từ hồi ấy, và tâm ý hiện tại 
của chúng ta được tạo tác bởi và có liên quan đến 
tâm ý trước đây của chúng ta. Bằng cách này 
chúng ta có thể đi ngược lại dòng thời gian để tìm 
lại lúc dòng tâm ý của chúng ta xuất hiện, đó là 
lúc thọ thai. Cái tâm thức đi vào một cái trứng đã 
thụ tỉnh trong tử cung của người mẹ cũng phải từ 
một nhân trước đó. Theo Phật giáo thì phải có 
một tâm ý trước đó, tức là tâm ý của một đời 
sống trong kiếp trước. Cứ như vậy mà đi ngược 
về quá khứ vô cùng tận. Không có một điểm đầu 
tiên. Cũng giống như một dãy số không có số nào 
có thể gọi là số bắt đầu, vì người ta có thể thêm 
vào một con số nữa. Cũng vậy dòng chảy tâm ý 
của chúng ta cũng không có điểm khởi đầu. 
Những trạng thái nhiễu loạn của chúng ta, bao 
gồm cả vô minh, cũng khởi lên từ những nguyên 
nhân, tức là những trạng thái nhiễu loạn đã có từ 
trước. Dòng chảy của những trạng thái nhiễu loạn 
này có mặt từ vô cùng vô tận về quá khứ. Nếu có 
một cái mốc thời gian đầu tiên của những trạng 
thái nhiễu loạn thì chúng ta lại phải nêu ra cái gì 
là nguyên nhân của trạng thái nhiễu loạn đầu 
tiên đó. Nếu khởi đầu bằng thanh tịnh và sau đó 


345 


trở nên vô minh thì vô minh từ đâu mà phát sinh? 
Không thể nào nào có những chúng sanh thanh 
tịnh nhận thức được thực tại rồi lại trở nên vô 
minh. Nếu một người trở nên vô minh thì trong 
quá khứ người ấy đã không hoàn toàn thanh tịnh. 
Hơn nữa, không có bất cứ chúng sanh nào khác 
có thể làm cho chúng ta vô minh được. Không ai 
có thể đem đổ nước vô mình vào trong dòng chẩy 
tâm thức của chúng ta được như kiểu nước có thể 
đổ vào ly được. Theo quan điểm Phật giáo, thật 
là vô lý và vô ích trong việc tìm kiếm khởi thủy 
của đời sống và điểm bắt đầu của những trạng 
thái nhiễu loạn. Đức Phật rất ư là thực tế, Ngài 
nhấn mạnh đến việc xử lý tình trạng trước mặt và 
cố gắng cứu vãn nó. Bị lạc hướng vào trong 
những ức đoán phiếm luận vô ích khiến chúng ta 
không tận tâm lo cho nhng việc hiện tại hầu cải 
thiện chúng. Giả dụ như có một người bị thương 
vì trúng đạn, nhưng trước khi chịu chữa trị, ông ta 
nài nỉ muốn biết ai bắn viên đạn, nhà sản xuất 
nào đã chế tạo ra viên đạn ấy, và chế tạo hồi 
nào, vân vân. Chắc chắn ông ta sẽ chết trước khi 
nhận được những tin tức mà ông ta đang hỏi. 
Chúng ta cho rằng đó là người ngu. Biết được 
nguồn gốc của viên đạn không làm thay đổi vết 
thương của mình, cũng không cứu được sinh mạng 
của chính mình. Người khôn ngoan sẽ xử lý tình 
huống trước mặt, tìm cách cứu chữa vết thương 
để phục hồi. Tương tự như vậy, thay vì mất thì 
giờ vô ích trong việc bàn luận về điểm khởi đầu, 
một khởi điểm không hề có, tốt hơn chúng ta nên 
xem xét những khó khăn trong hiện tại, tìm ra 
nguyên nhân của những trạng thái nhiễu loạn. 
Đức Phật không bao giờ bàn về nguyên nhân của 
vũ trụ, vì bàn về việc đó không giúp ích gì cho 
chúng ta giải quyết được những vấn để mà chúng 
ta đang gặp phải và làm cho cuộc sống tốt hơn. 
Thay vào đó, Đức Phật đã tìm cách giải thích 
cách thức mà tâm ý của chúng ta tạo nên những 
cảm nhận vui, buồn thông qua những việc thúc 
đẩy chúng ta hành động tạo nghiệp. Hiểu biết 
được việc này giúp cho chúng ta có thể chế ngự 
và làm cho thanh tịnh quá trình này. 
Begrudging: Macchariyani (p)—According to 
the Sangit Sutta In the Long Discourses of the 
Buddha, there are five kinds of begrudging—— 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 
năm loại xan tham—See Five kinds of avarice. 


Begruding as to beauty: Xan tham đối với 
sắc—See Five kinds of avarice. 

Begrudging as to Dhamma: Xan tham đối với 
Pháp —See Five kinds of avarice. 

Begrudging as to dwelling-place: Xan tham 
đối với trú xứ—§ee Five kinds of avarice. 
Begrudging as to family: Xan tham đối với gia 
đình—See Five kinds of avarice. 

Begrudging as to gains: Xan tham đối với các 
vật thâu hoạch—See Five kinds of avarice. 
Behave (v): Cư xử. 

Behave impeccably: Hành xử không lỗi lầm. 
Behave imprudently: Hành xử không cẩn trọng 
(không khôn ngoan). 

Behave like a human beỉng: Làm người—To 
be a man. 

Behave respecffully and courteousy to the 
Teacher: Sống cung kính, tùy thuận bậc đạo 
sư—See Six kinds of respect and Six kinds of 
disrespect. 

Behave respecffuly and 
towards the Dharma: Sống cung kính, tùy 
thuận Pháp —See Six kinds of respect and Six 
kinds of disrespect. 

Behave respecffuly and courteously 
towards the Sangha: Sống cung kính, tùy thuận 
Tăng—See Six kinds of respect and Six kinds of 
disrespect. 

Behave respecffuly and 
towards the Training: Sống cung kính, tùy 
thuận Học Pháp —See Six kinds of respect and 
SIx kinds of disrespect. 

Behave respectffully and in respect with 
Earnestness: Sống cung kính, không tùy thuận 
Bất Phóng Dật—See Six kinds of respect and Six 
kinds of disrespect. 

Behave respecffully and in respect of 
Hospitality: Sống cung kính, tùy thuận LỄ Phép 
Xã Giao—See Six kinds of respect and Six kinds 
Of disrespect. 

Behavior (n): Carya (skt—Conduct—Hạnh 
kiểm-Hành vi—There are 
behavior and four forms of behavior—See Four 
respect-Inspiring forms of demeanor (behavior). 


courfeousÌy 


courfeousÌy 


two classes of 


346 





Behavior of body: Acion—Deed—Doing 

Thân nghiệp—See Three karmas (A). 

Behavior of miỉnd: Thought—Thinking—Ý 

nghiệp—See Three karmas (A). 

Behavior of speech: Speech—Word— 

Speaking—Khẩu nghiệp —See Three karmas (A). 

Behold (v)›: Ngắm nhìn Chứng kiến—To 

WIfness—To testIfy. 

Behold (v) the Buddha: Beholding Buddha—— 

To see Buddhas—Kiến Phật—Thấy báo thân và 

ứng thân của Phật. 

l) Due to clinging to discrimination, ordinary 
people and Hinayana only the 
nirmanakaya or body of incarnation of the 
Buddha: Hàng phàm phu và nhị thừa, do cái 
biết phân biệt nên chỉ thấy được ứng thân 
của Phật. 

2) Bodhisattvas and Mahayana, without clinging 
(O discrimination, see both the body of 
Incarnation (nirmanakaya) and the spiritual 
body or body in bliss (sambhogakaya) of the 
Buddha: Bồ Tát và Đại Thừa, không còn 
phân biệt nên thấy cả ứng thân và báo thân 
Phật. 

3) Those who did not cultivafte good roots In 
theIr past lives, see neither nirmanakaya nor 
sambhogakaya of the Buddha: Những người 
không có duyên lành (không trồng căn lành) 
ở kiếp trước không thấy cả hai thứ ứng thân 
và báo thân. 

Behold (@) the 

oneself: Kiến Tánh—This ¡is a very common 

saying of the Zen school or Intuitive school——To 
behold the Buddha-nature within oneself or to see 
1nfo one”s own nature. Semantically “Beholding 
the Buddha-nature” and “Enlightenmenf” have 
virtually the same meaning and are offten used 
1nterchangeably. In describing the enlightenment 
of the Buddha and the patrlarchs, however, 1f 1s 
often used the word “Enlightenmentf” rather than 

“Bcholdng the Buddha-nature.” The 

“enliphtenment” Iimpliles a deeper experlence. 

This 1s a common saying of the Chan (Zen) or 

Intuiive School —Kiến tánh hay thấy Phật tánh, 

đây là câu nói rất thông dụng trong nhà thiền. 

Kiến tánh là nhìn thấy được Phật tánh hay nhìn 

thấy bản tánh thật của chính mình. Về mặt từ 


see 


Buddha-nature within 


term 


nghĩa, “kiến tánh” và “ngộ” có cùng một ý nghĩa 
và chúng thường được dùng lẫn lộn với nhau. Tuy 
nhiên khi nói về sự giác ngộ của Phật và chư tổ, 
người ta thường dùng chữ “ngộ” hơn là “kiến 
tánh” vì ngộ ám chỉ một kinh nghiệm sâu hơn. 
Đây là một câu nói thông dụng trong nhà Thiển. 
Behold someone: Nhìn ngắm ai. 

Behold something: Nhìn ngắm cái gì. 
Beholding of the Precious Stupa: Phẩm Hiện 
Bửu Tháp—See Twenty-eight chapters ¡in the 
Lotus Sutra. 

Beholding of all things as cqual: Đẳng 
Quán—The beholding of all things as equal, e.g. 
as unreal, or immaterial; or of all beings without 
distinction, 
without respect of person—Quán niệm sự lý bình 
đẳng, xem tam giới là như nhau, là không, không 
là vô sở hữu, xem chúng sanh là bình đẳng đều 
như con của chính mình. 


as one beholds one?s chỉd, I.e. 


Beings: 
l) Living beings: Sentient beings (all entities 
that exIst)——Chúng sanh. 


2) Bhava (skt: Becoming and re-becoming—— 
ExIstence—Existnge—Hữu—See 
links of cause and effect. 


Twelve 


Being able to achieve true awakening ỉn any 
lands whenever desired: Nguyện tự tại— 
Control of wil—Trong các cõi tùy dục tùy thời 
mà thành chánh giác—See Ten kinds of control 
of Great Enlightening Beings. 

Being able to control: Quản đắc. 

Being able to experience consequences af 
any time: Nghiệp tự tại—Control of action——Tùy 
thời thọ báo—See Ten kinds of control of Great 
Enlightening Beings. 

Being able to manifest birth in all worlds: 
Thọ sanh tự tạ —Control of birth —Thị hiện thọ 
sanh nơi tất cả thế giới—See Ten kinds of control 
of Great Enlightening Beings. 

Being able to remain alive for unfold eons: 
Mạng tự tại—Control of lie—Trụ thọ mạng 
trong bất khả thuyết kiếp —See Ten kinds of 
control of Great Enlightening Beings. 

Being able to see Buddha filling all worlds: 
Giải tự tại —Control of understanding— Thấy 


347 


Phật đây khắp tất cả thế giới—See Ten kinds of 
control of Great Enlightening Beings. 

Being in accord with the Dharma: Xứng 
Pháp Hạnh —According to the first patriarch 
Bodhidharma, “Being In accord with the Dharma” 
IS one of the four disciplinary processes. By 
“being in accord with the Dharma; 1s meant that 
the reason In 1{s essence 1s pure which we call the 
Dharma, and that this reason 1s the principle of 
emptines in all that 1s manifested, as 1t 1s above 
defilements and attachments, and as there 1s no 
“self' or “other” In 1t Says the sutra: “In the 
Dharma there are no sentient beings, because If Is 
free from the stains of being; in the Dharma there 
1s no Self because 1t 1s free from the stain of 
selfhood. When the wise understand this truth and 
believe ïn 1t, their conduct will be in accordance 
with the Dharma. As the Dharma In essence has 
no desire fO possess, the wise are ever ready tfo 
practise charity with their body, life, property, and 
they never begrudge, they never know what in Ill 


ørace means As they have a perfect 
understanding of the threefold nature of 
emptnes they are above partalty and 


attachment. Only because of their will to cleanse 
all beings of their stains, they come among them 
as of them, but they are not attached to the form. 
This 1s known as the Inner aspect of their life. 
They , however, know also how to benefit others, 
again clalfểvV the path of 
enlightenment. As with the virtue of charity, so 
with the other five virtues in the Prajnaparamita. 
That the wise practise the six virtues of perfection 
1S fO øet rid of confused thoughts, and yet they are 
not conscIous of their doings. This ¡s called “being 
in accord with the Dharma—Theo Tổ Bồ Đề Đạt 
Ma, đây là một trong bốn hạnh của Thiên giả. 
Cái lý thanh tịnh của tự tánh gọi là pháp. In hiểu 
lý ấy thì mọi hình tướng hóa thành không. Không 
nhiễm không trước, không bỉ không thử. Kinh nói: 
“Pháp không có chúng sanh, hãy ha chúng sanh 
cấu. Pháp không có tướng ngã, hãy ha ngã cấu.) 
Bậc trí ví như tin hiểu được vậy thì tùy xứng theo 
pháp mà hành. Bổn thể của pháp vốn không tham 
lận cho nên dầu đem thân mạng và của cải ra 


and how_ to 


mà bố thí vẫn không hối tiếc. Thấu rõ ba cái 
không thì không còn ở lại và chấp trước. Chỉ cần 
gạn trừ trần cấu, tùy nghi mà giáo hóa chúng 


sanh, nhưng không mắc phải hình tướng, thế tức 
là tự hành, đã lợi người lại thêm trang nghiêm 
đạo Bồ Đề. Bố thí đã vậy thì năm độ Bát Nhã 
khác cũng thế. Vì đứt trừ vọng tưởng mà hành 
pháp tu lục độ, nhưng thật không gì gọi là hành 
cả, nên nói là hạnh tùy xứng theo pháp —See 
Four disciplinary processes. 

Beings alike in body and alike ïn 
percepfion: There are beings alike ¡in body and 
alike In percepton, such as the Subhakinna 
devas—Có loại hữu tình thân đồng loại và tưởng 
đồng loại, như chư Thiên cõi trời Biến Tịnh—See 
Seven sfatlons of conscIousness and Nine abodes 
of beIngs. 

Beings alike in body and different ỉn 
percepfion: Such as the Abhassara Devas—Có 
loại hữu tình thân đồng loại, nhưng tưởng sai biệt, 
như chư Quang Âm Thiên—See Seven stations of 
consciousness and Nine abodes of beIngs. 

Being aloof from all kinds of discriminatory 
nofions: Xa lìa tất cả những phân biệ—See Ten 
kinds of pure equanimity of enlightening beings 
(10). 

Being anywhere instantly: Thần Túc Thông— 
See Six supernatural powers (4) and Ten 
supernatural poWers. 


Being who aspires for bodhi or for 
enlightenment: Bodhisatva (sk)—BỒ Tát 


(người mong cầu giác ngộ). 

Being atfached to the visible world, not 
knowing it is mind-made: Chấp vào thế giới 
sở kiến, không biết rằng đấy là do tâm tạo nên— 
See Four causes that cause the eye-sense to be 
awakened. 

Beings who have completely transcended all 
percepfion of matfer: There are beings who 
have completely transcended all perception of 
matter, by the vanishing of the perception of 
sense-reactions and by non-aftention to the 
percepton of variety; thinking: “Space 1s 
mnfinie,” they have atfained to the Sphere of 
Infinite Space—Có loại hữu tình vượt khỏi mọi 
tưởng về sắc, điều phục mọi tưởng về sân, không 
tác ý đến các tướng sai biệt, chứng Không Vô 
Biên Xứ—See Seven stations of consciousness 
and Nine abodes of beings. 


348 


Beings with consciousness of nothingness: 
There are beings who, having transcended the 
Sphere of Infinte Consclousness, thinking: 
“There 1s nothing,” have attained to the Sphere of 
No-Thingness—Có loại hữu tình vượt khỏi hoàn 
toàn Thức Vô Biên Xứ, nghĩ rằng: “Không có vật 
gì cả,” và chứng Vô Sở Hữu Xứ—See Seven 
síations of consciousness and Nine abodes of 
beings. 

Being conten( with few desires: Thiểu Dục 
Tri Túc—Content with few desires. “Thiểu Dục” 
means having few desires; “tri túc” means beIng 
content. Knowing how to feel satisfied with few 
pOSSessions means being content with material 
conditions that allow us to be healthy and strong 
enouph to practice the Way. “Knowing how to 
feel satisfied and being content 
conditions” 1s an effective way to cut throuph the 
net of passlons and desires, affain a peaceful stafe 
of body and mind and accomplish our supreme 
goal of cultivation—Thiểu dục là có ít dục lạc; tri 
túc là biết đủ. Thiểu dục tri túc là ít ham muốn 
mà thường hay biết đủ. Tri túc là bằng lòng với 
những điều kiện sinh hoạt vật chất tạm đủ để 
sống mạnh khỏe tiến tu. Tri túc là một phương 
pháp hữu hiệu nhất để phá lưới tham dục, để đạt 
được sự thánh thơi của thân tâm và hoàn thành 
mục tiêu tối hậu của sự nghiệp tu tập. 

Being devoured by wild animals: Bị thú dữ 
ăn thị —See Nine major forms of untimely death. 
Beings differen( in body and alike ïn 
percepfion: Such as the devas of Brhama”s 
retnue, born there (on account of having 
attained) the first jhana—Có loại hữu tình thân 
sai biệt nhưng tưởng đồng loại, như Phạm Thiên 
chúng vừa mới sanh lần đầu tiên (hay do tu sơ 
thiển)—See Seven stations of consciousness and 
Ñine abodes of beIngs. 


Beings different in body and different ïn 


with material 


percepfion: Such as human beings, some devas 
and some states of woe—Có loại hữu tình, thân 
sai biệt và tưởng sai biệt, như loài người, một số 
chư Thiên và một số thuộc đọa xứ —See Seven 
sfations of conscilousness and Nine abodes of 
beings. 

Beings of enlighfenmentf: Bodhisattva (skt)— 
Bồ Đề Tát Đỏa—One who has Bodhi or perfect 


wisdom as his essence. One whose beings or 
essence 1s bodhi whose wIisdom 1s resulting from 
direct perception of Truth with the compassion 
awakened thereby. Enliphtened being who 1s on 
the path to awakening, who vows to forego 
complete enliphtenment until he or she helps 
other beings attain enlightenment—Bồ Tát, một 
chúng sanh giác ngộ, và nguyện chỉ đạt được đại 
giác một khi cứu độ hết thảy chúng sanh —§ee 
Ten appellaions of  greatness of Great 
Enlightening Beings. 

Beings and all things are formed by the 
union of casual elements or facfors: Chúng 
sanh và chư pháp là tập hợp của những nhân hay 
yếu tố. 

Being free from birth in the world: Yet dying 
1n one place and being reborn In another, carrying 
on the actfivifies of enliphtening beings—Rời sanh 
thế gian, mà chết đây sanh kia khởi hạnh Bồ 
Tát—See Ten Paths Of Emancipaton Of Great 
Enlightening Beings. 

Being free from all discrimination: 
Sarvakalpanavirahtam (skQ—Viễn Ly Nhất 
Thiết Chư Phân Biệt (tách khỏi mọi phân biệt). 
Being free from all that is not good ïn 
thought, word, and deed: Ba nghiệp thân, 
khẩu, ý không có sự bất thiện—See Ten kinds of 
actions of knowledøge (6). 

Being free from grasping and rejecfion: Xa 
rời thủ xả—See Ten kinds of pure equanimity of 
enlightening beings (10). 

Beings of the hiphest virtues: Superior and 
good people—Chư A la hán và chư Bồ Tát. 
Beings with infini(e Consciousness: There 
are beings who, by transcending the Sphere of 
Space, thinking: “Consciousness 1s 
infinite,” have attained to the Sphere of Infinite 
Consciousness—Có loại hữu tình vượt khỏi hoàn 
toàn Không Vô Biên Xứ, nghĩ rằng: “Thức là vô 
biên,” và chứng Thức Vô Biên Xứ—See Seven 
síatons of consciousness and Nine abodes of 
beingss. 

Being infimate with cvil friends, and 
turning away from øood teachers: Thân cận 
ác hữu, xa lành lương sư—Evil friends are also 
called “harmful friends,” 1.e., øanøsters, tramps, 
and so on. People assoclate with evil friends and 


Infinite 


349 


gradually stray into the wrong way themselves. 
Turning away from good teachers means refusing 
to listen to the teachers” exhortatlons. Those who 
associlate with evil friends and turn away from 
good teachers will eventually be able to do all 
kinds of evil things and they act in upside-down 
ways—Ác hữu còn gọi là tổn hữu, như bọn cướp 
giật hay băng đẳng bất lương. Người nào kết giao 
với ác hữu từ từ rồi cũng đi vào tà đạo. Xa lánh 
lương sư có nghĩa là không lắng nghe những lời 
khuyên bảo của thầy tốt. Những ai thân cận với 
ác hữu và xa lánh lương sư cuối cùng đều có khả 
năng làm những chuyện tà vạy. 

Being mean or selfish in regard to the 
supreme law: Khan Lận Thắng Pháp—Ích kỷ 
trong việc truyền bá Chánh Pháp —See Parajika 
(A2). 

Beings not totally endowed with form: 
Chẳng phải có sắc tướng sinh—See Twelve 
categories of living beIngs. 

Beings not totally endowed with thoupht: 
Chẳng phẩi có tưởng sinh—See 
categories of living beIngs. 

Beings not totally lacking form: Chẳng phải 
vô sắc sinh —See Twelve categories of living 
beings. 

Beings not totally lacking thought: Chẳng 
phải không tưởng sinh—See Twelve categories 
of living beIngs. 


Twelve 


Beings of Power: Enlightening Beings are 
called Beings of Power because they have 
extensive knowledge of the ten powers—Hiệu là 
Lực Tát Đỏa, vì biết rộng thập lực—See Ten 
appellatons of greatness of Great Enlightening 
Beings. 

Being rightly concentrated: Hằng trụ chánh 
định—See Ten kinds of pure equanimity of 
enlightening beings (10). 

Being in the same division: Sabhaga (sk)—BÏ 
đồng phận. 

Being single-minded in right collection: 
Enlightening Beings are single-minded in right 
collection, without wandering attention—Một bể 
chánh niệm, không phan duyên khác lạ —See 
Ten kinds of path of Great Enlightening Beings 
@). 


Beings with thought: Tưởng tướng sanh—See 

Twelve categorIes of livine beinøs. 

Beings without thought: Vô tưởng sanh—See 

Twelve categories of living beIngs. 

Belfry (n): Tháp chuông. 

Belief (n): 

I) Sraddha (sk)—Niểm tin—Tín ngưỡng— 
Tín -See Sraddha, and Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 

2) Sraddhendriya (skÐ—Tín căn—See Twenty 
fWO TOOfS. 

Belief of the Dharma: Tín pháp ——Faith in the 

eiphtteenth of Amitabha's vows—Tin vào lời 

nguyện thứ I8 của Đức A Di Đà—See Forty- 
eipht vows of Amitabha (18) and Four dharmas 
an). 

Belief in the existence of an ego-substanee: 

Atmadrishti (sk)—Ngã Kiến —Tin vào sự hiện 

hữu của một ngã thể—See Four fundamental evil 

pASSlons. 

Belief ørowing ever stronger in Buddhism: 

Adhyasaya-bala (skt—Tăng Sinh Thâm Tâm 

Lực—See Ten kinds of powers and Ten powers 

of a Buddha. 

Believability (n): Credibility—Sự tin tưởng. 

Believable (a): Credible—Có thể tin được. 

Believe (v) in: Tin vào. 

Believe, accepf, and understand the 

Buddha?s Teaching: Great Enlightening 

Beings hear explanation of the most profound 

teaching of Buddhas relating omniscience, they 

are able by their own knowledge to deeply 
believe, accept, understand, and enfer Into it— 

Chư Đại Bồ Tát nghe Phật pháp thậm thâm tương 

ưng với nhứt thiết trí, có thể dùng tự trí thâm tín, 

nhẫn khả hiểu rõ, xu nhập. 

Believe in and be ïn accord with all that the 

Buddha says: Tin tưởng và thực hành lời Phật 

dạy —According to the Sutra In Forty-Wwo 

Sections, Chapter 39, the Buddha said: “One who 

studies the Buddha”s Way should believe In and 

be in accord with all that the Buddha says. When 
you eat honey, it Is sweet on the surface and 
sweet In the cen(er. Ït is the same with my sufras; 
only taste: the taste of 
emancipaton.—Theo Kính Tứ Thập Nhị 


there 1s one 


350 


Chương, Chương 39, Đức Phật dạy: “Người tu học 

theo con đường của Phật thì phải tin tưởng và 

thực hành những lời Phật dạy. Thí dụ ăn mật, ở 

giữa hay chung quanh bát đều ngọt. Giáo pháp 

của ta cũng vậy, đều chỉ có một vị giải thoát.” 

Believe (v) in cause and effectf: Tin vào nhơn 

quả—Believe in cause and effect is a true 

belief—Tin nơi nhơn quả là niềm tin chánh đáng. 

Believe clearly in Buddha?s wisdom: Minh 

Tín Phật Trí —To believe clearly in Buddha's 

wisdom as leading to rebirth in the Pure Land—— 

Tin tưởng rõ ràng nơi trí huệ của Phật là con 

đường dẫn đến vãng sanh Tịnh Độ. 

Believe in and entrust oneself in the 

Triratna: Tín hướng (niềm tin không chút nghi 

ngờ đối và quay về với Tam Bảo). 

Believe and ørasp: Tín thủ. 

l1) Faith as the first and leading step In the Path 
of Purification: Niềm tin được coi như là 
bước đầu tiên trên đường tu đạo thanh tịnh. 

2) Faith regarded as a hand grasping the 
precious truth of Buddha: Niềm tin được coi 
như là cánh tay hái lấy của báu Phật pháp. 

Believe and obey: Tín thuận (tin tưởng và vâng 

phục). 

Believe in the principle of cause and effect: 

Tin lý nhân quả. 

Believe and receive the doctrine: Tín Thọ— 

Receptivity and obedience of faith-ln faith 

receive and obey (usually found at the end of 

sutras)—Receptivity and obedience of faith—Có 
lòng tin nhận nơi giáo pháp. 

Believe and rejoice in the Dharma: The joy 

of faith Tín lạc (tin tưởng và hoan hỷ nơi giáo 

pháp hay niềm vui do sự tin tưởng nơi giáo pháp). 

Believe and submit oneself to: To trust—Tín 

Phục (tin và phục tùng). 

Believe and understand: Tín Giải. 

l) Faith and mnterpretation: To believe and be 
able to explain the doctrine—Tin và hiểu 
giáo lý nhà Phật. 

2) The dull or unintellectual belief: Độn căn thì 
tin, lợi căn thì hiểu. 

3) Faith of heresy, Interpretaton of 
ignorance: Tín phá tà kiến, giải phá vô minh. 


rids 


Believer (n): 
tưởng (tín đồ). 
Believers in Buddhism: Buddhiss—Son of 
Buddha——Thiện tín. 

Believers of the existence of thỉngs: Those 
who believe that things exis—Hữu biên—Những 
người tin vạn hữu hiện hữu—See Two extremes. 
Believers of the non-existence of thỉngs: 
Those who believe that nothing is self-existence 
or things cannot be said to exist—Vô biên— 
Những người tin không có gì tự hiện hữu—See 
Two extremes. 

Beleving acfion: Fainh and practice—Tín 
hành —Practice based on belief, in contrast with 
action resulting from direct apprehension of the 
doctrine; the former 1s found among the Inferlor 
ability, the latter among the mentally acute. 
Action resulting from faith (for those of Inferlor 
ability)—Tin theo giáo pháp mà thực hành, đối 
lại với y theo giáo pháp mà thực hành. Tín hành 
dành cho người độn căn, trong khi pháp hành 
đành cho kẻ lợi căn. 


Believing in consequences of acfion and not 


Disciple—Follower—Người tin 


denying causality: Tin hiểu nghiệp báo, chẳng 
chối nhơn quả—See Ten kinds of actions of 
knowledge (1). 

Believing mỉnd: Faith—Tín Tâm—A believing 
mind which receives without doubtinpg—Tin theo 
pháp mà mình được nghe mà không có lòng nghi 
ngờ —See Four kinds of faith and Five right 
obJects of faith. 

Believing that nothing ïs self-existence: Vô 
biên—Those who believe that nothing 1s self- 
existence or things cannot be said fo exIst— 
Những người tin không có gì tự hiện hữu —See 
Two extremes. 

Believing that there is some enfity that 
exists forever: Eternalism—Biên kiến—Vĩnh 
cửu —Immortality—Believing that there ¡is true 
existence of real being in obJects—Thường biên 
kiến, tin rằng có sự hiện hữu thật của sự vật, và 
có những thứ hiện hữu đời đời —See Two 
©exfreme views. 

Believing that there is true existence of real 
being in objectfs: Eternalism—Immortality— 
Biên kiến—Vĩnh cửu —Believing that there ¡is 


351 


some entity that exists forever— Thường biên 

kiến, tin rằng có sự hiện hữu thật của sự vật, và 

có những thứ hiện hữu đời đời—See Two 
©extreme views. 

Believing that thỉngs exist: Hữu biên—Those 

who believe that things exist—Những người tin 

vạn hữu hiện hữu—See Two extremes. 

Believing and understanding: Abhimukti 

(skÐ——Faith and interpretation—Tín Giải. 

l) Faith and ¡interpretation: To believe and 
understand or explain the doctrine—Tin và 
hiểu giáo lý nhà Phật. 

2) The dull or unintellectual belief: Độn căn thì 
tin, lợi căn thì hiểu. 

3) Faith of heresy, Interpretaton of 
ignorance: Tín phá tà kiến, giải phá vô minh. 

Bell: Chuông—There are five kinds of bells used 
by the Shingon ¡in Japan—Đại hồng chung: The 
great bell—Có năm loại chuông được dùng trong 
trường phái Chân Ngôn tại Nhật—See Five kinds 
of bells. 
Bell at dusk: Hôn CỔ— The drum, at dusk—— 
Loại trống để đánh báo hiệu giờ khắc buổi tối (ba 
hồi trống mỗi hồi đánh 120 đùi). 
Bellowing yaksa: Varanada (sk)—Bà La Na 
Đà—A kind of yaksa which makes the loud deep 
hollow sound as that of a bull—Một loại Dạ Xoa 
có tiếng rống như bò rống. 
Bell sounds: Chung thanh (tiếng chuông). 
Bell tower: Lầu chuông. 
Bclly: Cái bụng. 
Belly-Hungry ghosts: Bụng-Ngạ quỷ—When 
the person”s belly 1s the last to remain warm, the 
spirit of that person has been reborn among 
hungry ghosts—Khi điểm nóng sau cùng trong 
thân thể là bụng, thì thần thức của người ấy đã 
sanh làm nga quỷ. 

Belonging: Thuộc về. 

Belonging to the four directions: Caturdisa 

(sk)—Chiêu đề. 

Belonging to oneself: Attaniya or Atmaniya 

(p—-Atmiya (sk)—Mine—Ngã Sở (cái thuộc về 

của tôi hay cái do ta sở hữu). 

Beloved (a): Được yêu quý. 

Below to transform all beings: Hạ hóa chúng 

sanh—This is one of the great vows of a 


rids 


Bodhisattva. One other great vow 1s “Above to 
seek Bodhi”—Đây là một trong những đại 
nguyện của một vị Bồ Tát. Một đại nguyện khác 
là “Thượng cầu Bồ Đề.” 

Benares (skt): Another name for Varanasi, a city 
1n northern India. Also called Kasi. Most holy city 
1n India and Iimportant in Buddhism. The Buddha 
preached his first sermon In Sarnath, on the 
outskirts of Benares—Ba La nại, tên khác của 
thành Varanasi, cũng còn gọi là Kasi, thuộc vùng 
Bắc Ấn. Thành phố thiêng liêng nhất của Phật 
giáo, nơi Đức Phật đã thuyết giảng bài pháp đầu 
tiên là ngoại ô của thành Ba La Nại. 
Benefactor: Danapati (skQ—Almsgiver—Lord 
of charity—Patron of Buddhism—Đàn chủ (thí 
chủ). 

Benefactor of Buddhism: Chúng Hựu—Vị hộ 
pháp —Protector of Buddhism. 

Beneficial (a): Có lợi. 

Beneficial action: Artha-carya (sk—Lợi Hành 
Nhiếp —Useful conduct, or deeds— 
Conduct profitable to others—Beneficial conduct 
which helps others love and receive the truth— 
Lợi Hành Nhiếp hay khởi thiện hành về thân 
khẩu ý để làm lợi cho người khác để họ nhiếp thụ 
chân lý—See Four elements of popularIty. 
Beneficial advice: Lời khuyên bổ ích. 
Beneficial concord: Lợi Hòa Đồng Quân—One 
of the six points of reverent harmony or unity In a 
monastery or convent or sixfold rules of conduct 
for monks and nuns In a monastery which the 
Buddha taught in the Mahaparinibbana Sutta and 
Sangiti Sutta—Một trong sáu điểm sống chung 
hòa hợp trong tự viện mà Đức Phật đã dạy trong 
Kinh Đại Bát Niết Bàn và Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh—See Six fold rules of 
conductfs for monks and nuns In a monasftery. 
Beneficial services: Nhiêu ích hạnh —-One of 
the ten lines of actions of a Bodhisattva—Một 
trong mười hạnh của chư Bồ Tát —See Ten 
necessary practices of a Bodhisattva. 

Benefi: Lợi ích The dual advantages or 
benefits—Có hai loại lợi ích —See Dual benefits. 
Benefit (v) all beings: Lợi Sanh—To benefit all 
the living, which 1s not limited to men or this earth 
life—Lầm lợi lạc cho hết thầy chúng sanh, không 


useful 


352 


giới hạn vào con người hay chúng sanh trên trần 
thế nầy mà thôi. 

Benefit beings with the power of unfailing 
progress: Lợi Lạc Tinh Tấn— Chuyên cầu giáo 
hóa chúng sanh mà không nhập vào thế tục—See 
Three kinds of vigor. 

Benefts of the Buddha?s teachings surely 
gained by all  sentient beings: The 
Enliphtening Beings see that all sentient beings 
who receive the teaching of Buddha will surely 
gain benefi—Bồ Tát quán sát thấy tất cả chúng 
sanh được Phật giáo hóa đều chắc được lợi ích— 
See Ten reasons why Great Enlightening Beings 
smile and make a promise In their hearts to tame 
and pacIfy sentient beings. 

Benefts of Buddhism: The blessing of 
Buddhism—Pháp Lợi (phúc lợi mà Phật pháp 
mang lại cho chúng sanh). 

Benefift men and devas: Lợi lạc nhân thiên. 
Benefit (v) other living beings: Làm lợi ích 
cho chúng sanh khác. 

Beneft others without asking for anything 
in return: Làm việc lợi ích cho người mà chẳng 
cần trả ơn—See Twelve kinds of people who 
have truly good heart and genuine øgIving. 
Benefits for those who sculpt or paint an 
image of Earth Store Bodhisattva, either ïn 
gold, silver, copper, or iron: Lợi Ích Cho 
Những AI Tô Vẽ Hay Tạc Tượng Thờ Ngài Địa 
Tạng Bồ Tát, hoặc bằng vàng, bằng bạc, đồng 
hay sắt —According to the Sutra of the Past Vows 
of Earth Store Bodhisattva, Chapter eleven, the 
Dharma Protection of an Earth Spirit, the Earth 
Sprrit Firm and Stable spoke to the Buddha and 
said: “World Honored One! As I regard the living 
beings of the present and future, I see those who 
make shrines of clay, stone, bamboo, or wood and 
set them on pure ground ¡n the southern part of 
their dwellings. They place within the shrines an 
1mage of Earth Store Bodhisattva, either sculpted, 
paInted, or made of gold, silver, copper, or Iron. 
They then burn incense, make offerinss, behold, 
worship, and praise him. Such people will receive 
ten kinds of benefits—Theo Kinh Địa Tạng Bồ 
Tát Bổn Nguyện, Phẩm thứ Mười Một, ngài Kiên 
Lao Địa Thần bạch cùng Đức Phật rằng: “Bạch 





đức Thế Tôn! Con xem xét chúng sanh ở hiện tại 
nay và về vị lai sau nầy, nơi chỗ sạch sẽ ở 
phương nam trong cuộc đất của mình ở, dùng đất 
đá tre gỗ mà dựng cất cái khám cái thất. Trong 
đó có thể họa vẽ, cho đến dùng vàng, bạc, đồng, 
sắt đúc nắn hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt 
hương cúng dường, chiêm lễ ngợi khen, thời chỗ 
người đó ở được mười điểu lợi ích. Những gì là 
mười điều?”—See Ten kinds of benefits for those 
who sculpt or paint an Iimage of Earth Store 
Bodhisattva, either 1n gold, silver, copper, or Iron 
and Twenty-eipht ways of benefit for those who 
pralse, øaze upon, and worship the Iimage of the 
Earth Store Bodhisattva. 

Benefitting miỉnd: Ích Tâm (tâm lợi tha)—See 
Ten dwelling minds. 

Benefitting both oneself and others: Loại 
người hành tự lợi và hành tha lợi —Here a man 
who works for one”s own good as well as for the 
good of others. It Is he who strives for the 
aboliion of evil houghts from mind and at the 
same time help others to be good—Đây là loại 
người phấn đấu loại bỏ những tư tưởng xấu trong 
tâm mình, đồng thời giúp người khác làm điều 
thiện—See Four types of persons (B). 
Benefitting neither oneself nor for others: 
Here a man who works neither for his own good 
nor for the øood of others. It is he who neither 
strives for the abolition of his own weaknesses, 
nor does he encourage others to abolish others 
weaknesses, nor does he do any service tO 
others—Loại người không hành tự lợi, mà cũng 
không hành tha lợi. Đây là loại người không đấu 
tranh để loại bỏ nhược điểm của chính mình, 
cũng chẳng khuyến khích người khác loại bỏ 
nhược điểm, cũng không phục vụ người khác— 
See Four types of persons (B). 

Benefiting oneself: Tự lợi —Benefiting oneself 
(Himayan seeks only one”s own benefit)— Trường 
phái Tiểu Thừa chỉ mong cầu tìm lợi ích cho 
chính mình—See Dual benefits. 

Benefitting oneself, but not others: Loại 
người hành tự lợi, không hành tha lợ —Here a 
man who works for his own good, but not for the 
good of others. It Is he who strives for the 
abolition of greed, hatred and delusion in himself, 
but does not encourage others to abolish greed, 





353 


hatred and delusion, nor does he do anything for 

the welfare of others—Đây là loại người chỉ phấn 

đấu loại bỏ tham, sân si cho chính mình, mà 
không khuyến khích người khác loại bỏ tham sân 
si, cũng không làm gì phúc lợi cho người khác— 

See Four types of persons (B). 

Benefitting others: Parahita (skt)—Lợi Tha. 

1) Lợi tha: Bodhisattva seeks both one”s own 
benefit and that of others, or personal 
1mprovement the Iimprovement of 
others—Bồ Tát mong cầu tự lợi và lợi tha— 
See Dual benefits. 

2) To benefit think the 
happiness and well-being of others—Làm lợi 
hay mang lại lợi ích cho tha nhân (người 
khác). Nghĩ đến hạnh phúc và lợi lạc của 
người khác. 

3) In order people the 
Bodhisatvas assume various forms: Để làm 
lợi lạc cho chúng sanh, chư vị Bồ Tát mang 
lấy nhiều hình tướng khác nhau. 

Benefitting others, but not for oneself: Loại 

người hành tha lợi, không hành tự lợi—Here a 

man who works for the good of others, but not for 

his own good. It is he who encourages others to 
abolish human weaknesses and do some services 


for 


others: To about 


tO benefit other 


to them, but does not strive for the abolition of his 
own—Đây là loại người chỉ khuyến khích người 
khác loại bỏ nhược điểm và phục vụ họ, nhưng 
không tự đấu tranh để loại bổ nhược điểm của 
chính mình (năng thuyết bất năng hành)—See 
Four types of persons (B). 

Benefitting others without hope of return: 
Lầm lợi cho kẻ khác mà không mong đền đáp— 
See Seven riddances. 

Benevolence (n): Avyapada (skÐ—— 
Benevolent—Clemency—Goodness—=Nhân từ 
(sự bao dung). 

Benevolence is what makes a man a man; 
righteousness is what ïs in conformity with 
reason: Lòng nhân khiến cho con người là con 
người; còn đạo nghĩa luôn thích hợp với lẽ phải 
(Nhân giả nhân dã, nghĩa giả nghi đã). 
Benevolence towards all living beings with 
no expectafion of reward: Lợi ích chúng sanh 
không mong báo đáp—See EiIght perfections. 


Benevolent (a): Nhân từ—Hiển hậu —Từ Bi— 

See Compassion. 

Benevolent agency: Hội từ thiện. 

Benevolent and Honored One: Nhân Tôn 

(Đức Phậ0). 

Benevolent king: Nhân vương—Buddha. 

Benevolent  kỉing sufra: Karunikaraja- 

Prajnaparamia-Sutra (skÙ—Kinh Nhơn Vương 

Bát Nhã Ba La Mật The sutra stressed on the 

“Buddha wisdom” for rulers to maintain security 

and welfare for the country. The sutra was 

translated Into Chinese by Kumarajiva—Kinh 

nhấn mạnh đến “Trí huệ Phật” trong việc duy trì 

an ninh phúc lợi trong quốc gia. Kinh được Ngài 

Cưu Ma La Thập dịch ra Hán tự. 

Benna (jap): Sự Tịnh A (1162-1238) của Phật 

giáo Nhật Bản. 

Bennen (jap): Sư Biện Viên của Phật giáo Nhật 

Bản (1202-1280). 

Be ordained: Được gia nhập giáo đoàn. 

Bequeath (v): Để lại. 

Beseech (v): Cầu khẩn—Cầu xin. 

Beseech someone to do something: Cầu xin ai 

làm việc gì. 

Beseeching all Tathagatas to rain down the 

saving law: Cần Giảng—See Nine suitable 

Sfages In religIous serVvIces. 

Besmirch one”s name: Làm ô danh. 

Best: Tốt đẹp nhất. 

Best medicine ïn life: Take refuge ¡in the 

Dharma as the best medicine 1n life—Quy y Pháp 

thần y lương dược—See Take refuge in the Triple 

Gem. 

Bestow (v): Cúng dường——To present or to ø1ve a 

gif—To offer—To endow. 

Bestow a blessing on someone: To bless 

someone—Ban phúc cho a1. 

Bestow the commandmenfs on a disciple: 

Phát giới (ban giới luật cho đệ tử). Phát giới cho 

đệ tử, để họ lấy đó mà tu trì. 

Bestow a favour øn Bless 

someone——Ban phúc cho aI. 

Bestow food: Thí Thực. 

I) To bestow food on monks and nuns: Cúng 
dường thức ăn cho chư Tăng Ni. 


someone: 


354 


2) To bestow food on hungry ghosts: Bố thí thức 
ăn cho quỷ đói. 

Bestow an honor on someone: Tặng ai vinh 

dự. 

Bestow something on someone: 

someone somethinge—Ban tặng ai cái gì. 

Bestow the transforming truth: Thí hóa (ban 

cho chân lý chuyển hoá). 

Bestowal of all acquired merits: Hồi 

Hướng—See Five sfages In a penitential service 

q1) @®). 

Bestower (n): Người cúng dường —Chư Bồ Tát 

là những vị ban tặng cho khắp thế gian những 

việc thiện lành —Bodhisattvas are bestowers of 
all good things 1n the world. 

Bestower of fearlessness: Thí Vô Úy—See 

Charity of fearlessness and Three kinds of dana. 

Bestowing: Dana (skt—Almsgivine—Gift— 

Givinge—Bố thí —See Dana. 

Bestowing of confidence: Abhaya-dana (skÙ— 

Charity of fearlessness—GIft of fearlessness— 

See Charity of fearlessness and Three kinds of 

dana. 

Bestowing of courage or confidenee: Vô úy 

thí —Giving courage to someone—Giving of 

fearlessness—Abhaya-dana (skÐ—Courage 

(unfearful—not  dangerous—secure—fearless— 

undaunted—peace—safety——securIfy)-ø1Ving—— 

The bestowing of confidence by every true 

Buddhist, I.e. that none may fear him——Absence 

or removal of fear, one of the three forms of 

giving—Một trong tam thí, đem cái vô úy bố thí 
cho người. 

Bestowing one°s meri(s on others: Hồi Hướng 

Tâm—See Ten dwelling minds. 

Bestowing-Opening-Abrogating: Thí Khai 

Phế—According to the Lotus Sutra, this is a term 

which the T”len-T”ai sect used to indicate the 

three periods of Buddha”s teaching—Theo Kinh 

Pháp Hoa, đây là từ mà tông Thiên Thai dùng để 

chỉ ba thời giáo thuyết của Đức Phật. 

l) Bestowing the truth in Hinayana and other 
partial forms: Thí Thời —Trước thời kỳ Pháp 
Hoa, Đức Phật đã nói về Tam thừa giáo, đây 
Ngài chỉ dùng phương tiện thiện xảo để giúp 
người đi vào Chánh Đạo Nhất Thừa Giáo, 
nên gọi là “vị thực thí quyển”. 


Offer 





2) Opening of the perfect truth like the Lotus, as 
1n the Lotus Sutra: Khai Thời —Thờ kỳ Đức 
Phật “khai quyền hiển thực” để giúp chúng 
sanh hiểu rõ Tam Thừa chỉ là phương tiện 
của Nhất Thừa. 

3) Abrogating the earlier imperfect forms: Phế 
Thời—Đức Phật chỉ dạy nên “phế quyền lập 
thực” một khi đã biết rố Tam Thừa chỉ là 
phương tiện cho Nhất Thừa. 

Betik (skt): Phát Địa—Name of a small country 

in North India at the time when Hsuan-Tsang 

visited the Western counfries, around 627 A.D.— 

Tên của một xứ nhỏ ở vùng Bắc Ấn trong thời 

Ngài Huyễn Trang hành hương các xứ Tây Vực, 

khoảng năm 627 sau Tây lịch. 

Betray (v): Phản bội. 

Betrayal (n): Sự phản bội. 

Betrayer (n): Kẻ phản bội. 

Between slack and taut: Không căng không 

chùng—According to the Suữa In Forty-Two 

Sections, Chapter 34, one evening a Sramana was 

recitng the Sutra of Bequeating the Teaching by 

Kasyapa Buddha. His mind was mournful as he 

reflected repenfantly on his desie to retreat. The 

Buddha asked him: “When you were a 

householder In the past, what did you do?” He 

replied: “I[ was fond of playing the lute.” The 

Buddha said: “What happened when the strings 

were slack?” He replied: “They did not sound 

good.” The Buddha then asked: “What happened 
when the strings were taut?” He replied: “The 
sounds were brief.” The Buddha then asked 
again: “What happened when they were tuned 
between slack and taut?” He replied: “The sounds 

carried.” The Buddha said: “lt 1s the same with a 

Sramana who studies the Way. If his mind 1s 

harmonious, he can obtain (achieve) the Way. If 

he 1s impetuous about the Way, this 

Impetuousness will tre out his body, and If his 

body 1s tired, his mind will give rise to afflictions. 

If his mind produces afflictions, then he will 

retreat from his practice. If he retreats from his 

practice, It will certainly increase his offenses. 

You need only be pure, peaceful, and happy and 

you will not lose the Way.”—Theo Kinh Tứ Thập 

Nhị Chương, Chương 34, có một vị sa Môn ban 

đêm tụng kinh Di Giáo của Đức Phật Ca Diếp, 


355 


tiếng ông buồn bã như tiếc nuối muốn thối lui. 
Đức Phật liền hỏi: “Xưa kia khi ở nhà ông thường 
làm nghề gì?'? Ông đáp: “Bạch Thế Tôn, con 
thích chơi đàn cầm.” Đức Phật hỏi tiếp: “Khi dây 
đàn chùng thì ông làm sao?” Ông bèn trả lời: 
“Bạch Thế Tôn, khi dây đàn chùng thì đàn 
không kêu được.” Phật hỏi lại: “Khi dây đàn 
căng quá thì ông làm sao?? Ông đáp: “Bạch Thế 
Tôn, khi đàn căng quá thì mất tiếng.” Phật lại 
hỏi: “Không căng không chùng thì sao?” Ông 
đáp: “Bạch Thế Tôn, khi dây không căng không 
chùng thì tiếng kêu tốt với âm thanh đầy đủ.” 
Đức Phật bèn dạy: “Người sa Môn học đạo lại 
cũng như vậy, tâm lý được quân bình thì mới đắc 
đạo. Đối với sự tu đạo mà căng thẳng quá, làm 
cho thân mệt mỏi, khi thân mệt mỏi thì tâm ý 
sanh phiền não. Tâm ý đã sanh phiển não thì 
công hạnh sẽ thối lui. Khi công hạnh đã thối lui 
thì tội lỗi tăng trưởng. Chỉ có sự thanh tịnh và an 
lạc, đạo mới không mất được.” 
Bewildered: Bối 
Embarrassed—Abashed. 
Bewilderment: Hoang mang bối rối. 
Bewilderment of mỉnd: Citta-vaikalya (skt— 
Tâm hoang mang bối rối. 

Bewitch (v): Làm mê hoặc——To fascinate. 
Bewitchment (n): Sự làm cho mê hoặc. 

Beyond (prep): Ở bên kia. 

Beyond the border of: Vượt khỏi biên giới 
của... 

Beyond compare: Tuyệt Đối— Vượt ra ngoài sự 
so sánh—Absolute——Absolutely—Outstanding—— 
Supreme—Special—The Absolute 1s the Reality 
of the appearances. The Absolute Is always of 
uniform nature. Nirvana or the Absolute Reality 
ISÃ not somethng produced or achieved. 
According to the Madhyamaka philosophy, 
Candrakrrtl, to the saints, the Absolute Is Just 
silence, for It Is Inexpressible by speech. There 
are many words used for the Absolute—Tuyệt 
đối là thực tại của những hiện tượng. Tuyệt đối 
luôn luôn có bản chất đồng nhất. Niết bàn hoặc 
thực tại tuyệt đối không phải là thứ gì được tạo 
sanh hoặc thành tựu. Theo triết học Trung Quán, 
Nguyệt Xứng cho rằng với các bậc Thánh giả thì 
Tuyệt Đối chỉ là sự im lặng, vì nó là cái gì bất 


rối—Disconcert— 


khả thuyết hay bất khả diễn đạt bằng lời. Có rất 
nhiều chữ để mô tã về Tuyệt Đối. 


l) Suchness: 'Tathata (skÙ Như thị—Chân 
Như. 

2) Void: Sunyata (skÐÙ—Emptiness—Không 
tánh. 

3) Nirvana: Nibbana (p)—Nirvana (skÐ—Niết 
Bàn. 


4)_ Non-dual: Adraya (sk)—Bất nhị. 

5) Unproduced: Anutpamna (skt—Bất sanh. 

6) The realm of non-discrimination: Nirvikalpa 
(skÐ—Cõi vô phân biệt. 

7) The true nature of dharma or the essence of 
being: Dharmadhatu or Dhamrata (skt—Bản 
thể của pháp—Bản chất của vật tổn hữu. 

8) The inexpressible: Anabhilapya (skÙ)—Bất 
khả diễn đạt. 

9) Thatness: Tattva (skU—Đích thực như nó 
đang là. 

10) Free of verbalizaion and plurality: 
Nisprapanca (sk)—Không thể diễn tả bằng 
ngôn từ hay hý luận. 

11) That which really 1s: Yathabhuta (sk—Như 
thực —Cái thực sự đang là. 

12) The true reality: Bhutata or Bhutatathata 
(sk)—Chân đế. 

13) Truth: Satya (skÙ——Chân lý. 

14) The womb of Tathagatas: Tathagata-garbha 
(skÐ—Như Lai Tạng. 

15) Realty which one must realize with 
oneself: Aparapratyaya (skt)——Thực tại mà ta 
phải tự thể nghiệm trong nội tâm. 

Beyond comprehension: Bất khả tư nghì. 
Beyond concepftion: Acintya (sk)—Bất Tư 
Ngh -Beyond thought and words—See Four 
1nconceIvables. 
Beyond the condition of thinking: Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ —Vượt ra ngoài vòng suy nghĩ 
hay không suy nghĩ—See Nine kinds of non- 
action (A). 
Beyond definition: Vượt ra ngoài định nghĩa— 
The bhutatathafa in I1ts Inexpressible form. The 
bhufatathata 1s beyond definition, and cannot be 
described contrast with the 
bhufatathata In 1fs expressible form (y ngôn)—Ly 
ngôn (không thể diễn tả được bằng lời, ngược lại 
với Y ngôn là chân như có thể diễn tả được). 


In words, ïn 


356 


Beyond description: Thắng Nghĩa—Which 





surpasses  mere earthly Ideas; superlative; 
inscrutable—Không thể giải thích bằng lời hay 


đối lại với lời của thế tục mà gọi là thắng nghĩa 
(diệu lý sâu xa vượt hơn hẳn lý thời gian thế tục). 
Beyond the grave: Bên kia nấm mồ (bên kia 
thế giới). 

Beyond human beings” power to change: 
Vượt ra ngoài sức thay đổi của con người. 
Beyond laying hold of: Bất khả đắc. 

Beyond learning sfage: Vô học—No more 
learning or sfriving for relipIous achievement 1s 
needed when one reaches this staøe. 

Beyond mentation things: Những điều không 
thể nghĩ bàn (bất khả tư nghì)—According to the 
Sastra on the Prajna-Paramita Sutra, there are 
live thoupht-surpassing or 
beyond mentation things—Theo Trí Độ Luận, có 
năm thứ bất khả tư nghì —See Five inconceivable 
things. 

Beyond one”s strength: Quá sức. 

Beyond study: Asaika (skÙ—Vô Học—No 
longer learninge—Beyond study—Beyond 
learning stage refers to the staøe of Arhatship In 
which no more learning or striving for religlous 
achievement ¡is needed (when one reaches this 
staøe). The state of arhatship, the fourth of the 
sravaka sftages; the preceding Sfages 
requiring study; there are nine grades of arhats 
who have completed their course of learnine—— 
Không cần phải học nữa. Khi đạt tới giai đoạn 
nầy, hành giả không cần phải học hay cố gắng 
thành tựu theo tôn giáo. Đây là giai đoạn của bậc 
A La Hán, giai đoạn thứ tư trong Thanh Văn 
Thừa, ba giai đoạn trước là hữu học—See Nine 
grades of arhats. 

Beyond thought or description: Bất khả tư 
nghì —Beyond thought Or 
Inconceivable—Beyond thought 
Beyond conception. 

Beyond thought or non thought: Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng —The fourth formless realms— 
Chúng sanh hữu tưởng vô tưởng xứ—See Nine 
realitles. 

Beyond thought or word: Acintya (sk)—Bất 
khả tư nghì —See Beyond conception. 


Inconceivable or 


three 


discussion—— 
and words— 


Beyul: Also called Payul or đPal yul, one of the 

major monasteries of the Nyingmapa order of 

Tibetan Buddhism, located in Khams and founded 

1n the seventeenth century by Rikdzin Gunsang 

Sherap—Cũng còn được gọi là Payul or dPal yul, 

một trong những tự viện chính của trường phái 

Nyingmapa của Phật giáo Tây Tạng, tọa lạc tại 

tỉnh Khams và được Rikdzin Gunsang Sherap xây 

dựng vào thế kỷ thứ 17. 

Bhadanta (skt): Bà Đàn Đà . 

l) Great virtue: Đại Đức—Praised worthy— 
Blessed, of great virtue. 

2) A term ofrespect for a Buddha, or for monks: 
Một từ tôn kính để gọi Đức Phật hay các vị 
sư. 

Bhadda (skt): Name of the wife of Mahakasyapa 

before he renounced the world—Bạt đà Nữ, vợ 

cũ Tổ sư Maha Ca Diếp trước khi ngài xuất gia. 

Bhaddiya (skt): Bhadrika—Bạt Đề Lê Ca—Bà 

Đề—Bà Để Lợi Ca—-One of the first five 

disciples of Sakyamunl, said to be a son of king 

Amrtodana (also father of Anuruddha)—Một 

trong năm Tỳ Kheo đệ tử đầu tiên của Đức Phật 

Thích Ca Mâu N¡, người ta nói ông là con của vua 

Cam Lộ Vương (cũng là cha của A Nậu Lâu Đà). 

Bhadra (skt): 

l)  August—Auspicious—Beautiful—Blessed— 
Dear—Excellent—FaIr—Fortunate—— 
Frilendly——Good—Graclous—Happy—— 
Kind——Lovely——Pleasant—Prosperous—— 
Virtuous—Hiễn. 

2) Bát Đà La Tỳ Ha La—Name of a famous 
vihara 
Hsuan-Tsang visited the Western countries, 
around 627 A.D.—Tên của một xứ nhỏ ở 
vùng Bắc Ấn trong thời Ngài Huyền Trang 
hành hương các xứ Tây Vực, khoảng năm 
627 sau Tây lịch. 

Bhadradatta (skQ: Bạt Để Đạt Đa—Tên của 

một vị vua Ấn Độ—Name of an Indian king. 

Bhadrakalpa (kt): Ba Đà Kiếp — Nhơn Hiển 

kiếp Thiện Kiếp The age in which we are 

living now—Good Kalpa—Lucky kalpa—The 
present kalpa—The present period. It 1s to last 

236 million years, but over I5I million have 

already elapsed. There are one thousands 

Buddhas, Sakyamumi was the fourth and Maitreya 


in North India at the time when 


357 


will be the 995” to succeed him—Thời đại mà 

chúng ta đang sống (kiếp đã qua là Trang nghiêm 

Kiếp, kiếp sắp tới là Tinh Tú Kiếp). Hiền kiếp 

kéo dài 236 triệu năm, nhưng chúng ta đã trải qua 

151 triệu năm. Trong một ngàn vị Phật Hiền Kiếp 

thì Phật Thích Ca là vị thứ tư và Phật Di Lặc là vị 

thứ 995 nối tiếp. 

Bhadrakalpa sufra (skt: Sutra of the Lucky 

Kalpa—Kinh Hiển Kiếp (Kỷ nguyên hạnh 

phúc}—See Bhadra-kalpika-sutra. 

Bhadra-kalpika-sutra (skÐ: Sutra of the Lucky 

Kalpa—Kinh Hiển Kiếp (Kỷ nguyên hạnh 

phúc —A Mahayana sutra that contains the 

legends of the thousand buddhas of the fortunate 
age, of which Sakyamuni is the fifth. It 1s the 
prototype of those sutras that focus on the 
lepgendary lives of the buddhas, bodhisattvas, 
saints and deities—Nói về truyền thuyết một 
nghìn đức Phật vào kỷ nguyên hạnh phúc, trong 
đó Phật Thích Ca đứng hàng thứ năm. Mục đích 
kinh muốn nhắc lại cuộc đời tuyệt vời của chư 

Phật, Bồ Tát và Thánh chúng. 

Bhadra-kumbha (skQ: Hiển Bình—Thiện 

Bình—Bình Như Ý—Hữu Đức Bình—Auspicious 

Ja—Magic bottle, from which all good things 

may be wished—Bình Kiết Tường, từ đó chúng ta 

có thể cầu mọi chuyện thiện lành. 

Bhadrapada (skÐ: Bạt Nại La Bà Nã—Tháng 

thứ sáu bên Ấn Độ —The sixth Indian month— 

See Twelve Months of a Year in India (6). 

Bhadrapadamasa (skt: Prausthapada (skt)— 

Between the months of August and September—— 

Bà Nại La Bà Nại Ma Tẩy, một trong Thập Nhị 

Nguyệt—See Twelve Months of a Year in India 

(6). 

Bhadrapala (skt): Bạt Pha—Hiễn Hộ. 

l) Name of Bhadrapala Bodhisatva. A 
Bodhisatva who with 500 others slighted 
Sakyamunl In a previous existence, was 
converted and became a Buddha. One of the 
great lay disciples of the Buddha, who kept 
the faith at home at the time of the Buddha—— 
Tên của Bồ Tát Hiền Hộ. Vị Bồ Tát tại gia. 
Vị Bồ Tát đã cùng với 500 vị khác khinh hủy 
Phật trong một tiền kiếp, về sau quy-y Phật 
và trở thành Phật. Ông là một trong những 





đại đệ tử tại gia của Phật trong thời Phật còn 
tại thế. 

2) An Iimage of Bhadrapala 1s kept In the 
monastie bathroom: Hình tượng của Hiền Hộ 
thường được đặt trong phòng tắm của tự viện. 

Bhadrapala-Bodhisattva (kU: Hiển hộ Bồ 

Tát. 

Bhadraruci (skt): Bạt La Lâu Chi—A monk of 

west India, of great subtlety and reasoning pOWer; 

he opposed an arrogant Brahman, who, defeated, 
sank alive Into hell—VỊ Tăng vùng tây Thiên 

Trúc, người có tài lý luận tinh tế, người đã đánh 

bại người Bà La Môn ngạo mạn (vì quá ngạo 

mạn mà vị Bà La Môn nầy lúc còn sống mà khổ 
não như đã bị rơi vào địa ngục vậy). 

Bhadrayaniya (skt): Hiền Trụ Bộ. 

Bhadrika (skU): Bạt Để —One of the first five 

đisciples of the Buddha—Một trong năm đệ tử 

đầu tiên của Đức Phật See Eirst Five of 

Buddhaˆs Converts. 

Bhaga (sk): Bà Già—Một phần hay một phân 

chi—A portion, division, fraction. 

Bhagal (skÐ: Bột Già Di—According to Eitel in 

The Dictionary of Chinese-English Buddhist 

Term, Bhagal 1s a city south of Khotan with a 

Buddha-statue which exhibits all the thirty-two 

signs (laksanam), brought there from Cashmere—— 

Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, 

Bột Già Di là một thành phố nằm về phía nam 

Khotan, nơi có tượng Phật với đủ đầy 32 tướng 

tốt, được mang đến đây từ Cashmere. 

Bhagava (skt: Lokajyestha (skÙ—Thế Tôn— 

World Most Venerable or Lokanatha—Lord of 

worlds—World”"s Honored One—One of the ten 

epithets of a Buddha—Tôn hiệu của Đức Phật, vị 
có đủ muôn đức được thế gian tôn trọng. Một 
trong mười danh hiệu của Phật—See Bhagavan. 

Bhagava-dharma (skt): Ca Phạn Đạt Ma—Già 

Phạm Đạt Ma——An Indian monk who translated 

the “KuanYimn with Great Compassion of 

Thousand-Arms-and-Thousand-Eyes” Sutra (the 

Avalokitesvara's øreat compassion heart dharani) 

1n Chinese during the Tang dynasty—Một vị 

Tăng người Ấn Độ đã dịch quyển Kinh “Thiên 

Thủ Thiên Nhãn Đại Bi” (chú Đại Bi Tâm) sang 

Hoa ngữ vào thời nhà Đường. 


358 


Bhagavad-Gita (sk: The Lords Song—A 
complete treatise on spiritual development along 
the lines of Karma Yoga, the way of Ripht 
Action. 

Bhagavan (k0: Thế Tôn—Buddha—World- 
Honored One—Bhagavan 1s a Sanskrit term In 
anclent Indian religion used to name sages. The 
term 1s also used for an epithet of the Buddha, 
often translated as “Lord” or “Blessed One.” It is 
derived from the Sanskrit root BhaJ, meaning 
“fortunate,” “illustrious,° 
the most common form of address for Sakyamuni 
Buddha in Buddhist sutras—Bhagavan là một từ 
Bắc Phạn được dùng trong tôn giáo thời cổ của 
Ấn Độ để gọi các bậc Hiển Thánh. Từ này cũng 
được dùng để nói về danh hiệu của Đức Phật, 
thường dược dịch là “Đấng tôn kính.” Nó có 
nguồn gốc từ chữ “Bhaj” có nghĩa là “tôn kính.” 
Đây là hình thức để gọi Phật thông dụng nhất 
trong các kinh điển Phật giáo. 

Bhagavat (sk): Bhagavan (skĐ—Bạt Dà 
Phạm—Thế Tôn—The Holy Lord—The Blessed 
One—The World Honoured One who 1s holy, 
venerable, adorable, divine, and glorious. 
Bhagavan 1s another name for the Buddha from 
the Sanskrit “Bhagavan.” The honored within and 
outside of this world—Đức Thế Tôn, bậc thánh 
thiện, tôn quý... Bạt Già Phạm là một tên khác 
của Phật. Nguyên văn chữ Phạn là Đấng Thế Tôn 
cả trong lẫn ngoài thế giới nầy. 

Bhaichad (sktÐ: Medicine—Bất sái (dược). 
Bhaichadjyaguru: Dược Sư Lưu Ly Quang 
Phật—See BhaishaJya-Guru-Buddha. 
Bhaichadjyaradja: Dược Vương Bồ Tát. 
Bhaichadjyaradja-Samudgata: Dược Thượng 
Bồ Tát. 

Bhaichajya-Guru-Buddha: Phật Dược Sư— 
See Bhaishajya-Guru-Buddha. 

Bhairava (skQ: Bội La Phược—-The terrible 
name of Siva, also of Visnu and other devas, and 
of the guardian spirits of the Buddhist order—Tên 
của các vị Thần Siva, Visnu, hay các chư Thiên, 
hay của Kim Cang Thần. 

Bhaisajya Buddha (skt): Dược vương Phật. 
Bhaisajyaguru: The Buddha of Medicine—The 
Healing Master—Phật Dược Sư—AIso called 
Medicne Teacher or Medicine King. The 


, 


or “venerable.” This Is 


“Medicne Buddha” who in many Mahayana 
traditions 1s particularly associated with healing. 
He 1s offen pictured Iconographically as holding 
healing herbs In one hand and medical treafises In 
the other. In the BhaisJjyaguru-sutra he 1s said to 
have made twelve gøreat vows In a previous life, 
several of which Indicate his desire to focus on 
healing physical ailments that afflict sentient 
beings. The Buddha of Medicine, who heals all 
diseases, including the disease of ipnorance. His 
1mage 1s often at the left of Sakyamuni Buddha'”s, 
and he 1s associated with the east. The history of 
this personification 1s not yet known, but there are 
several sutras relating to him. When he was a 
Bodhisattva, he Initiated l2 gøreat vows fo cause 
living beings to obtain what they wish. He 1s an 
1mportant figure in Buddhism In China, Japan, 
Tibet, and Vietnam, etc—Bhaisajyaguru Còn 
được gọi là Dược Sư hay Dược Vương. Phật Dược 
Sư trong nhiều truyền thống Đại Thừa đặc biệt 
liên hệ tới sự chữa lành các bệnh. Ngài thường 
được phác họa một tay cầm thuốc và một tay cầm 
phương thức trị liệu. Trong Kinh Dược Sư, Ngài 
được nói đến qua 12 đại nguyện trong tiền kiếp, 
trong đó Ngài chú tâm đến việc chữa lành bệnh 
hoạn làm khổ não chúng sanh. Phật Dược Sư Lưu 
Ly Quang, giáo chủ của nước Tịnh Lưu Ly ở 
phương đông, có khả năng chữa lành bá bệnh cho 
chúng sanh, kể cả bệnh vô minh hay ngu sỉ (theo 
Kinh Dược Sư, Đức Phật Thích Ca bảo Ngài Văn 
Thù Sư Lợi rằng từ đây đi sang phương đông qua 
mười muôn cõi Phật, có một thế giới gọi là Tịnh 
Lưu Ly, có Đức Phật hiệu là Dược Sư Lưu Ly 
Quang Như Lai, nầy Văn Thù Sư Lợi, khi Đức 
Phật Dược Sư còn là vị Bồ Tát, ngài đã phát 12 
đại nguyện lớn, khiến cho các loại hữu tình cầu 
sao được vậy). Hình tượng của Ngài thường được 
đặt bên trái của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Xuất 
xứ của Ngài chưa được biết rõ, nhưng có nhiều 
kinh liên hệ tới ngài. Ngài là một hình ảnh quan 
trọng trong Phật giáo tại các xứ Trung Hoa, Nhật 
Bản, Tây Tạng và Việt Nam—See Twelve vows 
of BhaishaJya-Guru-Buddha. 

Bhaishajya-Guru-Buddha: Phật Dược Sư— 
Doctor of Medicine—Medicine Buddha, reigns 
over an Eastern Paradise. He often appears on the 
left side of Sakyamuni, and Amitabha Buddha on 
the ripht. BhaishaJyaguru Buddha, or the Buddha 


359 


of Healing, enjoyed a great popularity in China, 
Vietnam and Japan—Phật Dược Sư, ngự trị tại 
Thiên đường Đông độ. Ngài thường xuất hiện 
bên trái Phật Thích Ca, trong khi Phật A Di Đà 
thường xuất hiện bên phải. Phật Dược Sư rất phổ 
thông ở Trung Hoa, Việt Nam và Nhật Bản—See 
BhaIsaJyaguru. 

Bhaishajya-Guru”s Twelve Vows: Dược Sư 
Thập Nhị Nguyện See Twelve vows of 
BhaishaJya-Guru-Buddha. 
Bhaisajya-Guru-vaidurya-prabhasa  (sk0: 
The Buddha of Medicine— Dược sơn Phật Dược 
Sư Phật—Bề Sát Xã Lũ Lô—Dược Sư Lưu Ly 
Quang Như Lai—Đại Y Vương Phật—Y Vương 
Thiện Thệ—See BhaIsajyaguru. 
Bhaïsaya-guru-vaiduryaprabhasa- 
purvapra-nidhana-visesavisfara (skÐ: Kinh 
Dược Sư Lưu Ly Quang Bản Nguyện Công 
Đức—The Medicine Buddha Sutra—The sutra 
Stresses on the merifs and virtues of Bhaisaya- 
Guru and encourages senflent beings to have faith 
in this Buddha so that they ca be reborn In the 
Eastern Paradise; however, the sutra never denIes 
the Western Paradise. The Sutra was translated 
into Chinese by Hsuan-Tsang—Kinh nhấn mạnh 
về những công đức của Đức Dược Sư Như Lai và 
khuyên chúng sanh hãy tin tưởng vị Phật nầy để 
được vãng sanh Thiên đường Đông Độ; tuy nhiên, 
kinh không phủ nhận Tây phương Cực Lạc. Kinh 
được Ngài Huyền Trang dịch sang Hán tự—See 
Twelve vows of BhaishaJya-Guru-Buddha. 
Bhaisajyaraja Bodhisattva: Dược Vương Bồ 
Tát—See BhaIsaJyara]a, BhaIsaJyaraja- 
samudsata, and Twenty five Bodhisattvas who 
protect all who call Amitabha. 
Bhaisajyaraja-samudgata (skÐ: Dược 
Thượng—Dược Vương Bồ Tát —Bodhisattva of 
healing, he whose office together with his 
brother, 1s to heal the sick. He is described as the 
younger of the two brothers, the elder of whom 1s 
the BhaisajyarajJa (the elder of the two brothers, 
who was the first to decide on his career as 
Bodhisatva of healing and led his younger 
brother to adopt the same course). They are also 
styled Pure-eyed and Pure-treasury, which may 
indicate diagnose and treatment. He Is referred to 
the Lotus sutra as offering his arms a a burnt 


sacrifice to his Buddha—Hai anh em Bồ Tát 
Dược Vương Bồ Tát và Dược Thượng Bồ Tát 
(Tinh Túc Quang và Điện Quang Minh) chuyên 
trì hạnh cứu chữa bệnh cho chúng sanh (Dược 
Vương về sau thành Phật hiệu là Tịnh Nhãn Như 
Lai, Dược Thượng Bồ Tát về sau cũng thành Phật 
hiệu là Tịnh Tạng Như Lai, có thể là Tịnh Nhãn 
lo phần chẩn bệnh và Tịnh Tạng lo phần trị 
bệnh). Dược Vương Bồ Tát cũng chính là vị đã 
dùng tay làm dầu đốt cúng dường cho Phật —See 
BhaIsaJyarajJa, and Twenty five Bodhisattvas who 
protect all who call Amitabha. 

Bhaisajya Samudgata Bodhisattva (sk0: 
Dược Thượng Bổ Tát—See Bhaisajyaraja- 
samudgata. 

Bhaja (sk0: Name of a Buddhist place, where 
excavators found the earliest Caltya hall, dating 
from the second century B.C. The inward slope of 
the pillars, the wooden roof girders and the free 
use of timber show that this hall was an Imitatlon 
of a wooden prototype. The actual use of wood In 
rock-cut archiftecture 1s a special feature of the 
earller period. The octagonal pillars near the 
walls are plain. Traces of paintings on the pillars 
and figures of the Buddha attended by chauri- 
bearers are still discernible. Sculptures of Surya 
and royal personages riding on elephanfs can be 
found—Tên của một địa danh Phật giáo. Nơi đây 
người ta tìm thấy một đại sảnh Thánh điện đầu 
tiên có niên đại từ thế kỷ thứ hai trước Tây Lịch. 
Sự nghiêng vào phía trong của các cây cột, các 
xà nhà bằng gỗ và việc xử dụng phóng khoáng 
các cây gỗ cho thấy rằng sảnh đường nầy được 
mô phỏng theo một nguyên mẫu bằng gỗ. Việc 
dùng gỗ trong kiến trúc hang đá là một đặc điểm 
của thời kỳ trước. Các cây trụ bác giác gần tường 
đều không có chạm trổ. Vẫn còn có thể nhận ra 
dấu vết các hình vẽ trên cột và hình Đức Phật có 
hộ vệ cầm đao đi kèm. Có thể tìm thấy các hình 
chạm trổ của Thần Mặt Trời (Surya) và của các 
nhân vật hoàng gia cỡi vol. 

Bhakt (skÐ): Buddhists take the 
Bodhisattva Vow to devote to a spiritual Idea—— 
Phật tử vì ý tưởng cứu độ mà lập nguyện Bồ Tát. 

Bhallika (skt): Ba ly—Name of an old city in 
India—Tên của một đô thị cổ ở Ấn Độ. 





who 


360 


Bhalluka (skt): Ba Lợi—Name of a city in North 
India at the trme when Hsuan-Tsang visited the 
Western countries, around 627 A.D.—Tên của 
một thành phố ở vùng Bắc Ấn trong thời Ngài 
Huyền Trang hành hương các xứ Tây Vực, 
khoảng năm 627 sau Tây lịch. 

Bhandanta  (skÐ: Daioku  (jap)—Most 

virtuous—Reverend, a title of honour applied to 

monks——Venerable—Đại Đức. 

Bhanga (skt): Bà Nga—Phá vỡ —Breaking. 

Bhante (p): Ngài Thượng Tọa (tiếng gọi tôn 

quý)—SIr—Venerable S1. 

Bharadvaja (skt): Lợi tánh—Phả Lợi đọa. 

l) Keen mind, or clever: Lợi căn hay thông 
minh. 

2) Descendant of the ancient sage Bharadvaja, 
Infterpreted as one of the 
surnames: Còn gọi là Phả La Trá, dòng dõi 
của một trong sáu họ Bà La Môn. 

3) Name of a farmer in Northern India at the 
time of the Buddha: Tên của một nông gia 
Phả Lợi Đọa trong thời Đức Phật còn tại 
thế—§ee Kasibharadvaja. 

Bhargava (skÐ: Bạt Cà Ba—Bạt Già Bà—The 

ñrst rsi prince Siddhartha met when he left 

home——Vị tiên đầu tiên mà Thái Tử Tất Đạt Đa 
gặp khi xuất gia. 

Bharnaua: Bạc gì tiên. 

Bharukaccha (sk0: Bạt Lộc Yết Thiếp Bà 

Quốc —Bạt Lộc Yết Tiêm Bà—Name of a small 

country In North India at the time when Hsuan- 

Tsang visited the Western countries, around 627 

A.D. This ancient state in GuJara, near Baruch, on 

the Narbudda—Tên của một xứ nhỏ ở vùng Bắc 

Ấn trong thời Ngài Huyền Trang hành hương các 

xứ Tây Vực, khoảng năm 627 sau Tây lịch. 

Vương quốc cổ này nằm trong thành Gujara, gần 

Baruch, bên bờ sông Narbudda. 

Bhaskara (skÐ: Fire, an epithet of the Buddha—— 

Hỏa, một danh hiệu của Đức Phật. 

Bhasmikarofi (skt): Incinerate—Hỏa thiêu. 

Bhauma (skÐ: Living on earth—Địa cư (sống 

trên mặt đất). 

Bhava (skt): Becoming—Being—Continuity— 

Coming Into existence—ExIstence—Existng—— 

The process of becoming. 


six Brahmin 


(Œ)Q An overview of “Bhava”: Tổng quan về 
“Hữu”—A state of existence (being), or the 
DroCess Of existence. Sometimes translated as 
“Dharma.”  Sometimes 
“Lakshana.” Every kind of being In the three 
worlds (n the desrre, 
formless). The tenth link in the chai of 
condiioned arising. In Mahayana, Bhava 
(becoming) 1s broupht Into opposition with 
nothingness (shunyata)—Hữu (có đời 
sống). Sự có mặt, sự sinh tổn của các hiện 
tượng về cả vật chất lẫn tinh thần. Đôi khi 
được dịch như là “Pháp.” Lúc khác thì người 
ta dịch là “Tướng.” Tất cả những tổn tại trong 
tam giới (dục giới, sắc giới và vô sắc giới). 
Mắc xích thứ mười trong thập nhị nhân 
duyên. Theo Đại thừa, hữu đối không. 


translated aS 


desireless and 


(ID The meaningss of “Bhava”—Npghĩa của 
“Hữu”: 

l) The opposte of “Wu,” “Not” and “Non- 
existence.”: “Hữu” đối lại với “Vô” và 
“Không”. 


2) To exist: To have—Becoming——EXIstence— 
Hiện Hữu. 

3) One of the twelve nidanas: The condition, 
considered as cause which produces effect— 
Một trong mười hai nhân duyên, vị thứ tạo 
nghiệp (như là nhân) có thể đưa đến quả báo 
trong tương lai. 

4) The effect, the consequence of cause: Tên 
của “Quả.” 

53 Anything that can be relied upon ¡in the 
visible or Invisible realm. Ït mans any sfate 
whích lies betwee bứth and death, or 
beginning and end: Bất cứ thứ gì trong cõi 
hữu hình hay vô hình. Ở đây có nghĩa là sự 
sống chết nối tiếp, hay sự bắt đầu và chấm 
dứt. 

II) Categories of “Bhava”: Phân loại Hữu—See 
Three kinds of becoming. 

Bhavabhava (skt: Hữu Vô—Hữu và phi hữu— 

Being and non-being. 

Bhava-cakra (skt: Bhava-cakka (p)—Hữu 

Luân—A Sanskrit term which means the “wheel 

of becoming.” A pictorial represenfation of the 

cycle of bírth, death, and rebirth, which has 

Images of the six destines (gati) into which 

senfient beings may be born: gøods, demi-gods, 


Hậu quả của “Nhân”. 


36] 


humans, animals, hungry-ghosts, and hell-beinss. 
In Tibetan versions of this motif, Yama, the god 
of death, 1s often shown with fangs hanging over a 
wheel divided into six parts. Yama symbolizes 
the ever-present reality of death, the inevitable 
end of all beings caught up In cyclic existence 
(samsara). In the center of the wheel one 
commonly finds animals representing the forces 
that perpetuate the cycle: l) a pig, which 
representfs 1gnorance; 2) a cock, which represents 
desire; and 3) a snake, which represents hatred or 
aversion. The outer rim of the wheel commonly 
confaIns represenfations of the twelve links of the 
cydđle of dependent  arising (prattya- 
samutpada)——Một từ ngữ Phạn có nghĩa là “Bánh 
Xe của sự Hiện Hữu.” Bức tranh tiêu tiêu biểu 
cho vòng sanh, tử và tái sanh với sáu nẻo mà 
chúng sanh có thể sanh vào: thiên, nhơn, a tu la, 
súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Trong kinh điển 
Tây Tạng về chủ để này, Diêm vương, thần chết, 
thường được trình bày với răng nanh quặp trên 
bánh xe chia làm sáu phần. Diêm vương tiêu biểu 
cho thực chất hiện hữu của cái chết, là cứu cánh 
không tránh khỏi của mọi chúng sanh trong vòng 
luân hồi. Ngay giữa bánh xe, người ta thường tìm 
thấy những con thú đại biểu cho những dẫn lực 
khiến chúng sanh phải lăn trôi mãi trong luân hồi: 
1) heo, tiêu biểu cho sự ngu sỉ; 2) gà, tiêu biểu 
cho lòng tham; rắn, tiêu biểu lòng thù hận. Bên 
ngoài của bánh xe thường có 12 mắc xích của 
vòng thập nhị nhơn duyên. 

Bhavana (skt & p): Mental culture—Meditation 
or mind development—Quán tưởng (tu thiền hay 
sự phát triển tâm linh. Tham thiền hay đốt cháy 
phiền não, gồm hai loại: thiển vắng lặng và thiển 
minh sát) —Bhavana 1s a Sanskrit term which 
“Cultivation,” “Mind 
development.” Self development by any means, 
but especially by the method of mind-confrol, 
concenfraton and meditation. A term that Is 
widely applied to practice In 
Buddhism. Bhavana has two phases. The first 
phase 1s samatha, or the development of 
tranquility, which 1s the prerequisite for atfaining 
clear seeing; and the second phase 1s vipashyana, 
or the period of clear seeing. In general, 1t can be 
said to Involve familiarization of the mind with an 
object of observaton (alambana), 


means “Meditation,” or 


medifative 


and in 


meditation treaftises It Is commonly divided into 
two main types l) Stabilizing mediaton 
(samatha), in which a meditator cultivates the 
ability to focus on the object of observation 
without losing the ripht concentration; and 2) 
Analytical medifation (vipasyana), in which one 
analyzes the obJect in order to determine 1ts final 
mode of subsistence—Phạn ngữ có nghĩa là “Tu 
tập,” hay “Quán tưởng.” Tự phát triển bằng bất 
cứ phương cách nào, nhưng đặc biệt là cách chế 
tâm, tập trung và thiền định. Có hai loại thiển 
định. Từ này được áp dụng rộng rãi trong thực 
hành thiển quán trong Phật giáo. “Bhavana” có 
hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tìm 
kiếm sự yên ổn của tinh thần, và giai đoạn thứ 
hai là tìm kiếm sự hiểu biết. Nói chung, người ta 
có thể nói “sự tu tập” liên hệ tới việc làm quen 
tâm mình với vật (được tâm quan sát), và luận 
thuyết về thiền thường chia làm hai kiểu chính: 1) 
thiển chỉ, trong đó hành giả tu tập khả năng tập 
trung vào vật mà không mất chánh định; 2) Quán 
chiếu, trong đó hành giả phân tích vật để quyết 
định phương thức nào tổn tại sau cùng. 

Bhavana-marga (skt): Đi đúng hay tu đạo— 
The way of walking or the way of cultivation. 
People often walk without seeing the way. 
Religions generally lay Importance on practice, 
that is, how to walk, but neglect teaching the 
Iintellectuall activity with which to determine the 
right way, that 1s, how to see. In Mahayana 
Buddhism, this ¡1s the path on which one has 
directly realized emptiness. This also coincides 
with the first Bodhisattva level (bhumi). On this 
path meditators completely remove the artificial 
conceptions of a permanent selfFENgười ta 
thường đi mà không thấy không biết con đường 
mình đang đi. Tôn giáo chú trọng trên thực hành, 
tức là đi như thế nào, nhưng lại sao lãng việc giáo 
hóa những hoạt động trí thức để xác định con 
đường tu tập chân chính, tức là thấy như thế nào. 
Trong Phật giáo Đại Thừa, đây là con đường trên 
đó người ta đã trực tiếp chứng nghiệm “tánh 
không.” Con đường này đồng thời với sơ địa Bồ 
Tát, trên đó hành giả dẹp bỏ được những nhận 
thức giả tạo về một cái ngã trường tôn. 

Bhavanamaya-panna (p): Tu huệ—Tu sanh 
tuệ—Attaining moral wisdom from practice of 
abstract meditaton—Atfaining wisdom based on 


362 


mental development—Đạt được tu huệ qua tu 
hành phát triển tâm linh—See Three modes of 
attainng moral wisdom, and Three dharmas 
(XXXYVII (ð). 
Bhavanamaya punna kiriya vatthu (p): The 
merit of meditaton—Tu hành phước nghiệp sự— 
See Three dharmas (XXXIH]). 
Bhavanga (p): Tiềm thức—The undercurrent 
forming or the sub-conscious stream of becoming, 
or the condition of being or existence 1n which all 
experience ¡is stored—Dòng ý thức sâu thắm 
trong ký ức của con người nơi tất cả các kinh 
nghiệm đều được tàng chứa. 

Bhavanirodha (skt): Extinction of the process of 

existence—Chấm dứt tiến trình luân hồi sanh tử 

(hiện hữu). 

Bhavaraga (skt & p): 

1) The desire for existence: Hữu Tham——Which 
1s the cause of existence—Tham dục hiện 
hữu. 

2) Craving for becoming: The underlying 
tendency to lust for existence (becoming)— 


Hữu Tham Tùy Miên—See Seven 
underlying tendencIes. 
3) Attachment: Luyến ái—See Seven 


defilements. 

Bhavasava (p): 

1) Becoming: Hữu. 

2) Attachment to Bhava, becoming, rebirth to 
the world of form and formlessness: Hữu 
lậu —Sự tham luyến hiện hữu, tái sanh vào 
sắc giới và vô sắc giới. 

3) The love of existence 
conditioned 


in one of the 
lậu—Sự ham 
muốn hiện hữu trong một trong những cảnh 
giới hữu lậu —See Three delusions (II). 
Bhavasvabhava (skQ: Tính Tự Tính —Self- 
nature, that which constitutes the essential nature 
of a thing. In the Lankavatara Sutra, the Buddha 
told Mahamati:: “Oh Mahamati, the nature of 
©xistence Is not as 1t Is discriminated by the 
ignorant.”—Bản chất của hiện hữu hay cái gồm 
nên bản thể của sự vật. Trong Kinh Lăng Già, 
Đức Phật bảo Mahamati: “Này Mahamati, bản 
chất của hiện hữu không phải như người ngu phân 
biệt nó.” 


realms—Hữu 


Bhavasavo (p): The corruption of becoming— 
Hữu lậu —See Three dharmas (XVỤ). 
Bhava-tanha (p): Hữu ái—Craving 
becoming—Craving for confinued existence or 
self-presevation—Ham muốn tiếp tục hiện hữu— 
Luyến ái đời sống —See Three dharmas (XIV) 
(A), and Three kinds of craving () (A). 
Bhavatrsna (skt): Craving for existence—Hữu 
ái (ham muốn hiện hữu)—See Craving and Three 
kinds of craving. 

Bhavaviveka (skt): 

1l) Thanh Biện—Spokesman of the 
Madhyamaka (490-570AD), from South 
India. He went to Magadha, where he studied 
with NagarJuna. Then he returned to his 

found Svatantrika which 

attacked the theses of Yogachara. He was a 

Junior contemporary of Buddhapalita, named 

Bhavya or Bhavaviveka maintained that the 

opponent should not only be reduced to 

absurdity, but Svatanra or Independenf 
logical argument should also be advanced to 
silence him. He believed that the system of 
dialectics alone could not serve the purpose 
of pinpointing the Absolute Truth. He wrote 


for 


homeland to 


the Mahayan-Karatala-ratna Sasftra, 
Madhyamikahrdaya with an aufo- 
commehnftary, called TarkaJvala, 
Madhyamartha-Samgraha, and  Prajna- 


pradipa, a commentary on the Madhyamaka 
Sasra of Nagarjuna  Only a Tibetan 
translaton of these works 1s a vailable. Dr. 
LM. Joshi transcribed the Madhyamartha- 
Samgraha Into Nagari letters and translated 1t 
into Hindi which appeared in the Dharmaduta 
(August 1964). N. Aiyswami Sastri has 
restored Karatalaratna from the Chinese 
translaion of Hsuan-Tsang into Samskrta 
(Visvabharati Santiniketan 1949). So we see 
that in the sixth century, nearly 400 years 
the death of Nagarjuna, the 
Madhyamaka school was split Into two: l) 
Prasangika school, led by Buddhapalita and 
2) Svatantrika school, led by Bhavaviveka. 
According to Y. Kajiama, the problem which 
divided the Madhyamakas was whether the 
system of relatve knowledge could be 
recognized as valid or not, though It was 


after 


2) 


363 


delusive from the absolute point of view. 
According to Hsuan-Tsang, Bhavaviveka 
externally wore the Samkhya cloak, though 
I1nternally he was supporting the doctrine of 
Nagarjuna—Phân biệt minh Bồ Tát, đại biểu 
của trường phái Madhyamaka (490-570 AD), 
gốc người Nam Ấn. Ông đến Ma Kiệt Đà thọ 
giáo Ngài Long Thọ. Sau đó ông về lại Nam 
Ấn thành lập tông phái Svatantrika công kích 
những luận điểm của Yogachara. Ông là 
người cùng thời nhưng nhỏ hơn Phật Hộ. 
Ngài cho rằng chỉ nêu ra sự sai lầm của đối 
thủ vẫn chưa đủ, mà còn phải để ra “Tự Y 
Luận Chứng” (Svatantra) hoặc luận chứng 
độc lập hợp lý để khiến kẻ đó phải im tiếng. 
Ngài tin rằng chỉ dựa vào phương pháp biện 
chứng thì không thể nêu ra được chân lý 
tuyệt đối một cách chính xác. Ngài đã viết 
bộ “Đại Thừa Chưởng Trân Bảo Luận, Trung 
Quán Tâm Luận (Madhyamikahrdaya) với 
lời chú giải có tên là “Tư Trạch Diệm Luận” 


(Tarkajvala), “Trung Luận Yếu Chỉ? 
(Madhyamartha-Samgraha) để chú giải 


Trung Luận của ngài Long Thọ và “Bát Nhã 
Đăng Luận” (Prajna-pradipa). Những tác 
phẩm này hiện nay chỉ còn tổn tại bằng 
những bản dịch Tạng ngữ mà thôi. Tiến Sĩ 
L.M. Joshi đã chuyển dịch Trung Luận Yếu 
Chỉ sang ngữ Nàgari và dịch sang tiếng Hindi 
được đăng ở “Pháp Sứ” (Dharmaduta) vào 
tháng § năm 1964. Giáo sư NÑ. Aiyswami đã 
phục hồi bộ “Chưởng Trân Bảo Luận” từ 
Hoa ngữ của ngài Huyễn Trang sang trở lại 
Phạn ngữ. Như trên chúng ta thấy rằng trong 
thế kỷ thứ 6, gần 400 năm sau khi ngài Long 
Thọ viên tịch, triết học Trung Quán đã được 
chia thành 2 phái: I) Trường phái Qui Mậu 
Luận Chứng, do Phật Hộ dẫn đầu, và 2) 
trường phái Tự Y Luận Chứng, do Thanh 
Biện dẫn đầu. Theo Y. Kajiama, nguyên 
nhân gây chia rẽ trong phái Trung Quán 
chính là câu hỏi rằng là hệ thống tri thức 
tương đối có thể được thừa nhận hay không, 
mặc dù đứng trên quan điểm tuyệt đối thì nó 
là hư vọng. 

Bà Tỳ Phệ Già: According to the Records of 
Western Lands, Bhavaviveka, learned monk 
who retred from the world to await the 


coming of Maitreya—Theo Tây Vực Ký, Bà 
Tỳ Phệ Già là tên một vị Bồ Tát, xuất gia ẩn 
tu để chờ đợi nhân duyên ra đời của Đức 
Phật DI Lặc. 
Bhavesana (p): Quests for becoming—Hữu 
cầu —See Three dharmas (XVII). 
Bhavet (skt): Xuất. 
l) (v) To exi—To put forth—To go out—To 
come out—To come forth. 
2) (adv) Beyond—Outside this world——Not of 
this world—Of Nirvana character. 
Bhavetabham (p): Phải được phát triển. 
Bhavitam (p): Đã được phát triển. 
Bhavya (490- 570): Phân Biệt Minh Bồ Tát— 
Name of an Indian Buddhist philosopher, also 
known as Bhavaviveka considered by Tibetan 
founder of the “Middle Way Autonomy School” 
(Svatantrika-Madhyamaka) because of his use of 
(svatanra) sylloglsms. This 1s 
contrasted with the “Middle Way Consequence 
School” (PrasangIka-Madhyamaka), which 
utlizes “Prasanea” argeuments  agaInst Ifs 
opponents. Bhavya was born in South India, 
traveled to Magadha, where he studied the 
philosophy of Nagarjuna. Then he returned to his 
homeland to found Svatantrika which attacked the 
theses of Yogachara. Bhavya asserted that a 
Madhyamaka philosopher should be able to 
formulate a thesis, and not Just attack those of 
rivals. He also asserted that the words of the 
Buddha are authoriftative (pramana) and do not 
necd to be verified by reasoning. The purpose of 
r€asoning 1s fo correc(t misunderstandings of 
Scripfure (agama), not to examine 1(s teachings. 
His system of exposition was opposed to that of 
his contemporary Buddhapalita (470- 540) and 
Candrakirti (around seventh century), who are 
classified by Tibetan Buddhism as Prasangikas. 
His works Iinclude an Iimporfant text on logic, the 
Blaze of Reasonng (Tarka-Jjvala) 
commenftary on NagarJuna's Mulamadhyamaka- 
Karika, entled Lamp of Wisdom (Prajna- 
pradipa)—Tên của một triết gia Phật giáo Ấn Độ, 
cũng được biết dưới tên Bhavaviveka, được xem 
như là vị sáng lập trường phái Trung Quán Tây 
Tạng vì ông dùng những tam đoạn luận tự quản. 
Điều này đối nghịch với trường phái “Trung Quán 


aufonomous 


and 


364 


Hệ Quả Luận” (Prasangika-Madhyamaka), dùng 
lối lý luận của “Prasanga” để chống lại đối thủ. 
Ông sanh ra tại miễn Nam Ấn Độ, Bhavya du 
hành qua Ma Kiệt Đà, tại đây ông học triết học 
của ngài Long Thọ. Bhavya khẳng định rằng chỉ 
có triết gia Trung Quán mới có khả năng thành 
hìm một luận đề, và không chỉ để tấn công đối 
thủ của mình. Ông cũng khẳng định rằng những 
lời dạy của Đức Phật tự nó có đủ thẩm quyển chứ 
không cần phải được xác định lại bằng lý luận. 
Mục đích của sự lý luận nhằm hiệu đính lại 
những hiểu lầm về kinh điển, chứ không phải 
khảo nghiệm những lời dạy trong kinh điển. Hệ 
thống trình bày của ông đối nghịch với hệ thống 
của những người đương thời của ông như 
Buddhapalta (470- 540) và Candrakrrti (vào 
khoảng thế kỷ thứ 7), những người mà Phật giáo 
Tây Tạng xem như là thuộc trường phái “Trung 
Quán Hệ Quả Luận.” Những tác phẩm của ông 
gồm có một tác phẩm quan trọng về luận lý, Sự 
Bùng Cháy Của Lý Luận và một tác phẩm bình 
luận về Căn Bản Trung Luận của ngài Long Thọ, 
Tuệ Đăng. 

Bhaya (p): Fear—Sợ sệt. **See Ten armies of 


mara. 
Bhichmagardjita-ghochas-vararadja: Oai 
Âm Vương Phật. 

Bhida (skt: Panca-nada (skÙ—Tỳ Trà — 


According to Eitel in The Dictionary of Chinese- 

English Buddhist Terms, Bhida was an ancient 

kingdom called after Its capital Bhida, the present 

PunJab—Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học 

Từ Điển của Giáo Sư Soothill, Tỳ Trà là tên một 

vương quốc cổ lấy tên theo tên kinh đô Tỳ Trà 

mà bây giờ thuộc vùng PunJab. 

Bhojaniya (sk): Đạm Thực—Bồ Xà Ni—Food 

that 1s contained In Cereals, fish and flesh—Thực 

phẩm có trong ngũ cốc, cá và thị —See Two 

øroups of food, each of five kinds. 

Bija (p): Chúng tử. 

Bhikkhu (p) Bhiksu (sktÐ: Tỳ kheo—Bật Sô— 

Bức Sô. 

() The meanings of Bhiksu—Nghĩa của Tỳ 
Kheo: 

1) “Tỳ” (Bh¡) means destroy and “Kheo” (ksu) 
means passions and delusions. Bhiksu means 
one who destroys the passions and delusions: 


2) 


3) 


Tỳ có nghĩa là phá, kheo nghĩa là phiền não. 
Tỳ kheo ám chỉ người đã phá trừ dục vọng 
phiền não. 
Mendicant: Buddhist 


who 


monk—A 
left 
renounced—Bhikkhu who left home and 
renounced all possessions In order to follow 
the way of Buddha and who has become a 
fully ordained monk. A male member of the 
Buddhist Sangha who has entered homeless 
and received full ordination. A Bhiksu”s life 
1S øoverned by 250 precepts under the most 
monastc code—Bhiksu 1s one who destroys 
the passions and delusions: Người thoát ly gia 
đình, từ bổ của cải và sống tu theo Phật. 
Người đã được thọ giới đàn và trì giữ 250 
giới cụ túc. 
Mendicant monk—The standard term for a 
Buddhist 
ordinaton. Typically men who aspire to 
become monks first take the 
(Sramanera) ordination and later receive the 
full ordination. The term Bhiksu literally 
means “begsar,” indicating that monks are 
expected to subsist on alms gIven to them by 
the lay communtty. Those who take full 
ordination are also expected to observe the 
rules regarding monastic behavior set out in 
the Vinaya-Pitaka (which number 227 in the 
Theravada tradiion, and 250 ¡in the 
Mahayana traditon). During the Buddhaˆs 
time, monks typically wandered from place 
to place and had no fixed abode, except 
during the rainy season, but over time fixed 
monastc establishments developed, 
today most Buddhist monks reside ¡n 
monasteries—Thuật ngữ tiêu chuẩn dùng để 
chỉ một vị Tăng Phật giáo người đã thọ giới 
cụ túc. Điển hình là những vị có ước vọng 
muốn trở thành Tăng sĩ bằng cách trước tiên 
thọ giới Sa Di và sau đó thọ giới cụ túc. 
Thuật ngữ Tỳ Kheo có nghĩa là “khất sĩ,” chỉ 
những vị sư được cộng đồng Phật tử tại gia 
cúng dường vật thực. Những vị thọ cụ túc 
giới đã được định ra trong Luật Tạng (gồm 
227 giới theo truyền thống Nguyên Thủy và 
250 giới theo truyền thống Đại Thừa). Trong 
thời Đức Phật còn tại thế, Tăng sĩ điển hình 


religIous 


mendicant has home and 


monk who has received full 


“novice” 


and 


4) 


qI) 


Ù 


2) 


3) 


a) 


b) 


365 


phải du hành đó đây chứ không trụ lại một 
nơi cố định, trừ mùa mưa, nhưng trải qua một 
thời gian đài, các tự viện cố định được phát 
triển và ngày nay hầu hết các Tăng sĩ Phật 
giáo đều trụ lại tại các tự viện. 

A Buddhist master (man) who cultivates the 
Way—A religlous mendicant who has left 
home and renounced all possessions In order 
to follow the way of the Buddha and who has 
become a fully ordained monk—A male 
member of the Buddhist Sangha who has 
entered homelessness 
ordination. A Bhiksu's life is governed by 
250 or 227 precepts under the most monastic 
Bhikẩhu in Sanskrit 
meanings: Mendicant, Friphtener of Mara 
and Destroyer of evi—Một vị Thầy đang tu 
hành chánh đạo—Một vị khất sĩ ha bỏ gia 
đình cũng như chối bỏ tất cả tài sản để đi 
theo đường tu Phật. Người đã trở thành một 
tu sĩ nam đã thọ 250 hoặc 227 giới cụ túc 
trong tự viện. Tỳ kheo bao gồm ba nghĩa 
khất sĩ, bố ma và phá ác. 

Chracteristics of “Bhiksu”—Những đặc điểm 
của “Tỳ Kheo”: 

All Bhiksus must depend on alms for living 
and cultivation, without any exception: Tất 
cả chư Tỳ Kheo đều phải tùy thuộc vào của 
đàn na tín thí để sống tu, không có ngoại lệ. 
AII Bhiksus are Sakya-seeds, offspring of 
Buddha: Tất cả chư Tỳ Kheo đều thuộc 
chủng tử Thích Ca, dòng họ của Phật. 

Bhiksu still has three meanings—Tỳ kheo 
còn có nghĩa là người đã xuất gia, đã được 
giữ cụ túc giới. Tỳ Kheo có ba nghĩa: 

Beggar for food or mendican—Khất sĩ: 
Someone who has jJust a single bowl to his 
name, accumulates nothing (no worldly 
money and  propertIe$), 
exclusively on asking for alms to supply the 
necessities of life— Người chỉ giữ một bình 
bát để khất thực nuôi thân, không chất chứa 
tiền của thế gian. 

Erightener of Mara (delusion)—Bố ma: 
Someone who has accepted the full set of 
250 disciplinary precepts. His karma has 
reached the level of development that he 
immediately fears delusion—Bố Ma là người 


and received full 


code. has three 


and relies 


c) 


+ 


đã phát tâm thọ giới, phép yết ma đã thành 
tựu, loài yêu ma phiển não phải sợ hãi. 
Destroyer of EvilL—Phá ác: Someone who 
has broken through evil, 
observes everythinng with correct wisdom, 
someone who has smashed the evil of 
sensory afflictions, and does not fall into 
perceptions molded by desires—Người dùng 
trí huệ chân chính để quán sát và phá trừ mọi 
tật ác phiển não; người chẳng còn sa đọa vào 
vòng ái kiến nữa. 

For more information, please see Two kinds 
of mendicant. 


someone who 





(HD The Buddha's teachings on Bhiksu in the 


2) 


3) 


4) 


+ 


Dharmapada Sutra—Những lời dạy của Đức 
Phật về Tỳ Kheo trong Kinh Pháp Cú: 

The worst taint is Ipnorance, the greafesf 
taint. Oh! Bhikshu! Cast aside this taint and 
become taintless (Dharmapada 243): Trong 
hết thảy nhơ cấu đó, vô minh cấu là hơn cả. 
Các ngươi có trừ hết vô minh mới trở thành 
hàng Tỳ Kheo thanh tịnh. 

He who strictly adorned, lived In peace, 
subdued all passions, controlled all senses, 
ceased to injure other beings, is Indeed a 
holy Brahmin, an ascetic, a bhikshu 
(Dharmapada 142): Người nào nghiêm giữ 
thân tâm, chế ngự khắc phục ráo riết, thường 
tu phạm hạnh, không dùng đao gậy gia hại 
sanh linh, thì chính người ấy là một Thánh Bà 
la môn, là Sa môn, là Tỳ kheo vậy. 

A man who only asks others for alms 1s not a 
mendicant! Not even If he has professed the 
whole Law (Dharmapada 266): Chỉ mang 
bình khất thực, đâu phải là Tỳ kheo! Chỉ làm 
nghi thức tôn giáo, cũng chẳng Tỳ Kheo 
vậy!. 

A man who has transcended both good and 
evil; who follows the whole code of morality; 
who lives with understanding 1n this world, 1s 
indeed called a bhikshu (Dharmapada 267): 
Bỏ thiện và bỏ ác, chuyên tu hạnh thanh tịnh, 
lấy “biết” mà ở đời, mới thật là Tỳ Kheo. 
See Nine classes of disciples. 


Bhikshu cloud of Virtue: Tỳ Kheo Đức Vân. 
Bhikshu-khanda (sktQ: Bhiksu-khanda (skt— 
Ñi Kiện Độ——A division of Vinaya, containing 


366 


the rules for nuns 





Một phần trong Tứ Phần Luật 

nói về luật của Tỳ Kheo Ni. 

Bhikshu Pars(h)va (skÐ: Parshwa (skt—Hiếp 

Tôn Giả—A native of Central India. He ¡is also 

said to have presided over the Fourth Counci], 

and the tenth patriarch of the Indian Ch'an Sect 

(Zen SecÐ—Là một cư dân vùng Trung Ấn. Ông 

là người chủ tọa Đại hội kiết tập kinh điển lần 

thứ tư và là tổ thứ mười của dòng Thiển Ấn Độ. 

**See Twenty eight Indian Patriarchs. 

Bhiksu Precepts: There are 250 commandments 

for Bhiksu and 348 for Bhiksun—250 giới Tỳ 

Kheo và 348 giới Tỳ Kheo NI. 

Bhiksu-sangha (skQ: Order of Buddhist 

Monks—Tăng Đoàn (Giáo Đoàn Tăng). 

Bhiksu-Sila: Giới Tỳ kheo. 

Bhikkhuni (p)—Bhiksuni (skÐ: Tỳ kheo n—A 

female observer of all the commandments—Một 

vị Ñi sư đang tu hành chánh đạo. 

(A)Nun: A female observer of all the 
commandments—A female mendicant who 
has entered Into the order of the Buddha and 
observes the 348 or 364 precepts for nuns. In 
addition, a bhiksuni must always observe the 
eipht commanding respect for the monks (Bát 
Kính Giáo)—Nữ tu Phật giáo, người đã gia 
nhập giáo đoàn và nguyện trì giữ 348 hoặc 
364 giới Tỳ kheo Ni. Ngoài ra, Tỳ Kheo Ni 
phải luôn vâng giữ Bát Kính Giáo. 

(B) Mendicant nun—A Buddhist nun who has 
recerved the full ordination. According to 
storles in the Pali Canon, the first nun was 
Sakyamuni Buddha's stepmother, 
Mahaprajapati, who convinced the Buddhaˆs 
personal attendant Ananda to intercede on 
her behalf to overcome the Buddha'”s initial 
relucfance to allow women to Jjoin his order. 
The Buddha eventually created an order of 
nuns, who were bound by the 227 rules for 
monks outlined in the Vinaya-Piaka ¡ín 
Theravada tradiion, or 348 rules in the 
Mahayana tradition, as well as eight extra 
regulations known as “Weiphty rules” (guru- 
dharma) that clearly relegate nun to an 
inferior position 1n the Buddhist monastic 
order. The Buddha also is reported to have 
said that because the order of nuns was 





established his teaching (Dharma) would 
flourish for only 500 years, Instead of one 
thousand years. In most Theravada Buddhist 
countries today the full ordination lineage for 
women has died out, and most Buddhist nuns 
are thus only able to receive the novice 
(Sramaneri) ordination. The order of nuns 
probably died out in India around 456, and 
the full ordinaion was probably never 
transmited to mainland Southeast Asia. 
There are, however, full ordination lineages 
today In Korea, Taiwan, and Hong Kong, and 
a number of women from other traditions 
received ordination from Chinese 
Drecepfors as part of a movement to revive 
the order of nuns—Tỳ Kheo Ni là vị nữ tu sĩ 
đã thọ cụ túc giới. Theo những câu chuyện 
trong kinh tạng Ba Li, vị Tỳ Kheo Ni đầu tiên 
là bà kế mẫu của Đức Phật, bà Ma Ha Ba Xà 
Ba Đề. Bà nầy đã thuyết phục thị giả A Nan 
can thiệp cho mình được gia nhập giáo đoàn. 
Cuối cùng Đức Phật cho thành lập Ni Đoàn, 
tuân thủ 227 giới, giếng như Tỳ Kheo trong 
truyền thống Nguyên Thủy, nhưng Tỳ Kheo 
Ni phải tuân thủ 348 giới theo truyền thống 
Đại Thừa. Tỳ Kheo Ni cũng như phải tuân 
thủ Bát Kính giới. Điều nầy làm cho Ñ¡i Đoàn 
có thấp trong tự viện. Người ta nói Đức Phật 
đã nói rằng vì sự ra đời của Ni đoàn mà Phật 
pháp chỉ hưng thịnh khoảng 500 năm mà thôi, 
thay vì tới 1.000 năm. Trong hầu hết các xứ 
theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, 
Ni đoàn đã bị tàn lụi, và hầu hết chư Ni chỉ 
có thể thọ giới Sa Di Ni theo truyền thống 
Đại Thừa. Có lẽ Ni đoàn đã bị tàn lụi vào 
khoảng năm 456, và chưa bao giờ được 
truyễển qua các xứ Đông Nam Á. Tuy nhiên, 
Ni đoàn vẫn được truyền qua các xứ Đại 
Hàn, Đài Loan, Hồng Kông và Việt Nam, và 
có một số đông phụ nữ đã được truyễn giới 
từ các vị giáo thọ người Hoa như một phần 
của phong trào phục hưng Ni đoàn tại các xứ 
theo Phật giáo Nguyên Thủy. 
** See Nine classes of disciples. 
Bhikshuni order: Giáo Đoàn Tỳ Kheo Ni— 
Traditionally, after taking the novice precepfs and 
before taking the Bhikshuni precepts, women 
take the called 


have 


Intermediate  ordination 


367 


“§iksamana” that add l2 more precepts on(o 
those taken as a novice. Having held this 
ordination for two years, women may then take 
the full ordination. The lineages of all these 
ordinations have been passed down from teacher 
to student, without Interruption from the time of 
the Buddha untl today. In the Theravada 
countries of Southeast Asia, however, the nun”s 
ordination died out several cenfturies ago. Today 
there are women In Sri Lanka with ten precepts 
called 
women entitled “Maejis” with eight precepts. In 
both cases, their precepts are considered to be lay 
precepts, and they aren't officially regarded as 
ordained nuns. However, many women are 
lookmg ¡mo the possibility of bringing the 
“Sramanerika,” “Siksammana,” and “Bhikshuni” 
lineages from the Chinese tradition back Into the 


“Dasasilmatas.” In Thailand there are 


Theravada tradiion. In Tibet the novice 
ordination for women took root, but the BhikshunI 
ordination didnt. Whie the Sramanerika 


ordinaton can be given by four Bhikshus or 
Bhikshunis, ten Bhikshus and Bhikshunis are 
required to give the Bhikshuni 
Moreover, 1t was difficult for Bhikshunis from 
India in those time to travel over the Himalaya 
Mountains, and thus the Bhikshuni ordination 
didn”t come to Tibet. The Chinese Buddhists still 
continue the lineages for both the Bhikshu and 
Bhikshuni ordinations. Some women from the 
Theravada and 'Tibetan traditions have traveled to 
China and Taiwan to take Bhikshuni ordination 
from Chinese masters 1n recent years. People are 
now considering the possibility of reintroducing 
the Bhikshuni ordination from Chinese Buddhism, 
either from China mainland or Taiwan, ¡into the 
Theravada and Tibetan traditions—Theo truyền 
thống, sau khi thọ giới Sa Di Ni và trước khi thọ 
giới Tỳ Kheo Ni, người nữ phải thọ một giới 
phẩm trung gian được gọi là “Thức Xoa Ma Na,” 
gồm những giới luật của Sa Di Ni cộng thêm 12 
giới nữa. Sau khi thọ giới Thức Xoa Ma Na hai 
năm thì người nữ tu có thể thọ giới cụ túc. Dòng 
truyền thừa của tất cả những giới phẩm trên phải 
được trao truyền từ thầy xuống trò, không hễ bị 
gián đoạn kể từ thời Đức Phật cho đến ngày hôm 
nay. Tuy nhiên, tại các quốc gia theo Phật giáo 


Z 


Nguyên Thủy ở vùng Đông Nam Á thì dòng 


ordination. 


truyền thừa Ni Bộ đã bị mai một trong nhiều thế 
kỷ qua. Ngày nay có những phụ nữ thọ 10 giới 
được gọi là “Dasasilmatas.” Tại Thái Lan, người 
nữ thọ 8 giới được gọi là “Maejis.” Trong cả hai 
trường hợp trên, những giới luật mà người nữ thọ 
được xem là giới luật của người tại gia, và họ 
không được chính thức công nhận là những người 
nữ xuất gia. Tuy nhiên, nữ giới tại các quốc gia 
này đang xem xét việc có thể mang dòng truyền 
thừa “Sa DI Ni,” “Thức Xoa Ma Na,” và “Tỳ 
Kheo Nï” từ truyền thống Phật giáo Trung Hoa du 
nhập vào truyền thống Nguyên Thủy. Tại Tây 
Tạng, Phật giáo đã bắt đầu truyền giới Sa Di Ni 
cho phụ nữ, nhưng giới đàn truyền giới cho Tỳ 
Kheo Ni vẫn chưa có. Trong khi giới đàn truyền 
giới cho Sa Di Ni chỉ cần 4 vị Tỳ Kheo hay Tỳ 
Kheo Ni là có thể thực hiện được, giới đàn cho 
Tỳ Kheo Ni đòi hỏi phải có 10 vị Tỳ Kheo và 10 
vị Tỳ Kheo Ñi mới thực hiện được. Hơn nữa, vào 
thời đó thật là khó khăn cho các vị Tỳ Kheo Ni từ 
Ấn Độ du hành vượt qua dãy Hy Mã Lạp Sơn, 
nên đại giới đàn truyền giới cho Tỳ Kheo Ni đã 
không đến được Tây tạng. Phật giáo Trung Quốc 
vẫn tiếp tục duy trì hai dòng truyền thừa Tỳ Kheo 
và Tỳ Kheo Ni. Trong những năm gần đây, một 
số phụ nữ tại các quốc gia theo truyền thống 
Nguyên Thủy và Tây Tạng đã du hành đến Trung 
Quốc và Đài Loan để thọ giới Tỳ Kheo Ni với 
các vị thầy người Hoa. Người ta đang nghĩ đến 
việc tái lập giới đàn Tỳ Kheo Ni bằng cách đưa 
các dòng truyền thừa từ Trung quốc hay Đài Loan 
sang hệ thống Phật giáo Nguyên Thủy và Tây 
Tạng. 

Bhiksuni-sangha (skÐQ: Order of Buddhist 
Nuns—NI Đoàn (Giáo Đoàn NÑi)—See Bhiksuni 
Order. 

Bhiksuni-sila: Giới tỳ kheo ni. 
Bhiksuni-skanhaka (skQ: Ni Kiển Độ —A 
chapter of the moral rules of nuns—Một chương 
về luật của Tỳ Kheo Ni—See Complete moral 
precepts for nuns in Mendicant school and 
Vinaya. 

Bhima (skt): Tỳ Ma—According to Eitel in The 
Dictonary of Chinese-English Buddhist Terms, 
Bhima, a city west of Khotan, possessing a sfatue 
of Budha said to have transported 1tself from 
Udyana—Theo Eitel trong trung Anh Phật Học 
Từ Điển, Tỳ Ma là một thành phố nằm về phía 


368 


tây của Khotan, có một tượng Phật mà người ta 

nói đã tự di chuyển từ Udyana. 

Bhisakka (p): Thầy 

Physiclan—Doctor. 

Bhisakko (p): The peerless physician. 

Bhisma-garjita-ghosa-svara-raja (sk): Uy 

Âm Vương —The king with the awe-inspiring 

volce, the name of counfless Buddhas 

Successively appearing during the empty kalpa— 

Còn gọi là Uy Âm Vương Phật với âm thanh vi 

diệu, tên của vô lượng Đức Phật xuất hiện thời 

“Không Kiếp” (các ngài thị hiện làm sáng tổ 

nghĩa thực tế với âm thanh vi diệu của các ngài). 

Bhismagarjitasvara raja (skt): Không Vương. 

I1) The king of Immateriality: Buddha—Lord of 
all things—King of Majestic Volce—Tên gọi 
khác của Đức Phật. 

2) The first Buddha to appear In the Kalpa of 
Emptiness in the Lotus Sutra: Vị Phật đầu 
tiên hiện ra trong Không Kiếp trong Kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa. 

Bhogasukha (skt & p): Happiness of possession 

of property—Hạnh phúc được có tài sản—One of 

the four kinds of bliss of lay Buddhists, according 
to the Anguttara NÑikaya Sutra. Herein a clansman 
by means of wealth acquired by energetic 
striving, both enjoys his wealth and does 
meriforilous deeds. At this thoupht, bliss and 
satisfaction come to him. This 1s called the bliss 
of wealth-Một trong bốn loại hạnh phúc cho 
người tại gia được Đức Phật dạy trong kinh Tăng 

Nhứt A Hàm. Người kia tạo nên tài sẳn do nơi cố 

gắng nỗ lực. Bây giờ chính mình thọ hưởng tài 

sản ấy, hoặc dùng nó để gieo duyên tạo phước. 

Khi nghĩ như vậy, người ấy cảm thấy thỏa thích 

và mãn nguyện. Đó là hạnh phúc có được tài 

sản—See Four kinds of bliss of lay Buddhists. 

Bhojaniya (skt): Bồ Đề Ni—Bồ Xà N—Đạm 

Thực —Food in Cereals, fish and flesh—To be 

eaten, edible; what is suitable as the fare of 

monks and nuns, proper food—Còn gọi là Bồ 

Thiện Ni, thức ăn có trong ngũ cốc, cá và thịt, là 

những thức ăn chính của Tăng Ni—See Two 

øroups of food, each of five kinds. 

Bhramara (skQ: Bạt La Ma La—Một loại ong 

đen—A kind of black bee. 


thuốc—Lương y— 


Bhramaragiri (skt: A monastery built by 
Sadvaha for Nagarjuna on the mountan of 
Bhramaragiri, 300 miles south-west of Kosala— 
Tự viện mà Sadvaha đã xây cho ngài Long Thọ, 
nằm trên đỉnh núi Bhramaragiri, khoảng 300 dặm 
về phía tây nam Kosala. 

Bhranta (skt): Mê giả hay người mê muội —The 
confused. 

Bhranti (skQ: Vọng pháp—Mê lầm hay sai 
lầm—Error. 

Bhrukuti (skOQ: Tỳ Câu Tri —Tỳ Câu Chỉ— 
Knited brow, one of the forms of Kuan-Yin— 
Chân mày đan lại với nhau, một trong những hình 
thức của Quán Thế Âm. 

Bhuma (skt): Living on earth—Địa cư. 

Bhumi (skt & p): Place—Situation—Spiritual 
rank—Posttion, or character atfained by a 
Bodhisattva—Sanskrit term referring to sfages Of 
development of a Bodhisattva. Each succeeding 
level represents a further stage of spiriual 
accomplshment and 1s  accompanled by 
progressively greafter power and wisdom. In 
Mahayana, there are ten levels through which 
Bodhisatvas progress on ther way to the 
attainment of buddhahood: l) very Joyous 
(pramudita) or land of Joy, which 1s attained when 
a bodhisattva first directly perceives emptiness 
(sunyata), and which 1s sinultaneous with the 
path of seeing (darsanamarga); bodhisattvas on 
this level develop the perfection (paramita) of 
generosity (dana); 2) the “stainless” (vimala) or 
land of purity, during which bodhisattvas ripen the 
perfection of ethics (sia) and overcome all 
tendencies to engage In negative actions; 3) the 
“luminous” (prabhakar) or land of radiance, 
when bodhisattvas cultivate the perfection of 
pattence (ksanti); 4) the “radianf” (arcismatI) or 
balzing land, when they work at the perfection of 
efort (vrya); 5) the “dificult to cultivate” 
(sudurjJaya) or land of exteme difficult to 
congquer, during which they ripen the perfection of 
concentraion (dhyana); 6) the 
(abhimuki) or land in view of wisdom, on which 
they develop the perfection of wisdom (prajna); 
7) the “gone afar” (duramgama) or far-reaching 
land, the stage of perfecting “skill in mean” 
(upaya-kausalya, the ability skillfully to adapt 


“manIfest” 


369 


ther teachings to any audilence); 8) the 
“mmovable” (acala) or immovable land, during 
which they work at the perfection of aspiration 
(pranidhana), from this point onward they are 
incapable of backsliding and will inevitably 
progress síeadily toward buddhahood; 9) the 
“øood Intellipence” samdhumati) or land of good 
thouphts, the level on which they advance the 
perfection of power (bala) and fully comprehend 
all doctrines; 10) the “cloud of doctrine” (dharma- 
megha) or land of dharma clouds, during which 
they eliminate the subtlest traces of remaining 
afflicions and the perfection of 
knowledge (jnana) and finally  attain 
buddhahood—Thuật ngữ Bắc Phạn dùng để chỉ 
những giai đoạn phát triển của một vị Bồ Tát. 
Mỗi giai đoạn kế tiếp tiêu biểu cho một mức độ 
tiến xa hơn trong việc thành tựu tâm linh đi kèm 
với sự tiến bộ về trí tuệ. Trong Phật giáo Đại 
Thừa, có 10 mức độ qua đó một vị Bồ Tát tiến bộ 
trên đường đạt thành Phật quả: 1) Hoan Hỷ Địa, 
được thành tựu khi Bồ Tát lần đầu tiên trực nhận 
tánh không, và đồng thời thấy được con đường 
đạo; trong giai đoạn này Bồ Tát phát triển bố thí 
ba la mật; 2) Ly Cấu Địa, trong thời gian này các 
vị Bồ Tát thuần thục giới luật ba la mật và vượt 
qua tất cả những khuynh hướng tham gia vào ác 
nghiệp; 3) Phát quang địa, trong giai đoạn này vị 
Bồ Tát tu tập nhẫn nhục ba la mật; 4) Diễm Huệ 
Địa, trong giai đoạn này vị Bồ Tát tu tập thành 
tựu tính tấn ba la mật; 5) Cực Nan Thắng Địa, 
trong giai đoạn này vị Bồ Tát tu tập thành tựu 
thiển định ba la mật; 6) Hiện Tiền Địa, trong giai 
đoạn này vị Bồ Tát phát triển trí tuệ ba la mật; 7) 
Viễn Hành Địa, giai đoạn thành tựu phương tiện 
ba la mật; 8) Bất Động Địa, trong giai đoạn này 
vị Bồ Tát thành tựu nguyện ba la mật, từ đây trở 
đi chư vị Bồ Tát không còn thối chuyển và sẽ 
tiến bộ đều đều trên đường đi đến Phật quả; 9) 
Thiện Huệ Địa, trong giai đoạn này vị Bổ Tát 
thành tựu lực ba la mật và thông hiểu hoàn toàn 
giáo pháp; 10) Pháp Vân ĐỊa, trong giai đoạn này 
chư vị Bồ Tát triệt tiêu ngay cả những phiền não 
vi tế còn sót lại, và tu tập thành tựu trí huệ ba la 
mật và cuối cùng đạt thành Phật quả—See 
Bhumi and Ten grounds. 

Bhumi-avacara-deva (skt: Địa Cư Thiên— 
Indra`s heaven on the top of Sumeru, and below 


cultivate 


the heaven in space—Trời Đế Thích ở trên đỉnh 

núi Tu Di, nhưng nằm bên dưới Không Cư Thiên. 

Bhumisparsha-mudra (skt): Thủ ấn—This ¡s 

one of the ten mudras in Buddhism. The left hand 

resfs palm upward ¡n the lap (sometimes holds a 

beg bowl); the right hand hanging over the knee, 

palm inward, points to the earth. This Mudra 1s 
the gestire with whiích Sakyamuni Buddha 
summoned the earth as witness to his realizatlon 

of Buddhahood. This 1s also considered as a 

øesture of unshakability of Akshobhya Buddha— 

Đây là một trong mười thủ ấn trong Phật giáo. 

Bàn tay trái đặt vào lòng, lòng bàn tay hướng lên 

trên; bàn tay phải hướng xuống đất, lưng bàn tay 

hướng về phía trước. Đây là tư thế khất thực của 

Phật Thích Ca khi Ngài báo cho chúng sanh biết 

Ngài đã đạt được chánh đẳng chánh giác, đây 

cũng là biểu tượng cho sự vững chắc không lay 

chuyển của A Súc Bệ Phật. 

Bhuta (skt): Bộ Đa. 

l) Become: Dĩ sanh —The moment Just come 
Info existence, the present moment—Lúc 
hiện hữu hay ngay trong hiện tại. 

2) Elements of living being: Originally or 
fundamenfally existing—Primal existence— 
The 
phenomena—The present life—Bản hữu. 

3) Been, produced, formed, being, existing, efc. 
1nterpreted as the conscIously existing: Bộ đa 
có nghĩa là đã sinh ra. 

4) The four great elements, earth, fire, wind, 
water, as apprehended by touch: Bộ đa cũng 
có nghĩa là tứ đại đất, nước, lửa, gió, được 
nắm bắt bởi sự xúc chạm. 

53) Bhuta also means a kind of demon produced 
by metamorphosis: Bộ đa lại có nghĩa là loài 
quỷ tự sinh (loài quỷ do cha mẹ sinh ra gọi là 
dạ xoa). 

6) The bhutatathata: Chân như. 

Bhutabhava (skU: Tatbhava, or Vastu (skÐ—— 

Chân Tánh. 

I1) True nature or true being: Pháp Bổn—Thể 
tánh chân thật The root or essence of al 
things—Chân như hay tinh yếu của vạn pháp. 

2) The true nature; the fundamental nature of 
each individual, 1.e. the Budha-nature: Chân 
như Phật tính hay tâm thể thanh tịnh trong 


souce and substance of all 


370 


sáng nơi mỗi người (không hư vọng là chân, 
không biến đổi là tính). 
Bhutacita (skt: Chân 
Sincere—lrue character of 
disposition of man—True-hearted—True mind— 
True to one”s nature—Chân tâm—See Eight 
minds. 
Bhutah (skt: Phó Đa—A sect of asetics who 
smeared themselves with ashes—Một phái khổ 
hạnh lúc nào cũng bôi tro đầy mình. 
Bhutakofi (skt): Thực Tại Tế——According to the 
Madhyamaka philosophy, Bhutakoti refers to the 
sklfull penetraion of the mind ¡mo the 
Dharmadhatu. The word “Bhuta` means the 
unconditioned reality, the Dharmadhatu. The 
word “KotIl' means the skill to reach the limit or 
the end; it signifies realization. BhutakotIi Is also 
called anutpadakoti, which means the end beyond 
birh and death—Theo triết học Trung Quán, 
Thực Tại Tế là sự thâm nhập khôn khéo của trí 
tuệ vào pháp giới. Chữ “Bhuta' có nghĩa là thực 
tại không bị nhân duyên hạn định, tức là pháp 
giới. Còn chữ “Kot” có nghĩa là sự không khéo 
để đạt đến giới hạn hay chỗ tận cùng; nó nhấn 
mạnh sự thể hiện, tức là một loại thành toàn. 
Thực tại tế cũng được gọi là “vô sanh tế,” có 
nghĩa là chốn tận cùng ở ngoài cõi sanh tử. 
Bhutata (skt: Reality—lIn the Lankavatara 
Sufra, the Buddha told Mahamati: “Oh Mahamatti, 
what has been realized by me, that 1s the ©ver- 
abiding nature of things, suchness, reality, etc.”—— 
Pháp tánh hay thực tánh. Trong Kinh Lăng Già, 
Đức Phật nói: “Điều mà ta thể chứng tức là cái 
bản chất thường trụ của các sự vật, hay như như, 
hay thực tánh.” 
Bhutatathata (skt): Chân như— Thiên chân. 
(D_ An overview of Bhutatathata—Tổng quan về 
Chân Như: Bhutatathata, the suchness of 
existence, the reality as opposed to the 


tâm—Real  mind— 
man—True 


appearance of the phenomenal  world. 
Bhutatathaa 1s Immutable and eternal, 
whereas forms and appearances arIse, 


change and pass away. Bhutatathata means 
permanent reality underlying all phenomena, 
pure and unchanged, such as the sea 1n 
contrast with the waves—Chân như là chân 
tánh hay thực tướng, hay hiện thực ngược với 


nét bên ngoài của thế giới hiện tượng. Chân 
như (Bhutatathata) là bất biến và vĩnh hằng, 
còn hình thức và những nét bên ngoài thì lúc 
nào cũng sinh ra, thay đối và biến mất. Chân 
lý tự nhiên, không phải do con người tạo ra; 
chân như hay bản tánh thật thường hằng nơi 
vạn hữu, thanh tịnh và không thay đổi, như 
biển đối nghịch lại với sóng (bản chất cố hữu 
của nước là phẳng lặng và thanh tịnh chứ 
không dập dồn như sóng). 

(I) The meanings of the bhutatathata—Nghĩa 
của Chân Như: 

1) “Chân” means the “real,” or “true.”: Chân là 
chân thực. 

2) “Như” means “so,” “such,” “suchness,” 

thus always,” “ In that 
manner,” or “eternally so.”: Như là như 
thường. 

(HDOther terms for “Bhutatathata”—Những từ 
khác cho “Chân Như”: 

I1) The eternal reality: Chân Thực Như Thường. 

2) Unchanging or immutable: Bất Biến Bất Cải. 

3) Self-existent pure Mind: Tự Tánh Thanh 
Tịnh Tâm. 

4) Buddha-nature: Phật Tánh. 

53) Dharmakaya: Pháp Thân. 

6) Tathagata-garbha, or Buddha-treasury: Như 
Lai Tạng. 

7) Reality: Thực Tướng. 

8) Dharma-realm: Pháp GIới. 

9) Dharma nature: Pháp Tính. 

10) The complete and perfect real nature: Viên 
Thành Thực Tánh. 

1I) Absolute reality: Parinispanna (skt)— Perfect 
true nature—Viên Thành Thực Tính —The 
perfect true nature—Absolute reality. The 
pure ideation can pur1fy the tainted portion of 
the Ideation-store (Alaya-vijnana) and further 
develop 1s power of understanding. The 
world of Iimaginaton and the world of 
interdependence will be brought to the real 
truth (Parinispanna)—Tính chân thực của chư 
pháp hay chân lý tuyệt đối. Tịnh thức có thể 
tẩy sạch phần ô nhiễm của tạng thức và còn 
khai triển thế lực trí tuệ của nó. Thế giới của 
tưởng tượng và thế giới hỗ tương liên hệ 
được đưa đến chân lý chân thực, tức là viên 
thành thực tánh. 


33c 


“thus,” “thusness, 


(V) According to 


371 


12) Root or essence of all things—Pháp bản 


(chân như). 


(V)According to Zen Master D. T. Suzuki in The 


Studies In The Lankavatara Sutra, this 1s one 
of the five categorles of forms. Bhuftatathata 
or  absolute through 
understanding the law of the absolute or 
ultimate truth. When a word of Names and 
Appearances is surveyed by the eye of Ripht- 
Knowledge, the realization 1s achieved that 
they are to be known as neither non-existenf 
nor existent, that they are 1n themselves 
above the dualism of assertion and refuftation, 


wisdom reached 


and that the mind abides In a state of absolute 
tranguilty undisttrbed by 
Appearances. With this is attained with the 
state of Suchness (tathata), and because 1n 
this condition no Iimages are reflected the 
Bodhisattva experiences joy—Theo Thiển Sư 
D. T. Suzuki trong Nghiên Cứu Kinh Lăng 
Già, đây là một trong năm pháp tướng. Chân 
như do chánh trí mà thấy được. Khi thế giới 
của Danh và Tướng được nhìn bằng con mắt 
của Chánh Trí thì người ta có thể hội được 
rằng phải biết Danh và Tướng không phải là 
phi hiện hữu, cũng không phải là hiện hữu. 
Chúng vốn vượt trên cái nhị biên về khẳng 
định và bác bỏ, và rằng tâm trụ trong một 
trạng thái yên tĩnh tuyệt đối, không bị Danh 
và Tướng làm sai lạc. Được như thế là đạt 
được trạng thái Như Như (tathata) và vì trong 
hoàn cảnh nâykhông ảnh hưởng nào nổi lên 
nên vị Bồ Tát thể nghiệm an lạc—See Five 
laws or categorles (]). 

Madhyamaka Philosophy, 
Tathata 1s the Truth, but it 1s Iimpersonal. In 
order to reveal itself, It requires a medium. 
Tathagata 1s that medium. Tathagata 1s the 
epiphan of Realty. He 1s Reality 
personalized. Tathagata Is an amphibious 
being partaking both of the Absolute and 
phenomena. He is identical with Tathafa, but 
embodied ¡in a human form. That ¡is why 
Tathata 1s also called the womb of Tathagata 
(Tathagatagarbha)—Theo Trung Quán Luận, 
chân như là chân lý, nhưng nó phi nhân cách. 
Để hiển hiện, nó cần có một môi giới. Như 
Lai chính là môi giới của nó. Như Lai là trực 


Names and 





ngộ về thực tại. Ngài là Thực Tại được nhân 
cách hóa. Đồng thời Ngài còn có cả hai loại 
tính chất của Tuyệt Đối và hiện tượng. Ngài 
đồng nhất với Chân Như, nhưng được thể 
hiện trong hình dạng của một con người. Đây 
là lý do tại sao Chân Như cũng còn được gọi 
là Như Lai Tạng. 


(VDThe Hinayana doctrine of unreality, a one- 


sided dogma In contrast with transcendental 
reality of Mahayana: Nghĩa lý về cái 
“không” của Tiểu Thừa chỉ thiên lệch về một 
bên chứ không siêu việt như cái “không” của 
Đại Thừa. 


(VIH)Categories of Bhutatathata—Phân loại Chân 


]) 
2) 


a) 


Như: 

The undifferentiated whole: Nhất Chân Như. 

There are two kinds of bhutatathata—Nhị 
Chân Như: 

According to the Final Teaching of the 
Flower Adornment Sect—Theo Chung Giáo 
của Tông Hoa nghiêm: 

The immutable bhutatathata In the absolute: 
Bất Biến Chân Như—Chân tính của vạn 
pháp là bất biến (vạn pháp là chân như). 

The bhutatathata In relative or phenomenal 
conditions: Tùy Duyên Chân Như—Tùy theo 
duyên vô minh mà dấy lên vọng pháp (chân 
như là vạn pháp). 

According to the Differentiated teaching of 
the TPien-T°ai Sect—Theo Biệt Giáo của 
Tông Thiên Thai: 

The essence In Ifs purity: The void—StatIc— 
AbstractF—Noumenal—Như Thật Không. 

The essence In 1s differentiation: The not- 
vold—Dynamic—Phenomenal—Như Thật 
Bất Không. 

According to The Awakening of Faith—Theo 
Đại Thừa Khởi Tín Luận: 

The pure bhutatathata: Thanh Tịnh Chân 
Như. 

Infected (affected) bhutatathata: Nhiễm Tịnh 
Chân Như. 


Defiled bhutatathata, 1.e. that of all beings: 
Hữu Cấu Chân Như—Chân như nơi chúng 
sanh. 


) 


ñ) 


ii) 


b) 
1) 
ñ) 


ii) 


C) 


372 


Undefiled or innocent bhutfatathata, 1.e. that 
of Buddhas: Vô Cấu Chân Như—Chân như 
nơi chư Phật. 


Bonded (In bonds) bhutatathata: Tại Triển 
Chân Như. 

Free bhutatathata: Xuất Triển Chân Như. 
According to the Awakening of Faith—Theo 
Đại Thừa Khởi Tín Luận: 

Bhutatathata that 1s expressible in words: Y 
Ngôn Chân Như—Dựa vào danh nghĩa lời 
nói giả danh để hiện rõ bản tướng. 
Bhutatathata that 1s Iinexpressible: Ly Ngôn 
Chân Như—Thể của chân như vốn là xa la 
tướng ngôn từ, xa lìa tướng tâm niệm. 

Three kinds of bhutatahata—Tam Chân Như: 
According to the Mahaprajnaparamifa-Sastra, 
there are three kinds of Tathata or essential 
nature—Theo Đại Trí Độ Luận, có ba loại 
Chân Như: 

Tathata means the spectfic, distinct nature of 
everything: Chân Như là tánh đặc thù của 
mỗi sự vật. 

Tathaa means the non-ulimacy of the 
specific natures of things, of the conditlonless 
or relativifty of all things that are determinate: 
Chân Như là tánh tối hậu của những bản chất 
đặc thù của sự vật về tánh hạn định hay tánh 
tương đối của mọi sự vật. 

Tathaa means the ultimate realty of 
everything. Only this ulimate, unconditioned 
nature of all that appears which 1s Tathata in 
the highest sense: Chân Như là Thực Tại tối 
hậu của mỗi sự vật. Bản chất tối hậu, vô hạn 
định hay phi nhân duyên của tất cả sự vật 
mới đích thật đúng nghĩa Chân Như. 


Formless bhutatathata: Vô Tướng Chân 
Như—Thể của chư pháp là hư tướng. 
Uncreated bhutatathata: Vô Sinh Chân 
Như—Chư pháp do nhân duyên sinh ra, nên 
là vô thực sinh. 

Without bhutatathata  (without 
characteristics or qualities, absolute 1n 1fselƒ): 
Vô tánh Chân Như—Chân thể của chư pháp, 
tuyệt hết tất cả mọi suy nghĩ và lời nói. 


nafure 


1 Good-deed bhutatathata: Thiện Pháp Chân 
Như— Chân như tùy duyên mà thành thiện 
pháp. 

1) Bad-deed bhutatathata: Bất Thiện Pháp Chân 
Như—Chân như tùy duyên mà thành bất 
thiện. 

11) Indeterminate bhutatathata: Vô Ký Pháp 

Chân Như— Chân như tùy duyên mà thành 

vô ký pháp. 

Bhutatathata, the absolute as it exists ỉn 

itself: Phi An Lập Đế— The doctrine of the 

bhutatathata, the absolute as 1t exists 1n Itself, 1.e. 

indefinable, 

expressible In words and thought, a distinction 
made by the Sastra of Consciousness Only——Phi 

An Lập Chân Như hay cái lý của chân như thành 

thực, đối lại với chân như được diễn tả bằng lời 

nói và tư tưởng, phân biệt trong Duy Thức Học. 

Bhutatathata as confaminated and as purce: 

Nhiễm Tịnh Chân Như—The bhutatathata as 

confaminated In phenomena and as pure beineg—— 

Chân như gồm hai thứ nhiễm trược chân như và 

thanh tịnh chân như. **See Two Truths (E). 

Bhutatathata is devoid of all impurity: Như 

thực không—Trong thể chân như không vọng 

nhiễm—§ee Two voids (D). 

Bhutatathata, as evil: Bất thiện pháp chân 

như—See Bhutatathata, and Three aspects of 

Bhutatathata. 

Bhutatathaa is full of  meri( or 

achievement: Như thực bất không—Trong thể 

chân như đã có đủ tất cả công đức vô lậu —See 

Two voids (D). 

Bhutatathata, as øood: Thiện pháp chân như— 

See Bhutatathata, and Three aspects of 

Bhutatathata. 

Bhutatathata influenced by environment: 

Absolute in 1fs causative or relative condition, or 

pure and impure conditions, produces all things— 

Chân Như Duyên Khởi (chân như bị ảnh hưởng 

bởi ngoại cảnh, điều kiện thanh tịnh hay bất tịnh, 

tạo ra chư pháp) —See theory of causation and 

Four principal uses of conditional causation (3). 

Bhutatathata, like a mirror, independent of 

all beings: Như Thực Không Kính (Không Chân 

Như) hay thể của chân như bản lai không tịch lên 

mọi vọng tướng, giống như không kính ha mọi 


confrasted with the absolute as 


373 


thể ngoại vật—See Four resemblances between a 
mirror and the bhutatathata. 

Bhutatathata, like a mirror, ïs not hindered 
by objects: Pháp Xuất Ly Kính (Thể Chân Như) 
hay giác thể chân như chân giám trong phiền não 
của chúng sanh, gọi là Như Lai Tạng, nay ha khỏi 
mọi tiềm cấu phiển não, thuần nhứt trong sáng 
giống như tịnh kính (tấm gương trong lau chùi thì 
sạch bụi bặm)—See Four resemblances between 
a mirror and the bhutatathata. 

Bhutatathata, like a mirror, reveals all 
objects: Nhân Huân Tập Kính (Bất Không Chân 
Như) hay giáo thể chân như có đủ vô lượng đức 
tính, là nhân của tịnh pháp, giống như thể tính 
của gương, có khả năng thể hiện muôn vạn hình 
tượng—See Four resemblances between a mirror 
and the bhutaftathata. 

Bhutatathata, like a mirror, serves all 
beingøs: Duyên Huân Tập Kính (Dụng Chân 
Như): Lúc giác thể chân như lìa khỏi triển phược 
thì có vô biên diệu dụng, nhưng do huân tập vọng 
tâm của chúng sanh từ bên ngoài hay huân tập 
ngoại duyên như gương sáng trên đài mà thu 
dụng—See Four resemblances between a mirror 
and the bhutaftathata. 

Bhutatathata-mind: Tâm Lượng Chân Chính 
Như Lai—Which rests in no place—Tâm lượng 
chân chính của Như Lai xa la mọi năng duyên, 
sở duyên mà trụ nơi vô tâm. 

Bhutathatata as neither good nor evil: Vô ký 
pháp chân như—See Bhutatathata, and Three 
aspecfs of Bhutatathata. 

Bhutatathafa, as neufral: Vô ký pháp chân 
như—See Bhutatathata, and Three aspects of 
Bhutatathata. 

Bhutatathata realify: Chân Như Nhứt Thực— 
Bhutatathata the only reality, the one bhutatathata 
reality—Chân như là chân lý duy nhất. 
Bhutatathata in the relative conditions: The 
bhufatathata 1n the phenomenal conditions—Tùy 
Duyên Chân Như —The 
phenomenal  relativity; 
Iimmutable, the bhutatathata, which is likened to 
the water as opposed to the waves— Chân như là 
bản thể của vạn vật, là chân thực, như thường, bất 
biến, bất động, lại là chỗ dựa cho các sự tướng 
của nhân duyên (chân như là thể, vạn vật là 


absolute in 1s 


and considered  as 


tướng: thể và tướng nương nhau, không bao giờ 
xa lìa nhau), như nước và sóng (nước bất biến, 
nương theo gió ngoại duyên, mà tạo thành hàng 
hàng lớp lớp sóng). 

Bhutatathata of unreality: Pháp Không Chân 
Như—The Bhutatathata as understood when this 
non-individualty or unrealty of thíngs 1S 
perceived—Chân như được hiểu như vô ngã và 
vô tướng của vạn hữu. 

Bhutatathata wisdom: Bhutatathata (skÙ— 
Tathata (sk—Chân như—Absolute wisdom—— 
See Five laws or categorles (]). 

Bhutatathata without anything that can be 
called a nature for comparison: Vô tánh chân 
như—See Three aspects of Bhufafathata. 
Bhutatathata without creation: Vô sanh chân 
như—See Three aspects of Bhuftatathata. 
Bhutatathata without form: Vô tướng chân 
như—See Three aspects of Bhufafathata. 

BÌ (jap): Ghrana (skU)—Nose—Smelling— 
Perception of odor—MũI—Khứu giác. 

Bias (a): Không khách quan—Thiên vị. 

Biased views: Biên kiến—The state of clinging 
fo one of two extremes In the world of relatIvIty, 
such as clinging to permanence, Impermanence, 
being or non-being, efc. 

Biases: Thành kiến. 

Biases and prejudices: Thành kiến và định 
kiến. 

Bible (n): Kinh Thánh. 

Biblical (a): Thuộc về Kinh Thánh. 

Bich Dong Pagoda: Bích Dong Pagoda ¡s one 
of the most ancIent pagodas 1n Vietnam. If Huong 
Tịch Pagoda 1s ranked “the first marvellous cave 
of the Southern Sky,” Bích Dong must be the 
second one. The pagoda was built during the Le 
Dynasty, located in Hoa Lu district, Ninh Binh 
province. The pagoda 1s In a thick mountainous 
forest trees. Under King Le Canh Hung (1740- 
1786), the king ordered to expand the pagoda on 
three floors of the mountain consisting of Lower 
Bích Dong, Central Bích Dong, and Ủpper Bich 
Dong. The path leading to the Lower Bích Dong 
1s a three-span stoned bridge. On the left of the 
Lower Bich Dong Pagoda 1s a path leading to the 
Central Bích Dong with stone thresholds under 


374 


green trees. The Central Bích Dong Pagoda 1s 
close to the cave door. On the clIff at the door of 
the cave, people carved two very big Chinese 
words “Bích Dong.” Inside the pagoda, there are 
tablets erected during the reign of Le Du Tong 
and Le Canh Hung. The Central Pagoda 1s 
connected with the Upper Bich Dong by 22 stone 
thresholds. Passing these steps, people will enter 
a dark cave. Here people can see one of the mosf 
ancient copper bells in Vietnam, casted during the 
reign of king Le Thai To (1428-1433) and many 
COpper statues of the Buddhas. The Dpper Bich 
Dong was on the peak of the mounftain, but now It 
1s only a base with some sfone pillars under the 
øreen trees— Chùa Bích Động là một trong những 
ngôi chùa cổ nhất Việt Nam. Nếu chùa Hương 
Tích được xếp hạng là “Nam Thiên Đệ Nhất 
Động” thì Bích Động phải là “Đệ Nhị.” Chùa 
được xây dựng vào thời nhà Lê, tọa lạc trên đất 
Hoa Lư thuộc tỉnh Ninh Bình. Đến đời vua Lê 
Cảnh Hưng, nhà vua ra lệnh mở rộng chùa trên 
ba tâng núi thành Bích Động Hạ, Trung và 
Thượng. Đường vào chùa Bích Động Hạ là một 
chiếc cầu đá ba nhịp. Bên trái Bích Động Hạ là 
đường lên Bích Động Trung với những bực thểm 
bằng đá nằm dưới những tàng cây xanh. Chùa 
Bích Động Trung nằm ngay cửa vào động. Trên 
vách đá trước cửa động người ta khắc hai chữ 
Hán thật lớn “Bích Động.” Bên trong chùa Trung 
là những tấm bia được dựng lên từ thời các vua 
Lê Dụ Tông và Lê Cảnh Hưng. Chùa Trung được 
nối với chùa Thượng bằng 22 bậc thểm bằng đá. 
Sau khi đi qua các bậc thểm này người ta sẽ đến 
một hang đá tối. Tại đây người ta có thể thấy một 
trong những cái chuông đồng cổ nhất Việt Nam, 
được đúc từ thời vua Lê Thái Tổ, cũng như nhiều 
tượng Phật bằng đồng khác. Chùa Bích Động 
Thượng nằm ngay trên đỉnh núi, nhưng hiện nay 
chỉ còn trơ lại nền chùa với những chiếc cột bằng 
đá nằm lẫn trong những đám cây xanh. 

Bid farewell to this world: Từ giả cõi đời. 

Biỉd someone to do something: Tell (ask) 
someone to do something—Bảo ai làm việc gì. 
Bidatsu (jap): Vua Mẫn Đạt (Nhậ0). 

Big bell: Hồng chung. 


Big days of the year in Buddhism tradition: 
Tam Nguyên—See Three big days of the year In 
Buddhism tradition. 
Big cearnings, big spendings: Bội nhập bội 
xuất (vào nhiều thì ra cũng nhiều)—Big takings, 
big spendinøs. 
Big fish swallow small fish and small fish 
swallow little prawns: Cá lớn nuốt cá bé và cá 
bé thì nuốt tôm tép hay lúa thóc (Đại ngư ngật 
tiểu ngư, tiểu ngư ngật hà mễ). 
Big mouth with empty phrases of øoodwill: 
Mua chuộc cảm tình bằng sáo ngữ—See Four 
types of people who can be seen as foes In 
disguise. 
Big rivers of India: Đại hà ở Ấn Độ— There 
are eipht big rivers of India at the time of the 
Buddha—Có tám sông lớn ở Ấn Độ vào thời Đức 
Phật—See Eight bịg rivers of India at the time of 
the Buddha. 
Bigamie (a): Lấy hai vợ hoặc hai chồng. 
Bigamist (n): Người lấy hai vợ hoặc hai chồng. 
Bigamous (a): Có tính cách trùng hôn. 
Bigamy (n): Chế độ lưỡng thê hay lưỡng phu. 
Bigot (n): Kẻ cuỗng tín. 
Bigoted (a): Cuồng tín hay tin tưởng một cách 
mù quáng. 
Bigotry (n): Sự tin tưởng mù quáng. 
Bija (skQ: Vija (skQ——Chủng tử—Germ—Root 
power—Seed—Semen—Karma seed residues In 
the store-house consciousness (Alaya-vijnana)— 
Hạt giống hay mầm mống được chứa đựng trong 
rễ. Hạt giống nghiệp được chứa đựng trong tàng 
thức. 
Bijaka (sk: Chủng tử hay hạt giống—A seed. 
Bijapura (skQ: Bijapuraka (sk)—Câu Duyên 
Quả—Bijapura or a fruit, described as a citron, 
held in one of the hands of Kunt Kuan-Yin—Tên 
một loại quả, được diễn tả như là quả chanh, mà 
Đức Chuẩn Đề Quan Âm câm trong tay. 
Bilateral (a): Song phương. 
BiHion-World Universe: Tam thiên đại thiên 
thế giới —Three thousand great chiliocosmos— 
Three- Thousand-Great Thousand World. 
l1) Over twenty-five centurles ago, the Buddha 
talked about the Immensity and endlessness 
of the cosmos. The earth on which we are 





2) 


3) 


375 


living 1s not unique. There are a great 
number of others, which are as numerous as 
the grains of sand in the Ganges River. 
Three-thousand-sreat-thousand 
Universe of the three kinds of thousands of 
worlds (The three-fold great thousand world 
system—Buddha world). Each bịg celestial 
world comprises one thousand million small 
worlds, each one has the same size as that of 
our earth. Furthermore, there are an Infinite 
number of big celestial worlds in the cosmos: 
Từ trên 25 thế kỷ về trước, Đức Phật đã dạy 
về sự rộng lớn vô biên và sự vô cùng của vũ 
trụ. Thế giới mà chúng ta đang ở không phải 
chỉ có một, mà nhiều như cát sông Hằng. Vũ 
trụ của ba ngàn đại thiên thế giới (thế giới 
chúng ta đang ở là thế giới Ta Bà. Ta Bà 
tiếng Phạn gọi là Saha, nghĩa là thọ khổ, 
kham khổ, vì không gian vô hạn và thế giới 
kiểu thế giới ta bà nầy lại có vô lượng thế 
giới, giăng bủa khắp lục phương, lớn nhỏ 
khác nhau tạo thành một tiểu thế giới. Một 
ngàn tiểu thế giới hiệp thành một tiểu thiên 
thế giới, một ngàn tiểu thiên thế giới thành 
một trung thiên thế giới, một ngàn trung 
thiên thế giới thành một đại thiên thế giới. 
Một ngàn tiểu thiên thế giới, một ngàn trung 
thiên thế giới, một ngàn đại thiên thế giới 
hiệp thành ba ngàn đại thiên thế giới). Mỗi 
tam thiên đại thiên thế giới như thế gồm một 
ngàn triệu thế giới nhỏ như thế giới của 
chúng ta đang ở. Hơn nữa, vũ trụ không phải 
chỉ có một đại thiên thế giới, mà gồm vô số 
đại thiên thế giới. 

The Buddhist concept of time reveals that 
each world has four middle kalpas or cosmic 
periods, each middle kalpa has twenty small 
kalpas; each small kalpa has 16 million years. 
Therefore, the average lie of a world 1s 
equal to 1,280,000,000 years: Về thời gian 
theo Phật giáo thì mỗi thế giới có bốn trung 
kiếp, mỗi trung kiếp có 20 tiểu kiếp, mỗi tiểu 
kiếp có I6 triệu năm. Như thế, một thế giới 
từ lúc được thành lập đến khi bị tiêu diệt 
trung bình là một ngàn hai trăm tám chục 
triệu năm. 


worlid. 


The anclent Indian belief “the universe 


comprises of many groups of thousands of 


4) 


worlds.” Also called A small Chiliocosm. A 
small chiliocosm, consisting of a thousand 
worlds each with 1ts Mt. Sumeru, continents, 
seas and ring of iron mountains. However, 
according to Buddhist teachings, every world 
system has four great continents; a thousand 
world systems of four great continents 
comprise a “small world system, a thousand 
small world systems comprise a medium- 
sized world system, and a thousand medium- 
sized world systems comprise a great world 
system of a billion worlds (literally thousand 
times thousand times thousand worlds): Dân 
Ấn Độ xưa tin rằng vũ trụ nây gồm nhiều 
ngần thế giới (tiểu thiên thế giới). Tiểu thiên 
thế giới gồm một ngàn thế giới, mà mỗi thế 
giới lấy núi Tu Di làm trung tâm được bao 
bọc xung quanh bởi các núi Thiết Vi và biển. 
Tuy nhiên, theo giáo thuyết Phật giáo thì hệ 
thống một thế giới gồm tứ châu, một ngàn hệ 
thống thế giới này hợp lại thành một tiểu 
thiên thế giới, một ngàn tiểu thiên thế giới 
làm thành một trung thiên thế giới, và một 
ngàn trung thiên thế giới làm thành một đại 
thiên thế giới (một ngàn nhơn với một ngàn 
nhơn với một ngàn thế giới làm thành một tỷ 
thế giới)—See Four continents. 

The Tien-T'ai School sets forth a world 
system of ten realms. That Is to say, the 
world of living beings ¡is divided Into ten 
realms, of which the hipher four are saintly 
and the lower six are ordinary. Here the 
Tlen-T”ai School at once comes back to the 
Ideation theory but expresses 1t somewhat 
differently. It is set forth that a conscIous- 
1nstant or a moment of thought has 3,000 
worlds Immanent in it. This 1s a theory 
special to this school and 1s called “Three 
Thousand Originally Immanent,” or “Three 
Thousand Immanent 1n Principle,” or “Three 
Thousand Immanent In Nature” or sometimes 
“Three Thousand Perfectly Immanent.” The 
1mmanency, theoretical, 
natural or perfect, conveys one and the same 
1dea; namely, that the one moment of thought 
1s 1fself 3,000 worlds. Some consider this to 
be the nearest approach to the idea of the 
Absolute, but If you consider the Absolute to 


either original, 


376 


be the source of all creation If 1s not exactly 
the Absolute. Or, it may be considered to be 
a form of ideation theory, but If one thinks 
that Ideation manifests the outer world by the 
process of dichotomy 1t is quite different, for 
1t does not mean that one instant of thought 
produces the 3,000 worlds, because a 
production 1s the begInning of a lengthwise 
mofion, 1.e., mely production. Nor does 1t 
mean that the 3,000 worlds are included in 
one Instant of thought because an inclusion 1s 


3â CTOSSWISC ©XISf€DC€, I.€., ©XIstence In 
space. Although here the 3,000-world 
doctrine 1s expounded on the basis Of 


1deation, It 1s not mere ideation, for all the 
dharmas of the universe are Immanent In one 
thought-instant but are not reduce to thoupht 
or ideation: Tông Thiên Thai để ra một vũ 
trụ gồm mười cảnh vực với căn bản ba nghìn 
thế giới nầy, tức là thế giới của hữu tình 
được chia thành mười cõi (Tứ Thánh Lục 
Phàm). Tông nầy hoàn toàn quay về lý 
thuyết duy tâm nhưng diễn tả khác hơn. 
Thiên Thai cho rằng trong một sát na tâm 
hay một khoảnh khắc của tư tưởng bao gồm 
cả ba nghìn thế giới (nhất niệm tam thiên). 
Đây là một lý thuyết riêng của tông nây và 
được gọi là “Bản Cụ Tam Thiên” hay “Lý Cụ 
Tam Thiên” hay “lánh Cụ Tam Thiên,” và 
có khi được gọi là “Viên Cụ Tam Thiên.” 
Nội thể, hoặc cụ hay bản tánh hay viên mãn 
đều chỉ chung một ý niệm như nhau, tức là, 
trong một khoảnh khắc của tư tưởng hay sát 
na tâm đều có cả 3.000 thế giới. Có người coi 
ý niệm nây như là rất gần với ý niệm về 
tuyệt đối thể. Nhưng nếu bạn coi tuyệt đối 
thể như là căn nguyên của tất cả tạo vật thì 
nó không đúng hẳn là tuyệt đối thể. Vậy nó 
có thể được coi như là một hình thái của lý 
thuyết duy tâm, nhưng nếu người ta nghĩ rằng 
tâm thể ấy biểu hiện thế giới ngoại tại bằng 
tiến trình phân hai thì lại khác hẳn, vì nó 
không có nghĩa rằng, một khắc của tư tưởng 
tạo ra ba nghìn thế giới, bởi vì một sự tạo tác 
là sự khởi đầu của một chuyển động theo 
chiều dọc, nghĩa là tạo tác trong thời gian. 
Nó cũng không có nghĩa rằng ba nghìn thế 
giới được thu vào trong một khoảnh khắc của 


tư tưởng, bởi vì sự thu giảm là một hiện hữu 
theo chiều ngang, nghĩa là cọng hữu trong 
không gian. Dù chủ thuyết tam thiên đại 
thiên thế giới được quảng diễn trên căn bản 
duy tâm nhưng nó không chỉ là duy tâm vì tất 
cả các pháp trong vũ trụ đều ở ngay trong 
một ý niệm nhưng không giản lược vào tam 
hay ý —See Six realms of the samsara 
(existence) and four realms of the saints. 


Bilocation (n): Thuật phân thân ở hai nơi cùng 
một lúc. 

Bimba (skt): Quả—Trái cây. 

Bimbisara (skt: Bình Sa Vương. 

(A) The name of the king who ruled the ancient 


(B) 


kingdom of Magadha during the Buddhaˆs 
time. He was an enthusiastic supporter of 
Buddhism and presented the Bamboo Grove 
Monastery to the Buddha for the use of the 
assembly of Buddhist Monks—Tên của vị 
vua trị vì một vương quốc cổ tên Ma Kiệt Đà 
trong thời Đức Phật còn tại thế. Ông là một 
Phật tử nhiệt tình bảo trợ Phật giáo. Chính 
ông đã dâng cúng ngôi Trúc Lâm tịnh xá lên 
Đức Phật dành cho sự tu tập của Tăng đoàn. 

He was the king of Magadha during 
Sakyamuni Buddha”s lifeime and one of the 
major patrons of the early Buddhist order. He 
1S reputed to have given the Buddha the 
Venuvana Arama, whíich was the Ññrst 
dweling used by the early Buddhist 
community during the rainy season. At the 
age of thirty he became a lay disciple and 1s 
repor(ed to have been the person who 
sugeested the bi-monthly ceremony called 
the Posadha, during which monks recite the 
monasfic rules and confess any transøressions 
of them. However, at the end of his le, 
Bimbisara died of sfarvaton affter being 
1mprisoned by his son AJafasatru, who feared 
that his father mipht pose a threat to his 
power—Ông là vua của xứ Ma Kiệt Đà trong 
thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và là 
một trong những vị hỗ trợ đắc lực chính của 
Tăng đoàn Phật giáo buổi ban sơ. Ông nổi 
tiếng vì đã hiến ngôi Trúc Lâm Tịnh Xá cho 
Đức Phật, được dùng làm tăng xá đầu tiên 
cho giáo đoàn buổi ban đầu trong mùa mưa. 
Vào tuổi 30 ông trở thành một Phật tử tại gia 


377 


và người ta tường thuật rằng chính ông đã để 
nghị việc cử hành lễ Bố Tát nửa tháng một 
lần, trong buổi lễ chư Tăng phải tự trì tụng 
sám hối. Tuy nhiên, vào lúc cuối đời, vua 
Bình Sa Vương chết đói trong ngục thất sau 
khi nhường ngôi và bị con trai mình là A Xà 
Thế hạ ngục vì sợ cha mình có thể là mối đe 
dọa trở lại cướp quyền bính của mình. 





Phế tích 





(Ruin of Bimbisara”s Jail in Rajgir 
ngục giam vua Bình Sa Vương trong thành Vương 
Xá) 


Bimbisara and Ajatasatru: Vua Tần Bà Sa La 
và Thái tử A Xà Thế——According to Buddhist 
legends, with the scheme and assistance from 
Devadatta, Prince Ajatasatu Imprisoned his 
father and usurped the throne. When Ajatasatru 
imprisoned king Bimbisara Queen Vaidehi 
(Bimbisaraˆs wIfe) managed to bypass the guards 
to visit the King. She also brought some honey 
and grapes by putting them on her body for the 
King to eat. She did this every other day so that 
the King received nutrients and would not starve. 
In prison, King Bimbisara prayed that the Buddha 
could confer the Eight Prohibitory Precepts on 
hìm. He was so earnest in his wish that 
Maudgalyayana, the most most accomplished In 
supernatural powers among the Buddha's 
disciples, came to the prison to confer the 
Precepts for him. The Buddha also sent Purna to 
preach to the King. However, later, Ajatasatru 
discovered her plan, so he banned her from 
visting the King. Eventually, King Bimbisara 
died ¡in the prison. After the death of King 
Bimbisara, Ajatasatru became remorseful. One 


day In his dream, his father, the old king, 
persuaded him to turn over a new leaf to correct 
his previous wrongdoing. This added to his 
psychological burden. The evil karma of the new 
king now took is toll. Suddenly his body was 
riddled with maglinant sores, and he was In great 
pam, yet the doctors were helpless In thelr 
treatment. The senior ministers tried their best to 
comfort him, but he could not stand the censure of 
his own consclence. Á senior minister named ]Jiva 
who came to visit the king and King Ajatasatru 
confided in him what was troubling him. ]Jiva 
advised the king to seek help from the Buddha. 
Other ministers in attendant were scared, thinking 
this would arouse the King”s anger. However, 
rather unexpectedly, King Ajatasatru Indicated 
that he would gladly accept the advice. The King 
prepared many offerings and brought with him a 
large øroup of attendants and ministers riding on 
elephants to call on the Buddha. Halfway on the 
Journey, recalling his collusion with Devadatta 
and how they carned out several plots to 
assassinate the Buddha, he became hesitant. 
Suddenly, he heard the volce of the deceased 
King Bimbisara transmited through the air, 
saying: “You should go before the Buddha to 
Tepenf In utmost sincerify, otherwise you will fall 
1nto hell with no prospect of coming out at all.” 
Thịs encouraged him, so he headed straight to the 
Jetavana Vihara. The kind and compassionate 
Buddha pardoned Ajatasatru, who sobbed In pain 
and knelt before the Buddha in repentance for his 
sns. He also took refuge 1n the Buddha. 
Henceforth, he became a king who supported 
Buddhism with great enthusiasm—Theo truyền 
thuyết Phật giáo, với âm mưu và giúp sức của Đề 
Bà Đạt Đa, A Xà Thế đã hạ ngục vua cha để 
đoạt ngôi. Khi vua Tần Bà Sa La bị A Xà Thế hạ 
ngục để soán ngôi, bà hoàng hậu Vi Để Hy đã 
dùng kế qua mặt lính gác ngục để đến thăm nhà 
vua, bằng cách bôi mật đường và nước cốt nho 
lên thân mình để nhà vua ăn, cứ thế hai ngày một 
lần vào thăm và nuôi nhà vua, nên vua không 
đến nỗi bị chết đói. Trong ngục, vua Tân Bà Sa 
La cầu khẩn Đức Phật dạy cho tám điều trai giới. 
Mục Kiển Liên, một đệ tử Phật với đệ nhất thần 
thông, biết được tâm thành của vua nên đã đến 
ngục thọ giới cho nhà vua. Đức Phật còn phái 


378 


Phú Lâu Na đến thuyết pháp cho vua. Tuy nhiên, 
về sau này thì A Xà Thế phát giác được kế hoạch 
của bà hoàng hậu nên cấm không cho bà vào 
ngục thăm vua nữa. Cuối cùng vua Tần Bà Sa La 
chết trong ngục thất. Sau khi phụ vương chết rồi, 
A Xà Thế cắm thấy hối hận. Một hôm, trong giấc 
mơ, vua gặp được phụ vương khuyên vua nên đổi 
mới, cải sửa những sai lầm trước đây, khiến cho 
A Xà Thế càng cảm thấy đau đớn trong lòng. 
Nghiệp báo của A Xà Thế đã nhãn tiền. Tự nhiên 
trên người đột nhiên mọc đầy ung nhọt, đau đớn 
vô cùng. Các ngự y đều bó tay mà nhìn. Tuy được 
các đại thần hết lòng an ủi, nhưng rốt cục, A Xà 
Thế không chịu nổi sự cắn rứt của lương tâm. Đại 
thần Xà Bà đến thăm, được nhà vua nói cho biết 
tâm sự, bèn để nghị nhà vua đến thăm Đức Phật 
nhờ Ngài giúp đỡ. Các đại thần khác cả kinh thất 
sắc vì sợ rằng nhà vua nổi giận. Nhưng không 
ngờ vua A Xà Thế vui vẻ chấp nhận. Vua A Xà 
Thế chuẩn bị rất nhiều đồ cúng dường, dẫn theo 
một đoàn tùy tùng và đại thần, cỡi voi lớn, đến 
bái yết Đức Phật. Đi đến nửa đường, vua nhớ đến 
những việc mình đã từng cấu kết với Đề Bà Đạt 
Đa để hãm hại Phật, nên bỗng trù trừ do dự. 
Bỗng nhiên, A Xà Thế nghe thấy từ trên không 
trung truyền đến tiếng nói của vua cha Tần Bà Sa 
La: “Con phải đến trước Phật, chí thành sám hối, 
nếu không sẽ bị đọa vào địa ngục không có ngày 
ra.” Tiếng nói làm cho A Xà Thế có thêm sức 
mạnh, đi thẳng đến tịnh xá Kỳ Viên. Đức Phật 
đại từ đại bi đã tha thứ cho A Xà Thế, nhà vua 
quỳ khóc nức nỡ, thành tâm sám hối dưới chân 
Phật. Từ đó, A Xà Thế trở thành một vị quốc 
vương nhiệt tâm ủng hộ Phật Pháp. 

Bimbisara and Sakyamuni Buddha (skÐ: 
Bimbisara, name of the king of the ancient 
kingdom of Magadha (543-493 B.C.), at the time 
of the Buddha Sakyamuni. He built the city of 
RaJagaha. He ascended the throne at the age of 
fifteen. At the age of thity, on hearing a 
discourse from the Buddha, he became a Buddhist 
lay follower and an active fosterer of Budhism. 
He was the Buddha's first royal patron. He 
donated (offered) the Bamboo Forest Vanuvana 
to the Buddha and the Sangha for the use of the 
Assembly of the Buddhist Monks. When Prince 
Siddharttha renounced the world and was seeking 
alms In the streets of Rajagaha as a humble 


ascetic, the King saw him from his palace and 
was hiphly Impressed by his majestic appearance 
and dignified deportment. Immediately he sent 
messengers to ascertain who he was. On learning 
that he was resting affter his meal under the 
Padavapabbata, the King, accompanied by his 
retinue, went up to the royal ascetic and inquired 
about his birth-place and ancestry. The ascetic 
Gotama replied: “Your Majesty! Just straight 
upon the Himalaya, there 1s, In the district of 
Kosala of ancient families, a country endowed 
with wealth and energy. Í am sprung from that 
family which clan belongs to the Solar dynasty, 
by bĩrth to the Sakya. I crave not for pleasures of 
senses. Realizing the evil of sensual pleasures 
and seeking renunciation as safe, I proceeded to 
seek the hiphest, for In that my mind rejoices.” 
Thereupon the King Invied hím to visit hịs 
kingdom after his enlightenment. In accordance 
wih his promise the Buddha made to King 
Bimbisara before his enliphtenment, he, with his 
large retinue of Arahant disciples, went from 
Gaya to Rajagaha, the capital of Magadha. Here 
he stayed at the Suppatitha Shrine In a palm 
grove. Hearing of the Buddha”s arrival, King 
Bimbisara approached and saluted the Buddha. At 
that time, most of the people worshipped fire- 
sacrifice, so they venerated both the Buddha and 
Kasyapa. However, Maha Kasyapa, used to be 
one of the leaders of the fire-sacrifice cult, had 
abandoned his religion to follow the Buddha. The 
Buddha wanted to take this opportunity to save 
the people, so he questioned Kasyapa why he had 
given up his fire-sacrifice. Understanding the 
motve of the Buddha's queston, Kasyapa 
explaned that he abandoned fire-sacrifice 
because he preferred the passionless 
peaceful state of Nirvana to worthless sensual 


and 


pleasures. After this, Kasyapa fell at the feet of 
the Buddha and acknowledging his superiority 
said: “My teacher, Lord, is the Exalted One. Ï am 
the disciple.” The Buddha thereupon preached 
the Maha Narada kasyapa Jataka. Hearing the 
Dharma expouned by the Buddha about the truths 
of Iimpernamence, suffering, emptiness and 
egolessness, the “Eye of Truth” arose In them all. 
King Bimbisara attained Sotapatti, and seeking 
refuse In the Buddha, the Dharma, and the 


379 


Sangha; the King immvited the Buddha and his 
disciples to the palace for a meal on the following 
day. After the meal the King wished to know 
where the Buddha would reside. The Buddha 
replied that a secluded place, neither too far nor 
too close to the cify, accessible to those who 
desire to visit, pleasant, not crowded during the 
day, not too noisy at niph(t, with as few sounds as 
possible, airy and fit for for the privacy of men, 
would be suitable. The King thought that his 
Bamboo Grove suụch 
requiremen(s. Therefore ¡In retun for the 
transcendental gift the Buddha had bestowed 
upon him, he gifted for the use of the Buddha and 
the Sangha the park with this ideally secluded 
bamboo grove, also known as “The Sanctuary of 
the Squirrels.” This was the first gIft of a place of 
residence for the Buddha and his disciples. After 
his conversion the King led the life of an 
exemplary monarch observing posatha regularly 
on six days of the month. Thouph he was a pIous 
monarch, yet, due to his past evIl karma, he had a 
very sad and pathetic end. At the end of his life 
he was Imprisoned and assassinated and 
dethroned by his son Ajatasatu—Âm Hán từ 
Phạn Ngữ là Tần Bà Sa La (Bình Sa Vương), là 
tên của vị vua trị vì vương quốc cổ Ma Kiệt Đà 
(543-493 trước Tây Lịch), cùng thời với Phật 
Thích Ca. Ông là người đã xây dựng thành Vương 
Xá. Ông lên ngôi vua lúc 15 tuổi. Lúc 30 tuổi 
nhân nghe một thời pháp của Phật mà trở thành 
tín đổ thế tục tích cực trong việc truyền bá Phật 
giáo. Ông là vị thí chủ đầu tiên của Đức Phật 
trong hàng vua chúa. Ông đã hiến ngôi Trúc Lâm 
Tịnh Xá cho Phật và Tăng đoàn. Khi Thái Tử Sĩ 
Đạt Ta thoát ly đời sống trần tục, một hôm vua 
Bình Sa Vương trông thấy Ngài, một đạo sĩ 
khiêm tốn đi khất thực trên đường phố của kinh 
thành Vương Xá, vua lấy làm cảm kích thấy 
tướng mạo oai nghi và tư cách trang nghiêm sang 
trọng của Ngài nên vua sai người đi đò thăm. Khi 
được biết rằng thường bữa sau khi độ ngọ thì vị 
đạo sĩ cao quí ấy ngụ tại Pandavapabbata, vua 
cùng đoàn tùy tùng đến viếng đạo sĩ, hỏi thăm 
người là ai, sanh trưởng ở xứ nào. Đạo sĩ CŠ Đàm 
trả lời: “Ngay phía trước đây, tâu Đại Vương, trên 
vùng Hy Mã Lạp Sơn, trong châu thành Kosala 
của những gia tộc cổ kính, một quốc gia cường 


would — meet all 


thạnh và phong phú, tôi xuất thân từ triều đại 
Thái Dương, dòng dõi Thích Ca. Tôi không bám 
víu theo nhục dục ngũ trần. Nhận thức được mối 
nguy hiểm tệ hại của thú vui vật chất và thấy an 
toàn trong đời sống xuất gia, tôi đi tìm cái gì cao 
quý nhứt và tâm tôi được an lạc.”Vua Bình Sa 
Vương thỉnh đạo sĩ Cô Đàm, sau khi chứng ngộ 
đạo quả, trở lại viếng thăm vương quốc Ma Kiệt 
Đà. Đúng như lời hứa, sau khi thành đạt đạo quả 
Chánh Đẳng Chánh Giác, Đức Phật cùng với các 
đệ tử A La Hán từ Bồ Đề Đạo Tràng đi đến 
thành Vương Xá. Nơi đây Ngài ngự tại điện 
Suppatittha, trong một rừng kè. Vua Bình Sa 
Vương và quần thần đến đón Đức Phật. Khi ấy 
phần đông dân chúng thờ Thần Lửa, nên phần 
đông dân chúng tôn kính Đức Phật và Đại Ca 
Diếp như nhau vì trước đây Đại Ca Diếp là một 
trong những vị lãnh đạo thờ Thần Lửa. Tuy nhiên, 
ông đã bỏ đạo quy-y với Phật Thích Ca. Đức Phật 
muốn nhân cơ hội nầy cứu độ dân chúng trong 
thành nên Ngài hỏi Ca Diếp tại sao không thờ 
Thần Lửa nữa. Hiểu được ý của Phật nên Đại Ca 
Diếp giải thích rằng sở đĩ ông từ bỏ không tôn thờ 
Thần Lửa nữa vì ông chọn con đường đưa tới 
trạng thái an vui, châu toàn, không ô nhiễm dục 
vọng, ngược lại những lạc thú trần tục không bổ 
ích. Nói xong, Đại Ca Diếp khấu đầu đảnh lễ 
dưới chân Đức Phật và xác nhận: “Bạch Đức Thế 
Tôn, Ngài là đạo sư của con. Con là đệ tử.” Tất 
cả mọi người đều hoan hỷ. Đức Phật nhân cơ hội 
nầy thuyết một bài về Túc Sanh Truyện Maha 
Narada Kasyapa, dạy rằng trong một tiền kiếp 
Ngài là Narada, lúc ấy còn dục vọng, cũng đã đìu 
dắt Đại Ca Diếp một cách tương tự. Nghe Đức 
Phật thuyết Pháp về tam pháp ấn, vô thường, 
khổ, không, và vô ngã, ánh sáng chân lý rọi đến 
mọi người, Vua Bình Sa Vương đắc quả Tu Đà 
Hườn, xin quy-y Phật Pháp Tăng, và thỉnh Đức 
Phật cùng chư Tăng về cung điện thọ trai ngày 
hôm sau. Khi mọi người độ ngọ xong, Vua ngỏ ý 
muốn biết nơi nào thích hợp để Đức Phật ngự. 
Đức Phật trả lời: “Một nơi hẻo lánh, không xa mà 
cũng không gần thành thị để những ai muốn, có 
thể đến dễ dàng, một nơi mát mẻ, ban ngày 
không đông đảo ôn ào, ban đêm yên tịnh, khoảng 
khoát và kín đáo, nơi ấy sẽ thích hợp.” Vua Bình 
sa Vương nghĩ rằng khu Trúc Lâm của ông có thể 
hội đủ những yếu tố cần thiết ấy nên ông xin 


380 


dâng lên Đức Phật và chư Tăng khu rừng nầy, 
cũng được gọi là “nơi trú ẩn của loài sóc.” Đây là 
nơi được dâng cúng đầu tiên cho Đức Phật và chư 
Tăng. Sau khi quy-y, vua Bình Sa Vương sống 
đời gương mẫu của một vị vua. Ông luôn trì giữ 
tám giới trong sáu ngày thọ Bát Quan Trai. Dù 
rất mực minh quân và có tâm đạo nhiệt thành, 
vua Bình sa Vương phải chịu quả xấu của tiền 
nghiệp. Vào những năm cuối đời, Bimbisara bị 
con trai là A Xà Thế hạ ngục và giết chết để đoạt 
ngôi. 

Bi-monthly Fasting (fast): Posadha (skÙ— 
Upavasatha  (skÙ—Uposana (skÐÙ——Uposatha 
(p)—Nurturing or renewal of vows—Bố tát —See 
Bi-monthly precept recitation. 

Bi-monthly precept recitation: Thuyết Giới— 
The bi-monthly reading of the prohibitions for the 
order and of mutual confession—Tụng giới mỗi 
nửa tháng (ngày rằm và 30). Tăng chúng tập hợp 
lại đọc giới kinh, nói ra những tội lỗi phạm phải 
và phát lồ sám hối những tội lỗi nầy (tiếng Phạn 
là “Bố Tát,” làm như vậy sẽ giúp tăng trưởng 
điều thiện, trừ bỏ điều ác. Tuy nhiên, chỉ những 
chư Tăng đã thọ cụ túc giới rồi mới được tham 
dự, còn những vị chưa thọ cụ túc giới thì không). 
Bind (v): Bandha (skt  Attachment—Bind 
tiphly—Bond—To chain—To enfetter—Tle— 
Phược (bó buộc hay buộc chặt) —Another name 
for afflicion—Tên gọi khác của phiền não—See 
Afflictions and Attachment. 

Bind up (v): Trói buộc. 

Bind of pleasure: Lạc Trước—The bind of 
pleasure binding to the phenomenal lie—Tham 
đấm chấp trước vào dục lạc của cuộc sống hiện 
tượng. 

Binders and robbers: Kết tặc (dục vọng hay 
ảo tưởng)—The passions, or delusion—Những kẻ 
trói buộc hay những tên giặc, ý nói dục vọng và 
phiền não. 

Binding and loosing: trói buộc và tháo giải. 
Biogenesis (n): A theory of beings' rebirth in 
accordance with their karma. Living beings øo up 
or down depending on their karma——Thuyết sinh 
vật phát sinh, chủ trương toàn thể vũ trụ khởi 
nguyên không ngừng tái tạo, mọi sinh vật đều do 
từ một loài nào đó theo nghiệp lực mà trở thành 
cấp cao hay thấp hơn. 


Biographies of famous pilgrims: Tây Vực 
Cầu Pháp Cao Tăng Truyện—Composed by I- 
Ching, fifty six in number, among them 4 were 
not Chinese—Đại Đường Tây Vực Cầu Pháp Cao 
Tăng Truyện, 2 quyển do Sư Nghĩa Tịnh soạn 
vào đời Đường; tổng số gồm 56 nhà sư nổi tiếng, 
trong đó có bốn người nước ngoài. 

Biographies of Pure Land Sages and Saints: 
Tịnh Độ Thánh Hiển Lục —Biographies of Pure 
Land Sages and Saints, or Enlightened Saints of 
Pureland Buddhism, whiích recorded eleven 
Patriarchs for the Pureland Dharma Tradition. 
Eventually, at Linh Nham Congregation, the 
Great Venerable Master Yin-Kuang had a 
convention for Pureland Cultuivators, both lay 
people and clergy, to promote Great Venerable 
Sinh-So as the Tenth Patriarch, Great Venerable 
Master Sua-Sen as the Eleventh Patriarch, and 
Great Venerable Master Che-Wu as the Twelfth 
Patriarch. After the Great Venerable Master Yin- 
Kuang gained rebirth in the Pureland, Pureland 
cultivators carefully examined his life and made 
the following observatlons: His conduct and 
pracice were pure and adorning. He made 


sipmiflcant contibutons to the Pureland 
Buddhism. Thus, after ther meeting, they 
honored him as the Thirteenth Patriarch. 


According to the tradition of Pureland Buddhism, 
the Great Venerable Masters followed the path of 
wisdom, and benefiting others; 
therefore, they never proclaimed themselves as 
Patriarchs. Only after they passed away, leaving 
behind significant and extraordinary artifacts, 
sụch as caris, upon death they were received by 
Buddha, Maha-Bodhisattvas, etc, or having 
outward characteristics of gaining rebirth, did 


compassion, 


future generations, relying on these evidences, 
upon The 
Biographies of Pure Land Sages Is a collection of 
real lie storiles of Pureland cultivators, lay and 
ordained Buddhists, who gained rebirth to provide 
concrete evidence and serve as testImony to the 
true teachinss of the Buddha and Pureland 
Patrlarchs for those who may still have doubts and 
skepticism. Almost all the virtious beings 
recorded in the Biographies of Pureland Sages 
relied on the dharma door of Buddha Recifation 
to gain rebirth and earn a place in one of the nine 


bestowed theầm as  Patriarchs. 


381 


levels of Golden Lotus in the Western Pureland. 
The Pureland text, “The Road to the Ultimate 
Bliss World” was first translated into Vietnamese 
by the Most Venerable Thích Trí Tịnh, and, later, 
1t was translated and explained again by the late 
Great Dharma Master Thích Thiển Tâm with the 
tde “Collection of Lotus Storles.—Tịnh Độ 
Thánh Hiển Lục ghi lại mười một vị Tổ của Tông 
môn Tịnh Độ. Về sau nầy tại đạo tràng Linh 
Nham, ngài Ấn Quang Đại Sư nhóm họp các 
hàng liên hữu Tăng, Tục lại và suy tôn ngài Hành 
Sách Đại Sư vào ngôi vị Tổ thứ 10, tôn ngài Thiệt 
Hiển Đại Sư làm Tổ thứ mười một, và ngài Triệt 
Ngộ Đại Sư làm Tổ thứ mười hai. Sau khi ngài 
Ấn Quang Đại Sư vãng sanh, chư liên hữu xét 
thấy ngài đức hạnh trang nghiêm và có công lớn 
với tông phái Tịnh Độ, nên họp nhau đồng suy 
tôn ngài vào ngôi vị Tổ thứ mười ba. Theo truyền 
thống Tịnh Độ, các đại sư chỉ thuần về bị, trí và 
lợi sanh nên không bao giờ các ngài tự xưng là 
Tổ. Chỉ khi các ngài viên tịch rồi, để lại kỳ tích 
hoặc có thoại tướng vãng sanh, người đời sau mới 
căn cứ vào đó mà suy tôn các ngài vào ngôi vị 
Tổ. Nội dung của Tịnh Độ Thánh Hiền Lục trước 
sau đều ghi lại những chứng tín và hiện chứng 
lượng xác thực nhất của Pháp Môn Tịnh Độ cho 
những ai còn nghi ngờ về pháp môn nây. Hầu hết 
các bậc tôn đức vãng sanh được ghi danh trong 
Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, đều đã nương theo 
pháp môn niệm Phật mà trực vãng Tây Phương, 
dự vào nơi chín phẩm sen của miền Cực Lạc. 
Tịnh Độ Thánh Hiển Lục trước kia được Hòa 
Thượng Thích Trí Tịnh phiên dịch với tên Đường 
Về Cực Lạc, và sau nầy được Hòa Thượng Thích 
Thiển Tâm chuyển dịch và bố cục lại một lần 
nữa, để tên là Mấy Điệu Sen Thanh. 
Biographies of devout Buddhists: Cư Sĩ 
Truyện—A compilaton giving biographies of 
many devout Buddhistse—Truyện biên soạn tiểu 
sử hành trạng của những Phật tử tại gia hết lòng 
vì đạo (do Bành Tế Thanh đời nhà Thanh biên 
soạn). 

Biological causation: Nhân quả sinh vật. 
Bipeds (men): Loài hai chân (con người). 

Birds and beasts: Cầm thú. 

Bird which cries of impermanence: Vô 
Thường Điểu—The messenger of the shades, the 


goat sucker—Tên một loài chim khóc tiếng vô 

thường (chim Đỗ Quyên ở cõi Minh Độ). 

Birds of a feather flock together: Đồng thanh 

tương ứng, đồng khí tương cầu (cùng một thứ 

tiếng thì đáp ứng nhau, cùng một khí chất thì tìm 
đến nhau). 

Bird-tracks: Điểu Tích—The tracks left ¡n the 

air by a flying bird, unreal—Dấu tích mà chim đã 

để lại trong không trung, đây là điểu không 
tưởng. 

Birth: Uppàda (p)—Utpàda (skt)—Sanh (sự sinh 

ra hay sự phát sinh) —Coming to existence— 

Rising. 

(A) Chatur-Yoni (skt—According to the SangItI 
Sutfa In the Long Discourses of the Buddha, 
there are four forms of birth by which the 
beings of the six modes of existence can be 
reborn (all births take place In four forms and 
1n each case causing a sentient being to enter 
on of the six gai or paths of 
transmiegration)—Theo Kính Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có bốn loại tái sanh 
có thể có đối với những sanh linh trong sáu 
đường (tất cả chúng sanh đều được sanh ra 
dưới bốn hình thức để đi vào trong lục đạo 
luân hồổi)— See Four forms of birth. 

(B) Come ¡nto being: Come into existence— 
Come the world—Sinh—See Eight 
misleadings. 

(C) There are nine kinds of birth: Có chín loại 
sanh—See Nine kinds of birth. 

(D) lati (skÐ: Sanh—See Twenty-four non- 
Interactive activity dharmas, and Seventy- 
five dharmas of the Abhidharma Kosa. 

Birth annihilating all states of misery: Diệt 

trừ tất cả ác đạo—See Ten kinds of birth of Great 

Enlightening Beings (10). 

Birth appearing corporeally everywhere ỉn 

all worlds in the ten directions: Khắp hiện 

thân nơi thập phương thế giới mà sanh—See Ten 
kinds of birth of Great Enlightening Beings. 

Births to become a Buddha: Sanh thành 

Phật—See Three births to become a Buddha. 

Birth of Blessing Heaven: Cõi Trời Phước 

Sanh. 


1nto 


382 


Bỉrth in a body realizing ommniscience: 
Chứng thân nhứt thiết chủng trí mà sanh —S§ee 
Ten kinds of birth of Great Enlightening Beings. 

Birth of the Buddha: Phật Đản Sanh —The 
Buddha, the founder of Buddhism, lived almost 
2600 years ago and 1s known as Prince 
Siddhartha. His father, King Suddhodana, the 
Kshatiya King, ruled over the land of the 
Sakyans at Kapilavastu on the Nepalese fronter. 
The reason why Queen Maya did not give birth to 
Siddhartha at 
according to the Indian tradiion at that time, 
Queen Maya had to return to her maiden home to 
deliver her child. At the Junction of Kapilavastu 
and the city of Devadarsita, there was a forest 
park called Lumbini Park. In 623 B.C. on a full 
moon day of May, when in India the trees were 
laden with leaf, flower and fruit, and man, bird, 
and beast were in Joyous mood. Queen Maya 
gave birth to Prince. Eive days after the Prince 
was born, King Suddhodana summoned eight 
wise men to select a name for the child and to 
predict the royal babyˆs future. he was named 
“Siddhartha” which means one whose purpose 
has been achieved. The Brahmins deliberated and 
seven of them held up two fingers each and 
declared: “O Great King, this prince will become 
a universal monarch (Cakravati), should he stay 
to rule, but should he renounce the world, he will 
become a Supremely Enlightened One (Samma- 
sambuddha), humanity 
Ipgnorance.” But Kondanna, teh wisest and the 
youngest, after observing the prince, held up only 
one finger and said: “O Great King, the prince 
wIll one day go In search of truth and become a 
Supremely Enlightened Buddha.” Seven days 
after giving birth to the Prince, Queen Mahamaya 
passed away, and the royal baby was nursed by 
his motherˆs sister, MahapaJapati Gotami. Though 
the child was nurtured in refinement amid an 
abundance of material luxury, king Suddhodana 
dịd not fail to give his son the education that a 
prince ought to receive. He became skilled in 
many areas of knowledge, and In the arfs of war 
easily excelled all others. Nevertheless, from his 
childhood the prince was always In seriously 
contemplative mood—Đức Phật, vị sáng lập ra 
Phật giáo, sống cách nay gần 2.600 năm. Ngài là 


Prince Kapllavastut because 


and deliver from 


Thái tử Tất Đạt Đa. Cha Ngài là vua Tịnh Phạn, 
thuộc truyền thống Sát Đế Lợi, trị vì toàn thể 
lãnh thổ của dòng Thích Ca, tại Ca Tỳ La Vệ, 
vùng biên giới với Népal. Lý do tại sao Hoàng 
Hậu Ma Gia không sanh Thái Tử tại thành Ca Tỳ 
La Vệ vì theo truyền thống Ấn Độ thời bấy giờ, 
Hoàng Hậu phải trở về nhà mẹ đẻ để chờ ngày 
sinh nở. Năm 623 trước Thiên Chúa, nhằm ngày 
Rằm tháng năm, vào lúc mà ở Ấn Độ cỏ cây 
đang thời xinh tươi, bông hoa đua nở, con người 
cũng như muông thú đều vui vẻ thoải mái, giữa 
đường từ Ca Tỳ La Vệ đến thành Thiên Tí, có 
khu lâm viên tên gọi Lâm Tỳ Ni, nơi Hoàng Hậu 
Ma Gia đã sinh ra Thái Tử Tất Đạt Đa Kiều Đáp 
Ma. Sau khi Thái tử đản sanh năm ngày, vua Tịnh 
Phạn triệu tập tám vị hiển triết để chọn tên và 
tiên đoán tương lai của Thái tử. Tên được chọn là 
Tất Đạt Đa, có nghĩa lả người thành tựu nguyện 
vọng. Tám vị Bà La Môn bàn thảo , và bảy vị 
đưa lên hai ngón tay tuyên bố: “Muôn tâu Đại 
Vương, Thái tử sẽ trở thành vị Chuyển Luân 
Thánh Vương, vị hoàng đế vĩ đại nhất trên thế 
gian, nếu Ngài muốn trị vị. Nếu từ bỏ ngai vị, 
Ngài sẽ trở nên bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, và 
sẽ giải thoát nhân loại ra khỏi vòng vô minh tăm 
tối.” Nhưng Kondamna, vị trẻ tuổi nhất và sáng 
suốt nhất, sau khi quan sát, chỉ đưa lên một ngón 
tay và nói: “Tâu Đại vương, một ngày nọ Thái tử 
sẽ đi tìm chân lý và trở thành vị Phật Chánh Giác 
Tối thượng.” Bảy ngày sau khi sanh Thái tử Tất 
Đạt Đa, hoàng hậu Ma Da băng hà, và Thái tử 
được người dì (em ruột của hoàng hậu) là bà Ma 
Ha Ba Xà Ba Để nuôi dưỡng. Mặc dù Thái tử 
trưởng thành trong nhung lụa, vua Tịnh Phạn vẫn 
hết sức chú trọng việc đào tạo cho Thái tử thành 
một con người văn võ song toàn. Ngài tinh thông 
mọi ngành kiến thức và trong nghệ thuật cung 
kiếm. Ngài chiến thắng dễ dàng tất cả mọi người. 
Dù thế nào đi nữa thì Ngài vẫn luôn là một con 
người lúc nào cũng trong trạng thái trầm tư mặc 
tưởng ngay từ lúc còn nhỏ—See Buddha. 

Birth cause: Janmahetu (sk Sinh Nhân 
(nguyên nhân của sự sinh). 

Birth is not clean: Sơ sanh bất tịnh (Lúc mới 
sanh chẳng sạch)—See Seven kinds of impurity. 
Birh(t coming and gathering innumerable 


enlightening beings: Chư Bổ Tát đến nhóm 


383 


họp—See Ten kinds of bnth of Great 
Enlightening Beings (10). 

Bỉrtth controli: Kiểm soát sanh đẻ— 
Contraception. 


Births-cum-deaths of hungry ghosts: Cơ 
Khát Tử—See Twelve categories of living 
beings. 

Bỉrth and death: Utpàda-nrodha (skÐ— 

Samsara—Luân hồổi—Sanh diệt (sinh ra và mất 

đi)—Production and destruction (annihilation). 

l) The state of transmigraton or samsara, 
where beIngs repeat cycles of birth and death 
according to the law of karma—Trạng thái 
luân hồi trong đó vòng sanh tử tùy thuộc nơi 
nghiệp lực. 

2) AlI life, all phenomena have birth and death, 
beginning and end. The Madhyamika school 
deny this in the absolute, but recogn1ze It In 
the relative—Tất cả đời sống, tất cả hiện 
tượng đều phải có tiến trình sanh tử, đều phải 
bắt đầu và chấm dứt. Trường phái Tam Luận 
chối bỏ điểu này trên phương diện chân đế 
(sự thật tuyệt đối), nhưng công nhận điều này 
trên phương diện tục đế (sự thật tương đối). 

3) Coming Into existence and ceasing: Sanh 
Diệt Khứ Lai—The Madhyamika-Sastra 
believed that all things coming Info existence 
and ceasing to exist, past and future, are 
merely relative 
reality—Trung Luận cho rằng sinh diệt khứ 
lai, chỉ là những từ ngữ tương đối và không 
thật (kỳ thật chư pháp vốn là Như Lai Tạng 
bất sanh bất diệt bất khứ bất lai) —See Eight 
Negatilons. 

4) Birth and death 1s a grove for Enlightening 
Beings because they do not reJect 1t. This 1S 
one of the ten kinds of grove of Great 
Enliphtenng Beings. Enliphtenng Beings 
who abide by these can achieve the Buddhas” 
unexcelled peaceful, happy action, free from 
sorrow and afflication—Sanh tử là viên lâm 
của Bồ Tát vì không nhàm bỏ. Đây là một 
trong mười loại viên lâm của chư đại Bồ Tát. 
Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 
đại hạnh an lạc la ưu não vô thượng của Như 
La—See Ten kinds of grove of Great 
Enliphtening Beinss. 





terms and not true In 





53) Birth-and-death is a weapon of enlightening 
beings because they continue enlightening 
pracices and teach sentent beinss. 
Enlightening Beings who abide by these can 

the afflictions, bondage, 
compulsion accumulated by all 
beings In the long night of Ignorance—Sanh 
tử là khí giới của Bồ Tát, vì chẳng dứt hạnh 
Bồ Tát và luôn giáo hóa chúng sanh. Chư Bồ 
Tát an trụ nơi pháp nầy thời có thể diệt trừ 
những phiển não, kiết sử đã chứa nhóm từ 
lâu của tất cả chúng sanh—See Ten weapons 
of Great Enlightening Beings. 

Birth and death of saints: Vô Vi Sanh Tử— 

The birth and death of saints, 1.e. without action 

and transformation, or effortless mortality, or 

transformatlon such as that of Bodhisattva—Hóa 
thân Bồ Tát, không do sanh tử luân hồi, hay sự 
sống chết của Thánh nhân không bị dấy lên bởi 

nghiệp báo hữu vi. 

Birth and death as sphere of acfion: 

Bodhisattvas accumulate roots of goodness—Chư 

Bồ Tát dùng sanh tử làm chỗ sở hành, vì chứa 

nhóm thiện căn—See Ten kinds of sphere of 

action of Great Enlightening Beings. 

Bỉrth not  derived . from  karma: 

Karmaprabhava (sk)—Bất tùng nghiệp (sanh 

không do bởi nghiệp lực). 

Birht eclipsing all demons: Che chói tất cả 

chúng ma—See Ten kinds of bínth of Great 

Enlightening Beings (10). 

Birth emanafing the ligh(s of all Buddhas 

and awakening all sentient beings: Phóng tất 

cả Phật quang minh khắp giác ngộ tất cả thân 
chúng sanh mà sanh —See Ten kinds of birth of 

Great Enlightening Beings. 

Birth enfering contemplatfive concentration 

with great knowledge: Nhập đại trí quán sát 

tam muội thân mà sanh —See Ten kinds of birth 
of Great Enlightening Beings. 

Birth in the final existence, never to be 

reincarnated: Trụ tối hậu hữu, chẳng còn thọ 

thân sau mà sanh—See Ten kinds of birth of 

Great Enlightening Beings. 

Biỉth from the egøg: Andaja (skÙ—Noãn 

Sanh—See Four forms of birth and Ñine kinds of 

bĩịrth. 


annihilate and 


sentient 


384 


Birth from the moisture: Samsvedaja (skt— 
Moisture sprung—Thấp Sanh (hàn nhiệt hòa hợp 
mà sanh ra)—See Four forms of birth and Nine 
kinds of birth. 

Birth from Queen Maha Maya”s side in 
Limbini: Giáng sanh tại vườn Lâm Tì Ni—See 
Eight aspects of Buddha”s life. 

Birth of Great Enlightening Beings: Thọ 
sanh của chư đại Bồ Tát—See Ten kinds of birth 
of Great Enlightening Beings. 

Birth into the heavens of form: Hữu Sắc— 
See Nine kinds of birth. 

Birth into the heavens of neither thought 
nor non-thought: Phi Tưởng Phi Phi Tưởng— 
See Nine kinds of birth. 

Birth in(o the heavens of non-form: Vô 
Sắc —See Nine kinds of birth. 

Birth into the heavens of non-thought: Vô 
Tưởng—See Nine kinds of birth. 

Birth into the heavens of thought: Hữu 
Tưởng—See Nine kinds of birth. 

Birth knowing the triple world to be like an 
iIlusion: Biết tam giới như huyễn mà sanh—See 
Ten kinds of birth of Great Enlightening Beings. 
Birth Iiberating all senfient beings: Giải 
thoát tất cả chúng sanh—See Ten kinds of birth 
of Great Enlightening Beings (10). 

Bỉrth from moisture: Samsvedaja (skt— 
Moisture sprung—Hàn nhiệt hòa hợp sinh (thấp 
sinh). 

Birth Places: Sanh Khởi, một trong Thập Nhị 
Đại Thừa Kính—-See Twelve divisions of 
Mahayana Sutras (canon). 

Birth place of the Buddha: Nơi Đức Phật đản 
sanh—At the junction of Kapilavastu and the city 
of Devadarsita, there was a forest park called 
Lumbimi Park. Queen Maya gave birth to Prince. 
The reason why Queen Maya did not give birth to 
Siddhartha at Kapilavastu 
according to the Indian tradiion at that time, 
Queen Maya had to return to her maiden home to 
deliver her chĩld. It is known that Lumbini, now 1s 
known as Rummnindei, about 100 miles north of 
Varanasi and within the sipht of snow-capped 
Himalaya. At this memorable spot where Prince 
Siddhartha, the future Buddha, was born, Emperor 


Prince because 


Asoka (316 years after the Buddha) erected a 
mighty stone pillar to mark the holy spot. The 
I1nscription engraved on the pillar in five lines 
consists of ninetfy-thee Asokan characters, 
among which occurs the following “hida budhi 
Jate sakyamunI.” Here was born the Buddha, the 
sage of the Sakyans. The mighty pillar 1s still to 
be seen. The pillar, as crisp as the day It was cut, 
had been struck by lightning even when Hsuan- 
Tsang, the Chinese pilgrim, saw 1t in the middle 
of the seventh century A.D. The discovery and 
Park 1mm I896 1s 
attributed to the renowned archaeologIst, General 
Cunningham—Giữa đường từ Ca Tỳ La Vệ đến 
thành Thiên Tí, có khu lâm viên tên gọi Lâm Tỳ 
Ni, nơi Hoàng Hậu Ma Gia đã sinh ra Thái Tử 
Tất Đạt Đa Kiều Đáp Ma. Lý do tại sao Hoàng 
Hậu Ma Gia không sanh Thái Tử tại thành Ca Tỳ 
La Vệ là vì theo truyền thống Ấn Độ thời bấy 
giờ, Hoàng Hậu phải trở về nhà mẹ đẻ để chờ 
ngày sinh nở. Được biết Lâm Tỳ Ni bây giờ là 
Rummindei, nằm cách Varanasi khoảng một 
trăm dặm Anh, và từ đó người ta có thể nhìn thấy 
dãy Hi Mã Lạp Sơn. Tại địa điểm lịch sử này, để 
tưởng niệm nơi đản sanh của Thái tử Tất Đạt Đa, 
vị Phật tương lai giáng sanh, vua A Dục đã cho 
xây một trụ cột hùng vĩ bằng đá. Năm dòng chữ 
được khắc ghi trên đá, gồm chín mươi ba chữ thời 
vua A Dục trong đó có những chữ “hida budhi 
jate sakyamuni.” Nơi đây Đức Phật, bậc hiển 
triết, đẩn sanh. Trụ cột hùng vĩ ấy đến nay vẫn 
còn. Có một thời nó bị sấm sét làm hư, như Ngài 
Huyền Trang, một nhà hành hương Trung Quốc, 
đã thấy vào khoảng giữa thế kỷ thứ bẩy. Thánh 
địa Lâm Tỳ Ni được khám phá vào năm 1896 bởi 
nhà khảo cổ học nổi tiếng, tướng Cunningham. 
Bỉrth radiating great networks of lipht 
beams ïlluminafing the whole universe: 
Phóng lưới đại quang minh chiếu khắp đại thiên 
thế giới mà sanh—See Ten kinds of birth of Great 
Enlightening Beings. 

Birth and rebirth: Jat (skt The final 
outcome of karma—Sinh và tái sinh (sinh rồi tái 
sinh cứ tiếp tục mãi)—See Twelve links of cause 
and effect. 

Birth requital: Sanh báo—One of the three 
consequences associated with the causes for a 
chỉd to be bor ¡mo a certain family. 


Identification of Lumbini 


385 


Transgressions and wholesome deeds we perform 
1n this life, we will receive the good or bad results 
¡in the next life—Một trong ba quả báo và những 
nhân khiến cho đứa trẻ sanh vào một gia đình nào 
đó. Sanh báo là những tạo tác thiện ác của đời 
nầy sẽ có quả báo lành dữ của đời sau—See 
Three consequences, and Three consequences 
associated with the causes for a child to be reborn 
1nto a certain family. 

Bỉth with riphít awareness and rigpht 
knowledge, free from delusion: Xa la ngu sỉ, 
mà sanh với chánh niệm chánh tri—See Ten 
kinds of birth of Great Enlightening Beings. 

Birth shaking all Buddha-lands: Bồ Tát lúc 
sanh, chấn động tất cả các cõi Phật—When Great 
Enliphtening Beings are born, they shake all 
Buddha-lands—See Ten kinds of birth of Great 
Enlightening Beings (10). 

Birth stories: Jataka (skt & p)—Birth Stories or 
Past Lives Sutra, a part of the Khuddaka-Nikaya. 
The 547 Jatakas are by themselves the biggest 
section of the Sutra Pitaka. These are stories of 
the Sakyamuni Buddha”s previous Incarnations, 
one of the twelve cÏlasses Of sutras, one of the 
twelve Mahayana sutras. Legendary stories of the 
Buddha”s past lives as a Bodhisattva. These 
s(oriles depict the serles of good acts by which 
Sakyamuml was able to be reborn as the Buddha 
1n India. These sforles also focus on how he 
cultivated good qualiles that 
characterize a Buddha, such as generosity, 
morality, wIsdom, etc. These are Imporfant parfs 
of the Theravada canon and are confained ¡n the 
Khuddaka Nikaya of the Sutta-Piaka (Sutra- 
piaka). They are very popular in Buddhist 
countries because they are mostly easily 
understood stories extolling key Buddhist virtues. 
Each Jataka concludes with a verse Indicating the 
Buddhist the story. Technically 
speaking, the verses are the only part of the 
storles that are considered cononical Jataka Suta. 
A đJataka story 1s traditionally divided Into three 
parts. The first introduces an 1ncident in the life of 
Sakyamumi Buddha in India. The second relates 
an Incident 1n one of his past existences. The third 
demonstrates the casual relationship between the 
1ncident in the past and the one In the present, and 
1dentifies the persons Iinvolved in the past incident 


the  various 


moral of 


with those living in the present—Bổn Sanh Kinh, 
một phần của Khuddaka-Nikaya. Chỉ riêng phần 
nầy, có 547 truyện, là một phần quan trọng nhất 
của Kinh Tạng. Đây là một trong 12 bộ Kinh Đại 
Thừa, còn gọi là Chuyện tiền thân Đức Phật hay 
kinh văn mà Đức Như Lai nói về hành nghiệp tu 
hành của Ngài khi còn là Bồ Tát. Kinh ghi lại 
những bài thuyết pháp của Đức Phật nhắc về các 
đời trước của Ngài, hồi Ngài còn trong kiếp Bồ 
Tát. Kinh cũng nói về những bài tiên đoán về sự 
thành Phật của Ngài tại Ấn Độ. Kinh cũng tập 
trung nói về sự tu hành và những phẩm hạnh tốt 
của một vị Phật như bố thí, trì giới, trí tuệ, vân 
vân. Đây là những phần quan trọng trong giáo 
điển Nguyên Thủy trong bộ Tiểu A Hàm. Những 
câu chuyện trong Bổn Sanh Kinh rất phổ thông 
trong các xứ theo truyền thống Phật giáo vì đó là 
những câu chuyện được thông hiểu rất dễ dàng 
về phẩm hạnh cao thượng căn bản của người Phật 
tử. Mỗi chuyện đều được kết thúc bằng một bài 
kệ nói về giới luật của Phật tử trong câu chuyện 
đó. Kinh được chia làm ba phần. Phần đầu nói về 
cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại Ấn Độ. 
Phần thứ nhì nói về tiền thân của Ngài. Phần thứ 
ba nói về mối tương giao cũng như những nhân 
vật liên hệ giữa tiền thân và hiện kiếp của 
Ngài —See Jataka. 

Birth is suffering: Sanh khổ. 


Birth by transformation: Ethereal birth—Biến 

hóa sinh. 

1) Hóa sanh: Metamorphic birth such as those of 
devas, asuras, hungry ghosts, and inhabitants 
of hells, and the Pure Lands—Hóa sanh như 
các chúng sanh cõi trời, a-tu-la, ngạ quỷ, địa 
ngục và cõi Cực Lạc. 

2) Biến Hóa Sinh: Birth by transformation, not 
by gestation—Hóa sinh chứ không phải sinh 
từ trong bào thai (theo Kinh Pháp Hoa thì các 
chúng sanh đã trừ được dâm dục chỉ thuần 
nhất là biến hóa sanh)—See Trikaya. 

3) Aupapaduka (skĐ—Hóa Sanh —Alternation 
of life and death—Death and reincarnatlon— 
Direct metamorphosis—See Aupapaduka, 
Four forms of birth and Ñine kinds of birth. 

Birth in the Utmost Joy Land: Cực Lạc Hóa 

Sanh—Birth In the happy land of Amitabha by 

formation throught the Lotus—Vãng sanh vào cõi 

Cực Lạc bằng cách hóa sanh qua Liên Hoa. 





386 


Birth and what arises from Ï(: Pravriti or 

Utpada (sk)— Beginning and rise—Coming Into 

existence—Sanh Khởi. 

Birth from the womb: Jarayuja (skt)—Thai 

Sanh—See Four forms of birth and Nine kinds of 

birth. 

Birth from the womb, from the damp, from 

an eøø, and from transformation: Thai, thấp, 

noãn, hóa—See Four forms of birth. 

Birth in the world of defilement: This ¡s one 

of the palace of Enlightening Beings because 

they enable all sentient beings to cut off 

afflictions—Sanh vào thế giới tạp nhiễm là cung 

điện của Bồ Tát, vì khiến tất cả chúng sanh dứt 

phiền não—S§ee Ten kinds of palace of great 

enliphtening beIngs. 

Birthday of an elder monk: Mẫn Ky—A day 

of remembrance for a virtuous elder on the 

anniversary of his birthday—Ngày tưởng nhớ kỷ 

niệm sinh nhật của bậc trưởng lão đạo đức. 

Bitter (a): Cay đắng. 

Bitter herbs: Rau đắng. 

Bitter pills cure the ïllness, true words hurt: 

Thuốc đắng dã tật (có thể chữa khỏi bệnh), lời 

thật mất lòng, hay khổ dược lợi bệnh. 

Bitter result: Kết quả đắng cay. 

Bitter words: Khổ ngôn. 

Black (a): 

1) Dark: Obscure—Sombre—Tối tăm. 

2) Black with wind: Màu đen với gió—See Four 
wheels (B). 

Black adder: Hắc Xà— The black viper, or 

venomous snake, 1.e. klesa, passion, or 1llusion— 

Dục vọng và phiền não được ví với con rắn độc. 

Black bonds hells: Kalasutra (skt)——Black rope 

hells—Hắc thằng địa ngục —See Hells. 

Black-and-bright kamma with black-and- 

bright result: Kanha-sukka-vipakam (p)—Hắc 

Bạch Nghiệp, Hắc Bạch Báo—See Four kinds of 

kamma. 

Black deva: Mahakala (skÙ—Title of Siva— 

Danh hiệu của thần Siva—Hắc Thiên—The 

black-deva, a tile of Siva, the fierce Rudra, a 

black or dark-blue deity with eight arms and three 

eyes—Còn gọi là Đại Hắc Thiên Thần, quyến 


thuộc của Đại Tự Tại Thiên, vốn tên Lô Nại La 
(Rudra), dịch là bạo ác, vị có tám tay ba mắt. 
Black faced devil: Ô Ma Lặc Già—Một loài 
quỷ mặt đen. 

Black garment: Hắc Y——Dark monastic clothes, 
at one time said to have been the garb of the 
monk to distinguish him from the ordinary people 
who wore white—Y áo màu đen, một thời là y áo 
của chư Tăng Ni, để phân biệt với y áo của phàm 
nhân màu trắng. 

Black karma: Hắc Nghiệp —Evil deeds that 
produce like karmaic or bad results. One of the 
four kinds of karma, black karma, or evil deeds 
which produce like karmaic results—Những hành 
vi xấu sản sanh ra những kết quả xấu. Một trong 
bốn loại nghiệp, ác nghiệp sinh khổ quả đen 
tối —See Four kinds of kamma. 

Black kamma with black results: Kanha- 
vipakam (p)—Hắc Nghiệp Hắc Báo—Evil deeds 
with black results—See Four kinds of kamma. 
Black magic: Ma thuật. 

Black path: Ác đạo-Hắc đạo—Negative 
path—See Unwholesome deeds. 

Black pennon in the South: Chính Nam phướn 
đen—This Is one of the Amitabha's eight 
pennons of varlous colours, indicating the eight 
directions of space—Đây là một trong Phướn tám 
sắc của Đức Phật A Di Đà, chỉ tám hướng trong 
không gian—See Eigh(t pennons 
colOurs. 

Black robes: Tri y_Hắc Y—Black garments, or 
dark monastic clothes, at one tine said to have 
been the garb of the monk to distinguish him from 
the ordinary people who wore white—Y áo màu 
đen, một thời là y áo của chư Tăng Ni, để phân 
biệt với y áo của phàm nhân màu trắng. 
Black-robe order: Tri môn (chư Tăng). 
Black-robe sect: Huyền lưu (trường phái mặc y 
đen, những vị sư thuộc tông phái áo đen)—The 
black-robed sect of monks. 

Black rope hells: Kalasutra (skt)—Black bonds 
hells—Hắc thằng địa ngục —See Hells. 

Black snake: See Black adder. 

Black venomous snake: Hắc nguyên—See 
Black adder. 


Of. various 


387 


Black and white: Hắc bạch—Evil and good— 
Also two halves of the month, the waning and 
waxing moon—Trắng đen, tốt xấu, cũng dùng để 
chỉ hai phân nửa của một tháng, nửa phần trăng 
khuyết, nửa phần trăng tròn. 

Black and white rats: Bạch Hắc Nhị Thử—The 
two mice In the parable , one white, the other 
black, gnawing at the rope of life, Ii.e. day and 
nipht, or sun and moon—Hai con chuột trong bài 
ngụ ngôn, ví với ngày và đêm, mặt trời và mặt 
trăng (theo Tân Đầu Tư Đột La Xà Vị Ưu Đà 
Diên Vương Thuyết Pháp Kinh, ngày xưa có 
người đi trên khu đất rộng hoang vắng gặp một 
con voi dữ đuổi riết theo. Người ấy cuống cuồng 
chạy trốn, đang khi không biết ẩn nấp vào đâu 
bỗng gặp một cái giếng, anh ta liền bám vào rễ 
cây định tụt xuống để ẩn nấp, không ngờ có đôi 
chuột, một trắng, một đen, đang cắn gốc cây, bốn 
phía bên dưới có bốn con rắn độc phóng tới định 
cắn anh ta. Ở dưới đáy giếng lại có con rồng đang 
chờ đợi, xung quanh thì sợ bốn con rắn, dưới đáy 
thì sợ rồng dữ, cái cây đang bám lại bị hai con 
chuột gặm sắp đứt. Lúc đó từ trên cây có ba giọt 
mật ong rơi vào miệng anh ta. Vì cây lay động 
đến tổ ong nên bầy ong bay ra chích tới tấp vào 
anh ta, bỗng chốc có lửa ở đâu ào tới đốt cháy 
cành cây. Khu đất rộng ví với sanh tử, người đàn 
ông ví với phàm phu, con voi ví với vô thường, 
cái giếng ví với thân người, cái cây ví với mạng 
người, chuột đen trắng ví với đêm ngày, gốc cây 
bị cắn ví với thời gian vùn vụt bay đi, bốn con rắn 
ví với tứ đại, mật ong ví với ngũ dục, đàn ong ví 
với giác quan, lửa ví với già nua, và rồng đữ ví 
với sự chết). 

Black wind: Dark storm—Hắc phong (cuồng 
phong bão tố). 

Blacken (v): Gièm pha——To backbite. 

Blame (v): Ninda (p)—Chê Trách —Censure— 
Disparagement——Ridicule—See Eight winds. 
Blame and praise: Bị chê và được khen—No 
man 1s free from blame and praise—Không ai 
tránh khỏi bị chê và được Khen—See Praise and 
blame. 

Blame on someone: 
something on someone. 
Blame someone on something: Đỗ lỗi cho ai. 
Blameworthy (a): Đáng trách. 





Đổ Lỗi To blame 


Blameful (a): Đáng trách. 
Blameless (a): Không đáng trách. 
Blameworthy (a): See Blameful. 
Blaming: Apavada 
bác. 

Blaming everyone but oneself: Giận trời trách 
người chứ không đá động gì đến mình (Oán thiên 
vưu nhân). 


(skÐ——Reproaching—Bài 


Blaspheme (v): Disparage—Denigrate— 
Profane——Phỉ báng. 

Blaspmeme (v) øods: Utter (v) blasphemies 
against gods—Báng bổ thánh thần. 

Blasphemer (n): Kẻ lộng ngôn. 

Blasphemy: Sự lăng mạ—Sự nhạo báng—Sự 
bất kính—Phạm thượng. 

Blazing: Burning—Viêm (đốt cháy) —See Three 
kinds of burning. 

Blazing land: Archishmati (skÙ—Ground of 
blazing wisdom—Diễm Huệ địa—See Ten 
ørounds (1). 

Blazing-Shoulders Buddha: Phật Diệm Kiên. 
Bleeding from the eyes: Xuất Huyết Mắt— 
One of the five epidemics In Vaisali during the 
Buddha's lifetime—Một trong năm loại bệnh 
ngặt nghèo trong thành Vaisali vào thời của Đức 
Phật—See Five epidemics. 

Blend (v): Hòa hợp——To unite. 

Bless (v): Ban phước. 

Bless (v) and give (v) joy to sentient beings: 
Lợi Lạc Hữu Tình —The work of a bodhisattva— 
Mang lại lợi ích cho chúng sanh, khiến họ được 
vui sướng an lạc. Đây là hạnh tu của một vị Bồ 
Tát. 

Bless someone: 
someone—Bestow a favour on someone—Ban 
phúc cho a1. 

Blessed (a): Fortunate—Có phúc. 

Blessed deeds: Phúc nhơn. 

Blessed deeds produce blessed rewards: 
Phúc nhơn sanh phúc quả—Phúc nhơn tạo phúc 
quả ở đời nầy và đời sau—See Three causes 
produce therr three effects. 

Blessed land: Phúc địa (thiên đường trần gian). 
Blessed Love Heaven: Anabhraka (skt—Phúc 
Ái Thiên—See Fourth Dhyana Heaven (ID) (2). 


Bestow a blessing on 


388 


Blessed One: Đấng Thiện Thệ hay đấng tôn 
kính của thế giới hay Phật The world honour 
One or the Buddha—See Bhagavan. 

Blessed rewards: Phúc quả (phước báo). 
Blessed virtue: Blessing arising from good 
deeds—Good fortune and virtue—Phúc đức. 
Blessedness of Buddha-dharmakaya: Phước 
tướng pháp thân. 

Blessedness and felicity: Blessed felicity— 
Congratulate on good fortune—Phước khánh 
(mừng may mắn hạnh phúc). 

Blessedness and insight: Phúc quán. 
Blessednes and wisdom: Goodness and 
wisdom——Phước tuệ (phước huệ)—See Two feet 
1n the Bodhisattva”s practices. 

Blessing: Punya (skt——Phước—There are two 
kinds of blessing—Có hai loại phước —See Two 
fields for the cultivation of happiness and Punya. 
Blessing of Buddhism: The benefits of 
Buddhism—Pháp Lợi (phúc lợi mà Phật pháp 
mang lại cho chúng sanh). 

Blessing and joy: Lợi Lạc—The blessing being 
for the future life, the Joy for the present, or aid 
for salvation and the Joy of it —Lợi ích và an lạc. 
Lợi ích của đời sau thì gọi là lợi; lợi ích của đời 
nay thì gọi là lạc (lợi và lạc tuy có khác nhau 
nhưng cùng một thể). 

Blessings never come ỉn pairs, misfortunes 
do: Vận may không đến một lượt nhưng họa thì 
dồn dập (Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí)— 
Misfortunes never come sinply. 

Blessing and Profit Ghost King: Phước Lợi 
Quỷ Vương——Who is actually the spirit of wealth, 
but in Buddhism, he 1s classified as a ghost 
king—Thần Tài, nhưng trong Phật giáo, ông được 
liệt vào quỷ vương. 
Blessings and virtues: 
Đức—See Punya. 
Blessing and wisdom of virtuous conduct: A 
palace for Enliphtening Beings because they 
civilize sentient beings In the realm of desire— 
Thập thiện nghiệp đạo phước đức trí huệ là cung 
điện của Bồ Tát vì giáo hóa chúng sanh cõi 
dục—See Ten kinds of palace of great 
enliphtening beIngs. 

Blind acceptanee: Niềm tin mù quáng. 





Punna (p)—Phước 


Blind since birth: Mù từ khi lọt lòng mẹ 
Blind and ïn darkness: Manh Minh—lIgnorant 
of the truth—Sự đuôi mù và trong bóng tối, 
không thấy được đầu là chân lý. 
Blind dragon: Manh Long—Who appealed to 
the Buddha and was told that his blindness was 
due to his having been formerly a sinning monk—— 
Con rồng mù, xuất hiện trước Phật và được Phật 
cho biết rằng cái mù của nó là do bởi kiếp trước 
nó làm một vị tăng tội lỗi. 
Blind gain vision: Người đui được thấy—See 
Ten kinds of Buddha-work In all worlds In all 
times of the Buddhas (B) (7). 
Blind obedience: Vâng lệnh một cách mù 
quáng (duy mệnh thị tòng)—To be entirely 
guded by the orders of someone—Other 
religions believe that man must obey god without 
any exception. For Buddhism, this is only a blind 
obedience—Các tôn giáo khác tin tưởng rằng con 
người phải tuân mệnh thượng đế không có ngoại 
lệ. Theo đạo Phật, đây chỉ là sự tuân mệnh mù 
quáng. 
Blind someone: Make someone blint—Lầm 
quáng mắt ai. 
Blind turtle: Manh Quy—II is as easy for a blind 
turtle to find a floating log as 1t 1s for a man to be 
reborn as a man, or to meet with a Buddha and his 
teaching (The rareness of meeting a Buddha 1s 
compared with the difficulty of a blind sea-turtle 
finding a log to float on, or a one-eyed forfoIse 
finding a log with a spy-hole through It——Rùa mù 
gặp khúc gổ trôi giữa biển đã là khó, ví với sanh 
làm người và gặp được Phật Pháp lại càng khó 
hơn (ý nầy ví với một con rùa mù giữa biển khơi 
mà vớ được khúc gỗ nổi. Theo Kinh Tạp A Hàm, 
trong biển cả có một con rùa mù, sống lâu vô 
lượng kiếp, cả trăm năm mới trồi đầu một lần. Có 
một khúc cây, trên có một lỗ lỏng, đang trôi dật 
đờ trên mặt nước, rùa ta khi trồi lên đến mặt nước 
cũng vừa chạm vào bọng cây. Kẻ phàm phu lăn 
trôi trong biển đời sanh tử, muốn trở lại được thân 
người quả là khó hơn thế ấy). 
Blinded: Mù quáng 
Bliss (n): 
l1) Happiness: Hạnh phúc—Cực lạc—NIrvana 1s 
the highest bliss—Niết bàn là lạc tối thắng— 
In the Anguttara Nikaya Sutra, the Buddha 





389 


commented on the four kinds of bÌiss a 
layman enjoy—Trong Kinh Tăng Nhứt A 
Hàm, Đức Phật đã giảng về bốn loại hạnh 
phúc của người cư s—See Four kinds of bliss 
of lay Buddhists. 
2) Sukkha (p): Happiness—]oy——Pleasure—Lạc 
(vui sướng)—See Eight winds. 
Blss of almsgiving: In evoking resultant 
wealth—Ân phước hay thí loại phước (Quả phước 
bố thí)—See Three sources of felicity (B). 
Bliss of blamelessness: Anavajjasukha (p)— 
Hạnh phúc không bị khiển trách—Herein the 
Aryan disciple 1s blessed with blameless action of 
body, blameless action of speech, blameless 
thoupht, bliss and 
safisfaction come to him. This 1s called the bliss 
of blamelessness—Bậc Thánh nhân không bị 
khiển trách về thân khẩu ý. Khi nghĩ như vậy, 
người ấy cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. Đó 
là hạnh phúc không bị khiển trách —See Four 
kinds of bliss of lay Buddhists. 
Bliss of no debtlessness: Ananasukha (skt— 
Hạnh phúc không nợ nần—Herein a clansman 
owes no debt, great or small, to anyone. At the 
thought, bliss and satisfaction come to him. This 1S 
called the bliss of debtlessness—Người kia không 
thiếu ai món nợ lớn nhỏ nào. Khi nghĩ như vậy 
người kia cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. 
Đó là hạnh phúc không mang nợ—See Four kinds 
of bliss of lay Buddhists. 
Bliss of filial piety: Ân phước hay Thế phước— 
See Three sources of felicity (A). 
Bliss of formlessness: Vô Tướng Lạc—See 
Animittasukha. 
Bliss of freedom: Hạnh phúc giải thoát. 
Bliss of the øods: Thiên phước—See Two kinds 
of blessing. 
Bliss of observafion of commandmenfs: Giới 
phước —See Three sources of felicity (A). 
Blss of observance of meditafion: 
Observance of meditaion 1n obfainng final 
escape from the mortal round—Tu loại phước 
(Phước tu hành)—See Three sources of felicity 
Œ®). 
Bliss of ownership: Atthsukha (p)— Hạnh 
phúc có vật sở hữu—Herein a clansman has 
wealth acquired by energetic striving, amassed by 


action of mind. At the 


strensth of arm, won by sweat, and lawfully 
gotten. At this thoupht, bliss and satisfaction come 
to him. This is call the bliss of ownershipHạnh 
phúc của người có vật sở hữu nhờ sự nỗ lực cố 
gắng, nhờ sức lực của chân tay và mô hôi, sở hữu 
một cách hợp pháp. Khi nghĩ như vậy, người kia 
cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. Đó là hạnh 
phúc có được vật sở hữu—See Four kinds of bliss 
of lay Buddhists. 
Blissful pure mỉnd: Lạc thanh tịnh tâm. 
Bliss of pursuing the Buddha way: Hành 
phước —See Three sources of felicity (A). 
Bliss of the Saints: Thánh phước—See Two 
kinds of blessing. 
Bliss of solitude: Hạnh phúc trong tịnh lặng. 
Blss From Transformafion Heaven: Trời 
Hóa Lạc —See Nirmanarati heaven. 
Bliss of wealth: Bhogasukha (skt)——Hạnh phúc 
được có tài sản—Herein a clansman by means of 
wealth acquired by energetic striving, both enJoys 
his wealth and does meritorious deeds. At this 
thoupht, bliss and satisfaction come to him. This 1s 
called the bliss of wealth—Người kia tạo nên tài 
sản do nơi cố gắng nỗ lực. Bây giờ chính mình 
thọ hưởng tài sản ấy, hoặc dùng nó để gieo 
duyên tạo phước. Khi nghĩ như vậy, người ấy cảm 
thấy thỏa thích và mãn nguyện. Đó là hạnh phúc 
có được tài sản—See Four kinds of bliss of lay 
Buddhists. 
Blissing world: Sugat (sk) Happy fate— 
Cảnh giới hoan lạc. 
Bloek (v): Làm tắt nghẽn—To obstruct. 
Block-head: Mộc đầu. 
1) A stupid person—Người ngu đần. 
2) One who break the commandments—Người 
phá giới. 
Blocked: Bế tắ—Chocked—Obstructed. 
Blood (n): Máu huyết. 
Blood basin for women in hades: Huyết Bồn 
Kinh—Nữ Nhân Huyết Bổn Kinh—The sutra 
describing the blood bath for women in Hades; 1t 
1s a Chinese Invention and 1s called by Eitel “the 
placenta tank, which consIsts of an Immense pool 
of blood and from this hell, it is said, no release 1s 
possible;” but there are ceremonies for release 
from i—Mục Liên Chính Giáo Huyết Bồn Đại 


390 


Thừa Pháp Bảo Chư Phẩm Kinh. Theo Eitel trong 
Trung Anh Phật Học Từ Điển, kinh nầy diễn tả 
hình phạt tắm máu của đàn bà trong địa ngục. 
Đây là sự bày vẽ của người Tàu. Eitel nói rằng 
“Bồn nhao (của đàn bà đẻ) nầy bao gồm một hồ 
máu khổng lỗ và không ai có thể thoát khỏi địa 
ngục nầy một khi đã bị lọt vào, trừ phi có những 
nghi thức đặc biệt. 

Blood-Eating Ghost King: Đạm Huyết Quỷ 
Vương. 

Blood and flesh: Huyết Nhục—Máu thịt (ruột 
thịÐ. 

Blood Tiger Ghost King: Quỷ Vương Huyết- 
Hồ. 

Bloody (a): Vấy máu. 

Blossom: Kusuma or Padma or Puspa (skÐ— 
Elower——Hoa—Có bốn loại hoa—The four divine 
flowers—Flowery, especially the lotus, one of the 
six objecfs for offerings—Hoa, đặc biệt là hoa 
sen, một trong sáu loại vật để cúng dường Phật— 
See Four divine flowers. 

Blossom tỉme: Thời kỳ khai hoa nở nhụy. 

Blow the conch of the Law: Xuy Pháp Loa— 
The Buddha°s teaching—Thổi loa pháp. Ví việc 
Phật thuyết pháp như thổi tù và hiệu lệnh cho ba 
quân vậy. 

Blue-faced raja: Thanh Diện Kim Cang—The 
protector of Buddhism, king of the yaksas, with 
open mouth, dog”s fangs, three eyes, four arms, 
wearing skulls on his head, serpents on his legs— 
VỊ Thiên vương mặt xanh, làm hộ pháp cho Phật 
giáo, vua của các loài Dạ Xoa, miệng lúc nào 
cũng mở to, có móng chó, ba mắt, đeo sọ người 
trên đầu và đeo rắn trên chân. 

Blue or green dragon: Thanh Long—Rồng 
xanh. 

Blue-head Kuan-Yin: Thanh Đầu Quán Âm— 
Vị Quán Âm đâu xanh, ngồi trên vách đá dựng 
đứng——Seated on a steep clIff. 

Blue lotus: Puskara or Utpala (skÐ—Blue 
lotus— Thanh liên (hoa sen xanh). 

“Blue-lotus” ascetic: Thanh Liên Hoa Sa 
Môn—See Four types of persons (E). 

Blue-lotus eyes of Kuan-Yin: Liên Hoa 
Nhãn—Thanh Liên Hoa Nhãn hay mật hiệu của 


Đức Quán Thế Âm (nhãn tướng của Đức Quán 
Thế Âm có hình hoa sen xanh từ bì). 

Blue-knech Kuan-Yin: Thanh Đầu Quán 
Âm—Vị Quán Âm cổ xanh, có ba mặt—With 
three faces. 

Blue pennon in the Northwest: Tây Bắc 
phướn xanh—This 1s one of the Amitabha”s eight 
pennons of varlous colours, Iindicating the eight 
directions of space—Đây là một trong Phướn tám 
sắc của Đức Phật A Di Đà, chỉ tám hướng trong 
không gian—See Eigh(t pennons of various 
colours. 

Blue red black white: Thanh hồng tạo bạch 
(rắng đen rõ ràng, phải trái rõ ràng)— 
Distinctively right or wrong. 

Blue Rock Collection: Bích Nham Lục—Pi- 
Yen-Lu—One of the most famous Zen book of 
Lin-Chi Zen sect, consisting of one hundred koans 
compiled by Zen master Hsueh-Tou-Ch?ung- 
Hsien (980-1052), with is own commenftary In 
Verse accompanying each koan, by Zen master 
Yuan-Wu (1063-1135). The book derived Its 
name from a scroll containing the Chinese 
characters for “blue” and “rock” which happened 
to be hanging in the temple where the collection 
was compiled, and which the compiler decided to 
use as a file for his work——Một trong những tập 
sách thiển nổi tiếng nhứt của Thiền phái Lâm Tế, 
gồm một trăm công án do thiển sư Tuyết Đậu 
Trùng Hiển (980-1052) soạn, với lời bình bằng kệ 
đi kèm của thiển sư Phật Quả Viên Ngộ (1063- 
1135). Tập sách lấy tên theo một cuộn giấy có 
viết hai chữ Hán “Bích” (xanh) và “Nham” (đá), 
ngẫu nhiên treo nơi chùa nơi mà nó được biên 
soạn, nên thiển sư Tuyết Đậu Trùng Hiển đã 
dùng hai chữ đó làm nhan để cho tác phẩm của 
mình (see Zhong-Hsian-Xue-Tou). 

Blunt: Dull—Stupid—Độn (ngu độn). 

Blurt out a word: Lỡ lời. 

B.M. Barua: One of the most eminent Indian 
Buddhist scholars in the nineteenth century. He 
was Prof. Kosambi”s contemporary. He continued 
the Buddhist philosophical studies started by Dr. 
S.C. Vidyabhusan. His first work, “The History of 
Pre-Buddhist Indian Philosophy.” Was an epoch- 
making publication. Through this work he placed 
early Buddhism ¡1n its real perspective and 


39] 


countered the tendency of studying Buddhism In 
1solation, independently of pre-Buddhist thouphit. 
His second work, “Ajivikas,” brought to light a 
powerful relipIous  movement, now 
exinct 1m 1s motherland  His “Prakri 
Dhammapada” was the fruit of great literary 
industry. Dr. Barua also wrote many valuable 
works on Buddhist Inscriptions and history. His 
old Brahmi Inscriptions In the Udayagiri and 
Khandagiri Caves, Bharhut Inscriptons, Ashoka 
and his Inscriptions and Ceylon Lectures 
considerably advanced the study of the history of 
Buddhism—Một trong những học giả Phật giáo 
nổi tiếng người Ấn Độ vào thế kỷ thứ 19. Đồng 
thời với giáo sư Kosambi. Ông đã tiếp tục công 
việc nghiên cứu triết lý Phật giáo do Tiến Sĩ S.C. 
Vidyabhusan khởi xướng. Tác phẩm đầu tiên của 
ông “Lịch Sử Triết Học Phật Giáo Ấn Độ” là 
cuốn sách mở ra một kỷ nguyên mới. Qua cuốn 
sách này ông đặt Phật giáo nguyên thủy vào 
trong bối cảnh thực tế của nó và chống lại xu 
hướng nghiên cứu đạo Phật một cách biệt lập, 
không xét đến tình hình tư tưởng trước khi có đạo 
Phật. Tác phẩm thứ hai của ông là quyển 
“Ajivikas,” đưa ra ánh sáng một phong trào tôn 
giáo mạnh mẽ thời cổ đại, mà nay đã tàn lụi ngay 
trên quê hương của nó. Bộ Pháp Cú bằng tiếng 
Prakrit của ông là một công trình văn học cần cù 
đáng phục. Tiến Sĩ Barua cũng viết rất nhiều 
sách có giá trị về những bản chữ khắc và lịch sử 
Phật giáo. Các tác phẩm của ông như bộ “Chữ 
Khắc Bà La Môn Xưa trong các Hang Udayagiri 
và Khandagiri,” “Chữ Khắc Bharhut,” “A Dục 
Vương và các Bia Ký,” và “Những Bài Nói tại 
Tích Lan” đã giúp cho việc nghiên cứu Phật giáo 
tiến triển đáng kể. 

Boast about: To brag—Ba hoa. 

Boast (v) about oneself: Khoác lác—Tự khoe 
khoang——To brag——To show off. 

Boasful (a): Bragging—Self-indulgent—Kiêu 
ngạo. 

Boastful secular people: Phàm phu kiêu ngạo. 
Boastfully (avd): Một cách khoe khoang. 

Boat: Thuyển Phiệt—A raft, ¡.e. Buddhism—Ý 
nói Phật giáo như chiếc bè hay chiếc phao cho 
chúng sanh đang lặn hụp trong biển luân hồi sanh 
tử. 


ancIent 


The means 





Boat of wisdom: Bát Nhã Thuyễển. 
of attainng nirvana—Thuyển Bát Nhã hay 
thuyển trí tuệ chở chúng sanh vượt qua biển sanh 
tử sang bờ Niết Bàn. 

Boat of wonderful dharma: Diệu Pháp 
Thuyển—The bark of wonderful dharma, capable 
Of transporting men over the sea of life Into 
nirvana—Thuyển Diệu pháp, có khả năng 
chuyển người vượt qua biển đời sanh tử để đi đến 
Niết Bàn. 

Boc Pagoda: Name of an ancient pagoda ¡in 
North Vietnam. The pagoda was built under the 
reign of King Le Hy Tong (1676). Its original 
locaton was in Khuong Thuong hamlet, Hoan 
Long district, Ha Dong province. Its currently 
located on Chua Boc Road, Dong Da distrct, 
Hanol city. After King Quang Trung defeated the 
Chinese Armed forces in 1789, the pagoda was 
almost completely destroyed. After the war, king 
Quang Trung ordered to restore the pagoda and 
from that date the pagoda has been rebuilt so 
many times. The pagoda still preserves quite a 
few of precIous relics such as Buddha statues; old 
tablets of king Le Hy Tong, king Quang trung 
(1789), and a bronze bell casted in the time of 
king Canh Thinh (1792). In 1798, in memory of 
king Quang Trung”s merit, people casted a statue 
of Him to worship in the pagoda. After Gia Long 
enthroned In 1802, he tried to destroyed all relics 
of king Quang Trung, but he failed—Tên của một 
ngôi chùa cổ ở miễn Bắc Việt Nam. Chùa được 
xây dựng dưới triều vua Lê Hy Tông (1676). 
Chùa tọa lạc trong thôn Khương Thượng, quận 
Hoàn Long, tỉnh Hà Đông. Hiện nay chùa tọa lạc 
trên đường Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội. Sau khi vua Quang Trung đánh bại quân 
Thanh tại trận Đống Đa vào năm 1789, chùa bị 
tàn phá gần như hoàn toàn. Nhà vua cho xây 
dựng lại và từ đó đến nay chùa đã được trùng tu 
nhiều lần. Hiện chùa còn lưu giữ nhiều cổ vật 
như các tượng Phật, các bia thời vua Lê Hy Tông, 
vua Quang Trung (1792), và một cái chuông đồng 
được đút dưới thời vua Cảnh Thịnh (1792). Đến 
năm 1798, để tưởng nhớ công ơn của vua Quang 
Trung, dân chúng đã tạc tượng thờ Ngài trong 
chùa. Sau khi lên ngôi vào năm 1802, Gia Long 
đã cố hủy diệt tất cả những di tích của vua Quang 
Trung trong chùa Bộc, nhưng hoàn toàn thất bại. 


392 


Bodai-Daruma (jap): Pouti-Tamo—Tổ Bồ Đề (Maim Temple in Bodhgaya in Bihar State, 


Đạt Ma—See Bodhidharma. India— Tháp Đại Bồ Để trong Bồ Đề Đạo Tràng, 
Bodaishin (jap): Bodhicita (sk)— The bodhi. bang Bihar, Ân Độ) 
mind— The will to the tuth--See Bodhi mind. 2) It1s common for pilgrims to visit the places 


Bodh-Gaya (skt & p): Bồ đề đạo tràng. 

l) A town 90 kilometers south of Patna ínm the 
Indian state of Bihar, where Sakyamuni 
Buddha 1s said to have attained awakening 
(Bodhi). It 1s one of the most Important holy 
sites of Buddhism, and pilgrims travel there 
from all over the world. According to 
standard legends of the Buddha's life, after 
SIX y©ars Of ascetic practlces he renounced 
asceticism and traveled to Bodhgaya, where 
he resolved to find the key to final release 
from the sufferings of cyclic existence 
(samsara). Sifting in medifation under a tree, 
now referred to Buddhists as the “Tree of 
Awakening” (Bodhi-Vrksa), he cultivated 
progressively deeper meditative states, until 
at dawn the next day he became fully 
awakened. From that point on, he 1s referred 
to by Buddhists as “Buddha.” 





connected with the Buddha”s life and death, 
and Bodh-Gaya, located in the Ganges basin, 
1s one of the holiest of Buddhist sites. Ít was 
here, on the night of the full moon of the 
monh of Vesakha (May), that the 
Bodhisattva sat under the Bodhi Tree, the 
““Iree of Enlightenment,” and reach Nirvana, 
releasing himself from the endless cycle of 
rebirth and becoming a Buddha. He remained 
under the Bodhi Tree for forty-nine days, 
meditating on the meaning of his awakening, 
before going out Into the world to teach other 
beings about his discoveries. Bodh-gaya 1s 
said to be the only place on earth that can 
sustan the weigh( of the experlence of 
enlightenment. The original Bodhi Tree had 
been desftroyed, but a pipal tree, descended 
from the Bodhi Tree under which the Buddha 
attained enlightenment, stands at Bodh-Gaya, 
near to the Mahabodhi temple, built in the lào 
century and subsequently restored—Bồ Để 
Đạo Tràng là nơi quen thuộc đối với khách 
hành hương đến viếng những nơi liên quan 
đến cuộc sống cũng như sự nhập diệt của 
Ngài, Bồ Đề Đạo Tràng tọa lạc ở lưu vực 
sông Hằng, một trong những địa danh thiêng 
liêng nhất của Phật giáo. Chính tại nơi này 
vào đêm trăng tròn của tháng 5, nơi mà Ngài 
đã ngồi dưới cội cây Bồ Đề (cây Giác Ngộ) 
và chứng đạt Niết Bàn, thoát khỏi vòng sinh 
tử bất tận và trở thành Phật. Ngài đã ngồi 49 
ngày dưới cội Bồ Đề này, tham thiển về ý 
nghĩa của sự giác ngộ của mình trước khi ra 
đi giảng đạo dẫn dắt chúng sanh với những gì 
mình đã khám phá. Người ta nói Bồ Đề Đạo 
Tràng là nơi duy nhất có thể chịu đựng được 
sự tác động mạnh mẽ của sự giác ngộ. Cây 
Bồ Để nguyên thủy đã bị hủy diệt, cây 
“pipal” cũng có nguồn gốc từ cây Bồ Đề nơi 
mà Đức Phật đã đạt được giác ngộ, đứng 
trong khu Bồ Đề Đạo Tràng, gần chùa Đại 
Bồ Đề, được xây vào thế kỷ thứ 6, và sau đó 
được trùng tu lại. 


393 





nner Walkng Mediaton Route inside 

Bodhgaya—Đường kinh hành bên cạnh Đại Tháp 

Bodhgaya) 

3) One of the four holy places of Buddhism, 
near the town of Gaya and the bank of the 
Narranjana River in Central India (Bihar), 
where the Buddha attaned enlightenment 
after having meditated for forty-nine days 
under the Bodhi-Tree—Một trong bốn thánh 
tích Phật giáo, gần thành Gaya, cạnh sông Ni 
Liên Thiền, miền trung Ấn, nơi Phật Thích 
Ca đạt được đại giác hoàn toàn sau khi thiển 
định 49 ngày. 

Bodhi (Sanskrt): Bồ để—Enlightenment— 

Awakening one's own Buddha nature—Perfect 

wIisdom——The illuminated or enliehtened mind. 

(D The meanings of “Bodhi—Nghĩa của “Bồ 
Đề”: 

(A) Bodhi ¡is derived from the SanskrIt root 
“Budh,” meaning “knowledge,” 
“Understanding,” or “Perfect wisdom.” A 
tern that 1s offen translated as 
“enlightenmenf” by Western translators, but 
which literally means “Awakening.” Like the 
tem BUDDHA, it ¡is derived from the 
Sanskrit root buddh, “to wake up,” and ¡n 
Buddhism 1t Imndicates that a person has 
“awakened” from the sleep of ignorance In 
which most beings spend their lives. 
According to Buddhist legend, the Buddha 
attained bodhi In the town of BODHGAYA 
while siting in meditation under the Bodhi 
Tree or Bodhi-Vrksa—Từ Bodhi được rút ra 
từ gốc Phạn ngữ “Budh” có nghĩa là “tri 
thức,” “hiểu biết,” hay “toàn trí.” Thuật ngữ 
thường được các nhà phiên dịch Tây phương 
dịch là “Giác Ngộ,” có nghĩa đen là “Tỉnh 
Thức.” Giống như thuật ngữ “Buddha,” được 


rút ra từ gốc Phạn ngữ “buddh,” có nghĩa là 
“tỉnh thức,” và trong Phật giáo từ này chỉ một 
người đã tỉnh thức khỏi giấc ngủ si mê, trong 
đó hầu hết chúng sanh đang trải qua. Theo 
truyền thuyết Phật giáo, Đức Phật thành đạt 
đạo quả Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng trong 
khi ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. 

(B) The word “Bodhi" means “Perfect Wisdom” 
or “Iranscendental Wisdom,` or “Supreme 
Enlightenment.` Bodhi 1s the state of truth or 
the spimritual condiion of a Buddha or 
Bodhisattva. The cause of Bodhi 1s Prajna 
(wisdom) and Karuna (compassion). The 
highest state of Samadhi in which the mind 1s 
awakened and 1lluminated. According to the 
Himmayana, bodhi ¡1s equated with the 
perfection of insight Into and realization of 
the four noble truths, which means the 
cessaton of suffering. According to the 
Mahayana, bodhi Is mainly understood as 
enliphtened wisdom: Giác ngộ (trí tuệ hay sự 
thức tỉnh toàn diện về tự thân, tha nhân và 
thế giới hiện tượng). Bodhi có nghĩa là trí tuệ 
toàn hảo hay trí tuệ siêu việt. Bodhi là sự 
giác ngộ hay điều kiện tinh thần của chư 
Phật và chư Bồ Tát. Bồ đề chính là nhân của 
trí tuệ bát nhã và lòng từ bị. Đây là trạng thái 
thiển định cao nhất nơi đó tâm luôn giác ngộ 
và ngời sáng. Theo Nguyên thủy Bồ để có 
nghĩa là sự hiểu biết hoàn toàn và sự thực 
hiện Tứ Diệu đế để chấm dứt khổ đau. Theo 
Đại thừa, bổ đề có nghã là ý thức dựa vào trí 
năng. 

(I) Categories of “Bodhi”—Phân loại Bồ Đề: 

(A) See Three kinds of bodhI. 

(B) See FEive bodhi or stages of enlightenment. 

Bodhi-Bhikkhu (Jcffrey Block): American 

Theravada monk who received a Ph.D. ¡n 

philosophy In 1972 and subsequently traveled to 

Sri Lanka, where he received the novice vows 1n 

1972 and the full bhikkhu ordination in 1973. In 

1984 he became the editor of the Buddhist 

Publication Society, and he now resides at the 

Forest Hermitage in Kandy. He has written a 

number of books, including Nourishing the Roots 

and the Discourse on the All-Embracing Net of 

Views—Một Tỳ Kheo Nguyên Thủy người Mỹ, 

tên thật là Jeffrey Block, tốt nghiệp Tiến Sĩ Triết 


394 


Học năm 1972 và sau đó du hành sang Sri Lanka, 

tại đây ông thọ giới Sa Di vào năm 1972 và thọ 

giới Tỳ Kheo năm 1973. Vào năm 1984 ông trở 
thành chủ bút của Hội Xuất Bản Phật Giáo, và 
hiện tại ông trụ trong một tịnh thất torng khu rừng 

Kandy. Ông đã viết một số sách bao gồm quyển 

Nourishing the Roots and the Discourse on the 

All-Embracing Net of Views. 

Bodhi of all Buddhas: Samyak Sambodhi 

(skÐ—Buddha knowledge 

Complete perfect knowledge—Tam miệu tam bổ 

để—Chánh đẳng chánh giác. 

Bodhicaryavatara (sk): Bồ Để Hành—A 

Sanskrit term means “Entry Into Bodhisattva 

Deeds.” This Is an Important Mahayana work by 

San Deva (650- 750), which focuses on the 

career and practices of the Bodhisattva, the ideal 

of Mahayana Buddhism—Từ Bắc Phạn có nghĩa 
là “Nhập Bồ Tát Hạnh.” Đây là một tác phẩm 

Đại Thừa quan trọng được viết bởi ngài 

Santideva, tập trung vào những việc làm và tu tập 

của một vị Bồ Tát, lý tưởng của Phật giáo Đại 

Thừa. 

Bodhicaryavatara Sutra: Kinh Bồ Để Hành 

Kinh—-Entering the Path of Enlightenment, 

composed by Nagarjuna—Kinh nói về “Đi vào 

con đường Giác Ngộ” được Ngài Long Thọ soạn. 

Bodhicitta (skU: Bồ để tâm—Wisdom heart— 

Bồ Đề Tâm. 

1l) A  SanskrI “Mind of 
Awakening.” In Mahayan Buddhism, this 
refers to Bodhisatftva”s aspiration to attain 
Buddhahood In order to benefit other sentient 
beings (the aspiraton of a bodhisattva for 
supreme enliphtenment for the welfare of 
all)—Từ Bắc Phạn có nghĩa là “Tâm giác 
ngộ.” Trong Phật giáo Đại Thừa, từ này chỉ 
ước nguyện của một vị Bồ tát là đạt thành 
Phật quả để làm lợi lạc chúng sanh. 

2) A mind for or of Bodhi; the awakened or 
enlightened mind—Tâm hướng về giác ngộ 
hay tâm giác ngộ. 

3) Mind of enlightenment, mind of love, mind of 
deepest request to realize oneself and work 
for the well-being of all. The mind of 
enliphtenment or the aspiraton of a 
Bodhisattva for supreme enliphtenment for 
the welfare of all sentient beinss. Ït 1s offen 


OmnIscience—— 


term meanS 


divided Into two aspec(s: I) the Iinfention to 
become awakened; and 2) acting on the 
Intention by pursuing the path to awakening 
(Bodhi)—Tâm giác ngộ, tâm của yêu thương, 
tâm của sự đồi hỏi sâu sắc là tự chứng ngộ 
và làm việc lợi lạc cho tất cả chúng sanh. 
Tinh thần thức tỉnh hay khát vọng đại giác 
của Bồ tát vì lợi ích của tha nhân. Tâm Bồ 
Đề thường chia làm hai phần: 1) ý định giác 
ngộ Bồ Đề; và 2) thực hành ý định trên bằng 
cách theo đuổi con đường giác ngộ. 

**. See Bodhi Mind. 

Bodhicitta is beyond the assault of Mara 

the Evil One: Bồ Đề tâm vượt ngoài vòng chinh 

phục của Ma vương—See Ten characters of 

Bodhicitta. 

Bodhicitta comes out of a stock of good 

merit: Bồ Để tâm phát sinh từ thiện căn—S§ee 

Ten characters of Bodhicttta. 

Bodhicitta rises from a øgreat compassionafe 

heart: Bồ Đề tâm khởi lên từ tâm đại bi—See 

Ten characters of Bodhicitta. 

Bodhicitta-sastra (skQ: Bồ để tâm luận— 

Explanaion on the Transcendence of 

Bodhicitta—Giải thích về sự siêu việt của Bồ Đề 

Tâm. 

Bodhi day: Giác nhựt. 

Bodhidharma (skt): Tổ Bồ đề Đạt ma. 

l) A deeply learned Indian Buddhist monk who 
arrived at the Chinese Courtin 520 AD. 
After his famous Interview with Emperor Han 
Wu T¡. However, later on, he meditated for 
nne years ¡in sience and departed. 
Bodhidharma was the 28” Indian and first 
Zen Partriarch In China. He 1s an archetype 
for s(eadfast practice—VỊ cao Tăng Ấn Độ 
đến vương triều Hán võ Đế của Trung quốc 
vào khoảng năm 520 sau Tây lịch. Tuy 
nhiên, sau đó, ông đã diện bích 9 năm và âm 
thầm ra đi. Bồ Đề Đạt Ma là vị Tổ thứ 28 
của dòng Thiển Ấn Độ và là sơ Tổ của đòng 
Thiển Trung Hoa. Ngài là một biểu tượng 
cho sự kiên trì tu tập. 

2) According to the tradition, 
Bodhidharma, an Indian meditaton master 
who 1s considered by the Ch”an tradition to 
be 1s first Chinese patriarch and the twenty- 


Indian 


395 


eiphth Indian patriarch. According to East 
Asian legends, he traveled from India to 
spread the true Dharma and is thought to 
have arrived In the town of Lo-Yang ím 
Southern China between 516 and 526. The 
legends report that he traveled to Shao-Lin 
Ssu monastery on Mount Sung, where he 
mediftated facing a wall for nine ye€ars. 
During this time his legs reportedly fell off, 
and he 1s also said to have cut off his own 
eyelids to prevent himself from falling 
asleep. Another legend holds that when he 
cast his eyelids to the ground a tea plant 
sprang up, and 1s ability to ward off sleep 
due to 1fs caffeine content ¡1s thought to be a 
gít from Bodhidhama to  successive 
gøenerations of meditators. Later, his main 
disciple was Hui-K”o, who 1s said to have cut 
off his own arm as an Indicatlon of his 
sincerity in wishing to be instructed by 
Bodhidharma. Hui-K”o is considered by the 
traditon to be is second Chinese patriarch— 
Theo truyền thống Ấn Độ, Bồ Để Đạt Ma, 
một thiển sư người Ấn Độ, được xem như là 
vị Tổ thứ 28 trong Thiền tông Ấn Độ. Theo 
huyển thoại Đông Á, ngài du hành hoằng 
pháp từ xứ Ấn Độ và người ta nghĩ rằng ngài 
đã đến Lạc Dương, thuộc miền Nam Trung 
Hoa giữa năm 516 và 526. Huyền thoại kể 
rằng ngài du hành đến chùa Thiếu Lâm trên 
Núi Tống, tại đó ngài đã thiển diện bích 
trong 9 năm trường. Trong thời gian đó người 
ta kể rằng chân của ngài đã bị rớt ra, và 
người ta cũng nói rằng ngài đã cắt đi đôi mí 
mắt để cho mình khỏi phải buồn ngủ. Một 
truyền thuyết khác cho rằng khi ngài cắt bỏ 
đôi mí mắt liệng xuống đất thì cây trà đã 
mọc phún lên, và loại cây này có công năng 
chống buồn ngủ vì chất caffeine trong đó và 
người ta nghĩ đó là món quà của Tổ Đạt Ma 
ban cho những thế hệ hành giả sau này. Về 
sau này vị đại đệ tử của ngài là Huệ Khả đã 
cắt một cánh tay để chứng tỏ lòng thành 
muốn được ngài chỉ dạy. Huệ Khả được xem 
như là nhị tổ Thiền Tông Trung Hoa. 

The Emperor Wu-T1 invited him to Nanking 
for an audience. The Emperor said: “Since 
my centhronement, I have built© many 


monasteries, copled many holy writings and 
1nvested many priesfs and nuns. How great 1s 
the merit due to me?” “No merit at all,” was 
the answer. Bodhidharma added: “All these 
things are merely Insignificant effects of an 
1mperfect cause. It 1s the shadow following 
the substance and is without real entity.” The 
emperor asked: “hen , what 1s merit in the 
true sense of the word?” Bodhidharma 
repled: “Ít consists ¡in purty and 
enliphtenment, completeness and depth. 
Merit as such cannot be accumulated by 
worldly means.” The emperor asked again: 
“What ¡1s the Noble Truth in 1s highest 
sense?” Bodhidharma replied: “Ït is empty, 
no nobility whatever.” The emperor asked: 
“Who 1s 1t then that facng me?” 
Bodhidharma replied: “[ do not know, Sire.” 
The Emperor could not understand him. 
Bodhidharma was famous for his Interview 
with Emperor Han Wu Ti. But after that, 
Bodhidharma went away. He crossed the 
Yangtze River and reached the capital, Lo- 
Yang, of Northern Wel. After a sojourn there 
he went to Mount Wu-T”ai-Shan and resided 
1n the Shao-Lin Temple where he meditated 
(facing the wall) for nine years in silence and 
departed: Vua Lương Võ Đế vời Tổ đến Nam 
Kinh để triều kiến. Vua hỏi: “Từ khi tức vị 
đến nay, trẫm đã cho tạo chùa, sao chép kinh 
điển và độ Tăng rất nhiều. Công đức như vậy 
lớn như thế nào?” “Không có công đức gì 
cả,” là câu trả lời. Tổ lại nói tiếp: “Tất cả 
những công việc ấy chỉ là những quả báo nhỏ 
của một cái thân hữu lậu, như bóng theo 
hình, tuy có mà không phải thật.” Võ Đế hỏi: 
“Vậy đúng nghĩa thế nào là công đức?” Bồ 
Đề Đạt Ma đáp: “Đó là sự thanh tịnh, giác 
ngộ. sự hoàn mãn, và thâm thúy. Công đức 
như thế không xây dựng bằng phương tiện 
thế gian.” Võ Đế lại hỏi: “Thế nào là Thánh 
Đế đệ nhất nghĩa? “Tổ trả lời: “Rỗng tuếch, 
không có Thánh Đế sì hết.” Vua lại hỏi tiếp: 
“Vậy ai đang diện kiến trẫm đây?” Tổ nói: 
“Không biết.” Võ Đế không hiểu Tổ muốn 
nói gì. Sau cuộc nói chuyện nổi tiếng với vua 
Hán Vũ Đế, Tổ đã vượt dòng Dương Tử và 
đến Lạc Dương, kinh đô của Bắc Ngụy. Sau 


396 


một thời gian ở đây, Tổ đến Ngũ Đài Sơn và 
trú tại Thiếu Lâm Tự, nơi đây ngài diện bích 
(ngồi xoay mặt vào tường) trong 9 năm 
trường. 

As 1s clear from the dialogue between the 
emperor and Bodhidharma, the essential core 
of Bodhidharmaˆs doctrine is the philosophy 
of emptiness (sunyata) and sunyata 1s 
beyond demonstaton of any kimd. 
Therefore, Bodhidharma also replied in the 
negatve form. When we speak of the 
Buddhistinfluence on the life and literature of 
the Chinese people, we should keep this 
mystic trend of Bodhidharmaˆs philosophy in 
mind, for there 1s no doubt that it has had a 
great deal to do with the moulding of the 
spirit of Chinese Zen Buddhism: Qua cuộc 
đối thoại với Võ Đế, ta thấy rõ rằng cốt lõi 
chủ thuyết của Tổ Bồ Đề Đạt Ma là triết lý 
“Không Tánh” (sunyata), mà cái không thì 
không thể nào chứng minh được. Do đó, Bồ 
Đề Đạt Ma cũng đã đối đáp dưới hình thức 
phủ định. Khi nói về ảnh hưởng của đạo Phật 
trên đời sống và nền văn hóa của người 
Trung Hoa, chúng ta không thể không nói 
đến khuynh hướng bí hiểm nầy của triết lý 
Bồ Đề Đạt Ma, vì rõ ràng là khuynh hướng 
nầy đã tác động nhiều trên sự hình thành tinh 
thần Phật giáo Trung Hoa, và từ đó xuất hiện 
Phật giáo Thiền tông. 

According to historians, Bodhidharma denied 
canon reading, and his system therefore 
made the Buddhist monasteries much less 
Iintellectual and much more meditative than 
they were cever before. According to 
Bodhidharma, Buddhists should stress on 
meditation, because by whiích alone 
enliphtenment can be attained. Bodhidharma 
was the 28” Indian (in line from the Buddha) 
and first Zen Patriarch in China. Scholars still 
disasree as to when Bodhidharma came to 
China from India, how long he stayed there, 
and when he died, but 1t 1s generally 
accepted by Zen Buddhists that he came by 
boat from India to southern China about the 
year 520 A.D., and after a short, fruitless 
afttempt to establish his teaching there he 
went to Lo-Yang ¡in northern China and 


ñnally setled ¡in Shao-Ln Temple. 
Bodhidharma came to Chine with a special 
message which 1s summed In sixteen Chinese 
words, even thouph Zen masters only 
mentioned about this message after Ma- 
Tsu—Theo các sử gia thì Bồ Để Đạt Ma bác 
bỏ việc đọc tụng kinh điển. Do đó hệ thống 
triết học của ông khiến cho các tu viện ít chú 
trọng về kiến thức mà thiên về trầm tư thiển 
định nhiều hơn. Theo Bồ Đề Đạt Ma, Phật tử 
nên để ý đến thiển, vì chỉ cần hành thiển là 
có thể đạt đến giác ngộ. Do đó ông chỉ dịch 
có mỗi quyển Đại Bát Niết Bàn Kinh Luận 
(Mahaparinirvana-sutra-sastra). Ông là vị tổ 
thứ 28 của dòng Thiển Ấn Độ và là sơ tổ của 
dòng Thiển Trung Quốc. Các học giả vẫn 
còn không đồng ý với nhau về việc Bồ Đề 
Đạt Ma đến Trung Hoa từ lúc nào, ở lại đó 
bao lâu, và mất vào lúc nào, nhưng nói chung 
giới Phật tử nhà Thiền chấp nhận rằng Bồ 
Đề Đạt Ma đến Nam Trung Hoa bằng thuyền 
vào khoảng năm 520 sau Tây Lịch, sau một 
nổ lực không kết quả để thiết lập giáo thuyết 
của mình tại đây, ông đã đến Lạc Dương 
thuộc miền bắc Trung Hoa, và cuối cùng ông 
định cư tại chùa Thiếu Lâm. Ngài đã mang 
sang Trung Quốc một thông điệp thù thắng, 
được tóm gọn trong mười sáu chữ Hán sau 
đây, dù rằng người ta chỉ nhắc đến thông 
điệp nây về sau thời Mã Tổ: 

*A special tranmission outside the 

SCTIpfur€S; 

NÑo dependence upon words and letters 

Direct pointing at the soul of man; 

Seeing Into one”s nafure and the 

attainment og Buddhahood.” 

Bất lập văn tự 

Giáo ngoại biệt truyền 

Trực chỉ nhân tâm 

Kiến tánh thành Phật. 
Bodhidharma and Hui-K°*e, his disciple to 
whom he had transmitted the Dharma, are 
always the subject of koan in the “No Gate 
Zen” as well as of a famous painting by 
Sesshu, Japan”s greatest painter. Hui-K*e, a 
scholar of some repute, complains to 
Bodhidharma, who 1s  silently doing 
meditation, that he has no peace of mind and 


397 


asks how he can acqurre 1t. Bodhidhrma turns 
him away, sayIng that the attainment of 
1nward peace Involves long and hard disciple 
and 1s not for the conceited and fainthearted. 
Hui-K'e, who has been standing outside in 
the snow for hours, implores Bodhidharma to 
help him. Again he ¡1s rebufed. In 
desperation he cuts off his left hand and 
offers Itto Bodhidharma. Ñow convinced of 
his sincerity and determination, Bodhidharma 
accepts him as a disciple: Tổ Bồ Đề Đạt Ma 
và môn đệ của ông, Huệ Khả, người mà tổ 
đã truyền pháp, luôn là để tài của công án 
Thiển Vô Môn cũng như bức tranh nổi tiếng 
của Sesshu, một họa sĩ lừng danh của Nhật 
Bản. Huệ Khả, một học giả nổi tiếng thời 
bấy giờ, tìm đến Bồ Đề Đạt Ma lúc ông đang 
tọa thiển, phàn nàn với ông rằng mình không 
an tâm và làm thế nào để tâm được an. Bồ 
Đề Đạt Ma đuổi Huệ Khả đi, bảo rằng muốn 
đạt được an tâm phải tu lâu và khó nhọc 
không tự phụ và nản lòng. Sau khi đứng 
hàng giờ dưới tuyết, Huệ Khả bèn chặt đứt 
bàn tay trái của mình để dâng lên Bồ Đề Đạt 
Ma. Bấy giờ tin chắc vào lòng chân thành và 
quyết tâm của Huệ Khả, Bồ Để Đạt Ma 
nhận Huệ Khả làm môn đệ. 

This story emphasizes the Importance which 
Zen masfers attach to the hunger for self- 
realization, to medifation, and to sincerIty 
and humility, perserverance and fortitude as 
prerequisites to the attainment of the highest 
truth. He was moved by the spirIf Of sincerity 
of Hui-K”o, so he 1nstructed him: “Meditating 
facing the wall is the way to obtain peace of 
mind, the four acts are the ways to behave in 
the world, the protection from slander and III- 
disposition 1s the way to live harmoniously 
with the surroundings, and detachment 1s the 
upaya to cultivate and to save senftienf 
beings.”: Câu chuyện trên đây nhấn mạnh 
đến tầm quan trọng mà các thiển sư buộc vào 
kẻ khao khát sự an tâm vào việc tọa thiển, 
vào lòng chân thành và khiêm tốn, sự kiên 
nhẫn và nghị lực như là những tiên để trong 
sự đạt thành đạo vô thượng. Vì thương kẻ 
tỉnh thành nên Tổ bèn chỉ cho chân đạo: 
“Bích quán là phép an tâm, tứ hạnh là phép 


phát hạnh, phòng ngừa sự chê hiểm là phép 
thuận vật, và đừng chấp trước là phương tiện 
tu hành cũng như cứu độ chúng sanh.” 

'When he lived at Shao-L1n temple, he always 
taught the second patriarch with this verse— 
Khi ở chùa Thiếu Lâm, Tổ thường dạy nhị tổ 
bằng bài kệ sau: 

(Externally keep you away from all 
relationships, and, 

1nternaly, have no hankerinss In your heart; 
when your mind is like unto a straipht- 
standing 

wall you may enter into the Path). 

Ngoài dứt chư duyên 

Trong không toan tính 

Tâm như tường vách 

Mới là nhập đạo 

After nine years at Shao-Lin temple, the 
Patriarch wished to return to India. He called 
1n all his disciples before him, and said: “The 
time 1s come for me to depart, and Ï want to 
see what your aftainments are.” Tao-Fu said: 
“According to my view, the truth 1s above 
affirmation and negation, for this 1s the way 1t 
moved.” The Patriarch said: “You have got 
my skin.” Then Nun Tsung-Ch?1h said: “As I 
undersfand 1t, 1t is like Ananda”s viewing the 
Buddhaland of Akshobhya Buddha: It is seen 
once and never again.” The Patriarch said: 
“You have got my flesh.” Tao-Yu said: 
“Empty are the four elements and non- 
existent the five skandhas. According to my 
view, there 1s not a thing to be grasped as 
reaL” The Patrlarch said: “You have got my 
bone.” Finally, Hui-K”o reverently bowed to 
the master, then kept standing in his place 
and said nothing. The Patrlarch said: “You 
have my marrow.” Nobody knows hs 
whereabout and when he passed away. Some 
people say that he crossed the desert and 
went to India, and others say that he crossed 
the sea to go to Japan: Sau chín năm ở Thiếu 
Lâm, Tổ muốn trở về Thiên Trúc, bèn gọi 
môn nhân đến bảo: “Ngày ta lên đường sắp 
đến, các ngươi thử trình xem chỗ sở đắc của 
mỗi người về Đạo Thiên.” Bấy giờ ông Đạo 
Phó bạch: “Theo chỗ thấy của tôi, chẳng 
chấp văn tự, chẳng lìa văn tự, đó là chỗ sở 


398 


dụng của đạo.” Tổ nói: “Ông được phần da 
của ta.” Ñ¡ Tổng Trì bạch: “Chỗ hiểu của tôi 
nay như Khánh Hỷ (A Nan) nhìn vào nước 
Phật A Súc (Bất Động Như Lai), thấy một 
lần không thấy lại được.” Tổ nói: “Bà được 
phần thịt của tôi.” Đạo Dục bạch: “Bốn đại 
vốn không, năm ấm chẳng thật, chỗ thấy của 
tôi là không có gì sở đắc hết.” Tổ nói: “Ông 
được phần xương của tôi.” Sau cùng, Huệ 
Khả đến đảnh lễ Tổ, xong cứ thế mà đứng 
thẳng, chứ không nói gì. Tổ nói: “Ông được 
phần tủy của tôi.” Những ngày cuối cùng của 
Tổ Bồ Đề Đạt Ma ở Trung Quốc không ai 
biết rõ, sư đi đâu và thị tịch hồi nào. Có 
người nói sư băng qua sa mạc trở về Ấn Độ, 
cũng có người nói sư qua Nhật. 
Bodhidharma and hỉis rush-leaf boat: Lư 
Diệp Đạt Ma——The boat in which he 1s said to 
have crossed the Yangtse River—Chiếc thuyển 
bằng lá cây lau mà người ta nói Tổ Bồ Đề Đạt 
Ma đã dùng nó để vượt sông Dương Tử. 
Bodhidruma (skt): Bodhitaru, or Bodhivrksa 
(skU)—Phật thụ—Bồ Để Thọ Đạo Thọ—Bồ để 
thọ thần -Giác Thọ—See Bodhi-tree, 
Twenty devas. 
Bodhi-Gaya (skU: Chánh giác sơn—Phật Già 
Da—The place where the historical Buddha 
Sakyamuni reached complete enlightenement 
after having meditated for 49 days under the so- 
called bodhi-tree. One of the four holy places of 
Buddhism, 90 km south of Patna—Chỗ Đức Phật 
ngồi khi Ngài giác ngộ. Một trong bốn thánh tích 
Phật giáo, cách Patna 90 cây số về phía nam— 
See Bodh-Gaya. 
Bodhihrdaya: Đạo tâm. 
Bodhi in its final stages: Tùy phần giác—See 
Five stages of bodhi. 
Bodhi ïn is initial stages: Thủy giác—Bodhi 
1n Ifs Initial stages or 1n action, arising from right 
observances—Thể giác hay trí huệ Bồ Đề trong 
giai đoạn cuối cùng, dựa vào công phu tu hành 
mà có—See Five stages of bodhI. 
Bodhimanda (sk0: Bồ Đề Đạo Tràng —See 
Bodh-Gaya. 
Bodhimandala (skt: Bodhi Seat—Bồ để đạo 
tràng—Đạo Tràng —Way-place. 


and 


(D_ An overview of Bodhimandala—Tổng quan 
về Đạo Tràng: The spot or place under the 
Bodhi Tree where Sakyamuni Buddha had 
His Realization. A place near the bank of 
Narranjana River in Central India (Bihar), 
also called the Citadel of Enlightenment 
because it was where the Buddha attained 
enliphtenment or supreme wisdom (bodhi). 
Bodhi-Gaya 1s located near the town of 
Gaya. It1s said to be diamond-like, the navel 
or cenfre of the earth; every bodhisaftva sits 
down on such a seat before becoming 
Buddha. To the devout Buddhists, there 1s no 
place of greater Interest or sanctity than the 
holy spot of the Buddha's enlightenment: 
Bodh-Gaya. Sacred stately 
monuments were raised all around and the 


shrines and 
account of the Chinese pilgrim, Hsuan-Tsang, 
øives us a øglimpse of the past splendor of this 
sanctified place. According to Prof. P.V, 
Bapat in The Twenty-Five Hundred Years of 
Buddhism, Hsuan-Tsang ascribes the erection 
of the original Bodhi shrine to Emperor 
Asoka. According to one of his rock edIits, 
Asoka visied this place, which 1s called 
Sambodhi in the Inscription, when he had 
been consecrated ten years, and It is more 
than probable that the great emperor 
constructed a shrine on this hoÌly spot. 
However, no vestiges os such a shrine can be 
found at present. This shrine has been 
restored and renovated many times. From the 
description of Hsuan-Tsang, it appears that 
the shrine, essentially In 1ts present shape and 
appearance, existed already in the seventh 
century A.D. The Mahabodhi temple in 
Burma 1s a prototype of this grand temple. As 
1t now stands, the Mahabodhi shrine at Bodh- 
Gaya 1s approximately 160 feet high and 
consists of a straight pyramidal tower with 
many storeys. The shrine enshrines a preat 
gilded figure of the Buddha touching the 
earth which symbolizes the supreme event of 
enlieghtenment. the 
innumerable remains of which the most 


Around shrine lie 
Important are portions of the stone railing 
which represent two different perlods of 
construction, the earlier going back to about 


399 


the second century B.C., and the latter to the 
early Gupta period. In the Immediate vicInity 
are situated seven sacred sites, which, 
according to tradition, were identical with 
those where the Buddha 1s said to have 
passed seven trangul weeks ¡1n the 
enjoyment of his Buddhahood—Bồ Để Tọa 
hay chỗ ngay dưới cây Bồ Để nơi mà Đức 
Phật đã Chứng ngộ. Bồ để đạo tràng, gần 
bên bờ Ni Liên Thiền thuộc bang Bihar trung 
Ấn, còn gọi là Giác Thành vì đây là nơi Đức 
Phật đã đạt thành chánh quả. Bồ để đạo 
tràng tọa lạc gần thành phố Gaya. Người ta 
nói nó là trung tâm địa cầu; chư Bồ Tát trước 
khi thành Phật đều phải ngồi tại chỗ nầy. 
Riêng đối với Phật tử thuần thành, thì không 
có nơi nào đáng chú ý và thiêng liêng hơn 
nơi Đức Phật thành đạo: Bồ Đề Đạo Tràng. 
Nhiều lăng tẩm và đền đài nguy nga đã được 
dựng lên khắp nơi quanh đây. Tập ký sự của 
nhà hành hương Phật Giáo trung Hoa là 
Huyền Trang đã cho chúng ta một cái nhìn 
bao quát về sự huy hoàng của thánh địa nây 
trong thời quá khứ. Theo Giáo Sư P.V. Bapat 
trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, 
Huyền Trang cho rằng ngôi đền Bồ Để 
(Bodhi) ban đầu là do vua A Dục dựng lên. 
Theo một trong những bia ký, sau khi lên 
ngôi được mười năm, vua A Dục đã đến 
chiêm bái nơi nây mà tên gọi trong bia là 
Sambodhi, và rất có nhiều khả năng là nhà 
vua đã cho dựng lên ngôi đền trên thánh địa 
nầy. Tuy nhiên, ngày nay không thể tìm ra 
một dấu tích nào của ngôi đền nầy nữa. Ngôi 
đền nầy đã được hồi phục và tân tạo nhiều 
lần. Qua sự mô tả của Huyền Trang thì ngôi 
đến, chủ yếu là qua hình dạng và dáng vẻ bể 
ngoài hiện nay của nó, đã có từ thế kỷ thứ 
17. Đền Đại Bồ Để ở Miến Điện là một 
nguyên mẫu của ngôi đến lớn nây. Theo như 
chúng ta thấy hiện nay thì đền Mahabodhi ở 
Bodh-Gaya cao gần 50 mét và gồm một thân 
thẳng hình kim tự tháp. Đền có nhiều tầng 
khác nhau. Đền có một tượng Phật mạ vàng, 
chạm vào mặt đất để tượng trưng cho sự 
thành đạo thiêng liêng. Xung quanh ngôi đền 
nầy hiện nay còn vô số di tích mà trong đó 
quan trọng nhất là những đoạn lan can bằng 


qI) 


5) 


đá đại diện cho hai thời kỳ xây dựng khác 
nhau, thời kỳ đầu vào khoảng thế kỷ thứ hai 
trước Tây lịch, và thời kỳ sau vào đâu triều 
đại Gupta. Trong vùng kế cận có bẩy thánh 
địa khác mà theo truyền thuyết là những nơi 
Đức Thế Tôn đã trải qua bốn mươi chín ngày 
tĩnh tịch sau khi chứng đắc Phật quả—See 
Bodh Gaya. 

The meanings of Bodhimandala—Nghĩa của 
Đạo Tràng: 

A_ place, or seat where Buddha attained 
enlightenment: Nơi hay chỗ Phật thành đạo. 
A place of truth where we sfrIve In pursuIt of 
the truth: Nơi chúng ta tu hành tìm cầu chân 
lý. 

An object or place for religious offerings: Nơi 
cúng dường Phật. 

A place for teaching, learning, or practising 
religion: Nơi dạy đạo, học đạo, hay tu tập. 

A place, or method, for attaining to Buddha- 
truth: Pháp hành đề đắc đạo. 


(HD Bodhimandala according to teh Vimalakirti 


Sutra—Đạo Tràng theo Kinh Duy Ma Cật: 
According to the Vimalakirti Sutra, the 
Buddha asked Glorious Light Bodhisattva to 
visit Vimalakirti to enquire his health on the 
Buddha'*s behalf. Glorlous Light replied: 
“World Honoured One, I am not qualified to 
call on him to enquire after his health. The 
reason 1s that once while IÏ was leaving 
Vaisali I met Vimalakirti who was entering It. 
I saluted and asked him “Where does the 
Venerable Ủpasaka come form?—Theo Kinh 
Duy Ma Cật, Phật bảo Bồ Tát Quang 
Nghiêm đến thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật 
dùm Phật. Quang Nghiêm bạch Phật: “Bạch 
Thế Tôn! Con không kham lãnh đến thăm 
bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại ngày trước con ở 
trong thành Tỳ Xá Ly vừa ra, lúc đó ông Duy 
Ma Cật mới vào thành, con liền chào và hỏi 
rằng: “Cư sĩ từ đâu đến đây?” 

Vimalakirti replied: “From a bodhimandala 
(a holy site).”—Duy Ma Cật đáp: “Tôi từ 
Đạo tràng đến.” 

Glorious Light asked him: “Where 1s this 
bodhimandala?—Quang Nghiêm hỏi: “Đạo 
tràng là gì?” 
Vimalakirti “The 


replied: straiphtforward 


400 


mind is the bodhimandala, for It 1s free from 
fasehood. The iniiated mind 1s the 
bodhimandala, for it can keep discipline. The 
profound mind 1s the bodhimandala, for It 
accumulates merits. The enlightened mind 1s 
the bodhimandala for it 1s Infallible. Charity 
(dana) ¡is the bodhimandala, for it does not 
expect reward. Discipline (sila) 1s the 
bodhimandala, for 1t fulflls all vows. 
Patience (ksanti) ¡is the bodhimandala for it 
has access to the minds of all living beings. 
Zeal (virya) 1s the bodhimandala, for 1t 1s free 
from remissness. Serenity (dhyana) 1s the 
bodhimandala, because of 1ts harmonious 
mind. Wisdom (prajna) 1s the bodhimandala, 
for 1t discerns all things. Kindness (mattri) 1S 
the bodhimandala, for It treats all living 
beings on an equal footng. Compassion 
(karuna) 1s the bodhimandala, because of Ifs 
great forbearance. jJoy (mudia) 1s the 
bodhimandala, for 1t 1s pleasant. Indifference 
(upeksa) 1s the bodhimandala, for 1t wipes out 
both love and hate. 
efficiency 1s the bodhimandala, for It perfects 
all the six supernatural powers (sadabhijna). 
Liberation 1s the bodhimandala, for it turns Its 
back to all phenomenal  conditions. 
Expedlent devices (upaya) are the 
bodhimandala, for they teach and convert 
living beings. The four winning actions of a 
Bodhisattva are the bodhimandala, for they 
benefit all living beings. Wide knowledge 
thouph hearng the Dharma ¡is the 
bodhimandala, for is practice leads to 
enlightenment. Control of the mind 1s the 
Bodhimandala, because of  Its correct 
perception of all things. The thirty-seven 
confributory síages to enlightenment are the 
bodhimandala, for they keep from all worldly 
activiles. The four noble truths are the 
bodhimandala, because they do not deceive. 
The twelve links In the chaIn of existence are 
the bodhimandala because of  their 
underlying nature which 1s Infinite. Troubles 
(Klesa) are the bodhimandala, for their 
underlying nature 1s reality. Living beings 
are the bodhimandala, because they are 
(basically) egoless All things are the 


Transcendental 


bodhimandala, for they are empty. The 
defeat of demons 1s the bodhimandala, for 1t 
1s Imperturbable. The three realms (of 
desire, form and beyond form) are the 
bodhimandala, for fundamentally they lead to 
no real destination. The lion”s roar 1s the 
bodhimandala, because of i1fs fearlessness. 
The ten powers (dasabla), the four kinds of 
fearlessness and the eiphteen unsurpassed 
characterisics of the Buddha are the 
bodhimandala, for they are faultless. The 
three Insights are the bodhimandala, for they 
are free from all remaining hindrances. The 
knowledge of all things in the tine of a 
thought ¡1s the bodhimandala, for it brings 
Oomniscience (sarvajna) to perfection. Thus, 
son of good family, a Bodhisattva should 
convert living beings according to the various 
modes of perfection (paramitas) and all his 
acfs, Including the raising or lowering of a 
foot, should be interpreted as coming from 
the seat of learnng (bodhimandala); he 
should thus stay withn the Buddha 
Dharma.—Duy Ma Cật đáp: “Trực tâm là 
Đạo tràng, vì không hư dối; phát hạnh là Đạo 
tràng, vì làm xong các việc; thâm tâm là đạo 
tràng, vì thêm nhiều công đức; Bồ Đề tâm là 
đạo tràng, vì không sai lầm; bố thí là đạo 
tràng, vì không mong phước báu; trì giới là 
đạo tràng, vì được nguyện đầy đủ; nhẫn nhục 
là đạo tràng, vì đối chúng sanh tâm không 
chướng ngại; tinh tấn là đạo tràng, vì không 
biếng trễ; thiển định là đạo tràng, vì tâm 
điều nhu; trí huệ là đạo tràng, vì thấy rõ các 
Pháp; từ là đạo tràng, vì đồng với chúng 
sanh; bi là đạo tràng, vì nhẫn chịu sự khổ 
nhọc; hỷ là đạo tràng, vì ưa vui Chánh Pháp; 
xả là đạo tràng, vì trừ lòng thương ghét; thần 
thông là đạo tràng, vì thành tựu Pháp lục 
thông; giải thoát là đạo tràng, vì giáo hóa 
chúng sanh; tứ nhiếp là đạo tràng, vì nhiếp 
độ chúng sanh đa văn là đạo tràng, vì đúng 
theo chỗ nghe mà thực hành; phục tâm là 
đạo tràng, vì chánh quán các Pháp; ba mươi 
bảy phẩm trợ đạo là đạo tràng, vì bỏ Pháp 
hữu vi; tứ đế là đạo tràng, vì chẳng dối lầm 
thế gian; duyên khởi là đạo tràng, vì từ vô 
minh cho đến lão tử đều không hết; các 


401 


phiền não là đạo tràng, vì biết là vô ngã; tất 
cả các Pháp là đạo tràng, vì biết các Pháp 
vốn không; hàng ma là đạo tràng, vì không 
lay động; tam giới là đạo tràng, vì không chỗ 
đến; sư tử hống là đạo tràng, vì không sợ sệt; 
thập lực, vô úy, bất cộng pháp là đạo tràng, 
vì không các lỗi; tam minh là đạo tràng, vì 
không còn ngại; một niệm biết tất cả các 
Pháp là đạo tràng, thành tựu nhứt thiết chủng 
trí. Như vậy Thiện nam tử! Nếu Bồ Tát đúng 
theo các Pháp Ba la mật mà giáo hóa chúng 
sanh, thời bao nhiêu việc làm, hoặc nhứt cử 
nhứt động, phải biết đều là từ nơi đạo tràng 
mà ra, ở nơi Phật Pháp vậy. 

While Vimalakirti was thus expounding the 
Dharma, five hundred devas developed their 
minds set on supreme enliehtenment: Khi 
ông Duy Ma Cật nói Pháp ấy, năm trăm vị 
Thiên nhơn đều phát tâm Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác. 


Bodhi Mind: Bodhicita (skt)—Bồ để tâm hay 
Tâm giác ngộ—Great Mind—The mind for or of 


Bodhi—The 


Mind of  Enlightenment—The 


awakened or enliphtened mind. 
(D_ An overview of Bodhi Mind—Tổng quan về 


]) 


Bồ Đề Tâm: 

Bodhicitta, or the “Ihought of Enlightenment” 
1S an Important concept 1n both Theravada 
and Mahayana Buddhism. Thouph not 
directly mentioned, the idea 1s explicit In the 
Theravada Buddhism. It was in Mahayana, 
however, that the Bodhicitta concept 
developed  along both  cethical 
metaphysical lines and this development 1s 
found In Vajrayana too, wherein It also came 
to be regarded as a sfate of “great bliss”. In 
Mahayana 1t' developed along with 
pantheistic lines, for 1t was held that 
Bodhicitta 1s latent In all beings and that It 1s 
merely a manifestation of the Dharmakaya, 
or Bhutatathata In the human heart. Though 
the term Bodhicitta does not occur In Pali, 
this concept Is found 1n Pali canonical 
literature where, for example, we are told 
how Gauftama after renouncing household 
life resolved to strive to put an end to all the 
sufferings. lt is this comprehension that came 
to be known as the Enlightenment, and 


and 


2) 


Gautama came to be known as the 
Enlightened One, the Buddha—Bồ Đề Tâm 
là một khái niệm quan trọng trong Phật giáo, 
cả Nguyên Thủy lẫn Đại Thừa, mặc dù 
không được nói trực tiếp rõ ràng trong Phật 
giáo Nguyên Thủy. Tuy nhiên, khái niệm Bồ 
Đề Tâm ở Phật giáo Đại Thừa đã phát triển 
cả về đạo đức lẫn tâm lý học, và sự phát 
triển nầy cũng được tìm thấy trong Kim Cang 
Thừa, trong đó Bồ Để Tâm được xem như 
*Đại Lạc). Trong Đại Thừa phát triển cùng 
lúc với thuyết phiếm thần xuất hiện đã chủ 
trương rằng Bồ Để tâm tiềm ẩn trong tất cả 
chúng sanh và được hiển lộ trong Pháp thân 
hoặc chân như nơi chúng sanh tánh. Mặc dù 
Bồ Đề tâm không thấy trong kinh điển Pali, 
nhưng khái niệm Bồ Đề tâm cũng có ảnh 
hưởng chẳng hạn như sau khi Đức Phật rời bỏ 
cung điện đã lập nguyện “dù cho xương thịt 
có tan rã cũng quyết tìm ra con đường giải 
thoát sanh tử cho tất cả chúng sanh." Chính 
sau khi Bồ Đề tâm nầy thành tựu, Ngài đã 
được tôn xưng là bậc giác ngộ. 

Bodhi Mind, or 
enliphtenment ¡is a mind which wishes to 
achieve attainment of enlightenment for self, 
spontaneously achieve enlightenment for all 
bemgs The spiit of 
Enlightenment, the aspiration to achieve 1t, 
the Mind set on Enlightenment. Bodhicitta 1s 
defined as the altruistic Intention to become 
fully enlightened for the benefit of all 
sentient beings The attainment of 
enliphtenment ¡1s necessary for not only in 
order to be capable of benefitting others, but 
also for the perfection of our own nature. 
Bodhi mind 1s the gateway to Enliphtenment 
and atfainment of Buddha. An 
wisdom or the Iinherently enliphtened heart- 
mind, or the aspiraton toward perfect 
enliphtenment. The Buddha taught: “AlI 
sentient beings are perfectly equal in that 
they all possess the Buddha nature. This 
means that we all have the Bodhi seed or the 
seed of kindness of a Buddha, and the 
compassion of a Buddha towards all living 
beinss, the potental for 
enliphtenment and for perfection lies in each 


the altruisic mind of 


other  sentient 


1ntrinsic 


and therefore 


qI) 


Ù) 


402 


one of us—Tâm Bồ để hay tâm vị tha là tâm 
luôn mong đạt được giác ngộ cho mình, đồng 
thời cũng đạt được giác ngộ cho người. Bồ 
Đề Tâm được định nghĩa là ý hướng vị tha, 
muốn đạt giác ngộ để giúp chúng sanh. Sự 
đạt đến giác ngộ cần thiết chẳng những để 
mang lại lợi lạc cho người khác, mà còn cho 
chính sự hoàn thiện bản chất của chính mình. 
Tâm Bồ đề là cửa ngỏ giác ngộ và đạt thành 
quả vị Phật. Đây là trí huệ bẩm sinh, hay 
giác tâm bổn hữu, hay là sự khao khát giác 
ngộ. Đức Phật dạy: “Chúng sanh đều bình 
đẳng vì ai cũng có Phật tánh như nhau. Nghĩa 
là mỗi chúng ta đều có hạt giống Phật, có từ 
bi đối với mọi chúng sanh, nghĩa là khả năng 
giác ngộ và hoàn thiện nằm ngay trong mỗi 
chúng ta.” 

Bodh: Mind according to the Elower 
Adornment Sura—Bồ Để Tâm theo Kinh 
Hoa Nghiêm: 

According to the Avatamsaka Sutra, the 
Buddha taught: “Good Buddhitsl In 
Bodhisattvas arise the Bodhi-mind, the mind 
Of øgreat compassion, for the salvation of all 
beinss; the mind of great kindness, for the 
unity with all beings; the mind of happiness, 
to stop the mass misery of all beings; the 
altruistic mind, to repulse all that 1s not good; 
the mind of mercy, to protect from all fears; 
the unobstructed mind, to get rid of all 
obstacles; the broad mind, to pervade all 
universes; the infinite mind, to pervade all 
spaces; the undefiled mind, to manifest the 
vision of all Buddhas; the purified mind, to 
penefrate all knowledge of past, present and 
future; the mind of knowledge, to remove all 
obstructive knowledge and enter the ocean of 
all-knowing knowledge. Just as someone In 
water Is in no danger from fire, the 
Bodhisattva who 1s soaked In the virtue of the 
asprration for enliphtenment or Bodhi mind, 
1s in no danger from the fire of knowledge of 
individual liberation. Just as a điamond, even 
1f cracked, relieves poverty, in the same way 
the diamond of the Bodhi mind, even 1f split, 
relieves the poverty of the mundane whirl. 
Just as a person who takes the elexir of life 
lives for a long time and does not ørow weak, 


the Bodhisattva who uses the elexir of the 
Bodhi mind goes around the mundane whirl 
for countless ceons without becoming 
exhausted and without being stained by the 
1lls of the mundane whirL—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Đức Phật đã dạy: “Nây thiện nam 
tử! Bậc Bồ Tát phát lòng Vô Thượng Bô Đề 
là “khởi lòng đại bi cứu độ tất cả chúng sanh. 
Khởi lòng cúng dường chư Phật, cứu cánh 
thừa sự. Khởi lòng khắp cầu chánh pháp, tất 
cả không sẻn tiếc. Khởi lòng thú hướng rộng 
lớn, cầu nhứt thiết trí. Khởi lòng đại bi vô 
lượng, khắp nhiếp tất cả chúng sanh. Khởi 
lòng không bỏ rơi các loài hữu tình, mặc áo 
giáp kiên thệ để cầu Bát Nhã Ba La Mật. 
Khởi lòng không siểm dối, vì cầu được trí 
như thật. Khởi lòng thực hành y như lời nói, 
để tu đạo Bồ Tát. Khởi lòng không dối với 
chư Phật, vì gìn giữ thệ nguyện lớn của tất cả 
Như Lai. Khởi lòng nguyện cầu nhứt thiết trí, 
cùng tận kiếp vị lai giáo hóa chúng sanh 
không dừng nghỉ. Bồ Tát dùng những công 
đức Bồ Để Tâm nhiều như số bụi nhỏ của cõi 
Phật như thế, nên được sanh vào nhà Như 
Lai. Nây thiện nam tử! Như người học bắn, 
trước phải tập thế đứng, sau mới học đến 
cách bắn. Cũng thế, Bồ Tát muốn học đạo 
nhứt thiết trí của Như Lai, trước phải an trụ 
nơi Bồ Để Tâm, rỗi sau mới tu hành tất cả 
Phật pháp. Thiện nam tử! Ví như vương tử 
tuy hãy còn thơ ấu, song tất cả đại thần đều 
phải kính lễ. Cũng thế, Bồ Tát tuy mới phát 
Bồ Đề tâm tu Bồ Tát hạnh, song tất cả bậc 
kỳ cựu hàng nhị thừa đều phải kính trọng nể 
vì. Thiện nam tử! Như thái tử tuy đối với 
quần thần chưa được tự tại, song đã đủ tướng 
trạng của vua, các bây tôi không thể sánh 
bằng, bởi nhờ chỗ xuất sanh tôn quý. Cũng 
thế Bồ Tát tuy đối với tất cả nghiệp phiển 
não chưa được tự tại, song đã đây đủ tướng 
trạng Bồ Đề, hàng nhị thừa không thể sánh 
bằng, bởi nhờ chủng tánh đứng vào bậc nhứt. 
Thiện Nam Tử ! Như người máy bằng gỗ, 
nếu không có mấu chốt thì các thân phần rời 
rạc chẳng thể hoạt động. Cũng thế, Bồ Tát 
nếu thiếu Bồ Đề tâm, thì các hạnh đều phân 
tán, không thể thành tựu tất cả Phật pháp. 
Thiện nam tử ! Như chất kim cương tất cả vật 


2) 


403 


không thể phá hoại, trái lại nó có thể phá 
hoại tất cả vật, song thể tánh của nó vẫn 
không tổn giảm. Bồ Đề tâm của Bồ Tát cũng 
thế, khắp ba đời trong vô số kiếp, giáo hóa 
chúng sanh, tu các khổ hạnh, việc mà hàng 
nhị thừa không thể muốn làm đều làm được, 
song kết cuộc vẫn chẳng chán mõi giảm hư.” 
The Avatamsaka Sutra says: “To neglect the 
Bodhi Mind when practicing good deeds 1s 
the action of demons.” This teaching 1s very 
true Iindeed. For example, IŸ someone begins 
walking without knowing the destination or 
goal of his Journey, 1sn”t his trip bound to be 
Circuifous , tiring and useless? lt is the same 
for the cultivator. If he expends a great deal 
of effort but forgets the goal of attaining 
Buddhahood to benefit himse]lf and others, all 
his efforts will merely bring merits in the 
human and celestial realms. In the end he 
wIll still be deluded and revolved in the cycle 
of Binh and Death, undergoing Immense 
suffering. If this 1s not the action of demons, 
what, then, 1s it? For this reason, developing 
the Supreme Bodhi Mind to benefit oneself 
and others should be recognized as a crucial 
step—Kinh Hoa Nghiêm nói: “Nếu quên mất 
Bồ Để Tâm mà tu các pháp lành, đó là ma 
nghiệp.” Lời nầy xét ra rất đúng. Ví như 
người cất bước khởi hành mà chẳng biết 
mình sẽ đến đâu, và đi với mục đích gì, thì 
cuộc hành trình chỉ là quanh quẩn, mỏi mệt 
và vô ích mà thôi. Người tu cũng thế, nếu 
dụng công khổ nhọc mà quên sót mục tiêu 
cầu thành Phật để lợi mình lợi sanh, thì bao 
nhiêu hạnh lành chỉ đem đến kết quả hưởng 
phước nhơn thiên, chung cuộc vẫn bị chìm 
mê quanh quẩn trong nẻo luân hồi, chịu vô 
biên nỗi khổ, nghiệp ma vẫn còn. Như vậy 
phát tâm Bồ Đề lợi mình lợi người là bước đi 
cấp thiết của người tu. 


(IDAccording to the Bodhisattvabhumi, there are 


Ù 
a) 


four types of causes which are Instrumental 
for the development of Bodhicitta—Theo 
Kinh Bồ Tát Địa, có bốn loại nguyên nhân 
để phát Bồ Đề Tâm: 

Eour subsidiary causes—Bốn duyên phụ: 
Miracles shown by the Buddha: Đức Phật thị 
hiện phép lạ. 


c) 


đ) 


4) 


a) 
b) 


c) 


d) 


(V)According to 


Teachings of the Buddha as recorded ¡in the 
Bodhisttva-pitaka: Pháp thoại của Đức Phật 
như đã ghi trong Bồ Tát tạng. 

Compassion for suffering beings: Thương xót 
chúng sanh đau khổ. 

Bad time for which beings suffer: Khi bị đau 
khổ. 

Four basic causes—Bốn nhân chính: 
Bodhisattva nature seed: Chúng tánh Bồ Tát. 
Finding a good spiritual guide: Thiện hữu tri 
thức. 

Compassion: Lòng bi mẫn. 

Courage to relieve the distress of beings: Can 
đảm giúp chúng sanh thoát khổ. 

Four kinds of power—Bốn lực: 

Own power: Tự lực. 

Power of recruiting others for exertion to 
attain Bodhi: Năng lực khuyến khích người 
khác phát Bồ Để Tâm. 

Power of visualizatlon of the Buddha or 
listening to his discourses and coming Into 
confact with good persons and doing good 
deeds: Năng lực thấy được Đức Phật, nghe 
được pháp thoại của Ngài, cùng thiện hữu tri 
thức hành thiện hạnh. 

Power and desire to relieve the distress of 
beings, who have been suffering consftantly 
and continuously: Năng lực và ước muốn 
chuyển hóa khổ đau cho chúng sanh. 

There are four causes of refrogression from 
maintaining the Bodhicita—Bốn trạng thái 
làm thối chuyển Bồ Đề Tâm: 

Bad spiritual guide: Ác tri thức. 

Not enough compassion for the suffering of 
beings: Không đủ từ bi thương xót chúng 
sanh. 

Fear and diffidence In removing the distress 
being suffered by beings continuously: Thờ ở 
và lãnh đạm trong việc loại trừ khổ não cho 
chúng sanh. 

Lack of the four causes of the Bodhicitta: 
Thiếu bốn nhân chính của Bồ Đề Tâm. 

the Bodhicittotapadasutra- 
Sastra—Theo Kinh Luận Bồ Đề Tâm: 


(A) There are four qualiles that should be 


cultvated by an aspirrant to awaken the 
Bodhicita—Có bốn phẩm hạnh mà một vị 
Bồ Tát nên tu tập để phát Bồ Đề Tâm: 


]) 


2) 


7) 


8) 
9) 


10) 


404 


Reflecting on the Buddha: Quán tưởng chư 
Phật. 

Reflecting on the Iimpurity of the body: Quán 
thân bất tịnh. 

Being compassionate towards beings: Từ bị 
đối với chúng sanh. 

Searching after the highest fruit: Cầu quả vô 
thượng. 

There are ten qualiles that should be 
cultvated by an aspirant to awaken the 
Bodhicitta—Có mười phẩm hạnh mà một vị 
Bồ Tát nên tu tập để phát Bồ Đề Tâm: 
Gather friends: Thân cận thiện tri thức. 
Worship the Buddha: Lễ kính chư Phật. 
Acdquire roots of merit: Vun trồng công đức. 
Search the good laws: Tu học phật pháp. 
Remain ever compassionate: Trưởng dưỡng 
lòng bi mẫn. 

Bear all suffering that befall him: Chịu đựng 
những khổ đau. 

Remain kind, compassionate and honest: Tử 
tế, bi mẫn và thành thật. 

Remain even-minded: Giữ chánh niệm. 
ReJoice in Mahayana with faith: Tín ngưỡng 
pháp Đại Thừa. 

Search the Buddha-wisdom: Câu trí huệ Phật. 


(V) Other characteristics of Bodhi-Mind—Những 


5 


2) 


đặc tính khác của Bồ Đề Tâm: 

The goal of Mahayana practice Is tO 
transcend the cycle of birth and death and 
attain Buddhahood. In Mahayana Buddhism, 
the precondition for Buddhahood 1s the Bodhi 
Mind, the aspiraton to achieve full and 
complete Enlightenment for the benefit of all 
sentient beings: Mục đích của Phật giáo Đại 
thừa là tu tập để vượt thoát khỏi vòng luân 
hổi sanh tử. Trong Phật giáo Đại thừa, điều 
kiện tiên quyết để thành Phật là Bồ Đề Tâm, 
nguyện vọng thành đạt toàn giác vì lợi ích 
của muôn loài chúng sanh. 

Bodhi-Mind 1s the mind that perceives the 
real behind the seeming, believes 1n moral 
consequences, and that all have the Buddha- 
nature, and aims at Buddhahood. When we 
have our strong faith in the Buddha and want 
to cultivate exactly the way He cultivated 
almost twenty-six cenfurles ago, that will 
bring forth the Bodhi resolve. A person with 


3) 


a) 


b) 


1) 


“Bodhi resolve” 1s the person who has the 
mind of “above to seek bodhi, and below to 
save (transform) beinss.” Although people 
that only one of the 
Bodhisattva”s great vows, this 1s a real 
Buddha mind, or the mind of a person who 1s 
becoming a Buddha right here 1n this world: 
Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, tâm thấy được 
bản mặt thật của chư pháp, tâm tin nơi nhân 
quả và Phật tánh nơi chúng sanh cũng như 
luôn dụng công tu hành hướng về quả vị 
Phật. Một khi chúng ta có lòng tin mãnh liệt 
nơi Đức Phật và muốn tu hành y như Ngài đã 
tu cách nay gần 26 thế kỷ sẽ đưa chúng ta 
đến việc phát tâm Bồ Đề. Người phát tâm 
Bồ Đề là người luôn có tâm “thượng cầu 
Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.” Dù nhiều 
người cho rằng đây chỉ là một trong những 
đại nguyện của một vị Bồ Tát, nhưng đây 
mới chính là tâm Phật, hay tâm của người 
đang thành Phật ngay trên thế gian này. 
The spirit of enliphtenment, the aspiration to 
achieve 1t, the mind set on Enliphtenment. lí 
involves two parallel aspects—Bồổ Để Tâm 
liên hệ tới hai chiều hướng: 
Above 1s to seek Bodhi: The determination to 
achieve  Buddhahood—Thượng cầu Phật 
Đạo. 
Below 1s to save or transform all beings: The 
asptration to rescue all sentient beings—Hạ 
hóa chúng sanh. 
The Mahavairocana Sutra says: 

“The Bodhi Mind 1s the cause 

Great Compassion 1s the root 

Skillful means are the ulimate.” 
For example, If a person 1s to travel far, he 
should first determine the goal of the trIp, 
then understand its purpose, and lastly, 
choose such expedient means of locomotion 
as automobiles, ships, or pÏlanes fo set out on 
his Journey. It is the same for the cultivator. 
He should first take Supreme Enlightenment 
as his ulimate goal, and the compassionate 
mind which benefits himself and others as the 
purposểe of his cultivation, then, 
depending on his references and capacIties, 
choose a method, Zen, 
Esoterism, as an expendient for practice. 


claim this 1s 


and 


Pue Land or 


(VDSpecial 


Ù 


a) 


405 


ExpedIlents, or skillful means, refer, In a 
broader sense, to flexible wisdom adapted to 
circumstances, the applicatlon of all actions 
and practices, whether favorable or 
unfavorable, to the pracice of the 
Bodhisattva Way. For this reason, the Bodhi 
Mind is the goal that the cultivator should 
clearly understand before he sets out to 
practice—Kinh Đại Tỳ Lô Giá Na nói: “Bồ 
Để Tâm làm nhân, đại bi làm căn bản, 
phương tiện làm cứu cánh.” Ví như người đi 
xa, trước tiên phải nhận định mục tiêu sẽ 
đến, phải ý thức chủ đích cuộc hành trình bởi 
lý do nào, và sau dùng phương tiện hoặc xe, 
thuyển, hay phi cơ mà khởi tiến. Người tu 
cũng thế, trước tiên phải lấy quả vô thượng 
Bồ Đề làm mục tiêu cứu cánh; lấy lòng đại 
bi lợi mình lợi sanh làm chủ đích thực hành; 
và kế đó tùy sở thích căn cơ mà lựa chọn các 
pháp môn hoặc Thiền, hoặc Tịnh, hoặc Mật 
làm phương tiện tu tập. Phương tiện với nghĩa 
rộng hơn, còn là trí huệ quyền biến tùy cơ 
nghi, áp dụng tất cả hạnh thuận nghịch trong 
khi hành Bồ Tát đạo. Cho nên Bồ Đề Tâm là 
mục tiêu cần phải nhận định của hành giả, 
trước khi khởi công hạnh huân tu. 
Bodhi-Mind 
according to Zen Master Suzuki—Đặc tánh 
của Bồ Đề Tâm theo Thiển Sư Suzuki: 
According to Zen Master Suzuki ¡im the 
Outlines of Mahayana Buddhism, Bodhicitta 
1s the most Importanf 
Bodhisattva, thus on the basis of ÑagarJunaˆ”s 
Discourse on the Transcendenfality of the 
Bodhicitta, he gives a detailed description of 
Bodhicitta as thus—Theo Thiển Sư Suzuki 
trong Đại Thừa Phật Giáo Khái Luận, Bồ Đề 
tâm là đặc tánh quan trọng nhất của Bồ Tát, 
nên thuyết giảng về siêu việt tánh của Bồ 
Đề Tâm trong Triết Học Trung Quán của 
Ngài Long Thọ có nhấn mạnh về các đặc 
tánh của Bồ Để Tâm như sau: 

The Bodhicitta 1s 
determinations, the five skandhas, the twelve 
ayaftanas, and the eiphteen dhatus. Ït 1s not 
particular, but universal: Bồ Để Tâm siêu 
việt tất cả mọi hạn định của ngũ uẩn, thập 


characteristics Of 


characteristic of 


free from all 


b) 


c) 


2) 


nhị xứ, thập bát giới. Nó không phải cá biệt 
mà là phổ quát. 

Love 1s the essence of the Bodhicitta, 
therefore, all Bodhisattvas find their reason 
of being ¡n this: Từ bi chính là bản chất của 
Bồ Đề Tâm, vì thế tất cả Bồ Tát coi Bồ Đề 
tâm là lý do tổn tại của họ. 

The Bodhictta abides ¡in the heart of 
sameness (samata) creates individual means 
of salvation (upaya): Bồ đề tâm cư ngụ trong 
trái tim của bình đẳng tánh, tạo nên những 
phương tiện giải thoát cho cá nhân. 

Evidently Maitreya exhausted his power of 
speech In order to extol the importance of the 
Bodhicitta in the career of a Bodhisattva, for 
without this being dully Impressed on the 
mind of the young Buddhist pilgrim Sudhana, 
he could not have been led into the Interlor of 
the Tower of Vairocana. The Tower harbors 
all the secrets that belong to the spiritual life 
of the highest Buddhist. If the novice were 
not quite fully prepared for the Initiation, the 
secrets would have no signification whatever. 
They may even be grossly misunderstood, 
and the result will be calamitous Indeed. For 


this reason, Maiteya left not a stone 
unturrned to show Sudhana what the 
Bodhicitta really meant. There are ten 


characteristics of the Bodhicitta (Essays in 
Zen Zen Buddhism, vol. II—Bồ Tát Di Lặc 
trút hết biện tài của ngài để tán dương sự 
quan trọng của Bồ Đề tâm trong sự nghiệp 
của một vị Bồ Tát. Bởi vì nếu Thiện Tài 
Đồng Tử không in đậm sự kiện đó trong 
lòng, đã không dễ gì bước vào cung điện Tỳ 
Lô Giá Na. Cung điện đó tàng ẩn tất cả 
những bí mật trong đời sống tâm linh của 
người Phật tử cao tuyệt. Nếu đồng tử đó chưa 
được chọn kỹ để bắt đầu, những bí mật ấy 
không có nghĩa gì hết. Chúng có thể bị hiểu 
lầm nghiêm trọng và hậu quả cố nhiên là 
khốc hại. Vì lý do đó, Ngài Di Lặc chỉ cho 
Thiện Tài thấy đủ mọi góc cạnh đâu là ý 
nghĩa đích thực của Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm 
có mười đặc điểm sau đây —See Ten 
characters of Bodhicitta. 


(VI)Categories of Bodhi-Mind—Phân loại Bồ 


Đề: 


5 


2) 


a) 
b) 


C) 


406 


Two kinds of Bodhi-Mind: Nhị Chủng Bồ 
Để —See Two kinds of Bodhi-mind. 

Three kinds of Bodhi-minds: Tam Chúng Bồ 
Để—According to Most Venerable Thích 
Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism in 
Theory and Practice, exchanging the virfues 
of Buddha Recitation for the petty merits and 
blessings of this world 1s certaimnly not 
consonant with the intentions of the Buddhas. 
Therefore, practitioners should recie the 
name of Amitabha Buddha for the purpose of 
escaping the cycle of Binh and Death. 
However, IÝ we were to practice Buddha 
Recitation for the sake of oue own salvation 
alone, we would only fulfill a small part of 
the Buddhas”° intentions. What, then, Is the 
imntenion of the Buddhas? The 
ultimate Intention of the Buddhas 1s for all 
sentient beings to escape the cycle of Birth 
and Death and to become enlightened, as 
they are. Thus, those who recite Amitabha 
Buddha”s name should develop the Bodhi- 
Mind or the Aspiralion for Supreme 
Enliphtenment. "The word “Bodhi” means 
“enlightened.” There are three main sfages 
of Enlightenment—Theo Hòa Thượng Thích 
Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, đem 
công đức niệm Phật để cầu phước lợi nhỏ 
nhen ở thế gian, tất không hợp với bản hoài 
của Phật, cho nên hành giả phải vì sự thoát ly 
khỏi vòng sống chết luân hổi mà niệm Phật. 
Nhưng nếu vì giải thoát cho riêng mình mà tu 
niệm, cũng chỉ hợp với bản hoài của Phật 
một phân ít mà thôi. Vậy bản hoài của Phật 
như thế nào? Bản hoài đích thực của Đức 
Thế Tôn là muốn cho tất cả chúng sanh đều 
thoát vòng sanh tử, đều được giác ngộ như 
Ngài. Cho nên người niệm Phật cần phải 
phát Bồ Đề tâm. Bồ Đề nghĩa là “Giác.” 
Trong ấy có ba bậc. 

The Enlightenment of the Sravakas or 
Hearers: Thanh Văn Bồ Đề. 

The Enlightenment of the Pratyeka Buddhas 
or the Self-Awakened: Duyên Giác Bồ Đề. 
The Enlightenment of the Buddhas: Phật Bồ 
Đề_—What Pure Land practiioners who 
develop the Bodhi Mind are seeking 1s 
precisely the Enliphtenment of the Buddhas. 


ultimate 


This stage of Buddhahood 1s the highest, 
transcending those of the Sravakas and 
Pratyeka Buddhas, and 1s therefore called 
Supreme Enlightenment or Supreme Bodhi. 
Ths Supreme Bodhi Mind contains two 
prncipal seeds, compassion and wisdom, 
from which emanates the great undertaking 
Of rescuing oneself and all other sentient 
beings—Người niệm Phật phát tâm Bồ Đề, 
chính là phát tâm cầu quả giác ngộ của Phật; 
quả vị ấy cùng tột không chi hơn, siêu cả 
hàng Thanh Văn Duyên Giác, nên gọi là Vô 
Thượng Bồ Để. Tâm nầy gồm hai chủng tử 
chính, là từ bi và trí huệ, hay phát xuất công 
năng độ thoát mình và tất cả chúng sanh. 


(VHDHow to develop the Bodhi Mind?»—Lầm 


1) 


cách nào để phát Tâm Bồ Đề?: 
Awakening the Bodhi Mind, as ¡ndicated 
earlier, 
Bodhisattva vows as follows: 

“Sentient beings are numberless, 

I vow to save them all; 

Afflictions are Iinexhaustible, 

I vow to end them all; 

Dharma foors are boundless, 

I vow to master them all; 

Buddhahood 1s unsurpassable, 

I vow tfo atfain 1t.” 
However, according to Most Venerable 
Thích Thiền Tâm in the Pure Land Buddhism 
in Theory and Practice, 1t 1s not enough 
simply to say “ I have developed the Bodhis 
Mind,” or to recIte the above verses every 
day. To really develop the Bodhi Mind, the 
practitioner should, 1n his cultivation, 
medifate on and act in accordance with the 
essence of the vows. There are culÌfIvators, 
clergy and lay people alike, who, each day, 
after reciting the sutras and the Buddha's 
name, kneel down to read the transference 
verses: “[ wish to rid myself of the three 
obstructions 
However, their actual behavior Is different, 
today they are greedy, tomorrow_ they 
become angry and bear grudges, the day 
after tomorrow it 1s delusion and laziness, the 
day after that It 1s belittling, criticizing and 
slandering others. The next day they are 


can be summarized 1n the four 


and  sever afflictions...” 


407 


involved in arguments and disputes, leading 
fO sadness and resentment on both sides. 
Under these circumstances, how can they rid 
themselves of the three obstructions and 
sever afflictions? In general, most of us 
mercly engage 1n 
cultivation, while paying lip 
“opening the mind.” Thus, the fires of preed, 
anger and delusion continue to flare up, 
preventing us from tasting the pure and cool 
flavor of emancipation as taught by the 
Buddhas. Therefore, we have to pose the 
question, “How can we awaken the Bodhi 
Mind?” In order to develop a truc Bodhi 
Mind, we should ponder and medifate on the 
following six criical poins—Phát Bồ Để 
Tâm như trên đã nói, có thể tóm tắt trong Tứ 
Hoằng Thệ Nguyện: 

“Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ 

Phiển não vô tận thệ nguyện đoạn 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học 

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.” 
Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong 
Niệm Phật Thập Yếu, không phải chỉ nói 
suông “Tôi phát Bồ Đề Tâm” là đã phát tâm, 
hay mỗi ngày tuyên đọc Tứ Hoằng Thệ 
Nguyện, gọi là đã phát Bồ Đề Tâm. Muốn 
phát Bồ Để Tâm hành giả cần phải quán sát 
để phát tâm một cách thiết thật, và hành 
động đúng theo tâm nguyện ấy trong đời tu 
của mình. Có những người xuất gia, tại gia 
mỗi ngày sau khi tụng kinh niệm Phật đều 
quỳ đọc bài hổi hướng: “Nguyện tiêu tam 
chướng trừ phiển não...” Nhưng rồi trong 
hành động thì trái lại, nay tham lam, mai hờn 
giận, mốt si mê biếng trễ, bữa kia nói xấu 
hay chê bai chỉ trích người, đến bữa khác lại 
có chuyện tranh cãi gây gổ buôn ghét nhau. 
Như thế tam chướng làm sao tiêu trừ được? 
Chúng ta phần nhiều chỉ tu theo hình thức, 
chứ ít chú trọng đến chỗ khai tâm, thành thử 
lửa tam độc vẫn cháy hừng hực, không hưởng 
được hương vị thanh lương giải thoát của Đức 
Phật đã chỉ dạy. Cho nên ở đây lại cần đặt 
vấn đề “Làm thế nào để phát Bồ Đề Tâm?” 
Muốn cho tâm Bồ Đề phát sanh một cách 
thiết thực, chúng ta nên suy tư quán sát để 


external forms of 


S©TrVIC© tO 


phát tâm theo sáu yếu điểm như sau—See 
SIx points to develop a true Bodhi Mind. 

2) Eight ways of developing the Bodhi Mind: 
Tám Cách Phát Tâm Bồ Để—See Eight 
ways of developing the Bodhi Mind. 

Bodhi-mind that acts out one”s vows fo save 

all living beings: Hành nguyện Bồ Để Tâm— 

To start out for bodhi-mind to act out one”s VOWs 

to save all living beings (all beings possess 

Tathagata-garbha nature and can become a 

Buddha; therefore, vow to save them all)—Tu 

hành những gì mình phát nguyện (nguyện là tất 

cả chúng sanh đều hàm chứa Như Lai tạng tính, 
đều có thể an trụ ở vô thượng Bồ Đề, nên nguyện 
đem pháp Đại Thừa Vi Diệu mà độ tận). 

Bodhi-mind which is beyond description: 

Bodhi-mind which surpasses mere earthly Ideas: 

Thắng Nghĩa Bồ Đề Tâm—See Three kinds of 

bodhi (B). 

Bodhi-mind surpasses mere earthly ideas: 

Samadhi-bodhi 

beyond description, and which surpasses mere 

earthly ideas—Thắng Nghĩa Bồ Đề Tâm——Thắng 

Tam Ma Địa Bồ Để Tâm—See Three kinds of 

bodhi (B). 

Bodhi mỉnd without seeking attainment: 

Phát tâm Bồ để mà đạt đến chỗ vô tu vô chứng— 

According to the Sutữa In Forty-Two Sectlons, 

Chapter 36, the Buddha said: “lt is difficult for 

one to leave the evil paths and become a human 

being. It Is difficult to become a male human 
being. It 1s difficult to have the six organs 
complete and perfect. It 1s difficult for one to be 
born in the central country. It is difficult to be 
born at the time of a Buddha. It 1s still difficult to 
encounter the Way. It is difficult to bring forth 
faith. It 1s difficult to resolve one”s mind on 

Bodhi. It is difficult to be without cultivation and 

without attainment.”—Theo Kinh Tứ Thập Nhị 

Chương, Chương 36, Đức Phật dạy: “Kẻ thoát 

được ác đạo sinh làm người là khó. Được làm 

người mà thoát được thân nữ làm thân nam là 
khó. Làm được thân nam mà sáu giác quan đầy 
đủ là khó. Sáu giác quan đầy đủ mà sanh vào xứ 
trung tâm là khó. Sanh vào xứ trung tâm mà gặp 
được thời có Phật là khó. Đã gặp Phật mà gặp cả 
Đạo là khó. Khởi được niềm tin mà phát tâm Bồ 





mind—Bodhi-mimd whiích 1s 


408 


Đề là khó. Phát tâm Bồ để mà đạt đến chỗ vô tu 
vô chứng là khó.” 

Bodhi-nature: Bản tánh Bồ đề. 
Bodhipakkhika: Bồ đề phần. 
Bodhipakkhikadharma: Things pertaining to 
enlightenment or thirty seven prerequIsites for the 
attainment of enliphtenment—Ba Mươi Bảy 
Phẩm Trợ Đạo—S§ee Thirty-seven aids to 
enlightenmernt. 

Bodhipakshya-Dharma (sk) Bodhipakshika- 
Dhamma (p): Ba mươi bảy phẩm trợ đạo —See 
Thirty-seven aids to enliphtenment. 
Bodhipatha-pradipa (skQ: A Sanskrit term 
which means “Lamp for the Path to Awakening.” 
This is a Treatise by a famous Indian scholar- 
monk, Atisa (982- 1054), written particularly for 
hs Tibetan diseiples as a gulide to the 
authoritative Indian Mahayana tradition regarding 
the Bodhisattva”s path to Buddhahood. It outlines 
a gradual approach, arranged 1n successive 
síages, each of which requires a Bodhisattva to 
pass those that precede it—Từ Bắc Phạn có nghĩa 
là “Giác Đạo Đăng,” Đây là một bộ luận được 
viết bởi A Để Sa, một nhà sư nổi tiếng người Ấn, 
đặc biệt viết cho các đệ tử Tây Tạng như là một 
kim chỉ nam đích xác cho truyền thống Đại Thừa 
về từ Bồ Tát đạo đến Phật quả. Kim chỉ nam này 
vạch ra con đường tiệm tiến, sắp xếp nhiều giai 
đoạn nối tiếp nhau, mỗi giai đoạn đòi hỏi một vị 
Bồ Tát phải đi qua những giai đoạn trước đó. 
Bodhi which possesed by ceveryone: 
Absolute eternal wisdom—Bổn giác Trí huệ 
hay sự hiểu biết tuyệt đối bên trong hay Bồ Đề 
vốn sẵn có trong mỗi người—See Five stages of 
bodhI. 

Bodhi and Prajna: Trí Bát Nhã Bồ Để— 
According to the Platform Sutra of the Sixth 
Patriarch”s Dharma Treasure, the Sixth Patriarch, 
Hui-Neng, taught: “All-Knowing Advisors, the 
wisdom of Bodhi and Prajna 1s originally 
possessed by worldly people themselves. Ï( 1s 
only because their minds are confused that they 
are unable to enliphten themselves and must rely 
on a great Good Knowing Advisor who can lead 
them to see ther Buddha-nature. You should 
know that the Buddha-nature of stupid and wIse 
people 1s basically not different. It is only 


because confusion and cenliphtenment are 
different that some are stupid and some are wWIse. 
I will now explain for you the Maha Prajna 
Paramita Dharma ¡in order that each of you may 
become wise. Pay careful attention and I will 
explain it to you.” Good Knowing Advisors, 
worldly people recite “Prajna” with their mouths 
all day long and yet do not recognize the Prajna 
of their self-nature. Just as talking about food will 
not make you full, so, too, IŸ you speak of 
emptiness you wiÏlÏ not see your own nature In ten 
thousand ages. In the end, you will not have 
obtained any benefit—Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, 
Lục Tổ Huệ Năng dạy: “Nây thiện tri thức, Trí 
Bát Nhã Bồ Đề, người đời vốn tự có, chỉ nhân vì 
tâm mê không thể tự ngộ, phải nhờ đến đại thiện 
tri thức chỉ đường mới thấy được tánh. Phải biết 
người ngu người trí, Phật tánh vốn không khác, 
chỉ duyên mê ngộ không đồng, do đó nên có ngu 
trí. Nay tôi vì nói pháp Ma Ha Bát Nhã Ba La 
Mật, khiến cho các ông, mỗi người được trí tuệ, 
nên chí tâm lắng nghe, tôi vì các ông mà nói. 
Này thiện tri thức, có người trọn ngày miệng tụng 
Bát Nhã nhưng không biết tự tánh Bát Nhã, ví 
như nói ăn mà không no, miệng chỉ nói không, 
muôn kiếp chẳng được thấy tánh, trọn không có 
ích gì.” 

Bodhi Puja: A ritual that focuses on the sacred 
symbol of the Bodhi Tree. lt was instituted by 
Ven. Ariyad-hamma, a forest-dwelling monk In 
Sr-Lanka. Origimally this ritual belonged to 
Hinduism, but when Buddhism adopted 1t, It 
become an Increasingly popular ritual. It Involves 
makimng offerings at of Sakyamuni 
Buddha, recifation of verses from the Pali Canon, 
and veneration of the Bodhi Tree. Like the Hindu 
rituals, 1t 1s believed to bring worldly benefits to 
participants, such as alleviaion of sickness, 
restoration of domestic harmony, etc.—Một nghi 
thức tập trung vào biểu tượng thiêng liêng của 
cây Bồ Đề. Nghi thức này được Đại Đức Ariyad- 
hamma, một du Tăng Sri Lanka mà trú xứ là sơn 
lâm cùng cốc, đã thiết lập. Nguyên thủy, đây là 
một nghi thức của Ấn giáo, nhưng khi Phật giáo 
nhận nó thì nó trở thành một nghi thức ngày càng 
phổ cập. Nghi thức này liên hệ tới việc cúng 
dường trước tượng Đức Phật Thích Ca Mâu N, 
tụng kinh trong Tạng kinh Pali, và tỏ lòng tôn 


Sfafues 


409 


kính cây Bồ Đề. Giống như những nghi thức của 

Ấn giáo, người ta tin tưởng rằng nghi thức này 

mang lại lợi lạc trần tục cho những người tham 

dự, như là giảm bệnh, mang lại sự hòa hợp trong 
gia đình, vân vân. 

Bodhi-rank germ-nature: Đẳng Giác Chủng 

Tánh—Ngôi Bồ Đề có khả năng tiến đến Phật 

quả—The bodhirank germ-natre which 

produces Buddhahood—See Five germ-natures of 
bodhisatva development, and Five natures (TH). 

Bodhi resolve: Phát Bồ Để Tâm—To vow to 

devote the mind to bodhi, or to awake the thought 

of enliphtenment, or to bring forth the Bodhi 
resolve means to øeneraf€ a true intenfion In our 
mind to become enlightened. This 1s the starting 
poInt of the Path to enlightenmernt. This intention 
is a seed that can grow into a Buddha—Phát Bồ 

Đề tâm nghĩa là khởi lên cái tư tưởng về sự 

chứng ngộ có nghĩa là phát khởi ý chí chân thật 

về giác ngộ trong tâm. Đây là khởi điểm của con 
đường đi đến giác ngộ. Ý chí này chính là chủng 
tử có thể lớn mạnh và cuối cùng là thành Phật — 

See Bodhi mind. 

Bodhiruchi (jap): 

Bodhiruc1. 

Bodhiruci (skt): Bồ Đề Lưu Chi. 

1) The first Bodhiruci: Bồ Để Lưu Chi thứ 
nhất—North Indian Buddhist monk, also a 
sufra translator, who came to Lo-Yang, China 
during the end of Wel or early Tang dynasty, 
around 508 AD. Together with Ratnamati, 
Buddhasanta and some other people, he 
translated Sahambhumika sutra Into Chinese. 
According to Chinese Buddhist legends, he 
was the one who founded the Dasabhumika 
school: Một nhà sư, cũng là một nhà dịch 
thuật kinh điển, đến Lạc Dương, Trung quốc 
vào cuối đời Bắc Nguy hoặc đầu đời nhà 
Đường, vào khoảng năm 508 sau Tây lịch. 
Ông đã cùng với cùng với Ratnamati, 
Buddhasanta và vài người khác dịch bộ 
Dashabhumika Sutra sang tiếng Hoa. Theo 
lịch sử Phật Giáo Trung Quốc, thì vị Bồ Đề 
Lưu Chi nây đã lập ra Thập Địa Tông 
(Dasabhumika school). 

2) The second Bodhiruci: Bồ Để Lưu Chi thứ 
ha Giác Ái (571-727—A monk from 
Southern India in the seventh century. During 


Bồ Để Lưu Chi —See 


the days of the early Tang dynasty, many 
renowned Buddhist monks came to China 
from Ceylon and India. Bodhiruci was among 
those foreign Buddhists who came to settle 
permanently in China. His original name was 
Dharmarucl. His name was changed to 
Bodhiruci by the order of the Empress WUu. 
He translated 53 works In 693-713 A.D. He 
passed away In 727, at the age of 156—Một 
vị Tăng thuộc miễn Nam Ấn vào thế kỷ thứ 
bẩy. Vào thời gian đầu triều đại nhà Đường, 
nhiều tu sĩ Phật giáo nổi danh từ Tích Lan và 
Ấn Độ đến Trung Hoa. Bồ Đề Lưu Chi thuộc 
số tu sĩ Phật giáo ngoại quốc đến ở lâu dài 
tại Trung Hoa. Tên Ngài là Đạt Ma Lưu Chi 
(Dharmaruci), được Vũ Hậu cho đổi thành 
Bồ Đề Lưu Chí. Ông đã dịch 53 bộ kinh vào 
những năm 693-713 sau Tây Lịch. 

Bodhisat: Bồ để tát đỏa—Đại 

Bodhisattva. 

Bodhisatta (p): Bồ Tát, người có hạnh nguyện 

trở thành một vị Phật toàn giác để có đủ khả 

năng cứu độ chúng sinh. Còn để chỉ Đức Phật khi 
chưa giác ngộ—See Bodhisattva. 

Bodhisatva (skQ: Bồ Để Tát Đỏa— 

Bodhisatva—A being of enlightenment—One 

who has Bodhi or perfect wisdom as his 

essence—One whose beings or essence 1s bodhi 
whose wisdom Is resulting from direct perception 
of Truth with the compassion awakened thereby. 

Enlightened being who 1s on the path to 

awakening, (to forego complete 

enliphtenment until he or she helps other beings 
attain enlightenmen——Bồổ Tát, một chúng sanh 
giác ngộ, và nguyện chỉ đạt được đại giác một 
khi cứu độ hết thẩy chúng sanh—See Four saints 

(rewards) (A). 

(D_ The meanings of Bodhisattva—Nghĩa của Bồ 
Tát: 

I) A Sanskrit term which means “Awakening 
being” or a “being of enlightenmentf,” or “one 
whose essence Is wisdom,” or “ a being who 
asptres for enlightenment.” This 1s the ideal 
of Mahayana Buddhism. The beginning of 
the bodhisatftva”s career Is marked by the 
dawning of the “mind of awakening” (Bodhi- 
ci(a), which ¡is the resolve to become a 
Buddha So, 


s—Xem 


who  Vvows 


In order to benefit others. 


410 


Bodhisattva 1s considered as a human being 
with his own karmas at his very birth as all 
other creatures, but he can be able to get rid 
of all his Inner conflicts, Including bad 
karmas and sufferinss,; and external crises, 
including environmeníts, calamities and other 
dilema, can change this unfortunate situation 
and can make a peaceful, prosperous and 
happy world for all to live In together by 
usng his efforr and determinaton in 
cultivating a realisitc and practical way 
without depending on external powers. In 
Mahayana literature, this 1s  commonly 
followed by a public ceremony of a vow to 
attain Buddhahood (Pranidhana) in order to 
benefit other sentient beings. That 1s to say: 
“Above to seek bodhi below to save 
(transform) beings.” This Is one of the great 
vows of a Bodhisattva. After that point the 
bodhisattva pursues the goal of Buddhahood 
by progressively cultivating the six, 
sometimes ten, “perfections” (Paramita): 
Ø€n€rOSIty, ethics, patlence, effort, 
concenfration, and wisdom. The two prImary 
qualities in which the Bodhisattva trains are 
compassion and wisdom, and when the 
perfecions are fully cultivated and 
compassion and wisdom developed to their 
hiphest level, the Bodhisattva becomes a 
Buddha. The Bodhisattva path 1s commonly 
divided ¡into ten levels (Bhumi). The term 
Bodhisattva 1s not, however, confined solely 
to Mahayana Buddhism: ¡in Theravada, 
Sakyamun Buddha 1s refered to as 
“Bodhisatta” (Bodhisattva) in the past lives 
described in the Jatakas, during which he 1s 
said to have gradually perfected the good 
qualiles of a Buddha. In the Mahayana 
sense, however, the Bodhisattva concept 1s 
an explicit reJection of NÑikaya Buddhismˆs 
ideal religlous paradigm, the Arhat. In 
Mahayana the Arhat Is characterized as 
limied and selfish, concerned only with 
personal salvation, 1n contrast to the 
Bodhisattva, who works very hard for all 
sentient beings—Từ Bắc Phạn có nghĩa là 
“Hữu tình giác,” hay “một chúng sanh giác 


A”? 


ngộ,” hay “một chúng sanh mà bản chất là trí 


tuệ” hay “một chúng sanh khao khát giác 
ngộ.” Như vậy, Bồ Tát được xem như là một 
con người cũng với nghiệp của chính mình ở 
cõi đời này như những người khác, nhưng vị 
Bồ Tát bằng chính sự nỗ lực của mình, không 
phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài, tu tập 
theo phương pháp cụ thể và thực tế để vượt 
qua những xung đột bên trong chính mình 
bao gồm những nghiệp xấu và những khổ 
đau, cũng như những khủng hoảng bên ngoài 
như môi trường, tai họa... để có thể thay đối 
trạng thái mất thăng bằng và để tất cả cùng 
sống với nhau trong một thế giới bình an, 
thịnh vượng và hạnh phúc. Đây là lý tưởng 
của Phật giáo Đại Thừa. Bắt đầu cuộc hành 
hoạt của một vị Bồ Tát được đánh dấu bằng 
“phát tâm giác ngộ” hay “Bồ Đề Tâm,” trong 
đó Bồ Tát nguyện thành Phật để làm lợi lạc 
chúng sanh. Trong kinh văn Đại Thừa, việc 
này thường theo sau một nghi lễ công khai 
nguyện đạt thành Phật quả để làm lợi lạc 
chúng sanh. Có nghĩa là: “Thượng cầu Phật 
đạo, hạ hóa chúng sanh.” Đây là một trong 
những đại nguyện của một vị Bồ Tát. Sau đó 
thì vị Bồ Tát theo đuổi mục tiêu Phật quả 
bằng cách tiến tu từ từ Lục Ba La Mật hay 
Thập Ba La Mật: bế thí, trì giới, nhẫn nhục, 
tinh tấn, thiển định, vân vân (see Lục Độ Ba 
La Mật and Thập Độ Ba La Mật). Hai phẩm 
chất chính trong đó vị Bồ Tát tu tập là từ bi 
và trí tuệ, và khi mà các Ba La Mật đã được 
tu tập kiện toàn, và từ bi cũng như trí tuệ đã 
được phát triển đến mức độ cao nhất, thì vị 
Bổ Tát trở thành một vị Phật. Bồ Tát đạo 
thường được chia làm I0 giai đoạn. Tuy 
nhiên từ Bồ Tát chỉ hạn hẹp trong Phật giáo 
Đại Thừa. Theo truyền thống Theravada, thì 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được coi như một 
vị Bồ Tát (Đại Sĩ) trong những tiền kiếp 
trong Kinh Bổn Sanh, trong suốt những tiền 
kiếp đó, người ta nói Ngài đã từ từ kiện toàn 
phẩm chất của một vị Phật. Tuy nhiên, trong 
Phật giáo Đại Thừa, khái niệm Bồ Tát là một 
sự chối bỏ rõ ràng lý tưởng A La Hán của 
Phật giáo Nguyên Thủy. Trong Đại Thừa A 
La Hán được xem như là hạn hẹp và ích kỷ, 
chỉ lo cho cho cá nhân giải thoát, ngược lại 


2) 


3) 


4) 


411 


với một vị Bồ Tát, người làm việc cật lực vì 
chúng sanh mọi loài—See Ten grounds. 

So the term”Bodhisattva” in general, means a 
“Bodhi being”. It denotes a being who 1s 
destined to obtain fullest Enlightenment or 
Buddhahood. According to the Digha Nikaya, 
literally, a “Bodhisattva” means one who 1s 
an Intellectual, or one who 1s resolved or 
maintained only to the paths that lead to 
enlightenmen—Như vậy từ “Bồ Tát” nói 
chung, có nghĩa là một chúng sanh giác ngộ, 
chúng sanh hướng đến giác ngộ hoàn toàn 
hay Phật quả. Theo Trường Bộ Kinh, nghĩa 
đen của “Bồ Tát” là người có trí, hoặc người 
quyết định hay nắm giữ con đường đi đến 
giác ngộ. 

The concept of Bodhisattva 1n Pali Nikaya—— 
Khái Niệm Bồ Tát trong kinh điển Pali: 
Several the Buddha's 
parinrvana, Bodhisattva Is one of the most 
Iimportant Ideas of Mahayana Buddhists. 
However, the concept was not a sole creafion 
of the Mahayana. The term “Bodhisattva” 
had been mentioned in the Pali Canon and 1t 
stems from the original Pali Buddhism which 
1S used more or less exclusively to desipnate 
Ssakyamun Buddha pror to  His 
Enlipghtenment. According to Sarvastivada 
school, “Bodhisattva” 1s defined as a person 
who 1s certain to become a Buddha. He 1s a 
person who 1s born of wisdom and protected 
and served by the wise—Vài thế kỷ sau khi 
Đức Phật nhập diệt, Bồ Tát là một trong 
những tư tưởng quan trọng nhất của Phật tử 
Đại Thừa. Tuy nhiên, khái niệm Bổ Tát 
không phải là sở hữu của riêng trường phái 
Đại Thừa. Từ “Bồ Tát” đã được nói đến 
trong kinh điển Pali và xuất phát từ Phật giáo 
Nguyên Thủy, được dùng riêng để chỉ Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi Ngài giác 
ngộ. Theo trường phái Thượng Tọa Bộ, Bồ 
Tát được định nghĩa như là một người chắc 
chắn sẽ thành Phật. Vị ấy là bậc sáng suốt 
được người trí bảo vệ và ủng hộ. 

According tO the 
Prajnaparamifa, nothing real is meant by the 
word “Bodhisattva,” because a Bodhisattva 
to all 


cenfurles after 


Astasahasrika 


trains himself in non-attachment 


5) 


qI) 


dharmas. For the Bodhisattva, the great being 
awakes 1n non-atachment to full 
enliphtenment ¡in the that he 
understands all the dharmas, because he has 
enliphtenment as his aim, an enlightened 
being—Theo Bát Thiên Tụng Bát Nhã Ba La 
Mật, không có nghĩa nào thật cho từ Bổ Tát, 
bởi vì Bồ Tát tu tập không chấp thủ đối với 
tất cả các pháp. Vì Bồ Tát là bậc đã thức tỉnh 
không còn tham đắm, đã hiểu tất cả các pháp 
và giác ngộ là mục đích của Bồ Tát. 

In short, a Bodhisattva 1s an enlightener of 
sentient beings. He usually vows to take the 
enliphtenment that he has been certified as 
having atfained and the wisdom that he has 
uncovered to enlieghten all other sentient 
beings. A Bodhisattvaˆs Job 1s not easy at all. 
Thouph his appearance 1s not rare as that of a 
Buddha, but 1t is extremely difficult for a 
Bodhisatva to appear, 
extremely difficult for ordinary people to 
encounter a real Bodhisattva: Nói tóm lại, Bồ 
Tát là một bậc giác giả trong hàng các chúng 
sanh. Vị ấy thường lập nguyện đem sự giác 
ngộ và trí tuệ mà mình đã mở bày ra nhằm 
giác ngộ tất cả các chúng sanh khác. Công 
việc của một vị Bồ Tát không dễ chút nào 
cả. Tuy không hy hữu như một vị Phật, nhưng 
cũng thật khó để có một vị Bồ Tát thị hiện 
và cũng thật khó cho phàm phu (người 
thường) gặp được một vị Bồ Tát thật. 

The origination of the Bodhisattva Ideal— 
Nguồn gốc của lý tưởng Bồ Tát: Some 200 or 
300 years after the Buddha”s death, a new 
variation of the Buddhist ideal began to 
emerge. Dissatisied with the seemingly 
limied goal of the arhat, this new vision 
emphasized the Bodhisattva as the hiphest 
asprration for all. A Bodhisattva Is a being 
who resolves to become a fully enlightened 
Buddha and who dedicates his efforts to 
helping other beings 
salvation. These compassionate beings figure 
predominantly in the Mahayana tradition; 
indeed, the most distinguishing feature of 
Mahayana Buddhism may be Ifs advocacy of 
the Bodhisattva as the vehicle to liberation. 
The Bodhisattva follows a long and arduous 


Sense 


and ít 1s also 


sentient (O  affain 


412 


path, often described as having ten stages and 
spanning many lives at the end of which he 
atfains complete Buddhahood. The 
Mahayana 1s thus able to consider a host of 
Bodhisattvas, at different stages along the 
path, as Intervening in the lives of sentient 
beimnss. An advanced Bodhisatva, for 
example, can create “Buddha-Fields,” to 
which humans can aspire to be reborn by 
devotion and righteousness. The notion of the 
Bodhisattva 1s at times combined with the 
doctrine of the “l[hree Bodles” of the 
Buddha. This theory maintains that the 
ulimate form of Buddhahood and the true 
nature of things 1s the “Body of Dharma” 
1tself (Dharmakaya). The Body of Dharma 1s 
revealed progressively by two other bodies: 
the “Enjoyment Body” (Sambhogakaya), a 
suble form perceptble only to those 
advanced ¡in the path, and the 
“[ransformaton Body” (Nrmanakaya), a 
physical form apparent to all. According to 
ths scheme, Gautama was merely a 
Transformaton Body, an appariion of 
ulimate Buddhahood. Other Bodhisattvas, 
who are Enjoyment Bodies, can also teach 
and intervene through transformation and 
apparition. Important Mahayana Bodhisattvas 
include Avalokitesvara; Manjusn, who 
personifles great wisdom and 1s often 
represented holding a sword, which he uses 
to cụt throuph the veil of ipnorance; and 
Maitreya, “The Kindly One,” who wIll be the 
next Buddha and who, after attaining 
Buddhahood, wil send the next 
Transformation Body to teach on earth. Other 
great Buddhist teachers are sometimes 
associated with Bodhisattvas, and are even 
seen as their Incarnations. One of these 1s 
Nagarjuna, who was an abbot at the Buddhist 
university of Nalanda in the second century 
A.D. Nagarjuna 1s considered the founder of 
the Madhyamaka, a school of Buddhist 
philosophy that was active 1n Buddhist India. 
Madhyamaka øgreatly ¡mfluenced certain 
forms of Chinese and ]apanese Buddhism, 
sụch as Zen, and still flourishes today In 
Tibet—Khoảng 200 hay 300 năm sau khi 


Đức Phật nhập diệt, một lý tưởng Phật giáo 
mới bắt đầu vươn lên. Không hài lòng với 
mục đích giới hạn của một vị A La Hán, cách 
nhìn mới này nhấn mạnh đến một vị Bồ Tát 
như là nguyện vọng cao nhất cho tất cả mọi 
người. Bồ Tát là người có ước vọng thành 
Phật và cũng là người hết lòng giúp đỡ người 
khác đạt được sự cứu độ. Những con người 
đầy lòng bi mẫn này được để cao trong 
trường phái Đại Thừa; thật vậy, nét đặc trưng 
nổi bật nhất của Phật giáo Đại Thừa có thể 
là sự ủng hộ Bồ Tát Thừa như con đường giải 
thoát. Vị Bồ Tát đi theo con đường dài và 
gian khổ thường được mô tả có 10 giai đoạn 
(thập địa) và trải qua nhiều kiếp sống, cuối 
cùng vị này đạt được Phật quả. Như vậy Đại 
Thừa có thể coi như là một trường phái của 
các vị Bồ Tát, ở những giai đoạn khác nhau 
trên con đường, như là sự can thiệp vào cuộc 
sống của con người. Ví dụ, một vị Bồ Tát có 
thể tạo nên “những vùng đất Phật” mà con 
người có thể ước nguyện được tái sinh nhờ 
lòng thành mộ đạo và đức tin chính trực. 
Khái niệm Bồ Tát có khi được kết hợp với 
giáo lý “Tam Thân” của Đức Phật. Thuyết 
này cho rằng hình thức tối cao của tính Phật 
là bản chất thật của vạn vật, là Pháp Thân. 
Pháp thân được thể hiện bằng cách tiến đến 
hai thân khác: Thân Hưởng Thụ, một hình 
thức vi tế mà những người tiến bộ trên con 
đường mới có thể nhận thức, và “Biến 
Thân,” một hình thức vật lý rõ ràng đối với 
tất cả mọi người. Theo sự sắp xếp này, Đức 
Cô Đàm chỉ là một sự Biến Thân của Tính 
Phật tối cao. Những vị Bồ Tát khác, những 
Hưởng Thụ Thân có thể truyền dạy giáo 
pháp và xen ở giữa sự biến thân và hiện 
thân. Các vị Bồ Tát quan trọng của của Đại 
Thừa gồm có Quán Thế Âm, Văn Thù Sư 
Lợi, người hiện thân của trí tuệ tối cao và 
thường được tượng trưng cầm một thanh 
gươm, ngài dùng nó để phá vỡ bức màn vô 
minh; Bồ Tát Di Lặc hay Từ Thị, sẽ là vị 
Phật trong tương lai, sau khi đạt thành Phật 
quả, ngài sẽ chuyển Biến Thân để truyền bá 
giáo pháp ở thế gian. Một số vị thầy cao cả 
khác đôi khi được xem như các vị Bồ Tát, 
hay sự tái sanh của họ. Một trong những vị 


413 


này là ngài Long Thọ, ngài là viện trưởng 
viện Đại Học Na Lan Đà vào thế kỷ thứ 2 
sau Tây lịch. Long Thọ được xem như là 
người sáng lập ra tông phái Trung Quán, một 
trường phái triết học Phật giáo hoạt động 
trong nên Phật giáo Ấn Độ. Trường phái 
Trung Quán có ảnh hưởng lớn lao đến một 
vài truyền thống Phật giáo ở Nhật, chẳng hạn 
như Thiển tông, và ngày nay nó vẫn còn 
hưng thịnh ở Tây Tạng. 


(ŒIDShould Bodhisatvas be considered as 


heavenly gods?: Bồ Tát có thể được xem như 
chư Thiên hay không?—Bodhisattvas should 
never be considered as heavenly gods or 
devas, or permanent entiiles for worshIp. 
Buddhists should always remember that the 
ldea of Bodhisatva 1s only a symbolic 
method of Buddha-dhamra created by 
intellectual patriarchs after the Buddha's 
parinirvana only to satisfy the religious need 
of followers and to adjust Buddhism In some 
speclal cicumstances The concept of 
Bodhisattvahood appears in both Theravada 
and Mahayana Buddhisms. So the Idea of 
Bodhisattva in Mahayana Buddhism ¡s in no 
way a sfranee Idea to the Theravada 
Buddhism. According to the Buddhist canon, 
both Theravada and Mahayana Buddhisms 
inherited the idea of Bodhisattva from the 
oldest oral tradiion rather than borrowed 
from one another. According to E. J. Thomas 
in a book tiled “Buddhism,” no school of 
Buddhism may be called as the originator of 
the concept of Bodhisattva, nor any document 
can be justified which school borrowed the 
1dea from the others. According to Mahayana 
Buddhism, Bodhisatvas are those who 
develop Bodhicitta, fulfill the paramitas, to 
eventually Buddha. “The 
development of the Bodhicitta requires that 
the adept must dedicate himself in his several 
lives to the services of others, and should not 
desire his own emancipation unless and until 
all others have atfained it, because seeking 
one”s own emancipation before that of others 
would mean that he has not developed the 
virtue of self-sacrifice to the fullest extent. 
AIso according to Mahayana Buddhism, 


become  a 


Bodhisatvas are unnumerable as sand 
particles In the Ganges. In fact, ontologically 
speaking, cevery human beimg 1s  a 
Bodhisattva as he or she has the potentiality 
to become a Buddha ¡n this very life or in 
lives to come. Thus, according to Mahayana 
Buddhism, a Bodhisattva can be a monk, a 
nun, or an ordinary person like we are. As a 
matter of fact, most of the Bodhisattvas In 
Buddhist history were laity. This 1s so 
because to do the deeds a Bodhisattva ought 
to do, the Bodhisattva should be in close 
confact with the people in a communtty. 
However, Theravada Buddhism believes that 
ony Gotama Buddha was bor as 
Bodhisattva in his previous existenees—Bồ 
Tát không bao giờ được xem như là chư thiên 
hay thân thánh, hoặc một thực thể vĩnh viễn 
để thờ phượng. Ý tưởng Bổ Tát chỉ là một 
tính chất tượng trưng của Phật pháp được các 
vị tổ sáng suốt tạo ra sau khi Đức Phật đã 
nhập diệt, nhằm thích ứng Phật giáo với 
những hoàn cảnh đặc biệt mà thôi. Khái 
niệm Bồ Tát đạo xuất hiện trong cả Phật 
giáo Nguyên Thủy lẫn Phật giáo Đại Thừa. 
Vì vậy ý tưởng Bồ Tát Đạo trong Phật giáo 
Đại Thừa không xa lạ với truyền thống 
Nguyên Thủy. Theo giáo điển Phật giáo, cả 
hai truyền thống Phật giáo Nguyên thủy và 
Đại Thừa đều thừa kế ý tưởng Bồ Tát từ 
truyền thống trùng tụng xa xưa nhất, chứ 
không phải ai vay mượn của ai. Theo E. J. 
Thomas trong tác phẩm nhan để “Phật Giáo,” 
không có trường phái Phật giáo nào cho là 
mình là người đầu tiên khởi xướng ra ý tưởng 
Bồ Tát, cũng không có bất kỳ tài liệu nào có 
thể xác nhận trường phái nào vay mượn khái 
niệm Bồ Tát cả. Theo Phật giáo Đại Thừa, 
Bồ Tát là những vị phát tâm Bồ Đề, tu tập 
các hạnh nguyện Ba La Mật để cuối cùng 
thành Phật. Sự phát Bồ Đề tâm đòi hỏi vị Bồ 
tát phải hy sinh bản thân trong nhiều đời và 
khi nào chúng sanh giải thoát hết thì mới đến 
vị ấy giải thoát. Vì rằng nếu chỉ giải thoát 
cho riêng mình trước người khác thì ý nghĩa 
của Bồ Đề tâm sẽ không được phát triển đây 
đủ. Cũng theo Phật giáo Đại Thừa, Bồ Tát 
nhiều vô số không thể đếm được như số cát 


414 


sông Hằng. Kỳ thật, về bản thể thì mỗi 
chúng sanh là một vị Bồ Tát, bởi nơi mỗi 
chúng sanh đều có tiềm năng, chủng tử, hay 
bản chất để thành Phật. Như vậy theo quan 
điểm Đại Thừa thì Bổ Tát có thể là một vị 
Tăng, một vị Ni, hay một người bình thường 
như chúng ta. Thật vậy, hầu hết các vị Bồ 
Tát trong lịch sử Phật giáo đều là cư sĩ tại 
gia. Sỡ đĩ như vậy là vì khi hành Bồ Tát đạo, 
vị Bồ Tát phải tiếp xúc với mọi người trong 
xã hội. Tuy nhiên, Phật giáo Nguyên Thủy 
chỉ tin có Đức Phật Cô Đàm ở những kiếp 
trước là một vị Bồ Tát mà thôi. 


(IV)Who is a Bodhisattva?: Bổ Tát là ai?—An 


enliphtened being who does not enter 
NÑirvana but chosen to remain In the world to 
save other sentient beings. Any person who 1s 
seeking Buddhahood, or a saint who stands 
ripht on the edge of nirvana, but remains 1n 
this world to help others achieve 
enlightenment. One who vows to live his or 
her life for the benefit of all sentient beIngs, 
vowing to save all sentlent beings from 
afflicion and aspiring to afainment of 
Buddhahood. One whose beings or essence 1s 
bodhi whose wisdom 1s resulting from direct 
perception of Truth with the compassion 
awakened thereby. Enlightened being who 1s 
on the path to awakening, who vows to 
forego complete enlightenment until he or 
she helps other beIngs attain enliphtenment. 
A Bodhisattva 1s one who adheres to or bent 
on the ideal of enlightenment, or knowledge 
of the Four Noble Truths (Bodhi), especially 
one who 1s aspirant for full enlightenment 
(samma sambodhi. A Bodhisatva fully 
culvates ten perfections (thập thiện— 
Param) which are essential qualiles of 
extremely high standard ¡iniiated by 
compassion, understanding and free from 
craving, pride and false views. There are five 
Bodhisatvas who have culivated over 
countless lifetimes and expand ¡n his life for 
the beneft of others Therefore, a 
Bodhisatva 1s one who 1s enliphtened, 
lierally he ¡is an Enliphtenment-being, a 
Buddha-to-be, or one who wishes to become 
a Buddha. It would be a mistake to assume 


that the conception of a Bodhisattva was a 
creation of the Mahayana. For all Buddhists 
each Buddha had been, for a long period 
before his enlightenment, a Bodhisattva. But 
why does a Bodhisattva have such a vow? 
Why does he want to undertake such infinite 
labor? For the good of others, because they 
want to become capable of pulling others out 
of this great flood of sufferings and 
afflictions. But what personal benefit does he 
fnd ¡in the beneft of others? To a 
Bodhisattva, the benefit of others is his own 
benefit, because he desires 1t that way. Who 
could believe that? It 1s true that people 
devoid of piy and who thínk only of 
themselves, find it hard to believe 1n the 
alduism of the Bodhisatva. But 
compassionate people do so easily—Một bậc 
đại giác không chịu vào Niết bàn mà lựa 
chọn ở lại trần thế để cứu độ chúng sanh. Bất 
cứ ai đang tìm cầu quả vị Phật hay Thánh, 
không vào Niết bàn, nhưng ở lại trần thế 
giúp người khác giác ngộ. Người nguyện 
sống vì lợi ích của người khác, nguyện cứu 
vớt người khác thoát khỏi khổ đau phiền não. 
Chúng sanh hữu tình giác ngộ nguyện chỉ 
vào đại giác khi đã giúp những chúng sanh 
khác giác ngộ. Như vậy Bồ Tát là một người 
đã giác ngộ, một Đức Phật tương lai, một bậc 
ao ước trở thành một vị Phật. Thật là sai lầm 
khi cho rằng Bồ Tát là sáng tạo của Phật 
giáo Đại Thừa. Đối với Phật tử, mỗi Đức 
Phật đều đã từng là một Bồ Tát trong một 
thời gian lâu dài trước khi giác ngộ. Nhưng 
tại sao Bồ Tát lại nguyện như vậy? Tại sao 
Ngài lại muốn đảm nhận một công việc 
không có ngần mé như vậy? Vì lợi ích cho 
những kẻ khác, vì Ngài muốn cứu vớt chúng 
sanh ra khỏi cơn đại hồng thủy của khổ đau 
phiền não. Nhưng rồi đâu là lợi ích cá nhân 
mà Ngài tìm thấy trong lợi ích của chúng 
sanh? Đối với một vị Bồ Tát, lợi ích của 
chúng sanh chính là lợi ích của Ngài, bởi vì 
Ngài muốn như vậy. Ai có thể tin được điều 
đó? Thực tình chỉ có những kẻ khô cạn hết 
lòng thương, những kẻ chỉ nghĩ đến mình, thì 
thấy khó tin được lòng vị tha của Bồ Tát. 


415 


Nhưng những người có từ tâm thì tin nó một 
cách dễ dàng. 


(V) Bodhisattva in the concept of Theravada 


Buddhism—Khái niệm Bồ Tát trong Phật 
giáo Nguyên Thủy: A Bodhisattva is a person 
1n the school of the elders who 1s desirous of 
acqurring the characteristics of a perfect 
being, the enlightened one. Ït appears as such 
in the Pali NÑikayas. The accomplishment of 
sụch a sftate makes him content. But the ideal 
of Mahayana Induces him to greater effort 
based on dynamic activity to help other 
beings attain ultimate bliss; before that he 
does not lay ore to save beings from the sfate 
of suffering. Not satisfied with his own 
mitigation of desire some actions that make 
him subjected to malice and all kind of 
craving, he strives up on helping all other 
beings to overcome their afflictions—Trong 
Phật giáo Nguyên Thủy, Bồ Tát là người tu 
tập đoạn trừ kiết sử, thanh tịnh tâm để trở 
thành bậc toàn thiện và giác ngộ. Chính 
những Bồ Tát như vậy xuất hiện trong kinh 
điển Pali. Thành tựu như vậy là Bồ Tát đã 
hoàn toàn thành lý tưởng phạm hạnh của 
mình. Nhưng lý tưởng Đại Thừa đã đưa Bồ 
Tát đến những nỗ lực lớn hơn dựa trên những 
hoạt động tích cực để giúp tất cả chúng sanh 
đau khổ đạt được hạnh phúc tối hậu mà trước 
đó Bồ Tát không quan tâm. Không thỏa mãn 
với những tu tập chỉ làm giảm thiểu tham, 
sân, si, tiêu trừ kiết sử và hoàn thành đời 
sống phạm hạnh cho chính mình, nên Bồ Tát 
chú tâm nỗ lực giúp tất cả chúng sanh vượt 
qua cuộc phấn đấu tìm an lạc giải thoát cho 
họ. Còn một chúng sanh nào chưa giải thoát 
thì Bồ Tát chưa giải thoát. Đó là lý tưởng của 
Bồ Tát. 


(VDSome famous Bodhisattvas in Mahayana 


l) 


Buddhism—Những đại Bồ Tát nổi tiếng 
trong Phật giáo Đại Thừa: 

Manjusri Bodhisattva: Văn Thù Sư Lợi Bồ 
tát—One who represents the great wisdom 
which empowers one to distinguish the 
universal morality from all wrong doings—VỊ 
Bồ Tát tiêu biểu cho Đại Trí giúp phân biệt 
phải trái. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Avalokitesvara (Kuan-Shi-Yin): Quán Thế 
Âm Bồ Tát —Bodhisattva is the embodiment 
of great compassion for the affliction and 
suffering of the world. She will come to the 
aid of anyone who invokes her name——Vị Bồ 
Tát với lòng Đại Bi thương xót những khổ 
đau trầm thống của thế giới. Ngài sẽ đến cứu 
độ bất cứ ai kêu cứu đến tên Ngài. 

Maitreya Bodhisattva: Di Lặc Hạ Sanh Bồ 
Tát The Happy Buddha, or the next Buddha 
to come. A symbol of great benevolence. His 
universal tolerance toward all living beings 
and Iimmense kindness bring an abundance of 
joy and hope to the world—Vị Bồ Tát với 
lòng Đại Từ. Lòng phổ nhẫn của Ngài mang 
đến cho chúng sanh muôn loài niềm hoan hỷ 
và hy vọng vô hạn. 

Ksitigarbha Bodhisattva: Địa Tạng Vương Bồ 
Tát—Ksitgarbha Bodhisattva 1s renowned 
for his great vow. He has vowed to remain in 
hell, helping all beings to be released from 
hell, and has pledged to attain Buddhahood 
only when hell ¡is emptied of all afflicted 
beings—Địa Tạng Bồ Tát nổi tiếng với đại 
nguyện cứu độ chúng sanh trong địa ngục. 
Ngài đã thệ nguyện: khi nào địa ngục hết 
chúng sanh Ngài mới thành Phật. 
Samantabhadra Bodhisatva: Phổ Hiển Bồ 
Tát Samantabhadra Bodhisatva 1s 
known for his great practice. He untirinply 
cultivates himself and applies the Dharma 
teachings for the benefits of al—Bồ Tát Phổ 
Hiền nổi tiếng với đại hạnh của Ngài. Ngài 
đã tu tập Phật pháp không mệt mỏi vì lợi ích 
của chúng sanh mọi loài. 

Mahasthama-prapta Bodhisattva: Đại Thế 
Chí Bồ Tát—He whose wisdom and power 
reach everywhere, a bodhisatfva representing 
the Buddha-wisdom of Amitabha; he 1s 
Amitabha”s right, with Avalokitesvara on the 
left. He 1s considered as the guardian of 
Buddha-wisdom—Vị Bồ Tát mà trí lực có 
thể đến khắp các nơi, ngài tiêu biểu cho trí 
huệ Phật, vị đứng bên phải Phật A Di Đà, 
tiêu biểu cho trí tuệ; trong khi Bồ Tát Quán 
Âm thì bên trái. Ngài được coi là vị Bồ Tát 
trông nom cửa trí huệ của Đức Phật. 


well 





7) 


416 


BhaIsaJyarajJa-samudgata (skt): Dược Vương 
Bồ Tát —Bodhisattva of healing, he whose 
office toøether with his brother, 1s to heal the 
sick. He ¡s described as the younger of the 
two brothers, the elder of whom ¡is the 
Bhaisajyaraja (the elder of the two brothers, 
who was the first to decide on his career as 
Bodhisattva of healing and led his younger 
brother to adopt the same course). They are 
also styled Pure-eyed and Pure-treasury, 
which may indicate diagnose and treatment. 
He 1s referred to the Lotus sutra as offering 
his arms a a burnt sacrifice to his Buddha— 
Hai anh em Bồ Tát Dược Vương Bồ Tát và 
Dược Thượng Bồ Tát (Tinh Túc Quang và 
Điện Quang Minh) chuyên trì hạnh cứu chữa 
bệnh cho chúng sanh (Dược Vương về sau 
thành Phật hiệu là Tịnh Nhãn Như Lai, Dược 
Thượng Bồ Tát về sau cũng thành Phật hiệu 
là Tịnh Tạng Như Lai, có thể là Tịnh Nhãn lo 
phần chẩn bệnh và Tịnh Tạng lo phần trị 
bệnh). Dược Vương Bồ Tát cũng chính là vị 
đã dùng tay làm dầu đốt cúng dường cho 
Phật. 


(VIIDCharacteristics of Bodhisattvas—Những đặc 


5 


tính của Bồ Tát: 

Keeping the seed of existence: Bồ Tát Lưu 
Chúng Tử ——Bodhisattvas` keeping the seed 
Of existence as a course for Bodhisattva”s 
future compassionate activifies. They must 
retain the seed of existence all hope to be 
reborn In the samsara to help people 1n this 
world. According to the Vijnaptimatrasiddhi- 
Sastra, NagarJuna emphasized: “A 
Bodhisattva the  obstacle of 
defilement to sustain his vow to be reborn 
into Samsara.” Therefore, a Bodhisattva 1s 
rebormn, fully mindful and consclous of 
whatever place where he chooses to be 
reborn. Because he Is not contaminated by 
the defilements owing to the fact that he has 
stayed with the 
(Pratityasamutpada) for a long time, there 1s 
a “guarding of defñlement`—Bồ Tát lưu 
chủng tử như một nguyên nhân cho các hạnh 
nghiệp Bồ Tát trong tương lai. Các ngài phải 
lưu chủng tử vì các ngài hy vọng sẽ tái sanh 
vào thế giới Ta Bà hóa độ chúng sanh trong 


TefaIns 


VICW_ Of causaftion 


2) 


3) 


a) 


cõi nước này. Theo Duy Thức Luận, ngài 
Long Thọ đã nhấn mạnh: “Một vị Bồ Tát lưu 
lại các phiền não chướng vì hạnh nguyện thọ 
sanh vào cõi Ta Bà.” Vì vậy, vị Bồ Tát tái 
sanh trong hoàn toàn tỉnh thức, ngài biết nơi 
mà ngài chọn để tái sanh. Thật ra Bồ Tát 
không bị nhiễm ô bởi các phiền não, nhưng 
chỉ thị hiện lưu chủng tử để tạo nguyên nhân 
tái sanh trong vòng duyên khởi, đây còn gọi 
là 'trì giữ phiền não.” 

Four Immeasurables—Tứ Vô Lượng Tâm: 
Catvari-apramanani (skÐ, Appamanna or 
(p)—Bodhisattvas  always 
cultivate the “Four Immeasurables.” These 


Brahmavihara 


four characteristics cannot be viewed In 
discreteness or in isolaton. Among them, 
“Compassionate” 1s the most essential, for 
“Karuna” or “Compassionate” 1s the basIs of 
“Mattri” or “Loving-kindness” which stands 
for “love, respect and care for all living 
beings."”—Bồ Tát luôn tu tập theo “Tứ Vô 
Lượng Tâm.” Bốn đức hạnh này không đứng 
riêng rẽ hoặc rời rạc nhau, trong đó lòng “Bï” 
có thể được coi là trung tâm, vì “Bi” là nên 
tảng của “từ” tượng trưng cho tình thương, sự 
kính trọng và lòng quan tâm đến chúng sanh 
mọi loài—See Four Immeasureable minds. 
Irreversible qualiies—Những phẩm chất bất 
thối chuyển: 

Irreversabilty of posiion—Địa bất thối 
chuyển: A Bodhisattva seeks after the 
Enlightenment in Mahayana way and no 
other. For wih the Great Vehicle, 
practiioners need a heart full of faith 
because the Buddha-dharma 1s as vast as the 
sea and can be entered only by means of 
faith. Faith is the mother of all merit and 
virtue of a  Bodhisattva”s 
Therefore, belief in the Great Dharma 1s one 
of the characteristics of Mahasattvas. Great 
Bodhisattvas the great 
dharma—Bồ Tát tìm cầu giác ngộ theo con 
đường Đại Thừa, chứ không theo bất cứ thừa 
nào khác. Vì với Đại Thừa Bổ Tát cần có 
niềm tin rộng lớn, bởi vì Phật pháp rộng lớn 
như biển cả và chỉ có thể bước vào biển pháp 
bao la này với lòng tín. Tín là mẹ của công 
đức và đức hạnh trong tu tập của Bồ Tát. Vì 


cultivation. 


beleve ¡in all 


b) 


C) 


đ) 


4) 


5) 


417 


thế lòng tin bất thối chuyển trong Đại Thừa 
là một trong những đặc tánh quan trọng của 
Bồ Tát hạnh. 

Irreversibility of thought—Tư tưởng bất thối 
chuyển: Bodhisattvas are ever mindful in 
their practice of the Bodhisattva way, In the 
practice of the six perfectlons and thousands 
of conducts—Tư tưởng của các bậc Bồ Tát 
luôn tỉnh thức bất thối trong tu tập Bổ Tát 
đạo, trong tu tập lục độ ba la mật và hàng 
ngàn công hạnh khác. 

Irreversibility of Practice—Bất thối chuyển 
trong tu tập: Bodhisattvas only go forward, 
they do not retreat. They also should be 
known by the attributes, tokens and signs of a 
Bodhisatva who 1s Irreversible from Full 
Enlightenment—Trong tu tập, các bậc Bồ 
Tát chỉ có tiến chứ không lùi. Vì vậy họ còn 
được gọi là Bất Thối Chuyển Bồ Tát. 
Irreversibilityý of Dharma Wheel—Chuyển 
Pháp Luân Bất Thối Chuyển: Bodhisattvas 
tun the wheel of dharma to teach and 
convert living beings. Therefore, once there 
Bodhisattvas, the Wheel 
forever turns in the Samsara—Chư Bồ Tát, vì 
lòng thương xót chúng sanh, mà chuyển Pháp 
luân bất thối chuyển để dạy dỗ và cảm hóa 
chúng sanh. Vì vậy, khi nào còn các vị Bồ 
Tát thì 'Bánh Xe Pháp' sẽ hằng chuyển mãi 
trong cõi Ta Bà này. 

Nurtire of deep and great 
øoodness—Trồng công đức thâm sâu: For 
many lives and throughout many kalpas, they 
have set down and nurtured roofs of goodness 
which are extremely deep. Good roo(s are 
called “roots of virtue” and they are the basIs 
of the way of virtue. They have sent down 
the roots of the virtuous nature. The roots 
which are limiless and boundless—Trong 
nhiều đời nhiều kiếp, Bồ Tát đã vun trồng 
công đức thâm sâu. Những thiện căn này 
được gọi là “Cội công đức” và chúng chính là 
nguồn cội của mọi đức hạnh. Cội nguồn này 
vô hạn vô biên. 

Bodhisattvas possess great wisdom—Chư Bồ 
Tát có đại trí tuệ: The wisdom came as a 
result of having brought forth the great bodhi- 
heart. Bringing forth the great bodhi-heart, 





©XISf Dharma 


TOOfS Of 


6) 


M) 


the resolve to take across all living beIngs 
and they are not attached to the mark of 
having made them crossed over—Trí tuệ là 
kết quả của tâm Bồ Đề rộng lớn. Do tâm Bồ 
Đề rộng lớn, nguyện độ hết thảy chúng sanh 
mà không thấy chúng sanh được độ, tức là 
các ngài không còn chấp trước với hình tướng 
nữa. 

Understanding of the great principle of 
Buddha-nature ¡in all living beings—Hiểu 
nguyên lý lớn về hết thảy chúng sanh đều có 
Phật tánh: All living beings basically have 
Buddha-nature and can become Buddha. This 
1s the great principle of the identity of all 
beings 1n principle with the Buddha. In 
principle, every one of us 1s a Buddha. The 
conducts of Bodhisattva Never Disparaging 1s 
one typical example. His particular merIt 1s 
that he respects every one. He spends his life 
wandering round the earth, approaching all 
kinds of people, whether he knew them or 
not to bow to them, he always says: “I would 
never dare disparage you, because you are 
all certain to attain Buddhahood.” He never 
feels bad when people abuse or Iinsult him 
because of his statement. But he continues 
unperturbed because he considers that all 
these people observe the course of duty of 
Bodhisattvas and are to become Buddhas— 
Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều 
có thể thành Phật. Đây là nguyên lý chính, 
mỗi người chúng ta là một vị Phật. Cách 
hành sử của Thường Bất Khinh Bồ Tát là 
một thí dụ điển hình. Công đức đặc biệt của 
Thường Bất Khinh Bồ Tát là ngài luôn kính 
trọng mọi người. Bổ Tát trải đời mình du 
hành khắp nơi, tiếp xúc với tất cả chúng 
sanh, bất kể là Bổ Tát biết người đó hay 
không, ngài đều cung kính chấp tay trước họ 
mà nói: “Tôi không bao giờ dám khinh các 
ngài, vì các ngài rồi sẽ thành Phật.” Ngài 
không bao giờ buôn phiền khi bị người chưởi 
mắng hay sỉ nhục khi nghe ngài nói câu này. 
Ngài luôn bình thản thực hành hạnh nguyện 
kính trọng đó bởi vì ngài biết chắc rằng tất 
cả chúng sanh rồi sẽ thành Phật. 

Cultivating great conducts—Tu tập đại công 
hạnh: Besides practicing the six or ten 


(VIIDOther 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


418 


paramitas, Bodhisattvas also cultivate the 
four all- embracing virtues of BodhIsattvas— 
Bên cạnh tu tập sáu hay mười Ba La Mật, Bồ 
Tát còn tu tập Tứ Nhiếp Pháp—See Four 
elements of popularity. 

characterisics of Bodhisattvas— 
Những đặc tính khác của chư Bồ Tát: 

The Bodhisattva does not detest anything in 
whatever world he may enter, for he knows 
(praljna) that all things are like reflected 
images: Bồ Tát không chán ghét thứ gì trong 
bất cứ thế giới nào mà ngài bước vào, vì biết 
rằng hết thấy các pháp như ảnh tượng phản 
chiếu. 

He is not defiled in whatever path he may 
walk, that all 1s a 
transformatlon: Ngài không đam mê trong 
bất cứ con đường nào mà ngài bước đi, vì 
biết rằng tất cả chỉ là sự hóa hiện. 

He feels no fatigue whatever 1n his endeavor 
to mature all beings, for he knows that there 
1s nothing to be designated as an ego-soul: 
Ngài không thấy mỏi mệt trong bất cứ nỗ 
lực nào điều phục chúng sanh, vì biết rằng 
tất cả là vô ngã. 

He is never tired of receiving all beings, for 
he 1s essentially love and compassion: Ngài 
nhiếp hóa chúng sanh không hề mỏi mệt vì 
từ bi là tinh thể của ngài. 

He has not fear In going through all kalpas, 
for he understands (adhimukta) that bírth- 
and-death and all the skandhas are like a 
vision: Ngài không sợ phải trải qua nhiều 
kiếp, vì thấy rõ rằng sinh tử và năm uẩn như 
ảo tượng. 

He does not destroy any path of existence, 
for he knows that all the Dhatus and 
Ayatanas are the Dharmadhatu: Ngài không 
hủy diệt bất cứ con đường hiện hữu nào, vì 
biết rằng hết thảy các giới (dhatu) và xứ 
(ayatana) đều là pháp giới (dharmadhatu). 
He has no perverted view of the paths, for he 
knows that all thoughts are like a mirage: 
Ngài không có thiên chấp về các đạo vì biết 
rằng hết thảy tư tưởng đều như quáng nắng. 
He ¡s not defiled even when he 1s in the 
realm of evil beings, for he knows that all 
bodies are mere appearances: Ngài không bị 


for he knows 


ô nhiễm dù khi đang ở trong cõi của hàng 
chúng sanh xấu ác, vì biết rằng hết thẩy các 
thân đều chỉ là những giả tượng. 

9) He ¡is never enticed by any of the evil 

passlons, for he has become a perfect masfer 

over things revealed: Ngài không hể bị lôi 
cuốn bởi những tham dục, vì đã hoàn toàn 
chế ngự tất cả những gì được khải thị. 

He goes anywhere with perfect freedom, for 

he had full control over all appearances: 

Ngài đi bất cứ ở đâu một cách vô cùng tự tại, 

vì đã hoàn toàn kiểm soát những giả tướng. 

(qX)In short, “Bodhisattva” means an enlightened 
being (bodhi-being), or a Buddha-to-be, or a 
being who desires to attain enliphtenment, or 
a being who seeks enliphtenment, including 
Buddhas, Pratyeka-buddhas, or any disciples 
of the Buddhas—Tóm lại, từ “Bồ Tát” có 
nghĩa là một chúng sanh giác ngộ, một vị 
Phật sẽ thành, hoặc một người mong đạt 
được giác ngộ, hay một người đang tìm cầu 
giác ngộ, bao gồm chư Phật, chư Bích Chi 
Phật, hay chư đệ tử của Đức Phật. 

(X)Stages of Bodhisattvas—Cảnh Bồ Tát: One of 
the ten stages or objects in meditation—Một 
trong mười cảnh trong thiển quán —See Ten 
Staøes or objects in meditation. 

**. See Two kinds of Bodhisattvas, TWO superIor 
kinds of Bodhisattvas, Three puritiles of a 
Bodhisattva, and Eight reasons for not eating 
animal food. 

Bodhisattvas” actions of body, speech and 


mỉnd are equal to the Buddhas of all tỉmes: 
Bodhisattvas are physically, verbally, mentally 
cequal to the Buddhas of all times, and can 
comprehend the things of all times in a single 
thought—Vì ba nghiệp thân ngữ ý đồng với tất cả 
tam thế chư Phật, trong một niệm biết rõ những 
pháp trong tam thế—See Ten kinds of attainment 
of powers of the enlightened of enlightening 
beingss. 

Bodhisattvas among the five hundred 
Bodhisatfvas gathered in the Garden of 
Anathapindaka ỉn the Jeta Grove to hear 
Sakyamuni Buddha to preach The Flower 
Oranment Scripture: Bồ Tát câu hội tại Vườn 


10) 


419 


Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên để nghe Phật thuyết 

giảng Kinh Hoa Nghiêm. 

(Œ)_ Bodhisattvas: Chư Bồ Tát —Among these 500 
Bodisattvas, Samantabhadra and ManjJusri 
Bodhisattvas stand out prominently as the 
two leaders—Trong số năm trăm Bồ tát nầy 
thì Bồ Tát Phổ Hiển và Văn Thù làm Thượng 
thủ. 

1) Samatabhadra: Phổ Hiển. 

2) Manjusri: Văn Thù. 

3) Endowed with Perspicacious Knowledge: 
Quang Diệm Tràng. 

4 Endowed with Sumeru Knowledge: Tu Di 
Tràng. 

5) Endowed with Adamantine Knowledge: Bửu 
Tràng. 

6) Endowed with Unemotional Knowledge: Vô 
Ngại Tràng. 

7) Endowed with Blossoming Knowldege: Hoa 
Tràng. 

8) Endowed with Unattached Knowledge: Ly 
Cấu Tràng. 

9) Endowed with Ủndefiled Knowledge: Ly 
Trần Tràng. 

10) Endowed with Sunlike Knowledge: Nhựt 
Tràng. 

11) Endowed with Moonlike Knowledge: Nguyệt 
Tràng. 

12) Endowed with Radiant Knowledge: 
Quang Tràng. 

13) Endowed with Mountainlike Knowledge: 
Quang Ảnh Sơn Oai Lực. 

14) Jewel Energy: Bửu Oai Lực. 

15) Great Energy: Đại Oai Lực. 

16) Knowledge Thunderbolt Energy: Kim Cang 
Trí Oai Lực. 

17) Undefiled Energy: Ly Trần Cấu Oai Lực. 

18) Chánh Pháp Nhựt Oai Lực: Energy of the 
Sun of Truth. 

19) Virtue Mountain Energy: Công Đức Sơn Oal 


Phổ 


Lực. 
20) Universal Light Energy: Phổ Kiết Tường Oai 
Lực. 


21) Earth Matrix (Store): Địa Tạng. 
22) Sky Matrix: Hư Không Tạng. 
23) Lotus Calyx: Liên Hoa Tạng. 
24) Jewel Matrix: Bửu Tạng. 

25) Sun Matrix: Nhựt Tạng. 


26) Matrix of Virtue: Tịnh Đức Tạng. 

27) Good Eye: Thiện Nhãn. 

28) Pure Eye: Tịnh Nhãn. 

29) Undefiled Eye: Ly cấu Nhãn. 

30) Unobstructed Eye: Vô Ngại Nhãn. 

31) All-Seeing Eye: Phổ Kiến Nhãn. 

32) Perceptive Eye: Phổ Quán Nhãn. 

33) Lotus Eye: Thanh Liên Hoa Nhãn. 

34) Adamantine Eye: Kim Cang Nhãn. 

35) Jewel Eye: Bửu Nhãn. 

36) Space Eye: Hư Không Nhãn. 

37) Joy Eye: Hỷ Nhãn. 

38) Universal Eye: Phổ Nhãn. 

39) Celestial Crown: Thiên Quan. 

40) All-Iluminating Crown: Phổ Chiếu Thập 
Phương Quan. 

41) Crown of Jewels Which Give Birth to All 
Buddhas: Nhứt Thiết Phật Tạng Quan. 

42) Crown Beyond All Worlds: Nhứt Thiết Thế 
Gian Quan. 

43) Crown of Jewels Illuminating All Things In 
the Cosmos: Siêu Nhứt Thiết Thế Gian Quan. 

44) Invincible: Bất Khả Hoại Quan. 

45) Crown of Jewels Inset with the Lion Thrones 
of AII Buddhas: Trì Nhứt Thiết Như Lai Sư 
Tử Tòa. 

46) Crown Illuminating the Space of the Whole 
Cosmos: Phổ Chiếu Pháp Giới Hư Không. 

47) Lord Brahma: Phạm Vương Kế. 

48) Crest of Lord of Dragons: Long Vương Kế. 

49) Crest of Most Excellent Jewels of the Sound 
of the Ocean of All Vows: Nhứt Thiết 
Nguyện Hải Âm Bửu Vương. 

50) Crest of Light Emanated by AlI Buddhas: 
Nhứt Thiết Hóa Phật Quang Mink Kế. 

51) Crest of Spew of Jewels Emanating the Halos 
of All Buddhas: Nhứt Thiết Phật Quang Minh 
Ma Ni Kế. 

52) Crest Adorned with Jewels Showing the 
Nondifferentiation of All Surfaces of Space: 
Nhứt Thiết Thị Hiện Hư Không Bình Đẳng 
Tướng Ma Ni Vương Trang Nghiêm Kế. 

53) Crest Covered with a Net of the Finest 
Jewels Representing the Lights Magically 
Produced by All Buddhas: Thị Hiện Nhứt 
Thiết Như Lai Thần Biến Ma Ni Vương 
Tràng Võng Thùy Phúc Kế. 


420 


54) Crest of Sound of the Wheel of Teaching of 
All Buddhas: Xuất Nhứt Thiết Phật Chuyển 
Pháp Luân Âm Kế. 

55) Crest Uttering the Names of Everything In 
Past, Present, and Future: Thuyết Nhứt Thiết 
Danh Tự Âm Kế. 

56) Great Light: Đại Quang. 

57) Undefiled Light: Ly Cấu Quang. 

58) Jewel Light: Bửu Quang. 

59) Light of Undefiled Energy: Ly Nhiễm Quang. 

60) Sun Light: Nhựt Quang. 

61) Celestial Light: Thiên Quang. 

62) Light of Truth: Pháp Quang. 

63) Light of Peace: Tịch Tịnh Quang. 

64) Dispassionate Light: Tự Tại Quang. 

65) Torch of Virtue: Phước Đức Tràng. 

66) Torch of Knowledge: Trí Huệ Tràng. 

67) Torch of Truth: Pháp Tràng. 

68) Torch of Superknowledge: Thần Thông 
Tràng. 

69) Torch of Light: Quang Tràng. 

70) Flower Torch: Hoa Tràng. 

71) Torch of Enlightenment: Ma Ni Tràng. 

72) Torch of Brahma: Phạm Tràng. 

73) Torch of Universal Illumination: Phổ Quang 
Tràng. 

74) Jewel Torch: Bửu Tràng. 

75) Brahma Sound: Phạm Âm. 

76) Earth Roaring Sound: Đại Địa Âm. 

77) Voice of a World Leader: Thế Chủ Âm. 

78) Sound of Mountains Colliding: Sơn Tướng 
Kích Âm. 

79) Sound of Crushing All Armies of Demons: 
Hàng Ma Âm. 

80) Sound Emitted by AlI Didactc Devices of 
Great Compassion: Đại Bi Phương Tiện Vân 
Lôi Âm. 

81) Voice Pervading: Chấn Nhứt Thiết Pháp Giới 
Âm. 

82) Sound Emitted by Ocean of All Ủniverses: 
Chấn Nhứt Thiết Hải Lôi Âm. 

83) Sound of Stopping the Sufferings of All 
Worlds and Giving Comfort: Tức Nhứt Thiết 
Thế Gian Khổ An Ủi Âm. 

84) Born of Truth: Pháp Thượng. 

85) Born of Excellence: Thắng Thượng. 

86) Born of Knowledge: Trí Thượng. 


87) Born of a Polar Mountain of Vitue: Phước 
Đức Tu Di Thượng. 

88) Born of Radian of Virtues: Công Đức San Hô 
Thượng. 

89) Born of Splendor: Danh Xưng Thượng. 

90) Born of Universal Ilumination: Phổ Quang 
Thượng. 

91) Born of Great Kindness: Đại Từ Thượng. 

92) Born of a Store of Knowledge: Trí Hải 
Thượng. 

93) Born of the Family of Buddhas: Phật Chúng 
Thượng. 

94) Glowing Splendor: Quang Thắng. 

95) Preeminent Virtue Splendor: Đức Thắng. 

96) Exalted Splendor: Thượng Thắng. 

97) Radian Splendor: Phổ Minh Thắng. 

98) Splendor of Truth: Pháp Thắng. 

99) Splendor of the Moon: Nguyệt Thắng. 

100)Splendor of the Sky: Hư Không Thắng. 

101)Jewel Splendor: Bửu Thắng. 

102)Splendor of Brilliance: Tràng Thắng. 

103)Splendor of Knowledge: Trí Thắng. 

104)Mountain Lord: Ta La Tự Tại Vương. 

105)Lord of Truth: Pháp Tự Tại Vương. 

106)Lord of the World: Tượng Tự Tại Vương. 

107)Lord Brahma: Phạm Tự Tại Vương. 

108)Lord of the Masses: Chúng Tự Tại Vương. 

109)Lord of the Gods: Thần Tự Tại Vương. 

110)Lord of Peace: Tịch Tịnh Tự Tại Vương. 

111)Immutable Lord: Bất Động Tự Tại Vương. 

112)Mighty Lord: Thế Lục Tự Tại Vương. 

113)Eminent Lord: Tối Thắng Tự Tại. 

114)Supreme Tranquil Voice: Tịch Tịnh Âm. 

115)Unobstructed Voice: Vô Ngại Âm. 

116)Voice of Earth: Địa Chấn Âm. 

117)Voice of the Ocean: Hải Chấn Âm. 

118)Voice of Thunder: Lôi Chấn Âm. 

119)Voice of the Light of Truth: Pháp Quang Âm. 

120)Voice of Space: Hư Không Âm. 

121)Voice of Encouragement of All Past Vows: 
Thuyết Nhứt Thiết Chúng Sanh Thiện Căn 
Âm. 

122)Spacelike Awareness: Hư Không Giác. 

123)Knowing Awareness: Trí Giác. 

124)Unattached Awareness: Ly Cấu Giác. 

125)Undefiled Awareness: Ly Nhiễm Giác. 

126)Purified Awareness: Tịnh Giác. 


421 


127)Awareness of All Times: Phổ Chiếu Tam 


Thế Giác. 


128)AII-Observing Awareness: Quảng Đại Giác. 
129)Powerful Awareness: Thân Lực Giác. 
130)Awareness of Ways to the Reality Realm: 


Pháp Giới Quang Minh Giác. 


đI) Ten characteristcs of these Bodhisattvas: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Mười đặc tính của chư Bồ Tát nầy—AII the 
Bodhisattvas are said to have 1ssued from the 
life and vows of Samantabhadra Bodhisattva, 
and have the following ten qualifications— 
Năm trăm vị Bồ tát nầy thảy đều sinh ra từ 
hạnh nguyện Phổ Hiền và có mười đặc tính 
như sau: 

They are unattached in their conduct because 
they are able to expand themselves in all the 
Buddha-lands: Công hạnh của các ngài 
không còn bị vướng mắc, vì có thể hiện thân 
khắp trong tất cả cõi Phật. 

They manifest innumerable bodies because 
they can go over wherever there are 
Buddhas: Họ hiển hiện vô số thân, vì có thể 
đi đến bất cứ nơi nào có Phật. 

They are In possession of an unimpeded and 
unspoled eyesipht because they can 
perceive the miraculous transformations of 
all the Buddhas: Họ có nhãn quan thanh tịnh 
và vô ngại, vì họ có thể thấy được những 
thần biến của chư Phật. 

They are able to visit anywhere without 
being bound to any one locality because they 
never neglect appearing In all places where 
the Buddhas attain to their enlightenment: Họ 
có thể du hành bất cứ nơi đâu không bị giới 
hạn vào một xứ sở nào, vì họ hằng đến khắp 
tất cả những chỗ chư Phật thành Chánh Đẳng 
Chánh Giác. 

They are In possession of a limitless light 
because they can illumine the ocean of all 
the Buddha-truths with the lipht of their 
knowledge: Họ có ánh sáng không giới hạn, 
vì có thể soi tỏ biển Phật pháp bằng ánh sáng 
trí tuệ của mình. 
They have an 
eloquence through eternity because their 
speech has no taint: Họ có khả năng biện tài 
không bao giờ cùng tận, vì ngôn ngữ của họ 
không ô nhiễm. 


inexhaustble power of 


7) They abide in the highest wisdom which 
knows no limis like space because their 
conduct 1s pure and free from taints: Họ an 
trụ nơi trí tuệ vô đẳng, biết rõ không cùng 
tận như hư không vì công hạnh của họ thanh 
tịnh vô cấu. 

8) They have no fixed abode because they 
reveal themselves personally In accordance 
with the thoughts and desires of all beIngs: 
Họ không cố định tại một nơi nào vì họ tự 
hiện thân tùy theo tâm niệm và nguyện vọng 
của hết thảy chúng sanh. 

9) They are free from obscuritles because they 
know that there are rally no beings, no soul- 
substances in the world of being: Họ không bị 
mê muội vì họ biết rằng không có pháp và 
không có ngã trong thế giới của chúng sanh. 
They are in possession of transcendental 
knowledge which 1s as vasf as space because 
they 1llumine all the Dharmadhatus with their 
nets of lipht: Họ có siêu việt trí bao la như hư 
không, vì soi tổ hết thảy Pháp giới bằng màn 
lưới quang minh của chính họ. 

Bodhisatftvas affained the Tolerance of 

Non-Birth: Bậc tu Bồ Tát đạo đã lâu, đã chứng 

được Vô Sanh Pháp Nhẫn Those who have 

followed the Bodhisattva path for a long time and 
attained the Tolerance of Non-Birth or Insight Into 
the  non-originaion of phenomena—These 

Bodhisattvas can vow to be reborn In this evil 

realm to rescue sentient beings without fear of 

being drown ¡n the sea of Birth and Death with 
sentent beings. The Perfecion of Wisdom 

Treatise states: “Iake the case of the person who 

watches a relative drowning In the river, a person, 

more Intelligent and resourceful, hurriles off to 
fetch a boat and sails to rescue his relative. Thus 
both persons escape drowning. This 1s similar to 
the case of a Bodhisatva who has attained 

Tolerance of Non-Birth, has adequate skills and 

means to save sentient beings.”—Bậc nầy có thể 

nguyện sanh trong đời ác để cứu độ chúng sanh 
mà không sợ cùng chúng sanh đắm chìm trong 
biển sanh tử luân hồi. Luận Đại Trí Độ dạy: “Bậc 

Bồ Tát đã chứng Vô Sanh Nhẫn cũng ví như 

người có thân nhân bị nước lôi cuốn, mà có đủ 

đầy khả năng và phương tiện, người ấy tỉnh sáng 


10) 





422 


lấy thuyền bơi ra cứu, nên cả hai đều không bị 
nạn trầm nịch.” 
Bodhisatfva-attainment of bodhi in acfion 
of the ten faiths: Tương tự giác—Bồ Tát ở ngôi 
Thập Tín được giác thể tương tự như Thủy 
Giác —See Five stages of bodhI. 
Bodhisatfva in a balanced state of truth: 
Hữu Thượng S—A Bodhisttva who has reached 
the stage of the balanced state of truth (the fifty- 
first of the 52 stages through which a Bodhisattva 
1S Supposed fo pass on the road to Buddhahood), 
and 1s above the state of being, or the exIstence—— 
Vị Bồ Tát đã đạt đến quả vị Đẳng Giác (quả vị 
thứ 51 trong 52 quả vị đi đến Phật quả). 
Bodhisattva-beautfiful: Hỷ Kiến Bồ Tát —An 
incarnaton of. BhaIsaJyaraja-samudgata—Theo 
Kinh Pháp Hoa, phẩm Dược Vương, đây là tên 
gọi tắt của Bồ Tát Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ 
Kiến, là tiên thân của Bồ tát Dược Vương (ngài 
thường cúng dường Pháp Hoa mà đốt cả thân 
mình). 
Bodhisattvas who become icchanfika to 
save all beỉngs: Earth Store Bodhisatva—A 
Xiển để ca—Đại bi Xiển để —See Three kinds of 
1cchantika. 
Bodhisattva with the Bell: Kim Cang Linh Bồ 
Tát—See Four Bodhisattvas in the Vajradhatu. 
Bodhisattva-bhumi (skt): 
l) Grounds of Bodhisattva: Stages of 
Bodhisattva—Bồ Tát độ—See Ten grounds. 
2) Bồ tát Địa Luận: A Sanskrit treatise by 
Asanga, one of the leading figures of the 
Indan Buddhist Yogacara tradiion. It 
outlines the path to buddhahood followed by 
the Bodhisattva and describes the practices 
pertaining to the path. It 1s the fifteenth 
section of his voluminous Levels of YogIc 
Practice (Yogacara-bhumi)—Bộ luận viết 
bằng chữ Bắc Phạn bởi ngài Vô Trước, một 
trong những nhân vật nổi bật của trường phái 
Du Già Ấn Độ. Bộ luận này phác họa con 
đường đi đến Phật quả của một vị Bồ Tát và 
diễn tả cách thực hành để đạt được con 
đường này trong chương I5 của bộ luận 
nhiều tập, bộ Du Già Địa Luận. 
3) Land of Bodhisattva. This 1s the Mahayana 
work of Asanga which describes the course 








of development of a bodhisattva. There are 
ten Bodhisattva-bhumi, grading the upward 
course of the Bodhisatva's spiritual 
development, which the 
realization of Buddhahood—Đây là tác phẩm 
đại thừa của Asanga mô tả sự tiến thân của 
một vị Bồ tát. Có mười Bồ Tát Địa, đi dần 
lên dòng tiến của sự phát triển tâm linh của 
vị Bồ Tát, mà đỉnh là sự thể chứng Phật tánh. 
**See Ten grounds. 
Bodhisattva for Buddhahood: Bồ Tát Tính— 
See Five natures (). 
Bodhisattva-Cakkhu (p): Bodhisattva-eye— 
Như Thị Nhãn—Pháp nhãn—See Bodhisattva- 
eye, and Five kinds of eyes or vision. 
Bodhisatfvas can support all by spiritual 
powers: Chư Bồ Tát có thể dùng thần lực gia trì 
tất cả—See Ten kinds of attainment of powers of 
the enlightened of enlightening beIngs. 
Bodhisattva with the Chain: Kim Cang Tỏa 
Bồ Tát See the 
Vajradhatu. 
Bodhisattva-conduct: Bồ Tát Hạnh—The way 
or discipline of a Bodhisattva, to benefit self and 
benefit others, to enliphten self and enlighten 
others, and at(tain complete enliphtenment— 
Phương cách hành đạo của một vị Bồ Tát, tự lợi 
lợi tha, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn— 
See Bodhisattva practice. 
Bodhisattvas of Contact: Xúc Kim Cang—See 
Five Bodhisattvas In the Diamond Realms. 
Bodhisatva cult: Tu hạnh Bồ Tát—See 
Bodhisattva practice. 
Bodhisattvas of Desire: Dục Kim Cang—See 
Five Bodhisattvas In the Diamond Realms. 
Bodhisatfva of the empyrean: Divine son of 
the bright starse—Minh Tinh Thiên Tử—Phổ 
Quang Thiên Tử (Hư không tạng Bồ Tát —See 
Deva from the three lights. 
Bodhisatfva-enlightenment in acfion: Attain 
Bodhi in its final stages—Tùy phần giác—Bồ Tát 
ở ngôi Thập Trụ, Thập Hành và Thập Hồi 
Hướng, từng phần được thủy giác—See Five 
staøes of bodhi. 
Bodhisattva-eye: Bodhisattva-Cakkhu (p)—Như 
Thị Nhãn—-Pháp nhãn—Bodhisatva truth— 


culminates  ïn 


Four Bodhisatvas In 


423 


ObJective eye—The Dharma Eye that penetrates 
all things, to see the truth that releases men from 
reincarnation—Mắt trí huệ của chư Bồ Tát hay 
pháp nhãn nhìn thấu suốt sự vật để cứu độ chúng 
sanh—See Five kinds of eyes or vision. 
Bodhisattva faith: Tín Vị của Bồ Tát —See Ten 
grades of Bodhisattva”s faith. 
Bodhisatva fears of causes, 
(common) people fear of results (effects): Bồ 
Tát Sợ Nhân, Chúng Sanh Sợ Quả—It is not only 
ordinary people cannot escape cause and effect, 
the Bodhisattvas avoid them. 
However, Bodhisattvas are enliphtening beings 


ordinary 


even cannot 
who have far-ranging vision. They know bad 
causes will surely end up in bad results. Thus, 
Bodhisattvas are afrald of bad consequences In 
the future, not only they avoid plantng evil- 
causes or evil karma ¡in the present, but they also 
dilipgently cultivate to gradually diminish thelr 
karmic obstructions; at the same time tO 
accumulate  their and merits, 
ulimately to attain Buddhahood. However, 
senfient beings complete constantly to gather 


VIrtues and 


evil-causes; therefore, they must suffer evil 
effect. When ending the effect of their actions, 
they are not remorseful or willing to repent. Not 
only do they blame Heaven and other people, but 
they confinue to create more evil karma 1m 
opposttion and retaliation. Therefore, enemies 
and vengeance will continue to exist forever in 
ths viclous cycle. Sincere Buddhists should 
always remember that by planting more good 
causes, we will surely reap øgood consequences In 
the future. In the contrary, Ifƒ we only see the 
present, and engage In Iimmoral practices by not 
planting good roots and accumulating merits and 
virftues, we will surely bear bad consequences, 
without any exception—Chẳng những phàm 
nhân không thể thoát khỏi nhân quả, mà ngay cả 
chư Bồ Tát cũng chẳng thể tránh được. Tuy 
nhiên, chư Bổ Tát là những chúng hữu tình giác 
ngộ nên các ngài có cái nhìn xa. Các ngài biết 
chắc gieo nhân xấu sẽ phải gặt quả xấu, không 
sao tránh được. Chính vì thế mà Bồ Tát sợ quả ác 
về sau, cho nên chẳng những tránh gieo ác nhân 
trong hiện tại, mà còn tinh tấn tu hành cho nghiệp 
chướng chóng tiêu trừ, đầy đủ công đức để cuối 
cùng đạt thành Phật quả. Còn chúng sanh vì vô 


minh che mờ tâm tánh nên tranh nhau gây tạo lấy 
ác nhân, vì thế mà phải bị nhận lấy ác quả. Trong 
khi chịu quả, lại không biết ăn năn sám hối, nên 
chẳắng những sanh tâm oán trách trời người, mà 
lại còn gây tạo thêm nhiều điều ác độc khác nữa 
để chống đối. Vì thế cho nên oan oan tương báo 
mãi không thôi. Phật tử thuần thành nên luôn 
nhớ rằng hễ trồng nhiều nhân tốt thì chắc chắn 
sau này mình sẽ có được quả tốt. Ngược lại, nếu 
chúng ta chỉ nhìn vào những việc trước mắt, làm 
những việc bất nhân bất nghĩa, không chịu vun 
trồng thiện căn, không chịu tích tụ công đức, thì 
chắc chắn sẽ gánh lấy hậu quả tệ hại, không có 
ngoại lệ. 

Bodhisattva-fearlessnesses: Bồ Tát Tứ Vô Úy. 

l1) Bodhisattva-fearlessness arises from powers 
of memory and ability to preach without fear: 
Tổng trì bất vong, thuyết pháp vô úy—Bồ 
Tát có khả năng nghe hiểu giáo pháp và ghi 
nhớ các nghĩa mà chẳng quên, nên thuyết 
pháp không hề e sợ trước đại chúng. 

2) Bodhisattva-fearlessness arises from powers 
of moral diagnosis and applicaton of the 
remedy: Tận tri pháp dược cập chúng sanh 
căn dục tâm tính thuyết pháp vô úy—Biết cả 
thế gian và xuất thế gian pháp, cũng như căn 
dục của chúng sanh nên Bồ tát chẳng sợ khi 
thuyết pháp ở giữa đại chúng. 

3) Bodhisattva-fearlessness arIses Írom pOWerS 
Of ratiocinaton: Thiện năng vấn đáp thuyết 
pháp vô úy——Khéo biết hỏi đáp thuyết pháp 
chẳng sợ. 

4) Bodhisattva-fearlessness arises from pOWers 
of solving doubts: Năng đoạn vật nghi thuyết 
pháp vô úy—Có khả năng dứt mối nghi ngờ 
cho chúng sanh nên thuyết pháp chẳng e sợ. 

Bodhisattva”s form of sifting: Bán Già Phu 

Tọa—A Bodhisattva”s form of sitting, one foot on 

the thigh of the other or vice versa (left foot over 

right thiph and right foot under left thiph, both 
knees touching mat, to facilitate the knees resting 
on the mat, it may be necessary fo use a thin 
suport cushion under the regular round one), 
different from the completely cross-legeed form 
of a Buddha (with ripht foot over left thigh and 
left foot over right thigh)—Kiểu ngồi bán già, 
kiểu ngôi của chư Bồ Tát, bàn chân nây để lên 
đùi chân kia, hay ngược lại (chân trái để bên trên 


424 


đùi phải và chân phải bên dưới đùi trái, hai đầu 
gối chạm chiếu dưới đất, để giúp hai đầu gối 
chạm đất dễ dàng chúng ta có thể đặt một cái gối 
mỏng bên dưới hai đầu gối), khác với kiểu ngồi 
kiết già của chư Phật (hai bàn chân để lên hai 
bắp đùi). 

Bodhisattva of Frapgrance and Light: Hương 
Quang Bồ Tát. 

Bodhisattva of Free Reflection: Quán Tự Tại 
Bồ Tát —Bodhisattva 
Avalokitesvara. 
Bodhisattva-garbha: Bồ Tạng —See Twenty 
five Bodhisatvas who protect all who call 
Amitabha. 

Bodhisattva of Great Conduct: Bồ Tát Đại 


Avalokitesvara—See 


Hạnh Phổ Hiền—Universal Worthy 
Bodhisattva—Samantabhadra Bodhisattva 


foremost In practice. Bodhisattva who personmIfles 
the transcendental practices and vows of the 
Buddhas, usually depicted seated on a six-tusked 
elephant (six paramitas). He 1s best known for his 
ten great vows which we recite every day In 
Daily reciing Sutra—Bồ Tát thực hiện hạnh 
nguyện siêu việt của chư Phật, thường cỡi voi sáu 
ngà tượng trưng cho lục Ba La Mật. Ngài nổi 
tiếng với mười hạnh nguyện mà chúng ta hằng trì 
tụng trong Kinh Nhật Tụng. 

Bodhisatfva of the Great Congregation: Đại 
Hải Chúng Bồ Tát—See Four saints (rewards) 
Œ@). 

Bodhisatva of Great Potenfiality: Đại 
Quyển Tu Lợi Bồ Tác—A  Bodhisattva, a 
protector of monasferies, depicted as shading his 
eyes with his hand and looking afar, said to have 
been a Warden of. the Coast under the emperor 
Asoka—Vị Bồ Tát hay một loại thần hộ pháp cho 
các tự viện, tay phải để trước trán che mắt trông 
xa, người ta nói ngài là vị thần trấn thủ bờ biển 
trong vương quốc của vua A Dục. 

Bodhisattvas who had accumulated roots of 
goodness along with Vairocana Buddha: 
Bodhisattvas In the Flower Adornment Sutra who 
had accumulated roots of goodness along with 
Vaiocana Buddha The Flower Adornment 
Sutra—Chapter I—The Wonderful Adornment of 
the Leaders of the Worlds)—Chư Bồ Tát trong 
Kính Hoa Nghiêm, những vị đã từng cùng tu tập 


thiện căn với Phật Tỳ Lô Giá Na trong thời quá 

khứ (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm I—Thế Chủ 

Diệu nghiêm). 

I1) Universally 
Hiển. 

2) Light of Supreme Lamp of Ủniversal Virtue: 
Phổ Đức Tối Thắng Đăng Quang Chiếu. 

3) Lion Banner of Universal Light: Phổ Quang 
Sư Tử Tràng. 

4_ Subtle Light of Flames of Ủniversal Jewels: 
Phổ Bảo Diệm Diệu Quang. 

53) Banner of Oceans of Qualities of Universal 
Sounds: Phổ Âm Công Đức Hải Tràng. 

6) Realm of Enlightenment of Radiance of 
Universal Knowledge: Phổ Trí Quang Chiếu 
Như Lai Cảnh. 

7) Banner of Flowers of Topknot of Universal 
Jewels: Phổ Bảo Kế Hoa Tràng. 

8) Pleasing Voice of Universal Awareness: Phổ 
Giác Duyệt Ý Thinh. 

9) Ligph( of Inexhaustible Virtue Of Universal 
Puriy: Phổ Thanh Tịnh Vô Tận Phước 


Good (Samanthabadra): Phổ 


Quang. 
10) Mark of Universal Light: Phổ Quang Minh 
Tướng. 


11) Great Brilliance of the Light of the Moon 
Reflected in the Ocean: Hải Nguyệt Quang 
Đại Minh. 

12) Undefiled Treasury of Light of Oceans of 
Cloudlike Sounds: Vân Âm Hải Quang Vô 
Cấu Tạng. 

13) Born of Wisdom and Adorned with Virtue: 
Công Đức Bảo kế Trí Sanh. 

14) Great Light of Sovereign Virtue: Công Đức 
Tự Tại Vương Đại Quang. 

15) Brave Lotus Topknot: Thiện Dũng Mãnh 
Liên Hoa Kế. 

16) Sun Banner Clouds of Universal Knowledge: 
Phổ Trí Vân Nhựt Tràng. 

17) Great Perseverng with Indestructble 
Courage: Đại Tinh Tấn Kim Cang Tê. 

18) Light Banner of Flagrant Flames: Hương 
Diệm Quang Tràng. 

19) Deep Beautiful Sound of Great Enlightened 
Virtue: Đại Minh Đức Thâm Mỹ Âm. 

20) Born of Wisdom with the Light of Great 
Virtue: Đại Phước Quang Trí Sanh. 


425 


Bodhisatvas who havc followed the 

Bodhisafva path for a long tỉme: 

Bodhisattvas who have attained the Tolerance of 

Non-Birth or Insipht into the non-origination of 

phenomena—Bậc tu Bồ Tát đạo đã lâu, đã chứng 

được Vô Sanh Pháp Nhẫn—See Two kinds of 

Bodhisattvas (B). 

Bodhisattva of Healing: Dược Vương Bồ Tát— 

See BhaIsaJyaraJja-samudgata. 

Bodhisattva-hood: 

(A) Bồ Tát địa—See Ten ørounds (A). 

(B) Bồ Tát cảnh—See Ten stages or objects in 
medifation. 

Bodhisattva with the Hook: Kim Cang câu Bồ 

Tát—See Four Bodhisattvas in the Vajradhatu. 

Bodhisattva ideal: Lý tưởng Bồ Tát. 

l) In Tibetan, Bodhisatva ¡is translated as 
“Heroic Being.” The heroic quality of the 
Bodhisatva 1s brouph(t out by the 
PraJjnaparamita: “Suppose a hero, endowed 
with great accomplishments, had gone out 
with his mother, father, sons, and daughters. 
By some set of circumstances, they would get 
into a huge wild forest. The foolish among 
them would be greatly frightened. The hero 
would, however, fearlessly say to them “Do 
not be afraid! I will speedily take you out of 
this great and terrible Jungle, and bring you to 
safety.` Since he Is fearless, vigorous, 
exceedingly tender, Compassionate, 
COurageous and resourceful, ¡it does not ocCur 
to him to take himself alone out of the Jungle, 
leaving his relatves behind. Against the 
Arhat, Mahayana Buddhism claimed that we 
must take the whole of the creation with us to 
enlightenment, that we cannot just abandon 
any beinss, as all beings are as near to us as 
our relatives are. What a man should do 1s to 
make no discriminatlon between himself and 
others, and to watt untl he had helped 
everybody ¡no Nirvana before loosing 
himself info it. The Mahayanisfs thus claimed 
that the Arhat had not aimed high enough. 
According to the Mahayana Buddhism, the 
1deal man, the aim of the Buddhist effort, was 
not the rather self-centered, cold and narrow- 
minded Arhat, but the all compassionate 


Bodhisattva, who abandoned the world, but 
not the beinøs In it. Wisdom had been taught 
as the hiphest quality for an Arhat, and 
compassion as a subsidiary virtue; but fo a 
Bodhisattva, compassion came to rank as 
equal with wisdom. While the wisdom of an 
Arhat had been fruiful in setting free in 
himself. What there was to be set free, It was 
rather sterile in ways and means of helping 
ordinary people. The Bodhisattva would be a 
man who does not only set himself free, but 
who 1s also skiful in devising means for 
bringing out and maturing the latent seeds of 
enliphtenment In others. According to the 
PraJna-paramita-sutra, the Buddha taughi: 
“Doers of what 1s hard are the Bodhisattvas, 
the great beings who have set out to win 
supreme enlightenment. They do not wish to 
atfain their own private Nirvana. On the 
confrary, they have survey the highly painful 
world of being, but they do not tremble at 
birth-and-death. They have set out for the 
benefit of the world, for the peace and 
happiness of the world. They have resolved, 
and yet desrous to win supreme 
enliphtenment, they do not tremble at birth 
and death. They have set out for the benefit 
of the world, for the ease of the world, out of 
pIy for the world. They have resolved: “We 
wIll become a shelter for the world, a refuge 
for all beings, the world”s place of rest, the 
final belief of all beings, 1slands of the world, 
lipghts of the world, leaders of the world, the 
worldˆs means of salvatlon—Trong ngôn ngữ 
Tây Tạng, danh từ Bồ Tát được dịch là 
“Đấng Trượng Phu.” Phẩm chất trượng phu 
của một vị Bồ Tát được nêu ra trong Kinh 
Bát Nhã Ba La Mật Đa như sau: “Giả sử có 
một đấng trượng phu với những thành tựu vĩ 
đại ra khỏi nhà với cha, mẹ, các con trai, và 
các con gái. Rồi gặp phải trạng huống đi lạc 
vào một cánh rừng hoang bao la. Người thiếu 
khôn ngoan trong nhóm họ sẽ hoảng sợ kinh 
khiếp. Nhưng người anh hùng nói với họ là 
đừng sợ hãi “Đừng sợ! Tôi sắp đưa các người 
ra khỏi cánh rừng hoang kinh khủng này một 
cách yên ổn.` Vì không sợ hãi, dũng mãnh, 
dịu dàng rất mực, bi mẫn, can trường và đây 





2) 


426 


sức mạnh, ý nghĩ tìm cách ra khỏi rừng một 
mình và bỏ lại những người thân không bao 
giờ có với vị ấy. Trái lại với A La Hán, Phật 
giáo Đại Thừa chủ trương rằng chúng ta phải 
mang tất cả chúng sanh để cùng đi với chúng 
ta trên đường giác ngộ, chúng ta không được 
bỏ rơi chúng sanh, vì tất cả chúng sanh cũng 
gần chúng ta như những người thân của 
chúng ta vậy. Cái mà một người nên làm là 
không nên phân biệt giữa mình và những 
người khác, và phải giúp đỡ cho người khác 
vào Niết Bàn trước khi tự mình đi vào trong 
đó. Như vậy Phật giáo Đại Thừa cho rằng A 
La Hán có mục đích chưa đủ cao. Theo Phật 
giáo Đại Thừa, một con người lý tưởng, mục 
đích nỗ lực của Phật tử không phải là trở 
thành một vị A La Hán tự kỷ, lạnh lùng với 
đầu óc hẹp hòi, mà phải là một vị Bồ Tát có 
lòng bi mẫn, vị từ bỏ trần tục, nhưng không 
bỏ rơi chúng sanh ở đó. Với vị A La Hán thì 
trí tuệ được dạy là đức tính cao cả nhất, và từ 
bi chỉ là đức tính phụ mà thôi; nhưng với một 
vị Bồ Tát, từ bi đã vươn lên ngang hàng với 
trí tuệ. Trong khi trí tuệ của một vị A La Hán 
mang lại thành quả giải thoát cho chính vị 
ấy, nhưng lại khô cằn trên phương diện và 
trong phương tiện giúp đỡ người khác. Bồ Tát 
là người không những tự giải thoát, nhưng 
còn khéo léo trong cách mang lại mầm mống 
tiềm ẩn của chủng tử Bồ Để nơi người khác 
nữa. Theo Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, Đức 
Phật dạy: “Người làm những việc khó làm là 
chư Bồ Tát, những đấng trượng phu đã đạt 
giác ngộ tối thượng. Chư vị không muốn đạt 
Niết Bàn. Ngược lại, chư vị lại chịu kinh qua 
những khổ đau vô vàn của trần thế mà không 
kinh sợ trước sanh tử. Chư vị lên đường vì lợi 
lạc và an vui của trần thế, vì thương xót trần 
thế. Chư vị thệ nguyện: “Chúng tôi quyết làm 
nơi an trú cho cả trần thế, nơi cho chúng sanh 
về nương, nơi an nghỉ cho trần gian, là niềm 
tin tối hậu của mọi người, là hải đảo, là ánh 
sáng, là người hướng dẫn, và là phương tiện 
cứu khổ chúng sanh. 

According to the Mahayana Buddhism, the 
ideal of the Bodhisattva was partly due to 
soclal pressure on the Order, but to a great 
extent it was inherent In the practice of the 


“Unlimited,` which had trained the monks 
not to discriminate between themselves and 
others. As we saw, Buddhism has at i(s 
disposal two methods by which 1t reduces the 
Ssense of separateness on the part of 
individuals. The one 1s the culture of the 
soclal emotions, or senfiments, such as 
loving-kindness (friendliness) and 
compassion. The other consisfs In acquiring 
the habit of regarding whatever one thinks, 
feels or does as an interplay of Impersonal 
forces, called “Dharmas,` weaning oneself 
slowly from such ideas as “Ï” or “mine” or 
“self” There is a logical contradiction 
between the method of wisdom, which sees 
no persons at all, but only Dharmas, and the 
method of the “Unlimited” which cultivates 
relalons to people as persons. The 
meditaton on Dharmas dissolves 
people, as well as oneself, into a 
conglomeration of  Impersonal and 
Instantaneous dharmas. lí reduces our 
manhood 1nto 5 heaps, or pieces, plus a label. 
lf there 1s nothing in the world except 
bundles of Dharmas, as cold and as 
Impersonal Ð as atoms, Instantaneously 
perishing all the time, there 1s nothing which 
friendliness and compassion could work on. 
One cannot wish well to a Dharma which 1s 
gone by the time one has come to wWIsh 1f 
well, nor can one pity a Dharma, say a “mind- 
object, or a “sipht-organ,” or a “sound- 
consciousness.` In those Buddhist circles 
where the method of Dharmas was practiced 
fO a greater extent than the “Unlimited,` 1t led 
to a certain dryness of mind, to aloofness, and 
to lack of human warmth. The true task of the 
Buddhst 1s to camry on with both 
confradictory methods at the same time. As 
the method of Dharmas leads to boundless 
expansion of the self, because one Identifies 
oneself with more and more living beings. As 
the method of wisdom explodes the idea that 
there are any persons at all in the world, so 
the method of the “Unlimited” Increases the 
awareness of the personal problems of more 
and more persons How then does the 
Mahayana resolve this contradiction? The 


other 


427 


Buddhist  philosophers differs from 
phiosophers bred ¡in the Aristotelean 
tradition in that they are not friphtened but 
deliphted by a contradiction. They deal with 
this, as with other contradictions, by merely 
Sfating it in an uncompromising form, and 
then they leave 1t at that. According to the 
Diamond Sutra: “Here, oh!' Subhutl A 
Bodhisattva should thínk thus “As many 
beings as there are In the universe of beinøs, 
be they beiIng egs-born, or from a womb, or 
moIsture-born, or miraculously born; be they 
with form, or without be they with 
perception, without perception, or with 
neither perception nor no-perception, as far 
as any conceivable universe of beings 1s 
conceived; all these should be led by me Into 
Nưrvana, Into that realm of Nrvana which 
leaves nothing behind. And yet, although 
innumerable beings have thus been led to 
Nrrvana, no being at all has been led to 
Nrrvana. And why? Tf in a Bodhisattva the 
perception of a “being” should take place, he 
would not be called an “enliphtenment-being'” 
or a Bodhisattva.—Theo Phật giáo Đại 
Thừa, lý tưởng Bồ Tát một phần do áp lực xã 
hội trên Giáo hội, nhưng phần lớn lý tưởng 
này liên kết với sự tu tập những “Vô Lượng” 
đã huấn luyện chư Tăng không được biện 
biệt mình với người khác. Như chúng ta đã 
thấy, Phật giáo có hai phương pháp nhằm 
giảm thiểu cảm thức chia ly nơi những cá 
nhân. Một là sự vun xới những cảm xúc xã 
hội, hay những tình cảm như từ và bi. Phương 
pháp kia bao gồm việc thủ đắc thói quen 
xem tất cả những điều người ta nghỉ, cảm 
hay làm như một hỗ tương tác dụng của 
những sức mạnh vô ngã, gọi là pháp, từ từ 
tháo gỡ những ý tưởng như “tôi hay “của tôi” 
hay “ngã.Có sự mâu thuẫn giữa phương 
pháp trí tuệ, tức là phương pháp không cần 
thấy đến người nào cả, nhưng chỉ biết có vạn 
pháp, và phương pháp của “Vô Lượng” (hay 
tứ vô lượng tâm-từ-bi-hỷ-xả), mục đích vun 
xới những liên đới với những người được xem 
như những cá nhân. Sự tu tập thiền định trên 
các pháp làm tiêu tan tha nhân cũng như tự 
ngã trong một hợp khối của những pháp vô 


ngã và nhất thời. Nó làm giảm thiểu nhân 
tính của chúng ta thành 5 nhóm, thêm vào đó 
một thứ nhãn hiệu. Nếu trên trần gian này 
chẳng có gì ngoài những bó Pháp, nguội 
lạnh, vô ngã như những nguyên tử thành hoại 
trong chớp mắt, không có cái gì là từ bi tác 
dụng lên cả. Người ta không thể ao ước điều 
tốt lành cho Pháp, cũng như người ta không 
thể thương xót một cái gọi là Pháp, gọi là 
“pháp giới” hay một; nhãn căn,” hay một “nhĩ 
thức giới.` Trong những đoàn thể Phật giáo 
nơi người ta tu tập phương pháp của các Pháp 
rộng rãi hơn những “Vô lượng tâm,` sẽ dẫn 
tới sự khô khan tâm trí nào đó, tới sự xa 
cách, và thiếu hơi ấm nhân loại. Nhiệm vụ 
của Phật tử là thi hành cả hai phương pháp 
mâu thuẫn một lượt. Cũng như phương pháp 
của các pháp dẫn tới sự mâu thuẫn vô biên 
của tự ngã, bởi vì tất cả đều trở nên trống 
rỗng vì nó, cũng thế phương pháp của các 
“vô lượng tâm" đưa tới sự trải rộng vô biên 
của tự ngã, bởi vì người ta ngày càng đồng 
hóa với chúng sanh. Cũng như phương pháp 
của trí tuệ chứng minh ý tưởng rằng không có 
bất cứ một cá nhân nào trên trần gian cả, 
cũng vậy phương pháp của “Vô Lượng" lại 
mở rộng ý thức về những vấn để cá nhân 
ngày càng liên quan tới nhiều người hơn nữa. 
Vậy Phật giáo Đại Thừa làm cách nào để 
giải quyết mối mâu thuẫn này? Những triết 
gia Phật giáo khác với những triết gia được 
nuôi dưỡng trong truyền thống Aristote ở chỗ 
họ không sợ, trái lại họ rất thích mâu thuẫn. 
Họ để cập tới mâu thuẫn này, hay những 
mâu thuẫn khác, bằng cách chỉ phát biểu nó 
trong một hình thức ương ngạnh và rồi họ để 
nó ở đó. Theo Kinh Kim Cang: “Này Tu Bồ 
Đề! Một vị Bồ Tát phải nghĩ rằng, 'Có bao 
nhiêu chúng sanh trong vũ trụ này, dầu họ 
thuộc loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh 
hay hóa sanh; dầu họ thuộc loài có sắc, hay 
không sắc; dầu họ thuộc loài có tri giác, hay 
không có tri giác, cho đến bất cứ chúng sanh 
nào trong vũ trụ mà mình có thể quan niệm 
được, tất cả đều phải được ta dẫn vào Niết 
Bàn, vào trong cảnh giới Niết Bàn không để 
lại chút dấu tích gì. Và mặc dù vô lượng 
chúng sanh đã được dẫn đến Niết Bàn như 


3) 


4) 


428 


vậy, không có một chúng sanh nào được dẫn 
tới Niết Bàn cả. Tại sao vậy? Nếu một vị Bồ 
Tát còn thấy có “chúng sanh,” Bồ tát đã 
không được gọi là người giác ngộ. 

A Bodhisattva 1s a being compounded of the 
two confradictory forces of wisdom and 
compassion. In his wisdom, he sees no 
persons; 1n his compassion he is resolved to 
save them. His abilify to combine these 
confradictory attitudes 1s the source of his 
øreatness, and of his abilifty to save himself 
and others—Một vị Bồ Tát là một tổng hợp 
của hai lực mâu thuẫn là trí tuệ và từ bi. 
Trong trí tuệ của ngài, ngài không thấy người 
nào; trong từ bi của ngài, ngài quả quyết cứu 
vớt tất cả . Khả năng phối hợp những thái độ 
mâu thuẫn này là nguồn gốc của sự vĩ đại, và 
của khả năng tự độ và độ tha của vị Bồ Tát. 
What a man should do 1s to make no 
discrimination between himself and others, 
and to wait until he had helped everybody 
1nto Nirvana before losing himself Into 1t. The 
Mahayanists thus claimed that the Arhat had 
not aimed high enough. The ideal man, the 
aim of the Buddhist effort, was, according to 
them, not the rather self-centered, cold and 
Arhat but the  all- 
compassionate Bodhisattva, who abandoned 
the world, but not the beings 1n It. Whereas in 
Theravada tradition, wisdom had been taught 
as the highest and compassion as a 
subsidiary virtue; in Mahayana, compassion 
now came to rank as equal with wisdom. 
While the wisdom of the Arhat had been 
fruifful in setting free In himself what there 
was to be set free, It was rather sterile In 
ways and means of helping ordinary people. 
In Mahayana Buddhism, the Bodhisattva 
would be a man who does not only set 
himself free, but who ¡1s also skilful in 
devising means for bringing out and maturing 
the latent seeds of enlightenment 1n others. 
According to the Prajnaparamia Suữa, 
“Doers of what ¡1s hard are the Bodhisattvas, 
the great beings who have set out to win 
supreme enliehtenment, but they do not wIsh 
fO attain their own private Nirvana. On the 
confrary, they have surveyed the highly 


narrow-minded 


pamful world of being, and yet, desirous to 
win supreme enliphtenment, they do not 
tremble at birth-and-death. They have set out 
for the benefit of the world, for the ease of 
the world, out of pity for the world. They 
have resolved: “We will become a shelter for 
the world, a refuge for the world, the world”s 
place of rest, the final relief of the world, 
1slands of the world, leaders of the world, the 
world`s means of salvation.`”—Điều mà con 
người phải làm là không nên phân biệt giữa 
mình và những người khác và phải đợi cho 
đến khi mọi người đều được giúp đỡ trước 
khi nhập diệt. Vậy thì Đại Thừa cho rằng một 
vị A La Hán nhắm mục đích chưa đủ cao. 
Theo họ, mục đích nỗ lực của Phật giáo, con 
người lý tưởng không phải là con người vị kỷ, 
lạnh lùng với đầu óc hẹp hòi của một vị A La 
Hán, mà phải là một vị Bồ Tát với lòng từ bi 
bao la, người đã từ bỏ trần gian, nhưng không 
bỏ rơi chúng sanh ở đó. Trong khi trí tuệ 
được giảng dạy là cao tuyệt, và từ bi là đức 
tính phụ thuộc; thì trong Phật giáo Đại Thừa, 
từ bi bây giờ được đưa lên ngang hàng với trí 
tuệ. Trong khi trí tuệ của A La Hán là thành 
quả trong việc tự mình giải thoát cái phải 
giải thoát, thì nó có vẻ khô cằn trong những 
đường hướng liên quan đến việc giúp đỡ mọi 
người. Trong Phật giáo Đại Thừa, Bồ Tát 
không những là người tự mình giải thoát, mà 
còn khéo léo tìm cách tạo và làm nẩy mầm 
Bồ Đề nơi người khác nữa. Theo Kinh Bát 
Nhã Ba La Mật Đa: “Những người làm 
những việc khó khăn là chư Bồ Tát, những 
chúng sanh vĩ đại đã đạt được giác ngộ tối 
thượng, nhưng họ không muốn đạt đến Niết 
Bàn cho riêng mình. Trái lại, các ngài đã trải 
qua làm chúng sanh của trần gian đầy thống 
khổ, và tuy vậy, vẫn khao khát đạt được giác 
ngộ tối thượng, các vị không run sợ trước 
sanh tử. Vì thương xót trần gian mà các vị lên 
đường vì lợi ích và hạnh phúc của trần thế. 
Chư vị quyết định chúng tôi muốn trở thành 
một nơi an trú cho trần gian, một nơi về 
nương cho trần gian, một nghỉ ngơi cho trần 
gian, sự êm ấm cuối cùng của trần gian, hải 
đảo của trần gian, người hướng đạo cho trần 


5) 


429 


gian, và những phương tiện giải thoát cho 
trần gian.” 

The ideal of the Bodhisattva was partly due 
fo social pressure on the Sangha Order, but to 
a greaf exfent It was Inherent In the practice 
of the unlimited, which had trained the monks 
not to discriminate between themselves and 
others. As we saw, Buddhism has at i(s 
disposal two methods by which 1t reduces the 
Ssense of separateness on the part of 
individuals. The one 1s the culture of the 
soclal emotions, or senfiments, such as 
and compassion. The other 
COnsists In acquiring the habit of regarding 
whatever one thinks, feels or does as an 
inerplay of ¡impersonal forces, called 
Dharma, weaning oneself slowly from such 
1deas as “Ï” or “mine” or “self. There 1s a 
logical contradiction between the method of 
wisdom , which sees no person at all, but only 
Dharmas, and the method of the Unlimited 
which cultivates relatons to people as 
The mediaton on 


friendliness 


p©€rsons. Dharmas 
dissolves other people, as well as oneself, 
ino a conglomeration of impersonal and 
1nstanfaneous 
manhood I1nfo five heaps, or pIeces, plus a 
label. If there 1s nothing in the world except 
bundles of Dharmas, as cold and as 
Impersonal  as Instantaneously 
perishing all the time, there 1s nothing which 
friendliness and compassion could work on. 
One cannot wish well to a Dharma which 1s 
gone by the time one has come to wIsh 1f 
well, nor can one pity a Dharma, say a “mind- 
object, or a “sipht-organ,” or a “sound- 
consciousness.` In those Buddhist traditions 
where the method of Dharmas was practiced 
fO a greater extent than the Unlimited, ¡t led 
to a certain dryness of mind, to aloofness, and 
to lack of human warmth. The true task of a 
Buddhst 1s to camry on with both 
confradictory methods at the same time. As 
the method of Dharmas leads to boundless 
confraction of the self because everything 1s 
emptied out of it, so the method of Ủnlimited 
leads to a boundless expansion of the self 
because one identifles oneself with more and 


dharmas. lIt reduces our 


atoms. 


more living beings. As the method of wisdom 
explodes the idea that there are any persons 
at all in the world, so the method of the 
Unlimited ¡ncreases the awareness of the 
personal  problems 
persons—Lý tưởng của Bồ Tát một phần do 
áp lực của xã hội trên Tăng đoàn, nhưng trên 
bình diện rộng lớn nó liên kết với sự tu tập 
những thứ vô lượng đã được dùng để giáo 
huấn chư Tăng, không được phân biệt giữa 
mình và người. Như chúng ta đã thấy, Phật 
giáo có hai phương pháp để giảm thiểu cảm 
giác chia ly trên con người. Một là gieo trồng 
vun xới những cảm xúc xã hội hay những 
tình cảm như từ và bi. Phương pháp kia bao 
gồm việc thủ đắc tất cả những điều mà người 
ta nghĩ, cảm xúc hay làm như một tác dụng 
hỗ tương của những sức mạnh vô ngã, gọi là 
chư Pháp, tự tháo gỡ một cách chậm rãi 
những ý tưởng như “Tôi” hay “Cái của tôi” 
hay “Ngã.” Có sự mâu thuẫn luận lý giữa 
phương pháp trí tuệ, là phương pháp không 
cần biết gì tới người khác, mà chỉ cần biết tới 
chư Pháp, và phương pháp của những thứ vô 
lượng, mục đích là vun xới sự liên đới giữa 
con người với con người. Sự thiển định trên 
các pháp làm tiêu tan những người khác 
cũng như tự ngã trong một hợp khối những 
pháp vô ngã và nhất thời. Nó làm giảm thiểu 
nhân tính của chúng ta vào năm nhóm, hay 5 
loại, thêm vào đó là một cái nhãn hiệu. Nếu 
trên trần gian không có gì ngoài những bó 
pháp nguội lạnh và vô ngã như những 
nguyên tử, thành hoại trong chớp mắt, cũng 
sẽ không có gì để cho từ và bi tác dụng lên. 
Người ta không thể ao ước điều tốt hay 
thương xót một Pháp, một pháp giới, hay một 
nhãn căn, hay một nhĩ thức giới. Trong những 
truyền thống Phật giáo đó nơi mà phương 
pháp của các pháp được thực hành một cách 
rộng rãi hơn những Vô lượng Tâm, nó đã dẫn 
tới một sự khô khan tâm trí, tới sự xa cách, 
và thiếu hơi ấm của tình người. Nhiệm vụ 
của một Phật tử chơn thuần là phải tu tập cả 
hai phương pháp mâu thuẫn cùng một lượt. 
Cũng như phương pháp của các Pháp dẫn 
đến sự mâu thuẫn vô biên của tự ngã, bởi vì 


of more and more 


tất cả đều trở nên trống rỗng vì nó, vì thế mà 


430 


phương pháp của các vô lượng đưa tới sự trải 
rộng vô biên của tự ngã, bởi vì người ta càng 
ngày càng đồng hóa với chúng sanh. Cũng 
như phương pháp của trí tuệ đã cho nổ ra tư 
tưởng rằng không có một cá nhân nào trên 
trần gian này cả, cũng vậy phương pháp của 
vô lượng làm tăng về ý thức về những vấn để 
cá nhân càng ngày càng liên quan đến nhiều 
người. 
Bodhisattva?s immortal body: Kim thân bất 
hoại Bồ Tát—See Two kinds of Bodhisattva”s 
body. 
Bodhisattva with Infinite Power: Vô Lượng 
Lực Bồ Tát. 
Bodhisattva-knowledge: Đạo chủng trí— 
Bodhisattva-knowledge of all things In thelr 
proper discrimination—Trí của hàng Bồ Tát với 
sự biện biệt chánh đáng (ha bổ nhị kiến hữu 
vô)—See Three kinds of wisdom (A). 
Bodhisattva”s all-knowledge is definite and 
firm: Bồ Tát được quyết định an trụ nơi nhất 
thiết tr—See Ten characters of Bodhicitta. 
Bodhisattva Ksitigarbha: Bồ Tát Địa Tạng— 
A Bodhisattva with a famous vow: “Tf I don”t go 
to hell to endure 1n order to save living beings 
from pain and bitterness, who will??—Vị Bồ Tát 
với lời nguyện trứ danh: “Nếu ta không vào địa 
ngục cứu độ chúng sanh đang chịu khổ thì ai 
vào?”—See Ksitigarbha. 
Bodhisatfvas on the left of Sakyamuni: 
Những vị Bồ tát thường đứng bên trái Đức Phật 
Thích Ca Mâu NiI—Five Bodhisattvas sometIimes 
placed on the left of Sakyamunl, Indicative of five 
forms of wisdom—Ngũ Đảnh Luân Vương hay 
năm vị Bồ Tát thường đứng bên trái của Phật 
Thích Ca, tượng trưng cho năm trí trệ—See FIive 
Bodhisattvas who sometimes stand on the left of 
Sakyamuni, Indicative of five forms of wisdom. 
Bodhisattva love: Religious love—Pháp ái— 
Springing from the vow to save all creatures. 
Bodhisattvas of Love: Ái Kim Cang—See Five 
Bodhisattvas 1n the Diamond Realms. 
Bodhisattva Mahasattva: Đại Bồ tát —Great 
Bodhisattva or Great Enlightened Being—Bồ Đề 
Tát Đỏa Bà Gia Ma Ha Tát Đỏa Bà Gia. 
1) A Bodhisattva who has reached the advanced 
stages of enlightenment—Vị Bồ Tát đã đạt 


đến những địa cuối cùng để đi đến quả vị 
giác ngộ. 

2) A sentilent being whose Bodhi-Mind 1s fully 
developed, in whom compassion and wisdom 
are operating In tandem to benefit both self 
and others—Một chúng hữu tình có tâm Bồ 
Đề thành tựu, trong đó hai tâm đại bi và trí 
tuệ hoạt động song hành để tự lợi lợi tha. 

3) Great Bodhisattva: Bồ Tát Đại Sĩ—Những 
Bổ Tát lớn như Văn Thù, Quán Âm, Phổ 
Hiền Thế Chí —Bodhisattva-Mahasattva 
(skÙ—A Great Bodhisattva (ManJusri, Kuan 
Shi Yin, Samantabhadra,Mahasthama-prapta, 
etc). 

4)_ Perfect Bodhisattva: Bồ Tát Ma Ha Tát—Bồ 
Đề Tát Đỏa Ma Ha Tát Đỏa—Đại Chúng 
Sanh—Bodhisattva Mahasattva 1s the perfect 
Bodhisattva, greater than any other being 
except a Buddha—Giác Hữu Tình (dịch mới) 
hay những Bồ Tát Địa Thượng, cao hơn tất 
cả chúng sanh, ngoại trừ Phật. 

Bodhisattva Mahasthamaprapta: Quán tưởng 

thấy hình Phật A Di Đà và chư Bồ Tát Quán Âm, 

và Bồ Tát Đại Thế Chí—See Sixteen kinds of 
contemplation in the Pure Land. 

Bodhisattva?s mortal body: Nhục thân Bồ 

Tát Thân sống chết của Bồ Tát —See Two 

kinds of Bodhisattva”s body. 

Bodhisattva-naturc: 

Bồ Tát Tính. 

Bodhisatfvas not aftained the Tolerance of 

Non-Birth: Bậc chưa chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn 

và hàng phàm phu mới phát tâm Bồ Tát— 

Bodhisattvas who have not attained the Tolerance 

of Non-Birth, as well as ordinary people who 

have just developed the Bodhi Mind—Tf these 

Bodhisattvas aspIre to perfect that Tolerance and 

enter the evil life of the Triple Realm to save 

sentient beings, they should always remain close 
to the Buddhas and Good Advisors. The 

Perfecion of Wisdom Treatise sfates: “Ít 1s 

unwise for human beings who are still bound by 

all kinds of afflictions, even If they possess a 

øreat compassionate Mind, to seek a premature 

rebrrth In this evil realm to rescue sentient beinss. 

Why 1s this so? It 1s because this evil, defiled 

world, afflictions are powerful and widespread. 








Bodhisattva-character—— 


431 


Those who lack the power of Tolerance of Non- 
Bíth are bound to be swayed by external 
circumstances. They then become sÌaves to form 
and sound, fame and fortune, with the resulting 
karma of greed, anger and delusion. Once this 
OCcurs, they cannot even save themselves, how 
can they save others?” If, for example, they are 
born in the human realm, In this evil environment 
full of non-believers and externalists, It 1s difficult 
fo encounter genuine sages. Therefore, 1t Is not 
easy fo hear the Buddha Dharma nor achieve the 
goals of the sages. Of those who planted the 
seeds of generosity, morality and blessings in 
previous lives and are thus now enjoying pOWer 
and fame, how many are not infatuated with a life 
of wealth and honor, allowing In endless øreed 
and Iust? Therefore, they are 
counselled by enliphtened teachers, they do not 
believe them nor act accordingly. Moreover, to 
satIsfy their passions, they take advantage of theIr 
existing power and ¡influence, creating a gøreat 
deal of bad karma. Thus, when their present life 
comes to an end, they descend upon the three evil 
paths for countless eons. After that, they are 
reborn as humans of low social and economic 
satus. If they do not then meet good spiritual 
advisors, they will continue to be deluded , 
creating more bad karma and descending once 
again Into the lower more realms. From time 
1mmemorial, sentient beings caupht In the cycles 
of Birth and Death have been ¡n this predicament. 
The Vimalakiri Sutra also states: “IÝ you cannot 
even cure your own ilÏness, how can you cure the 
1llnesses of others?” The Perfection of Wisdom 


even when 


Treatise further states: “lake the case of two 
persons, each of whom watches a relative 
drowning in the river. The first person, acting on 
1mpulse, hastily jumps into the water. However, 
because he lacks capabiliies and the necessary 
means, in the end, both of them drown.” Thus 
newly aspiring Bodhisattvas are like the first 
individual, who stilI lacks the power of Tolerance 
of Non-Birth and cannot save sentient beings. The 
Perfection of Wisdom Treatise further teaches: 
“This is not unlike a young child he should not 
leave his mother, lest he fall Into a well, drown In 
the river or die of sfarvation; or a young bird 
whose winøs are not fully developed. It must bide 


1fs time, hopping from branch to branch, until it 
can fly afar, leisurely and unimpeded. In the 
same manner, ordinary people who lack the 
Tolerance of Non-Birth should limit themselves 
to Buddha Recitation, to achieve one-pointedness 
of Mind. Once that goal 1s reached, at the time of 
death, they will certainly be reborn In the Pure 
Land. Having Buddha and 
reached the Tolerance of Non-Birth, they can 
s(eer the boat of that Tolerance Into the sea of 
Birth and Death, to ferry sentient beings across 
and accomplish countless Buddha deeds at 
will”—Những vị nây cần phải thường không rời 
Phật mới có cơ thành tựu được nhẫn lực và có thể 
ở trong ba cõi, vào nơi đời ác để cứu độ chúng 
sanh. Cho nên Đại trí Độ Luận nói: “Hạng phàm 
phu còn đủ mọi sự ràng buộc, dù có lòng đại bị, 
nhưng vội muốn sanh trong đời ác để cứu độ 
chúng hữu tình khổ não, đó là điều không hợp lý. 
Tại sao thế? Vì trong cõi đời ác trược, nghiệp 
phiền não mạnh mẽ. Khi ấy mình đã không có 
nhẫn lực, tức tâm sẽ tùy cảnh mà chuyển, rồi bị 
sắc, thanh, danh, lợi trói buộc, sanh ra đủ nghiệp 
tham, sân, si. Chừng đó tự cứu đã không xong, 
nói chi là cứu độ chúng sanh? Giả sử được sanh 
trong cõi người thì cảnh xấu ác, kẻ tà ngoại dẫy 
đầy, nguời chánh chơn khó gặp, cho nên Phật 
pháp không dễ gì được nghe, Thánh đạo không 
dễ gì chứng được. Nếu là người do nhân bố thí, trì 
giới hay tu phước mà được làm bậc quyển quý, 
mấy ai không mê đắm cảnh giàu sang, buông 
lung trong trường dục lạc? Lúc đó dù có bậc thiện 
tri thức khuyên bảo, họ cũng không chịu tin làm 
theo, lại vì muốn thỏa mãn lòng tham dục của 
mình, nương quyển cậy thế sẵn có, gây ra thêm 
nhiều tội nghiệp. Đến khi chết rồi, bị đọa vào 
tam đồ trải qua vô lượng kiếp, khi khỏi tam đồ 
dầu có sanh được làm người cũng phải thọ thân 
bần tiện; nếu không gặp thiện tri thức lại mê lầm 
gây thêm tội ác thì lại bị đọa nữa. Từ trước đến 
nay chúng sanh luân hồi đều ở trong tình trạng 
ấy. Vì thế mà Kinh Duy Ma nói: “Chính bịnh của 
mình còn không tự cứu được, đầu có thể cứu được 
bịnh cho kẻ khác.” Luận Đại Trí Độ cũng nói: 
“Ví như hai người, mỗi kẻ đều có thân nhân bị 
nước lôi cuốn, một người tánh gấp nhảy ngay 
xuống nước để cứu vớt, nhưng vì thiếu khả năng 
và phương tiện nên cả hai đều bị đắm chìm.” Bậc 


seen Amitabha 


432 


Bồ Tát mới phát tâm vì chưa đủ nhẫn lực nên 
chẳắng những không cứu được chúng sanh, mà còn 
hại đến chính bản thân mình. Thế nên Đại Trí Độ 
Luận dạy tiếp: “Bồ Tát sơ tâm như trẻ thơ không 
nên rời mẹ, nếu rời mẹ thì hoặc rơi vào hầm 
giếng, té xuống sông đầm, hoặc đói khát mà 
chết. Lại như chim non chưa đủ lông cánh, chỉ có 
thể nhảy chuyển theo cành cây; đợi chừng nào 
lông cánh đây đủ, mới có thể bay xa, thong thả 
vô ngại. Phàm phu không nhẫn lực; chỉ nên 
chuyên niệm Phật A Di Đà cho được nhất tâm, 
đợi khi tịnh nghiệp thành tựu, lúc lâm chung sẽ 
được Phật tiếp dẫn vãng sanh, quyết định không 
nghi. Khi thấy Đức Phật A Di Đà và chứng quả 
Vô Sanh rồi, chừng ấy sẽ cỡi thuyển Pháp Nhẫn 
vào biển luân hồi cứu vớt chúng sanh, mặc ý làm 
vô biên Phật sự” 

Bodhisattva Never despite: Phẩm Thường Bất 
Khinh Bồ Tát—See Twenty-eight chapters ¡n the 
Lotus Sutra. 

Bodhisattva of Ocean-Wide Assembly: Bồ 
Tát Thanh Tịnh Đại Hải chúng. 

Bodhisatfvas and ordinary people: The key 
word which occurs on almost each page of the 
Mahayana writings 1s the word “Bodhisattva”. 
What then 1s the first of all a Bodhisattva? A 
Buddha is one who 1s enlightened. A Bodhisattva 
1s literally an Enlightening being. He ¡1s a Buddha- 
to-be, one who wishes to become a Buddha, that 
1s f{O say, an Enlightened One. So far for the 
lieral meaning. It would be a mistake to assume 
that the concepton of a Bodhisatva was a 
creation of the Mahayana. For all Buddhists each 
Buddha had been, for a long period before his 
enlightenment, a Bodhisattva. The Sarvastivadins, 
in particular, had given much thought to the 
career of a Bodhisattva. The Abhidharmakosa 
øIves a fine description of the mentality of a 
Bodhisattva: “But why do the Bodhisattvas, once 
they had taken the vow to obtain the supreme 
enlightenment, take such a long time to obtain 1t? 
Because the supreme enlightenment 1s  very 
difficult to obfain: one needs a vast accumulation 
of knowledge and merit, Iinnumerable heroic 
deeds In the course of three immeasurable kalpas. 
One could understand that the Bodhisattva seeks 
for this enliphtenment, which 1s so difficult to 
obfain, 1f this enlightenment were his only means 


Of arriving at deliverance. But this 1s not the case. 
Why then do they undertake such Infinite labor? 
For the good of others, because they want to 
become capable of pulling others out of this great 
flood of suffering. But what personal benefit do 
they find in the benefit of others? The benefit of 
others 1s their own benefit, because they desire 1t. 
Who could believe that? It 1s true that men devoid 
of piy and who think only of themselves, find 1t 
hard to believe In the altruism of the Bodhisattva. 
But compassionate men do so easily. Do we not 
see that certain people, confirmed in the absence 
of pity, find pleasure In the suffering of others, 
even when 1t 1s not useful to them? As well one 
must admit that the Bodhisattvas, confirmed in 
pIty, find pleasure In doïng good to others without 
any egoistic preoccupation. Do we not see that 
certain people, Ignorant of the true nature of the 
conditioned Dharmas which constitute 
called “SeIf,” attach themselves to these Dharmas 
by force of habit, however, completely these 
Dharmas may be devoid of personality, and suffer 
a thousand pains because of this attachment? 
Likewise, one must admit that the Bodhisattvas, 
by the force of habit, detach themselves from the 
Dharmas which constitute their so-called “Self,” 
do no longer consider these Dharmas as “Ï” or 
“mine,` ørowing 1n pifying solicitude for others, 
and are ready to suffer a thousand pains for this 
solicitude.”—Chữ chủ yếu luôn xuất hiện trong 
kinh điển Đại Thừa là “Bồ Tát”. Vậy thì trước 
tiên một vị Bồ Tát là gì? Vị Phật là một đấng 
giác ngộ. Bồ Tát có nghĩa là “Hữu Tình Giác” 
hay chúng sanh giác ngộ. Ngài là một vị Phật sẽ 
thành, một người mong ước trở thành Phật, nghĩa 
là một người đã giác ngộ. Đó là nghĩa đen. Sẽ sai 
lầm khi cho rằng Khái niệm Bồ Tát là sự sáng 
tạo của riêng Đại Thừa. Đối với tất cả Phật tử, 
mỗi vị Phật đã từng là một vị Bồ Tát trong một 
thời gian dài trước khi giác ngộ. Đặc biệt nhất là 
trường phái Nhất Thiết Hữu Bộ đã cho ra rất 
nhiều ý tưởng về hành nghiệp của một vị Bồ Tát. 
A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận cho một hình ảnh rất 
đẹp về một vị Bồ Tát: “Nhưng tại sao chư Bồ 
Tát, một khi phát nguyện đạt Giác Ngộ Tối 
Thượng lại trải qua một thời gian quá dài như 
vậy? Bởi vì sự giác ngộ tối thượng rất khó đạt tới; 
phải thu lượm rất nhiều trí tuệ và công đức, và 


theIr so- 


433 


phải làm một đấng trượng phu với nghĩa cử anh 
hùng vô lượng trong suốt 3 a tăng kỳ kiếp. Người 
ta có thể hiểu rằng Bồ Tát tìm kiếm sự giác ngộ 
này thật vô cùng khó khăn, nếu sự giác ngộ này 
là phương tiện duy nhất để đưa đến giải thoát. 
Nhưng không phải như vậy. Vậy thì tại sao chư vị 
lại đẩm nhận một trọng trách như thế? Vì lợi ích 
cho tha nhân; vì chư vị muốn cứu vớt chúng sanh 
thoát khỏi đại dương đau khổ này. Nhưng đâu là 
lợi ích cá nhân các ngài tìm thấy trong lợi ích của 
chúng sanh? Lợi ích của chúng sanh chính là lợi 
ích của chư vị bởi vì các ngài muốn như vậy. Ai 
có thể tin được điều đó? Quả thực đối với những 
ai khô cạn tình thương, chỉ nghĩ đến mình, sẽ thấy 
khó tin được lòng vị tha của một vị Bồ tát. Nhưng 
những ai có từ tâm sẽ hiểu nó một cách dễ dàng. 
Chúng ta chẳng thấy sao một số người không có 
lòng từ bi, cảm thấy thích thú trước những khổ 
đau của người khác, dầu cho những đau khổ ấy 
không có lợi ích gì cho họ? Cũng như vậy, người 
ta phải thừa nhận rằng chư Bồ Tát với lòng từ bi 
bao la, cảm thấy vui sướng khi làm việc thiện 
được cho người khác không chút lo âu vị kỷ. 
Chúng ta chẳng thấy sao những kẻ không thấy 
được bản chất đích thực của các pháp hữu vi xây 
dựng từ cái gọi là “Ngã,” trói buộc vào những 
pháp này vì thói quen, đến nỗi bị các pháp này 
cướp mất đi nhân tính, nên phải khổ đau vô vàn 
vì sự trói buộc này? Cũng thế người ta phải chấp 
nhận rằng chư Bổ Tát, vì thói quen, tháo gỡ 
những Pháp kiến tạo cái gọi là “Ngã,” ngừng coi 
những pháp này như “ta” hay “của ta” lớn mạnh 
trong sự ân cần từ bi đối với người khác, và sẵn 
sàng chịu vô vàn khổ đau vì sự ân cần này. 

Bodhisattva path: Bồ Tát Đạo— The way or 

discipline of the bodhisattva. 

l1) To benefit self and benefit others, leading to 
Buddhahood: Tự lợi, lợi tha, giác hạnh viên 
mãn. 

2) Above to seek bodhi, below to transform all 
beings: Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng 
sanh. 

Bodhisattva practice: Hạnh BồỔ Tát— 

Bodhisattva practice (Bodhisattva's practising) 

according to the tradtion of Northern 

Buddhism—Bồ Tát Hạnh theo truyền thống Phật 

Giáo Đại Thừa (một vị Bồ Tát muốn thực hành 

Bồ Tát Hạnh phải trước hết phát tâm Bồ Đề, đối 


với chúng hữu tình phải có đầy đủ tâm từ bi hỷ xả 

không ngần mé. Ngoài ra, Bồ Tát phải luôn thực 

hành hành nguyện độ tha với lục Ba La Mật. 

Cuối cùng vị ấy phải lấy Tứ Nhiếp Pháp trong 

công việc hoằng hóa của mình)—See Ten 

Bodhisattva practices. 

Bodhisatfva precepts: Bodhisattva-sila (skÙ— 

Bồ tát giới. 

() The commandments for Bodhisattvas. The 
commandmenfs Or prohibitions for 
bodhisatvas and monks, ¡ncluding 
pimary and 48 secondary precepts—GIới 
cho chư Bồ Tát, gồm mười giới trọng và 48 
giới khinh—See Six paramitas, Ten Major 
Precepts, and Forty-eight Secondary Precepts 
which the Buddha taupht all bodhisattvas in 
the Brahma-Net Sutra. 

(II The precepts of a Mahayana Bodhisattva. 
There are ten major and 48 minor. Any 
people can take the Bodhisattva ordination. 
Thịs 1s does not only with the determination 
to be free from cyclic existence, but also with 
the mofivation of attaining enlightenment in 
order to benefit all beings. The Bodhisattva 
vows work particularly to subdue the selfish 
attitude. They deal not only with our physical 
and verbal actions, but also with our thoughts 
and attitudes. Thus, they”re more difficult to 
keep than the vows for Individual liberation. 
The Bodhisattva ordination 1s found only in 
the Mahayana traditions. It may be taken by 
lay people, monks, and nuns. Although the 
essence ¡1s the same, the enumeration of the 
precepts varies In the Tibetan and Chinese 
versions. When taking these precepfs, we 
determine to keep them unti attaiming 
enliphtenment. To take Bodhisattva vows 1s 
entirely voluntary. To take them, we must 
first understand the advantages of living 
ethically. There are Iinnumerable benefits, 
but they may be subsumed by saying that 
living ethically leads us to libaration and 
enliphtenment and enables us to make our 
lives useful for others. Some people hesifate 
to take Bodhisattva precepts because they 
feel they can't keep them purely. But we 
shouldn”t expect ourselves to be perfect from 
the oufset. If we could protect our precepfs 


ten 


434 


without one blemish, we needn't take them, 
because we'd already be an arhat or a 
Buddha. Devout Buddhists should always 
remember that precepts are taken because 
we can”t keep them perfectly. But through 
trying fo, our actions, speech and attitudes 
will Improve. On the contrary, we should not 
take precepts If we feel we are not ready or 
incapable of maintaining them. To keep our 
precepts, we need to be very consclentIOus 
and mindful. Should we transgress them, we 
can employ the four opponent pOW©rs: regret, 
refuse with the altruistic 1ntention, remedial 
action and the determination not to repeat the 
negafive acfion... to purify the imprints left 
on our mindstreams. To devout Buddhists, 
precepts should be regarded as the ornaments 
of a sincere practitioner—Giới luật của Bồ 
Tát Đại Thừa. Có mười giới trọng và bốn 
mươi tám giới khinh. Bất cứ ai cũng có thể 
thọ giới Bồ Tát vì thọ giới Bồ Tát không chỉ 
với quyết tâm thoát vòng luân hồi sanh tử, 
mà còn quyết tâm theo theo ý hướng đạt 
được quả vị Bồ Đề nhằm làm lợi lạc cho tất 
cả chúng sanh. Bồ Tát giới có tác dụng chế 
ngự tâm thái ích kỷ. Bổ Tát giới không chỉ 
điều chỉnh những hành động về thân hay 
khẩu, mà còn tác động tới tư tưởng và tâm 
thái nữa. Như vậy Bồ Tát giới khó hành trì 
hơn các giới phẩm nhằm giải thoát cho cá 
nhân khác. Bồ Tát giới chỉ có trong các xứ 
theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa mà 
thôi. Cư sĩ, Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni đều có 
thể thọ Bồ Tát giới. Mặc dầu bản chất của 
giới phẩm Bồ Tát giới giống nhau nhưng số 
giới điều khác nhau giữa Phật giáo Trung 
Hoa và Tây Tạng. Khi đã thọ lãnh những 
giới phẩm này, chúng ta phải có quyết tâm tu 
tập cho đến khi nào thành đạt chánh quả. 
Việc thọ lãnh giới luật Bồ Tát là việc hoàn 
toàn tự nguyện. Để thọ giới chúng ta phải 
thông hiểu những lợi lạc của một đời sống có 
đạo đức. Có rất nhiều điều lợi lạc nhưng có 
thể nói tóm tắt là đời sống đạo đức đưa 
chúng ta đến giải thoát, giác ngộ và khiến 
cho chúng ta có thể làm lợi ích cho người 
khác. Một số người chần chừ trong việc thọ 
giới vì họ cảm thấy khó lòng mà giữ giới luật 


một cách hoàn toàn. Chúng ta không nên 
mong mỏi rằng chúng ta sẽ giữ tròn giới luật 
ngay từ phút đầu. Nếu có thể giữ gìn những 
giới luật một cách hoàn hảo thì chúng ta đâu 
cần phải thọ giới làm gì vì chúng ta đã là một 
vị A La Hán hay một vị Phật rồi còn gì. Phật 
tử thuần thành nên luôn nhớ rằng chúng ta 
thọ lãnh giới luật vì chúng ta chưa có thể tự 
tròn giữ chúng một cách hoàn hảo. Nhưng 
nhờ cố gắng mà thân, khẩu, ý của chúng ta 
được cải thiện. Ngược lại, chúng ta không 
nên thọ giới nếu chúng ta chưa sẵn sàng chịu 
giữ giới. Để giữ giới chúng ta cần phải chánh 
tâm và tỉnh thức. Nếu sai phạm, chúng ta có 
thể áp dụng bốn sức mạnh đối trị: sám hối, 
quy-y với chí hướng xả thân bố thí, lấy công 
chuộc tội và quyết chí không tái phạm... để 
thanh tịnh những dấu ấn xấu trong dòng chẩy 
tâm thức của chúng ta. Với Phật tử thuần 
thành, giới luật phải được xem như là những 
món trang sức của một hành giả chân 
chánh—See Ten major precepts, Forty-eight 
secondary precepts which the Buddha taught 
all Bodhisattvas in the Brahma-Net Sutra, 
and Bodhisattva-precepts. 

Bodhisattvas of Pride: Mạn Kim Cang—See 

Five Bodhisattvas in the Diamond Realms. 

Bodhisattva real wisdom: The Buddha- 

wisdom—Như lý trí hay Căn bổn trí —Vô phân 

biệt trí—Chính thể trí—Chân trí—Thực trí như lý 
chân đế của chư Phật và chư Bồ Tát —See Two 

kinds of wisdom (A). 

Bodhisattva with the Rope: Kim Cang Sách 

Bồ Tát See the 

Vajradhatu. 

Bodhisattva Ruler of the World: Tn Thế Bồ 

Tát —According to the Vimalakiri Sutra, once 

Upasaka Vimalakirti was sick, the Buddha asked 

Bodhisattvva Ruler of the World 

Vimalakrri to enquire his health— Theo Kinh 

Duy Ma Cật, trong thời Phật còn tại thế, lúc cư sĩ 

Duy Ma Cật có bệnh, Đức Phật liền nhờ Trì Thế 

Bồ Tát đến thăm bệnh cư sĩ. 

* The Buddha then said to the Bodhisattva 
Ruler of the World: “You call on Vimalakirti 
to enquire after his health on my behalf.”—— 
Phật bảo Bồ Tát Trì Thế: “Ông đi đến thăm 
bệnh ông Duy Ma Cật dùm ta.” 


Four Bodhisatvas In 


to call on 


435 


Ruler of the Word replied: “World Honoured 
One, I am not qualified to call on him and 
enqurre after his health. I still remember that 
Once as Ï was staying 1n a vihara, a demon 
like Indra appeared followed by twelve 
thousand goddesses (devakanya) playing 
music and singing songs. After bowing theIr 
heads at my feet they brought their palms 
together and stood at my side. I mistook the 
demon for Sakra and said to him: “Welcome, 
Sakra, although you have won merifs, you 
should guard against passion (arising from 
music, song and sex). You should look Into 
the five desires (for the obJects of the five 
Senses) In your practice of morality. You 
should look Into the Impermanence of body, 
life and wealth in your quest of indestructible 
Dharma (¡.e. boundless body, endless life and 
inexhaustible spiritual wealth.°—Bồổ Tát Trì 
Thế bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Con không 
kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ 
lại lúc trước, con ở nơi tịnh thất, bấy giờ Ma 
Ba Tuần đem một muôn hai ngàn Thiên nữ 
giống như trời Đế Thích, trổi nhạc đờn ca đi 
đến chỗ con ở, Ma cùng với quyến thuộc cúi 
đầu làm lễ dưới chân con, chấp tay cung kính 
đứng sang một bên. Trong ý con cho là trời 
Đế Thích nên bảo rằng: “Lành thay, mới đến 
Kiểu Thi Ca! Dù là có phước chớ nên buông 
lung. Ông nên quán ngũ dục là vô thường để 
câu cội lành, ở nơi thân mạng, tài sản mà tu 
Pháp bền chắc.” 

He said: “Bodhisattva, please take these 
twelve thousand goddesses who will serve 
you.` [replied: ˆSakra, please do not make to 
a monk this unclean offering which does not 
sut me.” “Even before I had finished 
speaking, Vimalakirti came and said: “He 1s 
not Sakra; he is a demon who comes to 
disturb you.” He then said to the demon: “You 
can gIive me these girls and I wiIll keep 
them.—Ma vương nói với con: “I[hưa Chánh 
sĩ! Xin ngài nhận một muôn hai ngàn Thiên 
nữ nầy dùng để hầu hạ quét tước.” Con nói 
rằng: “Nầy Kiều Thi Ca! Ông đừng cho vật 
phi pháp nầy, tôi là kẻ Sa Môn Thích tử, việc 
ấy không phải việc của tôi.” Nói chưa dứt 
lời, bỗng ông Duy Ma Cật đến nói với con: 


“Đây chẳng phải là Đế Thích, mà là Ma đến 
khuấy nhiễu ông đấy!” Ông lại bảo ma rằng: 
“Các vị Thiên nữ nầy nên đem cho ta, như ta 
đây mới nên thọ.” 

The demon was fripghtened, and being afraid 
that Vimalakirti might give him trouble, he 
tried to make himseTf invisible but failed, and 
1n spIfe of his use of supernatural powers he 
could not go away. Suddenly a volce Was 
heard in the arr, saying: “Demon, give him 
the girls and then you can go.` Being scared, 
he gave the girls.`—Ma sợ hãi nghĩ rằng: 
“Có lẽ ông Duy Ma Cật đến khuấy rối ta 
chăng?” Ma muốn ẩn hình mà không thể ẩn, 
rán hết thần lực, cũng không đi được. Liển 
nghe giữa hư không có tiếng rằng: “Nầy Ba 
Tuần! Hãy đem Thiên nữ cho ông Duy Ma 
Cật thì mới đi được. Ma vì sợ hãi, nên miễn 
cưỡng cho. 

To Vimalakiri who said to them: “The demon 
has given you to me. You can now develop a 
mind set on the quest of supreme 
enliphtenment.` “Vimalakirti then expounded 
the Dharma to them urging them to seek the 
truth. He declared: “You have now set your 
minds on the quest for the truth and can 
experience Joy ¡in the Dharma Instead of in 
the five worldly pleasures (arising from the 
obJects of the five senses).` “They asked him: 
“What is this joy in the Dharma?'—Khi ấy 
ông Duy Ma Cật bảo các Thiên nữ rằng: “Ma 
đã đem các ngươi cho ta rồi, nay các ngươi 
đều phải phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. Rồi ông theo căn cơ của Thiên 
nữ mà nói Pháp để cho phát ý đạo, và bảo 
rằng “các ngươi đã phát ý đạo, có Pháp vui 
để tự vui chớ nên vui theo ngũ dục nữa.” 
Thiên nữ hỏi: “Thế nào là Pháp vui?” 

“He replied: “Joy in having faith In the 
Buddha, joy In listening to the Dharma, Joy in 
making offerings to the Sangha, and Joy In 
forsaking the five worldly pleasures; Joy in 
finding out that the five agøregates are like 
deadly enemies, that the four elements (that 
make the body) are like poisonous snakes, 
and that the sense organs and their objects 
are empty like space; Joy In following and 
upholding the truth; Joy 1n being beneficial to 


436 


living beings; Jjoy 1n revering and making 
offerinøs fo your masfters; Joy 1n spreading 
the practice of charity (dana); joy In firmly 
keeping the rules of discipline (sila); Joy 1n 
forbearance (ksanti); Joy In unflinching zeal 
(virya) to sow all excellent roots; joy In 
unperturbed seremity (dhyana); Joy in wiping 
out all defilement that screens clear wisdom 
(prajna); JjJoy in expanding the enlightened 
(bodhi) mind; Joy In overcoming all demons; 
Joy In eradicating all troubles (klesa); Jjoy in 
purfying the Buddha land; joy in winning 
merifs from excellent physical marks; Joy in 
embellishing the bodhimandala (the holy 
site); Joy In fearlessness to hear (and 
undersfand ) the profound Dharma; Joy In the 
three perfect doors to nirvana (I.e. voidness, 
formlessness and Inactivity) as confrasted 
with their Iincomplete counterparts (which 
suill clng to the notion of objective 
realization); Joy of being with those studying 
the same Dharma and joy In the freedom 
from hindrance when amonøst those who do 
not study 1f; Joy fo guide and convert evil 
men and to be with men of good counsel; Joy 
1n thestat of purify and cleanness; Joy In the 
practice of countless conditions contributory 
to enliphtenment. All this is the Bodhisattva 
joy in the Dharma.'—Ông đáp: “Vui thường 
tin Phật; vui muốn nghe pháp; vui cúng 
dường Tăng; vui la ngũ dục; vui quán ngũ 
ấm như oán tặc; vui quán thân tứ đại như rắn 
độc; vui quán nội nhập (sáu căn) như không; 
vui gìn giữ đạo ý; vui lợi ích chúng sanh; vui 
cung kính cúng dường bực sư trưởng; vui 
nhẫn nhục nhu hòa; vui siêng nhóm căn lành; 
vui thiển định chẳng loạn; vui rời cấu nhiễm 
đặng trí tuệ sáng suốt; vui mở rộng tâm Bồ 
Đề; vui hàng phục các ma; vui đoạn phiển 
não; vui thanh tịnh cõi nước Phật; vui thành 
tựu các tướng tốt mà tu các công đức; vui 
trang nghiêm đạo tràng; vui nghe pháp thâm 
diệu mà không sợ; vui ba môn giải thoát mà 
không vui phi thời; vui gần bạn đồng học; vui 
ở chung với người không phải đồng học mà 
lòng thương không chướng ngại; vui giúp đỡ 
ác tri thức; vui gần thiện tri thức; vui tâm 
hoan hỷ thanh tịnh; vui tu vô lượng Pháp đạo 


phẩm. Đó là Pháp vui của Bồ Tát. 

At that time, the demon said to the girls: “Ï 
want you all to return with me to our 
palace.`—Khi ấy Ma Ba Tuần bảo các Thiên 
nữ rằng: “Ta muốn cùng các ngươi trở về 
Thiên cung.” 

The girls replhed: “While we are here with 
the venerable upasaka, we delight In the Joy 
of the Dharma; we no longer want the five 
kinds of worldly pleasures.—Các Thiên nữ 
đáp: “Ông đã đem chúng tôi cho cư sĩ, chúng 
tôi có pháp vui, chúng tôi vui lắm, không còn 
muốn vui theo ngũ dục nữa.” 

The demon then said to Vimalakirti: “WIII the 
upasaka give away all these girls, as he who 
gives away cverythng to others Is a 
Bodhisattva?'—Ma liền thưa với ông Duy 
Ma Cật rằng: “Xin ngài nên xả các Thiên nữ 
nầy; người đem tất cả vật của mình để bố thí 
cho kẻ khác, đó mới là Bồ Tát. 

Vimalakrrti said: “I now gIve up all of them 
and you can take them away so that all living 
beings can fulfill their vows to realize the 
Dharma.`"—Ông Duy Ma Cật nói: “Ta đã xả 
rồi, ngươi hãy đem đi. Như thế ta đã làm cho 
tất cả chúng sanh đặng phát nguyện đầy đủ.” 
The girls then asked Vimalakirti: “What 
should we do while staying at the demon”s 
palace?°—Lúc ấy các Thiên nữ hỏi ông Duy 
Ma Cật rằng: “Chúng tôi làm thế nào ở nơi 
cung ma?” 

Vimalakrti replied: “Sisters, there 1s a 
Dharma called the Inexhaustble Lamp 
which you should study and practice. For 
instance, a lamp can (be used to) lipht up 
hundreds and thousands of other lamps; 
dartkness will thus be briph( and this 
brightness will be inexhaustible. So, sisfers, 
a Bodhisatva should guide and convert 
hundreds and thousands of living beings so 
that they all develop the mind set on supreme 
enliphtenment; thus his deep thought (of 
enliphtening others) 1S, likewise, 
1nexhaustible. His expounding of the 
Dharma will then Increase in all excellent 
Dharmas; this ¡is called the Inexhaustible 
Lamp. Although you will be staying at the 
demons palace you should use this 


437 


Inexhaustible Lamp to guide countless sons 
and daughters of devas to develop therr 
minds set on supreme enliphtenment, in order 
to repay your debt of gratitude to the Buddha, 
and also for the benefit of all living 
beings.—Ông Duy Ma Cật đáp: “Này các 
chị, có Pháp môn tên là Vô Tận Đăng, các 
chị nên học. Vô tận đăng là ví như một ngọn 
đèn môi đốt trăm ngàn ngọn đèn, chỗ tối đều 
sáng, sáng mãi không cùng tận. Như thế đó 
các chị! Vả lại một vị Bồ Tát mở mang dẫn 
dắt tăm ngàn chúng sanh phát tâm Bồ Đề, 
đạo tâm của mình cũng chẳng bị tiêu mất, 
tùy nói Pháp gì đều thêm lợi ích cho các 
Pháp lành, đó gọi là Vô Tận Đăng. Các chị 
dầu ở cung ma mà dùng Pháp môn Vô Tận 
Đăng nầy làm cho vô số Thiên nữ phát tâm 
Vô thượng Chánh Đẳng Chánh giác, đó là 
báo ơn Phật, cũng là làm lợi ích cho tất cả 
chúng sanh.” 

* The devas “ daughters bowed their heads at 
Vimalakirtis feet and followed the demon to 
return to his palace; and all of a sudden they 
vanished.”—Bấy giờ các Thiên nữ cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân ông Duy Ma Cật rồi theo 
Ma Ba Tuần trở về Thiên cung, bỗng nhiên 
biến mất không còn thấy nữa. 

* World Honoured One, 
pOSsesses such supernatural power, wisdom 
and eloquence, I am not qualified to call on 
him to enquire after his health”—Bạch Thế 
Tôn! Ông Duy Ma Cật có thần lực tự tại và 
trí tuệ biện tài như thế, nên con không kham 
lãnh đến thăm bệnh ông. 

Bodhisattva saints: Bồ Tát Thánh Chúng—The 
Bodhisattva saints who have overcome ï1llusion, 
from the first staøe upwards, as contrasted with 
ordinary Bodhisattvas—Bồổ Tát Thánh là những 
vị Bồ Tát từ sơ địa trở lên, đã cắt đứt mê lầm 
phiền não, đối lại với Bổ Tát phàm là những vị 
chưa cắt đứt mê hoặc 

Bodhisattva-sangha (sk): Bổ Tát Tăng— 

Mahayana monks, though there has been dispute 

whether Hinayana monks may be included—Chư 

Tăng Đại Thừa, có tranh cải cho rằng chư Tăng 

Tiểu Thừa cũng là những Bồ Tát Tăng. 

Bodhisattva-sila: Moral rules of Bodhisattva— 

Bồ Tát Giới—The commandments or moral rules 





since Vimalakirti 


for Bodhisatvas The commandments or 
prohibitions for bodhisattvas and monks, including 
ten primary and 48 secondary precepts. These are 
rules of discipline of a bodhisattva. In Mahayana 
Buddhism, these rules must be observed by all 
monks and nuns; lay men and women who vowed 
to follow Bodhisattva path should also observe 
these rules—Giới cho chư Bồ Tát, gồm mười giới 
trọng và 48 giới khinh. Đây là những qui tắc đạo 
đức của một vị Bồ Tát. Theo Phật giáo Đại thừa, 
tất cả Tăng ni xuất gia bắt buộc phải tuân theo 
những qui tắc nầy; Phật tử tại gia nào phát tâm 
Bồ Tát cũng phải tuân theo những qui luật nầy. 


**See SIX paramitas, Forty-eight Secondary 
Preceps whích the Buddha taught all 
Bodhisattvas ¡in the Brahma-Net Sutra, and 


Bodhisattva-precepts. 

Bodhisattva-stages: Bồ Tát trụ —There are six 
bodhisattva-stages in the Bodhisattvabhumi Sutra 
(Bồ Tát Địa Trì Kinh)—Có sáu loại trụ vị của Bồ 
Tát —See S1x bodhisattva-stages. 

Bodhisattva”s stage of joy: Pramudita-bhumi 
(sk)—Hoan Hỷ Địa—See Ten grounds. 
Bodhisatfvas in the Ti-Tsang group of the 
Garbhadhatu: Six Bodhisattvas in the Ti-Tsang 
group of the Garbhadhatu, each controlling one of 
the six ways of sentient existence—Sáu vị Bồ Tát 
hóa thân của Ngài Địa Tạng trong nhóm Địa 
Tạng của Thai Tạng Giới, mỗi vị kiểm soát một 
trong sáu đường sanh tử—See Six Ti-Tsang. 
Bodhisattva treasure: Mahayana treasure—Bồ 
Tát Tạng —The Mahayana scriptures or canon 
(the Lotus sutra, or the Hua-Yen sutra), I.e. those 
of the Bodhisattva schools—Tên chung của các 
kinh điển Đại Thừa, như Pháp Hoa hay Hoa 
Nghiêm, hàm chứa phép tu chứng quả Bồ Tát— 
See Twofold canon (A). 

Bodhisattva and the Two Vehicles: Bồ Tát 
Và Nhị Thừa In the Lankavatara Sutra, the 
Buddha reminded Mahamati: “Oh Mahamati, the 
distinction between the Bodhisattva and the Two 
Vehicles 1s emphasized, as the latter are unable 
to go up further than the sixth staøe where they 
enter Into Nirvana. At the seventh stage, the 
Bodhisatva goes through an altogether new 
spiritual experlence known as anabhogacarya, 
which may be rendered “a purposeless life.” But, 


4358 


supported by the majestic power of the Buddhas, 
which enters Into the øreat vows first made by the 
Bodhisattva as he started in his career, the latter 
now devises various methods of salvation for the 
sake of his ipnorant and confused fellow-beings. 
But from the absolute point of view of the 
ultimate truth in the Lankavatara Sutra, attained 
by the Bodhisattva, there 1s no sụch øgraded course 
of spirituality In his life; for here 1s really no 
gradaton (krama), no contnuous ascension 
(kramanusandhi), but the truth (dharma) alone 
which 1s Iimageless (nirabhasa), and detached 
altogether from discrimination—Trong Kinh Lăng 
Già, Đức Phật nhắc Mahamati về sự khác biệt 
giữa Bổ Tát và hàng Nhị Thừa như sau: “Này 
Mahamati, sự khác biệt giữa Bồ Tát và hàng Nhị 
Thừa như sau: Nhị Thừa không thể tiến qua địa 
thứ sáu và tại đó chư vị nhập Niết Bàn. Trong khi 
vị Bồ Tát ở địa thứ bẩy, đi qua một kinh nghiệm 
được gọi là 
anabhogacarya và có thể được dịch là một đời 


tâm linh hoàn toàn mới, 
sống vô mục đích hay vô công dụng. Nhưng được 
hộ trì bởi thần lực chư Phật là cái năng lực nhập 
vào các đại nguyện mà vị Bồ Tát thiết lập đầu 
tiên khi ngài mới khởi đầu sự nghiệp của ngài và 
giờ đây ngài thiết định nhiều phương pháp cứu độ 
khác hẳn nhau nhằm lợi lạc cho chúng sanh u mê 
lầm lạc của ngài. Từ quan điểm tuyệt đối về 
chân lý tối hậu mà vị Bồ Tát đạt được, thì không 
có sự tiến bộ của tâm linh như thế trong đời sống 
của ngài, vì ở đây quả thực không có tầng bậc, 
không có sự thăng tiến tương tục mà riêng chân 
lý là không có tướng trạng và tách ly hoàn toàn 
với sự phân biệt. 

Bodhisattva Universal Virtue: Phổ Đức Bồ 
Tát. 

Bodhisattva Universally Expansive: Phật 
Quảng Bồ Tát. 

Bodhisattva of Ursa Major: Bắc Thần Bồ 
Tát—Diệu Kiến Bổ Tát (Miao Chien of Ursa 
Major). 

Bodhisattvas” ut(terances are equal to the 
mỉnds of all senfient beings: Ngôn âm phát ra 
của chư Bồ Tát đều đồng với tâm của tất cả 
chúng sanh—See Ten kinds of attainment of 
powers of the enlightened of enlightening beIngs. 


Bodhisatfva ïn various metamorphoses: Hóa 
Bồ Tát—A Buddha or bodhisattva transformed 
into a human bodhisattva—Một vị Phật hay Bồ 
Tát hóa thân thành một vị phàm Bồ Tát. 
Bodhisattvas” view of the world: Bodhisattvas 
view the world as an empty flower—Bồ Tát nhìn 
thế gian là không như một đóa hoa trống rỗng 
hay hoa không—See Four points of view of the 
world. 
Bodhisattva vow: Pranidhana-paramita (skt— 
Bồ Tát nguyện—The fundamental vow of a 
Mahayana Bodhisattva to save all sentient beings 
from delusion—Bổn nguyện của Bồ Tát Đại 
Thừa là cứu độ chúng sanh vượt thoát sĩ mê. 
Bodhisatfva way: See Bodhisattva-yana. 
Bodhisattvva Wonder Sound: Diệu Âm Bồ 
Tát—See Twenty-eight chapters In the Lotus 
Sutra. 
Bodhisattva-yana (sk: Bodhisatva way— 
Vehicle of Bodhisattvas—Bồổ Tát Thừa—One of 
the five vehicles which teaches the observance of 
the six paramitas the perfecting of the self and the 
benefits of others. The objective 1s the salvation 
of all beings and attainng of Buddhahood. The 
am of Bodhisattvayana 1s the atfainment of 
Supreme Buddhahood. Therefore, 1t 1s also called 
the Buddhayana or Tathagatayana—Một trong 
ngũ thừa dạy tu hành theo Lục độ Ba la mật để 
tự giác và giác tha (nhị lợi: tự lợi lợi tha). Mục 
đích chính là cứu độ chúng sanh và thành Phật 
quả. Vì mục đích của Bồ Tát thừa là đạt tới Phật 
tánh tối thượng, nên Bồ Tát Thừa cũng còn được 
gọi là Phật Thừa hay Như Lai Thừa. 

Bodhisattva-yanam (skt): Bồ Tát Thừa—See 

Bodhisattva-yana, and FIive vehicles (]). 

Bodhi-seat: Bồ Đề Mạn Đà La—Bồ Đề Đạo 

Tràng, nơi Đức Phật đã đạt được đại giác —Truth 

Plot, holy site, place of Enlightenment—The 

place the Buddha 

Enlightenment—See Bodhimanda. 

Bodhi-seed: Hột Bồ đề —Bôồ Đề Tử —Used for 

rosaries—=Dùng làm chuỗi. 

1) Bodhi seeds or beads, the hard seeds of a 
kind of Himalayan grass: Hạt Bồ Đề cứng, 
lấy từ một loại cổ ở Hy Mã Lạp Sơn. 

2) Seeds of a tree at T'ien-T°ai: Hạt Bồ Đề lấy 
từ cây Bồ Đề trên núi Thiên Thai. 


where atfained 


439 


Bodhitaru (skt): Bodhidruma, or Bodhivrksa 
(sk)—Đạo Thọ—Giác Thọ—Bồ Để Thọ—See 
Bodhi tree. 

Bodhi tree: Bodhidruma (skt)—Cây Bồ đề. 

1) Bodhi-tree; the wisdom tree, I.e. the tree 
under whích Sakyamun atfained his 
enlightenment and became Buddha at Bodha 
Gaya over 2,500 years ago: Cây Bồ để hay 
cây trí tuệ, dưới gốc cây nầy Phật đã đạt 
được đại giác và thành Phật tại Bồ Đề Đạo 
Tràng hơn 2.500 năm về trước. 

2) The PIppala or Asvattha, wrongly identified 
by Fa-Hslen as the palm-tree: Cây Pippala 
mà Trong Pháp Hiển Truyện gọi sai là cây 
Bối Đa. 

3) In the Records of the Western Lands of 
Hsuan-Tsang, It is described as an evergreen, 
to have been 400 feet high, been cut down 
several times, but in the T”ang dynasty still to 
be 40 or 50 feet: Trong Tây Vực Ký của 
Huyền Trang đời nhà Đường, gọi là cây Tất 
Bát La cao đến 400 bộ, luôn bị chặt phá, mà 
vào thời đó vẫn còn cao đến bốn năm chục 
bộ. 

4) A branch of it is said to have been sent by 
Asoka to Ceylon, from which sprang the 
celebrated Bo-tree still flourishing there: Một 
nhánh của nó được vua A dục đưa sang Tích 
Lan trồng và hiện vẫn còn tươi tốt đến bây 
giờ. 





(Bodhi tree in Bodhgaya at night) 
53) The pipal tree, a kind of fig tree found In 
India, under which Siddhartha Gautama, the 


historical Buddha, attained complete 


enlightenment. In Bodh-Gaya, there 1s still 


today a “grandchild” of the original tree at 
Buddha Gaya—Cây Bồ Đề là một loại cây 
vả (người miền Nam gọi là cây sung) có tên 
khoa học là Pipala, được tầm thấy ở Ấn Độ. 
Dưới gốc cây nầy Sĩ Đạt Đa Cô Đàm, Đức 
Phật lịch sử, đạt được toàn giác. Ở Bodh- 
Gaya hiện vẫn còn một “cây cháu” của cây 
nổi tiếng nầy tại Bồ Đề Đạo Tràng. 

6) The tree becomes known as the Bodhi Tree 
after the Buddha has attained Enlightenment 
underneath 1t. Today, 1t 1s used to represent 
the wisdom of the Buddha. It 1s therefore 
called the Tree of Wisdom, and 1s respected 
all over the world by Buddhists. To honor the 
Bodhi Tree 1s a way of showing gratitude for 
the wisdom realized by the Buddha——Người 
ta biết đến nó với tên Bồ Đề sau khi Đức 
Phật thành đạo dưới gốc cây này. Ngày nay 
cây Bồ Đề được dùng để tiêu biểu cho trí tuệ 
Phật. Vì thế mà nó cũng được gọi là Cây Trí 
Tuệ, và nó được Phật tử khắp nơi trên thế 
giới kính ngưỡng. Tôn vinh cây Bồ Đề là một 
cách biểu lộ lòng biết ơn đối với trí tuệ giác 
ngộ của Đức Phật (đã từ bao đời nay giúp 
con người có một đời sống an lạc, tỉnh thức 
và hạnh phúc hơn). 

7) Flcus religlosa: The tree that sheltered the 
Buddha Sakyamuni before, during, and Just 
after his Realization: Cây Bồ để ngày nay là 
một biểu tượng tôn giáo. Chính cây này đã 
che mưa nắng cho Đức Phật trước, trong khi 
và sau khi Ngài Chứng nghiệm. 

Bodhi tree stands for enlightenment: Cây Bồ 

để tượng trưng cho sự giác ngộ—See Bodhi tree. 

Bodhi Truth Plot: Place where Buddha 

attained enliehtenment—Place, or method, for 

atfaining to Buddha-truth—ObJect of or place for 
religlous offerings—Place for teaching, learning 
or practising religion—Bồ Để Đạo Tràng—See 

Bodh-Gaya. 

Bodhi-Vihara (skt): Bồ Đề Tự —Temple of or 

for Enliphtenment, a name used for many 

monasteries—Chùa Bồ Đề, một tên được đặt cho 
nhiều tự viện. 

Bodhi-vrksa (skÐ: Bodhirukkha (p— 

Bodhidruma (skt)—Bồ để thọ thằn—A Sanskrit 

term for “lree of Awakening.” This 1s the tree In 

Bodhgaya, classified In botanical terms as “fñicus 


440 


religiosa” under which Siddhartha Gautama, the 
historical Buddha, 1s said to have sat in medifation 
for forty-nine days, during which he completed 
his quest for buddhahood. The original Bodhi- 
Tree was destroyed In the seventh century, but It 
remains an important symbol in Buddhism. In the 
Mahabodhi Temple in Bodhgaya a descendant of 
the original tree stands today, ørown from a shoot 
sent to SrI Lanka by King Asoka In the thiưd 
century B.C.—Từ Bắc Phạn chỉ “Cây Giác Ngộ.” 
Đây là cây Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng, theo tên 
khoa học là “ficus religlosa” dưới cội cây này, 
người ta nói Tất Đạt Đa Cổ Đàm, đức Phật lịch 
sử, đã ngồi thiển định trong 49 ngày đêm, trong 
khi ngài hoàn tất sự tìm kiếm Phật quả của ngài. 
Cây Bồ Để nguyên thủy đã bị hủy diệt vào thế 
kỷ thứ 7, nhưng vẫn còn lưu lại một biểu tượng 
quan trọng trong Phật giáo. Tại Chú Đại Bồ Đề ở 
Bồ Để Đạo Tràng ngày nay vẫn còn một cây con 
của cây Bồ Để nguyên thủy, được trồng lại từ 
một cây con được vua A Dục gửi từ cây Bồ Đề 
nguyên thủy sang Sri Lanka vào thế kỷ thứ 3 
trước Tây lịch—See Bodhi-tree, and Twenty 
devas. 

Bodhi Way: Bồ Đề đạo—The awakened way to 
enliphtenment. The path of a Buddhist who 1s 
actively seeking enlightenment—Con đường đưa 
đến giác ngộ. Con đường mà người Phật tử tích 
cực tìm kiếm giác ngộ. 

Bodhyanga (sk0: A general term for seven 
factors of enliphtenment or seven branches 
(sapta-bodhyanga) of bodhi-illumination—Từ 
chung được dùng để chỉ thất bổ đề phần hay thất 
giác chi. **See Seven Bodhyanga and Thirty 
seven limbs of Enlightenment. 
Bodhiyanga-Samadhi: Bồ đề Tam muội. 
Bodies of Bodhisatfvas pervade all worlds: 
Thân của chư Bồ Tát cùng khắp tất cả thế giới— 
See Ten kinds of attainment of powers of the 
enliphtened of enlightening beings. 

Bodies reach all worlds: Bodhisattvas” bodies 
reach all worlds and everywhere they show the 
body of Buddha that has no resistance—Thân 
hình đến khắp tất cả thế giới, hiện khắp thân vô 
ngại của Như Lai—See Ten kinds of way of 
adornment of Great Enlightening Beings (10). 
Bodily (a): Thuộc về thể xác. 


Bodily acftion pertaining to the door of the 
body: Thân Nghiệp thuộc nơi Cửa Thân—See 
Three doors of wholesome karma perfaining to 
the sense-sphere (1). 

Bodily form: Thân tướng—The body. 

Bodily immortal: Sự bất tử của thể xác— 
Externalists believe that there exists an almighty 
creator who 1s able to give any human being a 
bodily and soul immortality 1f that human beIng 
submits himself to that almighty creator—Ngoại 
đạo tin rằng có một đấng toàn năng có thể ban 
bố cho con người sự bất tử của thể xác và linh 
hồn nếu con người ấy chịu vâng phục đấng toàn 
năng này. 

Bodily knot of adherence to dogmafic 
assertion of truth: Chấp Chân Lý Hệ Phược: 
Chấp đây là chân lý—See Four knots. 

Bodily knot of covefousness: Tham Thân Hệ 
Phược—See Four knots. 

Bodily knot of distorted grasp of rules and 
vows: Giới Cấm Thủ Hệ Phược—See Four knots. 
Bodily knot of ïllwill: Sân Thân Hệ Phược— 
See Four knots. 

Bodily and mental power: Indriya (p & skt)— 
Năng lực của thân và tâm. 

Bodily resurrection: Sự sống lại của thân 
xác—Externalists believe that there exists an 
almiphty creator who can cause a bodily 
resurrection ¡in a dead body——Ngoại đạo tin rằng 
có một đấng toàn năng có khả năng làm sống lại 
thân xác đã chết. 

Bodily sacrifice: Xả Thân—To sacrifice one”s 
le, e.ø. by burning or cutting off a limb, etc— 
Hoặc như báo ân mà đốt cánh tay, đốt thân thể, 
hoặc vì bố thí mà cắt thịt xả thân. 

Bodily tie of adherence to rites and rituals: 
Giới Cấm Thủ Kết —S§ee Four knots or bonds 
which hinder free development. 

Bodily tie of covetousness: Tham Kết —See 
Four knots or bonds which hinder free 
developmett. 

Bodily tie of ill-will: Sân Kết—See Four knots 
or bonds which hinder free development. 

Bodily withdrawal into seclusion: Thân thoát 
tục—See Two kinds of seclusion, and Two kinds 
of seclusion or retirement from the world. 


441 


Body: Deha or Kaya or Tanu (skÐ—Thân (hân 

thể tứ đại) —See Kaya. 

(A) See Two forms of body. 

(B) The four kayas or bodies—Bốn thân Phật— 
See Four kayas. 

(C) This is one of the six senses on which one 

relies or from which knowledge 1s received: 

Thân—Đây là một trong sáu giác quan hay 

sáu chỗ để nhận biết—§ee Six senses on 

which one relies. 

According to The Flower Adornment Sutra, 

Chapter 38, there are ten kinds of body of 

Enlightenng Beings—Theo Kinh Hoa 

Nghiêm, Phẩm 38, chư Đại Bồ Tát có mười 

thân—See Kaya (6) and Ten kinds of body of 

Enlightening Beings. 

Kaya (skÐ: Thân—See Seventy-five dharmas 

of the Abhidharma Kosa. 

Kayendrya (skÐ: Thân căn—See Three 

equal and universal characteristics of the one 

Tathagata (A), Three unstable things, Twenty 

two roots, and Seventy-five dharmas of the 

Abhidharma Kosa () (A). 

Body of absolute knowledge: Thực tướng trí 

thân—The body of the complete knowledge of 

reality, 1.e. that of Vairocana—Đức Đại Nhật Như 

Lai coi pháp giới thể tính trí là thân. **See Ten 

bodies of a Buddha. 

Body of absolute reality: The absolute or 

ultimate reality—Thực Tướng Pháp Thân—Thực 

tướng không tính của chư pháp—See Three kinds 

of dharma-body. 

Body  Adorned— with  Marks 


Characteristcs: Thân Tướng hảo 
nghiêm—See Ten bodies of a Buddha. 
Body avoiding seductions: Thân đừng xúc 
chạm êm ái —See S1x robbers. 

Body of Awesome strength: Thân Thế lực— 
See Ten bodies of a Buddha. 

Body becomes like grass or wood: Thân 
Giống Như Cây Cỏ—See Ten sfates of the form- 
skandha. 

Body of blessedness: Phúc đức thân—The 
Buddhakaya or body of a Buddha ¡in the 
enjoyment of the highest bliss—Thân Phật trong 
niềm hỷ lạc cao nhất. 


(D 


` 


(E 


`~ 


(F 


~ 





and 
Trang 


Body of Blessing and Virtue: Thân Phước 
đức—See Ten bodies of a Buddha, and Ten kinds 
of physical acton of Great Enlightening Beings 
q1). 

Body of Bodhi: Thân Bồ đề—See Ten bodies 
of a Buddha. 

Body is born from the karma of lust and 
attachment: The impure seed— Chủng tử bất 
tịnh—Thân nầy do nơi nghiệp dâm dục, từ hạt 
giống tham ái mà sanh—S§ee Seven types of 
contemplation on the Impure body. 

Body ïs also Buddha: Tức Thân—The doctrine 
of the Shingon sect that the body 1s also Buddha; 
in other words Buddha 1s not only “mind,” but 
also “body.”—Giáo thuyết của Chân Ngôn tông 
cho rằng “thân tức Phật,” nói cách khác, không 
chỉ tức tâm tức Phật, mà còn là tức thân tức Phật 
nữa. 

Body of Buddha: Person of Buddha—Pháp tánh 
sanh thân—Thân Như Lai do pháp tánh sanh ra—— 
The body or person of Buddha born from the 
dharma-nature—See Five kinds of a Buddha's 
dharmakaya atributes of the 
dharmakaya. 

Body of Buddha can gladden all beings: 
Thân Đức Như Lai hay làm cho tất cả chúng sanh 
đều được hoan hỷ—See Ten characteristics of the 
body of Buddha. 

Body of the Buddhas has no discrimination, 
no false represenfafions, and do not divide 
their bodies or have multiple bodies: Thân 
của Đức Như Lai không có phân biệt, không hý 
luận, cũng chẳng phân thân, cũng chẳng có các 
thứ thân—See Ten characteristics of the body of 
Buddha. 

Body of Buddha ïn infinite places: Thân Như 
Lai ở vô lượng xứ —See Ten characteristics of the 
body of Buddha. 

Body of the Buddha manifests different life 
spans according to the needs of the 
situafion, yet the Buddha-body is neither 
increasing nor decreasing: Đức Như Lai cũng 
tùy theo sở nghi mà thị hiện thọ mạng dài ngắn 
chẳắng đồng, nhưng thân Như Lai không tăng 
giảm—See Ten characteristics of the body of 
Buddha. 


and Five 


442 


Body of Buddha is like a treasury of 
knowledge in which are collected all 
virfues: Thân của Đức Như Lai là đại bửu tụ, là 
tạng đại trí huệ tất cả công đức—See Ten 
characteristics of the body of Buddha. 

Body of Buddha outshines all hearers and 
Individual Illuminates: Tướng thân của Đức 
Như Lai che chói tất cả hàng Thanh Văn Duyên 
Giác—See Ten characteristics of the body of 
Buddha. 

Body of the Buddha is pure, without any 
cognifion, without acfivify, never ceasing 
the works of Buddhas: Thân Phật thanh tịnh, 
không tư lự, không động dụng, tất cả Phật sự 
không hể thôi nghỉ—See Ten characteristics of 
the body of Buddha. 

Body of the Buddha?s teaching: Ngũ Phần 
Pháp Thân—Năm phần công đức giới, định, tuệ 
hay lực thuyết giáo của Phật —See Three kinds of 
dharma-body. 

Body can transcend obsfructfions: Thân ra 
khỏi ngại—See Ten states of the form-skandha. 
Body of the color of true øold: Golden-hued 
body—Thân thể sáng chói như vàng kim—See 
Thirfy-fwo auspIcious marks. 
Body of commandments: 
commandments—Giới thể. 
Body, comparable to a mounfain: Hình 
Sơn—Thân hình, so sánh với một ngọn núi. 

Body consciousness: Kaya-vijnana (skÙ— 
Tactile consciousness—Thân Thức—See Kaya- 
Vijnana and S1x conscIousnesses. 

Body is consciously becoming Buddha by 
Yoga practices: Tức Thân Thành Phật hay Tức 
Thân Bồ Để—According to the Shingon sect, the 
body Is to consciously become Buddha by Yoga 
practices; while the T”ien-T”ai believed that all 
things are mental, and are not apart from mind 
Theo Chân Ngôn tông, tức thân tức Phật hay tức 
thân thành Phật (thuộc nơi cái sự), trong khi tông 
Thiên Thai lại cho rằng “tức tâm tức Phật” là tùy 
thuộc nơi cái lý. 

Body-contacf: Thân Xúc —According to the 
Sangti Sutta 1n the Long Discourses of the 
Buddha, this 1s one of the six øroups of contacfs— 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, 


Basis of the 





đây là một trong sáu xúc thân—See S1x øroups of 
Conftactfs. 

Body Contemplation: Kayanupassana (p)— 
Niệm Thân—Body contemplation includes not 
ony breathing ¡in and breathng out 
(anapanasatti), but also other types such as the 
reflection on the defilement of the body (asubha). 
To the youth, at no time you like to regard the 
body as foul. However, whether we like It or not, 
1 we review this body objectively we wIll never 
find anything beautiful in our own body. Beauty 1s 
only on the surface of the skin. In fact, our whole 
body 1s only a heap of Iimpure parts. Young or old, 
1f IS øood fo understand the real nature of this 
body, and the fact that we all confront bírth, 
aging, sickness and death. From the time of birth, 
our body keeps changing with old age, sickness, 
and death. This view of life 1s neither pessimistic 
nor optimistic. Buddhists should not regard that 
Buddhist outook on life and the world 1s a 
gøloomy one. Buddhists always understand that 
life 1s suffering, but they always smile as they 
walk through lie—Pháp quán niệm thân không 
phải chỉ bao gồm có pháp niệm hơi thở, như thở 
vào, thở ra, mà còn là những pháp khác nữa như 
niệm về bản chất ô trược của cơ thể. Đối với các 
bạn trẻ, không lúc nào mà các bạn thích quán sự 
bất tịnh của cơ thể này. Tuy nhiên, dâu thích hay 
không thích, nếu chúng ta chịu khó coi lại thân 
này một cách khách quan, chúng ta sẽ chẳng bao 
giờ tìm thấy cái gì đẹp đẽ nơi thân này cả. Sắc 
đẹp này chỉ là bể ngoài của lớp da. Kỳ thật toàn 
thân mình chỉ là một khối uế trược. Dâu trẻ hay 
già chúng ta cũng nên thấu hiểu sự thật của thân 
này, và những sự kiện mà chúng ta gặp phải như 
sanh, lão, bệnh và tử. Thật vậy, từ khi sanh ra 
đời, cuộc sống của chúng ta luôn đang bị lão, 
bệnh và tử lấn dần. Quan niệm này không bi 
quan mà cũng không lạc quan. Người Phật tử 
không nên nghĩ rằng cái nhìn vào đời sống và thế 
gian của đạo Phật là đen tối buồn thảm. Người 
Phật tử luôn hiểu rằng đời là khổ, nhưng họ luôn 
kinh qua cuộc sống bằng nụ cười. 

Body culfivates but the mỉnd does nof: Thân 
Tu Tâm Chẳng Tu—Body cultivates but mind 
does not meaning, there are people who have the 
appearance of true cultivators by becoming a 
monk or nun, but their minds are not determined 


443 


to find enlightenment but instead they yearn for 
fame, notoriety, wealth, etc Just like everyone 1n 
the secular life. Thus, cultivating In this way 1s 
entirely contradictory to the Buddha”s teachings 
and one 1s betfer off remaining ¡n the secular life 
and be a genuine lay Buddhist 
chẳng tu nghĩa là có một số người muốn có hình 
tướng tu hành bằng cách cạo tóc nhuộm áo để trở 
thành Tăng hay Ni, nhưng tâm không tìm cầu 
giác ngộ, mà chỉ cầu danh, cầu lợi, cầu tài, vân 
vân như thường tình thế tục. Tu hành theo kiểu 
nầy là hoàn toàn trái ngược với những lời giáo 
huấn của Đức Phật, và tốt hơn hết là nên tiếp tục 
sống đời cư sĩ tại gia. 

Body of doctrine: Corpus of doctrine—Giáo 
thể——Tông Pháp—Tông Thể—Thực thể nghĩa lý 
của một tông phái —The body of doctrine of a 
Sect. 

]) 

a)  SubJect: Tự Tính. 

b)_ Differentiation: Sai Biệt. 


Thân tu tâm 





a)  Thesis that acts: Hữu Pháp. 
b) The action: Pháp. 


a) Thesis which ¡s differentiated: Sở Biệt. 
b)  That which differentiates: Năng Biệt. 


a)  First statement: Tiền Trần. 
b) The following statement: Hậu Trần. 


a) That on which the syllogism depends: Tông 
Y. 

b)  Both for subJect and predicate: Diệc Y. 

**. See Hetuvidya. 

Body drinks the mother°?s blood: Thực đạm 

bất tịnh—Khi còn ở trong thai, huyễn thân lại thọ 

dụng huyết phần của người mẹ—See Seven 

types of contemplation on the impure body. 

Body of an enlightened being: True body— 

Chân thân. 

Body of an enliphtened man: True body— 

Own self—Chân thân. 

Body of enliphtenment: Achieving 

Wareness at any time, as desired—Bồ Đề thân, vì 

tùy thích tùy thời thành chánh giác—See Ten 


truc 


kinds of physical action of Great Enlightening 
Beings (II). 

Body entrance: Thân Nhập—See Six entrances. 
Body and environment: Oneˆs body—Chánh 
Báo—Thân Độ ——The body 1s the direct fruit of 
the previous life; the environment 1s the indirect 
fruit of the previous lie. Being the resultant 
person, øood or bad, depends on or results from 
the 
individual's previous existence, such as being 


former karma—Direct retributon of 
born as a man 1s the result of keeping the five 
basic commandments for being reborn as a man— 
Thân ta hôm nay chính là kết quả trực tiếp của 
tiền nghiệp; hoàn cảnh xung quanh chính là kết 
quả gián tiếp của tiền nghiệp. Con người hiện tại, 
tốt hay xấu, tùy thuộc vào kết quả của nghiệp đời 
trước, như phải giữ căn bản ngũ giới nếu muốn 
tái sanh trở lại làm người —See Dual reward. 
Body of excellent law: Pháp thân. 

Body of expedient means: Appearing ¡n all 
places—Phương tiện thân, vì tất cả xứ hiện 
tiên —See Ten kinds of physical action of Great 
Enlightening Beinzs (TI). 

Body and fame: Thân danh. 

Body-field: Thân Điểền—The body regarded as a 
field which produces good and evil fruit in the 
future existence—Trên thân chính là chỗ gieo 
trồng và sanh sản thiện hay ác nghiệp cho kiếp 
lai sinh. 

Body which fills space: Hư Không Thân— 
Vairocana—Thân tướng như hư không của Đức 
Tỳ Lô Giá Na (tự tại, vô danh, vô tướng, vô 
ngạ!). 

Bodies filI all worlds with majesty supreme: 
Thân Phật sung mãn tất cả thế giới—See Ten 
kinds of Budha-work in all worlds In all times of 
the Buddhas (B) (5). 

Body with its five senses: Hữu Căn Thân— 
Eye, ear, tongue, body, mind—Có năm căn của 
thân (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý). 

Body with its five skandhas: Khổ ấm—See 
FIve Agsgregations. 

Body-form of Bhaisajyaguru: Dược Thụ 
Vương Thân—The body of form which 1s taken 
by Bhaisajyaraja Bodhisattva at any time for 
healing the sick—Bồ Tát Dược Vương (ứng hiện 
trong lục đạo) để cứu độ chúng sanh. 





444 


Body of four integrative methods: Tứ nhiếp 
thân—See Ten kinds of physical actlon of Great 
Enlightening Beings (TT). 

Body of great benevolence: Đại từ thân—See 

kmds of physical of Great 

Enlightening Beings (TT). 

Body of great compassion: Đại bi thân—See 

kimds of physical of Great 

Enlightening Beings (TI). 

Body haiïr graceful and curly: Curls upward— 

Lông trên mình uốn lên trên—See Thirty-two 

auspIcIous marks. 

Body as a heap of fire: Accumulated fires of 

hell—Accumulating one's own hell-fires—Fire of 

angry passions—Hỏa tụ. 

Body of incarnafion in the world: Tự thân— 

See Five kinds ofa Buddha”s dharmakaya. 

Body karma: Thân 

sankhara. 

Body of karmic retribution: Nghiệp Báo 

Thân—According to the Hua-Yen sect, the body 

of karmaic retribution, especially that assumed by 

a bodhisattva to accord with the conditions of 

those he seeks to save—Theo tông Hoa Nghiêm, 

chư Bồ Tát vì thương sót chúng sanh mà hiện ra 
thân cảm thụ hay nghiệp báo thân, giống như 
thân của chúng sanh để cứu độ họ. 

Body as a lamp: Thân Đăng—The body as a 

lamp burnt in offering to a Buddha, 1e. the 

Medicine King in the Lotus Sutra—Đốt thân mình 

làm đèn để cúng dường Phật, như việc làm của 

Đức Dược Vương Bồ Tát nói trong Kinh Pháp 

Hoa. 

Body of liberation: Giải Thoát Thân. 

l1) The body of Buddha released from klesa, I.e. 
passion, affliction: Thân Phật giải thoát mọi 
chướng ngại phiển não. 

2) One of the five attributes of the dharmakaya 
or spIritual body of Tathagata: Một trong ngũ 
phần Pháp Thân Phật—See Eive attributes of 
the dharmakaya. 

Body and life: Thân mệnh. 

Body of Maintaining with powers: Thân Trụ 

trì —See Ten bodies of a Buddha. 

Body and mỉnd: Thân tâm. 


Ten action 


Ten action 


Nghiệp—See  Kaya- 





Body and miỉnd being supple: Reclining of 
concenfraton—Chỗ nằm tam muội, vì thân tâm 
nhu nhuyễn—§ee Ten kinds of reclining of Great 
Enlightening Beings. 

Body and mỉnd dropped away: Thân tâm bỏ 
đi —In meditation and other pracficing acfIvities, 
body and mind dropped away means self- 
forgotten—Trong thiển và các sinh hoạt tu tập 
khác, thân tâm bỏ đi có nghĩa là tự quên đi cái 
ngã của chính mình. 

Body and miỉnd at rest: Thân tâm an ổn. 

Body of monks: Assembly of monks— 
Brethren—Buddhist clergy—Those who practice 
religion—Đạo chúng. 

Body in the next sfage of transmigration: 
Hậu thân. 

Body ïs not real: Thân không có thật. 

Body is nothing but impurity: Cử thể bất 
tnh—lnside a thin layer of skin, the body 
confains nothing but flesh, bones, blood, sputum, 
urine, and stool, etc—Trong lớp da ngoài che đậy 
thân nầy là tất cả sự hôi nhơ của các chất, thịt, 
xương, máu, đàm, đại, tiểu, vân vân—See Seven 
types of contemplation on the impure body. 

Body of parinirvana: Báo Phật Bồ Đề—Thập 
địa viên mãn, chứng niết bàn chân thường—See 
Trikayas. 

Body or person in the next sfage of 
transmigrafion: Hậu thân. 

Body postures: Oai nghi. 

Body of a pratyekabuddha: Bích Chi Phật 
thân—According to the Hua-Yen sect, this Is one 
of the ten Buddha-bodies—Theo tông Hoa 
Nghiêm thì đây là một trong mười thân Phật— 
See Pratyeka-buddha. 

Body produced by mỉnd: Thân Như ý—See 
Ten bodies of a Buddha. 

Body of pure precepfs: Three comprehensive 
precepts—Three kinds of pure precepts—See 
Three bodies of pure precepts. 

Body of reality: Being forever free from 
undergoing bíth 1n condiioned states—Pháp 
thân, vì la hẳn thọ sanh các loài —See Ten kinds 
of physical acton of Great Enlightening Beings 
q1. 


445 


Body was reduced to almost a skeleton: Ốm 
còn da bọc xương. 

Body sets free from all physical taïnt: Giải 
Hạnh Thân—Thus attainng to Buddhahood— 
Thân giải thoát mọi phiển trược để đạt tới Phật 
Quả. 

Body smells bad duc to uncontrolled 
discharges: Thân thể hôi thối nhơ nhớp—See 
FIve signs of decay of people when approaching 
death. 

Body, speech, mỉnd: In Buddhism, the action 
that produces karma were subsumed under three 
categories: body, speech and mind—Trong Phật 
giáo những hành động tạo thành nghiệp xuất phát 
từ ba nơi thân khẩu ý. 

Body of spiritual powers: Manifesting all 
mystic transformations—Thần lực thân, vì thị 
hiện tất cả thần biến —See Ten kinds of physical 
action of Great Enlightening Beings (II). 

Body is suffering, empty, impermanent and 
egoless: Thân là khổ đau, không, vô thường và 
vô ngã. 

Body of Tathagata: Thân Như Lai—According 
to The Long Discourses of the Buddha, Sangiti 
Sufra, a Tathagata 1s perfectly pure in bodily 
conduct. There is no misdeed of body, so 
Tathagata has no need to guard against His 
body—Theo Trường Bộ, Kinh Phúng Tụng, Như 
Lai thanh tịnh thiện hành về thân. Như Lai không 
có ác hạnh về thân mà Như Lai phải gìn giữ— 
See Three things a Tathagata has no need to 
guard against. 

Body of Tathagatagarbha ïn is ceternal 
nirvana aspect: Pháp Phật Bồ Để —Như Lai 
tạng tính vốn thanh tịnh hay niết bàn miên viễn— 
See Trikayas. 

Body tie of hankering (abhijjha): Kaya- 
gantha (p)—Tham Thân Hệ Phược—See Four 
bandhanas (€). 

Body of transcendent ways: Ba-La-Mật thân, 
vì đều chánh tu hành—See Ten kinds of physical 
action of Great Enlightening Beings (II). 

Body of the Trikaya: Thân trong tam thân 
Phật —The body of each of the Trikaya (Irikaya 
Tam thân). 





1) One under the bodhi-tree: Ứng Hóa Phật Bồ 
Để: Nơi nào nên hiện thì hiện, như Phật 
Thích Ca đã thành đạo dưới cội Bồ Đề để 
cứu độ chúng sanh. 

2) One of parinirvana: Báo Phật Bồ Đề— Thập 
địa viên mãn, chứng niết bàn chân thường. 

3) One of Tathagatagarbha In Ifs eternal nirvana 
aspect: Pháp Phật Bồ Đề—Như Lai tạng tính 
vốn thanh tịnh hay niết bàn miên viễn. 

Body under the bodhi-tree: Ứng Hóa Phật Bồ 

Để —Nơi nào nên hiện thì hiện, như Phật Thích 

Ca đã thành đạo dưới cội Bồ Đề để cứu độ chúng 

sanh—See Trikayas. 

Body is in union with the thing touched: 

One of the six unions of the six sense organs with 

the six objects of the senses—Thân phải hòa hợp 

với vật tiếp xúc, một trong sáu sự hòa hợp giữa 
sáu căn với sáu trần —§ee Six unions of the six 

S€nS€ OTEAIS. 

Body of unlimited power of transformation: 

Biến hóa thân—See Five kinds of a Buddha”s 

dharmakaya. 

Body of unlimited space: Hư không thân—See 

FIve kinds of a Buddha”s dharmakaya. 

Body as a utensil: Thân Khí -The body 

confains all the twelve parts, skin, flesh, blood, 

hair, etc. —Thân thể người ta chứa đựng 12 phần 
như da, thịt, máu, tóc, vân vân 

Body as a vehicle: Thân Xa—Which with 

previous karma carrles one In(o the path of 

transmigration—Thân như một cỗ xe, trên đó 
chuyên chở tiền nghiệp đi vào con đường luân 
hồi sanh tử. 

Body-view: Satkayadrshti (sk)——Thân kiến. 

l) The illusion of the body or self, one of the 
five Wwrong VIeWs: Ảo tưởng cho rằng thân 
mình là có thật, một trong ngũ kiến. 

2) Thought of an ego, one of the three knots. 
There are two ways In which one comes fo 
conceive the real existence of an ego, the 
one 1s subJecfive Imagination and the other 
the objective conception of reality: Ý tưởng 
về một cái ngã, một trong tam kết. Có hai 
cách mà người ta có thể đi đến cái quan 
niệm cho rằng có sự hiện hữu thực sự của 
một cái ngã, một là sự tưởng tượng chủ quan, 
hai là quan niệm khách quan về thực tính. 








446 


3) Believe that our self 1s our greatest and most 
Dr€ecIous possession 1n our eyes. We try by all 
means fo safisfy to our self, Irrespective of 
others” interest of rights: Tưởng rằng cái ngã 
của chính mình là lớn nhất và là tài sẩn quí 
báu nhất. Tin rằng cái ta là lớn nhât và vị đại 
nhất, nên mục hạ vô nhân. Chỉ có cái ta là 
quý báu nhứt mà thôi, người khác không 
đáng kể. Vì thế bằng mọi cách thỏa mãn tự 
ngã và chà đạp hay mưu hại người khác. 

** See Five kinds of wrong views 

Body of Vows: Thân Nguyện—See Ten bodies 

of a Buddha. 

Body of wisdom: Being of the same one nature 

as the bodies of all Buddhas—Trí huệ thân vì 

đồng một tánh với tất cả Phật thân—See Ten 
kinds of physical acion of Great Enlightening 

Beings (II). 

Body-Witness: Thân Chứng—According to the 

Sampasadaniya Sutta and Sangii Sutta In the 

Long Discourses of the Buddha, this 1s one of the 

seven persons worthy of offerines—Theo Kinh 

Tự Hoan Hỷ và Kinh Phúng Tụng trong Trường 

Bộ Kinh, đây là một trong bảy loại người đáng 

kính trọng—See Seven persons worthy of 

offerings. 

(Sacred) body: Linh thể. 

Boi Khe Pagoda: Chùa Bối Khê—Boi Khe 

Pagoda 1s one of the most ancient pagodas In 

Vietnam. It was built during the Tran Dynasty, 

located In Tam Hung village, Thanh Oai district, 

Ha Tay province. The name Boi Khe was 

obtained from the name of the gate to Boi Khe 

village. In front of the pagoda, there is a larøe 
yard and a brick gate to both the pagoda and Boi 

Khe village. The three entrance gate of the 

pagoda 1s behind the small bridge. Inside the 

main hall, in the middle of the temple, there Is a 

sdone stage with a bịg sfatue of Sakyamuni 

Buddha, casted during the Tran Dynasty. The 

Sfone sfaøe is Ifselt an art monument, carved with 

a lot of Images of flowers and dragons. On top of 

the stone stage 1s the lotus throne of the Buddha 

statue. There are two long corridors with Arhat 
statues. Behind the main hall, there are altars of 
patriarchs. Beside, inside the pagoda, there 1s an 
anclent tablet “Record of Sacred Boi Cave” 


erected in the middle of the fifteenth century—— 

Chùa Bối Khê là một trong những ngôi chùa cổ 

nhất Việt Nam. Chùa được xây từ thời nhà Trần, 

tọa lạc trong làng Tam Hưng, quận Thanh Oal, 
tỉnh Hà Tây. Tên Bối Khê lấy từ tên cổng vào 
làng Bối Khê. Phía trước chùa có một bãi sân 
rộng và một cái cổng bằng gạch để đi vào chùa 
cũng như vào làng Bối Khê. Cổng Tam Quan của 
chùa nằm phía sau một chiếc cầu nhỏ. Bên trong 
chánh điện là một bức tượng Phật Thích Ca lớn 
trên một bệ bằng đá, được đúc từ thời nhà Trần. 
Bệ đá tự nó là một tượng đài mỹ thuật được tạc 
nhiều hình hoa và rồng. Bên trên bệ đá là tòa sen 
của tượng Phật. Có hai dãy hành lang với những 
bức tượng của các vị La Hán. Phía sau chánh điện 
là nơi thờ các vị tổ. Ngoài ra, bên trong chùa còn 
một tấm bia cổ “Bối Động Thánh Tích Bi Ký? 

được dựng lên từ giữa thế kỷ thứ 15. 

Bojjhanga (p): Bồ Đề Phần (Yếu tố giác ngộ. 

Đặc tính của tâm dẫn đến giác ngộ. Cũng là tuệ 

giác thấy rõ Tứ Diệu Đế!. 

l) The word “Bojjhanga” is a Pali term for 
“factors of enliphtenment.” It is made up of 
“Bodhi,” which means enlightenment or an 
enlightened  person, 
causative factor. Thus a “bojjhanga” Is a 
causafive factor of an enliphtened being, or a 
cause for enlightenment. A second sense of 
the word “Bojjhanga” 1s based on alternative 
meanings of 1s two Pali roo(s. Thus the 
alternaive meanng of bodhi 1s the 
knowledge that comprehends or sees the 
Four Noble Truths, and the Eigphtfold Noble 
Path. All practitioners come to understand the 
Four Noble Truths to some extent, but 
according to Buddhism, true comprehension 
of them requires a particular, transforming 


and “anga,” 1s  a 


moment of consclousness, known as path 
conscIousness. This 1s one of the culminating 
1nsights of meditation practice for 1t includes 
the experlence Once a 
practitioner has experienced this, he or she 1S 
deeply knows the Four Noble Truths, and 
thus 1s considered to contain the “boJjhangas” 
inside him or herself. Such a person 1s called 
noble. Thus, “BoJjihangas” or enliphtenment 
factors also are parts or qualitles of a noble 
person. Sometimes they are known as the 


of Nirvana. 


2) 


447 


“Sambojjhangas” the  prefix 
meaningful, complete, correct, or true. The 
prefix 1s an honorific and Intensifier, and adds 
no cruclal diference in meaning—Chữ 
“Bojjihanga” xuất phát từ hai chữ “Bodhi” và 
“anga.” Chữ “Bodhi” có nghĩa là giác ngộ 
hay người giác ngộ, và chữ “anga” có nghĩa 
là nguyên nhân đưa đến sự giác ngộ. Một 
nghĩa khác của chữ “Bojjhanga” căn cứ trên 
một trong hai nghĩa gốc của từ Pali trên. Như 
vậy nghĩa khác của “Bojjhanga” là sự hiểu 
biết hay thấy được bốn chân lý và Bát Chánh 
Đạo. Tất cả hành giả đều hiểu Tứ Diệu Đế ở 
một mức độ nào đó, nhưng theo Phật giáo, 
hiểu biết chân chính về bốn chân lý ấy đòi 
hỏi một thời điểm chuyển biến đặc biệt của 
tâm thức, gọi là đạo tâm. Đó là một trong 
những tuệ cao nhất mà hành giả đạt được 
trong tu tập tập thiển quán vì nó bao gồm 
luôn cả kinh nghiệm về Niết Bàn. Một khi 
hành giả đã chứng nghiệm được điều này, 
tức là người ấy đã hiểu biết sâu xa về Tứ 
Diệu Đế, và như thế có nghĩa là hành giả đã 
có được các “Bồ Để phần” bên trong mình. 
Một người như vậy được gọi là một bậc cao 
thượng. Như vậy “Bồ Để Phần” hay những 
yếu tố của sự giác ngộ cũng là những phẩm 
chất của một bậc cao quý. Đôi khi người ta 
cũng biết đến những yếu tố giác ngộ này qua 
từ “Sambojjhangas,” tiếp đầu ngữ “sam” có 
nghĩa là tròn đầy hay hoàn hảo, đúng hay sự 
thật. Tiếp đầu ngữ này chỉ là sự xưng tụng 
chứ không thêm vào điểu gì làm cho nó khác 
nghĩa đi cả. 

One does not become enlightened by merely 
gazing Info the sky or looking around on the 
earth. One does not enlightened by reading 
or studying the scrIptures, nor by thinking, nor 
by wishing for enlightened state to burst Into 
one's mind. There are certain necessary 
conditions or prerequIsifes 
enliphtenment to arise. How can one develop 
these factors in himself or herself? By means 
of cultivation of precepts, meditation, and 
wisdom. The Buddha said: “Oh, Bhiksus, 1Ý 
the four foundatons of mindfulness are 
practiced persistently and repeatedly, the 
seven types of “Bojjihangas” wil be 


which cause 


automatically and 
Practicing the 
mindfulness does not simply mean studying 
them, thinkng of them, lisening to 
discourses about them, nor discussing them. 
What IsÃ be directly and 
experientially aware of the four foundations 
of mindfulness, the four bases on which 
mindfulness can be established—Hành giả 
không nhờ nhìn trời nhìn đất mà được giác 
ngộ. Hành giả cũng không nhờ đọc sách hay 
học kinh điển mà được giác ngộ, cũng không 
phải nhờ suy nghĩ, không phải do mong ước 
mà sự giác ngộ sẽ bừng sáng trong tâm của 
hành giả. Có những điều kiện cần thiết để 
đưa hành giả đến giác ngộ. Làm thế nào để 
phát triển những yếu tố này? Muốn phát 
triển những yếu tố này phải tu tập giới, định, 
tuệ. Đức Phật dạy: “Này chư Tỳ Kheo, nếu 
Tứ Niệm Xứ được thực hành với nỗ lực, tinh 
tấn và thường xuyên thì những yếu tố giác 
ngộ sẽ tự động phát triển đầy đủ.” Tu tập Tứ 
Niệm Xứ không có nghĩa là đơn thuần 
nghiên cứu, suy nghĩ, hay nghe những bài 
pháp hay bàn luận về Tứ Niệm Xứ. Tứ Niệm 
Xứ phải được thực hành bằng cách quán sát 
chánh niệm một cách trực tiếp theo 4 phương 
pháp cho đến khi nào chánh niệm được thiết 
lập (chánh niệm về thân, về thọ, vế tâm và 
về pháp)—See Seven Bodhyanga, Four 
Foundations of Mindfulness, Four Noble 
Truths, and Eightfold Noble Path. 
Bokara (skt): Bổ Hát—Name of a small country 
in North India at the trme when Hsuan-Tsang 
visited the Western countries, around 627 A.D.— 
Tên của một xứ nhỏ ở vùng Bắc Ấn trong thời 
Ngài Huyền Trang hành hương các xứ Tây Vực, 
khoảng năm 627 sau Tây lịch. 


fuly  developed.” 


four foundatons of 


we must do 


Bokatfsu (jap): A Japanese term for “stick and 
shout.” This 1s the training style common in some 
Zen traditions, which 1s said to have been derived 
fom two Chinese Chan masters, Te-Shan 
Hsuan-Chien (Jap. Tokusan Senkan 78I1- 867), 
and Lin-Chi I-Hsuan (Jap. Rinzai Gigen- 866). lt 
involves skillful use of blows with a stck and 
shouting by a Zen master, which 1s believed to 
bring students to immediate and direct realization 
of truth if done properly—Thuật ngữ Nhật Bản 


448 


dùng để chỉ “cây gậy và tiếng hét.” Đây là lối 
dạy phổ biến trong một vài trường phái Thiền, 
mà người ta nói nó được truyền từ hai vị Thiển sư 
người Trung Hoa là Đức Sơn Tuyên Giám và 
Lâm Tế Nghĩa Huyễn. Lối dạy này liên hệ tới 
việc vị Thiền sư dùng cách đánh phương tiện với 
một chiếc gậy và một tiến hét, mà người ta tin 
rằng nếu làm đúng phương cách nó có công năng 
đưa các vị thiển sinh đến chỗ trực ngộ chân lý. 
Bokitsu (jap): Mu-Chi—Sư Mục Khê. 
Bokuju (jap): Mu-Chou—Sự Mục Châu. 
Bold: Gan li —Daring—Valiant 
Fearless——Venturesome. 

Boldest step: Bước đi dũng cảm. 

Bolor (skÐ: Bát Lộ Nhi—According to The 
Dictonary of Chinese-English Buddhist Terms, 
Bolor, a kingdom north of the Indus, south-east of 
the Pamir, In minerals; I( 1s to be 
distinguished from Bolor ¡in Tukhara—Theo 
Trung Anh Phật Học Từ Điển, Bát Lộ Nhi, tên 
của một vương quốc nằm về phía bắc của dòng 
Ấn Hà, đông nam của Pamir, có rất nhiều khoáng 
sản, nơi nầy khác với Bolor ở vùng Tikhara. 


Brave 





rich 


Bommokyo (jap): Brahmajala (skt)—Brahma- 
Net Sutra, or Indra's Net Sutra—Kinh Phạm 
Võng—See Brahma-Net Sutra. 

Bon (jap): Lễ hội mùa hè bên Nhật (thời kỳ cây 
cối thay lá). 

Bon (tb): A Tibetan tradition that traces ifs 
history back to pre-Buddhist pracfices associated 
wih the cult of early Tibetan kings. It has 
absorbed many Buddhist practices and doctrines , 
but 1t adherents consider Bon to be distinct from 
Tibetan Buddhism. According to Bon sources, the 
tradiion came to Tibet from Taksik, which 
appears to refer to roughly the area of Persia. 
Shenrap, the mythical founder of Bon, brought the 
religion from Taksik to the kingdom of 
Shangshung, which was probably an area In 
western Tibet with Mount Kailash at 1ts center. 
From there I(t was disseminated into Tibet— 
Truyền thống Tây Tạng có nguôn gốc từ trước 
thời kỳ Phật giáo được tu tập tại xứ này, nó liên 
hệ đến việc sùng bái các vị vua tiên khởi của xứ 
Tây Tạng. Truyền thống này hấp thụ nhiều giáo 
thuyết và cách thực hành của phật giáo, nhưng 
những người gắn bó với truyền thống vẫn xem 


truyền thống này khác biệt với Phật giáo Tây 

Tạng. Theo nguồn gốc của Bon, thì truyền thống 

này đến từ Taksik, chỉ vùng Persia. Shenrap, vị 

sáng lập thuyển thoại của truyền thống này đã 
mang tôn giáo từ vùng Taksik đến với vương 
quốc Shangshung, có lẽ là một vùng nằm về phía 

Tây của Tây Tạng với ngọn núi Kailash ở trung 

tâm. Từ đó nó được truyền bá vào Tây Tạng. 

Bona fide: Ý ngay lành. 

Bond: Bhanda or 

Knot—Tie—Kết. 

1l) There are nine bonds that bind men to 
mortality—Có chín mối phiển trược đã kết 
nối con người trong sanh tử—See Nine bonds 
that bind men to mortality. 

2) In the Nirvana Sutra, the Buddha said: 
“Srofa-apama  though off 
Iinummerable 1llusions; however, the three 
tles are so serlous that 1f he 1s able to cut off 
these three ties, he can cut off all other tIes 
Đức Phật đã nói trong Kinh Niết Bàn: “Này 
thiện nam tử, Tu Đà Hoàn tuy có thể cắt đứt 
vô lượng phiển não, nhưng vì ba kết rất nặng 
nên chúng cũng bao hàm tất cả kết mà Tu 
Đà Hoàn đã đoạn.”—See Three bonds. 

3) Samyojana (skt—Thân Kết (hệ phược)— 
According to The Path of Purification, there 
are four knots or bonds which hinder free 
development. They are so called because 
they tie the mental body and the material 
body—Theo Thanh Tịnh Đạo, có bốn mấu 
kết làm ngăn che sự phát triển. Sở dĩ gọi là 
kết vì chúng buộc kết cái thân tâm lý vào cái 
thân vật lý——See Four bonds. 

4) There are four bandhana or bonds—See Four 
bonds. 

5) According to the Abhidharma, there are five 
bonds which bind men to mortality——Theo A 
Tỳ Đạt Ma Luận, có năm kết hay năm loại 
vọng hoặc giống như dây trói buộc chúng 
sanh vào luân hồi sanh tử—See Five bonds. 

6) The six bonds or the mind of the six bonds— 
Sáu loại tâm chấp trước—See Six bonds of 
the mind. 

Bond of anger: Phẫn kết. 

Bonds of birth and rebirth: Sanh tử phược. 


Samyoga (skt)—Fetter— 


has cut 








449 


Bond of defiling: Cấu Kết — The bond of the 
defiling of the material and of reincarnation— 
Hoặc độc hay sự cấu kết của vật chất uế trược và 
sự tái sanh (làm nhơ bẩn tịnh tâm). 
Bond of desire: 
1) Binding ¡n the chain of transmigration: Tham 
kết —Trói buộc trong vòng luân hồi sanh tử. 
2) Bond of desire— Ái hệ. 
Bond of existenee: Hữu Kết—Bonds of mortal 
life—Mortal life—Hữu kết (phiền não tham sân 
sĩ trói buộc chúng sanh trong vòng sanh tử)—See 
Bonds of mortal life. 
Bond of heterodox views: Kiến Kết —The 
bond of heterodox views, which fastens the 
individual to the chain of transmieration, one of 
the nine attachments—Phiển não do tà kiến gây 
ra khiến chúng sanh lăn trôi trong luân hồi sanh 
tử, một trong cửu kết —See Nine bonds that bind 
men to mortality. 
Bond of ignoranee: Vô Minh Kết—The bond of 
Ipnorance which binds to transmigraton—Hệ 
phược của vô minh trói buộc chúng sanh trong 
vòng sanh tử. 
Bond of ïllusion: Kiến phược—Hoặc trước (sự 
trói buộc của phiển não)—The delusive bondage 
of desire to I{s environment. The bond of the 
1llusion of heterodox opinions which binds men 
and robs them of freedom (mistaking the seeming 
for the real)—Phiển não do tà kiến (cho những 
thứ giả hợp là có thật) gây ra, trói buộc con người 
vào vòng sanh tử—See Nine bonds that bind men 
to mortality. 
Bond of illusion of heterodox views or 
opinions: Views or opinions of mistaking the 
seeming for the real which binds men and robs 
them of freedom—Chính cái thấy sai lầm cho 
rằng vạn hữu là có thật tánh cột chặt con người 
và cướp mất đi của họ sự tự tại—See Bond of 
1llusion and Five kinds of turbidity. 
Bond of karma: Kết nghiệp - The karma 
resuling from the bondage to passlons or 
delusions—Sự trói buộc của nghiệp, hay nghiệp 
là kết quả của sự trói buộc của dục vọng. 
Bond of love: Bond of desire—Á¡ hệ (những hệ 
phược của ái dục). 
Bonds ïn the lower desire-realms: Những trói 
buộc trong cảnh thấp dục giới—According to the 





Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are five bonds in the lower desire- 
realms or the lower fetters which hold the 
individual in the realms of desire—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm thứ 
Kết hoặc của Dục giới trong tam giới—§ee Five 
bonds ¡n the lower desire-realms. 

Bond of marriage: Ràng buộc về hôn phối. 
Bonds of mortal life: Hữu Kết — The bond of 
existence—Sự trói buộc của luân hồi sanh tử 
(Hữu là quả báo sanh tử, kết là sự trói buộc của 
tham sân si. Phiển não tham sân sỉ trói buộc 
chúng sanh trong vòng sanh tử). 

Bonds to mortality: Tử kết—There are five 
bonds to mortality—See Five bonds. 

Bond of rebirth: Kết sanh—Sự trói buộc vào 
tái sanh hay thân trung hữu chết đi để thác sanh 
vào thai mẹ (theo Câu Xá Luận: “lúc lâm chung 
thì trung hữu đối với hai tâm niệm trái ngược 
nhau là yêu và ghét sẽ hiện khởi, đến khi nhập 
thai thì đẩy bỏ cái tâm ghét chỉ chừa lại cái tâm 
yêu, bảo đây là của mình, rồi từ đó sinh vui 
mừng, nên các uẩn lớn thêm lên, thân trung hữu 
liền mất đi và sinh hữu hay kết sanh đã thành). 
Bond of selfish øgreed: Lợi Dưỡng Phược—One 
of the two bonds, gain and fame—Phiền trược vì 
tham lam ích kỷ, một trong hai phiên trược, lợi và 
danh. 

Bond of sins: Ràng buộc về tội lỗi. 

Bond of suffering: Khổ phược. 

Bond of transmigration: Sự kết buộc của vòng 
luân hồi sanh tử. 

Bond of unenlightenment: Sỉ phược—Sự trói 
buộc của si mê. 

Bondages: Ràng buộc—Xiểng xích—Có mười 
điều ràng buộc—There are ten bonds—See Ten 
bonds. 

Bondage of desire: Strong attachment of love— 
Ái Trước—See Attachment of love. 

Bondage of doubt: Nghi Kết (do nghi ngờ lý 
chân đế, gây vô số vọng nghiệp, nên bị trói buộc 
vào tam giới không thoát ra được). 

Bondage and free from bondage: Ràng Buộc 
Và Giải Thoát —According to the Vimalakiri 
Sutra, when Manjusr Bodhisattva obeyed the 
Buddha°s command to call on Vimalakiri to 


450 


enqurre after his health, Vimalakirii reminded 

that a Bodhisattva should not tie himself up (with 

wrong views)—Theo Kinh Duy Ma Cật, khi Văn 

Thù Sư Lợi Bổ Tát vâng mệnh Phật đến thăm 

bệnh cư sĩ Duy Ma Cật, Duy Ma Cật đã nhắn nhủ 

các vị Bồ Tát là không nên khởi những sự ràng 
buộc. 

* What 1s tying and what 1s untying? Clinging 
to sereniy (dhyana) 
bondage, but his expedient rebirth (for the 
salvation of others) 1s freedom from bondage. 
Further, he 1s held in bondage by wisdom 
which lacks expedient methods (upaya), but 
ISÃ liberaed by wisdom supported by 
expedlent device; he ¡is (also) held in 
bondage by expedient methods which are not 
upheld by wisdom but 1s liberated by 
expedient methods backed by wisdom: Sao 
gọi là ràng buộc? Sao gọi là giải thoát? 
Tham đắm nơi thiển vị là Bồ Tát bị ràng 
buộc. Dùng phương tiện thọ sanh là Bồ Tát 
được giải thoát. Lại không có phương tiện 
huệ thì buộc, có phương tiện huệ thì giải 
thoát, không huệ phương tiện thì buộc, có 
huệ phương tiện thì giải. 

* What Is bondage by wisdom unsupported by 
expedilent methods? It is bondage caused by 
the Bodhisattva's desire to embellish the 
Buddha land (with merits) In order to bring 
livinng beings to perfection while practicing 
for his self-confrol (the three gøafes to nirvana, 
namely,)  voidness, 
inactivity. This is called bondage by wisdom 
unsupported by expedient methods (upaya): 
Sao gọi là không có phương tiện thì buộc? Bồ 
Tát dùng ái kiên trang nghiêm Phật độ, thành 
tựu chúng sanh ở trong pháp Không, vô 
tướng, vô tác mà điều phục lấy mình, đó là 
không có phương tiện huệ thì buộc. 

* What 1s liberation by wisdom backed by 
expedlent methods? It is liberation achieved 
in the absence of desire to embellish the 
Buddha land (with merits) in order to bring 
living beings to perfection, while practicing 
unremittingly for his self-control (the three 
gates fO namely) voidness, 
formlessness and Inactivity. This ¡is called 
liberation by wisdom supported by expedient 


I1sĨ a Bodhisattva”s 


formlessness and 


nirvana, 


methods (upaya): Sao gọi là có phương tiện 

huệ thì giải? Bồ Tát không dùng ái kiến 

trang nghiêm Phật độ, thành tựu chúng sanh, 

ở trong pháp “không,” “vô tướng,' “vô tác” 
điều phục lấy mình, không nhàm chán mỏi 
mệt, đó là có phương tiện huệ thì giải. 

* What 1s bondage by expedient methods 
unsupported by wisdom?  I( is bondage 
caused by a Bodhisatvas lack of 
determination to keep from desire, anger, 
perverse views and other troubles (klesa) 
while plantng all wisdom roots. This 1s 
called bondage by expedient methods which 
lack wisdom: Sao gọi là không có phương 
tiện huệ thì buộc? Bồ Tát trụ nơi các món 
phiền não, tham dục, sân hận, tà kiến, vân 
vân mà trồng các cội công đức, đó là không 
có huệ phương tiện thì buộc. 

* What 1s liberaton by expedient methods 
sustained by wisdom? It is liberation won by 
a Bodhisattva who keeps from desire, anger, 
perverse views and other troubles (klesa) 
while planting all virtuous roots which he 
dedicates to his realizaion of supreme 
enliphtenmemt. This ¡is called liberation by 
expedient methods sustained by wisdom: Sao 
gọi là có huệ phương tiện thì giải? Là xa ha 
các thứ phiển não, tham dục, sân hận, tà 
kiến, vân vân mà vun trông các cội công đức, 
hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác, đó là có huệ phương tiện thì giải. 

Bondage and invesfigators of the passion: 

Samyojana (skt)—Kiết Sử—See Fetters. 

Bondage to mortality: Ái Trước Sinh Tử— 

Bondage to rebirth and mortality by love of life, 

and to be riúd of this love 1s essential to 

deliverance——B]Ị trói buộc vào sanh tử là ái trước 
sinh tử, tận diệt sự ái trước nây là cần thiết cho 
cuộc tu giải thoát. 

Bondage of the pride: Mạn kết —The bondage 

of pride, one of the nine bonds that bind men to 

mortality—Một trong cửu kết trói cột con người 
trong sanh tử—See Nine bonds that bind men to 
mortalIty. 

Bondage and reincarnafion because of the 

pAssions: Kết lậu (nghiệp luân hổi sanh tử gây 

ra bởi dục vọng). 


451 





Bondage and release: Kết giải 

giải thoát (bị phiền não trói buộc và giải thoát tự 

tại). 

Bondage of. unenlightenment: 

Minh—Sự trói buộc của vô minh. 

Bone (n): Xương. 

Bones of the body: Cốt Thân—The sarira or 

remain after crematlon—Xá lợi hay những gì còn 

lại sau khi hỏa thiêu. 

Bone-Buddha: Cốt Phật (Phật bằng xương). 

Bone-chain Deva: Sankara (sk—Cốt Tỏa 

Thiên— Thương Yết La—Cốt Tỏa Thiên là hóa 

thân của Tự Tại Thiên. 

Bones and eyes: Cốt Mục—Xương và mắt, ý 

nói những điểu cốt yếu quan trọng nhứt—The 

essentIals. 

Bones of former incarnation: Cố Cốt—Old 

bones, bones of former generation—Xương cốt 

trong tiền kiếp, hay của nhiều thế hệ. 

Bongyo (jap): Brahma-carya (skt—Brahma 

conduct—Pure conductPhạm hạnh. 

Bonmo-kyo (jap): Brahmajala (skt)—Bonmo- 

kyo (ap)—Pure Net Sura—Kinh Phạm Võng— 

See Brahma-Net Sutra. 

Bonno (jap): Klesa (sk)——Affliction—Phiền não. 

Boo (v): La ó—To jeer. 

Book (n): Kinh thư. 

Book of the Beginning of knowledge: 

Abhidharma-Jnana-prasthana-sasta (p)—A Tỳ 

Đạt Ma Phát Trí Luận. 

Book of the Bible: Kinh Thánh. 

Book of Books: Diệu Thư (Thánh Kinh). 

Book of Changes: Chinese Classics—Kinh 

Dịch. 

Books of Chỉnese Classics: 

l) Four Books: Tứ Thư hay Tứ Truyện (Đại 
Học, Luận Ngữ, Trung Dung, và Mạnh Tử). 

2) Eive Books: Ngũ Kinh (Kinh Dịch, Kinh Thơ, 
Kinh Thi, Kinh Lễ, Kinh Xuân Thu). 

Book of Classifications: Abhidharma-vibhanga 

(p)—A Tỳ Đạt Ma Phân Biệt Luận. 

Book of Controversies: Abhidharma-katha- 

vatthu (p)—A Tỳ Đạt Ma Thuyết Sự Luận. 

Book of the Death: Tử Thư (sách hướng dẫn tu 

tập và tụng niệm cho người chết). 


Trói buộc và 


Triển Vô 


Book of  Descriptions: Abhidharma- 
prajnaptipada-sastra (skÙ—A Tỳ Đạt Ma Thi 
Thiết Túc Luận. 

Book of Elements: Abhidharma-dhatu-kaya- 
pada-sastra (p—A Tỳ Đạt Ma Giới Thân Túc 
Luận. 

Book of Elemenfs of existence: Abhidharma- 
dharmasangam (p)—A Tỳ Đạt Ma Pháp Tụ Luận. 
Book of Empftiness: Khóa Hư Lục. 

Book of the Heaven: Thiên thư. 

Book of knowledge: Abhidharma-vijnana- 
kayapada-sastra (skÙ—A Tỳ Đạt Ma Thức Thân 
Túc Luận. 

Book of Literature: Abhidharma-prakarana- 
pada-sastra (skU—A Tỳ Đạt Ma Phẩm Loại Túc 
Luận. 

Book of oracles: Sấm—Điểm báo trước— 
Prognosticate——Prophecy. 

Book of the Origin of thỉngs: Abhidharma- 
dhatu-katha (p)—A Tỳ Đạt Ma Giới Thuyết 
Luận. 

Book of Pairs: Abhidharma-yamaka (p)—A Tỳ 
Đạt Ma Song Đối Luận (Kinh Song Đối). 

Book of Person: Abhidhamma-puggala-pannati 
(p—A Tỳ Đạt Ma Nhân Thi Thiết Luận. 

Book of Recitatons: Abhidharma-sangiti- 
paryaya-pada-sastra (skÙ—A Tỳ Đạt Ma Thập 
Nhị Môn Túc Luận. 

Book of Relafions: Kinh Liên Đới. 

Book of thỉngs: Abhidharma-skandha-pada- 
sastra (p)—A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận. 
Book of Treatise: Kinh Phân Biệt 

Book of Zen: Thiền Thư. 

Booklet (n): Sách khổ nhỏ. 

Boon: A welcome benefit—A request granted 
Border land: Biên địa. 

Bore a well for water: Xuyên Tỉnh Tâm 
Thủy —To bore a well and gradually discover 
water, likened to the gradual discovery of the 
Buddha-nature—Khoan giếng tìm nước, nước từ 
từ được phát hiện, cũng giống như người ta từ từ 
tìm ra được Phật tánh của mình. 

Boredom: Tiredness—Nỗi buồn chán. 

Boring: Buồn chán. 

Born: Sanh—Birth. 


452 


Born again: Rebirth—Tái sanh. 

Born among the asuras: Bị sanh vào cõi A-Tu- 
La—See Nine unfortunate inappropriate times for 
leading the holy life. 

Born among the animals: TBị sanh vào cõi 
bàng sanh—See Nine unfortunate Inappropriate 
times for leading the holy life. 

Born in heaven: Sanh vào cõi Trời —See Ten 
kinds of Buddha-work in all worlds in all times of 
the Buddhas (B) (10). 

Born among humans: Sanh trong nhơn gian— 
See Ten kinds of Buddha-work In all worlds in all 
times of the Buddhas (B) (10). 

Born blỉnd: Sinh manh (sanh ra là đã mù). 

Born ỉn the border: Bị sanh vào chỗ biên địa— 
See Nine unfortunate Inapproprlate times for 
leading the holy life. 

Born ïn bright condifions attains Nibbana: 
One born in bright conditons attains Nibbana 
which ¡s neither dark nor bright—Bạch sanh sống 
tạo Niết Bàn (Phi Hắc Pháp phi bạch pháp) —S§ee 
S1X SDe€CI€S. 

Born ïn bright condifions lives a bright life: 
Bạch sanh sống tạo bạch pháp—See Six species. 
Born in bright conditions lives a dark life: 
Bạch sanh sống tạo hắc pháp—See Six species. 
Born in dark condifions attains Nibbana: 
One born ¡in dark conditions attains Nibbana, 
which ¡is neither dark nor brigh—Có người hắc 
sanh và sống tạo Niết Bàn—See Six species. 
Born in dark condifions, lives a bright lifc: 
Có người hắc sanh và sống tạo bạch pháp —§ee 
S1X SDe€CI€S. 

Born in dark condifions, lives a dark life: 
Có người hắc sanh và sống trong hắc pháp —§ee 
SIX SD€CI€S. 

Born through egg: Noãn sanh (trứng sanh), một 
trong thập nhị loại chúng sanh —See Twelve 
categories of living beIngs. 

Born empfiness: Không Sanh—The state that is 
like emptiness—Born emptiness—lrạng thái 
giống như sự trống rỗng. 

Born through form: Sắc tướng sanh, một trong 
thập nhị loại chúng sanh—See Twelve categorIes 
of living beings. 


Born to happiness: Born of happiness—Phúc 
sinh. 

Born in a hell-state: Bị sanh vào địa ngục— 
See Nine unfortunate Inapproprlate times for 
leading the holy life. 

Born in a long-lived group of devas: Được 
trời trường thọ—See Nine 
unforftunate Iinappropriate times for leading the 
holy life. 

Born in the middle country 
intelligent: Được sanh vào nước trung tâm và có 
trí tuệ—See Nine unfortunate Inappropriate times 
for leading the holy life. 

Born in the middle country but lacks 
wisdom: Được sanh vào nước trung tâm, nhưng 
ác huệ, ngu si—See 
1nappropriate times for leading the holy life. 
Born in the middle country, but he has 
wrong views and distorted vision, thinking: 
Được sanh vào cõi trung tâm, nhưng lại theo tà 
kiến điên đảo See Nine unfortunate 
1nappropriate times for leading the holy life. 
Born through moisture: Thấp sinh, một trong 
thập nhị loại chúng sanh—See Twelve categorIes 
of living beings. 


sanh vào cối 


and is 


Nine  unfortunate 


Born among the pefas: Bị sanh vào cõi ngạ 
quỷ—See Nine unfortunate inappropriate times 
for leading the holy life. 

Born through transformatfion: Anpapaduka 
(sk)—Opapatika-yom! (p)—Hóa sinh, một trong 
thập nhị loại chúng sanh—See Four forms of birth 
and Twelve categories of living beings. 

Born through womb: Thai sinh, một trong thập 
nhị loại chúng sanh—See Four forms of birth and 
Twelve categories of living beIngs. 

Borobudur (skt): A famous stupa in Java, built 
around the 9° century AD. Boroburdur is a 
representation of the way of enlightenment In 
mandala form. This 1s the great 
monuments of Buddhism, a huge stupa built on 
the island of Java around the ninth century by the 
rulers of the Sailendra dynasty. It was designed as 
a giant Mandala built over a hill and consisting of 
five square terraces, which are decorated with 
sone carvings. Surmounting these are three 
circular platforms and a stupa. Ascending the 


one of 


453 


monument ¡1s meant to symbolize the path from 
the state of ignorance to buddhahood—Tháp nổi 
tiếng tại Java, được xây vào khoảng thế kỷ thứ 9 
sau Tây lịch. Tháp Borobudur là một biểu tượng 
của con đường Đại giác dưới hình thức Mạn đà 
la. Đây là một trong những tượng đài Phật giáo vĩ 
đại nhất, một tháp khổng lỗổ trên đảo Java được 
các nhà cai trị của triều đại Sailendra xây dựng 
vào khoảng thế kỷ thứ 9. Ngôi tháp này được 
thiết kế dưới hình thức một Mạn đà la khổng lô 
xây trên một ngọn đổi gồm có 5 mặt bằng vuông 
vức, được trang hoàng với những bức chạm trổ 
bằng đá. Phủ lên những mặt bằng này là ba bệ 
tròn và một ngôi tháp. Đi lên tượng đài tượng 
trưng cho con đường đi từ mê đến Phật. 

Borrow belongings of other people but do 
not return them ỉn a timely manner: Mượn 
vật dụng của người khác mà không trả đúng 
hẹn—A Bhiksu or Bhiksuni who borrows what 
belongs to another and does not refurn it in a 
timely manner, thus causing the other annoyance 
and displeasure, commits an Expression of Regret 
Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào mượn 
đồ của người khác mà không trả đúng hẹn, làm 
cho người ta khó chịu và không vui, là phạm giới 
Ba Dật Đề. 

Both or all empty: Both ego and things have no 
reality (unreal)—Câu Không—One of the three 
volds or Immaterialiies. Both or all empty, or 
unreal, i.e. both ego and things have no reality— 
Một trong Tam Không. Ngã và pháp đều không 
thực—See Three kinds of Immaterialities. 

Both have mistakes: Nhị Câu Phạm Quá—Cả 
hai đều phạm lỗi—A term applied by Tien-T?ai 
In criicism of Hua-Yen, which while 1t Is a 
perfect or complete doctrine, yet the 
“crudiles” of the Avatamsaka or Lotus secfs 
(Biệt Giáo) and comes short of the really perfect 
Lotus doctrine—Một từ ngữ nói về những chỉ 
trích của Thiên Thai về Hoa Nghiêm, dù cho 
Thiên Thai là Viên giáo, nhưng nó vẫn còn có 
những chỗ thô chỗ dở của Biệt giáo so với giáo 
pháp thực sự hoàn hảo thời Pháp Hoa. 
Both-Ways-Liberafted: Accordng to the 
Sampasadaniya Sutta and Sangii Sutta In the 
Long Discourses of the Buddha, this 1s one of the 
seven persons worthy of offerings—Câu Phần 


has 


Giải Thoát. Theo Kinh Tự Hoan Hỷ và Kinh 

Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, đây là một 

trong bảy loại người đáng kính trọng—See Seven 

persons worthy of offerings. 

Both will be reborn in the Pure Land: Nhị 

Loại Các Sanh—Hai loại đều vãng sanh. 

1) The Pure Land is not limited to those who 
repeat the name of Amitabha according to his 
eiphteen vows: Tịnh Độ không chỉ dành 
riêng cho những người tu theo pháp môn 
niệm Phật. 

2) The pure Land also includes those who adopt 
other ways: Tịnh Độ cũng dành cho những 
người tu theo pháp môn khác. 

Bottom floor: Tầng trệt (dưới cùng). 

Bottom of the heart: The menfal ground or 

condiion—Tâm Địa—Tâm Khẩm—The Mind 

from which all things spring. The thưrd of the 
three agents body, mouth and mind—Tâm là gốc 
của vạn pháp, có thể sản sanh ra hết thấy vạn 
pháp. Tác nhân thứ ba trong ba tác nhân thân, 

khẩu và ý. 

Bound (v): Kết To tie—To knot. 

Bound by the commandments: Kiết Giới— 

Bound by the commandments—Kết thành giới 

luật để hộ trì. 

l) A ñxed place, or territory; a definife area; to 
fix a place for a monasftery, or an altar: Bàn 
thờ Phật được đặt tại một nơi cố định, hay 
một vùng cố định trong tự viện. 

2) A determined number, e.g. for an assembly 
of monks: Một số nhất định cho buổi họp 
chúng Tăng. 

3) ItIs a term specially used by the esoferic 
sects for an altar and 1(s area, altar being of 
five different shapes—Kiết Giới Ngũ Tướng: 

a) A square shape: Phương Tướng. 

b)  A round shape: Viên Tướng. 

c)_ Rectangular shape: Cổ Tướng. 

d) Semi-crrcle: Bán Nguyệt Tướng. 

e) Triangle: Tam Giác. 

Bound of all reality: Thực tế (chỗ chân thật 

của chư pháp)—See Twelve aspects of the 

Bhutatathata. 

Bondage and release: Kết giải—Release from 

bondage—Trói buộc và giải thoát. Bị phiển não 


454 


trói buộc và giải thoát tự tại. Giải thoát khỏi sự 
trói buộc, hoặc giác ngộ được lý mà giải thoát. 
Boundary: Dhatu (skt)—Limit—Region—GIới. 
Boundless: Apramana (skt——Unlimited—Bất 
tận—Vô Lượng——Boundless—Countless—— 
Infinite—Immeasurable—Measureless— 
Unlimited—There are four Infinite characferIstics 
of a Bodhisattva: kindness, pity, joy, and self- 
sacriice—Rất nhiều, không đong đếm hay đo 
lường được. Có bốn thứ vô lượng của vị Bồ Tát là 
Từ, Bi, Hỷ, Xả. 

Boundless abandonment: Upeksa (skt)—Xả 
vô lượng—LImitless Indifference—Giving up all 
thngs—Complete abandonment, or 
indiference (renunciaion of the 
faculties), one of the four forms of unlimited, or 
unsparing mind of all Buddhas—Hoàn toàn xả 
bỏ, một trong tứ vô lượng tâm của chư Phật —See 
Four immeasurable minds. 

Boundless Body Thus Come One: Vô Biên 
Thân Như Lai—According to the Earth Store 
Bodhisatva Sutra, Chapter 9, Earth Store 
Bodhisattva said to the Buddha: “World Honored 
One! In the past, numberless (imnnumerable) 
asmkheyas of kalpas ago, a Buddha named 
Boundless Body Thus Come One, appeared In the 
world. If a man or woman hears this Buddha”s 
name and even temporar1ly ø1ves rise to a thought 
of respect, that person will overstep the heavy 
offenses of forty aeons of birth and death. How 
much more will one be able to do this one sculpts 
or paints this Buddha's Image, or praises and 
makes offering to him. The merit achieved 1s 
Theo Kinh Địa Tạng 
Bồ Tát, phẩm thứ chín, Ngài Địa Tạng bạch cùng 
đức Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Vô lượng vô số 
kiếp về thuở quá khứ, có đức Phật ra đời quá 
khứ, có đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân 
Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe 
danh hiệu của đức Phật đây mà tạm thời sanh 
lòng cung kính, liền đặng siêu việt tội nặng sanh 
tử trong bốn mươi kiếp, huống là vẽ đắp hình 
tượng cúng dường tán thán! Người nầy được vô 
lượng vô biên phước lợi. 

Boundless compassion: Bi vô lượng. 
Boundless dedication equal to the cosmos: 
Nhập pháp giới vô lượng hồi hướng. 





absolute 
mental 


limiless and unbounded 





Boundless joy: Hỉ Vô Lượng Tâm—Boundless 
Joy on seeing others rescued from sufferineg— 
Niềm vui bất tận (Hỷ vô lượng), vui khi thấy các 
chúng sanh khác được cứu độ ——See Four 
1mmeasurable minds. 

Boundless karma: Vô lượng nghiệp. 
Boundless kindness: Từ vô lượng—See Four 
1mmeasurable minds. 

Boundles li: Buddha of Boundless 
(Measureless, Infinite) Lifểe—See Amitabha. 
Boundles Life Buddha: Vô Lượng Thọ 
Phật —Amitabha—A Di Đà Phật—See Amitabha. 
Boundless mỉnd: Anantamati (skt)—Vô tận ý. 
Boundless Mind Bodhisattva: Vô Tận Ý Bồ 
Tát. 

Boundless pity: Bi Vô Lượng Tâm-—Infinite 
plty for all, one of the four immeasurable minds 
(catvari-apramanam)—Một trong tứ vô lượng 
tâm, khởi lòng từ bi vô lượng với hết thảy chúng 
sanh—See Four Immeasurable minds. 

Boundless purity: Vô biên tịnh. 

Boundless spiritual possessions: Tài sản vô 
tận—See Three sure things for any true disciple. 
Boundless will: Vô biên tâm——According to The 
Flower Adornment Sutra, Chapter 27, there are 
ten kinds of boundless will of Great Enlightening 
Beings—Theo Kinh Hoa nghiêm, Phẩm 27 (Thập 
Định), có mười môn vô biên tâm của chư Đại Bồ 
Tát—See Ten kinds of boundless will of Great 
Enlightening Beings. 

Boundles will not to abandon any 
enlightening pracfices to affain enlightened 
power: Phát tâm vô biên vì được Phật lực nên 
chẳng bỏ tất cả Bồ Để hạnh—See Ten kinds of 
boundless will of Great Enlightening Beings. 
Boundless will to attend all the Buddhas: 
Phát tâm vô biên thừa sự tất cả chư Phật —See 
Ten kinds of boundless wIll of Great Enlightening 
Beings. 

Boundless cnfter inío the 
inconceivable vast realm of Buddhahood: 
Phát tâm vô biên nhập khắp cảnh giới quảng đại 
bất tư nghì của Phật —See Ten kinds of boundless 
wIll of Great Enlightening Beings. 


wil to 


455 


Boundless will to enter ïnfo the subtle realm 
of all knowledge and explain all Buddha 
teachings: Phát tâm vô biên nhập khắp cảnh giới 
vi tế của nhứt thiết trí diễn thuyết tất cả Phật 
pháp —See Ten kinds of boundless will of Great 
Enlightening Beings. 

Boundles will to manifest the infinite 
spiritual metamorphoses of all Buddhas: 
Phát tâm vô biên thị hiện vô lượng thần biến của 
tất cả chư Phật —See Ten kinds of boundless will 
of Great Enlightening Beings. 

Boundless will to provide for all Buddhas: 
Phát tâm vô biên cúng dường tất cả chư Phật— 
See Ten kinds of boundless will of Great 
Enlightening Beings. 

Boundles will to receive and hold all 
Buddha teachings without forgetfing any: 
Phát tâm vô biên thọ trì tất cả Phật pháp chẳng 
quên mất —See Ten kinds of boundless will of 
Great Enlightening Beings. 

Boundless will to see all Buddhas: Phát tâm 
vô biên thấy khắp tất cả chư Phật —See Ten 
kimds of boundless will of Great Enlightening 
Beings. 

Boundlessnes of Buddhas” knowledge: 
Enlightening Beings hear of the boundlessness of 
Buddhas” knowledge from innumerable Buddhas, 
are able to make limited assessments—Chư Bồ 
Tát nghe được vô biên trí Phật từ vô lượng Phật, 
không thể đánh giá được—See Ten kinds of 
definitive mark of Great Enlightening Beings (5). 
Bounteous: Rộng rãi—Hào phóng—Tốt bụng— 
Rộng rã—Hào phóng——Good-heart—Generous. 
Bow: Xá—See Join one”s palms to bow. 

Bow (v) before someone: Cúi đầu đảnh lễ ai. 
Bow down (v): Lạy. 

Bow (v) down to the øround: Khấu đầu. 

Bow of great pity: Đại Bi Cung—The bow of 
great pifty Includes pity and wisdom, compared 
with bow and arrow. Pity, a bow ¡n the left hand; 
and wIsdom, an arrow In the right hand—Bi và trí 
là hai pháp môn tu tập được ví như cung và tên. 
Đại bị ví với tnh đức bên tay trái; đại trí ví với 
động đức bên tay phải. 

Bow head and face in worship: Đầu Diện Tác 
Lễ—To bow the head and face in reverence, to 


fall prostrate in reverence—Cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân vị tôn giả (theo Trí Độ Luận, trên cơ thể 
người ta chỗ quý nhất là cái đầu, vì nó ở trên hết, 
và có năm tính bày tỏ; trong khi chân là bộ phận 
hạ tiện nhất, vì nó ở dưới cùng và luôn dẫm lên 
những chỗ bất tịnh. Vì thế để tổ lòng tôn quý, ta 
nên lấy cái cao quý nhất của mình để lễ lạy cái 
hạ tiện nhất của người). 

Bow and kneel: Cúi xuống và quỳ gối. 

Bow one°s head in prayers: Cúi đầu cầu 
nguyện. 

Bow and prostrate to the Buddha: Cúi đầu 
và khiêm cung chào —Bowing and postration to 
the Buddha are humble expressions of respect 
and appreciaton for the historical Buddha, our 
Teacher, who understood the Truth of the 
universe and our nature. Based upon his kindness 
and compassion to liberate all sentient beings 
from suffering, the Buddha serves as an excellent 
model for humanity. Therefore, in bowing before 
the Buddha, we also reminded of our own Buddha 
nature. We humbly examine our mind, and renew 
our vow fo remove any obstacles from our mind 
and life which prevent us from becoming a fully 
enliphtened Buddha, manifesting the kindness 
compassion and wisdom our Teacher has shown 
to us, in order to benefit all sentient beings—Quỳ 
lạy đức Phật là một biểu hiện khiêm cung để tỏ 
lòng kính trọng và biết ơn đối với Ngài, vị Đạo sư 
đã thông suốt vũ trụ và bản tánh của chúng sanh. 
Với lòng từ bi cứu độ chúng sanh vượt thoát khỏi 
khổ đau, Đức Phật là một tấm gương mẫu mực 
cho nhân loại. Chính vì thế mà khi quỳ lạy Đức 
Phật, chúng ta cũng tự nhắc mình về ông Phật nơi 
chính mình. Chúng ta khiêm tốn quán xét tâm 
mình và nhắc lại hạnh nguyện gột rửa mọi cấu 
chướng làm ngăn trở chúng ta đi đến giác ngộ 
thành Phật bằng cách thể hiện lòng từ bi mà Đức 
Bổn Sư đã chỉ dạy để làm lợi ích cho sanh chúng 
muôn loài. 

Bow to someone: Cúi đầu chào ai. 

Bow in veneration: Idolize—To worship—LễỄ 
bái. 

Bower: A place enclosed by overhanging boughs 
Of trees or by vines on trellis 

Bowing: LỄ lạy. 


456 


1) When receiving something from someone, a 
Bhiksu or Bhiksuni should bow, joining his or 
her palms like a lotus bud—Khi nhận đồ 
cúng dường của ai, vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 
Ni nên xá trong tư thế hai tay chắp lại thành 
một nụ sen búp. 

2) Bowing Is a very Important outward form of 
the practice that should be done correctly. 
Bring the forehead all the way to the floor. 
Have elbows near the knees about three 
inches apart. Bow slowly, mindful of our 
body. It is a good remedy for our conceit. We 
should bow often. When we bow three times, 
we can keep In mind the qualiies of the 
Buddha, the Dharma, and the Sangha, that 1s, 
the qualities of purity, radiance, and peace. 
We use outward form to train ourselves, to 
harmonize body and mind. Do not make 
mistake of watching how others bow. Judging 
others will only Increase our pride. Watch 
ourselves instead. Bow offen; get rid of our 
pride—LỄ lạ y rất quan trọng, đó là hình thức 
biểu hiện bên ngoài một phần việc thực tập 
thiển định của chúng ta. Hình thức lễ lạy 
phải được thực hiện một cách đúng đắn. Đầu 
phải sát xuống sàn, cùi chỏ phải để gần đầu 
gối và hai đầu gối phải cách nhau một gang 
tay. Lạy chầm chậm và chánh niệm trong 
thân thể của chúng ta. Đó là cách chữa bệnh 
kiêu ngạo, ngã mạn. Chúng ta phải lễ lạy 
thường xuyên. Khi lạy ba lạy, chúng ta có 
thể giữ trong mình ba đặc tính quý báu: Phật, 
Pháp, Tăng; đó là đức tính của tâm trong 
sạch sáng suốt và bình an. Lễ lạy dùng hình 
thức bên ngoài để tự huấn luyện mình, làm 
cho cơ thể và tâm hồn trở nên điều hòa. 
Đừng để rơi vào khuyết điểm là xem người 
khác lễ lạy như thế nào. Phán đoán người 
khác chỉ làm gia tăng tính tự kiêu, ngã mạn 
của chúng ta mà thôi. Thay vì phán đoán 
người khác hãy xem xét chính mình, lễ lạy 
thường xuyên sẽ giúp chúng ta dần dần loại 
bỏ được tính ngã mạn cống cao. 

Bowing to the Buddha Recitation: Lễ Bái Trì 

Danh—This is one of the ten kinds of oral 

recitation. This technique consisfs of making bows 

as we recite the Buddha”s name. Either we recite 
once before each bow or we bow as we recite, 


regardless of the number of recitatlons. The 
bowing should be supple yet deliberate, 
complimenting recitation, bowing and reciting 
perfectly synchronized. If we add a sincere and 
earnest mind, body, speech and mind are 
gathered together. Except for the words Amitabha 
Buddha, there 1s not the slightest deluded thought. 
This method has the ability to destroy the karma 
of drowsiness. Its benefits are very øreat, because 
the practiioner engages In recifaton with his 
body, speech and mind. A lay practitioner of old 
used to follow this method, and each day and 
nipht, he would bow and recite and average of 
one thousand times. However, this practIice 1s the 
particular domain of those with sfrong mind- 
power. Lacking this quality, 1t 1s difficult to 
persevere, because with extended bowing, the 
body ceasly grows weary, leading to 
discouragement. 'Therefore, this method 1s 
normally used in conjunction with other methods 
and 1s not practiced in exclusively—Đây là một 
trong mười pháp trì danh. Phương thức nầy là vừa 
lạy vừa niệm Phật. Hoặc niệm một câu, lạy một 
lạy, hoặc một mặt niệm, một mặt lạy, không luận 
câu Phật nhiều hay ít. Cách lễ Phật lại phải hết 
sức nhẹ nhàng chậm rãi, lễ niệm song hành, thân 
miệng hợp nhất. Nếu thêm vào đó ý thành khẩn 
tha thiết, thì thành ra ba nghiệp đều tập trung, 
ngoài câu Phật hiệu, không còn một tơ hào vọng 
niệm. Phương pháp nầy có sở năng phá trừ hôn 
trầm, công đức và hiệu lực rất to lớn, vì hành giả 
vận dụng cả ba nghiệp để trì niệm. Cư sĩ Vương 
Nhật Hưu khi xưa từng áp dụng cách trên đây, 
mỗi ngày đêm ông lễ niệm trung bình là một 
ngàn lạy. Nhưng dường như đây là lối niệm đặc 
biệt của hạng người tâm lực tinh tấn, thiếu khả 
năng tất khó vững bền, bởi lạy lâu thân thể mõi 
mệt dễ sanh chán nãn. Cho nên thông thường, 
cách thức nầy chỉ hợp kiêm dụng, khó bề chuyên 
dụng—See Ten kinds of oral recitation. 
Bowing to the Buddha Recitation: Lễ Bái Trì 
Danh—See Ten kinds of oral recitation. 
Bowl: Patra (skt)—Patta (p). 
1) A bowl: Bát. 
2) One Bowl Nhứt bát-See Seven 
appurtenances of a monk, and Eipht 
appurtenances ofa monk or a nun.. 





457 


Bowl of oïl: Dầu Bát Một bát dầu —Trnì Dầu 
Bát (cẩn thận như đang mang bát dầu đầy trên 
tay)—As careful as carrying a bowl of oIl. 

Box: Kosa (skU——Cask—Treasury—Câu xá 

(chiếc hộp, kho báu). 

Brag (v): Khoác lác—To boast about oneselfF— 

To show ofF. 

Brag excessively: Múa rìu qua mắt thợ. 

Brag (v) of one?s honor: Khoe danh. 

Brahma (skt): Phạm Thiên (tên của vị trời cao 

nhất, tên của một cõi trời vô sắc, chỉ có tâm mà 

không có thân)—See Two kinds of devas (C). 

() The meanings of Brahma—Nghĩa của Phạm 
Thiên: 

lI) Holy: Pure—Cao thượng—Thánh thiện— 
Thanh tịnh. 

2) A chief of Hindu gods often described as the 
creator of world system: Vị thần chính của 
Ấn giáo, thường được diễn tả như ngưới sáng 
tạo hệ thống thế giới. 

3) Lord of the heavens of form. The father of all 
lving beings; the first person of the 
Brahmanical Trimurti, Brahma, Visnu, and 
Siva, recognized by Buddhism as devas but 
as Inferior to a Buddha, or enlightened man: 
Chủ của cung trời sắc giới. Ngài làm chúa tể 
của chúng sanh, được Phật giáo thừa nhận là 
chư Thiên, nhưng thấp hơn Phật hay người đã 
giác ngộ. 

4) Devas in the realm of form: Các chư Thiên 
trong cõi trời sắc giới. 

5) Name of Brahma heaven: Ba La Hạ Ma: 
Tên cối trời Phạm Thiên. 

(ŒI) Three kinds of Brahmas—Ba loại Phạm 
Thiên: 

l) The assembly of brahmadevas, 1e. 
Brahmakayika: Phạm Chúng Thiên. 

2) Brahmapurohitas, 
Phạm Phụ Thiên. 

3) Mahabrahman, or Brahman himself: Đại 
Phạm Thiên—Phạm Thiên Vương. 

Brahma-abiding: Brahma-viharo (p)—Phạm 

trú —See Three dharmas (LH). 

Brahma-abode: Phạm Thất—A dwelling where 

the sangha 1s practicing Buddhist 

dwelling where celibate discipline 1s practised, a 


or retinue of. Brahma: 


laws. A 


monasftery, temple—Nơi Tăng đoàn trú ngụ và tu 

tập, chùa hay tự viện. 

Brahma-action: Phạm Hành —Noble action— 

High conduct. 

Brahma-bell: Phạm Chung—Đại Hồng Chung 

của tự viện—The temple or monastery bell. 

Brahma-body: Phạm thân. 

l1) The pure spiritual body: Thân tâm thanh tịnh. 

2) Dharmakaya of the Buddha: Pháp thân của 
Phật. 

Brahma-books: Phạm Điển—Kinh điển Phật— 

The Buddhist sutras, or books. 

Brahmacari (skt: Phạm hạnh—A religious 

seeker who has submifed himself to sprritual 

disciplines and has taken the first monastic vows. 

A young Brahman In his first sarama or period of 

life; ther are four such perlods—Người tự nguyện 

sống đời phạm hạnh và đã đọc những ước nguyện 
tu hành đầu tiên. Người trẻ Bà La Môn tu tập giai 
đoạn đầu trong bốn giai đoạn đi vào Phạm Thiên. 

Brahmacarin (skt): Phạm chí. 

l1) Studying learnng;  practising 
continence or chasity: Người xuất gia học 
Thánh điển và tu hành phạm hạnh. 

2) A Buddhist ascetic with his will set on purIty: 
Người Phật tử xuất gia tu đời thanh tịnh. 

3) Studying learnng;  practising 
continence or chasity: Người xuất gia học 
Thánh điển và tu hành phạm hạnh. 

Brahmacariyesana (p): Quests for the holy 
lfe—Phạm hạnh cầu See Three dharmas 
(XVII). 
Brahmacarya (skt): Brahma conduct—LIfe of a 
Buddhist monk—Pure livinge—Phạm Hạnh—Tịnh 
hạnh —The pure or chaste holy life, or the life of 
a monk or a layman who takes eigh( of 
precepts—Noble life—Leading a life in harmony 
with the Buddhist rules of discipline, the life of an 
unmarried religious student, practicing chastIty— 
Đời sống thiêng liêng cao thượng và thánh thiện 
phù hợp với những qui tắc đạo đức và tinh khiết 
của Phật giáo. Lối sống của một nhà sư Phật 
giáo, đời sống tịnh hạnh không kết hôn (đời sống 
thánh thiện, một đời sống cống hiến cho sự phát 
triển tinh thần, đời sống độc thân thánh thiện). 

Brahmadana (skt): Phạm đàn (tính thí)— 

Brahma-staff—The (religIous) 


sacred 


sacred 


Brahma 


458 


punishment; the explanaton 1s to send to 

Coventry a recalcirant monk, the forbidding of 

any conversaton with him, or exclusion to 

sileẳence—Phép trị tội Phạm Đàn. Khi vị sư nào 
phạm tội thì được đưa đếm “Phạm Đàn” để cách 
ly, cấm không cho nói chuyện với ai. 

Brahmadatta (skt): Phạm Ma Đạt. 

l) Name of a king of Kanyakubja: Tên vị vua 
của xứ Kanyakubia. 

2) A king of Varanasl, father of Kasyapa: Tên 
vua xứ Varanasi, cha của Ca Diếp. 

Brahmadhvaja (sk0: Phạm Tướng—One of the 

sons of Mahabhijna, his Buddha's domain 1s 

south-west of our universe—Một trong những 
trưởng tử của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng, cõi 

Phật độ của ngài nằm về phía Tây Nam của vũ 

trụ của chúng ta. 

Brahma-deva (skt): 

I1) Tạo Thư Thiên— Tiếng Bà La Hạ Mạ Thiên, 
là nguồn tạo ra bảng mẫu tự Tất Đàm 12 
âm——The deva-creator of writing Brahma. 

2) **See Brahma. 

Brahmagosha: Phạm Âm. 

Brahmagosha Buddha: Phạm Âm Phật. 


Brahma-grove: Phạm Uyển—A monastery or 

any place where celibate discipline 1s practIsed—— 

Tự viện, nơi các vị xuất gia sống đời độc thân tu 

tập. 

Brahma-heavens: 

Brahma. 

1) Reborn in the Brahma-heavens. This 1s one of 
the eight happy conditions in which one may 
be reborn so that one can keep the five 
commandments and the ten good ways and 
bestows alms—Tái sanh trong cõi trời Phạm 
thiên. Đây là một trong tám điều kiện tái 
sanh hạnh phúc khi chúng ta trì giữ ngũ giới 
và thập thiệncũng như bố thí—See Eight 
happy condiions in which one may be 
reborn. 

2) The three Brahma-heavens where bodies 
difer but thinking 1s the same (the first 
dhyana heaven—Sơ thiển thiên)—Phạm 
Chúng Giới Thiên, nơi chúng sanh có nhiều 
thân khác nhau nhưng tưởng lại giống nhau— 
See Seven Heavens In the Form Realm (A) 
and Nine realities. 


Trời Phạm Thiên—See 





Brahma-heretics: Brahmadeva-heretics—Phạm 
Thiên ngoại 
Brahma to be the Creator of al things and the 
Supreme Being, which 1s heresy with Budhism—— 
Bà La Môn cho rằng Phạm Thiên là Đấng Tạo 
Hóa, nhưng với Phật giáo điều nầy trái với chân 
lý. 

Brahma, Indra, and four deva-kings: Thiên 
Bộ Thiện Thần—-Brahma, Indra, 
devaloka-rajas, and the other spirit guardians of 
Buddhism——Thiên bộ thiện thần gồm Phạm thiên, 
Trời Đế Thích, Tứ thiên vương và các vị long 
thần hộ pháp khác. 

Brahma-jala (skt: The net of Brahma—Phạm 
VỐnE. 

Brahmajala-sect: Phạm Võng Tông—The sect 
of Ritsu, brought into Japan by the Chinese monk 
Chien-Chen 1n 754 A.D.—Luật Tông được mang 
vào hoằng hóa tại Nhật Bản bởi một nhà sư 
Trung Hoa tên Giám Chân vào khoảng năm 754 
sau Tây Lịch. 

Brahmajala sutra (skÐ: Phạm Võng Kinh— 
Brahma-Net Sutra, or Indra's Net Sutra, Sutra of 
Net of Indra. Also called the Brahmajala-sutra, 
translated into Chinese by Kumarajiva around 
406 A.D., the infinitude of worlds being as the 
eyes or holes In Indra's net, which 1s all- 
embracing, like the Buddhaˆs teaching. There are 
many treatises on 1(. The Brahmajala-sutra, the 
infintude of worlds being as the eyes or holes In 
Indriya's net, which 1s all-embracing, like the 
Buddha”s teaching. Sutra of the Net of Brahman 
Suữa of Mahayana Buddhism that contains the 
basic teaching on discipline and moraliy. lt 
contans ten rules of Mahayana for every 
follower. The sutra was translated into Chinese 
by Kumarajiva. It confains the Moral Code of the 
Bodhisattva. There are two main divisions of 
moral code—Gọi đầy đủ là Phạm Võng Tỳ Lô 
Giá Na Phật Thuyết Bồ Tát Tâm Địa Giai Phẩm 
Đệ Thập. Cũng được gọi là Phạm Võng Kinh Lư 
Xá Na, Phật Thuyết Bồ Tát Tâm Địa Giới Phẩm 
Đệ Thập Phạm Võng Kinh, được ngài Cưu Ma La 
Thập dịch sang Hoa ngữ khoảng năm 406 sau Tây 
Lịch. Lấy tên Phạm Võng là vì pháp giới vô biên, 
như những mắt lưới của vua Trời Đế Thích (giao 
nhau mà không hể vướng víu trở ngại), cũng 


đạo—The Brahmans consider 


the  four 


459 


giống như giáo pháp của của chư Phật cũng tầng 

tầng vô tận, trang nghiêm pháp thân cũng không 

hề có chướng ngại. Kinh Phạm Võng, vô số các 
thế giới là những mắc lưới gói trọn tất cả những 
giác quan, giống như giáo pháp của Đức Phật. 

Đây là bộ kinh Đại thừa mang những bài học 

chính về đạo đức. Kinh dạy về mười giới luật của 

trường phái Đại thừa. Kinh được Ngài Cưu Ma La 

Thập, nước Thiên Trúc dịch sang Hán tự. Kinh 

mang những bài học về đạo đức cho Bồ Tát. Giới 

Luật trong Kinh Phạm Võng được chia làm hai 

phần (10 giới luật Đại thừa quan trọng mà mỗi 

tín đổ Phật giáo phải tuân theo hay tránh mắc 
phải): 

(A) 10 rules of Mahayana, which are obligatory 
for every follower, especially for monks and 
nuns— Mười trọng giới Đại Thừa cho Phật 
Tử, nhất là Phật tử xuất gia: 

l1) Avoidance of killing: Không sát sanh. 

2) Avoidance of stealing: Không trộm cướp. 

3) Avoidance of unchase behavior: Không xa 
hoa. 

4) Avoidance of lying: Không nói dối. 

3 Avoidance of use of immtoxicants: Không 
nghiệp ngập. 

6) Avoidance of gossiping: Không nhàn đàm hý 
luận. 

7) Avoidance of boasting: Không khoe khoang. 

8) Avoidance ofenvy: Không ganh ghét. 

9) Avoidance of resentment and 1ll-will: Không 

đố ky và ác tâm. 

Avoidance of slandering of the three precious 

ones: Không phỉ báng Tam Bảo. 

** See Ten Major Precepts, and Forty-eight 

Secondary Precepts which the Buddha taught 

all bodhisattvas in the Brahma-Net Sutra. 

Forty-eipght minor or lighter precep(s: Bốn 

mươi tám giới khinh. 

**. See Forty-eipght Secondary Precepts which 
the Buddha taught all bodhisattvas In the 
Brahma-Net Sutra. 

Brahamkayia: Phạm thân. 

Brahma-kayikas (sk0: Phạm Ca Di—The 

Brahma-devas In the first dhyana 1n the realm of 

form, or retinue of Brahma——Tên của chư Thiên 

Ở cõi sơ thiền sắc giới. Phạm Thân Thiên hay 

quyến thuộc của Phạm Thiên (Phạm Chúng 

Thiên, Phạm Phụ Thiên, và Đại Phạm Thiên). 


10 


`=< 


(B 


` 


Brahma-king: Phạm Hoàng. 

I1) The Indian Emperor: Vua của Ấn Độ. 

2) Buddha: Đức Phật. 

Brahma-ksetra (skÐ: A place of purity or name 

for a Buddhist monastery—Phạm sát (nơi thanh 

tịnh hay tên gọi một ngôi tự viện). 

Brahma-Ksha: Phạm sát. 

Brahma language: Phạm Ngữ. 

I1) The language came from Brahma: Ngôn ngữ 
của Phạm Thiên. 

2) Brahma language (SanskriÐ): Ngôn ngữ Phạn. 

3) The Sanskrit alphabet: Mẫu tự Phạn. 

4) The language of India: Ngôn ngữ của Ấn Độ. 

Brahma letters: Samskrtan (skt)—Phạm Tự —— 

Sanskri, a classical Aryan language of India, 

systematized by scholars, In contradiction to 

Prakit, representing the language as ordinarlly 

spoken—Bắc Phạn, một thứ ngôn ngữ cổ điển 

của Ấn Độ, được các học giả hệ thống hóa, trái 
ngược với Prakit, ngôn ngữ được nói bởi người 
thường. 

1)  Samskrtam: Sanskri—Chữ Phạn. 

a) Sanskrit: Bắc Phạn—See Sanskrit. 

b) Pali: Nam Phạn—Palil considered more 
anclent by than 
Sanskrt both as a wrifen and spoken 
language—Tiếng Phạn Pali được vài học giả 


some Chinese wWrIters 


Trung Hoa cho rằng cổ hơn tiếng Phạn 
Sanskrit về cả tiếng nói lẫn chữ viết —See 
Pall. 

2) The classical Aryan language of India, In 
confradistinction to Prakrit, representing the 
language as ordinanly spoken. With the 
exception of a few ancien( translations 
probably from Pali versions, most of the 
original texts used in China were Sanskrit: 
Phạm Thư— Văn Tự cổ của Ấn Độ, phân biệt 
với tiếng nói bình dân Prakrit. Chỉ vài ngoại 
lệ kinh điển Trung Quốc được dịch từ tiếng 
Phạn Pali (Nam Phạn), còn thì đa phần được 
dịch sang từ tiếng Phạn Sanskrit (Bắc Phạn). 

Brahma-lokas (skt): The realm of form—Phạm 

thế giới The brahmalokas, equivalent of 

benevolence, pity, Joy and indifference—Phạm 

Thế Thiên hay các cõi trời thuộc sắc giới. Phạm 

trụ (trụ xứ của chư thiên cõi sắc giới tức là tứ vô 

lượng tâm). Cõi phạm trụ tương đương với trạng 





460 


thái từ, bi, hỷ, xả—See Four dhyana heavens and 

Four states of conditions found in mortalIty. 

Brahmaloka heavens of the first dhyana: 

See Deva (HH (A). 

Brahma-mani (skt): 

pearl—Ma NI. 

l) Pure pearl, or the magic pearl of Brahma: 
Tịnh Châu—Tên một loại ngọc báu. 

2) The magic pearl of Brahma: Ngọc báu như ý 
của Phạm Thiên. 

Brahma and mara: Phạm Ma—Phạm Thiên và 

Ma La Vương. 

1) Brahma ¡is the lord of the realm of form: 
Phạm Thiên là vị chủ ở các cõi trời sắc giới. 

2) Mara Is the lord of desire or passion: Ma là 
chủ Lục Dục Thiên hay cõi Tha Hóa Tự Tại. 

Brahma-mind: Phạm Tâm —The noble or pure 

mind (which practises the discipline that ensures 

rebirth ¡in the realm without form)—Tâm tu theo 
phạm hạnh hay thanh cao và tinh khiết mà người 
thực tập sẽ được sanh về cõi trời vô sắc. 

Brahma monk: Phạm Tăng. 

1) A monk from India: Brahman monk is a 
Buddhist Master of ancient India. During 
those days, Buddhist monks wore rope, 
Buddhist monks wore roped exposing theIr 
ripht shoulders—VỊ Tăng Ấn Độ thời xưa. 
Vào thời đó Tăng sĩ Ấn Độ mặc áo trịch (để 
lộ) vai phải. 

2) A monk who maintains his purity: VỊ Tăng 
gìn giữ tịnh hạnh. 

Brahman-Land: Phạm Độ——Ấn Độ—India. 

Brahma Net Sutra: Brahmajala Sutra (skt— 

Kinh Phạm Võng —This Is a sutra of major 

sipmficance In Mahayana Buddhism. This sutra 

also contains the ten major precepts of Mahayana 
and forty-eipht less Important precepts. These 
precepts constute the Bodhissatva Precepts, 
taken by most Mahayana monks, nuns, and 
certain advanced lay practitloners. The sutra was 
translated Into Chinese by Kumarajiva. Ít confains 
the Moral Code of the Bodhisattva. There are two 
main divisions of moral code—Đây là một bộ 
kinh có ý nghĩa trọng đại của Phật giáo Đại thừa, 
trong đó Đức Phật có dạy về mười giới trọng và 
bốn mươi tám giới khinh. Đây là những giới Bồ 
tát, mà chư Tăng Ni, cũng như một số Phật tử tại 


Phạm Ma Ni—Pure 


gia Phật giáo Đại thừa đều phải tuân giữ. Gọi 
đầy đủ là Phạm Võng Tỳ Lô Giá Na Phật Thuyết 
Bồ Tát Tâm Địa Giai Phẩm Đệ Thập. Kinh được 
Ngài Cưu Ma La Thập, nước Thiên Trúc dịch 
sang Hán tự. Kinh mang những bài học về đạo 
đức cho Bồ tát. Giới Luật trong Kinh Phạm Võng 
được chia làm hai phần (10 giới luật Đại thừa 
quan trọng mà mỗi tín đổ Phật giáo phải tuân 
theo hay tránh mắc phải). 

(@)_ See Forty-eight Secondary Precepts which 
the Buddha taught all Bodhisattvas in the 
Brahma-Net Sutra 

I) See Ten MaJor Precepts. 

Brahmanical dominance: Thế lực của Bà La 

Môn. 

Brahma”s palace: Phạm Cung. 

I) Brahma's palace: Cung điện của Phạm 
Thiên. 

2) Buddhist temple: Chùa. 

3) The realm of Brahma; the first dhyana 
heaven of the realm of form: Phạm Giới, cõi 
thiển thứ nhất trong cõi trời sắc giới. 

Bhramaragiri (skt: A monastery built by 

Sadvaha for Nagarjuna on the mountan of 

Bhramaragiri, 300 miles south-west of Kosala— 

Tự viện mà Sadvaha đã xây cho ngài Long Thọ, 

nằm trên đỉnh núi Bhramaragiri, khoảng 300 dậm 

về phía tây nam Kosala. 

Brahman (skt): Bà La Môn (Phạm)—One who 

belongs to the pure clerical caste of India and 

observes ascefic practices. They created so many 
lepends to strengthen and consolidate their 
poWers. According to the Vedics, Brahmans were 
traditionally the custodians, inferprefers, 
teachers of religIous knowledge, and as priesfs, 
acted as ¡intermediaries between humans, the 
world, and God. They were expected to mainfain 

pure conduct and observe dietary rules, e.g. 

vegefarianism, abstinence from alcohol, etc—Một 

người thuộc giai cấp tu sĩ tịnh hạnh ở Ấn Độ, 
chuyên về lễ nghi tế tự, họ cậy vào thế lực Ấn 

Độ Giáo. Ấn Độ giáo (Hinduism), luôn luôn củng 

cố địa vị và quyền lợi ăn trên ngồi trước của họ). 

Họ tạo ra nhiều huyền thoại để củng cố địa vị 

của mình. Theo Kinh Vệ Đà thì hạng Bà La Môn 

đời đời nối nghiệp giữ đạo cổ truyền trong sạch 
của cha ông, người giảng giải kinh Vệ Đà, thầy 
dạy về kiến thức tôn giáo, và chủ chăn hay là 


and 


4ó1 


gạch nối giữa con người, thế giới và Thượng đế. 

Những vị nầy phải giữ gìn tịnh hạnh như ăn chay, 

cử rượu, vân vân—See Four classes or casfes in 

India at the time of the Buddha. 

Brahman way: Phạm Đạo—Thanh tịnh đạo— 

The way of purity, or celibacy. 

Brahman writing: Bà La Môn Thư—Brahman 

alphabet—Chữ viết hay mẫu tự Bà La Môn (chữ 

viết của Ấn Độ và đa số các xứ ở Tây Vực). 

Brahmana (skt): Brahman (skt)—Bà La Môn—— 

Bạt Lạm Ma—Prlestly, born from the mouth of 

Brahma—Hạng tu tịnh hạnh (hoặc xuất hoặc tại 

gia), sanh từ miệng của Phạm Thiên Vương—See 

Four Indian classes. 

1)  Pure life: Tịnh Hạnh. 

2) Pure mind: Phạm Chí. 

3) The highest caste, the pure caste, at the time 
of the Buddha—Bà La Môn, giai cấp thanh 
tịnh cao nhất ở Ấn Độ vào thời Đức Phật còn 
tại thế. 

4) One who has divine knowledge, who knows 
and repeats the Veda: Bà La Môn chủng— 
Thánh nhơn—Người có trí tuệ siêu phàm, 
người biết và trì tụng Kinh Vệ Đà. 

5) The keepers of the Vedas: Người bảo vệ 
Kinh Vệ Đà. 

Brahmana casfe: Brahmin (skt)—The pure 

clerical caste of India—Giai cấp Bà la môn. 

Brahmananda (skt): Mặc Sấn—Phạm Đàn—To 








send to coventy an obnoxilous monk, all 
intercourse with him being forbidden—Đối với 


các Tỳ Kheo hung bạo sẽ được đưa đến “Mặc 
Sấn,” nơi đó không ai được giao du với hạng 
người nầy. 

Brahmanapura (skÐ: Bà La Môn Ba—Thành 
phố nằm về phía đông bắc kinh thành Malava— 
A city north-east of the capital Malava. 
Brahmanarastra (skt): Bà La Môn Quốc—Bà 
La Môn giới hay nước Ấn Độ (Bà La Môn là giai 
cấp tôn quý lãnh đạo ở Ấn Độ, nên gọi chung 
nước nầy là Bà La Môn Quốc)—The realm of 
Brahmans, India. 

Brahma and Narayana: Phạm Diên—Phạm 
Thiên và Trời Na La Diên. 

Brahmanism (n): Đạo Bà La Môn Ấn Độ 
Giáo—See Hinduism. 





Brahman-writing: Sanskrit alphabets—Bà La 
Môn Thư—Chữ viết hay mẫu tự Bà La Môn (chữ 
viết của Ấn Độ và đa số các xứ ở Tây Vực). 
Brahma-palacc: 
cung—Cung điện của Phạm Thiên. 

l1) Buddhist temple: Chùa. 

2) The realm of Brahma; the first dhyana 
heaven of the realm of form: Phạm Giới, cõi 
thiển thứ nhất trong cõi trời sắc giới. 

Brahma-parisadya (skt): Phạm Phụ Thiên— 

See First Dhyana Heaven (II) (2). 

Brahmaparisajja (skQ: Brahmaparisadya or 

Parsadya (sk—Phạm Chúng Thiên (chúng Phạm 

Thiên trong cõi sắc giới — The assembly of 

Brahmadevas, belonging to the 

Brahma; the first Brahmaloka; the first reglon of 

the first dhyana heaven of form—Các vị chư 

Thiên ở cõi trời sơ thiển thuộc sắc giới (Phạm 

Thiên giới được chia làm ba cấp, các vị chư thiên 

ở hạ cấp thì được gọi là Phạm Chúng Thiên). 

**See Brahma (TI). 

Brahmapura (skt): Bà La Hấp Ma Bổ La— 

Name of an ancient kinedom of Northern India, 

the dynastic title of whích was entailed upon the 

female line exclusively. Said to be Garhwal. Its 
other names  were Barat-patfana 

Lakkhanapura. This was a small country in North 

India that stll survived at the time when Hsuan- 

Tsang visited the Western countries, around 627 

A.D. At that time, there were 5 monasteries but 

with few monks—Tên của một vương quốc cổ 

nằm về phía bắc Ấn Độ, mà những danh hiệu 
triều đại đều là Nữ Vương, nên còn gọi là Nữ 

Quốc. Người ta nói bây giờ là vùng Garhwal. 

Những tên khác của xứ này là Barat-pattana và 

Lakkhanapura. Đây là một xứ nhỏ ở vùng Bắc 

Ấn vẫn còn tồn tại trong thời Ngài Huyền Trang 

hành hương các xứ Tây Vực, khoảng năm 627 sau 

Tây lịch. Lúc đó có khoảng 5 tự viện nhưng có 

rất ít Tăng sĩ trú trì. 

Brahmapurohita (skt): Phạm Phú Lâu. 

l) The ministers, or assistants of Brahma: 
Những vị cận thần hay phụ tá của Phạm 
Thiên. 

2) The second Brahmaloka; the second region 
of the first dhyana heaven of form: Tên cõi 
trời sơ thiển thứ hai thuộc sắc giới. 


Brahmaˆs 


palace—Phạm 


retinue of 


and 


462 


3) The retinue of Brahma: Phạm Phụ Thiên. 

4) See Frrst Dhyana Heaven () (1). 

Brahma-queen: Phạm Thiên Hậu —The queen 

or wife of Brahma—Hậu phi của Phạm Thiên 

(Phạm Thiên trong Phật giáo không có hậu phi, 

tuy nhiên, dân gian Ấn Độ tôn sùng và cho rằng 

ngài có ba bà hậu phi). 

Brahma-realm: Phạm Thiên giớ—Realm of 

Brahma. 

Brahmas: Phạm Thiên. 

() The meanings of Brahma—Nghĩa của Phạm 
Thiên: 

I1) Holy or God-like: A chief of the Hindu gods 
often described as the creator of world 
system. One aspect of the God-head of 
Hinduism, with Vishnu and Shiva—VỊ Phạm 
Chủ trong Bà La Môn, người sáng tạo ra vũ 
trụ. 

2) A chief of Hindu gods offten described as the 
creator of world system: Vị thần chính của 
Ấn giáo, thường được diễn tả như ngưới sáng 
tạo hệ thống thế giới. 

3) Lord of the heavens of form. The father of all 
living beings; the first person of the 
Brahmanical Trimurti, Brahma, Visnu, and 
SIiva, recognized by Buddhism as devas but 
as Inferior to a Buddha, or enlipghtened man: 
Chủ của cung trời sắc giới. Ngài làm chúa tể 
của chúng sanh, được Phật giáo thừa nhận là 
chư Thiên, nhưng thấp hơn Phật hay người đã 
giác ngộ. 

4) Devas in the realm of form: Các chư Thiên 
trong cõi trời sắc giới. 

(I Three kinds of Brahmas—Ba loại Phạm 
Thiên: 

l) The assembly of brahmadevas, I1. 
Brahmakayika: Phạm Chúng Thiên. 

2) Brahmapurohitas, or retinue of Brahma: 
Phạm Phụ Thiên. 

3) Mahabrahman, or Brahman himself: Đại 
Phạm Thiên—Phạm Thiên Vương. 

Brahma-sahampati (skÐ: Mahabrahma- 

sahampati (sk)—Phạm Ma Tam Bát—Phạm 

Thiên, là vị chủ của thế giới —Brahma, lord of 

the world. 

Phạm Thích—Trời Phạm Thiên và trời Đế Thích. 


Brahma and Sakra: Brahma, the lord of the 
form-realm. Sakra, the lord of the desire-realm—— 
Trời Phạm Thiên, chủ cung trời sắc giới. Trời Đế 
Thích, chủ của trời dục giới. 
Brahma staff: Brahmadanda (skt—Phạm 
Đàn—The Brahma (religious) punishment; the 
explanation 1s to send to Covenfry a recalcitrant 
monk, the forbidding of any conversation with 
him, or exclusion to silence—Phép trị tội Phạm 
Đàn. Khi vị sư nào phạm tội thì được đưa đến 
“Phạm Đàn” để cách ly, cấm không cho nói 
chuyện với aI. 
Brahma-study: Phạm Học. 
1) The study of Brahmanism: Nghiên cứu về Bà 
La Môn. 
2) The study of Buddhism: Nghiên cứu về Phật 
Giáo. 
Brahmavastu (skt): Phạm chương—Sách học 
vần Phạn ngữ gồm 12 chương —A Sanskrit 
syllabary in twelve partfs. 
Brahma vihara (skt & p): Phạm trú—A 
SanskrIt “divine 
medifative sfates that are said to lead to rebirth In 
the heaven of Brahma: 1) immeasurable love 
(maitri-apramana); 2) immeasurable compassion 
(karuna-apramana); 3) Immeasurable joy (mudita- 
apramana); 4) immeasurable equanimity (upeksa- 
apramana). These are called “immeasurables” 
(apramana) because they arise with respect to 
Immeasurable field. This field encompasses all 
senflent beings, whose numbers are limitless. 
cultivating the 
atftitude of love that one has for someone dear to 
one and extending 1t to all beings. It includes the 
wish to esfablish other beings In happiness. 
Immeasurable compassion entails (đòi hỏi) not 
being able to bear the suffering of others and 1s 
caused by observing their pain. Immeasurable 
compassion has the characteristic of Joy and 
1nvolves absence of envy with respect to others” 
good fortune. Immeasurable jJoy 1s a feeling of Joy 
regarding others' happiness and wishing that they 
be free unhappiness. 
equanimity Involves viewing all beings equally, 
not favoring some and holding others In disfavor. 


tem for abodes.” Four 


Immeasurable love 1Involves 


from Immeasurable 


463 


Brahma-viharo (p): Brahma-abiding—Phạm 
trú—See Brahma-vihara, 
(L1). 

Brahma-virtue: Phạm Đức —Năng lực hay 
phước đức của Phạm Thiên—The power, or bliss 
of Brahma. 


and Three dharmas 


Brahma voiïce: Brahmagosha (skt). 

I) The voice of Buddha: Phạm Thanh—Tiếng 
của Đức Phật—Phạm Âm. 

2) The sound of Buddha's voice (Buddha”s 
preaching): Phạm Hưởng—Âm thanh vang 
vọng của tiếng nói của Đức Phật. **See 
Buddha's voice. 

Brahma wheel: Phạm Luân. 

l) The wheel of the law, or pure preaching of 
the Buddha: Bánh xe chuyển pháp của Đức 
Phật. 

2) The fñirst sermon at the request of Brahma: 
Bài pháp đầu tiên mà Phạm Thiên Vương 
thỉnh Phật quay bánh xe pháp. 

3) The doctrine or preaching of the Brahmans: 
Giáo thuyết của Phạm Thiên. 

Brahmayana (skt): Phạm thừa—The noblest of 

the vehicles, that of the Bodhisattva— Thừa cao 

thượng nhất trong các thừa, đó là con đường của 
các vị Bồ Tát—See Bodhisattvas. 

Brahmins (skt): Bà La Môn—Brahmanism—Bà 

La Hạ Ma Nô —This 1s an age-old religion 1n 

India, dated 4,000 years ago, and founded by 

Krishna. According to the Vedas, Brahma has the 

pOWer fo creafe all sentient beings and things. 

There are four castes in Hindu socIety system. In 

Brahmanist concept, the present lIfe 1s temporary 

while death 1s the return to Brahma to live an 

eternal happy life 1Ÿ one obeys Brahma”s tenets. 

Brahmins belong to the highest class in Indian 

socIety during the time of the Buddha—Một đạo 

giáo cổ truyền của Ấn Độ cách đây trên bốn 
ngàn năm, do ông Krishna sáng lập. Căn cứ trên 

Thánh kinh Vệ Đà thì thần Phạm Thiên là vị thần 

có quyển pháp sáng tạo ra muôn vật. Có bốn giai 

cấp trong xã hội theo Ấn Độ giáo. Theo đạo Bà 

La Môn, sống đây là sống gởi. Chết sẽ về với 

Phạm Thiên đời đời nếu tuân theo đúng chân lý 

của Phạm Thiên. Bà La Môn là những người 

thuộc giai cấp cao nhất trong xã hội Ấn Độ dưới 
thời Đức Phật —See Brahmana. 


Brain is the ocean, and the mỉnd ïs ifs wind 

and wave: Trí óc là biển cả, tâm địa là sóng gió. 

Branch sect: Ngụ Tông—Chi nhánh của một 

tông phái—One school appertaining to another. 

Branch and twig ignorance: Chi Mạt Hoặc— 

l) Ignorance In detail or branch and twig 
1llusion, In contrast with root or radical 
ignorance (căn bản vô minh), i.e. original 
Ipnorance out of which arises karma, false 
views and realms of illusion which are the 

twIig” 
unenlightenment in detail or result: Chi Mạt 
Vô Minh hay nghiệp tướng, kiện tướng, cảnh 
giới tướng dựa vào căn bản vô minh mà dấy 
lên, đối lại với căn bản vô minh (chúng sanh 
không đạt lý nhất pháp giới bỗng nhiên vi 
động vọng niệm). 

2) The first four of the five causal relationshIps, 
the fifth being the original ignorance: Bốn địa 
đầu trong Ngũ Trụ Địa, địa cuối cùng là căn 
bản vô minh. 

3) For more Information, please see Five sfates 
or conditions found 1n mortalIty. 

Branch wheel: All Hinayana and Mahayana 

texts— Chi mạt Pháp Luân là các kinh điển Tiểu 

Thừa—See Three periods 

characteristics of Buddhaˆs teaching. 

Bras spunøs (tib): See Drebung. 

Bravely: Một cách can đảm. 


“branch and condition Or 


và Đại and 


Bravery: Can trường—Courage—Great brave: 
Đại dũng. 

Brazier: Hộ Ma There are four kinds of 
brazIer—See Homa (TH). 

Breach of morality: Silabhedo (skÙ—Phá 
giớI—To break the precepts. 

Break (v): To cause schism—To destroy—To 
disprove—To disrup—To negate—To refute— 
Phá. 

Break an appointment: Lỗi hẹn. 

Break the Buddha law: Phá Pháp—To break 
the Buddha law by adopting of heresy—Phá Pháp 
bằng cách chấp nhận giáo pháp của ngoại đạo. 
Hủy bỏ chánh pháp bằng cách dùng tà kiến để 
phá bỏ chánh pháp của Như Lai (chẳng tu theo 
kinh luật, chẳng nghe lời khuyên bảo của các bậc 
tôn túc, mà ngược lại đui tu mù luyện theo thói 


464 


của tà kiến ngoại đạo, để đi đến phạm giới và 

thích theo thế tục). 

Break commandmen(đs: Phá Giới—To break 

commandments, i.e., to øive up the frock—Trả lại 

áo tu—See Violate religious commandmehns. 

Break the door: Phá Môn—Rời bỏ tông môn— 

To leave a sect. 

Break (disprove) the false and make 

manifest the right: Phá Tà Hiển Chánh— 

According to the Madhyamika School, the 

doctrine of the school has three main aspec(s, the 

first aspect 1s the “refufation Ifself of a wrong 
view, at the same time, the elucidation of a ripht 
view.” Refutaton is necessary to save all 
senftient beings who are drowned ¡In the sea of 
attachment while elucidation 1s also important in 
order to propagate the teaching of the Buddha— 

Phá bỏ tà chấp tà kiến tức là làm rõ chánh đạo 

chánh kiến. Theo Tam Luận Tông, học thuyết 

Tam Luận Tông có ba khía cạnh chính, khía cạnh 

đầu tiên là “phá tà hiển chánh.' Phá tà là cần 

thiết để cứu độ chúng sanh đang đắm chìm trong 
biển chấp trước, còn hiển chánh cũng là cần thiết 
vì để xiển dương Phật pháp. 

l) Refutaion of all wrong views—Phá Tà: 
Refutation means to refute all views based 
on attachment. Also views such as the “self? 
or atman, the theory of Brahmanic 
philosophers. The pluralistic doctrines of the 
Buddhist Abhidharma schools (Vaibhasika, 
Kosa, etc) and the dogmatic principles of 
Mahayana teachers are never passed without 
a detailed refutation. The Realistic or all 
exisfs, and the Nihilistic or nothing exIsts are 
equally condemned—Phá tà là phủ nhận tất 
cả những quan điểm y cứ trên sự chấp trước. 
Như thế những quan điểm như thuyết về 
“Ngã' của các triết gia Bà La Môn, thuyết 
“Đa Nguyên Luận” của các luận sư A Tỳ 
Đàm và Câu Xá, cũng như những nguyên tắc 
độc đoán của các luận sư Đại Thừa, không 
bao giờ được thông qua mà không bị bài bác 
chi ly. 'Hữu' hay tất cả đều có, cũng như 
'không' hay tất cả đều không đều bị chỉ trích. 

2) Elucidaton of a right view-Hiển Chánh: 
According to Prof Takakusu ímm The 
Essentals of Buddhist  Philosophy, the 
Madhyamika School strongly believed that 


the truth can be attained only by negation or 
refutation of wrong views within and without 
Buddhism, and of errors of both the Great 
and Small Vehicles. When retaining wrong 
Views Or error, one will be bÌind to reason. 
How can a blind man get a right view without 
which the two exttemes can never be 
avoided? The end of verbal refutation 1s the 
dawn of the Middle Path. Refutation and 
refutation only, can lead to the ultimate truth. 
The Middle Path, which ¡is devoid of name 
and character 1s really the way of elucidation 
of a ripht view—Theo Giáo Sư Takakusu 
trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, Tam 
Luận Tông luận rằng chân lý chỉ có thể đạt 
được bằng cách phủ định hay bài bác các tà 
kiến bên trong và bên ngoài Phật giáo, cũng 
như những sai lầm của Đại thừa và Tiểu 
thừa. Khi ôm giữ tà kiến sai lầm, con người 
sẽ mù quáng trong phán đoán. Làm sao mà 
một người mù có thể có được cái thấy đúng, 
và nếu không có nó thì không bao giờ tránh 
được hai cực đoan. Cứu cánh vọng ngôn 
tuyệt lự là buổi bình minh của trung đạo. Phá 
tà và chỉ có phá tà mới dẫn đến cứu cánh 
chân lý. Con đường giữa hay con đường xa 
la danh và tướng là con đường hiển chánh. 
Break the fast: Khai Tra—To begin the 
breakfast—Chư Tăng Ni ăn sáng (Luật Tỳ Ñi nói 
lúc rạng sáng hay minh tướng (lúc mặt trời soi 
bóng vào cây Diêm Phù) thì khai trai. 
Break the harmony of the community of 
monks: Sanghabheda (sk—To cause schism, 
1.e., by preaching or spreading heretical vIiews—— 
Phá hòa hợp Tăng bằng cách giảng dạy hay 
truyền bá tà kiến. 
Break into a smile: To break into a smile, the 
mark of Kasyapa”s enlightenment when Buddha 
announced on Vulttire Peak that he had a 
teaching which was propagated from mind to 
mind, a speech taken as authoritative by the 
Intuiional School—Phá lên cười, tướng giác ngộ 
của Ngài Ca Diếp, khi Đức Phật tuyên bố rằng 
pháp của Ngài là tâm truyền tâm. Đây chính là 
chỉ giáo của Thiển Tông. 
Break a law: 
1) To offend the law: Phạm luật. 


465 


2) Transgress a law——Go beyond the limit of the 
law or rule—Phá giới. 
** See Violate religious commandmehns. 
Break the monastic rules: Phá Giớ—To 
violate (break) religIous commandments—Người 
đã thọ giới lại tự mình hay do sự xúi dục mà phá 
giới: Theo sách Thập Luân, vị Tỳ Kheo phá giới, 
tuy đã chết nhưng dư lực của giới ấy vẫn còn bảo 
đường cho nhân thiên, ví như hương của ngưu 
hoàng xạ. Phật do đó mà thuyết bài kệ: “Thiệm 
bạc hoa tuy ny, thắng ư nhứt thiết hoa, phá giới 
chư Tỳ Kheo, do thắng chư ngoại đạo,” nghĩa là 
hoa thiệm bạc tuy héo vẫn thơm hơn các thứ hoa 
khác, các Tỳ Kheo tuy phá giới nhưng vẫn còn 
hơn hết thấy ngoại đạo)—See Violate religious 
commandmeIns. 
Break the monasfic rule of the regulation 
food: Phá Trai—Ngã the 
monasfic rule of the time for meals, for which the 
punishment 1s hell, or to become a hungry ghost 
like with throats small as needles and distended 
bellies, or become an animal—Phá luật trai giới 
của tịnh xá, hoặc ăn sái giờ, hình phạt cho sự phá 
giới nầy là địa ngục hoặc trở thành ngạ quý, 
những con ngạ quỷ cổ nhỏ như cây kim, bụng ỏng 
như cái trống chầu, hoặc có thể tái sanh làm súc 
sanh (Phật tử tại gia không bắt buộc trường chay; 
tuy nhiên, khi đã thọ bát quan trai giới trong một 
ngày một đêm thì phải trì giữ cho tròn. Nếu đã 
thọ mà phạm thì phải tội cũng như trên). 
Break the monasfic rule of time for meal: 
See Break the monastic rule of the regulation 
food. 
Break (disrupt or destroy) a monk”s 
mediftation or preaching: Phá Tăng—Phá 
Pháp Luân Tăng—As In the case of Devadatta— 
Phá rối sự thiền định của vị Tăng, hay đưa ra một 
pháp để đối lập với Phật pháp (như trường hợp 
Đề Bà Đạt Đa). 
Break the moral precepts: Phạm Giới—To 
turn one”s back on the precepts. To offend against 
or break the moral or ceremonial laws of 
Buddhism—Phá phạm giới luật mà Đức Phật đã 
đặt ra. 
Break one?s oath: Bội thệ. 
Break open the gates of hell: Phá cổng địa 
ngụcSmash open a prison, or to break open the 


mặn—To break 


gates of hells by chanfs or incanfatlons for the 
release of a departed spirit—Phá vở cửa địa ngục 
bằng cách tụng đọc kinh kệ giải thoát cho người 
quá vãng. 

Break out: Bùng nổ ra. 

Break the power of transmigrafion: Phá 
hữu—Đức Như Lai thị hiện để phá bỏ sự sinh tử 
trong ba cõ—As does the Buddha. 

Break the precepfs: Silabhedo (skÐ)—Phá 
giới—A breach of morality. 

Break the promises: Thất hứa (Sai lời) —To 
dishonour oneÌs promise—Tlo break one”s 
words—A Bhiksu or Bhiksuni who breaks the 
promise he or she has made to a layperson and 
makes that layperson angry and critical of the 
Sangha, commits an Expression of Regret 
Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào thất 
hứa với người thế tục, làm cho người ấy giận dữ 
và chỉ trích Tăng già, vị ấy phạm giới Ba Dật Đề. 
Break the silence: Khai Tĩnh—To rouse from 
sleep—Phá tan sự yên lặng vào buổi sáng—Nhà 
chùa thường đánh mõ gỗ vào buổi sáng để đánh 
thức mọi người (a. Tiểu Khai Tĩnh: cuối canh 
năm gõ mộc bản trước nhà kho để đánh thức 
hành giả; b. Đại Khai Tĩnh: đến cuối canh năm 
gõ mộc bản khắp các nơi cho mọi người trong 
chùa đều dậy). 

Break one?s vow: Bội nguyện. 

Break one?s words (promises): Bội ước. 
Break through (destroy) someone”s 
concentration: Phá vỡ định lực của ai. 

Break through (destroy) something: Destroy 
something—Phá vỡ cái gì. 

Breakdown of the mỉnd: Suy nhược tinh thần. 
Break open the gate of hells: Phá địa ngục. 
Break through: Xuyên ngang—Đột phá. 
Break the weightier laws: Phạm trọng giới. 
Breaking precepts: Law-breakinse—Không giữ 
giới luật—See Nine kinds of irregular death. 
Breath: Prana (skt——Hơi thở. 
Breath-by-Breath Recitafion: Tùy Tức Trì 
Danh—This is one of the ten kinds of oral 
recitation. This technique consists of reciting 
silently or softly, with each breath, inhaling or 
exhaling, accompanied by one recitatlon of th 
Buddha°s name. Since life is linked to breath, If 


466 


we take advantage of breath while practicing 
Buddha Recitaton, we will not be apart from 
Amitabha Buddha ïn life and at the time of death, 
when breath has stopped, we will be Immediately 
reborn ¡in the Pure Land. The practitioner should 
remember, however, that once he has mastered 
this technique, he should recite aloud as well as 
silently. In this way, the power of recifation will 
be strengthened and the will to be reborn In the 
Pure Land more easily developed. Otherwise, his 
resolve will not be earnest and he mipht stray into 
the practice of the “Five Meditations to calm the 
mind” of the Theravada tradiion—Đây là một 
trong mười pháp trì danh. Niệm Phật thâm hay 
niệm se sẽ tiếng, nương theo hơi thở, mỗi hơi thở 
ra vào đều một câu Phật hiệu; đó là ý nghĩa của 
tùy tức trì danh. Bởi mạng sống con người liên 
quan với hơi thở, nếu biết nương theo đây mà 
niệm, thì khi sống hằng không rời Phật, lúc lâm 
chung tấc hơi vừa tắt, liền về cảnh giới Liên 
Bang. Nhưng nên chú ý là phương thức nây khi 
tập đã thuần thục, cần niệm ra tiếng, chớ không 
nên chỉ niệm thầm. Như thế niệm lực mới mạnh, 
ý nguyện cầu vãng sanh dễ được phát khởi. Bằng 
không, ý niệm vãng sanh sẽ khó tha thiết và sợ e 
lại lạc vào công dụng Ngũ Đình Tâm Quán của 
Tiểu Thừa—See Ten kinds of oral recitation. 
Breath of life: Jivitindriya (skt—Animation— 
Liveliness—Vitality—Sinh khí. 

Breath out: Xuất Tức (thở ra)—Xuất Tức Bất 
Trì Nhập The Buddha taught, 
certainty that we will have a breath-in after the 
breath-out or breathing-out not waltng for 
breathing-in or we can be breathless at any time,” 
so we should take advanftage of any time we have 
to cultivate—Phật dạy, “hơi thở ra chẳng bảo đảm 
được hơi thở vào,` nên cố mà tu mau kẻo trễ. 
Breathe (v): Thở. 

Breathing in: Thở vào. 

Breathing meditation: Trì Tức Niệm—One of 
the five-fold procedures for quieting the mind, the 
contemplaton ¡1n whíich the breathing 1s 
controlled—Một trong ngũ đình tâm quán, quán 
hay kiểm soát hơi thở để định tâm. **See 
Anapanasatti and Fivefold procedure for quieting 
the mind. 


“there Is no 


Breathing out: Thở ra—Xuất Tức—Xuất Tức 

Bất Trì Nhập—See Breath out. 

Breed emnitfy: To contract hatred—To incur 

hostility—Kết oán. 

Breeding animals for slaughter: Súc dưỡng— 

See Ten disturbers of the religious lIfe. 

Brethren: Avuso (p)—The assembly of monks— 

Buddhist  clergy—Co-religionists—Đạo hữu 

(Tăng lẫn tục). 

Brhaspati (skÐ: 

1)  Lord ofincrease. 

2) The planet Jupiter: Mộc Tinh—See Seven 
brilliant ones, and Ñine luminaries. 

Brhaspafivara (skQ: Thứ Năm —Thursday— 

See Seven days In a week. 

Brhatphala (skt): Quảng Quả Thiên—Large or 

Abundan  Fruitage twelfth 

Brahmaloka, the realm of form; name of the third 

heaven of the eight heavens of the fourth dhyana 

realm of form where there are great fruit, or 

abundant merits—Tên cõi trời thứ ba trong tám 

cõi trời đệ tứ thiển sắc giới (Đệ Tứ Thiền Thiên 

là cõi trời tối thắng mà phàm phu được sanh vào. 

Từ cõi trời nầy trở lên năm cõi trời thì gọi là Ngũ 

Tịnh Cư Thiên mà chỉ riêng bậc Thánh mới được 

sanh vào)—See Fourth Dhyana Heaven (II) (3). 

Bridal (a): Thuộc về cô dâu. 

Bride (n): Cô dâu. 

Bridegroom (n): Chú rể. 

Bridesmaid (n): Phù dâu. 

Bridesman (n): Phù rể. 

Bridge of the Buddha-truth: Pháp Kiều—The 

bridge of Buddha-truth, which 1s able to carry all 

across to nirvana—Cầu Chân Lý Phật Pháp có 

khả năng giúp cho chúng sanh đáo bỉ ngạn niết 

bàn. 


Heaven—The 


Bridle on one?s passion: Kềm chế dục vọng— 
Command one”s passSions. 

Brief (n): Sự tóm tắt. 

Brigand: Robber in the mountain—Sơn tặc. 
Bright (a): Visuddhi (p & skÐÙ—Sáng—Thanh 
tịnh (trong sạch, không cấu nhiễm)—Clean— 
Pure. 

Bright or clear way: Minh Đạo—The way of 
the mantras and dharanis—Con đường sáng—Con 
đường của thần chú Đà La Ni. 


467 


Bright eye: Minh mục. 

Bright-eyed daughter: Quang Mục Nữ—The 

wide-eyed daughter, a former Incarnaton of 

Ksidgarbha—Người con gái mắt to và sáng, tiền 

thân của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. 

Bright kamma with bright( result: Sukka- 

vipakam (p)—Bạch Nghiệp Bạch Báo—See Four 

kinds of kamma. 

Bright light: Quang huy. 

Bright moon: Minh nguyệt (trăng sáng). 

Bright-moon mani or pearl: Minh Châu (ngọc 

châu ma ni trong sáng như ánh trăng)—Minh 

Nguyệt Ma NI. 

l) The emblem of the Buddha: Tượng trưng cho 
Đức Phật. 

2) The emblem of Buddhism: Tượng trưng cho 
Phật Giáo. 

3) The emblem of Buddhist scriptures: Tượng 
trưng cho Giáo điển Phật giáo. 

4) The emblem of purity: Tượng trưng cho sự 
thanh tịnh. 

Bright and pure heavens: Cực Quang Tịnh 

Thiên—The three bright and pure heavens where 

bodles are Identical but thinking differs (the 

second dhyana heaven—Nhị thiển thiên)—Nơi 

chúng sanh chỉ có một loại thân nhưng nhiều loại 

tưởng khác nhau—See Nine realities. 

Bright spirits: Minh Thần— The devas, gods, 

etc. 

Bright Virtue Buddha: Phật Quang Đức. 

Brightness (n): Prabha (skt)—lllumination— 

Ligh—Splendo—Ánh sáng Quang minh— 

Quang huy—Ray—Beam——There are three kinds 

of light—Có ba loại ánh sáng—See T'wo kinds of 

light and Three kinds of light. 

Brightness and glory dharani: Quang Minh 

Chân Ngôn—A dharani by whose repetiion the 

brightness or glory of Buddha may be obtained, 

and all retribution of sin be averted—Đà La Ni 

mà một khi trì niệm, hành giả sẽ có được sự sáng 

suốt và huy hoàng của chư Phật, và mọi tội lỗi 

đều phải quay đi. 

Brightness of the law: Dharmaprabhasa (skt)— 

Pháp Minh—A Buddha who will appear In our 

universe In the Ratnavabhasa-kalpa in a realm 

called Suvisuddha, when there will be no sexual 





difference, birth taking place by transformation— 
Pháp Minh Như Lai, vị Phật sẽ xuất hiện trong vũ 
trụ của chúng ta trong Bảo Minh Kiếp trong thế 
giới Thiện Tịnh, khi ấy không còn sự khác biệt về 
giới tính, sự sanh sản chỉ bằng chuyển hóa. 
Brilliant (a): Chói sáng——Dazzling. 

Brilliant example: Gương sáng. 

Brilliant (bright) light: Ánh sáng chói lòa. 
Brilliant torchlight: Ngọn đuốc sáng rực. 
Bring into agreement: Hội Thông—To 
compare and adjust; compound; to solve and 
unify conflicting ideas—Giải quyết và thống nhất 
những tư tưởng dị biệt. 

Bring (v) before one”s eyes: Sacchikaroti (p)— 
Sakshatkaroti (skÙ)—Đem lại trước mắt—See 
Realization. 

Bring the Buddha?s light to rest: Thê 
Quang—To bring his lipht to rest, the Buddha”s 
nirvana—Ánh sáng của Đức Như Lai ngừng nghỉ 
hay Niết Bàn của Đức Phật (khi Như Lai diệt độ 
thì trường quang của ngài cũng tắt theo). 

Bring comfort to someone: To give comfort to 
someone—To comfOrt or console someone— 
Đem lại an ủi cho ai. 

Bring disasters: Giáng họa. 

Bring evil or calamity on oneself: Chiêu họa 
(tự mình chuốc lấy tai họa). 

Bring to face-to-face: Đối Chất—To confront. 
Bring a family to ruin: Tán gia bại sản (làm 
cho gia đầnh tan nát). 

Bring forth (v): Sản sanh ra. 

Bring illusion to an end: Đoạn Hoặc—Dứt bỏ 
mê lầm vọng hoặc (bằng chân tr). 

Bring immediate benefits and happiness: 
Ability to bring immediate benefits and happiness 
in the world through practice of His teaching—— 
Khả năng làm lợi ích và hạnh phúc cho chúng 
sanh qua thực hành giáo pháp của Ngài —See 
Eight virtues. 

Bring (v) 0ver: Conver—Cảm hóa. 

Bring (v) shame to: Đem lại xấu hổ (cho). 
Bring someone back to life: Lầm cho ai sống 
lại. 

Bring someone honor: Honor someone——Vinh 
danh aI. 


468 


Bring into submission: Điều Phục. 

Bring into submission the body, mouth, and 
will: Điều Phục Thân Khẩu Ý. 

Bring ten fingers together: Hiệp chưởng—See 
Bring two palms together. 

Bring together: Hiệp. 

Bring tfwo palms together: Bring ten fingers 
together—loin palms—monks” salutation—Hiệp 
chưởng. 

Bring under control: To discipline—Điểu 
phục. 

Bring up: 

l1) Dưỡng dục—To rear——To educate. 

2) Đưa lên—To raise. 

3) Nhắc lại—To repeat over and over again. 
Bring up someone°s past offence: Nhắc đi 
nhắc lại lỗi lầm của ai trong quá khứ—A Bhiksu 
or Bhiksuni brings up another monk”s or nun”s 
past offence, although the offence has already 
been cleared by the Order with a Sanghakarman 
Procedure, commits an Expression of Regret 
Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ñi nào cứ 
nhắc đi nhắc lại lỗi lầm trong quá khứ của một vị 
Tăng hay vị Ni khác, dù lỗi lầm của vị ấy đã 
được giáo hội làm phép yết Ma xả tội rồi, là 
phạm giới Ba Dật Đề hay giới Đọa (phải phát lồ 
sám hối). 

Bringing forth goodness not yet brought 
forth (bring øood into existence): Tinh tấn 
phát triển những điều thiện lành chưa phát 
sanh—-Endeavor to start performing good 
deeds—Effort to Initiate virfues not yet arIsen— 
To produce merit—To induce the doïing of good 
deeds. Here a monk rouses his will, makes an 
effort, stirs up energy, exerfs his mind and strives 
to produce unarisen wholesome mental states— 
Điều thiện chưa sanh, phải tinh cần làm cho sanh. 
Ở đây vị Tỳ Kheo khởi lên ý muốn, cố gắng, tỉnh 
tấn, sách tâm, trì tâm với mục đích khiến cho các 
thiện pháp từ trước chưa sanh nay cho sanh 
khởi—See Four right efforts. 

British Buddhism: As a result of Britain's 
contact with Buddhist countries during 1ts colonial 
period, a number of Briish scholars began 
studying Buddhism 1m 1s original languages 
during the 18” century. One of the leading 


academic organizatons devoted to study of 
canonIical texts was the Asiatic Soclety of Bengal, 
founded in Calcutta In 1784 by the pioneering 
scholar Sir William Jones (1746- 1794). In 1881 
the Pali Text Soclety was founded by Thomas W. 
Rhys Davids (1843- 1922), and during the next 
century 1t produced translatons and criical 
editions of most of the Important works of the Pali 
Canon. Sir Edwin Arnold”s influential work “The 
Light of Asia” generated sipnificant Interest In 
Buddhism, and ¡in 1893 the Srilancan Buddhist 
missonary Anagarika Dharmapala 
England following his participation in the World 
Parliament of Religions in Chicago. In 1907 the 
Buddhist Soclety of Great Britain and Ireland was 
founded by Rhys Davids The soclety wWas 
primarily Interested in Theravada Buddhism, and 
this was reflected 1n the content of 1fs Journal, The 
Buddhist Review. The soclety was absorbed by 
the Buddhist lodge of the Theosophical SocIety, 
which was founded by Travers Christmas 
Humphreys (1901- 1983) in 1924. It publishes a 
Journal entiled The Middle Way. One of the first 
Westerners to take Buddhist ordinaion was 
Charles Allen Bennett McGregor (1872- 1923), 
who traveled to Sri Lanka after reading the Light 
of Asia sparked 1n him an ¡interest in Buddhism. 
He was ordained at Akyab ¡in 1901 and the 
following year received the Bhikkhu ordination 
and took the name Ananda Metteyya. In 1907 he 
founded the Buddhist Society of Great Britain and 
Ireland with the ¡ntenton of spreading the 
Dharma to the West, but he had little success In 
this endeavor. The first effective spokesman for 
Buddhism In England was probably Chritmas 
Humphreys, a barrister who was both stirring 
public speaker and a compelling writer. The 
predominant form of Buddhism in England up 
until the mid-20” century was Theravada, but in 
recent decades other traditions, particularly 
Tibetan Buddhism and Zen, have become 
established In Britain. There are now centers all 
over the country, but the 
Buddhists 1s still a minuscule proportion of the 
population, probably less than 200,000—Do việc 
người Anh tiếp xúc với các xứ theo Phật giáo 
trong thời kỳ thuộc địa, một số học giả người Anh 
bắt đầu học về Phật giáo bằng ngôn ngữ gốc của 


visifed 


totadl number of 


469 


đạo này vào thế kỷ thứ 18. Một trong những tổ 
chức hàn lâm đã bỏ nhiều thời giờ và tài vật vào 
việc học hỏi giáo điển Phật giáo là Á Châu Hội ở 
Bengal, được Ngài William Jones, một học giả 
tiên phong người Anh, sáng lập vào năm 1784. 
Vào năm 18§1 Hội Kinh Điển Pali được ông 
Thomas W. Rhys Davids sáng lập, và trong thế 
kỷ sau đó Hội đã xuất bản những bộ kinh sách 
quan trọng nhất của kinh điển Pali được dịch sang 
Anh ngữ. Tác phẩm có ảnh hưởng lớn của Ngài 
Edwin Arnold là cuốn “Ánh Sáng Á Châu” đã 
phát sanh một nguồn cảm hứng có ý nghĩa về đạo 
Phật, và vào năm 1893 nhà truyền giáo Sri Lanka 
Anagarika Dharmapala viếng thăm Anh Cát Lợi 
theo sau sự tham dự của ông vào Nghị Hội Tôn 
Giáo Thế Giới tại Chicago. Vào năm 1907 Hội 
Phật Giáo Đại Anh Cát Lợi và Ái Nhĩ Lan được 
ông Rhys Davids sáng lập. Chủ yếu Hội hứng thú 
với Phật giáo Nguyên Thủy, và việc này phản 
ảnh trong phần nội dung của tạp chí của Hội là 
Tạp Chí “Buddhist Review.” Hội được thu hút bởi 
Hội Thông Thiên do Travers Christmas 
Humphreys sáng lập lập vào năm 1924. Hội đã 
xuất bản Tạp Chí với nhan để “Trung Đạo.” Một 
trong những người Tây phương đầu tiên thọ giới 
cụ túc là Charles Allen Bennett McGreggor, đã 
du hành sang Sri Lanka sau khi đọc tác phẩm 
“Ánh Sáng Á Châu” đã bật lên niềm hứng thú về 
Phật giáo. Ông đã thọ giới Sa Di tại Akyab vào 
năm 1901 và năm sau thọ giới Tỳ Kheo với Pháp 
hiệu là Ananda Metteyya. Vào năm 1907 ông 
thành lập Hội Phật Giáo Đại Anh Cát Lợi và Ái 
Nhĩ Lan với chủ ý là truyền bá Phật pháp đến 
Tây phương, nhưng nỗ lực này không mấy thành 
công. Người phát ngôn có hiệu quả đầu tiên cho 
Phật giáo Anh có lẽ là Christmas Humphreys, 
một vị luật sư người đã từng là một nhà diễn 
giảng hùng hồn và một nhà văn tài ba. Phật giáo 
Nguyên Thủy là hình thức Phật giáo vượt trội ở 
Anh cho mãi đến giữa thế kỷ 20, nhưng trong 
những thập niên gần đây các truyền thống khác, 
đặc biệt là Phật giáo Tây Tạng và Thiển tông đã 
có cơ sở tại Anh Cát Lợi và hiện tại có rất nhiều 
trung tâm trên toàn quốc, nhưng số Phật tử vẫn 
còn quá ít ỏi theo tỷ lệ dân số, có lẽ ít hơn 
200.000 người. 

Broad: Vaipulya (skÐ: Wide—Extensive—Rộng 
lớn. 


Broad culfivation and making abundant 
offerings: Quảng tu cúng dường ——This ¡is the 
thrd of the ten conducts 
Samantabhadra Bodhisattva. 
and making abundant offerings means to have 
deep belief and understanding ¡in the Buddha 
teachings and to make offerings of superb and 
wonderful gifts. However, of all offerings, the gIft 
of dharma is supreme. Dharma offerings mean 
offering of cultivation according to the teachinss, 
the offering of benefitting all living beings, the 
offering which gathers ¡in all living beings, the 
offering of standing ¡in for all beings to undergo 
ther suffering, the offering of dilipently 
cultivatng good roots, the offering of not 
forsaking the deeds of Bodhisattvas, and the 
offering of not renouncing the Bodhi-mind—Đây 
là hạnh nguyện thứ ba trong Phổ Hiền Thập Hạnh 
Nguyện. Quảng tu cúng dường là khởi lòng tín 
giải rất sâu, đem đổ cúng dường thượng diệu mà 
cúng dường pháp hội của chư Phật. Tuy nhiên, 
trong các thứ cúng dường, pháp cúng dường là 
quý hơn cả. Pháp cúng dường là tu hành đúng 
theo lời Phật dạy để cúng dường, làm lợi ích cho 
chúng sanh để cúng dường, chịu khổ thế cho 
chúng sanh để cúng dường, nhiếp thọ chúng sanh 
để cúng dường, siêng năng tu tập căn lành để 
cúng dường, không thối chuyển Bồ Tát hạnh để 
cúng dường, chẳng rời tâm Bồ đề để cúng dường. 
Broad-eyed (ugly-eyed) deva: Virupaksa 
(sk)—Virupakkha (p)- Quảng Mục Thiên 
Vương—Tây thiên vương —See Four Heavenly 
(Guardian) Kings. 

Broad and great: Quảng đại. 

Broad knowledge: Đa văn—Học nhiều hiểu 
rộng—See Seven Treasures of Enlightened 
Beings. 

Broad knowledge or education: Học rộng, 
hiểu nhiều —According to the Sutra In Forty-Two 
Sections, Chapter 9, the Buddha said: “Erudition 
(knowledge or education) and love of the Way 
make the Way difficult to accomplish, but when 
you guard your will and revere the Way, the Way 
becomes profound and vast”—Theo Kinh Tứ 
Thập Nhị Chương, Chương 9, Đức Phật dạy: “Học 
rộng, hiểu nhiều, đắm say đạo lý thì Đạo khó hội 


and vows of 
Broad cultivation 





470 


nhập. Kiên trì tâm chí thực hành thì Đạo rất lớn 

lao.” 

Broad long tongue: Quảng Trường Thiệt—The 

broad, long tongue of a Buddha, one of the thirty- 

two marks of a Buddha, big enough to cover his 
face; It is also one of the marvels In the Lotus 

Sutra—Lỡi to và dài của Đức Phật, một trong 32 

tướng hảo của Như Lai, có thể che kín mặt, tới 

chân tóc nơi trán (theo Đại Trí Độ Luận, có người 
hỏi Phật:”Như Đức Thế Tôn, là bậc Đại Đức 
đáng kính trọng, nhưng vì sao lưỡi lại to dài như 
tướng khinh tiện?” Phật đáp: “Tướng lưỡi như vậy 
thì lời nói ắt chân thực, như xưa Phật thè chiếc 
lưỡi to dài, che kín mặt cho tới tận chân tóc nơi 
trán, và nói với vị Bà La Môn rằng: “Nhà ngươi 
xem trong kinh sách có người nào lưỡi như vậy 
lại nói lời tà vọng không?” VỊ Bà La Môn nói: 

“Người nào mà lưỡi thè ra che kín mũi đã không 

nói lời hư vọng, huống hồ là người mà lưỡi che 

kín cả mặt tới tận chân tóc nơi trán. Lòng ta tin 
rằng Đức Phật tất không nói lời hư vọng.” **See 

Thirty-two auspIcIous marks. 

Broad and narrow: Quảng hiệp—Rộng và 

hẹp. 

Broad ornate city: Vaisal (skt Quảng 

Nghiêm Thành—Name of an old kingdom in 

Central India—Tỳ Xá Ly, một thành rộng rãi 

trang nghiêm, tên của một vương quốc cổ tại 

vùng trung Ấn Độ. 

Broad Phala: Abundant merits—Quảng Quả— 

See Nine heavens of the fourth dhyana heaven. 

Broad Phala heaven: The 12” Brahmaloka— 

Heaven of great fruit or abundant meritsS—Quảng 

Quả Thiên—See Nine heavens of the fourth 

đdhyana heaven and Four dhyana heavens. 

Broken color: Kasaya (skÐ—Ejiki (jap)—Hoại 

Sắc—See Kasaya. 

1) Nota bright colour: Màu tối. 

2) A secondary color (not the five primary 
colours): Màu phụ (không phải là năm màu 
chính). 

3) Itis described as a neutral colour through the 
dyeing out of the other colours: Màu trung 
tính, hay là màu được nhuộm từ các màu 
khác. 


4) A fundamenital rule in Buddhism 1s to dye the 
kasaya with a secondary color: Luật nhà Phật 
là nhuộm sao cho áo cà sa có màu hoại sắc. 

Broken patched robe: Bá Nạp Y—A robe of 

rags—Y làm bằng những miếng vải cũ víu nạp 

lại với nhau—See Kasaya. 

Bronze incense burner: Lư đồng. 

Brook spirits: Thần Suối. 

Brother (n): Anh em trai. 

Brothers of the clouds and wafers: Vân 

Chúng Thủy Chúng—Men of the clouds and 

wafters, fellow monks—Du Tăng bạn lữ, có nghĩa 

là áo sãi mây nước hay hành giả vân du đây đó, 
xem tất cả đều là bạn lữ. 

Brother enemies: Cốt nhục thành cừu (anh em 

ruột thịt biến thành kẻ thù). 

Brothers and sisters: Anh chị em. 

Brotherhood (n): Tình huynh đệ. 

Brought to accomplishment: Mang lại thành 

tựu. 


l) Đã thành tựu: Have been brought to 
accomplishment. 

2) Đang thành tựu: Are being brought to 
accomplishment. 

3) Sẽ (chưa) thành tựu: WiH be brought to 
accomplishment. 


Brown colour: Kasaya (skt)—Ït ¡is described as 

a neufral colour through the dyeing out of the 

other colours, ¡.e. for the monks—Hoại sắc—See 

Broken color. 

Brush (n): Bàn chẩy—A brush—See Eight 

appurtenances of a monk or a nun. 

Brush (v) aside: Quét sạch. 

Brush one”s teeth: Chà răng. 

1) A Bhiksu or Bhiksuni should clean his or her 
teeth after every meal—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ 
Kheo Ni nên làm sạch răng sau mỗi bữa ăn. 

2) While cleanng the teeth, a Bhiksu or 
Bhiksuni should not walk back and forth, talk, 
laugh, or Joke—Trong lúc làm sạch răng, vị 
Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni không nên đi tới đi 
lui, nói chuyện, cười đùa hay giỡn cợt. 

Brutality (n): Tàn nhẫn—Cruelty—Malice. 

Bu Ston (1290- 1364): Name of one of the great 

early scholars of Tibetan Buddhism, who wrote 

an influential history of Buddhism 1n India and 


471 


Tibet, entiled “History of the Dharma.” He 1s 

also credited with editing the first compilation of 

the Tibetan Buddhist Canon. This is divided into 
two volumes: Translatons of Teachings, and 

Translations of Treatises. The first comprises of 

108 volumes of Vinaya texts, Mahayana sutras, 

and Tantras. The second has 225 volumes and 

1ncludes philosophical 
commenfaries. A master copy of this compilation 
was sfored in Shalu Monastery, and 1t became the 
basis for all later editions of the canon—Tên của 
một trong những học giả Phật giáo nổi tiếng của 

Phật giáo Tây Tạng trong buổi ban sơ, người đã 

viết bộ lịch sử Phật giáo rất có ảnh hưởng ở Ấn 

Độ và Tây Tạng, với nhan để “Lịch Sử Phật 

Pháp.” Người ta tin rằng ông là tác giả kết tập bộ 

Kinh Điển Tây Tạng. Bộ này chia làm 2 phần: 

phần dịch thuật giáo pháp, và phần dịch thuật 

luận tạng. Phần dịch thuật giáo pháp gồm 108 

quyển luật, kinh điển Đại Thừa, và Mật chú. 

Phần thứ hai gồm 225 quyển bao gồm luận triết 

lý và bình luận. Bản chánh của phần kết tập này 

được tàng trữ trong tu viện Shalu, và trở thành 
bản gốc của bộ kinh điển Tây Tạng. 

Bubble (n): Bong bóng (bào)—See Nine similes. 

Water bubble: Thủy Bào—Bong bóng nước—A 

bubble on the water. 

Bubble of the universe: Lớp bóng ảo tưởng của 

vũ tru. 

Bubble on the wafer: An emblem of all things 

being transient—Thủy Thượng Bào—Bong bóng 

nước, một biểu tượng vô thường của vạn hữu. 

Bud of Buddhism: Sprout of Buddhism—Pháp 

nha (mầm non hay sự nẩy mầm của Phật Giáo). 

Buddha (skQ: Phật—Fully enliphtened One—— 

See Four saints (rewards) (A), and Eight fields for 

cultivating blessedness (1) (A). 

(Œ) The meanings of the term “Buddha”—Nghĩa 
của từ “Phật: 

l) An epithet of those who successfully break 
the hold of ignorance, liberate themselves 
from cyclic existence, and teach others the 
path to liberaton. The word “Buddha” 
derived from the Sanskrit root budh, “to 
awaken,” It refers to someone who attains 
Nrrvana through meditative practice and the 
culivaton of such qualiles as wisdom, 


treafises and 


2) 


3) 


4) 


patlence, and generosity. Such a person will 
never again be cyclic 
existence, as all the cognifive ties that bind 
ordinary beings to continued rebirth have 
been severed. Through 
practice, buddhas 
craving, and defilements. The Buddha of the 
present era is referred to as “SakyamunT” 
(Sage of the Sakya). He was born Siddhartha 
Gautama, a member of the Sakya clan— 
Danh hiệu của một bậc đã xé tan bức màn vô 
minh, tự giải thoát mình khỏi vòng luân hồi 
sanh tử, và thuyết giảng con đường giải thoát 
cho chúng sanh. Chữ “Buddha” lấy từ gốc 
Phạn ngữ “Budh” có nghĩa là giác ngộ, chỉ 
người nào đạt được Niết Bàn qua thiền tập 
và tu tập những phẩm chất như trí tuệ, nhẫn 
nhục, bố thí. Con người ấy sẽ không bao giờ 
tái sanh trong vòng luân hồi sanh tử nữa, vì 
sự nối kết ràng buộc phầm phu tái sanh đã bị 
chặt đứt. Qua tu tập thiển định, chư Phật đã 
loại trừ tất cả những tham dục và nhiễm ô. Vị 
Phật của hiển kiếp là Phật Thích Ca Mâu Ni. 
Ngài sanh ra với tên là Tất Đạt Đa trong 
dòng tộc Thích Ca. 

Chinese translaton 1s “to perceive” and 
“knowledge.” Buddha means a person who 
has achieved the enlipghtenment that leads to 
release from the cycle of birth and death and 
has thereby atftained complete liberatlon— 
Tàu dịch là “Giác” và “Trí”. Phật là một 
người đã giác ngộ và giải thoát khỏi vòng 
luân hồi sanh tử. 

One awakened or enliphtened to the true 
nature of existence. Buddha is the name for 
one who has been enliehtened, who brings 
enliphtenment to others, whose enlipghtened 
practice is complete and ultimate: Đấng Toàn 
Giác hay một người đã giác ngộ viên mãn—— 
về chân tánh của cuộc sinh tổn. Chữ Phật có 
nghĩa là tự mình giác ngộ, đi giác ngộ cho 
người, sự giác ngộ nây là viên mãn tối 
thượng. 

The word Buddha 1s not a proper name, but a 
de meaning “Enlightened One” or 
“Awakened One.” Prince Siddhartha was not 
born to be called Buddha. He was not born 
enliphtened; however, efforts after efforts, he 


reborn within 


ther meditative 


have eliminated all 


5) 


qI) 
Ù 


472 


became cenlightened. Any beings who 
sincerely try can also be freed from all 
clingings and become enlightened as the 
Buddha. All Buddhists should be aware that 
the Buddha was not a god or any kind of 
supernatural being. Like us, he was born a 
man. The differnce between the Buddha and 
an ordinary man 1s simply that the former has 
awakened to his Buddha nature while the 
later ¡is still deluded about it. However, 
whether we are awakened or deluded, the 
Buddha nature Is equally present ¡in all 
beings—Chữ Phật không phải là một danh từ 
riêng mà là một từ có nghĩa là “Bậc Giác 
Ngộ” hay “Bậc Đại Giác.” Thái tử Sĩ Đạt 
Tha không phải sanh ra để được gọi là Phật. 
Ngài không sanh ra tự nhiên giác ngộ, mà 
phải với nỗ lực tự thân, Ngài mới đạt đến 
Giác Ngộ. Bất cứ chúng sanh nào thành tâm 
và cố gắng vượt thoát khổi mọi vướng mắc 
đều có thể giác ngộ và thành Phật được. Tất 
cả Phật tử nên luôn nhớ rằng Đức Phật 
không phải là một vị thần linh. Cũng như 
chúng ta, Đức Phật sanh ra là một con người. 
Sự khác biệt giữa Đức Phật và phàm nhân là 
Đức Phật đã giác ngộ còn phàm nhân vẫn 
còn mê mờ. Tuy nhiên, dù giác hay dù mê 
thì Phật tánh nơi ta và Phật tánh nơi Phật 
không sai khác. 

Phật bảo The Supremely Enlightened 
BeiIng. The iconography of Buddhas which 
have come down to us—Sự thờ cúng hình 
tượng chư Phật như đã được truyền đến 
chúng ta—See Triratna (IV)(C). 

Historical Buddha—Đức Phật lịch sử: 

The historical person with the name of 
Siddhartha, a Fully Enlightened One. One 
who has reached the Utmost, Right and Equal 
Enlightenment. 
Buddhas In the universe. Sakyamuni was the 
historical Buddha who taught the Dharma on 
carth. The Buddha (Sakyamum) 1s the AII- 
Knowing One, whose personal name before 
becoming Buddha was Siddhartha, his family 
name Gautama. He was born In 623 BC in 
the Lumbini Park at Kapilavathu, North of 
India, on the Vesak Fullmoon day of AprIl. 
H¡s father, Suddhodana, was the ruler of the 





There are ¡Innumerable 


Kingdom of the Sakyas, which 1s now Nepal. 
Hs mother was queen Maya. He was 
married at the age of sixteen to a beautiful 
young princess named Yasodhara. Although 
raised 1n princely luxuryy and glory, 
surounded with splendid palaces, His 
beautiful wife and well-behaved son, He felt 
trapped amidst this luxury like a bíứrd in a 
gold cage, a fish in a silver vase. During a 
Visit to the outskirts of the city, outside the 
four palace portals, He saw the spectacle of 
human suffering, an old man with white haïr, 
fallen teeth, blurred eyes, deaf ears, and bent 
back, resting on his cane and begging for his 
food; A sick man lying at the roadside who 
moaned painfully; a dead man whose body 
was swollen and surrounded with flies and 
bluebottles; and a holy ascetic with a calm 
appearance. The four siphts made Him 
realize that life Is subject to all sorfs of 
sufferings. The sipht of the holy ascetic who 
appeared serene gave Him the clue that the 
first step 1n His search for Truth was 
“Renunciation.” Back in his palace, he asked 
his father to let Him enter monkhood, but was 
Nevertheless, He decided to 
renounce the world not for His own sake or 
convenience, but for the sake of suffering 
humanty. This unprecedented resolution 
made Prince Siddartha later become the 
Founder of Buddhism. At the age of twenty- 
nine, one nipht He decided to leave behind 
His princely life. After his groom Chandala 
saddled His white horse, He rode off the 
royal palace, toward the dense forest and 
became a wandering monk. First, He studied 
under the guidance of the leading masters of 
the day and learned all they could teach Him. 
When He could not find what He was looking 
for, He Joined a group of five mendicants and 
along with them, He embarked on a life of 
ausferity and particularly on starvation as the 
means which seemed most likely to put an 
end to bìrth and death. In His desire for 
quietude He emaciated (made His body to 
become thiner and thiner) His body for six 
years, and carrled out a number of sfricf 
methods of fasting, very hard for ordinary 


refused. 


473 


men to endure. The bulk of His body was 
greatly reduced by this self-torture. His fat, 
flesh, and blood had all gone. Only skin and 
bone remained. One day, worn out He fell to 
the ground in a dead faint. A shepherdess 
who happened to pass there gave Him mIlk to 
drink. Slowly, He recovered His body 
strength. His courage was unbroken, but His 
boundless Intellect led Him to the decision 
that from now on He needed proper food. He 
would have certamnly died had He not 
realized the futility of self-mortification, and 
decided to practice moderation instead. Then 
He went Into the Nairanjana river to bathe. 
The five mendicants left Him, because they 
thought that He had now turned away from 
the holy life. He then sat down at the foot of 
the Bodhi tree at Gaya and vowed that He 
would not move until He had attained the 
Supreme Enlightenment. After 49 days, at 
the beginning of the night, He achieved the 
“Knowledge of FEormer Existence,” 
recollecting the successive serles of His 
former births in the three realms. At 
midnpght, He acqured the “Supreme 
Heavenly Eye,” perceiving the spirit and the 
origin of the Creation. Then early next 
morning, He reached the state of “AI 
Knowledge,” realizing the origin of 
suferings and discovering the ways to 
eliminate them so as to be liberated from 
birth-death and reincarnation. He became 
Anuttara Samyak-Sambodhi, His tile was 
Sakyamuni Buddha. He 
Enlightenment at the age of 35, on the eighth 
day of the twelfth month of the lunar 
calendar, at the time of the Morning Star`s 
rising. Affer attaining Enlightenment at the 
age of 35 until his Mahaparinirvana at the 
age of 80, he spent his life preaching and 
teaching. He was certaintly one of the most 
energetic man who ever lived: forty-nine 
years he taught and preached day and nipht, 
sleeping only about two hours a day. For 45 
years, the Buddha traversed all over India, 
preaching and making converts to His 
religion. He founded an order of monks and 
later another order of nuns. He challenged 


atfained 


the caste system, taupht religIous freedom 
and free Inquiry, raised the stafus of women 
up to that of men, and showed the way to 
liberation to all walks of lie. His teaching 
were very simple but spiritually meaningful, 
requiring people “to put an end to evil, fulfil 
all good, and purify body and mind." ” He 
taught the method of eradicating Ignorance 
and suppressing sufferinss. He encouraged 
people to maintain freedom in the mind to 
think freely. All people were one In the eyes 
of the Buddha. He advised His disciples to 
pracice the ten supreme  qualities: 
compassion, wisdom, renunciation, discipline, 
wil Ð power, forbearance, truthfulness, 
determination, goodwll, and equanimity. The 
Buddha never claimed to be a delfty or a 
sant. He always declared that everyone 
could become a Buddha 1f he develops his 
qualiles to perfecion and is able to 
eliminate his Ignorance completely through 
his own efforts. At the age of 80, after 
completing His teaching mission, He entered 
Nrrvana at Kusinara, leaving behind millions 
of followers, among them were His wIfe 
Yasodara and His son Rahula, and a lot of 
priceless doctrinal treasures considered even 
today as precIous moral and ethical models— 
Có rất nhiều vị Phật trong vũ trụ. Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni, vị Giáo Chủ của cõi Ta 
Bà, tên của Ngài trước khi xuất gia là Sĩ Đạt 
Tha, thuộc dòng Thích Ca, sanh vào khoảng 
năm 623 trước Tây Lịch tại vườn Lâm Tỳ Ñ¡, 
thuộc ngoài thành Ca Tỳ La Vệ vào ngày 
trăng tròn tháng tư. Vua cha Tịnh Phạn 
Vương, cai trị xứ Ca Tỳ La Vệ, ngày nay là 
xứ Népal. Mẹ ngài là Hoàng Hậu Ma Da. 
Ngài thành hôn với công chúa Da Du Đà La 
xinh đẹp. Mặc dù sống đời nhung lụa, danh 
vọng, tiền tài, cung điện nguy nga, vợ đẹp 
con ngoan, ngài vẫn cẩm thấy tù túng như 
cảnh chim lồng cá chậu. Một hôm nhân đi 
đạo ngoài bốn cửa thành, Thái tử trực tiếp 
thấy nhiều cảnh khổ đau của nhân loại, một 
ông già tóc bạc, răng rụng, mắt mờ, tai điếc, 
lưng còng, nương gậy mà lê bước xin ăn; một 
ngươi bệnh nằm bên lễ rên xiết đau đớn 
không cùng; một xác chết sình chương, ruồi 


414 


bu nhặng bám trông rất ghê tổởm; một vị tu 
khổ hạnh với vẻ trầm tư mặc tưởng. Những 
cảnh tượng nầy làm cho Thái tử nhận chân ra 
đời là khổ. Cảnh vị tu hành khổ hạnh với vẻ 
thanh tịnh cho Thái tử một dấu chỉ đầu tiên 
trên bước đường tìm cầu chân lý là phải xuất 
gia. Khi trở về cung, Thái tử xin phép vua 
cha cho Ngài xuất gia làm Tăng sĩ nhưng bị 
vua cha từ chối. Dù vậy, Thái tử vẫn quyết 
chí tìm con đường tu hành để đạt được chân 
lý giải thoát cho mình và chúng sanh. Quyết 
định vô tiền khoáng hậu ấy làm cho Thái tử 
Sĩ Đạt Đa sau nầy trở thành vị giáo chủ khai 
sáng ra Đạo Phật. Năm 29 tuổi, một đêm 
Ngài dứt bổ đời sống vương giả, cùng tên 
hầu cận là Xa Nặc thắng yên cương cùng 
trốn ra khỏi cung, đi vào rừng xâu, xuất gia 
tầm đạo. Ban đầu, Thái tử đến với các danh 
sư tu khổ hạnh, những vị nầy sống một cách 
kham khổ, nhịn ăn nhịn uống, dãi nắng dầm 
mưa, hành thân hoại thể. Thấy cách tu hành 
như thế không có hiệu quả, Ngài khuyên nên 
bổ phương pháp ấy, nhưng họ không nghe. 
Thái tử bèn đi tu tập nhiều nơi khác, nhưng 
đến đâu cũng thấy còn hẹp hòi thấp kém, 
không thể giải thoát con người hết khổ được. 
Thái tử ầm chốn tu tập một mình, quên ăn bỏ 
ngủ, thân hình mỗi ngày thêm một tiểu tụy, 
kiệt sức, nằm ngã trên cỏ, may được một cô 
gái chăn cừu đổ sữa cứu khỏi thần chết. Từ 
đó, Thái tử nhận thấy muốn tìm đạo có kết 
quả, cần phải bổi dưỡng thân thể cho khỏe 
mạnh. Sau sáu năm tầm đạo, sau lần Thái tử 
ngồi nhập định suốt 49 ngày đêm dưới cội Bồ 
Đề bên bờ sông Ni Liên tại Gaya để chiến 
đấu trong một trận cuối cùng với bóng tối si 
mê và dục vọng. Trong đêm thứ 49, lúc đầu 
hôm Thái tử chứng được túc mệnh minh, thấy 
rõ được tất cả khoảng đời quá khứ của mình 
trong tam giới; đến nửa đêm Ngài chứng 
được Thiên nhãn minh, thấy được tất cả bản 
thể và nguyên nhân cấu tạo của vũ trụ; lúc 
gần sáng Ngài chứng được Lậu tận minh, 
biết rõ nguồn gốc của khổ đau và phương 
pháp dứt trừ đau khổ để được giải thoát khỏi 
luân hồi sanh tử. Thái tử Sĩ Đạt Đa đã đạt 
thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, hiệu là 
Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày thành đạo của 


2) 


Ngài tính theo âm lịch là ngày môổng tám 
tháng 12 trong lúc Sao Mai bắt đầu ló dạng. 
Sau khi đạt giác ngộ vào năm 35 tuổi cho 
đến khi Ngài nhập Niết Bàn vào năm 80 
tuổi, Ngài thuyết giảng suốt những năm 
tháng đó. Chắc chắn Ngài phải là một trong 
những người nhiều nghị lực nhất chưa từng 
thấy: 45 năm trường Ngài giảng dạy ngày 
đêm, và chỉ ngủ khoảng hai giờ một ngày. 
Suốt 45 năm, Đức Phật truyền giảng đạo 
khắp nơi trên xứ Ấn Độ. Ngài kết nạp nhiều 
đệ tử, lập các đoàn Tăng Già, Tỳ Kheo và 
Tỳ Kheo Ni, thách thức hệ thống giai cấp, 
giảng dạy tự do tín ngưỡng, đưa phụ nữ lên 
ngang hàng với nam giới, chỉ dạy con đường 
giải thoát cho dân chúng trên khắp các nẻo 
đường. Giáo pháp của Ngài rất đơn giản và 
đầy ý nghĩa cao cả, loại bổ các điều xấu, làm 
các điều lành, thanh lọc thân tâm cho trong 
sạch. Ngài dạy phương pháp diệt trừ vô 
minh, đường lối tu hành để diệt khổ, xử dụng 
trí tuệ một cách tự do và khôn ngoan để có 
sự hiểu biết chân chánh. Đức Phật khuyên 
mọi người nên thực hành mười đức tính cao 
cả là từ bị, trí tuệ, xả, hỷ, giới, nghị lực, nhẫn 
nhục, chân thành, cương quyết, thiện ý và 
bình thản. Đức Phật chưa hể tuyên bố là 
Thần Thánh. Người luôn công khai nói rằng 
bất cứ ai cũng có thể trở thành Phật nếu 
người ấy biết phát triển khả năng và dứt bỏ 
được vô minh. Khi giác hạnh đã viên mãn thì 
Đức Phật đã 80 tuổi. Đức Phật nhập Niết 
Bàn tại thành Câu Thi Na, để lại hàng triệu 
tín đổ trong đó có bà Da Du Đà La và La 
Hầu La, cũng như một kho tàng giáo lý kinh 
điển quý giá mà cho đến nay vẫn được xem 
là khuôn vàng thước ngọc. 

The Buddha said: “I[ am not the first Buddha 
to come upon this earth, nor shall I be the 
last. In due time, another Buddha will arise, a 
Holy one, a supreme Enlightened One, an 
incomparable leader. He will reveal to you 
the same Eternal Truth which I have taught 
you.” Before entering Nirvana, the Buddha 
uftered His last words: “Nothing In this world 
IS preclous. The body  will 
disintegrate. Ony 1s Dharma precious. Only 1s 
Truth everlasing”—Đức Phật nói: “Ta 


human 


475 


không phải là vị Phật đầu tiên ở thế gian 
nầy, và cũng không phải là vị Phật cuối 
cùng. Khi thời điểm đến sẽ có một vị Phật 
giác ngộ ra đời, Ngài sẽ soi sáng chân lý như 
ta đã từng nói với chúng sanh.” Trước khi 
nhập diệt, Đức Phật đã dặn dò tứ chúng một 
câu cuối cùng: “Mọi vật trên đời không có gì 
quý giá. Thân thể rồi sẽ tan rã. Chỉ có đạo 
Ta là quý báu. Chỉ có chân lý của Đạo Ta là 
bất di bất dịch.” 


(TT) Other characteristics of the term “Buddha”—— 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


Những đặc điểm khác của “Phật: 

See Two main Buddhas ¡in the Lotus Sutra, 
Four types of Buddha, Three things possible 
to a Buddha, and Three things impossible to a 
Buddha. 

Eight aspects (periods) of Buddha”s life—Bát 
Tướng Thành Đạo—See Eigh( aspects 
(periods) of Buddha's life. 

This 1s one of the five reverence-fields 
which belong to the eight fields 
cultivating blessedness: Đây là một trong 
năm Kính Điển thuộc tám ruộng phước 
điển -See Eight fields cultivating 
blessedness. 

Buddha-lokanatha (skt: Bhagavan (skt)— 
Awakened One—Phật—See Ten epithets of 
a Buddha. 

Buddha Treasure: Phật bảo—The Buddha 1s 
the  person the 
enliphtenment that leads to release from the 
cycle of bíth and death and has thereby 
attaned complete liberaton. The word 
Buddha ¡1s not a proper name but a tie 
meaning “Enlightened One” or “Awakened 
One.” Prince Siddhartha was not born to be 
called Buddha. He was not born enlightened, 
nor did he receive the grace of any 
supernatural being; however, efforts after 
efforts, he became enliphtened. Any beings 
who sincerely try can also be freed from all 
clingings and become enlightened as the 
Buddha. All Buddhists should be aware that 
the Buddha was not a god or any kind of 
supernatural being (supreme deiIty), nor was 
he a savior or creator who rescues senfient 
beings by taking upon himself the burden of 
their sins. Like us, he was born a man. The 


for 


for 


achieve 


who has 


diference between the Buddha and an 
ordinary man 1s simply that the former has 
awakened to his Buddha nature while the 
latter 1s still deluded about it. However, the 
Buddha nature ¡1s equally present ¡in all 
beings—The Sakyamuni Buddha 1s the first 
person of the Trinity, the Dharma second and 
the Order the third. There are four types of 
the Buddha—Phật là Đấng đã đạt được toàn 
giác dẫn đến sự giải thoát hoàn toàn khỏi 
luân hồi sanh tử. Danh từ Phật không phải là 
danh từ riêng mà là một tên gọi “Đấng Giác 
Ngộ” hay “Đấng Tĩnh Thức.” Thái tử Sĩ Đạt 
Đa không phải sanh ra để được gọi là Phật. 
Ngài không sanh ra là tự nhiên giác ngộ. 
Ngài cũng không nhờ ân điển của bất cứ một 
đấng siêu nhiên nào; tuy nhiên sau nhiều cố 
gắng liên tục, Ngài đã giác ngộ. Bất cứ 
chúng sanh nào thành tâm cũng có thể vượt 
thoát khỏi những vướng mắc để thành Phật. 
Tất cả Phật tử nên luôn nhớ rằng Phật không 
phải là thần thánh hay siêu nhiên. Ngài cũng 
không phải là một đấng cứu thế cứu người 
bằng cách tự mình gánh lấy gánh nặng tội lỗi 
của chúng sanh. Như chúng ta, Phật cũng 
sanh ra là một con người. Sự khác biệt giữa 
Phật và phàm nhân là Phật đã hoàn toàn giác 
ngộ, còn phàm nhân vẫn mê mờ tăm tối. Tuy 
nhiên, Phật tánh vẫn luôn đồng đẳng trong 
chúng sanh mọi loài. Trong Tam Bảo, Phật là 
đệ nhất bảo, pháp là đệ nhị bảo và Tăng là 
đệ tam bảo—See Triratna. 


(IV)Categories of “Buddha”—Phân loại “Phật”: 


l) 


2) 


3) 


4) 


The Buddha of the Tripitaka who attained 
enliphtenment on the bare ground under the 
bodhi-tree: Tam Tạng Phật, đấng đạt được 
giác ngộ dưới cội Bồ đề. 

The Buddha on the deva robe under the 
bodhi-tree: Thông Phật. 

The Buddha on the great precious Lotus 
throne under the realm bodhi-tree: Biệt Phật. 
The Buddha on the throne of Space In the 
realm of eternal rest and glory: Viên Phật— 
The Perfect Buddha whom the T”ien-T”ai 
calls the embracer of all things In every 
direction, 1.e. Vairocana—Pháp thân Phật mà 
tông Thiên Thai gọi là Phật của pháp giới 
viên dung, hay Phật Tỳ Lô Giá Na. 


476 


5 Formles Buddha: Abimita Buddha, 
Alaksana Buddha, or Nikasana Buddha 
(skÐ—Vô Tướng Phật—The Buddha without 
thirty two or eiphty marks, I.e. NagarJuna— 
Phật không có 32 tướng hảo hay 80 tướng tốt, 
như ngài Long Thọ. 

6) Pratyaya-buddha (skÐ: Chi Phật hay Duyên 
Phật—See Pratyaya-buddha. 

(V) Other names (appellatons) of a Buddha— 
Các tên khác của một vị Phật: 

1-10)Ten epithets of a Buddha: Thập Hiệu —See 
Ten epithets of a Buddha. 

11) Self-exising (One: Svayambhuva 
Đấng Tự Hữu. 

12) The Leader of all beings: Nayaka (skÐ——VỊ 
Lãnh Đạo chúng sanh. 

13) The Remover-of-obstacles: Vinayaka (skt)— 
Bậc Thắng Đạo. 

14) The Guiding One: Parinayaka (skÐ—Bậc 
Dẫn Đạo. 

15) The Vision-Penetrating One: Rishi (skt)— 
Bậc Thấu Thị. 

16) Bull-king: Vrishabha (skt)—Ngưu Vương. 

17) Brahma: Brahma (skt)—Đấng Phạm Thiên. 

18) Vishnu: Vishnu (sk)—Bậc Tỳ Nữu. 

19) Isvara: Isvara (sk)——Đấng Tự Tại. 

20) Kapila: Kapila (skÐ——VỊ Ca Tỳ La. 

21) The Destroyer: Bhutanta (sk)—Bậc Chấp 
Thực. 

22) The Imperishable: Arishta (sk)—Đấng Vô 
Tận. 

23) Nemina: Nemina (skt—Đấng A Lợi Trạch 
Tra NI DI. 

24) Soma: Soma (skt)—Đấng Tô Ma. 

25) Fire Spirit: Hỏa Thần. 

26) Rama: Rama (sk)—Đấng La Ma. 

27) Vyasa: Vyasa (sk)—Đấng Tỳ Da Bà. 

28) Suka: Suka (skt)—Đấng Luân Già. 

29) Indra: Indra (skt)—Đế Thích. 

30) The Strong One: Bậc Đại Lực. 

31) Varuna: Varuna (skt)—Thủy Thần. 

32) Immortalty: Anmirodhanutpada 
Sinh Bất Diệt. 

33) Emptiness: Không. 

34) Suchness: Như Như. 

35) Truth: Sutyata (skÙ—Chân Lý. 

36) Reality: Bhutata (skt)—Thực Hữu. 

37) Real Limit: Bhutakoti (skt—Thực Tế. 


(sk)— 


(sk)—Bất 


38) Dharmadhatu: 
GIới. 

39) Nirvana: Nirvana (skt—NIết Bàn. 

40) Eternity: Nitya (sk)—Thường Hằng. 

41) Sameness: Samata (skt)—Bình Đẳng. 

42) Non-duality: Advaya (sk)—Bất Nhị. 

43) The Imperishable: Anirodha (skt)—Bất Diệt. 

44) Master of the Cause of Buddhahood: 
Buddha-hetupadesa (skt)—Phật Tính Giáo 
Đạo Sư. 

45) Emancipation: Vimoksha (skt)—Giải Thoát. 

46) Truth-paths: Margasatyam (skt)—Đạo Đế. 

47) The All-knowing: Sarvajna (skt)——Nhất Thiết 
Trí. 

48) The Conquering One: Jina (skt)—Thắng Giả. 

49) The Will-body: Manomayakaya (sk)—Ý 
Sinh Thân. 

(ØVDThe Buddha concept ¡in Theravada 
Buddhism—Khái niệm về Đức Phật trong 
Phật giáo Nguyên Thủy: According to the 
Theravada Buddhism, Budhha ¡is a man who 
has perfected himself by realizing his “self” 
to the hiphest degree as Is possible for a 
human being. He is the only discoverer of a 
lost teaching. His greatness was that he found 

what his contemporarles 

discover at all or 


Dharmadhatu  (skt)—Pháp 


could not 

only 
incompletely. He was a genius by birth who 
achieved the highest state possible for a man. 
So literally, Buddha means “Enlightened 
One.”—Theo Phật giáo Nguyên Thủy, Đức 
Phật là người đã hoàn thiện mình bằng sự 
giác ngộ một cái “ngã” ở mức độ cao nhất 
mà con người có thể đạt đến. Ngài chỉ là một 
người đã khám phá lại chân lý đã mất. Sự vĩ 
đại của Ngài là khám phá được các điều mà 
các vị đạo sư đương thời chưa khám phá được 
hay chỉ khám phá được một cách không trọn 
vẹn. Ngài là một bậc kỳ tài bẩm sinh, bậc đã 
đạt được tiến trình tâm linh cao nhất của con 
người. Như vậy, theo nghĩa đen, Đức Phật là 
một “Đấng Giác Ngộ.” 

(VII)The role of the Buddha in Zen traditions: Vai 
trò của Đức Phật trong truyền thống nhà 
Thiển—-According to the S€CfS, 
Buddhists accept the historic Sakyamuni 
Buddha neither as a Supreme Deity nor as a 
savior who rescues men by taking upon 


ouf 
discovered 





Zen 


477 


himself the burden of their sins. Rather, 1t 
verenates him as a fully awakened, fully 
perfeced human being who attainned 
liberation of body and mind through his own 
human efforts and not by the grace of any 
supernatural being. According to Buddhism, 
we are all Buddhas from the very beginning, 
that means everyone of us is potentially a 
Buddha; however, to become a Buddha, one 
mustt“ folow the arduous road to 
enliphtenment. Various classifications of the 
stages of Buddhahood are to be found ¡in the 
sufras. A Buddha in the highest stage 1s not 
only fully enlightened but a Perfect One, one 
who has become whole, complete In himself, 
that 1s, one in whom all spiritual and psychic 
faculties (O perfection, to 
maturity, to a staøe of perfect harmony, and 
encompasses the 
infinity of the universe. Such a one can no 
longer be identified with the limifations of his 
imndivdual personalty, his ¡individual 
character and existence; there is nothing by 
which he could be measured, there are no 
words to describe him—Theo các tông phái 
Thiền thì Phật tử chấp nhận rằng vị Phật lịch 
sử ấy không phải là vị thần tối thượng, cũng 
không phải là đấng cứu thế cứu người bằng 
cách tự mình gánh lấy tội lỗi của loài người. 
Người Phật tử chỉ tôn kính Đức Phật như một 
con người toàn giác toàn hảo đã đạt được sự 
giải thoát thân tâm qua những nỗ lực của 
con người và không qua ân điển của bất cứ 
một đấng siêu nhiên nào. Theo Phật giáo, ai 
trong chúng ta cũng là một vị Phật, nghĩa là 
mỗi người chúng ta đều có khả năng làm 
Phật; tuy nhiên, muốn thành Phật, chúng ta 
phẩi đi theo con đường gian truân đến giác 
ngộ. Trong các kinh điển, chúng ta thấy có 
nhiều sự xếp loại khác nhau về các giai đoạn 
Phật quả. Một vị Phật ở giai đoạn cao nhất 
không những là một người giác ngộ viên mãn 
mà còn là một người hoàn toàn, một người 
đã trở thành toàn thể, bản thân tự đầy đủ, 
nghĩa là một người trong ấy tất cả các khả 
năng tâm linh và tâm thần đã đến mức hoàn 


have come 


whose COnSciousness 


hảo, đến một giai đoạn hài hòa hoàn toàn và 
tâm thức bao hàm cả vũ trụ vô biên. Một 


người như thế không thể nào đồng nhất được 
nữa với những giới hạn của nhân cách và cá 
tính và sự hiện hữu của người ấy. Không có 
gì có thể đo lường được, không có lời nào có 
thể miêu tả được con người ấy. 

(VHI)The differences among Buddhas, 
Bodhisattvas, Arahants, Pratyeka-buddhas 
and Sravakas—Sự khác biệt giữa Phật, Bồ 
Tát, A La Hán, Bích Chi Phật và Thanh Văn: 
Buddhas, Bodhisattvas, Arahants, Pratyeka- 
buddhas and Sravakas are all Enlightened 
Beings, but a Buddha 1s referred to as the 
supreme, perfectly enlightened one, the 
Anuttara Samyak Sambodhi—Phật, Bồ Tát, 
A La Hán, Bích Chi Phật và Thanh Văn... 
đều là những bậc giác ngộ, nhưng Đức Phật 
là bậc giác ngộ tối thượng, bậc chánh đẳng 
chánh giác (A nậu đa la Tam miệu Tam Bồ 
Để)—See Bodhisattvas, Arahants, Pratyeka- 
buddhas, and Sravakas. 





Buddha?s  abiding place: Nirvana—Niết 
Bàn—See Seven surpassing qualiiles of a 
Buddha. 


Buddha?s ability to cut off all ilusion and 
perfectf of supreme nirvana: Đoạn đức—The 
pOWer or virtue of bringing to an end all passion 
and 1llusion, and enter the perfect nirvana—Đức 
đoạn diệt khổ đau và chứng nhập Niết bàn tối 
thượng—See Three Buddha's virtues (II). 
Buddha?s ability to overcome hỉindrance 
and attain Deliverance: Khả năng đoạn khổ 
giải thoát—See Seven surpassing qualities of a 
Buddha. 

Buddha-abode: The spiritual region of 
Buddha—Phật cảnh - The Buddha-abode, the 
equivalent of the samadhi of the Infinite—Phật 
trụ (trụ xứ của tất cả chư Phật tức là vô lượng tam 
muội). Cõi Phật tương đương với vô tận Tam ma 
địa—See Four states of conditions found 1n 
mortalIty. 

Buddhas accumulate immeasurable virtues 
and dedicate them all to ommniscience, 
without any attachment to the world of its 
creatures: Chư Phật đem tất cả vô lượng công 
đức lành đã chứa nhóm hồi hướng tánh nhứt thiết 
trí với các thế gian trọn không nhiễm trước—See 
Ten kinds of supreme qualities of all Buddhas. 





478 


Buddha-actfion: Phật nghiệp —According to the 
Flower Adornment Sutra, there are ten kinds of 
Buddha-action of Great Enlightening Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these can 
achieve supreme teacherless øreat action without 
relying on the Instruction of another—Theo Kinh 

Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười Phật nghiệp của 

chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp 

nầy thời được nghiệp quảng đại vô thượng vô sư 
chẳng do người dạy —See Ten kinds of Buddha 
and Ten kinds of Buddha-action of great 

Enliphtening Beinss. 

Buddha adapting to Mentalitdes: Tùy Nhạo 

Phật—See Ten kinds of Buddha. 

Buddhas? adorned lands are ultimately 

pure: Chư Phật trang nghiêm cõi nước rốt ráo 

thanh tịnh—See Ten kinds of ulimate purity of 
all Buddhas. 

Buddha*s advices for laymen: Những lời 

khuyên của Đức Phật cho người Nam tại gia— 

According to the Sigalaka, there are ten things 

which the Buddha advises any father to educate 

his daughter before she gets married—Theo Kinh 

Thi Ca La Việt, có mười điều Đức Phật khuyên 

bất cứ người cha nào cũng nên dạy dỗ con gái 

mình trước ngày xuất giá—S§ee Ten things which 
the Buddha advises any father to educate his 
daughter before she gets married. 

Buddha advised cveryone to regard hỉs 

Teaching as the Master: Đức Phật khuyên mọi 

người nên lấy giáo pháp của Ngài làm Thầy. 

Buddha?”s affairs: The work of transforming all 

beings—Công việc chuyển hóa tất cả chúng 

sanh—Phật Sự. 

I1) Buddha's affairs: Công việc hoằng hóa Phật 
pháp là cứu độ và chuyển hóa chúng sanh— 
The work of salvation and transforming all 
beings. 

2) Doinng Buddha-work, le. prayers and 
worship—Làm việc Phật, như cầu nguyện 
hay thờ phượng. 

3) According to the Vimalakiri Sutra, chapter 
eleven, the Bodhisattvva Conduct, at lunch 
time when Manjusri Bodhisattva and other 
Buddha”s disciples called on to enquire after 
Vimalakirtis health, Upasaka Vimalakrti 
obfaned what was lef over from the 


Buddha*s meal in the Fragrant Land, and 
those who ate 1t at his abode give out this 
fragrance from the1r pores.”—Theo Kinh Duy 
Ma Cật, phẩm mười một, Phẩm Hạnh Bồ 
Tát, vào giờ cơm trưa nhân lúc Văn Thù Sư 
Lợi đến thăm bệnh ông, trưởng giả Duy Ma 
Cật xin cơm thừa của Phật ở nước Chúng 
Hương đem về ăn nơi nhà ông, nên tất cả lổ 
chân lông đều toát ra mùi hương như thế.” 
Ananda then asked Vimalakirti: “How long 
does this fraprance last?”—A Nan hỏi ông 
Duy Ma Cật rằng: “Mùi hương đó còn được 
bao lâu?” 

Vimalakirti replied: “It lasts until the rice has 
been digested.”—Duy Ma Cật nói: “Đến khi 
cơm đó tiêu hết.” 

Ananda asked: “How long does this take?”— 
A Nan hỏi: “Cơm đó bao lâu mới tiêu?” 
Vimalakrrti replied: “lt will be digested after 
a week. Ananda, Sravakas who have not 
reached the right position (nirvana) will attain 
1t after taking this rice which will then be 
digestible, and those who have attained 
nirvana will realize liberation of their minds 
(from the subtle conception of nirvana) and 
then the rice will be digested. Those who 
have not developed the Mahayana mind will 
develop 1t and then the rice will be digested. 
Those who have developed 1t and take this 
rice Wwill achieve the patilent endurance of the 
uncreafte, and the rice will then be digestible. 
Those who have achieved the patlent 
endurance of the uncreate and take this rice 
will: reincarnate once more for final 
development into Buddhahood and the rice 
will be digested. Like an efficacious 
medicne which cures an ailment before 
wasting away, this rice will be digestible 
after it has killed all troubles and afflictions 
(klesa).”—Duy Ma Cật đáp: “Thế lực cơm 
đó đến bẩy ngày mới tiêu. Lại nữa ông A 
Nan! Những Thanh Văn chưa vào chánh vị, 
ăn cơm đó đến khi vào chánh vị rồi mới tiêu. 
Đã vào chánh vị, ăn cơm đó đến khi tâm giải 
thoát rồi mới tiêu. Chưa phát tâm Đại Thừa 
ăn cơm đó đến khi phát tâm Đại thừa rồi mới 
tiêu; đã phát tâm Đại thừa ăn cơm đó khi 
được vô sanh nhẫn rỗi mới tiêu. Đã được vô 


479 


sanh nhẫn ăn cơm đó đến khi được nhứt sanh 
bổ xứ rồi mới tiêu. Ví như có món thuốc tên 
là thượng vị, người uống vào trừ hết các độc 
trong thân rồi mới tiêu. Cơm nầy cũng vậy, 
khi trừ hết tất cả độc phiền não rồi mới tiêu.” 
Ananda the Buddha: “World 
Honoured One, it 1s indeed a rare thing that 
this fragrant rice performs the Buddha work 
of salvation.”——A Nan bạch Phật: “Bạch Thế 
Tôn! Thật chưa từng có! Như món cơm thơm 
ấy có thể làm Phật sự.” 

The Buddha said: “Tt ¡is so, Ananda, 1t 1s so—— 
Phật nói: “Đúng thế! A Nan!” 

There are Buddha lands where the Buddha 
lipht performs the work of salvaton—Hoặc 
có cõi Phật lấy ánh sáng của Phật mà làm 
Phật sự; 

Where the Bodhisattvas perform It—Có cõi 
lấy Bồ Tát mà làm Phật sự; 

Where illusory men created by the Buddha 


sad to 





do i—Có cõi lấy người của Phật hóa ra mà 
làm Phật sự; 

Where the Bodhi-trees do i—Có cõi lấy cây 
Bồ Đề mà làm Phật sự; 

Where the Buddha”s robe and bedding do 
i—Có cõi lấy y phục ngọa cụ của Phật mà 
làm Phật sự; 

Where the rice taken by the Buddha does 
it —Có cõi lấy cơm mà làm Phật sự; 

Where parks and temples do i—Có cõi lấy 
vườn cây đền miếu mà làm Phật sự; 

Where (the Buddha”s) thirty-two physical 
marks and their eiphty notable characterIstIcs 
do i—Có cõi lấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà 
làm Phật sự; 

Where the Buddhaˆs body (rupa-kaya) does 
it —Có cõi lấy thân Phật mà làm Phật sự; 
Where empty space does i—Có cõi lấy hư 
không mà làm Phật sự; 

Living beings practice discipline with success 
because of these causes. Also used for the 
same purpose are dream, illusion, shadow 
echo, the Image In a mirror, the moon 
reflected in water, the flame of a fire, sound, 
voIce, word, speech and writing: Chúng sanh 
theo duyên đó mà vào luật nghi. Có cõi lấy 
mộng, huyễn, bóng, vang, tượng trong gương, 
trăng dưới nước, ánh nắng dợn, các thí dụ 


như thế mà làm Phật sự. Có cõi lại lấy tiếng 
tăm, lời nói, văn tự mà làm Phật sự; 

*... The pure and clean Buddha land, silence with 
neither word nor speech, neither pointing, 
discerning, action nor activity. Thus, Ananda, 
whatever the Buddhas do by either revealing 
or concealing their awe-Inspiring maJe€sfy, 1S 
the work of salvation: Hoặc có cõi lấy Phật 
thanh tịnh vắng lặng, không nói một lời nào, 
không chỉ không biết, không tạo không tác 
mà làm Phật sự. Như thế A Nan! Những oai 
nghi tấn chỉ, các việc thi vi của chư Phật đều 
là Phật sự cả—Hoặc có cõi lấy Phật thanh 
tịnh vắng lặng, không nói một lời nào, không 
chỉ không biết, không tạo không tác mà làm 
Phật sự. Như thế A Nan! Những oai nghi tấn 
chỉ, các việc thi vi của chư Phật đều là Phật 
sự cả. 

Buddha-age: The age when the Buddha was on 

earth —Phật thọ—Thời đại lúc Đức Phật còn tại 

thế. 

1) Buddha”s life: While he only lived to eighty 
as a man, In his Sambhogakaya he 1s without 
end—Trong khi Ngài chỉ trụ thế chỉ có 80 
năm, nhưng ứng thân của Ngài là bất diệt. 

2) Bodhidruma (skÐ: Cây Bồ Để—The Bodhi- 
tree under which Sakyamuni obfained 
enlightenment or became Buddha—Cây Bồ 
Đề mà dưới gốc đó Đức Thích Ca Mâu Ni đã 
giác ngộ hay thành Phật. ** See Bodhitaru. 

Buddha?s altar: Phật đài. 

Buddha announced his speedy nirvana: 

Vaisali, where the Buddha announced his speedy 

nirvana—Tại thành Tỳ Xá Ly, nơi Phật tuyên bố 

là Ngài sẽ mau nhập Niết Bàn—See Eight great 
spiritual or sacred stupas. 

Buddhas appear in the world: Phật hiện ra 

nơi đờ—See Ten states of the form-skandha. 

Buddha of — aftfainmenf of  true 

enlighftenment: Thành Chánh Giác Phật—See 

Ten kinds of Buddha. 

Buddha?® attainment of all the various 


Buddha stages: Vị diệu —See Ten wonders, 
Ten grounds, and Ten stages of a Mahayana 
Bodhisattva. 


Buddhabhadra 


480 


l) First Buddhabhadra (359- 429)—Sa môn 
Giác Hiền thứ nhất: Giác hiển—Phật đà bạt 
đà la—Bồ Để Lưu Chi—Phật Hiền —Name 
of a Kashimmri monk belonging to the 
Sarvasivada tradiion. According to the 
Buddhist tradition, he was a descendant of 
the Buddha°s uncle, who came to China in 
409 from Kapilavastu in around 408 A.D., 
here he composed several Buddhist works. 
He became one the most Importanf 
translators of Indian Buddhist texts at that 
time. Together with Fa-Hsien, he translated 
1mportant of Mahayana Sanskri 
literature Into Chinese. The most Important of 
his works was a Chinese translaton of the 

Sufra in 418 A.D., the 
philosophical basis of the Hua-Yen school— 
Tên của một vị Tăng thuộc truyền thống 
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Theo truyễển 
thuyết Phật giáo, ông là dòng dõi của một 
người bác của Phật, người đã du hành sang 
Trung Hoa vào năm 409 và trở thành một 
nhà phiên dịch các giáo điển Phật giáo Ấn 
Độ. Ngài từ Ca Tỳ La Vệ đến Trung Quốc, 
nơi đây ngài sáng tác một số tác phẩm Phật 
Giáo. Với sự cộng tác của sư Pháp Hiển, ông 
đã dịch từ Phạn ra Hoa ngữ những tác phẩm 
quan trọng của trường phái Đại thừa. Tác 
phẩm quan trọng nhất của ngài là bản dịch 
sang Hán văn của Kinh Hoa Nghiêm vào 
năm 418 sau Tây lịch, căn bản triết lý của 
trường phái Hoa Nghiêm. 

2) The second Buddhabhadra—Sa môn Giác 
Hiển thứ hai Name of a disciple of 
Dharmakosa, whom Hsuan-lTsang met in 
India, 630-640 A.D. Tên của một vị đệ tử 
của Dharmakosa, người mà Ngài Huyễn 
Trang đã được gặp bên Ấn Độ vào khoảng 
những năm từ 630 đến 640 sau Tây Lịch. 

Buddha-bhasita-astanga-samyan-marga- 

sutra (skÐ: Bát Chánh Đạo Kinh—Composed by 

An-Shih-Kao of the Eastern Han Dynasty, an 

early translation of the Samyuktagama——Kinh nói 

về Bát Chánh Đạo do ngài An Thế Cao dịch vào 
thời Đông Hán, một dịch phẩm sớm từ Kinh Tạp 

A Hàm. 

Buddha-bhumi: Phật Địa—The Buddha stage, 

being the tenth staøe where the Bodhisattva has 


WOrKks 


Avamtamsaka 


arrived at the point of highest enlightenment and 
1s Just about to become a Buddha——GIal đoạn thứ 
mười trong thập địa, nơi mà Bồ Tát đạt tới giác 
ngộ cao nhất và sắp sửa thành Phật. 
Buddhabhumisutra-sastra (skt: Luận Phật 
Địa Kính-The sasra explaned the 
Buddhabhumi Sutra, composed by Bandhuprabha. 
It was translated Iinto Chinese by Hsuan-Tsang—— 
Bộ Luận chú giải về Kinh Phật Địa, được Ngài 
Thân Quang Đẳng soạn và Ngài Huyền Trang 
dịch sang Hoa ngữ. 

Buddha?s Birthday: Buddha-Jayanta (skQ— 
Vesakha (p)—Vesak (skÙ—Ngày Phật Đản 
Sanhh-Phật Đản-There are still  some 
discussions over the exact year of the Buddha”s 
birth; however, the majJorify of opinions favor 623 
B.C. The Buddha”s birthday was the day of the 
full moon in May. It was a beautiful day. The 
weather was nice and a gentle breeze was 
blowing. All the flowers In the Lumbini Park 
were blooming, emitting fragrant scen(s, and all 
the birds were singing molodious songs. Together, 
they seemed to have created a fairy land on earth 
to celebrate the birth of the Prince, a coming 
Buddha. According to the Indian legendarles, at 
that time, the earth shook, and from the sky, two 
silvery currenfs of pure water gushed down, one 
was warm and the other cool, which bathed the 
body of the Prince. Nowadays, countries with 
Buddhist tradition usually celebrate the Buddha”s 
Birthday around the middle of the fourth month of 
the Lunar Year. Also according to Indian legends, 
the more reliable Buddhaˆs Birth Day, perhaps on 
the 4° month, 8? day; however, all Buddhist 
countries obseve the Full Moon Day of the Lunar 
month of Vaisakha (April-May) as Buddha Birth 
Day Anniversary—Vẫn còn nhiều bàn cãi về 
năm sanh chính xác của Đức Phật; tuy nhiên ý 
kiến của phần đông chọn năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngày Phật đản sanh là ngày trăng tròn 
tháng 5. đó là một ngày tuyệt đẹp. Tiết trời trong 
sạch, gió mát thoang thoảng. Trong vườn trăm 
hoa đua nở, tỏa hương ngào ngạt, chim hót líu 
lo... tạo thành một cảnh tượng thần tiên ở thế 
gian để đón chào sự đản sanh của Thái Tử. Theo 
truyền thuyết Ấn Độ thì lúc đó đất trời rung 
động, từ trên trời cao tuôn đổ hai dòng nước bạc, 
một ấm một mát, tắm gội cho thân thể của Thái 


481 


Tử. Ngày nay các quốc gia theo truyền thống 
Phật giáo, tổ chức ngày Đại lễ Phật Đản vào 
khoảng giữa tháng tư âm lịch. Cũng theo truyền 
thuyết Ấn Độ, ngày Phật Đản sanh đáng tin cậy, 
có lẽ vào ngày mông 4 tháng 8; tuy nhiên, tất cả 
các nước theo Phật giáo lấy ngày trăng tròn tháng 
tư làm lễ kỷ niệm. 

Buddha Birthday Ceremony: Buddha's Birth 

Day, perhaps on the 4” month, 8” day; however, 

all Buddhist countries obseve the Full Moon Day 

of the Lunar month of Vaisakha (April-May) as 

Buddha Birth Day Anniversary. All Buddhist 

countries observe the Full Moon day of the lunar 

month of Vaisakha (April-May) as Buddha Birth 

Day Anniversary—Ngày Phật Đản sanh, có lẽ 

vào ngày mông 4 tháng §; tuy nhiên, tất cả các 

nước theo Phật giáo lấy ngày trăng tròn tháng tư 
làm lễ kỷ niệm—See Buddha's Birthday. 

Buddhas birthplace Lumbin Garden, 

Buddha°s birthplace in Kapilavastut—Vườn Lâm 

Tỳ Ni trong thành Ca Tỳ La Vệ là nơi đản sanh 

của Phật—See Eight great spirtual or sacred 

Sfupas. 

Buddha)s blessing: Hồng ân của Đức Phật. 

Buddha*s  blessing through 

universal elevatfion: Lợi ích diệu —See Ten 

wonders. 

Buddha Bodhi: Bồ Tát đạo. 

Buddha's body: Thân Phật. 

l) Tathagata-kaya (skÐ: Như Lai thân (thân 
PhậÐ——A lot of people think of the Buddhaˆs 
body as his physical body. Truly, the 
Buddha”s body means Enlightenment. Ït 1s 
formless and without subsfance. It always has 
been and always wIll be. It is not a physical 
body that must be nourished by ordinary 
food. It is an eternal body whose substance 1s 
Wisdom. Therefore, Buddha willl never 
disappear as long as Enliphtenment exIsts. 
Enliphtenment appears as the liph( of 
Wisdom that awakens people Into a newness 
of life and causes them to be born Into the 
world of Buddhas—Nhiều người nghĩ thân 
Phật là nhục thân của Ngài. Kỳ thật thân 
Phật chính là sự Giác Ngộ Bồ Đề. Thân ấy 
không có hình tướng cũng không có vật chất, 
không phải là nhục thân được nuôi dưỡng 


dđerived 


bằng thực phẩm phàm phu. Đó là thân vĩnh 
hằng mà chất liệu của nó là trí tuệ. Vì vậy 
thân Phật chẳng bao giờ biến mất khi sự Giác 
ngộ Bồ Đề vẫn còn tôn tại. Sự Giác Ngộ Bồ 
Đề xuất hiện như ánh đuốc trí tuệ khiến cho 
chúng sanh giác ngộ và tu chứng để được 
sanh vào thế giới của chư Phật—See 
Trikayas. 

2) Buddha's body with thirty-fwo sipns and 
eighty-four marks: Phật thân—See Seven 
surpassing qualities ofa Buddha. 

3) Buddha's deeds: Thân Phật—See Buddha”s 
body, and Three wheels. 

Buddha?s body always radiates the light of 

unimpeded knowledge: Thân Phật thường 

phóng vô ngại trí huệ quang minh—See Ten 
characteristics of the body of Buddha. 

Buddha-body appears in all worlds: Tướng 

thân Đức Như Lai đều hiện khắp toàn thế giới— 

See Ten characteristics of the body of Buddha. 

Buddha”s body can benefit senftient beings 

everywhere by infinite works: Thân Phật có 

thể làm lợi lạc chúng sanh với vô lượng Phật 
sự—See Ten characteristics of the body of 

Buddha. 

Buddha?s body can cause infinite living 

beings to receive benefis: Thân Phật có thể 

khiến cho vô lượng chúng sanh ở châu Diêm Phù 

Đề đều được lợi ích—See Ten characteristics of 

the body of Buddha. 

Buddha-body cannot be seen by senfient 

beings of little meri( unless they can be 

tamed by the spiritual power of Buddha: 

Chẳng phải chúng sanh ít phước đức mà thấy 

được thân Như Lai, chỉ trừ thần lực tự tại của 

Phật gia hộ cho kẻ đáng được điều phục —See 

Ten characteristics of the body of Buddha. 

Buddha-body has no discrimination, no 

arbitraryv concepfions; all benefis  ït 

renders reach the ulfimate end: Thân Như 

Lai vẫn không phân biệt, không hý luận. Những 

điều lợi ích làm ra đều được rốt ráo—See Ten 

characteristics of the body of Buddha. 

Buddha of Bountles Purity: Amitabha 

Buddha—Vô Lượng Thanh Tịnh Phật—See 

Amitabha. 


482 


Buddha with Brahma?s face: Phạm Diện 
Phật—Đức Phật có gương mặt giống như Phạm 
Thiên, người ta nói vị ấy sống tới 23.000 năm—— 
Said to be 23.000 years old. 

Buddha and Buddhist patriarchs: The 
Buddha and other founders of Buddhists sects— 
Phật và chư tổ. 

Buddha?s Caitya: Phật Chi Để —Buddha's 
Stupa—A Buddhist reliquary, or pagoda, where 
relics of the Buddha (sarira) were kept. Such 
towers (stupas) have become symbols of 
Buddhism—Tháp thờ xá lợi Phật. Những tháp 
nầy trở thành những biểu tượng của Phật Giáo. 
Buddha can reveal all forms: Thân Phật có 
thể hiển hiện tất cả sắc —See Ten characteristics 
of the body of Buddha. 

Buddha?s canopy: A halo—Thiên cái (tàng 
lọng che chở của Đức Phật —A Buddha's 
umbrella, or a nimbus of rays of lipht. 

Buddha as a captain: Thuyền Sư—Captain, ¡.e. 
the Buddha as captain of salvation, ferrying 
across to the nirvana shore—Thuyển trưởng, ý 
nói Đức Phật là vị thuyền trưởng cứu độ chúng 
sanh đáo bỉ ngạn. 

Buddhacarita (skt: Life of Buddha—Phật Bổn 
Hạnh Tập Kinh—Kinh Phật Sở Hành Tán—The 
Sanskrit title of a poem mentioned a life and work 
of the Buddha from his birth to his parinirvana 
with much legendary matter. According to the 
Indian tradition, Buddhacarita was composed by 
some Indian Sages and translated into Chinese by 
Jnanagupta around 587 A.D. Some other sources 
said that this sutra was composed by Asvaghosa 
1n the first century and translated Into Chinese by 
Tan Wu Ch'an in the seventh century—Huyển 
thoại về cuộc đời và sở hành của Đức Phật, 
chuyện kể đầy đủ về cuộc đời của Phật Thích Ca, 
từ khi đản sanh cho đến Niết Bàn (Parinirvana). 
Theo truyền thuyết Ấn Độ, Phật Sở Hành Tán 
Truyện do Hiền Thánh Ấn Độ soạn và Bảo Vân 
dịch sang Hoa ngữ vào khoảng năm 587 sau Tây 
Lịch. Có nơi nói là Kinh Phật Sở Hành Tán (nói 
về tiểu sử của Đức Phật Thích Ca) do Mã Minh 
Asvaghosa soạn thảo vào thế kỷ thứ nhất, và 
Đàm Vô Sám dịch sang Hoa ngữ vào thế kỷ thứ 
bảy. 








Buddhacarita-kavya-sutra (sk0: Phật Sở 
Hành Tán Kinh—A poetic narrative of the life of 
Sakyamuni written by Asvaghosa (Mã Minh Bồ 
Tát), the twelfth patriarceh—Kinh nói về cuộc đời 
của Phật Thích Ca, được viết theo thể loại thơ 
sáng tác bởi Mã Minh Bồ Tát, vị tổ thứ 12—See 
Buddhacarita. 

Buddha-cause: Phật Nhân—The cause which 
leads to Buddhahood, 1.e. the merit of planting 
roofs of øoodness and Buddha-virtue—Nhân đưa 
tới Phật quả, như là những phước đức thiện 
nghiệp và công đức Phật. 

Buddha-charity: Phật Đàn—Buddha-giving— 
See TWwo kinds of dana or charity (B). 
Buddhacitta (skt: Buddha-mind—Tâm Phật 
(đầy đủ các tánh từ, bi, hỷ, xả). 

Buddhas come, slay the Buddha: Gặp Phật 
giết Phật, gặp ma giết ma—Buddhas come, slay 
the Buddha — Demons come, slay the demons——ln 
fact, this 1s a good advice that we should not 
become atfached to states that we experience. lIf 
the Buddhas appear, do not øo out to receive him; 
how much less should we welcome a demon. 
Although such states are occasionally indicating 
our levels of realization, do not believe in what 
we experlence. We should believe In our own 
practice and cultivation. We know the length of 
time that we have been practicing. We also 
believe 1n not argue, not being grecdy, not 
seeking for anything, not being selfish, not being 
self-indulgent, and not deceiving anyone. This 1s 
the firm belief of a sincere Buddhist— Thật ra, 
đây chỉ là lời khuyên chúng ta không nên quá câu 
chấp vào cảnh giới trong lúc tu tập thiển định. 
Thấy Phật đến mà không tiếp nhận hình ảnh nầy, 
huống chi là thấy ma. Tuy rằng trong nhiều 
trường hợp các cảnh giới đó là những dấu hiệu 
báo trước những mức độ thành tựu của chúng ta, 
chúng ta không nên tin vào. 

Buddha”s commandments: Pháp chỉ. 

Buddha and the common people are onc: 
Phật Phàm Nhứt Thể—Phật và phàm phu là một, 
tất cả đều có Phật tánh—AIl are of Buddha- 
nafure. 

Buddha of concentration: Tam Muội Phật— 
See Ten kinds of Buddha. 





483 


Buddha-condition: Quả Đầu Phật—He who 

has attained the Buddha-condition, a T”ien-T”ai 

term—Bậc đã đạt được quả vị Phật, một thuật 
ngữ của tông Thiên Thai. 

Buddha consciousness: Purified 

consciousness—A Ma La Thức Phật Thức—Vô 

Cấu Thức Thanh Tịnh Thức—Chân Như hay 

chân tâm—See Eight consciousnesses and Nine 

kinds of consciousness. 

Buddha”s continuous and eternally varied 

forms or Nirmanakaya: Tương tục thường— 

See Three eternal qualities in a Buddha. 

Buddha-cosmo: A Buddha-domain (a world 

undergoing transformaton by a Buddha)— 

Buddha-region—Purte Land—-Nhất Phật Thế 

Giới—Phật giới hay Tịnh độ. 

Buddha of the cosmos: Pháp giới Phật —See 

Ten kinds of Buddha. 

Buddha-country: Phật Quốc. 

1) Buddhaksetra (skt): Phật Độ The term 1s 
absent from Hinayana. In Mahayana 1t 1s 
spiritual realm acquired by one who reaches 
perfect enlightenment, where he Insfrucfs all 
beings there, preparing them for 
enliphtenment—Phật Hột Sai Đảm La 
(Buddha realm, land or country). Danh từ 
Phật Sát, Phật Độ hay Phật Quốc không có 
trong Phật Giáo Tiểu Thừa. Theo Đại Thừa, 
thì đây là quốc độ đạt đến của vị đã hoàn 
toàn giác ngộ, nơi đó Phật hướng dẫn giúp 
chúng sanh chuẩn bị giác ngộ. 

2) The country of the Buddha°s birth: Xứ sở nơi 
Phật Đẳn sanh. 

3) A country being transformed by a 
Buddha or one already transformed: The 
land or realm of Buddha—NƠơi ngự trị của 
chư Phật. 

Buddhadasa Bhikkhu  (1906- 1993): 

Buddhadasa 1s a Sanskrit term which means 

“Servant of the Buddha.”” Buddhadasa 1s the name 

of an mnfluential Thai Buddhist monk who at age 

twenty-one took ordination, Intending to be a 

monk only during the three month rainy season 

retreat. He found that the monastc lifestyle 
agreed with him, however, and decided to remain 
1n the Sangha. He subsequently spent six years as 

a forest monk during which time he attempted to 


born 


avoid human contact. In the 1930s he founded a 
small hermitage called Suan Mokkha-balarama 
(Garden of the Power of Liberation), which was 
based on three core principles: study, practice, 
and dharma teaching. He agreed the Theravada 
establishment by proposing to strip Buddhism of 
what he considered to be distorting accretions. He 
emphasized such core principles as the four noble 
truths, the eightfold noble path, selfishness, and 
dependent arising. Among his more controversial 
theses 1s his contention that the doctrine of rebirth 
1S not a core tenet of Buddhism and that Buddhist 
thought and practice could dispose of it without 
losing anything essential—Buddhadasa là từ Phạn 
ngữ có nghĩa là “Người tôi tớ của Đức Phật.” 
Buddhadasa là tên của một vị Tăng Thái Lan có 
ảnh hưởng lớn, năm 20 tuổi ông thọ giới với ý 
định chỉ làm Tăng trong vòng 3 tháng mùa an cư 
kiết hạ. Ông thấy rằng mình thích hợp với cuộc 
sống tự viện, và quyết định lưu lại với Tăng 
đoàn. Sau đó ông tu sấu năm như một du tăng 
trong rừng thẳm, trong thời gian đó ông tránh tiếp 
xúc với con người. Trong thập niên 1930s ông 
thành lập một viện tu khổ hạnh gọi là Mokkha- 
balarama (Vườn của Lực Giải Thoát), dựa trên 3 
nguyên tắc: học, tu và dạy pháp. Ông đông ý với 
để nghị của trường phái Theravada là lột bỏ 
những thứ được xem như làm lệch lạc được bồi 
thêm vào Phật giáo. Ông nhấn mạnh đến những 
nguyên tắc cốt lõi của đạo Phật như tứ diệu đế, 
bát Thánh đạo, vô ngã, nhân duyên. Trong số 
những luận đề đang trong vòng tranh cãi của ông 
là vì ông tranh luận rằng sự tái sinh không phải là 
giáo thuyết cốt lõi của tư tưởng và tu tập Phật 
giáo nên việc loại bổ nó cũng không mất bất cứ 
phần thiết yếu nào. 

Buddha-Cakkhu (p): Buddha eye—Phật Nhãn 
hay Thực Nhãn—See Buddha eye, and Five kinds 
Of ey€s Or vision. 

Buddha-charity: Buddha-giving—Phật Đàn— 
See Two dana (B). 

Buddha-dana (skt): Phật đà đàn na—Phật 
Đàn—Buddha-giving, in contrast with Mara- 
giving or preaching. Buddha-charity as the motive 
Of giving, or preaching, and of self-sacrifice, or 
self-immolaton—Sự bố thí như hạnh chư Phật, 
đối lại với sự bố thí của ma. Phật đàn là bố thí 
một cách trong sạch, thanh tịnh giống như Phật 


484 


thuyết pháp độ chúng sanh. **See Two kinds of 
dana or charIty. 

Buddhadatta: Scholar-monk who was one of 
the most Iinfluential Abhidharma commenfafOors. 
He was a scholar of the Theravada school who 
lived in the 4” to 5° centuries. He was of Tamil 
originn. According to tradilon, he 
Buddhaghosa and like him resided ïn 
Mahavihara. He 
“Ascertainment of Monastc Discipline” 
“Entry Into Higher Knowledge.” The first 1s a 
commentary on the Vinaya-Piaka, and the 
second 1s a commentary on the Abhidharma- 
Piaka. After long jJourneys to the capital 
Anuradhapura, he composed his works and 
commentales to the Vinaya-pitaka, the 
Buddhavamsa which later set forth the teachings 
of the Theravada 1n a concise and clear way. 
Though a contemporary of Buddhaghosa, 
Buddhadatta had preceded the latter in Ceylon. 
According to the BuddhaghosuppattI, Acarya 
Buddhadatta had gone earlier to Ceylon to study 
the word of the Buddha. When he was on his way 
back to India after having completed his studies, 
his boat crossed another which carried Acarya 
Buddhaghosa to Ceylon. As they met each other, 
they Introduced themselves and exchanged 
greetinss. Acarya Buddhaghosa “The 
commentaries of the Buddha 1s available in the 
Simhalese language. IÏ am proceeding to Ceylon 
to render them ¡into Magadhi” Buddhadatta 
replied: “Brother, I too had come to Ceylon for 
the same purpose, but as I shall not live very long 
now, I cannot finish the task.” As the two elders 
were sfill conversing, the boats passed each other 
beyond hearing. It appears that as they departed, 
Buddhadatta requested Buddhaghosa to send 
copIes of each of his commentaries to him in 
India, which in all probability Buddhaghosa did. 
Buddhadatta later summarized Buddhaghosa's 
commentaries on the Abhidharma-pitaka in the 
Abhidharmavatara and those on the Vinaya- 
pitaka ¡in the Vinaya-vinicchya—Tăng sĩ học giả, 
một trong những nhà phê bình Vi Diệu Pháp có 
ảnh hưởng rất lớn. Ngài là nhà tu thông thái 
thuộc trường phái Theravada vào thế kỷ thứ IV 
hay V sau CN, gốc Tamil. Theo truyền thống, ông 
gặp Buddhaghosa và muốn ông này trụ tại 


met 
the 
1s best known for for his 
and 


said: 


Mahavihara. Ông nổi tiếng với các bộ “Sự Xác 

Định Về Giới Luật Tự Viện” và “Nhập Vào 

Thượng Trí.” Quyển đầu là một quyển luận về 

Luật Tạng, và quyển thứ nhì luận về Luận Tạng. 

Sau chuyến du hành dài về thủ đô Anuradhapura, 

ông đã soạn những bình giải Vinaya-pitaka và 

Buddhavamsa cũng như nhiều sách giáo lý chính 

xác và rõ ràng cho trường phái Theravada. Tuy 

cùng thời với Phật Âm, Buddhadatta đã đến Tích 

Lan trước Phật Âm. Theo Buddhaghosappatti, 

đạo sư Buddhadatta đã đến Tích Lan trước đó để 

nghiên cứu giáo lý của Đức Phật. Trên đường trở 
về sau khi hoàn tất việc nghiên cứu, thuyển của 
ông gặp một chiếc thuyển chở luận sư Phật Âm 
đang đến Tích Lan. Hai người gặp nhau, họ tự 
giới thiệu, chào hỏi nhau. Luận sư Phật Âm nói: 
“Những bài luận giải giáo lý của Đức Phật hiện 
có bằng tiếng Tích Lan. Tôi đang đi đến Tích Lan 
để dịch sang tiếng Ma Kiệt Đà.” Buddhadatta 
đáp lại: “Đạo hữu ơi! Tôi cũng đã đến Tích Lan 
vì mục đích đó, nhưng tôi không còn sống được 
bao lâu nữa, không thể hoàn thành nhiệm vụ 
được.” Trong khi hai vị đang nói chuyện thì 
thuyển vẫn cứ đi qua nhau và không còn nghe 
được gì nữa. Dường như khi rời xa nhau, 

Buddhadatta đã yêu cầu Phật Âm gửi về Ấn Độ 

các bản sao của mỗi bài luận giải của ông cho 

mình, và có lẽ Phật Âm đã làm điều đó. Sau đó 

Buddhadatta đã tóm lược các bài luận giải của 

Phật Âm về Luận Tạng trong cuốn Nhập A Tỳ 

Đạt Ma Luận (Abhidharmavatara), và các luận 

giải về Luật Tạng trong cuốn Vinaya-vinicchya. 

Buddha”s deeds: 

1) The “Buddha-deeds” means the Buddha”s 
work, which Instructs all people, saves them 
from their sufferings and afflictions, and 
leads them to nirvana. His deeds include the 
following: he Instructs all the living beings 
everywhere in 
speaking of himself or speaking of others, 
whether Indicating himself or Indicating 
others, and whether indicating his own affalrs 
or the affairs of others. Besides, the Buddha- 
deeds also include the followings: to convey 
the Buddha”s teachinss to others or to listen 
to them or read them are also Buddha-deeds. 
Our Buddha-deeds must continue Incessantly, 
Just as the Buddha never neglected them for 


varlous ways, whether 


485 


a moment. This Is our øreat responsIbility— 
Phật sự nghĩa là những công việc của Đức 
Phật, tức là giáo hóa mọi người, cứu họ thoát 
khỏi khổ đau phiền não, và đưa họ đến Niết 
Bàn. Công việc của Ngài bao gồm những 
việc sau đây: Ngài giáo hóa tất cả chúng 
sanh ở mọi nơi bằng nhiều cách khác nhau, 
hoặc nói đến chính mình, hoặc nói đến các vị 
khác, hoặc chỉ chính Ngài hoặc chỉ người 
khác. Ngoài ra, Phật sự còn bao gồm các 
việc sau đây: chuyển giáo lý của Đức Phật 
đến người khác hay nghe giảng hay tụng đọc 
các giáo lý cũng là Phật sự. Các Phật sự của 
chúng ta phải được tiếp tục mãi cũng như 
Đức Phật đã không bao giờ xao lãng Phật sự 
một lúc nào. Đó là trách nhiệm vô cùng lớn 
lao của chúng ta. 
2) Hạnh diệu —See Ten wonders. 
3) Buddhas body: Thân Phật—See Three 
wheels. 
Buddha*s deeds of spiritual power are 
boundless and inexhausfible: Thần lực chỗ 
làm của chư Phật là vô biên vô tận—See Ten 
kinds of Buddha-work in all worlds in all times of 
the Buddhas (B) (5). 
Buddha and deluded ordinary people: Ngộ 
Phật, Mê Phàm—Those who greatly realize 
delusion are Buddhas; those who are greatly 
deluded are ordinary people. 
Buddhadeva (skt): Phật Đà Để Bà—Sa môn 
Giác Thiên—One of the four most famous 
Buddhist commenftators—Một trong bốn nhà bình 
luận nổi tiếng Phật Giáo. 
Buddhadeva? argument from the difference 
0Ý view or relafion: As a woman can at once be 
daughter, wife, and mother according to the 
relation she holds to her mother, her husband, and 
her chid—Luận chứng của Giác Thiên, sai biệt 
về quan điểm hay tương quan; như một người đàn 
bà có thể cùng một lúc vừa là con gái, là vợ và 
bà mẹ, tùy theo sự tương quan với mẹ, với chồng 
hay với con của mình. **See Four arguments 
from Vasubandhu. 
Buddha on the deva robe: Thông Phật—The 
Buddha on the deva robe under the bodhi-tree of 
the seven precious things—Ở ngôi nhân vị đã dứt 
bỏ kiết sử và nghi hoặc , ngồi dưới gốc bổ đề thất 


bảo của xứ Ma Kiệt Đà, dùng áo trời làm đệm, 

đứt bỏ tâm tư mà thành chánh giác—See Four 

types of Buddha. 

Buddha Dharma(skt) Buddha-dhamma (p): The 

teaching of the Buddha—Phật pháp—Buddha 

Teachings, or Law of Buddhist—Buddhist law—— 

Buddhist Method—The Buddha law preached by 

the Buddha—-Buddha Dharma or Buddha 

Teachings, or Law of Buddhist—Buddhist law—— 

Buddhist Method—The Buddha law preached by 

the Buddha. 

l) Buddhadharma 1s a Sanskrit term which 
means “Doctrine of the Buddha” or “methods 
of cultivation taught by the Buddha leading 
beings to enlightenment.” A common way of 
referring to the teachings and practices set 
forth by the Buddha. Among many modern 
Buddhists, particularly in Western countries, 
1t has been adopted as a nonsectarian way of 
referring to Buddhism in general, without 
singling out a particular tradition. In Zen the 
Japanese equivalent “Buppo” 1s thought to 
refer fo an essential Intuitive grasp of reality 
that cannot be described in words or 
doctrines, but understood by 
awakened masters and passed on to their 
sudens by way of mind-to-mind 
transmission—Buddhadharma là một từ Bắc 
Phạn có nghĩa là “Giáo pháp của Đức Phật” 
hay “Những giáo pháp được Phật giảng dạy, 
mà thực hành theo đó sẽ dẫn đến giác ngộ.” 
Một lối thông thường chỉ những lời giáo 
thuyết và thực hành đã được Đức Phật đặt ra. 
Trong số các Phật tử thời cận đại, đặc biệt là 
tại các quốc gia Tây phương, người ta đã 
nhận Buddhadharma như là đạo Phật nói 
chung không môn phái, không lựa riêng ra 
một truyền thống đặc biệt nào. Trong Thiển 
tông Nhật Bản, Buddhadharma tương đương 
với “Buppo” được nghĩ dùng để chỉ trí tuệ 
cần thiết để nắm bắt lấy thực tánh không thể 
diễn tả bằng lời hay bằng giáo lý, mà phải 
được hiểu từ một vị thầy giác ngộ rồi truyền 
lại cho đệ tử bằng phương thức tâm truyền 
tâm. 

2) Methods of cultivation taught by the Buddha 
leading beinss to enlipghtenment. The Buddha 
once said: “Just as the ocean, althouph vast, 


rather Is 


486 


1S Of one faste, the taste of salt, so as my 
teaching, although many-faceted and vast as 
the ocean, Is of one tasíe, the taste Of 
Nirvana”—Những giáo pháp được Phật giảng 
dạy, mà thực hành theo đó sẽ dẫn đến giác 
ngộ. Đức Phật có lần đã dạy: “Giống như 
biển cả, tuy mênh mông, nhưng chỉ có một 
vị, vị mặn; cũng như vậy, giáo lý của ta, tuy 
có nhiều mặt và bao la như đại dương nhưng 
chỉ có một vị, vị Niết Bàn.” 

3) The Buddha”s teachings on Buddhadharma In 
the Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy 
về Phật pháp trong kinh Pháp Cú: According 
to the Dharmapada 354, the Buddha taughi: 
“The giít of the Law excels all gifts. The 
flavor of the Law excels all flavors. Delight 
of the Law excels all delights. Destruction of 
cravinng overcomes all suffering.”—Kinh 
Pháp Cú 354, Đức Phật dạy: “Pháp thí thắng 
mọi thí. Pháp vị thắng mọi vị. Pháp hỷ thắng 
mọi hỷ. Ái diệt thắng mọi khổ.” 

Buddha-dharma cexfinction: Pháp Diệt— 

When deluded thoughts arise in sentient beings” 

mind, the Buddha-dharma expelled—Khi những 

tư tưởng mê mờ khởi lên trong tâm chúng sanh thì 

Phật pháp liền bị đẩy ra ngoài. 

Buddha-dharma ïs inseparable from that of 

the secular world: The enlightenment of the 

Buddhist dharma 1s inseparable from that of the 

secular world—Phật pháp bất ly thế gian pháp. 

Buddha?s Dharmakaya: Pháp thân Phật (Hư 

không Pháp thân) —There are five kinds of a 

Buddha*s dharmakaya—Có năm loại pháp thân 

của Phật—See Five kinds of a Buddha's 

dharmakaya. 

Buddha*s dharmakaya-ksetra: Pháp Tính 

Độ —See FIve realms of a Buddha. 

Buddha, Dharma and Sangha: Phật Bảo 

Pháp Bảo Tăng Bảo——The Buddhist Trinity—The 

three Jewels——The three Precious Ones . 

Buddhas  dharma or universal law: 

Buddha”s way of universal mercy—Phật pháp—— 

See Seven surpassing qualitiles of a Buddha. 

Buddha”s direct teaching, his real practice, 

and realization: Bản Hóa—See Two divisions 

of the Buddha”s teaching. 





Buddha”s discourses: Buddha's discourses or 
mouth, one of the three wheels of the Buddha—— 
Những bài giảng của Phật là một trong Tam Luân 
của Đức Phật —See Three-wheels (A) (2). 
Buddha”s discriminating understanding of 
others: Asociated with his mind—Ký Tâm 
Luân—See Three wheels (D. 
Buddha?® doctrine and meditation on ít: 
Teachng and meditation—Giáo quán (giáo 
thuyết của Đức Phật và thiển định). 
Buddha-domain: Phật Cảnh— The 
region of Buddhas—There are two kinds: 
l) Domain or state of absolute enlightenment: 
Chứng cảnh. 
2) Domain that the Buddha 1s transforming: Hóa 
cảnh. 
**. See Two Buddha domains. 
Buddha's earthly body: Sinh thân Phật. 
Buddha is in the East and He is also in the 
West: Phía Đông cũng là Phật, mà phía Tây 
cũng là Phật, ý nói mình phải cẩn thận với tất cả 
mọi người vì ai cũng là một vị Phật trong tương 
lai (Đông biên dã thị Phật, Tây biên dã thị Phật). 
Buddha*s all embracing knowledge: Trí 
diệu —See Ten wonders. 
Buddhas emanate great lipht: Which ¡s 
Iimpartially illumimatng all places and 
1lluminating all the Buddha teachings—Chư Phật 
phóng đại quang minh bình đẳng chiếu khắp tất 
cả chỗ và Phật pháp —See Ten kinds of supreme 
qualities of all Buddhas. 
Buddha enlightenment can be atfained by 
any in one lifetime: Nhất Sanh Nhập Diệu 
Giác. 
Buddha?s Enlightenment is ultimate and 
absolute: Sự giác ngộ của Phật là tối thượng và 
tuyệt đối—See Ten theories that independently 
cause the manifestation of the ideal world (B). 
Buddhas enter into all capital cifies: The 
Buddhas enter into all capital citles to perform 
Buddha-work for the beIngs—Chư Phật vào nơi 
tất cả những vương đô thành ấp—See Ten kinds 
of Buddha-work in all worlds in all times of the 
Buddhas (B) (7). 
Buddha entered nirvana: Kusinagara, where 
the Buddha entered nirvana—Tại thành Câu Thi 


spiritual 


487 


Na, nơi Phật nhập Niết Bàn—See Eight great 
Spiritual or sacred stupas. 

Buddha?s eternal body: Buddha's permanent 
body——Thường thân—See Two forms of body (F). 
Buddha°?s eye: Buddha-Cakkhu (p)—The eye of 
Buddha—Buddha  vision—Phật Nhãn—Thực 
Nhãn—The enlightened one who sees all and 1s 
omniscient—Mắt của Phật hay mắt của bậc giác 
ngộ nhìn thấu rõ thực tướng của chư pháp (Đức 
Phật có đủ ngũ nhãn). **See Five kinds of eyes 
or vision, and Ten kinds of eyes. 

Buddha?s feet: Bảo Phật Cước (ôm chân Đức 
Phật)—When 1n trouble, Chinese Buddhists have 
a custom to embrace the Buddha”s feet—Khi gặp 
trở ngại Phật tử Trung Hoa hay có tục ôm chân 
Phật mà cầu nguyện. 

Buddha-field: Phật Điền— The field in which 
the planting and culivaton of the Buddhist 
virtIes ensure a rích harvest, especially the 
Buddha as an obJect of worship and the Order for 
almsgiving—Nơi vun trồng công đức Phật để 
chắc chắn gặt được Phật quả, đặc biệt Phật là 
một đối tượng thờ phụng và cúng dường. 
Buddha?s Einal Disciple was Subhadda: 
Người đệ tử cuối cùng của Đức Phật là Tô Bạt 
Đà La—When the Buddha was about to pass Into 
nirvana, an old ascetics by the name of Subhadda, 
over one hundred years old, came to seek 
1nstructons from the Buddha when he learned 
that the Buddha would depart from the world. The 
Bhiksus were afraid that he might cause 
disturbance and stopped him from enfering fo see 
the Buddha, but the Buddha agreed to received 
him. The Buddha told Subhada: “Those who 
practice the way should recognize the three 
Dharma Seals for testing the Truth (1. Emptiness 
of all dharmas or empftiness of separate selfhood, 
2. Impermanence of all phenomena, and 3. 
NÑirvana and Tranquil Extinction). So long as you 
practice the Four Noble Truths, the Eightfold 
Noble Path, and the Twelve Links of Causation, 
you wIll obtain release and liberation.” Subhadda 
was ordained before the Buddha and became his 
last đisciple—Khi Đức Phật sắp nhập diệt, có một 
ngoại đạo tên là Tô Bạt Đà La, đã trên trăm tuổi, 
nghe tin Phật sắp viên tịch nên đến xin Ngài khai 
mở. Chúng Tỳ kheo sợ ông quấy rầy, ngăn không 


cho vào gặp, nhưng Đức Phật đồng ý tiếp ông. 

Đức Phật bảo Tô Bạt Đà La: “Những người tu 

đạo phải nhận thức về Tam Pháp Ấn (I. Chư 

hành vô thường, 2. Chư Pháp vô ngã, 3. Niết bàn 
tịch tĩnh). Đây là ba pháp ấn kiểm nghiệm chân 
lý. Chỉ cần tu tập Tứ Diệu Đế, Bát Thánh Đạo, 

Thập Nhị Nhân Duyên, là có thể được giải thoát 

tự tại.” Tô Bạt Đà La xin quy-y theo Phật, và trở 

thành người đệ tử cuối cùng của Ngài. 

Buddha?s Final Teachings: Những lời di giáo 

cuối cùng của Đức Phật. 

A) When the day of the Buddha”s passing away 
was drawing near, and the Bhiksus were 

the parting. The Buddha 

saying: “The Buddha”s 
Incarnaton body cannot say in the world 
forever. This 1s the natural law. But my 
dharma can live on for a long time. You 
should observe and practice according to my 
teachinøs.” Ananda and others then consulted 
the Buddha on four things—Khi ngày Phật 
nhập diệt sắp gần kể, chư Tỳ kheo bịn rịn 
khôn nguôi. Thấy vậy Đức Phật bèn dạy: 
“Ứng thân của Phật không thể ở mãi trên thế 
gian, đây là qui luật tự nhiện, nhưng giáo 
Pháp của ta thì còn mãi. Các người theo đó 
mà phụng hành.” Kế đó A Nan lại thỉnh cầu 
Đức Phật bốn việc: 

1) Who will be the Teacher after the Buddha”s 
passing away?—Sau khi Phật nhập diệt, dựa 
ai làm Thầy? 

2) On what ground will the Sangha dwell?— 
Tăng đoàn dựa vào đâu để an trú? 

3) How to tame and discipline the 1ll-natured 
Bhiksus?—Làm thế nào để điều phục những 
Tỳ kheo tính ác? 

4) How to compile the Sutras to establish faith 
in them?—Làm thế nào để kết tập kinh điển 
để mọi người chứng tín? 

B) The Buddha said his last instructions (or the 
Sutra of Buddha*s Last Exhortatons.”—Đức 
Phật dạy những lời tuyên thuyết cuối cùng 
của Ngài (hay Kinh Di Giáo): 

l1)  Adhere to the Precepts as your Teacher: Dựa 
Giới làm Thầy. 

2) Dwell on the RFour Establishments of 
Mindfulness: Dựa Tứ Niệm Xứ để an trú. 


reluctant for 


Instucted  them 


485 


3) Discreetly reject the ill-natured Bhiksus: Với 
những Tỳ kheo tính ác thì lặng lẽ mà bỏ. 

4) In all Sutras, start at the beginning with the 
four words “Thus Have I Heard.”: Mọi kinh 
điển, ở đầu kinh là bốn chữ “Như vây tôi 
nghe.” 

Buddha?s First Lay Disciples: Tín đồ tại gia 

đầu tiên của Đức Phật—After the Buddha 

accepted Yasas as his sixth discIiple, Yasas” 
parents whose named Kokika, eminent people in 

Kasi city. They came to convey their gratitude to 

the Buddha and took refuge in the Buddha and 

became the first lay male and female discIples of 
the Buddha (upasaka and Upasika)—Sau khi Đức 

Phật nhận Da Xá làm đệ tử thứ sáu, thì song thân 

của Da Xá, ông bà Kokika, thuộc gia đình vọng 

tộc trong thành Ca Thi, đến đảnh lễ tạ ơn Đức 

Phật và trở thành nam và nữ đệ tử tại gia đầu tiên 

của Đức Phật. 

Buddha of the Fragrance Land: Hương Tích 

Phật. 

Buddha”?s freedom from all bonds: Giải 

thoát đức—Phật giải thoát, không còn vướng mắc 

nào—See Three Buddha's virtues (1). 

Buddha-fruit: Buddhaphala (skt—State of 

Buddhahood—Phật quả—Quả vị Phật. 

Buddha of Fundamental Nature: Bổn Tánh 

Phật —See Ten kinds of Buddha. 

Buddhagama  (skt): Buddha's 

Buddhism——Phật giáo. 

Buddha-garbha: Phật Tạng—See Twenty five 

Bodhisattvas who protect all who call Amitabha. 

Buddha-gate: The religion of Buddha—Phật 

môn. 

Buddha-Gaya in India, where the Buddha 

aftained Enlightenment: Bồ đề đạo tràng nơi 

Đức Phật thành đạo—Buddhagaya or Bodhi Gaya 

1n India, one of the four most sacred place to all 

the Buddhists in the world, where the Buddha 
became enlightened (the site of the Buddha's 
enlightenment) on the full moon day of 

December as the sun rose In a glowing eastern 

sky, at the the age of thirty-five—Bồổ Để Đạo 

Tràng ở Ấn Độ nơi Phật giác ngộ, một trong bốn 

thánh tích thiêng liêng nhất của người Phật tử 

trên khắp thế giới vì chính nơi nầy Phật đã giác 
ngộ đạo quả Tối Thượng Chánh Đẳng Chánh 


teaching— 


Giác vào ngày trăng tròn tháng chạp, lúc mặt trời 

vừa ló dạng trên vùng trời phương Đông, lúc Ấy 

Ngài vừa ba mươi lăm tuổi—See Bodh-Gaya and 

Four Buddhist holy places. 

Buddhaghosa (4”- 5” century): Phật Âm—Phật 

Ô. 

(D_ Buddhaghosaˆs biography—Tiểu sử của Phật 
Âm: According to Rhys Davids, Buddhaghosa 
was a famous commenfator and writer of the 
Hinayana School and of the Pali canon. He 
was born near the Bo-Tree, at Buddha-Gaya, 
and came to Ceylon about 430 A.D. Almost 
all the commenfaries now existing In Pali are 
ascribed to him. Buddhaghosa 1s a Sanskrit 
word  means the Buddha.” 
Buddhaghosa 1s the name of one of the great 
scholastic philosophers of Buddhism and the 
most influential commentator and scholar of 


“Volce of 


the Theravada tradition, born to a Brahmin 
family at the end of the 4°” century in 
Magadha, near Bodh-Gaya (some people, for 
some reason, believe that Buddhaghosa was 
born in Southern India, and not a Brahmin 
famly) However, according to the 
Mahavamsa (The Great Chronicle), he was 
born ¡mo a Brahman family but 
converted to Buddhism by a monk named 
Revata. His most productive years were the 
time of his residence at the Mahavihara in 
Anuradhapura in Sri Lanka, during which 
time he translated Sinhala commenfaries 1nto 
Pali and wrote some of the most Influential 
commentarial works of Theravada Buddhism, 


WaS 


including the Visuddhimagsa (Path of 
Purificaton), a monumental treatse on 
medfation theory and practice. In 


Buddhaghosa”s time, Pali Buddhism in India 
had lost much of its popularity. Sanskrit had 
regained the upper hand. Even Buddhist 
scholars had accepted Sanskrit as the medium 
of expression. Asvaghosa, who lived ín the 
first century A.D., wrote his poetical works In 
Sanskrt. Similarly, great thinkers like 
Nagarjuna, Vasubandhu and Dinnaga also 
wrote in Sanskrit. Even the Gupta kings no 
longer showed any ¡nterest In Pali and 
paữronized Sanskrit. Thus both Pali and 
gradually  dwindled 


Theraveda 1nto 


489 


sipnificance 1n India. However, the bhikshus 
who then resided at Bodh Gaya under 
Mahasthavira Revata at that time, even ¡in the 
fifth century when Buddhaghosa was intiated 
1nto the Order, stood firm In their alleglance 
to Pali In Buddhaghosa's time, relipIous 
discusslons were very common ¡1n the 
country. Buddhaghosa, who was eminently 
versed in the Vedas and well qualified to 
hold his own in arguments, went from place 
to place in quest of adversaries. One day the 
Mahasthavia heard Buddhaghosa reciting 
sufras from Patanjali. He was so Impressed 
by the correctnes of Buddhaghosa”s 
pronunciaion that, probably with the 
intention of converting him to Buddhism, he 
engaged 1n a discussion with him. 
Buddhaghosa asked: “Do you understand 
these sutras?” Revata replied: “Yes, I do; 
they are faulty” Mahasthavra Revata 
Criticized these sutras so severely that Ghosa 
was  dumb. Then Ghosa requested 
Mahasthavra Revata to enunclae his 
doctrine, whereupon the latter read an extract 
from the Abhidharma-pitaka. It was beyond 
Buddhaghosa's comprehension. He asked: 
“Whose mantra 1s this?” Mahasthavira 
replied: “It 1s the Buddhamantra.” Ghosa 
again asked: “Would you please teach 1t to 
me?” Mahasthavira replied: “Yes, I wIl, 
provided you enter the Order according to the 
rules of the Sangha.” Ghosa was ordained 
and became a disciple of Mahasthavira 
Revata. While living at the vihara where 
Buddhaghosa received his ordination, he 
compiled his first book, namely, Nanodaya. 
Then, according to tradition, he wrote the 
Atthasalini, a commenfary on the Dhamma- 
sangami. While preparing for a commenfary 
on the Parittasuttas, his master, Mahasthavira 
Revata, Instructed him thus: “The original 
Tripitaka alone has been brought here from 
Ceylon. Here we neiher pOSS€SS 
commentaries, nor the tradition coming down 
from various teachers. But in Lanka, there 
are commentaries originally brought down by 
the wise Mahinda and later translated Into 
the language of the island. Go there and 


study them, so that they may be beneficial to 
all.” As asked by the master, Buddhaghosa 
went to Ceylon, and arrived there during the 
reign of king Mahanama. He stayed at 
Mahapadhana great vihaa to  study 
Theravada teachings for several years. He 
heard all the Simhalese commenfaries and 
the tradilon of the Elders from Thera 
Sanghapala and was convinced that they 
were the exact and true teachings of the 
Tathagata. Then he made a solemn request to 
the Bhikkhu Sangha: “[ want to translate the 
commentaries from Simhalese into Magadh. 
I should have free access to all the books.” 
Thereupon, the Sangha gave him two stanzas 
1n Pali in order to test his ability and asked 
him to comment upon them. Buddhaghosa 
wrote a compendium of the whole of the 
tripitaka and name it Visuddhimagsa or the 
Path of Purity. Highly satisied with this 
performance, the bhikhus enfrusted him with 
the whole of the literature. Residing in 
Granthakara Parivena at Anuradhapura, 
Buddhaghosa completed his task of rendering 
Simhalesểe commentariles 1nto  Magadhi. 
Thereafter he returned to his mother country 
and there worshipped the Bodhi tree—Từ 
Bắc Phạn “Buddhaghosa” có nghĩa là “Phật 
Âm.” Buddhaghosa là tên của một trong 
những triết gia Phật giáo vĩ đại và một nhà 
phê bình có ảnh hưởng lớn của trường phái 
Theravada, sanh trưởng trong gia đình Bà La 
Môn vào cuối thế kỷ thứ 4 tại Ma Kiệt Đà, 
gần Bồ đề đạo tràng (có người cho rằng Phật 
Âm sanh ra tại miền Nam Ấn Độ và không 
phải trong một gia đình Bà La Môn). Tuy 
nhiên, theo Biên Niên Sử Tích Lan, thì Phật 
Âm sanh ra trong một gia đình Bà La Môn 
nhưng được nhà sư tên Revata cải sang đạo 
Phật. Theo Rhys Davids, Phật Âm là một vị 
luận sư nổi tiếng của Tiểu Thừa và kinh 
Tạng Pali. Ông sanh gần Bồ Để Đạo Tràng, 
và đến Tích Lan vào khoảng năm 430 sau 
Tây Lịch. Hầu như tất cả những kinh điển 
Pali đều được người ta cho là của ông viết ra. 
Những năm làm việc nhiều nhất của ông là 
những năm ông trụ tại Đại Tịnh Xá ở 
Anuradhapura, Sri Lanka, trong thời gian đó 


490 


ông đã phiên dịch những bài bình luận từ 
tiếng Tích Lan sang tiếng Pali và đã viết một 
trong những tác phẩm bình luận có ảnh 
hưởng lớn nhất đối với Phật giáo Theravada, 
bao gồm bộ Thanh Tịnh Đạo, một bộ luận vĩ 
đại về lý thuyết và thực hành Thiển định. 
Vào thời của ngài Phật Âm, đạo Phật qua 
tiếng Pali đã không còn được nhiều người 
biết đến tại Ấn Độ. Tiếng Phạn đã trở nên ưu 
thế. Ngay cả các học giả Phật giáo cũng 
dùng tiếng Phạn làm phương tiện diễn đạt. 
Chính tôn giả Mã Minh, đã viết các thi phẩm 
của mình bằng tiếng Phạn vào thế kỷ thứ 
nhất sau Tây Lịch. Tương tự, các nhà tư 
tưởng lớn như Long Thọ, Thế Thân, và Trần 
Na cũng viết bằng tiếng Phạn. Thậm chí các 
vị vua triều đại Gupta cũng không còn tổ sự 
quan tâm đến tiếng Pali, mà ngược lại bảo 
trợ cho tiếng Phạn. Do đó, thời ấy cả tiếng 
Pali và hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy 
(Theravada) đã dần dần suy thoái đến mức 
không còn đáng kể ở Ấn Độ nữa. Tuy vậy, 
các Tỳ Kheo cư ngụ tại Bồ Để Đạo Tràng 
với người đứng đầu là Mahasthavira Revata, 
dù là trong thế kỷ thứ 5, khi Phật Âm được 
kết nạp vào Tăng đoàn, vẫn gắn bó với tiếng 
Pali. Trong thời của Phật Âm, trong nước 
thường diễn ra những cuộc tranh luận tôn 
giáo. Buddhaghosa là người thông thuộc kinh 
Vệ Đà và có biệt tài bảo vệ luận cứ của 
mình, nên hay đi từ nơi nầy đến nơi khác để 
tìm đối thủ tranh luận. Một hôm Hòa Thượng 
Revata nghe ông tụng kinh Patanjali, Hòa 
Thượng rất khâm phục vì sự phát âm chính 
xác của ông, và vì muốn thuyết phục ông 
theo đạo Phật nên chấp nhận cuộc tranh luận 
với ông. Phật Âm hỏi: “Ngài có hiểu được 
các bài kinh nầy không?” Hòa Thượng đáp: 
“Có, ta hiểu, các kinh ấy đều không đúng.” 
Mahasthavira Revata chỉ trích các bài kinh 
một cách nghiêm khắc đến nỗi Phật Âm 
(Buddhaghosa) phải nín thính. Sau đó Phật 
Âm yêu cầu Hòa Thượng cho nghe giáo lý 
của ngài. Hòa Thượng liền đọc một đoạn của 
bộ luận tạng. Phật Âm không hiểu và hỏi: 
“Thần chú của ai vậy?” Hòa Thượng đáp: 
“Thần chú của Đức Phật.” Phật Âm lại hỏi: 
“Ngài dạy cho tôi được chăng?” Hòa Thượng 


qI) 


trả lời: “Được chứ, miễn là ông gia nhập giáo 
hội và tuân theo luật lệ của Tăng đoàn.” Sau 
đó Phật Âm được truyền giới. Dưới sự hướng 
dẫn của Hòa Thượng Revata, ông nghiên cứu 
chánh pháp, giới luật, và về sau trở thành 
nhà luận giải xuất chúng về các giáo lý của 
Đức Phật. Trong khi còn sống tại tu viện, nơi 
ông được truyền giới, ông đã viết cuốn sách 
đầu tiên của mình tên là Nanodaya. Sau đó 
ông viết cuốn Atthasalini, một tập bình giải 
cuốn Pháp Tập Luận (Dhamma-sangani). Khi 
đang sắp sửa viết luận giải cho bộ 
Parittasuttas thì Hòa Thượng Revata bảo ông: 
“Chỉ có một bộ Tam tạng gốc được mang từ 
Tích Lan về đây. Chúng ta không có được 
các bài luận giải mà cũng không được nhiều 
đạo sư truyền lại. Nhưng ở Lanka có những 
bài luận giải do tôn giả Mahinda để lại rồi 
sau được dịch ra tiếng địa phương. Ngươi hãy 
đến đó mà nghiên cứu để các luận giải nây 
có thể hữu ích cho tất cả chúng ta.” Theo lời 
thầy dạy, Phật Âm đã lên đường đi về Tích 
Lan, dưới triều vua Mahanama. Ngài đã lưu 
lại tu viện Mahapadhana mấy năm để học 
giáo lý Nguyên Thủy. Ông đã được nghe các 
lời bình giải bằng tiếng Tích Lan cũng như 
các lời truyền giảng của các trưởng lão thuộc 
Thera Sanghapala, tin tưởng rằng đây là 
những lời dạy chính xác và đích thực của 
Như Lai. Sau đó ông trịnh trọng đề nghị với 
Tăng đoàn: “Tôi muốn dịch các bài luận giải 
từ tiếng Tích Lan ra tiếng Ma Kiệt Đà. Xin 
cho tôi được tự do tiếp cận với tất cả các bộ 
kinh ở đây.” Khi nghe ông nói như thế, Tăng 
đoàn đưa cho ông hai bài kệ bằng tiếng Pali 
để thử sức và yêu cầu ông bình giải về các 
bài kệ nầy. Phật Âm đã viết một bản yếu 
lược cho toàn thể bộ Tam Tạng và đặt tên 
cho nó là Thanh Tịnh Đạo. Rất hài lòng về 
khả năng xuất chúng của ông, Tăng đoàn đã 
giao toàn bộ sách vở cho ông. Ngụ tại 
Granthakara Parivena ở đế đô Anuradhapura, 
Phật Âm hoàn thành xong nhiệm vụ phiên 
dịch các bản luận giải bằng tiếng Tích Lan ra 
tiếng Ma Kiệt Đà. Sau đó, ông trở về cố 
hương. 

Buddhaghosa's works—Tác phẩm của ngài 
Phật Âm: Besides his principal work is the 


Ù) 


2) 


3) 


491 


Abhidharma Visuddhimagøa (Way of Purity), 
he also wrote 19 commentfaries to canonical 
works, the Samanfa-pasadika, and many 
other works, either preversed or los—Tại đế 
đô Anuradhapura, ngoài bộ Thanh Tịnh Đạo 
ra, ông còn viết 19 bài bình giải về những 
điển lễ Phật giáo, trong đó có Bình giải Kinh 


Tạng, và Thiên Kiến Luật (Samanta- 
pasadika). 

The Path or Purty—Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagøa): The Path or Purity 


(Visuddhimagsa) was the first work of 
Buddhaghosa in Ceylon. In it “something of 
almost everythnp” ¡in cearly Buddhist 
lieratire may be found. Throughout the 
book, Buddhaphosa quotes freely from 
almost the whole of canonical and even posf- 
canonical literature. As the Mahavamsa 
Sfates, 1f 1s fruly “a summary of the three 
Piakas together with the commentary”: 
Thanh Tịnh Đạo là quyển sách đầu tiên mà 
Phật Âm viết tại Tích Lan. Trong đó có thể 
thấy cái gì cũng có của văn học Phật giáo 
thời trước. Khắp nơi trong sách của Phật Âm 
đã trích dẫn gần như toàn bộ văn học giáo 
điển và cả hậu giáo điển. Theo Đại Sự 
(Mahavamsa) thì đây là một sự tóm lược cả 
ba bộ tạng cùng với phần luận giải. 

The Dhammapadatthakatha 1s also a Pali 
original Simhalese 
commentary. Some scholars suggest that this 
1s not the work of the great commentator 
Buddhaghosa. Their chief argument 1s the 
difference In style, which may well be due to 
the difference ¡n the subject matter: Cuốn 
Dhammapadatthakatha là một bản dịch tiếng 
Pali của bộ luận gốc tiếng Tích Lan. Một số 
nhà nghiên cứu cho rằng đây không phải là 
tác phẩm của đại luận sư Phật Âm, nhưng 
điều nầy rất có thể là do sự khác biệt về để 


translaion of an 


tài. 

The Samanta-pasadika 1s a commenftary on 
the Vinaya. This voluminous work was 
written at the request of Thera Buddha Si. 
According to Prof. Bapat in The Twenty-FIve 
Hundred Years Of Buddhism, ¡in the 
inroducion to the Samanta-pasadika, 
Buddhaghosa himself describes his work as 


4) 


follows: “ln commencing this commenftary, 
having embodied therein the 
Mahaatthakatha, excluding  any 
proper meaning from the decisions contained 
in the Maha-paccari, as also in the famous 
Kurundi 
including the opinion of the Elders...from 
these commentarles, after casting off the 
language, condensing detailled accounts, 
including the authoritative decisions, without 
overstepping any Pali idiom, I shall proceed 
to compose my work”: Thiên Kiến Luật là 
một cuốn luận giải về giới luật. Tác phẩm đồ 
sộ nây được viết theo yêu cầu của trưởng lão 
Buddha-Siri. Trong phần giới thiệu cuốn 
Thiên Kiến Luật, chính Phật Âm đã mô tả 
tác phẩm của chính mình như sau: “Khi bắt 
đầu viết bộ luận nầy, vốn đã bao gồm trong 
đó cả phần Maha-atthakatha, mà không làm 
mất đi ý nghĩa chính xác của những quyết 
định ghi trong Maha-paccari, cũng như trong 
cuốn Kurundi cùng các luận thư khác, và 
gồm cả ý kiến của các trưởng lão...từ những 
luận thư nầy tôi đã tiến hành viết quyển 
sách, sau khi gạn lọc ngôn từ, cô đọng những 
đoạn đài dòng, cả các quyết định chính thức, 
mà không đi xa phương cách diễn đạt của 
tiếng Pali.” 

The latakathakatha 1s an 
commentary which was written at the requesf 
of the Theras, namcly, Atthadassi, 
Buddhamitta, and Buddhadeva. Buddhadeva 
1S mentioned as belonging to the Mahisasaka 
sect, but the Jatakatthakatha is wholly based 
on the Mahvihara recension. This Indicates 
that no anfagonistic feeling 
between the Theravada and the Mahisasaka 
sects, at least at that time: Luận Bổn Sanh 
Kinh là một bộ luận lớn được viết theo yêu 
cu của ba trưởng lão Atthadassi, 
Buddhamita và Phật Thiên (Buddhadeva). 
Phật Thiên là người thuộc Hóa Địa Bộ, 
nhưng cuốn Luận Bổn Sanh Kinh thì toàn bộ 
được viết theo sự thẩm duyệt của đại tu viện 
(Mahavihara). Điều nầy cho thấy là không có 
tư tưởng đối nghịch giữa Phật Giáo Nguyên 
Thủy (Theravada) và Hóa Địa Bộ 
(Mahisasaka) vào thời điểm nầy. 


without 


and other commentariles and 


©xfensive 


there  was 


492 


53A commentary on the Patimokkha known as 
Kankhavitaran or the Matikatthakatha. lt 
was based on the Mahavihara tradiion and 
wWas Wriften at the request of a Thera named 
Sona: Luận giải về Giới Pháp (Patimokkha) 
dưới hay 
Matikatthakatha. Sách nầy căn cứ trên truyền 
thống của tu viện, và được viết theo yêu cầu 
của trưởng lão Sona. 

6) The commentaries on the seven texts of the 
Abhidharma-pitaka, based on the original 
Simhalese commenfarles as well as on the 
accepted tradiion of Mahavihara: Các bài 
luận giải về bảy đoạn trong Luận Tạng, dựa 
trên bản gốc bằng tiếng Tích Lan, và được 
chấp thuận trên truyền thống đại tu viện. 

7) Commenfaries on the four principal NÑikayas. 
The Sumangalavilasini on the Digha-Nikaya, 
wriften at the request of Thera Dathanaga of 
the Sumangala Parivena; the Papancasudani 
on the Majjihima-Nikaya, writen at the 
request S of Thera Buddhamita; the 
Saratthappakasim on the Samyutta-Nikaya, 
written at the request of Thera Jotipala; and 
the Manorathapuran on the Anguttara. 
Among thse, special mention may be made of 
the Manorathapurani, the commentary on the 
Anguttara-Nikaya. It contains biographical 
notes on almost all the chief disciples of the 
Lord Buddha, besides an enumeration of the 
names of all places where the Buddha went 
during the rainy season: Luận giải về bốn bộ 
kinh Nikaya): Cuốn Sumangalavilasini về 
Trường Bộ Kinh (Digha-Nikaya), được viết 
theo yêu cầu của trưởng lão Dathanaga thuộc 
Sumangala Parivena. Cuốn Papan-casudani 
về Trung Bộ Kinh (Majjhima-Nikaya), được 

theo yêu cả trưởng 

Buddhamitta, ông nầy là bạn của Phật Âm 

gặp tại Mayura-pattana ở miễn nam Ấn Độ. 

Cuốn Saratthappakasini về Tương Ưng Bộ 

Kinh (Samyutta-Nikaya), được viết theo yêu 

cầu của trưởng lão Jotipala. Và cuốn 

Manorathapurini về Tăng Chi Bộ Kinh 

(Anguttara-Nikaya) với phần tiểu sử của hầu 

hết các đệ tử của Đức Phật, ngoài ra còn có 

bảng liệt kê địa danh tất cả các nơi Đức Phật 
đã an cư kiết hạ. 


nhan để Kankhavitarani 


viết cầu của lão 


Buddha-giving: Buddha-charity—Phật Đàn— 
See TWwo kinds of dana or chartty (B). 
Buddha-grace: Phật ân. 

Buddha on the great precious Lotus throne: 
Biệt Phật The Buddha on the great precious 
Lotus throne under the Lotus realm bodhi-tree. 
This 1s the Vairocana mentioned In the Brahma 
Net Sutra—Dứt bổ 12 phẩm vô minh nhập vào 
ngôi vị Diệu Giác, ngôi ở chính tòa đại bảo hoa, 
dưới gốc cây bồ để thất bảo của Liên Hoa Tạng 
thế giới, mà hiện báo thân viên mãn, đây chính là 
Đức Tỳ Lô Giá Na nói đến trong Kinh Phạm 
Võng—See Four types of Buddha. 

Buddha is even greater than Gods: Phật còn 
cao cả hơn Thượng đế. 

Buddhas? families are ultimately pure: Chư 
Phật chỗ có chủng tộc rốt ráo thanh tịnh—See 
Ten kinds of ultimate purity of all Buddhas. 
Buddhas fill the ten direcftions without 
bound: Bodhisattvas like the Buddhas because 
they fill the ten directions without bound, one of 
the ten kinds of enJjoyment of Enlightening 
Beings. Enlightening Beings who abide by these 
can atfain the supreme enJoyment of truth of all 
Buddhas—Chư Bồ Tát thích chư Phật, vì đầy 
khắp mười phương không biên tế—See Ten kinds 
of enJoymernt. 

Buddhasˆ followings are ulfimately pure: 
Chư Phật có những quyến thuộc rốt ráo thanh 
tnh—See Ten kinds of ulũimate purity of all 
Buddhas. 

Buddhas" great yvows are firm and steadfast 
and cannot be broken: Tất cả đại nguyện của 
chư Phật kiên cố và không gì ngăn trở phá hoại 
được—See Ten kinds of supreme qualities of all 
Buddhas. 

Buddha-group: Phật Bộ—The groups in which 
Buddha appears 1n the Garbhadhatu 
Vajradhatu respectively—Một trong (3 bộ) thuộc 
Thai Tạng Giới hay (5Š bộ) thuộc Kim Cang Giới. 
Những bộ có hình tượng Phật trong các vị chư tôn 
Mạn đô la. 

Buddha”s guidance: The Buddhas offer their 
guidance, they are only teachers; living beings 
themselves must determine their way of practfice 
(culivaton); enliphtenment or stupidiy, 


and 


493 


happIiness or suffering, etc. all depend on 
ourselves—Phật hướng đạo, là những vị thầy, còn 
chúng sanh phải quyết định con đường tu tập của 
chính mình; giác ngộ hay mê lầm, hạnh phúc hay 
khổ đau đều do bởi chính ta:. 

Buddhagup(a (skQ: Phật Đà Cúc Đa— 
According to Eitel, Buddhagupta was a Buddhist 
kmng of Magadha, son and successor of 
Sakraditya—Theo Eitel trong Trung Anh Phật 
Học Từ Điển, Phật Đà Cúc Đa là một vị quân 
vương Phật tử của xứ Ma Kiệt Đà, là con và 
người kế vị của vua Sakraditya. 

Buddha”s haiïr: Sukra (skt)—Tóc của Phật. 
Buddha hall: Phật đường——Phật điện. 
Buddha-halo: Phật Quang—Glory—Halo—The 
true liph( of the  Buddha—Spiritual 
enliphtenment—The lipht of the Buddha—Hào 
quang hay ánh sáng giác ngộ của Phật. 

Buddha of Healing: Bhaishajya-guru---Dược 
vương Phật —Medicine Buddha. 

Buddha ïs in our heart: Phật tại tâm trung 
(Phật ở trong lòng chứ không ở đâu xa)—If we 
live in accordance with the Buddhaˆs teachinss, 
we wWIll certainly have a happy life and one day 
reach Nirvana, and there Is really no need to run 
East and West to find the Buddha—Nếu chúng ta 
sống đúng theo lời Phật dạy, chắc chắn chúng ta 
sẽ có cuộc sống hạnh phúc và ngày nào đó có thể 
đạt đến Niết Bàn, chứ không cần phải chạy Đông 
chạy Tây tìm Phật. 

Buddha held up a flower and Kasyapa 
smiled: Niêm Hoa Vi Tiếu —“Buddha held up a 
flower and Kasyapa smiled.” This Iincident does 
not appear till about 800 A.D., but is regarded as 
the beginning of the tradition on which the Ch”an 
or Intuitional sect based 1(s existence—Sự việc 
nây không xuất hiện cho mãi đến năm 800 sau 
Tây Lịch (vì không được các bậc tông sư đời Tùy 
và Đường nói đến. Đến đời Tống thì Vương An 
Thạch lại nói đến sự việc nầy), nhưng lại được 
coi như là điểm khởi đầu của Thiền Tông (theo 
Kinh Đại Phạm Thiên Vương vấn Phật thì Phạm 
Vương nhân đến núi Linh Thứu, đã dâng Phật 
một cành hoa Ba La vàng rồi xả thân làm sàng 
tọa thỉnh Phật thuyết pháp. Đức Thế Tôn đăng 
tọa, giơ cành hoa lên cho đại chúng xem, nhưng 
không ai hiểu Thế Tôn muốn nhắn nhủ gì, duy 


chỉ một mình Ca Diếp mỉm cười. Nhân đó Đức 
Thế Tôn lại nói: “Ta có chính pháp nhãn tạng, 
Niết Bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng trao lại 
cho Ma Ha Ca Diếp.”). 

Buddhahetupadesa (skt): Vị giáo đạo về Phật 
Tánh—One the 
Buddhahood. 

Buddha hỉmself has testified to Buddhism: 
Phật tự khẩu thuyết —See Five kinds of people 
who have testified to Buddhism (A). 
Buddhahood: Buddhatà (skt)—Phật quả hay 
Phật địa—Toàn giác—Thực chứng toàn giác là 
mục đích tối thượng của muôn loài chúng sanh— 
Awakening—Enliphtenment—The realizatlon of 
perfect enliphtenment, which characterlzes a 
Buddha. The attainement of Buddhahood 1s the 
hiphest goal of all beings—According to the 
Mahavastu, there are four courses of attainment 
or the four Caryas—Theo Kinh Đại Sự, có bốn 
tiến trình tiến đến Phật Quả—See Four courses 
of atfainment of Buddhahood, Ten grounds (), 
and Ten stages in Bodhisattva-wisdom. 
Buddhahood mỉnd: Buddhacita (skt—Phật 
tâm (tâm Phật với đầy đủ các đức tính từ, bi, hỷ, 
xả). 

Buddha?s ideas: Tâm Phật—See Buddha's 
mind, and Three wheels. 

Buddha-illumination: Chân minh —The truth 
wisdom. 

Buddha?s image: Buddha's statue—Hình tượng 
Phật Phật Tượng —Tỷ Ma Nhẫn Nhục—See 
Buddha's statue. 

Buddha-incarnate: Nirmakaya (skt)——Ứng Hóa 
Thân Ứng Thân_-Hóa Thân-The Buddha 
Incarnate, the transformation body, capable of 
assuming any form for the propagatlon of 
Buddha-truth—Từ chân thân Phật mà ứng hiện ra 
Ứng Hóa Thân để tuyên lưu Chánh Pháp. 
Buddha?s inferior human body as seen by 
ordinary people: Liệt ứng thân— Thân Phật 
được thị hiện thành thân kém cỏi được thấy nơi 
phàm phu—See Two kinds of transformation- 
body of a Buddha. 

Buddha of Infinite Light: Vô Lượng Quang 
Phật—Amitabha—A Di Đà. 


who teaches reason of 





494 


Buddha of Infinite Light and Life: Vô Lượng 

Quang và Vô Lượng Thọ Như Lai—A Buddha 

who saves senfient beings and presides over the 

Western Pure Land—VỊ Phật cứu độ chúng sanh 

và Ngài đang ngự tại tại Tây Phương Tịnh Độ— 

See Amitabha. 

Buddha of Infinie Splendor: Amitabha 

Buddha—Vô Lượng Quang Phật—See Amitabha. 

Buddha-janga: Buddhasimha (sk—Phật Đồ 

Trừng—Phật Đà Tăng Ha—Buddhacinga or 

Buddhochinga (skt——Phật Đồ Đặng —Phật Đồ 

Chanh (Fo-T”u-Chêng)—An Indian monk who 

came to Lo-Yang about 310 A.D., also known as 

Indian Fo-T”u-Ch'êng, noted for his magic—Nhà 

sư Thiên Trúc, đến Lạc Dương vào khoảng năm 

310 sau Tây Lịch. Ông còn được biết đến qua 

danh hiệu Thiên Trúc Phật Đổ Trừng, tu học từ 

bé và đắc pháp thần thông. 

Buddha-Jayanti (p): The Buddhaˆ°s Birth—Phật 

Đản Sanh—See Buddha's Birthday. 

Buddha-jewel: Buddha-ratna (skt)—Phật Bảo. 

Buddhajiva (sk0: Phật Đà Thập—Buddhajiva, a 

monk who arrived In China from Kashmir or 

Kabul in around 423 A.D—Một vị Tăng đến 

Trung Quốc từ Kashmir hay Kabul vào khoảng 

năm 423 sau Tây Lịch. 

Buddha-jnana (p): Tri Kiến Phật—Buddha's 

knowledge——Tri kiến Phật hay sự hiểu biết thuần 

tịnh hay cái thấy của tánh giác. 

Buddha of Joyful Light: Quang Hỷ Quang 

Phật (Amitabha). 

Buddhakaya (skt: 

1) The realm of Buddhas, in contrast with the 
realm of ordinary beings: Kỷ Giới—Phật 
giới, ngược lại với phầm giới. 

2) Body of the Buddha: Buddha's body——Phật 
thân—-There are five kinds of Buddha's 
Dharmakaya. **See Five kinds of Buddha”s 
Dharmakaya. 

Budhakesa: Tóc Phật —Buddha's haïr. 


Buddha”s knowledge: 

I) Nhứt thiết chủng trí: Phật trí —Perfect 
knowledge of all things in their every aspect 
and relationship, past, present and future— 
See Three kinds of wisdom (A). 

2) Phật trí kiến (Tịch mệnh trí: Buddha 
knowledge of of the transmigratory forms of 


all beings. According to the Lotus Sutra, 
there are four purposes of the Buddha's 
appearing, that the Buddha's knowledge 
might be—Trí tuệ của Phật biết hết tất cả 
những hình thức luân hồi của tất cả chúng 
sanh. Theo Kinh Pháp Hoa, có bốn Tri Kiến 
Phật—See Four purposes of the Buddha's 
appearing. 

Buddha knowledgc of the former 

incarnafions of himself and others: Túc Trú 

Thông (túc trú tùy niệm trí chứng thông hay tri 

kiến của Phật biết các tiền kiếp của mình và 

chúng sanh). 

Buddha knowledge ommniscience: Samyak 

Sambodhi (sk—Bodh: of all Buddhas— 

Complete perfect knowledge—Tam miệu tam bổ 

đềể——Chánh đẳng chánh giác. 

Buddha-ksetra: Phật quốc —Tha Thọ Dụng 

Độ ——The country of Buddha”s birth, land or realm 

of a Buddha. Reward land of a Buddha or 

Buddhaksetra, in which all beings receive and 

obey his truth—Báo Độ của Phật trong đó chúng 

sanh nhận và tuân giữ theo chân lý của Ngài. ** 

See Land of Reward. 

(Œ) The meanings of “Buddha Realms”—Nghĩa 
của Phật Độ: 

1) The land of reward: The Pure Land—Báo 
Độ. 

2) Sukhavati (skÐ: Cực Lạc—Highest Joy, name 
of the Pure Land of Amitabha Buddha ¡n the 
west—Tên của cõi nước thanh tịnh của Đức 
Phật A Di Đà nằm về phương tây của vũ trụ. 

3) The Pure Land of all Buddhas ímm their 
Sambhogakaya: Hoa Tạng Thế Giới. 

4) The land or realm of a Buddha: Phật quốc— 
The land of the Buddhaˆs birth—Xứ sở nơi 
Đức Phật đản sanh. 

5) The realm of eternal rest and light, and of 
eternal spirit (Dharmakaya): Thường Tịch 
Quang Tịnh Độ—Trụ xứ của chư Phật —The 
abode of Buddhas. 

6) Buddha realm, land or country—Phật Hột Sai 
Đảm La: — The 
Hinayana. In Mahayana 1t is spiritual realm 
acqured by one who perfect 
enliphtenment, where he Instructfs all beings 
born there, preparing them for 
enliphtenment—Danh từ Phật Sát, Phật Độ 


term Is absent from 


reaches 


495 


hay Phật Quốc không có trong Phật Giáo 
Tiểu Thừa. Theo Đại Thừa, thì đây là quốc 
độ đạt đến của vị đã hoàn toàn giác ngộ, nơi 
đó Phật hướng dẫn giúp chúng sanh chuẩn bị 
giác ngộ. 

7) A country being transformed by a Buddha or 
one already transformed: Nơi ngự trị của chư 
Phật. 

đI) Categories of “Buddha Realms”—Phân loại 
Phật Độ: 

(A) There kmds—Tứ Phật Độ: 
According to the T”ien-T”ai Sect, there are 
four Buddha-ksetra, or realms—Theo Tông 
Thiên Thai, có Tứ Phật Độ. 

l) Where common beings and saints dwell 
together: Đồng cư quốc độ: 

a) Saha world: Uế độ—Ta bà quốc độ—Where 
all beings are subject to transmisration. 

b) The Pure Land: Tịnh độ—Thanh tịnh độ. 

2) The sphere where beIngs are still subJect to 
higher forms of transmigration: Phương tiện 
hữu dư quốc độ (Biến dịch quốc độ)—Trú xứ 
của Tứ Thánh —The abode of Srota-apanna 
(Tu đà hườn), Sakrdagamin (Tư đà hàm), 
Anagamimn (A na hàm), and Arhat (A la 
hán)—See Four kinds of holy men. 

3) The bodhisattva 
reward: Thực báo vô chướng ngại quốc độ. 

4)_ Buddha-parinirvana: Thường tịch quang quốc 
độ—Where permanent  tranquility 
enliphtenmernt reign. 

(B) The five Buddha-ksetra or dependencIes, the 
realms or conditions of a Buddha—Năm cõi 
SỞ  y—See Buddha-kstera or 
dependencIes. 

(HD The Buddha taught about Buddha Lands— 
Đức Phật dạy về Phật Độ: According to the 
Vimalakirti Sutra, the Buddha said: “Ratna- 
rasl, all specles of living beings are the 
Buddha land sought by all Bodhisattvas. Why 
1S 1í SO? 
Buddha land according to the living beings 
converted by him (to the Dharma); according 
to the living beings tamed by him; according 
to the country (where they wIll be reborn to) 
realize the Buddha-wisdom and in which they 
wIll grow the Bodhisattva root. Why 1s It so? 
Because a Bodhisattva wins the pure land 


are ÍOUr 


realm—Final  unlimited 


and 


Five 


Because a Bodhisattva wins the 


solely for the benefit of all living beings. For 
1nstance, a man can build palaces and houses 
on vacant ground without difficulty, but he 
will faill If he attempts to build them ín 
(empty) space. So, a Bodhisaftva, In order to 
bring living beings to perfection, seeks the 
Buddha land which cannot be sought in 
(empty) space—Theo Kinh Duy Ma Cật, Đức 
Phật dạy rằng: “Này Bảo Tích! Tất cả chúng 
sanh là cõi Phật của Bồ Tát. Vì sao? Bồ Tát 
tùy chỗ giáo hóa chúng sanh mà lãnh lấy cõi 
Phật; tùy theo chỗ điều phục chúng sanh mà 
lãnh lấy cõi Phật; tùy chúng sanh ưng theo 
quốc độ nào vào trí tuệ của Phật mà lãnh lấy 
cõi Phật; tùy chúng sanh ưng theo quốc độ 
nào phát khởi căn tánh Bồ Tát mà lãnh lấy 
cõi Phật. Vì sao thế? Vì Bồ Tát lãnh lấy cõi 
Phật thanh tịnh đều vì muốn lợi ích chúng 
sanh. Ví như có người muốn xây dựng cung 
nhà nơi khoảng đất trống, tùy ý được thành 
công, nếu xây dựng giữa hư không quyết 
không thành tựu được; Bồ Tát cũng thế, vì 
thành tựu chúng sanh nên nguyện lãnh lấy 
cõi Phật. Nguyện lãnh lấy cõi Phật chẳng 
phải ở nơi rỗng không vậy. 
** See Land of reward, Lotus world, and Four 
Buddha-realms. 
Buddhakula (skt): Buddha family; the five 
fundamental qualies of the sambhogakaya——G1a 
đình của các chư Phật; năm phẩm chất căn bản 
của sambhogakaya. 
Buddha-land: Phật địa—Cõi Phật—A Buddha 
Land 1s a whole great galaxy of worlds that are all 
taken care by one Buddha. Our earth belongs to a 
system where there 1s a central Polar Mountain, 
and four continents to the east, west, south, and 
north of it, 1lluminated by the same sun and moon, 
surrounded by a circular range of Iron mountain: 
this 1s one world. A thousand of these make up a 
small world system, a thousand small world 
systems make up a medium world system, and a 
thousand medium world systems make up a great 
galaxy of worlds. West of a hundred billion of 
suụch Buddha-lands ¡is the Land of Ultimate 
Bliss—Phật Độ ở đây có nghĩa là một đại thiên 
thế giới mà ở đó có một Đức Phật hóa độ. Trái 
đất của chúng ta thuộc một hệ thống trong đó có 
núi Tu Di ở giữa, bốn bên Đông, Tây, Nam và 


496 


Bắc, mỗi bên là một châu chung quanh có núi 
Thiết Vi bao bọc, châu nào cũng cùng ở dưới một 
mặt trời và mặt trăng soi sáng: đây theo Phật là 
một thế giới. Một ngàn thế giới hợp lại thành một 
tiểu thiên thế giới. Một ngàn tiểu thiên thế giới 
làm thành một trung thiên thế giới, và một ngàn 
trung thiên thế giới làm thành một đại thiên thế 
giới. Đi qua vạn ức Phật độ như vậy về phía Tây 
là thế giới Cực Lạc—See Buddha-ksetra. 

Buddha?s last instrucfions to the Sangha: 
Lời di huấn sau cùng của Đức Phật —According 
to the Mahaparinirvana Suữa In the Digha 
Ñikaya, volume 16, the Buddha compassionately 
Ananda:  “Il( ¡is through 
understanding the Four Noble Truths, o Bhiksus, 
that we have had to wander so long In this weary 
path of rebirth, both you and II” On his last days, 
the Buddha always reminded his disciples to be 
mindful and self-possessed In learning the Three- 
fold trainng “Such 1s right conduct, such 1s 
concentration, and such ¡is wisdom.” In His last 
Instructions to the (Order, the Buddha told 
Ananda: “[he Tathagata does not think that he 
should lead the Order or the Order is dependent 
on Him. Therefore, Ananda, be lamps to 
yourselves. Be a refuge to yourselves. Go to no 
external refuge. Hold fast to the Dharma as a 
lamp. Hold fast to the Dharma as a refuge. And 
how, O Ananda, 1s a Bhiksu to be a lamp to 
himself, a refuge to himself, going to no external 
refuge, holding fast to the Dharma as a lamp? 
Herein, a Bhiksu lives diligent, mindful, and self- 
pOssessed, overcoming desire and grief in the 
world, reflecting on the body, feeling, and mind 
and mental obJects.” In Kusinagara, the Buddha 
told his last disciple, Subhadda: “O Subhadda, in 
whatever doctrine, the Noble Eightfold Path is not 
found, neither ¡is there found the first Samana, nor 
the second, nor the third, nor the fourth. Ñow in 
this doctrine and discipline, O Subhadda, there 1s 
the Noble Eightfold Path, and ïn ït too, are found 
the first, the second, the third and the fourth 
Samanas. The other teachers` schools are empty 
of Samanas. lí, O Subhadda, the disciples live 
riphy, the world would not be void with 
Arahants. Void of true SaInts are the system of 
other teachers. But in this one, may the Bhiksus 
live the perfect life, so that the world would not 


reminded not 


be without saints.” Then the Buddha turned to 
everyone and said his final exhortation: “Behold 
now, O Bhiksus, I exhort you! Subject to change 
are all component things! Strive on with 
diligence!"——Theo kinh Đại Bát Niết Bàn trong 
Trường Bộ Kinh, quyển 1ó, trước khi nhập diệt, 
Đức Phật đã ân cần dặn dò tứ chúng bằng cách 
nhắn gửi với ngài A Nan rằng: “Chính vì không 
thông hiểu Tứ Thánh Đế mà chúng ta phải lăn 
trôi bấy lâu nay trong vòng luân hôi sanh tử, cả ta 
và chư vị nữa!” Trong những ngày cuối cùng, Đức 
Phật luôn khuyến giáo chư đệ tử nên luôn chú 
tâm, chánh niệm tỉnh giác tu tập giới định huệ 
“Giới là như vậy, định là như vậy, tuệ là như 
vậy.” Trong những lời di giáo sau cùng, Đức Thế 
Tôn đã nhắc nhở A Nan Đa: “Như Lai không nghĩ 
rằng Ngài phải lãnh đạo giáo đoàn hay giáo đoàn 
phải lệ thuộc vào Ngài. Vì vậy, này A Nan Đa, 
hãy làm ngọn đèn cho chính mình. Hãy làm nơi 
nương tựa cho chính mình. Không đi tìm nơi 
nương tựa bên ngoài. Hãy giữ lấy chánh pháp 
làm ngọn đèn. Cố giữ lấy chánh pháp làm nơi 
nương tựa. Và này A Nan Đa, thế nào là vị Tỳ 
Kheo phải làm ngọn đèn cho chính mình, làm nơi 
nương tựa cho chính mình, không đi tìm nơi nương 
tựa bên ngoài, cế giữ lấy chánh pháp làm ngọn 
đèn? Ở đây, này A Nan Đa, vị Tỳ Kheo sống 
nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác, nhiếp 
phục tham ái ưu bi ở đời, quán sát thân, thọ, tâm, 
và pháp.” Tại thành Câu Thị Na, trước khi nhập 
diệt, Đức Phật đã khẳng định với Subhadda, vị đệ 
tử cuối cùng của Đức Phật: “Này Subhadda, trong 
bất cứ Pháp và Luật nào, đều không có Bát 
Thánh Đạo, cũng không thể nào tìm thấy vị Đệ 
Nhất Sa Môn, Đệ Nhị Sa Môn, Đệ Tam Sa Môn, 
Đệ Tứ Sa Môn. Giờ đây trong Pháp và Luật của 
Ta, này Subhadda, có Bát Thánh Đạo, lại có cả 
Đệ nhất, Đệ nhị, Đệ tam, và Đệ tứ Sa Môn nữa. 
Giáo pháp của các ngoại đạo sư không có các vị 
Sa Môn. Này Subhadda, nếu chư đệ tử sống đời 
chân chính, thế gian này sẽ không vắng bóng chư 
vị Thánh A La Hán. Quả thật giáo lý của các 
ngoại đạo sư đều vắng bóng chư vị A La Hán cả. 
Nhưng trong giáo pháp này, mong rằng chư Tỳ 
Kheo sống đời phạm hạnh thanh tịnh, để cõi đời 
không thiếu các bậc Thánh.” Đoạn Đức Thế Tôn 
quay sang tứ chúng để nói lời khích lệ sau cùng: 
“Này chư Tỳ Kheo, ta khuyến giáo chư vị, hãy 


497 


quán sát kỹ, các pháp hữu vi đều vô thường biến 
hoại, chư vị hãy nỗ lực tinh tấn!” 

Buddha-law: Nhập Phật Bình Đẳng Giới—The 
Buddha-law by whích all may attain to 
Buddhahood—Với Phật giáo, mọi chúng sanh 
đều có thể đạt thành Phật quả. 

Buddha Law is inconceivable: Phật pháp là 
bất khả tư nghì —See Five inconceivable things. 
Buddhas learn physical, verbal and mental 
practices from Buddhas: Chư Phật tu học thân 
ngữ ý nơi chư Phật—See Ten kinds of supreme 
qualities of all Buddhas. 

Buddhas? liberation, freedom, 
accomplishment of their tasks, and arrival 


at completion are ulfimately pure: Chư Phật 

giải thoát tự tại chỗ đã làm xong đến bỉ ngạn rốt 

ráo thanh tịnh—See Ten kinds of ultimate purity 
of all Buddhas. 

Buddha?s life: Buddha's age—Phật Thọ— 

While he only lived to eighty as a man, in his 

Sambhogakaya he 1s without end—Trong khi 

Ngài chỉ trụ thế chỉ có 80 năm, nhưng ứng thân 

của Ngài là bất diệt. 

Buddha”s life and actfivities: According to Fa- 

Hsien in the Records of the Western Lands, there 

were a lot of stupas associlated with some 

activiles of the Buddha; however, he only 
mentioned some that attracted his attention, or 
some he thought they were Important enough to 
record in his Jjournal. They usually were stupas 
that were built over the places of commemoration 
of the Buddha—Theo ngài Pháp Hiển trong Tây 

Vực Ký, có rất nhiều tháp liên hệ đến những hoạt 

động của Đức Phật; tuy nhiên, ông chỉ kể vài 

quan trọng hay vài cái đánh động đến sự chú ý 

của mình. Những tháp này thường được xây trên 

những địa điểm nhằm tưởng niệm Đức Phật: 

1) Where Prince Siddhartha Gautama was born 
at Lumbini garden: Nơi Thái tử Tất Đạt Đa 
đản sanh trong vườn Lâm Tỳ Ni. 

2) Where Prince Siddhartha Gautama, having 
left the city by Eastern gate, saw a sick man 
and ordered His charioteer Channa to return 
to the palace at Kapilavastu: Nơi Thái tử Tất 
Đạt Đa, sau khi ra khỏi cổng thành phía 
Đông, trông thấy người bệnh và bảo người 
đánh xe Xa Nặc quay trở về Ca Tỳ La Vệ. 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


11 


~— 


12 


` 


Where Prince Siddhartha Gautama dismissed 
His charioteer Channa and His white horse 
Kanthaka In the country of Ràmagràma: Nơi 
Thái tử Tất Đạt Đa từ giã Xa Nặc và bạch 
mã Kiền Trắc ở xứ Ramagrama. 

Where the Buddha practiced austerity for six 
years: Nơi Đức Phật tu tập 6 năm khổ hạnh. 
Where the Buddha once bathed and a detty 
lowered a branch of a tree for Him to hold on 
and step out of the water: Nơi Đức Phật có 
lần tắm và một vị Trời đã hạ thấp một cành 
cây cho Ngài vịn để bước lên khỏi nước. 
Where the maidens of Gramika offered mIlIk 
and rice to the Prince: Nơi các cô gái dâng 
sữa và cháo cho Thái tử. 

Where the Buddha sat facing east on a rock 
undđer a great tree and ate rice: Nơi Đức Phật 
ngồi trên tảng đá quay mặt về hướng Đông 
để dùng cháo. 

Where Prince Siddartha Gautama attained 
Buddhahood at Gaya: Nơi Thái tử Tất Đạt 
Đa thành Chánh Giác tại Bồ Đề Đạo Tràng. 
Where the Buddha, seven days after His 
enliphtenment looked at the Bodhi Tree and 
enjoyed the bliss of emancipation at Gaya: 
Nơi Đức Phật ngắm cây Bồ Đề và thọ hưởng 
niềm an lạc của sự giải thoát bẩy ngày sau 
khi Ngài giác ngộ tại Bồ Để Đạo Tràng. 
Where the Buddha walked from east to west 
for seven days under the Bodhi Tree at Gaya: 
Nơi Đức Phật kinh hành từ Đông sang Tây 
trong bẩy ngày dưới cội Bồ Đề tại Bồ Đề 
Đạo Tràng. 

Where the deitiles raised a terrace made of 
seven precious substances to make offerings 
to the Buddha for seven days at Gaya: Nơi 
chư Thiên dựng một đàn cao làm bằng thất 
bảo để cúng dường Đức Phật trong bảy ngày 
tại Bồ Đề Đạo Tràng. 

Where the Buddha sat on a square rock 
facing east under a Nyagrodha tree when 
Brahma came to ¡invite Him to preach the 
Dharma at Gaya: Nơi Đức Phật ngồi trên một 
tảng đá vuông xoay mặt về phương Đông 
dưới cây ni câu luật, lúc trời Phạm Thiên 
hiện xuống thỉnh cầu Ngài thuyết pháp tại 
Bồ Đề Đạo Tràng. 


498 


13) Where four celestial kings presented Him 
with an alms-bowl at Gaya: Nơi Tứ Thiên 
Vương cúng dường bát cho Đức Phật tại Bồ 
Đề Đạo Tràng. 

14) Where five hundred merchants offered Him 
flour and honey at Gaya: Nơi 500 thương gia 
dâng cúng bột và mật cho Đức Phật tại Bồ 
Đề Đạo Tràng. 

15) Where the Buddha sat facing east, preached 
the first sermon and converted Kaundinya 
and his companions at Varanasi in the Deer 
Park: Nơi Đức Phật ngồi xoay mặt về phía 
Đông, lần đầu tiên thuyết pháp hóa độ cho 5 
anh em Kiểu Trần Như tại vườn Lộc Uyển. 

16) Where he predicted the future of Maitreya 
Buddha at Varanasi in the Deer Park: Nơi 
Đức Phật tiên đoán tương lai của Phật Di Lặc 
tại vườn Lộc Uyển 

17) Where the dragon Elàpattra asked the 
Buddha when he could be free from his 
dragon form at Varanasi In the Deer Park: 
Nơi rồng Y bát la hỏi Đức Phật chừng nào nó 
thoát được kiếp rồng tại vườn Lộc Uyển 

18) Where the Buddha converted the three 

Kasyapa brothers and their thousand disciples 

at Gaya: Nơi Đức Phật hóa độ 3 anh em Ca 

Diếp và một ngàn đệ tử của họ tại Bồ Đề 

Đạo Tràng. 

Where the Buddha returned to see His father 

after His Enlightenment at Kapilavastu: Nơi 

Đức Phật trở về thăm phụ vương tại thành Ca 

Tỳ La Vệ sau khi Ngài giác ngộ. 

20) Where the earth quaked six times when five 
hundred prnces of the Sakya 
worshipped Upali after having renounced 
their home at Kapilavastu: Nơi đất sáu lần 
rung chuyển khi 500 vương tử dòng Thích Ca 
đảnh lễ Ưu Ba L¡ sau khi xuất gia. 

21) Where the Buddha preached the Dharma to 
the deiies while the four celestial kings 
guarded the four gates of the half to prevent 
kng Suddhodana from centering at 
Kapilavastu: Nơi Đức Phật thuyết pháp cho 
chư Thiên trong khi Tứ Thiên Vương canh 
gác bốn cổng để ngăn không cho vua Tịnh 
Phạn vào tại thành Ca Tỳ La Vệ. 

22) Where the Buddha sat facing east under a 
niprodha tree while Mahaprajapati offered 


19 


` 


clan 


Him a robe at Kapilavastu: Nơi Đức Phật 
ngồi dưới cây ni câu luật, xoay mặt về hướng 
Đông khi di mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề dâng 
cúng cho Ngài một cái y tại thành Ca Tỳ La 
Vệ. 

23) Where gods Sakra and Brahma came down to 
earth from Trayastrimsa heaven along with 
the Buddha at Samkasya: Nơi vua Trời Đế 
Thích và Phạm Thiên từ cung trời 33 cùng 
với Đức Phật xuống trần tại xứ Tăng Già Thị. 

24) Where nun Uptala was the first to worship 
the Buddha when He came down from 
Trayastrimsa at Samkasya: Nơi Tỳ Kheo Ni 
Utpala, người đầu tiên đảnh lễ Đức Phật khi 
Ngài từ cõi trời 33 trở xuống tại xứ Tăng Già 
THỊ. 

25) Where the Buddha expounded the Dharma to 
His disciples at KanyakubJa: Nơi Đức Phật 
giảng pháp cho đệ tử tại xứ Yết Nhã Cúc Xà. 

26) Where the Buddha preached the Law, where 
He walked and where He sat at Hari village: 
Nơi Đức Phật giảng pháp, kinh hành và ngồi 
thiển tại làng Hari. 

27) Where the Buddha preached for the salvation 
of men, where He walked and where He sat 
at Sravasti city. Each stupa had a distinctive 
name: Nơi Đức Phật thuyết pháp cứu độ 
nhiều người, nơi Ngài kinh hành trong thành 
Xá Vệ, mỗi tháp đều có tên riêng. 

28) Where the Buddha stood by the roadside 
when king Virudhaka set out to attack the 
Sakya clan at Sravast: Nơi Đức Phật đứng 
bên vệ đường khi vua Lưu Ly sắp tấn công 
dòng tộc Thích Ca tại thành Xá Vệ. 

29) Where king Virudhaka slaughtered the 
descendants of the Sakya Clan who had all 
atfained to the first stage of Sainthood at 
Kapilavastu: Nơi vua Lưu Ly tàn hại dòng họ 
Thích Ca và những người này khi chết đều 
đắc sơ quả tại thành Ca Tỳ La Vệ. 

30) Where the Buddha converted an evil demon, 
eipht yojanas to the east of the garden of 
Ghoshira at Kausamba: Nơi Đức Phật cảm 
hóa một ác quỷ, cách vườn Cù Sư La khoảng 
8 do tuần về phía Đông, thuộc nước Câu 
Diệm DI. 


499 


31) Where the Buddha lived, where He walked 
at Champa: Nơi Đức Phật sống, kinh hành và 
ngồi thiển trong xứ Champa. 
Where the Buddha left Vaisali with His 
disciples by the west gate and turning to the 
ripht looked back at the city and said: “Fhis 1s 
the last place I have visited”: Nơi Đức Phật 
cùng đệ tử rời thành Tỳ Xá Ly bằng cổng 
phía Tây, và quay về bên phải, nhìn lại đô 
thành và bảo: “Đây là lần cuối cùng ta viếng 
thăm.” 

33) Where the Buddha lying in a golden coffin 
received homage for seven days at Kusinara: 
Nơi Đức Phật nằm trong một cổ quan tài 
bằng vàng và được kỉnh lễ trong bẩy ngày tại 
thành Câu thị na. 

34) Where Vajrapanmi laid down his golden mace 
at Kusinara: Nơi Kim Cương Thủ bổ kiếm 
vàng tại thành Câu thi na. 

35) Where the Buddha entered ¡into Nirvana at 
Kusinara: Nơi Đức Phật nhập Niết Bàn tại 
thành Câu thị na. 

Buddha?s life or works: Tu hành —See Three 
cequal and universal characteristics of the one 
Tathagata (B). 
Buddhas liphí(s of unexcelled great 
knowledge: Quang Minh Đại Trí Vô Thượng của 
Phậ——See Ten types of characteristics Of 
manifestation of a Buddha (8). 
Buddha?® ligh(t or wisdom always shines 
upon Pure Landers: The Buddha's light or 
wisdom always shines upon them, and, therefore, 
the Bodhi Mind of these superlor people will 
always progress. This Is one of the five reasons 
why those who are reborn in the Pure Land 
achieve non-retrogression—Ánh sáng hay trí huệ 
Phật thường soi đến thân, nên lòng Bồ Đề của 
chư thiện nhân luôn luôn tăng tiến. Đây là một 
trong năm lý do tại sao người vãng sanh Tịnh Độ 
không còn bị thối chuyển nữa—See Five reasons 
of non-retrogression for those who are reborn In 
the Pure Land. 

Buddha”s line of reasoning in the secular 

world: Thế Giới Tất Đàn-One of the four 

siddhantas: The Buddha”s line of reasoning in 
earthly or common terms to draw men to the 
higher truth—Một trong bốn loại tất đàn, ám chỉ 


32 


` 


việc Thế Tôn thuyết pháp để gây niễm tin ở thế 

gian, đưa chúng sanh về với chân lý. 

Buddha?s lion-roar: Buddha°s nada, or roar— 

Phật Hống—Buddha”s preaching compared to a 

lion”s roar, i.e. authoritative—Tiếng thuyết pháp 

của Phật hùng hồn như tiếng sư tử hống. 

Buddha manfrar True words—WOords of 

Truh-Words of Tathagata—Buddha-truth— 

Dharan—Sacred formulae——Spells——Esoteric 

words—Chân ngôn. 

Buddha-mara, Dharma-mara: Phật Ma Pháp 

Ma——ldealists who are always disturbed by the 

concept of “Buddha” and “Dharma.”— Những 

người theo chủ nghĩa lý tưởng thường bị vướng 
mắc bởi hai danh từ Phật và Pháp. 

Buddha?s material world: Sắc tướng độ—A 

Buddhaˆs material or visible world—Thế giới sắc 

tướng của chư Phật (có thể thấy được). 

Buddhamatr (skt): Mother of the Buddha—Phật 

Mẫu. 

Buddha of Medicine: Bhaisajya-guru-vaidurya- 

prabhasa (skÐ——Dược Sư Phật—See 

BhaIsaJyaguru. 

Buddha-metamorphosic body: Nirmana-kaya 

(skÐÙ—Hóa thân—See Nirmanakaya. 

Buddha-mind: Phật Tâm——Tâm của Phật —The 

mind of Buddha. 

l1) The sprritually enliphtened heart: Tâm giác 
ngộ của Phật. 

2) A heart of great mercy: Tâm đại bi. 

3) A heart abiding In the real, not the seeming: 
Tâm nhìn sự vật như thật, chứ không như 
hình tướng bên ngoài. 

4) A heart detaching from good and evil and 
other such contrasts: Tâm không luyến chấp 
(thiện ác). 

53) Chơn tâm: The orginal, simple, pure, natural 
mind of all creatures—Như Lai Tạng Tâm 
sẵn có của chúng sanh—See Two minds (A). 

6) Buddha's ¡ideas: Tâm Phật—See Three 
wheels. 

Buddha is both mỉnd and body: Tức Thân— 

The doctrine of the Shingon sect that the body 1s 

also Buddha; in other words Buddha 1s not only 

“mindđ,” but also “body.”——Giáo thuyết của Chân 

Ngôn tông cho rằng “thân tức Phật,” nói cách 


500 


khác, không chỉ tức tâm tức Phật, mà còn là tức 

thân tức Phật nữa. 

Buddha is miỉnd, mỉnd is Buddha: Phật tức 

tâm, Tâm tức Phật. 

Buddha-mind seal: Phật Tâm Ấn. 

1) Buddha mind seal: Dấu ấn phổ quát tâm Phật 
trong mọi chúng sanh —Mind-seal of the 
Buddha (the full lotus posture)—The stamp 
of universal Buddha-heart in every one. 

2) The seal on a Buddha”s heart: Chữ “Vạn” 
trên ngực của Phật —Breast; the Svastika. 
Buddha of Mind: Tâm Phật —See Ten kinds of 

Buddha. 

Buddham-saranam (skt): Quy Y Phật—Về 

nương với Phật— To take refuge In the Buddha. 

Buddha mind-seal: Mind-seal of the Buddha—— 

Phật Tâm Ấn. 

l) The stamp of universal Buddha-heart In 
every one (the full lotus posture): Dấu ấn 
phổ quát tâm Phật trong mọi chúng sanh. 

2) The seal on a Buddha's heart, or breast; the 
Svastika: Chữ “Vạn” trên ngực của Phật. 
Buddha?s Ministry: Sự truyền giáo của Đức 

Phật. 

Buddhamitra (skt): Phật Đà Mật Đa La—Phật 

Đà Mật Tra—Tổ thứ chín bên Ấn Độ ——Ninth 

patriarch In India. ** See Twenty eight Indian 

Patriarchs. 

Buddha”s modes of discourse: The Buddha's 

three modes of discourse. **See Three modes of 

Buddha”s discourses. 

Buddha-moon: Phật Nguyệt—Buddha being 

mirrored in the human heart like the moon ¡n the 

pure water—Phật đang được soi rọi trong tâm 
chúng sanh giống như mặt trăng soi trong nước 
trong. 

Buddha moral code: Luân lý đạo đức Phật. 

Buddha?s  mouth: Buddha's 

discourses, one of the three wheels of the 

Buddha—Những bài giảng của Phật là một trong 

Tam Luân của Đức Phật —See Three wheels (A) 

(2). 

Buddha?s mouth but a serpenf”s heart: Khẩu 

Phật tâm xà—Good words but wicked heart. 

Buddha moved to respond: Response to 

appeal or need—Cảm ứng. 


mouth or 


Buddha-nada (skt: Buddha's 

hống—Buddhas preaching (so authoritative) 

compared to a lionˆs roar—Tiếng thuyết pháp của 

Đức Phật có uy lực như tiếng sư tử hống. 

Buddha namec: Pháp Danh. 

1) Religious name: Pháp Danh —Buddha name 
which named by the master on the 
ordinaton—Tên trong đạo hay tên mà vị 
thầy đặt cho. 

2) The term chiefly used by the Shin Sect: Giới 
Danh—Từ được dùng bởi Chân Tông. 

Buddhanandi (sk): Phật Đà Nan Đề —A 

descendant of the Gautama family and eighth 

patriarch in India—Dòng dõi Thích Ca và là tổ 
thứ tám bên Ấn Độ. ** See Twenty eight Indian 

Patriarchs. 

Buddha nafture: Buddhata (sk—Buddha- 

nature 1s the nature or essence of all things—The 

Ooriginal nature——Self-nature——True-nature——True 

mark——True mind—Dharma nature—Phật tánh— 

See Buddhata. 

Buddha-nature in all beings: 

l) Correct or direct cause—Chính nhân—See 
Two causes (D). 

2) The Buddha-natire which 1s ¡in all living 
beings, even those In the three evil paths 
(gat)— Tự tánh trụ Phật tánh—See Three 
kinds of Buddha-nature. 

Buddha-nature ỉn all senfient beings ïn 


theory: The Buddha-natre whiích 1s 
fundamentally In all sentient beings—Lý Phật 
tánh—Phật tánh căn bản trong mọi chúng sanh— 
See Dual aspects of the Buddha-nature. 

Buddha nature in bonds: Tại triển chân như— 
See Two Truths (Ð). 

Buddha-nature defiled, as unenlightened 
man: Hữu cấu chân như—See Two Truths (E). 
Buddha?® nature developed by the right 
discipline: Dẫn xuất Phật tánh—One of the five 
characteristics of a Buddha”s nature—Một trong 
năm bản tánh đặc biệt của Phật tánh—See Three 


roar—Phật 





kinds of Buddha-nature, and Five surnames of 
Buddha before he became enlightened (A). 

Buddha nature or Dharmakaya: Bổn tánh 
thường—See Three eternal qualities in a Buddha. 


501 


Buddha-nature and Dharma-nature: Phật 
Tánh Và Pháp Tánh—Buddha-nature, which 
refers to living beings, and Dharma-nature, which 
concerns chiefly things in general, are practically 
one as either the state of enlightenment (as a 
result) or the potentialty of becoming 
enlipghtened (as a cause)—Phật tánh chỉ cho các 
loài hữu tình, và Pháp Tánh chỉ chung cho vạn 
hữu; tuy nhiên, trên thực tế cũng chỉ là một, như 
là trạng thái của giác ngộ (nói theo quả) hay là 
khả năng giác ngộ (nói theo nhân). 
Buddha-nature ego: Tánh ngã—The Buddha- 
nafure ego 1s apperceived when the 1llusory ego 
1s banished—Tánh ngã được lãnh hội toàn bộ khi 
vọng ngã bị tống xuất đi (cái ta rộng lớn của tâm 
tánh, la khỏi vọng ngã của hạng phàm phu tất sẽ 
trở về cái tánh ngã của Như Lai). 
Buddha-naturte (Buddha-svabhava)  ïs 
p0ssessed in common by all: Tất cả đều có 
khả năng chứng đắc như nhau—See Ten theories 
that independently cause the manifestation of the 
1deal world (A). 

Buddha-nature ỉn practfice: Sự Pháp Thân— 
The Buddha-nature in practice, 1n contrast with 
the Buddha-nature In principle or essence, or the 
truth itself (Lý pháp thân)—Phật tánh thực hành, 
đối lại với Phật tánh trong lý thuyết, hay chân lý, 
hay “Lý Pháp Thân.” ** See Buddhaˆs nature In 
pmnciple. 

Buddha*s nature in principle: Lý Pháp 
Thân—The Dharmakaya as absolute being, In 
confrast with the Dharmakaya as wisdom. The 





Buddha-nature in principle or essence or the truth, 
1n contrast with the Buddha-nature In practice (Sự 
pháp thân)—Lý Pháp Thân là Phật tánh tuyệt đối 
trong lý thuyết hay lý thể được chứng, đối lại với 
“Sự Pháp Thân ”—See Buddha-natire In 


practice. 
Buddha nature set free by the 
manifestaion of the Buddha and 


Bodhisattvas: Xuất triển chân như—See Two 
Truths (D). 

Buddha-nature within oneself: The original 
Buddha—Bổn Phật. 


Buddha®s nirmanakaya depends, which 
resul(s in his relafon to every kỉnd of 


condiftion: Biến Hóa Độ—See Five realms of a 

Buddha. 

Buddha?s Nirvana: Niết Bàn Nguyệt Nhật— 

Phật Diệt Độ. 

l) The date of the Buddha's death, variously 
stated as 2" moon 15” or 8° day; 8" moon 8" 
day; 3“ moon 15” day; and 9° moon §8* 
day—Ngày tháng Đức Thế Tôn nhập Niết 
Bàn, có nhiều thuyết, ngày rằm hay mông § 
tháng hai; ngày mồng 8 tháng tám; ngày rằm 
tháng ba; ngày 8 tháng chín. 

2) The extinction of suffering or delusion, and 
as transport across the bifter sea of mortality: 
Niết Bàn của Phật —Phật Niết Bàn, sự chấm 
dứt khổ đau phiền não, và vượt qua bể khổ 
sanh tử. 

Buddha of Nirvana: Niết Bàn Phật—See Ten 

kinds of Buddha. 

Buddhanussati (p): Niệm Phật —Suy niệm về 

Đức Phật The recollection of the BuddhaSee 

'Ten recollections. 

Buddhanusmrti (skt): Niệm PhậtMindfulness 

of the Buddha—Continual meditation on Buddha. 

Buddha-ocean: The realm of Buddha ¡s 

boundless as the sea—Phật Hải —Phật giới vô tận 

như biển cả. 

Buddhas? omniscient knowledge, without 

obstruction, ïs ultimately pure: Chư Phật nhứt 

thiết chủng trí không có chướng ngại rốt ráo 
thanh tịnh—See Ten kinds of ulimate purity of 
all Buddhas. 

Buddha for oneself, not teaching others: 

Pratyeka buddhas (skÐ——Duyên Giác—See Four 

saints (rewards) (A). 

Buddhas  oral powers of ` teaching: 

Associated with his discourses or speech—Giáo 

Giới Luân—See Three wheels (I). 

Buddhapalita (skt: Phật Đà Ba Lợi —Phật Hộ. 

1) Buddhapalita 1s a Sanskrit term which means 
“Protected by the Buddha.”—Phật hộ là từ 
Bắc Phạn có nghĩa là “được Đức Phật gia 
hộ.” 

2) Buddhapalita (470- 540), was born in the 
middle of the sixth century, an ardent discIple 
of Nagarjuna. He wrote a commentfary called 
Madhyamakavrtti on the Madhyamaka-Sastra 
of Nagarjuna. The original 1s lost. Ït 1s 


502 


avallable only ¡im Tibetan translation. 
Buddhapalita was one of the most Important 
representative of the Madhyamika school In 
the 5” century, who flourished in the middle 
of the sixth century was an ardent follower of 
Nagarjuna. He felt that “Prasanga” was the 
right and correct method of the Madhyamaka 
philosophy and employed 1t in his teachings 
and writinss. He wrote a commenfary called 
“Madhyamakavrti” on the “Madhyamaka 
Sastra” of Nagarjuna. This 1s available only 
1n Tibetan translation. The original 1s lost. He 
was one of the most Importanf represenfative 
of the Madhyamika school in the 5” century. 
He was one of the most important exponents 
of the Sunyavada doctrine propounded by 
Nagarjuna In the fifth century. Buddhapalita 
was the founder of the school of logical 
thinking known as the Prasangika, which 
attempts to develop a method of reasoning In 
which an Individual in order to establish his 
poslion must put such questions to his 
adversary as would defeat him completely 
and make his position absurd—Phật Hộ sanh 
vào giữa thế kỷ thứ sáu, đồ đệ nhiệt thành 
của Ngài Long Thọ. Ông đã viết quyển 
Trung Quán Chú Giải, mục đích chú giải cho 
bộ Trung Quán Luận của Ngài Long Thọ. 
Nguyên bản bộ Trung Quán Chú Giải nay đã 
bị thất lạc, chỉ còn lại bản dịch bằng Tạng 
văn. Phật Hộ, một trong những đại biểu quan 
trọng của trường phái Trung Đạo vào thế kỷ 
thứ năm, là đệ tử nhiệt thành của ngài Long 
Thọ. Ngài cảm thấy rằng “Qui Mậu Luận 
Chứng Pháp” là phương pháp đúng đắn và 
chính xác của hệ thống triết học Trung Quán 
nên đã ứng dụng nó trong học thuyết và tác 
phẩm của mình. Ngài viết bộ “Trung Quán 
Chú” (Madhyamakavrtti) chú giải dựa theo 
bộ Trung Quán Luận của ngài Long Thọ. 
Sách này nguyên tác đã bị thất lạc, chỉ còn 
lại bản dịch bằng Tạng văn. Ông là một trong 
những đại biểu quan trọng của trường phái 
Trung Đạo vào thế kỷ thứ năm. Chúng ta có 
thể nói rằng Phật Hộ là một trong những đại 
diện quan trọng nhứt của chủ thuyết Vô Ngã 
được Long Thọ để xướng vào thế kỷ thứ 5. 
Phật Hộ là vị đã sáng lập ra trường phái 


Prasangika, áp dụng một phương pháp lý 
luận, trong đó một người muốn khẳng định 
địa vị của mình phải đặt ra cho đối thủ những 
câu hỏi sao cho có thể hoàn toàn đánh bại 
đối thủ và làm cho vai trò của người đó trở 
thành lố bịch. **See Madhyamika school. 
Buddha-paranirvana (skt: Buddha”s physical 
passineg—Phật nhập diệt. 
Buddhas? past great vows are ultimately 
pure: Đại nguyện của chư Phật thuở xưa rốt ráo 
thanh tịnh—See Ten kinds of ulimate purity of 
all Buddhas. 
Buddhas  perfect insight or doctrine: 
Buddha'*s perfecion—Phật Toàn—See Seven 
surpassing qualities of a Buddha. 
Buddha?s perfection: Buddha's perfect insipht 
or doctrine—Phật Toàn—See Seven surpassing 
qualities of a Buddha. 
Buddha?s permanent body: Buddha”s eternal 
body——Thường thân—See Two forms of body (F). 
Buddha with all pervasive light( or glory: 
Amitabha Buddha—Vô Ngại Quang Phật. 
Buddha-phala (sk0: Phật quả—Buddhahood— 
Sftate of Buddhahood. 
Buddhas physical characferistics and 
refinements are ulfimately pure: Chư Phật 
sắc thân tướng hảo rốt ráo thanh tịnh—See Ten 
kinds of ultimate purity of all Buddhas. 
Buddhas? physical forms are pure and 
clean: Chư Phật sắc thân thanh tịnh—See Ten 
kinds of Buddha-work in all worlds in all times of 
the Buddhas (B) (7). 
Buddhas physical  passing: 
paranirvana (skt)—Phật nhập diệt. 
Buddha”s physical remains: Buddha's relics— 
Thân Xá Lợi—See Two kinds of relics. 
Buddha was pierced by an arrow 
accidentally: Đức Phật bị mũi tên tự dưng lao 
tới đâm vào chân—See Nine distresses. 
Buddha-pity: Bi Môn—-The way of pity 
directed to others—Bi tâm Phật hướng đến cứu 
độ tha nhân—See Two doors (D). 
Buddha-power fo affrac( and savce all 
beings: Nhiếp Thọ Kỳ Đặc —Phật lực có khả 


Buddha- 


503 


năng lôi kéo và cứu độ chúng sanh —See Three 
1ncomparable kinds of rareness. 
Buddha-power to know all previous 
transmigrations: Túc Mạng Lực (khả năng của 
Phật, biết trước luân hồi sanh tử trong quá khứ). 
Buddha”s prjana: Buddha's wisdom——Knowing 
all things in thetr reality—Bát nhã đức — Trí huệ 
Phật biết được thực tính của chư pháp —See 
Three Buddha)s virtues (I). 
Buddha?s preaching: Thuyết pháp diệu (Phật 
thuyết)—Phật Thuyết —The Buddha”s utterance 
Of the sutras. There are over 150 sutras of which 
the title begin with these two words—Phật thuyết 
kinh. Kinh Phật gồm trên 150 bộ, tất cả đều bắt 
đầu bằng hai chữ nầy. **See Ten wonders. 
Buddha?s preaching of Agamas 
(Coagulated milk): Thời A Hàm (Lạc vị)—See 
FIve periods of Buddha”s teaching (]). 
Buddha®s prediction: Phật thọ ký—See 
ReceiIve prediction from the Buddha. 
Buddha of preservafion of true teaching: 
Trụ trì Phật—See Ten kinds of Buddha. 
Buddhas Pure Land: Especially that of 
Amitabha—Nhất Phật Tịnh Độ. 
Buddha of the race of honorable dragon- 
king: Long Chủng Thượng Như Lai—Long 
Chủng Thượng Tôn Vương Phật—According to 
the Maha-Prajna-Sastra, this 1s the Buddha of the 
race of honourable dragon kings—Long Chúng 
Thượng Như Lai. Theo Trí Độ Luận, đây là Long 
Chúng Trí Tôn Vương Phật. 
Buddharansi (skt): Aura—Glory—Halo— Light 
of Buddha—Sprmitual  enlightenment—Phật 
quang. 
Buddha-ratna (skt): Buddha-jewel—Phật Bảo. 
Buddha”s ray: Hào quang của Phật—See Six 
auSpIcious Indications. 
Buddha realm: Phật giới. 
1) The Buddha realm, in contrast with the realm 
of all living beings: Phật giới đối lại với 





chúng sanh giới. 

2) Precious ksetra: A monastery—Bảo sát (chùa 
hay tịnh xá). 

3) Stae of Buddhahood—Phật giới—Phật 


quả—Pháp Giới Phật—-The Dharmadhatu 
Buddha, the universal Buddha, or the Buddha 


of a Buddha-realm, 1.e. the dharmakaya— 
Pháp Giới Phật hay Phổ Phật, chỉ những bậc 
đã thành Phật, đã chứng được tuệ nhất chân 
pháp giới đại trí, có đại quang minh phổ 
chiếu chúng sanh. **See Buddha-ksetra. 

4) One of the ten realms which consist of the six 
ga together with the realms of Buddhas, 
Bodhisattvas, Pratyeka-buddhas, 
Sravakas: Một trong thập giới gồm lục đạo 
cùng với Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát và 
Phật thừa. 

Buddha recitation: Niệm Phật —To recite the 

Buddha”s name, or repeat the name of a Buddha 

which includes the following practices—Niệm 

Phật bao gồm những tu tập sau đây. 

(ŒQ The meanings of Buddha Recitation—Ý 
nghĩa của Niệm Phật: To repeat the name of 
a Buddha audbly or Inaudibly, or 
visualizaton of the Buddha°s auspicious 
marks—Niệm hồng danh Phật ra tiếng hay 
không ra tiếng (gọi tên Phật bằng lời), hay 
quán tưởng về tướng tốt của Phật. 

ID Methods of Buddha Recitaion—Những 
phương cách niệm Phật: 

1)  Oral recitation of Amitabha Buddha”s name: 
Niệm hồng danh Phật A Di Đà. 

2) Visualization or contemplation of Amitabha 
Buddha*s  auspicious 
enliphtening beings of the Pure Land: Quán 
tưởng những tướng hảo của Phật A Di Đà và 
những vị Bồ Tát nơi Tịnh Độ. 

3) _ Cultivation of Practices of the ten øreaf vows 
of Samantabhadra: Tu tập Phổ Hiền Hạnh 
Nguyện—See Samantabhadra”s ten vows. 

4) There are two kinds of Intonation or calling 
on the Buddhas: Nhị Chủng Niệm Phật —Có 
hai loại niệm Phật—See Two kinds of 
Buddha Recitation. 

5) Four practices of Buddha Recitation: Sentient 
beings usually difer In preferences and 
Innate capacities. Therefore, although they 
may engase in the common practice of 
Buddha Recitation, they are bound to differ 
somewhat In their practice. For this reason, 
ancient masters have summarized four types 
Of practice: Zen-Pure Land; Sutra Recitation- 
Pure Land; Esotericism-Pure Land; Exclusive 
Pure Land Practice—Sở thích và căn tánh 


and 


marks and those 


6) 


7) 


504 


của chúng sanh vẫn thường sai biệt, cho nên 
tuy đồng tu hạnh niệm Phật, sự hành trì 
không khỏi có sự khác biệt nhau. Vì thế, trên 
đường Tịnh Độ, cổ nhân đã khái ước chia 
thành bốn hạnh là Thiển Tịnh, Giáo Tịnh, 
Mật Tịnh và Thuần Tịnh—See Four practices 
of Buddha Recitation. 

Four methods of Buddha Recitation: Tứ Môn 
Niệm Phật—Có bốn phương pháp niệm 
Phậ—See Four methods of Buddha 
Recitation. 

According to Masters Chih-[ and T”ien-]u in 
The Pure Land Buddhism, there are seven 
circumstances that are difficult for Pure Land 
practitioners to practice Buddha Recifatlon— 
Theo hai Đại Sư Trí Giả và Thiên Như trong 
Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, có bẩy 
trường hợp khó niệm Phật—See Seven 
circumstances that are difficult to practice 
Buddha Recitation. 


(IDThe purpose of Buddha Recitaton—Mục 


5 


2) 


đích của niệm Phật: 

To pray to Buddha—To repeat the name of a 
Buddha (audibly or inaudibly)—Mindfulness 
of the Buddha—The Intermediate goal of 
Buddha Recitation is to achieve one-pointed 
mind; from one-pointed mind gradually one 
can see one”s own nature or to achieve the 
ulimate goal of Buddhahood—Muục đích 
trước mắt của việc niệm Phật là đạt được 
nhất tâm, từ nhất tâm người ta có thể từ từ 
thấy tánh để rồi đạt được mục đích tối hậu là 
Phật quả—See Recite Amitabha Buddha. 

In the Long Amitabha Sutra, Sakyamuni 
Buddha made the following prediction: “In 
the days to come, the paths of the sutras will 
come to extinction. Ï, with compassion and 
mercy, will purposely make this sufra survIve 
for a hundred years. Anybody who 
encounters this sutra will, according to his 
wish, surely attain Enlightenment.”——Trong 
Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Tôn có lời 
huyền ký như sau: “Đời tương lai, kinh đạo 
diệt hết, ta dùng lòng từ bi thương xót, riêng 
lưu trụ kinh Vô Lượng Thọ trong khoảng một 
trăm năm. Nếu chúng sanh nào gặp kinh nầy, 
tùy ý sở nguyện, đều được đắc độ.” 





3) 


4) 


5) 


In the Great Heap Sutra, Sakyamuni Buddha 
predicted: “ln the Dharma-Ending Age, 
among multitude of practitioners, very few 
will attain the Way. The most they can 
expect 1s to rely on the Pure Land method to 
escape Bírth and Death—Trong Kinh Đại 
Tập, Đức Thế Tôn đã bảo: “Trong thời mạt 
pháp, ức ức người tu hành, ít có kẻ nào đắc 
đạo, chỉ nương theo Pháp môn Niệm Phật mà 
thoát luân hồi.” 

Elder Zen Master T”ien-Ju, having attained 
the Way, also admonished: “In the Dharma- 
Ending Aøe, all sutras will disappear, and 
only the words”Amitabha Buddha” will 
remain to bring liberation to sentient beings.” 
Thịs 1s because, In the distant future, deep in 
the Degenerate Age, when all sutras have 
disappeared and people”s capacitiles are at a 
low level, they will not be aware of any 
method other than Buddha Recitation. If they 
do not believe in and practice Pure Land, 
they wIll certainly remain mired ¡in the cycle 
of Birth and Death. Within that cycle, good 
actions are difficult to perform while bad 
deeds are easy to commit. Thus sooner or 
later they are bound to sink into the hellish 
realms—Ngài Thiên Như Thiền Sư, sau khi 
đắc đạo, cũng đã khuyên dạy: “Mạt pháp về 
sau, các kinh diệt hết, chỉ còn lưu bốn chữ A 
Di Đà Phật để cứu độ chúng sanh. Nếu kẻ 
nào không tin, tất sẽ bị đọa địa ngục.” Bởi 
đời mạt pháp về sau, khi các kinh đều diệt 
hết, chúng sanh căn cơ đã yếu kém, ngoài 
câu niệm Phật, lại không biết pháp môn nào 
khác để tu trì. Nếu không tin câu niệm Phật 
mà tu hành, tất phải bị luân hồi. Và trong 
nẻo luân hồi, việc lành khó tạo, điều ác dễ 
làm, nên sớm muộn gì cũng sẽ bị đọa địa 
ngục. 

The Patriarch Yin Kuang, a Chinese Pure 
Land Master of recent times, also said: “The 
magnificence and extraordinary nature of the 
Buddha Recitation dharma can only be fully 
understood among the Buddhas. For those 
who look down on this dharma door of 
Buddha Recitation, not only wIll they belittle 
the “old men and elderly women” who are 
practicing Pureland, they will also belittle the 


505 


Buddhas and the Maha-Bodhisattvas such as 
Manjusri, Samantabhadra, Asvaghosha, and 
Nagarjuna. In the current Dharma-Ending 
Aøe, sentient beings bear heavy karma and 
ther minds are deluded. lf they practice 
other methods rather than Buddha Recitation, 
they can expect to sow the seeds of merit, 
virtue and wisdom but not to escape the cycle 
of Birth and Death In therr present lifetimes. 
Although there are a few Instances of preat 
monks exhibiting extraordinary achievement, 
they are in realfy transformation 
Bodhisattvas. In accordance with their vows, 
they act as examples for sentient beings in 
the Dharma-Ending Aøe, as 1s taupht In the 
Surangama Sutra (a key Zen text). Even then, 
these Bodhisattvas, adapting themselves to 
peoples apaciies, can only take the 
expedient appearance of having awakened to 
theWay,  but not having 
Enlightenment. In the specific case of Pure 
Land, very few sentlent beings can achieve 
the Buddha Recitation Samadhi these days, 
compared to earlier times. However, through 
Buddha Recitation, they can take their 
residual karma along with them to the Pure 
Land by relying on their own vows and those 
of Amitabha Buddha. Once there, they have 
escaped Birth and Death, achieved non- 
refroøression, and can progress 1n cultivation 
until they reach the stage of Non-Birth.”— 
Theo Ấn Quang pháp sư, một bậc cao Tăng 
thời cận đại ở Trung Hoa, cũng đã bảo: “Sự 
cao siêu nhiệm mầu của pháp môn niệm 
Phật, chỉ có Phật với Phật mới hiểu biết hết 
được. Những kẻ khinh chê pháp môn niệm 
Phật, không phải chỉ khinh chê hạng ông già 
bà cả tu Tịnh Độ, mà chính là khinh chê luôn 
cả chư Phật và các bậc đại Bổ Tát như Văn 
Thù, Phổ Hiển, Mã Minh, và Long Thọ. Thời 
mạt pháp đời nay, chúng sanh nghiệp nặng 
tâm tạp. Nếu ngoài môn Niệm Phật mà tu 
các môn khác, nơi phần gieo trí huệ phước 
đức căn lành thì có, nơi phần liễu sanh thoát 
tử trong hiện thế thì không. Tuy có một vài vị 
cao đức hiện những kỳ tích phi thường, song 
đó đều là những bậc Bồ Tát nương theo bản 
nguyện để dạy dỗ chúng sanh đời mạt pháp, 


atfained 


như trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói. Nhưng 
các vị ấy cũng chỉ vừa theo trình độ của 
chúng sanh mà thị hiện ngộ đạo chớ không 
phải chứng đạo. Chỉ riêng pháp môn Tịnh 
Độ, tuy ít người tu chứng được niệm Phật tam 
muội như khi xưa, nhưng có thể nương theo 
nguyện lực của mình và bản nguyện của 
Phật A Di Đà, mà đới nghiệp vãng sanh về 
cõi Tây Phương Cực Lạc. Khi về cõi ấy rồi 
thì không còn luân hồi, không bị thối chuyển, 
lần lần tu tập cho đến lúc chứng quả vô 
sanh.” 


(IV)The Pure Land and Zen: Tịnh Độ và Thiển— 


Many great Zen masters In China, already 
achieved great enliphtenment In Zen, quietly 
praciced and propagated Pure Land 
Teachings. Among them are found many 
Elder Masters of high achievement, Including 
Masters Yung Ming, Tien-I-Huai, Yuan- 
Chao-Pen, and Tzu-Shen, etc. Even Zen 
Master Pai-Chang-Huai-Hai, direct successor 
to the great Zen Master Ma-Tsu-Tao-I in 
Chiang-His. Zen communitles throughout the 
world are established on his model and have 
adopted the “Pure Rules” for monasferles 
which he ¡nstituted. Since ancient times, no 
one has dared to criticize or violate this set Of 
rules. According to these rules, prayers for 
the benefit of seriously I1ll monks and nuns 
include the following passage: “ “[he fourfold 
assembly should gather together, and all 
shall recite verses of pralse to Amitabha 
Buddha and chant his name from one 
hundred to one thousand times. At the end, 
the following words of transference should be 
read “If conditions have not yet come fo an 
end, let him quickly recover. If the time of 
death has arrived, we pray that he will be 
reborn In the Pure Land.” This is clearly 
pointing the way back to the Pure Land.” 
Moreover, the liturgy for sending of 
deceased monks Includes this passage: “The 
øreat assembly should all recite the name of 
Amitabha Buddha in unison, transfering the 
merifs and making the following vows: Let 
his soul be reborn in the Pure Land, his 
karma ¡in the world of dust severed; let him 
be reborn in the upper lotus grade, with a 


506 


golden body. May he also recelve a 
prediction of Buddhahood in one lifetime.” 
Furthermore, at the tine of burial or 
cremation, the Pure Rules stipulate: “The 
monk In charge of the service should lead the 
way, sfriking the small bell, and recite the 
name of Amitabha Buddha ten times, with 
the great assembly following the unison. 
After recitation, the following words of 
transference should be read “We have just 
1ntoned the Buddha”s name ten times fO assISf 
1n rebirth.” AlI of the above mentioned Pure 
Rules clearly pointing the way back to the 
Pure Land—Nhiều đại thiển sư Trung Quốc 
đã ngộ bên Thiển vẫn âm thầm hành trì và 
hoằng hóa pháp môn niệm Phật. Trong số 
các vị nây, có những vị đã đạt được đại ngộ 
như Thiền sư Vĩnh Minh, Thiên Y Hoài, Viên 
Chiếu Bản, và Tử Tân, vân vân. Đến như 
ngài Bách Trượng Hoài Hải, đệ tử kế thừa 
pháp của Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất ở Giang 
Tây, người mà những tòng lâm trong thiên hạ 
đều phải theo cách thức kiến lập thanh quy 
pháp chế. Từ xưa đến nay chưa có ai dám có 
lời thị phi hay trái với pháp chế nầy. Theo 
thanh quy của ngài, thì nghi thức tụng cầu 
cho những vị Tăng bệnh nặng có lời văn như 
sau: “Phải nhóm chúng lại, tất cả đồng tụng 
bài kệ tán Phật A Di Đà, rồi cao tiếng niệm 
Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc trăm câu, hoặc 
ngàn câu. Khi niệm xong, hổi hướng phục 
nguyện rằng “Nếu các duyên chưa mãn, sớm 
được an lành. Như hạn lớn đến kỳ, nguyện 
sanh về An Dưỡng Địa.' Đây rõ ràng là bằng 
chứng chỉ quy Tịnh Độ vậy. Lại trong nghi 
thức đưa những vị Tăng đã tịch có đoạn nói: 
“Đại chúng đồng niệm A Di Đà Phật hồi 
hướng phục nguyện rằng: Thần siêu cõi Tịnh, 
nghiệp dứt đường trần, thượng phẩm sen nở 
hiện kim thân, nhứt sanh Phật trao phần quả 
ký.” Đến như lúc trà tỳ, trong thanh quy lại 
dạy: “Vị Duy Na chỉ dẫn khánh niệm “Nam 
Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ 
Đại Bi A Di Đà Phật mười lần, đại chúng 
đồng xướng họa theo. Khi xướng xong lại hồi 
hướng rằng “Trước đây xưng dương mười 
niệm, phụ giúp vãng sanh.”” Tất cả những 
thanh quy nhà Thiển vừa kể trên trong các 


thiển gia, chứng minh rõ ràng sự quy hướng 
Tịnh Độ của các ngài. 


(V) Categorles of Recitation of Buddha-name: 


2) 


Phân loại Niệm Phật —According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm in The Treatise 
on the Ten Doubts, question number three, 
there are two kinds of Recitation of Buddha- 
name——Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm 
trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, có 
hai loại niệm Phật: 

One method of Buddha Recttation 1s to focus 
on or visualize the thirty-two auspIcious signs 
of the Buddha, concentrating the Mind so 
that, asleep or awake, you always see the 
Buddha: Duyên Tưởng Niệm Phật—Niệm 
Phật là duyên tưởng theo ba mươi hai tướng 
tốt của Phật, làm sao cho khi mở mắt hay 
nhắm mắt cũng đều thấy Phật. 

Another, more common employed method 1s 
(to concentrate exclusively on reciting the 
Buddha”s name, holding fast singlemindedly 
and without Interruption. In this way, the 
practiioner will see the Buddha ¡n this very 
lie. This method requrres that the Mind be 
calm, still and undisturbed, each recitation 
follows one before, the Mind focus on the 
Buddha name. While the mouth recites the 
Buddha's name, the Mind should clearly 
contemplate each and every utterance, so 
that each and every word 1s clear and distinct. 
During recifation, regardless of the number of 
ufterances, Mind and thought should be 
utterly sincere and focussed. Only with such 
singleminded practice can each utterance 


erase “eiph( milion ceons of heavy 
transgressIons.` Otherwise, karmIc 
obstuctons are dificult to eradicate: 


Chuyên Xưng Danh Hiệu —Một phương pháp 
khác thông dụng hơn là chuyên xưng danh 
hiệu, chấp trì không tán loạn, cứ bển giữ như 
thế, trong đời nầy cũng được thấy Phật. Phép 
xưng danh cần phải lắng lòng không cho tán 
loạn, mỗi niệm nối tiếp nhau, buộc tâm nơi 
hiệu Phật. Khi miệng nệm Nam Mô A Di Đà 
Phật, tâm phải soi theo mỗi câu mỗi chữ cho 
rành rẽ rõ ràng. Khi xưng danh hiệu Phật, 
không luận ít hay nhiều, đều phải một lòng 
một ý tâm tâm nối nhau. Niệm như thế mới 


3) 


a) 


b) 


c) 


507 


có thể diệt được tám triệu kiếp tội nặng nơi 
đường sanh tử. Nếu chẳng vậy thì tội chướng 
khó tiêu trừ. 

Theoretical and Practical Buddha Recitation: 
Reciting Buddha has theory and practIce—Lý 
Sự Niệm Phật —Niệm Phật đều có lý và sự. 
Theoretical Buddha Rectaton: Lý Niệm 
Phật —Theories are truths, are the matter of 
thoughts and reflections. This 1s the realm of 
being able to penetrate deeply Into the True 
Nature—Lý là lẽ phải là điều suy luận. Đây 
là cảnh giới giải ngộ thuộc về phần chơn 
tánh. 

Practical Buddha Recitation: Sự Niệm Phật— 
Practice 1s a skillful method or means toward 
an end, the effort put forth in cultivation and 
application of theory. This 1s regarded as the 
ralm of Form-Characterisic—Sự là phương 
tiện, là công hạnh hành trì tu tập, là hình 
thức. Đây là cảnh giới thuộc về phần tướng. 
However, If this discussion ¡1s ftaken to the 
ulimate level, then theory 1s practice, 
practice 1s theory. True nafture Is form 
characteristic, and form characteristic 1s true 
nature. Theory and practice are perfectly 
harmonious which the Avatamsaka Sutra 
called “Theory and practice are without 
limifation, practice-practice 
limation.` On the path of cultivation, theory 
and practce are the Inside and outside of 
each other, respectively combining to help 
each completeness or 
enliphtenment. Theory Is necessary tO 
provide purpose and direction; practfice øIVes 
valdaton and proof. for 
deductions of theory to reach goals and 
achive Of gaining 
enliphtenment. Theory 1s like two shining 
eyes to look on the path of enlightenment; 
practice 1s like a pair of strong healthy legs 
making strides. lÝ eyes are missing or blind, 
or are working Insufficiently, 1t 1s easy fO øef 
lost on the path. If legs are missing, then no 
matter how sufficlent the eyes are, I( 1S 
1mpossible to reach the aimed destination. 
Moreover, knowing theory but not pracfice 1s 
similar to a person who has a map, and 
clearly knows the path to enliphtenment, but 


without 


other achieve 


reasons and 


results rebirtth or 


refusing to travel. Having practice but not 
knowing theory 1s similar to a person who 
despite traveling finds the progress 1s sỈOW, 
often gets lost, without anyone to rely on for 
guidance. Having both theory and practice 1s 
similar to a person who knows clearly the 
path and once the travel begins knows the 
DIOper 
Therefore, on the cultivated path, having 
practice but missing 
understanding will not be of any help. 


destinaion wHl be reached. 


theoretical 


However, the most disturbing thing 1s those 
who understand theory but refuse to practice, 
instead always speak hollowly, and not 
practice what they speak. Even though they 
are able to debate, discuss, and analyze 
theory In the most magnificent manner 
throughout therr entire lives, they will never 
make any progress in their whole lIfe. 
Therefore, the Buddha Dharma can help 
those who are Ignorant and completely 
uneducated but have no means to help those 
with “worldly intelligence” who lack practice 
and applicaton of ther knowledge—Tuy 
nhiên, nếu luận đến chỗ cùng cực thì lý là sự 
và sự là lý, tánh là tướng, tướng là tánh. Lý 
tức sự, sự tức lý; lý sự đều viên dung lẫn 
nhau mà Kinh Hoa Nghiêm gọi là lý sự vô 
ngại, sự sự vô ngại. Trên đường tu tập, lý sự 
làm trong ngoài cho nhau, phối hợp cùng 
giúp đỡ lẫn nhau cho được thành tựu. Có lý 
thì việc làm mới có giềng mối cương lãnh, có 
sự mới chứng minh và thực hiện được điều 
suy luận để đi đến mục tiêu và thâu đoạt kết 
quả vãng sanh hay giác ngộ. Lý như đôi mắt 
sáng để nhìn đường; sự như đôi chân khỏe để 
tiến bước. Nếu không có mắt hoặc có mà lờ 
lạc, tất dễ lạc đường. Nếu không có chân, thì 
dù cho mắt có sáng tỏ bao nhiêu cũng chẳng 
làm sao đi đến nơi đến chốn được. Nếu như 
có lý mà không có sự, thì cũng như người có 
họa đồ, biết rõ đường lối mà chẳng chịu đi. 
Ví bằng có sự mà không có lý, thì cũng như 
kẻ tuy có đi nhưng mờ mịt đường đi, không 
người hướng đạo. Có lý lại thêm có sự, thì 
cũng như người đã thông suốt đường lối rồi, 
vừa cất bước hành trình, tất sẽ về đến nơi 
bảo sở. Cho nên trên đường tu hành nếu có 


508 


sự mà chẳng có lý thì chẳng đi đến đâu, đôi 
khi còn bị lầm đường. Tuy nhiên, đáng sợ 
nhất là những kẻ hiểu lý mà không hành sự, 
tức là không thực hành, chỉ ngồi nói suông, 
thì đù cho có nhàn đàm hý luận cả đời cũng 
chẳng tiến được chút nào. Vì vậy Phật pháp 
có thể độ hạng người ngu dốt chẳng thông 
một chữ, chớ vô phương độ những kẻ thế trí 
biện thông mà không chịu hành trì. 


(VDTruthfully and genuinely recite Buddha— 


Chơn Niệm Phật: 


(A) Mentioned by Great Master Yin-Kuang— 


Chơn Niệm Phật được Đại Sư Ấn Quang nói 

đến: 
Each recitation overfilled with Buddha 
as the Mind, 
Buddha is Mind, do not waste time 
searching. 
Buddhahood is Mind and Environment 1n 
harmony. 
Equality of Mind 1s the birth of a Buddha. 
Abandon the True Mind but wish to fllow 
Buddha ¡s a delusional dream. 
Attach to Mind is Buddha will not lead to 
øoodness. 
Mind, Buddha 1s inherently artificial and 
1lusory. 
Buddha, Mind both eliminated, attains 
Perfection.” 
Mỗi câu tràng hạt Phật là Tâm, 
Phật đã là Tâm chạy uống tìm. 
Bể Phật dung hòa Tâm với Cảnh. 
Trời Tâm bình đẳng Phật cùng sanh. 
Bỏ Tâm theo Phật còn mơ mộng. 
Chấp Phật là Tâm chẳng trọn lành. 
Tâm Phật nguyên lai đều huyễn giả. 
Phật Tâm đồng diệt đến viên thành. 


(B) Most Venerable Thích Thien Tam explained 


l) 


in the Thiteen Patriarchs of Pureland 
Buddhism—Hòa Thượng Thích Thiển Tâm 
trong Liên Tông Thập Tam Tổ đã chú giải: 

Each recitation overfilled with Buddha as the 
Mind: Mỗi câu tràng hạt Phật là Tâm— 
When Pureland cultivators beads 
reciting Buddha, the Mind needs to be pure 
and quiescent; mouth recites Buddha, ear 
listens clearly to the sounds of Buddha 
Recitation, Mind does not wander and think 


count 


2) 


about any thing else, in other words, do not 
let any delusional thought arise. If this 1s 
accomplished, 1n that very moment, each 
recitaton will be harmonious, establishing 
the “miraculous connections” with Buddha. 
This 1s presently the “form-Practice,” which 
1s the dharma practice of Buddha Recttation 
Lotus cultivatorse—Khi lần chuỗi niệm Phật, 
thì tâm phải thanh tịnh, nghĩa là miệng niệm, 
tai nghe rõ tiếng niệm Phật, và ý không suy 
nghĩ vu vơ, nói cách khác, chớ nên khởi sanh 
vọng tưởng, thì ngay đó mỗi câu niệm đều 
được cảm ứng đạo giao hay tương ưng với 
chư Phật. Đây chính là “Sự Tướng Hành Trì” 
là pháp thức niệm Phật của hàng liên hữu 
hiện nay. 

Buddha 1s Mind, do not waste time searching: 
Phật đã là Tâm uổng chạy tìm—It ¡is 
Important to understand Buddha does not 
come from the outside, but is attained from 
withn the culúvators Mind. For the Mind 
encompasses all the ten directions of dharma 
realms (see Tâm I-H). One Mind can give 
rIse to everything. If anyone who cultivates 
but 1s determined to find Buddha outside of 
his or her Mind, then such a person 1s one 
who 1s not clear about the dharma door of 
“[heory Nature Is Withimn The Mind” or 
everything comes from the Mind. Old saints 
taueght “The Buddha ¡1n the West 1s 
inherently not far, Western direction truly 
exists within our nature.” Moreover, It 1s 
necessary to know that the three domains, 
evill paths are Iinherently not far, three 
domains truly exist from within our nature. 
Therefore, sincere cultivators Just calmly and 
peacefully re-examine our Minds to see I1f 
Buddha exists or the three domains and 
unwholesome paths exist—Phải biết Phật 
không phẩi từ bên ngoài đến, mà chính thật 
là do từ Tâm của mình mà thành. Vì cái tâm 
ấy nó bao hàm hết khắp cả mười phương 
pháp giới (see Tâm I-H). Một tâm mà hay 
sanh ra tất cả. Nếu hành giả nhất quyết cầu 
Phật ở ngoài Tâm mình thì kẻ đó chưa rõ 
pháp môn “Lý Tánh Duy Tâm.” Cổ đức dạy: 
“Phật tại Tây Phương vốn chẳng xa. Tây 
phương ngay ở tại lòng ta.” Lại nữa, tam đồ 


3) 


4) 


5) 


509 


ác đạo vốn không xa, tam đổ ngay ở tại lòng 
ta. Cho nên hành giả luôn bình tâm kiểm 
điểm xem trong Tâm mình có Phật hay chỉ có 
Tam Đồ. 

Buddhahood 1s Mind and Environment In 
harmony: Bể Phật dung hòa Tâm với Cảnh— 
lf anyone wishes to attain the Emancipation 
and the fruit of Ultimate Enlightenment of 
Buddhahood, 1t 1s necessary to harmon1ze 
both Practice and Theory. lt is Important to 
understand that Mind is Theory because 1t 1S 
formless, and Practice is Environment 
because it has form——Muốn được thành đạo 
giải thoát, chứng quả vị Đại Bồ Đề của Phật, 
hành giả phải dung hòa cả hai phần Sự và 
Lý. Phải biết Tâm là Lý vì nó vô hình vô 
tướng. Còn Sự là Cảnh vì nó có hình có 
tướng. 

Equality of Mind 1s the birth of Buddha: Trời 
Tâm bình đẳng Phật cùng sanh—If the 
Equality of Mind exists then that 1s the 
Buddha*s Mind for all dharmas are equal, 
farr, non-biased, and are complete with the 
following three doors of emancipation and 
enliphtenment of Emptiness, Non-Form, and 
Non-Vow. The Buddha 1s known as the 
“Equality One” because In associlating with 
all sentent beings, He uses compassion, 
mercy, and empathy to transform and aid 
them regardless of their forms whether they 
are heavenly beings or are hell dwellers. The 
Patriarch wanted to remind all of us on the 
cultivated path, If anyone wishes to atfain 
enliphtenment, It Is necessary to eliminate 
the “Discriminatory Mind”—Hễ Tâm bình 
đẳng thì chính là Tâm Phật, vì các pháp đều 
bình đẳng, đều có đủ ba môn giải thoát là 
Không, Vô Tướng, và Vô Nguyện như nhau 
cả. Phật được gọi là đấng Bình Đẳng, vì đối 
với tất cả các loài chúng sanh, Ngài đều 
dùng lòng từ bi, thương xót và hóa độ giống y 
như nhau. Tổ muốn nhắc chúng ta trong tu 
hành cho được thành đạo phải dứt bỏ cái tâm 
phân biệt. 

Abandon True Mind but wish to follow 
Buddha ¡s a delusional dream: Bỏ Tâm theo 
Phật còn mơ mộng—Anyone who cultivates 
for enliphtenment but always confinue to 


6) 


allow the Mimd to follow delusional thoughts 
or distractions, allowing for the Mind to pull 
and dictate one”s being, and to forget about 
one)s True Mind or Buddha Nature. If 
cultivated in this way but wishes fo atfain the 
enliphtened path, or have Buddha delivered 
to the Western Ultimate Bliss World, then 
sụch a person 1s only a delusional dreamer, 
sụch an Individual 1s certain never see the 
Buddha. Sincere cultivators should always 
allow theIr minds to be pure and quiescent In 
order to accord with the Mind of the Buddha, 
and once this happens they will see the 
Buddha—Như có kẻ nào tu hành mà cứ để 
cho cái Tâm của mình cứ luôn luôn chạy 
theo vọng tưởng, tức là phan duyên, quên 
mất cái Chân Tâm của mình đi, tu như thế 
mà muốn được thành đạo hay được Phật rước 
về chốn Tây Phương Cựu Lạc, thì kẻ đó chỉ 
là người mơ mộng mà thôi, quyết sẽ chẳng 
bao giờ thành Phật được. Phật tử chơn thuần 
phải để cho Tâm của mình luôn thanh tịnh thì 
mới hợp với Tâm của Phật và mới thấy được 
Phật. 

Attach to Mind 1s Buddha then will not attain 
goodness: Chấp Phật là Tâm chẳng trọn 
lành—For speak 
hollowly and only in Theory, such as my 
Mind is already Buddha, then what 1s the 
necd for a cultivated path? What is the need 
for prostating to Buddha, or reciting 
Buddha*s name? What ¡s the need to chant 
sutra, leave home, or taking precepts? What 
1s the need for going to temples to listen to 
the Dharma? etc. Thus, they refuse to 
cultivate, refuse to apply the teaching to 
practice, and their minds are filled with 
egotism and conceit. Such people will never 
atain øoodness  Ilf they never 
gøoodness, then clearly they will attain 
wickedness. The Patriarch would like to 
remind all of us that do not speak hollowly by 
saying “Buddha 1s Mind” and then abandon 
all “form practices and applicatlons” because 
to say and to do so one 1s guaranteed to “not 
atfain øoodness' on the cultivated path— 
Người tu hành nào mà cứ luôn miệng nói lý 
rằng tâm tôi đã là Phật, cần chỉ phải tu hành, 


culivators who offen 


atfain 


?) 


510 


cần chi phải lạy Phật hay niệm Phật, cần chi 
phải tụnh kinh, xuất gia, thọ giới, cần chi 
phải đi chùa nghe pháp, vân vân. Vì thế nên 
không chịu tu theo cách Hành Trì Sự Tướng, 
không chịu Y Giáo Phụng Hành. Ngược lại, 
Tâm chứa đầy những cống cao, ngã mạn, kẻ 
đó ắt chẳng được trọn lành. Khi lành chẳng 
được trọn, ắt phải là trọn ác. Tổ muốn nhắc 
chúng ta chớ nên nói lý suông “Phật là Tâm” 
trên đầu môi chót lưỡi, mà bỏ đi sự thực 
hành. 

Mind, Buddha 1s inherently artificial and 
ilusory: Tâm Phật nguyên lai đều giả 
huyễnTIn the True Dharma Realm 
Characteristic, the Mind does not existthe 
Buddha does not exist either. Thus, 1ƒ any 
cultivator still sees or discriminates there 1s 
Buddha, there is Mind, that cultivator 1s still 
trapped and stucked In “attaching to forms 
and discriminations” 
liberaton and enlightenment. The Patrlarch 
wanted to open our Minds to follow the 
Highest and Most Deeply Penetrating 
Doctrine belonging In the realm of the “Great 
Enlightenment` of the Saintly Beings who 
have attained liberation and does not belong 
to the realm of the unenlightened mortals 
such as ourselves. Because we are ordinary 
mortals who have not attained enlightenment, 
If IS necessary for us to be atfached to the 
practice and form characteristics in order to 
cultivate, in other words, we need the dharma 
as means for us to attain enlightenment. This 
means we see the existence of the delusional 
mind needing to be eliminated, and we see 
the existence of Buddha In order to pray for 
deliverance—Trong cái Chơn Như Pháp 
Tánh Giới ấy, thì Tâm cũng không có, nghĩa 
là Tâm bất khả đắc, Phật cũng bất khả đắc. 
Nếu người tu hành nào mà còn thấy có Phật 
có Tâm thì còn bị dính mắc vào trong các sự 
chấp trước, ắt sẽ không bao giờ giải thoát 
được. Tổ muốn khai thị cho chúng ta về Đệ 
Nhất Nghĩa Không là cảnh giới đại triệt, đại 
ngộ của các bậc Thánh nhân giải thoát, chứ 
không phải là cảnh giới của hàng phàm phu 
bạt địa chúng ta. Vì chúng ta là phàm phu 
chưa chứng đắc một chút gì cả nên cần phải 


and will never attain 


8) 


chấp vào nơi sự tướng để mà tu. Nghĩa là 
thấy có vọng tâm cần dứt trừ, hay thấy có 
Phật để cầu tiếp dẫn. 

Buddha, Mind both eliminated: Phật Tâm 
đồng diệt thành—Attain 
Perfection—If anyone 1s able to penetrate 
fully the state where the mind no longer 
©exists or no longer seen, as the way the 
Second Patriaarch said to Bodhidharma “I 
cannot find the Mind,` or do not see the 
existence of Buddha; then such a person has 
attained enlightenment and has returned to 
Oneness of emptiness and Nirvana. The 
Heart Sutra refers to the Mind as the “Five 
Skandhas Emptiness.” If this is achieved, one 
has crossed over and landed on the shore of 
enlightenment—Nếu như ai mà tu chứng đắc 
đến được cảnh giới không còn thấy có Tâm 
nữa như ngài Huệ Khả trả lời đức Đạt Ma Tổ 
Sư “Tôi tìm Tâm không được, hay không 
thấy có Phật, thì các bậc ấy đã chứng đạo và 
trở về được cái thể Nhứt Chơn rồi vậy. Bát 
Nhã Tâm Kinh gọi là 'Ngũ uẩn giai không' 
tức là phủi chân bước lên bờ giải thoát. 


đến viên 


(VI)Buddha Recitation according to the Platform 


2) 


Suữa of the Sixth Patriarchs Dharma 
Treasure, the Sixth Patriarch, Hui-Neng, 
taupht—Niệm Phật theo Kinh Pháp Bảo Đàn, 
Lục Tổ Huệ Năng dạy: 

One day, the Magistrate asked further, '““Your 
disciple has offten seen the Sangha and laity 
reciing “Amitabha Buddha,` vowing to be 
reborn in the West. Will the High Master 
please tell me 1f they will obtain rebirth there 
and, so, dispel my doubts?”—Một hôm, Thứ 
sử hỏi Lục Tổ: “Đệ tử thường thấy Tăng tục 
niệm Phật A Di Đà, nguyện sanh Tây 
Phương, thỉnh Hòa Thượng nói, được sanh nơi 
cõi kia chăng? Nguyện vì phá cái nghi nầy.” 
The Master said, “Magistrate, listen well. Hui 
Neng wIll explain it for you. When the World 
Honored One was In Shravasti City, he spoke 
of being led to rebirth in the West. The Sutra 
text clearly states, '“1t 1s not far from here.' If 
we discuss 1s appearance, 1t Is 108,000 miles 
away but In immediate terms, 1t is explained 
as far distant for those of Inferlor roofs and as 
nearby for those of superior wisdom. There 


511 


are two kinds of people, not two kinds of 
Dharma. Enlightenment and confusion differ, 
and seeing can be quick or slow. The deluded 
person reciftes the Buddha”s name, seeking 
rebirth there, while the enliphtened person 
purifiles his own mind. Therefore, the Buddha 
said, “As the mind 1s purified, the Buddhaland 
1s purified.` Magistrate, If the person of the 
East merely purifies his mind, he 1s without 
offense. Even though one may be of the 
West, If his mind 1s Impure, he 1s at fault. The 
person of the East commits offenses and 
recites the Buddha's name, seeking rebirth in 
the West. When the person of the West 
commits offenses and recites the Buddha”s 
name, in what country does he seek rebirth? 
Common, deluded people do not understand 
their self-nature and do not know that the 
Pure Land 1s within themselves. Therefore, 
they make vows for the East and vows for the 
West. To enliphtened people, all places are 
the same. As the Buddha said, “ln whatever 
place one dwells, there 1s constant peace and 
happIness.` Magistrate, 1f the mind-ground 1s 
only without unwholesomeness, the West 1s 
nof 
unwholesome thoughfs, one may recite the 
Buddha's name but it will be difficult to 
atfain that rebirth. Good Knowing Advisors, Ï 
now exhort you all to get rid of. the ten evils 
first and you will have walked one hundred 
thousand miles. Next get rid of the eight 
deviatons and you will have gone eipht 
thousand miles. If in every thought you see 
your own nature, always practice Impartiality 
and straightforwardness, you wIll arrive In a 
finger-snap and see Amitabha. Magistrate, 
merely practice the ten wholesome acts; then 
what need will there be for you to vow to be 
reborn there? But If you do not rid the mind 
of the ten evils, what Buddha will come to 
welcome you? If you become enlightened to 
the sudden dharma of the unproduced, you 
will see the West ¡in an Instant. 
Unenlightened, you may recite the Buddhaˆs 
name seeking rebirth but since the road 1s so 
long, how can you traverse 1t? Hui-Neng wIll 
move to the West here in the space of an 


far fom here. Ilf one harbors 


3) 


instant so that you may see 1t ripht before 
your eyes. Do you wish to see it? ”—Tổ bảo: 
“Sử quân khéo lắng nghe, Huệ Năng sẽ vì 
nói. Thế Tôn ở trong thành Xá Vệ nói kinh 
văn Tây Phương dẫn hóa, rõ ràng cách đây 
không xa. Nếu luận về tướng mà nói, lý số 
có mười muôn tám ngàn, tức là trong thân có 
mười ác tám tà, liền là nói xa, nói xa là vì kẻ 
hạ căn, nói gần là vì những người thượng trí. 
Người có hai hạng, nhưng pháp không có hai 
thứ. Mê ngộ có khác, thấy có mau chậm. 
Người mê niệm Phật cầu sanh về cõi kia, 
người ngộ tự tịnh tâm mình. Sở dĩ Phật nói 
“tùy tâm tịnh liền được cõi Phật tịnh. Sử quân 
người phương Đông, chỉ tâm mình tịnh liên 
không có tội, tuy người phương Tây tâm 
không tịnh cũng có lỗi. Người phương Đông 
tạo tội niệm Phật cầu sanh về phương Tây, 
còn người phương Tây tạo tội, nệm Phật thì 
cầu sanh về cõi nào? Phàm ngu không rõ tự 
tánh, không biết trong thân Tịnh độ, nguyện 
Đông nguyện Tây, người ngộ thì ở chỗ nào 
cũng vậy. Sở dĩ Phật nói “tùy chỗ mình ở 
hằng được an lạc. Sử quân, tâm địa chỉ không 
có cái bất thiện thì Tây phương cách đây 
không xa. Nếu ôm lòng chẳng thiện, niệm 
Phật vãng sanh khó đến. Nay khuyên thiện 
tri thức trước nên dẹp trừ thập ác tức là được 
mười muôn, sau trừ tám cái tà bèn qua được 
tám ngàn, mỗi niệm thấy tánh thường hành 
bình đẳng, đến như trong khảẩy móng tay, liền 
thấy Đức Phật A Di Đà. Sử quân chỉ hành 
mười điều thiện, đâu cần lại nguyện vãng 
sanh, không đoạn cái tâm thập ác thì có Phật 
nào đón tiếp. Nếu ngộ được đốn pháp vô 
sanh, thấy Tây phương chỉ trong khoảng sát 
na. Còn chẳng ngộ, niệm Phật cầu vãng sanh, 
thì con đường xa làm sao đến được? Huệ 
Năng vì mọi người mà khiến cho quý vị thấy 
trong sát na cõi Tây phương ở ngay trước 
mắt, quý vị có muốn thấy hay chăng?” 

The Master said, “Great assembly, the 
worldly person's own physical body 1s the 
city, and the eye, ear, nose, tongue, and body 
are the gates. Outside there are five gates 
and inside there is a gate of the mind. The 
mind 1s the “sround” and one”s nafure 1s the 
“king.” The “king” dwells on the mind 


512 


“øround." When the nature 1s present, the 
king 1s present but when the nature 1s absent, 
there 1s no king. When the nature 1s present, 
the body and mind remain, but when the 
nafure ¡is absent, the body and mind are 
destroyed. The Buddha ¡1s made within the 
self-nature. Do not seek outside the body. 
Confused, the self-nature 1s a living being: 
enliphtened, it is a Buddha. “Kindness and 


compasson" are Avalokiesvara and 
'sympathetic joy and givngẺ are 
Mahasthamaprapta. “Purification'” 1S 


Sakyamuni, and “equanimity and direcfness” 
are Amitabha. “Others and self' are Mount 
Sumeru and “deviant thoughts” are the ocean 
water. “Afflictions” are the waves. “Cruelty" 
1s an evil dragon. “Empty falseness” 1s pghosts 
and spirits. “Defilement” ¡1s fish and turtles, 
“øreed and hatred” are hell, and “delusion" 1s 
animalsGood Knowing Advisors, always 
practice the ten good practices and the 
heavens can easily be reached. Get rid of 
others and self, and Mount Sumermu topples. 
Do away with deviant thought, and the ocean 
waters dry up. Without defilements, the 
waves cease. End cruelty and there are no 
fsh or dragons. The Tathagata of the 
enliphtened nature Is on your own mind- 
ground, emitting a great bripht light which 
outwardly illuminates and purifies the six 
gates and breaks through the six desire- 
heavens Inwardly, It Illuminates the self- 
nafure and cas(s out the three poisons. The 
hells and all such offenses are destroyed at 
once. Inwardly and outwardly, there 1s a 
bright penetration. This 1s no different from 
the West. But If you do not cultivate, how can 
you go there?"—Tổ bảo rằng: “Nây đại 
chúng! Người đời tự sắc thân là thành, mắt 
tai mũi lưỡi là cửa, ngoài có năm cửa, trong 
có cửa ý. Tâm là đất, tánh là vua, vua ở trên 
đất tâm, tánh còn thì vua còn, tánh mất đi thì 
vua cũng mất. Tánh ở thì thân tâm còn, tánh 
đi thì thân tâm hoại. Phật nhằm ở trong tánh 
mà tạo, chớ hướng ra ngoài mà cầu. Tự tánh 
mê, tức là chúng sanh, tự tánh giác tức là 
Phật. Từ bi tức là Quán Thế Âm, hỷ xả gọi là 
Đại Thế Chí, hay tịnh tức là Đức Thích Ca, 


bình trực tức là Phật A Di Đà. Nhơn ngã ấy 
là Tu Di, tà tâm là biển độc, phiền não là 
sóng mói, độc hại là rồng dữ, hư vọng là quỷ 
thần, trần lao là rùa trạnh, tham sân là địa 
ngục, ngu sỉ là súc sanh. Nầy thiện tri thức! 
Thường làm mười điểu lành thì thiên đường 
liền đến, trừ nhơn ngã thì núi Tu Di ngã, dẹp 
được tham dục thì biển nước độc khô, phiển 
não không thì sóng mói mất, độc hại trừ thì 
rồng cá đều dứt. Ở trên tâm địa mình là giác 
tánh Như Lai phóng đại quang minh, ngoài 
chiếu sáu cửa thanh tịnh hay phá sáu cõi trời 
dục, tự tánh trong chiếu ba độc tức liền trừ 
địa ngục, vân vân., các tội một lúc đều tiêu 
diệt, trong ngoài sáng tột, chẳng khác với cõi 
Tây phương, không chịu tu như thế nầy làm 
sao đến được cõi kia?” 

4) The Master said, “Good Knowing Advisors, If 
you wish to cultivate, you may do so at home. 
You need not be in a monasfery. If you live 
at home and practice, you are like the person 
of the East, whose mind 1s good. If you dwell 
1n a monastery but do not culÌtivate, you are 
like the person of the West, whose mind 1s 
evil. Merely purify your mind; that is the 
°West' of your self-nature.”—Tổ bảo: “Nây 
thiện tri thức! Nếu muốn tu hành, tại gia 
cũng được, không cần ở chùa, người ở tại gia 
mà hay hành như người ở phương Đông mà 
tâm được thiện, còn người ở chùa mà không 
tu cũng như người ở phương Tây mà tâm ác 
vậy. Chỉ tâm thanh tịnh tức là tự tánh Tây 
phương.” 

Buddha Recitaton in a disturbed and 

agitated way: Niệm Phật tán loạn—Devoted 

practitioner should never recite the Buddha's 
name in a disturbed and agitated way—Phật tử 
chân thuần không nên niệm Phật tán loạn. 

Buddha Recitaion and the Four 

Realizations: Tứ Đoạt Niệm Phật —According 

to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure 

Land Buddhism in Theory and Practice, reciting 

the Buddha”s name seeking rebirth In the Pure 

Land 1s a “perfect sudden” method in the 

Mahayana tradition, because the cultivator takes 

Enliphtenment In the “effect stage” as his point of 

departure of awakening the mind 1n the “causal 

stage.” lIÝÍ it were not taught by Sakyamuni 


5313 


Buddha Himself, who would believe that a 
common mortal of the “Four Ways of Birth and 


SIXx Paths” could reach the stage of non- 
retroøression, cequal to the higher level 
Bodhisattvas, thanks to Amitabha Buddha”s 


power of “welcoming and escorting”? After all, 
cultivators following other methods would have 
to spend ten thousand eons In diligenf, confInuous 
culvation to obtain such results. With the Pure 
Land method, since the cultivator has put his faith 
in the Buddhaˆs power In addition to using all his 
“self power,” every single cultivator wIll be 
reborn 1n the Land of Ultimate Bliss, escape the 
cycle of Biíth and Death and achieve non- 
T€trOØr€SSIOn. to use Buddha 
Reciaton to discover the Mind-Ground and 
awaken to our Original Nature, the Pure Land 
method would be no diferent from other 
methods. However, when we rely on Buddha 
Recitation to seek rebirth in the Pure Land, the 
Pure Land method has unique characteristics. The 
Pure Land has four statements explain the Four 
True Realizations of Pure Land teachinss. True 
Realization means thorough comprehension of 
essence, or noumenon. Since the whole Dharma 
Realm or cosmos 1s only Mind, sentient beings 
and realms are 1llusory. If we conceive that there 
are senfient beings achieving rebirth in the Pure 
Land and that there are realms to go back to, we 
are still attached to beings and dharmas and are 
sull making a distinction between hwere and 
there. This 1s not True Realization, I.e., not a 
completed understanding of 
noumenon. The reverse 


lÝ we were 


essence and 
1s called the True 
Realization. The ancilents have summarized the 
1dea 1n the following stanza: “Recifation 1s equal 
to non-recifaton. No Birth 1s Bíth. Having 
reached that stage do not bother to move even 
half a step. You have arrived at the Enlightened 
Capital City.” True realizatlon of beings and 
realms ¡is the ulimate goal of Pure Land 
practitioners. Nevertheless, the doctrine taught in 
the Three Pure Land sutras and Commenfary on 
Rebirth (not True Realizaton of Realms and 
Beings), which 1s consonant with seeking rebirth 
in the Pure Land. This 1s because Sakyamuni 
Buddha knew that common morfals In this world 
of the FIve Turbidities, especially in this Dharma- 


Ending Age, would have heavy and deep karmic 
obstructions; establishing a realm of marks or the 
Pure Land, enabling them to anchor their minds 
and cultivate, would be difficult enouph, not to 
mention abandoning all marks! If common human 
beings of this Dharma-Ending Aøe cultivate while 
grasping at marks, Ie., the Pure Land, theIr 
Practice and Vows will be more earnest and the 
final result of rebirth in the Pure Land 1s easler to 
achieve. Once reborn In the Pure Land, why 
worry about not attaining the state of No-Birth 
and No-Mark? 
highest capacity or endowed with a sharp mind, 
hastening to achieve lofty goals and engaging In 
cultivation without marks leave the minds with no 
sincerity are then 
difficult to develop. If their Vows are not earnest, 
how can they achieve rebirth In the Pure Land, 
and without rebirth in that Land, how can they 
escape Birth and death? This 1s an Instance of 
° climbing high but landing 
low, wanting to be clever and ending up clumsy 
and awkward! Many who like to volce lofty 
principles frequently reject the Pure Land method 
1n these terms: “lo recite the Buddha”s name 
seeking rebirth in the Pure Land 1s to grasp at 
marks. Seeking the Dharma outside the Mind, 
failing to understand that all dharmas are Mind- 
Only.” These individuals, seeking the subtle and 
lofty, are In reality shallow and superficial! This 
1S because they do not understand that 1f the Saha 
World is Mind-Only, then the Western Pure Land 
1s also Mind-Only, and nothing can be found 
outside the True Mind. Thus, to recite Amitabha 
Buddhaˆs name 1s to recite the Buddha of our own 


For those who are not of the 


anchor. Earnestness and 


“haste makes watse,) 


Nature and Mind; to be reborn In the Pure Land 1s 
to return to the realm of our own Mind, not to an 
oufside realm! Since neither the Saha World nor 
the Pure Land ¡is outside the Mind, how can 
remaining In the Saha World, enduring samsara, 
scorched and burn by the fire of the Five 
Turbidities, be compared with returning to the 
tranqưuil and blissful Pure Land, the pure and cool 
realm of freedom? We should realize that the 
ones fruly In a positon to honor the Mind-Only 
Pure Land are those who have attaned the 
Dharma-Nature-Body, always free and at ease In 
all circumstances. At that time, whether In the 


514 


Saha World or in the Land of Ulimate Bliss, they 
are 1n a “pure land,” in the state of Mind-Only, In 
the state of liberation. Otherwise, though they 
may discourse endlessly on the mystery and 
loftiness of the Pure Land, they cannot escape 
bewilderment and delusion in the “bardo stage,” 
and following their karma, revolving in the cycle 
of Birth and Death! Thus, the Pure Land method 
unique  characferIstics. Land 
practitoners should always the 
“Buddha recitation and the Four Realizatlons.”—— 
Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm 
Phật Thập Yếu, môn niệm Phật vãng sanh là giáo 
pháp viên đốn Đại thừa bởi người tu lấy sự giác 
ngộ quả địa làm điểm phát tâm ở nhân địa. Từ 
một phàm phu trong tứ sanh lục đạo, nhờ Phật 
tiếp dẫn mà lên ngôi Bất Thối, đồng hàng với 
bậc thượng vị Bồ Tát; nếu chẳng phải chính 
miệng Phật nói ra, ai có thể tin được? Bởi muốn 
vào vị sơ trụ lên ngôi Tín Bất Thối, người tu các 
giáo môn khác phải trải qua một muôn kiếp mà 
mỗi đời đều phải liên tục tinh tấn tu hành. Nếu 
nói đến vị Bất Thối, Hạnh Bất Thối, Niệm Bất 
Thối lại còn xa nữa! Về môn Tịnh Độ, hành giả 
đã tin Phật lực lại dùng hết tự lực, tất muôn người 
tu muôn người vãng sanh, siêu thoát khỏi luân 
hồi không còn thối chuyển. Nếu dùng hạnh niệm 
Phật để phát minh tâm địa, ngộ tánh bản lai, thì 
Tịnh Độ tông không khác với các tông phái kia. 
Còn dùng Tịnh Độ để vãng sanh cõi Phật thì Tịnh 
Độ lại có phần đặc biệt hơn. Tịnh Độ có môn Tứ 
Đoạt mà các tông khác không có. Chữ “Đoạt” có 
nghĩa là thông suốt lý thể. Bởi toàn thể pháp giới 
là nhất tâm, người và cảnh đều như huyễn, nếu 
thấy có người vãng sanh, có cảnh để sanh về, là 
còn chấp nhơn chấp pháp, phân biệt kia đây, nên 
gọi là không đoạt, tức không thông suốt lý thể. 
Và trái lại, tức là đoạt. Cổ đức nói: “Có niệm 
đồng không niệm. Không sanh tức là sanh. Chẳng 
phiển dời nửa bước. Thân đến giác vương thành” 
là ý nầy vậy. Người và cảnh đều đoạt là mức cao 
tuyệt của hành giả niệm Phật. Nhưng y theo ba 
kinh Tịnh Độ và Thiên Thân Luận (Kinh Phật 
Thuyết A Di Đà, Vô Lượng Thọ, và Quán Vô 
Lượng Thọ—Thiên Thân Luận, Tứ Vãng Sanh 
Luận hay Vô Lượng Thọ Kinh Luận) thì nên lấy 
“người và cảnh đều không đoạt” làm tông, mới 
hợp với ý nghĩa của hai chữ vãng sanh. Bởi Đức 


has Pure 


remember 


Như Lai biết hàng phàm phu ở cõi ngũ trược, nhứt 

là vào thời mạt pháp nầy, nghiệp chướng sâu 

nặng, nên Ngài lập cảnh tướng để cho chúng sanh 

y theo đó trụ tâm tu hành, còn khó có kết quả nói 

chi đến việc la tướng? . Phàm phu thời mạt pháp 

trụ tướng mà tu tất hạnh nguyện dễ khẩn thiết, 
kết quả vãng sanh cũng dễ đoạt thành. Khi về 

Tây Phương chừng ấy lo gì không được chứng 

vào cõi vô sanh vô tướng? Nếu chưa phải là bậc 

thượng căn lợi trí, vội muốn cầu cao lìa tướng tu 
hành, tất tâm không nương vào đâu để sanh niệm 
khẩn thiết, nguyện đã không thiết làm sao được 
vãng sanh. Không vãng sanh thì làm sao thoát 
được cảnh luân hồi khổ lụy? Ấy là muốn mau mà 
trở thành chậm, muốn cao trái lại thấp, muốn 
khéo hóa ra vụng. Nhiều kẻ ưa nói huyền lý, 
thường bác rằng: “Niệm Phật cầu sanh là chấp 
tướng ngoài tâm tìm pháp, chẳng rõ các pháp đều 
duy tâm.” Những người nầy ý muốn diệu huyền, 
nhưng kỳ thật lại thành thiển cận. Bởi họ không 
rõ Ta Bà đã duy tâm thì Cực Lạc cũng duy tâm, 
tất cả đâu ngoài chân tâm mà có? Vậy thì niệm 
Phật A Di Đà là niệm Đức Phật trong tâm tánh 
mình, về Cực Lạc tức là về nơi cảnh giới của tự 
tâm, chớ đâu phải ở ngoài? Ta Bà và Cực Lạc 
đều không ngoài tâm, thì ở Ta Bà để chịu sự điên 
đảo luân hồi, bị ngọn lửa ngũ trược đốt thiêu, sao 
bằng về Cực Lạc an vui, hưởng cảnh thanh lương 
tự tại. Nên biết đúng tư cảnh để tôn sùng duy tâm 
tịnh độ, phải là bậc đã chứng pháp-tánh-thân, 
mới có thể tự tại trong mọi hoàn cảnh. Chừng đó 
dù trụ nơi Ta bà hay Cực Lạc cũng đều là Tịnh 
Độ, là duy tâm, là giải thoát cả. Bằng chẳng thế 
thì dù cho có nói huyền nói diệu thế nào vẫn 
không khỏi sự hôn mê khi cách ấm, rổi tùy 
nghiệp luân hồi chịu khổ mà thôi. Chính vì thế 
mà nói rằng Tịnh Độ đặc biệt hơn các tông phái 
khác. Người tu theo Tịnh Độ cũng nên nhớ lời cổ 
đức dạy về “Tứ Đoạt”. Chính vì thế mà nói rằng 

Tịnh Độ đặc biệt hơn các tông phái khác. Người 

tu theo Tịnh Độ luôn nhớ về pháp môn Tứ Đoạt 

Niệm Phật. 

1) Birnth in the Pure Land ¡is defintcely bĩírth; 
however, return to the Pure Land 1s, in truth, 
no return: Đoạt cảnh chẳng đoạt người: True 
realization of realm, not of beings—Sanh tất 
quyết định sanh, về thật không có về. 


5315 


2) True realizaton of beings, not of realms: 
Đoạt người chẳng đoạt cảnh-return ¡is 
definitely return; however, birth 1s, in truth, 
No Birth—Về tất quyết định về, sanh không 
thật có sanh. 

3) True realizatlon of both realms and beings: 
Cảnh người đều đoạt —Return is, in reality, 
no return; birth ¡s also, in truth, no birth—Về 
thật chẳng có về, sanh cũng thật không sanh. 

4) Not a true realization of realms and beinss: 
Cảnh và người đều không không đoạt— 
Return is definitely return; birth 1s definitely 
birth—Về tất quyết định về, sanh cũng quyết 
định sanh. 

Buddha Recitafion and pracficing the Six 

Paramitas: Niệm Phật Và Lục Ba La Mật— 

According to Great Master Ou-l, the Ninth 

Patriarch of the Chinese Thirteen Patriarchs of 

the Pureland Buddhism, there are no differences 

between practcing Buddha Reciaton and 
practicing the Six Paramitas—Theo ngài Ngẫu 

Ích Đại Sư, Tổ thứ Chín của Trung Quốc Liên 

Tông Thập Tam Tổ, niệm Phật và hành trì Lục 

Độ không sai khác: 

1) Reciing the Buddha's name without being 
attached to mind and body 1s the practice of 
“Great Giving”: Niệm Phật mà buông bỏ 
được thân tâm và thế giới ấy là Đại Bố Thí. 

2) Reciting the Buddha's name without having 
greed, hatred, and ipgnorance, is the practice 
of “Great Maintaining Precepts”: Niệm Phật 
mà không khởi tham sân si ấy là Đại Trì 
GIới. 

3) Reciing the Buddha's 
attachments to self, others, ripht, wrong, 
better, worse or any similar øossip 1s the 
practice of “Great Tolerance”: Niệm Phật mà 
không màng đến các điều nhơn ngã hay các 
lời thị phi, ấy là Đại Nhẫn Nhục. 

4) Reciting the Buddha's name 
I1nterruptions and distractions 1s the practice 
of “Great Vigor”: Niệm Phật không gián 
đoạn, không tạp vọng, ấy là Đại Tinh Tấn. 

53) Reciing the Buddhas name without 
delusional and chaotc thoughts 1s the 
practice of “Great Meditation”: Niệm Phật 
không còn tưởng nghĩ đến các việc trần tục, 
dù lớn hay dù nhỏ, ấy là Đại Thiền Định. 


name without 


wifhout 


6) Reciung the Buddha”s name without being 
allured and attracted by other cultivated paths 
or Dharma doors 1s the practice of “Great 
Wisdom”: Niệm Phật mà không bị các pháp 
khác lôi kéo mê hoặc, ấy là Đại Trí Huệ. 

Buddha-Recitation practfitioner: Niệm Phật 

Giả—One who repeats the name of a Buddha, 

especially Amitabha, with the hope of entering 

the Pure Land—Hành giả tu hành bằng cách 
niệm Phật, đặc biệt là Phật A Di Đà, với hy vọng 
được vãng sanh Cực Lạc. 

Buddha recifation with the purpose 0Ÿ 

rebirth in the Pure Land: Niệm Phật Vãng 

Sanh—If a person merely repeat the name of 

Amitabha, no matter how evil his life may have 

been ¡in the past, will acquire the merlfs of 

Amiabha and be received ¡into Western 

Paradise—Một người chỉ cần niệm Phật, thì dù 

trong quá khứ người ấy có phạm phải lỗi lầm, 

vẫn được phước đức của Phật A Di Đà và được 
nhận về Tây phương Cực Lạc. 

Buddha recitation samadhi: Niệm Phật Tam 

Muội. 

(A) During repeating the Buddha”s name, the 
individual whole-heartedly thinks of the 
appearance of the Buddha or of the 
Dharmakaya. During reciting the Buddhaˆs 
name, one should inhale and exhale regularly 
and confortably; try not to lengthen or shorten 
your normal breath span because by trying to 
lengthen or shorten your breath, you may 
develop a respiratory problem. A person who 
come to the temple to help in the kitchen, 
dull-witted, and face 1s covered with soot, but 
diligently practses Buddha recitation will 
surely achieve the Pure Land rebirth; in 
confrast, an Intelligent person spends all time 
1n øossiping, rebirth in hells 1s inconceivable. 
There are two kinds of samadhi—Khi niệm 
Phật, hành giả phải chú tâm nghĩ tưởng đến 
pháp thân Phật. Trong khi niệm Phật, hành 
giả nên thở ra vô đều đặn thế nào mà mình 
cảm thấy thoải mái nhất, chứ đừng gượng ép 
thở dài thở ngắn; vì gượng ép sẽ có nguy cơ 
bịnh đường hô hấp. Người làm công quả giúp 
việc nhà bếp dốt nát, mặt mày lem luốc, 
nhưng chuyên trì niệm hồng danh Phật sẽ 
thành tựu vãng sanh Cực lạc; ngược lại người 





5 


2) 
(B) 


]) 


a) 


b) 


2) 


516 


thông minh đĩnh ngộ mà chỉ nhàn đàm hý 
luận, thì chuyện vào địa ngục là không thể 


nghĩ bàn: 
A fixed mouth samadhi: Định Khẩu Tam 
Muội. 


A fixed mind samadhi: Định Tâm Tam Muội. 
According to Great Master Hui-Yuan In The 
Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, 
Buddha Recitaion Samadhi means “often 
remembering” and “having quiescence.”—— 
Theo Đại Sư Huệ Viễn trong Liên Tông 
Thập Tam Tổ, niệm Phật Tam Muội là nhớ 
chuyên và tưởng lặng: 

Often Remembering—Nhớ Chuyên: Often 
remembering means always to think and 
remember Amitabha Buddha and If this 1s 
the case, the mind will not be split Into 
Infinite directions; therefore, the cultIvator 1s 
able to penetrate the state of “single mind of 
complete equality.”—Tâm trí lúc nào cũng 
chuyên nghĩ nhớ đến Đức Phật A Di Đà, chớ 
không bị chia chẻ nhiễu lối, do đó mà được 
vào trong cảnh “chí một, tâm đồng.” 

One mind—Chí một: The mind that has only 
“one determination,” that is “to gain rebirth 
in the Ultimate Bliss World.”—Đây là tâm 
chỉ có duy nhất một chí quyết, ấy là “ 
vãng sanh Cực Lạc.” 

Complete Equality—Tâm Đồng: This mind is 
similar to the Mind of Buddhas, which 1s a 
mind of complete purify and quiescence 
Tâm giống y hệt như tâm của chư Phật, tức là 
tâm hoàn toàn lặng lẽ, thanh tịnh. 

Having Quiescence— Tưởng Lặng: lt ¡is to 
have all our sentient beings” delusional 
thoughts, filled with afflictions, 
completely tranguil and quiet. Ilf this 1s 
achieved, the cultivator will be able to enter 
the sfate of “pure mind and enlightened 
spirit” These two states will naturally and 
spontaneously combine to depend on each 
other to gIve rise to an unfathomable 
connecion wih the Budhas and 
Bodhisattvas—Tất cả các tư tưởng phù 
phiếm của chúng sanh đều bị lặng chìm hết 
cả. Làm được như vậy là được vào trong 
cảnh “khí thanh, thần sáng.” Hai điều nầy tự 


cầu 





become 


nhiên thầm hợp, nương về mà phát sanh ra 
diệu dụng. 

a) Pure Mind—Khí Thanh: When pure mind 
©exiIsts, I{ will øive rise to Wisdom. This 
wisdom shines through and penetrates all of 
the most profound and magnificient Dharma 
teachings—Khi khí thanh thì trí huệ phát 
sanh. Trí nầy có khả năng soi ngộ đến tất cả 
các đạo lý nhiệm mầu. 

b)  Enlightened Spiri—Thần Sáng: Enlightened 
sprit means the spirit will shine to all 
darkness, there Is no area of ipnorance does 
not reach i—Thần sáng có nghĩa là tinh thần 
chiếu suốt các nơi tăm tối, không chỗ tối tăm 
nào mà chẳng được soi tới. 

Buddha-Recitation school: Niệm Phật Tông— 

The sect which repeats only the name of 

Amitabha with the Intention to go to (be reborn) 

the Western Paradise after death, founded ¡in the 

Tang dynasty by Tao-Ch?o, Shan-Tao, and 

others—Tông phái lấy việc xưng tụng hồng danh 

Đức Phật A Di Đà với chủ đích cầu nguyện vãng 

sanh Cực Lạc làm tôn chỉ, được sáng lập bởi các 

ngài Đạo Xước, Thiện Đạo và các vị khác vào 
thời nhà Đường. 

Buddha Recitation with singlemindedness: 

Nhứt Tâm Niệm Phật —Reciting the Buddhaˆs 

name with one mind or “Singlemindedness.`— 

According to Great Master Yin-Kuang, the 

thrteenh Patriarch of Chinese Pureland 

Buddhism Thirteen Patriarchs, 1Ý any practitioner 

“sinplemindedness” while 

reciting Buddha's name to eliminate infinite 





wishes to achieve 

karmic offenses In many reincarnafions In the 

pasft, It 1s necessary to do the following——Theo 

Đại Sư Ấn Quang, tổ thứ mười ba của Trung 

Quốc Tịnh Độ Liên Tông, muốn cho được nhứt 

tâm niệm Phật để có thể diệt được vô lượng tội 

chướng trong nhiều kiếp sanh tử, khi niệm Phật 
hành giả phải làm những điều sau đây: 

1) Settle and focus the mind, don't let it become 
distracted, wander, or think aimlessly: Buộc 
tâm mình lại, đừng để cho tán loạn hay nghĩ 
tưởng vu vơ. 

2) Each line of Buddha Recitaton must follow 
the previous one evenly, not too fast, not foo 
slow, similar to a rain drop trickling down 
from the roof; the first drop does not walt for 


517 


the next one, the next drop does not Interfere 
with the first: Mỗi câu niệm Phật phải nối 
tiếp nhau, không mau không chậm, đều đặn 
như giọt nước mưa trên mái nhà nhiễu xuống. 
Giọt trước không chờ giọt sau. 

3) Recie each word and each phrase clearly: 
Từng câu từng chữ niệm Phật phải cho thật 
Tõ ràng. 

4) Mouth chanting the Buddha”s name, eyes 
fixed on the Buddhaˆs statue, ear listening 
clearly to the sound of Buddha Recitation: 
Miệng xưng niệm hồng danh, mắt chăm chú 
nhìn tượng Phật, tai nghe rõ tiếng niệm Phật 
của mình. 

Buddha Recitafon with a strong mỉnd- 

power and an utterly defermined will: Very 

strong mind-power and utterly determined wIll, 
which allow the practitioner to overcome the evil 
karma of an entire lifeime by reciting the 

Buddha”s name for only a short period of time. 

Thịs 1s called the Great Mind. This situation can 

be compared to that of a soldier surrounded by 

enemies ready to harm him. In such dangerous 
circumstances, boldly risking his life, he musters 
his utmost power and strensth and thus breaks out 
of encirclement—Hành giả chỉ niệm Phật trong 
thời gian ngắn ngủi mà có thể thắng nổi nghiệp 
ác trọn đời, là do nhờ tâm lực rất mạnh mẽ, ý chí 
cực quyết định; đó gọi là đại tâm. Tình cảnh ấy ví 
như người bị quân giặc vây khốn, đang lúc nguy 
cấp, do liễu chết không kể đến thân mạng, nên 
phát được sức dũng mãnh cùng cực, xông phá 
vượt ra khỏi nanh vuốt của vi trùng—See Three 
conditions that evil beings may be reborn 1n the 

Pure Land. 

Buddha Recitation with Sutra Recitation as 

an ancilary (secondary) pracfice: The 

second category comprises those whose main 
pracice 1s Buddha Reciation with Suta 

Recitation as an ancillary practice. They are said 

to practice Sutra Recitation-Pure Land. As for the 

sutras chanted, some prefer the Diamond Sutra or 
the Amitabha Sutra, while others prefer the 

Avatamsaka Sutra or Lotus Sutra, or else 

individual chapters, such as the “Avalokitesvara 

Chapter” In the Lotus Sutra (chapter 25), or the 

Chapter on Samantabhadra's Practices and Vows 

in the Avatamsaka Sutra (chapter 40)—Những vị 


lấy niệm Phật làm chánh, tụng kinh làm phụ, gọi 

là Giáo Tịnh. Về phần kinh giáo, có người thích 

tụng kinh Kim Cang hay Di Đà; có vị thích tụng 

Hoa Nghiêm hay Pháp Hoa, hoặc phẩm Phổ Môn 

hay Phổ Hiền Hạnh Nguyện chẳng hạn—See 

Four practices of Buddha Recttation. 

Buddhas as a reliance: Lấy chư Phật làm chỗ y 

nương—Bodhisattvas take all Buddhas as a 

reliance because they teach ceaselessly like 

benevolent parents. This 1s one of the ten kinds of 
reliance of Great Enlightening Beings. According 

(to The Flower Adornment Sutra, chapter 38 

(Detachment the World), the Great 

Enlighenng Beinng Universally Good told 

Unversal Wisdom that Offsprings of Buddha, 

Great Enlightening Beings have ten kinds of 

reliance which help them be able to obtain 

abodes of the unexcelled great knowledge of 

Buddhas—Chư Bồ Tát dùng tất cả Như Lai làm 

y-chỉ, vì chư Như Lai như các đấng từ phụ răn 

dạy chẳng dứt. Đây là một trong mười y chỉ của 
chư Đại Bồ Tát. Theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 

Ly Thế Gian, Bồ Tát Phổ Hiền bảo Phổ Huệ rằng 

chư Bồ Tát có mười chỗ y-chỉ giúp chư Bồ Tát 

đạt được chỗ sở-y đại trí vô thượng của Như 

La—See Ten kinds of reliance of Great 

Enliphtening Beinss. 

Buddha?s relics: Phật Xá Lợi. 

l) Any trace of Buddha—Phật tích hay sinh 
thân của Đức Phật (xá lợi Phật). 

2) A bone of the Buddha (as relics): Phật Cốt— 
Xá lợi xương cốt của Phật. 

3) Buddha's sarira: Xá lợi sau lễ trà tỳ của 
Phật—-Relics or ashes left after Buddha”s 
cremafion. 

Buddha*®s response to appeal: Cảm ứng 

diệu —See Ten wonders. 

Buddha revealed his supernatural powers: 

Jetavana, the  Buddha 

supernatural powers—Vườn Kỳ Đà thuộc nước 

Xá Vệ, nơi Phật hiện thần thông—See Eight 

øreat spiritual or sacred stupas. 

Buddha of rewards of action: Nghiệp Báo 

Phật—See Ten kinds of Buddha. 

Buddha?s roar: Phật Hống—Buddha'ˆs nada, or 

roar—Buddha”s preaching compared to a lion”s 


from 


where revealed his 


518 


rOar, i.e. authoritative—Tiếng thuyết pháp của 
Phật hùng hồn như tiếng sư tử hống. 

Buddha?s rules and commandments: Chế 
giáo—AIl the Buddhaˆs rules and commandments 
for the control and development of his order—Tất 
cả những luật nghi cho giáo đoàn—See Dual 
division of the Buddha”s teaching (VII). 
Buddha-rupa: Hình tượng Phật—An image of 
the Buddha. 

Buddha said: “All sentient beings have 
Buddha-nature ”: Phật dạy: “Tất cả chúng sanh 
đều có Phật tánh.” 

Buddha said: “I have become Buddha, all 
sentient beings will become Buddhas too. ”: 
Phật dạy: “la là Phật đã thành, chúng sanh là 
Phật sẽ thành.” 

Buddha-samadhi: Phật Vị Tam Muội—A 
degree of samadhi in which the Buddhas appear 
to the meditator. 

Buddha”?s sambhogakaya realm: Thực Báo 
Độ hay Tự Thọ Dụng Độ—See Five realms of a 
Buddha. 

Buddha?s sambhogakaya realm for the joy 
of others: Tha Thọ Dụng Độ—See Five realms 
of a Buddha. 

Buddhasamva (skt: Buddhists—Those of the 
Buddha-clan—Phật chủng tính. 

Buddhasanta (skt): Phật Đà Phiến Đa——A monk 
from Central India, translator of some ten works 
from 529 to 539 A.D.—Phật Đà Phiến Đa là một 
vị sư miễn Trung Ấn, là dịch giả của khoảng 
mười tác phẩm Phật Giáo từ khoảng những năm 
529-539 sau Tây Lịch. 
Buddha-saranam s): 
refuge in the Buddha. 
Buddha”s sarira: Relics left after the Buddha”s 
cremation—Phật xá lợi. 

Buddha-sasana (skQ: Buddha-sashana (p)— 
Buddhas orders—Buddhas teaching—Phật 
Sắc— Mệnh lệnh hay giáo pháp của Phật—Phật 
giáo—Buddha discipline, teaching of the Buddha, 
Buddhas  rules of disepline or morality, 
devotional and meditative practices. In short, all 
of them originated from one message from the 
Buddha to all beings who want to free themselves 
form worldly bonds—Kỹ luật Phật, học thuyết 


Quy y Phật —Take 


Phật, những qui tắc đạo đức, những nghi thức 

sùng kính và thiền định, bắt nguồn từ sự thuyết 

giảng của Phật. Nói gọn, đây là thông điệp của 

Phật cho chúng sanh nào muốn tự giải thoát mình 

khỏi mọi hệ phược trần thế. 

Buddhas save senfient beings ỉn four ways: 

Phật cứu độ chúng sanh bằng bốn phương pháp— 

According to Tao-Ch'o (562-645), one of the 

foremost devotees of the Pure Land school, In his 

Book of Peace and Happiness, one of the 

principal sources of the Pure Land doctrine. All 

the Buddhas save sentient beings in four wayS— 

Theo Đạo Xước (562-645), một trong những tín 

đồ lỗi lạc của Tịnh Độ Tông, trong An Lạc Tập, 

một trong những nguôn tài liệu chính của giáo 
pháp Tịnh Độ, chư Phật cứu độ chúng sanh bằng 
bốn phương pháp: 

1) By oral teachings such recorded In the twelve 
divisions of Buddhist literature: Bằng khẩu 
thuyết như được ký tải trong Nhị Thập Bộ 
Kinh. 

2) By ther physical features of supernatural 
beauty: Bằng tướng hảo quang minh. 

3) By ther wonderful powers and virtues and 
transformations: Bằng vô lượng đức dụng 
thần thông đạo lực, đủ các thứ biến hóa. 

4) By recitating of ther names, which when 
uttered by beings, will remove obstacles and 
result their rebirth in the presence of the 
Buddha: Bằng các danh hiệu của các Ngài, 
mà, một khi chúng sanh thốt lên, sẽ trừ khử 
những chướng ngại và chắc chắn sẽ vãng 
sanh Phật tiền. 

Buddhas? saying is not in vain, being able to 
extract the poison arrows 0f suffering from 
senfient beings: Lời nói ra của chư Phật đều 
không luống công, đều có thể nhổ trừ tên độc đau 
khổ cho tất cả chúng sanh—See Ten aspects of 
the turning of the great wheel of teaching. 

Buddha-seal: Phật Ấn— The sigin of 

assurance—Thực tướng của chư pháp và đạo lớn 

của chư Phật nó quyết định và bất biến. 

Buddha?s seats of enlightenment: Tòa Bồ Đề 

của Phật —Which are fully adorned and pervade 

all worlds in the ten directions—Tòa Bồ Đề của 

Phật đầy đủ trang nghiêm cùng khắp mười 

phương tất cả thế giớ—See Ten kinds of 


519 


Buddha-work in all worlds In all times of the 
Buddhas (B) (5). 

Buddha-seed: The seed of Buddhahood—Phật 
Chủng—Bodhisattvva seeds which sown ¡in the 
heart of man, produce the Buddha fruit or 
enlightenment—Hạt giống sanh ra quả vị Phật, 
chủng tử Phật hay Bồ Tát, một khi được gieo vào 
tâm người, sẽ trổ quả vị Phật hay Giác ngộ 
(những việc mà vị Bồ Tát làm gọi là hạt giống 
Phật). 

Buddha'?s self-manifestation to all creation: 
Nhất thiết pháp giới tự thân biểu —Sự tự hiện 
thân của Phật. 

Buddha?s self-sacrifice in previous lives: Ân 
Phật tự hy sinh nhiều đời trước—See Ten kinds of 
Buddhaˆs grace. 

Buddhas" separation from the confusion of 
worldly beings is ultimately pure: Chư Phật 
xa rời những mê lầm thế gian rốt ráo thanh tịnh— 
See Ten kinds of ultimate purity of all Buddhas. 
Buddha?s sermons: Dharma-desana (skt)— 


Giáo pháp. 
Buddha shrine: Điện thờ Phật. 
Buddhasimha (skÐ: Buddhacinga OT 


Buddhochinga (sk0. 

I) Phật Đồ Trừng: Buddhasimha (skt)—Phật Đà 
Tăng Ha—Phật Đồ Đặng —Phật Đồ Chanh 
(Fo-T?u-Ch'êng—An Indian monk who 
came to Lo-Yang about 310 A.D., also known 
as Indian Fo-l?u-Chêng, noted for his 
magic—Nhà sư Thiên Trúc, đến Lạc Dương 
vào khoảng năm 310 sau Tây Lịch. Ông còn 
được biết đến qua danh hiệu Thiên Trúc Phật 
Đồ Trừng, tu học từ bé và đắc pháp thần 
thông. 

2) Phật Đà tăng Ha (Sư Tử Giác)—A disciple of 
Asanga, probably fifth century A.D. He was 
famous for his esoteric practices and lofty 
talents—Một đệ tử của Ngài Vô Trước, vào 
khoảng thế kỷ thứ năm sau Tây Lịch, nổi 
tiếng về mật tu và tài năng xuất chúng. 

Buddhas sỉt on the throne of enlightenment: 

The Buddha sits there to turn the wheel of the 

Sublime Teaching—Phật ngồi trên tòa này để 

chuyển diệu pháp luân—See Ten kinds of 

Buddha-work ¡mm all worlds in all times of the 

Buddhas (B) (5). 


Buddha”s sitting posture: Padmasana (sk0Q— 

To sit cross-leegeed—Kiết Già— The Buddha's 

siting posture with legs crossed and soles 

upward—Thế ngồi hoa sen, theo kiểu ngồi của 

Phật Tổ Thích Ca, hai chân tréo nhau, bàn chân 

ngửa lên. 

1) The left leg 1s over right, the left hand Is over 
the ripht hand for being subduing of demons: 
Hàng Ma Kiết Già—Chân trái tréo lên chân 
phải. 

2) The ripht leg 1s over left for blessing, the 
ripht hand 1s being placed over the left one: 
Cát Tường Kiết Già— Chân phải tréo lên 
chân trái, bàn tay phải đặt trên bàn tay trái. 

Buddha in sỉx forms: Lục Tức Phật—See Six 

stages of Bodhisattva developmens. 

Buddha smile: Nụ cười Di Lặc—A Buddha's 

smile 1s a sign of compassion. 

Buddha?”s son: Sakyaputriya (skt—Thích Tử— 

Monk—A person who understands and practice 

deeply the philosophy (teaching) of Buddhism 

Con Phật, chỉ một vị Tăng, học và thực hành giáo 

lý nhà Phật. 

Buddha?s sound: Phật Âm. 

Buddha?s spiritual rain of the one flavor of 

compassion: Đại bi pháp vũ nhứt vị của Đức 

Như Lai—See Ten types of characteristics of 

manifestation of a Buddha (7). 

Buddha spirituality: Internal perfuming or 

imnfuence of the bhutatathata—Chân như nội 

huân. 

Buddhasrynana: Giác Kiết Tường Bồ Tát. 

Buddha-stagc: 

l1) Perfect stage: Cứu Cánh Tức—See Eight 
grades of disciples. 

2) The fruition of holiness: Diệu Giác VỊ —See 
Buddha-bhumi and S1x stages of Bodhisattva 
developmenis (6). 

Buddha?s  statue: Buddha's 

tượng—Ït 1s Impossible to express the Buddha in 








1Image——Phật 


physical form because he 1s nothing but the 
attributes of awakening, enliphtening, wisdom, 
compassion, loving-kindness, Joy, €equanimIty, 
etc. However, IŸ we dont express Him In a 
perfect statue, what else can we do with these 
symbols? We should express these symbols 1n the 
most Ideal human forms, namely In the Iimage of 


5320 


the Buddha when He acquired the ultimate 

enlightenment. So the Buddhaˆs image should be 

in the atttude of calmness and Indifference to 
pleasure and pain—Thật là không thể nào diễn tả 

Đức Phật được bằng hình tượng vì Ngài chính là 

sự tỉnh thức, giác ngộ, trí tuệ, từ bi, hỷ, xả, vân 

vân. Tuy nhiên, nếu chúng ta không diễn tả Ngài 
bằng hình tượng toàn hảo thì làm sao chúng ta có 
thể mường tượng ra được những biểu tượng của 

Ngài? Chúng ta nên diễn tả những biểu tượng 

này của Ngài bằng những hình thức lý tưởng nhất 

của chúng sanh, vì chủ yếu đây là hình tượng của 

Đức Phật khi Ngài đạt được sự giác ngộ tối 

thượng. Vì vậy hình tượng của Đức Phật phải ở 

trong tư thế tĩnh lặng và hững hờ trước những 

sướng khổ của cuộc đời. 

Buddha-sun: Phật Nhật-The Buddha's 

teachng which drives away the darkness of 

ignorance—Đức Phật hay giáo pháp của Ngài 
như ánh sáng mặt trời xua tan bóng tối vô minh 

(Phật có thể xua tan những tăm tối ngu dốt của 

chúng sanh, giáo hóa cho tâm trí họ trở nên sáng 

suốt, giống như mặt trời chiếu tới đâu thì chỗ ấy 
trở nên sáng rõ). 

Buddha”s supernatural powers: 

I1) Thần lực—See Seven surpassing qualities of 
a Buddha. 

2) Thần thông diệu —See Ten wonders. 

3) Powers of bodilly self-transformation, 
associated with the Buddha°s body—Thân 
Thông Luân—See Three wheels (]). 

Buddha?s supernatural retinue: Quyến thuộc 

diệu —See Ten wonders. 

Buddha?”s supporters: Những thí chủ của Phật 

(những người theo hộ trì Đức Phật). 

Buddha Supreme: Đức Phật tối thượng. 

Buddha?s surnames: Phật tính (họ của Đức 

Phật) Phật Ngũ Tánh (Tính) —The 

sunames of Buddha before he became 

enliphtened—Năm họ của Đức Phật trước khi 

Ngài xuất gia thành đạo: 

l) Gautama, a branch of Sakya clan: Cổ Đàm, 
một nhánh của dòng Thích Ca. 

2) Iksvaku, one of Buddha”s ancestors: Cam 
Giá, một trong những họ tổ tiên của Phật. 

3) Suryavamsa, of the sun race: Nhật Chủng. 

4) Saka: Xá DI. 


five 


5) Sakya, name of Buddha's clan: Thích Ca. 
Buddha?s surpassing body as seen by 
Bodhisattvas: Thắng ứng thân—Thân Phật được 
thị hiện thành thân thù diệu được thấy nơi chư Bồ 
Tát—See Two kinds of transformation-body of a 
Buddha. 


Buddhata (skt & p): Phật tánh—Buddha-nature 
within oneself—Buddhahood or Buddha-nature—— 
Phật tánh (Đức Phật dạy trong mỗi chúng sanh 
đều có Phật tánh). 

() An overview oc “Buddhata”—Tổng quan về 

Phật Tánh: 

l) According to the Mahayana view, Buddha- 
nature Is the true, immutable, and eternal 
nature of all beings. According to almost all 
Mahayana sutras, all living beings have the 
Buddha-nature. The Buddha-nature dwells 
permanently and unalterably throughout all 
rebirths. That 
Buddhas. However, because of their polluted 
thinking and attachments, they fail to realize 
this very Buddha-nature: Theo quan điểm 
Phật giáo Đại thừa, thì Phật tánh là bản tánh 
chân thật, không lay chuyển và thường hằng 
của chúng sanh mọi loài. Theo hầu hết các 
kinh điển Đại thừa, mọi sinh vật đều có Phật 
tánh và cái Phật tánh này thường trụ và 
không thay đổi trong mọi kiếp luân hồi. Điều 
này có nghĩa là mọi sinh vật đều có thể 
thành Phật. Tuy nhiên, chỉ vì sự suy tưởng 
cấu uế và những chấp trước mà chúng sanh 
không chứng nghiệm được cái Phật tánh ấy 
mà thôi. 

2) The seed of mindfulness and enlightenment 
1n ©V€ry person, representing our poftential to 
become fully awake. Since all beings possess 
this Buddha-nature, 1t 1s possible for them to 
attain enlightenment and become a Buddha, 
regardless of what level of existence they 
are: Bản tánh nguyên thủy Bản chất của 
đạo Phật—Nhân chánh niệm và giác ngộ 
trong mọi chúng sanh, tiêu biểu cho khả năng 
thành Phật của từng cá nhân. Chính chỗ mọi 
chúng sanh đều có Phật tánh, nên ai cũng có 
thể đạt được đại giác và thành Phật, bất kể 
chúng sanh ấy đang trong cảnh giới nào. 

3) In the Lotus Sutra, the Buddha taught: “AlI 
sentlent beings the Buddha-nature 





means all can become 


have 


qI) 


l) 


5321 


1nnately.” Qur entire religious life starts with 
this teaching. To become aware of one”s own 
Buddha-nature, bringing 1t to lipht from the 
depths of the mind, nurturng 1t, and 
developing It vigorously 1s the fÍirst step of 
one”s religIous life. If one has the Buddha- 
nature himself, others must also have 1t. If 
one can realize with his whole heart that he 
has the Buddha-nature, he 

spontaneously to recognize that 
equally possess it. Anyone who cannot 
recogm1ze this has not truly realized his own 
Buddha-nature—Trong kinh Pháp Hoa, Đức 
Phật dạy: “Tất cả chúng sanh vốn có Phật 
tánh.” Toàn bộ đời sống tôn giáo của chúng 
ta bắt đầu bằng sự thể nghiệm này. Tỉnh thức 
về Phật tánh của mình và mang nó ra ánh 


comes 
others 


sáng từ chiều sâu thẳm của tâm thức, nuôi 
dưỡng và phát triển nó một cách mạnh mẻ là 
bước đầu của đời sống tôn giáo. Nếu một 
người có Phật tánh thì những người khác 
cũng có. Nếu một người có thể chứng 
nghiệm bằng tất cả tâm mình về Phật tánh, 
thì người ấy phải tự nhiên hiểu rằng người 
khác cũng có Phật tánh giống như vậy. 

The meanings of Buddhata—Nghĩa của Phật 
Tánh: 

A Sanskrit term which means “Buddha- 
nature.” This Mahayana Buddhist term that 
refers to the final, unchanging nature of all 
reality. This Is offten equated with emptiness 
(sunyata) and defined as simply an absence 
of any fixed and determinate essence. 
According to this formulation, 
sentient beings have no fixed essence, they 
are able to change, and thus have the 
potential to become Buddhas. The Buddha 
Nature 1s also called True Nature. The 
enliphtened mind free from all illusion. The 
mind as the agent of knowledge, or 
enliphtenment. In the Thirteen Patrlarchs of 
Pureland Buddhism, the Tenth Patriarch 
Ching-She confirmed: “Mind, Buddha, and 
Sentent Beings, all three are not any 
different. Sentient beings are Buddhas yet to 
be atftained, while Amitabha ¡1s Buddha who 
has atfained. Enlightened Nature 1s one and 
not two. Even though we are delusional, 


because 


blind, and ¡Ignorant, but even so our 
Enlipghtened Nature has 
disturbed. Thus, once seeing the lipht, all will 
return to the inherent enliphtenment nature.” 
In other Mahayana traditions, however, 
particularly in East Asia, the concept Is øIven 
a more subsfantialist formulation and 1s seen 
as the fundamental nature of all realifty, an 
eternal essence that all beings possess, and in 
virtue of which they can all become Buddhas. 
In Japanese Zen tradition, for example, 1t 1s 
described as true self of every Individual, and 
Zen has developed meditation techniques by 
which practitioners might develop 
experiential awareness of it. The concept 1s 
not found in Theravada Buddhism, which 
does not posit the idea that all beings have 
the potential to become Buddhas, rather, 
NÑikaya Buddhist traditions hold that only 
certain exceptional Individuals may become 
Buddhas and that others should be content to 
attain Nirvana as an Arhat or Pratyeka- 
Buddha— Thuật ngữ Bắc Phạn dùng để chỉ 
“Phật tánh.” Từ Phật giáo Đại Thừa này 
dùng để chỉ thực tánh không thay đổi và cuối 
cùng của vạn hữu. Từ này thường được xem 
như tương đương với “Không tánh” và được 
định nghĩa một cách đơn giản như là sự thiếu 
vắng một bản chất không thay đổi và được 
xác định rõ ràng. Theo mô thức này, vì tất cả 
chúng sanh đều không có một bản chất 
không thay đổi, nên luôn thay đổi, và vì vậy 
có khả năng thành Phật. Phật tánh còn được 
gọi là Chân tánh. Giác tánh là tánh giác ngộ 
sẵn có ở mỗi người, hiểu rõ để dứt bổ mọi 
thứ mê muội giả dối. Trong Liên Tâm Thập 
Tam Tổ, Đại Sư Hành Sách đã khẳng định: 
“Tâm, Phật, và Chúng sanh không sai khác. 
Chúng sanh là Phật chưa thành; A Di Đà là 
Phật đã thành. Giác tánh đồng một chớ 
không hai. Chúng sanh tuy điên đảo mê lầm, 
song Giác Tánh chưa từng mất; chúng sanh 
tuy nhiều kiếp luân hồi, song Giác Tánh chưa 
từng động. Chính thế mà Đại Sư dạy rằng 
một niệm hồi quang thì đồng về nơi bản 
đắc.” Tuy nhiên, trong các truyền thống Đại 
Thừa khác, đặc biệt là ở vùng Đông Á, khái 
niệm về một mô thức có tính thực thể hơn 


never been 





2) 


522 


được đưa ra và được xem như là bản tánh căn 
bản của mọi thực thể, một bản chất thường 
hằng mà tất cả chúng sanh đều có rằng tất cả 
đều có thể thành Phật. Thí dụ như trong 
truyền thống Thiền tông Nhật Bản, bản chất 
này được mộ tả như là “chân ngã” của mọi 
người, và Thiền đã phát triển kỹ thuật thiển 
quán qua đó hành giả có thể phát triển sự 
chứng nghiệm về cái chân ngã ấy. Khái niệm 
này không ầm thấy trong Phật giáo Nguyên 
Thủy, vốn không thừa nhận ý tưởng mọi 
chúng sanh đều có thể thành Phật, mà truyền 
thống này cho rằng chỉ có những cá nhân 
xuất chúng mới có thể thành Phật mà thôi và 
những người khác nên bằng lòng với việc 
chứng đắc Niết Bàn như một vị A La Hán 
hay một vị Bích Chi Phật—See Dharma- 
kaya. 

The Buddha-natire withn (oneself) all 
beings which 1s the same as in all Buddhas. 
Potential bodhi remains In every gatI, all 
have the capacty for enlightenment; 
however, 1t requires to be cultivated in order 
to produce 1s ripe fruit The potential for 
Buddhahood ¡nherent ¡in all beings—The 
Ooriginal nature——Self-Nature——True- 
Nature—TIrue Mark—True Mind—Dharma 
NÑature—All the  capacity 
enliphtenment—The seed of mindfulness and 
enliphtenment In every person, representing 
our poftential to become fully awakened and 
eventually a Buddha. The substatim of 
perfection, of completeness, infrinsic to both 
senftient and Insentlent lIfe. 


have for 


The reason of 
Buddhahood consisfs in the destruction of the 
twofold klesa or evil passions: Phật tánh 
trong mỗi chúng sanh đồng đẳng với chư 
Phật. Chủng tử tĩnh thức và giác ngộ nơi mọi 
người tiêu biểu cho khả năng tĩnh thức và 
thành Phật. Bản thể toàn hảo và hoàn bị sẵn 
có mỗi chúng sanh. Phật tánh ấy sẵn có trong 
mỗi chúng sanh, tất cả đều có khả năng giác 
ngộ; tuy nhiên, nó đòi hỏi sự tu tập tính 
chuyên để gặt được quả Phật. Lý do của Phật 
tánh gồm trong sự đoạn trừ hai thứ phiển 
não. **See Two kinds of affliction. 


(HI) The characteristics of Buddha-nature—Tánh 


đặc thù của Phật Tánh: 


]) 


2) 


3) 


4) 


5) 


As the sands the Ganges which always 
arrange themselves along the stream, so does 
the essence of Buddhahood, always conform 
1(self to the stteam of Nirvana: Cát sông 
Hằng luôn nằm dọc theo dòng nước, Phật 
tánh cũng như thế, luôn phù hợp theo dòng 
Niết Bàn. 

All living beings have the Buddha-Nature, 
but they are unable to make this nature 
appear because of their desires, hatred, and 
ignorance: Mọi chúng sanh đều có Phật 
Tánh, nhưng do bởi tham, sân, si, họ không 
thể làm cho Phật Tánh nầy hiển lộ được. 

The Buddha-nature 
punishment in the hells because 1t 1s void of 
form, or spirtual or above the formal or 
material (only things with forms can enter the 
hells): Phật Tánh Bất Thọ Địa Ngục—Phật 
tánh không nhận hình phạt của địa ngục vì nó 
là hư không, nó không có hình tướng, chỉ có 
những thứ có hình tướng mới chịu thọ hình 
nơi địa ngục. 

Buddha-nature ¡1s eternal: Phật Tánh Chơn 
Như—Phật tánh hằng hữu— The Buddha- 
nature, the absolute, as eternally exIstent, 1.e. 
the Bhutatathata. 

The ceternty of the Buddha-nature: The 
Buddha-nature 1s Immortal and Immutable—— 
Phật tánh thường trụ, bất sanh bất diệt, bất 
biến. 


does not receIve 


(IV)This nature takes two forms—Hai Loại Phật 


l) 


2) 


Tánh: 

Noumenal, in the absolute sense, unproduced 
and Iimmortal: Lý Phật Tánh—Mang nghĩa 
tuyệt đối, bất sanh bất diệt. 

Phenomenal, in action: Hành Phật Tánh—Sự 
hay hiện tượng. 


(V) Other characteristics of “Buddhata”—Những 


l) 
2) 


3) 


đặc tính khác của Phật tánh: 

Dual aspects of the Buddha-nature—See 
Dual aspects of the Buddha-nature. 

Trikaya Three kinds of Buddha-nature—See 
Three kinds of Buddha-nature. 

The Buddha”s nature which 1s In all living 
beings, even those in the three evil paths 
(gati). One of the five characfteristics of a 
Buddhaˆs nature— Tự tính trú Phật tánh. Một 
trong năm bản tánh đặc biệt của Phật tánh— 





323 


See Five surnames of Buddha before he 
became enlightened (A). 


Buddha”s teachings: Dharma (skt)—Dhamma 
(p)—Phật pháp —Giáo huấn của Phật —Buddhist 


doctrine——Buddhist 


law—Teachng of the 


Buddha—See Three dharmas (). 
ŒÓ) An overview of the bírth of the Buddha”s 


l) 


2) 


teachings—Tổng quan về sự khai sanh Phật 
Pháp: 

The pinnacle of the Buddha's achievemenrt: 
Đỉnh cao tuyệt về thành quả của Đức Phật— 
The Buddha”s enliphtenment was In some 
respects the pinnacle of his achievement, but 
I{ was his subsequent teaching of Dharma 
(Truth) that laid the foundaton for his 
enduring legacy. The community of monks 
and nuns that he established ensured the 
transmission of this 
øenerations, and in the 3' century B.C. the 
reipn of the emperor Asoka played an 
instrumental role in the disseminaton of 


doctine to future 


Buddhism ¡n India: Về một khía cạnh nào đó, 
sự giác ngộ của Đức Phật chính là đỉnh cao 
tuyệt về thành quả của Ngài, nhưng thật ra 
chính là giáo pháp theo sau đó của Ngài đã 
đặt nền tẳng vững chãi cho di sản muôn đời 
của Ngài. Tăng đoàn và Ni đoàn được thành 
lập để bảo đảm sự truyền bá giáo lý này đến 
các thế hệ mai sau, và vào thế kỷ thứ 3 trước 
Tây lịch, hoàng đế A Dục đã đóng một vai 
trò chính yếu trong việc truyền bá Phật giáo 
một cách rộng rãi tại Ấn Độ. 

After he had attainned enliphtenment, the 
Buddha remained for seven weeks at the site 
of the Bodhi Tree and enJoyed great bliss. 
During this period he realized that what he 
had come to understand was a profound and 
difficult truth, which other people relished 
worldly attachment, would find hard to ørasp. 
He concluded that it would be pointless fo try 
to teach others about his enliphtenment, but 
the great god Brahma Sahampati intervened 
and ¡implored the Buddha to share his 
discoveries with humankind: Sau khi đạt 
được đại giác, Đức Phật đã lưu lại dưới gốc 
cây Bồ Đề thêm 49 ngày với niềm hỷ lạc vô 
biên. Trong khoảng thời gian này, Ngài nhận 
thức rằng những gì Ngài đã hiểu biết là một 


3) 


4) 


chân lý vi diệu và khó khăn mà những người 
khác còn những ham muốn trần tục khó lòng 
thấu hiểu. Ngài đi đến kết luận rằng chân lý 
này sẽ trở nên vô nghĩa khi Ngài cố tìm cách 
giảng dạy cho người khác về sự giác ngộ của 
Ngài, nhưng vị đại Phạm Thiên Sahampat 
hiện ra thỉnh cầu Ngài chia xẻ sự khám phá 
của Ngài cho nhân loại. 

The great god Brahma Sahampati intervened 
and ¡implored the Buddha to share his 
discoveries with humankind. Impelled by his 
øreat compassion, the Buddha decided to 
survey the world. He saw that beings are of 
different kinds: like lotuses In a pond, some 
are Immersed underwater, other ørow and 
rest on the surface, and other again come 
right out of the water and stand clear, He 
understood that Just as some people have 
good qualities and others bad, some would be 
easy to teach and others would be difficult. 
Because of this diversify and out of his great 
compassion for all beings, the Buddha 
changed his mind and resolved to teach: Vị 
đại Phạm Thiên Sahampati hiện ra thỉnh cầu 
Ngài chia xẻ sự khám phá của Ngài cho nhân 
loại. Bị thúc đẩy bởi lòng bi mẫn vĩ đại của 
chính mình, Đức Phật quyết định xem xét lại 
thế gian. Ngài thấy chúng sanh có nhiều 
hạng bậc khác nhau, giống như hoa sen trong 
hồ, một số nằm ngầm dưới làn nước, một số 
mọc tựa lên mặt nước, lại có một số khác 
vươn cao khỏi mặt nước và đứng thật vững 
chãi. Ngài hiểu rằng cũng giống như vậy, con 
người thì có người tốt, có người xấu, một số 
dễ dàng chỉ dạy và một số khác thì khó khăn. 
Do tính đa dạng này và vì lòng bi mẫn lớn 
lao của Ngài dành cho chúng sanh, Đức Phật 
thay đổi ý định của Ngài và quyết định dẫn 
dắt chúng sanh. 

The Buddhaˆs first sermon was addressed to 
the who had been his 
companions before the enliphtenment. At the 
deer park at Sarnath, near present day 
Varanasi, he explained to them the content of 
his enliphtenment ¡in the form of the Four 
Noble Truths. These ascetics were so struck 
by the depth of his Insight and the novelty of 
his messase that one of them instantly 


five  ascetics 


5) 


524 


became an arhat, a “worthy one” who attains 
throuph a Buddha”s teaching. The 
other four followed suit in the days to come. 
This momenftous first sermon, which has 


nirvana 


become one of the better-known articulations 
of the Buddha”s teaching and of Buddhism in 
general, is called the “Setting in Motion of 
the Wheel of Dharma.” It 1s stilI celebrated in 
most Theravada countries In the festival 
called “Asalha PuJa,” which takes place on 
the full moon day of the month of July: Bài 
pháp đầu tiên của Ngài được giảng giải cho 5 
đạo sĩ khổ hạnh, những người một thời đã 
từng là đồng đạo của Ngài trước khi Ngài 
giác ngộ. Ở vườn Lộc Uyển, gần thành Ba 
La Nại, Ngài giải thích cho họ về nội dung sự 
giác ngộ của mình ở hình thức “Tứ Diệu Đế,” 
5 vị đạo sĩ vô cùng kinh ngạc bởi tuệ giác 
sâu sắc của Ngài và tính mới lạ của bức 
thông điệp đến nỗi một người trong nhóm 
của họ đã chứng ngay quả vị A La Hán, một 
quả vị cao quý, người đã đạt được an lạc tối 
thượng của Niết Bàn qua giáo pháp của 
Ngài. Bốn người còn lại cũng lần lượt chứng 
Thánh vào những ngày sau đó. Bài pháp kỳ 
vĩ đầu tiên của Ngài, đã trở thành một trong 
những lời giáo huấn mạch lạc nhất của Đức 
Phật và của Phật giáo nói chung, và được gọi 
là “Chuyển Pháp Luân.” Nó vẫn được mọi 
người tôn kính ở hầu hết các quốc gia theo 
Phật giáo nguyên thủy ở trong lễ hội được 
gọi là “Asalha Puja,” điễn ra vào ngày rằm 
tháng 7. 

For the next forty-five years, until his 
the Buddha taught 
The number of his followers 


ulimate  extinctfion, 
Dharma. 
Increased sfeadily and the communtty of 
monks, the Sangha, began to form. The 
Buddha himself contnued wandering and 
beggng for hs food He taught 
1ndiscriminately, talking to kings and paupers 
alike, and ceased traveling only in the three 
months of the rainy season. The Buddha did 
not appoint a successor: Đức Phật đã truyền 
dạy giáo pháp của Ngài trong 45 năm liền 
sau đó, cho đến lúc Ngài nhập Niết Bàn. Số 
tín đồ của Ngài ngày càng tăng và cộng đồng 
Tăng bắt đầu thành hình. Chính Đức Phật 


6) 


M) 


vẫn tiếp tục chu du thuyết giẳng và khất 
thực. Ngài truyền dạy pháp của mình không 
phân biệt, Ngài nói chuyện với hàng vua 
chúa cũng như thứ dân đều giống nhau, và 
chỉ dừng chân trong ba tháng mùa mưa. Đức 
Phật không chỉ định người kế vị. 

When his disciples asked who would lead 
them after his death, he retorted that they 
must turn to themselves and be guided by the 
Dharma as he had taught it to them. It would 
be the duty of the Sangha to maintain the 
Dharma when he was gone. At his death 
approached, the Buddha asked the assembled 
monks If they had any questons. The 
gathering remained silent: Khi những vị đệ tử 
của Ngài hỏi Ngài ai sẽ là người dẫn dắt 
giáo hội sau khi Ngài nhập diệt, Ngài đáp 
rằng họ phải tự bản thân tiếp tục và tuân 
theo Pháp mà Ngài đã truyền dạy cho họ. 
Bổn phận của Tăng đoàn là duy trì giáo pháp 
khi Ngài không còn ở thế gian này nữa. 

The Buddhaˆs last words to the monks were: 
“All things composed are perishable. Now 
strive diligently.” Then, Iying on his right side 
between two ^saÏl” trees, he began meditating 
into the many sfages of his complete and 
final extinction (parinirvana), after which he 
would never again be reborn. His body was 
cremated and, In accordance with his wish, 
the remains were divided among humans and 
gods. Stupas (dome-shaped funerary mounds) 
were erec(ed over the relics. Stupas can be 
seen tfoday at such sites as Sanchi and 
Amaravati In India, Anuradhapura In Sri 
Lanka and Borobudur in Indonesia: Khi Ngài 
sắp nhập diệt, Đức Phật yêu cầu chư Tăng 
họp lại nếu họ có vấn để nào cần muốn hỏi. 
Tất cả mọi người đều im lặng. Những lời 
dạy cuối cùng của Đức Phật ban bố cho chư 
Tăng: “Tất cả vạn vật đều đi đến hoại diệt. 
Bây giờ các con hãy nỗ lực tính tấn.” Sau đó 
Ngài nằm nghiêng về phía bên phải giữa hai 
cây Song Thọ, Ngài bắt đầu nhập sâu vào 
các tầng thiền rồi cuối cùng nhập vào Niết 
Bàn, sau đó không bao giờ còn tái sanh trở 
lại nữa. Nhục thân của Ngài được hỏa táng, 
theo ước nguyện của Ngài xá lợi được chia 
cho loài người và chư Thiên. Người ta dựng 


325 


các bảo tháp thắng đứng trên các xá lợi. 
Ngày nay chúng ta có thể nhìn thấy các bảo 
tháp ở các địa điểm thánh tích như ở Sanchi 
và Amaravati ở Ấn Độ, Anuradhapura ở Sri 
Lanka và Borobudur ở Nam Dương. 

(ID Teaching of the Awakened One—Lời của 
Phật là lời của một bậc Tĩnh Thức: “Not to 
commit any sin, to do good, to pur1fy one”s 
mind.” Buddhaˆs teaching 1s so easy to speak 
about, but very difficult to put Into practice. 
The Buddha'”s teaching 1s so easy that a child 
of three knows how to speak, but 1t Is sO 
difficult that even an old man of eighty finds 
it đifficult to practice: “Chớ làm các điều ác, 
nên làm những việc lành, giữ tâm ý trong 
sạch.” Đó là lời chư Phật dạy. Lời Phật dạy 
dễ đến độ đứa trẻ lên ba cũng nói được, 
nhưng khó đến độ cụ già 80 cũng không thực 
hành nỗi. 

(HĐA raf Chiếc Bè: In the Alaguddùpama 
Sutta, the Buddha compares the dharmas to a 
raft which has to be left off after crossing the 
stream; they are not meant to be taken as 
ulimate tenet—Trong Kinh Alaguddùpama, 
Đức Phật so sánh giáo pháp của Ngài như là 
con thuyêển được để lại sau khi sang sông; có 
nghĩa là không nên nắm giữ nó như những 
giáo điều tuyệt đối. 

Buddhas? teachings are all able to produce 
spiritual faculfties and powers: Ways of 
awakening, medifations, liberations, 
concentrations and such phenomena—Lời thuyết 
nào cũng đều có thể giúp phát khởi những pháp 
căn, lực, giác, đạo, thiển định, giải thoát và tam 
muội—See Ten aspects of the turning of the great 
wheel of teaching. 

Buddha*s teachings for conversion: Hóa 

giáo—All the Buddha”s teaching for conversion 

and general instruction—Tất cả giáo pháp và lời 
chỉ dẫn của Đức Thế Tôn—See Dual division of 

the Buddha”s teaching (VI). 

Buddha' teachings during His period: Nhất 

Hóa—The teaching and Influence of a Buddha 

during one Buddha-period—Sự giáo hóa và ảnh 

hưởng của một vị Phật trong thời tại thế của vị 

Phật nây. 








Buddha?s temporal body: Vô Thường thân— 
See Two forms of body (F). 
Buddhas from ten direcfions from past, 
present and future: Nhất Thiết Chư Phật Mười 
Phương Tam Thế—Tất cả các Đức Phật trong 
mười phương ba đời. 
Buddhas of the ten direcfions in the three 
Generations: Mười Phương Tam Thế Phật. 
Buddha thesaurus: Sutras of the Buddha's 
preachine—Phật pháp tạng —Phật Tạng—The 
sutras of the Buddha's preachinge—The teaching 
of Buddha—Tạng kinh điển của Phật. 
Buddhas of the three generafions and ten 
directions: Muời phương tam thế chư Phật — 
Buddhas of the past, present and future in the ten 
directions. 
Buddha?s three laws: Tam pháp diệu (Giới, 
Định, Huệ) —See Ten wonders. 
Buddha?s three modes of discourse: Tam 
Phật Ngữ. 
l1) Unqualified (out of the fullness of his nature): 
Tùy tự ý ngữ. 
2) Qualified to suit the mmtelligence of his 
hearers: Tùy tha ý ngữ. 
3) A combination of both of the above two 
methods: Tùy tự tha ý ngữ. 
Buddha-to-come: Phật Di Lặc—See Maitreya 
Buddha. 
Buddhas of the three tỉmes: Tam thế Phật (Ca 
Diếp, Thích Ca, Di Lặc)—Buddhas of the past, 
present and future (Kashyapa, Sakyamuni and 
Maitreya). 
Buddha-throne: Lotus-throne—Đài sen (liên 
tòa)—The lotus throne on which are seated the 
sfatue of the Buddha—Tòa sen trên đó đặt tượng 
Phật. 
Buddha on the throne of space: Viên Phật— 
The Buddha on the throne of space, in the realm 
of eternal rest and glory, where he is a Vairocana 
mentioned 1n the Flower Adornment Sutra—Dứt 
bỏ phẩm vô minh mà thành thanh tịnh pháp thân, 
an trụ cõi thường tịch quang, lấy hư không làm 
chỗ ngồi, tức là Đức Tỳ Lô Giá Na nói đến trong 
Kinh Hoa Nghiêm—See Four types of Buddha. 
Buddha?s touching on the head: Đức Phật 
xoa đầu —“Buddha”s touching on the head” or 


526 


“Heads will be caressed by the hands of the 
Tathagatas” means that believers are praised and 
trusted by the Buddha. It implies their greatest 
Joy, a life full of religIous exaltaton—Đức Phật 
xoa đầu có nghĩa là hàng tín giả được Đức Như 
Lai khen ngợi và tín nhiệm. Đây là một niềm vui 
lớn lao, một cuộc sống đạo đây phấn chấn. 
Buddha?s transformation of His disciples: 
Phật Giáo Hóa Đệ Tử—It ¡is difficult for ordinary 
people like us to understand the teaching with 
infinite compassion of Buddhas and Bodhisattvas. 
Sometimes, they uses their speech to preach the 
dharma, but a lot of times they use their way of 
life such as retreating In peace, strictly following 
the precep(s to show and inspre others tfo 
cultivate the way——Người phàm mắt thịt chúng ta 
thường không thể hiểu được lòng giáo hóa đại bi 
vô lượng của chư Phật và chư Bồ Tát. Có khi các 
Ngài dùng lời thuyết giáo để hóa độ, nhưng lắm 
khi các Ngài dùng gương sống hằng ngày như lui 
về tự tịnh hay nghiêm trì giới luật để khuyến 
khích người khác tu hành. 
Buddhatrata (skOQ: Phật Đà Đa La— 
Buddhatrata, a monk from Kashmir or Kabul, was 
a translator of many sasfras, around 650 A.D.— 
Tên của vị Tam Tạng Pháp Sư Giác Cứu, dịch 
giả của nhiều bộ luận vào khoảng năm 650 sau 
Tây Lịch. 
Buddha treasure: Phật Bảo—Bảo thứ nhất 
trong Tam Bảo—The first of the Triratna. 
Buddha-Trikaya Tam Thân Phật—See 
Trikayas. 
Buddha of the Tripitaka: Tam Tạng Phật— 
The Buddha of the Tripitaka who attaned 
enliphtenment on the base ground under the 
bodhi-tree—Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề của 
xứ Ma Kiệt Đà, dùng cỏ tươi làm đệm, dứt bỏ 
hoặc kiến tư mà giác ngộ—See Four types of 
Buddha. 
Buddha-truth: Dharan: or 
Ambrosial  truth—True 
Tathagata—WOords of truth—Cam lộ pháp Chân 
Ngôn—Thực Ngữ. 
l1) Precept, true words, right discourse, words of 
truth, or the words of Tathagata, Buddha- 
truth. One of the three mystic things of the 
Tathagata: Ngữ mật trong tam mật của Đức 


mantra (skt)— 


words—Words of 


Như Lai , chỉ riêng thuyết pháp của pháp 
thân Phật (còn gọi là bí mật hiệu, mật ngôn, 
mật ngữ, chú minh)—See Three mysferles. 

2) The term ¡is used for mantra and dharani, 
indicating magical formulae, spells, charms, 
esoteric words: True words—Words of 
Truth—WOords of Tathagata—Buddha 
mantra—Dharan—Sacred 
Spells—Esoteric words—Chân ngôn còn để 
chỉ Đà La Ni hay Tổng Trì hay Mật Chú. 

3) Buddhas and Bodhisatvas have each an 
esoteric sound represented by a Sanskrit 
letter, the primary Vairocana letter, the alpha 
of all sounds being “a” which 1s also styled 
the True Word that saves the world: Chư Phật 
và chư Bồ Tát đều có mật âm tiêu biểu bởi 
Phạn ngữ, tiên khởi với âm “a” hay “Chân 
Ngôn Cứu Thế Giả” của Đức Đại Nhật Như 
Lai. 

Buddha-truth mountain: Pháp Sơn—The 

exalted dharma——Nú¡ chân lý Phật Pháp. 

Buddha”s unbroken efternity 0F 

Sambhogakaya: Bất đoạn thường—See Three 

eternal qualitles in a Buddha. 

Buddhas  understanding of release: 

Nirvana—Giải thoát tri kiến (tri kiến về giải 

thoát của Đức Phật), một trong Ngũ Phần Pháp 

Thân—See FIve attributes of the dharmakaya. 

Buddha?s universal grace and salvation: Ân 

đức—Đức phổ cứu chúng sanh—See Three 

Buddha's virtues (II). 

Buddha-universal and impartial 

percepfion: Bình đẳng giác The Buddha's 

absolute the 
đifferentation—Trực giác tuyệt đối của Đức Phật 
vượt lên trên những luật dị biệt. 

Buddha?s universe, sphere, or whole, 

embracing mỉnd: Cảnh diệu —See 

wonders. 

Buddhas? utterances pervade all worlds: 

Khi Đức Phật phát âm, âm thanh của Ngài sẽ 

vang vọng khắp cùng tất cả thế giới mười 

phương—See Ten aspects of the turning of the 
øreat wheel of teaching. 


Buddhavamsa (skt): See Khuddhaka-Nikaya. 


formulae—— 


Inuilon 1s above laws of 


Ten 


527 


Buddhavanagiri (skt): Phật Đà Phạt Na Sơn— 
According to Eitel in the Dictionary of Chinese- 
English Buddhist Terms composed by Professor 
Soothill, this sa  moutain near Rajagrha, famous 
for 1{s rock caverns, in one of which Sakyamuni 
lived for a time—Theo Eitel trong Trung Anh 
Phật Học Từ Điển của Giáo Sư Soothill, đây là 
ngọn núi gần thành Vương Xá, nổi tiếng với 
những hang đá, mà Đức Phật đã có một thời trú 
ngụ tại đó. 

Buddhavarman: Giác Khải sa môn. 
Buddhavatamsaka-mahavaipulya-sutra: 
Đại Phương Đẳng Phật Hoa Nghiêm Kinh— 
Avatamsaka sutra. There are three kinds of 
translation: 60, 80 and 40 books—Tên khác của 
Kính Hoa Nghiêm. Có ba loại: 60, 80 và 40 
quyển. 

Buddhavatamsaka-Sutra: A short form of 
Avatamsaka-Sutra—Mahayana that 
constitutes the basis of the teachings of the 
Chinese Hua-Yen school, which emphaslzes 
above all “mutually 
I1nterpenetration.” In addition it teaches that the 
human mind 1s the universe 1fself and is Identical 
with the Buddha—Kinh Đại thừa của môn phái 
Hoa Nghiêm, nhấn mạnh đến “sự thâm nhập tự 
do lẫn nhau” của tất cả sự vật. Mỗi con người là 





Sufra 


unobsfructed 


một vũ trụ và nó đồng nhất với Phật. 
Buddhaveda (skt: Phật Vi Đà —Kinh Tạng 
Phật Giáo The Tripitaka, the Veda of 
Buddhism. 

Buddha Vehicle: The Buddha Conveyance— 
Buddhayana—Phật Thừa—Phật Thặng—Viên 
Giáo —Buddhism as the vehicle of salvatlon for 
all beings. The doctrine of the Hua-Yen school 
that all may become Buddha, which ¡s called 
“The One Vehicle,” the followers of this school 
calling It the “Complete or perfect Doctrine.” This 
doctrine 1s also styled in The Lotus One Buddha- 
Vehicle—Cổ xe đưa người đến Phật quả. Cỗ xe 
đưa chúng sanh đến quả vị Phật. Giáo thuyết 
Nhất Phật Thừa của tông Hoa Nghiêm cho rằng 
tất cả mọi chúng sanh đều có thể thành Phật. 
Phật tử trong tông phái nây gọi giáo thuyết nầy là 
“Viên Giáo.” Giáo thuyết nầy cũng được gọi là 
“Pháp Hoa Nhất Phật Thừa—See Five divisions 
of Buddhism (1). 





Buddhasˆ view of the world: Buddhas view 
the world as mind (all things being for or of 
Iintelligent mind)—Giác tâm tức Phật (chư Phật 
quan sát thấy tam giới chỉ là tâm)—See Four 
poInts of view of the world. 
Buddha-virtue: Phật Đức —Buddha?s perfect 
life, perfect fruit, and perfect mercy in releasing 
all beings from suffering—Phật đức với toàn 
sanh, toàn quả, toàn bi, cứu khổ chúng sanh. 
Buddhavishayajnanadhatu (skQ: The world 
as the object of Buddha-knowledge—Phật Trí Sở 
Nhập Cảnh Giới (thế giới làm đối tượng của Phật 
trí) —See Ten Inexhaustible Vows. 
Buddha”s visible world: Sắc Tướng Độ —A 
Buddha”s material world——Thế giới sắc tướng của 
chư Phật (có thể thấy được). 
Buddha?s vision: Buddha-cakkhu (p)—Buddha 
eye—The penetrative of Buddha”s wisdom——Phật 
Tri Kiến— The Buddha's Eye, the penetrative 
power of Buddha°s wisdom, the power of an 
Awakened One who sees the heart of men, 
realizes their mental state and decides to teach 
them the Noble Path to Awakening, Nirvana. 
According to the Maljihima Nikaya, volume 12, 
this Is one of the ten powers with which the 
Buddha claims to be the leader of all assemblies, 
roars the lion”s roar and sets the Brahma Wheel 
in motion—Phật nhãn hay Phật tri kiến, Cái thấy 
biết của Phật, khả năng thấy thấu suốt của trí tuệ 
Phật, hay trí lực của bậc Giác Ngộ nhìn thấy tâm 
phàm nhân, hiểu rõ tâm tư chúng sanh và quyết 
định dạy chúng sanh Thánh Đạo đưa đến giác 
ngộ hay Niết Bàn. Theo kinh Trung Bộ, quyển 
12, đây là một trong thập lực Như Lai khiến Đức 
Phật tự xưng Ngài là vị đứng đầu mọi hội chúng, 
rống tiếng sư tử hống và chuyển Phạm Luân 
Vương—See Five kinds of eyes or vision. 
Buddha?s voiee: Phật âm. 
Œ) According to The 
Scripture, Chapter Manifestaton of Buddha 
(37), there are four kinds of Buddha”s 
voice—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Như 
Lai Xuất Hiện (37), có bốn thứ âm của Đức 
Như Lai—See Four voIces of Buddha. 
I Accordng to The Ornament 
Scripture, Chapter Manifestaton of Buddha 
(57), 


Flower  Adornment 


Flower 


there are four characteristics Of 


]) 


2) 


3) 


a) 


328 


Buddha”s volce—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm Như Lai Xuất Hiện (37), âm thanh của 
Đức Như Lai có bốn tướng: 

The first characteristic of Buddha-s voice: 
Tướng thứ nhất của âm thanh Như Lai— 
Buddha”s voice does not come from the body 
or from the mind, yet It can benefit Infinite 
sentient beings—Âm thanh của Đức Như Lai, 
chẳng từ thân phát ra, chẳng từ tâm phát ra, 
mà có thể làm lợi ích cho vô lượng chúng 
sanh. 

The second characteristic of Buddha”s voice: 
Tướng thứ hai của âm thanh Như Lai—Just 
as an echo arises due to mountains, valley, 
and sound, and has no form, cannot be sen, 
and though it has no discrimination can 
follow all words, so also 1s the volce of 
Buddha; it has no form, cannot be seen, has 
no direction or location yet It is not without 
direction and location; 1t Just emerges 
according to the condilons of sentient 
beings” Inclinatons and understandings. Ïfs 
ulimately has words, 
information, and cannot be explained—Ví 
như tiếng vang do hang núi và âm thanh mà 
phát ra không có hình trạng, chẳng ngó thấy 
được, cũng không phân biệt mà có thể theo 
dõi tất cả ngữ ngôn. Cũng như vậy, âm thanh 
của Đức Như Lai không có hình trạng, chẳng 
thấy được, chẳng phải có phương sở, chẳng 
phải không phương sở, chỉ tùy nơi duyên dục 
giải của chúng sanh mà phát ra. Tánh âm 
thanh nây rốt ráo, không nói không bày, 
chẳng tuyên thuyết được. 

The third characteristic of Buddha”s volce—— 
Tướng thứ ba của âm thanh Như Lai: 

lt is like the heavens` great drum of law, 
called awakener: 
without restraint, the drum produces a volce 
1n the sky saying, “You should know that all 
pleasures are impermanent, unreal, 1llusory, 
changing and disintegrating In a moment. 
They only fool the Ignorant, causing 
attachment. Dont be ¡ndulgent, for the 
unrestrained fall into bad ways, and If 1s of no 
use to repret afferward.” The ¡ndulgent 
celestials, having heard this volce, 
greatly distressed and frightened; they leave 


nafure nO no 


when the celestials act 


are 


b) 


1) 

1) 
111) 
1V) 


v) 


vI) 


the pleasures in their own abodes, go to the 
king of gods, seek the truth and practice the 
way: Ví như chư Thiên có pháp cổ lớn tên là 
“giác ngộ.' Lúc chư Thiên tử nếu ham vui 
phóng dật, thời pháp cổ nơi hư không phát ra 
tiếng bảo chư thiên đó rằng “Chư Thiên tử 
nên biết tất cả dục lạc thảy đều vô thường, 
hư vọng, điên đảo, giây lát đã biến hoại, chỉ 
kẻ cuồng ngu mới tham luyến. Chư Thiên tử 
chớ phóng dật, nếu phóng dật về sau sẽ đọa 
ác thú ăn năn đã muộn. Chư Thiên tử nghe 
âm thanh nầy lòng rất kinh hãi, liền bỏ 
những sự dục lạc trong thiên cung, cùng nhau 
đến chỗ Thiên vương cầu pháp tu hành. 

The sound of that drum has no master, no 
maker, no origin, no destruction, yet It can 
benefif Infinite sentient beings. Know that the 
Buddha likewise utters the voice of Infinite 
sublime truths in order to awaken Iindulgent 
beings. These voices pervade the cosmos, 
awakening the beings therein: Tiếng của 
Thiên cổ không chủ, không làm, không khởi 
không diệt, mà có thể lợi ích vô lượng chúng 
sanh. Phải biết Đức Như Lai lại cũng như 
vậy, vì muốn giác ngộ chúng sanh phóng dật 
mà phát ra vô lượng diệu pháp âm thanh. 
Đức Như Lai dùng những âm thanh nầy khắp 
trong pháp giới để khai ngộ chúng sanh. 

The voice of non-attachment: Tiếng vô trước. 
The voice of nonindulgence: Tiếng chẳng 
phóng dật. 

The voice of ¡impermanence: Tiếng vô 
thường. 

The voice of suffering: Tiếng khổ. 

The voice of selflessness: Tiếng vô ngã. 

The voice of impurity: Tiếng bất tịnh. 


viiÿThe voice of annulment: Tiếng tịch diệt. 
viii)The voice of Nirvana: Tiếng Niết Bàn. 


1X) 


X) 


The volce of measureless sponfaneous 
knowledge: Tiếng vô lượng tự nhiên trí. 

The volce of ¡ncorruptible enlightening 
practices: Tiếng Bồ Tát hạnh bất khả hoại. 
The volce of all-pervasive ceffortless 
knowledge of Buddhas: Tiếng trí địa vô- 
công-dụng của Như Lai đến tất cả chỗ. 
Countless sentient beings, having heard these 
voIces, all become Joyful and diligently 


culivae good ways, cach seeking 


Mộ, 


(C 


~< 


329 


emancipation by their respective vehicles of 
emancipation; that 1s, some practice the 
vehicle of listeners, some practice the 
vehicle of individual awakening, and some 
practice the unsurpassed Great Vehicle of 
enliphtening beings. Yet the voice of Buddha 
does not remain In any place; It has no 
speech: Vô số chúng sanh được nghe âm 
thanh nầy đều rất hoan hỷ siêng tu pháp 
lành. Đều ở nơi tự thừa mà cầu xuất ly. 
Những là hoặc tu Thanh Văn thừa, hoặc tu 
Độc Giác thừa, hoặc tu Bồ tát vô thượng đại 
thừa. Nhưng âm thanh của Như Lai vẫn 
không trụ ở phương sở, không có ngôn 
thuyết. 

The fourth characteristic of Buddha”s volce: 
Tướng thứ tư của âm thanh Như Lai—It is 
like the case of the celestial concubine of the 
great lord god, name beautiful Mouth, whose 
voIce corresponds to a hundred thousand 
kinds of music, within each of which are also 
a hundred thousand different tones. ]ust as 
that of goddess Beautiful Mouth produces 
counfless sounds in one utterance, In the 
sane way Buddha produces Innumerable 
VOIC€S in one u(ferance, according to the 
differences in mentalities of sentient beings, 
reaching them all and enabling them to gan 
understanding—Ví như Tự Tại Thiên Vương 
có Thiên thể nữ tên là Thiện Khẩu. Nơi 
miệng Thiên nữ nầy phát ra một âm thanh 
hay hòa cùng với trăm ngàn thứ nhạc, trong 
mỗi thứ nhạc lại có trăm ngàn âm thanh sai 
khác. Thiên nữ Thiện Khẩu từ nơi miệng 
phát ra một âm thanh mà thành vô lượng âm 
thanh. Phải biết Đức Như Lai cũng như thế, 
từ trong một âm thanh phát ra vô lượng âm 
thanh, tùy theo tâm sở thích sai khác của 
chúng sanh thảy đều đến khắp, đều làm cho 
được hiểu. 
Accordng to The 
Scripture, Chapter Manifestaton of Buddha 
(37), show the ways for great enlightening 
beings to know the volce of the Buddha—— 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Như Lai Xuất 
Hiện, phẩm nầy chỉ cách cho chư đại Bồ Tát 
làm thế nào để biết âm thanh của Đức Như 
Lai: 


Flower Adornement 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


The Buddha”s voice 1s omnipresent, because 
it pervades all sounds: Âm thanh của Đức 
Như Lai đến khắp tất cả, vì nó khỏa lấp mọi 
âm thanh khác. 

The Buddha”s voice pleases all according to 
their menftalitiles, because 1s explanation of 
truth is clear and comprehensive: Âm thanh 
của Đức Như Lai, tùy tâm sở thích của thính 
giả đều làm cho họ hoan hỷ, vì thuyết pháp 
minh liễu. 

The Buddha”s voice gladdens all according to 
their resolve, because their minds gain clarity 
and coolness: Âm thanh của Đức Như Lai, 
tùy tín giải của thính giả đều làm cho họ 
hoan hỷ, vì tâm được thanh lương. 

The Buddhaˆs voice teaches without error In 
timing, because all who need and are able to 
hear it do: Âm thanh của Đức Như Lai giáo 
hóa chẳng lỗi thời, vì người đáng được nghe 
thời đều được nghe. 

The Buddhaˆ°s volce has no bíth or death, 
because it is like the echo of a call: Âm thanh 
của Đức Như Lai không sanh diệt, vì như 
vang ứng tiếng. 

The Buddha”s volce has no owner, because 1t 
1s produced by cultivation of all approprlate 
practices: Âm thanh của Đức Như Lai không 
chủ, vì do tu tập tất cả công hạnh phát khởi. 
The Buddha”s voIce 1s extremely profound, 
because it cannot be measured: Âm thanh 
của Đức Như Lai rất sâu, vì khó lường được. 
The Buddha's voice has no falsehood or 
deviousness, because 1t is born of the realm 
of truth: Âm thanh của Đức Như Lai không tà 
vạy, vì do pháp giới phát sanh. 

The Buddhaˆs voice has no end, because 1t 
permeates the cosmos: Âm thanh của Đức 
Như Lai không đoạn tuyệt, vì vào khắp pháp 
giới. 

The Buddha”s voice has no change, because 
it reaches the ulimate: Âm thanh của Đức 
Như Lai không biến đổi, vì đã đến nơi rốt 
ráo. 


Buddha?s Vow: The vow of the Buddha to save 
all beings—Nguyện Phật—Lời nguyện của Phật 
là cứu độ hết thầy chúng sanh. 

Buddha of the vow: Nguyện Phật—A Buddha 
of the vow, who passes throuph the eight forms of 


330 


an Incarnate Buddha, one of the ten bodies of a 
Thus-Come-One——Một trong mười loại thân Phật, 
tức là hóa thân Phật trong tám tướng thành đạo—— 

See Ten bodies of a Buddha, and Ten kinds of 

Buddha. 

Buddha-Way (Truth) Ís supreme 

(unsurpassed) , I vow to complete (realize) 

Ít: Vow to become perfect in the supreme 

Buddha-law—Phật đạo vô thượng thệ nguyện 

thành: Nguyện chứng thành Phật 

thượng—See Four universal vows of a Buddha or 

Bodhisattva. 

Buddha”s way of universal mercy: Buddha's 

dharma or universal law——Phật pháp—See Seven 

surpassing qualities ofa Buddha. 

Buddha at whose appearance all beings 

rejoïce: Sarvasattva-priya-darsana (skÙ—Nhất 

thiết chúng sanh hoan hỷ kiến Phật —Vị Phật mà 
khi thấy mặt Ngài chúng sanh cảm thấy hoan hỷ. 

Buddha-wisdom:  Anutiarasamyak-sambodhi 

(skÙ—Sarvajnana  (skÐ——All-knowing——Innocent 

mind ĩn all, which 1s independant of birth and 

death—Omnisclence—Original mind In all— 

Perfect knowledge—Real knowledge free from 

1llusion—nadulteraed mind ¡in all—Chân 

thức —Phật huệ—Đại trí tuệ bình đẳng của Đức 

Phật (Nhất Thiết Chủng Trí). 

l) Wisdom gate: Trí Môn—-The way of 
enlightenment—Trí tuệ Phật dẫn đến giác 
ngộ Bồ Đề —See Two doors (D). 

2) The wisdom which is no longer associated 
with afflicions—Phật Trí —Vô lậu trí, cắt đứt 
liên hệ với phiền não—See Two kinds of 
wisdom. 

3) Real knowledge free from illusion——Nhứt 
thiết trí —Phật huệ—Trí huệ Phật—Chân 
Thức. 

a)  Buddha-wisdom, innocent mind ¡in all which 
1s independent of birth and death, one of the 
three 
menfioned in the Lankavatara Sutra: Chân 
Thức hay trí huệ Phật, tâm vượt thoát khỏi 
luân hồi sanh tử, là một trong ba thức được 
nói đến trong Kinh Lăng Già. 

b) According to the Awakening of Faith, the 
real knowledge 1s a knowledge which 1s free 
from illusion, the sixth vijnana: Theo Khởi 


đạo vô 


staes Of. minf or consciousness 


Tín Luận, chân thức là tâm thức la bỏ vọng 
niệm, là tịnh tâm hay thức thứ sáu (ý thức)— 
See Eipht consciousnesses (6). 

4 Fathomless ocean of enlightenment: Giác 
hải. 

53) The Buddha-wisdom which knows the karma 
of all beings: Tri Nhứt Thiết Chúng Sanh 
Trí Trí huệ Phật biết tất cả nghiệp của 
chúng sanh. 

6) The Buddha-wisdom of knowing everything 
or method of salvation: Tri Nhứt Thiết Pháp 
Trí —The perfect understanding of 
omniscience regarding the laws of universal 
salvation—Trí huệ Phật hiểu biết vạn hữu và 
phương cách cứu độ. 

7) The perfect understanding of omniscience 
regarding all living beings: Tri Nhứt Thiết 
Thế Gian Trí —Toàn trí. 

8) Buddha's prajna: Phật huệ—See Seven 
surpassing qualities ofa Buddha. 

9) The Bodhisattva real wisdom: Như lý trí hay 
Căn bổn trí —Vô phân biệt trí —Chính thể 
trí—Chân trí Thực trí như lý chân đế của 
chư Phật và chư Bồ Tát —S§ee Two kinds of 
wisdom (A). 

10) Huệ Tâm Kỳ Đặc— Trí huệ Phật—See 
Three incomparable kinds of rareness. 

Buddha?s wisdom mỉnd: Nhất Thiết Trí Tâm. 


Buddha-wisdom of the phenomenal: Quyền 
Trí -Buddha-wisdom of the phenomenal, in 
confrast with knowledge of the fundamental or 
absolute—Phật trí hiện tượng, ngược với Phật trí 
tuyệt đối hay thực trí (thông đạt về thực tướng 
của chư pháp). 

Buddha of wood: Mộc Phật —An image of 
wood—Tượng Phật bằng gỗ. 

Buddha?s words: Phật Ngữ The words or 


sayinøs of Buddha. 
Buddha?s works: Phật sự_—See Buddha”s 
affalrs. 


Buddha-work of manifesting the sun of 
knowledge: Hiện trí nhựt mà làm Phật sự—See 
Ten kinds of Buddha-work 1n all worlds in all 
times of the Buddhas (B) (2). 

Buddha-work of right recollecftion: Dùng 
chánh niệm mà làm Phật sự—See Ten kinds of 


331 


Buddha-work In all worlds in all times of the 

Buddhas (B) (2). 

Buddha-work of showing miracles: Hiện 

thân thông mà làm Phật sự—See Ten kinds of 

Buddha-work in all worlds in all times of the 

Buddhas (B) (2). 

Buddha-work of spiritual powers: Dùng thần 

lực mà làm Phật sự—See Ten kinds of Buddha- 

work in all worlds in all times of the Buddhas (B) 

(2). 

Buddhayana: Buddha-vehicle—Phật thừa. 

Buddhayasas (skt): Giác Minh Sa môn—Phật 

Đà Da Xá_—- Xích Tư Tỳ Bà Sa—The red- 

mousfached or bearded Vibhasa, of Kashmir or 

Kabul, a name for Buddhayasas, came to China 

around 403 or 407 A.D. to translate Sutras from 

Sanskrit to Chinese——Tăng sĩ Phật Đà Da Xá, còn 

được biết như là Vibhasa râu đỏ, từ thành 

Kashmir đã đến Trung Hoa vào những năm từ 

403 đến 407 để dịch kinh từ Phạn ra Hoa ngữ. 

Buddhi (skÐ: Trí —The Vehicle of 

Enlphtenment—TThe faculty of supreme 

understanding as distinct from the understanding 

1(self—Intuition. **See Wisdom. 

Buddhiboddhavya (skÐ: Giác—Bodhi (skÙ— 

Bodhi from bodha, “knowing, understanding,” 

means enlightenmernt, 1llumination. 

Buddhiboddhavya knowing 

knowable—Tiếng Phạn là Bồ Để có nghĩa là 

giác sát hay giác ngộ. Giác có nghĩa là sự biết và 
cái có thể biết được. 

l) To realize, fo perceive, or to apprehend 
1llusions which are harmful to good deeds: 
Giác sát là nhận ra các chướng ngại phiền 
não gây hại cho thiện nghiệp. 

2) To enlighten or awaken in regard to the real 
1n conftrast to the seeming, as to awake from 
a deep sleep: Giác ngộ là nhận biết các 
chướng ngại che lấp trí tuệ hay các hôn ám 
của vô minh như giấc ngủ (như đang ngủ say 


also means and 


chợt tỉnh). 
**. See EnliphtenmeIt. 
Buddhism: Buddhagama  (skt)—Buddha's 


teaching—Phật Giáo. 
(D An overview on Buddhism—Tổng quan về 
Phật giáo: 


1) Buddhism 1s a philosophy, a way of life or a 
religion. The religion of the awakened one. 
One of the three great world religions. lÝ was 
founded by the historical Buddha Sakyamuni 
over 25 cenfuries ago. Sakyamuni expounded 
the four Noble Truths as the core of his 
teaching, which he had recognized In the 
moment of his enliehtenment. He had shown 
people how to live wisely and happily and his 
teachings soon spread from India throughout 
Asia, and beyond—Tôn giáo của Đấng Giác 
Ngộ, một trong ba tôn giáo lớn trên thế giới 
do Phật Thích Ca sáng lập cách nay trên 25 
thế kỷ. Đức Phật để xướng tứ diệu đế như 
căn bản học thuyết như chúng đã hiện ra khi 
Ngài đại ngộ. Ngài đã chỉ cho mọi người làm 
cách nào để sống một cách khôn ngoan và 
hạnh phúc và giáo pháp của Ngài đã lan rộng 
từ xứ Ấn Độ ra khắp các miễn châu Á, và xa 
hơn thế nữa. 

2) The name Buddhism comes from the word 
“budh†” which means “to wake up” and thus 
Buddhism 1s the philosophy of awakening. 
Therefore, the real definition of Buddhism 1s 
Noble Truth. The Buddha did not teach from 
theories. He always taught from a practical 
standpoint based on His understanding, His 
enliphtenment, and His realization of the 
Truth. This philosophy has 1s orlgins in the 
experlence of the man named Siddhartha 
Gotama, known as the Buddha, who was 
himself awakened at the age of 36. Buddhism 
1s now older than 2,500 years old and has 
more than 800 million followers world wide 
(ncluding Chinese followers in Mainland 
China). People in the West had heard of the 
Buddha and his teaching as early as the 
thiteenth century when Marco Polo (1254 
1324), the Italian traveler who explored As1a, 
wrote accounts on Buddhism in his book, 
““Iravels Polo”. the 
eiphteenth century onwards, Buddhist text 
were brought to Europe and translated Into 
English, French and German. Until a hundred 
years ago, Buddhism was mainly an Asian 
philosophy but Increasinegly 1t 1S gaining 
adherents in Europe and America. At the 
beginnng of the twentieth century, Alan 


of Marco From 


332 


Bennett, an Englishman, went to Burma to 
become a Buddhist monk. He was renamed 
Ananda Metteya. He returned to Britain in 
1908. He was the first Briuish person to 
become a Buddhist monk. He taught Dharma 
in Britain. Since then, Buddhist monks and 
nuns from Sri Lanka, Thailand, Japan, China 
and other Buddhist countries in Asia have 
come to the West, particularly over the last 
seventy years. Many of these teachers have 
kept to thelr original customs while others 
have adapted to some extent to meet the 
demands of living In a wesfern society. IÏn 
recent years, there has been a marked growth 
of Interest in Buddhism ¡in Europe. The 
membershp of existing 
increased and many new Buddhist centers 
have been established. Ther members 
include large numbers of professionals and 
scholars. Today, Britain alone has over 140 
Buddhist centers found In most maJor cItles— 
Danh từ Phật giáo phát xuất từ chữ Phạn 
“Budhi”, có nghĩa là “giác ngộ”, “tỉnh thức”, 
và như vậy Phật giáo là tôn giáo của giác 
ngộ và tỉnh thức. Chính vì thế mà định nghĩa 
thật sự của Phật giáo là “Diệu Đế.” Đức Phật 
không dạy từ lý thuyết, mà Ngài luôn dạy từ 
quan điểm thực tiễn qua sự hiểu biết, giác 
ngộ và thực chứng về chân lý của Ngài. Triết 
lý này xuất phát từ kinh nghiệm của một 
người tên là Sĩ Đạt Đa Cổ Đàm, được biết 
như là Phật, tự mình giác ngộ vào lúc 36 tuổi. 
Tính đến nay thì Phật giáo đã tổn tại trên 
2.500 năm và có trên 800 triệu tín đổ trên 
khắp thế giới (kể cả những tín đồ bên Trung 
Hoa Lục Địa). Người Tây phương cũng đã 
nghe được lời Phật dạy từ thế kỷ thứ 13 khi 
Marco Polo (1254-1324), một nhà du hành 
người Ý, thám hiểm châu Á, đã viết các 
truyện về Phật giáo trong quyển “Cuộc Du 
Hành của Marco Polo.” Từ thế kỷ thứ 18 trở 
đi, kinh điển Phật giáo đã được mang đến Âu 
châu và được phiên dịch ra Anh, Pháp và 
Đức ngữ. Cho đến cách nay 100 năm thì Phật 
giáo chỉ là một triết lý chánh yếu cho người 
Á Đông, nhưng rồi dần dần có thêm nhiều 
người Âu Mỹ lưu tâm gắn bó đến. Vào đầu 
thế kỷ thứ 20, Alan Bennett, một người Anh, 


soOcletles  has 


3) 


đã đến Miến Điện xuất gia làm Tăng sĩ dưới 
Pháp danh là Ananda Metteya. Ông trở về 
Anh vào năm 1908. Ông là người Anh đầu 
tiên trở thành Tăng sĩ Phật giáo. Ông dạy 
Phật pháp tại Anh. Từ lúc đó, Tăng Ni từ các 
quốc gia như Tích Lan, Thái, Nhật, Trung 
Hoa và các quốc gia theo Phật giáo khác tại 
Á châu đã đi đến phương Tây, đặc biệt là 
trong khoảng thời gian 70 năm trở lại đây. 
Nhiều vị thầy vẫn giữ truyền thống nguyên 
thủy, nhiều vị tùy khế cơ khế lý tới một mức 
độ nào đó nhằm thỏa mãn được nhu cầu Phật 
pháp trong xã hội phương Tây. Trong những 
năm gần đây, nhu cầu Phật giáo lớn mạnh 
đáng kể tại Âu châu. Hội viên của các hiệp 
hội Phật giáo tăng nhanh và nhiều trung tâm 
mới được thành lập. Hội viên của những 
trung tâm này bao gồm phần lớn là những 
nhà trí thức và những nhà chuyên môn. Ngày 
nay chỉ ở Anh thôi đã có trên 40 trung tâm 
Phật giáo tại các thành phố lớn. 

The word philosophy comes from two words 
“phio'`" which means “love” and “sophia” 
which means “wisdom'. So philosophy 1s the 
love of wisdom or love and wisdom, both 
meanings describing Buddhism perfectly. 
Buddhism teaches that we should try to 
develop our Intellectual capaclty to the 
fullest so that we can understand clearly. lt 
also teaches us to develop loving kindness 
and compassion so that we can become (be 
like) a true friend to all beings. So Buddhism 
1s a philosophy but not Just a philosophy. Ït 1s 
the Supreme philosophy—Danh từ 
“philosophy”, nghĩa là triết học, có hai phần: 
“philo” có nghĩa là ưa thích yêu chuộng, và 
“sophia” có nghĩa là trí tuệ. Như vậy, 
philosophy là sự yêu chuộng trí tuệ, hoặc tình 
yêu thương và trí tuệ. Cả hai ý nghĩa này mô 
tả Phật giáo một cách hoàn hảo. Phật giáo 
dạy ta nên cố gắng phát triển trọn vẹn khả 
năng trí thức để có thể thông suốt rõ ràng. 
Phật giáo cũng dạy chúng ta phát triển lòng 
từ bi để có thể trở thành một người bạn thật 
sự của tất cả mọi chúng sanh. Như vậy Phật 
giáo là một triết học nhưng không chỉ đơn 
thuần là một triết học suông. Nó là một triết 
học tối thượng. 


333 


4_ In the year 563 B.C. a baby was born Into a 


royal family In northern India. He grew up In 
wealth and luxury but soon found that 
worldly security do 
guarantee real happiIness. He was deeply 
moved by the suffering he saw all around, so 
He resolved to find the key to human 
happiness. When he was 29 he left his wIfe 
and child and his Royal Palace and set off to 
sit at the feet of the great relipIous teachers 
of the day to learn from them. They taupht 
him much but none really knew the cause of 
human sufferinsgs and afflictions and how 1t 
could be overcome. Eventually, after six 
years study and meditaion he had an 
experience In which all ignorance fell away 
and he suddenly understood. From that day 
onwards, he was called the Buddha, the 
Awakened One. He lived for another 45 
years In which time he traveled all over 
northern India teaching others what he had 
discovered. His compassion and patience 
were lependary and he made hundreds of 
thousands of followers. In his eiphtieth year, 
old and sick, but still happy and at peace, he 
finally passed away Into nirvana—Vào năm 
563 trước Tây lịch, một cậu bé được sanh ra 
trong một hoàng tộc tại miền Bắc Ấn Độ. 
Hoàng tử này trưởng thành trong giàu sang 
xa xỉ, nhưng sớm nhận ra tiện nghi vật chất 
và sự an toàn trên thế gian không đem lại 
hạnh phúc thật sự. Ngài động lòng trắc ẩn 
sâu xa trước hoàn cảnh khổ đau quanh Ngài, 
chính vì vậy mà Ngài nhất định ầm cho ra 
chìa khóa đưa đến hạnh phúc cho nhân loại. 
Vào năm 29 tuổi Ngài rời bổ vợ đẹp con 
ngoan và cung vàng điện ngọc để cất bước 
lên đường học đạo với những bậc thầy nổi 
tiếng đương thời. Những vị thầy này dạy 
Ngài rất nhiều nhưng không vị nào thật sự 
hiểu biết nguồn cội của khổ đau phiền não 


comfort and not 


của nhân loại và làm cách nào để vượt thoát 
khỏi những thứ đó. Cuối cùng sau sáu năm tu 
học và hành thiền, Ngài liễu ngộ và kinh qua 
kinh nghiệm tận diệt vô minh và thành đạt 
giác ngộ. Từ ngày đó người ta gọi Ngài là 
Phật, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Trong 45 
năm sau đó Ngài chu du khắp miền Bắc Ấn 


5) 


6) 


để dạy người những gì mà Ngài đã chứng 
ngộ. Lòng từ bi và hạnh nhẫn nhục của Ngài 
quả thật kỳ diệu và hàng vạn người đã theo 
Ngài, trở thánh tín đổ Phật giáo. Đến năm 
Ngài 80 tuổi, dù xác thân già yếu bệnh hoạn, 
nhưng lúc nào Ngài cũng hạnh phúc và an 
vui, cuối cùng Ngài nhập Niết Bàn vào năm 
80 tuổi. 

lt couldn't have been an easy thing for the 
Buddha to leave his family. He must have 
worried and hesitated for a long time before 
he finally left. There were two cholces, 
dedicating himself to his family or dedicating 
himself to the whole world. In the end, his 
øreat compassion made him give himself to 
the whole world. And the whole world still 
benefits from his sacrifice. This was perhaps 
the most significant sacrifice ever made—Lầa 
bỏ gia đình không phải là chuyện dễ dàng 
cho Đức Phật. Sau một thời gian dài đắn đo 
suy nghĩ Ngài đã quyết định lìa bỏ gia đình. 
Có hai sự lựa chọn, một là hiến thân Ngài 
cho gia đình, hai là cho toàn thể thế gian. Sau 
cùng, lòng từ bi vô lượng của Ngài đã khiến 
Ngài tự cống hiến đời mình cho thế gian. Và 
mãi cho đến nay cả thế giới vẫn còn thọ 
hưởng những lợi ích từ sự hy sinh của Ngài. 
Đây có lẽ là sự hy sinh có nhiều ý nghĩa hơn 
bao giờ hết. 

Even though the Buddha is dead but 2,500 
years later his teachings still help and save a 
lot of people, his example still Inspires 
people, his words still continue to change 
lives. Only a Buddha could have such power 
centuries after his death. The Buddha did not 
claim that he was a god, the child of god or 
even the messenger from a god. He was 
simply a man who perfected himself and 
taught that If we followed his example, we 
could perfect ourselves also. He never asked 
his followers to worship him as a god. In fact, 
He prohibited his followers to praise him as a 
god. He told his followers that he could not 
give favors to those who worship him with 
personal expecfations or calamifies to those 
who dont worshp him. He asked his 
followers to respect him as studenfs respect 
their teacher. He also reminded his followers 


334 


to worship a statue of the Buddha to remind 
ourselves to try to develop peace and love 
withm ourselves. The perfime of incense 
reminds us of the pervading influence of 
virtue, the lamp reminds us of the light of 
knowledge and the followers which soon 
fade and die, remind us of impermanence. 
When we bow, we express our gratitude to 
the Buddha for what his teachings have given 
us. This 1s the core nature of Buddhist 
worshIp. A lot of people have misunderstood 
the meaning of “worship” in Buddhism, even 
sincere Buddhists. Buddhists do not believe 
that the Buddha 1s a god, so in no way they 
could possibly believe that a piece of wood 
or mefal 1s a øod. In Buddhism, the statue of 
the Buddha ¡is used to symbolize human 
perfection. The statue of the Buddha also 
reminds us of the human dimension 1m 
Buddhist teaching, the fact that Buddhism 1s 
man-centered, not god-centered, that we 
must look withn not without to find 
perfection and understanding. So in no way 
one can say that Buddhists worship god or 
1dols. In fact, a long time ago, when primitive 
man found himself in a dangerous and hostile 
situations, the fear of wild animals, of not 
being able to find enouph food, of diseases, 
and of natural calamities or phenomena such 
as storms, hurricanes, volcanoes, thunđer, and 
liphtning, etc. He found no securifty In his 
surroundings and he had no ability to explain 
those phenomena, therefore, he created the 
1dea of øods In order to gIive him comfort in 
øood times, courasøe ¡in tines of danger and 
consolation when things went wrong. They 
beleved that god arranged everything. 
Generations after generations, man continues 
to follow his ancesfors In a so-called “faith In 
god” without any further thinkings. Some 
says they In believe In god because god 
responds to their prayers when they feel fear 
or frustration. Some say they believe In god 
because ther parents and grandparenfs 
believed ¡in god. Some others say that they 
prefer to øo to church than to temple because 
those who go to churches seem richer and 
more honorable than those who go to 


temples—Dù Đức Phật đã nhập diệt, nhưng 
trên 2.500 năm sau những giáo thuyết của 
Ngài vẫn còn tế độ rất nhiều người, gương 
hạnh của Ngài vẫn còn là nguồn gợi cảm cho 
nhiều người, và những lời dạy dỗ của Ngài 
vẫn còn tiếp tục biến đổi nhiều cuộc sống. 
Chỉ có Đức Phật mới có được oai lực hùng 
mạnh tổn tại sau nhiều thế kỷ như thế ấy. 
Đức Phật không bao giờ tự xưng rằng Ngài là 
một thần linh, là con của thần linh, hay là sứ 
giả của thân linh. Ngài chỉ là một con người 
đã tự cải thiện để trở nên toàn hảo, và Ngài 
dạy rằng nếu chúng ta noi theo gương lành 
ấy chính ta cũng có thể trở nên toàn hảo như 
Ngài. Ngài không bao giờ bảo đệ tử của 
Ngài thờ phượng Ngài như một thần linh. Kỳ 
thật Ngài cấm chỉ đệ tử Ngài làm như vậy. 
Ngài bảo đệ tử là Ngài không ban phước cho 
những ai thờ phượng Ngài hay giáng họa cho 
ai không thờ phượng Ngài. Ngài bảo Phật tử 
nên kính trọng Ngài như một vị Thầy. Ngài 
còn nhắc nhở đệ tử về sau này khi thờ 
phượng lễ bái tượng Phật là tự nhắc nhở 
chính mình phải cố gắng tu tập để phát triển 
lòng yêu thương và sự an lạc với chính mình. 
Hương của nhang nhắc nhở chúng ta vượt 
thắng những thói hư tật xấu để đạt đến trí 
huệ, đèn đốt lên khi lễ bái nhằm nhắc nhở 
chúng ta đuốc tuệ để thấy rõ rằng thân này 
rồi sẽ hoại diệt theo luật vô thường. Khi 
chúng ta lễ lạy Đức Phật là chúng ta lễ lạy 
những giáo pháp cao thượng mà Ngài đã ban 
bố cho chúng ta. Đó là cốt tủy của sự thờ 
phượng lễ bái trong Phật giáo. Nhiều người 
đã lầm hiểu về sự thờ phượng lễ bái trong 
Phật giáo, ngay cả những Phật tử thuần 
thành. Người Phật tử không bao giờ tin rằng 
Đức Phật là một vị thần linh, thì không có 
cách chi mà họ có thể tin rằng khối gỗ hay 
khối kim loại kia là thần linh. Trong Phật 
giáo, tượng Phật được dùng để tượng trưng 
cho sự toàn thiện toàn mỹ của nhân loại. 
Tượng Phật cũng nhắc nhở chúng ta về tầm 
mức cao cả của con người trong giáo lý nhà 
Phật, rằng Phật giáo lấy con người làm nòng 
cốt, chứ không phải là thân linh, rằng chúng 
ta phải tự phản quang tự kỷ, phải quay cái 
nhìn vào bên trong để tìm trạng thái toàn hảo 


7) 


335 


trí tuệ, chứ không phải chạy đông chạy tây 
bên ngoài. Như vậy, không cách chỉ mà 
người ta có thể nói rằng Phật tử thờ phượng 
ngẫu tượng cho được. Kỳ thật, từ xa xưa lắm, 
con người nguyên thủy tự thấy mình sống 
trong một thế giới đầy thù nghịch và hiểm 
họa. Họ lo sợ thú dữ, lo sợ không đủ thức ăn, 
lo sợ bệnh hoạn và những tai ương hay hiện 
tượng thiên nhiên như giông gió, bão tố, núi 
lửa, sấm sét, vân vân. Họ không cảm thấy an 
toàn với hoàn cảnh xung quanh và họ không 
có khả năng giải thích được những hiện 
tượng ấy, nên họ tạo ra ý tưởng thần linh, 
nhằm giúp họ cảm thấy thoải mái tiện nghi 
hơn khi sự việc trôi chảy thuận lợi, cũng như 
có đủ can đảm vượt qua những lúc lâm nguy, 
hoặc an ủi khi lâm vào cảnh bất hạnh, lại cho 
rằng thượng đế đã sắp đặt an bài như vậy. 
Từ thế hệ này qua thế hệ khác, người ta tiếp 
tục niềm tin nơi “thượng đế” từ cha anh mình 
mà không cần phải đắn đo suy nghĩ. Có 
người cho rằng họ tin nơi thượng đế vì thượng 
đế đáp ứng những thỉnh nguyện của họ mỗi 
khi họ lo âu sợ hãi. Có người cho rằng họ tin 
nơi thượng đế vì cha mẹ ông bà họ tin nơi 
thượng đế. Lại có người cho rằng họ thích đi 
nhà thờ hơn đi chùa vì những người đi nhà 
thờ có vẻ sang trọng hơn những người ổi 
chùa. 

The Buddha taught us to try to recogn1ze 
truth, so we can understand our fear, tO 
lessen our desires, to 
selfishness, and to calmly and courageously 
accept things we cannot change. He replaced 
fear, not with blindly and 1rrational belief but 
with rational understanding which 
corresponds to the truth  Furthermore, 
Buddhists do not believe in god because 
there does not seem to be any concrete 
evidence to support this idea. Who can 
answer questions on øod? Who 1s god? Is god 
masculine or feminine or neuter? Who can 
provide ample evidence with real, concrete, 
substantial or Irrefutable facfs to prove the 
existence of god? So far, no one can. 
Buddhists suspend Jjudgment untl  such 
evidence 1s forthcoming. Besides, such belief 
in god 1s not necessary for a really 


eliminate  our 


meaningful and happy life. If you believe 
that god make your lie meaningful and 
happy, so be it. But remember, more than 
two-thirds of the world do not believe 1n god 
and who can say that they don”t have a 
meaningful and happy life? And who dare to 
say that those who believe In god, all have a 
meaningful and happy life? If you believe 
that god help you overcome disabilitles and 
difficultiles, so be it. But Buddhists do not 
accept the theological concept of salvation. 
In the contrary, based on the Buddha”s own 
experience, he showed us that each human 
being had the capacity to purify the body and 
the mind, develop 
compassion and perfect understanding. He 
shifted the gods and heavens to the self-heart 
and encouraged us to find solution to our 
problems through self-understanding. Finally, 
such myths of god and creation concept has 
been superseded by scientific facts. Sclence 
has explained the origin of the universe 
completely without recourse to the god- 
idea—Đức Phật dạy chúng ta nên cố gắng 
nhận biết chân lý, từ đó chúng ta mới có khả 
năng thông hiểu sự sợ hãi của chúng ta, ầm 
cách giảm thiểu lòng ham muốn của ta, tìm 
cách triệt tiêu lòng tự kỷ của chính mình, 
cũng như trầm tỉnh chấp nhận những gì mà 
chúng ta không thể thay đổi được. Đức Phật 
thay thế nỗi lo sợ không phải bằng một niềm 
tin mù quáng và không thuận lý nơi thần linh, 
mà bằng sự hiểu biết thuận lý và hợp với 
chân lý. Hơn nữa, Phật tử không tin nơi thần 
linh vì không có bằng chứng cụ thể nào làm 
nên tắng cho sự tin tưởng như vậy. Ai có thể 
trả lời những câu hỏi về thần linh? Thần linh 
là ai? Thân linh là người nam hay người nữ 
hay không nam không nữ? Ai có thể đưa ra 
bằng chứng rõ ràng cụ thể về sự hiện hữu 
của thần linh? Đến nay chưa ai có thể làm 
được chuyện này. Người Phật tử dành sự 
phán đoán về một thần linh đến khi nào có 
được bằng chứng rõ ràng như vậy. Bên cạnh 
đó, niềm tin nơi thần linh không cần thiết cho 
cuộc sống có ý nghĩa và hạnh phúc. Nếu bạn 
tin rằng thần linh làm cho cuộc sống của bạn 
có ý nghĩa và hạnh phúc hơn thì bạn cứ việc 


Iinnfinitive love and 


8) 


336 


tin như vậy. Nhưng nhớ rằng, hơn hai phần ba 
dân chúng trên thế giới này không tin nơi 
thần linh, và ai dám nói rằng họ không có 
cuộc sống có ý nghĩa và hạnh phúc? Và ai 
dám cả quyết rằng toàn thể những người tin 
nơi thần linh đều có cuộc sống có ý nghĩa và 
hạnh phúc hết đâu? Nếu bạn tin rằng thân 
linh giúp đở bạn vượt qua những khó khăn và 
khuyết tật thì bạn cứ tin như vậy đi. Nhưng 
người Phật tử không chấp nhận quan niệm 
cứu độ thần thánh như vậy. Ngược lại, căn cứ 
vào kinh nghiệm của Đức Phật, Ngài đã chỉ 
bày cho chúng ta là mỗi người đều có khả 
năng tự thanh tịnh thân tâm, phát triển lòng 
từ bi vô hạn và sự hiểu biết toàn hảo. Ngài 
chuyển hướng thần trời sang tự tâm và 
khuyến khích chúng ta tự tầm cách giải quyết 
những vấn để bằng sự hiểu biết chân chánh 
của chính mình. Rốt rồi, thần thoại về thần 
linh đã bị khoa học trấn áp. Khoa học đã 
chứng minh sự thành lập của vũ trụ hoàn 
toàn không liên hệ gì đến ý niệm thần linh. 

Buddhism 1s a phiosophy that teaches people 
to live a happy life. Is also a religion that 
teaches people to end the cycle of birth and 
death. The main teachings of the Buddha 
focus on the Four Noble Truths and the 
Eiphfold Noble Path. They are called 
“Noble” because they enoble one who 
understand them and they are called ““Iruths” 
because they correspond with reality. 
Buddhists neither negafIve 
thoughts nor do they believe in pessimistic 
1deas. In the contrary, Buddhists believe in 
facts, Irrefutable facts, facts that all know, 
that all have aimed to experience and that all 
are striving to reach. Those who believe In 
god or gods usually claim that before an 
Individual is created, he does not exist, then 
he comes Info being through the will of a god. 
He lives his life and then according to what 
he believes during his life, he either goes to 
eternal heaven or eternal hell. Some believe 
that they come Into being at conception due 
to natural causes, live and then die or cease 
to exIst, thaf's 1t! Buddhism does not accept 
either of these concepts. According to the 
first explanation, If there exists a so-called 


beleve ¡n 


almighty god who creates all beings with all 
his loving kindness and compassion, 1t 1s 
difficult to explain why so many people are 
bom with the most dreadful deformities, or 
why so many people are born In povertfy and 
hunger. Ït 1s nonsense and unjust for those 
who must fall into eternal hells because they 
do not believe and submit themselves to such 
a so-called almiphty god. The 
explanation is more reasonable, but it still 
leaves several unanswered questions. Yes, 
conception due to nafural causes, but how can 
a phenomenon so amazinely complex as 
conscilousness develop from the simple 
meeting of two cells, the egg and the sperm? 
Buddhism agrees on natural causes; however, 
It Offers more satisfactory explanation of 
where man came from and where he 1s goIing 
after his death. When we die, the mind, with 
all the tendencies, preferences, abilities and 
characteristics that have been developed and 
conditioned ïn this life, re-establishes itself in 
a fertilized egg. Thus the Individual ørows, 1S 
rebon and develop a  personality 
conditioned by the mental characteristics that 
have been carled over by 
environment. The personality will change 
and be modified by conscious effort and 
conditioning factors like education, parential 
infuence and society and once again at 
death, re-establish itself in a new fertilized 
egg. This process of dying and being reborn 
will continue until the conditions that cause 
1f, craving and Ignorance, cease. When they 
do, instead of being reborn, the mind affains a 
state called Nirvana and this 1s the ulimate 
goal of Buddhism—Phật giáo là một triết lý 
dạy cho con người có cuộc sống hạnh phúc. 
Nó cũng dạy cho người ta cách chấm dứt 
luân hồi sanh tử. Giáo lý chính của Đức Phật 
tập trung vào Bốn Chân Lý Cao Thương hay 
Tứ Diệu Đế và Bát Thánh Đạo. Gọi là “cao 
thượng” vì nó phù hợp với chân lý và nó làm 
cho người hiểu biết và tu tập nó trở thành cao 
thượng. Người Phật tử không tin nơi những 
điều tiêu cực hay những điều bi quan, huống 
là tin nơi những thứ dị đoan phù phiếm. 
Ngược lại, người Phật tử tin nơi sự thật, sự 


second 


the new 


337 


thật không thể chối cãi được, sự thật mà ai 
cũng biết, sự thật mà mọi người hướng tới để 
kinh nghiệm và đạt được. Những người tin 
tưởng nơi thần linh thì cho rằng trước khi 
được làm người không có sự hiện hữu, rồi 
được tạo nên do ý của thần linh. Người ấy 
sống cuộc đời của mình, rồi tùy theo những 
øì họ tin tưởng trong khi sống mà được lên 
nước trời vĩnh cửu hay xuống địa ngục đời 
đời. Lại có người cho rằng mỗi cá nhân vào 
đời lúc thọ thai do những nguyên nhân thiên 
nhiên, sống đời của mình rồi chết, chấm dứt 
sự hiện hữu, thế thôi. Phật giáo không chấp 
nhận cả hai quan niệm trên. Theo giải thích 
thứ nhất, thì nếu có một vị thần linh toàn 
thiện toàn mỹ nào đó, từ bi thương xót hết 
thảy chúng sanh mọi loài thì tại sao lại có 
người sanh ra với hình tướng xấu xa khủng 
khiếp, có người sanh ra trong nghèo khổ cơ 
hàn. Thật là vô lý và bất công khi có người 
phẩi vào địa ngục vĩnh cửu chỉ vì người ấy 
không tin tưởng và vâng phục thần linh. Sự 
giải thích thứ hai hợp lý hơn, nhưng vẫn còn 
để lại nhiều thắc mắc chưa được giải đáp. 
Thọ thai theo những nguyên nhân thiên nhiên 
là rõ ràng, nhưng làm thế nào một hiện tượng 
vô cùng phức tạp như cái tâm lại được phát 
triển, mở mang, chỉ giản dị từ hai tế bào nhỏ 
là trứng và tinh trùng? Phật giáo đồng ý với 
sự giải thích về những nguyên nhân tự nhiên; 
tuy nhiên, Phật giáo đưa ra sự giải thích thỏa 
đáng hơn về vấn để con người từ đâu đến và 
sau khi chết thì con người đi về đâu. Khi 
chết, tâm chúng ta với khuynh hướng, sở 
thích, khả năng và tâm tánh đã được tạo 
duyên và khai triển trong đời sống, tự cấu 
hợp trong buồng trứng sẵn sàng thọ thai. Như 
thế ấy, một cá nhân sanh ra, trưởng thành và 
phát triển nhân cách từ những yếu tố tinh 
thần được mang theo từ những kiếp quá khứ 
và môi trường vật chất hiện tại. Nhân cách 
ấy sẽ biến đổi và thay đổi do những cố gắng 
tỉnh thần và những yếu tố tạo duyên như nên 
giáo dục và ảnh hưởng của cha mẹ cũng như 
xã hội bên ngoài, lúc lâm chung, tái sanh, tự 
cấu hợp trở lại trong buông trứng sẵn sàng 
thọ thai. Tiến trình chết và tái sanh trở lại 
này sẽ tiếp tục diễn tiến đến chừng nào 


9) 


10) 


những điều kiện tạo nguyên nhân cho nó như 
ái dục và vô minh chấm dứt. Chừng ấy, thay 
vì một chúng sanh tái sanh, thì tâm ấy vượt 
đến một trạng thái gọi là Niết Bàn, đó là 
mục tiêu cùng tột của Phật giáo. 

Buddhism does not accept such practices as 
fortune telline, wearing magic charms for 
protection, fixing lucky sites for building, 
prophessing and fixing lucky days, etc. All 
these practices are considered useless 
superstitions in Buddhism. However, because 
of greed, fear and ignorance, some Buddhists 
stll try to stck to these superstifuous 
practices. As soon as people understand the 
Buddha”s teachings, they realize that a pure 
heart can protect them much better than 
empty words of fortune telling, or wearing 
nonsense charms, or ambiguous chanted 
words and they are no longer rely on such 
meaningless things. In the noble teachings of 
the Buddha, 1từ' ¡1s honesty, kindness, 
undersfanding, patlence, Ø€neroSIty, 
forgiveness, loyalty and other good qualities 
that truly protect us and give us true 
happiIness and prosperity—Đạo Phật không 
chấp nhận những việc bốc số bói quẻ, đeo 
bùa hộ mạng, xem địa lý, coi ngày, vân vân. 
Tất cả những việc này đều là những mê tín 
vô ích trong đạo Phật. Tuy nhiên, vì tham 
lam, sợ hãi và mê muội mà một số Phật tử 
vẫn còn bám víu vào những việc mê muội dị 
đoan này. Chừng nào mà người ta thấu hiểu 
những lời dạy của Đức Phật, chừng đó người 
ta sẽ nhận thức rằng một cái tâm thanh tịnh 
có thể bảo vệ mình vững chắc hơn những lời 
bói toán trống rỗng, những miếng bùa vô 
nghĩa hay những lời tán tụng mù mờ, chừng 
đó người ta sẽ không còn lệ thuộc vào những 
thứ vô nghĩa ấy nữa. Trong giáo huấn cao 
thượng của Đức Phật, lòng chân thật, từ mẫn, 
hiểu biết, nhẫn nhục, quảng đại bao dung, và 
những đức tính cao đẹp khác thật sự bảo vệ 
và mang lại cho chúng ta hạnh phúc và thịnh 
vượng thật sự. 

A religlon, especially an advanced religion 
like Buddhism, includes philosophy, morality, 
and ethics. Indeed, Buddhism can be said to 
consist almost entirely of the teaching of 


qI) 


l) 


338 


philosophy and morality. However, when we 
make a profound study of the teaching, we 
find there 1s something beyond this that 
touches our hearts directly. It 1s like a light 
that envelops us warmly and shines brightly, 
1lluminating our way. ÏIt is something that 
enlivens us and allows us to develop fully 
according to our true potential. In other 
words, Buddhism is the teaching within the 
minds of all living beings. We can call all the 
truth, the Buddha”s teaching or it can be 
called no teaching at all because ifs the 
truth, it øoes beyond human words. However, 
sincere Buddhists should always remember 
that the mind, the Buddha, and living beings 
are one and undifferentiated. Thus, no matter 
what religlon you belong to, as long as you 
are a living being, Buddhism counfs you as 
part of it for all living beings have the 
Buddha-nature—Một tôn giáo, nhất là tôn 
giáo tiến bộ như Phật giáo, bao gồm tất cả 
triết học, luân lý và đạo đức học. Thật vậy, 
chúng ta có thể nói hầu như toàn bộ Phật 
giáo gồm giáo lý triết học và đạo đức. Tuy 
nhiên, khi ta nghiên cứu sâu vào giáo lý, 
chúng ta nhận thấy có cái gì vượt ra ngoài 
điều này, nó xúc chạm trực tiếp vào lòng ta. 
Giống như ánh sáng bao trùm chúng ta một 
cách ấm áp và rực chiếu rạng rỡ, soi sáng 
con đường của chúng ta. Nó là cái gì khiến 
chúng ta phát triển đầy đủ theo đúng khả 
năng của chúng ta. Nói tóm lại, Phật giáo là 
một tôn giáo tâm linh cho tất cả chúng sanh. 
Chúng ta có thể gọi tất cả những gì thuộc về 
chân lý là giáo lý nhà Phật, hay có thể gọi 
không là giáo lý gì cả, vì chúng là chân lý, 
chúng vượt ra ngoài tất cả ngôn ngữ văn tự 
của loài người. Tuy nhiên, Phật tử thuần 
thành nên luôn nhớ rằng, tâm, Phật, và chúng 
sanh không sai khác. Vì vậy, không cần biết 
bạn thuộc tôn giáo nào, miễn bạn là một sinh 
vật, thì Phật giáo coi bạn như là một phân 
của nó, vì với Phật giáo mọi chúng sanh đều 
có Phật tính như nhau. 

The meanings of Buddhism—Ý nghĩa của 
Đạo Phật: 

To someone it can be only le of the 
Buddha; the example that the Buddha and his 


2) 


3) 


Iimmediate disciples set, that glorlous feat of 
a man, who stood before men as a man and 
declared a path of deliverance: Có người cho 
rằng đây chỉ là đời sống của Đức Phật, tấm 
sương của Đức Phật và những đệ tử gần gũi 
nhất của Ngài đặt ra, đó là kỳ công quang 
vinh của một người, một người đứng trước 
công chúng tuyên bố con đường giải thoát. 
To others, the 
massive doctrine as recorded In the Buddhist 
Tripitaka (literature), and 1t 1s described a 
very lofty, abstruse, complex and learned 
philosophy of life: Với số người khác, Phật 
giáo có nghĩa là học thuyết quần chúng như 
đã ghi trong văn học Phật giáo gồm Tam 
Tạng kinh điển. Và trong đó miêu tả một 
triết lý cao quý, sâu sắc, phức tạp và uyên 
bác về cuộc đời. 

Buddhism—Buddha teaching—Buddhism 1s a 
philosophy, a way of life or a religion. The 
teaching of Buddha. This 1s not Important. 
Buddhism ¡1s what the Buddha taught. His 
teaching was based on human Inner wisdom. 
Buddhism always values reason. Blindly 
believing ¡ín ceverything Is confrary to 
Buddha”s teaching. The Buddha taught: “Do 
not believe blindly in my teachings. Always 
test them like using fire to test gold to 
determmne whether 1t 1s authenic or 
counterfeit” Buddhism 1s not a religion 
versed In worshipping and imploring favors 
from deitles. Ïlt 
religions and doctrines In that If respects 
personal opinions, beliefs, and ¡ntellectual 
development. Buddhism does not prevent 1fs 
disciples from learnng other religious 
teachings. The Buddha said that 1f there were 
reasonable and rational teachings in other 
religlons, His followers were free to reapect 
such things. From that basic principle, the 
Buddha declared that there was nothing 
hidden in the sleeve of His saffron robe when 
referring to His teachings. He also added that 
His doctrine was consistent with how people 
undersfood the Truth. It did not depend on the 
favors bestowed by any deity or any other 
spiritual power. The Buddha emphasized the 
concept of free Iinqguiry when He asked His 


Buddhism would  mean 


IsÃ different from other 


339 


disciples to Judge even the Tathagafta In order 
to have an uftter trustfulness in Him. He asked 
them to study, understand, and believe latter 
on. Whoever has not yet understood or still 
has doubt but blindly believes has thus 
defamed the Buddha. Doubt 1s not a sin 
because Buddhism has no creed to be 
believed. Doubt will automatically dissipate 
when people fully understand or perceIve the 
Truth: Đạo Phật, một triết lý, một phương 
cách sống hay là một tôn giáo. Đều nây 
không quan trọng. Phật giáo là giáo pháp của 
Đức Phật thuyết giảng, một nên giáo lý hoàn 
toàn xây dựng trên trí tuệ của con người. Đạo 
Phật rất tôn trọng lý trí. Nhắm mắt tin suông 
là trái với giáo lý nhà Phật. Chính Đức Phật 
đã dạy: “Không nên tin một cách mù quáng 
những lời ta dạy, mà trước tiên hãy thử nó 
như đem lửa thử vàng để biết vàng thật vàng 
giả.” Đạo Phật không phải là một tôn giáo 
chuyên thờ cúng hay cầu xin các vị thân linh. 
Đạo Phật không cấm Phật tử tìm hiểu giáo lý 
của những tôn giáo khác. Đức Phật dạy nếu 
có những điều phải và hợp lý thì Phật tử có 
quyền tự do thụ nhận cho dù điều ấy là giáo 
lý của một tôn giáo khác. Đạo Phật khác với 
các tôn giáo và các chủ nghĩa khác ở chỗ tôn 
trọng quyển nhận xét của cá nhân, tự do tư 
tưởng và phát triển lý trí. Chính vì vậy mà 
Đức Phật dạy rằng giáo lý của Ngài không 
có gì dấu diếm trong tay áo cả. Ngài còn nói 
thêm rằng giáo lý tùy thuộc vào sự thấu hiểu 
chân lý của con người, chứ không phải tùy 
thuộc vào ân huệ của một vị thần linh hay 
bất cứ quyền năng nào khác. Đức Phật còn 
nhấn mạnh về sự tự do dò xét khi Ngài bảo 
các đệ tử rằng nếu cần phải xét đoán ngay 
cả Đức Như Lai nữa, để có thể hoàn toàn tin 
chắc giá trị của vị Thầy mà mình đang theo. 
Phật day rằng chúng ta phải học, hiểu, hành 
rồi mới tin. Ngài nhắc nhở rằng nếu chưa 
hiểu hoặc còn hoài nghi mà mê muội tin theo 
là phỉ báng Phật. Hoài nghi không phải là 
một cái tội, vì Phật giáo không có những tín 
điều buộc phải tin theo. Hoài nghi tự nhiên 
mất khi con người hiểu rõ, thấy rõ sự thật, 
thấy rỏ chân lý. 


4) According to Most Venerable Piyadassi In 


“The Buddhaˆs Anclent Path,” some prefer to 
call the teaching of the Buddha a religion, 
others call it a philosophy, still others think of 
1t as both religion and philosophy. It may, 
however, be more correct to call it a “Way of 
Life”. But that does not mean that Buddhism 
1s nothing more than an ethical code. Far 
from 1t, 1t Is a way of moral, spiritual and 
intellectual training leading to a complete 
freedom of mind. The Buddha himself called 
his teaching “Dhamma-Vinaya”, the Doctrine 
and the Discipline. But Buddhism, ¡in the 
strictest sense of the word, can not be called 
a relipion, for 1f by religion 1s meant “action 
of conduct Iindicating belief In, reverence for, 
and desire to please, a divine ruling power; 
the ©xerclse Oør pracfice Of rites Or 
observances Implying this...; recognition on 
the part of man of some hipher unseen power 
as having confrol of his destiny, and as being 
enttled to obedience, reverence, and 
worship.” Buddhism certainly 1s not such a 
religion. In Buddhist thoupht, there 1s no 
awWareness or conviction of the existence of a 
Creator of any form who rewards and 
punishes the good and ill deeds of the 
creafures of his creation. A Buddhist takes 
refuge In the Buddha, but not in the hope that 
he will be saved by the Master. There 1s no 
such guarantee, the Buddha 1s only a teacher 
who points out the way and guides the 
followers to their individual deliverance—— 
Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển 
“Con Đường Cổ Xưa,” một số người thích gọi 
những lời dạy của Đức Phật là một tôn giáo, 
số khác gọi là một triết lý, cũng có người 
nghĩ những lời dạy của Đức Phật vừa mang 
tính chất tôn giáo, vừa mang tính triết lý. Tuy 
nhiên, chính xác hơn có thể gọi đó là một 
“lối sống.” Nhưng gọi như vậy không có 
nghĩa rằng đạo Phật không có gì khác ngoài 
luân lý. Trái lại, đạo Phật là một đường lối tu 
tập với đầy đủ ba phương diện: Giới, Định, 
và Huệ (giới hạnh, tinh thần và tri thức) 
nhằm dẫn đến tâm giải thoát viên mãn. 
Chính Đức Phật đã gọi những lời dạy của 
Ngài là Pháp và Luật. Thế nhưng đạo Phật, 


5) 


6) 


340 


trong ý nghĩa nghiêm túc nhất của từ ngữ, 
không thể được gọi là một tôn giáo, vì nếu 
tôn giáo hàm ý “hành động hay tư cách đạo 
đức biểu thị lòng tin nơi sự tôn kính đối với 
ước muốn làm vừa lòng một đấng quyển 
năng thiêng liêng nào đó; là việc thực hành 
hay thể hiện những lễ nghi, sự vâng giữ 
những điều răn, vân vân, là sự nhìn nhận của 
con người về một đấng quyền năng vô hình 
và cao cả nào đó như có quyển kiểm soát 
vận mạng của họ và xứng đáng được tôn 
sùng, kính trọng và tôn thờ.” Thì Phật giáo 
chắc chắn không phải là thứ tôn giáo như 
vậy. Trong tư tưởng Phật giáo, Phật giáo 
không chấp nhận hay tin tưởng có sự hiện 
hữu của một đấng sáng tạo, dù bằng bất cứ 
hình thức nào, nắm quyển thưởng phạt những 
việc làm thiện ác của các chúng sanh do vị 
ấy tạo ra. Người Phật tử nương tựa nơi Đức 
Phật, nhưng không hy vọng rằng họ sẽ được 
Ngài cứu độ. Hoàn toàn không có sự bảo 
đảm như vậy. Đức Phật chỉ là người Thây 
khai thị con đường và hướng dẫn những 
người đi theo mình đi đến sự giải thoát của 
riêng họ. 

Though we call the teaching of the Buddha 
“Buddhism”, thus ¡including ¡ít among the 
“lsms” and “ologles”, It does not really 
matter what we label 1t. Call it religlion, 
philosophy, Buddhism, or by any other name 
you like. These 
sipnificance to one who goes in search of 
truth and deliverance—Dù rằng chúng ta gọi 
những lời dạy của Đức Phật là Phật Giáo, 
như vậy chúng ta đã bao gồm những lời dạy 
ấy vào trong số các “chủ thuyết” và “học 
thuyết”, thực ra chúng ta có gán cho nó là gì 
cũng không thành vấn đề. Gọi đó là tôn giáo, 
là triết lý, là Phật Giáo, hay bằng bất cứ tên 
gọi nào khác mà chúng ta thích. Những nhãn 
hiệu nầy không quan trọng lắm đối với một 
người đi tìm chân lý giải thoát. 

To the Buddha, man 1s a supreme being, thus, 
he taught: “Be your own torch and your own 
refuge. Do not seek refuge 1n any other 
person.” This was the Buddha's truthful word. 
He also said: “All realizations come from 
effort and intelligence that derive from one”s 


labels are of litde 


own experlence. Man 1s the master of his 
destiny, since he can make his life better or 
worse. ]If he tries his best to cultivate, he can 
become a Buddha”: Với Đức Phật, con người 
là tối thượng, nên Ngài đã dạy: “Hãy là ngọn 
đuốc và là nơi nương tựa của chính bạn, chớ 
đừng tìm nơi nương tựa vào bất cứ nơi nào 
khác.” Đó là lời nói chân thật của Đức Phật. 
Ngài đã từng nói: “Tất cả những gì thực hiện 
được đều hoàn toàn do nỗ lực và trí tuệ rút ra 
từ kinh nghiệm bản thân của con người. Con 
người làm chủ vận mệnh của mình. Con 
người có thể làm cho cuộc đời mình tốt hơn 
hoặc xấu hơn. Con người nếu tận sức tu tập 
đều có thể thành Phật.” 


(I)The origination of Buddhism—Nguồn gốc 


phát sinh Phật giáo: Some twenty-five 
cenfuries ago a great man took up the life of 
a wandering ascetic in what 1s today Northern 
India. This in ifself was not a unique event: 
many others also sougpht spiritual liberation 
walkng 1m the deep forests and hiph 
mountains. However, this mans quest 
resulted In answer that have been handed 
down to successive generafions and, in the 
process, have been elaborated, ¡Interpreted 
and reinterpreted to form one of the greatest 
living religlous traditions. In fact, Buddhism 
1s mụch more than a religion: 1s cultural and 
phiosophical impact has for 
reverberated throughout South and Southeast 
Asia and, more recently, in the West. The 
traditon has become so vast and diverse that 
a superficial glance seems to reveal more 
disparty than continuity. Nevertheless, 
behind the many ¡incongruities there is a 
recognizable common thread. All forms of 
Buddhism share the same roots and all are 
motfivated by the quest to attain a long-lasting 
Sfate of contentment through mental, spiritual 
and moral development. All relate in some 
way to the enliphtenment experlence of one 
man, who ¡1s known as the “Buddha.” 
Buddhism began in India in the 5” century 
B.C. and all 1s varianfs can be traced to these 
Oripins. According to ancient Indian history, 
the precise historical beginning of the 
tradition 1s somewhat obscure, for at that time 


CenfurIes 


341 


there were so many small kingdoms all over 
India. However, there is no question that 
around the 5” century B.C., an exceptionally 
charismatic teacher, probably a member of 
the Sakya clan in Kapilavastu, in present day 
Nepal, began to preach a new approach to 
the age-old problem of salvation. It has been 
suggested that his teaching was a reaction fo 
the dominant “Brahmanical” culture of his 
time, which centered on the Vedas and on the 
sacrificlal practices that were carried out by 
the priesly class However, Buddhism 
exerted an enormous ¡nfiuence on the 
Iintellectual, religlous and cultural liíe of 
India for more than sixteen centuries. Ït 
played a formative part in defining Hindu 
culture and, during Its first cenfuriles, Was sO 
enmeshed 1n Indian society (together with 
other spiritual teachings of the subcontinenf) 
that It is misleading to think 0Ý 1t as a self- 
consclous reformist movement. Buddhism 
became established as a monastic religion, 
enjoying spells of royal patronage, but 
around the 8” century it came under pressure 
from a resurgent Hinduism. Its decline was 
precIpitated by Muslim Invasions from the 
North, which began ¡in the 7” century and 
gradually intensIfy during the following eight 
centuries. With the ruthless sacking of the 
great Buddhist universities at the end of the 
12” century, Buddhism all but đisappeared 
from India. The teachings of Buddhism have 
never been exclusive to one class or limited 
to one geographical area. The Buddha and 
his monks spent the dry months wandering in 
what 1s today northern India and, long before 
Buddhism's disappearance from India, their 
beliefs were carriled by monks and travelers 
all over Asia to Sri Lanka, Burma, 
Cambodia, Laos, China, Japan, Korea, 
Thailand, Tibet and Vietnam, to name but 
few of the places where the tradition has 
taken root Buddhism 1s partcularly 
amenable to expansion because of the 
universality of the Buddha's teaching. His 
Dharma (Iruth) ¡1s designed to appeal to 
every Individual, regardless of rank or class, 
1nviting him or her to follow the path leading 


to enliphtenment and the cessaton of 
suffering. Being linked to neither a specIfic 
place nor a single society, Buddhism has 
generally managed to Incorporate the local 
customs and beliefs that 1t has encountered In 
1fs eXpansion, especially that are traditionally 
assoclated with the social le. This has 
opened up Buddhism to a host of Influence 
and has resulted in a greatly varied tradition, 
which nevertheless manages to preserve the 
core of its teaching—Khoảng 25 thế kỷ về 
trước, một con người vĩ đại đã từ bỏ cuộc 
sống trong cung vàng điện ngọc để làm một 
du Tăng khất sĩ khổ hạnh ở vùng mà ngày 
nay là miễn Bắc Ấn Độ. Điều này tự nó 
không lấy gì làm độc đáo: nhiều người khác 
cũng đi tìm giải thoát tâm linh trong rừng sâu 
núi thắm. Tuy nhiên, trong quá trình sự ầm 
kiếm của người đàn ông này đã đem lại 
những câu trả lời được truyền lại hết từ thế 
hệ này sang thế hệ khác và được giải thích tỉ 
mĩ, làm sáng tỏ, và được giải thích trở lại để 
thành hình một trong những truyền thống tín 
ngưỡng đương thời tuyệt vời nhất. Trong thực 
tế, Phật giáo còn vượt xa hơn một tôn giáo 
bình thường: tác động tôn giáo và nền văn 
hóa của nó qua hàng thế kỷ đã vang dội 
khắp vùng Nam và Đông Nam Châu Á và 
gần đây là ở Tây phương, truyền thống này 
trở nên thật rộng lớn và biến đổi đến nỗi 
khiến cho những người có cái nhìn thoáng 
qua hời hợt dường như cho nó có vẻ rời rạc 
hơn là liên tục. Tuy vậy, phía sau nhiều sự 
thiếu hợp lý là một dòng liên kết quen thuộc 
mà người ta có thể nhận ra. Tất cả những 
hình thức của Phật giáo đều có chung những 
cội rễ và tất cả đều được thúc đẩy bởi sự ìm 
kiếm để đạt được một trạng thái mãn nguyện 
bên vững lâu dài nhờ sự phát triển tâm linh 
và đạo đức. Tất cả đều liên quan đến một 
con đường nào đó đi đến sự chứng nghiệm 
giác ngộ của một con người, con người ấy 
được gọi là Phật. Đạo Phật xuất hiện ở Ấn 
Độ vào thế kỷ thứ 5 trước Tây lịch và tất cả 
những hình thức biến đổi của nó có thể lần ra 
từ cội nguồn này. Theo lịch sử thời cổ đại 
của Ấn Độ, sự khởi đầu mang tính lịch sử 
chính xác của truyền thống có một chút gì 


342 


không rõ ràng lắm, vì vào thời đó khắp xứ 
Ấn Độ có quá nhiều vương quốc nhỏ. Tuy 
nhiên, không còn nghi vấn gì về chuyện vào 
khoảng thế kỷ thứ 5 trước Tây lịch, có một vị 
thầy với khả năng đặc biệt để thu hút môn 
đệ, có thể là thành viên của dòng tộc Thích 
Ca trong thành Ca Tỳ La Vệ, ngày nay thuộc 
vương quốc Népal, bắt đầu thuyết giảng một 
phương cách giải quyết mới về vấn để cứu 
độ đã có từ lâu trước đó. Người ta cho rằng 
giáo lý của Ngài là phản ứng đối với nền văn 
hóa thống trị Bà La Môn vào thời đại của 
Ngài, được tập trung vào hệ thống giáo lý Vệ 
Đà và những tục lệ tế thần được giai cấp 
giáo sĩ Bà La Môn tiến hành. Tuy vậy, Phật 
giáo cũng tác động đến đời sống tín ngưỡng 
và tri thức của Ấn Độ hơn 16 thế kỷ. Nó có 
một vai trò cơ bản trong việc xác định rõ nên 
văn hóa Ấn Giáo, và một trong những thế kỷ 
đầu của nó nó thật sự làm cho người ta bối 
rối trong xã hội Ấn Độ (cùng với những giáo 
lý tâm linh khác trong tiểu lục địa Ấn Độ) 
chính điều này dẫn đến sự suy nghĩ lệch lạc 
của người ta về nó như là một phong trào cải 
cách về ý thức bản thân. Phật giáo trở thành 
một tôn giáo có cơ sở tu viện, hưởng được sự 
bảo trợ của hoàng gia, nhưng vào khoảng thế 
kỷ thứ 8 nó gánh chịu sức ép của Ấn Độ giáo 
đang phục hưng. Sự suy tàn của nó xuống 
nhanh do bởi sự xâm lăng của Hồi giáo từ 
phương Bắc vào thế kỷ thứ 7 và sức ép này 
tiếp tục gia tăng trong suốt 8 thế kỷ sau đó. 
Với sự cướp phá tàn nhẫn những trường đại 
học lớn của Phật giáo vào cuối thế kỷ thứ 12, 
từ đó Phật giáo hoàn toàn biến mất ở Ấn Độ. 
Giáo lý của Đức Phật chưa bao giờ dành 
riêng cho một giai cấp hay một khu vực địa 
lý nào. Đức Phật và những môn đệ của Ngài 
đi khắp vùng Bắc Ấn trong suốt mùa khô, rất 
lâu trước khi đạo Phật biến mất ở Ấn Độ, các 
nhà sư Phật giáo và khách lữ hành đã mang 
Phật giáo đi đến khắp các miễn Á Châu, từ 
Sri Lanka, Miến Điện, Cao Miên, Lào, Trung 
quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Thái Lan và 
Việt Nam, nhưng một số ít của các nơi có 
truyền thống này bám rễ vững chắc. Phật 
giáo đặc biệt dễ đáp ứng để mở rộng do bởi 
tính cách phổ biến của giáo pháp của Đức 


Phật. Chân lý của Ngài được dành cho mọi 
người, bất kể địa vị xã hội hoặc tầng lớp thu 
hút họ đi theo con đường dẫn đến giác ngộ 
và sự diệt khổ. Không có mối liên kết một 
nơi đặc biệt cũng không thuộc một tầng lớp 
thượng lưu độc quyển, đạo Phật thường 
xuyên m cách kết hợp chặt chẽ với phong 
tục địa phương và những đức tin đó được kết 
hợp với đời sống xã hội. Chính điều này đã 
làm cho Phật giáo rất ảnh hưởng và trở thành 
một truyển thống vô cùng đa dạng, tuy thế 
nó vẫn tìm cách giữ gìn cốt lõi giáo pháp của 
mình. 


(IV)Basic belief in Buddhism—Niễm tin căn bản 


]) 


trong Đạo Phật: 

A basic belief in Buddhism 1s that the world 
1s filled with sufferings and afflictions that 
are caused by the desires, angers and 
Ipnorance, pride, doubt, and wrong views. lÝ 
the above mentoned troubles could be 
removed, then the sufferings and afflictions 
would naturally end. However, removing the 
above mentioned troubles does not mean that 
we chase after worldly pleasures, nor does If 
means pessimism. According to the Buddha, 
most of daily life *s troubles are caused by 
attachment. We get angry, We WOrrYy, We© 
become greedy and complain bittrly. All 


these causes of. unhappiness, tension, 
stubbornness and sadnes are due tO 
attachment. Thus I we want to end 


suferings and afflictions, we must end 
attachment, no exception. However, to end 
attachment 1s not easy for in order to end 
attachment we musft conquest ourselves. Thus 
the Buddha taught in the Dharmapada Sutra: 
“[he greates of conguests 1s the 
subJugation of others but of the self. Even 
though a man conquers thousands of men in 
batle, he who conquers himself 1s the 
Øreafest of conquerors.” In fact, the ultimate 
goal of a Buddhist 1s to look inward to find 
his own Buddha and not outward. Thus, the 
goal of a Buddhist 1s the development of self- 
dependency, the ability to set oneself free of 
sufferings Buddhism 1s 
strongly agaInst a blind belief on other forces 
of salvaton with no basic factors. The 


nOf 


and afflictions. 


343 


Buddha always reminded his disciples: “You 
should reject blind belief. Do not Judge by 
hearsay, not on mere assertion, not on 
authority of so-called sacred scriptures. Do 
not hurrily Judge according to appearances, 
not believe anything because an ascetic or a 
teacher has said it.”——Niễm tin căn bản trong 
Phật giáo là thế giới với đầy dẫy những khổ 
đau phiển não gây ra bởi tham, sân, si, mạn, 
nghi, tà kiến. Nếu chúng ta có thể buông bỏ 
những thứ vừa kể trên thì khổ đau phiền não 
sẽ tự nhiên chấm dứt. Tuy nhiên, buông bỏ 
những thứ vừa kể trên không có nghĩa là 
chạy theo dục lạc trần thế, cũng không có 
nghĩa là bi quan yếm thế. Theo Đức Phật, 
nguyên nhân của tất cả những khó khăn 
trong cuộc sống hằng ngày là luyến ái. 
Chúng ta nóng giận, lo lắng, tham dục, oán 
trách, đắng cay, vân vân, đều do luyến ái mà 
ra. Tất cả những nguyên nhân của bất hạnh, 
tỉnh thần căng thẳng, cố chấp và phiền não 
đều do luyến ái mà ra. Như vậy nếu chúng ta 
muốn chấm dứt khổ đau phiên não, theo Phật 
giáo, phải chấm dứt luyến ái, không có ngoại 
lệ. Tuy nhiên, dứt bỏ luyến ái không phải là 
chuyện dễ vì muốn chấm dứt luyến ái, chúng 
ta phải tự chiến thắng chính mình. Chính vì 
thế mà Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú: 
“Chiến thắng vĩ đại nhất của con người 
không phải là chinh phục được người khác 
mà là tự chiến thắng lấy mình. Dù có chinh 
phục hàng muôn người ở chiến trường nhưng 
chinh phục chính mình mới là chiến thắng 
cao quí nhất.” Thật vậy, mục tiêu tối thượng 
của người Phật tử là hướng về bên trong để 
tìm lại ông Phật nơi chính mình chứ không 
phải hướng ngoại cầu hình. Vì vậy mục đích 
tu tập của người Phật tử là phải phát triển sự 
tự tin vào khả năng của chính mình, khả năng 
tự mình có thể đạt được trí tuệ giải thoát khỏi 
mọi hệ lụy của khổ đau phiền não. Đạo Phật 
cực lực chống lại một niềm tin mù quáng vào 
sự cứu độ của tha lực, không có căn cứ. Đức 
Phật thường nhắc nhở tứ chúng: “Các ngươi 
phải từ bổ niềm tin mù quáng. Đừng xét 
đoán theo tin đồn, theo truyền thống, theo 
những lời đoan chắc vô căn cứ, theo Thánh 
thư, theo bể ngoài, hoặc đừng vội tin vào bất 


2) 


cứ thứ gì mà một bậc tu hành hay một vị 
thầy đã nói như vậy mà không có kiểm 
chứng. 

With Buddhism, to believe relipion without 
understanding 1t thorouphly, Its a blind faith, 
or 1s not different from superstition. Even 
though understanding but understanding 
without finding to see 1f 1t s righf or wrong, In 
accordance or not In accordance with truth, 
with reality, 1s also a form of superstifion or 
wrong belief. Believe that when you sow a 
seed of hof-pepper, you will have a hot- 
De€pper tree and eventually you will reap hot- 
pepper fruit. However, even though you have 
already sown the seed of hot-pepper, but you 
realize that you don't like to eat fruit that 1s 
hot, you stop fertilizing and watering the hot- 
De€Dpper tree, the tree wIll wither and die, and 
will not produce any fruit. Similarly, If you 
know an action 1s bad and unwholesome, you 
refuse fo acf, of course you wilÏ not receIve 
any bad or unwholesome consequence. The 
Buddha refuses to belileve that whatever 
happens to a person, either good or bad, 1s 
due to chance, fate or fortune. Everything 
that happens has a specIfic cause or causes 
and there must be some tipht relationships 
between the cause and the effect. Those who 
want to believe in Buddhism should not rush 
to become a Buddhist with the wrong 
understanding or blind belief in Buddhism. 
You should take your time to do more 
researches, fo ask quesftions, and to consider 
carefully before making your final decision. 
Religions that worship god have always 
considered reason and wisdom as the enemy 
of faith and dogma for them there exist only 
“believe” or “not believe” and nothing else. 
In fact, IÝ we accept that there exIsts a SO- 
called almighty god, we cannot accept any of 
the findings of modern sclence; neither 
Darwin”s selence of biological evolution nor 
the theories of the nature and evolution of the 
universe coming from modern physics. They 
believe that a so-called creator god invented 
humankind and the universe all at once and 
that these three realms of god, man and 
universe, all are separate. However, modern 


544 


sclence agrees with what the Buddha taught 
almost twenty-sIx cenfuries ago, and proves 
that the universe as one Infinite process of 
change. Furthermore, the belief of salvation 
by god caused a serious danger to the whole 
world, especially from the first century to the 
end of the nineteenth century, for those who 
believe in the salvation of god believe that 
they must impose salvation on others. For this 
reason, Catholic countrles sent theIr froops 
and priesfs all over the world to save others 
by force. And as a result, millions of people 
got killed or slauphtered and subjugated in 
the name of god. Buddhism 1s in confrast with 
other religions that believe 1n god. Buddhism 
teaches that one must develop wisdom. 
However, wisdom In Buddhism 1s not simply 
believing in what we are told or taught. True 
wisdom 1s fo directly see and understand for 
ourselves. With this wisdom, people will 
have an open mind that listens to others” 
points of view rather than being closed- 
minded; people will also carefully examine 
fatcs that contradicts their belief rather than 
blindly believing. Sincere Buddhists never 
believe In the law of eternity. The Buddha 
accepts the law of Iimpermanence or change 
and denies the existence of eternal 
substances. Matter and sprit are false 
abstractions that, In reality, are only changIng 
factors or dharmas which are connected and 
which arise In functional dependence on each 
other. Thus, Buddhist faith means that the 
devotee accepts the Buddha as a Teacher and 
a Guide, His doctrine as way of life, and the 
Sangha communmity as the examplars of this 
way of life. According to Buddhist point of 
View in faith, everyone 1s completely free to 
make his own choïce in faith, no one has the 
ripht to interfere with other people”s choIce. 
Letfs take a close look in the Buddha's 
teaching 1m the Kalama Sutra: “Nothing 
should be accepted merely on the ground of 
tradition or the authority of the teacher, or 
because It is the view of a large number of 
people, disinguished or otherwise. 
Everything should be weiphed, examined and 
Judged according to whether If 1s true or false 


in the lipht of one”s own true benefits. If 
considered wrong, they should not be 
rejected but left for further considerations.” 
Therefore, we see clearly that Buddhism 1s 
based on personal experience, rationalism, 
practice, morality, and insipht. There 1s no 
necd to propitiate øods or masters. There 1s 
no blind adherence to a faith, rigid dogmas, 
rituals, holy scriptures, or myths. The Buddha 
always confirmed his disciples that a 
salvation can only be gained by man and by 
man only during his le without the least 
help from a so-called god or gods: Với Phật 
giáo, tin tưởng tôn giáo mà không hiểu biết 
tường tận về tôn giáo đó tức là mù quáng, 
không khác gì mê tín dị đoan. Dầu có hiểu 
biết mà không chịu nhận ra chân ngụy hay 
hiểu biết sai, không hợp với lẽ tự nhiên, đó 
cũng là mê tín hay tín ngưỡng không chân 
chánh. Tin rằng nếu bạn gieo hột ớt thì bạn 
sẽ có cây ớt và cuối cùng là bạn sẽ có những 
trái ớt. Tuy nhiên, nếu bạn sớm nhận chân ra 
rằng ớt cay, là loại trái mà bạn không muốn, 
dù đã lỡ gieo, bạn có thể không bón phân 
tưới nước, lẽ đương nhiên cây ớt sẽ èo Ọt, sẽ 
không sanh trái. Tương tự như vậy, nếu biết 
hành động như vậy là ác, là bất thiện, bạn 
không hành động thì dĩ nhiên là bạn không 
phẩi gánh lấy hậu quả xấu ác. Đức Phật 
hoàn toàn phủ nhận việc tin tưởng rằng bất 
cứ điều gì xảy ra cho một người, hoặc tốt 
hoặc xấu, là do cơ hội, số mệnh hay vận may 
rủi. Mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân của 
nó và có mối liên hệ chặt chẽ nào đó giữa 
nhân và quả. Người muốn tin Phật cũng đừng 
vội vàng đến với Phật giáo bằng sự hiểu lầm 
hay sự mù quáng. Bạn nên từ từ tìm tòi, học 
hỏi trước khi quyết định sau cùng. Những tôn 
giáo thờ thần linh thì luôn xem lý trí và trí 
tuệ như là kẻ thù của niềm tin và lòng trung 
thành với giáo điều vì với họ chỉ có tin hay 
không tin mà thôi, chứ không có điều gì khác 
nữa để lý luận. Kỳ thật, nếu chúng ta chấp 
nhận có cái gọi là thần linh vô song thì chúng 
ta không thể chấp nhận bất cứ sự khám phá 
cơ bản nào của khoa học hiện đại, cũng 
không thể chấp nhận thuyết tiến hóa của 
Darwin hay sự tiến hóa của vũ trụ do khoa 


345 


học hiện đại mang đến. Vì theo những người 
tin tưởng thần linh thì cái gọi là thần linh vô 
song hay thượng đế đã sáng tạo ra loài người 
và vũ trụ cùng một lúc và cả ba thứ, thân 
linh, con người và vũ trụ đều riêng rẽ nhau. 
Tuy nhiên, khoa học hiện đại đồng ý với 
những gì mà Đức Phật đã dạy hơn hai mươi 
sáu thế ký về trước, và khoa học đã chứng 
minh được vũ trụ như là một tiến trình thay 
đổi vô tận. Hơn nữa, sự tin tưởng vào thân 
linh cứu rỗi đã gây nên một mối nguy hiểm 
đáng sợ cho nhân loại, đặc biệt từ thế kỷ thứ 
nhất đến mãi cuối thế kỷ thứ mười chín, vì 
những người tin tưởng sự cứu rỗi được thần 
linh hay thượng đế ban cho họ rồi thì họ lại 
bắt đầu nghĩ rằng họ cũng phải áp đặt sự cứu 
rỗi cho người khác. Chính vì lý do đó mà các 
xứ theo Cơ Đốc giáo đã gởi binh lính và cố 
đạo của họ đi khắp thế giới để cứu rỗi những 
dân tộc khác bằng vũ lực. Và kết quả là 
người ta đã nhân danh “Chúa Trời” để tàn sát 
và chính phục hàng triệu triệu người. Phật 
giáo thì ngược lại với các tôn giáo tin tưởng 
thần linh. Phật giáo dạy rằng con người phải 
phát triển trí tuệ. Tuy nhiên, trí tuệ trong 
Phật giáo không phải là loại trí tuệ được bảo 
hay được dạy. Chân trí tuệ hay trí tuệ thực sự 
là nhìn thấy trực tiếp và tự mình hiểu. Với 
loại trí tuệ này, con người có tâm lượng cởi 
mở hơn, con người chịu lắng nghe quan điểm 
tương phản của người khác hơn là tin tưởng 
một cách mù quáng. Phật tử thuần thành 
không bao giờ tin vào luật trường cửu. Đức 
Phật công nhận luật vô thường và hoàn toàn 
phủ nhận sự hiện hữu trường cửu của sự vật. 
Vật chất và tinh thần đều là những ý niệm 
trừu tượng không thật, thật sự chỉ là những 
yếu tố luôn thay đổi hay chư pháp, liên hệ 
lẫn nhau, sanh khởi tùy thuộc lẫn nhau. Như 
vậy niềm tin trong Phật giáo có nghĩa là tin 
tưởng vào Đức Phật như một vị Đạo sư, tin 
giáo pháp của Ngài như ngọn đuốc soi đường 
và tin Tăng chúng là những gương hạnh về 
lối sống theo Phật giáo. Theo quan điểm 
Phật giáo về niềm tin, mọi người có toàn 
quyền lựa chọn cho mình một niềm tin, 
không ai có quyển can dự vào niềm tin của 
ai. Đức Phật dạy trong Kinh Kalama: “Không 


3) 


nên chấp nhận điều gì chỉ vì lý do truyền 
thống, quyền thế của vị thầy, hay vì nó là 
quan điểm của nhiều người, hay của một 
nhóm đặc biệt, hay ngược lại. Mọi thứ đều 
phải được cân nhắc, quan sát và phán xét 
xem đúng hay sai dưới ánh sáng nhận thức 
về lợi ích của chính mình. Nếu là sai không 
nên bác bỏ ngay mà nên để lại xét thêm nữa. 
Như vậy chúng ta thấy rõ ràng Phật giáo đặt 
căn bản ở kinh nghiệm cá nhân, hợp lý, thực 
hành đạo đức nội tâm. Không cần phải vâng 
phục thần thánh, cũng không cần phải lấy 
lòng một vị thầy nào. Với người Phật tử, 
không có chuyện gắn bó với một niềm tin mù 
quáng hay với các tín điều cứng nhắc, những 
nghi lễ, những Thánh thư hay huyềển thoại. 
Đức Phật thường khẳng định với tứ chúng 
rằng cứu rỗi có đạt được bởi con người và chỉ 
do con người mà không cần bất cứ một trợ 
lực nhỏ nào của cái gọi là thượng đế hay 
thân linh. 

Buddhism considers human's liberation the 
priority. Once the Buddha was asked by a 
monk named Malunkyaputta, whether the 
world was eternal or not eternal, whether the 
world was finite or infinite, whether the soul 
was one thing and the body another, whether 
a Buddha existed after death or did not exiIst 
after death, and so on, and so on. The Buddha 
flatly refused to discuss such metaphysics, 
and instead gave him a parable. “Ït 1s as 1Ý a 
man had been wounded by an arrow thickly 
smeared with poison, and yet he were fo say, 
“I wl not have this arrow pulled out until I 
know by what man I was wounded,` or “I will 
not have this arrow pulled out until Ï know of 
what the arrow with which Ï was wounded 
was made.”” As a practical man he should of 
course øet himself treated by the physician at 
once, without demanding these unnecessary 
details which would not help him ïn the least. 
This was the attitude of the Buddha toward 
the metaphysical speculation which do not in 
any way help Improve ourselves in our 
cultivation. The Buddha would say, “Do not 
go by reasoning, nor by argument.” Besides, 
Buddhism does not accept such practices as 
fortune telline, wearing magic charms for 


»?»? 


346 


protection, fixing lucky sites for building, 
prophessing and fixing lucky days, etc. All 
these practices are considered useless 
superstitions in Buddhism. However, because 
of greed, fear and ignorance, some Buddhists 
sull try to stck to these superstiious 
practices. As soon as people understand the 
Buddha”s teachings, they realize that a pure 
heart can protect them much better than 
empty words of fortune telling, or wearing 
nonsense charms, or ambiguous chanted 
words and they are no longer rely on such 
meaningless things. In Buddhism, liberation 
1s a motto which heiphtens (elevates) the 
unfettered spirit beyond the 1rrational wall of 
conventional restriction in which the faith of 
each ¡individual must be chosen by that 
1ndividual and by no one else. However, the 
Buddha always emphasized “Try to 
undersfand thoroughly before believing, even 
with my teachings, for acting freely and 
without knowing the real meaning of 
whatever you ac(t sometimes you 
unintentionally destroy valuable traditions of 
yourselves. This 1s the same as a diamond 
being thrown into the dit” The Buddha 
confinued to advise: “When you do anything 
you should thmnk of 1s consequence.” 
Nowadays, more than 2,500 years after the 
Buddha°s time, all sclentists believe that 
every event that takes place 1n the world 1s 
subJect to the law of cause and effect. In 
other words, cause 1s the acfivity and effect 1s 
the result of the activiy. The Buddha 
described the world as an unending flux of 
becoming. All is changeable, continuous 
transformation, ceaseless mutation, and a 
moving steam. Everythng exiss from 
moment to moment. Everything 1s recurring 
rofaton of coming ¡into being and then 
passing out of existence. Everything 1s 
moving from formation to desfruction, from 
birth to death. The matter of material forms 
are also a conũnuous movement or change 
towards decay. This teachng of the 
1mpermanent nature of everything 1s one of 
the most Important poins of view of 
Buddhism. Nothing on earth partakes of the 


character of absolute reality. That 1s to say 
there wIll be no destruction of what 1s formed 
ISÃ Impossible. Whatever ¡1s subject to 
Origination 1s subject to destruction. Change 
1s the very constituent of reality. In dally life, 
things move and change between extremes 
and confrasfs, I.e., rise and fall, success and 
failure, gain and loss, honor and contempt, 
praise and blame, and so on. Ño one can be 
sure that a “rise” does not follow with a 
“fall, a success does not follow with a 
failure, a gain with a loss, an honor with a 
contempt, and a prailse with a blame. To 
thoroughly understand this rule of change or 
Impermanence, Buddhists are no longer 
dominated by happiness, sorrow, delipht, 
desparr, disappointment, satisfaction, self- 
confidence and fear: Đạo Phật lấy việc giải 
thoát của con người là quan trọng. Có một 
lần một vị Tỳ Kheo tên Malunkyaputta hỏi 
Đức Phật, rằng vũ trụ này trường tổn hay 
không trường tổn, thế giới hữu biên hay vô 
biên, linh hồn và thể xác là một hay là hai, 
một vị Phật trường tổn sau khi nhập diệt hay 
không, vân vân và vân vân. Đức Phật cương 
quyết từ chối không bàn luận những vấn để 
trừu tượng như vậy và thay vào đó Ngài nói 
cho vị Tỳ Kheo ấy một thí dụ. “Nếu một 
người bị trúng tên tẩm thuốc độc, mà người 
ấy vẫn lắm nhảm “Tôi nhứt định không chịu 
nhổ mũi tên ra cho tới chừng nào tôi biết ai 
bắn tôi,` hoặc giả “Tôi nhứt định không nhổ 
mũi tên ra cho tới chừng nào tôi biết mũi tên 
bắn tôi bị thương làm bằng chất gì.” Như 
một người thực tiễn dĩ nhiên người ấy sẽ để 
cho y sĩ trị thương tức thời, chứ không đòi 
biết những chi tiết không cần thiết không 
giúp ích gì cả. Đây là thái độ của Đức Phật 
đối với những suy nghĩ trừu tượng không thực 
tế và không giúp ích gì cho cuộc tu hành của 
chúng ta. Đức Phật sẽ nói, “Đừng lý luận hay 
biện luận.” Ngoài ra, đạo Phật không chấp 
nhận những việc bốc số bói quẻ, đeo bùa hộ 
mạng, xem địa lý, coi ngày, vân vân. Tất cả 
những việc này đều là những mê tín vô ích 
trong đạo Phật. Tuy nhiên, vì tham lam, sợ 
hãi và mê muội mà một số Phật tử vẫn còn 
bám víu vào những việc mê muội dị đoan 


347 


này. Chừng nào mà người ta thấu hiểu những 
lời dạy của Đức Phật, chừng đó người ta sẽ 
nhận thức rằng một cái tâm thanh tịnh có thể 
bảo vệ mình vững chắc hơn những lời bói 
toán trống rỗng, những miếng bùa vô nghĩa 
hay những lời tán tụng mù mờ, chừng đó 
người ta sẽ không còn lệ thuộc vào những 
thứ vô nghĩa ấy nữa. Trong đạo Phật, giải 
thoát là phương châm để để cao tinh thần tự 
tại ngoài tất cả các vòng kiểm tỏa, bó buộc 
hay áp bức một cách vô lý, trong đó niềm tin 
của mỗi cá nhân cũng phải tự mình lựa chọn, 
chứ không phải ai khác. Tuy nhiên, Đức Phật 
thường nhấn mạnh: “Phải cố gắng tìm hiểu 
cặn kẽ trước khi tin, ngay cả những lời ta nói, 
vì hành động mà không hiểu rõ bản chất thật 
của những việc mình làm đôi khi vô tình phá 
vỡ những truyền thống cao đẹp của chính 
mình, giống như mình đem ném viên kim 
cương vào bùn nhơ không khác.” Đức Phật 
lại khuyên tiếp: “Phàm làm việc gì cũng phải 
nghĩ tới hậu quả của nó.” Ngày nay, sau hơn 
2.500 sau thời Đức Phật, tất cả khoa học gia 
đều tin rằng mọi cảnh tượng xảy ra trên thế 
gian này đều chịu sự chi phối của luật nhân 
quả. Nói cách khác, nhân tức là tác dụng của 
hành động và hiệu quả tức là kết quả của 
hành động. Đức Phật miêu tả thế giới như 
một dòng bất tận của sự tái sanh. Mọi thứ 
đều thay đối, chuyển hóa liên tục, đột biến 
không ngừng và như một dòng suối tuôn 
chảy. Mọi thứ lúc có lúc không. Mọi thứ tuần 
hoàn hiện hữu rồi lại biến mất khỏi cuộc 
sống. Mọi thứ đều chuyển động từ lúc sanh 
đến lúc diệt. Sự sống là một sự chuyển động 
liên tục của sự thay đổi tiến đến cái chết. 
Vật chất lại cũng như vậy, cũng là một 
chuyển động không ngừng của sự thay đổi để 
đi đến hoại diệt. Một cái bàn từ lúc mới tinh 
nguyên cho đến lúc mụt rửa, chỉ là vấn để 
thời gian, không có ngoại lệ. Giáo lý về tính 
chất vô thường của mọi vạn hữu là một trọng 
điểm quan yếu của đạo Phật. Không có thứ 
øì trên thế giới này có thể được coi là tuyệt 
đối. Nghĩa là không thể có cái gì sanh mà 
không có diệt. Bất cứ thứ gì cũng đều phải lệ 
thuộc vào sự duyên hợp thì cũng phải lệ 
thuộc vào sự tan rã do hết duyên. Thay đổi 


chính nó là thành phân của mọi thực thể. 
Trong đời sống hàng ngày, sự việc tiến triển 
và thay đổi giữa những cực đoan và tương 
phản, tỷ như thăng trầm, thành bại, được 
thua, vinh nhục, khen chê, vân vân và vân 
vân. Không ai trong chúng ta có thể đoan 
chắc rằng thăng không theo sau bởi trầm, 
thành không theo sau bởi bại, được theo sau 
bởi thua, vinh theo sau bởi nhục, và khen 
theo sau bởi chê. Hiểu được luật vô thường 
này, người Phật tử sẽ không còn bị khống 
chế bởi những vui, buồn, thích, chán, hy 
vọng, thất vọng, tự tin hay sợ hãi nữa. 


(V) Cores of Buddhism—Cốt Lõi của Đạo Phật: 


IƯs trully wrong to believe that Buddhism a 
religion of pessimism. This 1s not true even 
with a slipht understanding of  basic 
Buddhism. When the Buddha said that human 
lie was full of sufferings and afflictions, he 
did not mean that life was pessimistic. In this 
mamner, the Buddha admitted the presence of 
sufferings and afflictions in human life, and 
by a method of analysis he pointed out to his 
disciples that attachment to things without a 
COrrect view as to their nafure 1s the cause of 
sufferings and afflictions. Impermanence and 
change are Inherent In the nature of all 
things. This 1s their true nature and this 1s the 
correct view. He concluded: “As long as we 
are at variance with this truth, we are bound 
to run iní(o conflicts. We cannot alter or 
confrol the nature of things. The result 1s 
“hope deferred made the heart sick'. The 
only solution lies in correcting our point of 
view.” In fact, the thirst for things begets 
sorrow. When we like someone or something, 
we wish that they belonged to us and were 
with us forever. We never think about their 
true nature, In other words, or we refuse fO 
think about therr true nature. We expect them 
(O survive forever, but time devours 
everything. Eventually we must yield to old 
age and freshness of the morning dew 
disappears before the rising sun. In the 
Nirvana Sutra when Ananda and other 
disciples were so sad and cried when the 
Buddha lay on his death-bed, the Buddha 
taught: “Anandal Lament not. Have I not 


348 


already told you that from all good things we 
love and cherish we would be separated, 
sooner or later... that they would change theIr 
nafture and perish. How then can Tathagata 
survive? This is not possible!” This 1s the 
philosophy which underlies the doctrine of 
the “Three Marks” (Impermanence, suffering 
and no-self) of existence of the Buddhist 
view of lie and the world. All Buddhist 
values are based on this. The Buddha 
expected of his disciples, both laiy and 
clergy, good conduct and good behavior and 
decent standard of living In every way. With 
him, a simple living dịd not amount to 
degenerate human existence or fo suffer 
oneself. The Buddha advised his disciples to 
follow the “Middle Path”. It is to say not to 
attach to things nor to abandon them. The 
Buddha does not deny the “beauty”, 
however, If one does not understand the true 
nature of the objJects of beauty, one may end 
up with sufferings and afflictions or grief and 
disappoinment. In the “Theragatha”, the 
Buddha brought up the story of the 
Venerable Pakka. One day, going to the 
village for alms, Venerable Pakka sat down 
beneath a tree. Then a hawk, selzing some 
flesh flew up into the sky. Other hawks saw 
that attacked 1t, making 1t drop the piece of 
meat. Another hawk grabbed the fallen flesh, 
and was flundered by other hawks. And 
Pakka thought: “Just like that meat are 
worldly desires, common to all, full of pain 
and woe.” And reflecting hereon, and how 
they were Impermanent and so on, he 
confinued to contemplate and evenfually won 
Arahanshp. The Buddha advised his 
disciples not to avoid or deny or attach to 
objects of beauty. Try not to make obJecfs of 
beauty our objJects of like or dislike. 
Whatever there ¡s in the world, pleasant or 
unpleasant, we all have a tendency to attach 
to them, and we develop a like or dislike to 
them. Thus we confinue to experience 
suferings and Buddhists 
recogmze beauty where the sense can 
percerve 1t, but in beauty we should also see 
1ts own change and destruction. And Buddhist 


afflictions. 


should always remember the Buddha's 
teaching regarding to all component things: 
“Things that come into being, undergo 
change and are eventually destroyed.” 
Therefore, Buddhists admire beauty but have 
no greed for acquisiftion and possession: Thật 
là sai lầm khi cho rằng đạo Phật bi quan yếm 
thế. Điều này không đúng ngay với sự hiểu 
biết sơ lược về căn bản Phật giáo. Khi Đức 
Phật cho rằng cuộc đời đây khổ đau phiển 
não, Ngài không ngụ ý đời đáng bị quan. 
Theo cách này, Đức Phật nhìn nhận sự hiện 
diện của khổ đau phiền não trong cuộc sống 
nhân loại, và cách phân tích Ngài đã nêu rõ 
cho chúng đệ tử của Ngài thấy được luyến ái 
mọi vật mà không có chánh kiến về thực 
chất của chúng là nguyên nhân của khổ đau 
phiền não. Tính vô thường và biến đổi vốn 
có sẵn trong bản chất của vạn hữu. Đây là 
bản chất thật của chúng và đây là chánh 
kiến. Ngài kết luận: “Chừng nào chúng ta 
vẫn chưa chấp nhận sự thật này, chừng đó 
chúng ta vẫn còn gặp phải những xung đột. 
Chúng ta không thể thay đổi hay chi phối bản 
chất thật của mọi vật và kết quả là 'niỀm hy 
vọng xa dần làm cho con tim đau đớn'. Vậy 
giải pháp duy nhất là ở chỗ điều chỉnh quan 
điểm của chính mình.” Thật vậy, lòng khát ái 
mọi vật gây nên khổ đau phiền não. Kỳ thật, 
chính lòng khát ái đã gây nên thương đau sâu 
muộn. Khi ta yêu thích người nào hay vật 
nào thì ta muốn họ thuộc về ta và ở bên ta 
mãi mãi. Chúng ta không bao giờ chịu suy 
nghĩ về bản chất thật của chúng, hay chúng 
ta từ chối nghĩ suy về bản chất thật này. 
Chúng ta ao ước những thứ này sẽ tổn tại mãi 
mãi, nhưng thời gian lại hủy hoại mọi vật. 
Tuổi xuân phải nhường chỗ cho tuổi già, và 
vẻ tươi mát của sương mai phải biến mất khi 
vâng hồng ló dạng. Trong Kinh Niết Bàn, khi 
Đại Đức A Nan và những đệ tử khác than 
khóc buồn thảm khi Đức Phật đang nằm trên 
giường bệnh chờ chết, Đức Phật dạy: “Này 
Ananda! Đừng buồn khổ, đừng than khóc, 
Như Lai chẳng từng bảo ông rằng sớm muộn 
øì thì chúng ta cũng phải xa ha tất cả những 
thứ tốt đẹp mà ta yêu thương quí báu đó sao? 
Chúng sẽ biến đổi và hoại diệt. Vậy làm sao 


349 


Như Lai có thể sống mãi được? Sự ấy không 
thể nào xảy ra được!” Đây là nền tẳng cho 
lời dạy về “Ba Dấu Ấn” (vô thường, khổ và 
vô ngã) trong đạo Phật về đời sống hay nhân 
sinh quan và vũ trụ quan Phật Giáo. Mọi giá 
trị của đạo Phật đều dựa trên giáo lý này. 
Đức Phật mong muốn các đệ tử của Ngài, tại 
gia cũng như xuất gia, thảy đều sống theo 
chánh hạnh và các tiêu chuẩn cao thượng 
trong cuộc sống về mọi mặt. Đối với Ngài, 
cuộc sống bình dị không có nghĩa là cuộc đời 
con người phải chịu suy tàn khổ ải. Đức Phật 
khuyên đệ tử của Ngài đi theo con đường 
“Trung Đạo” nghĩa là không luyến ái cũng 
không chối bỏ vạn hữu. Đức Phật không chủ 
trương chối bỏ “vẻ đẹp” của vạn hữu, tuy 
nhiên, nếu con người không thấu triệt được 
thực chất của những vật mang vẻ đẹp đó, thì 
chính cái vẻ đẹp kia có thể đưa đến khổ đau 
phiền não hay đau buôn và thất vọng cho 
chính mình. Trong “Thi Kệ Trưởng Lão”, 
Đức Phật có nêu ra một câu chuyện về tôn 
giả Pakka. Một hôm tôn giả vào làng khất 
thực, tôn giả ngôi dưới gốc cây. Rồi một con 
diều hâu gần đó chụp được một miếng thịt, 
vội vụt bay lên không. Những con khác thấy 
vậy liền tấn công con diều này, làm cho nó 
nhả miếng thịt xuống. Một con diều hâu khác 
bay tới đớp miếng thịt, nhưng cũng bị những 
con khác tấn công cướp mất đi miếng thịt. 
Tôn giả suy nghĩ: “Dục lạc chẳng khác chi 
miếng thịt kia, thật thông thường giữa thế 
gian đây khổ đau và thù nghịch này.” Khi 
quan sát cảnh trên, tôn giả thấy rõ vạn hữu 
vô thường cũng như các sự việc xảy ra kia, 
nên tôn giả tiếp tục quán tưởng cho đến khi 
đạt được quả vị A La Hán. Đức Phật khuyên 
đệ tử không lãng tránh cái đẹp, không từ bỏ 
cái đẹp mà cũng không luyến ái cái đẹp. Chỉ 
cố làm sao cho cái đẹp không trở thành đối 
tượng yêu ghét của riêng mình, vì bất cứ vật 
gì khả lạc khả ố trong thế gian này thường 
làm cho chúng ta luyến chấp, rồi sinh lòng 
luyến ái hay ghét bỏ, chính vì thế mà chúng 
ta phải tiếp tục kinh qua những khổ đau 
phiến não. người Phật tử nhìn nhận cái đẹp ở 
nơi nào giác quan nhận thức được, nhưng 
cũng phải thấy luôn cả tính vô thường và 


biến hoại trong cái đẹp ấy. Và người Phật tử 
nên luôn nhớ lời Phật dạy về mọi pháp hữu 
hình như sau: “Chúng có sinh khởi, thì chúng 
phải chịu hoại diệt.” Như vậy, người Phật tử 
nhìn và chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà không pha 
lẫn lòng tham muốn chiếm hữu. 


(VI) Truths in Buddhism—Những Chân Lý trong 


]) 


đạo Phật: 

The Truth of the Eightfold Noble Path ¡in 
Buddhism—Chân lý về Bát Thánh Đạo trong 
đạo Phật: The noble Eightfold Path or the 
eipht right (correct) ways. The path leading to 
release from suffering, the goal of the third In 
the four noble truths. These are eight in the 
37 bodhi ways to enlightenment. Practicing 
the Noble Eight-fold Path can bring about 
real advantages such as Improvement of 
personal condilons. It ¡1s due to the 
elimination of all evil thoughts, words, and 
actions that we may commit In our daily life, 
and to the continuing practice of charitable 
work; improvement of living conditlons. If 
everyone practiced this noble path, the world 
we are living now would be devoid of all 
miserles and sufferings caused by hatred, 
strugsle, and war between men and men, 
countries and counfries, or peoples and 
peoples. Peace would reign forever on earth; 
atainment of. enliphtenment or Bodhi 
Awareness. The Noble Eight-fold Path 1s the 
first basilc condilon for atfaining Bodhi 
Consciousness that 1s 
Alaya Consciousness Is stll defiled—Bát 
Thánh Đạo hay tấm con đường đúng, tấm 
con đường dẫn tới sự chấm dứt đau khổ, mục 
đích của diệu đế thứ ba trong tứ diệu đế 
(Đạo đế). Bát Chánh Đạo là tám nẻo trong 
37 nẻo bổ để. Tu tập Bát Chánh Đạo sẽ đưa 
đến những lợi ích thực sự như tự cải tạo tự 
thân, vì tu bát chánh đạo là sửa đổi mọi bất 
chính, sửa đổi mọi tội lỗi trong đời sống hiện 
tại, đồng thời còn tạo cho thân mình có một 
đời sống chân chánh, lợi ích và thiện mỹ; cải 
tạo hoàn cảnh vì nếu ai cũng tu bát chánh 
đạo thì cảnh thế gian sẽ an lành tịnh lạc, 
không còn cảnh khổ đau bất hạnh gây nên 
bởi hận thù, tranh chấp hay chiến tranh giữa 
người với người, giữa nước nây với nước kia, 


unfarnished  while 


2) 


3) 


550 


hay chủng tộc nầy với chủng tộc khác, ngược 
lại lúc đó thanh bình sẽ vĩnh viễn ngự trị trên 
quả đất nầy; tu bát chánh đạo còn là căn bản 
đầu tiên cho sự giác ngộ, là nền tảng chánh 
giác, là căn bản giải thoát, ngày nay tu bát 
chánh đạo là gieo trồng cho mình những hạt 
giống Bồ Đề để ngày sau gặt hái quả Niết 
Bàn Vô Thượng—See Eight Noble Paths. 
The Truth of the Four Noble Truths In 
Buddhism—Chân lý về Tứ Diệu Đế trong 
đạo Phật: The Four Noble Truths, A 
fundamental doctrine of Buddhism which 
clarifies the cause of suffering and the way to 
emancipation. Sakyamuni Buddha 1s said to 
have expounded the Four Noble Truths in the 
Deer Park In Sarnath during his first sermon 
after attainng Buddhahood. The Buddha 
Organized these ideas into the Fourfold Truth 
“Life entrely of 
suffering; suffering has causes; the causes of 
sufering can be extinguished; and there 
©xists a way to extinguish the cause.”—Bốn 
chân lý nhiệm mẫu trong giáo lý nhà Phật, 
nói rõ vì đâu có khổ và con đường giải thoát. 
Người ta nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ñi đã 
giảng bài pháp đâu tiên về “Tứ Diệu Đế” 
trong vườn Lộc Uyển, sau khi Ngài giác ngộ 
thành Phật. Trong đó Đức Phật đã trình bày: 
“Cuộc sống chứa đầy đau khổ, những khổ 
đau đó đều có nguyên nhân, nguyên nhân 
của những khổ đau nầy có thể bị hủy diệt 
bằng con đường diệt khổ.”—See Four Noble 
Truths. 

The Truth of Four Boundless Minds ín 
Buddhism—Chân lý về Tứ Vô Lượng Tâm 
trong đạo Phật: The mind 1s Immeasurable. lt 
not only benefit immeasurable living beings, 
bringing Immeasurable blessings to them, and 
producing Immeasurable highly spiritual 
atfainments in a world, in one life, but also 
spreads all over Iimmeasurable worlds, In 
Iimmeasurable futuire lives, shaping up 
Buddha. The four 
1mmeasurables or infinte Buddha-states of 


as follows: CONSISfS 


Iimmeasurable 


mind. The four kinds of boundless mind, or 
four divine abodes. These states are called 
1llimitables because they are to be radiated 
towards all living beings without limit or 


obstrucion.  They are also called 
brahmaviharas or divine abodes, or sublime 
Sfates, because they are the mental dwellings 
of the brahma divimitles 1m the Brahma- 
world—Tâm vô lượng là tâm rộng lớn không 
thể tính lường được. Tâm vô lượng không 
những làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, 
dẫn sinh vô lượng phúc đức và tạo thành vô 
lượng quả vị tốt đẹp trong thế giới đời sống 
trong một đời, mà còn lan rộng đến vô lượng 
thế giới trong vô lượng kiếp sau nầy, và tạo 
thành vô lượng chư Phật. Bốn tâm vô lượng, 
còn gọi là Tứ Đẳng hay Tứ Phạm Hạnh, hay 
bốn trạng thái tâm cao thượng. Được gọi là 
vô lượng vì chúng chiếu khắp pháp giới 
chúng sanh không giới hạn không ngăn ngại. 
Cũng còn được gọi là “Phạm Trú” vì đây là 
nơi trú ngụ của Phạm Chúng Thiên trên cõi 
Trời Phạm Thiên —See Four Iimmeasureable 
minds. 





(VIDConcept so a divine or supreme being In 


Buddhism——Khái niệm về thần linh trong đạo 
Phật: In Buddhism, there ¡is no distinction 
between a divine or supreme being and 
common mortals. The hiphest form of being 
1s the Buddha. All people have the inherent 
ability and potential to become Buddhas If 
they follow and cultivate the teachings set 
forth by Shakyamuni Buddha. By following 
the Buddha's teachings and Buddhist 
practices, anyone can eventually become 
Buddhas. A Buddha 1s also a human being, 
but one who comes to a realization and 
thoroughly understands the workings and 
meaning of life and the universe. When one 
comes to that realization and truly knows and 
understands oneself and everything, he 1s 
called “Buddha” or he 1s said to have attained 
enliphtenment He 1s also called “the 
Enlightened One.”—Trong Phật giáo, không 
có sự phân biệt giữa thần linh hay chúng 
sanh siêu việt và người bình thường. Hình 
thức cao nhứt của một chúng sanh là Phật. 
Tất cả mọi người đều có khả năng thành 
Phật nếu họ chịu theo tu tập theo những lời 
chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 
Bằng cách tuân theo những giáo thuyết của 
Đức Phật và những pháp thực hành về Phật 


3551 


giáo, ai cũng có thể trở thành một vị Phật. 
Một vị Phật cũng là một chúng sanh con 
người, nhưng chúng sanh ấy đã chứng ngộ và 
thông hiểu tất cả những tác dụng và ý nghĩa 
của đời sống và vũ trụ. Khi một con người 
chứng ngộ và thật sự thông hiểu về mình và 
vạn hữu, người ta gọi người đó là Phật, hay 
là bậc giác ngộ. 


(VIH)Position of Human Beings in Buddhism——VỊ 


trí của Con Người trong đạo Phật: Most of us 
are agpreed to the fact that among all living 
beings, human beings are unique beings who 
can understand what we are and what we 
should be. Compared to other beings, man 1s 
most complete and superior not only in the 
mentality and thinking, but also In the ability 
Of organization of social life. Human beinsgs' 
lie cannot be substituted nor repeated nor 
determined by someone else. Once we are 
born in this world, we have to live our own 
life, a meaningful and worth living life. Thus 
the ancient said: “Man 1s the most sacred and 
superior animal.” And the Buddha taught in 
the Ủpasaka Sutra: “In all beings, man 1s 
endowed with all necessary faculties, 
Iintellipence. Besides man's conditions are 
not too miserable as those beinøss 1n hell, not 
too mụuch pleasure as those beings In heaven. 
And above all, man ”s mind 1s not so Ignoranf 
as that of the animals.” So man has the ability 
to build and improve his own life to the 
degree of perfecion—Hầu hết ai trong 
chúng ta đều cũng phải đồng ý rằng trong tất 
cả các loài sinh vật, con người là những sinh 
vật độc nhất trong hoàn vũ có thể hiểu được 
chúng ta đang làm cái gì và sẽ làm cái gì. So 
sánh với các loài khác thì con người có phần 
thù thắng và hoàn hảo hơn chẳng những về 
mặt tinh thần, tư tưởng, mà còn về phương 
diện khả năng tổ chức xã hội và đời sống 
nữa. Đời sống của con người không thể nào 
bị thay thế, lập lại hay quyết định bởi bất cứ 
một ai. Một khi chúng ta được sanh ra trong 
thế giới này, chúng ta phải sống một cuộc 
sống của chính mình sao cho thật có ý nghĩa 
và đáng sống. Chính vì thế mà cổ đức có 
dạy: “Con người là một sinh vật tối linh” hay 
con người được xếp vào hàng ưu tú hơn các 


loài khác. Và Đức Phật dạy trong kinh Ưu Bà 
Tắc: “Trong mọi loài, con người có những 
căn và trí tuệ cần thiết. Ngoài ra, điều kiện 
hoàn cảnh của con người không quá khổ sở 
như những chúng sanh trong địa ngục, không 
quá vui sướng như những chúng sanh trong 
cõi trời. Và trên hết, con người không ngu sĩ 
như loài súc sanh.” Như vậy con người được 
xếp vào loại chúng sanh có nhiều ưu điểm. 
Con người có khả năng xây dựng và cải tiến 
cho mình một cuộc sống toàn thiện toàn mỹ. 


(X)Buddhism, a religion of Truth—Đạo Phật, tôn 


giáo của Chân Lý: Even though the Buddha 
1s dead but 2,500 years later his teachings 
sull help and save a lot of people, his 
example still Inspires people, his words still 
continue to change lives. Only a Buddha 
could have such power centuries after his 
death. The Buddha did not claim that he was 
a god, the child of god or even the messenger 
from a god. He was simnply a man who 
perfected himself and taught that If we 
followed his example, we could perfect 
ourselves also. He never asked his followers 
to worshp him as a god. In fact, He 
prohibited his followers to pralse him as a 
god. He told his followers that he could not 
give favours or blessings to those who 
worshIp him with personal expecfations or or 
calamitles to those who don”t worship him. 
He asked his followers to respect him as 
students respect their teacher. He also 
reminded his followers to worshIp a statue of 
the Buddha means to remind ourselves fo try 
to develop peace and love within ourselves. 
The perftime of incense reminds us of the 
pervading Influence of virtue, the lamp 
reminds us of the light of knowledge and the 
followers which soon fade and die, remind us 
of Iimpermanence. When we bow, we eXpress 
our grattude to the Buddha for what his 
teachings have given us. This 1s the core 
nature of Buddhist worship. A lot of people 
have misunderstood the meaning of 
“worshp” ¡in Buddhism, even devout 
Buddhists. Buddhists do not believe that the 
Buddha 1s a god, so in no way they could 
posstbly believe that a piece of wood or 


352 


mefal (statue) 1s a god. In Buddhism, the 
statue of the Buddha 1s used to symbolize 
human perfection. The statue of the Buddha 
also reminds us of the human dimension In 
Buddhist teaching, the fact that Buddhism 1s 
man-centered, not god-centered, that we 
must look ¡inward (withn) not outward 
(without) {O find perfection and 
understanding. So In no way one can say that 
Buddhists worship god or idols. In fact, a long 
long time ago, when primifive man found 
himself in a dangerous and hostile situations, 
the fear of wild animals, of not being able to 
to find enough food, of diseases, and of 
natural calamifles or phenomena such as 
storms, hurricanes, volcanoes, thunder, and 
liphtning, etc. He found no securifty In his 
surroundings and he had no ability to explain 
those phenomena, therefore, he created the 
1dea of øgods In order to gIive him comfOrt in 
gøood times, and courage him In times of 
danger and consolaton when things wenf 
wrong. They believed that god arranged 
everything. Generatlons after gøenerations, 
man continues to follow his ancesfors In a SO- 
called “faith in god” without any further 
thinkings. Some says they believe in god 
because god responds to their prayers when 
they feel fear or frustration. Some say they 
believe In god because their parents and 
grandparents believed in god. Some others 
say that they prefer to go to church than to 
temple because those who go to churches 
seem richer and more honorable than those 
who go to temples, and so on, and so on—Dù 
Đức Phật đã nhập diệt, nhưng trên 2.500 năm 
sau những giáo thuyết của Ngài vẫn còn tế 
độ rất nhiều người, gương hạnh của Ngài 
vẫn còn là nguồn gợi cảm cho nhiều người, 
và những lời dạy dỗ của Ngài vẫn còn tiếp 
tục biến đổi nhiều cuộc sống. Chỉ có Đức 
Phật mới có được oai lực hùng mạnh tổn tại 
sau nhiều thế kỷ như thế ấy. Đức Phật không 
bao giờ tự xưng rằng Ngài là một thần linh, 
là con của thần linh, hay là sứ giả của thân 
linh. Ngài chỉ là một con người đã tự cải 
thiện để trở nên toàn hảo, và Ngài dạy rằng 
nếu chúng ta noi theo gương lành ấy chính ta 


cũng có thể trở nên toàn hảo như Ngài. Ngài 
không bao giờ bảo đệ tử của Ngài thờ 
phượng Ngài như một thần linh. Kỳ thật 
Ngài cấm chỉ đệ tử Ngài làm như vậy. Ngài 
bảo đệ tử là Ngài không ban phước cho 
những ai thờ phượng Ngài hay giáng họa cho 
ai không thờ phượng Ngài. Ngài bảo Phật tử 
nên kính trọng Ngài như một vị Thầy. Ngài 
còn nhắc nhở đệ tử về sau này khi thờ 
phượng lễ bái tượng Phật là tự nhắc nhở 
chính mình phải cố gắng tu tập để phát triển 
lòng yêu thương và sự an lạc với chính mình. 
Hương của nhang nhắc nhở chúng ta vượt 
thắng những thói hư tật xấu để đạt đến trí 
huệ, đèn đốt lên khi lễ bái nhằm nhắc nhở 
chúng ta đuốc tuệ để thấy rõ rằng thân này 
rồi sẽ hoại diệt theo luật vô thường. Khi 
chúng ta lễ lạy Đức Phật là chúng ta lễ lạy 
những giáo pháp cao thượng mà Ngài đã ban 
bố cho chúng ta. Đó là cốt tủy của sự thờ 
phượng lễ bái trong Phật giáo. Nhiều người 
đã lầm hiểu về sự thờ phượng lễ bái trong 
Phật giáo, ngay cả những Phật tử thuần 
thành. Người Phật tử không bao giờ tin rằng 
Đức Phật là một vị thần linh, thì không có 
cách chi mà họ có thể tin rằng khối gỗ hay 
khối kim loại kia là thần linh. Trong Phật 
giáo, tượng Phật được dùng để tượng trưng 
cho sự toàn thiện toàn mỹ của nhân loại. 
Tượng Phật cũng nhắc nhở chúng ta về tầm 
mức cao cả của con người trong giáo lý nhà 
Phật, rằng Phật giáo lấy con người làm nòng 
cốt, chứ không phải là thân linh, rằng chúng 
ta phải tự phản quang tự kỷ, phải quay cái 
nhìn vào bên trong để tìm trạng thái toàn hảo 
trí tuệ, chứ không phải chạy đông chạy tây 
bên ngoài. Như vậy, không cách chi mà 
người ta có thể nói rằng Phật tử thờ phượng 
ngẫu tượng cho được. Kỳ thật, từ xa xưa lắm, 
con người nguyên thủy tự thấy mình sống 
trong một thế giới đầy thù nghịch và hiểm 
họa. Họ lo sợ thú dữ, lo sợ không đủ thức ăn, 
lo sợ bệnh hoạn và những tai ương hay hiện 
tượng thiên nhiên như giông gió, bão tố, núi 
lửa, sấm sét, vân vân. Họ không cảm thấy an 
toàn với hoàn cảnh xung quanh và họ không 
có khả năng giải thích được những hiện 
tượng ấy, nên họ tạo ra ý tưởng thần linh, 


353 


nhằm giúp họ cảm thấy thoải mái tiện nghi 
hơn khi sự việc trôi chảy thuận lợi, cũng như 
có đủ can đảm vượt qua những lúc lâm nguy, 
hoặc an ủi khi lâm vào cảnh bất hạnh, rằng 
thì là thượng đế đã sắp đặt an bài như vậy. 
Từ thế hệ này qua thế hệ khác, người ta tiếp 
tục niềm tin nơi “thượng đế” từ cha anh mình 
mà không cần phải đắn đo suy nghĩ. Có 
người cho rằng họ tin nơi thượng đế vì thượng 
đế đáp ứng những thỉnh nguyện của họ mỗi 
khi họ lo âu sợ hãi. Có người cho rằng họ tin 
nơi thượng đế vì cha mẹ ông bà họ tin nơi 
thượng đế. Lại có người cho rằng họ thích đi 
nhà thờ hơn đi chùa vì những người đi nhà 
thờ có vẻ sang trọng hơn những người đi 
chùa, vân vân và vân vân. 


(ŒX) Buddhism, a living philsophy—Đạo Phật, 


một triết lý sống động: The Buddha taught us 
to try to understand our fear, to lessen our 
desires and to calmly and courageously 
accept things we cannot change. He replaced 
fear, not with blindly and 1rrational belief but 
with ratlonal understanding which 
corresponds to the truth Furthermore, 
Buddhists do not believe in god because 
there does not seem to be any concrete 
evidence to support this idea. Who can 
answer questions on øod? Who 1s god? Is god 
masculine or feminine or neuter? Who can 
provide ample evidence with real, concrete, 
substantial or Irrefufable facts to prove the 
existence of god? So far, no one can. 
Buddhists suspend Jjudgment untl such 
evidence 1s forthcoming. Besides, such belief 
in god Is not necessary for a really 
meaningful and happy life. If you believe 
that god make your lie meaningful and 
happy, so be It. But remember, more than 
two-thirds of the world do not believe 1n god 
and who can say that they don”t have a 
meaningful and happy life? And who dare to 
say that those who believe In god, all have a 
meaningful and happy life? If you believe 
that god help you overcome disabilitles and 
difficulties, so be it. But Buddhists do not 
accept the theological concept of salvation. 
In the contrary, based on the Buddha”s own 
experience, he showed us that each human 


being had the capacity to purify the body and 
the mind, develop Innfnitive love and 
compassion and perfect understanding. He 
shifted the gods and heavens to the self-heart 
and encouraged us to find solution to our 
problems through self-understanding. Finally, 
such myths of god and creation concept has 
been superseded by scientific facts. Sclence 
has explained the origin of the universe 
completely without recourse to the god-idea. 
In Buddhism, faith in supernatural power 1s 
only a need to sooth the people 1n distressed 
Situations. In extremely distressed situations, 
people have a tendency to turn to faith, or 
©exterior power for support, consolation and 
blessing. Buddhism, on the confrary, 1s 
indifferent metaphysical and supernatural 
questions for Buddhism maintans and 
upholds the ability and intellectual capacity 
of man. In Buddhism, man must not be 
passve and dependent on others. In 
Buddhism, man has his own responsibility to 
free himself. Thus the Buddha taught in the 
Nirvana Sutra: “You must light the torch for 
yourselves. The Buddha 1s one who leads the 
way. The goal of liberation can be reached 
only by you yourselves and nobody else.” 
Buddhists never believe 1n the belief which 1s 
not based on reason or fact but on assoclaflon 
Of Imaginations or magics. If you can show us 
(Buddhists) a careful study of the existence 
of a god wriffen by a scientist we wIll 
concede that belief in god 1s not fabulous. But 
we (Buddhists) have never heard of any 
research on god, and sclentsts simply 
wouldnt bother to study such Impossible 
things, so I say there Is no evidence for the 
existence of god. A long long time ago, when 
people had no knowledge of science, people 
were unable to explain the origin of the 
universe, so they turned to god as a creator Of 
the universe, but in the twenty first century, 
scIenfists have explained very clearly on the 
Origin of the universe without recourse to the 
øod-idea. Thus we must see that our Iinability 
to explain the origin of the universe does not 
prove the existence of god or gods. Thus the 
Buddha always reminded his disciples: “Do 


3554 


not rush to believe In anything without 
examining carefully, even my teachinss.” 
Besides, the Buddha advised his disciples not 
fo exercIse psychic power 1n order fo converf 
people with blind faith. He was referring to 
the miraculous power to walk on wafter, to 
©XerciIse spIrifs, raise the dead and perform 
the so-called supernatural practices. He was 
also referring to the miracles of prophesy 
sụch as thoughtreading, sooth-saying, 
fortune-telling, and so on. When people with 
blind faith see the performance of such 
powers, their faith deepens; however, this 
belief 1s not true belief because 1t does not 
come from their own realization of the truth, 
but due to the blind faith.With the Buddha, 
the miracle of realization 1s a real miracle. 
When a person knows that he is greedy, 
angry, Ignorant, pride of his own self, and full 
Of wrong views, etc, and he 1s willing to end 
these wrong and unwholesome actions, he 
really realizes a miracle for his own lie. 
When a murderer, a thief, a terrorist, a 
drunkard or an adulterer 1s made to realize 
that what he had been doing Is wrong and 
gIives up his bad, immoral and harmful way of 
life, this change can be regarded as a real 
miracle. According to Buddhism, there exiIsfs 
a real miracle when we clearly see life Is no 
more than a process from coming 1nto being, 
to formation, changing and destruction with 
full of sufferings and afflictions. Therefore, in 
no way we can avoid both the process 
formation and destruction and sufferings and 
afflictions. The more we try to avoid our 
problems or the more we try not to think 
about our problems, the more we accumulate 
problems Inside ourselves. When we clearly 
undersfand the true nature of sufferings and 
afflictions, we”ll be able to deal with them 
more effectively. Also according to Buddhist 
poinfs of view, all the causes of sufferings 
and afflicions are Ignorance, craving and 
hatred. These are the “three poisons of the 
mind”. Only by generating Insight immto the 
true nature of reality, we may be able to 
eliminate Ignorance, able to achieve a 
completely purified state of mind, able to see 


ripht fom wrong, good from bad, as well as 
other harmful anger and hatred In our daily 
life. Of course, each one of us wishes to be 
free from sufferings and afflictions, for these 
are the first factors for a happy He. 
However, as long as we still rely on someone 
else fo save us by eliminating the problems 
for us, we still fear , avoid and try not to 
engage to confront our own problems, and 
therefore, problems never voluntarily leave 
us. According to Buddhist poInts of view, 
sufferings and afflictions may be arisen as a 
result of our past karma. UỦnderstand this 
concept, we will never try to blame our 
problems on others. There 1s no reason for us 
to be too strick on ourselves, as human 
beings, we are all Iimperfect. Every one of us 
has at least once done some thing wrong. The 
Iimportant thíng ¡1s whether or not we 
recognize and admit our wrong-doings that 
we have done ïn the past. IÝ we admit that 
were mistaken, there will be room for 
correction—Đức Phật dạy chúng ta nên cố 
gắng tìm hiểu sự sợ hãi của chúng ta, tìm 
cách giảm thiểu lòng ham muốn của ta, cũng 
như trầm tỉnh chấp nhận những gì mà chúng 
ta không thể thay đổi được. Đức Phật thay 
thế nỗi lo sợ không phải bằng một niềm tin 
mù quáng và không thuận lý nơi thần linh, 
mà bằng sự hiểu biết thuận lý và hợp với 
chân lý. Hơn nữa, Phật tử không tin nơi thần 
linh vì không có bằng chứng cụ thể nào làm 
nên tắng cho sự tin tưởng như vậy. Ai có thể 
trả lời những câu hỏi về thần linh? Thần linh 
là ai? Thân linh là người nam hay người nữ 
hay không nam không nữ? Ai có thể đưa ra 
bằng chứng rõ ràng cụ thể về sự hiện hữu 
của thần linh? Đến nay chưa ai có thể làm 
được chuyện này. Người Phật tử dành sự 
phán đoán về một thần linh đến khi nào có 
được bằng chứng rõ ràng như vậy. Bên cạnh 
đó, niềm tin nơi thần linh không cần thiết cho 
cuộc sống có ý nghĩa và hạnh phúc. Nếu bạn 
tin rằng thần linh làm cho cuộc sống của bạn 
có ý nghĩa và hạnh phúc hơn thì bạn cứ việc 
tin như vậy. Nhưng nhớ rằng, hơn hai phần ba 
dân chúng trên thế giới này không tin nơi 
thần linh, và ai dám nói rằng họ không có 


hbh) 


cuộc sống có ý nghĩa và hạnh phúc? Và ai 
dám cả quyết rằng toàn thể những người tin 
nơi thần linh đều có cuộc sống có ý nghĩa và 
hạnh phúc hết đâu? Nếu bạn tin rằng thân 
linh giúp đở bạn vượt qua những khó khăn và 
khuyết tật thì bạn cứ tin như vậy đi. Nhưng 
người Phật tử không chấp nhận quan niệm 
cứu độ thần thánh như vậy. Ngược lại, căn cứ 
vào kinh nghiệm của Đức Phật, Ngài đã chỉ 
bày cho chúng ta là mỗi người đều có khả 
năng tự thanh tịnh thân tâm, phát triển lòng 
từ bi vô hạn và sự hiểu biết toàn hảo. Ngài 
chuyển hướng thần trời sang tự tâm và 
khuyến khích chúng ta tự tầm cách giải quyết 
những vấn để bằng sự hiểu biết chân chánh 
của chính mình. Rốt rồi, thần thoại về thần 
linh đã bị khoa học trấn áp. Khoa học đã 
chứng minh sự thành lập của vũ trụ hoàn 
toàn không liên hệ gì đến ý niệm thần linh. 
Trong đạo Phật, tin tưởng vào siêu nhiên chỉ 
là một nhu cầu để an ủi con người khi họ 
đang tuyệt vọng khổ đau. Trong những hoàn 
cảnh cực kỳ tuyệt vọng, người ta thường quay 
sang niềm tin hay đến với ngoại lực mong 
nhờ sự hổ trợ, an ủi hay ban ân. Phật giáo, 
ngược lại, hững hờ với vấn để trừu tượng và 
siêu nhiên vì Phật giáo để cao khả năng và 
lý trí của con người. Với Phật giáo, con người 
không vô năng thụ động chỉ nhờ vả vào các 
thế lực bên ngoài. Với Phật giáo, trách 
nhiệm của mỗi con người là phải tự giải 
phóng lấy mình. Chính vì thế mà Đức Phật 
dạy trong kinh Niết Bàn: “Các ngươi nên tự 
thắp đuốc lên mà đi. Ta chỉ có trách nhiệm 
chỉ dẫn đường đi nước bước đưa đến sự giải 
thoát. Cứu cánh giải thoát phải do các ngươi 
phải tự định đoạt, chứ không phải ai khác.” 
Người Phật tử không tin vào một niềm tin 
không được đặt trên sự kiện hay trên lý trí 
mà chỉ là sự kết hợp của các ý tưởng tượng 
hay phép lạ. Nếu bạn có thể chỉ rõ cho một 
người Phật tử thấy từ những cuộc nghiên cứu 
nghiêm chỉnh và thận trọng về sự hiện hữu 
của thần linh, được các nhà khoa học ghi 
chép thì người Phật tử ấy sẽ thừa nhận rằng 
tin vào thân linh không phải là hoang đường. 
Nhưng chúng ta chưa bao giờ nghe thấy bất 
cứ một cuộc nghiên cứu nào về thần linh, 


đơn giản là các nhà khoa học không bận tâm 
nghiên cứu những việc không thể có như vậy, 
nên chúng tôi nói không có bằng chứng nào 
chứng tổ có sự hiện hữu của thần linh. Vào 
thuở xa xưa khi con người chưa có được kiến 
thức về khoa học, con người không thể nào 
giải thích được về nguồn gốc của vũ trụ, nên 
họ đã quay vào thần linh như là một đấng 
sáng thế, nhưng ở vào thế kỷ 21 này thì các 
khoa học gia đã giải thích quá rõ ràng về 
nguồn gốc của vũ trụ mà không phải nhờ đến 
ý niệm thượng đế. Như vậy chúng ta phải 
thấy rằng sự thiếu khả năng giải thích về 
nguồn gốc vũ trụ không chứng minh được về 
sự hiện hữu của thần linh. Trước khi y học 
tiến bộ, người ta tin rằng thần linh tạo ra 
bệnh tật để trừng phạt con người. Ngày nay 
ai trong chúng ta cũng đều biết nguyên do 
gây ra bệnh. Chính vì vậy mà Đức Phật đã 
ân cần đặn dò chúng đệ tử là “khoan hẳn vội 
tin bất cứ điều gì nếu chưa suy xét kỹ càng, 
ngay cả những lời Phật nói.” Ngoài ra, Đức 
Phật còn khuyên các đệ tử của Ngài không 
nên dùng thân thông phép lạ để quy nạp 
những người có niềm tin mù quáng. Ngài 
nhắc đến những phép thần thông như đi trên 
mặt nước, phù phép làm người chết đứng dậy 
và thi triển những thứ gọi là phi thường. Ngài 
cũng nhắc đến những cách tiên đoán như tha 
tâm thông, tiên tri, bói toán, vân vân. Khi 
những người có niềm tin mù quáng thấy 
những phép lạ ấy, thì họ cho rằng thật nên 
niềm tin của họ càng sâu đậm hơn; tuy nhiên, 
đây không phải là niềm tin chân thật vì nó 
không đến từ sự chứng ngộ chân lý của họ 
mà là do sự tin tưởng mù quáng. Với Đức 
Phật, phép lạ của sự chứng nghiệm mới đúng 
là phép lạ. Khi một người biết mình tham, 
sân, si, mạn, nghi và dẫy đầy tà kiến, nên 
sẵn sàng chấm dứt những hành động tà vạy 
và bất thiện ấy, đó mới chính là phép lạ 
trong cuộc đời của người ấy. Khi một kẻ giết 
người, một tên trộm cắp, khủng bố, say rượu 
hay gian dâm, nhận thức được việc làm của 
mình là sai quấy, kẻ đó thay đổi, từ bỏ lối 
sống xấu xa, vô luân và gây tai hại cho người 
khác, sự thay đổi này mới thật là phép lạ. 
Theo Phật giáo, phép lạ thật sự là chúng ta 


556 


thấy rõ cõi đời này chỉ là một tiến trình từ 
sanh, trụ, đị, diệt với dẫy đây khổ đau phiển 
não. Vì vậy không cách chi chúng ta có thể 
trốn chạy tiến trình ấy được. Càng cố gắng 
trốn chạy những khó khăn, chúng ta càng 
chất chứa khổ đâu phiển não nhiều hơn ở 
bên trong chúng ta. Chừng nào chúng ta hiểu 
rõ bản chất thật của khổ đau phiền não, 
chừng đó chúng ta mới có cơ may giải quyết 
được chúng. Theo Phật giáo, tất cả nguyên 
nhân của khổ đau phiền não đều phát sanh 
bởi vô minh, sân hận và tham lam. Đây là 
“tam độc của tâm”, và chỉ có phát triển trí 
huệ chúng ta mới có khả năng loại trừ được 
s¡ mê, và khi tâm đạt được trạng thái thanh 
tịnh, nó mới giúp chúng ta thấy rõ được đâu 
là chân ngụy, chánh tà, tốt xấu... cũng như 
những sân hận có hại cho cuộc sống hằng 
ngày của chúng ta. Lẽ dĩ nhiên, ai trong 
chúng ta cũng đều mong muốn thoát khỏi 
khổ đau phiển não, vì đó là những nhân tố 
đầu tiên của cuộc sống hạnh phúc. Tuy 
nhiên, chừng nào chúng ta vẫn còn tin rằng ai 
đó có thể cứu độ chúng ta bằng cách loại trừ 
khổ đau phiển não trong cuộc sống hằng 
ngày của chính mình, chừng đó chúng ta vẫn 
còn luôn cảm thấy sợ hãi, lẩn tránh và không 
chịu đối mặt với chúng và vì thế khổ đau 
phiển não không bao giờ chịu rời bổ chúng ta 
một cách tự nhiên. Theo Phật giáo, khổ đau 
phiển não không tự nhiên mà có, rất có thể 
chúng là sản phẩm của tiền nghiệp của 
chúng ta. Hiểu rõ khái niệm này chúng ta sẽ 
không đổ lỗi cho người khác. Không có gì 
phải quá khó chịu với chính mình, đã là con 
người, chúng ta ai cũng bất toàn. Mỗi người 
chúng ta đều đã có ít nhất một lần làm điều 
øì đó sai trái. Điều quan trọng là chúng ta có 
nhận biết những sai trái đó hay không mà 
thôi. Nếu chúng ta chấp nhận những việc làm 
sai trái thì chúng ta sẽ có chỗ cho chính mình 
SỬa Sai. 


(XD The Truth in Buddhist Teachings 1s always in 


accord with Life and Sclence at all times— 
Chân lý giáo thuyết của đạo Phật luôn đồng 
điệu với Đời sống và Khoa học: The main 
teachings of the Buddha focus on the Four 
Noble Truths and the Eightfold Noble Path. 


They are called “Noble” because they enoble 
one who understand them and they are called 
“TIruths” because they correspond with 
reality. Buddhists neither believe in negatIve 
thoughts nor do they believe In pessimistic 
1deas. In the contrary, Buddhists believe In 
facts, Irrefutable facts, facts that all know, 
that all have aimed to experlence and that all 
are sfriving to reach. Those who believe 1n 
god or gods usually claim that before an 
Individual 1s created, he does not exist, then 
he comes Into being through the wIll of a god. 
He lives his life and then according to what 
he believes during his life, he either goes to 
eternal heaven or eternal hell. Some believe 
that they come 1nto being at conception due 
to natural causes, live and then die or cease 
to exist, thats 1t! Buddhism does not accept 
either of these concepts. According to the 
first explanation, If there exists a so-called 
almiphty god who creates all beings with all 
his loving kindness and compassion, It 1s 
difficult to explain why so many people are 
born with the most dreadful deformities, or 
why so many people are born In poverty and 
hunger. Ït 1s nonsense and unjust for those 
who must fall into eternal hells because they 
do not believe and submit themselves to such 
a so-called almiphw god. The second 
explanation Is more reasonable, but 1t still 
leaves several unanswered questions. Yes, 
conception due to natural causes, but how can 
a phenomenon so amazingly complex as 
consciousness develop from the simple 
meeting of two cells, the eøø and the sperm? 
Buddhism agrees on natural causes; however, 
I{ Offers more satisfactory explanaton of 
where man came from and where he 1s going 
after his death. When we die, the mind, with 
all the tendencies, preferences, abiliies and 
characteristics that have been developed and 
conditioned ¡In this life, re-establishes 1tself in 
a fertilized egg. Thus the Individual ørows, 1s 
reborn and personality 
conditioned by the mental characteristIcs that 
have been carled over by the new 


develops  a 


environment. The personality will change 
and be modified by conscilous effort and 


557 


conditioning factors like education, parential 
inuence and society and once again at 
death, re-establish itself in a new fertilized 
egg. This process of dying and being reborn 
will continue until the conditions that cause 
1f, craving and Ignorance, cease. When they 
do, instead of being reborn, the mind affains a 
state called Nirvana and this 1s the ulimate 
goal of Buddhism—Giáo lý chính của Đức 
Phật tập trung vào Bốn Chân Lý Cao Thương 
hay Tứ Diệu Đế và Bát Thánh Đạo. Gọi là 
“cao thượng” vì nó phù hợp với chân lý và nó 
làm cho người hiểu biết và tu tập nó trở 
thành cao thượng. Người Phật tử không tin 
nơi những điều tiêu cực hay những điều bi 
quan, huống là tin nơi những thứ dị đoan phù 
phiếm. Ngược lại, người Phật tử tin nơi sự 
thật, sự thật không thể chối cãi được, sự thật 
mà ai cũng biết, sự thật mà mọi người hướng 
tới để kinh nghiệm và đạt được. Những người 
tin tưởng nơi thần linh thì cho rằng trước khi 
được làm người không có sự hiện hữu, rồi 
được tạo nên do ý của thần linh. Người ấy 
sống cuộc đời của mình, rồi tùy theo những 
øì họ tin tưởng trong khi sống mà được lên 
nước trời vĩnh cửu hay xuống địa ngục đời 
đời. Lại có người cho rằng mỗi cá nhân vào 
đời lúc thọ thai do những nguyên nhân thiên 
nhiên, sống đời của mình rồi chết, chấm dứt 
sự hiện hữu, thế thôi. Phật giáo không chấp 
nhận cả hai quan niệm trên. Theo giải thích 
thứ nhất, thì nếu có một vị thần linh toàn 
thiện toàn mỹ nào đó, từ bi thương xót hết 
thảy chúng sanh mọi loài thì tại sao lại có 
người sanh ra với hình tướng xấu xa khủng 
khiếp, có người sanh ra trong nghèo khổ cơ 
hàn. Thật là vô lý và bất công khi có người 
phẩi vào địa ngục vĩnh cửu chỉ vì người ấy 
không tin tưởng và vâng phục thần linh. Sự 
giải thích thứ hai hợp lý hơn, nhưng vẫn còn 
để lại nhiều thắc mắc chưa được giải đáp. 
Thọ thai theo những nguyên nhân thiên nhiên 
là rõ ràng, nhưng làm thế nào một hiện tượng 
vô cùng phức tạp như cái tâm lại được phát 
triển, mở mang, chỉ giản dị từ hai tế bào nhỏ 
là trứng và tinh trùng? Phật giáo đồng ý với 
sự giải thích về những nguyên nhân tự nhiên; 
tuy nhiên, Phật giáo đưa ra sự giải thích thỏa 


đáng hơn về vấn để con người từ đâu đến và 
sau khi chết thì con người đi về đâu. Khi 
chết, tâm chúng ta với khuynh hướng, sở 
thích, khả năng và tâm tánh đã được tạo 
duyên và khai triển trong đời sống, tự cấu 
hợp trong buồng trứng sẵn sàng thọ thai. Như 
thế ấy, một cá nhân sanh ra, trưởng thành và 
phát triển nhân cách từ những yếu tố tinh 
thần được mang theo từ những kiếp quá khứ 
và môi trường vật chất hiện tại. Nhân cách 
ấy sẽ biến đổi và thay đổi do những cố gắng 
tỉnh thần và những yếu tố tạo duyên như nên 
giáo dục và ảnh hưởng của cha mẹ cũng như 
xã hội bên ngoài, lúc lâm chung, tái sanh, tự 
cấu hợp trở lại trong buông trứng sẵn sàng 
thọ thai. Tiến trình chết và tái sanh trở lại 
này sẽ tiếp tục diễn tiến đến chừng nào 
những điều kiện tạo nguyên nhân cho nó như 
ái dục và vô minh chấm dứt. Chừng ấy, thay 
vì một chúng sanh tái sanh, thì tâm ấy vượt 
đến một trạng thái gọi là Niết Bàn, đó là 
mục tiêu cùng tột của Phật giáo. 


(XI)Buddhism, the truth of “Cause and Effect”— 


l) 


2) 


Đạo Phật, Chân Lý Nhân Quả: 

Cause 1s a primary force that produces an 
effect; effect 1s a result of that prImary force. 
The law of causation governs everything in 
the universe without exception: Nhân là 
nguyên nhân, là năng lực phát động; quả là 
kết quả, là sự hình thành của năng lực phát 
động. Định luật nhân quả chi phối vạn sự vạn 
vật trong vũ trụ không có ngoại lệ. 

Law of cause and effect or the relatlon 
between cause and effect In the sense of the 
Buddhist law of The law of 
causation (reality Itself as cause and effect in 
momentary operation). Every action which 1s 
a cause will have a result or an effect. 
Likewise every resultant action or effect has 
1{s cause. The law of cause and effect 1s a 
concept Buddhism 
governing all situations. The Moral Causation 
in Buddhism means that a deed, good or bad, 
or Indifferent, brings I1fs own result on the 
doer. Good people are happy and bad ones 
unhappy. But in most cases “happiIness” 1s 
undersfood not In Its moral or spiritual sense 
but in the sense of material prosperity, social 


“Karma”. 


fundamental within 


3) 


358 


position, or political influence. For Instance, 
kingship 1s considered the reward of one”s 
having faithfully practiced the ten deeds of 
øoodness. If one meets a tragic death, he 1s 
thought to have committed something bad in 
his past lives even when he might have spent 
a blameless life In the present one: Luật 
nhân quả hay sự tương quan giữa nguyên 
nhân và kết quả trong luật về “Nghiệp” của 
Phật giáo. Mọi hành động là nhân sẽ có kết 
quả hay hậu quả của nó. Giống như vậy, mọi 
hậu quả đều có nhân của nó. Luật nhân quả 
là luật căn bản trong Phật giáo chi phối mọi 
hoàn cảnh. Luật ấy dạy rằng người làm việc 
lành, dữ hoặc vô ký sẽ nhận lấy hậu quả 
tương đương. Người lành được phước, người 
dữ bị khổ. Nhưng thường thường người ta 
không hiểu chữ phước theo nghĩa tâm linh, 
mà hiểu theo nghĩa giàu có, địa vị xã hội, 
hoặc uy quyển chánh trị Chẳng hạn như 
người ta bảo rằng được làm vua là do quả 
của mười nhân thiện đã gieo trước, còn người 
chết bất đắc kỳ tử là do trả quả xấu ở kiếp 
nào, dầu kiếp nầy người ấy không làm gì 
đáng trách. 

Causaliy 1s a natural law, mentioning the 
relationship between cause and effect. All 
things come Into being not without cause, 
since If there Is no cause, there is no effect 
and vice-versa. As so sow, so shall you reap. 
Cause and effect never conflict with each 
other. In other words, cause and effect are 
always consistent with each other. If we want 
to have beans, we must sow bean seeds. If 
we want to have oranges, We must sow 
orange seeds. If wild weeds are planted, then 
1s unreasonable for one to hope to harvest 
edible fruits: Nhân quả là một định luật tất 
nhiên nêu rõ sự tương quan, tương duyên 
giữa nhân và quả, không phải có ai sinh, 
cũng không phải tự nhiên sinh. Nếu không có 
nhân thì không thể có quả; nếu không có quả 
thì cũng không có nhân. Nhân nào quả nấy, 
không bao giờ nhân quả tương phản hay mâu 
thuẫn nhau. Nói cách khác, nhân quả bao giờ 
cũng đồng một loại. Nếu muốn được đậu thì 
phảẩi gieo giống đậu. Nếu muốn được cam thì 
phảẩi gieo giống cam. Một khi đã gieo cỏ đại 


4) 


mà mong gặt được lúa bắp là chuyện không 
tưởng. 

One cause cannot have any effect. To 
produce an effect, If 1s necessary to have 
some specific conditions. For Instance, a 
grain oŸ rice cannot produce a rice plant 
without the presence of sunlight, soil, water, 
and care. In the cause there is the effect; in 
the effect there 1s the cause. From the current 
cause, we can see the future effect and from 
the present effect we discerned the past 
cause. The development process from cause 
to effect 1s sometimes quick, sometimes slow. 
Someftimes cause and effect are simultaneous 
like that of beating a drum and hearing 1(s 
sound. Sometimes cause and effect are three 
or four months away like that of the grain of 
rice. It takes about three to four, or five fO six 
months from a rice seed to a young rice plant, 
then to a rice plant that can produce rice. 
Sometimes 1t takes about ten years for a 
cause fo turn iníto an effect. For Instance, 
from the time the schoolboy enters the 
elementary school to the time he graduates a 
four-year college, It takes him at least 14 
years. Other causes may Involve more time 
to produce effects, may be the whole life or 
two lives: Một nhân không thể sinh được quả, 
mà phải được sự trợ giúp của nhiều duyên 
khác, thí dụ, hạt lúa không thể nẩy mâm lúa 
nếu không có những trợ duyên như ánh sáng, 
đất, nước, và nhân công trợ giúp. Trong nhân 
có quả, trong quả có nhân. Chính trong nhân 
hiện tại chúng ta thấy quả vị lai, và chính 
trong quả hiện tại chúng ta tìm được nhân 
quá khứ. Sự chuyển từ nhân đến quả có khi 
nhanh có khi chậm. Có khi nhân quả xãy ra 
liền nhau như khi ta vừa đánh tiếng trống thì 
tiếng trống phát hiện liền. Có khi nhân đã 
gây rồi nhưng phải đợi thời gian sau quả mới 
hình thành như từ lúc gieo hạt lúa giống, nẩy 
mầm thành mạ, nhổ mạ, cấy lúa, mạ lớn 
thành cây lúa, trổ bông, rồi cắt lúa, vân vân, 
phẩi qua thời gian ba bốn tháng, hoặc năm 
sáu tháng. Có khi từ nhân đến quả cách nhau 
hằng chục năm như một đứa bé cắp sách đến 
trường học tiểu học, đến ngày thành tài 4 
năm đại học phải trải qua thời gian ít nhất là 


5) 


3559 


14 năm. Có những trường hợp khác từ nhân 
đến quả có thể dài hơn, từ đời trước đến đời 
sau mới phát hiện. 

By understanding and believing In the law of 
causalty, Buddhists wil not 
superstitious, or alarmed, and rely passively 
on heaven authority. He knows that his life 
depends on his karmas. If he truly believes in 
such a causal mecahnism, he strives tfo 
accomplish good deeds, which can reduce 
and alleviate the effect of his bad karmas. lf 
he continues to live a good life, devoting his 
time and effort to practicing Buddhist 
teachinøgs, he can eliminate all of his bad 
karmas. He knows that he 1s the only driving 
force of his success or failure, so he will be 
discouraged, put the blame on others, or rely 
on them. He will put more effort Into 
performing his dutiles satisfactorily. Ralizing 
the value of the law of causality, he always 
cares for what he thinks, tells or does in order 
to avoid bad karma: Hiểu và tin vào luật 
nhân quả, Phật tử sẽ không mê tín dị đoan, 
không ỷ lại thần quyển, không lo sợ hoang 
mang. Biết cuộc đời mình là do nghiệp nhân 
của chính mình tạo ra, người Phật tử với lòng 
tự tin, có thêm sức mạnh to lớn sẽ làm những 
hành động tốt đẹp thì chắc chắn nghiệp quả 
sẽ chuyển nhẹ hơn, chứ không phải trả đúng 
quả như lúc tạo nhân. Nếu làm tốt nữa, biết 
tu thân, giữ giới, tu tâm, nghiệp có thể 
chuyển hoàn toàn. Khi biết mình là động lực 
chính của mọi thất bại hay thành công, người 
Phật tử sẽ không chán nản, không trách móc, 
không ỷ lại, có thêm nhiều cố gắng, có thêm 
tự tin để hoàn thành tốt mọi công việc. Biết 
giá trị của luật nhân quả, người Phật tử khi 
làm một việc gì, khi nói một lời gì, nên suy 
nghĩ trước đến kết quả tốt hay xấu của nó, 
chứ không làm liều, để rồi phải chịu hậu quả 
khổ đau trong tương lai. 


become 


(XIH)Buddhism, the Truth of Karma or Actions— 


Ù 


Đạo Phật, Chân Lý về Nghiệp: 

Karma 1s one of the fundamental doctrines of 
Buddhism. Everything that we encounter in 
this life, good or bad, sweet or biffer, Is a 
result of what we did in the past or from what 
we have done recently 1n this life. Good 


karma produces happiness; bad karma 
produces pain and suffering. So, what 1s 
karma? Karma 1s a Sanskrit word, literally 
means a deed or an action and a reaction, the 
confinuing process of cause and effect. Moral 
or any good or bad action (however, the word 
“karma" 1s usually used in the sense of evil 
bent or mind resulting from past wrongful 
actions) taken while living which causes 
corresponding future retribution, either good 
or evil transmigration (action and reaction, 
the continuing process of cause and effect). 
Our present life ¡1s formed and created 
throuph our actons and thoughts In our 
previous lives  (Our present life and 
circumsfances are the product of our past 
thoughts and actions, and In the same way 
our deeds ïn this life will fashion our future 
mode of existence. A karma can by created 
by body, speech, or mind. There are good 
karma, evil karma, and indifferent karma. All 
kinds of karma are accumulated by the 
Alayaviinana and Manas. Karma can be 
cultivated through religIlous practice (good), 
and uncultivated. For Sentlent being has 
lived through reincarnations, 
cach has boundless karma. Whatever kind of 
karma 1s, 
accordingly, sooner or later. No one can 
escape the result of his own karma: Nghiệp 
là một trong các giáo lý căn bản của Phật 
giáo. Mọi việc khổ vui, ngọt bùi trong hiện 
tại của chúng ta đều do nghiệp của quá khứ 
và hiện tại chi phối. Hễ nghiệp lành thì được 
vui, nghiệp ác thì chịu khổ. Vậy nghiệp là gì? 
Nghiệp theo chữ Phạn là “karma' có nghĩa là 
hành động và phản ứng, quá trình liên tục 
của nhân và quả. Luân lý hay hành động tốt 
xấu (tuy nhiên, từ 'nghiệp' luôn được hiểu 
theo nghĩa tật xấu của tâm hay là kết quả 
của hành động sai lầm trong quá khứ) xảy ra 
trong lúc sống, gây nên những quả báo tương 
ứng trong tương lai. Cuộc sống hiện tại của 
chúng ta là kết quả tạo nên bởi hành động và 
tư tưởng của chúng ta trong tiền kiếp. Đời 
sống và hoàn cảnh hiện tại của chúng ta là 
sản phẩm của ý nghĩ và hành động của 
chúng ta trong quá khứ, và cũng thế các hành 


Iinumerable 


a result would be followed 


2) 


560 


vi của chúng ta đời nay, sẽ hình thành cách 
hiện hữu của chúng ta trong tương lai. 
Nghiệp có thể được gây tạo bởi thân, khẩu, 
hay ý; nghiệp có thể thiện, bất thiện, hay 
trung tính (không thiện không ác). Tất cả mọi 
loại nghiệp đều được chất chứa bởi A Lại Da 
và Mạt Na thức. Chúng sanh đã lên xuống tử 
sanh trong vô lượng kiếp nên nghiệp cũng vô 
biên vô lượng. Dù là loại nghiệp gì, không 
sớm thì muộn, đều sẽ có quả báo đi theo. 
Không một ai trên đời nầy có thể trốn chạy 
được quả báo. 

As mentioned above, karma 1s a product of 
body, speech and mind; while recompense 1s 
a product or result of karma. Karma 1s like a 
seed sown, and recompense 1s like a tree 
grown with frutts. When the body does good 
things, the mouth speaks good words, the 
mind thinks of good ideas, then the karma 1s 
a good seed. In the contrary, the karma Is an 
evil seed. Thus the Buddha taught: “To lead 
a good life, you Buddhists should make every 
effort to control the acfivitles of your body, 
speech, and mind. Do not let these actIvifies 
hut you and others” Recompense 
corresponds Karma without any exception. 
Naturally, good seed will produce a healthy 
tree and delicious fruits, while bad seed g1ves 
Wworse tree and fruits. Therefore, unless we 
clearly understand and diligently cultivate 
the laws of cause and effect, or karma and 
result, we cannot control our lives and 
experilence a líe the way we wish to. 
According to the Buddha-Dharma, no gods, 
nor heavenly deitiles, nor demons can assertf 
their powers on us, we are tofally free to 
build our lives the way we wish. lÝ we 
accumulate good karma, the result w1ll surely 
be happy and Joyous. No demons can harm 
us. In the contrary, IÝ we create evil karma, 
no matter how much and earnestly we pray 
for help, the result will surely be bitter and 
paImnful, no gods can save us: Như trên đã nói, 
nghiệp là sản phẩm của thân, khẩu, ý, như 
hạt giống được gieo trồng, còn quả báo là kết 
quả của nghiệp, như cây trái. Khi thân làm 
việc tốt, khẩu nói lời hay, ý nghĩ chuyện đẹp, 
thì nghiệp là hạt giống thiện. Ngược lại thì 


3) 


nghiệp là hạt giống ác. Chính vì vậy mà Đức 
Phật dạy: “Muốn sống một đời cao đẹp, các 
con phải từng ngày từng giờ cố gắng kiểm 
soát những hoạt động nơi thân khẩu ý chớ 
đừng để cho những hoạt động nầy làm hại cả 
ta lẫn người.” Nghiệp và quả báo tương ứng 
không sai chạy. Giống lành sanh cây tốt quả 
ngon, trong khi giống xấu thì cây xấu quả tệ 
là chuyện tất nhiên. Như vậy, trừ khi nào 
chúng ta hiểu rõ ràng và hành trì tinh chuyên 
theo luật nhân quả hay nghiệp báo, chúng ta 
không thể nào kiểm soát hay kinh qua một 
cuộc sống như chúng ta ao ước đâu. Theo 
Phật Pháp thì không có thiên thần quỷ vật 
nào có thể áp đặt sức mạnh lên chúng ta, mà 
chúng ta có hoàn toàn tự do xây dựng cuộc 
sống theo cách mình muốn. Nếu chúng ta 
tích tụ thiện nghiệp, thì quả báo phải là hạnh 
phúc sướng vui, chứ không có ma quỷ nào có 
thể làm hại được chúng ta. Ngược lại, nếu 
chúng ta gây tạo ác nghiệp, dù có lạy lục van 
xin thì hậu quả vẫn phải là đắng cay đau khổ, 
không có trời nào có thể cứu lấy chúng ta. 

When we act, either good or bad, we see our 
own actions, like an outsider who wifnesses. 
The pictures of 
automatically Imprint in our Alaya-vijnana 
(subconscious mind); 
actions are sown there, and await for enough 
conditions fo spring up 1s tree and fruits. 
Simillarly, the effect ¡in the alaya-vijnana 
(subconscilous mind) of the one who has 
received our actions. The seed of either love 
or hate has been sown there, walting for 
enouph conditions to spring up 1s tree and 
fruits: Khi chúng ta hành động, dù thiện hay 
ác, thì chính chúng ta chứng kiến rõ ràng 
những hành động ấy. Hình ảnh của những 
hành động nầy sẽ tự động in vào tiềm thức 
của chúng ta. Hạt giống của hành động hay 
nghiệp đã được gieo trồng ở đấy. Những hạt 
giống nầy đợi đến khi có đủ duyên hay điều 
kiện là nẩy mầm sanh cây trổ quả. Cũng như 
vậy, khi người nhận lãnh lấy hành động của 
ta làm, thì hạt giống của yêu thương hay thù 
hận cũng sẽ được gieo trồng trong tiểm thức 
của họ, khi có đủ duyên hay điều kiện là hạt 


these actions wil 


the seed of these 


561 


giống ấy nẩy mầm sanh cây và trổ quả tương 


ứng. 
4) The Buddha taught: “Ilf someone give us 
somethng, but we refUse to accept. 


Naturally, that person wIll have to keep what 
they plan to give. This means our pocket 1s 
sul empty.” Simllarly, I we clearly 
understand that karmas or our own actions 
wil be the alaya-vijnana 
(subconscious mind) for us fO carry OVer fO 
the next lives, we will surely refuse to sfore 
any more karma ¡In the “subconscious mind” 
pocket. When the “subconscious mind” pocket 
1S empty, there 1s nothing for us fO carry OVeT. 
That means we don't have any result of 
either happiness or suffering. As a result, the 
cycle of birth and eath comes to an end, the 
goal of liberation ¡1s reached: Đức Phật dạy 
nếu ai đó đem cho ta vật gì mà ta không lấy 
thì dĩ nhiên người đó phải mang về, có nghĩa 
là túi chúng ta không chứa đựng vật øì hết. 
Tương tự như vậy, nếu chúng ta hiểu rằng 
nghiệp là những gì chúng ta làm, phải cất 
chứa trong tiềm thức cho chúng ta mang qua 
kiếp khác, thì chúng ta từ chối không cất 
chứa nghiệp nữa. Khi túi tiềm thức trống 
rỗng không có gì, thì không có gì cho chúng 
ta mang vác. Như vậy làm gì có quả báo, làm 
gì có khổ đau phiển não. Như vậy thì cuộc 
sống cuộc tu của chúng ta là gì nếu không là 
đoạn tận luân hồi sanh tử và mục tiêu giải 
thoát rốt ráo được thành tựu. 

(XIV)Hiện nay đạo Phật có ba trường phái 
chính —There are three main schools at this 


stored  ¡n 


time: 

1) _ Mahayana Buddhism: Mahayana (skt—Phật 
giáo Đại Thừa—The Mahayana moved from 
northern India to Tibet, Mongolia, China, 
Vietnam, Korea, and Japan. Unlike Southern 
Buddhism, whíh tended to  remain 
conservative and doctrinaire, the Mahayana 
adapted 1(self to the needs of peoples of 
diverse racial and cultural backgrounds and 
varying levels of understanding—Bắc 
Tông—Đại Thừa, khởi động từ Bắc Ấn Độ 
đến Tây Tạng, Mông Cổ, Trung Quốc, Việt 
Nam, Triều Tiên và Nhật Bản. Không giống 
như Tiểu Thừa có khuynh hướng bảo thủ và 


không uyển chuyển, Đại Thừa tự thích ứng 
với các nhu cầu của các dân tộc có nền tảng 
chủng tộc và văn hóa khác nhau, và có mức 
độ hiểu biết khác nhau—See Mahayana. 

2) Theravada Buddhism: Theravada (skt——Phật 
giáo Nguyên Thủy The Southern or 
Theravada (Teachings of the Elders), also 
known as the Hinayana, which arose 1n 
southern India, whence 1t spread to Ceylon, 
Burma, Thailand, Laos and CambodiaNam 
Tông—Tiểu Thừa hay giáo pháp của hàng 
Trưởng Lão, xuất phát từ Nam Ấn Độ, lan 
rộng đến Tích lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào 
và Cam Bốt—See Hinayana. 

3) Vajrayana Buddhsm: Phật giáo Mật 
Tông (Kim Cang Thừa)—See Mantrayana. 

Buddhism and Beauty: Cái đẹp trong đạo 

Phật—Many people, especially people from the 

western world, have a misconception of 

Buddhism. They sugsest that Buddhism 1s a 

religion of pessimism. They suggest that 

Buddhism stresses on Iimpermanence, suffering 

and egolessness so there 1s no so-called “Beauty” 

1n Buddhism. In fact, the Buddha never criticized 

“Beauty” In any of his lectures. A Buddhist never 

avoids objectfs of beauty, nor does he run away 

from these things. He only refrains from making 
them the basis for strong and individual likes and 
dislikes. He always keeps in mind the Buddha”s 

Teaching: “Whatever there 1s in the world, 

pleasant and lovable, we have a tendency to 

attach to them, and we develop a dislike towards 
their opposites.” Keep this in mind, the Buddhist 
recognizes beauty where the senses can perceIve 
1t. But in beauty he also sees 1fs own change and 
destruction. He always remember what the 

Buddha said with regard to all component things, 

that they come into being, undergo change and 

aredestroyed. Therefore the wise man acquires a 

great depth of vision. His admiraton for the 

beauty 1s not coloured by a greed for acquisition 
and possession. To Buddhists, the shape or color 
of the face doesnt matter because Ifs only 
temporary with time. A young, beautiful face of 
today may someday become an old ugly face with 
wrinkles and dots all over. To Buddhists, no 
matter how beautiful or ugly their face may be, 
they focus on cultivating love, that love will øive 


562 


them an Inward eternal charm, a real beauty to all 
Buddhists—Nhiều người, đặc biệt là những người 
từ thế giới Tây phương, có một quan niệm sai lầm 
về Phật giáo. Họ cho rằng Phật giáo bi quan yếm 
thế. Họ cho rằng với đạo Phật mọi thứ đều là vô 
thường, khổ và vô ngã, nên không có cái gọi là 
“Đẹp” trong đạo Phật. Kỳ thật, Đức Phật chưa 
bao giờ đả kích về “Vẻ Đẹp” trong các bài thuyết 
giảng của ngài. Và người Phật tử cũng không 
lãng tránh cái đẹp, cũng không từ bỏ nó. Người 
ấy chỉ cố làm sao cho nó không trở thành đối 
tượng của yêu và ghét của riêng mình, vì Đức 
Phật đã dạy: “Bất cứ thứ gì khả lạc, khả ái trên 
đời này đều làm cho chúng sanh tham luyến, rồi 
sinh lòng yêu thích hay ghét bỏ.” Nhớ như vậy 
người Phật tử nhìn nhận cái đẹp qua giác quan 
nhận thức, nhưng trong cái đẹp, ngươì Phật tử 
luôn thấy tính biến hoại của nó mà không sanh 
luyến chấp. Người ấy luôn nhớ lời dạy của Đức 
Phật về mọi pháp hữu hình: “Chúng có sinh khởi, 
thì chúng phải chịu hoại diệt.” Như vậy người 
Phật tử chân thuần chiêm ngưỡng cái đẹp mà 
không pha lẫn lòng tham muốn chiếm hữu. Với 
người Phật tử, dáng dấp hay nhan sắc bên ngoài 
không hề gì vì nó chỉ tạm bợ với thời gian. Một 
sương mặt trẻ đẹp hôm nay, có thể một ngày nào 
đó nó trở nên già nua xấu xí với những vết nhăn 
và những đốm đồi mỗi đầy mặt. Với người Phật 
tử, bất luận gương mặt họ đẹp xấu thế nào, họ 
luôn trưởng dưỡng lòng yêu thương, vì chính lòng 
yêu thương ấy sẽ mang đến cho họ một nét đẹp 
vĩnh hằng, đó mới chính là cái đẹp chân thật của 
người con Phật. 

Buddhism in Burma: Phật Giáo Miến Điện— 
Because of ifs position along important land and 
sea trade routes, Burma has for centuries been 
influenced by neighboring countries, particularly 
India. The earliest recorded ¡introductlon of 
Buddhism to Burma was Initiated by Asoka (272- 
236 B.C.), who sent the monk Sona and Uttara as 
missionaries. They established a Buddhist center 
1n Thaton. Further Theravada missions came to 
Burma ¡1n the first century, and subsequently 
Sarvastivada and Mahayana lineages arrived. 
During the tenth and eleventh centuries, an 
elecic form of tantic Buddhism became 
established among living in the Pagan-lrawaddy 
River Basin. Early chronicles report that the monk 


of this sect, who referred to themselve as Ail, 
rejected the world of the Buddha. So, we can say 
that Buddhism flourished in Burma from a very 
early period. According to Prof. P.V. Bapat in The 
Twenty-FIve Hundred Years of Buddhism, based 
on the tradiion preserved 1n the Ceylonese 
Chronicles, two Buddhist monks, named Sona and 
Uttara, were sent by Emperor Ashoka to preach 
Buddhism In Suvarnabhumi which 1s generally 
Identified with Burma. There is, however, no 
reliable evidence to show that Sona and Uttara 
were acfually senf as missionaries by Ashoka, and 
the location of Suvarnabhumi 1s also not beyond 
dispute. For, while some 1dentify 1t with Burma, 
others place 1t in Siam or take 1t to denote broadly 
the whole of Indo-China. Beside the story of Sona 
and Uttara there Is no other evidence that 
Buddhism flourished in Burma before the fifth 
century A.D. Considering the close proximity of 
Burma to India, and the existence of not too 
difficult land routes between the two even before 
the Christian era, the possibility 1s not altogether 
excluded that Buddhism found it way to Burma 
even before, perhaps long before, the fifth 
century A.D. But from this period onwards there 
are definte records to prove not only the 
existence but also the flourishing state of 
Theravada Buddhism ¡in the old kingdom of the 
Pyus known as Sriksera with 1s capital near 
Prome, the ruins of which lie in modern Hmawza. 
The archaeologlcal remains at Hmawza, about 
five miles from modern Prome, and the Chinese 
accounts leave no doubt that Theravada form of 
Buddhsm with Pali 
1nfroduced In the region round Prome earlier than 
the fifth century A.D. by Indian missionarles who 
came from the eastern coast of the Deccan and 
south India. But side by side we also find traces 
of Mula-sarvastvada and Mahayanism which 
probably came from eastern India. There are 
good grounds for supporting that the Theravada 
form of Buddhism also flourished among the 
Hinduized Mons or Talaings setled ¡in Pegu 
(Hamsavati), Thaton (Sudhammavati) and other 
neiphboring reglons collectively 
Ramannadesa. Some time before the the eleventh 
century A.D., Thaton became a very Important 
cenfre of this religion. Earlier still, the Mrammas, 


canonicalÐ texts  wWas 


known as 


5363 


a Tibeto-Dravdian tribe, had establshed a 
powerful kingdom with 1s capifal at Pagan and 
given their name to the whole country. The 
Mrammas were a rude, unlettered people and a 
debased form of Tantric Buddhism flourished 
among them. According to the Burmese chronicle 
Humannan nha Yazawintawkyl (Glass Palace 
Chronicle, begun in 1829), in 1044 A.D., a new 
king, Anawratha (Aniruddha), the 
throne of Pagan and was converted to the pure 
Theravada form by a Talaing monk of Thaton 
named Arhan, also known as Dharma-darsi. He 
new king, with the help of Arhan and a few other 
monks from Thaton, led a crusade against the 
debased religion and established Theravada on a 
firm footing. There was, however, great need of 
canonical texts. Aniruddha sent messengers fo 
Manuha, the king of Thaton, asking for complete 
copIes of the tripitaka. Manuha having refused, 
which resulted in the subjugation of the Mons of 
lower Burma and the eventual ascendancy of 
Theravada under Kyanzittha. Aniruddha marched 
with his army and captured Thaton. He returned 
1n trruưnp and brought back with him not only king 
Manuha captive, but all the monks, and the 
Buddhist scriptures and relics which were carried 
by thirty-two elephants. NÑever was a vicfor more 
completely captivated by the culttre of the 
vanquished. The Burmese of Pagan adopted the 
relipion, language, literature and scrlpt of the 
Monks. Aniruddha and his successors became the 
great champilons of the Theravada form of 
Buddhism, and along with therr political authority 
1t extended over the whole of Burma. The 
Brahmanical religion that had prevailed there 
gradually yielded to Buddhism, which even now 
flourishes over the whole country without any 
rival. With the zeal of a new convert, Aniruddha 
built pagodas or temples 
monasferies, and his example was followed by his 
successors. He also brought complete coples of 
the Tripitaka from Ceylon and Arhan collated 
these with the texts from Thaton. Aniruddha”s 
son, Kyanzittha, followed 1n the footsteps of his 
father and built the famous Ananda temple at 
Pagan. An Important episode in the history of 
Buddhism in Burma was the establishment In 
1181-1182 A.D. of a Simhalese order of monks 


ascended 


numerous and 


founded by Capata who received his ordination In 
Ceylon. The Ceylonese monks did not consider 
those of Burma as validly ordained and this 
feeling was shared by Capata and his followers. 
The rivalry between the Simhala Sangha and the 
Mramma Sangha continued for three centurles 
and ended ¡n the final triumph of the former. In 
1287 Pagan was conquered by the Mongols and 
deserted. The Theradava tradition survived, but 
Burma 1752. Thịs 
independence was short-live, as the British 
deposed the king In 1886 and annexed to their 
empire. Burma gain ¡ndependence 1n 1948, 
following which -Nu became prime minister. 
Buddhist group the Young Men”s 
Buddhist Assoclation” (YMBA), played a 
sipgmificant role in the independence movement, 
and U-Nu contnued to trend of mingling 
Buddhism and politics with what he termed a 
policy of “Buddhist Socialism.” In this system, the 
state would provide for the peoples` materlal 
needs, and the Sangha would minister to their 
spIritual needs. In 1950 he formed the Buddhist 
Sasana Council to supervise the monks and 
appointed a minister of religious affairs. In 1960 
he Initated a move to make Buddhism the state 
religlon, but this prompted General Ne Win to 
sfage a coup In 1962, which began a period of 
military dictatorship. The Sangha remains a major 
force In Burma today, and 1t is often at odds with 
the generals of rulng junta (SLUORC). The 
generals the 
popularity of Buddhism, but Ifs broad support 
among the people has prevented them from 
having great success ¡In this endeavor—VÌ vị trí 
quan trọng của đất nước này về con đường thương 
mại bằng cả đường bộ và đường biển, nên Miến 
Điện đã chịu ảnh hưởng của các xứ láng giểng 
trong nhiều thế kỷ, đặc biệt là Ấn Độ. Sự giới 
thiệu Phật giáo sớm sủa nhất vào Miến Điện còn 
được phi lại trong lịch sử khởi xướng từ thời vua 
A Dục, người đã phái các vị sư Sona và Uttara 
như những nhà truyền giáo. Họ đã thiết lập một 
trung tâm Phật giáo ở Thaton. Nhiều phái đoàn 
truyền giáo hơn được đưa đến Miến Điện vào thế 
kỷ thự nhất, và sau đó thì Thuyết Nhất Thiết Hữu 
Bộ và các dòng truyền thừa Phật giáo Đại Thừa 
khác đến nơi. Trong khoảng thời gian thế kỷ 10 


was not unied until 


such as 


have worked to undermine 


564 


và 11, hình thức mật chú Phật giáo tuyển lựa thiết 
lập nền mống trong số những người sống tại vùng 
Pagan-Irawaddy River Basin. Biên Niên Sử thời 
sơ khai của Phật giáo tường thuật rằng chư Tăng 
trong tông phái nầy tự xem mình như “Thánh,” 
nên chối bỏ cảnh giới của Đức Phật. Vì vậy 
chúng ta có thể nói rằng Phật giáo phát triển tại 
Miến Điện rất sớm. Theo Giáo sư P.V. Bapat 
trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, theo 
biên niên sử Tích Lan thì có hai tu sĩ Phật giáo 
tên là Sona và Uttara đã được vua A Dục cử đi 
thuyết giảng đạo Phật tại Suvarnabhumi là nơi 
mà nhiều người cho là Miến Điện ngày nay. Tuy 
nhiên, chưa có bằng chứng nào cho thấy vua A 
Dục đã cử hai người nầy đến đây với nhiệm vụ 
truyền giáo, và vị trí của Suvarnabhumi vẫn còn 
đang được tranh cãi. Vì trong khi một số người 
cho nó là Miến Điện thì một số người khác lại 
cho rằng đó là Thái Lan hay Đông Dương. Ngoài 
câu chuyện Sona và Uttara ra thì không còn có 
bằng chứng nào khác về sự phát triển của Phật 
giáo tại Miến Điện trước thế kỷ thứ năm. Xét về 
sự tiếp giáp giữa Miến Điện với Ấn Độ và sự có 
sẵn những con đường bộ không khó đi lắm giữa 
hai nước nây, ngay cả trước Tây Lịch, không thể 
loại trừ khả năng là Phật giáo đã phát triển tại 
Miến Điện từ trước thế kỷ thứ 5, cũng có thể 
trước đó rất lâu. Nhưng từ thế kỷ thứ 5 trở về sau, 
có những tài liệu chắc chắn cho thấy không chỉ sự 
hiện hữu mà cả sự thịnh hành của Phật giáo 
Nguyên Thủy tại vương quốc Pyus xưa kia, có tên 
là Sriksetra với kinh đô gần Prome mà những tàn 
tích vẫn còn tại Hmawza ngày nay. Các di tích 
khảo cổ học tại Hmawza, cách Prome khoảng 
năm đặm và các tài liệu mô tả của người Trung 
Hoa, cho thấy chắc chắn rằng hình thức Phật giáo 
Nguyên Thủy với kinh điển bằng tiếng Ba Li đã 
được đưa đến khu vực quanh Prome vào trước thế 
kỷ thứ 5 bởi các nhà truyền giáo từ Ấn Độ đến 
đây từ mạn phía Đông cao nguyên Đề Căng và 
miễn Nam Ấn Độ. Nhưng đồng thời, người ta 
cũng tìm thấy những dấu vết của hệ phái Mula- 
sarvastivada và phái Đại Thừa (Mahayanism) có 
lẽ đã từ phía Đông Ấn Độ đến đây. Có cơ sở 
chắn chắn để giả thiết rằng Phật giáo Nguyên 
Thủy cũng đã thịnh hành trong số những người 
Mons hay Talaings theo Ấn Độ giáo định cư tại 
Pegu (HamsavatIl), Thaton (Sudhammavati) và 


các vùng lân cận khác được gọi chung là 
Ramannadesa. Trước thế kỷ thứ 5 ít lâu, Thaton 
đã trở thành một trung tâm rất lớn của tôn giáo 
nầy. Trước đó, những người Mramma, một bộ tộc 
Tây Tạng, Dravdian, đã lập nên một vương quốc 
hùng mạnh, kinh đô đặt tại Pagan và họ đã lấy 
tên của mình mà đặt cho toàn bộ xứ nây. Người 
Mramma là một dân tộc cổ sơ, không có chữ viết 
và đã có một dạng Phật giáo Mật Tông lệch lạc, 
thịnh hành. Theo Biên Niên sử Miến Điện, năm 
1044, vua Anawratha (Aniruddha) mới lên ngôi 
tại Paga, được hóa độ theo Phật giáo Nguyên 
Thủy bởi một tu sĩ Talaing ở Thaton, có tên là 
Arhan và cũng được gọi là Dharma-darsi. Đức 
vua này, với sự giúp sức của Arhan và một số tu 
sĩ khác từ Thaton tới, đã tảo thanh các hệ phái 
lệch lạc để thiết lập Phật giáo Nguyên Thủy trên 
một nền tảng vững chắc. Tuy nhiên, họ rất thiếu 
kinh sách giáo điển. Aniruddha cử các sứ giả đến 
gặp Manuha, vua của nước Thaton, để xin các 
phó bản đây đủ của bộ Tam Tạng. Manuha từ 
chối, sự từ chối của vua Manuha là lý do cho 
cuộc xâm lăng, mà kết quả là sự khuất phục của 
dân Môn thuộc miền dưới của Miến Điện và uy 
thế cuối cùng của truyền thống Nguyên Thủy 
dưới thời Kyanzitha. Aniruddha bèn cất quân 
chiếm lấy Thaton. Aniruddha chiến thắng trở về, 
mang theo không chỉ vua Manuha bị bắt mà còn 
tất cả các tu sĩ và kinh sách, đi vật của Phật giáo, 
chở đây trên ba mươi hai thớt voi. Chưa bao giờ 
một kẻ chiến thắng lại bị chinh phục hoàn toàn 
bởi nền văn minh của kẻ bại trận đến thế. Những 
người dân Miến Điện ở Pagan đã rập theo tôn 
giáo, ngôn ngữ, văn học và kinh sách của các tu 
sĩ. Vua Aniruddha và những người kế vị đã trở 
thành những người nhiệt tình ủng hộ Phật Giáo 
Nguyên Thủy, và được sự bảo trợ của họ, đạo 
nầy đã phát triển khắp nước Miến Điện. Đạo Bà 
La Môn trước đã thịnh hành tại đây phải nhường 
chỗ dần dần cho đạo Phật. Với sự nhiệt tình của 
một tín đồ mới, vua Aniruddha đã cho xây nhiều 
chùa và tu viện. Những người kế vị cũng noi 
theo gương của ông. Nhà vua còn cho mang 
những bản sao đầy đủ của bộ Tam Tạng lấy từ 
Tích Lan về cho Arhan đối chiếu với bản lấy từ 
Thaton. Kyanzittha, con trai của vua Aniruddha, 
theo gương cha mình đã xây dựng ngôi đển 
Ananda nổi tiếng ở Pagan. Một sự kiện quan 


5365 


trọng trong lịch sử Phật giáo Miến Điện là sự 
thành lập một Tăng Đoàn Simhala (Tích Lan) vào 
năm II8I-I182 bởi Capata, người đã được thọ 
giới tại Tích Lan. Các tu sĩ Tích Lan không xem 
sự thọ giới của các tu sĩ Miến Điện là có giá trị, 
và đây cũng là ý nghĩ của Capafta cùng các môn 
đệ của ông. Sự đối địch giữa Tăng đoàn Simhala 
và Tăng đoàn Mramma cứ tiếp diễn suốt ba thế 
kỷ và đã kết thúc bằng chiến thắng cuối cùng của 
phe Simhala. Vào năm 1287 xứ Pagan bị người 
Mông Cổ chinh phục và đã rút bỏ đi. Truyền 
thống Theravada sinh tổn, nhưng xứ Miến Điện 
chưa được thống nhất cho mãi đến năm 1752. Sự 
độc lập ngắn ngủi, khi người Anh truất phế nhà 
vua vào năm 1886 và sáp nhập vào đế quốc của 
họ. Đến năm 1948, một lần nữa Miến Điện được 
độc lập, sau đó tướng U-Nu trở thành Thủ Tướng. 
Nhóm Phật tử như Hiệp Hội Thanh Niên Phật Tử, 
đóng một vai trò quan trọng cho phong trào đòi 
độc lập, và tướng U-Nu tiếp tục khuynh hướng 
pha trộn Phật giáo và chính trị với cái mà ông gọi 
là “Xã Hội Chủ nghĩa Phật Giáo.” Trong hệ 
thống này, nhà nước sẽ cung cấp cho dân chúng 
tất cả những nhu cầu vật chất, và Tăng Già sẽ lo 
nhu cầu tâm linh cho họ. Vào năm 1950 ông 
thành lập Hội Đồng Phật Giáo Sasana nhằm giám 
sát chư Tăng và bổ nhiệm vị Bộ Trưởng Tôn 
Giáo Vụ. Năm 1960 ông khởi xướng phong trào 
biến Phật giáo thành quốc giáo, nhưng tướng Ne- 
Win đã nhanh chóng làm cuộc đảo chánh vào 
năm 1962, bắt đầu một giai đoạn quân phiệt độc 
tài. Ngày nay Tăng Già tiếp tục là một lực lượng 
chánh ở Miến Điện, và thường xảy ra những bất 
hòa vơi các tướng lãnh của đảng Quân Phiệt 
Junta. Nhóm các tướng lãnh phải ngầm phá tánh 
đại chúng của Phật giáo, nhưng sự hỗ trợ của 
quảng đại quần chúng đã ngăn ngừa nhóm quân 
phiệt thu lượm được sự thành công lớn trong nỗ 
lực này. 
Buddhism 
Buddhism. 
Buddhism in Central Asia: Phật Giáo Trung 
Á—See Central Asian Buddhism. 

Buddhism in Ceylon: Phật Giáo Tích Lan— 
See Sri Lankan Buddhism. 

Buddhism in Champa: Phật Giáo Chăm 
(Chiêm Thành)—According to Prof. P.V. Bapat In 
The Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, 


in Cambodia: See Cambodian 


the southern part of the territory lying on the 
eastern coast of the Indo-Chinese Peninsula, now 
Vietnam, was formerly known as Champa. That 
Buddhism had obtained a footing in the country 
before the third century A.D. may be ¡Inferred 
from the discovery of a fine bronze Buddha 
Image of the Amaravati school which may be 
dated about that period. We learn from a Chinese 
chronicle that when the Chinese captures the 
capital city of Champa 1n 605 A.D., they carried 
away 1,350 Buddhist works. From this Important 
statement, 1t can be ¡inferred that Buddhism must 
have flourished in the counftry for a considerable 
period before the seventh century A.D. I-Tsing 
remarks that in Champa the Buddhists generally 
belong to the Aryasammitya school and that 
there are a few followers of the Sarvastivada 
school also. This would mean the prevalence of 
the Sravakayana sect, but 1t appears 
Inscriptions of the eighth centutry A.D. or 
thereabouts, that the Mahayana sect of Buddhism 
was powerfUIl ¡in Champa. (Occasionally, 
Buddhism there enjoyed the patronage of kings 
and high officials, and we have the ruins of preat 
Buddhist establishment and a monastery built by 
King Jaya Indravarman In 875 A.D. Buddhism of 
the Mahayana form continued as a living force In 
Champa right up to the fiffteenth century A.D., 
when the country was overrun by the Vietnamese 
people from the North. The Vietnamese people 
formerly lived in Tonkin and derived therr culture 
from China. So the Chinese form of Buddhism, 
along with Islam, replaced the old relipion In 
Champa—Theo Giáo Sư P.V. Bapat trong Hai 
Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, miền Trung và 
Nam Việt Nam ngày nay xưa kia là đất nước 
Chăm (Chiêm Thành). Việc cho rằng Phật Giáo 
đã đặt được nên tẳng trên vùng nầy trước thế kỷ 
thứ ba được suy ra từ việc tìm thấy một bức tượng 
Phật bằng đồng tỉnh xảo thuộc trường phái 
Amaravati vốn đã có từ thời ấy. Đọc Biên Niên 
Sử Trung Hoa, chúng ta được biết rằng người 
Trung Hoa chiếm thủ đô của người Chăm vào 
năm 605, họ đã mang đi 1.350 tác phẩm Phật 
giáo. Từ lời xác nhận quan trọng nây, có thể suy 
ra rằng Phật giáo đã phát triển trên vùng đất nầy 
trong một thời gian dài cho đến thế kỷ thứ bẩy. 
Nghĩa Tịnh đã xác nhận rằng ở Chiêm Thành, 


from 


566 


các tín đồ thường thuộc trường phái Hữu Lượng 
Bộ (Aryasamitiya) và một ít thuộc phái Hữu Bộ 
(Sarvastivada). Điều nầy cho thấy sự lấn át của 
trường phái Thanh Văn Thừa (Sravakayana), 
nhưng qua các tài liệu ghi khắc ở thế kỷ thứ 8 thì 
hầu như Phật giáo Đại Thừa đang thịnh hành ở 
Chiêm Thành vào khoảng đó. Đôi khi Phật giáo 
lại có được sự bảo trợ của các vua chúa hay quan 
chức cao cấp và chúng ta còn tìm thấy các tàn 
tích của một công trình xây cất vĩ đại của Phật 
giáo tại Đồng Dương, gồm một ngôi đền và một 
tu viện do vua Jaya Indravarman cho xây năm 
§75. Phật giáo Đại Thừa tiếp tục thịnh hành ở 
Chiêm Thành cho đến thế kỷ thứ 15, khi người 
Việt từ phía Bắc tràn vào. Do đó trường phái Phật 
giáo Trung Hoa và cùng đi theo đó là đạo Hồi, đã 
thay thế cho tôn giáo trước đây ở Chiêm Thành. 
Buddhism in Chỉna: Phật Giáo Trung Hoa— 
See Chinese Buddhism. 
Buddhism of the Greater 
Mahayana. 

Buddhism in India: Phật giáo Ấn Độ —-Indian 
Buddhism, which began in Magadha (now Bihar), 
under Sakyamuni, the date of whose nirvana was 
around 486 B.C. Although Buddhism originated In 
India, today the tradition mainly flourishes In 
other countries. There are, of course, long- 
established Buddhist cultuires at the northern 
fringes of the subcontinent, such as in Ladakh, 
Sikkm, and Bhutan, and since 1959 several 
hundred thousand Tibetan refugees have rapidly 
swelled the numbers of Buddhists in India. The 
largest group of Buddhists In India, however, 
consists of former Ủntouchables who, prompted 
by the example of Dr. B.R. Ambedkar, converted 
to Buddhism in order to escape the Hindu caste 
system. Indian Buddhism begins with the life of 
Sakyamum Buddha, who according to tradition 
was born Into a royal family in what 1s now 
southern Nepal. After leaving his father”s 
kingdom ¡In order to find liberation from cyclic 
existence (samsara), he Is said to have attained 
“awakening” (Bodhi), after which he began to 
teach others the path he had discovered. Early on 
in his teaching career, he Instituted a monastic 
order (Samgha), which In later centuries spread 
all over the subcontinent, and also to other 
countries in Asia. The Buddha 1s said to have 


Vehicle: See 


traveled widely 1n India, attracting followers 
wherever he went, and by the end of his forty- 
year ministry the tradiion was well established. 
Shortly after his death, traditional historles report 
that a councill (samgiti or samphayana) was 
convened 1n Rajagrha, during which a canon was 
compiled. This ¡ncluded the Buddha”s sermons 
(collected in the sutras or Sutra-Pitaka) and rules 
for monastic discipline (compiled in the Vinaya- 
Pitaka). The accounts all agree that at this time 
the Buddhist community was unified, but the 
beginnings of secfarianism began to manifest 
soon afferward, and withmn a century early 
historles report that a second councill was 
convened at Vaisali to adjudicate a dispute 
between monks of that area and another monk 
named Yasas, who believed that some of thelr 
practices confravened the Vinaya. Whether or not 
this was a historical event, It point out the fact 
that fissures were beginning to form within the 
previously unified commumity, and probably at 
least by the time of Asoka(272-236 B.C.) 
divergent philosophical and disciplinary traditions 
had developed. Under the Mauryan dynasty (322- 
18S B.C.), Buddhism enjoyed a period of 
sienificant growth due to royal patronage, and 
during the reign of Asoka (the thưd Mauryan 
monarch) 1t began to spread beyond the 
subcontinent, Initially due to missions sponsored 
by him. The first persecution of Buddhism was 
1nitiated by Pusyamitra Sunga (187-151 B.C.), but 
the Sunga dynasty (185-73 B.C) was also 
generally a time of prosperty for Indian 
Buddhism, during which some of Ifs greatest 
monuments were constructed (including Sancl, 
Bharhut, and Amaravati). The Sunga dynasty 
came fo an end as a result of foreign 1nvasilons 
from Central Asia, and this marked the beginning 
of a long period of foreign miliftary incursions Into 
India. The ¡invaders included Greeks, Parthians, 
Kushans, and Scythians (Saka). Some of the 
foreign rulers supported Buddhism; for example, 
the Kushan king Kaniska I (around the fÍirst or 
second century A.D.) is reported to have been a 
patron of Buddhism and 1s also said to have 
convened the fourth Buddhist council In 
Gandhara. Despite continuing political 
uncertainty, Buddhism continued to flourish for 


567 


several centuries, which saw significant doctrinal 
development, most  notably 
Mahayana (Great Vehicle), which appears tO 
have begun a reaction against an overemphasis 
on scholasicism and monasticism. The new 
movement developed a greater role for the laity 
and sipgnificantly altered the paradigm of the 
Buddha. No longer was he viewed as a merely 
human teacher, but was Invested with miraculous 
pOWers, as well as such exalted qualiles as 
(sarvajnata). The 
produced new texts, which, like the discourses of 
the early canons, were called sutras, but which 
were sipnificantly different in form and content 
from the earleir discourses. Some time around the 
seventh century, another new movement arose In 
India, whiích like the Mahayana before It 
produced new scriptures that it claimed had been 
spoken by the Buddha, although he had been 
dead for over a thousand (a millenium) years ago. 
These were called Tantras, and they 
contained new paradgms and practices, 
particularly meditatons Involving riuals and 
Ths style of Buddhism 1s 
commonly refered to as Vajrayana (Vajra 
Vehicle). Despite the growth and development of 
Buddhist thought and literature, records of the 
first millenrum 1ndicate that it was probably never 
a very widespread movement, and by the seventh 
cenfury Ifs most vital centers were mainly large 
monastc universiles (most notably Nalanda, 
founded by Kumara Gupa I 414-455). It later 
gørew to be the major center of learning in the 
Buddhist world. During the seventh century 
Buddhism enJoyed the patronage of King Harsa, 
and during the Pala dynasty (650-950) several of 
1{s rulers patronized majJor Buddhist centers of 
learning, such as Vikramasila (founded in 800) 
and Odantapuri (founded in 760). Vikramasila 
later eclipsed Nalanda as 1t became the Buddhist 
Øreatest center of learning, but both were 
eventually destroyed as a result of the Muslim 
Invasions that enfered India in waves during the 
eleventh-thireenth centuries. Before this time, 
Buddhist philosophy enjoyed a last notable 
flowering due to the Madhyamaka philosophers 
Sanfaraksita (680-740) and Kamalasila (700-750), 
both of whom reportedly played significant roles 


the rise of the 


Omniscience movement 


teXfs 


visualizations. 


in the disseminaton of Buddhism i1nto Tibet. 
Although Buddhism had apparently been ¡in 
decline for centuries, its final death knell in India 
was sounded by the Invasions of the Turkic 
general Mahmud Shabuddin Ghori, who sacked 
Nalanda íúm I179 and Vikramasia in 1203. 
Despite these attacks, Buddhism continued for 
some time ¡in ¡solated pockets, and when the 
Tibetan pilgrim Dharmasvamin (1197-1264) 
visited Nalanda in 1235 he encountered a few 
monks with a small group of students. During his 
visit, however, another raiding-party arrived and 
they had to flee. Because its strenegth was 
concenfrated in the large northern monasferles In 
areas that bore the brunt of the Muslim attacks, 
once these were destroyed the tradilon was 
unable to survive. Thus, after brutal attacks from 
the Muslim during the eleventh to thirteenth 
centuries, Buddhism completelely vanished from 
the subcontinent and was only revived 1n the 
nineteenth and twentieth centuries, as Buddhists 
from other countries came to India either as 
pllgrims or as refugees and began to re-establish 
the tradition in the land of Its origin—Phật Giáo 
Ấn Độ, bắt đầu tại Ma Kiệt Đà (bây giờ là 
Bihar), dưới thời Phật Thích Ca, Ngài nhập Niết 
Bàn khoảng năm 486 trước Tây Lịch. Mặc dù 
Phật giáo bắt nguồn từ Ấn Độ, ngày nay truyền 
thống phật giáo chủ yếu phát triển mạnh mẽ tại 
các xứ khác. Dĩ nhiên, văn hóa phật giáo đã có 
cơ sở từ lâu đời tại những vùng biên địa phía Bắc 
của lục địa, như tại những vùng Ladakh, Sikkim, 
và Bhutan, và từ năm 1959 vài trắm ngàn người 
ty nạn từ Tây Tạng đã làm tăng lên một cách 
nhanh chóng số Phật tử tại Ấn Độ. Tuy nhiên, 
nhóm người đông nhất tại Ấn Độ, gồm những 
người trước đây thuộc giai cấp “Cùng Khổ” đã 
nhanh chóng theo gương của Tiến Sĩ B.R. 
Ambedkar, cải sang đạo Phật để thoát khỏi hệ 
thống giai cấp Ấn giáo. Phật giáo tại Ấn Độ bắt 
đầu với cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 
người mà theo truyền thống đã sanh ra trong một 
gia đình hoàng tộc mà bây giờ là miền Nam 
Népal. Sau khi rời bổ vương quốc của vua cha để 
ra đi tìm giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, 
người ta nói Ngài đã giác ngộ Bồ Để, sau đó 
Ngài bắt đầu hoằng hóa (dạy cho người khác) con 
đường giải thoát mà Ngài đã khám phá ra. Ngay 


568 


từ lúc bắt đầu thuyết giảng, Ngài đã thành lập 
Tăng Già, vài thế kỷ sau thì giáo đoàn này đã lan 
rộng khắp lục địa Ấn Độ cũng như các quốc gia 
Á Châu khác. Người ta nói đức Phật đã du hành 
khắp xứ Ấn Độ, thu hút đệ tử bất cứ nơi nào mà 
Ngài đến, và vào lúc cuối của 49 năm hoằng hóa, 
truyền thống Phật giáo đã thiết lập vững chắc. 
Chẳng bao lâu sau khi Ngài nhập Niết Bàn, lịch 
sử truyền thống tường thuật Đại Hội kết tập kinh 
điển đã được triệu tập tại thành Vương Xá, trong 
thời gian đó giáo điển của Ngài đã được sưu tập. 
Giáo điển của Ngài bao gồm những bài thuyết 
giảng của Ngài được sưu tập thành Kinh tạng và 
những luật lệ tự viện được sưu tập thành Luật 
tạng. Vào thời đó tất cả mọi người trong cộng 
đồng Phật giáo đều đồng ý với những sưu tập, 
nhưng chẳng bao lâu sau đó hệ thống hệ phái bắt 
đầu xuất hiện, và chỉ trong vòng một thế kỷ sau 
đó thì Đại Hội kết tập kinh điển lần thứ 2 được 
triệu tập tại thành Tỳ Xá Ly để xét xử những 
tranh luận giữa các Tăng sĩ trong vùng và một 
Tăng sĩ khác tên Da Xá, người tin rằng vài phép 
tu tập của họ đã mâu thuẫn với Luật Tạng. Dù 
biến cố này có phải là một sự kiện lịch sử hay 
không, nó chỉ ra sự kiện là sự rạn nứt đã bắt đầu 
từ trong cộng đồng hợp nhất từ trước, và có lẽ ít 
nhất là đã có từ thời vua A Dục, những truyền 
thống khác biệt về triết lý và giới luật đã phát 
triển. Dưới triều đại Mauryan (322-185 B.C.), 
Phật giáo hưởng được sự phát triển đáng kể nhờ 
sự bảo trợ của hoàng gia, và dưới triểu vua A 
Dục (vị vua thứ 3 của triều đại Mauryan) Phật 
giáo bắt đầu lan rộng ra khỏi lục địa Ấn Độ, tiên 
khởi nhờ giáo đoàn được vua A Dục bảo trợ. Sự 
ngược đãi đầu tiên đối với Phật giáo bắt đầu từ 
triều đại Pusyamitra Sunga (187-151 B.C.), nhưng 
triểu đại Sunga cũng là thời kỳ hưng thịnh của 
Phật giáo Ấn Độ, vì dưới triều đại này những 
tượng đài khổng lồ đã được xây dựng (bao gồm 
những tượng đài ở Sanci, Bharhut và Amaravati). 
Triều đại Sunga chấm dứt vì hệ quả của cuộc 
xâm lăng từ Trung Á, và việc này đánh dấu sự 
bắt đầu của một thời gian dài sự tấn công bằng 
quân sự của ngoại bang vào Ấn Độ. Những kẻ 
xâm lăng bao gồm người Hy Lạp, người 
Parthians, người Kushans, và người Scythians 
(Saka). Một vài nhà cai trị ngoại quốc đã hỗ trợ 
Phật giáo, như vua của xứ Kushan là Ca Nị Sắc 


Ca đệ nhất (vào khoảng những thế kỷ thứ I hay 
thứ 2 sau Tây lịch) được kể là một nhà bảo trợ 
Phật giáo và người ta nói chính nhà vua này đã 
cho triệu tập Đại Hội kết tập kinh điển lần thứ tư 
tại Kiện Đà La. Dù nước Ấn Độ tiếp tục có 
những bất ổn chính trị trong giai đoạn này, Phật 
giáo vẫn tiếp tục hưng thịnh đến vài thế kỷ, trong 
đó người ta thấy có sự phát triển đáng kể về học 
thuyết, nổi tiếng nhất là sự khởi xướng Đại Thừa, 
dường như bắt đầu có phản ứng chống lại việc 
đặt nặng quá về triết học kinh điển và chủ nghĩa 
tự viện. Phong trào mới phát triển một vai trò lớn 
hơn cho người Phật tử tại gia và đặc biệt là thay 
đổi dạng thức của Đức Phật. Người ta không còn 
xem Ngài chỉ như là một đạo sư của loài người, 
mà Ngài còn được người ta bao bọc với những 
quyền năng kỳ diệu, cũng như những phẩm chất 
siêu phàm như bậc toàn năng (thượng đế). Phong 
trào sản sanh ra những kinh điển mới, cũng giống 
như các giáo điển nguyên thủy, gọi là kinh, 
nhưng có sự khác biệt đáng kể về nội dung đối 
với những bài thuyết giảng buổi ban đầu. Một 
thời nào đó vào thế kỷ thứ 7, một phong trào mới 
khởi lên ở Ấn Độ, cũng giống như Đại Thừa trước 
đó, phong tráo ấy cũng sản sanh ra những kinh 
điển mới và tuyên bố rằng những kinh điển ấy 
được nói bởi Đức Phật, dù rằng Ngài đã nhập diệt 
cả ngàn năm trước đó. Những giáo điển này được 
gọi là Mật chú, và chúng chứa đựng cả giáo 
thuyết lẫn thực hành, đặc biệt thiển tập quan hệ 
với những nghi thức và quán tưởng. Kiểu Phật 
giáo này thường được gọi là Kim Cang Thừa. Dù 
có sự lớn mạnh và phát triển về văn chương và tư 
tưởng Phật giáo, tài liệu cho thấy trong ngàn năm 
đầu tiên có lẽ chưa bao giờ Phật giáo được lan 
rộng, và vào thế kỷ thứ 7 có những trung tâm 
thiết yếu, chủ yếu là những trường đại học tự 
viện rộng lớn, nổi tiếng nhất là tu viện Na Lan đà 
được vua Kumara Gupta đệ nhất sáng lập. Về sau 
này tu viện Na Lan Đà trở thành trung tâm học 
Phật chính của Phật giáo thế giới thời đó. Trong 
suốt thế kỷ thứ 7, Phật giáo hưởng sự bảo trợ của 
vua Harsa, và dưới triểu đại Pala có vài vị vua 
bảo trợ những trung tâm tu học Phật giáo chính 
yếu, như trung tâm Vikramasila (được sáng lập 
vào năm 800), và trung tâm Odantapuri (được 
thiết lập vào năm 760). Trung tâm Vikramasila 
che lấp cả trung tâm Na Lan Đà khi nó trở 


569 


thành trung tâm Phật Học lớn nhất, nhưng cả hai 
trung tâm này đều bị tàn phá vì hậu quả của cuộc 
xâm lăng của Hồi giáo vào Ấn Độ trong khoảng 
thời gian từ thế kỷ thứ II đến thế kỷ thứ 13. 
Trước thời gian này, triết học Phật giáo hưởng 
một cuộc trổ hoa đáng kể cuối cùng do các triết 
gia trường phái Trung Quán là Santaraksita (680- 
740) và Kamalasila (700-750), cả hai đều giữ một 
vai trò trọng yếu trong việc truyền bá Phật giáo 
sang Tây Tạng. Dù Phật giáo đã bị suy yếu một 
cách rõ rệt trong nhiều thế kỷ, nhưng cuộc xâm 
lăng của viên tướng người Turk tên Mahmud 
Shabuddin Ghori là tiếng chuông báo tử cuối 
cùng của nó trên xứ Ấn Độ, vị tướng này đã cướp 
phá Na Lan Đà vào năm 1179 và Vikramasila 
vào năm 1203. Mặc dầu bị tấn công như vậy, 
Phật giáo vẫn tiếp tục co cụm trong những vùng 
cô lập một thời gian nữa, và khi Dharmasvamin, 
một vị Tăng hành hương từ Tây Tạng thăm viếng 
Na Lan Đà vào năm 1235 thì ông chỉ còn gặp một 
vài tăng sĩ và một nhóm nhỏ học sinh mà thôi. 
Tuy nhiên, trong cuộc viếng thăm của ông, thì lại 
có một nhóm càn quét khác tràn đến nên tất cả 
đều phải bỏ trốn. Vì sức mạnh Phật giáo được tập 
trung vào những tu viện lớn tại các vùng miễn 
Bắc nên phải chịu sự chạm trán với những cuộc 
tấn công của Hồi giáo, một khi những trung tâm 
ấy bị hủy diệt thì truyền thống Phật giáo tại đây 
không thể nào tổn tại được. Chính vì thế mà sau 
những cuộc tấn công dã man của Hồi giáo từ thế 
kỷ thứ II đến thế kỷ thứ 13, Phật giáo hoàn 
toàn biến mất trên lục địa Ấn Độ và chỉ được 
phục hưng trong các thế kỷ 19 và 20 mà thôi, khi 
mà các Phật tử từ các quốc gia khác đến Ấn Độ 
hoặc với tư cách đi hành hương, hoặc là những 
người ty nạn và bắt đầu tái thiết lại truyền thống 
trên mảnh đất nơi mà nó đã xuất phát. 
Buddhism in Indonesia: Phật giáo Nam 
Dương—See Indonesian Buddhism. 

Buddhism in Korea: Phật Giáo Đại Hàn—See 
Korean Buddhism. 

Buddhism in Malaysia: Phật Giáo Mã Lai— 
According to Prof. P.V. Bapat in The Twenty- 
FIive Hundred Years of Buddhism, a large number 
Of Inscriptions discovered In different parts of the 
Malay Peninsula are written in Sanskrit and In the 
Indian alphabets of the fourth or fifth century 
A.D. At least three of these definitely refer to the 


Buddhist creed and thus prove the spread of 
Buddhism ¡n that region. But the most Important 
of all the remains are found at Nakhon Sri 
Tammarat (Ligor). lt was an essential Buddhist 
colony that constructed the great stupa, which 1s 
stll to be found there. Part of the fifty temples 
which surround the stupa also probably belong to 
a very early period. Mahayana Buddhism 
flourished In this region in the sixth century A.D., 
1f not earlier. This 1s proved by an inscribed clay 
tablet found near Keddah which may be assigned 
to the sixth century A.D. on palaeographical 
grounds. li the Sanskrit 
embodying some philosophical doctrines of the 
Mahayana school. Two of these three verses have 
been traced In the Chinese translations a number 
of texts of Madhyamika school, and all the three 
are found together In a Chinese translation of the 
Sagaramati-pariprccha. Mahayana Buddhism 
continued to flourish in this region tiÍÍ the eighth 
century A.D. and possibly much later. An 
Inscripion found at Ligor refers to the 
consftruction of three brick temples for Buddhist 
øods and of five stupas by the king and prIests. 
The stupas were built in the Saka year 697 which 
1s equivalent to 775 A.D.—Theo Giáo sư P.V. 
Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật 
Giáo, một số lớn các tài liệu ghi khắc được tìm 
thấy tại nhiều nơi khác nhau trên bán đảo Mã Lai 
được viết bằng tiếng Phạn và mẫu tự Ấn Độ của 
thế kỷ thứ 4 hoặc thứ 5. Có ít nhất là ba tài liệu 
nói đến Phật giáo một cách rõ ràng, qua đó chứng 
tỏ có sự truyền bá đạo Phật đến vùng nây. Nhưng 
di tích quan trọng nhất được tìm thấy ở Nakhon 
Sri Tammarat. Chính một nhóm di dân Phật giáo 
đã xây nên ngọn tháp cao nhất, hiện vẫn còn tổn 
tại nơi đây. Một phần trong số 50 ngôi đền xung 
quanh ngọn tháp có lẽ cũng thuộc về một thời kỳ 
rất xưa. Phật giáo Đại Thừa đã thịnh hành trong 
vùng nầy vào khoảng thế kỷ thứ 6, nếu không nói 
là sớm hơn. Điều nây được chứng minh qua một 
phiến đất sét có khắc chữ được tìm thấy gần 
Keddah mà người ta cho là có thể thuộc thế kỷ 
thứ 6, qua việc nghiên cứu cổ tự. Phiến đất sét 
nầy chứa đựng những câu kệ tiếng Phạn thể hiện 
một số chủ thuyết triết học hệ phái Đại Thừa. 
Hai trong ba bài kệ nây đã được tìm thấy lại 
trong bản dịch chữ Hán của các đoạn thuộc Trung 


confains V€TS€S 


570 


Luận Tông (Madhyamika), và cả ba bài đều cũng 
được tìm thấy trong bản dịch chữ Hán của bộ 
Sagaramati-pariprccha. Phật giáo Đại Thừa tiếp 
tục thịnh hành ở vùng nầy cho đến thế kỷ thứ § 
và có thể còn lâu hơn. Một bản chữ khắc tìm thấy 
ở Ligor có nói đến việc xây dựng ba ngôi đển 
bằng gạch để thờ các vị thần Phật giáo và năm 
ngọn bảo tháp do nhà vua cùng các tu sĩ thực 
hiện . Các bảo tháp được xây vào năm 697 theo 
lịch Saka (775 sau Tây Lịch). 

Buddhism is  neither nor 
pessimistic: Đạo Phật không lạc quan, cũng 
không bị quan. 

Buddhism in Nepal: Phật Giáo Nepal —Népal 
OccupIed a unique position among the Buddhist 
countries of the world. Gautama, a Sakyan prince, 
was born In 554 B.C. at Lumbini, in present day 
Népal, about 15 miles from his father”s capital, 
Kapilavastu. According to the Indian Chronicles, 
in the third century B.C., Ashoka, while yet a 
prince, 1s reported to have successfully quelled a 
rebellion among one of the races of Népal and 
restored peace and order. His later visit tO 
Lumbimi and the erction of an inscribed pillar to 
the sacred birth-place of the 
Buddha 1s an important landmark In the history of 
Buddhism. Thereafter, his daughter, Carumati, 1s 
said to have marrled a Nepalese nobleman, and 
built several stupas and monasfteries in Népal, of 
which there are still remnants. In the early 
centuries of the Christian era, the disciplinary 
rules applicable to the monks ¡in the Mula- 
sarvastivada school of Buddhism in Népal reveal 
certain special concessions In view of the rigid 
climatc conditions of that region, which 1s 
indicatve of the wide prevalence of Buddhist 
monastic life In this country. The great Buddhist 
philosopher of the fourth century A.D., Acarya 
Vasubandhu, 1s also said to have visited in order 
to propagate his own doctrine. Népal seems to 
have atfaned real prominence as a strong 
supporter and propagator of the Buddhist faith 
from the days of king Amsuvarman In the seventh 
century A.D. He gave his daughter in marriage to 
the first powerful king of Tibet, Sron-btsam-sgam- 
po, and among the batch of pioneers who 
undertook to translate Sanskrit Buddhist works 
ino Tibetan under the latters patronage, the 


opfimistic 


commemorafe 


name of a Nepalese pandia, Silamanju, 1s 
mentioned. In the age of Santaraksita (&" or 9° 
century A.D.) strong ties of relipIous and cultural 
friendship appear to have developed between 
these two countries. In the succeeding counfries, 
when the Muslims invaded Bihar and Bengal, 
Buddhist monks took refuge in Népal. They took 
with them a large number of valuable manuscrIpfs 
some of which also found their ways to the 
monasteries in Tibet, where they are carefully 
preserved to this day. In the Intervening cenfurIes, 
Népal probably developed still closer cultural and 
even political ties with the western parts of Tibet, 
but this period of history has not yet been 
sufficiently explored. For centuries Népal has 
served as a cultural link between the regions 
lying on both sides of the mid-Himalayan range, 
and untl recently the normal road of 
communicaton between India and Tibet led 
through Népal, via Kyirong. After Buddhism had 
dwindled in India, the popular form of Nepalese 
Buddhism gradually shed some of Ifts original 
characteristics, such as monastic life, opposition 
{O caste distinctions, and discouragement of all 
relipIous mysfteries, thus becoming affect as a 
distinct force. Until recently, four main sects Of 
Buddhist philosophy, each with several sub-sects, 
having been prominent, namely: (1) Svabhavika, 
which emphasizes that all things in the world 
have their own ulimate characteristics which 1s 
expressed In two ways, evolution (pravrtti) and 
involution (nrrvrtfl); (2) Aisvarika, which put Ifs 
faith in a self-existent God, who 1s perfect and 
(3) Karmika, which believes 1n a 
efort through the world- 
phenomenon 1s developed on the fundamental 
basis of Avidya; (4) Yatrika, which believes In 
the existence of conscIous Intellectual aøency and 
free will. This represents an almost complete 
fusion of various philosophical trends which 
Originated In India and Tibet under the influence 
of both Hinduism and Buddhism—Népal chiếm 
một vị trí đặc biệt trong số các quốc gia Phật 
giáo. Thái Tử Cô Đàm, một vị thái tử của dòng 
họ Thích Ca, được sanh ra năm 554 trước Tây 
Lịch tại vườn Lâm Tì Ni, nay thuộc xứ Népal, 
cách kinh thành của xứ Ca Tỳ La Vệ chừng 
khoảng 15 đặm. Theo Biên niên sử Ấn Độ, vào 


Infinite; 


conscious moral 


571 


thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, vua A Dục khi còn là 
Hoàng tử đã dẹp yên cuộc nổi loạn của một trong 
các chủng tộc ở Népal. Cuộc viếng thăm Lâm Tì 
Ni của vua A Dục sau đó và việc dựng một cột đá 
khắc chữ tại đây để kỷ niệm thánh tích đẩn sanh 
của Đức Phật là một dấu mốc quan trọng trong 
lịch sử Ấn Độ. Sau đó con vua A Dục là công 
chúa Carumati đã kết hôn với một nhà quý tộc 
Népal và xây nhiều bảo tháp, tu viện tại Népal, 
một số đến nay vẫn còn di tích. Trong các thế kỷ 
đầu Tây Lịch, các giới luật áp dụng cho các tu sĩ 
thuộc trường phái Mula-sarvastivada của Phật 
giáo tại Népal đã có một vài nhân nhượng đặc 
biệt do các điều kiện khí hậu khắc nghiệt của 
vùng nây, điều nầy cho thấy sự thịnh hành của 
đời sống tu hành theo Phật giáo ở nước nầy. Triết 
gia nổi tiếng Phật giáo vào thế kỷ thứ 4 là ngài 
Thế Thân, cũng đã đến viếng Népal và truyền bá 
chủ thuyết của ông. Népal dường như đã thực sự 
trở thành một nước hỗ trợ và tuyên truyền mạnh 
mẽ cho đạo Phật kể từ thời vua Amsuvarman vào 
thế kỷ thứ 7. Nhà vua đã gã con gái mình cho ông 
vua quyển uy đầu tiên của Tây Tạng là 
Sronbtsam-sgam-po, và là trong số các nhà tiên 
phong đảm trách việc dịch thuật các cuốn sách 
Phật giáo bằng tiếng Phạn ra tiếng Tây Tạng 
dưới thời vua Sron-btsam-sgam-po, người ta đã 
nhắc đến học giả Silamanju. Trong thời đại 
Santaraksita, khoảng thế kỷ thứ 8 và 9 sau Tây 
Lịch, dường như đã có sự gắn bó chặt chẽ về mặt 
tôn giáo và văn hóa giữa hai nước. Trong các thế 
kỷ tiếp theo, khi người Hồi giáo xâm chiếm Bihar 
và Bengal thì các tu sĩ Phật giáo đã đến lánh nạn 
tại Népal. Họ mang theo một số lớn các bản thảo 
có giá trị, một trong số các bản thảo nầy cũng đã 
được đưa qua các tu viện ở Tây Tạng, giữ gìn cẩn 
thận cho đến ngày nay. Trong các thế kỷ trước 
đó, có lẽ Népal đã tạo được mối quan hệ văn hóa 
và chính trị chặt chẽ hơn với các phần phía Tây 
của Tây Tạng, nhưng giai đoạn lịch sử nầy chưa 
được nghiên cứu kỹ. Trong nhiều thế kỷ, Népal 
đã từng là chiếc cầu nối văn hóa cho các vùng 
đất nằm bên phần giữa Hy Mã Lạp Sơn. Cho đến 
gần đây, con đường liên lạc thông thương giữa 
Ấn Độ và Tây Tạng vẫn đi ngang qua Népal. Sau 
khi Phật giáo bị thu hẹp ở Ấn Độ thì dạng Phật 
giáo thông thường ở Népal đã dần dần mất đi một 
số đặc điểm cơ bản của nó như sự sống trong tu 


viện, sự chống phân biệt giai cấp, sự bài bác mọi 
điều huyển bí về tôn giáo, do đó không còn là 
một sức mạnh tinh thần đáng kể nữa. Cho đến 
gần đây có bốn hệ phái triết học Phật giáo chính 
đã được thấy rõ: (1) Svabhavika, nhấn mạnh rằng 
mọi thứ trên thế gian đều có đặc tính cơ bản của 
chúng được bộc lộ theo hai cách, có chuyển biến 
(Pravrti) và không chuyển biến (nirtt); (2) 
Aisvarika, đặt niểm tin vào linh hồn tự hữu, vốn 
hoàn hảo và vô biên; (3) Karmika, tin tưởng vào 
sự nỗ lực đạo đức có ý thức, vì cho rằng các hiện 
tượng thế gian mà có là do ở vô minh; (4) 
Yatrika, tin vào sự hiện hữu của yếu tố nhận thức 
tự nguyện. Điều nầy cho thấy một sự hòa nhập 
hoàn toàn của các khuynh hướng triết học khác 
nhau phát sinh tại Ấn Độ và Tây Tạng dưới ảnh 
hưởng của Ấn Độ giáo và Phật giáo. 

Buddhism vs Philosophy: As to whether 
Buddhism 1s a philosophy, that depends upon the 
definition of the word; and whether It 1s possible 
to gIive the definition that will cover all existing 
systems of philosophical thought ¡s doubtful. 
Etymologically philosophy means to love (Gr. 
Philein) wisdom (sophia). Philosophy has been 
both the seeking of wisdom and the wisdom 
sought. In Indian thought, philosophy should be to 
fnd out the ulũmate truth. Buddhism also 
advocates the search for truth. But it is no mere 
speculafive reasoning, a theoretical sfrucfure, a 
mere acquiring and storing of knowledge. The 
Buddha emphasizes the practical aspect of his 
teaching, the applicaton of knowledge to lfe, 
looking Iinto life and not merely at it. For the 
Buddha, the teachng 1s  just the 
understanding of the unsatisfactory nature of all 
phenomenal existence and the cultivation of the 
path leading away from this unsatisfactoriness— 
Đạo Phật có phải là một triết lý hay không, tùy 
thuộc vào sự định nghĩa của từ ngữ; và cho dù 
người ta có thể đưa ra một sự định nghĩa mà định 
nghĩa nây sẽ bao trùm tất cả mọi hệ thống tư 
tưởng có tính triết lý hiện có, thì điều nầy cũng 
thật đáng ngờ. Triết lý, theo định nghĩa có nghĩa 
là yêu mến trí tuệ. Triết lý vừa là đi tìm trí tuệ, 
vừa là trí tuệ đi tìm. Trong tư tưởng Ấn Độ, triết 
lý được định danh là “Darsana,” minh thị chân lý. 
Tóm lại, mục đích của triết lý phải là khám phá 
ra sự thực tối hậu hay chân lý. Đạo Phật cũng chủ 


enftire 


572 


trương đi tìm chân lý, nhưng sự đi tìm nầy không 
đơn thuần là suy lý, hay một cấu trúc có tính cách 
lý thuyết suông, hay một sự thu thập và tổn trữ tri 
kiến đơn thuần. Đức Phật nhấn mạnh đến phương 
diện thực hành những lời dạy của Ngài, đến việc 
áp dụng tri kiến vào cuộc sống, nhìn vào bản chất 
của cuộc sống chứ không chỉ nhìn vào nó trên bể 
mặt. Đối với Đức Phật, toàn bộ những lời dạy của 
Ngài chỉ nhằm để hiểu về bản chất bất toại 
nguyện của mọi hiện hữu duyên sinh và để tu tập 
con đường đi ra khỏi sự khổ đau nầy. 

Buddhism and science: Phật giáo và khoa 
học——Even though Science 1s not one of the main 
teachings in Buddhism, Buddhist theorles are 
always in accord with scilence at all trmes. Albert 
Einstein confirmed: “If there ¡1s any religion that 
would cope with modern scientific needs, it would 
be Buddhism. Buddhism requires no revision to 
keep It up to date with recent scIentific findings. 
Buddhism does not need to surrender 1s views to 
science, because It embraces science as well as 
gøoes beyond scIlence.” Also according to Egerton 
C. Baptist: “Sclence can give no assurance. But 
Buddhism can meet teh Atomic challenge, 
the supermundane knowledge of 
Buddhism begins where sclence leave off. And 
this 1s clear enough to anyone who has made a 
st~udy of Buddhism. For, throuph Buddhist 
medifaton, the atomic consttudes making up 
matter have been seen and felt.” —Mặc dù khoa 
học không phải là một trong những lời giảng 
chính trong Phật giáo, những giáo thuyết nhà 
Phật luôn đồng điệu với khoa học trong mọi thời 
kỳ. Albert Einstein đã từng khẳng định: “Nếu có 
một tôn giáo nào đương đầu được với nhu cầu 
của khoa học hiện đại, thì đó sẽ là Phật giáo. 
Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình 
để cập nhật hóa với những khám phá mới của 
khoa học. Phật giáo không cần phải từ bỏ quan 
điểm của mình để xu hướng theo khoa học, vì 
Phật giáo bao trùm cả khoa học cũng như vượt 
qua khoa học.” Cũng theo Egerton C. Baptist: 
“Khoa học không thể đưa ra một sự quyết đoán 
nào. Nhưng Phật giáo có thể đương đầu với 
những thách thức của nguyên tử lực, vì kiến thức 
siêu việt của Phật giáo bắt đầu nơi, mà ở đó, 
khoa học kết thúc. Và đây là một chứng minh rõ 
ràng cho những ai đã từng nghiên cứu về Phật 


because 


giáo. Chẳng hạn, xuyên qua thiển định, những 

cấu trúc nguyên tử có thể tìm thấy và được cảm 

nhận.” 

Buddhism of the Smaller Vehicle: Tiểu 

Thừa—See Mahayana. 

Buddhism in Tibet: Phật Giáo Tây Tạng—See 

Tibetan Buddhism. 

Buddhism in Vietnam: Phật Giáo Việt Nam—— 

See Vietnamese Buddhism. 

Buddhism and Zen: Phật giáo và Thiền. 

Buddhist: Buddhist followers—Buddhist 

believers——A believer in Buddhism—Phật Tử. 

(D An overview of Buddhist—Tổng quan về Phật 
tử: Buddhist ¡is the one who believes in the 
Buddha, the Dharma, and the Sangha. One 
who accepts Buddhism as his religion. One 
who studies, disseminates and endeavors to 

the fundamental priciples of the 
Buddha-dharma. There are no special rites to 
observe to become a Buddhist. However, a 
Buddhist, especially laymen and lay women 
should follow the five precepts (not to ki, 
not fo steal, not to commit adultery, not to lie, 
and not to drink liquor)—Phật tử là người tin 
vào Phật, Pháp, Tăng. Người chấp nhận đạo 
Phật là tôn giáo cho mình, sống theo nghi 
thức Phật giáo. Tuy nhiên, Phật tử, nhất là 
nam nữ Phật tử tại gia nên giữ ngũ giới 
(không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, 
và uống rượu). 

I) One who accepts Buddhism as his religion: 


live 


Tín đồ Phật giá - One who studies, 
disseminates and endeavors to live the 
fundamental principles of the Buddha- 


dharma. To become a Buddhist, one should 
do the followIinge——Người tin nơi Phật giáo, tu 
học và thọ trì những giới luật Phật pháp căn 
bản. Muốn trở thành một Phật tử phải làm 
những điều sau đây: 

I1) To take refuge In the Three Gems: Quy-Y 
Tam Bảo. 

2) To know the main purpose of Buddhism—— 
Biết cứu cánh chính của Đạo Phật. 

a)_ Notcommitting any evils: Chư ác mạc tác. 

b)_ Doïng all good: Chúng thiện phụng hành. 

c)  Purifying the mind: Tự tịnh kỳ ý. 


573 


d) Those are Buddhas' teachings: Là lời chư 
Phật dạy. 

3) To understand the path to that goal: Thật hiểu 
con đường đưa đến cứu cánh nầy. 

4) To practice the Buddha”s teachings correctly: 
Thực hành đúng đắn những lời dạy của Đức 
Phật: Thực hành đúng đắn những lời dạy của 
Đức Phật. 

5) _A Buddhist—Người Phật tử: 

a) Must be willing to change and repent when 
mistakes are made: Có lỗi phải biết sám hối, 
có tội phải biết dứt trừ. 

b)  Must be willing to abandon the tendencies to 
chase constantly after worldly matters: Phải 
bỏ sự dong ruối nơi tình trần. 

c)  Must be willing to return to follow the Way 
of enlightenment: Phải quay tâm về hướng 
giác. 

đ)_ Must practice just as the Buddha taught: Phải 
y theo lời Phật dạy mà tu hành. 

(ID Categories of “Buddhists”—Phân loại Phật 
tử: 

I1) Two kinds of Buddhists—Nhị chủng Phật tử: 

a) Upasaka (skÐ: Ưu Bà Tắc—Cận sự nam— 
See Dpasaka. 

b) Upasika (skÐ: Ưu Bà Di—Cận sự nữ—See 
Upasika and Upasaka. 

2) Four types of people who can be seen as foes 
1n đisguise—Theo Kinh Thị Ca La Việt, có 
bốn hạng người mà Phật tử không nên xem 
là bạn ——According to the Sigalaka Sutra, 
there are four types of people who can be 
seen as foes In disguise—See Four types of 
people who can be seen as foes 1n disguise. 

3) Four types of people who can be seen to be 
loyal friends—Theo Kinh Thị Ca La Việt, có 
bốn hạng người mà Phật tử nên xem là bạn 
trung kiên—According to the Sigalaka Suữra, 
there are four types of people who can be 
seen to be loyal friends—See Four types of 
people who can be seen to be loyal friends. 

4 Four kinds of bliss for lay-people—See Four 
kinds of bliss of lay Buddhistsc. 

53) There are five practical suggestions given by 
the Buddha will be beneficial to all—See 
Five practical supgestons given by the 
Buddha. 





Buddhist analysis: Cách phân tích của Phật 
giáo—The more the modern scienfists understand 
about Buddhist analysis of varlous factors of 
form, feeling, perception, and 
consciousness, the more they can the 
simllariies of Buddhist analysis with that of 
modern scilence. From more than 25 centuries 
ago, not only the Buddha anticipated the primary 
methods of observation, 
experimentfation, and analysis, but he also had 
some conclusions about the nature of man and the 
universe. Buddhism and sclence are really very 
close in many areas—Càng hiểu rõ về cách phân 
tích của Phật giáo về các yếu tố khác nhau như 
sắc, thọ, tưởng, hành và thức, các nhà khoa học 
càng thấy rõ cách phân tích này rất gần gủi với 
cách phân tích theo khoa học hiện đại. Từ hơn 25 
thế kỷ về trước mà Đức Phật đã tiên liệu được 
chẳng những phương pháp căn bản của khoa học 
như quan sát, thử nghiệm và phân tích, mà còn ở 
một số kết luận đặc trưng về bản chất con người 
và vũ trụ. Trên nhiều lãnh vực, Phật giáo và khoa 
học thật sự rất gần gủi với nhau. 
Buddhist abbot: Sư trụ trì. 
Buddhist anthem: Phật Giáo Ca. 
Buddhist architecture: Kiến trúc Phật giáo. 
Buddhist ascetic: Brahmacarin (skt Phạm 
Chí. 
l1) Studying learnng;  practising 
continence or chasity: Người xuất gia học 
Thánh điển và tu hành phạm hạnh. 
2) Young Brahman In his first sarama or perlod 
of life; ther are four such periods: Người trẻ 
Bà La Môn tu tập giai đoạn đầu trong bốn 
giai đoạn đi vào Phạm Thiên. 
3) A Buddhist ascetic with his will set on purIty: 
Người Phật tử xuất gia tu đời thanh tịnh. 
Buddhist association: Phật hội. 
Buddhist attitude: Thái độ của Phật giáo— 
Looking at the general apreement between the 
Buddhist approach and that of modern science we 
will see that the Buddhist attitude 1s like that of 
sclence, 1s analytical, and is always clear and 
practica—Nhìn vào sự hòa hợp tổng quát giữa 
cách giải quyết của Phật giáo và cách giải quyết 
của khoa học hiện đại, chúng ta thấy thái độ của 


volition 
see 


secience such as 


sacred 


574 


Phật giáo giống như khoa học dùng phép phân 
tích, cũng như luôn luôn rõ ràng và thực tiễn. 
Buddhist Brotherhood: Sangha (skt & p)— 
Giáo Hội Tăng Già Phật Giáo—The Order of 
Buddhist monks—The community of Buddhist 
monks. 

Buddhist burial: An táng theo nghi thức Phật 
giáo. 

Buddhist canon of the Ming dynasty: Minh 
Tạng (bộ Hán Tạng được biên soạn và hiệu đính 
dưới thời nhà Minh). 

Buddhist canonical languages: Ngôn ngữ 
chuẩn (kinh điển) Phật giáo. 

Buddhist canonical li(erature: Including 
Buddha”s images and Buddhist sutras—Phật Kinh 
bao gồm hình tượng và kinh điển Phật. 

Buddhist center: Trung tâm Phật giáo. 
Buddhist Churches of America: One of the 
largest Buddhist organ1zations in North America. 
lt began as the Buddhist Mission of North 
America, founded ¡in 1899. Ịt 1s the 
representative of the “l[rue Pure Land” (Jodo 
Shinshu) tradition in the Western hemisphere and 
claims over 100,000 members—Đây là một trong 
những tổ chức Phật Giáo lớn nhất vùng Bắc Mỹ. 
Tổ chức nầy bắt đầu như một đoàn truyền giáo 
của Bắc Mỹ, được thành lập vào năm 1899. Hiện 
tại tổ chức nầy là đại diện chính thức cho trường 
phái Tịnh Độ Chân Tông tại vùng Tây Bán Cầu 
nầy và họ nói rằng họ có trên 100.000 hội viên. 
Buddhist community: Cộng Đông Tăng Già— 
The Sangha means the noble commumty (ariya- 
sangha) of Buddhist saints who have realized the 
teachings. Sangha also designates the community 
of monks and nuns who live according to the 
monasfic code (vinaya); and In Ifs broadest sense 
1t Includes the lay people who sustain the monks 
and nuns throuph charity and receIve theIr 
teaching. The creation of the Sangha 1s without 
question one of the Buddha”s most remarkable 
achievements.  l( through 
diversificaton and expansion up to the present 
day, offering an individual the chance to pursue 
the course of training leading to enliphtenment, 
by dedicating him or herself to the holy life. Such 
a pursuit would not be deemed a selfish act In 
Buddhist eyes, because the Sangha, 


now 


has  survived 


aSs an 


1nsfitution, maintains the Dharma ¡in the absence 
of the Buddha for the welfare of all. From 1ts 
earliest days the Sangha has lacked a supreme 
authorIty, the Buddha 
established a functional hierachy or name of 
successor. Influence 1s collective and precedence 
1s allowed only by seniority. According to the 
Buddha, adherence to the Dharma should be 
based on personal reasoning and experlence, not 
purely on Instruction. The Sangha plays an 
extremely Important role In Buddhism as the 
protector and maintainer of the Dharma. As early 
as the first century B.C., the Theravadin Sangha 
distinguished between monks who assumed the 
duty of medifating and those who were commifted 
(O preservine the scriptures The core of 
“Insttuional? Buddhism, at the 
Theravadin tradition, has almost always been 
preoccupied with preserving the Dharma through 
the lineage of a committed community rather than 
throuph political power structures. This 1s one of 
the essential features that distinguishes Buddhism 
from religlons that actively participate In, and 
indeed, govern, the passage of life through rites 
and rituals. It is not the norm for Buddhism to be 
linked to a specIfic place or society, which 1s why 
1t has generally been able to 
harmoniously with the ¡indigenous beliefs and 
practices It has encountered In 1(s expansion, 
especially those that are traditionally associated 
with social customs. The relationship between the 
Sangha and the lalty varles greatly among the 
different traditions. In general, monks do not 
handle money or make a living from any 
profession, but rather rely completely on the laity 
for worldly needs. In such places as China, Japan, 
Korea, Tibet and Vietnam, where Mahayana 
Buddhism ¡1s dominant, some monasteries have 
been known to accumulate great wealth and 
political power—Tăng Già có nghĩa là cộng đồng 
của các vị Thánh Phật giáo, những người đã nhận 
thức được giáo pháp. Tăng Già cũng nhằm chỉ 
cộng đồng chư Tăng Ni sống theo giới luật tự 
viện; và theo nghĩa rộng hơn, Tăng Già kể luôn 
cả những vị tại gia hỗ trợ cho chư Tăng Ñi qua 
lòng từ thiện và nhận được giáo pháp của họ 
truyền dạy. Sự sáng tạo của Tăng Già là một vấn 
để rõ ràng, một trong những thành quả lớn lao 


because refused to 


least in 


CO€XISf 


575 


nhất của Đức Phật. Nó đã tổn tại qua sự biến đổi 
và mở rộng cho đến ngày nay, đem lại cho, tạo 
cho mỗi người một cơ hội để theo đuổi khóa tu 
tập để dẫn đến sự giác ngộ, bằng cách dâng hiến 
đời mình cho cuộc sống phạm hạnh thiêng liêng. 
Một sự kiện theo đuổi như thế theo quan điểm 
Phật giáo không phải là hành động vị kỷ, bởi vì 
Tăng Già là một cơ cấu giữ gìn giáo pháp khi 
không có mặt của Đức Phật vì lợi ích cho tất cả 
chúng sanh. Từ những ngày xa xưa nhất, Tăng 
Già đã không có một người có thẩm quyển tối 
cao, bởi vì Đức Phật từ chối thành lập một hệ 
thống thứ bậc hoặc chỉ định một người kế vị. Ảnh 
hưởng là chung của tập thể và địa vị cao hơn chỉ 
được bậc trưởng lão cho phép. Theo Đức Phật, sự 
trung thành triệt để với giáo pháp cần phải dựa 
vào lý trí cá nhân và sự cảm nhận, chứ không 
thuần túy dựa vào sự truyền dạy. Tăng Già đóng 
một vai trò cực kỳ quan trọng trong đạo Phật như 
là người bảo vệ và giữ gìn giáo pháp. Vào thế kỷ 
thứ I trước Tây lịch, giáo hội Tăng Già nguyên 
thủy đã có sự phân biệt giữa các nhà sư, một số 
vị cho rằng phải có số phận tu tập thiển và những 
vị khác cam kết giữ gìn kinh điển. Nền tảng của 
Phật giáo, ít nhất là trong truyền thống nguyên 
thủy, hầu như luôn quan tâm đến việc bảo tổn 
giáo pháp do bởi cội nguồn của cộng đồng Tăng 
Già có sự ủy thác hơn là nhờ những cơ cấu chánh 
trị mạnh mẻ. Thật vậy, đây là một trong những 
nét đặc trưng căn bản làm cho Phật giáo trở nên 
khác biệt trong khi các tôn giáo khác tham gia 
tích cực và chi phối cuộc sống hằng ngày bằng 
những nghi thức và lễ nghi. Đó không phải là tiêu 
chuẩn dành cho Phật giáo được liên kết với một 
nơi hoặc một xã hội đặc biệt, chính vì vậy Phật 
giáo có thể sống hòa hợp với những đức tin bản 
xứ và các tập quán mà nó đã từng đối mặt khi mở 
rộng ưu thế, đặc biệt những đức tin và tập quán 
đó thường được kết hợp phong tục xã hội. Mối 
quan hệ giữa Tăng Già và giới tại gia hoàn toàn 
khác biệt trong các truyền thống. các nhà sư 
Theravada không nắm giữ tiền bạc hoặc kiếm 
sống bằng bất cứ nghề nghiệp nào, mà hoàn toàn 
nhờ vào những nhu cầu thế tục của những người 
tại gia. Trong khi đó tại nhiều nơi như ở Trung 
Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây Tạng và Việt Nam, 
nơi mà truyền thống Phật giáo Đại Thừa chiếm 


ưu thế, một số tự viện tích lũy tài sẩn và trở nên 
có thế lực về chính trị. 

Buddhist conference: Hội nghị Phật giáo. 
Buddhist confession of offences: 
Pratidesanìya (skt)—Ba la để xá ni. 

Buddhist congregation: Giáo hội. 

Buddhist cosmoloøy: Vũ Trụ Luận Phật 
Giáo —Buddhist cosmology not only takes Into 
account the existence of innumerable systems of 
worlds grouped Into what we should call galaxies, 
but has equally vast concepftions of cosmic time. 
The Buddha proclaimed that on the highest level 
of understanding the entire cosmos 1s the original 
pure mind. However, on the ordinary level of 
undersfanding he painted a picture of a cosmos 
fled with countless Sysfems 
countless of living beings of every short reside. 
Thus, our world system 1s not the only unique or 
the only one world system In the universe. Other 
world systems also have their Buddhas who also 
teach the path of enlightenment. The most ancIent 
Buddhist texts speak of the varlous phases in the 
evolution and devoluton over enormous time- 
periods of these galaxies, how they gradually 
formed and how after a period or relative stability 
during which life may be found on their worlds, 
how, inevitably having come 1nto existence, they 
must In due course decline and go to desfructfion. 
All this is the working of processes, one venft 
leading qutte naturally to another. As you know 
that although the Buddha discovered the presence 
of numerous Gods throughout the universe, he 
never tried to diminish the Importance of the God 
worshipped by the people of his time. He simply 
preached the truth and that truth does not affect 
the importance of any Gods. Similarly, the fact 
that there are numerous suns 1n the universe does 
not diminish the Importance of the sun of our 
solar system, for our sun continues to provide us 
with lipht every day. To some other relipions, 
Gods can be very powerful compared to human 
beinss, but to Buddhism, they are still not free 
from sufferings and afflictions, and can be very 
angry. The life of Gods may be very long, but not 
eternal as many other religions believe—Vũ Trụ 
Luận của Phật Giáo không phải chỉ bàn đến sự 
hiện hữu của vô số hệ thống thế giới tập hợp 
thành những nhóm mà ta vẫn gọi là các thiên hà, 


Worls where 


576 


mà nó còn để cập đến những khái niệm rộng rãi 
về thời gian của vũ trụ. Đức Phật tuyên bố rằng 
trên mức độ hiểu biết cao nhất thì toàn thể vũ trụ 
là bản tâm thanh tịnh. Tuy nhiên, trên mức độ 
hiểu biết thông thường thì Ngài vẽ nên một thứ 
vũ trụ với vô số những hệ thống thế giới với vô 
số những hành tinh nơi mà mọi chủng loại chúng 
sanh đang sanh sống. Vì vậy, hệ thống thế giới 
của chúng ta không phải là một hệ thống thế giới 
duy nhất trong vũ trụ. Những thế giới khác cũng 
có chư Phật giảng dạy về giác ngộ đạo. Những 
bản kinh Phật cổ xưa nhất nói đến các thành kiếp 
và hoại kiếp với những khoảng thời gian lớn lao 
của những thiên hà ấy, chúng dần dần hình thành 
như thế nào và sau một thời kỳ tương đối ổn định 
và có đời sống trong các thế giới của chính chúng 
đã tổn tại rồi tất nhiên phải suy tàn và hủy diệt 
như thế nào. Tất cả đều là sự vận hành của 
những quá trình, biến cố nầy dẫn đến biến cố 
khác một cách hoàn toàn tự nhiên. Như bạn đã 
biết mặc dù Đức Phật đã khám phá ra sự hiện 
hữu của nhiều Thượng đế trong vũ trụ, Ngài 
không bao giờ cố ý đánh giá thấp quyền uy của 
đấng Thượng đế được dân chúng Ấn Độ thờ 
phượng thời bấy giờ. Ngài chỉ thuyết giảng chân 
lý. Và chân lý đó không gây ảnh hưởng gì đến 
quyền lực của đấng Thượng đế. Tương tự, sự kiện 
vũ trụ có nhiều mặt trời không làm giảm thiểu sự 
quan trọng của mặt trời trong thái dương hệ của 
chúng ta, vì mặt trời của chúng ta vẫn tiếp tục 
cho chúng ta ánh sáng mỗi ngày. Đối với một số 
tôn giáo khác, Thượng đế rất có quyển năng so 
với loài người, nhưng theo Phật giáo, các ngài 
chưa giải thoát được sự khổ đau phiển não, và có 
thể các ngài vẫn còn sân hận. Thọ mạng của các 
ngài rất dài, nhưng không trường cửu như một số 
tôn giác vẫn tin tưởng. 

Buddhist Councils: Kết Tập Kinh Điển —Các 
hội nghị Phật giáo—The Buddha has passed 
away, but His sublime teaching still exists In 1s 
complete form. Although the Buddha”s Teachings 
were not recorded during His time, his disciples 
preserved them, by committing to memory and 
transmited them orally from generation to 
øeneration. At the time of the Buddha, literacy 
was a privilege of the elite In India, and this 
another ¡ndicaton of the premium placed on 
democracy within the Buddhist tradition that 


literary formulation of the teaching was neglected 
for so long. Many people were not literate, so 
word of mouth was the universal medium for 
preservation and dissemination of the Dharma. 
Three months after the Buddha's Parinirvana, 
there were some tendencies fo misinferpret or 
attempts were being made to pollute His Pure 
Teaching; therefore, his disciples 
Councils for gathering Buddha”s sutras, or the 
collection and fixing of the Buddhist canon. In the 
development of Buddhism, several councils are 
known, the history of which remains partially 
obscure. These Councils were originally probably 
local assembles of ¡ndividual monastc 
communities that were later reported by tradition 
as general councils. In the development of 
Buddhism, four councils are known——Đức Phật đã 
nhập diệt, nhưng giáo lý của Ngài vẫn còn lưu 
truyền đến ngày nay một cách trọn vẹn. Mặc dù 
giáo huấn của Đức Thế Tôn không được ghi chép 
ngay thời Ngài còn tại thế, các đệ tử của Ngài 
luôn luôn nhuần nhã nằm lòng và truyền khẩu từ 
thế hệ nầy sang thế hệ khác. Vào thời Đức Phật 
còn tại thế, biết chữ là đặc quyền của giới thượng 
lưu ở Ấn Độ, vì thế truyền khẩu giáo lý là một 
dấu hiệu cho thấy dân chủ được coi trọng trong 
truyền thống Phật giáo đến mức cách trình bày 
giáo pháp bằng văn chương đã bị bỏ quên. Nhiều 
người không biết chữ, cho nên truyền khẩu là 
phương tiện phổ thông và hữu hiệu nhứt để gìn 
giữ và phổ biến giáo pháp. Vì có nhiều khuynh 
hướng sai lạc về giáo pháp nên ba tháng sau ngày 
Đức Thế Tôn nhập diệt, các đệ tử của Ngài đã 
triệu tập Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Phật Giáo 
để đọc lại di ngôn của Phật. Lịch sử phát triển 
Phật giáo có nhiều Hội Nghị kết tập kinh điển với 
những hoàn cảnh vẫn có phần chưa rõ. Lúc đầu 
các hội nghị nầy có thể là những hội nghị địa 
phương chỉ tập hợp vài cộng đồng tu sĩ. Sau đó 
mới có những nghị hội chung. Có bốn hội nghị 
trong lịch sử Phật giáo: 

()D The Eirst Counci—Hội nghị kết tập kinh 
điển lần thứ nhất: 

(A) An overview of The First Counci_—Tổng 
quan về Hội nghị kết tập kinh điển lần thứ 
nhất:  First convoked by 
Mahakashyapa ín the vicinty of RaJagriha 
ripht after Buddha's Parinirvana. 


convened 


council 


(B 


` 


577 


Mahakashyapa questioned Ủpali concerning 
the rules of discipline and Ananda concerning 
the doctrine. On the basis of Dpalis 
responses the Vinaya-Pitaka was set down, 
and on the basis of Ananda's the Sutra- 
Pitaka. The text, upon which all had agreed, 
was then recited. In the Records of Fa-Hsien, 
he also reported the two Buddhist Councils 
and his narrative althouph brief, but may be 
more accurafe than that of Hsuan-Tsang. He 
recorded: “Five to six l¡ (Chinese mile) 
further west, In the cave of Saptaparna. Right 
after the Buddha°s Parinirvana, 500 Arhats 
made a compilaton of Sacred Scriptures. 
During the time of recital three hiph seats 
Were set up, nicely arranged and adorned. 
Mahakasyapa In the middle, Sariputra on the 
left and Maudgalyayana on the right. Of the 
five hundred Arhats one was missing. 
Mahakasyapa presided the Councill while 
Ananda stood outside the gate because he 
was not able to gain permission—Hội nghị 
đầu tiên do Ma Ha Ca Diếp triệu tập, diễn ra 
tại thành Vương xá ngay sau khi Phật nhập 
diệt. Ngài Ca Diếp hỏi Upali về giới luật và 
hồi A Nan về kinh tạng. Những câu trả trời 
của Upali được dùng làm cơ sở để biên soạn 
Luật Tạng, còn những câu trả lời của A Nan 
thì dùng để soạn Kinh Tạng. Văn bản mà 
mọi người đồng ý được mọi người cùng nhau 
trùng tụng. Trong Tập Ký Sự của Ngài Pháp 
Hiển, Ngài đã ghi lại hai kỳ kết tập kinh 
điển. Mặc dù vắn tắt nhưng những tường 
thuật của Ngài có vẻ chính xác hơn của Ngài 
Huyền Trang. Ngài tả lại là về hướng Tây 
của tịnh xá Trúc Lâm, cách năm sáu dặm có 
hang Thất Diệp. Sau khi Đức Phật nhập diệt, 
có 500 vị A La Hán đã làm một cuộc kết tập 
kinh điển. Vào thời tụng đọc, có ba pháp tòa 
được dựng lên, trang hoàng đẹp đẽ. Xá Lợi 
Phất ngồi trên tòa bên trái, còn Mục Kiển 
Liên ngồi trên tòa bên phải. Trong 500 vị A 
La Hán, thiếu mất một vị. Tôn giả Đại Ca 
Diếp chủ tọa nghị hội trong khi tôn giả A 
Nan đứng ngoài hang vì không được thâu 
nhận. 

Details of The First Council: Chi tiết của Hội 
Nghị Kết Tập Lần Thứ Nhất —Three months 


after the passing of the Buddha (n about 543 
B.C.), detecting tendencies within the Sangha 
toward loss of discipline, as well as 
misinterpreting His Pure Teaching, the First 
Council was organized by King Ajatasatru, 
and held at the Pippala cave, some said near 
the Saptaparmi cave, at Rajagrha In 
Magadha. Even though the site and name of 
the cave have not yet been definiely 
1dentified. Nonetheless, there is no dispute 
about the fact that 1t 1s at RaJagrha that the 
First Council met. It is accepted by critical 
scholars that the First Council settled the 
Dharma and the Vinaya, and there Is no 
ground for the view that Abhidharma formed 
part of the canon adopted at the First CouncIl. 
In this Council, there were 500 Bhiksus, 
among them Maha-Kasyapa was the most 
respected and elderly monk, and two very 
1mportant persons who specialized in the two 
different areas which are sufras and vinaya 
were present. One was Ananda and the other 
was Upali. Only these two sectons, the 
Dharma and the Vinaya, were recifted at the 
Frst Council Though there were no 
differences of opinion on the Dharma, there 
was some discussion about the Vinaya rules. 
Before the Buddha?s Parinirvana, he had told 
Ananda that 1f the Sangha wished to amend 
or modIfy some minor rules, they could do so. 
However, on that occasion Ananda was so 
overpowered with grief because the Buddha 
was about fo pass away, he forgot to ask the 
Master what the minor rules were. As the 
members of the Council 
agree as to what constituted the minor rules, 
Maha-Kasyapa  finally 
disciplinary rule laid down by the Buddha 
should be changed, and no new ones should 
be introduced. Maha-Kasyapa said: “Ilf we 
changed the rules, people wIll say that the 
Buddha's disciples changed the rules even 
before his funeral fire has ceased burning.” 
At the Council, the Dharma was đivided into 
Varlous parts and each part was assigned to 
an Elder and his pupils to commif to memory. 
The Dharma was then passed on from 
teacher to pupil orally. The Dharma was 


were unable to 


ruled that no 


578 


recited daily by groups of people who often 
cross check with each other to ensure that no 
Oomissions or additons were made. Historlans 
agree that the oral tradition 1s more reliable 
that a report wriften by one person from his 
memory several years after the event. The 
historicity of this Council is doubted by many. 
Nevertheless, It 1s likely that the first 
collection of writinsgs took place relatively 
early. At the end of the First Council, a monk 
named Purana was Invited by the organ1zers 
(to participate In the closing phases of the 
council, but he declined, saying that he would 
prefer to remember the teachings of the 
Buddha as he had heard 1t from the Buddha 
himself. This fact Indicates the freedom of 
thought existed at the time of the beginning 
of Buddhist community—Ba tháng sau ngày 
Đức Phật nhập diệt (vào khoảng năm 543 
trước Tây Lịch), do nhận thấy có khuynh 
hướng diễn dịch sai lạc và xu hướng suy yếu 
về giới luật trong nội bộ Tăng Già sau khi 
Phật nhập diệt, nên Đại Hội kết tập kinh 
điển lần thứ nhất được vua A Xà Thế tổ chức 
tại hang Pippala, có sách lại ghi là hang 
Saptaparni, trong thành Vương Xá thuộc xứ 
Ma Kiệt Đà. Dù vị trí và tên của hang vẫn 
chưa được xác định rõ ràng, nhưng không có 
gì nghi ngờ là Hội Nghị thứ nhất đã diễn ra 
tại thành Vương Xá. Các học giả đều thừa 
nhận rằng Hội Nghị Kết Tập lần thứ nhất 
nầy chỉ bàn về Kinh Tạng (Dharma) và Luật 
Tạng (Vimaya), phần Luận Tạng không được 
nói đến ở đây. Trong hội Nghị nầy có 500 vị 
Tỳ Kheo tham dự, trong đó có ngài Đại Ca 
Diếp, người được trọng vọng nhất và là bậc 
trưởng lão, và hai nhân vật quan trọng 
chuyên về hai lãnh vực khác nhau là Pháp và 
Luật là ngài A Nan và Ưu Ba L¡ đều có mặt. 
Chỉ hai phần Pháp và Luật là được trùng tụng 
lại tại Đại Hội lần thứ nhất. Tuy không có 
nhiều ý kiến dị biệt về Pháp, có một số thảo 
luận về Luật. Trước khi Đức Phật nhập diệt, 
Ngài có nói với ngài A Nan rằng nếu Tăng 
Đoàn muốn tu chính hay thay đổi một số luật 
thứ yếu cho hợp thời, họ có thể làm được. 
Tuy nhiên, vào lúc đó ngài A Nan vì quá lo 
lắng cho Đức Phật nên quên không hỏi 


2) 


những luật thứ yếu là những luật nào. Vì các 
thành viên trong Hội Nghị không đi đến thỏa 
thuận về những luật nào thuộc về thứ yếu 
nên ngài Ma Ha Ca Diếp quyết định không 
có luật lệ nào đã được đặt ra bởi Đức Phật có 
thể được thay đổi, và cũng không có luật lệ 
mới nào được đưa ra. Ngài Đại Ca Diếp nói: 
“Nếu ta thay đổi luật, người ta sẽ nói đệ tử 
của Đức Cổ Đàm thay đối luật lệ trước khi 
ngọn lửa thiêu Ngài chưa tắt.” Trong Hội 
Nghị nây, Pháp được chia làm hai phần và 
mỗi phần được trao cho một vị trưởng lão 
cùng với đệ tử của vị ấy ghi nhớ. Pháp được 
truyền khẩu từ thây đến trò. Pháp được tụng 
niệm hằng ngày bởi một nhóm Tỳ Kheo và 
thường được phối kiểm lẫn nhau để bảo đảm 
không có sự thiếu sót cũng như không có gì 
thêm vào. Các sử gia đều đồng ý truyền 
thống truyền khẩu đáng tin cậy hơn văn bản 
của một người viết lại theo trí nhớ của mình 
vài năm sau hội nghị. Nhiều người nghi ngờ 
hiện thực lịch sử của Hội Nghị Kết Tập Kinh 
Điển lần đầu nầy, nhưng có thể là việc biên 
soạn những văn bản Kinh Luật thiêng liêng 
đầu tiên diễn ra tương đối sớm. Vào lúc Đại 
Hội sắp kết thúc, có vị Tăng tên là Purana 
được những người tổ chức mời tham gia vào 
giai đoạn bế mạc của Đại Hội, Purana đã 
khước từ và nói rằng ông chỉ thích nhớ lại 
những lời dạy của Đức Phật như ông đã từng 
nghe từ chính kim khẩu của Đức Phật. Sự 
kiện nây cho thấy tự do tư tưởng đã hiện hữu 
từ thời khai mở của cộng đồng Phật giáo. 
Maha Kasyapa, the most respected and 
elderly monk, presided at the First Councll: 
Ngài Đại Ca Diếp, người được mọi người 
trọng vọng nhất mà cũng là bậc trưởng lão, 
là chủ tịch Hội Nghị. 

Then, Venerable Upali remembered and 
recited all the rules set forth by the Buddha 
(rules of the Order), including all rules for 
monks and nuns. Venerable Upali recited 
eighty times all these rules in 90 days. These 
rules include—Kế đó, ngài Đại Đức Ưu Ba 
Li/Upali trùng tụng lại những giới luật của 
Phật bao gồm luật cho cả Tỳ Kheo và Tỳ 
Kheo Ni. Ngài Ưu Ba L¡ đã tụng đọc 80 lần 
các văn luật trong 90 ngày mới hoàn tất nên 


) 


ñ) 


ii) 


579 


còn gọi là “80 tụng luật.” Đây cũng là giới 
luật căn bản cho Phật giáo về sau nầy bao 
gồm những văn bản sau đây: 
Sarvastivada-Vinaya: Luật Thập Tụng. 
Sampghika-Vinaya: Luật Tăng Kỳ. 
Dharmagupta-Vinaya: Luật Tứ Phần. 
Mahissasaka-Vinaya: Luật Ngũ Phần. 

Then, Venerable Ananda, the closest disciple 
and the attendant of the Buddha for 25 years. 
He was endowed with a remarkable memory. 
First Ananda was not admitted to the Flirst 
Council. According to the Cullavagga, later 
other Bhikhus objected the decision. They 
strongly Interceded for Ananda, though he 
had not attained Arhathood, because of the 
hipgh moral standard he had reached and also 
because he had learnt the Dharma and vinaya 
from the Buddha himself Ananda was 
eventually accepted by Mahakasyapa Into 
the Council, and was able to recite what was 
spoken by the Buddha (sutras and doctrines), 
including the following sutras: Kế đó nữa là 
ngài A Nan, người đệ tử thân cận nhất của 
Phật trong suốt 25 năm, thiên phú với một trí 
nhớ xuất sắc. Lúc đầu đã không được xếp 
vào thành viên Hội Nghị. Theo Kinh Tiểu 
Phẩm, sau đó vì có sự phản đối của các Tỳ 
Kheo quyết liệt bênh vực cho A Nan, mặc dù 
ông nầy chưa đắc quả A La Hán, bởi vì ông 
có phẩm chất đạo đức cao và cũng vì ông đã 
được học kinh tạng và luật tạng từ chính Đức 
Bổn Sư. Sau cùng A Nan đã được Đại Ca 
Diếp chấp nhận vào Hội Nghị. A Nan đã 
trùng tụng lại tất cả những gì mà Đức Phật 
nói, gồm những bộ kinh sau đây (Five 
Agamas—Năm bộ kinh A Hàm, còn gọi là A 
Kiệt Ma): 

Collection of Long Discourses: Dirghagama 
Sutra (skt—Trường A Hàm—Ghi lại những 
bài pháp dài. 

Collecion of Middle-Length Discourses: 
Madhyamaga Sutra (skÙ—Trung A Hàm — 
Ghi lại những bài pháp dài bậc trung. 
Collection of Gradual Sayings: Angutfara- 
agama Sutra (skt)—Tăng Nhất A Hàm —Ghi 
lại những bài pháp sắp xếp theo số. 


1V) Collection of Kindred SayIngs: 
Samyuktagama Sutra (skÐ—Tạp A Hàm— 
Ghi lại những câu kinh tương tự nhau. 

v)ạ  Smaller Collection: Khuddaka-agama (skt)— 
Tiểu A Hàm—Gửhi lại những câu kệ ngắn. 

(H) The Second Council—Đại Hội kết tập kinh 
điển lần thứ hai: 

(A) An overbiew of The Second Council—Tổng 
quan về Đai Hội kết tập kinh điển lần thứ 
ha—The second council was held ¡in 
Vaishali, in 386 BC, about a century after the 
first one. I( 1s considerably better 
documented ¡n the texts than the first and 1s 
generally recognized as a historical event. 
The reason for the convocation of this council 
was đisunity concerning matter of discipline 
between monks In Vaishali and disciples of 
Ananda°s. Monks In Vaishali had accepted 
gold and siver from lay adherents ín 
violaion of the Vinaya rules. Monks in 
Vaishali were also accused by Yasha, a 
student of Ananda”s, of nine other violations, 
including taking food at the wrong time, 
drinnking alcohol, etc. On the other side, 
monks from Vaishali expelled Yasha from 
the community because of his accusations. 
Yasha then sought support from other 
infuentiaal monks and that was why the 
council was convoked. The council composed 
of 700 monks, all arhat, took place ¡1m 
Vaishali. The monks of Vaishali were found 
gullty by a commiftee of four senior monks. 
Monks from Vaishali accepted the Judgment 
of the Council. In the Records of Fa-Hsien, 
he recorded: ““[hree or four l¡ further east of 
Vaisali stands a Stupa. Hundred years after 
the Buddha°s Parinirvana, some monks ¡in 
Vaisall practiced ten rules against the 
monastc disciplines, contending that the 
Buddha had decreed these practices. At that 
tine, the Arhats and monks who obsereved 
the rules, 700 ¡in all, checked and collated the 
Vinaya Pitaka. People of later generations 
erected a Stupa over this place, which still 
exiIsts.”—Hội nghị thứ hai: Hội nghị thứ hai 
được diễn ra tại thành Vaishali, vào năm 386 
BC, tức là khoảng một thế kỷ sau hội nghị 
thứ nhứt. Hội nghị nầy được mô tả cụ thể hơn 


(B 


Ù 


` 


580 


trong các văn bản và được xem như một biến 
cố lịch sử của Phật giáo. Lý do triệu tập hội 
nghị là vì những bất đồng về kỷ luật của các 
sư tại Vaishali và các đệ tử của Ngài A Nan. 
Các sư tại Vaishali chấp nhận cúng dường 
bằng tiền và vàng bạc, dù việc nầy phạm 
luật. Các sư nầy còn bị cáo buộc bởi phái 
Yasha (một đệ tử của A Nan) chín sự vi 
phạm khác, trong đó có thọ thực bất thời, 
uống rượu, v.v. Ngược lại các sư Vaishali 
khai trừ Yasha vì những lời cáo buộc của 
ông. Do đó hội nghị thứ hai được triệu tập 
với sự hiện diện của 700 nhà sư, và hội đồng 
gồm bốn sư trưởng lão đã phán quyết rằng 
các sư Vaishali có tội. Các sư Vaishali đã 
chấp nhận sự phán quyết mà không một lời 
phản kháng. Trong Tập Ký Sự của Ngài 
Pháp Hiển, Ngài đã ghi lại: “Cách 3 hay 4 
dặm xa hơn về phía Đông thành Tỳ Xá Ly, 
có một ngôi tháp. Sau khi Đức Phật nhập diệt 
100 năm, một số Tỳ kheo trong thành Tỳ Xá 
Ly làm 10 điều phi pháp ngược lại với giới 
luật Tăng Già, lại cho rằng Đức Phật đã cho 
phép những hành vi ấy. Bấy giờ những vị A 
La Hán và những vị Tỳ kheo trì luật gồm cả 
thấy 700 vị, khởi sự kết tập Luật Tạng. 
Người đời sau dựng một cái tháp tại chỗ này 
mà đến nay vẫn còn.” 

Details of The Second Council—Chi tiết về 
Đại Hội kết tập kinh điển lần thứ hai: 

The Second Council was held at Vaisali 100 
years after the passing of the Buddha. This 
Councill was held to discuss some Vinaya 
rules (there was some disunity concerning 
matfer of discipline). There was no need to 
change the rules three months after the 
Buddha's Parinrvana because little or no 
poliical, economic or social changes fook 
place during that short interval. But 100 years 
later, some monks saw the need to change 
certain minor rules One hundred years after 
the First Council, the Second Council was 
held to discuss some Vinaya rules. There was 
no need to change the rules three months 
after the Parinrvana of the Buddha bcause 
le or no political, economic or social 
changes took place during that short 1nterval. 
But 100 years later, some monks saw the 





(C) 


need to change certain minor rules. The 
Second Council considerably better 
documented In the texts that the first and 1s 
generally recognized as a historical event. 
The Vaisali monks had accepted gold and 
silver from lay adherentfs 1n violation of the 
Vinaya rules. Moreover, they were accused 
by Yasha, a student of Ananda”s, of nine 
further violatlons, including taking food at the 
wrong time, separate observance of the 
Uposatha by monks of a community, and 
drinking alcoholic beverages—Đại hội kết 
tập kinh điển lần thứ hai được tổ chức tại 
thành Xá Vệ (Tỳ Xá Ly), 100 năm sau ngày 
Phật nhập diệt. Đại Hội nầy được tổ chức để 
bàn luận về một số giới luật (có sự không 
thống nhứt về giới luật). Không cần thiết 
phải thay đổi những giới luật ba tháng sau 
ngày Đức Phật nhập diệt vì lẽ không có gì 
thay đổi nhiều về chính trị, kinh tế và xã hội 
trong khoảng thời gian ngắn ngủi nầy. Nhưng 
100 năm sau, một số chư Tăng (theo giáo lý 
nguyên thủy) nhận thấy cần phải có sự thay 
đổi một số giới luật thứ yếu. Các nhà sư 
thuộc phái Vaisali đã chấp nhận vàng và bạc 
của thí chủ cúng dường. Yasha, một môn đồ 
của A Nan, còn đưa ra chín điều trách cứ đối 
với các thành viên của cộng đồng Vaisali, 
nhứt là việc ăn uống vào những thời điểm bị 
cấm, về việc dùng rượu, về việc các nhà sư 
cùng một cộng đồng lại làm lễ Bố Tát một 
cách phân tán, vân vân. Hội Nghị lần thứ hai 
được mô tả cụ thể hơn nhiều trong các văn 
bản, nói chung được thừa nhận vững chắc về 
mặt lịch sử. 

The orthodox monks said that nothing should 
be changed, while the monks of the Vajji 
expelled Yasha from the 
community because of his accusations. They 
Insisted on modifyng some rules  as 
follows——Những nhà sư chính thống cho rằng 
không có gì nên thay đổi, trong khi những vị 
khác thuộc phái Bạt Kỳ ở Tỳ Xá Ly (Vaisali) 
đã khai trừ trưởng lão Da Xá (Yasha) ra khỏi 
cộng đồng với nhiều lời buộc tội ngài. Họ đã 
để nghị mười điểm thay đổi như sau: 
Allowing monks and nuns to store salt in 
buffalo°s horns, while the orthodox monks 


1S 


from Vaisali 


2) 


3) 


4) 


5) 


a) 


581 


considered carrying salt in a hollowed horn. 
This practice 1s contrary to Pacitiya 38, 
which prohibits (forbids) the storage of food 
and killing: Cho phép đựng muối trong sừng 
hay đổ chứa bằng sừng: 
Singilonakappa (p)—Gián tiếp cho phép sát 
sanh để lấy sừng, trong khi phái chính thống 
cho rằng việc mang muối đựng trong cái sừng 
rỗng bị coi như phạm giới cấm Ba Dật Đề 
thứ 38, về việc cấm tổn trữ thực phẩm và 
giới sát sanh. 

Allowing monks and nuns to eat in the 
afternoon: The practice of taking meals when 
the shadow 1s two fingers broad. This practice 
against Pacittiya 37 which forbids the taking 
of food after midday (Dvangulakappa (p)): 
Buổi trưa khi mặt trời đã qua bóng hai lóng 
tay vẫn ăn được, nghĩa là vẫn được phép ăn 
sau giờ ngọ. Việc nầy coi như bị cấm trong 
Ba Dật Đề thứ 37 về giới không được ăn sau 
giờ ngọ. 

Allowing monks and nuns to eat the second 
time In a day: The practice of going to 
another village and taking the second meal 
there on the same day. This practice forbids 
in Pacittiya 35 which forbids over-eating 
(Gamantarakappa (p))—Được đi qua một 
làng khác ăn lần thứ hai—Sau khi ăn rỗi, đi 
đến nơi khác vẫn ăn lại được trong cùng một 
ngày. Việc làm nầy coi như bị cấm trong Ba 
Dật Đề thứ 35 về giới cấm ăn quá nhiều. 
Allow retreats for spiritual refreshment in a 
pñvate place: The observance of the 
Uposatha ceremonmles In various places In the 
same parish. This practice confravenes the 
Mahavagsa rules of residence In a parish 
(sima) (Avasakappa (p & skÐ): Cho Bố tát ở 
riêng trong một khu. Thực hiện nghi thức Bố 
Tát (Uposatha) tại nhiều nơi trong cùng một 
giáo khu. Điều nầy trái với các giới luật 
Mahavagga về sự cư trú trong một giáo khu. 
Anumatikappa (p): Được phép hội nghị với 
thiểu số. 

Allowing ordination to proceed even though 
there are not enough three superior monks 
and seven witnesses (see Three monks and 
seven witnesses): Dù không đủ số quy định 


trâu các 


b) 


6) 


7) 


8) 


9) 


a) 


b) 


10 


`=< 


như tam sư thất chứng, hội nghị vẫn có hiệu 
lực như thường. 

Obtaining sanction for a deed after 1t 1s done. 
This also amounts to a breach of monastic 
discipline: Được phép yêu cầu chấp nhận 
một hành động sau khi đã làm. Đây là vi 
phạm kỹ luật. 

Allowing monks and nuns to follow their 
customs and habits (customary practices and 
precedenis). This 1s also opposed to the rules: 
Acinakappa (p)—Cho làm theo các tập quán 
trước—Đây cũng là vi phạm kỹ luật. 
Allowing monks and nuns to drink unrefined 
milk affter the meal. This practice is ¡in 
contravention of Pacittiya 35 which prohibits 
Over-eating: Amathitakappa (p)—Cho uống 
các loại sữa sau bữa ăn—Cho phép uống các 
loại sữa dù chưa được lọc. Điều nầy trái với 
Ba Dật Đề thứ 35 về luật ăn uống quá độ. 
Allow monks and nuns to drink the drinking 
of toddy. This practice 1s opposed to Paciftiya 
51 which forbids the drinking of Intoxicants: 
Jalogim-patum (p)—Được uống rượu mạnh 
hòa với đường và nước nóng—Việc làm nây 
trái với Ba Dật Đề thứ 51, cấm uống các chất 
độc hại. 

Adasakam-nisidanam (p): Được ngồi tự do 
khắp nơi. 

Allowing monks and nuns to si down 
wherever they like to, not to follow rules set 
forth by the Buddha before: Được phép ngồi 
các chỗ rộng lớn, không cần phải theo quy 
định ngày trước của Đức Phật. 

Allow using a rug which has no fringe. This 1S 
contrary to Pacitiya §9 which prohibits the 
use of borderless sheets: Được dùng tọa cụ 
không có viên tua. Việc nầy trái với Ba Dật 
Đề thứ 89, cấm dùng tọa cụ không có viễn. 
Allowing monks and nuns to store gold and 
silver, and they are allowed to accept gold 
and silver. This practice is forbidden by rule 
18 of the ÑissaggIya-pacIttiya: 
JataruparaJatam (p)—Được giữ vàng bạc. Tỳ 
Kheo và Tỳ Kheo Ni được phép cất giữ vàng 
bạc, cũng như được nhận vàng bạc từ đàn na 
tín thí. Điều nầy trái với giới luật thứ 1§ 
trong NÑissaggIya-pacittiya. 


3582 


(D) The Venerable Yasha openly declared these 


practice to be unlawful. After the sentence of 
excommunication had been passed on him, 
he then went to Kausambi to seek support 
from Influential monks In all areas to which 
Buddhism had spread (the western country of 
Avanti and of the southern country). He 
invied them to assemble and decide the 
question 1n order to síop the growth of 
1rreligion and ensure the preservation of the 
Vinaya. Next, he proceeded 
Ahoganga where Sambhuta Sanavasi dwelt 
to show him the ten thesis advocated by the 
Vajjian monks. He asked the venerable to 
examine the question In earnest. About the 
same time, some sixty Arhats from the 
Western Country and eighty-eight 
Avanti and the Southern Country came to 
assemble on Mount Ahoganga. These monks 
declared the question to be hard and subtle. 
They thought of the Venerable Revata who 
was at Soreyya and was celebrated for his 
learning and piety. So they proposed to met 
him and enlist his support. After a good deal 
of travelling they met the Venerable Revata 
at Sahajat. On the advice of Venerable 
Sambuta Sanavasl, Yasha approached the 
Venerable Revata and explained the issue to 
him. One by one, Bhikshu Yasha brought up 
the ten points and asked for his opinion. Each 
one of them was declared to be Invalid by the 
Venerable Revata: Đại Đức Da Xá công khai 
tuyên bố những việc làm nây là phi pháp. 
Sau khi nghe phái Bạt Kỳ phán xử khai trừ 
mình ra khỏi Tăng Đoàn, Da Xá (Yasha) liên 
đi đến Kausambi để tìm kiếm sự bảo hộ của 
các nhà sư có thế lực trong các vùng mà Phật 
giáo bắt đầu phát triển (Avanti ở phía tây và 
ở miễn nam). Da Xá mời họ họp lại và quyết 
định để ngăn chận sự bành trướng của việc 
chà đạp đạo giáo và bảo đảm việc duy trì 
luật tạng. Sau đó Da Xá đi đến núi A Phù, 
nơi trưởng lão Tam Phù Đà đang sống để 
trình lên trưởng lão mười điều để xướng của 
các tu sĩ Bạt Kỳ. Da Xá yêu cầu trưởng lão 
Tam Phù Đà xem xét tánh cách nghiêm 
trọng của vấn để. Trong khoảng thời gian 
nầy có sáu mươi vị A La Hán từ phương Tây 


to  Mount 


from 


(E 


` 


(F) 


đến và họp lại tại núi A Phù, cũng như tám 
mươi tám vị khác từ Avanti và miền Nam 
cũng gia nhập với họ. Các vị nầy tuyên bố 
đây là vấn đề khó khăn và tế nhị. Họ cũng 
nghĩ đến trưởng lão Ly Bà Đa ở Soreyya, 
vốn là người nổi tiếng uyên bác và từ tâm. 
Nên họ quyết định cùng nhau đến gặp trưởng 
lão để xin sự hỗ trợ của ngài. 

Meanwhile, the Vajjian monks were not idle. 
They also went to Sahajati in order to enlist 
the support of the Venerable Revata. They 
offered him a lot of presenfs, but he refused 
with thanks. They also induced his disciple, 
Uttara, to take up their cause, but he failed. 
At the suggestion of Revata, the monks 
proceeded to Vaisali in order to settle the 
dispute at the place of 1fs origin: Trong khi 
đó, các tu sĩ Bạt Kỳ cũng chẳng ngồi yên. Họ 
cũng đến Câu Xá Di để xin được trưởng lão 
Ly Bà Đa ủng hộ. Họ dâng cho ông nhiều lễ 
vật hậu hỷ nhưng đều bị ông từ chối. Họ lại 
dụ dỗ được đệ tử của ông là Đạt Ma thỉnh 
cầu dùm họ, nhưng trưởng lão vẫn một mực 
chối từ. Trưởng lão Ly Bà Đa khuyên họ nên 
trở về Tỳ Xá Ly là nơi xuất phát vấn đề để 
mở ra cuộc tranh luận. 

Finally a council composed of 700 monks, all 
arhats, also called the Council of the Theras. 
Bhikshu Ajfa was appoined the 
seatregulator. The Venerable SabbakamI was 
elected president. The ten points were 
examined carefully one by one. After seeing 
these above ten changes were so 
unreasonable. The unanimous verdict of the 
assembly declared the conduct of the Vajjian 
monks to be unlawful. As a result, they 
(Vajjian monks of Vaisali) were found guilty 
by a committee composed of four monks 
from easftern and four from western reglons, 
respectively. The Vaisali monks accepted 
this judgment without any opposition. The 
erring monks were declared 1n violation of 
the orthodox code of discipline and censured 
accordingly. Thus, In this council, rules of 
monastic discipline have remained virtually 
unchanged. Records of this council are found 
1n both the Pali and Sanskrit versions of the 
Vinaya-Pitaka: Cuối cùng, nghị hội Vaisali 


3583 


tập hợp 700 nhà sư, tất cả đều là A La Hán, 
còn gọi là hội nghị các trưởng lão. Tỳ Kheo 
A Dật Đa được chỉ định làm người tổ chức. 
Trưởng lão Sabbakhami được bầu làm chủ 
tịch ủy ban. Từng điểm một của mười điều 
cho phép của phái Bạt Kỳ được xem xét kỹ 
càng. Vì thấy 10 điều thay đổi trên hoàn toàn 
vô lý nên một phán quyết của hội nghị đồng 
thanh tuyên bố việc làm của các nhà sư Bạt 
Kỳ là phi pháp. Kết quả là các nhà sư Bạt kỳ 
ở Tỳ Xá Ly (Vaisali) đã bị một ủy ban gồm 
bốn nhà sư thuộc cộng đồng phương tây và 
bốn vị thuộc cộng đồng phương đông coi là 
có tội. Họ đều chấp nhận sự phán quyết mà 
không phản kháng. Những thầy tu vi phạm 
giới luật coi như đã không tôn trọng luật 
chính thống và đã bị khiển trách tùy theo lỗi 
lầm. Do đó giới luật trong lần kết tập nây 
hầu như không thay đổi. Trong văn bản tiếng 
Pali và Sanskrit của Luật Tạng đều có kể lại 
hội nghị nầy. 


() The Second Council marked a division 


between the conservative and the liberal. lt 1s 
said that Vajjian monks of Vaisali held 
another Council which was attended by ten 
thousand monks. It was called The Great 
Council (Mahasangitl). Even though it was 
called Mahasanghika, It was not yet known 
as Mahayana at that time): Nghị Hội lần thứ 
hai đánh dấu sự phân phái giữa phe bảo thủ 
và phe tự do. Người ta kể lại, nhóm sư Bạt 
Kỳ đã triệu tập một Hội Nghị khác có mười 
ngàn tu sĩ tham dự với tên là Đại Chúng Bộ. 
Vào thời đó, dù được gọi là Đại Chúng Bộ, 
nhưng chưa được biết là Đại Thừa. 


(H)The Third Council—Hội nghị kết tập kinh 


điển lần thứ ba—The Third Council was held 
at Pataliputra, sponsored by King Asoka, a 
celebrated Buddhist layman—Hội nghị thứ 
ba được tổ chức tại thành Hoa Thị dưới sự 
bảo trợ của vua A Dục, một Phật tử tại gia 
nổi tiếng. 


(A) An overview of The Third Council: Tổng 


quan về Hội nghị thứ ba—There are no 
records of this council in the Vinaya-Pitaka. 
The reason for the convocation of this council 
was a disasreement over the nafure of an 
arhat. A monk from Pataliputra, Mahadeva, 


put forward that an arhat 1s still subJect to 
tempftaton and he 1s not yet free from 
Ipnorance; he 1s stll subJject to doubfs 
concerning teaching. Also according to 
Mahadeva, an arhat can make progress on 
the path to enliphtenment through the help of 
others. These differing views led to the 
division of the monks and the thiưrd council 
was convoked. However, the council only 
confirmed the differences Instead of 
reconciling these differences. The Pali school 
in Ceylon did not accept this council. They 
accepted the councill convoked by King 
Asoka In 244 BC. The reason for the 
convocafion of the council in 244 BC was a 
conflict between monks regarding the 
entering the order of two kinds of monks: l) 
who entered to practice Buddhism—2) others 
who entered to enjoy certain privilepes. 
Abhidharma of Theravada refuted the 
heretical views and the entire canon was read 
out—Hội nghị thứ ba được diễn ra tại thành 
Vaishali, vào năm 386 BC, tức là khoảng một 
thế kỷ sau hội nghị thứ nhứt. Hội nghị nầy 
được mô tả cụ thể hơn trong các văn bản và 
được xem như một biến cố lịch sử của Phật 
giáo. Lý đo triệu tập hội nghị là vì những bất 
đồng về kỷ luật của các sư tại Vaishali và 
các đệ tử của Ngài A Nan. Các sư tại 
Vaishali chấp nhận cúng dường bằng tiền và 
vàng bạc, dù việc nây phạm luật. Các sư nầy 
còn bị cáo buộc bởi phái Yasha (một đệ tử 
của A Nan) chín sự vi phạm khác, trong đó 
có thọ thực bất thời, uống rượu, v.v. Ngược 
lại các sư Vaishali khai trừ Yasha vì những 
lời cáo buộc của ông. Do đó hội nghị thứ hai 
được triệu tập với sự hiện diện của 700 nhà 
sư, và hội đồng gồm bốn sư trưởng lão đã 
phán quyết rằng các sư Vaishali có tội. Các 
sư Vaishali đã chấp nhận sự phán quyết mà 
không một lời phẩn kháng. Vẫn theo 
Mahadeva thì A la hán có thể đạt được sự 
giác ngộ qua sự giúp đở của tha nhân. Những 
ý kiến nầy dẫn tới sự phân liệt, do đó hội 
nghị được triệu tập. Tuy nhiên, hội nghị chỉ 
xác nhận những phân liệt chứ không đạt được 
một thỏa hiệp nào. Phái Phật giáo Tích Lan 
phản đối hội nghị nầy. Họ xem hội nghị được 


(B) 


Ù 


2) 


584 


Vua A Dục triệu tập là hội nghị chính thức 
và lý do triệu tập hội nghị A Dục vào năm 
244 trước Tây Lịch là vì có sự lợi dụng của 
một số nhà sư muốn gia nhập Tăng đoàn để 
hưởng lợi. Toàn bộ điển lễ được trình bày ở 
hội nghị nầy dẫn đến việc sáng lập trường 
phái Theravada tại Tích Lan. 

Reasons for the Third Concil—Nguyên nhân 
đưa đến Hội Nghị: 

A monk from Pataliputra, Mahadeva, put 
forward the following position: An arhat 1s 
still subJect to temptation, that 1s, he can have 
nocturnal emissions. He 1s not yet free from 
Ipnorance. In addition, he ¡s still subJect to 
doubts concerning the teaching. Moreover, 
according to according to Mahadeva”s view, 
an arhat can make progress on the path to 
enliphtenment throuph the helpof others and, 
throuph the utferance of certain sounds, he 
can further his thus 
advance on the path. Differing views on 
these points led to division of the monks 1nto 
two camps: Một nhà sư thuộc thành Hoa Thị 
tên là Đại Thiên đưa ra luận điểm cho rằng 


concentraton and 


một vị A La Hán có thể để cho mình bị cám 
dỗ, nghĩa là có những sự xuất tinh ban đêm 
và không trừ bỏ được sự ngu si cũng như 
những nghi ngờ về giáo thuyết. Cuối cùng A 
La Hán có thể tiến bước theo con đường giải 
thoát, theo Đại Thiên, nhờ ở một sự giúp đở 
bên ngoài và nhờ gia tăng khả năng tập 
trung, do đó những cơ may cứu rỗi của người 
đó là nhờ ở việc lặp đi lặp lai một số âm 
thanh. Những ý kiến khác nhau về những 
luận điểm ấy dẫn tới sự phân chia các sư 
thành hai phe. 

Those poIns of 
Mahadeva's, and who believed themselves to 
the majorify, called 
Mahasanghika or Great Community. Their 
opponenis, represented by the “elders,” who 
were distnguished by outstanding wisdom 
and virtue, called themselves Sthavira: Tự 
cho mình đông hơn, những người bảo vệ 
những luận điểm của Đại Thiên tự gọi mình 
bằng cái tên Mahasanghika hay cộng đồng 
lớn, còn những đối thủ của họ, do những 
người “Cũ” đại diện, đó là những vị nổi bậc 


who affirmed these 


be n themselves 


3) 


về đại trí và đại đức, thì tự gọi mình là 
“Sthavira”. 

With the conversion of King Asoka, the 
material prosperity of the monasferles ørew 
by leaps and bounds and the monks lived In 
ease and comfort. The heretics who had lost 
therr attracted by 
prospects to enter the Buddhist Order. They 
continued, however, to adhere to their old 
faths and practces and preached their 
doctrines Instead of the doctrines of the 
Buddha. 
Thera Moggaliputta-Tissa who retired to a 
secluded retreat on Mount Ahoganga and 
stayed there for seven years. The number of 
heretics and false monks became far larger 
than that of the true believers. The result was 
that for seven years no Uposatha or retreat 
(Pavarana) ceremony was held in any of the 
monasteries. The community of the faithful 
monks refused to observed these festIvals 
with the heretics. King Asoka was filled with 
distress at this failure of the Sangha and sent 
commands the 
Uposatha. However, a grievous blunder was 
committed by the Minister who was enftrusted 
wíh ths task. His the 
command and beheaded several monks for 
their refusal to carry out the King”s order. 
When this sad news reported to Asoka, he 
was seIzed with grief and apologized for this 
misdecd. He then Invited Magsaliputta Tissa 
to hold the Third Council: Với việc vua A 
Dục đi theo đạo Phật, nhiều tu viện nhanh 
chóng phát triển về mặt vật chất và các tu sĩ 
có một đời sống đầy đủ dễ chịu hơn. Nhiều 
nhóm dị giáo đã bị mất nguồn thu nhập nên 
ngã theo Phật giáo. Tuy nhiên, dù theo đạo 
Phật, nhưng họ vẫn giữ tín ngưỡng, cách hành 
trì, cũng như thuyết giảng giáo lý của họ thay 
vì giáo lý đạo Phật. Điều nầy khiến cho 
trưởng lão Mục Kiển Liên Tư Đế Tu đau 
buồn vô cùng, nên ông lui về ở 
hẻo lánh trong núi A Phù suốt bảy năm. Số 
người đị giáo và tu sĩ giả hiệu ngày một đông 
hơn những tín đồ chân chánh. Kết quả là 
trong suốt bảy năm chẳng có một tự viện nào 
tổ chức lễ Bố Tát hay tự tứ. Cộng đồng tu sĩ 


Income  were these 


This caused extrteme distress tO 


for the observance of 


misunderstood 


+ ^ . 
an một nơi 


4) 


585 


sùng đạo từ chối không chịu làm lễ nầy với 
những người dị giáo. Vua A Dục rất lo lắng 
về sự xao lãng nầy của Tăng chúng nên phải 
ra lệnh thực hiện lễ Bố Tát. Tuy nhiên, vị đại 
thần được nhà vua giao phó nhiệm vụ nầy đã 
gây ra một vụ thảm sát đau lòng. Ông ta hiểu 
sai mệnh lệnh nhà vua nên đã chặt đầu 
những tu sĩ không chịu thực hiện lệnh vua. 
Hay tin nầy, vua rất đau lòng. Ngài đã cho 
thỉnh trưởng lão Mục Kiển Liên Tư Đế Tu về 
để tổ chức hội nghị. 

Thus the Third Council was held by the need 
to establish the purity of the Canon which had 
been Imperilled by the rise of different secfs 
and ther rival claims, teachings and 
practices: Do đó mà Hội Nghị thứ ba được 
tiến hành với nhu cầu thanh khiết hóa Phật 
pháp đang lâm nguy do sự xuất hiện của 
nhiều hệ phái khác nhau với những luận 
điệu, giáo lý và cách hành trì đối nghịch 
nhau. 


(C) King Asoka sponsored for The Third Councll: 


Vua A Dục bảo trợ cho Đại Hội kết tập kinh 
điển lần thứ ba—Because of the above 
menfioned reasons that caused this division, 
King Asoka organized the Third Council (n 
the Third Century B.C.) at Pataliputra, the old 
capial of Ceylon. King Asoka himself 
assipned 60,000 monks to participate In this 
Council. To obey the order of king Asoka, 
Thera Tissa thereafter elected a thousand 
monks who were well versed In the three 
Pitakas to make a compilatlon of the true 
doctrine. The Council lasted for nine months 
to discuss the different opinion among the 
Bhiksus of different sects. At this Council the 
differences were not confined to the Vinaya 
but also connected with the Dharma. This 
was not a general Council, but rather a party 
meeting. At the end of this Council, the 
President of the Counci, Moggaliputtra- 
Tissa compied a book called the 
Kathavathu refuting the heretical, false 
views and theories held by some sects. The 
teaching approved and accepted by this 
Council was known as Theravada. The 
Abhidharma Piaka was ¡ncluded at this 
Counci_—Vì những lý do nêu trên làm chia 


l) 
2) 


rẽ Tăng đoàn nên vua A Dục cho tổ chức Đại 
Hội kết tập kinh điển lần thứ ba tại thành Ba 
Tra Lợi Phất (Hoa Thị Thành, thủ đô cổ của 
Tích Lan), khoảng vào thế kỷ thứ ba trước 
Tây Lịch. Vua A Dục đã đích thân chọn 
60.000 vị Tỳ Kheo tham dự Hội Nghị. Trong 
khi đó trưởng lão Mục Kiển Liên Tư Đế Tu 
đã phụng mệnh vua A Dục chọn ra một ngàn 
vị Tăng tinh thông tam tạng kinh điển kết tập 
chánh pháp. Hội nghị đã bàn thảo trong chín 
tháng về những ý kiến dị biệt giữa những Tỳ 
Kheo của nhiều phái khác nhau. Tại Đại Hội 
nầy, sự khác biệt không chỉ hạn hẹp trong 
Giới Luật, mà cũng liên quan đến Giáo Pháp 
nữa. Đây không phải là một hội nghị toàn thể 
mà chỉ là một cuộc nhóm họp nhỏ thôi. Lúc 
kết thúc Hội Nghị, ngài Mục Kiển Liên Tư 
Đế Tu (see Mục Kiền Liên Tư Đế Tu), đã 
tổng hợp vào một cuốn sách gọi là Thuyết Sự 
Luận (Kathavatthupakarana), bác bỏ những 
quan điểm và lý thuyết dị giáo cũng như 
những sai lầm của một số giáo phái. Giáo lý 
được phê chuẩn và chấp thuận bởi Đại Hội 
được biết là Theravada hay Nguyên Thủy. Vi 
Diệu Pháp được bao gồm trong Đại Hội nầy. 
Upavasatha-Sila: Bố Tát Thuyết Giới. 
Tripitaka, Sutra, Vinaya, and Abhidharma: 
Kết Tập Tam Tạng Kinh, Luật, Luận. 


(D) Important outcomes of The Third Councll: 


Thành quả quan trọng của Hội Nghị lần thứ 
ba—One of the Iimportant results of thel 
Council was the dispatch of missionaries fO 
different countries of the world for the 
propagation of Buddhism. After the Third 
Council, Asoka”s son, Venerable Mahinda, 
the kings daughter, Sanghamita, 
brought the Tripitaka to Sri-Lanka, along 
with the commenfaries that were recifed at 
the Third Council. They were extraordinarily 
successful in this island. The texts broupht to 


and 


Sri-Lanka were preserved until today without 
losing a page. The text were wriften 1n Pali 
which was based on the Magadhi language 
spoken by the Buddha. There was nothing 
known as Mahayana at that time. Besides, 
from the edicts of king Asoka, we know of 
varlous Buddhist missions he sent to far-off 
countries in Asia, Afirca, and Europe. Ít 1s to 


(E 


`~ 


586 


a largee extent duc to these missionary 
activiies that Buddhism became one of the 
most Important religions of mankind—Một 
trong những thành quả quan trọng của Hội 
Nghị lần thứ ba là nhiều phái đoàn truyễển 
giáo đã được gởi đi khắp các xứ để hoằng 
dương Phật pháp. Sau Đại Hội kết tập lần thứ 
ba, người con của Vua A Dục, ngài Hòa 
Thượng Mahinda,và người con gái tên Tăng 
Già Mật Đa, đã mang Tam Tạng Kinh Điển 
đến Sri-Lanka, cùng với những lời bình luận 
của Hội Nghị nầy. Họ đã đạt được thành 
công rực rỡ tại đảo quốc nầy. Những kinh 
điển được mang về Sri-Lanka vẫn được giữ 
gìn cho đến ngày nay không mất một trang 
nào. Những kinh điển nầy được viết bằng 
chữ Pali, căn cứ vào ngôn ngữ của xứ Ma 
Kiệt Đà là ngôn ngữ của Đức Phật. Chưa có 
øì gọi là Đại Thừa vào thời bấy giờ. Ngoài 
ra, qua những chỉ dụ của vua A Dục, chúng ta 
được biết thêm về những phái đoàn truyền 
giáo Phật giáo được nhà vua cử đi đến các 
nước xa xôi ở Á Châu, Phi Châu và Âu 
Châu. Phật giáo đã trở thành một tôn giáo 
quan trọng của nhân loại phần lớn là nhờ ở 
các hoạt động của phái đoàn nầy. 

Coming of Mahayana: Sự xuất hiện của Đại 
Thừa—Between the First Century B.C. to the 
First Century A.D., the two terms Mahayna 
and Hinayana appeared in the Saddharma 
Pundarika Sutra or the Sutra of the Lotus of 
Good Law. About the Second Century A.D. 
Mahayana became clearly defined. Nagajuna 
developed the Mahayana phiosophy of 
Sunyafa and proved that everything 1s void In 
a small text called Madhyamika-karika. 
About the Fourth Century, there were Asanga 
and Vasubandhu who wrote enormous 
amount of works on Mahayana. After the 
First Century A.D., the Mahayamists took a 
definte stand and only then the terms of 
Mahayana and Hinayana were introduced. 
Himnayana with 
(erms are no( 


confuse 
Theravada because the 
synonymous. Theravada Buddhism went to 
Sri-Lanka durinng the Thid Century B.C. 
no Mahayana at alL 
Hinayana sec(s developed in India and had 


We must not 


when there was 


an existent independent from the form of 
Buddhism existing in Sri-Lanka—Giữa thế 
kỷ thứ nhất trước Tây Lịch và thế kỷ thứ hai 
sau Tây Lịch, hai từ Đại Thừa và Tiểu Thừa 
xuất hiện trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. 
Vào thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch, Đại Thừa 
được định nghĩa rõ ràng. Ngài Long Thọ triển 
khai triết học “Tánh Không” của Đại Thừa 
và chứng minh tất cả mọi thứ đều là 
“Không” trong một bộ luận ngắn gọi là 
Trung Quán Luận. Vào khoảng thế kỷ thứ tư 
sau Tây Lịch, hai ngài Vô Trước và Thế 
Thân viết nhiều tác phẩm về Đại Thừa. Sau 
thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch, những nhà Phật 
giáo Đại Thừa giữ vững lập trường rõ ràng 
nầy, từ đó hai từ Đại Thừa và Tiểu Thừa 
được nói đến. Chúng ta không nên lẫn lộn 
Tiểu Thừa với Nguyên Thủy, vì hai từ nây 
hoàn toàn khác nhau. Nguyên Thủy Phật 
Giáo nhập vào Sri-Lanka vào thế kỷ thứ ba 
trước Tây Lịch, lúc chưa có Đại Thừa xuất 
hiện. Phái Tiểu Thừa xuất hiện tại Ấn Độ, có 
một bộ phận độc lập với dạng thức Phật Giáo 
tại Sri-Lanka. 


(IV)The Fourth Council—Đại Hội kết tập kinh 


điển lần thứ tư: 


(A) An overview of The Fourth Council: Tổng 


(B 


` 


quan về Đại Hội kết tập kinh điển lần thứ tư: 
This council had been convoked by the 
school of Sarvastivadin, under the reign of 
King Kanishka with the purpose to prevenf 
the reformatory tendencies In the community. 
There were 500 arhats and 600 bodhisattvas 
attended this council. Later because of the 
Øreat  Importance by the 
Sarvastivadin, this council was recognized as 
a Buddhist counci_—Đúng hơn đây chỉ là hội 
nghị của trường phái Sarvastivadin, được 
diễn ra dưới triều vua Kanishka, nhằm ngăn 
ngừa một số cải cách bên trong Tăng đoàn. 
Có 500 vị A la hán và 600 vị Bồ Tát tham dự 
hội nghị nầy. Về sau nầy, vì nhận thấy tầm 
quan trọng của hội nghị Sarvastivadin nên 
người ta thừa nhận nó như một hội nghị của 
Phật giáo. 

Details on The Fourth Buddhist Council—Chi 
tiết về Đại Hội kết tập kinh điển lần thứ tư: 


atfained 


]) 


2) 


387 


The fourth council seems also to have been 
the synod of a partcular school, the 
Sarvastivadins, more than a general council: 
Hội nghị nầy dường như chỉ là hội nghị của 
một phát, phái Sarvastivadin, hơn là một hội 
nghị chung thật sự. 

The fourth Great Council was held around 70 
B.C. in Kashmrir under the patronage of King 
Kanishka, but as the doctrine promulgated 
were exclusively Sarvastivada school. It 1s 
not recognized by the Theravada. The 
Council held to new 
1nferpretation of part of the Abhidharma that 
was Iintended to forestall reformatory 
tendencies. According to varIous sources, this 
Council was aftended by 500 arhats as well 
as 600 Bodhisatvas King Kanishka 
summoned this Council at the Instigatlon of 
an old and learned monk named Parsva. The 
principal role 1s ascribed to Vasumitra, while 
Asvaghosa, who was Invited from Saketa to 


WaS discuss 


help supervsed the wrlting of the 
Mahavibhasa a commentary on the 
Abhidharma. There 1s no evidence that 


Mahayana Buddhism was represented In this 
Council. However, because of the great 
Iimportance later attained by the 
Sarvastivadimns, this synod came to be 
evaluated as a Council having general 
authority—Đại hội kết tập kinh điển lần thứ 
tư được tổ chức tại thành Ca Thấp Di La 
(Kashmir) khoảng năm 70 trước Tây Lịch, 
dưới sự tổ chức của Vua Ca Nị Sắc Ca 
(Kanishka), nhưng lần nầy chỉ có sự tham dự 
bởi phái Nhất Thiết Hữu Bộ, chứ không được 
phái Nguyên Thủy thừa nhận (Sau thời vua A 
Dục khoảng 300 năm tức là vào khoảng năm 
70 trước Tây Lịch, miễn tây bắc Ấn Độ có 
vua Ca Nị Sắc Ca (Kanishka), rất kính tin 
Phật pháp, thường thỉnh chư Tăng vào triểu 
thuyết pháp. Vì thấy pháp không đồng và 
luật lệ của nhóm nầy khác với nhóm kia, nên 
vua bèn chọn 500 Tăng sĩ kiến thức uyên 
bác, và triệu thỉnh ngài Hiếp Tôn Giả 
(Parsvika) tổ chức hội nghị kết tập kinh điển 
lần thứ tư. Hội nghị đề cử Thượng Tọa Thế 
Hữu (Vasumitra) làm chủ tọa, còn ngài Mã 
Minh được mời từ Saketa đến để soạn thảo 


a) 
b) 


c) 


Luận Thư (commenftaries) đồng thời là Phó 
chủ tọa, địa điểm là tịnh xá Kỳ Hoàn ở Ca 
Thấp Di La (Kashmir). Mục đích kỳ kết tập 
nầy là giải thích rõ ràng ba tạng kinh điển, 
gồm 300.000 bài tụng. Sau đó chế ra bản 
đồng, đúc chữ in lại tất cả, cho xây bửu tháp 
để tàng trử kinh điển. Không phải như ba lần 
kết tập trước, lần nầy nghĩa lý kinh điển được 
giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, ngài Hiếp Tôn 
Giả Parsvika) là một vị đại học giả về Hữu 
Bộ, vua Ca Nị Sắc Ca (Kanishka) cũng tin 
theo Hữu Bộ, nên sự giải thích trong lần kết 
tập nầy đều y cứ vào “Nhất Thế Hữu Bộ 
(Sarvastivadah).” Chủ đích của Hội Nghị là 
phân tích lại một phần Vi Diệu Pháp nhằm 
ngăn ngừa một số khuynh hướng cải cách 
bên trong cộng đồng. Nhiều nguồn tin cho 
biết có sự tham dự của 500 vị A La Hán và 
600 vị Bồ Tát tại hội nghị nầy. Nghị Hội 
được triệu tập theo sự để xuất của một cao 
tăng uyên thâm Phật pháp là Hiếp Tôn Giả. 
Ngài Thế Hữu (Vasumitra) làm chủ tịch Hội 
Nghị, trong khi ngài Mã Minh được mời đến 
từ Saketa, làm Phó chủ tọa, và cũng là người 
lo biên soạn quyển Mahavibhasa, một quyển 
bình giải về Vi Diệu Pháp. Hội Nghị nầy chỉ 
giới hạn trong việc kết tập những lời bình. Có 
vẻ như là chủ thuyết nào tranh thủ được sự 
đồng ý rộng rãi nhất thì được chú ý nhất. Mà 
dường như các tu sĩ của trường phái Nhất 
Thiết Hữu Bộ chiếm đa số. Và rất có thể là 
các chi nhánh quan trọng của trường phái 
Sarvastivada gồm những hệ phái không chính 
thống cũng đã tham dự với số lượng khá 
đông. Không có chứng cớ là Phật giáo Đại 
Thừa và Nguyên Thủy đã tham dự. Tuy 
nhiên, do sự bành trướng quan trọng sau đó 
của phong trào Sarvastivadin, người ta thừa 
nhận hội nghị nầy có tâm quan trọng chung 
như một Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Phật 
Giáo: 

Sutra Pitaka: Mười muôn (100.000) bài tụng 
để giải thích Kinh Tạng—See Sutras. 

Vinaya Pitaka: Mười muôn bài tụng để giải 
thích Luật Tạng—See Vinaya. 

Abhidharma Pitaka: Mười muôn bài tụng để 
giải thích Luận Tạng: Hiện nay vẫn còn 200 


588 


quyển A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận do 
Ngài Huyền Trang dịch—See Abhidharma. 


dđ See Kanishka. 
(V) The Eifth Buddhist Council: Đại Hội kết tập 


kinh điển lần thứ năm—The fifth council was 
held In 1871 at the Instance of King Mindon 
of Burma. It is said that about 2,400 learned 
monks and teachers partcipated ¡in the 
Councl. The Jagarabhivamsa, 
Narmdabhidhaja and Sumangala Sami 
presided ¡n turn. The recifation and recording 
of the Tripiaka on marble contnued for 
about five months in the royal palce and the 
Tipitika was carved on 729 marble slabs and 
preserved at Mandalay. It should be noted 
that the 
Tripftaka were used for comparison and 
references in this Council: Đại hội kết tập 
kinh điển lần thứ năm được vua Mindon của 
Miến Điện tổ chức năm 1871 (Buddhist year 
2414). Người ta nói có khoảng 2.400 tu sĩ có 
học vấn cùng các giáo sư tham dự. Các 
trưởng lão Jagarabhivamsa, Nirindabhidhaja 
và Sumangala Sami luân phiên chủ trì hội 
nghị. Công việc kết tập và ghi lại Tam Tạng 
kép dài trên năm tháng trong hoàng cung và 
kinh điển được khắc vào 729 bản đá cẩm 
thạch và lưu trữ tại Mandalay. Điều đáng chú 
ý là nhiều ấn bản khác nhau đã được xử 
dụng để đối chiếu trong hội nghị nầy. 


elders 


various available edilons of 


(VDThe Sixth Buddhist Council: Đại Hội kết tập 


kinh điển lần thứ sáuThe sixth Great Council 
was held in Rangoon In 1954. About 2,500 
learned bhikkhus of the varlous countrles of 
the world (from India, Burma, Ceylon, Nepal, 
Cambodia, Thailand, Laos, and Pakistan), 
among which 500 bhikshus from Burma, who 
were well versed in the study and practice of 
the teachings of the Buddha, were Invited to 
take the responsibility for re-examining the 
text of the entire Pali canon. The Great 
Council was Inaugurated in 1954, was to øO 
on till the completion of Ifs task at the full 
moon of Vaiskha in 1956, that ¡s, 2,500° 
annIversary of the Buddha's 
mahaparinirvana—Đại hội kết tập kinh điển 
lần thứ sáu được tổ chức tại Ngưỡng Quang, 
thủ đô của Miến Điện vào năm 1954. Có 


khoảng 2500 Tỳ Kheo uyên bác trên khắp 
thế giới (từ Ấn Độ, Miến Điện, Tích Lan, 
Népal, Cam Bốt, Thái Lan, Lào, và Pakistan) 
tham dự, trong đó có khoảng năm trăm Tỳ 
Kheo Miến Điện, uyên thâm trong việc 
nghiên cứu và hành trì giáo lý của Đức Phật, 
được mời đảm nhận việc kiểm lại văn bản 
tam tạng kinh điển Pali. Hội nghị khai mạc 
năm 1954, và hoạt động liên tục đến ngày 
trăng tròn Vaisakha năm 1956, nghĩa là trong 
địp kỷ niệm 2.500 năm ngày Đức Phật nhập 
Niết Bàn. 


(VI)Other Buddhist Councils: Những Đại Hội kết 


tập kinh điển khác—Many people believed 
that the fifth and the sixth councils were not 
necessary because after the Fourth CouncI], 
all Tripitaka scriptures 
satisfactorlly. Besides, there were many 
other Councils in Thailand and Ceylon, but 
they were not considered CouncIls in the true 
sense of the term——Nhiều người cho rằng Đại 
Hội Kết Tập lần thứ năm và sáu là không 
cần thiết vì Kinh Điển đã hoàn chỉnh mỹ 
mãn sau lần kết tập thứ tư. Ngoài ra, còn có 
nhiều Hội Nghị khác ở Thái Lan và Tích 
Lan, nhưng không được coi như là Nghị Hội 
đúng nghĩa. 

A Council was held during the reign of King 
Devanampiya Tissa (247-207 B.C.) under the 
presidentship of Venerable Arittha Thera. 
This Council was held after the arrival in the 
1sland of Buddhist missionaries, headed by 
Thera Mahinda, a son of Emperor Ashoka. 
According to tradition, sixty thousand Arhats 
took part In the assembly. Venerable Thera 
Arittha, a Simhalese Bhikshu, a great disciple 
of Thera Mahinda In the line of Simhalese 
Theras, recited the Canon: Hội nghị được 
triệu tập dưới triều vua Devanampiya Tissa 
(247-207 trước Tây Lịch). Hội nghị được chủ 
tọa bởi tôn giả Arittha. Hội nghị nầy được tổ 
chức sau khi phái đoàn truyền giáo của Hòa 
Thượng Ma Thẩn Đà, con vua A Dục, đến 
Tích Lan. Theo lời kể thì có sáu vạn A La 
Hán tham dự. Thượng Tọa Aritha (người 
Tích Lan, đại đệ tử của Ma Thẩn Đà thuộc 
dòng Thera Simhala) tuyên đọc Pháp điển. 


were collected 


589 


2) As menfioned In the Sangitivamsa, another 
Council was held during the reign of King 
Mahanama In 516 Buddhist calendar in which 
only the commentaries were translated from 
Sinhalese Into Magadhi (Pali) by Bhadanta 
Buddhaghosa: Theo Sangitisamva thì một 
Hội Nghị được triệu tập dưới triều vua 
Mahanama vào năm 5Il6 Phật Lịch. Trong 
hội nghị nầy chỉ có các bài luận giải được 
dịch từ tiếng Simhala (Tích Lan) ra tiếng Ma 
Kiệt Đà (pal) bởi tôn giả Bhadhanta 
Busshaghosa. 

3) Another Council was held ímm 1587 Buddhist 
Calendr ¡in the reign of£ King 
Parakramabahu. The conference took place 
in the royal palce and lasted for one year. 
The Council was presided by Venerable 
Mahakapsyapa, and 1t 1s said to have revised 
only the commenfarles of the tripitaka of the 
Mahatheras: Một hội nghị khác diễn ra tại 
Sri-Lanka vào năm Phật Lịch 1587 dưới triều 
vua Parakramabahu. Hội nghị nầy diễn ra 
trong hoàng cung và kéo dài một năm. Các 
đại trưởng lão tuyên tụng lại luận tạng của 
các Đại Trưởng Lão dưới sự chủ trì của tôn 
giả Đại Ca Diếp. 

4 Another Councill took place 1n Thailand 

in 2,000 or in 2,026 Buddhist 
Calendar, and 1t lasted for one year. In order 
to esfablish Buddhism on a firm basis, King 
Srndharmacakravarti Tilaka Rajadhiraja, the 
ruler of Northern Thailand called this Council 
in Chieng-Mai, his capital: Một Hội Nghị 
khác đã diễn ra tại Thái Lan trong khoảng 
những năm 2000 hay 2026 Phật Lịch, và kéo 
dài một năm. Nhằm xây dựng Phật giáo trên 
một tảng vững 
Sndharmacakravarti Tilaka Rajadhiraja, vị 
vua trị vì miền Bắc Thái Lan, đã triệu tập hội 
nghị nầy tại Chieng-Mai, lúc đó là kinh đô 
nước này. 

5) Another Council was held in Thailand in 
2331 Buddhist Calendar. After a war with 1s 
neieghboring counfry, the old capital Ayuthia 
was destroyed by fire and many books and 
manuscripts of the Tripitaka were reduced to 

Moreover, the Sangha 

disorganized and morally weakened by 


either 


nền chắc, vua 


ashes. WaS 


reason of prolonged hostility. Thus, King 
Rama I and his brother called for a Buddhist 
Council to restore the faith from everyone. 
Under the royal patronage, 218 elders and 32 
lay together 
confinued the recitation of the Tripitaka for 
about a year: Một hội nghị khác ở Thái Lan, 
diễn ra vào năm 2331 Phật Lịch, sau một 
cuộc chiến tranh giữa Thái Lan và một nước 
láng giểng. Kinh đô cũ của Thái là Ayuthia 
bị thiêu rụi và nhiều bộ sách cùng tam tạng 
cũng ra tro. Lại thêm Tăng chúng bị rối loạn 
và đạo đức sa sút vì tình trạng thù địch kéo 
dài. Thế nên vua Rama I cùng hoàng đệ của 
ông triệu tập hội nghị để lấy lại niềm tin của 
mọi người. Dưới sự bảo trợ của vương triều, 
có 218 trưởng lão và 32 học giả cư sĩ họp lại 
làm việc liên tục trong một năm để kết tập 
bộ tam tạng. 

Buddhist disciple: Pháp Đệ Phật tử (Phật 

giáo đổ hay tín đồ Phật giáo) —See Three kinds 

of Buddhist followers. 

Buddhistt  disciples have testified to 

Buddhism: Phật đệ tử thuyết hay đệ tử Phật 

thuyết pháp—See Five kinds of people who have 

testified to Buddhism (A). 

Buddhist disciplinary rules: Giới luật Phật 

giáo. 

Buddhist doctrine: Buddhist Law—Principles 

of Buddhism—Truth—Giáo lý nhà Phật. 

Buddhists? duties: Trách Nhiệm Gia Đình Và 

Xã Hội Trong Phật giáo, có hai loại trách 

nhiệm: xuất gia và tại gia—In Buddhism, there 

are two different kinds of duties: renunciation and 
family life (lay people): 

l1) Eor Buddhist monks, the religilous life means 
renunciation of home and family life: Với 
Tăng sĩ—Với hàng Tăng sĩ, đời sống tôn 
giáo là xuất gia. 

2) For laypeople whose life is still subJect to 
worldly affatrs; however, a devotee should 
always follow the Buddha”s guidance In his 
daily life: Với Phật tử tại gia—Với Phật tử 
tại gia, cuộc sống hãy còn ràng buộc với thế 
tục; tuy nhiên, một Phật tử thuần thành luôn 
sống theo lời Phật dạy. 


scholars assembled and 


a) 


b) 


c) 


) 


©) 


590 


Duties towards parents—Trách nhiệm đối với 
cha mẹ: A layperson should always love and 
take care of both parents, especially during 
theirr old age. Furthermore, children should 
always keep good traditions of the family, 
maimtan family lineage, 
themselves worthy—Người Phật tử tại gia 
luôn thương yêu và chăm sóc hai đấng sanh 
thành, đặc biệt là trong lúc tuổi già. Lại nữa, 
làm con phải luôn giữ truyền thống tốt của 
gia đình, phải có tôn ti trật tự và phải luôn tỏ 
ra là một người con xứng đáng. 

Duties towards children—Trách nhiệm đối 
với con cái: Parent should always fulfill their 
duties, teach and guide children ¡n the right 
way. Furthermore, parents should always 
find ways to restrain them from vice, exhortf 
them with virtue, train them for a career, 
guide them with suitable marriages, and hand 
over inheritance when tine comes—Cha mẹ 
luôn chu toàn trách nhiệm, dạy dỗ con cái 
đúng đường. Lại nữa, cha mẹ phải luôn tìm 
cách ngăn ngừa không cho con cái đi vào 
đường xấu xa tội lỗi; hướng dẫn họ đi vào 
đường đạo đức, huấn nghệ và gã cưới đúng 
thời, và giao lại sản nghiệp đúng lúc. 

Thầy Tổ: 
Laypeople should always show respect, listen 
(pay attention to their teachings), and praIse 
their their 
teachings—Phật tử tại gia luôn kính trọng, 
lắng nghe và tán thán những lời dạy dỗ của 
Thầy Tổ. 

Towards husbands—Đối với chồng: A wife 
should always be cheerful to her husband; 
when husband is not home, she should take 
care of home; she should always be faithful 
and loyal, share all things; when the husband 
1s angry, she should remain calm; when he 1s 
correct, she should listen—Phật tử tại gia 
phải luôn ân cần vui vẻ; khi chồng vắng nhà, 
phải chăm sóc nhà cửa, phải luôn chung 
thủy, phải xẻ chia; khi chồng nóng giận, phải 
luôn điểm tĩnh; khi chồng nói đúng, phải lắng 
nghe. 

Towards wives—Đối với vợ: A Husband 
should always be kind to his wife; he should 
purchase clothes and Jjewelry at the ripht 


and  make 


Towards teachers—-Đối với 


teachers for effors and 


8) 


h) 


time; be fatthful with just one wife—Làm 
chồng phải luôn tử tế; phải chào đón vợ; phải 
mua sắm đủ đầy áo quần và đồ trang sức 
đúng thời đúng lúc; phải luôn thủy chung một 
vợ một chồng. 


Towards friends-Đối với bằng hữu: 
Laypeople should always help friends; 


explain faults so that both can avoid wrongs; 
should comfort and give friends advice when 
they need; rich or poor, should share Joys and 
sorrows; should always forgIve—Người Phật 
tử tại gia luôn giúp đổ bằng hữu, phải giải 
thích cho bạn hiểu những lầm lỗi để cùng 
nhau xa lánh những việc xấu xa; phải luôn an 
ủi và khuyên lơn bằng hữu khi cần. Cùng 
chia ngọt xẻ bùi bên nhau, lúc giàu cũng như 
lúc nghèo; luôn bao dung tha thứ. 
Towards workerse—Đối với người 
Laypeople should always love their servants 
and workers; when command, must see I 
they can do 1t; when they do wornøs, we 
should teach and guide them how to do things 
riphf; should always be Iimpartial; when they 
are sick, we should always provide them 
medicine and help them cure—Người Phật tử 
tại gia phải luôn biết thương xót kể ăn người 
ở; trước khi sai phải biết sức; khi có tội, phải 
khuyên dạy, chớ không nên nặng tay phạt 
vạ; phải luôn lấy lẽ công bằng mà xét xử; 
khi đau ốm phải lo liệu thuốc men đầy đủ. 
bosses—Đối 


làm: 





Towards với chủ nhân: 
Laypeople should always rise early before 
bosses; try their best to complete tasks; try 
not to wasfe food and other materlals; always 
Tespect, greet and praise boses. Should never 
degrade bosses—Người Phật tử tại gia khi 
làm công cho ai, phải luôn thức sớm; phải cố 
gắng chu toàn nhiệm vụ; không lãng phí thực 
vật của chủ; phải kính trọng, chào đón và tán 
thán chủ, chứ không bêu xấu. 


Buddhist educafion: Giáo dục Phật Giáo— 
Buddhists always need two ways of education. 
The first way 1s secular education and the second 
one 1s religIous education. These fwo wWays are 
considered as the two wings for a bird. Without 
two wings, no bird can fly. Similarly, without 
these two ways of education, Buddhists would 
lead to a poor and obscure life, not only In the 


591 


secular world but also 1n the spiritual hfe. Secular 
educaton will help us with an appropriate 
profession to support our family while religlous 
education will help us lead a true happy life. As a 
matfer of fact, relipIous education Is extremely 
necessary, for It teaches us how to think and act 1n 
order to be good and happy. Besides, 1t also helps 
us love and understand the meaning of life so that 
we are able to adjust ourselves to 1fs laws 1n any 
Circumstances. After experlencing six years In 
practices, the Buddha 
followers to follow the middle path. He taught: 
“Buddhists should always make best use of their 
secular lie while cultivating the path of true 
happiness In this world and hereafter.”—Người 
Phật tử luôn cần hai hướng giáo dục. Hướng thứ 
nhất là giáo dục ngoài đời và hướng thứ hai là 
giáo dục trong đạo. Hai hướng này được xem như 
là hai cánh của loài chim. Không có hai cánh loài 
chim không bay được. Tương tự như vậy, không 
có đủ đầy hai hướng giáo dục, người Phật tử 
chẳng những không có được đời sống ấm no 
ngoài đời, mà đời sống tâm linh cũng nghèo nàn 
tăm tối. Giáo dục ngoài đời sẽ giúp chúng ta 
nghề nghiệp nuôi thân và gia đình, trong khi giáo 
dục trong đạo giúp chúng ta có được hạnh phúc 
chân thật trong đời sống tâm linh. Thật vậy, giáo 
dục tôn giáo là cực kỳ cần thiết vì nó dạy chúng 
ta suy nghĩ và hành động như thế nào để thành 
người lương thiện và có được hạnh phúc. Giáo 
dục tôn giáo còn giúp chúng ta biết thương yêu 
và thông hiểu ý nghĩa cuộc đời để tự thích ứng 
được mình theo quy luật nhân sinh trong bất cứ 
hoàn cảnh nào. Sau sáu năm kinh qua tu tập khổ 
hạnh, Đức Phật đã khuyên hàng đệ tử của Ngài 
nên theo đường trung đạo. Ngài dạy: “Phật tử nên 
luôn lợi dụng tối đa cuộc sống ngoài đời trong khi 
tu hành để đi đến chân hạnh phúc trong đời này 
và đời sau.” 

Buddhist festivals: Festivals in Buddhism: 

I) Binh of Buddha Sakyamuni—l5” of the 
Fourth month of Lunar calendar: Ngày Phật 
Đản—Ngày rằm tháng Tư Âm lịch. 

2) Festival of Bodhisattva Avalokitesvara—19° 
of the second month of Lunar calendar: Vía 
Quán Âm I9 tháng hai Âm Lịch. 


ascetic advised  his 





3) Festival of Bodhisattva Avalokitesvara—19* 
of the sixth month of Lunar calendar: Vía 
Quán Âm 19 tháng sáu Âm lịch. 

4) Festival of hungry ghosts—Ullambana—15" 
of seventh month of Lunar calelndar: Lễ Vu 
Lan—Giải Đảo Huyền. 

5)_ Festival of Bodhisattva Avalokitesvara—19* 
of the ninth month of Lunar calendar: Lễ vía 
Quán Âm 19 tháng 9 âm lịch. 

6) Festival of Amitabha Buddha—l7" of 
eleventh month of lunar calendar: Vía A Di 
Đà ngày I7 tháng II âm lịch. 

7) Rain Retreat—begins around the 15” of the 
fourth month and ends around the 15” of the 
seventh month of lunar calendar: Lễ an cư 
kiết hạ. 

Buddhist flag: Phật giáo kỳ (cờ Phật giáo)— 

According to Buddhist records, as the Buddha sat 

under the Bodhi Tree, six rays of lipht emitted 

from his body after his Enliphtenment. Based on 
this, the Buddhist flag ¡ndicates that all the 
different races In the world can live happily under 
the shield of the Buddha”s wisdom. The Buddhist 
flag 1s made of five colors: blue, yellow, red, 
white, and orange, has been used In Sri Lanka 
since 1882. In 1950, at the first World Buddhist 

Conference, held in Colombo, a resolution was 

passed to accept the flag as the International 

Buddhist Symbol. The five colors of the flag 

represented the aura of the Buddhaˆs body which 

was seen on the day of his Enlightenment. Blue 
stands for devotion, yellow for Intellect, red for 
love, whife for purity and orange for energy—— 

Theo lịch sử Phật giáo thì khi Đức Phật ngồi dưới 

gốc Bồ Đề, những tia sáng đã phát ra từ kim thân 

của Ngài sau khi Ngài đạt được giác ngộ. Dựa 
vào yếu tố này, mà lá cờ Phật giáo được làm với 
nhiều màu, trắng, xanh, vàng, đỏ... chỉ những 
chủng tộc khác nhau đều có thể sống hạnh phúc 
dưới sự che chở của trí tuệ của Đức Phật. Lá cờ 

Phật giáo làm bởi năm màu: xanh, vàng, đỏ, 

trắng và cam, đã được Tích Lan dùng từ năm 

1882. Vào năm 1950, tại Hội Nghị Phật giáo đầu 

tiên, được cử hành tại Cô Lôm Bô, một nghị 

quyết đã được thông qua công nhận lá cờ này là 
biểu tượng của Phật giáo Thế giới. Năm màu của 
lá cờ tượng trưng cho ánh hào quang được nhìn 
thấy trên thân của Đức Phật vào ngày mà Ngài 


592 


giác ngộ. Màu xanh tượng trưng cho sự tinh tấn, 

màu vàng cho trí tuệ, màu đỏ cho sự yêu thương, 

màu trắng cho sự thanh tịnh và màu cam cho nghị 
lực. 

Buddhist folklore: Văn hóa dân gian Phật giáo. 

Buddhists follow the Buddha?s teachings 

without any fear, pain, anger and anguish: 

Người Phật tử tuân thủ lời Phật dạy, không sợ, 

không đau khổ, không hờn giận, không lo âu 

tuyệt vọng. 

Buddhist follower: Phật tử. 

1) Two groups of Buddhist followers—Hai chúng 
Phật giáo—See Two groups of Buddhist 
followers. 

2) There are three kinds of Buddhist followers— 
Có ba loại Phật tử—See Three kinds of 
Buddhist followers. 

3) Buddhists show their highest respect to the 
best of men, those great and daring spIrIts 
who have, with their wide and penetrating 
ørasp of reality, wiped out ignorance, and 
rooted out defilements. The men who saw 
Truth are true helpers, but Buddhists do not 
pray to them. They only reverence the 
revealers of Truth for having pointed out the 
path to true happiness and deliverance. 
Happiness 1s what one must achieve for 
onself; nobody else can make one betfer or 
worse. In the Dhammapada Sutta (16), the 
Buddha taught: “Purity and impurity depend 
on oneself. One can neither purIfy nor defile 
another.”—Người Phật tử tỏ lòng rất tôn kính 
đối với những con người siêu việt, những con 
người vĩ đại, những con người đã quét sạch 
vô minh và bứng gốc mọi phiển não do nơi 
chính mình thấu triệt chân lý. Song người 
Phật tử không cầu nguyện sự cứu rỗi nơi 
những bậc ấy. Người Phật tử chỉ tôn kính các 
bậc đã khai thị chân lý cho mình, các bậc đã 
chỉ ra con đường đi đến chân hạnh phúc và 
giải thoát tối thượng. Hạnh phúc là thứ mà 
mỗi người phải tự mình thành tựu cho chính 
mình, không ai có thể làm cho ta cao quý hơn 
hoặc thấp hèn hơn, như lời Đức Phật đã dạy 
trong kinh Pháp Cú câu l6: 

“Tự mình làm điều ác 
Tự mình không làm ác 
Tịnh, không tịnh tự mình, 


Tự mình làm ô nhiễm, 

Tự mình làm thanh tịnh 

Không ai thanh tịnh ai.” 
Buddhist friend: Bạn hữu Phật giáo. 
Buddhists who have left home: Chúng xuất 
g1la—See Nine classes of disciples. 
Buddhist heir: Pháp tử (người nối pháp). 
Buddhist hermit: Đạo sĩ Phật giáo. 
Buddhist Holy, Sacred Places in India: 
There are four Buddhist Holy, Sacred Places, or 
Pilgrimage Sites In India—See Four Buddhist 
holy places. 
Buddhists who intentionally commit wrong- 
doing: Papiyan or Papiman (skt)—Phật tử cố ý 
làm việc sai trái (còn gọi là ma ba tuần). Một 
thuật ngữ Phật giáo để chỉ những kẻ cố tình phạm 
tộ —Any Buddhists who Intentionally commit 
wrong-doing 1s called a Papiyan or Papiman. 
Papiyan or Papiman 1s a Buddhist term for those 
who Intentionally commit wrong doings—See 
Papiyan. 
Buddhist joy-day: Phật hoan hỷ nhật —The 15” 
of the 7” month, the last day of retreat—Ngày 
rằm tháng bẩy, ngày cuối cùng của mùa kiết hạ 
an cư. 
Buddhist laws: Laws of Buddha°s Teachings— 
Phật Luật. 
Buddhist life: Đời sống Phật tử—Buddhism 
never separa(es 1(self from the secular life. On 
the conftrary, the Buddha always reminded his 
followers, monks, nuns, upasakas and upasikas, to 
live the best and highest life and to get the most 
out of life. However, the best Joy 1n life according 
to Buddhism are not the pleasures and materials, 
but the light-hearted and Joyful happiness at all 
time In mind. Sincere Buddhists should always 
remember that it 1s true that we must study the 
Buddha”s teachings, but the main thing 1s to live 
them in our daily life. If we can do this, we are 
truly Buddhists of a living Buddhism. If not, we 
are only embracing the corpse of a dead 
Buddhism. According to the Avatamsaka Sutra, 
there are two aspects of the Buddhist lfe—Đạo 
Phật không bao giờ tự tách mình ra khỏi đời sống 
thế tục. Ngược lại, Đức Phật luôn nhắc nhở tứ 
chúng, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, ưu bà tắc và ưu bà 
di, luôn sống đời cao đẹp đúng nghĩa nhất, luôn 





593 


thụ hưởng những phần lợi lạc nhất trong đời. Tuy 
nhiên, những phần lợi lạc trong đời sống theo đạo 
Phật không nên được hiểu là khoái lạc vật chất, 
mà là hạnh phúc thanh thản và an vui trong tỉnh 
thân. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng quả 
thật chúng ta phải nghiên cứu giáo lý nhà Phật, 
nhưng việc chính yếu ở đây là chúng ta phải hằng 
sống với những giáo lý ấy trong cuộc sống hằng 
ngày của chúng ta. Làm được như vậy, chúng ta 
đang thực sự là đệ tử của đạo Phật sống, ví bằng 
ngược lại, chúng ta chỉ ôm cái xác của đạo Phật 
chết mà thôi. Theo Kinh Hoa Nghiêm, có hai sắc 
thái của đời sống Phật tử. **See Two aspects of a 
Buddhist life. 

Buddhist literature: Văn học Phật giáo. 
Buddhist marriage: Hôn nhân theo nghi thức 
Phật giáo. 

Buddhist meditation: Thiền định Phật giáo. 
Buddhist mendicant: Bhikkhu (p)—Bhiksu 
(skÐ—— Tu sĩ Phật giáo—Monk. 

Buddhist metaphysics: Siêu hình học Phật 
giáo. 

Buddhist mission: Phái đoàn Phật giáo. 
Buddhist missionaries: Các nhà truyền giáo 
Phật giáo. 

Buddhist monastery: Vajraksetra (skt—A 
sacred house (a Buddhist temple, pagoda, or 
temple)—Kim địa hay Kim cang sát (tự viện)— 
Phạm Vũ. 

Buddhist monk: Buddhist priest—Sa Môn— 
See Sramana. 

Buddhist monk”s dress (robe): Áo cà sa. 
Buddhist monkhood: An assembly of monks or 
nuns—Pháp chúng. 

Buddhist monk”s robe (dress): Áo ca sa. 
Buddhist name: Pháp danh (tên gọi theo Phật). 
Buddhists and non-Buddhists: Nội ngoại đạo 
(Phật tử và không Phật tử). 

Buddhist nun: Women of the Sakya clan— 
Thích nữ—Trưởng nữ của Đức Như Lai (Ni cô). 
Buddhist nunnery: Ni viện. 

Buddhist outflook on life and world: Nhân 
sinh quan và vũ trụ quan của đạo Phật—It is 
wrong to imagine that the Buddhist outlook on life 
and the world ¡1s a gloomy one, and that the 
Buddhist 1s in low spirit. Far from it, a Buddhist 


smiles as he walks through le. He who 
understands the true nature of life 1s the happliest 
Iindividual, for he is not upset by the evanescent 
(extremely small) nature of things. He tries to see 
things as they are, and not as they seem to be. 
Conflicts arise in man when he 1s confronted with 
the facts of life such as aging, 1llness, death and 
so forth, but frustration and disappointment do not 
vex him when he 1s ready to face them with a 
brave heart This view of liíe ¡1s neither 
p©ssimistic nor optimistic, but the realistic view. 
The man who ignores the principle of unrest In 
things, the Intrinsic nature of suffering, 1s upset 
when confronted with the vicissitudes of life. 
Mans recognition of pleasures as lasting, leads to 
much vexation, when things occur quife contrary 
to his expecfations. It Is therefore necessary tfo 
culivate a detached outlook towards life and 
things perftaining to life. Detachment can not bring 
about frustration, disappointment and mental 
torment, because there 1s no clinging to one thing 
and another, but letting go. This indeed 1s not 
easy, but 1t is the sure remedy for controlling, 1f 
not eradicating, unsatisfactoriness. The Buddha 
sees suffering as suffering, and happiness as 
happiness, and explains that all cosmic pleasure, 
lke all atftachings, 1s 
evanescent, 1s a passing show. He warns man 


other conditioned 
against attaching too much Iimporfance to fleeing 
pleasures, for they later beget 
discontent. Equanimity 1s the best antidote for 
both pessimism and optimism. Equanimity 1s 
evenness of mind and not sullen indifference. Ït 1s 


SOOICF  OF 


the result of a calm, concentrated mind. It is hard, 
indeed, to be undisturbed when touched by the 
realitles of life, but the man who cultivates truth 
IS no( upset. Absolute happiness can not be 
derived from things conditioned and compounded. 
What we hug in great glee this moment, turns Into 
a sOurce of dissatisfaction the next momeII. 
Pleasures are short-lived, and never lasting. The 
mere grafification of the sense faculties we call 
pleasure and enJoyment, but in the absolute sense 
of the world such gratification 1s not happy. Joy 
fOO 1S suffering, unsatisfactory; for 1t 1s transient. 
If we with our inner eye try to see things 1n theIr 
proper perspective, In their true lipht, we will be 
able to realize that the world 1s but an 1llusion that 


594 


leads astray the beings who cling to 1t. All the so- 
called mundane pleasures are fleeting, and only 
an Infroduction to pain. They gIve temporary 
relief from life”s miserable ulcers. This 1s what 1s 
known as suffering produced by change. Thus, we 
see that suffering never ceases fO WOrk, If 
functions in some form or other and 1s always at 
work—Thật là sai lầm khi nghĩ rằng nhân sinh 
quan và vũ trụ quan của đạo Phật là một quan 
niệm bi quan, rằng con người luôn sống trong tỉnh 
thần bi quan yếm thế. Ngược lại, người con Phật 
mỉm cười khi họ đi suốt cuộc đời. Người nào hiểu 
được bản chất thật của cuộc sống, người ấy hạnh 
phúc nhất, vì họ không bị điên đảo bởi tính chất 
hư ảo, vô thường của vạn vật. Người ấy thấy 
đúng thật tướng của vạn pháp, chứ không thấy 
như cái chúng dường như. Những xung đột phát 
sanh trong con người khi họ đối đầu với những sự 
thật của cuộc đời như sanh, lão, bệnh, tử, vân 
vân, nhưng sự điên đảo và thất vọng nầy không 
làm cho người Phật tử nao núng khi họ sẵn sàng 
đối diện với chúng bằng lòng can đảm. Quan 
niệm sống như vậy không bi quan, cũng không 
lạc quan, mà nó là quan niệm thực tiễn. Người 
không biết đến nguyên tắc hằng chuyển trong 
vạn pháp, không biết đến bản chất nội tại của 
khổ đau, sẽ bị điên đảo khi đương đầu với những 
thăng trầm của cuộc sống, vì họ không khéo tu 
tập tâm để thấy các pháp đúng theo thực tướng 
của chúng. Việc xem những lạc thú là bên vững, 
là dài lâu của con người, dẫn đến biết bao nhiêu 
nỗi lo toan, khi mọi chuyện xấy ra hoàn toàn trái 
ngược với sự mong đợi của họ. Do đó, việc trau 
dồi, tu tập một thái độ xả ly đối với cuộc sống, 
với những gì liên quan đến cuộc sống thật là cần 
thiết. Thái độ xả ly hay thản nhiên vô chấp nầy 
không thể tạo ra những bất mãn, thất vọng và 
những xung đột nội tâm, bởi vì nó không chấp 
trước vào thứ nây hay thứ khác, mà nó giúp 
chúng ta buông bỏ. Điều nầy quả là không dễ, 
nhưng nó là phương thuốc hữu hiệu nhất nhằm 
chế ngự, nếu không muốn nói là loại trừ những 
bất toại nguyện hay khổ đau. Đức Phật thấy khổ 
là khổ, hạnh phúc là hạnh phúc, và Ngài giải 
thích rằng mọi lạc thú thế gian, giống như các 
pháp hữu vi khác, đều phù du và hư ảo. Ngài 
cảnh tỉnh mọi người không nên quan tâm quá 
đáng đến lạc thú phù du ấy, vì không sớm thì 


muộn cũng dẫn đến khổ đau phiền não. Xả là 
phương thuốc giải độc hữu hiệu nhất cho cả hai 
thái độ bi quan và lạc quan. Xả là trạng thái quân 
bình của Tâm, không phải là trạng thái lãnh đạm 
thờ ơ. Xả là kết quả của một cái tâm đã được an 
định. Thật ra, giữa thái độ bình thản khi xúc chạm 
với những thăng trầm của cuộc sống là điều rất 
khó, thế nhưng đối với người thường xuyên trau 
dổi tâm xả sẽ không đến nỗi bị nó làm cho điên 
đảo, Hạnh phúc tuyệt đối không thể phát sinh nơi 
những gì do điều kiện và sự kết hợp tạo thành 
(các pháp hữu vi). Những gì chúng ta ấp ủ với 
bao nỗi hân hoan vào giây phút nầy, sẽ biến 
thành đau khổ vào giây phút kế. Lạc thú bao giờ 
cũng thoáng qua và không bển vững. Sự thỏa 
mãn đơn thuần của giác quan mà chúng ta gọi là 
lạc, là thích thú, nhưng trong ý nghĩa tuyệt đối 
của nó thì sự thỏa mãn như vậy không phải là 
điều đáng mừng. Vui cũng là khổ, là bất toại 
nguyện, vì nó phải chịu sự chi phối của luật vô 
thường. Nếu có cái nhìn đây trí tuệ như vậy, 
chúng ta sẽ thấy được các pháp đúng theo tính 
chất của nó, trong ánh sáng chân thật của nó, có 
thể chúng ta sẽ nhận ra rằng thế gian nầy chẳng 
qua chỉ là tuồng ảo hóa, nó dẫn những ai dính 
mắc vào nó đi lầm đường lạc lối. Tất cả những 
thứ gọi là lạc thú đều là phù du, là sự mở màn 
cho đau khổ mà thôi. Chúng chỉ nhất thời xoa dịu 
những vết lở lói thảm hại của cuộc đời. Đây 
chính là những gì thường được hiểu là khổ trong 
đạo Phật. Do biến hoại, chúng ta thấy rằng khổ 
không bao giờ ngừng tác động, nó vận hành dưới 
dạng thức nầy hay dạng thức khác. 

Buddhist pagoda: Tự viện—See Buddhist 
mOnaSt€ry. 


Buddhist Peace Fellowship: Buddhist Peace 
Fellowship 1s a newly founded organization. Ït 
was founded in 1978 by Rebert Aitken, Anne 
Attken, Nelson Foster and several other people, 
which according fo 1(s mission statement aims “to 
brnng a Buddhist perspective to the peace 
movemert, and to bring the peace movement to 
the Buddhist commumity.” It 1s based on the core 
pñnciples of non-violence, protection of all 
beinøgs, and the promotlon of environmental, 
feminst, and social justce. lís membership 
includes most of the Influential proponents of 
contemporary “Engaged Buddhism,” and 1t 1s 


595 


actfive 1n a range of proJects. It publishes a Journal 
called “The Turning Wheel.”—Hội Ái Hữu Hòa 
Bình Phật Giáo là một tổ chức mới được thành 
lập sau này. Vào năm 1978, nó được Rebert 
Aitken, Anne Aitken, Nelson Foster, và một số 
người khác sáng lập và sứ mệnh của nó nhằm 
hướng đến việc “đem viễn ảnh Phật giáo đến với 
phong trào hòa bình, và đem phong trào hòa bình 
vào cộng đồng Phật giáo.” Nó tựa vào nguyên 
tắc cốt lõi của đạo Phật về bất bạo động, che chở 
cho chúng sanh mọi loài, và vận động bảo vệ môi 
sinh, cũng như công bằng xã hội. Hội viên bao 
gồm những thành phần có ảnh hưởng nhất đương 
thời của “Phật Giáo Nhập Thế,” và tổ chức này 
rất tích cực qua một loạt các kế hoạch. Tổ chức 
đã xuất bản Tạp Chí gọi là “Chuyển Luân.” 
Buddhist phỉilosophy: Triết lý nhà Phật. 
Buddhist poïnt of view ïn material life: Nhân 
sanh quan Phật giáo—See Material life. 
Buddhist practice: Sự thực hành Phật pháp. 
Buddhist propagation: Sự truyền bá Phật giáo. 
Buddhist religion: Đạo Phật. 

Buddhists who sfill remain at home: Chúng 
tại glia—See Nine classes of disciples. 

Buddhist Research Institute: Viện nghiên cứu 
Phật giáo. 

Buddhist rules: Phật giới (giới luật cho người 
Phật tử). 

Buddhist schools: Buddhist Sects—Tông phái 
Phật giáo—Sects (school or dharma-door) of 
Buddhism. There are several sects in Buddhism: 
1l) Kosa sect Abhidharma sect based on the 
Abhidharma-kosa-sasra Câu Xá Luận)— 
Câu Xá Tông—Giáo điển Vi Diệu hay Câu 
Xá Tông dựa trên Vi Diệu Câu Xá Luận. 
**See Kosa Sect. 

Satyasiddhi sect: Thành Thật Tông —Based 
on the Satyasiddhi-sasra (Thành Thật 
Luận) —Giáo điển dựa trên Thành Thật 
Luận. 

Discipline Luật Tông—Vinaya or 
Discipline sect, based on the Vinaya-pItaka—— 
Giáo điển dựa trên Luật Tạng. **See Vinaya 
school. 

Three-Sastra Sect: Tam Luận Tông—Based 
on the Madhyamika-sasta (Trung Quán 
Luận) Dvadasa-nikaya-sasra of 


2) 


3) 


Sect: 


4) 


and 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


Nagarjuna, and Sata-sastra of Aryadeva— 
Giáo điển dựa trên Trung Quán Luận và 
Thập Nhị Môn Luận của Ngài Long Thọ, 
cũng như Bách Luận của Ngài Aryadeva. 
Nirvana sect: Niết Bàn Tông—Thiên Thai— 
Based on the Mahaparinirvana-sastra (Đại 
Bát Niết Bàn), which was translated ¡nto 
Chinese by Dharmaraksa in 423 A.D.; later 
1ncorporated In T”Ien-T”al, with which 1t had 
in common—Giáo điển dựa vào Kinh Đại 
Bát Niết Bàn, được Dharmaraksa dịch sang 
Hoa ngữ năm 423 sau Tây Lịch, sau nây sáp 
nhập với Tông Thiên Thai vì hai tông phái 
nầy có nhiều chỗ tương đồng. 

Dasabhumika sect: Địa Luận Tông —G1áo 
điển dựa vào Thập Địa Luận của Ngài Thế 
Thân Bồ Tát, được Ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch 
sang Hoa ngữ năm 508 sau Tây Lịch, được 
Tông Hoa Nghiêm hấp thụ và biến thành 
giáo điển của mình—Based on Vasubandhu's 
work (fen stages of the bodhisattva”s path to 
Buddhahood), which was translated ¡into 
Chinese by Bodhiruci in 508 A.D., absorbed 
by the Avatamsaka School. 

Pure Land sect: Tịnh Độ Tông —SukhavatI 
sect (salvation through faith in Amitabha Into 
Western Paradise)—Giáo thuyết dựa trên 
niềm tin Đức Phật A Di Đà trong cõi Tây 
Phương Cực Lạc. **See Pure Land Sect. 
Dhyana sect: Thiền Tông—Meditative or 
Intuitive sect. Its first patriarch in China was 
Bodhidharma, but it existed before he came 
to China—Sơ Tổ Trung Hoa là Ngài Bồ Đề 
Đạt Ma, nhưng Thiền Tông Trung Quốc đã 
có từ trước khi Ngài đến Trung Quốc. 
Mahayan-samparigraha sect: Nhiếp Luận 
Tông—Later absorbed by Avatamsaka sect 
(Hoa Nghiêm), based on the Mahayana- 
samparigraha sastra by Asanga, translated by 
Paramartha in 563 A.D. subsequently 
absorbed by the Avatamsaka sect—Giáo 
điển dựa vào bộ Nhiếp Đại Thừa Luận của 
Ngài Vô Trước Bổ Tát, được Paramartha 
dịch sang Hoa ngữ năm 563 sau Tây Lịch, 
sau được hấp bởi Tông Hoa Nghiêm. 
Saddharma-pundarika Thiên Thai 
Tông —Based on the Saddharma-pundarika 
sastra or the Lotus of the Good Law. Ït 1s a 





Sect: 


II 


` 


12) 


13 


` 


14) 


596 


consummation of the Madhyamika tradition 
(Trung Quán Luận)—Giáo điển dựa trên bộ 
Kinh Pháp Hoa. Đây là sự hoàn thành của 
trường phái Trung Quán. 

Avatamsaka sect: Hoa Nghiêm Tông—Based 
on the Buddha-Avatamsaka sutra, or Gandha- 
vyuha, translated Iinto Chinese in 418—Giáo 
điển dựa vào Kinh Hoa Nghiêm, được dịch 
sang Hoa ngữ năm 418. 

Dharmalaksana sect: Pháp Tướng Tông— 
Established after the return of Hsuan-tsang 
from India and his translalon of the 
important Yogacarya works—Giáo điển Du 
Già Sư Địa Luận, sau khi Ngài Huyễn Trang 
trở về từ Ấn Độ với bản dịch bộ luận nây. 





Mantrayana (skÐ: Mật Tông—Esoteric 
school—Secret teachings. **See 
Mantrayana. 


True-Word Sect: Chân Ngôn Tông—The 
doctrine and practices of this of 
Buddhism based on three meditational 
devices: the mandala, the mantra, and the 
mudra—Các giáo lý và phương pháp tu tập 
của tông phái Phật giáo nầy dựa trên ba 
phương thức quán tưởng: mạn đà la, mật chú, 
và thủ **See 
Mantrayana. 


Sect 


ấn. True words and 


Buddhist scriptures: Khế kinh (nội điển)— 


Pháp Điển 





The scriptures of Buddhism—Kinh 


điển Phật giáo—See Sutras. 

Buddhist sects: Các tông phái Phật giáo— 
There are five great Buddhist schools—Có năm 
tông phái lớn trong Phật giáo —See Five great 
Buddhist schools. 

Buddhist secfs in Japan: Tông Phái Nhật Bản. 


q) 


The development of Buddhism In Japan—Sự 
phát triển Phật Giáo tại Nhật Bản: According 
to Prof. P.V. Bapat in The Twenty-Five 
Hundred Years of Buddhism, Japan has been 
called the land of Mahayana Buddhism. This 
form of Buddhism originally flourished in 
China and travelled to Japan via Korea. 
Thereafter Buddhism developed through the 
efforts of both Chinese and Japanese monks. 
It is generally held by Japanese scholars that 
Buddhism first made i1ts appearance 1n the 
year 552 A.D., and that it came from Kudara, 
one of the kingdoms of Korea at that tIme—— 


5 


a) 


b) 


Theo Giáo sư P.V. Bapat trong Hai Ngàn 
Năm Trăm Năm Phật Giáo, Nhật Bản từng 
được gọi là vùng đất của Phật Giáo Đại 
Thừa. Dạng Phật Giáo nầy lúc đầu phát triển 
mạnh ở Trung Hoa rồi đi dần đến Nhật Bản 
qua trung gian của Triều Tiên. Sau đó Phật 
giáo ở Nhật Bản phát triển nhờ sự nỗ lực của 
các tu sĩ Trung Hoa và Nhật Bản. Các học 
giả cho rằng Phật giáo xuất hiện lần đầu tiên 
tại Nhật Bản vào năm 552 và đã đến từ 
Kudara, một trong những vương quốc của 
Triểu Tiên thời đó. 

The period of importation—Thời kỳ du nhập: 
From 6° century to 7” century A.D. The 
Asuka and Nara period—Từ thế kỷ thứ 6 đến 
thứ 7 sau Tây Lịch. Đây là thời kỳ Asuka và 
Nara. 

The first manifestations of Buddhism in Japan 
consisted chiefly in adapting 1t to Shintoism, 
a native cult of Japan. For this purpose, 
Buddhist monks accepted ancestor worshIp 
and admitted, side by side with the Buddhaˆs 
1mage, the gods of Shintoism on the ground 
that represented the 
1ncarnations of the Buddha. In this manner 
Buddhism was able gradually to establish 
1tself among the common people without 
rejecting Shintoism outright: Tại Nhật Bản, 
đạo Phật xuất hiện chủ yếu qua sự thích ứng 
với Thần đạo, một dạng tín ngưỡng bản địa 
của Nhật. Để đạt được mục đích nầy, các tu 
sĩ Phật giáo chấp nhận việc thờ cúng tổ tiên , 
và để cho các vị thần của Thần Đạo được 
xếp bên cạnh ảnh của Đức Phật, xem đó như 
những hiện thân của Đức Phật. Theo cách 
nầy, đạo Phật mới có thể dần dần tự khẳng 
định giữa người dân Nhật mà không loại bỏ 
thẳng thừng Thần Đạo của họ. 

An Iimportant advantagse was that when 
Buddhism first made 1s appearance 1n Japan, 
It Was Infroduced along with the highly 
developed culture of China. It was largely 
because of that 
Buddhism was accepted by the aristocracy, 
which was the Intellectual class of Japan In 
those days. Once it was patronized by the 
aristocracy, Buddhism rapidly spread 
throughout the country. Several emperors of 


these Various 


1sÃỐ cultural character 


C) 


) 


ñ) 


ii) 


1V) 


v) 


vi) 


597 


aneent Japan adopted Buddhism and 
accepted Its tenets as their guiding principles 
in liíe. Prnce Shotoku (574-621 A.D,), 
Regent of Empress Suiko, made a great 
conftribution to Buddhism by founding the 
Horyujl monastery by writing 
commentaries on three scriptures. In fact, he 
địd for Buddhism 1n Japan what King Ashoka 
had done for it in India, and what Constantine 
dịd for Christianity in the Roman Emprre: 
Một lợi thế quan trọng là khi đạo Phật lần 
đầu tiên xuất hiện ở Nhật Bản thì đạo nây 
cũng được giới thiệu đồng thời với nền văn 
hóa đã phát triển cao độ của Trung Hoa. 
Phần lớn là do đặc thù văn hóa của mình mà 
đạo Phật được chấp nhận bởi giai cấp quí tộc 
vốn là giai cấp trí thức ở Nhật vào thời đó. 
Một khi đã được giai cấp quí tộc bảo trợ thì 
Phật giáo nhanh chóng lan ra khắp nước. 
Nhiều hoàng đế Nhật ngày xưa đã theo đạo 
Phật và lấy kinh điển Phật giáo làm nguyên 
tắc chủ đạo trong đời sống. Ông hoàng 
Shotoku (574-621), quan Nhiếp Chánh của 
Nữ hoàng Suiko, đã cống hiến lớn cho Phật 
giáo qua việc xây tu viện Horyuji và viết các 
luận giải về Tam Tạng. Thực vậy, ông ta đã 
tạo cho Phật giáo ở Nhật Bản những gì mà 
vua A Dục đã làm cho đạo nầy ở Ấn Độ hay 
những gì mà Constantine đã làm cho Cơ Đốc 
giáo ở đế quốc La Mã. 

In those days, the secfts Iintroduced from 
China were six in number—Vào thời kỳ nầy 
có sáu tông phái được du nhập vào Nhật Bản 
từ Trung Quốc: 

The Abhidharma-Kosa School: Câu Xá Tông. 
**See Kosa sect. 

The Three School of 
Madhyamika: Tam Luận Tông. 
Madhyamaka and San-Lun. 

The Satyasiddhishastra school: Thành Thật 
Tông. **See Thành Thực Tông. 

The Avatamsaka school: Hoa Nghiêm Tông. 
**See Hua Yen Sect. 

The Dharmalaksana school: Pháp Tướng 
Tông. **See Dharmalaksana. 
The Vinaya Luật 
Vinaya school. 


and 


the 
**See 


Treatise 


school: Tông. **See 


2) 


a) 


b) 


The period of nationalization: The second 
period of Japanese Buddhism began with the 
founding two new sect(s, the T”Ien-T”ai and 
the Shingon, by Saicho (767-822 A.D.) and 
Kukal (774-835 A.D.), respectively—Thời kỳ 
thứ hai của Phật giáo tại Nhật Bản bắt đầu 
với sự thành lập của hai phái Thiên Thai và 
Chân Ngôn. Thiên Thai được Saicho (767- 
822) sáng lập và Chân Ngôn được Kukal 
(774-835) sáng lập. 

Ther object was to natonalize Buddhist 
doctrines In order to make Buddhism a 
religion of the common people. At the same 
time, they aimed at disciplining the monks in 
Buddhist monasteries who kept aloof from 
everyday world. The dominant feature of 
these two sec(s is that they laid stress not 
merely on spiritual salvation, but also on the 
fulflment of the doctrine ¡in this world: Mục 
đích của việc thành lập hai giáo phái nầy là 
quốc gia hóa các giáo lý của đạo Phật để 
làm cho đạo nầy trở thành một tôn giáo của 
toàn thể mọi người. Đồng thời, họ cũng nhằm 
đưa vào khuôn phép các tu sĩ Phật giáo trong 
các tu viện cứ sống cách biệt với thế giới 
thường nhật. Đặc điểm nổi bật của hai giáo 
phái nầy là chú trọng vào sự giải thoát tinh 
thần, nhưng cũng chú trọng đến việc áp dụng 
giáo lý vào cuộc sống. 

By the continuous efforts of both the T”len- 
Tai and the Shingon monks, Buddhism 
became nationalized and gradually gained In 
popularity. However, a number of problems 
remained to be solved. The doctrines were 
still too scholarly to be easily understood by 
the common people, who tended to accept 
only the supersttions atftached to them. 
Furthermore, as the environment changed 
with the spread of Buddhism, it induced many 
people to give up this world 1n order to seek 
spiritual rest in the world beyond: Do các nỗ 
lực liên tục của các tu sĩ Thiên Thai và Chân 
Ngôn mà Phật Giáo Nhật Bản đã được quốc 
gia hóa và dân dần được mọi người theo. Tuy 
nhiên, còn có một số vấn để cần phải giải 
quyết. Các giáo lý nầy vẫn còn quá cao siêu, 
không dễ hiểu cho quảng đại quần chúng, 
những người nây thường chỉ muốn tin vào 


C) 


) 


) 


¡) 


ii) 


598 


những điều mê tín gắn liền với các giáo lý. 
Hơn thế nữa, do sự thay đổi của môi trường 
cùng với sự phổ biến của đạo Phật cho nên 
nhiều người đã từ bỏ cuộc sống thường ngày 
để tìm sự yên tĩnh tinh thần trong một thế 
giới cao xa. 

A new Buddhist movement arose 1n the tenth 
centry A.D. ¡im the form of belief in 
Amiabha Buddha. Many people were 
converted to this faith, and they simply 
reci(ed the name of Amitabha Buddha with 
the object of being reborn In his Pure Land. 
This movement was followed by independent 
new sec(s which also emphasized belief in 
Amitabha: Trong thế kỷ thứ 10, đã có một 
phong trào Phật giáo mới nổi lên dưới dạng 
đức tin vào Đức Phật A Di Đà. Nhiều người 
ngã theo đức tin nầy và họ chỉ việc tụng 
niệm hồng danh Phật A Di Đà với mục đích 
tái sanh ở miền Tịnh Độ. Phong trào nây đã 
làm nẩy sinh nhiều hệ phái mới biệt lập, 
cũng đặt nặng đức tin vào Đức Phật A Di Đà. 
The factors common to these sects were to be 
found in the definition of laymanship and in 
the efforts to purfy and simplfy both 
doctrine and practice. Owing to 
features, they were able to attract many 
followers from among the farmers, peasants 
and warriors. The new sec(s, which arose 
during the twelfth and thirteenth centuries, 
were as follows—Đặc điểm chung của các 
hệ phái nầy được biểu hiện trong định nghĩa 
về đời sống thế tục, trong những cố gắng để 
thuần khiết và đơn giản hóa về cả giáo lý lẫn 
thực hành. Nhờ các đặc điểm trên mà các hệ 
phái nầy đã thu hút được nhiễu tín đồ trong 
số những tá điển, nông dân và quân nhân. 
Các hệ phái mới xuất hiện trong thế kỷ 
mười hai và mười ba gồm: 

Yuzunenbutsu founded by Ryonn (1072- 
1132 A.D.): Phái Yuzunenbutsu do Ryonin 
(1072-1132) sáng lập. 

Jodo founded by Honen (1133-1212 A.D.): 
Phái Jodo do Honen (1133-1212) sáng lập. 
Jodo-Shin founded Shiran (1173-1262 A.D.): 
Phái Jodo-Shin do Shinran (1173-1289) sáng 
lập. 


these 


1V) 


©) 


ii) 


3) 


a) 


The Ji founded by Ippen (1239-1289 A.D.): 
Phái Ji do Ippen (1239-1289) sáng lập. 

The Kamakura period, during which these 
Secfs came Into being, coincided with the rise 
of feudalism In Japan. lt was also In this 
perod that two new sec(s made the1r 
appearance— Thời kỳ Kamakura nẩy sinh 
các hệ phái mới, trùng hợp với sự thịnh 
vượng của chế độ phong kiến ở Nhật Bản, có 
sự xuất hiện của hai hệ phái mới: 

The Zen introduced by Eisai (1141-1215 
A.D.) and Dogen (1200-1253 A.D.): Thiền 
tông do Eisai (1141-1215) và Dogen (1200- 
1253) sáng lập. 

The Nichiren founded by Nichren (1222- 
1282 A.D.): Nhật Liên Tông do Nhật Liên 
(1222-1282) sáng lập. 

These two sects also shared the same 
characteristcs as those of the Pure Land 
sects, mentioned in (d), although there was a 
remarkable contradiction 1n their princIples. 
One believed in salvation through faith in the 
power of others, the underlying philosophy of 
Pure Land Buddhism, and the other in the 
dotine of salvaton throuph one's own 
enliphtenment on which the Zen sect 1s 
based: Hai phái nầy có chung đặc điểm với 
các tông phái Tịnh Độ vừa kể trên phần (d), 
dù rằng có sự mâu thuẫn đáng kể trong các 
nguyên tắc của họ. Một bên thì tin vào sự 
giải thoát qua tín ngưỡng vào quyền lực bên 
ngoài vốn là triết lý cơ bản của Tịnh Độ 
tông, còn bên kia thì tin vào sự giải thoát qua 
sự giác ngộ của chính mình, vốn là nền tảng 
của Thiên tông. 

The period of continuaton—Thời kỳ nối 
tiếp: After the Kamakura period, there was 
no development 1n Japanese 
Buddhism other than the expansion of the 
varlous sects—Sau thời kỳ Kamakura, Phật 
giáo Nhật không có sự phát triển nào đáng 
kể ngoài sự mở rộng của các hệ phái: 

During the Edo period (1603-1867 A.D.), 
Buddhism acqured the character of a 
national in Japan the 
protection of the Tokugawa Shogunate. The 
main reason for this development was that 
the government hoped thereby to undermine 


significant 


religion under 


b) 


599 


the influence of Christianty upon the life of 
the Japanese people. In this period, 
Buddhism became popular, so that towards 
the close of this era Buddhist activities took 
the form of scholarly studies in Buddhism, 
which laid the foundation of modern Buddhist 
studies: Trong thời kỳ Edo (1603-1867), Phật 
giáo Nhật Bản có đủ tính chất quốc giáo dưới 
sự che chở của chế độ Tướng Quân (Shogun) 
Tokugawa. Lý do chính là chánh phủ muốn 
dùng Phật giáo để triệt hạ ảnh hưởng của Cơ 
Đốc giáo trong đời sống của người dân Nhật. 
Trong thời kỳ nầy Phật giáo trở thành phổ 
biến trong dân chúng đến nỗi vào cuối kỷ 
nguyên này thì các hoạt động của Phật giáo 
diễn ra dưới dạng những nghiên cứu bác học, 
đặt nền móng cho các nghiên cứu Phật giáo 
về sau nầy. 

Havng lost 1s protector after Melji 
Restoraton in 1868 A.D., Buddhism faced 
the risk of being deprived of public support 
on account of the hostility of nationalistic 
Shintoism. Fortunately, this risk was obviated 
by the efforts of both monks and laymen. 
Furthermore, the gøovernment guaranteed 
freedom of religion under the Constitution. 
At the same time, many monks who had 
1nvestigated of Buddhism 
scIentifically tried to find a new meaning In 
the old doctrines. It may also be noted that 
some Buddhist missionariles went over fo 
America, Hawali, and other counfries to 
propagate Buddhism ¡n the lipht of modern 
studies in Buddhism: Sau thời kỳ phục hưng 
của Minh Trị vào năm 1868, Phật giáo không 
còn được che chở và phải đối diện với nguy 
cơ mất đi sự hậu thuẫn của dân chúng do sự 
đố ky của Thần Đạo đầy tính dân tộc. Cũng 
may là nguy cơ nầy không diễn ra nhờ những 
nỗ lực của các tín đồ cả Tăng lẫn tục. Hơn 
nữa, sau đó chánh phủ Nhật bảo đảm sự tự 
do tín ngưỡng theo Hiến pháp. Đồng thời các 
tu sĩ từng nghiên cứu giáo lý đạo Phật bằng 
quan điểm khoa học cố gắng tìm ra một ý 
nghĩa mới cho các giáo lý xưa. Nên biết 
trong thời kỳ nầy đã có những đoàn truyền 
giáo từ Nhật đi đến tận châu Mỹ, Hạ Uy Di, 
cùng các xứ khác để truyền bá đạo Phật theo 


the  doctrines 


tỉnh thần của những nghiên cứu mới nầy về 
đạo Phật. 


(I) Japanese Buddhism sects—Các tông phái 


Phật giáo Nhật Bản: As mentioned above, 
most Buddhist sects in Japan originally came 
from China, but only a few of them still 
retained ther Chinese character. The 
Buddhist sects in Japan are said to be thirteen 
in number. They are the 
(Kegon) the Vinaya (Risu), the 
Dharmalaksana (Hosso), the TPien-T”ai 
(Tendan), the Tantric Buddhism (Shingon), 
the three-sastra school of Madhyamika, the 
Abhidharma-kosa (Kusha), the Satyasiddhi- 
sastra (Jojits1), etc., but they are more or less 
extinct and have little independent Influence. 
Here are those that are still active——Như trên 
đã nói, phần lớn các tông phái Phật giáo 
Nhật Bản đều từ trung Hoa đến, nhưng chỉ 
một số còn giữ được tính chất Trung Hoa mà 
thôi. Tại Nhật Bản có khoảng mười ba tông 
phái Phật giáo. Đó là Hoa Nghiêm, Luật 
tông, Pháp Tướng, Mật tông, Tam Luận, A 
Tỳ Đạt Ma câu Xá, Thành Thật, vân vân, 
nhưng các tông phái nầy đã có phân tàn lụi 
và ít tạo được ảnh hưởng riêng. Dưới đây là 
một số tông phái vẫn còn phát triển: 


Avatamsaka 


(A) Japanese Zen sects: Thiển Phái Nhật Bản. 


**See Japanese Zen Secfs. 


(B) Other sects: Các tông phái khác. 


l) 


2) 


Nichiren sect—Phái Nhật Liên: A ]apanese 
Buddhist sect founded by Nichiren (1222- 
1282). Nichiren believers devotedly recite 
“Namo The Wonderful Law of the Lotus 
Sutra” to the vigorous accompanying of their 
own drum-beating—Một phái Phật giáo do 
Nhật Liên (1222-1282) sáng lập. Các tín đồ 
phái Nhật Liên sùng mộ tụng “Nam Mô Diệu 
Pháp Liên Hoa Kinh” hòa nhịp với tiếng 
trống mạnh mẽ của họ. 

The Japanese Tlen-T”ai sect star&s with 
Saicho (767-822), posthumously known as 
Dengyo-Daishi, who brought the teachings 
from China in 805. The T”ien-T”ai doctrine 
and practices are based chiefly on the Lotus 
sutra and the division of the Buddha”s 
doctrines Into Eiph(t Teachings and Five 
Periods as laid down by Chi-I, the Chinese 


600 


founder—For more Informatlon about the 
Tien-T”al, please see Thiên Thai Ngũ Thời 
Bát Giáo: Phái Thiên Thai—Phái Thiên Thai 
Nhật Bản khởi đầu với Saicho (767-822). Sau 
khi qua đời ông được biết như là Truyển 
Giáo Đại Sư, người đã mang giáo lý phái nầy 
từ Trung Quốc về Nhật Bản vào năm 805. 
Giáo lý và phương pháp tu tập của phái 
Thiên Thai chủ yếu đặc căn bản trên Kinh 
Pháp Hoa và sự phân chia giáo lý của Phật 
thành Bát Giáo Ngũ Thời do Trí Giả Đại Sư 
sơ tổ người Trung Hoa thiết lập. 

3) The Japanese Pure Land Sect was founded 
by a great monk named Honen In 1175: Phái 
Tịnh Độ—Phái Tịnh Độ Nhật Bản được Đại 
Sư Pháp Nhiên sáng lập năm 1175. **See 
Amitabha. 

Buddhist shrine: Điện Phật (bàn thờ Phật). 

Buddhist Shrines and Images: Tháp và tượng 

theo quan điểm Phật giáo—People often feel the 

need to remember the things they love and 

respect in a form that they can see. For Insfance, a 

photograph 1s kept in order to remember a loved 

one. The national flag 1s a reminder of the loyalty 
people feel towards therr country. The photograph 
and natlonal flag are examples of symbols In 
remembrance of the qualiies of the people or 
things that are being represented. They form the 
focal point of one”s feelings of love, respect and 
loyalty. In the same way, the shrine found in 

Buddhist homes or monasferles 1s a focal point of 

Buddhist observances. At the center of the shrine, 

there 1s usually an Iimage of the Buddha. The 

Image may be made of a variety of materials such 

as marble, gold, wood or clay. The Image 1s a 

symbol that helps to remember the noble qualities 

of the Buddha. The shrine may also have such 
objects as a volume of Buddhist scripture to 
represent the Dharma. Some shrines may display 
other Ifems such as Iimages, pIcfires Or 
photographs of Buddhist monks and masters to 
represent the Sangha. When Buddhists stand 
before a shrine, the obJects they see on 1t help to 
remind them of the qualities that are found in the 

Buddha and the Sangha. This Inspires them to 

work cultivatng these qualiles in 

themselves—Người ta thường cảm thấy có nhu 
cầu để nhớ những vật mà họ thương mến và kính 


ftowards 


ngưỡng dưới một hình thức mà họ có thể thấy 
được. Tỷ dụ như, hình ảnh để nhớ tới người thân. 
Quốc kỳ nhắc nhở những người trung thành với tổ 
quốc. Hình ảnh và quốc kỳ là những thí dụ về 
biểu tượng trong ký ức về phẩm chất của người 
hay vật được tiêu biểu. Chúng thành hình tiêu 
điểm của sự cảm nhận yêu thương, kính ngưỡng 
và trung thành. Cũng như vậy, bệ thờ ở nhà hay 
trong tự viện cũng là tiêu điểm cho người Phật tử 
tu hành. Ngay giữa bệ thờ , thường là hình tượng 
của Đức Phật. Hình tượng Phật có thể được làm 
bằng nhiều chất liệu khác nhau như đá cẩm 
thạch, vàng, gỗ hay đất sét. Hình tượng Phật là 
một biểu tượng giúp cho chúng ta nhớ lại những 
phẩm chất cao quý của Ngài. Bệ thờ cũng có thể 
có những vật thờ đã nói trong kinh tiêu biểu cho 
Pháp. Một vài bệ thờ trưng bày hình tượng, hình 
ảnh của chư Thánh Tăng hay Thầy Tổ tiêu biểu 
trong cộng đồng Tăng già. Khi người Phật tử 
đứng trước bệ thờ, những vật thờ mà họ thấy đều 
giúp cho họ nhớ lại những phẩm hạnh nơi Đức 
Phật và Tăng già. Điều này khuyến tấn họ nên 
luôn tu trì để đạt được những phẩm hạnh ấy nơi 
chính họ. 

Buddhist Sisterhood: The Sangha of Bhikhunis 
or the Order of Buddhist nuns—N¡ chúng hay 
Giáo Hội Tỳ Kheo Ni. 

Buddhist specialfies: Ban chuyên môn Phật 
giáo. 

Buddhist Studies: Phật học. 

Buddhist Studies materials: Tài liệu nghiên 
cứu Phật học. 

Buddhist Studies Projectf: Chương trình nghiên 
cứu Phật học. 

Buddhist study: Phật học. 

Buddhist sutras: Buddhist books—Buddhist 
canon—Khế phạm (kinh điển Phật giáo). 
Buddhist temple: Chùa Phật Giáo (Phật xá)— 
See Buddhist monastery. 

Buddhist tolerance: Lòng khoan dung của Phật 
tử. 

Buddhist tongue and viperish heart: Khẩu 
Phật tâm xà. 

Buddhist traveller: Follower of Buddha—Hành 
nhân. 

Buddhist Trinity: Phật Pháp Tăng. 


601 


Buddhist view of life and the world: Nhân 

sinh quan và vũ trụ quan Phật giáo. 

Buddhist world of felicity: Thế giới Cực lạc 

(Cực Lạc Thế Giới)—The Western Paradise. 

Buddhist year: Vassagga (p)—Pháp Lạp—Một 

năm của Phật Giáo. 

l1) The end of the monk”s year after the summer 
retreat: Cuối kỳ tu tập ba tháng an cư kiết hạ 
của một vị Tăng. 

2) the number of summer refreat or discipline 
years indicating the years since a monk”s 
ordination: Số năm Tỳ Kheo đã an cư kiết hạ 
sau khi thọ giới hay tuổi hạ lạp của Tỳ Kheo. 

Buddhistical (a): Thuộc về Phật giáo. 
Buddhology (n): Môn Học về cuộc đời Đức 
Phật—The Study of the life of Buddha—Phật 
Luận—According to Hinayana, the Buddha was 
sinply a human being who by his own effOort 
became enlightened and divine. In Mahayana, 1t 
1s divinity 1fself that Incarnates Itself in a Buddha 
and descends to earth to Impart the hiphest 
teaching about man”s destiny and the ultimate 
liberation—Theo Phật giáo Nguyên Thủy, Đức 
Phật chỉ đơn giản là một người tự mình nỗ lực để 
giác ngộ và trở thành một bậc Thánh giả. Theo 
phái Đại Thừa thì Đức Phật là hóa thân của chính 
sự thánh thiện trong vũ trụ mà Ngài giáng trần, 
như là một sứ mệnh để truyền dạy giáo nghĩa tối 
cao về thân phận con người và sự giải thoát tối 
hậu. 

Buddhosnisa (skt): Phật Đảnh Cốt —The skull 

or cranial protuberance on the the Buddha”s head; 

one of his characteristic marks—Chỗ u lên trên 
đỉnh đầu của Phật, một trong những tướng hảo. 

Buddhotpadhatu (skt): The world where the 

Buddha ¡is born—Phật Xuất Hiện Giới (thế giới 

ở đó Đức Phật ra đời) —See 

1nexhaustible vows. 

Budh (skt: Bodhi (skt—Perfect knowledge—— 

Toàn trí. 

Budha (sk0: Mercury—Thủy tinh—See Seven 

brilliant ones, and Nine luminaries. 

Budhavara (skt: Thứ Tư—Wednesday—See 

Seven days in a week. 

Buel, Samuel (1825- 1889): A famous British 

scholar who worked at UDniversty College, 

London, best known for preparing some of the 


mà Ten 


earliest translaions of Iimportant Chinese 
Buddhist texts. Among his notable publications 1s 
a study of life of Hsuan-Tsang, entitled The Life 
of Hsuan-Tsang—Một học giả nổi tiếng người 
Anh, làm việc cho trường đại học ở Luân Đôn, 
nổi tiếng vì ông đã dịch một số sách vở Phật giáo 
từ tiếng Hoa. Trong số những ấn bản đã in của 
ông có tác phẩm “Cuộc Đời của Huyền Trang.” 
Buffalo: Sửu (from I1 to 3 a.m.)—See Twelve 
animals. 
Build (v): Vyavasthàna (p)—Kiến lập hay giả 
lập (xây dựng nên hay hình thành)—Kiến Lập. 
Build bridges across rivers and canals: Bắt 
cầu qua sông rạch—Đây là một trong tám ruộng 
phước điển theo Kinh Phạm Võng—This is one of 
the eipht fields for cultivating blessedness, 
according to the Brahma Net Sutra—See Eight 
fields for cultivating blessedness. 

Build flats: Xây dựng phòng ốc. 

Build a hermit(age or pagoda for oneself: 

Xây am cốc hay chùa cho mình. 

1) Without asking the Order for permission—Mà 
không được phép của giáo hội. 

2) Without asking the Sangha about where or 
what style: Không hỏi ý kiến của giáo hội về 
địa điểm và kích thước—A Bhiksu or 
Bhiksuni who builds a hermifage or pagoda 
for himself or for herself without asking the 
Order about where or in what style he or she 
would build 1t, builds 1t larger than 1s 
necessary and in such a way that It causes 





1nconvenience to others or obstrucfs a road or 
path that people use, commits a Sangha 
Restoraton Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ 
Kheo Ni nào tự ý xây cất am cốc hay chùa 
miễu cho mình mà không hỏi ý cả giáo hội 
về địa điểm và kích thước, rồi đi xây lớn hơn 
cần thiết làm cản trở đường sá và gây khó 
chịu cho người khác là phạm tội Tăng Tần. 

3) Becomes Involved in a land dispute which 
leads to a lawsuit, commits a Sangha 
Restoration Offence—Vướng vào vụ tranh 
chấp đất đai đưa đến kiện tụng là phạm giới 
Tăng Tàn. 

Build up a state: Kiến quốc—To found a state. 


602 


Build bridges across rivers and canals: Bắt 
cầu —See Eight fields for cultivating blessedness 
I1). 

Bujjhati (p): Bodhum or Sambodhi (skt)—Giác 
Ngộ—Tỉnh—Tỉnh thức —Enlightenment—To 
wake up—All-Knowing—To 
awakened——To become enlightened——To come to 
oneself—To awaken—To comprehend spiritual 
reality—To understand completely——Attainment 
of Enlightenment—See Enlightenment. 
Buji-Zen (jap): An exaggerated, 
attitude towards the training and discipline of 
Zen. ltcomes about, for example, when someone, 
based on the mere thought that he 1s already 
Buddha, comes to the conclusion that he need not 
concern himself with practice, a disciplined life, 
or enlightenment. This 1s an attitude can lead to a 
misunderstanding to the method of cultivation, 
particularly of the teaching of the Tao-Tung 
School of Zen—Thái độ thái quá và nông nổi đối 
với sự giảng dạy Thiển. Thái độ này nảy sinh khi 
một người tưởng mình đã là Phật, rồi đi đến kết 
luận rằng mình không cần tu tập, không cần sống 
đời giới hạnh, không cần đại giác nữa. Thái độ 
này, đặc biệt là giáo thuyết của phái Thiển Tào 
Động, có thể dẫn đến sự hiểu lầm trong phương 
cách tu hành. 

Bukan (jap): Thiền sư Phương Quảng—Chinese 
Zen master of the Tang period, probably In the 
middle of the seventh century. He was the abbot 
of the Kuo-Ch'ing Monastery In the Tien-T”ai 
Mountains. The little that 1s known of him comes 
for the most part from the foreword to the Han- 
Shan-Shih, a collection of the poetry of the hermit 
of Han-Shan, which also contains several poems 
attributed to him—Thiển sư đời nhà Đường, có lẽ 
vào giữa thế kỷ thứ 7. Ngài từng trụ trì tu viện 
Quốc Thanh trên núi Thiên Thai. Người ta biết 
được một ít về ngài phần lớn từ lời tựa tập thơ 
Hàn Sơn, một sưu tập do ẩn sĩ Hàn Sơn biên 
soạn, trong đó có vài đoạn được coi là của ngài. 
Buke (ap): Giai cấp Vũ Gia của tướng sĩ bên 
Nhật. 

Bukhara (skt): Bactria, or Kusana (skt—Bạc 
Khư La—Bổ Yết-Name of Yueh-Chih, a 
country north-west of India and Himalayas. The 
present Bokhara—Tên nước Nguyệt Chi, nằm về 


awake—To be 


frivolous 


phía tây bắc của Ấn Độ, cũng như dãy Hy Mã 
Lạp Sơn. VỊ trí mà bây giờ gọi là Bokhara. 
Bukkho Kokushi (jap): Fo-Kuang—Phật 
Quang Quốc Sư (Nhật). 

Bukkyo (jap): Buddha-sasana (skt—Buddha- 
dharma——Buddhaˆs teaching—Buddha- 
teaching—Buddhism——Phật giáo—See Dharma. 
Bullock cart: Xe Trâu —One of the cart offered 
by the father ¡in the Lotus Sutra to lure his 
children out of the burning house—Một trong ba 
cỗ xe mà người cha trong Kinh Pháp Hoa đã đem 
ra để dẫn dụ các con của mình thoát ra khỏi căn 
nhà lửa đang cháy —See Three vehicles. 

Bully (n): Những kẻ bạo động—See Six dangers 
when one keeps bad company. 

Bully (v): Ăn hiếp—To henpeck. 

Bump (v) againsf: Va chạm. 

Bu?Nan Shido (jap): Japanese Zen master 
(1602-1676) of the Lin-Chi School; a student and 
dharma successor of Zen master Gudo-Kokushi 
(who died in 1661) and the master of Zen masters 
Dokyo Etan and Hakuin—Thiển sư Nhật Bản, 
dòng Lâm Tế; là môn đồ và Pháp tử của Thiển sư 
Gudo-Kokushi, và là thầy của các Thiển sư Đạo 
Cảnh và Bạch Ấn Huệ Hạc. 

Bunkyo (jap): Anga (sk)—DIivision of the 
teaching—Phân giáo. 

Bunyiu Nanjio (1849-1927): One of the eminent 
Japanese Buddhist scholars. He was a pioneer 
Sanskrit research on modern lines in Japan. He 
was sent abroad by the Order of Higashi-Hongan- 
Ji, the head of the monasftery of the Shin Sect, to 
study under Max Muller at Oxford. During his 
say In England, he produced ¡in 1883 the well- 
known Catalogue of the Buddhist Tripitaka. He 
also published in collaboration with Prof. Max 
Muller such sutras as the “Vajracchedika” and 
the “Sukkhavati-vyuha.” Ôn his return to Japan In 
1884, he began lecturing in Sanskrit studies at the 
Otaani and Tokyo Universiles. This was the 
beginning of Sanskrit and Indological studies at 
many of Japan”s national and private unIversItIes. 
During and affter his term as a professor and later 
as President of Otani niversity, he edited the 
“§addharmna-pundarika” 1n collaboration with 
Dr. H. Kern of Holland and published the 
“Lankavatara-sutra” and the “Suvarnaprabhasa- 





603 


sutra.”—Một trong những học giả Phật giáo nổi 
tiếng người Nhật. Ông là một người đi tiên phong 
trong việc nghiên cứu tiếng Phạn trong thời cận 
đại. Ông được Tu Viện Trưởng tu viện Tâm Tông 
là Higashi-Hongan-Ji phái ra ngoại quốc để theo 
học với Max Muller tại Oxford. Trong thời gian 
lưu lại Anh Quốc, ông đã lập ra một bản Thư 
Mục nổi tiếng về Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo 
năm 1883. Ông cũng hợp tác với giáo sư Max 
Muller xuất bản các kinh Kim Cang và Kinh Lạc 
Hữu Trang Nghiêm. Khi trở về Nhật Bản năm 
1884, ông dạy tiếng Phạn tại các trường đại học 
Otani và Tokyo. Đây là bước khởi đầu của việc 
học tiếng Phạn và Ấn Độ học tại các trường đại 
học quốc gia và tư thục của Nhật Bản. Trong suốt 
thời gian làm giáo sư và sau đó là Viện trưởng 
Viện Đại Học Otani, ông đã hợp tác cùng Tiến Sĩ 
H. Kem (người Hòa Lan) biên tập bộ Diệu Pháp 
Liên Hoa Kinh và xuất bản các bộ Kinh Lăng 
Già và kinh Kim Quang Minh. 

Buoyancy: Khinh xúc hay thấy nhẹ nhàng êm 
ái—See Eight physical sensations. 

Buppo (jap): Buddha-dharma (skt—Buddha- 
method—Phật pháp —Buddha Dharma or Buddha 
Teachings, or Law of Buddhist—Buddhist law—— 
Buddhist Method—The Buddha law preached by 
the Buddha—Methods of cultivation taught by the 
Buddha leading beings to enliphtenment—Những 
giáo pháp được Phật giảng dạy, mà thực hành 
theo đó sẽ dẫn đến giác ngộ. 

Burial (n): Việc chôn cất hay mai táng —See 
Four kinds of burial. 

Burial øround: Cemetery—Nghĩa trang. 

Burial services: Nghi lễ an táng. 

Burden (n): Gánh nặng——Heavy load. 

Burglar (n): Kẻ trộm—Thief. 

Buried in the forest: Lâm Táng—Burial by 
abandoning the corpse In the wilds, one of the 
four forms of burial—Tống táng bằng cách bỏ 
xác trong rừng, hay nơi hoang dã, một trong bốn 
loại tống táng——See Four kinds of burial (4). 
Buried in the water: Thủy Táng—Water- 
burial—Casting a corpse Into the water, one of 
the four form of burial (Hỏa táng: Fire, Thủy 
táng: Water, Thổ táng: Ground, and Lâm táng: 
Buried in the forest)——Ném xác xuống nước, một 


trong bốn loại mai táng —See Four kinds of 
burial. 

Burn incense: Đốt nhang—Thắp hương (hành 
hương). 

Burn mock money for the dead: Đốt giấy 
tiễn vàng mã (vàng bạc) cho người chết. 

Burn oneself alive: Tự thiêu sống. 

Burn sandal-wood: Đốt trầm hương. 

Burn unsteadily: Cháy leo lét. 

Burning: Blazing—Viêm (đốt cháy)—There are 
three heats, or three kinds of burning—Có ba nỗi 
khổ đau—See Three kinds of burning. 

Burning butfer lamp-like appearance: Hiện 
tượng giống như ngọn đèn thắp bằng dầu bơ— 
See Eight levels of mind development during the 
sleep process. 

Burning or destroying stupas and temples: 
Đốt hay phá hủy tháp tự —The term “Burning or 
destroying stupas and temples” means setfing fire 
to or damaging Buddhist temples. Repenfance 1s 
not allowed for this offense—Từ “Đốt phá tháp 
tự” có nghĩa là thiêu hủy hay đập phá tháp đền 
và chùa chiển. Tội này không được phép sám 
hối. 

Burning house: Nhà Lửa Tam Giới—According 
to the Lotus Sutra, the Buddha taught: “The three 
worlds are unsafe, similar to a house on fire, 
sufferinegs are rampant, deserving to be fearful.” 
In fact, we can never experlence peaceftime on 
earth very long. Everywhere there are weapons, 
fires, natural disasters, floods, famine, loss of 
harvest, etc. Societies are filled with robberies, 
murders, rapes, frauds, deceptions, etc. All these 
confinue without any foreseeable end. To speak 
Of our individual mind, everyone 1s burdened with 
WOrries, sadness, depression, and anxIeties, efc. 
In the Dharmapada Sutra, verse 146, the Buddha 
taught: “How can there be laughter, how can 
there be Jjoy, when the whole world 1s burnt by 
the flames of passions and ignorance? When you 
are living in darkness, why wouldn”t you seek the 
light??” The burning house, one of the seven 
parables in the Wonder Lotus sutra, from which 
the owner tempts his heedless children by the 
device of the three kinds of carts (goat, deer and 
bullock), especially the white bullock cart—Theo 
Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy: “Ba cõi không an, 


604 


dường như nhà cháy, sự khổ dẫy đầy, rất đáng sợ 
hãi.” Thật vậy, chúng ta thấy cuộc sống trên cõi 
đời nầy nào có được bình an lâu dài. Thảm cảnh 
xãy ra khắp nơi, binh đao, khói lửa, thiên tai, bão 
lụt, đói kém, thất mùa, xã hội thì dẫy đầy trộm 
cướp, giết người, hiếp dâm, lường gạt, vân vân 
không bao giờ thôi dứt. Còn về nội tâm của mình 
thì đầy dẫy các sự lo âu, buồn phiển, áo não, và 
bất an. Trong kinh Pháp Cú, câu 146, Đức Phật 
đạy: “Làm sao vui cười, có gì thích thú, khi ở 
trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt? Ở trong chỗ 
tối tắm bưng bít, sao không tìm tới ánh quang 
minh?” Thí dụ về nhà lửa đang cháy, một trong 
bảy ngụ ngôn trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, 
trong đó ông Trưởng giả dùng để dẫn dụ những 
đứa con vô tâm bằng những phương tiện xe dê, 
xe nai, xe trâu, đặc biệt là Bạch Ngưu Xa—See 
Three realms as a burning house. 

Burning house of the triple world: Tam Giới 
Như Hỏa Trạch —The burning house, one of the 
seven parables in the Wonder Lotus sutra, from 
which the owner tempt(s his heedless children by 
the device of the three kinds of carts (goat, deer 
and bullock), especially the white bullock cart. 
The three realms of Desire, Form and Formless 
realms scorching sentient beings, such sufferings 
are limiless. The triple worlds as a burning 
house. In the Lotus Sutra, the Buddha taught: 
“The three worlds are unsafe, much like a house 
on fire. Suffering 1s all pervasive, truly deserving 
to be terrifled and frightened.” Sentient beings In 
the three worlds, especially those in the Saha 
World, are hampered consfantly by afflictions and 
sufferines. Living crowded in the suffering 
conditions of this Saha World 1s similar to living 
1n a house on fire, full of dangers, life can end at 
any moment. Even so, everyone 1s completely 
oblivious and unaware, but continues to live 
leisurely, chasing after the five desires, as If 
nothing was happening. Sincere Buddhists should 
always this should always 
diligently cultivate to seek liberation—Thí dụ về 
nhà lửa đang cháy, một trong bảy ngụ ngôn trong 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trong đó ông Trưởng 
giả dùng để dẫn dụ những đứa con vô tâm bằng 
những phương tiện xe dê, xe nai, xe trâu, đặc biệt 
là Bạch Ngưu Xa. Dục giới, sắc giới và vô sắc 
giới đang thiêu đốt chúng sanh với những khổ đau 


remember and 


không kể xiết. Tam giới giống như nhà lửa đang 
hừng hực cháy. Kinh Pháp Hoa dạy: “Ba cõi 
không an, dường như nhà lửa, sự khổ dẫy đầy, 
đáng nên sợ hãi.” Chúng sanh trong ba cõi, đặc 
biệt là chúng sanh trong cõi Ta Bà nầy, luôn bị 
những sự khổ não và phiền muộn bức bách. Sống 
chen chúc nhau trong đó như ở giữa một căn nhà 
đang bốc cháy, dẫy đầy hiểm họa, chẳng biết còn 
mất lúc nào. Ấy thế mà mọi người chẳng biết, 
chẳng hay, cứ mãi nhởn nhơ vui thú của ngũ dục, 
làm như không có chuyện gì xãy ra cả. Phật tử 
chơn thuần nên luôn nhớ vậy để lúc nào cũng 
chuyên cần tinh tấn tu hành cầu giải thoát. 

Burning incense on the heads of monks and 

nuns: Đốt liều trên đầu Tăng hay Ni. 

(ŒD An overview of “the custom of burning 
1ncense on the heads of the monks and nuns”: 
Tổng quan về tục “Đốt liều trên đầu Tăng 
hay NI—Chinese and Vietnamese traditions 
have the custom of burning Incense on the 
heads of the monks and nuns or on the arms 
of the lay followers the evening before they 
take the Bodhisattva precepts. This custom 1s 
unque to the Mahayana Buddhism, 
especially in China and Vietnam, and not 
done by other Buddhist traditions. Its done 
by placing three small pieces of incense on 
the head or on the arm, lighting them and 
allowing them to burn Into the skin. Some 
people may choose to have more than three 
pleces of Incense. There”s no difference In 
s(atus between those with more or less. 
Althouph this custom may sound øruesome to 
some people, but In reality, 1t Isnt that 
painful. Perhaps this 1s because the temple 1s 
resonating with the chanting of the Buddha”s 
name so people aren”t concentrating on theIr 
own pain. The significance of this ritual 1s 
threefold. First, since the Bodhisattva vows 
are taken with the mofivaton to aftain 
enliphtenment to benefi( others, we must 
cultivate the courage to undergo sufferings 
and afflictions in the course of helping others. 
This 1snˆt masochism, for we don't look for 
sufering. Rather, 
circumstances in the process of working for 
others, we must be able to endure them. 
Enduring the pain of the incense burning 1nto 


IÝ we encounter bad 


605 


the  skm signifies courase and 
determination to help others no matter the 
cost fO ourselves. The second reason 1s fO 
offer our bodies to the Buddha. Certainly, the 
Buddha doesn”t ask us or need us to do this 
ritual to prove our devotion. However, we 
want to do 1t to enfrust ourselves to the 
guldance of the Buddha. Generally, we”re 
very atfached and protective of our bodies. 
Here that atachment 1s  symbolically 
terminated by offering our bodies to the 
Buddha. The third reason 1s a practical one. 
In ancient China and Vietnam, the monks and 
nuns werent subjected to civil law as they 
were governed by the precepts and other 
However, the 
øovernment nor the monasteries wanted the 
criminals to don the robes of ordained ones to 
escape punishment by civil law. Thus, this 
custom of burning Iincense on the monks and 
nuns” heads was Instituted to demarcate the 
ordained from the unordained——Truyễn thống 
Trung Hoa và Việt Nam có tục lệ đốt liễu 
nhang trên đầu chư Tăng Ni hay trên cánh 
tay của cư sĩ tại gia vào buổi tối trước khi thọ 
giới Bồ Tát. Tục lệ này là một tập tục độc 
đáo của Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt tại 
Trung Hoa và Việt Nam, chứ không có tại 
các truyền thống Phật giáo khác. Người ta 
đốt ba miếng nhang trên đầu hay trên cánh 
tay rồi để cho chúng cháy vào da. Có người 
chỉ đốt 3 đốm. Không có sự khác biệt nào 
giữa số liều đốt nhiều hay ít. Mặc dù tập tục 
này có vẻ khủng khiếp đối với một số người, 
nhưng trên thực tế nó không đau đớn như 
mình tưởng. Có lẽ nhờ cả chùa lúc ấy tụng 
kinh niệm Phật vang dội nên người ta không 
tập trung vào sự đau đớn của chính mình. 
Nghi lễ này có 3 ý nghĩa. Thứ nhất, vì Bồ Tát 
nguyện hướng đến việc chứng thành đạo quả 
để làm lợi lạc cho người khác, nên chúng ta 
phải tu tập sự dũng cảm nhằm có thể chịu 
đựng được khổ đau trong tiến trình làm lợi 
ích chúng sanh. Ở đây không chủ trương 
hành xác, không phải chúng ta tìm kiếm sự 
đau đớn, mà đúng hơn là chúng ta thực tập 
để đối mặt với nghịch cảnh trong tiến trình 
giúp ích cho người khác, chúng ta phải có 


OUfể 


monastc  rules. neither 


qI) 


khả năng chịu đựng được khổ đau phiền não. 
Chịu đựng được đau đớn do nhang cháy trên 
da đầu biểu hiện sự dũng cảm và quyết tâm 
của chúng ta trong việc giúp đỡ người khác 
bất kể cái giá mà chúng ta phải trả như thế 
nào. Lý do thứ nhì là việc chúng ta cúng 
dường thân này lên Phật. Chắn hẳn là Đức 
Phật không bao giờ yêu cầu chúng ta hay 
không cần chúng ta làm việc này để chứng tỏ 
lòng thành, nhưng chúng ta muốn làm vậy để 
chứng tỏ chúng ta sẵn sàng theo sự chỉ giáo 
của Đức Phật. Thông thường chúng ta rất 
luyến chấp và bảo vệ thân này. Việc đốt liều 
tượng trưng cho việc đoạn trừ luyến chấp 
bằng cách cúng dường thân này lên Đức 
Phật. Lý do thứ ba là lý do thực tiễn. Vào 
thời cổ Trung Hoa và Việt Nam, chư Tăng Ni 
ít bị ràng buộc theo luật pháp ở thế gian mà 
bị ràng buộc vào giới luật của tự viện. Tuy 
nhiên, chính quyển cũng như tự viện đều 
không muốn những phạm nhân giả dạng 
Tăng Ni để trốn tránh hình phạt của pháp 
luật. Vì vậy mà truyền thống đốt đầu đã 
được thiết lập để phân biệt người xuất gia 
chân chính và kẻ giả dạng. 

The meanings of the “custom of burning 
1ncense on the heads of the monks and nuns”: 
Ý nghĩa của tục “đốt liễu trên đầu những Tỳ 
Kheo và Tỳ Kheo NỮ The custom of 
burning incense on the heads of the monks 
and nuns, or on the arms of the lay people the 
evening before they take the Bodhisattva 
precepts. This custom 1s unique to Chinese 
and Vietnamese traditions, and not done by 
any other Buddhist traditions. Its done by 
placing three small pieces of Incense on the 
head or on the arm, liphting them and 
allowing them to burn Into the skin. Some 
people may choose to have more than three 
pIeces of Incense, but there”s no different In 
s(atus between those with more or less. 
Although this ritual may sound terrible to 
some people, 1t isn”t that painful. Perhaps this 
1s because the temple 1s resonating with the 
chanting of the Buddha's name and people 
aren”t concentrating on their own pain. The 
sipnificance of the three dots on their heads 
1s threefold. First, since the Bodhisattva vows 


606 


are taken with the mofivaton to aftain 
enliphtenment to benefi( others, we must 
cultivate the courage to undergo suffering in 
the course of helping others. This 1Isnt 
masochism, for we don't look for suffering. 
Rather, If we encounter bad circumstances In 
the process of working for others, we must be 
able to endure them. Enduring the pain of the 
Incense burning Into the skin sipnifles our 
courage and determination to help others no 
matter the cost to ourselves; this Is not a 
torture for our bodies. The second reason 1s 
the vow to offer our bodies to the Buddha. 
Certainly, the Buddha doesn”t ask us or need 
us fo đo this ritual to prove our devotion. The 
ritual sipnifies entrusting ourselves to the 
guldance of the Buddha. Generally, we are 
attached and protective of our bodies. Here, 
that attachmernt 1s symbolically terminated by 
offering our bodies to the Buddha. The third 
Teason 1s a practical one. In ancient China 
and Vietnam, monks and nuns werenỶt 
subJect to civil law as they were governed by 
the precpets 
However, neither the government nor the 
monasfteries wanted common criminals to don 
(O  €SCape 
punishment by civil law. Thus, this custom of 
burning incense on the monks and nuns” 
heads was Instituted in China and Vietnam to 
distinguish the the 
unordained—Tục lệ đốt liều trên đầu những 
Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, hay trên tay của các 
cận sự tại gia vào buổi tối trước khi họ thọ 
giới Bồ Tát. Đặc biệt chỉ trong truyền thống 
Trung Hoa và Việt Nam mới có tập tục này, 
mà không có trong những truyền thống khác. 
Việc đốt liễu được thực hiện bằng cách để ba 
mẫu nhang nhỏ đang cháy trên đầu hay trên 
cánh tay, rồi để cho chúng cháy sâu vào da. 
Vài vị muốn đốt nhiều hơn trong khi những 
vị khác chỉ đốt có ba chỗ, nhưng việc đốt 
nhiều hay ít không phải do tu lâu hay mới tu. 
Mặc dầu nghi lễ này có vẻ khủng khiếp đối 
với một số người, nhưng thật sự nó không 
đau đớn như họ tưởng. Có lẽ vì tiếng tụng 
kinh của cả chùa rên vang khiến người đang 
bị đốt cũng không để ý gì đến sự đau đớn 


and other monastic rules. 


the robes of ordained ones 


ordaned from 


của bản thân. Ý nghĩa của việc đốt ba chấm 
trên đầu gồm ba phần. Thứ nhất, là vì Bồ Tát 
nguyện thọ giới để đạt được quả vị vô 
thượng nhằm lợi lạc chúng sanh khác, nên 
chúng ta phải tu tập tâm dũng cảm, chịu đựng 
sự đau đớn trong quá trình làm lợi ích cho 
chúng sanh, đây không phải là một sự hành 
xác. Thứ nhì là nguyện cúng dường thân này 
lên Đức Phật. Chắc chắn Đức Phật không 
xem việc này cần phải làm và cũng không 
yêu cầu chúng ta làm như vậy để chứng tỏ 
lòng thành của mình. Nghi lễ này có ý nghĩa 
là chúng ta sẵn sàng làm theo lời Phật dạy. 
Thường thì chúng ta vướng mắc vào việc trau 
tra bảo vệ thân thể chúng ta. Ở đây, biểu 
tượng đắm trước vào thân thể bị đoạn trừ qua 
việc chúng ta cúng dường thân này lên Phật. 
Lý do thứ ba là lý do thực tiễn. Trung Hoa và 
Việt Nam thời xưa, chư Tăng Ni không bị 
ràng buộc vào luật lệ thế tục mà bị ràng 
buộc vào giới luật nhà Phật và thanh quy của 
tự viện. Tuy nhiên, chánh quyển cũng như 
Tăng đoàn không muốn phạm nhân đội lốt 
Tăng Ni để trốn tránh luật pháp. Do vậy, 
việc đốt liều trên đầu chư Tăng Ni đã được 
thiết lập ở Trung Quốc và Việt Nam để dễ 
dàng phân biệt người xuất gia và kể phàm 
tục. 

Burning Lamp Buddha: Dipankara-Buddha 

(skÐ——Nento-Butsu (jap)—Nhiên Đăng Phật. 

Burning torch-like ghost: Cự Khẩu Quỷ (loại 

quỷ miệng bốc lửa như ngọn đuốc)—See Nine 

classes of ghosts (]). 

Bursar of a monastery: Tri Khố—Khố Đầu— 

Người trông coi kho của tự viện. 

Burst (v): Vỡ tung. 

Burst into laughter: Bật cười. 

Burst into tears: Bật khóc. 

Bury (v): An táng——To inter—lInterment. 

Bury bones: Nạp Cốt —To bury a skeleton— 

Thu lấy xương cốt đem chôn. 

Burying by casfting the corpse into the 


forest: Thí Lâm——One of the four kinds of burial, 
{O gIive to the forest, I.e. burial by casting the 
corpse into the forest—Một trong bốn cách tống 
táng, lâm táng, hay tống táng bằng cách đem xác 
người chết bỏ vào trong rừng. 


607 


Burying ground: See Burial ground. 

Business: Thương nghiệp—See Eight things that 

monks or nuns are not allowed to possessed. 

Busshin (jap): 

l) A Japanese Buddhist term for “Buddha- 
mind.”— Thuật ngữ Phật giáo Nhật Bản có 
nghĩa là “Phật tâm.” 

2) The great compassion by whiích a fully 
enlightened one or the Buddha distinguishes 
himself Lòng Đại Bi của một bậc Giác Ngộ 
hay một vị Phật. 

3) Buddhakaya (skÐ: The physical body of the 

Buddha Sakyamuni. However, 
Mahayana Buddhism gradually shifted Its 
meaninng to “the limiless abilty of a 
Buddha”—Busshin có nghĩa là thân thể vật 
chất của Đức Phật lịch sử. Tuy nhiên, Phật 
giáo Đại Thừa từ từ làm thay đổi nghĩa của 
nó thành “Những năng lực vô hạn của một vị 
Phật.” 

4) In Zen, it means “the potential that arises 
from the full realization of Buddha-nature”—— 
Trong Thiển, Busshin có nghĩa là tiềm lực 
khởi lên từ việc thực hiện hoàn toàn Phật 
tánh. 

Busshin-in (jap): Buddha mind seal—Phật Tâm 

Ấn— Mind-seal of the Buddha (the full lotus 

posture). The stamp of universal Buddha-heart in 

every one—Dấu ấn phổ quát tâm Phật trong mọi 
chúng sanh. 

Bussho (jap): Buddhata or Buddhitattva (skÙ— 

Buddha-Nature, True Nature, or Wisdom Faculty 

(the substratum of perfection, of completeness, 

intrinsic to both sentient and ¡nsentient life). 

According to Zen teaching, every sentient being 

or thing has Buddha-nature, but not being aware 

of 1t or not living with this awareness as an 

awakened one does. According to Hakum, a 

famous ]apanese Zen master, Buddha-nature 1s 

Identical with that which 1s called emptiness. 

Although the beyond all 

conception and Imagination, it is possible for us to 

awaken to 1t 
intrinsically Buddha-nature—Bản thể toàn hảo, 
hoàn bị vốn có nơi sự sống hữu tình và vô tình. 

Theo giáo thuyết nhà Thiền thì mọi chúng sanh, 

mọi vật đều có Phật tánh, nhưng không biết và 





historical 


Buddha-nature Is 


because we ourselves are 


không sống với tánh này như một bậc giác ngộ 

luôn hằng sống với nó. Theo Bạch Ấn, một Thiền 

sư Nhật Bản nổi tiếng, Bản tánh của Phật là đồng 
nhất với điều mà người ta gọi là “Hư Không.” 

Mặc dù Phật tánh nằm ngoài mọi quan niệm và 

tưởng tượng, chúng ta có thể đánh thức nó trong 

chúng ta vì chính bản thân của chúng ta cũng là 
một phần cố hữu của Phật tánh—See Buddha- 
nafure. 

Busso (jap): Buddhist patriarchs, usually refers to 

the Buddha or Master Bodhidharma—Phật Tổ, 

thường nói đến Đức Phật hay Tổ Bồ Đề Đạt Ma. 

Bustling about and absorbed in the six 

paths of transmigration: Mang mang lục đạo. 

Butcher (n): Đồ tể. 

Butcher and huckster: Đồ Cô—Butcher and 

huckster. Candala 1s the “generic name for a man 

of lowest and most despIte tribe In Indian society 
during the Buddha°s time.”—Hai hạng đồ tế và 
bán hàng rong. Chiên Đà La là tên gọi của người 
thuộc giai cấp thấp nhất trong xã hội thời Đức 

Phật còn tại thế. 

Butcher?s or other low occupations: Chiên 

đà la—See Ten disturbers of the religIous lIfe. 

Butsomo (jap): Buddhamatr (skt)—Mother of 

the Buddha—Phật Mẫu. 

l) The mother of the Buddha: Maha Maya— 
Hoàng hậu Ma Da là mẹ của Phật: . 

2) Mahapajapatti: The Buddha's aunt who was 
also his foster-mother—Bà Ma ha Ba Xà Ba 
Đề là kế mẫu và cũng là đì của Phật. 

3) The Dharma or law which produced the 
Buddha: Giáo pháp đã sanh ra Phật. 

4) The Prajna-paramifta, mother of begetter of 
all Buddhas: Bát Nhã Ba La Mật Đa, mẹ của 
chư Phật. 

Butsu (jap): Buddha (skt)— Phật—See Buddha. 

Butsuda (jap): Buddha (skt—Phật—See 

Buddha. 

Butsudan (jap): A Japanese Buddhist term for 

“Shrine or altar” as found in a Buddhist temple or 

monasfery, or, In miniaturized form, In many 

Japanese homes—Thuật ngữ Phật giáo Nhật Bản 

có nghĩa là “điện thờ hay bệ thờ” được tìm thấy 

trong các chùa viện Phật giáo, hay dưới hình thức 
thu nhỏ tại nhiều gia đình người Nhật. 





608 


Butsu-Hongvyo-Jikkyo (jap): Sutra of Collected 
Past Deeds of the Buddha—Phật Bổn Hạnh Tập 
Kinh. 

Butsu-in (Jap): Buddha-seal—Phật tâm ấn—See 
Busshin-in. 

Butsu-shin-iin (jap): Buddha-mind-seal—Phật 
tâm ấn. 

Butter: Bơ—Thục Tô Vị —See Five flavors of 
making ghee, and Eight kinds of congee. 

But Thap Temple: Chùa Bút Tháp—Name of a 
temple, another name for Ninh Phúc Tự, located 
in the west of Bút Tháp hamlet, Đình Tổ village, 
Thuận Thành district, Bắc Ninh province, about 
17 miles from Hanol. This is one of the ancient 
temples In the area. It was built during the reign 
of King Tran Thanh Tong (1258-1278) when 
Monk Huyen Quang, one of the three founders of 
Truc Lam Zen Lineage, came here to cultivate. Ït 
has been rebuilt so many times. Inside the main 
hall, there 1s a “Nine Holy Grades of Lotus” 
tower with nine floors decorated similar to that of 
a lotus flower with red lacquer trimmed with gold. 
In 1644, Dieu Tue princess and Dieu Vien Queen 
came here to take the vow and cultivate. In 1647, 
Lord Trinh Trang restored the pagoda with the 
help from Head monk Minh Hanh, a Chinese 
monk. Outside the pagoda, there 1s a bell tower 
and a thirteen-meter high stone tower, Inside this 
stone tower, people placed the statue of Chuyet 
Chuyet Zen master. There 1s another fower 
named “Venerable Ancients,” constructed in 1660 
with the statue of Minh Hanh Zen master inside. 
Inside the main hall, there are many sfatues of 
Buddhas, especially a statue of “One thousand- 
eye-one thousand-hand Avalokitesvara.” The 
archiect of the whole pagoda 1s of Ly-Tran 
Dynasties—Tên của một ngôi chùa cổ của Việt 
Nam, là tên khác của chùa Ninh Phúc, chùa tọa 
lạc về hướng tây của thôn Bút Tháp, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc, cách Hà Nội chừng 
17 dậm. Đây là một trong những ngôi chùa cổ 
trong tỉnh Hà Bắc. Chùa được xây dựng dưới thời 
vua Trần Thánh Tông khi Sư Huyền Quang, một 
trong Tam Tổ của dòng Thiển Trúc Lâm đã đến 
tu tại đây. Chùa đã được trùng tu nhiều lần. Bên 
trong chánh điện là tòa “Cửu Phẩm Liên Hoa” 
với chín tầng được trang trí giống như hình một 


hoa sen được sơn son thếp vàng. Năm 1644, công 
chúa Diệu Tuệ và hoàng hậu Diệu Viên đến tu 
tại chùa này. Năm 1647, chúa Trịnh Tráng trùng 
tu ngôi tự viện với sự giúp sức của sư trụ trì Minh 
Hạnh, một nhà sư gốc người Trung Hoa. Bên 
ngoài chùa là tháp chuông và một cái tháp bằng 
đá cao 13 mét. Bên trong tháp đá người ta đặt 
tượng của Thiền sư Chuyết Chuyết. Còn một ngôi 
tháp khác được xây dựng năm 1660 có tượng 
Thiển sư Minh Hạnh bên trong. Bên trong chùa 
có nhiều tượng Phật, đặc biệt có tượng Quán Âm 
ngàn tay ngàn mắt. Toàn bộ kiến trúc của ngôi tự 
viện thuộc kiểu cách các triều đại Lý-Trần. 

Buu Hung Temple: Bửu Hưng Tự—Name of a 
famous ancient pagoda located in Hòa Long 
village, Lai Vung district, Sa Đéc province, South 
Vietnam. The pagoda was built a long time ago, 
probably ¡n the middle of the eighteenth century. 
According to the legends, in the past, this area 
was a wild area with only a small thatched hut 
pagoda. In 1910, Patriarch Nhu Ly Thien Truong 
and his disciples came to rebuild the pagoda with 
yin-yang tile-paved roof. In the middle of the 
front yard, there 1s a Buddhist statue, three mefers 
hiph. In the Main Hail, there are three drafts 
carved painstakinply. A wooden sfatue of 
Amitabha Buddha, 2.5 meters hiph, with red 
lacquer trimmed with gold, looking very 
benevolent, offered by Huế Court, ¡is worshipped 
1n the Main Hall. On both sides of the Amitabha 
statue, there are small wooden staftues Of 
eiphteen Arhats, and six Bodhisattvas, casted 
more than a hundred years ago. Ôn the right-hand 
side of the pagoda stand the tomb stupas of Most 
Venerable Giác Châu, Bửu Thành, and Giác 
Đạo—Tên của một ngôi chùa cổ nổi tiếng, tọa 
lạc trong xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Sa 
Đéc, Nam Việt Nam. Chùa đã được xây từ lâu 
lắm, có lẽ vào giữa thế kỷ thứ 1§. Theo truyền 
thuyết thì trong vùng này trước đây rất hoang vu, 
chỉ có một cái am nhỏ. Đến năm 1910, Tổ Như 
Lý Thiên Trường cùng các đệ tử mới xây lên 
ngôi chùa lợp ngói âm dương. Giữa sân trước 
chùa là một tượng Phật cao 3 mét. Trong chánh 
điện có ba tấm bao lam chạm trổ rất công phu. 
Pho tượng Phật A Di Đà bằng gỗ, cao 2 mét 5, 
sơn son thếp vàng, trông rất từ bi, do triều đình 
Huế gửi cúng dường cho chùa. Hai bên tượng 


609 


Phật A Di Đà có 18 tượng A La Hán và 6 tượng 
Bồ Tát bằng gỗ cỡ nhỏ, đã được tạc cách nay trên 
100 năm. Bên phải chùa có một số tháp mộ của 
các Hòa Thượng Giác Châu, Bửu Thành, và Giáo 
Đạo. 

Buu Lam Temple: Bửu Lâm Tư—Name of an 
ancient pagoda, located in Bửu Hội hamlet, Kiến 
Hòa district (now 1s third quarter, Mỹ Tho town), 
Định Tường province, South Vietnam. Ms. 
Nguyễn Thị Đại started to build the pagoda in 
1803. The first Head of the pagoda was Most 
Venerable Từ Lâm from Hội Tôn Pagoda of Bến 
Tre province. After being destroyed by the heavy 
storm in 1904, the pagoda was restored in 1905 by 
Most Venerable Thiên Tường. The pagoda was 
constructed In the “San” shape. In the Main Hai], 
there are many painstakingly carved draffs and 
ancient parallel sentences of profound meanings 
¡in Dharma. Bửu Lâm Pagoda has apssed through 
ten successive Heads as Most Venerable Từ Lâm, 
Huyền Dương, Thông Nam, Thiên Tường, 
Nguyên Tịnh, and his disciple Chơn Minh, as well 
as Venerable Bikkhun Diệu Đạt, Most 
Venerable Tịnh Tính, Reverend Lệ Quảng, Most 
Venerable Huệ Thông—Tên của một ngôi chùa 
cổ tọa lạc ở thôn Bửu Hội, huyện Kiến Hòa, phủ 
Kiến An, tỉnh Định Tường (nay thuộc phường 3 
thị xã Mỹ Tho). Chùa do bà Nguyễn Thị Đại xây 
dựng vào năm 1803. Vị trụ trì đầu tiên là Hòa 
Thượng Từ Lâm, nguyên ở chùa Hội Tôn tỉnh 
Bến Tre. Sau cơn bão lớn năm 1904, chùa được 
Hòa Thượng Thiên Tường trùng tu năm 1905. 
Chùa cất theo kiểu chữ “Tam,” chánh điện được 
chạm trổ rất công phu, nghệ thuật, và có nhiều 
câu đối có ý nghĩa về Phật Pháp. Chùa đã trải 
qua 10 đời truyền thừa, các Hòa Thượng Từ Lâm, 
Huyền Dương, Thông Nam, Thiên Tường, 
Nguyên Tịnh, Chơn Minh, Tỳ Kheo Ni Diệu Đạt, 
Hòa Thượng Tịnh Tính, Đại Đức Lệ Tín, và Hòa 
Thượng Huệ Thông. 

Buu Phong Temple: Bửu Phong Tự—Name of 
a famous ancient pagoda, a spectacular scenery, 
located on Bửu Long HiII, Tân Bửu hamlet, Biên 
Hòa City, South Vietnam. The pagoda was built 
1n the seventeenth century. Formerly, it was only 
a small temple which was later rebuilt by Most 
Venerable Pháp Thông. In 1829, the pagoda was 
rebuilt and enlarged, espcially the facade was 


decorated so meticulously. It has continuously 
been extended In the last years of the nineteenth 
century and In recent years. The ancient stafue of 
Amitabha Buddha 1s worshipped 1n the Main Hall. 
The mounftainous area 1s surrounded with ancient 
stupas and unroofed bịg statues sucha as the 
statue of Lord Buddha at his Holy Birth and that 
of Nirvan Buddha—Tên một ngôi chùa cổ nổi 
tiếng, một danh lam thắng cảnh, tọa lạc trên đổi 
Bửu Long, xã Tân Bửu, thành phố Biên Hòa, 
Nam Việt Nam. Chùa được dựng lên vào thế kỷ 
thứ 17, lúc đầu chỉ là một cái am nhỏ, sau đó Hòa 
Thượng Pháp Thông xây lại thật tôn nghiêm. 
Năm 1829, chùa được trùng tu và mở rộng. Đặc 
biệt trước chùa được trang trí rất công phu. Chùa 
vẫn tiếp tục được mở rộng vào các năm cuối thế 
kỷ 19 và các năm gần đây. Trong chánh điện có 
pho tượng cổ A Di Đà. Chung quanh vùng núi có 
các ngôi tháp cổ và các pho tượng lộ thiên khá 
lớn như tượng Đức Phật Đản Sinh, và tượng Đức 
Phật Nhập Niết Bàn. 

Buu Quang Temple: Bửu Quang Tự—Name of 
a recently built pagoda located In Sa Đéc town, 
South Vietnam. lt was built in the 1950s by the 
Buddhist Studiles Association of Sa Đéc—Tên 
của một ngôi chùa mới được xây dựng về sau 
nầy, tọa lạc trong thị xã Sa Đéc, Nam Việt Nam. 
Chùa được Hội Phật Học Sa Đéc xây dựng trong 
thập niên 1950. 

Buu Quang Vihara: Chùa Bửu Quang—Name 
of a famous Theraveda Pagoda, located in Gò 
Dưa hamlet, Tam Bình village, Thủ Đức district, 
Saigon City, South Vietnam. lt  was bulilt from 
1939 to 1940. Vietnam Theraveda Buddhism 
came from Cambodia. A group of Vietnamese 
Buddhist monks and lay people have lived there 
and studied Hinayana, edited, translated many 
Pali Buddhist Canonical books Into Vietnamese 
and established Sùng Phúc Pagoda, known as the 
Patriarch Theravada Temple built in Cambodia by 
Vietnamese. It 1s from this pagoda that the 
Theravada Sect has penetrated into Vietnam. 
Afterwards, other Theravada pagodas were built 
in Vietnam as Bửu Quang and Kỳ Viên. Up to 
1957, Vietnam Theravada Buddhist Association 
was founded. Venerable Hộ Tông was 1s first 
chairman—Tên của một ngôi chùa nổi tiếng của 
Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam, tọa lạc tại ấp 


610 


Gò Dưa, xã Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố 
Sài Gòn, Nam Việt Nam. Chùa được xây dựng từ 
năm 1939 đến 1940. Phật Giáo Nguyên Thủy 
Việt Nam xuất phát từ Cam Bốt do một nhóm cư 
sĩ tại đây đã nghiên cứu giáo lý Nam Tông, soạn 
dịch kinh điển Pali ra tiếng Việt và lập chùa Sùng 
Phước, ngôi tổ đình của Phật Giáo Nguyên Thủy 
do người Việt Nam sáng lập tại Cam Bốt. Cũng 
từ ngôi chùa nầy mà Đại Đức Hộ Tông đã du 
nhập vào Việt Nam và một số chùa được ngài 
kiến lập như chùa Bửu Quang, Kỳ Viên. Đến 
năm 1957, một Tổng Hội Phật Giáo Nguyên 
Thủy được thành lập. Đại Đức Hộ Tông là vị 
Tăng Thống đầu tiên. 

Buy øoods on credit: Mua chịu —A Bhiksu or 
Bhiksuni should not buy goods on credit—Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni không nên mua chịu (mua 
thiếu). 

Buy land and homes for self or family: Mua 
bán nhà đất —To buy land and homes for self or 
family, not for the Sangha to develop Buddhism. 
This 1s one of the eight things unclean to a monk 
or a nun—Mua đất mua nhà cho bản thân hay gia 
đình, chứ không phải cho Tăng đoàn để hoằng 
dương chánh pháp. Đây là một trong tám thứ uế 
hạnh của chư Tăng Ni—See Eight things which 
are unclean to a monk or a nun. 

Buy land for self, not for the monasfery: 
Mua đất cho mình thay vì cho Tam bảo—See 
Eight things which are unclean to a monk or a 
nun. 

Buy or sell stocks or shares: Mua bán chứng 
khoán và phần hùng—A Bhiksu or Bhiksuni who 
buys or sells stocks or shares, commits an offence 
involves Release and Expression of Regret—VỊ 
Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào mua bán chứng 
khoán hay phần hùng là phạm tội xả đọa (phải 
buông bỏ và phát lỗ sám hối). 

Buy and síore expensive anfiques and 
cherish them as precious belongings: Mua 
sắm và cất giữ cổ vật nhưng tài sản quí báu—A 
Bhiksu or Bhiksun who buys and stores 
expensive antques and cherishes them as 
precIous belongings, commifs an offence Iinvolves 
Release and Expression of Regret—VỊ Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni nào mua sắm và cất giữ những 


cổ vật đắc tiền như tài sản của mình là phạm giới 
xã đọa (phải buông bỏ và phát lỗ sám hối). 

By all means: Bằng mọi cách. 

By avoidanee: Do né tránh. 

By cultivation: Do tu tập (thực hành). 

By dcgrec: Từ từ —Tiệm—Gradual—To flow 
litle by litle——Step by step. 

Byaku-e (jap): Clean, clear and pure cloth— 
White robe—Bạch y (Phật tử tại gia—lay 
people). 

Byaku-go (jap): Uma (skÙ—Circle of hair— 
White hamr (a circle of ham between the 
eyebrows)—Chùm tóc trắng giữa hai lông mài. 
By endurance: Do kham nhẫn. 

By meditation: Do tu tập thiển quán. 

Byodoin (jap): Bình Đẳng Viện (Nhật). 

By use: Do thọ dụng. 





Precepts and Proverbs—Châm Ngôn 


Tục Ngữ: 





LIfe 1s a sweet and joyful thing for one who has a 
pure conscience: Đời là êm dịu và hoan hỷ với 
những ai có tâm hồn thuần khiết. 


Weeds want no sowing: Cỏ dại không cần phải 
gieo trồng. 


